&e, Tủ sách học nghề NHẤT NGHỆ TINH 


®17I0À42)Ẻ N C? 2 lõi 









































l) NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 





Tác giả: 


Dillinger, Josef Studiendirektor Mũnchen 
Escherich, Walter Studiendirektor Mũnchen 

Gũnter, Werner DipI.-Ing. (FH) Oberwolfach 
Heinzler, Max Dipl.-Ing. (FH) Wangen im Allgäu 
lgnatowitz, Dr. Eckhard Dr.-Ing. Waldbronn 
Oesterle, Stefan Dipl.-Ing. Amtzell 

Reifler, Ludwig Studiendirektor Mũnchen 
Stephan, Andreas Dipl.-Ing. (FH) Kressbronn 
Vetter, Reinhard Studiendirektor Ottobeuren 


Các tác giả là những giáo viên chuyên ngành của ngành đào tạo kỹ thuật và những kỹ sư. 

Dịch thuật và hiệu đính (Những người dịch thuật và hiệu đính là những chuyên gia đã tốt nghiệp và làm việc ở Đức 
và Việt Nam) 

Lê Chu Cầu Dipl.-Ing. Technische Universität Berlin 

Trần văn Cung Dipl. Ing. Technische Universität Berlin 

Nguyễn Thanh Dân Dipl.-Ing.(FH)  Fachhochschule Coburg 


Từ Dũng Dr.-Ing. Universität Stuttgart 
Trương Ngọc Giao Dipl.-Ing. (FH)  Fachhochschule Wirzburg-Schweinfurt 
Lê Tùng Hiếu Dipl.-Ing.(FH)  Fachhochschule Wủrzburg-Schweinfurt Trưởng nhóm 
Phạm Nam Hương  Dipl-lng. Technische Universität Berlin Người điều phối tủ sách dạy nghề 
Phạm Thành Huy Dipl.-lng. Universität Stuttgart 
Trần Minh Khôi Dipl.-Ing.(FH)  Fachhochschule Konstanz 
Phạm Thanh Minh Dipl.-Ing.(FH)  Fachhochschule Aachen 
Nguyễn Quảng Nam M.SC. Hochschule Reutlingen 
Nguyễn Duy Phương Dipl-lng. Technische Universität Berlin 
NguyễnNgọc Phương Dr-lng. Technische Universität Dresden, 
ass. Prof. ĐHSP Kỹ Thuật TP HCM 
Nguyễn Quý Dr.-lng. Universität Kaiserslautern 
Phan Tấn Tài Dr.-lng. Technische Universität Hannover 
Dương Minh Trí Dipl.-lng. Technische Universität Berlin 
Nguyễn Văn Trung Dipl.-Ing.(FH)  Fachhochschule Köln 
Nguyễn Văn Tùng Dipl.-Ing. Technische Hochschule Aachen 
Đỗ Đắc Vọng Dr.-lng. RWTH Aachen + TU Karlsruhe 
Nguyễn Xuân Xanh Dr.-Habil. Technische Universität Berlin 


Thiết kế bìa sách: Alice Nguyen Thanh Lam 

Ủy Ban Tương Trợ Người Việt Nam tại CHLB Đức giữ bản quyền dịch thuật. Sản phẩm được bảo vệ quyền tác giả. Mọi 
việc sử dụng ngoài quy tắc của luật pháp phải được sự chấp thuận bằng văn bản của nhà xuất bản. 

ISBN 978-3-8085-1156-5 





BIÊU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 


Chuyên ngành cơ khí / Josef Dillinger.... [và nh.ng. khác] ; Lê Tùng Hiếu... [và nh.ng. khác] dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. 
624 tr. ;24 em. - (Tủ sách nhất nghệ tinh). 
Nguyên bản : Fachkunde Metall. 


ISBN 978380851 1565. 
1. Cơ khí. I. Dillinger, Josef. II. Lê Tùng Hiếu. 


6218 -- dc 22 
c5 


Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn 
(Saigon Times Foundation - STF) và 
Ủy Ban Tương Trợ Người Việt Nam tại CHLB Đức 
(Vietnamesiches Studienwerk in der BRD e.V. - VSW) 


Chuyên ngành 


CƠ KHÍ 


Xuất bản lần thứ 1 (Bản dịch tiếng Việt) 
Hợp đồng bản quyền của Nhà Xuất Bản Europa-Lehrmittel ký ngày 17.08.2010 


EBOOKBEKMT.COM 


Cộng đồng Kỹ thuật cơ điện Việt Nam VMTC 


Tựa gốc tiếng Đức: Fachkunde Metall 
Copyright 2010 (56th edition): Verlag Europa-Lehrmittel 
Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten, Germany 


Europa-Nr.: 10129 


Lời nói đầu 


Một trong những vấn đề cấp bách của kỹ nghệ tại 
Việt Nam là thiếu công nhân lành nghề được đào tạo 
một cách bài bản để từ đó sản xuất được những sản 
phẩm chất lượng cao. Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn 
(Saigon Times Foundation - STF) một tổ chức xã hội phi 
lợi nhuận, phối hợp cùng Ủy ban tương trợ người Việt 
Nam tại Cộng hòa liên bang Đức và Nhà xuất bản 
Trẻ ra mắt Tủ sách học nghề “Nhất Nghệ Tinh” nhằm 
mục đích xây dựng ý thức về nghề nghiệp để hướng 
một bộ phận thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học 
phổ thông đi vào các trường học nghề (thay vì quá tập 
trung vào các đại học như hiện nay) cũng như khuyến 
khích việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và góp phần 
tạo sự liên kết giữa các trường dạy nghề với các đơn vị 
sản xuất kinh doanh. 
Nước Đức là một trong những nước hàng đầu thế giới 
về xuất khẩu máy móc với độ bền và chính xác nổi 
tiếng trên thị trường quốc tế. Điều đó có cơ sở từ hệ 
thống dạy nghề song hành (Dudles System) vừa học 
vừa làm rất thực tiễn, thể hiện rõ ràng trong sách học 
nghề của họ mà điển hình nhất là tủ sách học nghề 
của nhà xuất bản Europa-Lehrmittel mà chúng tôi 
đã mua bản quyền để xuất bản ở Việt Nam lân này. 
Đây là nhà xuất bản chuyên ngành ở Đức đã có hơn 
60 năm kinh nghiệm xuất bản sách học nghề và luôn 
được cập nhật với những công nghệ mới nhất. Hiện nay 
Europa-Lehrmittel có hơn 600 đầu sách xuất bản trong 
17 ngành nghề rất rộng (Công nghệ kim khí, ô tô, điện, 
xây dựng, gỗ, toán, y khoa, may mặc, dinh dưỡng, nấu 
ăn, thiết kế, vẽ và sơn nhà, trồng cây, thiết kế tóc vv...). 
Những sách học nghề của Europa-Lehrmittel đã được 
dịch ra 20 thứ tiếng, tại Việt Nam đây là lần đầu tiên 
chúng tôi thử nghiệm với 3 quyển sách Cơ Khí, Điện 
và Chất Dẻo, ra mắt bạn đọc trong khuôn khổ Tủ sách 
học nghề “Nhất nghệ tinh” do Quỹ Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn sáng lập. 
Riêng quyển Cơ Khí (Xuất bản lần thứ 56) và Điện (lân 
thứ 27) là 2 trong những quyển sách bán chạy nhất 
của nhà xuất bản Europa-Lehrmittel. Quyển Chất Dẻo 
với ấn bản lần đầu tiên nói lên tâm quan trọng ngày 
càng gia tăng của chất dẻo trong lĩnh vực đồ dùng dân 
dụng và công nghiệp ô tô. Quyển sách chuyên ngành 
Cơ Khí này phục vụ cho việc đào tạo và nâng cao trình 
độ trong nghề cơ khí. 
Nhóm đối tượng mà quyển sách này nhắm đến là: 

» Công nhân chuyên môn về cơ khí công nghiệp và 

chế tạo dụng cụ 

» Công nhân chuyên môn về sản xuất 

» Công nhân chuyên môn về gia công cắt gọt kim loại 

» Kỹ thuật viên đồ họa 

» Quản đốc và kỹ thuật viên 

» Người có kinh nghiệm thực hành trong kỹ nghệ và 

thủ công 
» Thực tập sinh và sinh viên 


» Giáo viên đang giảng dạy chương trình trung học 
chuyên nghiệp, trường dạy nghê...vv. sử dụng làm 
sách tham khảo bổ sung cho giáo án trong chuyên 
ngành. 

Nội dung 

Nội dung sách được chia làm 8 chương chính và 13 
phần thực tập. Nội dung phù hợp với chương trình giáo 
đục và trình độ đào tạo của những nhóm ngành nghề 
đã được nêu trên và phù hợp với sự phát triển trong 
ngành kỹ thuật và kế hoạch giảng dạy của Hội nghị 
các Bộ trưởng Văn hóa Đức. 

Thư mục thuật ngữ gồm các định nghĩa chuyên môn 
kỹ thuật với 3 thứ tiếng Đức, Anh và Việt. 

Giảng dạy theo 13 lĩnh vực học tập 

Chương trình đào tạo trong khuôn khổ chú trọng hình 
thức giảng dạy theo hướng thực hành, qua đó người 
học có thể ứng dụng những kiến thức đã tiếp thu được 
vào công việc thực tiễn. Việc tiếp thu những khả năng 
này được thực hiện trong 8 lĩnh vực học tập mà qua đó 
mỗi lĩnh vực học tập được trình bày bằng một đề án 
kèm lời giải đáp. Năm lĩnh vực học tập tiếp theo được 
trình bày dưới dạng tóm tắt. 

Chúng tôi vô cùng cám ơn nhà xuất bản Trẻ đã dành 
sự giúp đỡ tận tình trong việc xuất bản, các nhà tài 
trợ (Công ty TNHH ROBERT BOSCH VIỆT NAM, công ty 
TNHH ROBERT BOSCH ENGINEERING AND BUSINESS 
SOLUTIONS VIỆT NAM, công ty RKW-LOTUS, công ty REE 
Corporation, công ty Dr. VAN TRAN Consulting Trading 
Co. LTD., công ty UNICO, công ty Hoa Le Finanztransfer 
Gmbh, công ty PROVINA-Thiên Việt, vợ chồng ông bà 
Tiêu Như Phương và Bạch Mai và sự giúp đỡ đặc biệt 
của ông bà Phan Kim Hổ...); chân thành cảm ơn tập thể 
những người biên dịch và hiệu đính - những chuyên gia 
đã tốt nghiệp và làm việc nhiều năm trong công nghiệp 
và nghiên cứu của Đức - đã bỏ công sức đểhoàn thành 
việc chuyển ngữ kỹ thuật, những người thân trong gia 
đình của những người dịch và hiệu đính đã chia sẻ và 
động viên để hoàn tất công việc bền bỉ này trong một 
thời gian dài. Ngoài ra chúng tôi cũng rất cám ơn bạn 
bè và chuyên gia trong công tác dạy nghề đã giúp đỡ 
và hỗ trợ qua việc giải thích cũng như đưa ra ý tưởng 
tìm thuật ngữ thích hợp. 

Hiển nhiên trong ấn bản lần đâu sẽ không thểnào tránh 
khỏi thiếu sót, chúng tôi mong mỏi được góp ý đểhoàn 
thiện các ấn bản trong tương lai. 

Với mục tiêu hỗ trợ công tác giáo dục - đào tạo dạy 
nghề và góp phần phát triển nguồn nhân lực nước nhà, 
chúng tôi ước mong sao quyển sách này sẽ đóng góp 
một phần nhỏ bé. 


Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2012 

QUỸ THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN (SAIGON TIMES FOUNDATION - 
STF) VÀ ỦY BAN TƯƠNG TRỢ 

NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC 

(VIETNAMESICHES STUDIENWERK IN DER BRD E.V.- VSW) 


EBOOKBKMT.COM 


TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 


Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai 
đoạn 2011 - 2020 đã xác định đến năm 2020 Việt Nam 
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại. Để đạt được mục tiêu này, chiến lược cũng xác 
định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 khâu 
đột phá. Vì vậy, năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 579/QĐ-TTg phê duyệt chiến 
lược phát triển nhân lực Việt nam thời kỳ 2011-2020 
và Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch 
nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020. Trên cơ sở đó, 
năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 630/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dạy 
nghề thời kỳ 201 1-2020. 


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là vấn 
đề sống còn của mỗi quốc gia, vì lợi thế luôn thuộc 
về những quốc gia có năng lực cạnh tranh cao hơn. 
Trong các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh quốc 
gia, chất lượng nhân lực được coi là yếu tố quyết định, 
trong đó nhân lực có kỹ năng nghề cao đặc biệt được 
coi trọng, vì lực lượng này trực tiếp sản xuất kinh 
doanh, trực tiếp làm tăng năng suất lao động-yếu tố 
quyết định tăng năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, 
chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đã 
đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo ra sự đột phá về 
chất lượng dạy nghề để phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong các giải 
pháp đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về dạy nghề, 
trong đó xác định rõ CHLB Đức là một trong các đối 
tác chiến lược về phát triển dạy nghề của Việt Nam. 
Thực tế, trong nhiều năm qua, Việt Nam và CHLB Đức 
đã và đang có hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển 
đào tạo nghề tại Việt Nam. 


PGS. TS. Dương Đức Lân 


Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam 


Lời giới thiệu 


Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam 
đã phê duyệt danh mục các nghề trọng điểm để hỗ trợ 
đâu tư đạt cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế, trong đó 
có các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí. Bởi vậy, chúng tôi 
rất vui mừng giới thiệu cuốn sách Chuyên ngành cơ 
khí bằng tiếng Việt. Cuốn sách này do Nhà xuất bản 
Europa-Lehrmittel xuất bản nguyên bản bằng tiếng 
Đức và hiện đang được sử dụng rộng rãi hầu hết ở các 
trường kỹ thuật tại CHLB Đức. Nội dung của cuốn sách 
đề cập đến các tiêu chuẩn đào tạo của CHLB Đức đối 
với các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí. Tất cả các thông tin 
cơ bản về kỹ thuật kim loại đều được thể hiện trong 
cuốn sách này sẽ mang đến cho độc giả một cái nhìn 
tổng quan rất tốt về các quy trình kỹ thuật tổng thể 
với nhiều hình ảnh minh họa. Cuốn sách cung cấp cho 
độc giả những thông tin, kiến thức về chất lượng cũng 
như những kinh nghiệm đào tạo nghề của Đức. Kinh 
nghiệm làm việc lâu năm của các chuyên gia kỹ thuật 
Việt Nam có năng lực chuyên môn cao trong các doanh 
nghiệp của CHLB Đức đã đóng góp vào việc dịch cuốn 
sách từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Chúng tôi tin tưởng 
rằng cuốn sách này sẽ là tài liệu có giá trị tham khảo 
cao cho công tác đào tạo các nghề cơ khí tại Việt Nam 
nhằm đạt được trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn của 
CHILB Đức. 


Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quỹ Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn, VSW ¡.d. BRD e.V„ Nhà xuất bản Trẻ, Công ty 
TNHH Robert Bosch Việt Nam, Nhà xuất bản Europa- 
Lehrmittel và tất cả các cá nhân đã tham gia biên soạn, 
biên dịch và hỗ trợ xuất bản cuốn sách kỹ thuật này. 


Chúng tôi xin kính chúc quý độc giả của cuốn sách 
đạt nhiêu thành công trong việc tiếp tục phát triển 
đào tạo nghề. 


Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2013 


TS. Horst Sommer 

Điều phối viên lĩnh vực trọng tâm 

Hợp tác phát triển Đào tạo nghề 

Tổ chức Hợp tác Quốc tế (GIZ) CHLB Đức 


1 Kỹ thuật k 


Đại lượng và đơn vị 8 
Cơ bản của kỹ thuật đo lường 10 
Khái niệm cơ bản 10 
Sai lệch đo 13 
Khả năng của phương tiện đo lường giám sát 

phương tiện kiểm tra 16 
Phương tiện kiểm tra độ dài 18 
Thước dài, thước thẳng, thước góc, dưỡng kiểm và căn mẫu 18 
Thiết bị đo cơ và điện tử 21 
Các thiết bị đo chạy bằng khí nén 29 
Thiết bị đo điện tử 31 
Thiết bị đo quang điện tử 32 
Kỹ thuật nhiều cảm biến (Đa cảm biến) 

trong thiết bị đo tọa độ 34 


iể 


mì tra độ dài 


1.4 

1.4.1 
1.4.2 
1.43 
1.5 

1.5.1 
1.5.2 
1.6 

1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 
1.6.5 


Kiểm tra bề mặt 

Prôfñn bề mặt 

Những thông số đặc trưng của bề mặt 
Những phương pháp kiểm tra bề mặt 
Dung sai và lắp ghép 

Dung sai 

Lắp ghép 

Kiểm tra hình dạng và vị trí 

Dung sai hình dạng và vị trí 

Kiểm tra các mặt phẳng và góc 

Kiểm tra độ đồng tâm, độ đồng trục và độ đảo 
Kiểm tra ren 

Kiểm tra độ côn 


2 Quản lý chất lượng 


Những phạm vi hoạt động của quản lý chấtlượng 61 


Bộ tiêu chuẩn DỊN EN ISO 9000 62 
Đòi hỏi về chất lượng 62 
Đặc tính (đặc trưng) chất lượng và lỗi sai hỏng 63 
Công cụ quản lý chất lượng 64 
Điều chỉnh chất lượng 67 
Đảm bảo chất lượng 68 
Kế hoạch kiểm tra 68 
Xác suất 68 
Phân bố chuẩn cho các trị số của một đặc tính 69 
Phân bố pha trộn của một đặc tính 69 


2.7.5 


Tham số đặc trưng cho phân bố chuẩn của mẫu thử 


Kiểm tra chất lượng theo phương pháp 
lấy mẫu ngẫu nhiên 

Năng lực máy 

Năng lực quy trình 


Điều chỉnh quy trình bằng thống kê với bảng điều 


chỉnh chất lượng 

Đánh giá và chứng nhận 

Cải tiến liên tục quy trình: 
Nhân viên làm tối ưu quy trình 


3 Kỹ thuật sản xuất 


An toàn lao động 82 
Dấu hiệu an toàn 82 
Nguyên nhân tai nạn 83 
Biện pháp an toàn 83 
Phân loại các phương pháp sản xuất 84 
Đúc 86 
Khuôn và mẫu 86 
Đúc khuôn hủy 87 
Đúc khuôn vĩnh cửu 90 
Vật liệu đúc 9 
Khuyết tật của vật đúc 91 
Phương pháp biến dạng 92 
Trạng thái của vật liệu trong biến dạng 92 
Khái niệm về phương pháp biến dạng 92 
Biến dạng uốn 93 
Biến dạng kéo nén 96 
Biến dạng ép 100 
Cắt 103 
Cắt bằng kéo 103 
Cắt bằng tia 108 


Gia công cắt gọt có phoi 


3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.4 


Cơ bản 

Cưa 

Khoan, khoét (lã), doa 

Tiện 

Phay 

Mài 

Gia công chính xác 

Xói mòn (ăn mòn) bằng tia lửa điện 
Đồ gá và cơ cấu kẹp ở máy công cụ 
Thí dụ chế tạo đài kẹp cào 

Ghép nối (Kết nối) 

Phương pháp ghép nối 

Kết nối ép và kết nối khóa sập nhanh 
Phương pháp dán (sự kết dính) 
Hàn vảy 

Hàn 

Sự phủ lớp 

Phủ lớp với sơn và chất dẻo 

Phủ lớp với kim loại 

Phủ lớp với tính chất đặc biệt 

Cơ sở sản xuất và bảo vệ môi trường 


4 Kỹ thuật vật liệu 


Đại cương về vật liệu và phụ liệu 238 
Phân loại vật liệu 238 
Sản xuất vật liệu 239 
Phụ liệu và năng lượng 239 
Chọn lựa vật liệu và đặc tính của vật liệu 240 
Chọn lựa vật liệu 240 
Lý tính vật liệu 241 


423 


Tính cơ học (Cơ tính) - công nghệ 

Đặc tính kỹ thuật gia công 

Hóa tính và tính công nghệ 

Thích hợp với môi trường, không hại sức khỏe 
Cấu trúc bên trong của kim loại 

Cấu trúc bên trong và tính chất 

Mẫu mạng tinh thể của kim loại 


112 
120 
122 
134 
154 
171 
183 
189 
193 
200 
204 
204 
207 
209 
211 
217 
230 
230 
232 
233 
234 


242 
244 
244 
245 
246 
246 
247 





Lỗi cấu trúc trong tinh thể 

Sự phát sinh của cấu trúc kim loại 

Loại cấu trúc và tính chất vật liệu 

Cấu trúc kim loại ròng và cấu trúc hợp kim 
Vật liệu thép và gang đúc 

Luyện gang thỏi 

Sản xuất thép 

Hệ thống ký hiệu cho thép 


Phân loại thép theo thành phần và cấp chất lượng 


Các loại thép và ứng dụng 
Dạng thương phẩm của thép 


Nguyên tố hợp kim và nguyên tố kèm theo của thép 


và vật liệu gang sắt đúc 

Nấu chảy vật liệu gang sắt 

Hệ thống đặt tên vật liệu gang sắt 

Các loại gang sắt 

Kim loại không chứa sắt 

Kim loại nhẹ 

Kim loại nặng 

Vật liệu thiêu kết 

Sản xuất chỉ tiết được tạo dạng 

bằng vật liệu thiêu kết 

Đặc tính và ứng dụng 

Sản xuất vật liệu với phương pháp luyện kim bột 
Vật liệu gốm 

Nhiệt luyện thép 

Các loại cấu trúc của vật liệu sắt 

Giản đồ trạng thái của hợp kim sắt-cacbon 
Cấu trúc và mạng tinh thể lúc nung nóng 
Nung 

Tôi (trui) 

Nhiệt luyện 

Tôi ở vùng biên (tôi da cứng) 


248 
248 
249 
250 
251 
251 
252 
255 
258 
259 
261 


262 
263 
264 
265 
268 
268 
270 
273 


273 
274 
274 
275 
277 
277 
278 
279 
280 
281 
285 
286 


4.8.8 
4.9 
4.9.1 
4.9.2 
4.9.3 
4.9.4 
4.9.5 
4.9.6 
4.9.7 
4.9.8 
4.10 
4.10.1 
4.10.2 
4.10.3 
4.11 
4.11.1 
411.2 
411.3 
411.4 
411.5 
411.6 
411.7 
4.11.8 
411.9 


Thí dụ sản xuất: xử lý nhiệt của bệ kẹp 

Kiểm tra vật liệu 

Kiểm tra đặc tính gia công 

Kiểm tra cơ tính 

Thử nghiệm uốn đập mẫu có khía 

Kiểm tra độ cứng 

Kiểm tra độ bền mỏi 

Kiểm tra tải trọng vận hành của cấu kiện 

Thử nghiệm không phá hủy vật liệu 

Xét nghiệm cấu trúc kim loại bằng kính hiển vi 
Ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn 

Nguyên nhân ăn mòn 

Các loại ăn mòn và đặc điểm bề ngoài của nó 
Các biện pháp chống ăn mòn 

Chất dẻo 

Đặc tính và ứng dụng 

Thành phần hóa học và chế tạo 





Sự phân loại theo công nghệ và cấu trúc bên trong 


Nhựa nhiệt dẻo 

Nhựa nhiệt rắn 

Chất đàn hồi 

Kiểm tra tham số chất dẻo 

Các tham số của các loại chất dẻo quan trọng 
Sự gia công định hình chất dẻo 


4.11.10 Những phương pháp gia công khác 


4.12 

412.1 
412.2 
41243 


4124 
4.13 


của bán thành phẩm và thành phẩm 

Vật liệu composite 

Cấu tạo bên trong 

Chất dẻo gia cường bằng sợi 

Vật liệu kết hợp gia cường bằng hạt cứng 
và bằng phương pháp thẩm thấu 

Liên kết lớp và liên kết cấu trúc 

Vấn đề môi trường của vật liệu và phụ liệu 


5 Kỹ thuật máy và thiết bị 


Phân loại máy 

Máy động lực 

Máy gia công (máy dụng cụ, máy làm việc) 
Hệ thống xử lý dữ liệu (Máy tính) 

Dây chuyền sản xuất 

Xử lý trong sản xuất và lắp ráp 

Kỹ thuật về hệ thống xử lý 

Hệ thống sản xuất linh hoạt 

Đưa vào vận hành 

Lắp đặt máy hoặc thiết bị 

Đưa máy hoặc thiết bị vào vận hành 
Nghiệm thu máy hoặc thiết bị 

Đơn vị chức năng của máy và thiết bị 
Cấu trúc bên trong của máy 

Đơn vị chức năng của một máy công cụ CNC 
Các đơn vị chức năng của một ô tô 
Đơn vị chức năng của một hệ thống 
điều hòa không khí 

Thiết bị an toàn ở máy 

Đơn vị chức năng mối ghép 

Ren 

Kết nối bulông 

Kết nối chốt 

Kết nối bằng đinh tán (Ri vê) 

Kết nối trục - đùm 

Đơn vị chức năng đỡ và mang 

Ma sát và dung dịch bôi trơn 

Bợ trục (ổ trục) 

Bộ phận dẫn hướng 


330 
330 
334 
337 
338 
339 
339 
347 
3533 
354 
355 
357 
358 
358 
360 
362 


363 
364 
366 
366 
368 
376 
378 
380 
384 
384 
387 
396 


Đệm kín (Phớt) 

Lò xo 

Đơn vị chức năng để truyền năng lượng 
Trục và láp (cốt trục) 

Bộ ly hợp 

Truyền động đai (Truyền động dây trân) 
Truyền xích 

Bộ truyền động bánh răng 

Đơn vị truyền động 

Động cơ điện 

Hộp số 

Truyền động thẳng (Truyền động tuyến tính) 
Kỹ thuật lắp ráp 

Dạng tổ chức lắp ráp 

Tự động hóa lắp ráp 

Những thí dụ lắp ráp 

Sự bảo trì 

Phạm vi hoạt động và định nghĩa 

Khái niệm về bảo trì 

Mục đích của bảo trì 

Những khái niệm về bảo trì 

Bảo dưỡng 

Kiểm tra 

Sự sửa chữa 

Cải tiến 

Tìm chỗ hỏng (khuyết tật) và nguồn sai sót (lỗi) 
Phân tích hư hại và tránh hư hại 

Ứng suất (ứng lực) và độ bền của cấu kiện 


289 
290 
290 
291 
293 
294 
298 
299 
299 
300 
301 
301 
303 
304 
307 
307 
308 
309 
310 
312 
313 
314 
315 
316 


321 
323 
323 
324 


325 
326 
327 


399 
401 
403 
403 
405 
410 
412 
414 
417 
417 
424 
430 
432 
43 
433 
434 
440 
440 
441 
442 
442 
445 
448 
450 
452 
453 
454 
456 





6 Kỹ thuật tự động hóa 


6.1 Điều khiển và điều chỉnh 459 _ 6.5.2 Thiết bị chuyển mạch điện 507 
6.1.1 Khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển 459. 6.5.3. Điều khiển công tắc bằng điện 509 
6.1.2. Khái niệm cơ bản về kỹ thuật điều chỉnh 461 6.5.4. Đấu nối dây với thanh kẹp 510 
6.2 __ Cơbản về việc giải quyết các nhiệm vụ điểu khiển 465 6.6  Điểu khiển lôgic lập trình 511 
6.2.1 Cách vận hành của các hệ điều khiển 465... 66.1... Điều khiển lôgïc lập trình như là môđun điều khiển nhỏ 511 
6.2.2. Các thành phần của hệ điều khiển 466 _. 6.6.2. Điều khiển lôgic lập trình như là hệ thống tự động hóa 
6.23 GRAFCET 476 theo môđun 514 
6.3 Điều khiển bằng khí nén 479 Sài at 
6.3.1. Cấu kiện của hệ thống thiết bị khí nén 479 ki Hiện Nhớ" Mà Kê 
632 Cácphẩntữkhínén 4g, - 671 Đặctính của máyNC 33 
p Ni ng, z 
6.3.3. Sơ đồ mạch của hệ điều khiển bằng khí nén 488 — 6-72 Tọa độ, điểm 90C vỏ điểm chuẩn : 327 
6.3.4. Thí dụ về điều khiển bằng khí nén 4go 6.73. Cácloại điểu khiến, những hiệu chỉnh 529 
6.3.5 Điều khiển điện - khí nén 491 _ 6.74. Tạo chương trìnhCNC 532 
6.4 _ Điều khiển bằng thủy lực 496 — 6.7.5 Chu trình và chương trình con 537 
6.4.1 Các thành phần chính 496 6.76 - Lập trình cho máy tiện NC 538 
6.4.2 _ Điều khiển điện thủy lực 504 6.77 - Lập trình cho máy phay NC 546 
6.5 Điều khiển bằng điện 507 6.78 Những phương pháp lập trình 551 
6.5.1 Cấu tạo 507 
7 Kỹ thuật thông tin (Kỹ thuật tin học) 
7.1 Truyền thông kỹ thuật 554 7.24. Thiết bị ngoại vi 562 
7.1.1. Tiêu chuẩn và quy định 554 _ 7.2.5 Khởi động máy tính 563 
7.1.2 Bản vẽ kỹ thuật 555 7.26 _ Hệ điều hành 564 
7.1.3. Mô tả tương quan kỹ thuật 556 7.27 Virus máy tính 564 
7.1.4. Sơ đồ và biên bản 556 7.2.8 Phần mềm ứng dụng 565 
7.2 _ Kỹ thuật máy tính 558 7.29 Tác động của kỹ thuật máy tính 
7.2.1. Cách hoạt động của máy tính 558 vào kinh tế và xã hội 567 
7.2.2 Phần cứng 559. 7.2/10 Bảo hộ lao động bên máy tính 568 
7.2.3. Diễn đạt thông tin trong máy tính 561 7.2.11 Bảo vệ dữ liệu 568 
8 Kỹ thuật điện 
81 Mạch điện 569 8.2.2 Mạch song song của điện trở 573 
8.11 Điệnáp 569 8.3 Các loại dòng điện 574 
8.12. Dòng điện 570 8.4 Công suất và năng lượng điện 575 
8.13. Điện trở 571 8.5. Thiết bị bảo vệ khi quá dòng 576 
8.2 __ Mạch điện với điện trở 572 8.6 __ Lỗi tại hệ thống điện và biện pháp bảo vệ 577 
8.2.1 Mạch nối tiếp của điện trở 572 
Lĩnh vực học tập 
Thông tin về việc dạy chú trọng vào lĩnh vực học tập 581 
Lĩnh vực học tập 1: Sản xuất cấu kiện với dụng cụ cầm tay 582 
Lĩnh vực học tập 2: _ Sản xuất cấu kiện với máy 584 
Lĩnh vực học tập 3: Chế tạo cụm lắp ráp đơn giản 586 
Lĩnh vực học tập 4: Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật 588 
Lĩnh vực học tập 7: _ Lắp ráp hệ thống kỹ thuật 590 
Lĩnh vực học tập 8: Lập trình và sản xuất trên máy công cụ điều khiển bằng kỹ thuật số 592 
Lĩnh vực học tập 10: Sản xuất và đưa vào vận hành một phần hệ thống kỹ thuật 594 
Phạm vi học tập 11: Giám sát chất lượng sản phẩm và qui trình 596 
Lĩnh vực học tập 5: _ Gia công chỉ tiết rời với máy công cụ (tóm tắt) 598 
Lĩnh vực học tập 6: Kế hoạch và việc đưa vào vận hành của hệ thống điều khiển kỹ thuật (tóm tắt) 598 
Lĩnh vực học tập 9: Sửa chữa các hệ thống kỹ thuật (tóm tắt) 598 
Lĩnh vực học tập 12: Bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật (tóm tắt) 599 
Lĩnh vực học tập 13: Đảm bảo khả năng vận hành của những hệ thống tự động (tóm tắt) 599 
Danh sách hãng xưởng 600 
Thư mục thuật ngữ 603 


1 Kỹ thuật kiểm tra độ dài 





1.1 
1.2 





ĐaiHƯƠNG Và Ơn VI... 000 09 8 
Cơ bản của kỹ thuật đo lường.............................................. 10 
Khái niệm cơ bản 

SQiilGChii CO c0 0101011711022101010101170007101721702219 20007 0001.05.7777 727 
Khả năng của phương tiện đo lường, 

giám sát phương tiện đo lường.................................---------‹-«- 16 






Giác quan Đo lường 





Kết quả: 



















Phương tiện kiểm tra chiều dài ........................................ 






Thước đo, thước thẳng, thước góc, 

dưỡng kiểm và căn mẫu...............................----------cccc 2221 18 
Thiết bị đo bằng cơ và điện tử.................................-----------©e: 21 
Thiết bị đo chạy bằng khí nén.........................................-----.--- 29 
1wI30Is1fslssIfnf0urz 0. 7 31 
Thiết bị đo quang điện tử.................................------cccccccccseeeerree 32 


Kỹ thuật nhiều cảm biến trong thiết bị đo tọa độ ............ 34 
















1.5 


Kiểm tra bề mặt 
Prôni'b€ mat. cố cac. cố 
Những thông số đặc trưng của bề mặt, 
những phương pháp kiểm tra bề mặt................................... 37 
Dung sai và lắp ghép 
DŨNQ So 1001 000.c100000210 10 177.2722710 17212210721721772100 7777 020) 





















Kiểm tra hình dạng và vị trí..............................................- 
Dung sai hình dạng và vị trí...... 
Kiểm tra mặt phẳng và góc.................................--------- 
Kiểm tra độ đồng tâm, độ đồng trục và độ đảo... 
Kiểm tra ren, kiểm tra côn...........................---------i:--cccccccccccerrre 58 





















































V9) )'.100)/2d4/ 10 (((0ï 1v 
















2.1 Lĩnh vực hoạt động của quản lý chất lượng.................. 61 
2.2 Bộ tiêu chuẩn DIN EN ISO 9000 ........................................ 62 
2.3 Yêu cầu về chất lượng............................................--------eeeee 62 
2.4. Đặc tính của chất lượng và lỗi... -+. 63 
2.5 Công cụ quản lý chất lượng... .. 64 
2.6 Điều chỉnh chất lượng..............................................------.... 67 
2.7 Bảo đảm chất lượng.................................................-2-ccccee 68 
2:8! NangllUCIdV..... có... co y2 oan 72 
2/9 TNangllÚCQUY tÌNh cv 75 
2.10 Điều chỉnh quy trình bằng thống kê với 

thẻ điều chỉnh chất lượng.............................................-------- 76 
2.11 Kiểm toán và chứng nhận........................................------.-.. 79 


2.12 Quy trình cải tiến liên tục: 


Nhân viên tối ưu hóa quy trình ........................................... 80 





Phân bố chuẩn 





Giới hạn cảnh báo trên 


Giá trị trung bình x 


Số mẫu thử 4 6 8 10 








Kỹ thuật kiểm tra chiều dài 





J4YÄ4/1TP-10041-1/1847-N9[9ểoP-} 


1.1 Đại lượng và đơn vị 


Các đại lượng diễn tả những đặc tính có thể định 
lượng được, thí dụ chiều dài, thời gian, nhiệt độ 
hoặc cường độ dòng điện (Hình 1). 

Các đại lượng cơ bản và các đơn vị cơ bản được 
quy định trong hệ thống đơn vị quốc tế SĨ 
(Système International dunités) (Bảng 1). 








Để tránh những số quá lớn hoặc quá nhỏ, bội số 
hoặc ước số thập phân được đặt trước các đơn vị, 
thí dụ milimét (Bảng 2). 





8 Độ dài 





Đơn vị cơ bản của độ dài là mét. Một mét là Khối lượng... Cường độ dòng điện và cường độ ánh sáng 
quãng đường ánh sáng đi được trong chân 
không trong khoảng thời gian 1/299 729 458 
giây. 

Để phù hợp cho việc diễn tả những khoảng cách 


Hình 1: Các đại lượng cơ bản 











Bảng 1: Hệ thống đơn vị quốc tế 











rất lớn hoặc rất nhỏ, người ta sử dụng kết hợp Các đại lượng cơ bản Đơn vị cơ bản 
một vài ký hiệu đứng trước đơn vị mét (Bảng 3). Vộ  ó2209/ 002 Tên Ký hiệu 
Bên cạnh hệ thống mét có một vài quốc gia còn Xï nh let lở 

h : bb ti 9 k 8 9g Khối lượng m kilôgam | kg 
sử dụng hệ thống lInch Thời gian f giây s 

Ẩ ẨI- 1 ‡ Ÿ= Nhiệt độ nhiệt động T Kelvin K 

Chuyển đổi: 1 inch (in) = 25,4 mm Cường độ dòng điện I He 
NGóc Cường độ ánh sáng I, Candela | cd 














Các đơn vị của góc là góc phẳng ởtrung tâm điểm = - 
của nguyên vòng tròn. Bảng 2: Ký hiệu đứng trước để gọi các bội số hoặc 


ước số thập phân của các đơn vị 





Một độ (19) bằng 1 phần 360 góc phẳng của 
nguyên vòng tròn. (Hình 2). Độ được chia nhỏ 
thành phút (), giây (“) hoặc chia theo hệ thập phân. 


Ký hiệu Hệ số đứng trước 
M mêga một triệu lần 105 = 1000000 
k_ kílô một ngàn lần 103 = 1000 








Rađian (rad) là góc phẳng của một vòng tròn có 
bán kính là 1 mét và cắt vòng tròn với cung có 
chiều dài 1 mét. (Hình 2). Một rađian tương đương 
với một góc phẳng 57,295779510, 


h_ héctô | một trăm lần 102 = 100 
da đêca mười lần 10'= 10 





d đêci một phần mười 101=0,1 
c_ centi một phần trăm 10?= 0,01 








m mili một phần ngàn 103 = 0,001 
u micrô một phần triệu 10 = 0,000001 


S 
sẽ Bảng 3: Các đơn vị độ dài thông dụng 


Hệ thống mét 

















ng lt HP Tận Sợ HỘ 

919'40* = goạ 189, 309 -180° _ : =ủ 

Đã 000g ệt 60 3800 TUỆ HE và 200 1 centi mét (cm) _= 0,01 mét 
EESÁ0//20 1 mili mét (mm)_ =0,001 mét 

1 micrô mét (um) = 0,000.001 m 


1 nanô mét (nm)_= 0,000.000.001 m =0,001u m 


Hinh 2: Các đơn vị của góc phẳng 














Các độ lớn và các đơn vị 





Khối lượng, lực và áp suất 

Khối lượng m của một vật thể tùy thuộc theo lượng chất của nó và 
không bị lệ thuộc vào vị trí địa lý nơi vật thể xuất hiện. Đơn vị cơ bản 
của khối lượng là kilô gam. Đơn vị cũng thường được sử dụng là gam 
và tấn: 1g = 0,001 kg, 1t = 1000 kg. 

Tiêu chuẩn quốc tế cho khối lượng 1 kilô gam là một quả cân hình 
trụ bằng chất Platin-Iridi được cất giữ ở Paris. Đó là đơn vị cơ bản duy 


nhất được định nghĩa không nhờ vào một hằng số tự nhiên. N 
Khối lượng 


m= 1kg 








Một vật có khối lượng 1 kilô gam tác dụng trên trái đất (vị trí 
tiêu chuẩn: Zùrich) vào điểm treo nó hoặc chỗ nó nằm một lực 
F4. (trọng lượng) bằng 9,81 N (Hình 1). 













Trọng lượng 
F = 9,81Nz 1O0N 


Ấp suất p là lực trên mỗi đơn vị diện tích (Hình 2) với đơn vị pascal 
(Pa) hoặc bar (bar). 
Các đơn vị: 1 Pa = N/m? =0,00001 bar, 1 bar = 10° Pa = 10 N/cm? 


I Nhiệt độ 

Nhiệt độ diễn tả trạng thái nhiệt của các vật thể, các chất lỏng hoặc 
các chất khí. Độ Kelvin (K) bằng 1/273,15 của nhiệt độ khác biệt giữa 
điểm 0 tuyệt đối và điểm đông đặc của nước (Hình 3). Đơn vị thông 
dụng của nhiệt độ là độ Celcius (°C). Điểm đông đặc của nước tương 
ứng 0°C, điểm sôi của nước là 100°C. Chuyển đổi: 0°C = 273,15 K; 
0K =-273,15°C. 





: „ : Áp suất p . 
I Thời gian, tần số và số vòng quay 
Đơn vị cơ bản cho thời gian £ được quy định là giây (s). HẠIN ng tiệt 
Các đơn vị: 1 giây = 1000 mili giây; 1 giờ = 60 phút = 3600 giây 
Khoảng thời gian của một chu kỳ T, còn gọi là khoảng thời gian của 
một dao động, là thời gian được tính bằng giây cho một quá trình (sự 


| |373K_ Điểm sôi 
của nước 





kiện) và quá trình này được lặp đi lặp lại đều đặn, thí dụ như nguyên x 
một dao động đầy đủ của một con lắc hay là vòng quay của một cái Đ 
đĩa mài (Hình 4). 

300K 


Tần số f là số nghịch đảo của khoảng thời gian của một chu kỳ T (f 
= 1/T). Nó cho biết bao nhiêu quá trình diễn ra trong một giây. Đơn 
vị của tần số f là 1/s hoặc Hertz (Hz). Các đơn vị: 1/s = 1 Hz; 103 Hz= 
1kHz; 10 Hz = 1 MHz. 

Tần số vòng quay n (số vòng quay) là số lượng vòng quay trong 1 
giây hoặc 1 phút. 

Thí dụ: Một cái đĩa mài với đường kính 200 mm quay 6000 vòng trong 2 phút. 
Số vòng quay là bao nhiêu? 

Lời giải: Số vòng quay (Tần số vòng quay) n = 6000/2 phút = 3000/phút 


273kK† Điểm hóa 
lỏng của 
nước 











200K Celsius 


0K Điểmkhông  -273°C 


tuyệt đối 





Nhiệt độ tuyệt đối tính bằng Kelvin (Nhiệt độ nhiệt động) 


Hình 3: Thang nhiệt độ 
I Các phương trình đại lượng (công thức) 





Công thức tạo nên các tương quan giữa những đại lượng với nhau. Dao động Vòng quay 
Thí dụ: Áp suất p là lực F trên mỗi diện tích A 

p=F/⁄A;p = 100 N/1 cm? = 100 N/cm? = 10 bar "Ñ 

Trong tính toán các đại lượng được thể hiện trong công thức bằng ký | ` 

hiệu. Trị số của một đại lượng bằng tích số của số lượng nhân với đơn - | Â> 

vị, thí dụ F= 100 N hoặc A = 1 cm?. Các phương trình đơn vị cho biết —— 

sự quan hệ giữa các đơn vị với nhau, thí dụ 1 bar = 10° Pa. Hình 4: Những sự kiện tuần hoàn 


Những cơ bản về kỹ thuật đo lường 





1.2_ Cơ bản về kỹ thuật đo lường 


1.2.1 Khái niệm cơ bản 





Khi kiểm tra, những đặc điểm hiện có của sản phẩm như 
kích thước, hình dạng, chất lượng bề mặt được so sánh 
với những đặc tính đòi hỏi. 





Kiểm tra là xác định vật được kiểm tra có đạt những 
đặc điểm đòi hỏi hay không. Thí dụ kính thước, hình 
dạng hoặc phẩm chất bề mặt. 





Các loại kiểm tra 

Kiểm tra chủ quan được thực hiện bằng giác quan của 
người kiểm tra, không có sự hỗ trợ của máy móc (Hình 
1). Người kiểm tra xác định thí dụ sự thành hình của rìa 
xờm (ba vớ, bavia) và chiều cao nhấp nhô của chỉ tiết có 
thể chấp nhận được không (kiểm tra bằng mắt và qua 
tiếp xúc bằng tay). 

Kiểm tra khách quan được thực hiện với những phương 
tiện kiểm tra, có nghĩa là với những thiết bị đo và các 
dưỡng kiểm (Hình 1 và Hình 2). 





Đo lường là so sánh một độ dài hoặc một góc 
phẳng với một thiết bị đo. Kết quả là một trị số đo. 
Đo so sánh là so sánh vật kiểm tra với một thiết bị so 
sánh. Người ta không nhận được trị số bằng con số, 
mà chỉ xác định là vật được đo tốt hoặc bị loại (xấu). 





Phương tiện kiểm tra (Thiết bị đo) 

Dụng cụ kiểm tra được chia làm 3 nhóm: thiết bị đo, 
dưỡng kiểm và thiết bị phụ trợ. 

Tất cả các thiết bị đo, các thiết bị so sánh được thiết 
kế theo mẫu chuẩn. Nó tượng trưng cho độ lớn, thí 
dụ bằng khoảng cách những vạch kẻ (thước kẻ), bằng 
khoảng cách cố định của những mặt phẳng (căn mẫu 
đo, dưỡng kiểm) hoặc vị trí góc của những mặt phẳng 
(căn chuẩn đo góc). 

Các thiết bị đo có hiển thị có dấu hiệu di chuyển (kim 
đồng hồ đo, vạch kẻ của thước chạy), thang đo di chuyển 
hoặc cơ cấu đếm số. Trị số đo có thể đọc được ngay. 
Dưỡng tượng trưng cho kích thước hoặc kích thước và 
hình dạng của vật kiểm tra. 

Thiết bị phụ trợ thí dụ như giá đo và các khối lăng trụ 
(khối V). 


I Các khái niệm về kỹ thuật đo lường 

Để tránh hiểu lầm khi mô tả những quá trình đo lường 
hoặc phương pháp đánh giá, người ta cần phải có những 
khái niệm cơ bản rất rõ ràng (Các bảng ởtrang 11 và 12) 


10 


Giác quan 


Kết quả: 










ưỡng kiểm | Đo lường 















Căn mẫu song phẳng 
(Khối cữ chuẩn) 





Căn mẫu góc 


Hình 2: Thiết bị kiểm tra 


Thiết bị đo 
có hiển thị 











Thước đo góc 





Ca líp giới hạn (Cữ đo) 
(căn mẫu kích thước) 





Dưỡng bán kính 
(dưỡng biên dạng) 


BỊ 


Thước vuông (Ê ke) 
(dưỡng biên dạng) 


Những cơ bản về kỹ thuật đo lường 





Bảng 1: Các khái niệm về kỹ thuật đo lường 






















































































Khái niệm Ký hiệu Định nghĩa, giải thích Thí dụ, công thức 
Đại lượng đo M Độ dài cũng như góc để đo, thí dụ khoảng cách giữa các lỗ 
khoan hay đường kính. 
Hiển thị - Trị số hiển thị của trị số đo không có đơn vị (tùy thuộc vào 
phạm vi đo). 
Sự hiển thị tương ứng với chữ khắc trên mẫu chuẩn. 
Hiển thị thang đo - Hiển thị liên tục trên thang vạch kẻ. uy 
Hiển thị thang sb Skw= 0,01mm 
Hiển thị số - Hiển thị bằng số trên thang số. Độ th 
Trị số chia Skw Khác biệt giữa hai trị số đo, hai trị số đo này tương ứng với hai J— † 
của thang* hay đường gạch liên tiếp trên thang. Độ chia Skw có đơn vị ghi Hiển thị số Zw= 0,01mm 
(Độ chia) ¬llˆ— trên thang đo. 
Trị số của hai số 2w Trị số của hai số liên tục tương ứng độ chia trên một thang 
liên tục vạch kẻ. 
Hiển thị của X,x„x„.. | Từng trị số đo hoặc trị giá trung bình cộng được tạo thành từ trị số đúng và sai số đo 
trị số đo ngẫu nhiên cũng như sai số đo hệ thống. 
Trị số X Thông thường trị số trung bình cộng Xcó được từ 5 lần đo lặp lại. 
trung bình cộng 
Trị số thật X. Người ta chỉ nhận được trị số thật khi đo trong điều kiện lý tưởng. Trị số thật x,, được tìm ra 
từ nhiều lần đo lặp lại và được hiệu chỉnh với trị số ước đoán của sai số hệ thông đã biết. 
Trị số đúng X, Trị số đúng x, được tìm ra qua hiệu chỉnh cho mẫu chuẩn. Nó sai không đáng kể so với trị 
số thật. Khi đo so sánh, thí dụ như với căn mẫu, thì có thể xem trị số đo là trị số đúng. 
Kết quả đo X. Trị số đã đo của một độ lớn, thí dụ trị số đo của một lần đo chưa hiệu chỉnh hoặc trị số 
chưa điều chỉnh trung bình cộng tìm ra qua nhiều lần đo liên tục, nhưng chưa được hiệu chỉnh với sai số 
XzX;.. Íhệthống A. 

X Thường trong kỹ thuật sản xuất vì sai số đã biết từ các lần đo trước hoặc từ các khảo sát 
năng lực (của phương pháp đo) nên chỉ đo một lần. Kết quả đo của một lần đo không chắc 
chắn (chính xác) bởi sai số ngẫu nhiên cũng như sai số hệ thống không được xác định. 

Sai số đo A. Sai số có được qua so sánh với trị số đo hiển thị x, hoặc trị số A =(X,-x,) 
hệ thống trung bình cộng X với trị số đúng x, (Trang 15). A.=(.-x) 
Trị số K Cân bằng (gia giảm) với sai số hệ thống đã biết, thí dụ sai số K=-Ä, 
điều chỉnh của nhiệt độ. K=(K,+ K,...+ K,) 
1 Z 
Độ bất định u Độ bất định của phép đo bao gồm tất cả các sai số ngẫu 
của phép đo* nhiên cũng như sai số hệ thống chưa biết được và không 
được điều chỉnh. 
: : An U,=Ýtể,, + 2 +2.+ tÊ2 
Độ bất định u. Tác dụng tổng hợp của nhiều thành phần bất định vào sự S xi Ba tot Tần 
chuẩn kết hợp phân tán của trị số đo, thí dụ qua nhiệt độ, dụng cụ đo, người 
đo và phương pháp đo. U=2-u 
=x ñ 1n = „ tà s2 „.„.„._ | (Hệ số 2cho mức độ tin cậy 95%) 
Độ bất định mở U Độ bất định mở rộng cho biết phạm vi từ y-U đến y+U của kết 
rộng của phép đo quả đo, nơi mà người ta chờ đợi trị số thật của một độ lớn đo. 
Kết quả đo y Trị số đo đã được điều chỉnh với sai số hệ thống đã biết được y=x+K 
đã điều chỉnh (K- điều chỉnh). cC 
=X+#9 
Kết quả đo Y Kết quả đo Y là trị số thật cho độ lớn đo M. Nó bao gồm độ Y=y+U 
đầy đủ bất định mở rộng Ư. ý s5 











* đặc điểm của thiết bị đo, được thông báo trong danh mục 








11 


Những cơ bản về kỹ thuật đo lường 





Bảng 1: Các khái niệm về kỹ thuật đo lường 





Khái niệm 


Ký hiệu | Định nghĩa, giải thích 


Thí dụ 





Tính lặp lại 
được” 


Giới hạn 
lặp lại* 
(Khả năng 
lặp lại) 


l_ Tính lặp lại được của một thiết 
bị đo là khả năng khi đo 5 lần 
trong trường hợp thông thường 
của cùng một độ lớn trong cùng 
hướng đo, với cùng thiết bị đo, 
trong cùng điều kiện đo đạt được 
trị số đo gần giống nhau. Độ phân 

r tán càng nhỏ thì phương pháp đo 

càng chính xác. 

Giới hạn lặp lại (Ranh giới lặp lại) 

là trị số khác biệt của hai lần đo 

riêng lẻ với xác xuất là 95%. 





Căn mẫu 
hoặc chỉ tiết 





Độ rơ lúc 
nghịch 
chiều 


f Khoảng chết của trị số đo 
(Khoảng nghịch chiêu của trị số 
đo) của một thiết bị đo là sự khác 
nhau của hiển thị khi đo cùng 
một độ lớn, lần đầu thì đo với 
hiển thị lớn dần (trục xoay đo đi 
vào) và lần thứ nhì thì đo với hiển 
thị nhỏ dần (trục xoay đo đi ra). Trị 
số đo độ rơ lúc nghịch chiều được 
xác định bằng những lần đo riêng 
lẻ ở bất kỳ trị số trong phạm vị đo 
hoặc có thể lấy từ biểu đồ của độ 
lệch (sai số). 


Hiển thị tăng 








Khoảng (độ) 
sai số* 


Khoảng 
sai sỐ 
tổng cộng 


f Khoảng sai số là hiệu số giữa độ 
sai số lớn nhất và độ sai số nhỏ 
nhất trong toàn bộ phạm vi đo. 
Nó được tìm ra bằng đồng hồ đo 
hoặc đồng hồ đo chính xác khi 
trục đo đi vào. 

f Độ sai số tổng cộng f. „ của các 

đồng hồ đo được tìm qua các 

phép đo trong toàn bộ phạm vi 

đo với trục xoay đo đi vào và đi ra. 





Giới hạn lỗi” 


Phạm vi đo* 


G Giới hạn lỗi là trị số giới hạn sai số 
được thỏa thuận hoặc được đưa 
ra từ nhà sản xuất cho sai số của 
một thiết bị đo. Nếu những trị số 
này bị vượt qua thì sai số sẽ trở 
thành lỗi. Khi sai số giới hạn trên 
và dưới bằng nhau thì trị số đưa 
ra được áp dụng cho cả hai giới 
hạn sai số, thí dụ G =6, = 20 um. 


Meb_ | Phạm vi đo là phạm vi của trị số 
đo, trong đó giới hạn lỗi của thiết 
bị đo không bị vượt qua (sai số 
nhỏ hơn giới hạn lỗi). 





Khoảng đo 


Mes_ | Khoảng đo là hiệu số giữa trị số 


cuối và trị số đầu của phạm vi đo. 





Phạm vi 
hiển thị 





Az Phạm vi hiển thị là phạm vi giữa 
hiển thị lớn nhất và hiển thị nhỏ 


nhất. 


Giới hạn lỗi trên G 








Khoảng 
chết của 
trị số đo Íu 





Khoảng sai số f; 






10 










Khoảng đo f; Sai số đo lớn nhất 


Độ sai số tổng cộng 
Íes 





Giới hạn lỗi dưới Gụ 


0 2310.11.55... 
Trị số đúng xr 
(chiều dài của căn mẫu) 


8mm 10 





Trục đo đi ra 
Trục đo đi vào 










Khoảng trống 


Khoảng đo 








Cữ chặn dưới Khoảng nâng 





* đặc điểm của thiết bị đo, được thông báo trong danh mục 





12 





Những cơ bản về kỹ thuật đo lường 





IV LÍ - doc 


Nguyên nhân của các sai lệch đo 
(Bảng 1, trang 14) 

Sự khác biệt với nhiệt độ chuẩn 20°C thường 

gây ra sai lệch đo, khi các chỉ tiết và các thiết 

bị đo cũng như dưỡng được sử dụng để kiểm 

soát không cùng một vật liệu và không cùng 

một nhiệt độ (Hình 1). 


Căn mẫu bằng thép dài 100 mm sẽ thay đổi 
chiều dài 4,6 m khi nhiệt độ thay đổi 4°C, thí 
dụ qua hơi nóng của bàn tay. 







Ở nhiệt độ chuẩn 20°C các chỉ tiết, các 
dưỡng và thiết bị đo nên ở trong độ dung 
sai đã qui định. 





Sự thay đổi hình dạng bởi lực đo xuất hiện 
ở các chỉ tiết, các thiết bị đo và các giá kê đo 
có tính đàn hồi. 


Sự uốn cong có tính đàn hồi của giá kê đo 
không ảnh hưởng tới trị số đo, nếu khi đo với 
cùng lực đo như khi điều chỉnh về không với 
căn mẫu đo (Hình 2). 


Sai số đo sẽ giảm đi, khi sự hiển thị của 


thiết bị đo được chỉnh với cùng các điều 
kiện như lúc đo chỉ tiết. 





Sai số đo vì nhìn sai (thị sai) khi đọc dưới một 
góc nghiêng (Hình 3). 


I Các loại sai số 

Sai số hệ thống gây ra bởi sự sai lệch cố 
định: nhiệt độ, lực đo, bán kính của đầu đo, 
sự không chính xác của thang (đo). 

Sai số ngẫu nhiên không thể nhận biết được 
về độ lớn và chiều của nó. Các nguyên nhân có 
thể là sự biến động không rõ nguồn gốc của 
lực đo hoặc nhiệt độ. 





Các sai số hệ thống làm cho trị số đo sai. 
Khi biết độ lớn và chiều (+ hoặc -) của sai 
số ta có thể điều chỉnh nó. 


Các sai số ngẫu nhiên làm cho trị số đo 
trở nên bất định. Các sai số ngẫu nhiên 
không rõ nguồn gốc thì không thể điều 
chỉnh được. 








——= 


10 =5 0 +5_ +10ùm 


Sự thay đổi chiều dài —_———————_——_— 


Chiều dài | = 100 mm ở nhiệt độ chuẩn 28/2e 


Các thí dụ khi đo: 
Mẫu chuẩn bằng thép 


24°c| Sai số đo 








a) 


Mẫu chuẩn băng thép f= 4,9Hm 
Đ)= : )NN ¬ 


Mẫu chuẩn bằng thép 189C  —=———- 





c) 


Sự thay đổi chiều dài. 


l, Chiều dài khởi điểm ở20°C 
œ, Hệ số nở dài 
At Sự thay đổi nhiệt độ 


Hình 1: Sai lệch đo vì nhiệt độ 


Vị trí của đồng hồ đo chính xác; 
Cao: 200 mm 

Khoảng cách: 100 mm 

Cột: ø22 mm 

Thanh ngang: ø16 mm 














Quá trình đo 
ở chỉ tiết 


1 Chỉnh với 
Giá kê đo ] 





Hình 2: Sai lệch đo vì sự biến dạng có tính đàn hồi của giá kê đo qua 
lực đo 


Hướng nhìn Đúng Sai 





Hình 3: Sai lệch đo vì nhìn sai 


13 


Cơ bản về kỹ thuật đo lường 








Bảng 1: Nguyên nhân và các loại sai lệch 








Các sai lệch hệ thống 


Các sai lệch ngẫu nhiên 





4ƒ”), 
ÑỀ sọ0 sp, Z⁄ 
4 19 




















Sai lệch với 
nhiệt độ chuẩn 








Sự thay đổi hình dạng 
vì lực đo lớn và không 
thay đổi 






Trị số đo nhỏ hơn cho các phép đo ngoài 
lớn hơn cho các phép ổo trong. 
Sai số đo vì các mặt phẳng đo bị mòn 














Bước ren 


Ảnh hưởng vì sai số của bước ren vào trị số đo 





Sự sai lệch nhỏ 
trong tỷ số truyền 
động có tác dụng 
làm hiển thị sai 
(có thể đo được) 
tùy theo vị trí của 
trục đo 





Sự chuyển dịch không đều của chuyển động trục đo 








Phoi, 
Chất bẩn, 
Mỡ 





Sự thay đổi hình dạng vì biến 
động của lực đo khi quay trục 
đo vào không đều. 








Nhìn sai 


Đọc sai vì góc nhìn nghiêng (nhìn sai) 








14 


Cơ bản về kỹ thuật đo lường 





Sai số hệ thống có thể xác định được qua phép 
đo so sánh với các thiết bị đo chính xác hoặc 
căn mẫu. 

Thí dụ như khi kiểm tra một pan me (vi kế), hiển 
thị được so sánh với căn mẫu (Hình 1). Trị số danh 
nghĩa của căn mẫu (chữ khắc) có thể xem là trị 
số đúng. Sai số hệ thống A, của một trị số đo 
riêng lẻ bằng hiệu số của trị số hiển thị x, và trị 
số đúng x. 

Kiểm tra sai số đo của một pan me đo ngoài trong 
khoảng đo từ 0 mm đến 25 mm, ta sẽ có được 
biểu đồ của sai số đo (Hình 1). Ở pan me, phép 
đo so sánh được thực hiện với các căn mẫu được 
quy định qua các góc quay khác nhau của trục đo. 


Giới hạn lỗi và dung sai 

e_ Giới hạn lỗi G không được vượt qua bất kỳ vị 
trí nào trong phạm vi đo. 

e_ Trong trường hợp bình thường của kỹ thuật 
đo lường các giới hạn lỗi cân đối xứng nhau. 
Các giới hạn lỗi bao gồm các sai số của phần 
tử đo, thí dụ các sai số về độ phẳng. 

e© Sự tuân thủ giới hạn lỗi G có thể được kiểm 
tra bằng thanh mẫu với bậc dung sai 1 theo 
DỊN EN ISO 3650. 

Để đạt được sự giảm thiểu sai số hệ thống người 

ta điều chỉnh về“không” cho hiển thị (Hình 2). 

Điều chỉnh về “không” được thực hiện với các 

căn mẫu tương ứng với kích thước kiểm tra của 

chỉ tiết. Sự phân tán ngẫu nhiên được tìm ra qua 
các phép đo nhiều lần dưới cùng các điều kiện 

lặp lại (Hình 3): 


(0)1)Á-[4Ÿ-)V//1-144/19 54-14-11). 1e.sÀ /sj) 


[Gì]: fc-1doj1-)104/1/1.)-Ä L1) 





e._ Phép đo lặp lại với cùng một độ lớn và 
cùng chỉ tiết nên được thực hiện tuần tự 
liên tiếp. 

e_ Thiết bị đo, phương pháp đo, người kiểm 
tra và các điều kiện chung quanh không 
được thay đổi trong khi đo lặp lại. 

e_ Để tránh ảnh hưởng của sai số độ tròn 
vào độ phân tán của phép đo, phải luôn 
luôn đo ở cùng một chỗ. 








Sai số hệ thống của phép đo được xác 
định với phép đo so sánh. 


Sai số ngẫu nhiên được tìm ra qua phép 





đo lặp lại nhiều lần. 





Trị số đúng 







































| Šựsửalỗi | 
g Xp — 2Ð | hệ 
-2 im +2 im 
10,300 mm O O 
15,000 mm +2 im -2 im 
17,600 mm +3 im —3 im 











s 








Sai số đo A_——= 












































0592550770100 .-2 022 /1021//02U n2 


Trị số đúng x (căn mẫu) ——® 


Hình 1: Sai số hệ thống của một pan me đo ngoài 






Chỉ tiết 





A. Chỉnh kim chính xác về số 0 cho đường 
kính của chỉ tiết tiện có kích thước 
danh nghĩa 30,0 mm với căn mẫu. 


B. 10 lần đo lặp lại 
Khoảng đo của trị số hiển thị 
R=Xa max — Xamin 
=6ùm-2ùm=4ụm 


Trị số trung bình của 10 hiển thị 
+40 um 


Xa= 
h 10 


=+4ùm 





C. Kết quả đo 
Trị số trung bình cộng của đường kính 
x= 30,0 mm+ 0,004mm 
x= 30,004mm 





























Hình 3: Sai số ngẫu nhiên của một đồng hồ đo chính xác trong 
phép đo với cùng các điều kiện lặp lại 


15 


Cơ bản về kỹ thuật đo lường 





IVE140)-8/-1/0914(/-19)/))(0)/190(/-1( 000 3)1(9/( 150 //-13)-100 07-1) 


9)01/9/1198412118 41211) 07.) 
Khả năng của phương tiện đo lường 

















Sự lựa chọn các phương tiện đo phải hướng tới việc phù hợp với các Đuu=0,1- = ' "n 
điều kiện ở nơi đo đạc và độ dung sai đã định trước của đặc tính để : : 
kiểm tra, thí dụ như chiều dài,đường kính hoặc độ tròn. Số lượng T=20um 


người kiểm tra cũng quan trọng, thí dụ như khi đang kiểm tra cùng 

một vật mà thay ca làm cùng với việc đổi người kiểm tra thì độ bất : PEPgUAEnraine : 
: 3 F `. Hình1: Độ không chính xác cho phép 

định của phép đo sẽ lớn hơn. của phép đo 





Thiết bị đo được xem là có khả năng, khi độ bất Độ bất định cho phép của phép đo U=0,1.T 
định lớn nhất của phép đo bằng 10 % của dung 
sai kích thước hay hình dạng. 












Độ phân tán 





Khu vực chính xác của 
kỹ thuật đo 








Độ bất định của phép đo U, .= 1/10 - T (Hình 1) 











Phương pháp đo với độ bất định nhỏ đáng kể hơn N / 
1/10-T thì thích hợp nhưng rất tốn kém. Độ bất định Phạm vi không chính xác của phép đo 

của phép đo lớn hơn sẽ dẫn đến tình trạng rất nhiều 

chi tiết không được xác định rõ ràng là “tốt” hay “bị Độ bất định quá lớn của phép đo U=0,2.T 

loại” vì trị số đo nằm trong phạm vi không chính 

xác của phép đo (Hình 2). Độ bất định của phép đo 15,010mm 15,050 mm 


U càng nhỏ thì khu vực chính xác của kỹ thuật đo 
càng lớn. 












Sai số đo 






Các trị số đo nằm trong khu vực chính xác của 
kỹ thuật đo, thì chắc chắn sẽ có sự phù hợp (ăn 


Khu vực chính xác 
của kỹ thuật đo 








⁄ Sa que ` n +7ùm 
khớp) giữa trị số đo và dung sai. h 
Trị số hiển thị 15,012 mm 
Trị số đúng 15,005 mm (bị loại) 





Thí dụ về hệ quả của độ bất định quá lớn U= 0,2 - 7 (Hình 
2): Tuy trị số đúng 15,005 mm nằm ngoài dung sai nhưng 
trị số đo với sai số + 7 m nên có chỉ thị là 15,012 mm, 
trị số này dường như nằm trong dung sai. Qua đó không 
nhận ra được chỉ tiết phải loại bỏ. Ngược lại một trị số nằm 
trong dung sai nhưng vì sai số đo có trị số hiển thị nằm 


Hình 2: Độ bất định của phép đo so với dung sai 








ngoài dung sai. Trong trường hợp này một chỉ tiết “tốt” sẽ Bảng 1: Độ bất định của phép đo 

bị loại bỏ vì nhầm lẫn. Độ bất định| Giới hạn lỗi 
" sa „ ¬ š - Thiết bị đo dự kiến củ G của cá 

Có thể đánh giá gần đúng khả năng của thiết bị th ng: mẻ 





đo lường khi biết được độ bất định của phép đo đã 


dự tính (Bảng 1). Skw = 0,05mm 
Phạm vi đo | U>50 im | 50 hm 


0...0,150 mm 


Dưới những điều kiện làm việc trong hãng xưởng, độ 
bất định của thiết bị đo cơ khí cầm tay mới hay còn 
mới được xem vào khoảng 1 độ chia (1Skw) còn đối 
với thiết bị điện tử thì vào khoảng 3 độ chia (3Zw). 





ElSkw =0,01mm 


=1 
Phạm vi đo ĐSH8iHm cm 







P 50... 75 mm 
Các máy đo trong sản xuất được lựa chọn sao 
cho độ bất định của phép đoU nhỏ không đáng ñ HE U~1im 1m 
kể so với dung sai của chỉ tiết. Do đó có thể xem TH: 





trị số hiển thị là kết quả đo. 

















16 


Cơ bản về kỹ thuật đo lường 





Khả năng của thiết bị đo với dung sai định trước 


Thí dụ: Với 1 pan me (vi kế) cơ đo ngoài (Giá trị vạch đo Skw = 0,01 mm) để đo một đường kính với kích thước giới hạn 20,40 
mm và 20,45 mm. Hãy đánh giá khả năng (năng lực) đo lường của pan me theo sự lệ thuộc vào độ chính xác đã dự 
tính và độ dung sai định trước (Dung sai T = 0,05 mm). 

Lời giải: Độ bất định gần bằng 1 trị số chia (vạch kẻ) của vạch đo (0,01 mm). Vì độ bất định này, khi chỉ thị là 20,45 mm thì 
giá trị đo đúng nằm giữa 20,44 mm và 20,46 mm. 

Độ bất định dự tính của pan me: U = 0,01 mm 

Độ bất định cho phép: U„= 0,1 - T= 0,1 - 0,05 mm = 0,005 mm 


Pan me không thích hợp với độ dung sai đã qui định, vì độ bất định của phép đo quá lớn. Nên sử dụng đồng hồ 
đo điện tử hoặc đồng hồ đo chính xác, vì các máy đo này làm việc chính xác hơn, thể hiện qua độ phân tán nhỏ. 


Giám sát phương tiện kiểm tra 
Ở các máy đo có chỉ thị, sai số hệ thống 
giữa hiển thị và trị số đúng được xác định 
qua hiệu chuẩn. Việc này được thực hiện 
bằng cách so sánh với căn mẫu hoặc với 
các thiết bị có độ chính xác cao hơn. Độ 
sai số tìm ra được ghi lại trên giấy kiểm 
chuẩn và có thể lưu làm tài liệu với biểu 
đồ sai số (hình 1, trang 15). 

Hiệu chuẩn được chứng nhận trên một 
nhãn kiểm tra đặc biệt, trên đó chỉ báo 
thời gian lần kiểm chuẩn kế tiếp (Hình 1). 





Hình 1: Nhãn cho các máy đo đã hiệu chuẩn 





Hiệu chuẩn là tìm sai số hiện có của một máy đo với trị số đúng. Một thiết bị đo còn tốt và được sử 
dụng khi sai số tìm được nằm trong giới hạn đã qui định. 

Kiểm chuẩn (hiệu chuẩn qua một cơ quan kiểm định) một thiết bị kiểm tra bao gồm kiểm tra và đóng 
dấu (đã kiểm tra) của cơ quan kiểm định nhà nước. Các loại cân bắt buộc phải được kiểm chuẩn, 
nhưng các máy đo trong sản xuất thì không. 

Khi hiệu chỉnh máy đo được thay đổi sao cho có độ sai số nhỏ nhất. Thí dụ như thay đổi các quả 
cân của một cái cân. 

Chỉnh là điều khiển hiển thị đạt một trị số nhất định, thí dụ chỉnh “không” 











1. Sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên tác động như thế nào vào kết quả đo? 

2. Cách tìm sai số hệ thống của một pan me? 

3. Tại sao lại có khó khăn khi đo chỉ tiết gia công có thành mỏng? 

4. Tại sao có thể xuất hiện sai số đo qua sự khác biệt nhiệt độ qui định ở máy đo và ở chỉ tiết gia công? 

5.. Nguyên nhân nào có thể gây ra sai số hệ thống ở pan me? 

6. Tại sao khi đo ở nhà máy hoặc phân xưởng thì trị số chỉ thị được xem là kết quả đo, trong khi ở 
phòng thí nghiệm đo lường trị số chỉ thị thường được điều chỉnh lại? 

7. Lợi điểm của phép đo chênh lệch và chỉnh “không” của đồng hồ đo? 

8. Tại sao sự khác biệt với nhiệt độ chuẩn của chỉ tiết gia công bằng nhôm lại gây khó khăn đặc 
biệt cho kỹ thuật đo? 

9. Sự thay đổi chiều dài của một căn mẫu đo song phẳng (Thanh chuẩn) (Í= 100 mm, a = 0,000016 
1/2) là bao nhiêu, khi nó được bàn tay làm nóng từ 20°C lên 25°C? 

10. Sai số đo lớn nhất cho phép bằng bao nhiêu phần trăm của dung sai của chỉ tiết gia công để có 
thể xem là không đáng kể khi kiểm tra? 

11. Độ không chính xác được chờ đợi ở một đồng hồ đo cơ khí với Skw (giá trị vạch thang đo)= 0,01 
mm là bao nhiêu? 








17 


Mẫu chuẩn, dưỡng kiểm 





IEHA0 0) 0ï (000000104 (00010010) 





1.3.1 Thước dài, thước NI-119E 1| Ÿ(e74 góc, Bảng 1: Giới hạn lỗi của thước dài với chiều dài 
Z 500 mm 





|1/9)119Ä 141-1017» «-11801”)1) 
I Thước dài, thước thẳng, thước góc 
Các thước dài với các vạch kẻ tượng trưng cho kích ga >" 


Sai số giới hạn 
G, = G, 





Các loại 





Thước so sánh 


thước chiều dài bằng các khoảng cách của các vạch kẻ. —. 
Sự chính xác của các độ chia được biểu hiện qua giới — | "4mvệ 30 um 
hạn lỗi của thước dài (Bảng 1). Khi sai lệch giới hạn trên Thước thép uốn 
G, của thước dài bị vượt qua hoặc sai lệch giới hạn dưới congđược |ui  ]L 9)| 75m 
G_(G,=G ) không đạt được sẽ sinh ra lỗi đo. 
Các thước dài cho hệ thống đo hành trình (đường đi), Thước dây — 100 um 
thí dụ bằng thủy tỉnh hoặc thép làm việc theo nguyên 









































1mm 

tắc tìm dò bằng quang điện. Các cảm biến ánh sáng Thước xếp 
(pin quang voltaic) tạo ra tín hiệu điện áp tương ứng [IIHIHT 
với những ô sáng tối đã tìm dò. Ở thước dài gia số, đoạn Thước đo xung == HH 
đường đi của máy công cụ hoặc thiết bị đo được đo : 0.5... 20 im 
bằng cách cộng tiếp các xung của ánh sáng. Mẫu chuẩn Ni 
là một lưới kẻ ô rất chính xác. Thước đo tuyệt đối có thể 
hiển thị vị trí hiện tại của đầu đo qua cách mã hóa. 
Thước thẳng dùng để kiểm tra độ thẳng và độ phẳng (Hình 1). Thước Hồ m 

I 


tóc (lưỡi dao thẳng) có cạnh kiểm tra được mài miết bóng với độ thẳng 


rất chính xác để có thể nhận ra được sự khác biệt của các khe sáng 
nhỏ với mắt thường. 


Hình 1: Kiểm tra độ thẳng với thước tóc 
(thước ánh sáng) 





Khi chỉ tiết được kiểm tra với thước tóc đối diện ánh sáng người ta 
nhận biết được sự sai lệch từ 2 im qua khe sáng giữa cạnh kiểm 
tra và chỉ tiết gia công. 


Thước góc cố định là dưỡng hình dạng và thường có góc vuông 909. 
Thước tóc đo góc với chiều dài chân đo đến 100 x 70 mm, với độ chính 
xác 00 có trị số giới hạn của sự sai lệch góc vuông chỉ 3 um (Hình 2). 
Ở độ chính xác 0 trị số giới hạn là 7 um. Với thước tóc đo góc, người ta 
có thể kiểm tra được độ vuông góc và độ phẳng hay điều chỉnh cho 


thẳng các mặt hình trụ hoặc mặt phẳng. 









Hình 2: Thước tóc đo góc 90° 


Dưỡng kiểm (Rập) 
Dưỡng kiểm tượng trưng cho kích thước hoặc hình dạng, thông 


Dưỡng kiể 
thường dựa vào các kích thước giới hạn (Hình 3). TỆNT ĐA) 
Dưỡng kiểm kích thước là những thành phần của một bộ dưỡng kiểm 
kích thước, trong đó các thiết bị có kích thước lớn dần, thí dụ căn mẫu Dưỡng kiểm 
song phẳng, chốt kiểm tra. hình dạng 





Dưỡng kiểm hình dạng (Rập) có thể kiểm tra góc, bán kính hoặc ren 
với phương pháp sử dụng khe ánh sáng. 





Dưỡng kiểm giới hạn (Cữ đo) tượng trưng của kích thước cho phép lớn TT (Gaip 

nhất và nhỏ nhất. Ở vài dưỡng kiểm, ngoài biểu tượng cho kích thước hàm giới hạn) 

nó còn biểu tượng cho hình dạng, để có thể kiểm tra cả kích thước 

và hình dạng, thí dụ như dạng trụ của lỗ khoan hoặc prôfn của ren. Hình 3: Các loại dưỡng kiểm (Rập) 


18 


Dưỡng kiểm giới hạn 





Dưỡng kiểm giới hạn (Cữ đo giới hạn) 

Kích thước giới hạn của chỉ tiết gia công chứa dung sai có thể được 
kiểm tra tùy theo trường hợp bằng cữ đo trục cho lỗ hoặc cữ đo tròn 
trơn cho trục (Hình 1, Hình 2 và Hình 3). 


Nguyên tắc Taylor: Cữ đầu lọt phải được cấu tạo sao cho kích thước 
và hình dạng của chỉ tiết gia công được kiểm tra khi ghép với dưỡng 
kiểm (Hình 1). Chỉ nên kiểm tra kích thước riêng lẻ với cữ không lọt, 
thí dụ như đường kính. 





Calip tốt tượng trưng cho kích thước và hình dạng 
Calip không lọt chỉ thuần là calip kích thước 
Calip lọt (Calip tốt) biểu tượng kích thước lớn nhất cho trục và 
kích thước nhỏ nhất cho lỗ 

Calip không lọt (Calip loại) biểu tượng kích thước nhỏ nhất cho 
trục và kích thước lớn nhất cho lỗ. Do đó chỉ tiết gia công nào 
để calip loại đặt vào được sẽ bị loại bỏ. 








Người ta dùng cữ giới hạn đo trong để kiểm tra lỗ khoan và rãnh 
(Hình 4). Đầu tốt phải trượt vào trong lỗ khoan bằng trọng lượng của 
chính nó, đầu không lọt chỉ được phép chạm nhẹ. Các thanh bằng 
hợp kim cứng được sử dụng để giảm hao mòn cho đầu hình trụ dài 
hơn ở đầu tốt. Đầu loại có một đầu hình trụ kiểm tra ngắn, được đánh 
dấu màu đỏ và khắc kích thước giới hạn sai số dưới. 

Cữ đo giới hạn thích hợp để kiểm tra đường kính và độ dầy của chỉ 
tiết gia công.(Hình 5). Đầu tốt biểu tượng kích thước lớn nhất cho 
phép. Nó phải trượt vào chỗ kiểm tra nhờ trọng lượng của chính nó. 
Đầu không lọt thì nhỏ hơn một trị số bằng dung sai, và chỉ được phép 
chạm nhẹ vào. Đầu loại có mặt kiểm tra hơi nghiêng, được đánh dấu 
đỏ và được khắc sai lệch giới hạn dưới. 





Kết quả kiểm tra với calip là tốt hoặc bị loại. Calip không cho 
trị số đo vì vậy kết quả kiểm tra không được dùng để quản lý 
chất lượng. 

Sự biến động của lực đo và sự hao mòn của calip gây ảnh hưởng 
rất lớn đến kết quả kiểm tra. 

Ở dưỡng kiểm kích thước đo và dung sai càng nhỏ thì sự kiểm 
tra càng không chính xác. Vì thế hầu như không thể kiểm tra với 
calip khi cấp dung sai nhỏ hơn 6 (< IT6). 








Ôn tập và đào sâu 


1. Tại sao thước thẳng và thước tóc đo góc có cạnh kiểm tra 
được mài bóng (mài nghiền)? 

2. Tại sao kiểm tra với calip không thích hợp để điều chỉnh chất 
lượng, thí dụ khi tiện? 

3. Tại sao calip hàm giới hạn không tương ứng với nguyên tắc 


Taylor? 
4.. Qua dấu hiệu nào người ta nhận biết được đầu không lọt 
của calip? 
5, Tại sao đầu lọt của calip bị hao mòn nhanh hơn đầu không 
ï lọt? 


19 


















Mặt tốt Mặt loại 


Hình 1: Cữ giới hạn Taylor 


° 
2i† 


Calip không lọt 


Calip trục 









Calip lọt (G,, 


kích thước (G, kich thước 
nhỏ nhất) lớn nhất) 


Hình 2: Calip giới hạn 





Calip lọt 


Calip không lọt 
Hình 3: Calip đo ngoài (Calip vòng cữ đo 
tròn trơn) 
Mặt tốt Mặt loại 








Hình 4: Calip đo trong (Cữ đo trụ) 


Mặt loại Mặt tốt 





calip hàm giới hạn 


Hình 5: Cữ đo hàm giới hạn cho hình trụ 


Căn mẫu 





Căn mẫu song phẳng (Khối cữ chuẩn hay can mẫu) 
Căn mẫu song phẳng là mẫu kích thước chính xác nhất và quan trọng 
nhất để kiểm tra độ dài. Độ chính xác kích thước của căn mẫu tùy 
thuộc vào bậc dung sai và kích thước danh nghĩa (Bảng 1 và Hình 
1). Dung sai cho khoảng sai lệch f, giới hạn sai lệch của độ phẳng 
và độ song song; sai lệch giới hạn í. diễn tả sự sai lệch chiều dài cho 
phép so với kích thước danh nghĩa. 





Bảng 1: Căn mẫu song phẳng 
(Trị số bằng um cho kích thước danh nghĩa 10... 25 mm) 

Bậc Dung sai Sai lệch : 
dung sai | cho khoảng giới hạn Ứng dụng 
sailệchf, | của độ dài í. 








Mẫu chuẩn dùng để hiệu chuẩn 
K 0,05 +0,3 căn chuẩn và điều chỉnh các thiết bị 
đo chính xác và dưỡng. 





Chỉnh và hiệu chuẩn các thiết bị đo 
0 0,1 +0,14 và dưỡng kiểm trong các phòng đo 
đạc có điều hòa không khí. 





Mẫu chuẩn thường được sử dụng 
1 0,16 +0,3 nhiều nhất để kiểm tra trong các 
phòng ổo đạc và trong sản xuất 





Mẫu chuẩn thường dùng để điều 
ø) 0,3 +0,6 chỉnh và kiểm tra công cụ, máy móc 
và thiết bị gá lắp. 

















Căn mẫu đo ở bậc hiệu chỉnh K có sai số nhỏ nhất về độ phẳng và 
độ song song rất quan trọng cho phép đo chính xác và sự kết hợp 
các căn mẫu (Hình 3). Sai số giới hạn tương đối lớn của chiều dài 
được cân bằng lại bằng trị số bù K đã biết (trang 11). Với căn mẫu 
cấp bậc dung sai K và 0 người ta có thể gắn với nhau mà không 
cần dùng lực (Hình 2). Để sắp xếp một kết hợp căn mẫu người ta 
bắt đầu với căn mẫu nhỏ nhất (Bảng 2 và hình 3). Căn chuẩn bằng 
thép được đẩy dính nhau sau một thời gian có khuynh hướng hàn 
lạnh với nhau, vì vậy phải tách chúng ra sau khi sử dụng. 

Căn mẫu đo bằng hợp kim cứng bị hao mòn ít hơn 10 lần so với 
căn chuẩn bằng thép. Điều bất lợi là độ giãn nở nhiệt của căn mẫu 
ít hơn 50%, có thể dẫn đến sai số đo cho vật gia công bằng thép. 
Hợp kim cứng có tính chất dính (chặt) nhau tốt nhất khi bị đẩy trượt. 
Căn mẫu đo bằng gốm có độ giãn nở nhiệt giống như thép. Nó đặc 
biệt ít bị hao mòn, có sức bền chống vỡ và ăn mòn. 

Với căn mẫu đo và chốt kiểm tra các thiết bị đo và dưỡng kiểm được 
kiểm tra (Hình 4). Bộ căn mẫu song phẳng thường có 46 phần, chia 
làm 5 nhóm theo kích thước (Bảng 3). 





Qui tắc làm việc khi sử dụng căn mẫu 


e _ Trước khi sử dụng không được lau sạch căn mẫu với chất không 
phải là sợi (giẻ lau bằng len). 

e_ Vì sai số tổng cộng của nhiều căn mẫu, khi kết hợp nên dùng 
số lượng căn mẫu càng ít càng tốt. 

e_ Căn mẫu bằng thép không được để dính vào nhau lâu hơn 8 
tiếng đồng hồ vì nếu không chúng sẽ bị hàn lạnh. 

e _ Sau khi sử dụng căn chuẩn bằng thép hoặc hợp kim cứng phải 
được làm sạch và bôi mỡ (mỡ vaselin không chứa axít). 











20 


Sai lệch Khoảng sai lệch 


Kích thước 
danh nghĩa 


Hình 1: 










Sai lệch của căn mẫu 


SA 
`“ 


Hình 2: Đẩy dính căn mẫu 


Hình 3: 


Hình 4: 





Bảng 2: Kết hợp kích thước 





Sự kết hợp các căn mẫu 





Kiểm tra calip hàm giới hạn với 
căn mẫu và chốt kiểm tra. 

















Căn mẫu l1 1,003 mm 
Căn mẫu 2 9,000 mm 
Căn mẫu 3 50,000 mm 
Kết hợp kích thước: 60,003 mm 





Bảng 3: Bộ căn mẫu 


(Bộ khối cữ chuẩn) 

















Nhóm | Kích thước danh nghĩa | Bậc 
1 1,001... 1,009 0,001 
2 1,01... 1,09 0,01 
3 1,1... 1,9 0,1 
4 l9 1 
5 10... 100 10 














Các thiết bị đo cơ và điện tử 








IVAj(I-9)0›(1‹2À 1o): (lìì 


Các dụng cụ đo cầm tay như thước cặp, đồng hồ so hay đồng hồ đo chính xác được thiết kế theo dạng 
cơ với giá thành rẻ hoặc được bố trí trong các hệ thống đo điện tử. 


I Thước cặp 


Thước cặp là dụng cụ đo rất thông dụng trong ngành kim khí vì dễ sử dụng để đo kích thước ngoài, 


trong và độ sâu (Hình 1). 


Mặt đo có dạng 
lưỡi cắt để đo kích 
thước trong 


Con trượt Thân 


Thước chạy (Du xích) 
Ngàm đo cố định 
Ngàm đo di động 


Hình 1: Thước cặp bỏ túi với thước chạy 1/20 mm 


Thước cặp bỏ túi gồm có một thân với thang kẻ vạch 
chia milimét và một ngàm đo di động (con trượt) với 
một thước chạy (du xích, vecniê) (Hình 1). Khả năng 
đọc (kết quả đo) của thước chạy sinh ra từ sự khác 
biệt giữa độ phân chia chính trên thanh ray và độ 
phân chia của thước chạy. 

Cho thước chạy với độ chia 1/20 mm, 39 mm được 
chia thành 20 phần (Hình 2). Qua đó cho ra trị số của 
thước chạy (Now) =0,05 mm, là sự thay đổi nhỏ nhất 
của độ lớn đo có thể hiển thị được. 

Thước chạy 1/50 đạt đến giới hạn nhìn rõ của mắt 
(Hình 2). Điều này và trị số của thước chạy = 0,02 mm 
(1/50 mm) thường dẫn đến việc đọc sai. 

Thước chạy trong đơn vị Inch (1 in = 25/4mm) có giá 
trị thước chạy = 1/128 inch hay 0,001 inch (Hình 3). 


Khi đọc người ta xem đường vạch ở số 0 của 
thước chạy là dấu phẩy (Hình 2). Bên trái của 
đường vạch này ta đọc trị số nguyên bằng 
milimét trên thang đo và tìm bên phải của nó 
đường vạch nào của thước chạy trùng một cách 
rõ ràng nhất với một đường vạch của thang số ở 
thanh ray. Số lượng các khoảng cách của những 
vạch kẻ trên thước chạy cho biết trị số milimét 
sau dấu phẩy là 1/20 hay 1/50 thước chạy. 








21 


Chỉ tiết 
=m. ' 
. Bản SENT |[IỆ pm —--. | 
lắ¡ết tr ;riii '#<i4I „ 
Thang đo có Đo sâu 
vạch chia độ 
(Skw = 1mm) 


Hiển thị: 81,55 mm 


Trị số thước chạy (Now): 0,05 mm 








Hiển thị: 119,08 mm Trị số thước chạy: Now: 0,02 mm 








Hình 2: Đọc từ thước chạy (du xích) 1/20 và 1/50 

















Hình 3: Thước chạy (du xích) 1/1000-INCH và 1/50 mm 


Các thiết bị đo cơ và điện tử 





Thước cặp có đồng hồ biến chuyển động 
thẳng của phần trượt thành chuyển động tròn 
của kim chỉ (10 : 1 đến 50: 1). Qua đó người ta 
có thể đọc nhanh và chắc chắn hơn số hiển thị 
so với thước chạy (Hình 1). Hiển thị thô của vị trí 
phần trượt tìm thấy trên thang vạch kẻ, hiển thị 
tinh trên thang đo tròn với giá trị chia của thang 
đo (độ chia) là 0,1 mm, 0,05 mm hoặc 0,02 mm. 


Đo với thước cặp bỏ túi (Hình 2) 

Ở phép đo ngoài, ngàm đo nên được đặt sâu 
vào chỉ tiết gia công. Cạnh đo có dạng lưỡi cắt 
chỉ được sử dụng để đo đường rãnh hẹp và rãnh 
chích. 

Ở phép đo trong, trước tiên ngàm đo cố định 
được đặt vào lỗ, sau đó là chân đo di động. Khi 
ngàm đo giao nhau (mỏ chữ thập) thì trị số đo 
hiển thị trực tiếp, trong khi đó nếu dùng thước 
cặp công xưởng phải cộng thêm chiều ngang 
bậc của chân đo (mỏ đo) 

Đo khoảng cách có thể được thực hiện với mặt 
mút của ngàm hoặc thanh đo chiều sâu. Trong 
cả hai trường hợp này phải lấy kích thước gần 
đúng rồi đặt thước cặp thẳng góc và thận trọng 
di chuyển con trượt. 

Bề được làm nhỏ lại của thanh đo chiều sâu nên 
nằm bên chỉ tiết gia công, để tránh sai lệch do 
chỗ bán kính chuyển tiếp hoặc do chất bẩn. 
Đo độ sâu được thực hiện với thanh đo chiều 
sâu. Ở lỗ bậc và để tránh đặt nghiêng thì nên 
sử dụng cầu đo sâu. 

Giới hạn lỗi áp dụng cho phép đo với thước cặp 
mà không đổi chiều của lực đo, thí dụ như với 
phép đo ngoài thuần túy. Khi thực hiện phép đo 
trong và phép đo ngoài hoặc đo độ sâu ở cùng 
một chỉ tiết gia công thì dung sai sẽ lớn hơn. 


(0)1)Á-T4Ƒ2)()0)/1-144/19Ä.):1-)oÄ. (9Ð o) 


thước cặp 





e Mặt kiểm tra và mặt đo phải sạch sẽ và 
không có ba via 

e_ Nếu việc đọc kết quả ở vị trí đo gặp 
trở ngại, ta siết chặt ngàm di động với 
thang chạy của thước cặp cơ khí và lấy 
ra một cách cẩn thận. 

e . Nên tránh sai số vì ảnh hưởng của nhiệt 
độ, lực đo quá lớn (lỗi đổ nghiêng) và 
đặt thiết bị đo bị nghiêng. 


















Cạnh đo dạng 
lưỡi cắt 














Lấy mực trên chỉ tiết 


Hình 2: Cách thao tác thước cặp 


22 


Các thiết bị đo cơ và điện tử 





Thước cặp điện tử giúp đọc nhanh và không sai sót 
nhờ hiển thị với số lớn (Hình 1). Ngoài phép đo tuyệt 
đối trong toàn phạm vi đo có thể chọn phép đo chênh 
lệch và các chức năng khác: 

e_ Mở/tắt và chỉnh “0“ ở bất kỳ vị trí nào, có nghĩa là 
chỉnh cho hiển thị về 0,00 (C/ON) 

e_ Chọn chức năng (M = phương thức), thí dụ chuyển 
đổi mm/inch, đo tuyệt đối hoặc đo chênh lệch (đo so 
sánh), khóa hiển thị số đo v...v. 

e_ Cho trước trị số dung sai (O>) 

Một thiết bị phát sóng nhỏ được gắn vào máy đo có thể 

truyền trị số đo bằng tia hồng ngoại. 

Với chức năng “đo chênh lệch” và qua việc chỉnh “0“ 

của hiển thị ở vị trí bất kỳ làm cho nhiều phép đo đơn 

giản hơn (Bảng 1): sự khác biệt của độ lớn đo với trị số 
đã được định trước hoặc sự khác biệt giữa hai trị số đo 
không cần phải tính toán nữa mà được hiển thị trực tiếp. 

Một mạch điện tiết kiệm tự động và việc tắt máy sau 2 

tiếng sẽ giữ cho bộ pin được nghỉ. 


Bảng 1: Khả năng đo của thước cặp điện tử 





Hình 1: Thước cặp điện tử 





Đo độ lệch 
Độ lệch với kích thước danh nghĩa được hiển thị đúng 
dấu hiệu bằng cách so sánh căn mẫu chuẩn. 





Đo lắp ghép (độ hở hoặc độ dôi) 
Độ hở hoặc độ dôi được hiển thị trực tiếp qua phép đo 
so sánh 





NO... 








ƒ Chỉnh“0” 





Đo khoảng cách các lỗ khoan và các trục 

















Khoảng cách giữa các lỗ khoan với cùng đường kính 
có thể hiển thị trực tiếp, khi trước tiên đo lỗ khoan, 
hiển thị chỉnh “0“ và sau đó đo khoảng cách lớn nhất 
của các lỗ khoan. 











Đo độ dày của thành, vách 
Độ dày của vách đáy được hiển thị bằng phép đo so 
sánh với chiều sâu của lỗ khoan. 





Đo ở vị trí khó tiếp cận 
Khóa hiển thị số đo khi di chuyển các ngàm đo để có 
thể đọc ở vị trí dễ nhìn hơn. 











23 





Các thiết bị đo cơ và điện tử 





I Pan me (Vi kế) ‹ Trục đo với Đai ốc 
Bềmặtđo KhóatrC pbướcren0,5mm_ chỉnh 


Phần quan trọng nhất của pan me cơ là trục đo 
đã được mài (Hình 1). Nó tượng trưng cho kích 
thước qua bước ren 0,5 mm. Khi thang đo hình 
trống quay được 1 vạch của 50 đường chia, thì trục 
đo được đẩy đi 0,5 mm: 50 =0,01 mm. Trị số 1/100 
milimét có thể được đọc trên thang đo hình trống 
(Hình 2). 










Ông của Xoay có vạch) 
thang số Khớp ly hợp 


























Tấm cách ly Cán cong 1900) 

Ở pan me khung (Pan me đo ngoài), độ chia Hình 1: Hình cắt vi kế (pan me) 

thường bằng 0,01 mm. 
Qua trục đo, không chỉ việc hiển thị được phóng 
lớn mà lực đo cũng được nâng mạnh lên. Do đó 45 
một khớp ly hợp giới hạn lực đo từ 5 N đến 10 N, 
với điều kiện người ta quay trục đo tiến đến chỉ tiết 
gia công một cách từ từ qua khớp ly hợp. 10 65 38 

h ` ` , z 0,0 0,0 0,5 

Phạm vi đo thường là: 0... 25 mm (cho vít đo cán Sung Nai G45 
cong điện tử 0... 30 mm), 25... 50 mm, 50... 75 mm 10,00 65,34 38,95 








đến 275... 300 mm. 


Hình 2: Thí dụ đọc số 


I Pan me khung điện tử (Hình 3) 

Hệ thống đo điện tử có thể: 

e _ Trị số của 2 số liên tiếp (Độ chia) Zw = 0,001 mm F 

e_ Chỉnh “0“ ở vị trí bất kỳ (ZERO), để thực hiện ị "mmá=s 
phép đo chênh lệch (sai biệt, so sánh). - 

e Chọn chức năng (M = phương thức), thí dụ s 
chuyển đổi mm/in (inch), đo tuyệt đối (ABS) Đặt 
hoặc đo chênh lệch, khóa hiển thị. mmiin 

e_ Chỉnh trước dung sai. Hình 3: Pan me điện tử (Vi kế điện tử) 





Phương thức 






ZERO ABS 
(tuyệt đối) 





e_ Truyền trị số đo bằng tia hồng ngoại (hoặc vô 
tuyến) khi nhấn nút ở máy tính cá nhân. 


6 19f-)/)///)1/514):0)/-1971-1Ế 3 Äo(o) 





e_ Sai lệch về bước ren của trục đo cũng như sai 
lệch về độ song song và độ phẳng của các 


e_ Sưuốn cong của cán cong vì lực đo 2A 9)0 bRD 000Ó00 


e_ Sự sai biệt với nhiệt độ chuẩn Hình 4: Kiểm tra độ song song và độ phẳng của mặt đo 
e_ Quay trục đo quá nhanh bằng kính kiểm tra với mặt phẳng song song 











Người ta có thể kết hợp với các căn mẫu song phẳng nào để thành chiều dài 97,634 mm? 
Sự khác biệt giữa căn mẫu song phẳng có bậc dung sai “K” và “0”? 

Tại sao căn chuẩn bằng thép không được để ghép dính với nhau cả ngày? 

Lợi điểm của việc chỉnh “0“ cho hiển thị ở thước cặp điện tử? 

Tại sao không nên quay nhanh trục đo của pan me vào chỉ tiết gia công? 


1. 
2. 
3. 
A. 
5. 








24 


Các thiết bị đo cơ và điện tử 





Dụng cụ đo trong 

Pan me đo trong với 2 điểm tiếp xúc không 
thể tự điều chỉnh tâm của lỗ khoan (Hình 1). Do 
đó nó chỉ được sử dụng cho kích thước trong 
lớn và ưu tiên để nắm bắt sự sai lệch độ tròn 
của hình bầu dục (hình trái xoan). Trái lại sai biệt 
độ tròn của chỉ tiết có 3 vòng cung (như hình 
dày đều hay hình méo đều) bắt nguồn từ sự biến 
dạng trong mâm cặp 3 chấu (3 vấu) với 2 điểm 
tiếp xúc không chỉ ra sự khác biệt đường kính vì 
luôn luôn ta chỉ đo được đường kính trung bình. 
Thiết bị đo trong với 2 điểm tiếp xúc và cầu 
định tâm (cầu chỉnh tâm) tự định tâm bằng cầu 
định tâm một cách tự động (Hình 2). Khi chỉnh 
hướng theo trục ngang phải di chuyển thiết bị 
đo qua lại như con lắc để tìm điểm đảo nơi kích 
thước nhỏ nhất. 





Thiết bị đo trong với 2 điểm tiếp xúc và cầu 
định tâm đạt được sự chính xác cao khi đo 
lặp lại, có nghĩa là độ phân tán của phép 
đo nhỏ. Sự sai lệch độ đồng tâm cũng được 
hiển thị qua cầu định tâm rộng 








Các thiết bị đo trong với 3 đường tiếp xúc của 
trục đo có lợi điểm là tự định tâm trong lỗ khoan 
và tự chỉnh hướng trục. 

Vít đo trong tự định tâm đạt được vị trí chắc 
chắn cho trục đo sau 3 lần liên tục quay trục đo 
bằng bánh cóc (Hình 3). Các thiết bị đo trong 
với đòn bẩy điều khiển, được gọi là súng đo 
hoặc thiết bị đo nhanh bên trong (Hình 4), 
không cần bánh cóc vì chốt (bu lông) đo luôn 
luôn được ấn vào thành lỗ khoan với cùng một 
lực đo. Bởi vì độ tin cậy của giá trị đo và sự đo 
nhanh, thiết bị đo này là lý tưởng cho việc kiểm 
tra hàng loạt trong sản xuất. Các đồng hồ đo cơ 
khí hoặc điện tử với độ chia bằng 1 um được xem 
là thiết bị có hiển thị thích hợp. 


Sự tiếp xúc với 3 đường cho phép tự định 
tâm và tự chỉnh trục trong lỗ khoan một 


cách tối ưu. 
Sự sai lệch độ tròn hoặc độ trụ tạo ra sự khác 
biệt của đường kính. 








Để đo sự khác biệt, thiết bị đo trong được điều 
chỉnh với vòng điều chỉnh đã được mài bóng 
(mài nghiền) theo kích thước danh nghĩa của lỗ 
khoan và người ta so sánh đường kính của lỗ đo 
với kích thước danh nghĩa của lỗ. 


IimirizmTda0 Thu thập những sai lệch 
hình dạng 








Hình 1: Vít đo trong (2 điểm tiếp xúc) 


Cầu định tâm Tìm điểm đảo 






































Hình 2: Thiết bị đo trong với 2 điểm tiếp xúc và cầu định tâm. 


TIẾN ĐINH Thu thập những sai lệch 


hình dạng 





Hình 4: Thiết bị đo trong nhanh tự định tâm với 3 đường tiếp xúc 


25 


Các thiết bị đo cơ và điện tử 












M Đồng hồ đo (Đồng hồ so, thước đo Dấu hiệu giới _ Trục của 
z v # ì Thang mm kim chỉ 
có mặt số) hạn dung sa 


Các đồng hồ đo cơ khí phóng lớn hiển thị bằng hi 
thanh răng và các đĩa răng (Hình 1). Phạm vi đo 
của đồng hồ đo (với trị vạch đo hay độ chia Skw 
= 0,01 mm) thường là 1 mm, 5 mm và 10 mm. 
Đồng hồ đo tỉnh (Đồng hồ đo chính xác) đo chính 
xác hơn vì có hệ truyền dẫn giống như đồng hồ 
đo chính xác. Sai số đo nhỏ hơn và phạm vi đo 
nhỏ bằng 1 mm có thể cho phép độ chia của quay được ; LH) 
thang đo Skw = 1 um. Bộ phận hiển thị của thang 
đo có thể quay để chỉnh 0 ở vị trí bất kỳ. 

So với đồng hồ đo cơ khí, đồng hồ đo điện tử J.. 
(Hình 2) có thêm nhiều chức năng (MODE): 


Bánh răng 
nhỏ 


Hình 1: Đồng hồ đo cơ khí 


e_ Chọn độ chia (trị số giữa 2 số liên tiếp) (Zw = 0,001 mm hoặc 
0,01 mm) và phạm vi đo cũng như đổi từ mm sang inch. 

e Lựa chọn giữa đo tuyệt đối (ABS) hoặc đo khác biệt (DIFF) hoặc 
chỉnh”0“ ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi đo (RESET hoặc ZERO) 

e_ Cho trước (PRESET) trị số dung sai và hướng đo (+ có nghĩa 
hiển thị lớn lên khi trục đo đi vào) 

e_ Chức năng lưu trữ; trị số đo hiện thời, trị số lớn nhất, trị số nhỏ 
nhất, hiệu số giữa trị số lớn nhất - trị số nhỏ nhất, thí dụ ở kiểm 
tra độ đảo 

e_ Đầu ra dữ liệu để xử lý số liệu đo 

e Hiển thị bằng hình vị trí dung sai ở thang vạch kẻ. 

Ở một vài đồng hồ đo điện tử, thêm vào việc nhập những giới hạn 

dung sai người ta còn có thể chỉnh bằng cơ các dấu cho giới hạn 

dung sai (Hình 2). Cấp của trị số đo được hiển thị bằng điôt chiếu 
sáng, xanh lá cây cho “tốt”, vàng cho “làm lại” và đỏ cho “bị loại”. 


Thông thường bảng phím bấm và bảng hiển thị có thể quay 2701. CHẾ TNG 


MODE 
Lúc đo độ đảo, độ đảo mặt đầu và độ phẳng trị số đo di động giữa 

trị số lớn nhất và trị số nhỏ nhất (Hình 3). Sự di chuyển ngược 

chiều của trục đo sinh ra khoảng đổi chiều trị số đo f, (trị số đo Hình 2: Đồng hồ đo điện tử 
độ rơ lúc nghịch chiều) vì khi đo cùng một độ lớn, lúc trục đo đỉ ra 
có hiển thị lớn hơn lúc trục đo đi vào. (Bảng 1, trang 12). Nguyên 
nhân là do sự ma sát của trục đo ở đồng hồ đo cơ khí làm lực đo 
lớn hơn khi trục đo đi vào và nhỏ hơn khi trục đo đi ra. 





(0)1/Á:-19i/.)(.0//1-144 (110: 0 //9/N.(9)/1s )¡10 Noo) 


e_ Khi đo độ đảo và độ đảo mặt đầu người ta cần các thiết bị 
đo với trị số đo độ rơ lúc nghịch chiều càng nhỏ càng tốt. 
Như thế đồng hồ đo điện tử (f = 2 im), đồng hồ ổo tỉnh (f, 
= 1 um) và đồng hồ đo chính xác (f, = 0,5 um) là thích hợp. 

e_ Có thể tránh trị số đo độ rơ lúc nghịch chiều, thí dụ chỉ đo 
khi trục đo đi ra. Như thế các đồng hồ đo cơ khí và thiết bị 
đo với đòn tiếp xúc (f = 3 um) cũng thích hợp. 

e_ Trục đo không được tra dầu, không bôi mỡ. 





Hình 3: Kiểm tra độ đảo 





26 


Các thiết bị đo cơ và điện tử 





Thiết bị đo với tay đòn tiếp xúc 

Các thiết bị đo với đầu dò đòn bẩy là thiết bị đo so sánh được sử 
dụng rất đa dạng (Hình 1). Trị số đo độ rơ lúc nghịch chiều (khoảng 
đổi chiêu trị số đo) bằng 3 um như đồng hồ đo. Mặc dầu trị số đo 
độ rơ lúc nghịch chiều tương đối lớn, thiết bị đo với đầu dò đòn 
bẩy không thể thiếu được cho việc đo đạc trên bàn kiểm tra (bàn 
rà) cũng như đo sự sai lệch về hình dạng, địa điểm và vị trí. Nhờ 
sự đảo mạch tự động trong cơ cấu đo nên có thể đo ở hai hướng. 
Qua đó hướng di chuyển của kim chỉ luôn luôn giống nhau. 


Ứng dụng 

e Đo sự sai lệch: độ đảo, độ đảo mặt đầu, độ phẳng, độ song 
song và vị trí. 

e_ Định tâm của trục hoặc lỗ khoan của chỉ tiết gia công. 

e Chỉnh đúng độ song song hay vuông góc cho các chỉ tiết hoặc 
thiết bị phụ trợ đo đạc. 


Nhờ đầu tiếp xúc có thể xoay được nên thiết bị đo với đầu dò 
đòn bẩy rất thích hợp cho phép đo ở các vị trí khó tiếp cận. 


Lực đo chỉ bằng khoảng 1/10 lực đo của đồng hồ đo. Lực đo 
nhỏ có lợi khi đo những vật mà hình dạng không ổn định. 





Hướng dẫn cách ứng dụng 

e_ Khi vị trí cùa đầu tiếp xúc song song với mặt kiểm tra thì trị số 
đo đúng, không cần chỉnh sửa (Hình 2). 

e_ Khi vị trí không song song, chiều dài tác dụng của cánh tay 
đòn thay đổi. Tùy thuộc vào góc ø, trị số hiển thị được chỉnh 
sửa (Hình 2). 


Thí dụ: Góc tấn (góc lệch) z của đầu tiếp xúc ước lượng là 300, như vậy 
hệ số chỉnh sửa là 0,87. Trị số hiển thị là 0,35 mm. 
Trị số đo được chỉnh sửa = 0,35 mm . 0,87 = 0,3 mm 


I Phép đo khác biệt (Phép đo chênh lệch) 
Đồng hồ đo, thiết bị đo với tay đòn tiếp xúc và đồng hồ đo chính 


xácj thường được sử dụng để đo khác biệt vì chúng có phạm vi 
đo nhỏ (Hình 3). 





Đo khác biệt dựa vào sự so sánh độ lớn đo với kích thước danh 
nghĩa đã được đặt trước của nó. 

Tương ứng với khoảng đo nhỏ ở phép đo khác biệt sai số hệ 
thống cũng sẽ nhỏ. 





Để đo khác biệt các thiết bị đo phải được điều chỉnh với căn mẫu 
hoặc với các chuẩn khác theo kích thước danh nghĩa của độ lớn 
đo được của chỉ tiết gia công. Sau khi chỉnh “0” của hiển thị thì 
lúc đo có thể đọc trực tiếp kích thước khác biệt so với kích thước 
danh nghĩa. Chỉnh “0“ có thể thực hiện bằng thiết bị chỉnh tỉnh 
của chân đo, bằng cách nhấn nút cho đồng hồ đo điện tử và đồng 
hồ đo chính xác và bằng cách quay hiển thị thang đo cho đồng 
hồ đo cơ khí. 


27 








Hình 1: Định tâm của lỗ khoan với thiết bị 
đo đầu rà 


Hướng đo 






Hiển thị đúng 


Hướng đo 


Cánh tay đòn 
ngắn lại 








|Góc œ 15°| 30° 45°| 60° 




















lHệ số chỉnh sửa| 0,96|0,87| 0,7 | 0,5 





Hình 2: Ảnh hưởng của góc tấn (góc lệch) 
vào trị số đo 






Chỉ tiết 
gia công 
Điều 

chỉnh 


Hình 3: Đo khác biệt 


Các thiết bị đo điện tử và cơ khí 





Đồng hồ đo chính xác 

Đồng hồ đo chính xác cơ khí (calip mặt số chính xác) 

thích hợp với công việc đo đạc với độ chính xác mà 

các đồng hồ đo bình thường không đạt được. Phần 

lớn nó có độ chia là 1 im. 

Cách thức truyền dẫn tốt hơn của đồng hồ đo chính 

xác đối với với đồng hồ so (shore) trước hết là nhờ ở 

phần bánh xe răng chính xác (là cánh tay đòn truyền 

dẫn chuyển động) và nhờ qua ổ bi của trục đo (Hình 

1). Qua đó kim chỉ số không xoay được nguyên vòng 

tròn, nhưng khoảng đảo ngược trị số đo (trị số đo độ 

rơ lúc nghịch chiều) có thể nhỏ. Phạm vi đo thường 

là 50 im hoặc 100 um. 

Đồng hồ đo chính xác điện tử (Hình 2) có cùng 

những chức năng đo (MODE) như đồng hồ đo điện 

tử (Hình 2, trang 26). 

Sự khác biệt so với đồng hồ đo là: 

e_ Hệ thống đo cảm ứng chính xác hơn, trị số giữa 2 
số liên tiếp có thể là 1 um, 0,5 um hay 0,2 m 

e_ Khoảng sai số nhỏ f. = 0,6 m (0,3 um) và trị số đo 
độ rơ lúc nghịch chiều tương ứng f. < 0,5 Im 

Số liệu đo của đồng hồ đo chính xác điện tử và đồng 

hồ đo có thể được truyền qua dây cáp hoặc qua máy 

phát tín hiệu vô tuyến hay tia hồng ngoại được gắn 

trên thiết bị đo vào máy tính. 







Đồng hồ đo chính xác là thiết bị đo cầm tay cơ khí 
hoặc điện tử chính xác nhất. Khoảng đảo ngược 
trị số đo của nó lớn nhất là 0,5 m. Do đó nó rất 
thích hợp để đo độ đồng tâm, độ đảo mặt đầu, 
độ thẳng và độ phẳng. 








Tại sao vít đo trong với 3 đường tiếp xúc 

chính xác hơn vít đo trong với 2 điểm tiếp 
xúc? 

2. Tại sao chỉ nên đo với đồng hồ đo ở một 
chiều di chuyển của vít đo? 

3. _ Tại sao thiết bị đo với đòn tiếp xúc rất thích 
hợp để định tâm và kiểm tra độ đảo của lỗ 
khoan? 

4. Tại sao đồng hồ đo chính xác thuận lợi hơn 
đồng hồ đo khi kiểm tra độ tròn và độ đảo? 

5... Khi kiểm tra độ đảo một đồng hồ đo điện tử 

(hình 3) chỉ báo trị số lớn nhất là + 12 m và 

trị số nhỏ nhất là - 2 m. Sai số độ đảo là bao 

nhiêu (f. = M )? 





wmax wmin 








28 


Lò xo cho lực đo 
không thay đổi 








Đĩa răng nhỏ ⁄§ 
với trục của 


Điều chỉnh 
tỉnh 

Dây nâng 
Điểm quay của cánh 
tay đòn chuyền với 
cung bánh răng 


Hình 1: Đồng hồ đo chính xác cơ khí 


Hiển thị 
số 


Bảng nút bấm và 
chỉ thị xoay được 


Hình 2: Đồng hồ đo chính xác điện tử 


Đồng hồ điện tử 











Trị số 
giữa 2 số liên tiếp: 1 im 





Độ rơ lúc nghịch 

R chiều của trị số đo f =2 um 
Sự lệch , 
tâm 
Độ lệch tâm 


Trục quay =1⁄: sai lệch độ đảo 


Hình 3: Kiểm tra độ đảo và độ lệch tâm 


Các thiết bị đo chạy bằng khí nén 





I-- 4/002 09)00 (004/7) 200(0010(00/0 0 0-, 





Khi đo độ dài với khí nén bằng phương pháp không tiếp 
xúc, khí nén phun ra từ bộ cảm biến, thí dụ một trục đo, 
vào khe hở giữa béc phun và chỉ tiết gia công (Hình 1). 
Sự thay đổi kích thước của lỗ khoan và trục so với kích 
thước danh nghĩa đã được chỉnh của chỉ tiết gia công 
có tác dụng thay đổi độ lớn của khe hở và qua đó có 
sự thay đổi áp suất có thể đo được trong bộ cảm biến. 
Áp suất đo ở béc phun bằng 2 hoặc 3 bar. 


I Cấu tạo và cách vận hành 

Thiết bị gồm một bộ cảm biến cho trị số đo (Trục đo 
với béc phun hoặc vòng đo với béc phun) và một dụng 
cụ hiển thị dạng kim chỉ hoặc cột chiếu sáng (Hình 2 
và hình 1, trang 30). 

Thiết bị đo chạy bằng khí nén làm việc theo phương 
pháp đo áp suất. Một sự thay đổi kích thước dẫn đến 
thay đổi áp lực được áp kế ghi lại (Hình 2). Trị số đo 
được hiển thị bằng thiết bị đo với kim chỉ được nối với 
mạng lưới khí nén. 

Thiết bị đo chạy bằng khí nén - điện tử chuyển đổi 
sự thay đổi áp suất thành thay đổi chiều dài được đo 
bằng một đầu tìm dò cảm ứng và được hiển thị qua sự 
khuếch đại bằng điện (Hình 3). 





Thiết bị đo chạy bằng khí nén thu nhận sự thay đổi 
kích thước qua sự thay đổi áp suất ở đầu đo. Phạm 
vi đo lớn nhất của trục đo với béc phun là 76 um. 
Tương tự như vật chuẩn để chỉnh, trục đo hoặc 
vòng đo với béc phun chỉ sử dụng trong việc đo 
đạc. Vì vậy thiết bị đo chạy bằng khí nén chỉ thích 
hợp cho việc sản xuất hàng loạt. 








N Ứng dụng 

e_ Đoriêng lẻ cho trục, lỗ khoan hoặc hình côn 
(Hình 3). 

e . Đo cặp qua phương pháp đo khác biệt giữa lỗ khoan 
và trục (Hình 4). Hiển thị được chỉnh”0” khi lắp ghép 
không có độ hở. Hiển thị lớn hơn 0 cho thấy có độ 
hở, hiển thị nhỏ hơn 0 là có độ dôi. 


Chỉnh “0“ của hiển thị được thực hiện bằng vít chỉnh 
“0“ ở thiết bị đo chạy bằng khí nén (Hình 2) hoặc ở bộ 
chuyển đổi khí nén - điện tử (Hình 3). 

Để điều chỉnh phạm vi hiển thị hai mẫu chuẩn (Vòng 
điều chỉnh hoặc trục điều chỉnh, calip đo trong và ngoài) 
được sử dụng cho mỗi kích thước kiểm tra. Hai mẫu 
chuẩn này là mẫu cho giới hạn trên và giới hạn dưới 
của kích thước kiểm tra. 


29 


Ðo lỗ khoan với 
đầu đo của béc phun 


Béc phun đo 






Khí nén 














Trục đo với 
béc phun 

Cân bằng cho 
sự truyền dẫn 


Lỗ khoan 


Hình 2: Thiết bị đo chạy bằng khí nén 


Bộ chuyển động Đầu dò cảm ứng 


khí nén điện tử 









ÌÍ Thiết bị 
đo điện tử 
(cột chiếu 


Bộ phận chỉnh 0 
Trục 
Căn bằng cho 
sự truyền dẫn 
Vòng đo với 
béc phun 


Hình 3: Thiết bị đo điện tử chạy bằng khí nén 


=l Xử ý trị số đo điện tử Đo lỗ khoan 


và hiển thị 





Bộ chuyển đổi 


khí nén - điện tử 


Đo khác biệt Đo trục 


Hình 4: Đo cặp lỗ khoan và trục 


Các thiết bị đo chạy bằng khí nén 





Ở các thiết bị đo với cột chiếu sáng người ta có thể 
thấy và đáng giá được ngay trị số đo (Hình 1). Cột 
chiếu sáng màu xanh lá cây, vàng hoặc đỏ cho kết 
quả “tốt”, “làm lại” hoặc “bị loại” Khi vượt qua giới 
hạn dung sai và giới hạn cảnh báo đã được lập trình, 
màu xanh lá cây chuyển sang màu vàng hoặc đỏ. 
Có thể kết hợp đến 4 cột chiếu sáng lại với nhau 
thành một đơn vị. 

Các thiết bị đo với chỉ thị thang và số có thể đo khác 
biệt khi đo cặp trục và lỗ khoan hoặc phân chia vùng 
dung sai thành các nhóm trị số đo. 


Cảm biến đo bằng khí nén 

Phần lớn bộ phận cảm biến được sử dụng để đo lỗ 
khoan và trục (Hình 2). Trục đo và vòng đo thường 
có hai béc phun lệch nhau một góc 180” cho phép 
đo tại 2 điểm. Đặc biệt ở lỗ khoan sai lệch về độ 
tròn và dạng trụ có thể xác định được qua việc đo 
ở các điểm khác nhau (Hình 3). Sự sai lệch về độ 
tròn khi độ dày bằng nhau của hình dày đều (hình 
méo đều) với 3 vòng cung không được xác định 
qua phép đo ở 2 điểm, trong khi đó sự sai lệch về 
độ tròn của hình bầu dục tương ứng với một nửa 
của hiệu số đ__— đ, 


Những ảnh hưởng vào trị số đo 

e_ Chiều cao đỉnh - trũng của mặt nhám (chiều sâu 
nhấp nhô, độ nhám) ở điểm đo có ảnh hưởng đến 
trị số đo. Ở chiều cao đỉnh - trũng R_ < 5 m thì 
trị số đo bằng khí nén có thể so sánh với trị đo 
bằng đồng hồ đo chính xác. Với chiều cao đỉnh - 
trũng R_ > 5 um thì chỉ có trục đo với bi tiếp xúc 
có thể so sánh được trị số đo bằng đồng hồ đo 
chính xác (Hình 2). 

e Mặc dù đo không tiếp xúc, khí nén vẫn tạo ra một 
lực đo nhỏ, lực này có thể tạo ra biến dạng dẻo, 
thí dụ ở chỉ tiết có thành rất mỏng. 

e_ Bề mặt của chỉ tiết gia công được đo ít nhất phải 
lớn hơn đường kính của béc phun. 


I Lợi điểm của phép đo chiều dài với khí nén 

se Lực đo tạo ra bởi khí nén thường nhỏ không đáng 
kể. 

e Phép đo nhanh và đảm bảo với độ chính xác lặp 
lại cao cho cả những người kiểm tra không có 
kinh nghiệm, vì trục đo và vòng đo tự động chỉnh 
đúng cho lỗ khoan hoặc cho trục. 

e_ Khí nén làm sạch vị trí đo không còn dung dịch 
làm nguội, dầu hay bột mài nghiền bám vào. Vì 
vậy chỉ tiết có thể đo được trong khi máy vận 
hành. 


30 









Cột 
Chiếu Sáng 


Calip chỉnh 


Bộ chuyển đổi 
cơ khí - điện tử 


Hình 1: Thiết bị đo điện tử-khí nén 





Đo lỗ khoanbằng  Đođộthẳngcủa  Đovị trí vuông 
trục đo với bi lỗ khoan góc của lỗ khoan 
tiếp xúc với mặt đầu 





Ðo góc hình côn, hình 
dạng và đường kính 


Ðo cặp kết hợp với lỗ khoan 
và trục (đo khác biệt) 


Hình 2: Ứng dụng tiếp nhận trị số đo 


Sự sai lệch của dạng trụ 





Sự sai lệch dạng tròn 


Sự sai lệch dạng tròn có Độ dài bằng nhau của hình 
hình bầu dục dày đều với 3 vòng cung khi 
đo ở 2 điểm thì chỉ đo được 


fQ = Ö,5 (max = đmin] 
đường kính trung bình cộng 


i8 


Hình 3: Đo sai lệch kích thước và hình dạng 





Các thiết bị đo điện tử 








1.3.4 Thiết bị đo điện tử 


Khi đo độ dài với phương pháp điện tử bằng các đầu 
dò cảm ứng, điện áp sẽ thay đổi theo sự di chuyển 
của trục đo trong đầu dò, tạo ra tín hiệu đo và sau 
khi khuyếch đại tín hiệu này có thể được hiển thị 
trực tiếp (Hình 1). 


Những lợi điểm của phương pháp đo 

cảm ứng 

e Các đầu dò đo cảm ứng tiếp xúc với chỗ đo bằng 
cơ học, nhưng các tín hiệu đo được tạo ra không 
qua chuyển đổi bằng cơ học mà bằng điện tử. Các 
tín hiệu này được khuyếch đại và hiển thị. Qua đó 
sự chính xác lặp lại rất cao và khoảng chết rất nhỏ 
(0,01...0,05 um). 

e Độ phân giải cao nhất của trị số đo là 0,01um. Kích 
thước giới hạn của dung sai lớn nhất là 1,9um (với 
đầu dò loại thông thường và trị số đo lớn nhất là 
2mm). 






Các đầu dò đo cảm ứng thích hợp cho các phép 
đo có độ chính xác cao, thí dụ để hiệu chuẩn cho 
căn mẫu. Nó còn được dùng làm đầu cảm biến 
cho trị số đo ởtrong các thiết bị đo điện tử khác. 








Bên cạnh các phép đo riêng lẻ ta còn có thể kết hợp 
các tín hiệu đo từ hai đầu dò cho phép đo tổng số 
hoặc phép đo hiệu số (Bảng 1). 


M Phép đo riêng lẻ (+A hoặc -A) 

Mỗi đầu dò riêng lẻ được sử dụng như đồng hồ đo 
hoặc đồng hồ đo chính xác cho phép đo độ dầy, 
kiểm tra độ tròn hoặc độ đảo. Ở độ phân cực dương 
khi trục đo đi vào sẽ cho hiển thị dương với chỉ báo 
lớn dần. Độ phân cực âm có tác dụng là khi lỗ khoan 
lớn hơn thì trị số đo cũng lớn hơn. 


Phép đo tổng số (+A +B) 

Ở phép đo tổng số thì độ phân cực của hai đầu dò 
giống nhau. Tổng số của hai tín hiệu đo sẽ được 
hiển thị. Trị số đo ở chức năng đo này không bị ảnh 
hưởng bởi sai số về hình dạng, tư thế hoặc độ đảo. 


Phép đo hiệu số (+A -B) 

Độ phân cực của các đầu dò đối nhau, có nghĩa là 
sự hiển thị chỉ thay đổi khi hiệu số của các tín hiệu 
thay đổi so với tín hiệu lúc chỉnh “không” (bảng 1, 
hình 1 và hình 2). Được hiển thị thí dụ như sai số 
của kích thước bậc, độ dốc của hình nón, góc phẳng 
hoặc sự đồng trục, độc lập với các kích thước hoặc 
vị trí cùa các chỉ tiết gia công khác. 


31 





Hình 1: Sai số độ đảo giữa hai hình trụ (phép đo hiệu số) 
































Bảng 1: Các chức năng đo 
Độ phân Sự thay đổi của Các thí dụ 
cực các độ lớn đo và ứng dụng 
các hiển thị 
- I9) + 
= ETN  —' 
øp SHẢ 
E 
=. 
= 
aAa. 
*O 
ư 
'SÙỦ 
s@ 
> +A+B 
T 
° 
` 
= 
aA. 
*O 
ư 
= 
#„ 
c= 
8 +A-B 
[Sb 
` 
CC 
aA. 























_— | 
Chỉnh“0” Phép đo hiệu số 
(+150uùm) 


Phép đo hiệu số 
(_150uùm) 





Hình 2: Phép đo hiệu số cho vuông góc 


Các thiết bị đo quang điện tử 








1.3.5 Thiết bị đo quang điện tử 


Trong phép đo độ dài với phương pháp quang - điện 
tử, vật đo được dò không tiếp xúc bằng các tia sáng. 
Ở đầu nhận, thường là cảm biến CCD (điốt hình), tín 
hiệu đo quang học của ánh sáng được ghi lại và được 
xử lý. 

CCD (tiếng Anh: Charge Coupled Device, dụng cụ ghép 
điện tích) bao gồm nhiều phần tử cảm biến với ánh sáng 
(điểm ảnh), chúng được sắp xếp thành hàng trong cảm 
biến hàng cũng như thành hàng và cột trong máy ảnh CCD 
(Cảm biến ma trận). 

Với phương pháp chiếu biên dạng (vùng tối hình 
bóng) thiết bị đo trục quang điện tử ghi nhận prôñn 
của các chỉ tiết tròn (Hình 1). Qua các tia sáng song 
song, xuất hiện ở bộ phận thu (cảm biến hàng CCD) 
một biên dạng của bóng mà kích thước tương ứng 
với chỉ tiết gia công. Để ghi nhận toàn bộ đường 
viền, trục được di chuyển một cách giới hạn theo trục 
chính, khi trục dài nó sẽ được đo với nhiều cảm biến 
(Hình 2). Việc di chuyển theo chiều dài phối hợp với 
chuyển động quay của chỉ tiết gia công cũng có thể 
đo được độ thẳng và độ đảo với mật độ điểm cao (—> 
độ chính xác cao). 

Đường kính hoặc chiều dài có thể đo nhanh trong 
vài giây. Khi đo đường kính có thể đạt được giới hạn 
lỗi là 2 um. Khi đo chiều dài, thí dụ chiều ngang của 
rãnh hoặc chiều ngang của đường vát cạnh thì giới 
hạn sai số vào khoảng 6 um, vì chiều dài cũng bị ảnh 
hưởng bởi sự di chuyển của bàn trượt kiểm tra (bàn 
đo) và độ sạch của gá đỡ chỉ tiết gia công. Đo so sánh 
với đĩa bậc có độ chính xác cao người ta có thể dùng 
để hiệu chỉnh các thiết bị đo (Hình 2). 

Máy quét laser tìm kiếm vật đo liên tục trong 
phạm vi đo (Hình 3). Với việc quay của gương nhiều 
mặt (gương đa diện) (với 8... 16 mặt gương) tỉa sáng 
laser từ mỗi mặt kính được điều chỉnh song song và 
di chuyển trong phạm vi đo. Trong khoảng thời gian 
tia laser chiếu vào chỉ tiết, cảm biến hàng CCD ghi 
nhận một độ tụt biến áp. Vì vậy thời gian gián đoạn 
ánh sáng là kích thước của đường kính hoặc chiều 
dài của trục. Giới hạn lỗi có thể đạt khi đo đường kính 
là 2 m và khi đo chiều dài là 10 um. 

Máy quét laser cũng có thể đo được dây kim loại hoặc 
sợi từ 25 đến 40 lần mỗi giây, vì phép đo này không 
bị lệ thuộc bởi vị trí của vật đo trong phạm vi đo. 





Máy quét laser được sử dụng để giám sát đường 
kính, độ dày của màng mỏng và bề ngang băng 
kim loại hay nhựa dẻo trong dây chuyền sản xuất 
(Hình 4). 





32 


Hình chiếu biên dạng ở 
cảm biến hàng 


Trục quay 








Nơi nhận | 


Nguồn Vật đo | 


ánh sáng 


Hình 1: Phương pháp đo đường kính với một thiết bị đo trục 
quang điện tử 


Gá đỡ chỉ tiết 


Cảm biến hàng 





LÌ| 
_ 


Chiều dài đoạn trục 











Nguồn ánh sáng Nơi nhận 
Trục 


Đĩa hình bậc thang 
để đo so sánh 


Hình 2: Đo trục bằng quang điện tử (chiều dài và đường kính) 








Gương đa diện 






































Thấu kính Cảm biến hàng 
Nơi phát Nơi nhận 
Hình 3: Máy quét laser (phương pháp đo) 
Đo đường kính: chỉ tiết gia công hình Ðo khoảng cách 
trụ, sợi thủy tỉnh, dây kim loại của trục lăn 


Nơi nhận 






Nơi phát Khoảng cách 


Hình 4: Ứng dụng của máy quét laser 


Các thiết bị đo quang điện tử 





I Các thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser 


Được sử dụng trong phạm vi từ 30 mm đến 1 
m (Hình 1 và Hình 2). Nguyên tắc đo là “đo tam 
giác” (3-góc): tia laser được chỉnh thẳng góc 
vào vật đo tạo ra ở đó một điểm sáng phân tán. 
Điểm sáng này được phản chiếu lại ở cảm biến 
hàng CCD của nơi nhận. Lúc đo biên dạng chỉ 
tiết gia công không được làm nhiễu hoặc cản 
trở tỉa phản xạ. Tùy thuộc vào khoảng cách đo, 
điểm sáng được tạo lại ở vị trí khác trên cảm 
biến hàng. Với một khoảng cách đo 100 mm, 
độ không chính xác của phép đo phải được dự 
tính là 0,2 mm. Cảm biến đo khoảng cách của 
các máy đo có cùng một nguyên tắc nhưng có 
nhiều chức năng đo khác nhau (Hình 2 trang 35). 


Các máy đo khoảng cách bằng tia laser 
phần lớn được sử dụng cho vật đo phản 
chiếu ánh sáng phân tán. Ở các mặt phẳng 


phản chiếu tất cả hoặc ít phản chiếu, tín 
hiệu đo rất nhỏ. 








l Giao thoa kế laser (Hình 3) 


Giao thoa kế laser chia tia laser bằng bộ tách 
chùm (gương chỉ để 50 % ánh sáng xuyên qua) 
thành một tia đo đến một gương phản xạ di 
chuyển được gắn trên bàn máy và một tia so 
sánh vào một gương phản xạ đứng yên. Hai 
tia sáng phản xạ này giao thoa nhau ở bộ tách 
chùm. Khi bàn máy với gương phản xạ được di 
chuyển đến một vị trí khác, số lần thay đổi sáng- 
tối là kích thước của sự di chuyển. 


Việc khảo sát về độ chính xác của máy công 


cụ và máy đo tọa độ được thực hiện với giao 
thoa kế laser. 








Người ta đo sự sai lệch của vị trí, độ thẳng, độ 
phẳng và độ vuông góc của trục chính với bàn 
máy. 

Để đo vị trí trên trục X của một máy phay, tỉa la- 
ser đi từ đầu laser song song với bàn máy, đến bộ 
tách chùm (Hình 4). Bộ tách chùm được gắn với 
gương phản chiếu cố định và trục chính. Gương 
phản chiếu thứ hai được định vị với bàn máy 
bằng chân đế có nam châm, qua sự di chuyển 
của máy nó được mang đến các vị trí khác nhau. 
Qua sự so sánh vị trí đo và vị trí hiển thị của máy 
người ta có thể đo sự sai lệch vị trí trên trục X. 
Phép đo có thể thực hiện với tốc độ di chuyển 
nhanh (1 m/s) và với độ bất định nhỏ (1,1 um/m). 







Đầu đo 
Tia laser 
Cảm biến hàng 
Thấu kính 
Thấu kính 


Vị trí của 
_ Vậtổo 


Khoảng cách đo 


Hình 1: Đo khoảng cách bằng laser 


Đo chiều sâu và chiều ngang 
của chỉ tiết bằng chất dẻo 


Đo sản phẩm cán nóng 


Đầu đo 





Hình 2: Ứng dụng của đo khoảng cách laser 


Đo vị trí 


Bộ tách chùm 





Đầu laser đầu phát 
và đầu nhận 


Gương phản chiếu 
di động 


Gương phản chiếu 
cố định 


Hình 3: Phương pháp đo của giao thoa laser 







ˆ 
Gương phản chiếu 
Ð di chuyển với bàn 








Ị 

Gương phản 

chiếu cố định, 
bộ tách chùm 





Hình 4: Đo vị trí trên trục X của máy phay với giao thoa kế laser. 


33 


Kỹ thuật nhiều cảm biến trong các thiết bị đo tọa độ 








I Đầu đo tiếp xúc (Hình 1) 

Hệ thống tìm dò chuyển mạch nhận trị số đo 
cho trục x, y và z khi tiếp xúc với chỉ tiết gia công. 
Lực đo nhỏ (<0,01 N) sẽ có lợi cho những chỉ tiết 
bằng chất dẻo. 

Hệ thống tìm dò để đo là một máy đo 3D (3 
chiều), vì cảm biến đo hành trình bằng nguyên 
tắc cảm ứng đo liên tục đường ởi với 3 trục khi 
đầu đo di chuyển. Những đoạn đường đi này 
được cộng với chiều dài đã đo với trục x„y và z 
trong máy đo tọa độ. 


Hệ thống tìm dò để đo có thể tìm dò liên tục 


vật đo với nhiều điểm. Qua đó có thể quét 
mặt phẳng với bất kỳ hình dạng nào. 








Tìm dò hoặc Scanning trong tiếng Anh có 
nghĩa tương tự như quét. Trong kỹ thuật đo tọa 
độ người ta hiểu đó là tìm dò vật đo với nhiều 
điểm liên tiếp gần nhau qua tiếp xúc hoặc bằng 
phương pháp quang học. Sự điều khiển trục đo 
phải thật nhanh, vì ở hệ thống tìm dò để đo có 
thể quét 200 điểm đo trong 1 giây. Lực tìm dò vô 
cấp có thể chọn liên tục từ 0,95 N đến 1 N. Độ 
chính xác của việc kiểm tra hình dạng tăng theo 
mật độ của các điểm khi quét. 


Đầu đo quang với máy thu hình CCD 
(Hình 2) 

Đầu đo quang gồm một máy thu hình CCD có độ 
phân giải cao với các phần tử nhạy sáng được sắp 
xếp từng hàng và từng cột (cảm biến ma trận). 
Hình được thu bằng phương pháp quang học 
được giữ lại trong bộ chứa hình là các điểm hình 
đã được số hóa. Điều đó có nghĩa là mỗi một điểm 
hình được phân bố một giá trị đậm nhạt hay còn 
gọi là giá trị xám (sáng hoặc tối). Vì vậy khi xử 
lý hình người ta nhận ra biên dạng của chỉ tiết 
gia công qua sự chuyển tiếp sáng tối giống như 
thấy được các đường gờ, lỗ khoan, đường rãnh 
hoặc tấm đỡ mạch tổng hợp (ICs) (Hình 3). Đường 
kính và khoảng cách giữa các lỗ khoan được đo 
tốt nhất với ánh sáng xuyên qua, còn cho đường 
rãnh thì tốt hơn với ánh sáng nghiêng. 








Với cùng một thời gian, cảm biến quang tìm 
dò đo được nhiều điểm gấp 20 lần so với đầu 
dò tiếp xúc. “Cảm biến cạnh“ bằng phương 
pháp quang học cũng được sử dụng trong 
máy chiếu prôfin và kính hiển vi đo. 











IV 0(00)21090/)01)-1)01022)4/1002,1(2/212)4010)-/)01,/0(031c-142//)102005)(3 (5 Äi0-1°10) 









Thiết bị tìm dò _J." nh _“== 


chuyển mạch 
.“ ñ 

' Ú ị 
u_ 
9 \ 
















T— Chitiế 
—_ giacông 
Hình 1: Đầu đo tìm dò bằng tiếp xúc (xúc giác) và thiết bị 
chuyển đầu dò 





Hình 2: Sự số hóa hình ảnh của tấm đỡ linh kiện (bo mạch) 
với đầu đo quang 









Lỗ thông với ánh sáng Lỗ kín (lỗ không thông, lỗ 







xuyên qua có đáy) và sai biệt độ cao với 
ánh sáng phản xạ 
Máy ảnh CCD Máy ảnh CCD 






Ánh sáng tới 


Hình 3: Nhận diện các phần tử hình dạng trong cửa sổ hình 


34 


Kỹ thuật nhiều cảm biến trong các thiết bị đo tọa độ 





Cảm biến tự chỉnh nét bằng tia laser 
(Hình 1) 

Cảm biến tự chỉnh nét hội tụ tự động những tia laser 
vào một điểm ở trên bề mặt. Thấu kính hội tụ được điều 
chỉnh sao cho đường kính của điểm sáng trên vật đo 
đạt trị số nhỏ nhất. Thí dụ như để đo độ phẳng của tấm 
đỡ cho các mạch tích hợp thì sự sai lệch của độ phẳng 
tương ứng với sự di chuyển của các thấu kính hội tụ khi 
tự điều chỉnh rõ (Hình 2, trang 34). 


Với cảm biến tự chỉnh nét ta có thể đo độ phẳng 
của các mặt phẳng nhẫn bóng (phản chiếu) hoặc 


hơi cong của thủy tỉnh, gốm hoặc kim loại. 
Trong khi quét có thể tìm dò 500 điểm trong 1 giây. 








Cảm biến đo khoảng cách với tia laser 
(Hình 2) 

Phương pháp đo tương ứng với những thiết bị đo 
khoảng cách (Hình 1, trang 33). Tia laser chiếu thẳng 
góc vào bề mặt của hình dạng mẫu. Trong tất cả tia 
sáng phản chiếu phân tán trên bề mặt, chỉ có các tia 
phản chiếu ở một góc nhỏ hơn 20° gặp cảm biến hàng 
CCD. Ở đó hiện ra một điểm sáng mà vị trí của nó lệ 
thuộc vào khoảng cách đo. 


Cảm biến đo khoảng cách với tia laser thích hợp 
cho những vật liệu có tính phản chiếu phân tán 
như chất xốp cứng, chất dẻo hoặc chất vải. Do đó 
nó đươc sử dụng để đo mẫu khuôn đúc, chỉ tiết 
bằng chất dẻo hoặc các prôfn bằng cao su (Hình 3). 








Để giữ được giới hạn lỗi dưới 15 um, cảm biến đo 
khoảng cách được tự động điều chỉnh sao cho nó luôn 
luôn ở đúng vị trí đo so với bề mặt của chỉ tiết gia công. 
Cảm biến đo khoảng cách với một lăng trụ quay tròn 
trong đường ởi của tia sáng có thể tìm dò cùng một 
lúc đến 10 đường đo song song với khoảng cách 1... 10 
mm cho mỗi đường (Hình 2). Qua đó thiết bị đạt đến 
400 điểm đo mỗi giây. 









Đầu đo quang 


Tia sáng đo laser 


Hình 1: Đo sự sai lệch hình dạng và độ sâu của lỗ khoan 
với cảm biến tự điều chỉnh nét (tích hợp trong đầu 
đo quang) 





Hình 2: Quét mẫu của cửa xe hơi với cảm biến đo khoảng 
cách bằng 10 lần đo đồng thời 





Hình 3: Chỉnh đúng cảm biến khoảng cách và quét một mẫu 
với dạng bất kỳ 





1. Những ưu điểm của phép đo bằng khí nén? 


2. _ Tại sao sự sai lệch hình dạng của chỉ tiết gia công không có tác dụng khi đo độ dày với đầu đo 


(bằng phương pháp) cảm ứng? 


3. Tại sao có thể đo đường kính chính xác hơn đo độ dài với thiết bị đo trục? 
4. Với thiết bị đo nào người ta có thể kiểm tra độ chính xác vị trí của máy công cụ? 
5... Các ưu điểm của phép đo hình dạng bằng phương pháp quang học trong các máy đo tọa độ 


so với hệ thống tìm dò tiếp xúc là gì? 


6. _ Ưu điểm của việc quét so với phép đo từng điểm? 








35 


Kỹ thuật kiểm tra bề mặt 





1.4 Kiểm tra bề mặt 


Bề mặt thật cho thấy có sai lệch với chất lượng 
bề mặt đã được qui định trong bản vẽ vì điều kiện 
sản xuất (Bảng 1). 


Prôfin được rà (prôfn sơ cấp/đầu tiên) cho thấy 
bề mặt với tất cả sai lệch đã được tìm dò với đầu 
tiếp xúc bằng kim cương (Hình 1). Đường trung 
bình của prôfn được máy tính tạo thành sao cho 
phần prôfin ở trên đường trung bình bằng với 
phần prôfin ở dưới. 





Prôfn sơ cấp được tìm dò là cơ sở đầu tiên cho 
prôfin gợn sóng và độ nhám của prôfin cũng 
như cho các thông số của độ nhám. Phép đo 
được thực hiện trong phạm vi bề mặt (phẳng), 
trên phạm vi đó dự kiến là sẽ có độ nhám hoặc 
độ gợn sóng cao nhất. Không sử dụng phép 
đo ở bề mặt bị hư hỏng vì xước hoặc móp. 


1.4.1 Prôfñn bề mặt 


Thiết bị đo biên dạng chuyển đổi sự di chuyển 
của đầu dò bằng kim cương thành tín hiệu điện. 
Nó thu nhận prôfmn và tính ra các thông số độ 
sâu của prômn Pt, độ sâu của sự gợn sóng MWf, và 
chiều cao nhấp nhô Rt (Hình 2). Trong biểu đồ của 
prôfin sự sai lệch ở chiều thẳng đứng được hiện 
thị phóng lớn lên (Hình 3). Vì vậy các cạnh sườn 
của biểu đồ trông có vẻ dốc hơn so với sự thật. 











Sựphóng đại ở chiều thẳng đứng của các biểu 


đồ được chọn sao cho prôfin bằng khoảng 1⁄2 
chiều cao của biên bản đo. 








Qua bộ lọc prôfin, người ta sẽ tìm được từ prôfin 
đầu tiên chưa lọc (Prôfin P) prôfin nhám (Prôfin 
R) và prôfin gợn sóng (Prôfin W) (Hình 3). 


Từ prôñn sơ cấp được tìm dò, bộ lọc prôfin 
tách thành phần sóng ngắn của độ nhám với 


thành phần sóng dài của độ gợn sóng. Các 
thông số về bề mặt đa số được tìm ra từ prôfn 
độ nhám (Prôfin R). 











Prôfin độ nhám (Prôfin R) được thành lập từ 
prôfn sơ cấp được tìm dò khi qua bộ lọc tần số cao, 
trong đó thành phần gợn sóng bị loại bỏ (Hình 2 
và Hình 3). Prôfin gợn sóng (PrôfinW) được thành 
lập khi qua bộ lọc tần số thấp, trong đó thành phần 
độ nhám bị lọc ra. 


Bảng 1: Sai lệch hình dạng của bề mặt 

















Sai lệch hình dạng Thí dụ Nguyên nhân 
Bậc 1 Không phẳng, Uốn cong, 
my [ không tròn lỗi đường dẫn 
Bậc 2 Gợn sóng Dao động 
Bậc 3 Đường rãnh Chuyển động 
xxx e cắn tiến 

= 
Bậc 4 & Đường sọc, vảy Tạo phoi 














Khoảng cách đường rãnh _ Khoảng cách gợn sóng (bước sóng) 
r 


Hình 1: Prôfin đầu tiên (Prôfin P) được tìm dò 








Khoảng cách đường 





Bộ lọc =ẽ 


Hộ (Hộ Thiết bị bự " =E 

tìm dò dẫn tiến Prôfin vị nhám 

= bị -_BP 
Prôfin đầu tiên 


Bộ lọc tần số thấp Prôfin gợn sóng 











RA. Bộ khuếch đại 
Khi tín hiệu đo 


gia công 








Hình 2: Nguyên tắc của thiết bị đo biên dạng 


Độ nhám Đường trung bình (sự gợn sóng) 





Prôñn P Prôfn đầu tiên, chưa lọc 


Đường trung bình 











Prôfñn R Đường prôñn nhám, đã lọc độ gợn sóng 
Đường trung bình (đường thẳng cân bằng) 
PrôfinW Đường prôfin gợn sóng, đã lọc độ nhám 


Hình 3: Biểu đồ đường prôfñin của bề mặt 


Kỹ thuật kiểm tra bề mặt 





IV) )01//0904/19)/197-0107-14:/10/10lv1/.19/-107-): 





Các thông số có thể được tính toán từ 3 prôñn của bề mặt, 
các thông số này được đánh dấu bằng các chữ hoa P, W 
và R, thí dụ như Pf là độ sâu của prôfmn P, Wt là độ sâu của 
prôfin gợn sóng W và Rz là prôfn độ nhám. Có rất nhiều 
thông số về độ nhám (Độ nhẫn bóng bề mặt). Ở đây chỉ 
đi ngắn vào các thông số quan trọng. 


I Các thông số độ nhám theo quy ước 

Những thông số độ nhám theo ISO đã được phổ biến 
rộng rãi như Ra, Rz và Rt và Rmax tuy đã được ISO thay 
thế bằng Rñt nhưng vẫn còn được sử dụng. 

Chiều cao nhấp nhô (chiều cao đỉnh-trũng) trung bình 
Rz.w là trung bình cộng của từng chiều cao nhấp nhô 
Z, đến Z.. 

Chiều cao nhấp nhô lớn nhất Rmax là Chiều cao nhấp 
nhô lớn nhất của 5 lần đo khác nhau. 

Chiều cao nhấp nhô Rtf là khoảng cách giữa đỉnh cao 
nhất của đường prôfmn và thung lũng (điểm trũng) thấp 
nhất của đường prôfn trong tất cả khoảng đo In (Hình 1). 
Sai lệch trung bình Ra (Trung bình sai lệch số học biên 
độ) là số trung bình cộng của tất cả trị số tuyệt đối ở trục 
z của prôfin nhám trong từng khoảng đo lr. Ra tương ứng 
với chiều cao của một hình chữ nhật có diện tích bằng 
diện tích giữa prôfin và đường trung bình (Hình 2). Các 
thông số nhám theo quy ước chỉ là độ lớn theo chiều 
thẳng góc chứ tự nó không nói lên được hình dạng của 
prôfin. Qua việc tạo thành tỷ lệ, thí dụ nhưR, (độ sâu san 
phẳng) với R_ người ta cũng có thể kết luận về hình dạng 
của đường prôfnn (Hình 3). 


I Các thông số của biểu đồ hiển thị phần vật 
liệu (biểu đồ Abbott)* 

Ta nhận được biểu đồ Abbott, khi trị số phần vật liệu được 
tìm nhiều như có thể ở nhiều mặt cắt của prôfin bề mặt. 
Ở mỗi đường cắt, ta cộng lại các đoạn cắt đường prôñn 
và chia tổng số với đoạn đường đo. Từ đó phần vật liệu 
cho ra được tính bằng phần trăm, thí dụ Rmr = 25 % ở độ 
cao đường cắt c1 (Hình 4). 






Đường biểu diễn phần vật liệu về diễn tiến của prôfin 
cho ra lời giải thích về cấu trúc prôfñn của bề mặt. 
Các thông số dùng để đánh giá các mặt phẳng có 
chức năng chịu tải cao, thí dụ như của bề mặt trượt. 





Ta có thể chia biểu đồ phần vật liệu ra làm 3 phạm vi 
prôñn được qui định bằng các thông số chiều cao đỉnh 
giản lược Rpk, độ nhám lõi R và chiều sâu độ trũng giản 
lược Rwx. Các độ lớn trung tâm Mr1 và Mr2 cho biết phần 
vật liệu ở ranh giới của phạm vi lõi (Hình 5). 
* được gọi theo tên người Mỹ Abbott. 

37 























Ị ‡ 
Đoạn đo 
riêng lẻ lr Í 
Đoạn đo Ín = 5. lr 


~ 








Rz=E lÉ419⁄29580228 4) 


Hình 1: Chiều cao nhấp nhô Rt, Chiều cao nhấp 
nhô lớn nhất Rmax và chiều cao nhấp nhô 
(chiều cao đỉnh-trũng) trung bình Rz 





Đường trung bình 









HƯA NJ 


Đôn đo lr 











Hình 2: Sai lệch trung bình Ra 


Rp 2um 
Ị Bz 10um 


Rp¡Rz = 1/s => Prôfin với sức chịu tải cao 


Đường trung bình 








Đường trung bình | _ | Rp 8um __ | Rz10um 





Rp!Rz = 4Is => Prôfn với độ hao mòn cao 


Hình 3: Prôfin dạng lược với đỉnh tròn và đỉnh nhọn 
với cùng Rmax và Rz 


Độ cao của mặt cắt 
tham khảo c,„ 


Mi1(c) Ml2(c) Ml3(c) Ml4(c) MIB(c) 


_— —~ 












ộ cao của mặt cắt 














sị 











0 20 40 60 % 100 








Đoạn đo ln 
Phần vật liệu Rmr (c) 


Hình 4: Cách suy ra biểu đồ phần vật liệu 














Diễn tích phản đỉnh 

Biểu đồ phần vật liệu 
Đường cân bằn| 
ích phần trũn| 













Phạm vi đính 
của prôfñn. 
Phạm vi lõi 











A1 





Rvk| Rk |Rpk 


xem —> 
> 
Ñ 


Phạm vi trũng 
của pröïn 




















—=——_-_—_- 
O pyyy 4O 60 ,„„Ÿ%100 
Tỷ lệ phần vật liệu Mr ——>= 


Hình 5: Các phạm vi prôfin và các thông số của 
biểu đồ phần vật liệu 


Kiểm tra bề mặt 





IF.- 00/000000)0)1(0/(1019)/719541,//00(/219-1.-ì. 





Các loại phương pháp kiểm tra 

Mẫu so sánh bề mặt được sử dụng để so sánh bề 
mặt qua tìm dò hoặc bằng mắt. Điều kiện để so sánh 
là mẫu so sánh và chỉ tiết gia công có cùng vật liệu và 
có cùng phương pháp chế tạo, thí dụ như tiện theo 
chiều dọc (Hình 1). So sánh tìm dò được thực hiện 
với móng tay hoặc miếng nhỏ bằng đồng (lớn bằng 
cỡ đồng tiền). So sánh bằng mắt sẽ thuận lợi hơn 
khi nhìn đúng góc chiếu của ánh sáng và sử dụng 
kính lúp. 

Các thiết bị đo bề mặt làm việc với phương pháp 
đo biên dạng (phương pháp cắt tìm dò) ghi lại sự sai 
lệch của bề mặt với một đầu nhọn tìm dò bằng kim 
cương (Hình 2). Hình dáng lý tưởng của đầu nhọn 
tìm dò là một hình côn (60° hoặc 909) với đỉnh tròn. 
Ở độ nhám ñz > 3 um chọn đầu nhọn với bán kính 
đỉnh r„.= 5 um, ở Rz > 50um chọn r = 10 m. Cho 
độ nhám sâu Rz < 3um trị số nên dùng cho bán kính 
đỉnh là 2 im, vì bán kính đỉnh nhỏ hơn có thể tìm dò 
tốt hơn ở các thung lũng (điểm trũng) nhỏ của prôfn. 
Hệ thống tìm dò với con trượt di động thích hợp 
cho việc đo độ nhám với các thiết bị xách tay đo 
bề mặt (Hình 2 và Hình 3). Ở hệ thống tìm dò này 
đầu tìm dò thu nhận prôfn nhám tương đối so với 
đường đi của con trượt. Phần lớn độ sóng được “lọc 
(loại) ra một cách cơ học” qua bán kính bằng 25 mm 
của con trượt. 

Trong hệ thống tìm dò với mặt chuẩn, còn gọi là 
hệ thống tìm dò tự do, một thanh trượt (thanh dẫn 
hướng) rất chính xác trong thiết bị dẫn tiến tạo thành 
mặt chuẩn (Hình 4). Qua việc chỉnh độ nghiêng, mặt 
chuẩn được điều chỉnh song song như có thể với bề 
mặt của chỉ tiết gia công. Khi prôfn D (prôfn sơ cấp) 
không lọc (hình 1, trang 39) cho thấy một vị trí quá 
nghiêng, thì phải điều chỉnh lại mặt chuẩn tốt hơn. 
Qua chuyển động tương đối của đầu tìm dò so với 
mặt chuẩn, người ta có thể đo tất cả các thông số. 





e Bán kính của đầu tìm dò hạn chế khả năng tìm 
dò ở các rãnh rất nhỏ 

e- Đầu tìm dò với con trượt di động chỉ nắm bắt 
được độ nhám. 

e_ Hệ thống tìm dò với mặt chuẩn có thể đo độ 
nhám, độ sóng và các thành phần của sự sai 
lệch hình dạng. 

e_ Chỉ có thể so sánh kết quả đo của các thiết bị 
đo khác nhau, nếu có thể biết được thông tin 
về phương pháp đo, thí dụ như hệ thống tìm 
dò, bán kính của đầu tìm dò và bộ lọc prôfn. 








38 

































































































































































Tiện dọc BE _= 
Ra uụm 2,5 4 6 10 15 sh 5O 
ñz um 8 12 23 37 ls).. 11100) 160 


Hình 1: Mẫu so sánh bề mặt 


Con trượt 











Hệ thống tìm dò với 
cọn trượt di động 


7 





Hình 3: Thiết bị đo xách tay với hệ thống tìm dò bằng con 
trượt di động 





Hình 4: Thiết bị dẫn tiến với hệ thống tìm dò bằng mặt chuẩn 
(cũng có thể chọn với hệ thống tìm dò bằng con trượt di động) 


Kiểm tra bề mặt 





Phép đo các thông số độ nhám 

Các phép đo phải được thực hiện ở vị trí bề mặt nơi được chờ đợi (dự đoán) là có trị số đo xấu nhất. 
Ở prôñn tuần hoàn (có chu kỳ lập lại), thí dụ prôfin của chỉ tiết tiện thì phải chọn hướng tìm dò thẳng 
góc với chiều của những đường rãnh. Ở prôñn không có tính chu kỳ nơi những đường rãnh thay chiều, 
chẳng hạn như từ các phương pháp gia công như mài, phay mặt phẳng đầu hoặc miết thì hướng tìm 
dò sẽ là bất kỳ. 





Cách tiến hành ở prôñn tuần hoàn 


Bảng 1: Chọn bước sóng giới hạn 





se. Đường rãnh trung bình RSm được ước đoán 





£ ` Ýt# và # ^ Xe Prôfin Prôfin Độ dài sóng|_ Đoạn đo 
Ni lư sánh bằng lào ĐT dò hoặc kếi bửp: tuần hoàn không tuần hoàn giớihạn | riêng lẻ/ 
phép đo thử. Ở vận tốc dẫn tiến khi tiện nó (giới hạn) | _ toàn bộ 
tương đương với RSm mm 
Iêu ngan 
e Từ RSm chọn bước sóng giới hạn À, (cut-off) EitfiSlV Đ sử thị Ÿnì tI 
theo đúng chuẩn và thực hiện phép đo, thí dụ bằng mm : " 





độ nhám trung bình Rz (Bảng 1). >0/04..0/13| >0,1..0,5 | >0/02.01| 025 0/25/1,25 





Với sự lựa chọn bước sóng giới hạn thì đoạn đo 


riêng lẻ cũng được phân bố đúng ở máy đo một D00/0| 0900 | 00/7 vế Ki 

















cách tự động. Người ta cũng sử dụng cách viết Lc >0/4..13 | >10.50 | >2..10 2/5 2,5/12,5 








thay cho À.. 


Cách tiến hành ở prôñn không tuần hoàn 





e_ Trị số chưa biết Ra hoặc Rz được ước đoán qua 
so sánh bằng mắt và tìm dò hoặc xét nghiệm 
qua phép đo thử với độ nhám giả định. 

e Phép đo được thực hiện qua sử dụng trị số 
ước đoán của Ra và Rz với bước sóng giới hạn 
tương ứng. 

Khi trị số đo Ra hoặc Rz không nằm trong phạm vi AEteNtieTn 

dự kiến, phép đo phải được thực hiện lại với bước 

sóng giới hạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn (Bảng 1). 

Thí dụ: Trị số đã được đo Ra = 1,5 um quá nhỏ so với bước 

sóng giới hạn 2,5 mm. Phép đo phải được làm lại với bước 




















Hình 1: Biểu đồ prôñn (Hệ thống tìm dò với mặt chuẩn) 


Bảng 2: Các prôfin của bề mặt 











sóng giới hạn nhỏ hơn là 0,8 mm. Nếu sau đó trị số đo Bi IIEES Dạng prôñn Biểu 06 piáiiYatiiau 
Ra nằm giữa 0,1 im và 2 im, như vậy là trị số đo đúng. um | uụm Ỉ (đường cong Abbott) 
Bề mặt có dạng hình núi nên được đo bằng hệ 1 !Ỏ | Á ÁÁ Á ÀA 


thống tìm dò với mặt chuẩn và với bước sóng giới 








Trị số giới hạn trên của độ nhám xem như giữ 1 
được, khi trị số đo đầu tiên không vượt quá 





70% hoặc 3 trị số đầu tiên không vượt qua 
trị số giới hạn. 


HE: 

hạn là 0,8 mm (Hình 1). ' |' | MMA@AA | EM 
ma .LE——¬` 

Ba. 























1 Làm thế nào để ước đoán độ nhám qua so sánh bằng mắt hay tìm dò? 

2 Tai sao nên dùng một đầu tìm dò với bán kính là 2 m cho độ nhám < 3 m? 

3 Đặc tính chức năng nào của xy lanh máy có thể được đánh giá dựa trên cơ sở biểu đồ phần vật liệu? 

4 Một chỉ tiết gia công được tiện với tốc độ dẫn tiến là 0,2 mm. Bề mặt của nó được kiểm tra với 
bước sóng giới hạn À,_ nào và với toàn bộ khoảng đo Ín nào? 

5 Nguyên nhân dẫn đến vị trí hơi nghiêng của prôfin D chưa lọc trong Hình 1? 

6 Prôfn nào trong Bảng 2 có đặc tính chức năng tốt nhất cho ổ trượt? 





39 





Dung sai 





I0) 00000 10/110 1:)( 1¬. 


Các cấu kiện của máy móc không phụ thuộc vào 
nhà sản xuất và phải được lắp ráp không gia công 
lại hay thay thế (Hình 1). Kích thước của chúng do 
đó chỉ có thể được phép sai biệt trong giới hạn với 
các kích thước yêu cầu. Độ lệch cho phép được qui 
định qua dung sai. 





Dung sai kích thước cần đảm bảo chức năng có 
thể lắp ráp được của các sản phẩm và các bộ 
phận. Tuy nhiên vì lý do chỉ phí, không được lựa 
chọn dung sai nhỏ hơn mức cần thiết. 


1.5.1 Dung sai 


Về dung sai ta phân biệt giữa dung sai kích thước, 
dung sai hình dạng và dung sai vị trí. Dung sai kích 
thước dựa trên kích thước dài và góc, dung sai hình 
dạng và dung sai vị trí dựa trên hình dạng, chẳng 
hạn như độ phẳng hoặc vị trí, thí dụ như vuông góc. 








I Khái niệm cơ bản của dung sai kích thước 
Cho những kích thước chủ yếu của lỗ (kích thước 
trong) và trục (kích thước ngoài), người ta sử dụng 
các khái niệm thống nhất và được chuẩn hóa (Hình 
2). Tuy nhiên các ký hiệu viết tắt chỉ được chuẩn 
hóa một phần. 

Kích thước danh nghĩa N là kích thước được ghi 
trong bản vẽ. Trong cách hiển thị bằng hình ảnh, nó 
tương ứng với kích thước danh nghĩa của đường 
không. 

Độ lớn của dung sai được qui định bởi sai lệch trên 
ES cũng như es và sai lệch dưới EI cũng như ei (Hình 
3). Các chữ hoa được sử dụng cho lỗ khoan, chữ 
thường cho trục. Trong cách hiển thị bằng hình ảnh, 
phạm vi giữa các độ lệch trên và dưới được gọi là 
miền dung sai. 





Dung sai của lỗ 
Dung sai của trục 


T=ES-EI 
Tự= es - ei 








Kích thước giới hạn của dung sai cũng được qui 
định qua độ lệch trên và dưới. Các kích thước giới 
hạn là kích thước lớn nhất (G, giới hạn trên) và nhỏ 
nhất (G,, giới hạn dưới). 





Kích thước lớn nhất 


lỗ  G,=N+ES 
trục G _=N+ES 
Kích thước nhỏ nhất lỗ 6G =N+£ÉI 

trục G „=N+El 




















30 +0,01 
= 
































10,1+0,1 
- 


24+0,01 
= = 





+ 


Hình 1: Dung sai và lắp ghép trong một máy bơm bánh răng 
(lựa chọn) 


Lỗ khoan 


Đường th 
không 








Kích thước 
danh nghĩa N 


Kích thước 
danh nghĩa N 





NÑ Kích thước danh nghĩa ES Sai lệch trên (Lỗ khoan) 


G _ Kích thước cao nhất EI Sai lệch dưới (Lỗ khoan) 
6G... Kích thước nhỏ nhất es_ Sai lệch trên (Trục) 
T Dung sai ei_ Sai lệch dưới (Trục) 


(tiếng Pháp: ES= écart supérieur, El= écart inférieur) 


Hình 2: Khái niệm và ký hiệu trong dung sai kích thước 


— Sai lệch trên (ES, es) 


Kích thước giới hạn 
của dung sai 


Kíchthước  —T— Sai lệch dưới (EI, ei) 
danh nghĩa 


Hình 3 : Kích thước danh nghĩa và sai lệch cho phép 


Hiệu số (sự khác biệt) giữa kích thước lớn nhất và 
kích thước nhỏ nhất lại cho ra dung sai: 


Dung sai (lỗ hoặc trục) 








40 


Dung sai 





I Vị trí miền dung sai 

Vị trí miền dung sai có thể nằm trên, dưới hoặc cả 

hai phía của đường không (Hình 1). 

Thí dụ: Một trục với đường kính danh nghĩa N= 80 mm 
có kích thước giới hạn của dung sai es = -30 m 
và ei = -60 im. Hãy tính kích thước lớn nhất G,, 
kích thước nhỏ nhất G, và dung sai T. 

Lời giải: Kích thước lớn nhất G_Kích thước nhỏ nhất G, 


(Hình2) G =N+ES G,=N+ei 

G =80mm+ G,=80mm+ 
(- 0,03 mm) (- 0,06 mm) 

G =79,97 mm G,= 79,94 mm 

Dung sai T: hay là 

T=G -G, T=es-ei 

T=79,97mm- T=-0,03mm- 
79,94 mm (- 0,06 mm) 

T=0,03mm T=0,03mm 


Dung sai tổng quát 
Dung sai tổng quát được qui định sao cho có thể 
giữ được trong điều kiện bình thường khi sản xuất. 
Người ta phân biệt dung sai tổng quát cho các kích 
thước dài (Bảng 1), góc, bán kính đường cong và 
chiều cao mặt vát, cũng như dung sai tổng quát 
cho hình dạng (Bảng 2) và vị trí. Khi trong bảng vẽ 
có chỉ dẫn việc sử dụng dung sai tổng quát, điều 
này có nghĩa là dung sai tổng quát cũng được áp 
dụng cho chiều dài hoặc cho hình dạng và vị trí ở 
những nơi không quy định dung sai. 
Khi bảng vẽ có chỉ dẫn việc sử dụng dung sai tổng 
quát, ví dụ như ghi vào “ISO 2768-m7 dung sai tổng 
quát cho kích thước chiều dài do đó sẽ có giá trị cho 
những kích thước trong bảng vẽ, nơi mà dung sai 
của các kích thước này không được ghi. Dung sai 
tổng quát cho các kích thước chiều dài là dung sai 
cộng trừ. Độ lớn của dung sai tổng quát tùy thuộc 
vào phạm vi kích thước danh nghĩa và bậc dung 
sai.Chúng được chia theo 4 bậc: dung sai tỉnh (f), 
trung bình (m), thô (c), rất thô (v) (Bảng 1). 
Thí dụ: Một bản vẽ kích thước theo tiêu chuẩn ISO 2768- 
ml không cho biết dung sai. Kích thước giới hạn 
cho phép của kích thước danh nghĩa N = 120 
mm là bao nhiêu? 
Lời giải: Theo Bảng 1: ES = 0,3 mm, EI = - 0,3 mm 
G =N+ES=120 mm + 0,3 mm = 120,3 mm 
G„= N+ EI= 120 mm -0, 3 mm = 119,7 mm 


Dung sai tổng quát cho hình dạng và vị trí bao 
gồm các bậc dung sai H, K và L. Chúng quy định 
sai lệch cho phép của các dạng hình học chính xác 
hoặc vị trí, nếu trong bản vẽ không có chỉ dẫn về 
dung sai. 











Miền dung sai nằm hai phía của đường không. Kích thước tối đa lớn 
hơn đường không, kích thước tối thiểu nhỏ hơn đường không. 


Đường 
không 


°: 
® 




















Miền dung sai nằm dưới đường không. Kích thước tối đa và kích 
thước tối thiểu nhỏ hơn đường không. 
Hình 1: Vị trí miền dung sai (trích) 


† 


























Hình 2: Kích thước giới hạn và dung sai 





Bảng 1: Dung sai tổng quát cho kích thước dài 









































Kích thước giới hạn bằng mm 
Bậc dung sai. | cho phạm vi kích thước danh nghĩa bằng 
mm 

trên | trên | trên | trên | trên 

0,5 3 6 30 120 | 400 

đến | đến | đến | đến | đến | đến 

3 6 30 120 | 400 | 1000 

ftinh t0,05|+0,05|+0,1 0,15|+0,2 0,3 

mtrung bình |+0,1 0,1 0,2 0,3 |+0,5 0,8 
cthô 0,2 |+0,3 |+0,5 0,8 1,2 2 
v rất thô - 0,5 |#1 1D 2,5 4 









































Bảng 2: Dung sai tổng quát cho hình dạng 





Dung sai bằng mm cho độ thẳng và độ phẳng 





trong phạm vi kích thước danh nghĩa bằng mm 


Bậc 
dung trên | trên | trên | trên | trên 
sai 10 30 100 | 300 | 1000 


x 


đến | đến | đến | đến | đến đến 
10 30 100 300 | 1000 | 3000 


H 0/02 |0,05 | 0,1 0,2 0,3 04 
K 0,05 | 0,1 0/2 0,4 0,6 0/8 
L 0,1 0/2 0,4 0,8 1,2 1,6 



































Tuy nhiên việc áp dụng các dung sai tổng quát phải được ghi nhận trong bảng vẽ, thí dụ theo tiêu chuẩn 
ISO 2768-K. Những ghi nhận về các dung sai tổng quát có giá trị cùng lúc cho các kích thước dài, có thể 
ghép chung vào với nhau, thí dụ như tiêu chuẩn ISO 2768-mK. 


Dung sai 





I Dung sai tự chọn 

Dung sai cũng có thể được xác định thông qua việc tự do 
lựa chọn (Hình 1, kích thước 1,6 và 63), nếu có yêu cầu 
về chức năng của các chỉ tiết. Khác với các dung sai tổng 
quát và dung sai theo tiêu chuẩn ISO, sai lệch được lấy 
trực tiếp từ bản vẽ. Thông thường cả ba phương pháp chỉ 
dẫn dung sai sẽ được sử dụng chung trong một bản vẽ. 


Dung sai theo chuẩn ISO 


Trong dung sai theo chuẩn ISO được quốc tế sử dụng, 
độ lớn của dung sai và vị trí của nó đối với đường không, 
được chỉ dẫn qua bậc dung sai đã mã hóa, ví dụ như H7. 
Chữ cái trong trường hợp này chỉ sai lệch cơ bản, con 
số chỉ cấp dung sai. 


Sai lệch cơ bản xác định vị trí của dung sai đối với 


đường không. Cấp dung sai cho thấy độ lớn của 
dung sai. 





Độ lớn của dung sai (Hình 3 và 4) 
Độ lớn của dung sai phụ thuộc vào cấp dung sai và kích 
thước danh nghĩa. 


Kích thước danh nghĩa và cấp dung sai càng lớn, thì 


dung sai càng lớn. 








Thí dụ: Ảnh hưởng của 50H8 ->T=39 im 
kích thước danh nghĩa 100H8 —> T = 54 im 


Ảnh hưởng của 
cấp dung sai 


100H7 —>T= 35 im 
100H8 —>T = 54 um 


Được xác định gồm có 20 cấp dung sai từ 01, 0, 1 đến 
18 (Bảng 1) và 21 phạm vi kích thước danh nghĩa giữa 
1 mm và 3150 mm. 


Độ lớn của dung sai bằng nhau, nếu cấp dung sai 


và kích thước danh nghĩa bằng nhau. 








Những dung sai thống nhất này được gọi là dung sai cơ 
bản, có thể lấy ra từ bảng trong các sách. 
Thí dụ: 50H7 = 50 +0,025/0 —>T=0,025mm 

50G7 = 50 +0,034/+0,009 —> T = 0,025 mm 

10h9 = 10 0/-0,036 ->T=0,036mm 

10d9 = 10-0,040/-0,076 —>T=0,036 mm 




















Ị 16,1H12 
mm ~ 


ISO 2768 —m 


Hình 1: Các khả năng chỉ dẫn về dung sai 


Bậc dung sai (Lỗ) 
=—= 


: Cấp dung sai 


— 
Bậc dung sai (Trục) 







Sai lệch cơ bản 


Hình 2: Ký hiệu của bậc dung sai 


Cấp dung sai 8 


THỊ 














Dung sai 





Phạm vi kích thước danh nghĩa 
Hình 3: Sự lệ thuộc của dung sai vào kích thước 


danh nghĩa 


Phạm vi kích thước danh nghĩa trên 80 đến 
120mm 

















Dung sai ——> 
) 
S 


0 
Cấp dung sai 


Hình 4: Sự lệ thuộc của dung sai vào cấp dung sai 





Bảng 1: Cấp dung sai ISO 











Cấp dung sailSO |01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|12 13 14 15 16 17 18 
Lĩnh vực Phương tiện kiểm tra, Máy công cụ, Bán thành phẩm, chỉ tiết đúc, 
ứng dụng dưỡng làm việc cơ khí và ô tô hàng tiêu dùng 

Phương pháp Gia công chính xác (gia công Doa, tiện, phay, mài, Cán, rèn, dập 

gia công tỉnh): Miết bóng, mài khôn cán tinh 

















42 


Vị trí miền dung sai 





Vị trí miền dung sai đối với đường không 
Vị trí miền dung sai đối với đường không được quy 
định qua sai lệch cơ bản. Sai lệch cơ bản là độ lệch 
nằm gần đường không nhất (Hình 1). 








Các sai lệch cơ bản cho lỗ (ES, FI) được đặt tên 
theo các chữ in hoa từ A đến Z, các sai lệch 
cơ bản cho trục (es, ei) được đặt tên theo các 
chữ in thường từ a đến z. 







Miền dung sai 
cho lỗ 

















+320 E 
um|Ê = 
+280 A 


Các bậc dung sai A7, B7, C 
B còn trốn O 28 
Vì thế ở đây chỉ đánh dấu 

c các sai lệch cơ bản A, B 



































zb 



























































Đối với cấp dung sai từ 6 đến 11, sai lệch cơ bản 
Z cho lỗ được mở rộng thêm với các sai lệch cơ 
bản ZA, ZB và ZC và sai lệch cơ bản z cho trục 
được mở rộng với các sai lệch cơ bản za, zb và 
zc. Trong phạm vi kích thước danh nghĩa đến 10 
mm có thêm sai lệch cơ bản CD, EF và FG cũng 
như cd, ef và fg. 

Sai lệch cơ bản H và h bằng không. Miền dung sai 
tương ứng do đó bắt đầu từ đường không (Hình 
2 và3). 

Kích thước nhỏ nhất cho lỗ ở miền dung sai H 
bằng kích thước danh nghĩa (Hình 2). Trái lại, ở 
trục kích thước lớn nhất ở miền dung sai h bằng 
kích thước danh nghĩa (Hình 2). 


Thí dụ: Miền dung sai 25H7 và 25h9 nằm ở vị trí nào đối 
với đường không? 
Lời giải: 25H7 = 25 + 0,021/0 
Miền dung sai nằm trên đường không. 
25h9 = 25 +0/-0,025 
Miền dung sai nằm dưới đường không. 


Độ lệch trên và độ lệch dưới bằng nhau, dung sai 
nằm đối xứng qua đường không. Sai lệch cơ bản 
cho dung sai đối xứng này được gọi là JS cho lỗ 
Và js cho trục. 


Thí dụ: Xác định độ lệch đối với miền dung sai 80js12. 
Lời giải: Từ một bảng dung sai cơ bản ta có T = 0,3 mm. 
Như thế 80js12 = 80 + 0,15 mm. 


Miền dung sai nằm càng xa đường không 


khi chữ cái trong bảng chữ cái nằm xa H cũng 
như h. 





Các chữ hoa I, L,O,O vàW và các chữ thường tương 
ứng không được sử dụng để tránh bị nhầm lẫn. 


Thí dụ: Miền dung sai 25k6 và 25r6 nằm như thế nào 
đối với đường không? 

Lời giải: 25k6 = 26 + 0,015/+0,002 
Miền dung sai nằm trên đường không một tí. 
25r6 = 25 + 0,041/+0,028 
Miền dung sai nằm xa trên đường không. 





43 











Độ lệch 
© 
































































































































ES, EI Sai lệch cơ bản của các lỗ IB 
~240 s, ei Sai lệch cơ bản của các trục zc 
-280| E IP = Ï 

nmÍ= 3 _|_ T]Miền dung sai 
~320 w*j cho trục 









































Hình 1: Vị trí miền dung sai đối với đường không. 


Thí dụ: Kích thước danh nghĩa 25, cấp dung sai 7 


Trục 


Miền dung sai H 







Miền dung sai h 
Ì Đường không 

El=0 & 
+ 


— 
® 
œ 
l 
© 





_ 





Kích thước lớn nhất G, 
Kích thước nhỏ nhất G 
Kích thước 
danh nghĩa 
Kích thước cao nh: 
Kích thước nhỏ nhất G 
Kích thước 
danh nghĩa N 





Hình 2: Vị trí của miền dung sai H và h 





Bậc dung sai 














Đường không 




















Kích thước 
danh nghĩa 















































Bậc dung sai 





Hình 3: Độ lớn và vị trí miền dung sai cho kích thước danh nghĩa 25 


Lắp ghép 


I5 Lắp ghép thớt 


Khi hai chỉ tiết được lắp ghép với nhau thì kích thước 
phải vừa vặn ở mối ráp. Trong lắp ghép người ta gọi 
phần bên trong là “lỗ phần bên ngoài là “trục” ị 





Đô tôi Dung sai 
hồ nhấ của trục T 
nhỏ nhất Pụ,, TTỦw 


‡ 


Dung sai 
của lỗ T, 


Độ hở 
lớn nhất P... 

















































In” 





Lắp ghép được xác định qua sai biệt giữa kích Độ hở nhỏ 








thước của lỗ và kích thước của trục. nhà hi ĐhingjesÏ 
BCá Hắ hé của trục T,„ 
QCYONILAD QHÉP Lắp ghép lỏng Lắp ghép chặt 
Thông qua việc lựa chọn bậc dung sai của lỗ và trục 
khi lắp ghép ta có độ hở hoặc độ dôi. Hình 1: Lắp ghép lỏng và lắp ghép chặt 





Trong lắp ghép lỏng luôn luôn có độ hở (“không khí), lắp ghép 
chặt luôn luôn có độ dôi. Khi bậc dung sai được chọn có thể xuất Phần ngoài (“Trục”) 


hiện lắp ghép lỏng hoặc chặt, ta gọi là lắp ghép trung gian. 





Lắp ghép lỏng. Kích thước nhỏ nhất của lỗ luôn luôn lớn hơn, 
trong trường hợp giới hạn cũng bằng kích thước lớn nhất của 
trục (Hình 1, 2 và 4). 

Độ hở lớn nhất P,.. là hiệu số giữa kích thước lớn nhất của lỗ G.. 
và kích thước nhỏ nhất của trục G .„ 


| Độ hở lớn nhât E=g. 6. Phần trong (“Lỗ”) 


Xin ẵ r. li ra Đa 217 „ ' 21/ c3 xi Hình 2: Lắp ghép lỏng 
Độ hở nhỏ nhất P.. là hiệu số giữa kích thước nhỏ nhất của lỗ G „ 
và kích thước lớn nhất của trục G, „„ 


am n Ẩ Phần ngoài (“Trục”) 
Độ hở nhỏ nhật P.„=G,„—G.„ ` ........ 7. 


Thí dụ: Độ hở lớn nhất và nhỏ nhất ở lắp ghép trong Hình 2 là bao nhiêu? 
Lời giải: _P,= G „- G „= 40,02 mm - 39,98 mm = + 0,04 mm 
Pu = Gy — G „ = 40,00 mm - 39,99 mm = + 0,01 mm 











Lắp ghép chặt. Kích thước lớn nhất của lỗ luôn luôn nhỏ hơn, 
trong trường hợp giới hạn cũng bằng kích thước nhỏ nhất của 
trục (Hình 1, 3 và 4). 

Độ dôi lớn nhất Pạ,_ là hiệu số giữa kích thước nhỏ nhất của lỗ G.„ Phần trong (“Lỗ”) 
và kích thước lớn nhất của trục G 





Hình 3: Lắp ghép chặt 


Độ dôi lớn nhất Pụn= Gia = Guụ 


























Độ dôi nhỏ nhất P,, là hiệu số giữa kích thước lớn . 
nhất của lỗ G „ và kích thước nhỏ nhất của trục G _.„ +40 
+20 
Độ dôi nhỏ nhật Pu = G.,T— G uy . 
_= #—20 
Thí dụ: Độ dôi lớn nhất và nhỏ nhất ở lắp ghép trong 5 
Hình 3 là bao nhiêu? E8 
Lời giải: _P„,= G„„- G,„= 39,98 mm - 40,02 mm 60Ƒ- —= 
=-0,04mm Lắp ghép lỏng Lắp ghép chặt 
Đụ, = G„; — G „ = 40,00 mm - 40, 01 mm 
=-0,01 mm Hình 4: Vị trí miền dung sai ở lắp ghép lỏng và lắp ghép chặt 


44 


Lắp ghép 





Lắp ghép trung gian. Trong lắp ghép trung 














gian, tùy theo kích thước thực của lỗ và trục khi Đô hở Độ dôi lớn nhất Rị¡; 
lắp ghép sẽ phát sinh hoặc là độ hở hay độ dôi lớn nhất ˆ 

(Hình 1). Fên 

Thí dụ: Hãy xác định kích thước lớn nhất G, và kích 

thước nhỏ nhất G, của lỗ và trục tương ứng ở lắp ghép Lỗ 

Ø 20 H7/n6 (Hình 2). 

Ngoài ra độ hở lớn nhất P... và độ dôi lớn nhất Pạ, là Hình 1: Lắp ghép trung gian 

bao nhiêu? 

Lời giải: Lỗ: 


(Hình 3) G.„ = N+ ES 


TNYg HC O2Inn —-m—=—— 
G„„=N+El 


= 20mm + 0mm = 20,000mm 
Trục: 
Gự m N +6 Ẫ z ^gé h 

= 20mm + 0,028mm = 20,028mm Hình 2: Thí dụ về lắp trung gian 
Gw=N+ei 

= 20mm + 0,015mm = 20,015mm 
Độ hở lớn nhất: 





ø20H7/n6 














SH— oB_ “ụW 
= 20,021mm - 20,015mm = 0,006mm 
Độ dôi lớn nhất: 
Phu = Gạ _ Cụ 
= 20,000mm - 20,028mm = - 0,028mm Hình 3: Lắp ghép 20H7/n6 


Sai lệch —> 








§ Hệ thống lắp ghép 

Để giữ cho chỉ phí sản xuất và kiểm tra thấp, kích 
thước có dung sai thường được gia công theo 
hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản hoặc hệ thống lắp 
ghép trục cơ bản. » 


Sai lệch cơ bản cho trục 






Hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản _ 
Đường không 


Trong hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản các kích 


thước lỗ nhận được sai lệch cơ bản H. 











Kích thước danh nghĩa 


Lắp ghép 


Lỗ cơ bản này được phân bổ với các trục có ‹ 
trung gian 


những sai lệch cơ bản khác nhau để đạt được 
loại lắp ghép như mong muốn (Hình 4 và 5). 


Lắp ghép lỏng Lắp ghép chặt 











Phạm vi các loại lắp ghép 








Lắp ghép lỏng: H/a...h 
Lắp ghép trung gian: _H/j..n hoặc p 
Lắp ghép chặt: H/n hoặc p... z 











Hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản được sử dụng chủ 
yếu trong ngành chế tạo máy và chế tạo ô tô. Ở 
đó có rất nhiều đường kính lỗ khác nhau. Vì sản -. — 














xuất và kiểm tra lỗ chính xác mất nhiều công sức Lắp ghép Lắp ghép Lắp ghép 
hơn trục nên người ta giới hạn sai lệch cơ bản A... lỏng (E0TEJG] chặt 
Z vào sai lệch cơ bản H. Hình 5: Vị trí của miền dung sai trong hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản 


45 


Lắp ghép 





Các thí dụ tiếp theo để tính lắp ghép trong hệ thống lắp ghép lỗ cơ bản 
Hãy tính độ hở lớn nhất và nhỏ nhất cũng như độ dôi lớn nhất và nhỏ nhất cho các lắp ghép lỏng, lắp ghép trung 
gian và lắp ghép chặt trong hình 5, trang 45. 

















Lời giải: 
Lắp ghép lỏng Độ hở lớn nhất P.„„=G ,~ G „= 25,021mm - 24,987mm = 0,034mm 
25 H7/h6: Độ hở nhỏ nhất  P.,= GuB-GoW =25,000mm - 25,000mm =0mm 
Lắp ghép trung gian Độ hở lớn nhất P.„=G ,~ G  = 25,021mm - 25,015mm = 0,006mm 
25 H7/n6: Độ dôi lớnnhất  Pạ„=G,,-G ,„=25,000mm - 25,028mm =- 0,028mm 
Lắp ghép chặt Độ dôi lớn nhất Pụ,= G.„~ G „= 25,000mm - 25,041mm = - 0,041mm 
25 H7/r6: Độ dôi nhỏ nhất — Pạ„„=G ,—G,,=25,021mm - 25,028mm =- 0,007mm 

Hệ thống lắp ghép trục cơ bản sai lệch cơ bản cho lỗ 





Trong hệ thống lắp ghép trục cơ bản các kích thước 


trục nhận được sai lệch cơ bản h. de HJ§ Đường không 
D£L[] 












Trục cơ bản này được phân bổ với các lỗ có những sai vl 

^ 2 Z r? + lu z `© 
lệch cơ bản khác nhau để đạt được loại lắp ghép như -l| £ E 
= 


II VX Y 
Z 
PRs TU UTC, 




















mong muốn (Hình 1). BỘ 
Phạm vi các loại lắp ghép Lắp ghép. Lắp ghép Lắp ghép 
` Š lỏng „trung gian _ chặt 
Lắp ghép lỏng: h/A....H 
Lắp ghép trung gian: h / J....N hoặc P Hình 1: Hệ thống lắp ghép trục cơ bản 
Lắp ghép chặt: h/N hoặc P... Z 








Hệ thống lắp ghép trục cơ bản được sử dụng chủ yếu ở 
những nơi mà trục dài có đường kính không thay đổi. Đây 
là một phần trong trường hợp các thiết bị nâng, máy dệt 
và máy nông nghiệp. 











Thí dụ: Trong một bộ truyền động, đĩa được ép vào trục. Trục 
tự quay trong hai ổ trượt và mang theo ở giữa một bánh răng 
(Hình 2). 

a) Hãy tìm từ bảng dung sai theo tiêu chuẩn ISO, độ lệch của 
bốn bậc dung sai. 

b) Mô tả ba loại lắp ghép với các miền dung sai bằng đồ họa. 
c) Hãy tính độ hở lớn nhất và nhỏ nhất cũng như độ dôi lớn 
nhất và nhỏ nhất rồi ghi kết quả vào sơ đồ. 





Lời giải: Mô tả bằng đồ thị trong Hình 3. 




















+80 Ƒ 
mm l 

Hệ thống lắp ghép hỗn hợp ta Bà 

+40 
Trong tất cả những nhà máy các bộ phận và các chỉ tiết li 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất khác được sử dụng chung với S. Thi : 
sản phẩm riêng. Các bộ phận này có các miền dung sai =S 4 EU „ 
hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến cho các hệ thống HT † Tan nên 
lắp ghép lỗ và trục cơ bản không thể giữ được triệt để. Kẻ: d2 Da huUi —] 
Thí dụ: Một nhà máy sản xuất theo hệ thống lỗ cơ bản, sử dụng Y0i30007200710000SE72SEPWHSSE 
then với bậc dung sai h6. Lắp ghép trung gian như mong muốn lỏng trung gian chặt 
đòi hỏi cho rãnh then bậc dung sai P9. Nhưng nhóm lắp ghép 
h6 /P9 lại thuộc về hệ thống trục cơ bản. Hình 3: Vị trí của miền dung sai (Trục cơ bản) 


46 





Lựa chọn lắp ghép 





Lựa chọn lắp ghép 

Mỗi bậc dung sai trục đều có thể kết hợp được 
với bất kỳ bậc dung sai lỗ nào. Qua đó sẽ phát 
sinh rất nhiều khả năng với nhiều đường kính 
danh nghĩa có sẵn, điều mà dụng cụ, thiết bị đo 
và dưỡng kiểm phải được chuẩn bị sẵn sàng. 
Sự đa dạng này là không cần thiết và không 
thể chấp nhận được về mặt kinh tế. Để lựa 
chọn, người ta chuẩn bị sẵn hai dãy ưu tiên 
được chuẩn hóa cho các lắp ghép, trong đó 
dãy 1 được ưu tiên hơn dãy 2. Bảng 1 chỉ để ý 
lắp ghép theo nhóm 1. Các đề nghị khác về lắp 
ghép có thể lấy từ sách. 





. Vị trí của miền dung sai đối với đường - 


không được qui định như thế nào trong 

dung sai tiêu chuẩn ISO? 

2. Trong một bản vẽ với các kích thước không 
có ghi dung sai người ta cho chỉ dẫn tham 
chiếu: ISO 2768-f. Kích thước danh nghĩa 
25 được phép có kích thước giới hạn nào? 

3. Độ lớn của dung sai tùy thuộc vào cái gì? 

.. Người ta phân biệt các loại lắp ghép nào? 

5, Qua đâu người ta phân biệt được “lỗ cơ 
bản” và “trục cơ bản” ở hệ thống dung sai 
lắp ghép? 

6. Lắp ghép trong bản vẽ tổng hợp được ghi 
là Ø40H7/m6. Hãy tạo một bảng độ sai lệch 
bằng cách sử dụng sách bảng và tính độ hở 
lớn nhất và độ dôi lớn nhất. 

7.. Hãy xác định cho con lăn với nắp đậy (Hình 
1) các độ lớn sau đây: 

e_ Kích thước lớn nhất và nhỏ nhất cũng 
như dung sai cho sáu kích thước tự chọn 

e Độ hở lớn nhất và nhỏ nhất cho lắp ghép 
của nắp đậy và con lăn. 

e_ Độ hở lớn nhất và độ dôi lớn nhất giữa 
vòng ngoài của ổ bi được ráp với lỗ 
khoan 42M7 của con lăn. Kích thước 
ngoài của ổ lăn với dung sai là 42-0,011. 

8. Trong máy bơm bánh răng (Hình 2), một 
số các dung sai và lắp ghép quan trọng cho 
chức năng và việc lắp ráp được ghi. Hãy tính 
dung sai, kích thước giới hạn của dung sai 
cũng như độ hở lớn và nhỏ nhất hoặc độ 
dôi lớn và nhỏ nhất cho: 

Ø18G7 (Ổ trượt) / h6 (trục) 

Ø22H7 (Nắp đậy) / r6 (ổ trượt) 

24+ 0,01 (Tấm) / 24 - 0,01(Bánh răng) 

Ø12h8 (trục) / Ø12H7 (Bánh đai) 











Lựa chọn 


;7.11 1:8 H81. Vs¡ 19), Ñ:-])-Ä:):1-°Ä(0)1 911) 





Tính chất 





Lắp ghép 


lỏng 








H8/f7 





Độ hở nhỏ. Các chỉ tiết có thể trượt dễ dàng 
Hầu như không có độ hở. Các bộ phận vẫn còn 























4 IÉC có thể đẩy trượt đi bằng tay được. 

H6/h6 Độ hở rất nhỏ. Các bộ phận không thể đẩy trượt 
đi bằng tay được nữa. 

Lắp ghép trung gian 

H7/n6 tin tinh hơn là độ hở. Cần sử dụng lực 

Lắp ghép chặt 

H7/r6 Bêu nhỏ. Các chỉ tiết được lắp ráp với lực vừa 

H7/u8 Độ dôi lớn. Lắp ráp chỉ có thể thực hiện được qua 











phương pháp kéo căng ra hoặc co lại. 





ø34+0,2 





10,1+0,1 
- 











ø4,5H13 




















ø 62H11 
ø62d9 
ø52+0,1 


1x459 





ISO 2768—m 





30 +0,01 









































Hình 2: Bơm bánh răng 


47 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 


IF (00(100)))00 0005020 /0:( 


“Hình dáng lý tưởng” của các bộ phận được nhà 
thiết kế định rõ trong bản vẽ sao cho có thể đạt 
được các yêu cầu về chức năng. Những “hình dáng 
thực sự” của phôi lại khác biệt với hình dáng lý 
tưởng của bản vẽ vì những ảnh hưởng khi chế 
tạo (Hình 1). 

Nguyên nhân cho những sai lệch về hình dạng 

và vị trí của phôi: 

e Sai lệch kích thước gây ra bởi sự điều chỉnh 
dụng cụ, ăn mòn, lực cắt hoặc nhiệt khi gia 
công. 

© sai lệch hình dạng, chẳng hạn như độ tròn Hình 1: Sai lệch hình dạng và vị trí của một truyền động trục 
hoặc độ phẳng, có thể phát sinh từ lực kẹp, lực khuỷu (vẽ phóng đại) 
cắt, dao động hoặc ứng suất riêng trong phôi. 

se Sai lệch vị trí, như sự song song của các trục 
hoặc các bề mặt có thể phát sinh thông qua 


tác động của lực đẩy khi gia công, lực kẹp hoặc › + lo 
vị trí sai lệch của máy. s Ni 


Độ lệch của các kích thước, hình dạng tròn và trục 








Bản vẽ Xylanh dạng côn Trục bị bẻ cong 





ø30- 0,2 





Hình 2: Sai lệch hình dạng của xylanh trong khoảng dung sai 


ở truyền động trục khuỷu (Hình 1) có tính chất kích thước 
quyết định cho độ hở ổ trục và phần chịu lực của 
các bề mặt tiếp xúc. 








Khả năng lắp ghép của các bộ phận chịu ảnh Ícu<16um. 

2 S Sử 8 Ta 3 tuy nhiên chỉ một 
hưởng của sai lệch kích thước và hình dạng T=16um dung sai độ tròn là 
nhiều hơn là của chất lượng bề mặt tiếp xúc. 0200110) 
Tổng số của tất cả các độ lệch trên xác định 


fq< T/2<8m 
dựa z x 2 ⁄ r ˆ z 2 Ol0,003] 
liệu chức năng của các bộ phận có được bảo Ø1 
2 Ạ = T=16um f/¿<5ùm 
đảm hay không. gỊ 


Hình 3: Dung sai kích thước và độ tròn 


ø32 h6 






































I3) (9 0710:))(0( 00 100000 (0 /)030(Ì 


Độ lớn của dung sai hình dạng và vị trí 






















































































: Chữ cái chuẩn Mũi tên chuẩn — chữ cái chuẩn 
Nếu các dung sai hình dạng và vị trí không được _—— YAI (khi cần thiết) 

^ 2 “xấu S3 cv + IA Siệ. cJÁ, Tam giác chuẩn ⁄|0,02|A 
nêu ra trong bản vẽ, tất cả các sai lệch phải nằm 
trong dung sai kích thước (Hình 2). Khi sai lệch Bộ phận chuẩn L—— Trị số dung sai bằng mm 
hình dạng và vị trí là điều quan trọng đối với chức Chỉ tiết có dung sai Ì_— Biểu tượng dung sai 
năng của các bộ phận, mặc dù không được nêu 

3 # 4 Ạ h Š SA Chuẩn trên trục hay Chuẩn trên đường thẳng 

ra trong bản vẽ, chúng không nên vượt quá một mặt phẳng giữa hà mg 
nửa dung sai kích thước (Hình 3). £ 0,†A-8 Olo02 

Trong khi đo nếu không lưu ý đến các thông IKn_ 

tin bản vẽ về "chỉ tiết chuẩn" và "chỉ tiết có A B 

dung sai" (Hình 4), thì sự đo đạc này không Ạ 















































=[008[A //|0,01 
được chấp nhận, thí dụ trên thiết bị đo hình rô! ng, 
dạng, một trục được kẹp ở phần xylanh có l 


dung sai để đo độ đảo tại cổ trục. 











Hình 4: Chỉ dẫn dung sai trong bản vẽ 


48 


Các loại dung sai 





I Các loại dung sai 





Bảng 1: Các loại dung sai 













































































Tùy theo loại dung sai người ta phân E Ký hiệu 
biệt dung sai vị trí với các nhóm dung _ Ï toại | Nhóm CAN: Tên gọi Chỉ dẫn trong bản vẽ | Dung | Sai 
sai hướng, dung sai chỗ và dung sai chạy, ĐỀ909 lở, 
dung sai hình dạng với các nhóm dung 7001 
sai độ phẳng, dung sai độ tròn và dung Hj Đô s lllỆ: 
sai tiết diện (Bảng 1). Nói chung chữ f 2o ii 21h) "XIIÊ” 
thường được sử dụng là ký kiệu ngắn 

cho dung sai và chữ f cho độ sai lệch : 1]0/05|A 

tương ứng (Bảng 1). Toàn bộ 14 dung Dung TIIẾ nộ - A Đ || Í; 
sai riêng lẻ và sai lệch của chúng được sai Chị 9v S05 

thể hiện qua các chỉ số, thí dụ như f, và hướng PIN 

lã CHỈ độ tròn (dạng v0 tròn). : “2 [sau n : : 
I Tất cả dung sai vị trí là dung sai chuẩn | m4-= b b 
vì vị trí của các chỉ tiết có dung sai luôn 

dựa trên chỉ tiết chuẩn hoặc trục chuẩn. 8 l©]Ja0,s) 











Js|> 


† 
Dung sai hướng có tính chất quyết định : @© Điểm 1 
cho chức năng của máy, ví dụ độ song = 
song của rãnh trượt hoặc độ vuông góc 
của trục chính máy phay với bàn máy. 
Dung sai nghiêng có liên quan đến dung 
sai góc. Một lỗ khoan có dung sai như chỗ 











ø0,03| A 




















Dung © Đồng trục 
sai Đồng tâm 


Dung sai vị trí 
Ằ 
© 
= 
_" 
= 



















































































































































































trong Bảng 1, nghiêng 60° với bề mặt nồi c/ =I/B|A 
£ S Và He Mac HƠ # _—_ |Đồixứng f f 

chuẩn A, phải nằm giữa hai mặt phẳng = la. ỷ ° 
song song với khoảng cách 0,1mm. A 
Dung sai chỗ giới hạn, ví dụ như độ lệch Dung Độ đảo theo 7]0]A-Bi 
của lỗ với vị trí chính xác. Bởi vì khu vực sai / đường tròn- HE (| É 
dung sai có dạng tròn tại điểm và có dạng chạy Mrebuoki `: 
ống tại đồng trục, cho nên một ký hiệu , Độ đảo mặt đầu 
đường kính được đặt trước trị số dung sai. ệt ⁄ Độ đảo hướng Zmian 
Dung sai đồng trục giới hạn độ lệch trục hành) kính tổng =ïäbE ly & 
của xylanh khảo sát với trục của xylanh Độđảo H 
chuẩn. Thí dụ điển hình cho dung sai đối Độ đảo mặt đầu 
xứng là vị trí của rãnh và lỗ nằm đối xứng —9/03 
với mặt phẳng ở giữa. Tất cả dung sai — |Độ thẳng pin ứ | í 
chạy đều có một trục làm chuẩn. Lúc đo Dung 
phôi quay chung quanh trục này trong sa : IDIo05 
khi độ đồng tâm hoặc dung sai mặt đầu Sỉ |pönE, 7 |Pô phẳng 6 
được đo. g MP 
Dung sai hình dạng giới hạn hình dạng z 
của từng bộ phận riêng lẻ của một vật = T SIla92 
thể, chẳng hạn như một xylanh hoặc E &) 0N = 1É 
một bề mặt phẳng (Bảng 1). = Biki I0989IE0D) 
Dung sai hình dạng phẳng giới hạn các dạng IÐ[o,05 
độ lệch từ các cạnh thẳng, đường bao tròn | ÿ |Đôtru É | # 
ngoài của xylanh hoặc của các bề mặt (Dạng trụ) )—I 
phẳng. Dung sai dạng tròn được dựa 
trên hình trụ và hình côn với các khu : ...... —s 
vực dung sai dạng vòng. H prôfin bất kỳ sả llIE: 
ME Dung sai prôfin giới hạn hình dạng + | Dung 
của các bề mặt hoặc các đường biên tiết Đ |sai 

=) 

aA 


diện, thí dụ như mặt cắt, của một cánh prôñn| ¬ | Mặt có prôfn 
máy bay. Với dung sai mặt cắt các dung bất kỳ 

sai hình dạng của toàn bộ một cánh máy 
bay hoặc mui xe ôtô được giới hạn. 




















D 
° 
I© 
_* 
3 
mh 
5 








49 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





IE.VAN (-1400:/.1x-14(//)409)/1)//90//.15)61< 





Dung sai để kiểm tra được xác định trong bản vẽ kỹ thuật thông qua các loại dung sai cũng như vị trí và 
độ lớn của phạm vi dung sai (Bảng 1). 




































































































































































Bảng 1: Dung sai của đường thẳng, mặt phẳng và góc 
Ký hiệu và tính chất Khu vực Thí dụ ứng dụng 
dung sai dung sai Chỉ dẫn trong bản vẽ Giải thích 
s ` Trục của phần hình trụ bulông phải 
„° s —]ø20,03| | nằm trong xylanh với đường kính 
== ^ $ 
=5 Độ thẳng rZ~ f= 0,03 mm 
Ta. ï 
S 
= 
= Bề mặt khảo sát (có dung sai) phải 
b- z7i00 5m aaa..- 
5 » nằm giữa hai mặt phẳng song song 
Su A # x;* 3 z 
= Độ phẳng với khoảng cách t.= 0,05 mm 
ễ| Z7 ` Z4 = 
Bề mặt khảo sát phải nằm giữa hai 
Ề Z|0,01 Sài PHUN TS MEN 
Độ »> mặt phẳng song song với mặt phẳng 
^ 7 _ 3 . Sỹ 
song son chuẩn có khoảng cách f,= 0,01 mm 
/ || 5v? | ME Si, 
Trục khảo sát phải nằm giữa hai mặt 
= Độ phẳng song song, thẳng góc với mặt 
Ẹ vuông góc , n— phẳng chuẩn A và hướng mũi tên với 
= A AaIg8) 
5 ‹ xe khoảng cách t, = 0,05 mm 
SI||PHlb << 
= 
= Trục của lỗ khoan phải nằm giữa 
Độ 60 hai mặt phẳng, nghiêng với mặt 
nghiêng » 0.TAI | phẳng chuẩn A một góc 60° và 
£ xà A : song song với nhau với khoảng cách 
c2 s t,=0,01mm 























— Đo độ dung sai hình dạng theo điều kiện Không đạt yêu cầu Đạt yêu cầu 
tối thiểu tối thiểu tối thiểu 


Hình 1: Đo độ thẳng 


Mặt phẳng hoặc đường thẳng phải giới hạn chỉ 
tiết có dung sai sao cho khoảng cách của chúng 





tối thiểu. Khoảng cách này là độ lệch hình dạng 
(Hình 1 và Hình 2). 








Độ thẳng được giới hạn bởi hai đường thẳng song 
song. Các điều kiện tối thiểu được đáp ứng nếu đạt M222 14)10 cầu si 
được khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đường. V2 ước S2 2y 


Để đo độ song song, mặt phẳng kiểm tra nào của = 
chi tiết phẳng hơn sẽ được chọn làm mặt phẳng =Ỉ " 
chuẩn. Vì chính mặt phẳng này cũng có sai lệch, nên | 
nó phải được điều chỉnh lại, thí dụ với các chốt kiểm 

Phôi điều Tấm đo là mặt 


tra trên tấm đo theo điều kiện tối thiểu. Độ lệch song T hôi đi n n 
song í, là khoảng cách đo được từ hai mặt phẳng EUUIBHMUDUIRRRBNI,12115010101) 
song song chứa mặt phẳng có dung sai. Hình 2: Đo độ song song 














50 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Kiểm tra độ thẳng và độ phẳng 

Trong phân xưởng lưỡi dao thẳng nhọn (thước tóc) được 
sử dụng để kiểm tra độ thẳng và độ phẳng (Hình 1). Độ 
vênh (độ không phẳng) từ 2 m trở lên có thể nhìn thấy ở 
khe ánh sáng. Độ phẳng cũng chỉ có thể kiểm chứng gần 
đúng ở các lần đo lặp lại bằng lưỡi dao mẫu vì độ thẳng 
luôn luôn chỉ có thể được kiểm tra ở một khu vực bề mặt 
phẳng. Việc kiểm tra độ thẳng của xylanh được thực hiện 
với lưỡi dao thẳng ít nhất hai lần ở chu vi cách nhau 909, 
Khi so sánh độ phẳng với tấm đo làm một mặt phẳng tiêu 
chuẩn, các chỉ tiết với bề mặt để kiểm tra được đặt trên 
tấm đo và người ta tìm kiếm độ lệch phẳng lớn nhất với 
một đầu đo (Hình 2). 

Độ phẳng của mặt phẳng đo ở căn mẫu hoặc ở thước 
panme có thể được kiểm tra bằng kính phẳng với độ chính 
xác cao (Hình 3). Phương pháp kiểm tra dựa trên sự giao 
thoa của sóng ánh sáng. Có thể nhìn thấy và đo được độ sai 
lệch phẳng qua đường cong và số lượng của các vân giao 
thoa. Từ một vân giao thoa đến vân tiếp theo, khoảng cách 
của mặt phẳng đo đến tấm đo đã thay đổi khoảng 0,3 im. 


I Đo độ song song 


Độ song song có thể được kiểm tra trên một tấm đo với 
một đồng hồ đo chính xác (Hình 4). Chỉ tiết được chỉnh 
ngay ngắn với bề mặt có độ phẳng cao nhất trên tấm đo 
xem như là một mặt chuẩn. Để tìm độ lệch tối đa của mặt 
phẳng khảo sát, các điểm đo được phân bố đều trên bề 
mặt. Độ lệch song song là sự khác biệt giữa trị số hiển thị 
cao nhất và thấp nhất. 


Kiểm tra độ thẳng, độ phẳng và độ song song với 
nhiều điểm đo thì rất tốn kém. Do đó việc giới hạn 


vào một số điểm đo được phân bố đồng đều trên 
đối tượng đo sẽ là điều hữu ích. Sai lệch đo lớn nhất 
được so sánh với trị số dung sai quy định trong bản vẽ. 








Kiểm tra hướng và độ nghiêng 

Thước đo độ phẳng với bọt nước (nivô nước) được sử 
dụng để kiểm tra hoặc điều chỉnh của các bề mặt phẳng 
và mặt trụ ở vị trí nằm ngang (Hình 5) là thiết bị nhất thiết 
phải cần lúc đặt máy. Độ sai lệch góc nhỏ nhất có thể xem 
được là 0,01 mm/m. 

Thiết bị đo độ nghiêng điện tử đặc biệt phù hợp cho các 
phép đo chính xác của các độ nghiêng nhỏ. Nó có kiểu 
nằm ngang với mặt đo hoặc là kiểu góc nghiêng với mặt 
đo ngang và mặt đo thẳng đứng (Hình 5). Với thiết bị đo 
độ nghiêng điện tử này người ta có thể đo được sai lệch 
phẳng ở tấm kiểm tra và máy móc cũng như sai lệch từ độ 
song song và độ thẳng góc. Độ nghiêng nhỏ nhất là 0,001 
mm/m và phạm vi đo lớn nhất là + 5 mm/m. 


51 


Độ thẳng Độ thẳng 
(Độ phẳng) của xy lanh 


9 
Lồi Lõm 


Hình 1: Kiểm tra độ thẳng và kiểm tra độ phẳng 





Mặt phẳng Bề mặt 
chuẩn < kiểm tra 





Tầm đo chuẩn 


Hình 2: Kiểm tra độ phẳng 


Tấm kính phẳng 
(khối phẳng 


quang học) Vân giao thoa 





Hình 3: Kiểm tra độ phẳng 


Đồng hồ đo 
hay đồng hồ đo 
chính xác 


| ST (Chiết 


Tấm kiểm tra 





Hình 4: Kiểm tra độ song song 





Hình 5: Thước đo độ phẳng và thiết bị đo độ nghiêng 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Kiểm tra góc 
Trong kiểm tra góc, vị trí của các cạnh hoặc bề mặt 
được kiểm tra. 


Thước đo góc đa năng có thang đo chính với bốn lần 
90° và du xích (thước chạy, vecniê), thước này phân giải 
thêm 5 phút của góc (Hình 1). Trong khi đọc người ta 
đếm số độ của góc trước hết dựa trên thang đo chính 
từ 0° đến gạch không của thước chạy và sau đó đọc số 
phút ở thước chạy theo cùng hướng (Hình 2). 










Góc đo được không phải lúc nào cũng tương ứng 
với góc được hiển thị ở thước đo góc đa năng với 
thước chạy, ở góc tù kết quả có được từ 1800 trừ 
đi góc được hiển thị. 





Thước đo góc đa năng kỹ thuật số làm việc với màn 
hình hiển thị số đọc dễ dàng hơn và chính xác hơn so 
với thước đo góc có du xích (Hình 3). Ta có thể chọn 
để hiển thị độ, phút hoặc độ thập phân. Trị số của bước 
tăng là 1 phút của độ cung hay 0,01. Trong các phép 
đo so sánh độ lệch có thể được hiển thị bằng cách điều 
chỉnh về không ở bất kỳ vị trí góc nào. 


(9) 1) Ác T4), )/1-144/10Ã 11441 //0:.-N.isN.|oi« 





e. Các cạnh đo phải vuông góc với các mặt phẳng 
kiểm tra. 

e_ Giữa các mặt phẳng đo và mặt phẳng kiểm tra 
không còn khe hở ánh sáng có thể nhận ra được 
nữa. 

e_ Nếu muốn kiểm tra góc ở nhiều nơi, người ta 
phải nhấc các thiết bị kiểm tra lên và để xuống 
chỗ mới, vì khi di chuyển trên bề mặt kiểm tra 
sẽ gây ra tình trạng ăn mòn. 





Thiết bị đo góc điều chỉnh được 

Thước sin (Hình 4) là thiết bị đo góc quan trọng nhất 
có thể điều chỉnh được. Với thiết bị này, bất kỳ góc 
nào giữa 0° và 60° đều có thể điều chỉnh hoặc kiểm tra 
được. Nó bao gồm một thước kẻ và hai trục lăn (Căn 
mẫu đo hình trụ) được nối chắc với thước kẻ. Khoảng 
cách của các con lăn là 100 mm hoặc 200 mm. Với 
thước sin vẫn còn có thể điều chỉnh được sự khác biệt 
góc từ 3” đến 10“ 


Thí dụ: L = 100 mm, ø = 1201073” 

Lời giải: E = L. sin z= 100 mm x 0,21077 
E=21,077mm 
Kết hợp các căn mẫu: 
1,007 mm + 1,07 mm + 9mm + 10mm 


52 











Hình 2: Hiển thị góc 


Điều ch 
về không 
Vít chặn 








Phạm vi đo „<< 


Hình 3: Thước đo góc vạn năng với hiển thị số 


Đồng hồ đo chính xác 





Thước kề \./ 


_=< 

















Hình 4: Thước sin 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 








I.- .((00:/.1051.9/131:21/0/10(01.)(50(/10(4/.1000 1.710) 
Vì số lượng lớn của trục truyền động bánh răng, ổ lăn và bạc lót, việc kiểm tra độ đồng tâm được áp dụng 
rất phổ biến trong sản xuất. Trong hoàn cảnh lệ thuộc vào dung sai, khả năng sử dụng một phương pháp 
kiểm tra phù hợp với chức năng vì thế đặc biệt quan trọng cho các cấu kiện này (Bảng 1). 
Sai lệch độ tròn có thể xảy ra vì dao động máy hay bánh mài không tròn. Hình dày đều gây ra bởi các 
lực kẹp trong mâm cặp ba chấu (Hình 1). 
Sai lệch độ trụ có thể được xem như là sự kết hợp của các sai lệch thẳng, tròn và song song. 


Sai lệch độ đồng trục và độ đảo hướng tâm là sự sai biệt dựa vào trục chuẩn. Trục của chỉ tiết có dung 
sai được kiểm tra sẽ xoay quanh trục chuẩn này khi đo. 





Bảng 1: Dung sai dạng tròn, dung sai chỗ và dung sai chạy 
Ký hiệu và tính chất Vùng Thí dụ ứng dụng 
dung sai dung sai Chỉ dẫn trong bản vẽ Giải thích 


Độ tròn ⁄ NÀ Sề ©l902Ì | Đường chu vi của mỗi một tiết diện 
| (dạng í) phải nằm trong hình xuyến (hình 
vòng tròn) vành khăn) với bề dày t,= 0,02 mm 






































Bề mặt có dung sai phải 
nằm giữa hai xylanh đồng trục với bề 
dày t= 0,05 mm 





Dung sai dạng tròn 


Độ trụ 
(dạng trụ) 











Trục của phần có dung sai của trục 
khảo sát phải nằm trong xylanh có 
đường kính t,„= 0,03 mm. Trục của 
xylanh này phải thẳng hàng với trục 
của chỉ tiết chuẩn 


























Độ 
đồng trục 
Độ 
đồng tâm 


Dung sai chỗ 








Khi quay quanh trục chuẩn AB, độ đảo 
trong mỗi một mặt phẳng đo thẳng 
góc không được vượt quá f,= 0,1 mm 

















Độ đảo 














Dung sai chạy 
































Kiểm tra độ tròn 

Phép đo hai điểm, thí dụ như với panme hay đồng hồ đo thẳng 
góc với bề mặt đo, chỉ xác định được sai lệch độ tròn là sự khác 
biệt về đường kính. Vì ở phép đo hai điểm của hình dày đều kết 
quả luôn luôn giữ nguyên, người ta chỉ đo được độ lệch tròn 








bằng phép đo ba điểm với hai điểm tựa trong khối V (Hình 1). | Không xác định T" | v 
Độ lệch tròn có thể đo chính xác hơn bằng thiết bị đo hình dạng với phương pháp đo2điểm — œ 
(Hình 1, trang 55). 

Trong sai lệch dạng bầu dục (số cung n = 2) và tấm đo phẳng 








(góc z = 1809) thì sự khác biệt hiển thị giữa đường kính lớn và 
nhỏ bằng hai lần độ lệch tròn (Bảng 1, trang 54). Độ lệch tròn 
f_ như vậy bằng hiệu số giữa hiển thị tối đa và tối thiểu chia cho 
trị số hiệu chỉnh k. Đo ba điểm 





Độ lệch tròn 





Hình 1: Xác định độ lệch tròn của hình dày đều 





53 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Phép đo ba điểm với khối V và máy ghi trị số 
đo như đồng hồ đo chính xác, cho thấy một 
thay đổi hiển thị AA, phụ thuộc vào góc z của 
khối chữ V và số cung n của sai lệch độ tròn 
(Bảng 1). Số cung của hình dày đều có thể 
được xác định bằng cách đếm các trị số tối đa 
hay tối thiểu trong một vòng quay của phôi 
trong khối V. 

Thí dụ: Ở một hình bầu dục được đo trong 
khối V với góc z = 909, sự thay đổi hiển thị của 
sai lệch độ tròn tương ứng với trị số hiệu chỉnh 
k=T. 


Trong khối V như trên với số cung là 3 hoặc 5 
của hình dày đều, sự thay đổi hiển thị đo lớn 
gấp hai lần sai lệch độ tròn. Điều này tương 
ứng với trị số hiệu chỉnh k = 2. 





Vì thực tế không có hình dày đều lý tưởng, 
nên trong phép đo hai và ba điểm các sai 
lệch độ tròn lớn hơn trị số đo bằng thiết 
bị đo hình dạng. 








Đo độ đảo 
Ở một trường hợp đo độ đảo đơn giản, người 
ta có thể giữ chỉ tiết giữa 2 ụ chống tâm (Hình 
1). Để đo một trục truyền động phù hợp với 
chức năng hơn, người ta đặt cổ trục trong rãnh 
của khối V. 
Sai lệch độ đảo hình thành do lệch trục (không 
đồng trục) hay qua sai lệch độ tròn (Hình 2). 
Sai lệch độ đảo f. là chênh lệch giữa số hiển thị 
lớn nhất A„.„ và nhỏ nhất A„.„ trong khi quay 
đủ một vòng. 
Độ đảo ft S nh: no 


min 





Đo độ đồng tâm 

Sai lệch độ đồng trục có thể xảy ra trong trục 
quay hoặc trục đỡ của lỗ khoan. Phôi tiện với 
xylanh chuẩn của nó (C trong hình 1) được chỉnh 
thẳng hàng với trục của bàn quay. Để biết được 
sai lệch trục lớn nhất, người ta phải thực hiện đo 
sai lệch độ tròn ít nhất trong ba mặt phẳng. Các 
sai lệch độ đồng trục f2 (sai lệch trục) được xác 
định từ số đọc lớn nhất và nhỏ nhất. 





Sai lệch độ đồng tâm f.. = (A 








Vì dạng ống của vùng dung sai nên sai lệch tối 
đa cho phép của trục tương ứng với một nửa 
sai lệch độ đồng trục f,.. 





Bảng 1: Trị số hiệu chỉnh k để đo độ tròn 


































































































Góc zcủa | ktheo số cungn ¬v 
khối V 2 3 5 Ghi chú 
600 - 3 -...| Hình bầu dục và hình dày 
đều với 5 cung không xác 
định được 
909 1 2 2 __| Hình dày đều với số cung 
bằng 3 và 5 có thể xác 
định rõ 
1089 1,4 1,4 2,2 | Trị số hiệu chỉnh k giống 
nhau với số cung n = 2 và 3 
120 1,6 T1 2 _ 
1809 2 ¬ - |Đo2điểm 
Z| 0,1|B-C 
C B 
Độ đảo _. 
Mặt phẳng 
©lø0,02[cC đo kiểm tra 


























C 











Độ đồng trục 


Hình 1: Dung sai và kiểm tra độ đảo và độ đồng trục 


Trục chuẩn 




















0,1 O,†1 











. Sai lệch Sai lệch vị trí 
Xylanh có hình dạng và hình dạng 
dung sai b & 
'Độ lệch tròn f/= 0,1mm | f« = 0,1mm 
Độ lệch trục fxo = ÔÖ fxo = 0,2mm 
f¡ = 0,1mm | f¡ = 0,4mm 


Độ đảo 











a: . Khi sai lệch độ tròn không đáng kể thì sai lệch độ đảo f, lớn gấp đôi 
đoạn lệch trục, có nghĩa là như sai lệch độ đồng trục f,... 


c:. Sai lệch độ đồng trục luôn luôn đi kèm theo một sai lệch độ tròn. 
Phần nhiều qua đó sai lệch độ đảo không lớn hơn. 


Hình 2: Những mối quan hệ giữa độ tròn, độ đảo và độ đồng trục 


954 





Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Kiểm tra hình dạng với thiết bị đo 
hình dạng 
Hệ thống thăm dò cảm ứng từ và trước hết là độ 
quay chính xác của trục đo độ tròn (trục của bàn 
quay) cho phép xác định các đặc điểm của hình 
dạng và vị trí với độ bất định nhỏ hơn 0,1 im (Hình 
1 và Bảng 1). 
e_ Các đặc điểm hình dạng có thể đo là độ tròn, độ 
trụ, độ phẳng và độ côn. 
e_ Các đặc điểm vị trí có thể đo là độ đảo, độ đồng 
trục và độ vuông góc. 
Để đo chỉ tiết được lắp vào mâm cặp, việc chỉnh 
thẳng hàng xylanh có dung sai hoặc trục chuẩn 
(thẳng hàng với trục đo độ tròn) được thực hiện 
thông qua một bàn định tâm và quay nghiêng hoặc 
bằng động cơ hay bằng tay với vít điều chỉnh (Hình 
1). Trước tiên bàn phải được chỉnh nghiêng và sau 
đó định tâm. Độ chính xác của phép đo được cải 
thiện đáng kể, nếu các xylanh khảo sát hoặc các 
trục chuẩn trước khi đo được điều chỉnh cẩn thận 
trong phạm vi micrômét (um). 


Đo độ tròn 


Trong chuyển động tròn, đầu đo thăm dò đến 3600 
điểm. Đồng thời dạng tròn hình thành trên màn 
hình. 

Phương pháp đánh giá: Để xác định độ lệch dạng 
tròn có thể lựa chọn nhiều cách đánh giá khác nhau 
(Hình 2). Cách đánh giá tiêu chuẩn là phương pháp 
vòng tròn tham khảo LSC (LSC = Least Square 
Circle). Vòng tham khảo có lưu ý tới tất cả các điểm 
prôfnn đo được. Do đó, sự ảnh hưởng của các cực 
điểm prôfin thấp. Phương pháp LSC đánh giá độ 
tròn của các prôfn nhanh chóng và đáng tin cậy. 





Sai lệch độ tròn f, là khoảng cách của hai vòng 
tròn đồng tâm bọc quanh prôfn (Bảng 1 và 
Hình 2). Từ nhiều prôñn máy tính đánh giá có 
thể tính độ trụ và độ đồng trục (Bảng 1). 








Tất cả các phương pháp đánh giá khả thi từ máy tính 
nhưLSC, MIC, MCC và MZC cùng phát xuất từ một 
prôfn tròn (Hình 2). Trong khi máy tính ở phương 
pháp LSC tạo thành vòng tròn bao (vòng tròn lớn 
nhất) và vòng tròn lõi (vòng tròn nhỏ nhất) đồng 
tâm với vòng tròn tham khảo (vòng tròn thực) thì 
tại phương pháp MIC nó (máy tính) tạo ra vòng tròn 
lõi (vòng tròn nhỏ nhất) và tại phương pháp MCC 
vòng tròn đồng tâm với vòng tròn bao (vòng tròn 
lớn nhất). Tùy thuộc vào phương pháp đánh giá 
mà các độ lệch tròn và vị trí của tâm prôñn sẽ khác 
nhau trong phạm vi micrômét (im). 












Chitiết - 


Bàn định 
tâm và qua 
nghiêng 



































‹© 
Hệ thống dò > 
Độ tròn 
Xylanh có 
dung sai 
SEp 
: == 2 
Xylanh có € Km 
dung sai | Ị 
Mặt phẳng | = ị 
đo '¬» 
fL 
4n 
Xylanh có sa 
dung sai 
Trục chuẩn 
Trục chuẩn 4 5ò: 
1 Xylanh có ) 
dung sai ~i| ko 














Trục chuẩn 





Vòng tham khảo Vòng lõi Vòng bao 





MCC 


Hình 2: Các phương pháp đánh giá của kiểm tra độ tròn 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Kiểm tra vận hành trên thiết bị đo 
hình dạng 


Đo độ đảo 

Ở xylanh chuẩn được chỉnh hướng có thể đo hai 
hoặc nhiều prôñn tròn để xác định các tâm điểm 
theo phương pháp đánh giá LSC. Một đường trung 
bình thông qua các tâm này làm thành trục chuẩn 
cho phép đo độ đảo ở xylanh có dung sai (Hình 
1 và hình 2). Khi đo chỉ tiết được xoay quanh trục 
chuẩn. Khi đo ở các mặt phẳng đo khác nhau, độ 
đảo lớn nhất í = A_„- A.„„ sẽ được so sánh với trị 
số dung sai f,.. 





Đầu đo phải thẳng góc với bề mặt khi đo độ 
đảo và độ phẳng. 

Khi kiểm tra độ lệch vị trí, bộ phận chuẩn vì thế 
luôn luôn được điều chỉnh chứ không phải các 
bộ phận có dung sai trong phép đo hình dạng. 
Điều này phân biệt đo độ đảo với đo độ tròn. 








Tương tự như độ đảo, độ đảo tổng được thực hiện 
ở trên nhiều mặt phẳng đo khác nhau hay là đầu 
đo di chuyển dọc trục trên toàn bộ chiều dài của 
xylanh có dung sai (Hình 3). Tổng số sai lệch độ 
đảo f „ là sự khác biệt giữa hiển thị lớn nhất và nhỏ 
nhất trong khu vực của những xylanh. 

Đo mặt đầu chủ yếu thực hiện tại bán kính lớn 
nhất, vì ở đây dự kiến sẽ có sai lệch độ phẳng lớn 
nhất (Hình 3). 

Để kiểm tra sự đồng trục, độ lệch trục được xử lý 
và đánh giá từ máy tính trong mỗi mặt cắt đo được 
tại xylanh có dung sai (Hình 4 và bảng 1, trang 55). 





Các độ lệch trục í.. không được lớn hơn phân 
nửa trị số dung sai f,... 





Việc đo độ lệch trục mà không có thiết bị đo hình 
dạng chỉ có thể đạt được gần đúng. Do đó thông 
thường sai lệch độ đảo được đo một cách đơn giản 
hơn và so sánh với dung sai độ đồng trục. Chỉ khi 
nào sai lệch độ đảo vượt quá độ đồng trục người 
ta mới phải lựa chọn một phương pháp đo chính 
xác khác. 


Nếu sai lệch độ tròn không lớn, thì sai lệch độ 


đồng trục f,„ bằng khoảng một nửa sai lệch 
độ đảo f. 








56 


Tiết diện 
độ tròn 


Đường thẳng 
trung bình 








Hình 1: Đường thẳng trung bình qua 3 tâm điểm 


Dung sai độ đảo 








Chỉnh hướng 
trục chuẩn 












































0,03 
































Độ đảo mặt 
đầu tổng 









Đường 
trung bình 
làm trục 
chuẩn 





Xylanh có 
dung sai 


Trục chuẩn 


Trục chuẩn 


ÍflS 














Bề mặt có 
dung sai 


Hình 3: Độ đảo tổng và độ đảo mặt đầu tổng 


Trục chuẩn 





ĐỘ ĐỒNGTÂM _ MẶ 
TP 








GŒ 
VƯi 











Trục có 
dung sai 





Độ lệch 
trục 
LSC 


48.2 um 
264.0° 





EXZ: 
PHI : 


Hình 4: Biên bản đo độ đồng trục 









Đo độ đảo 


Mặt 
phẳng 
đo 


Mặt 
phẳng 
đo 








MẶT CẮT 1 


50W/U POL + 


Vị trí: 210,00 mm 
Tên gọi: Trục 


96,46 um 
ÍỢT DUNG SAII 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Đo độ trụ với thiết bị đo hình dạng ]—Ý........“ . NHIRERINTHIECC 
Trong việc kiểm tra dạng hình trụ với dụng cụ đo hình nano”? 
dạng người ta cũng có thể sử dụng các prôfin hình tròn k 


được lưu trữ của chỉ tiết để phân tích dạng trụ. Thí dụ 
như từ các tâm điểm của năm prôñn dạng tròn, trục 
của hình trụ khảo sát được hình thành (Hình 1 và Bảng =—_— 
1, trang 55). Với trục này, máy tính sẽ xác định hai vỏ 
xylanh đồng trục bao gồm tất cả các prôfn với khác 
biệt bán kính tối thiểu. 





Khác biệt về bán kính giữa hai vỏ xylanh là sai lệch 
độ trụ É. 





Nếu không có thiết bị đo hình dạng hoặc máy đo thì 
độ lệch trụ chẳng thể đo được chính xác một cách đầy 
đủ. Vì độ trụ được tổng hợp từ ba thành phần là độ lệch 
tròn, độ lệch thẳng và độ lệch song song của những Hình 1: Trình bày prôfin bằng đồ họa cho việc đo độ trụ 
đường vỏ ngoài nằm đối mặt nhau nên thường được 
đo thay thế bằng các thành phần có thể đo nhanh. 





Bảng 1: Dung sai hình dạng và vị trí 


























: : Dung sai tổng hợp Ký _ | Cách thay thế các 
Thay vì độ trụ phần lớn người ta kiểm tra độ tròn hiệu | thành phần có thể 
và độ song song với đồng hồ đo chính xác thì cũng kiểm tra được 
có được một kết quả kiểm tra tương đối chính xác. Độ phẳng LUÀ= 
Những kiểm tra phức tạp cho độ trụ và đồng trục Độ song song ⁄Z mm... 
trước hết được thay thế bằng cách kiểm tra các Độ trụ | =. Ồ, # 
thành phần của nó (Bảng 1). Chỉ khi việc “vượt Độ đồng trục @ ⁄Ô, ./ 
quá dung sai” được xác định, các phương pháp Độ đảo tổng ⁄⁄ ¬¬. 
đo chính xác hơn mới được lựa chọn. Độ đảo mặt đầu tổng | ZZ 1L, Z, £Z 























I Những thí dụ đo 

Kiểm tra một bề mặt phẳng (Hình 2): Sự chấp nhận nào thay 
thế được dung sai độ phẳng và mặt đầu và làm đơn giản đi 
việc đo lường? 




















»ih 
O|© 
° 
= 

















Lời giải: Với việc đo mặt đầu tổng, các mặt phẳng và độ phẳng 
của bề mặt đo được theo dõi rất dễ dàng. 























Dung sai đề nghị Z⁄| 0,1|A 





Kiểm tra độ đồng trục (Hình 3): Chi tiết tiện được kẹp ở hai 
đầu để gia công cần được kiểm tra độ đồng trục. Hãy chọn một Hình 2: Dung sai cho phép của một mặt đầu 
phương pháp kiểm tra đơn giản. 
Lời giải 1: Đặt trục với đường kính lớn trong khối V. Xylanh có 
dung sai được dò với đồng hồ đo chính xác. Thay vì ©|ø001C 
đo độ đồng trục, việc đo độ đảo đơn giản hơn và đủ 
chính xác được thực hiện. Độ lệch đồng trục tương 
ứng với một nửa độ đảo. 





























Lời giải 2: Giữ trục giữa các đầu chống tâm (nếu có thể) 
Đo độ đồng trục với đầu dò cảm ứng trên xylanh 
chuẩn và xylanh có dung sai. Kết nối các nút ấn trong 
phép đo sự khác biệt: +A-B (Bảng 1). Hình 3: Chỉ tiết tiện 

















57 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Thí dụ đo: Đo độ đảo (Hình 1 và Hình 2) 

Độ đảo của một chỉ tiết có dung sai của một trục được kiểm 
tra so với trục chuẩn A-B. Hãy mô tả và đánh giá phương 
pháp kiểm tra khả thi trong phân xưởng. 

Giải pháp A: Lắp ghép trục giữa các mũi chống tâm. 

Sai lệch độ đảo f, là sự khác biệt giữa trị số hiển thị tối đa và 
tối thiểu trong một vòng quay. Nếu sự kiểm tra được thực 
hiện với đồng hồ đo hay đồng hồ đo chính xác ở nhiều mặt 
phẳng đo,thì sai lệch độ đảo lớn nhất phải so sánh với trị 
số dung sai cho phép. Phương pháp đo này cũng được áp 
dụng trong máy công cụ. 

Độ lệch khi đo sẽ xảy ra nếu các mũi chống tâm không thẳng 
hàng với nhau. Khi lắp ghép một trục giữa các mũi chống 
tâm thì trục chuẩn cho việc đo độ đảo thường trùng với trục 
quay trong quá trình sản xuất. Do đó trong phương pháp 
kiểm tra này, sai lệch độ đảo được thấy trước là nhỏ. Ngược 
lại ở một trục trong ổ lăn, trục chuẩn được hình thành qua 
các ổ lăn A và B, điều này lại cho ra một sai lệch độ đảo khác. 
Giải pháp B: Giữ trục trong khối V với khóa an toàn chống 
lại di chuyển dọc trục. 

Vì trong phương pháp kiểm tra này chuyển động quay được 
xác định tương tự như là trục truyền động trong ổ lăn thông 
qua các dạng hình trụ của chỉ tiết chuẩn A và B, cho nên 
kiểm tra này sẽ gần với chức năng hơn việc đo giữa hai mũi 
chống tâm. 

Sai lệch đo có thể hình thành qua độ lệch tròn ở các chỉ tiết 
chuẩn A và B tùy thuộc vào góc của khối V (Bảng 1, trang 54). 


II... (ải ca, 


Đường kính ren trung bình (Đường kính nguyên bản), góc 
tiết diện và bước ren là những yếu tố quyết định chất lượng 
của ren (Hình 3). 









Độ lớn kiểm tra quan trọng nhất của ren là đường kính 
trung bình, vì nó chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố 
quyết định. 





Vì lý do chỉ phí việc đo ren chỉ được sử dụng cho những ren 
chính xác như trục đo và vít dẫn tiến. 


Đường kính ngoài của bulông có ren được đo bằng panme 
đo ngoài và đường kính lõi của đai ốc với panme đo ren 
trong. Có nhiều phương pháp thử khác nhau để kiểm tra 
bước ren. 


e_ Với dưỡng kiểm ren (lập ren mẫu) qua khe sáng (Hình 
4). Trong ren hệ mét với góc tiết diện 60° bước ren có thể 
được kiểm tra từ 0,25 mm đến 6 mm. 

e_ Với thiết bị đo tọa độ có thể đo bước ren của trục đo 
cùng với ren của đai ốc một cách phù hợp với chức năng 
mà qua đó ảnh hưởng của các cạnh ren (hông ren) chịu 
lực cũng được xem xét. 


58 





















































Hình 1: Dung sai độ đảo 


Giữ trục giữa mũi chống tâm 
<=— 





Giữ trục trong khối V 


— 








Khóa chống 
dịch chuyển 





Hình 2: Những phương pháp đo độ đảo 


Đường kính ngoài 





(Đường kính danh nghĩa) 


I> 


> 





Góc prôfin 

của ren Đường kín 
chân ren 

Đường kính ren 
trung bìn 








Hình 3: Những độ lớn xác định của ren 





Hình 4: Dưỡng kiểm ren (Rập kiểm ren) 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 





Cách đo đường kính ren trung bình với panme đo ren theo 
phương pháp côn-sống hông là cách dễ nhất (Hình 1). 

Với phương pháp đo ba cọng dây chính xác hơn, đường kính 
ren trung bình tương đương với kích thước kiểm tra được lấy từ 
các bảng (Hình 2). 





(011) /42i|0)0 P-)(19)//1-1424/i905x-14i0oi.1/-)109//0/8.)/)084))/15No[o) 


e Trong việc lựa chọn các phụ tùng đo và que đo phải để ý 
đến bước ren và góc prôfin của ren. 

e Dụng cụ phụ trợ đo và giá đỡ que phải xoay được dễ dàng 
để chúng có thể được điều chỉnh theo hướng bước ren. 

e Sau khi thay thế phụ tùng đo (hình côn và sống hông), các 
panme phải được điều chỉnh lại với mẫu đo. 








Việc kiểm tra ren bằng quang học dựa trên thăm dò quang học 
của bóng phóng đại của ren trên máy chiếu hình tiết diện ren 
(Hình 3). Với phương pháp này có thể đo chính xác tất cả các sai 
lệch kích thước và góc của ren. 

Với việc chỉnh nét tốt bóng của các cạnh, độ bất định là 2 m ở 
độ dài 100 mm. 

Dưỡng đo ren chỉ kiểm tra khả năng vặn ra của ren, bởi vì các số 
liệu kiểm tra của ren “mẫu” thường không đúng với kích thước 
(Hình 4). 

Ở dưỡng đo ren trong người ta phân biệt đầu tốt và đầu không 
lọt cũng như dưỡng ren giới hạn (Hình 5). 

Dưỡng vòng hay dưỡng hàm giới hạn được sử dụng như dưỡng 
đo ren ngoài (Hình 6 và Hình 7). 

Đối với calíp hàm giới hạn đo ren ngoài cặp con lăn răng được 
sử dụng để giảm bớt hao mòn phía đầu tốt. Các “con lăn răng tốt” 
có đầy đủ prôfin ren, vòng không lọt ở phía sau chỉ có một mối 
ren để kiểm tra đường kính trung bình. 


Ren phải và trái có thể được kiểm tra trong cùng một cách với 
vòng không có bước ren. Một lợi thế nữa là người ta có thể điều 
chỉnh được các vòng theo cấp dung sai mong muốn qua vòng 
lệch tâm. 





Dưỡng ren không lọt chỉ kiểm tra đường kính trung bình và 
cao lắm là được phép chạm ren vào nhau. 

Dưỡng không lọt chỉ có một vài mối ren và được đánh dấu 
bằng màu đỏ. 








Rãnh chứa chất bẩn 





Đầu lot Đầu loai Vòng dưỡng Vòng dưỡng kiểm 
- : kiểm ren tốt ren loại (không lọt) 


Hình 5: Dưỡng hàm giới hạn kiểm tra ren Hình 6: Dưỡng vòng kiểm tra ren 


59 





Sống hông Côn 
Hình 1: Phương pháp côn-sống hông 


Dụng cụ phụ trợ đo 






° 


Dụng cụ phụ trợ đo 



































trung bình 


Hình 2: Phương pháp 3 que 





Hình 3: Đo ren bằng phương pháp quang học 


/ / Lỗi bước 
/ ren 


Hình 4: Lỗi bước ren 


Vòng ren 
không lọt 






Dưỡng điều chỉnh 
đo ren 





Hình 7: Calíp hàm giới hạn kiểm tra ren 


Kiểm tra hình dạng và vị trí 








1.6.5 Kiểm tra độ côn 

Hình côn trong và ngoài khi lắp ghép phải “đỡ' lẫn nhau, nghĩa là 
các bề mặt ngoài của hai hình côn phải tiếp xúc toàn bộ. Hầu hết 
các số liệu kiểm tra có thể bắt nguồn từ yêu cầu này (Hình 1). 


e đường kính D và d s độ côn C =1:x 


e chiều dài côn L e sai lệch hình dạng và độ nhám của bề mặt 
e góc côn ø 








Côn mẫu (Dưỡng côn) 

Với dưỡng ống hình côn người ta kiểm tra thí dụ như các chuôi 
hình côn của dao phay, với dưỡng đo trong hình côn người ta 
kiểm tra hình côn bên trong của chỉ tiết (Hình 2). Trước khi kiểm 
tra bằng calip đo trong hình côn cũng như với dưỡng ống hình 
côn ta gạch một đường phấn mỏng trên lõi hình côn hoặc chỉ 
tiết hình côn theo hướng trục và sau đó xoay phôi và mẫu ngược 
với nhau. Đường phấn mỏng phải bị xóa mờ đều. Tại những nơi 
nào không bị mờ, hình côn không tiếp xúc. Hai vòng đánh dấu 
trên mẫu ống côn được sử dụng như một đường kính chuẩn. Nếu 
đường kính của hình côn bên trong còn nằm trong dung sai, thì 
đường kính lớn phải nằm giữa hai vòng đánh dấu. 

I Đo hình côn 

Việc đo độ lệch kích thước và hình dạng của hình côn, có thể đơn 
giản nhất với các thiết bị đo bằng khí nén. 

Thiết bị đo độ côn được trang bị đồng hồ đo chính xác hoặc đầu 
đo cảm ứng và đo hoặc là góc hình côn hay hai đường kính kiểm 
tra trong khoảng cách quy định (Hình 3). 





1. Sai lệch độ đảo nào phải được so sánh với dung sai, nếu độ 
đồng tâm được đo trong nhiều mặt phẳng? 

2. Sự khác biệt của phép đo độ tròn với độ đảo ở đâu? 

3. Tại sao việc điều chỉnh cẩn thận các trục chuẩn trước khi đo 
độ lệch tâm là quan trọng? 

4. Một hình trụ khi mài đã tạo ra một độ lồi (độ phình) nhỏ 
(Hình 4). Dạng hình trụ dựa vào đường kính đo được có còn 
nằm trong độ dung sai 0,01 mm không? 

5, Bằng phương pháp đo lường nào, độ đồng tâm của một trục 
truyền động được kiểm tra một cách phù hợp với chức năng 
khi vận hành? 

6. Ống lót đã tiện được đo trên dụng cụ đo hình dạng với sai 
lệch độ tròn 7 um (Hình 5). 

a) Qua đâu mà sai lệch có thể xảy ra? 
b) Sự thay đổi nào của số hiển thị được chờ đợi ở sai lệch độ 
tròn 7 im theo phép đo ba điểm với khối V-90° (Trang 54)? 

7. Quy tắc làm việc nào phải lưu ý khi đo ren với phương pháp 
ba que? 

8. Làm thế nào để có thể nhìn thấy sự ăn khớp của một phôi 
gia công hình côn với côn mẫu? 





60 








Hình 1: Kích thước hình côn 


Dưỡng ống Chỉ tiết 





Trục dưỡng mẫu 


Hình 2: Trục dưỡng và dưỡng ống côn 





Hình 3: Đo độ côn 


đo được  ø29,98 ø30,00 ø29,99 





Dung sai 
#|0,01 




















Hình 4: Xylanh 








Hình 5: Độ tròn của ống lót 


Quản lý chất lượng 





VN) 0(0)0/(2d4( 0000000 0 3 


Nếu một công ty muốn thành công và tồn tại trên 
thị trường thì sản phẩm, dịch vụ, giao hàng và tư 
vấn khách hàng của công ty phải có chất lượng 
cao và đáng tin cậy. Bên cạnh chất lượng của sản 
phẩm thì chất lượng của chu trình làm việc cũng 
rất quan trọng để giảm chỉ phí sản xuất và chỉ phí 
sửa lỗi sai hỏng trong sản xuất. Mục tiêu của một 
hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) là để đạt được 
những điều này. Ngoài ra hệ thống QLCL cũng quy 
định mục tiêu, cách tổ chức, phương tiện làm việc 
và trách nhiệm trong một công ty (Hình 1). Nếu một 
hệ thống QLCL được một cơ quan kiểm định độc lập 
chứng nhận là đã đáp ứng được những tiêu chuẩn 
quốc tế đồng nhất trên thế giới thì hệ thống QLCL 
này được gọi là một hệ thống QLCL được công nhận 
(trang 62). Giấy chứng nhận là một bằng cớ tạo lòng 
tin cho khách hàng và nhân viên vào khả năng làm 
việc có chất lượng của công ty. 










Hệ thống OLCL bao gồm tất cả các hoạt động 
để xác định và thực hiện những mục tiêu chất 
lượng và trách nhiệm của một công ty. 








PÀ DRÀ 000/000 000000 
(41. s|ÏY-1(8)/2407-18)116)113) 


e_ Lập kế hoạch quản lý chất lượng bao gồm tất 
cả các công việc/nhiệm vụ chuẩn bị lên kế hoạch 
quản lý chất lượng trước khi đi vào sản xuất. Mục 
tiêu và yêu cầu dựa trên cơ sở chất lượng phải 
được xác định, diễn tiến của quy trình cần thiết 
để đạt được mục tiêu này phải được lên kế hoạch 
cũng như phương tiện vật chất và tài chính cốt 
yếu để thực hiện phải được chuẩn bị sẵn. (Hình 2) 

e Điều chỉnh chất lượng ởi kèm với quy trình sản 
xuất. Nó bao gồm những hoạt động giám sát trọn 
bộ quy trình sản xuất và xóa bỏ các nguyên nhân 
gây ra lỗi sai hỏng. 

e Đảm bảo chất lượng có mục đích tạo bằng 
chứng và sự tin tưởng là công ty đáp ứng được 
các yêu cầu về chất lượng trong toàn bộ quy trình 
phát triển và sản xuất. 

e_ Cải tiến chất lượng bao gồm các hoạt động với 
mục tiêu luôn luôn cải tiến để nâng cao sự hài 
lòng của khách hàng. 

Vòng tròn chất lượng (Hình 3) hiển thị sự ăn khớp 

với nhau của các hoạt động cần làm để thỏa mãn 

yêu cầu về chất lượng cho sản phẩm. 








Để thực hiện được những mục tiêu về chất 
lượng, tất cả nhân viên đều chịu trách nhiệm 
trong phạm vi làm việc của mình. 





61 





| Lưu tâm đến quyền lợi của | 

đợi của khách hàng và thị công ty và của các nhà l 

| trường, cung cấp l 
Quản lý chất lượng 


| Thỏa mãn nhu cầu và mong | 




















Lập kế hoạch, điều khiển và 
giám sát các biện pháp đảm 
bảo chất lượng | 


mức độ chất lượng của 


Xác định và lập tài liệu về | 
công ty 

















Hình 1: Những phạm vi quản lý chất lượng 








Thiết kế, Quản lý 
phát triển chất lượng 
| 








HS 

#n 
-. 
—- 


| 
đhẠ, 
Lập kế hoạch chất lượng 


Kiểm tra đầu vào, thí dụ 
m=mvật liệu, hàng đặt (hàng m— 
giao từ nhà thầu phụ, 


Hà đ 
. ¡ 
;.. 1 


Lập kế hoạch sản xuất| 








† 











Kiểm tra trong khi 
sản xuất 


Cải tiến chất lượng 























Kiểm tra lần cuối chức 
năng sản phẩm và 
thỏa thuận giao hàng 








Điều chỉnh/Đảm bảo chất lượng 














Sản phẩm 























W® 
† 


I | Giao hàng lim 


SE“: 
































Hình 2: Lập kế hoạch, điều chỉnh và đảm bảo chất lượng trong 
quy trình hình thành một sản phẩm 





` thị pc 


Phục vụ 
khách hàng 





Phát triển và 
thiết kế sản xuất 







Gửi hàng 







Lưu trữ Lập kế hoạch 
sản xuất 






ciểm tra 
lần cuối 






Cung ứng vật tư 
kiểm tra đầu vào, 






Kiểm tra 
sản xuất 


Äxc Sản xuất c 





Hình 3: Vòng tròn chất lượng với những hoạt động ăn khớp 
với nhau để đạt được chất lượng cho sản phẩm 


Quản lý chất lượng 





VY: oi 1004/11/10 10))) 0 2)0.000- 000 


Nhóm tiêu chuẩn ISO-9000 được khai triển để hỗ 
trợ các công ty xây dựng, duy trì và cải tiến không 
ngừng hệ thống QLCL. Ngoài ra bộ tiêu chuẩn này 
tạo cơ sở cho sự đánh giá một hệ thống OLCL qua 
một cơ quan kiểm định chất lượng (Hình 1). 

Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9000 mô tả những nền 
tảng quan trọng cho chất lượng và những cơ sở 
tiếp theo cho một hệ thống quản lý chất lượng. 
Nó ấn định những thuật ngữ dùng trong một hệ 
thống OLCL (Hình 2). 

Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 quy định những đòi 
hỏi trong phạm vi rộng cho một hệ thống quản lý 
chất lượng. Như thế tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 
là một tiêu chuẩn định nghĩa những bằng chứng 
mà một hệ thống OLCL phải có. 





Những yêu cầu của tiêu chuẩn DIN EN ISO 
9001 có thể được sử dụng trong nội bộ một 
công ty, cho việc soạn thảo hợp đồng hay 
đánh giá một hệ thống OLCL. 








DIN EN ISO 9004 đóng vai trò chỉ đạo cho việc 
xem xét hiệu quả, kinh tế và năng suất toàn bộ 
của một hệ thống QLCL. Nó cũng đề nghị những 
biện pháp cải tổ công ty và gia tăng sự hài lòng 
của khách hàng. 

ISO 19011 được dùng để hướng dẫn cách đánh 
giá (trang 79) một hệ thống quản lý chất lượng và 
hệ thống quản lý môi trường của một công ty. Tiêu 
chuẩn này được coi như là một thành phần trong 
nhóm chuẩn ISO-9000. 


2.3. Yêu cầu về chất lượng 


Chất lượng của một sản phẩm phải phù hợp với 
yêu cầu của khách hàng. Trong đó có cả những 
mong đợi không nói ra, thí dụ như thiết kế của 
một cái máy. 








Chất lượng là đặc điểm cấu tạo đạt được của 
một sản phẩm liên quan đến những yêu cầu 
về chất lượng đã được ấn định hay có thể xem 
như được quy định trước. 





Đòi hỏi được quy định hay xem như phải có 

của khách hàng: 

e Đáng tin cậy, khả năng vận hành, khả năng bảo 
trì được 

e Chú ý đến luật pháp và quy định bảo vệ an toàn, 
sức khỏe và môi trường 

e Tư vấn, chăm lo và phục vụ khách hàng 

e Thời hạn giao hàng ngắn và giao hàng đúng hẹn 


62 





TƯ 
CHỨNG CHỈ 


Cơ quan chứng nhận TÙV CERT 
của Saarland e.V. 
chứng nhận là 
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Nhà Máy Chế Tạo Phụ Tùng 


M.Mustermann 


Musterstr. 20 


D-88079 Musterhausen 


đã đưa vào và sử dụng một Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng có 
hiệu lực trong các lĩnh vực 
Phát triển, Sản xuất và Kinh doanh phụ tùng 
theo phương pháp TỦ CERT. 
Qua sự đánh giá với bản báo cáo số B 1376/06 


DIN EN ISO 9001:2008 
Chứng chỉ này có giá trị đến ngày 05.11.2012 


Đăng ký chứng chỉ số 70 100 9 088 


Tý Pa. 


. 











Hình 1: Những tiêu chuẩn quản lý chất lượng (nhóm ISO-9000) 





Phải hiểu những nhu cầu, đáp ứng những đòi hỏi và cố gắng 
vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng. 


Ban lãnh đạo tạo lập và bảo đảm một môi trường làm việc 
trong công ty để mọi người có thể dễ dàng đạt được những 
mục tiêu chất lượng đã được đặt ra. 







Việc tính đến toàn bộ nhân viên vào trong quản lý tạo cho họ 
cơ hội sử dụng khả năng của mình một cách tốt nhất cho lợi 
ích của công t 





Nếu công ty điều khiển mọi hoạt động và phương tiện áp 
dụng dựa vào một quy trình thì công ty có thể đạt được mục 
tiêu một cách hiệu quả hơn. 


xị 
» 
| 


Có thể đạt được mục đích tốt hơn nếu nhận biết và chỉ đạo 
những tương quan liên hệ giữa các quy trình với nhau như 
một hệ thống tổng thể. 


Công ty phải luôn luôn coi sự cải tiến thành quả toàn bộ của 
công ty là một mục tiêu lâu dài. 


Quyết định có hiệu quả dựa trên sự phân tích dữ kiện và 
thông tin một cách khách quan. 


Một quan hệ tốt giữa khách hàng (công ty) và các nhà cung cấp 
(công ty cung cấp) thì có lợi cho cả đôi bên. 


Hình 2: Những nguyên tắc quản lý chất lượng 


Quản lý chất lượng 





PÀ di IẢ( (di), 5) 14/10 )0(0 (0/0100 (21000107210 (llịìïc 

















Các loại đặc tính chất lượng (Bảng 1) Bảng 1: Các loại đặc tính chất lượng 

Đặc trưng định lượng (thay đổi) là những đặc tính Đặc trưng định lượng Đặc trưng định tính 
đo được hay đếm được. Số đo của một đặc trưng định Đặc tính Đặc tính Đặctính | Đặctính 
lượng có thể là bất cứ một con số nào. Thông số của đođược | đếm được | thuộctính | thứtự 
một đặc trưng đếm được gọi là số đếm. Thídụnhư |Thídụnhư | Thí dụnhư | Thí dụ 
Đặc trưng định tính còn gọi là đặc trưng thuộc tính. chiều dài, [|sốvòng  |sựsaihỏng | nước sơn 
Thí dụ như kết quả của một cuộc thử nghiệm là tốt hay 1011 J.......1.... 

P h SG R5 in: độ phẳng, _ | tiết sản xuất | máy đo, chất 
'không tốt' hay như bảng tổng hợp lỗi sai hỏng (trang chiều cao | mỗi giờ chức năng _ | lượng loại 
64). Trị số của một đặc trưng thứ tự còn được gọi là nhấp nhô “tốt hay 1,2 hay 3 
“điểm; thí dụ như điểm rất tốt, tốt, hay xấu. Bậc dung (độ nhám) không tốt' 














sai như 2, 1, 0 và K của căn mẫu đo cũng là thí dụ cho 
một đặc trưng thứ tự. 

Lỗi xuất hiện khi một hay nhiều đòi hỏi về chất lượng 
không được đáp ứng. Đó có thể là trị số đo nằm ngoài 
dung sai hay khi một chức năng không đạt yêu cầu. 
Theo định luật tăng gấp 10 lần thì nếu khám phá ra 
lỗi sai hỏng chậm hơn một bậc thì phí tổn gây ra tăng 
gấp 10 lần (Hình 1). Nếu chỉ phí sửa lỗi sai hỏng ở giai 
đoạn phát triển là từ khoảng một cent đến vài euro thì 
khi đến giai đoạn thử nghiệm lần cuối hay khi sản phẩm 
đến tay khách hàng phí tổn này tăng lên cả ngàn lần. 
Một thí dụ cho một lỗi sai hỏng trầm trọng là khi một 
công ty sản xuất xe hơi bán sản phẩm ra thị trường rồi Thời điểm khám phá ra lỗi 
mới khám phá ra là xe có một lỗi sai hỏng liên hệ đến 
sự an toàn khiến cho công ty phải thu hồi xe về hãng 
để sửa chữa. 

Theo chiến lược triệt tiêu lỗi (chiến lược khử sạch lỗi, 
chiến lược diệt lỗi xuống số không) thì trong mỗi bước 
sản xuất ta phải tránh lỗi để đến bước cuối cùng của sản 
xuất sản phẩm trở nên hoàn hảo. Nếu một dây chuyền 
sản xuất có 100 nhân viên và mỗi nhân viên chỉ làm 
hoàn hảo không có lỗi được 99% thì khi đến người nhân 
viên cuối cùng chỉ còn có 37% sản phẩm là không có 
lỗi (Hình 2). Vì việc sửa chữa lỗi, vất bỏ các phôi gia 
công sai hỏng hay bồi thường cho khách hàng là rất 
tốn kém nên mỗi nhân viên phải coi trọng khẩu hiệu: 
“Làm đúng ngay lần đầu: 











Tránh lỗi Khám phá lỗi E>| 





Hệ số phí tổn của mỗi lỗi ——m>— 








Phát triển 





Thiết kế Kế hoạch] 


sản xuất 








Sản xuất | | Kiểm tra 
lần cuối 











Khách 
hàng 





Hình 1: Quy tắc tăng 10 lần của phí tổn sửa lỗi sai hỏng 


Thí dụ nếu mỗi nhân công trong một 
chuỗi dây chuyền sản xuất làm việc 99% 
không có lỗi, thì cứ 100 điểm đặc trưng 
chất lượng thì có một điểm lỗi mà không 
được khám phá ra để sửa chữa. Nếu chuỗi 
dây chuyền sản xuất có 100 nhân công thì 
khi đến nhân công cuối cùng chỉ còn 37% 
sản phẩm là không bị lỗi. 


0,99 . 0,99 . 0,99... 0,99 = 0.99'%9 = 0.37 


Điều này có nghĩa là 63% sản phẩm không 
thỏa mãn đòi hỏi về chất lượng 








s ¬ : xỶn” Hình 2: Sự gia tăng lỗi sai hỏng qua việc chuyển tiếp các 
Chất lượng sản phẩm là do chất lượng của công chỉ tiết bị lỗi trong một dây chuyển sản xuất 


việc tạo ra. Tránh lỗi thì có lợi hơn là sửa lỗi. 








Phân loại lỗi sai hỏng của sản phẩm theo ý nghĩa của nó về mặt an toàn và tính hiệu dụng (khả năng 
có thể sử dụng được). 





Lỗi sai hỏng nguy cấp | Lỗi có thể gây ra nguy hiểm cho người sử dụng, gây ra một tình trạng không an toàn, hay gây 
(Lỗi sai hỏng tới hạn) _ | ra phí tổn bồi thường cao nếu xảy ra. Thí dụ như thắng xe bị hư hay tay lái xe hơi bị mòn rỉ. 





Lỗi sai hỏng chính Lỗi có thể làm sản phẩm không dùng được (tai nạn) hay giảm tính khả dụng cho mục tiêu đã 
định. Thí dụ như gạt nước kính xe hơi bị hỏng. 





Lỗi sai hỏng phụ Lỗi sai hỏng không có ảnh hưởng lớn đến chức năng đã định. Thí dụ như nước sơn xe không 
được hoàn hảo hay động cơ vặn cửa sổ xe không được trơn tru. 











63 


Quản lý chất lượng 





2.5 Công cụ quản lý chất lượng 


Nếu muốn đáp ứng những yêu cầu về chất lượng 
cũng như bắt đầu giám sát và cải tiến chất lượng 
thì giải quyết vấn đề và sửa chữa những lỗi sai 
hỏng xảy ra chưa đủ, ta phải nhận biết và diệt 
nguyên nhân gây ra vấn đề hay lỗi sai hỏng. 











Trong phạm vi quản lý chất lượng người ta 
áp dụng nhiều phương pháp gọi là công cụ 
chất lượng để phân tích bằng đồ họa hoặc 
dẫn chứng bằng tài liệu. 









Những phương pháp dùng đồ họa thích hợp 
cho công nhân vì chúng đơn giản và dễ dùng. 
Đồng thời mọi người đều được tham dự cải tiến 
quy trình. 

l Lưu đồ là một biểu đồ mô tả thứ tự của các 
hành động liên hệ với nhau hay là những bước 
tiến của một quy trình (Hình 1). Từ khởi điểm, 
mỗi bước hành động được biểu tượng bằng 
một hình chữ nhật và mỗi bước rẽ được vẽ bằng 
một hình thoi. Người ta dùng mũi tên để diễn tả 
những bước đi của quy trình. Dùng lưu đồ ta có 
thể mô tả một quy trình phức tạp một cách rõ 
ràng và dễ hiểu hơn là dùng chữ. Những bước 
hành động và khả năng hành động trở nên rõ 
ràng. Ta cũng dễ kiểm soát sự đầy đủ của biểu 
đồ hoặc sự suy nghĩ sai của ta. 

I Phiếu tổng hợp các lỗi là một phương pháp 
kiểm kê lỗi bằng cách phân loại lỗi và đếm số lỗi 
trong mỗi loại (Hình 2). Trước tiên ta làm một 
bảng liệt kê những loại lỗi có thể xảy ra. Sau đó 
ta đếm lỗi bằng cách ghi mỗi lỗi bằng một gạch. 
Để phòng hờ cho trường hợp có lỗi mới chưa 
nghĩ đến xảy ra ta thêm vào bảng một hai dòng 
trống. Dùng bảng thu thập lỗi sai hỏng ta có thể 
thu thập và làm thống kê một cách hiệu quả cho 
những quy trình chỉ có một ít loại lỗi. Nó thường 
được dùng là căn bản cho phương pháp phân 
tích Pareto. 

Phương pháp phân tích Pareto, còn gọi là 
phân tích ABC chia loại lỗi sai hỏng hay nguyên 
nhân lỗi sai hỏng theo tần suất của chúng (Hình 
3). Phân tích Pareto chứng minh rằng khi có nhiều 
loại lỗi xảy ra thì thường chỉ có một vài loại lỗi 
chính đặc biệt xuất hiện nhiều. Điều này có nghĩa 
là chỉ cần tập trung khắc phục một số ít vấn đề 
hay lỗi quan trọng là có thể cải tiến được rất 
nhiều. Biểu đồ Pareto cũng có ích khi phải chọn 
lời giải cho một vấn đề hay lựa chọn lỗi sai hỏng 
nào phải giải quyết trước nhất. Phương pháp này 
cũng giúp ta tiên đoán được kết quả của sự cải 
tiến khi giải quyết được một vấn đề. 






Gia công cắt gọt 


Kích thước 
mong muốn đã 
đạt được? 









đúng 


Sơn thành phẩm 





Sửa lại 








Nước sơn 
không có lỗi 


làm xong _ 


Hình 1: Lưu đồ tiến trình sản xuất một cấu kiện 
































Loại lỗi Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | > 

Chỉ tiết bị lệch MI lIl 1 l 18 
Lỗi chuyển giao JM1w I JWf!M II |JMIMIM | 38 
Lỗi điều khiển lIl |IIl | 9 
Lỗi chương trình | |I lII 6 
Chỉ tiết bị rời ra ]M Mĩ IMW I  Mĩ1MW lí \ | JM lf II 45 
Con lăn bị mòn lÌÌ lIll | 9 
Dây điện bị đứt | 1 

Tổng cộng 42 43 41 126 




















Hình 2: Bảng thu thập lỗi sai hỏng (Phiếu tổng hợp các lỗi) của một 
thiết bị cung cấp phôi gia công 


Tần suất lỗi ——= 


10 





Loại lỗi ——= 


Hình 3: Áp dụng phân tích Pareto cho số lượng lỗi sai hỏng của 
một thiết bị cung cấp cấu kiện 


64 


Quản lý chất lượng 





I Biểu đồ nguyên nhân - hậu quả còn được gọi là 
biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ xương cá vì hình dạng 
nó trông giống xương cá (Hình 1). Biểu đồ này mô 
tả một cách có cấu trúc sự liên hệ giữa hậu quả và 
nguyên nhân mà ta đang tìm kiếm. Khi vẽ biểu đồ 
này thì trước tiên ta thực hiện một quá trình động não 
(động não để tìm ý tưởng trong một nhóm làm việc) 
với mục đích thu thập tất cả các nguyên nhân chính có 
thể gây ra lỗi sai hỏng, thí dụ như con người, máy móc, 
vật liệu, phương pháp, tài chính, tiếp thị, động cơ, môi 
trường. Những nguyên nhân chính này được vẽ vào 
biểu đồ như những nhánh chính. Trong mỗi nhánh 
chính lại có một số nguyên nhân đặc thù. Nguyên 
nhân đặc thù được vẽ vào biểu đồ như nhánh phụ. 
I Biểu đồ cây dùng để sắp xếp những cái nhìn đại 
cương về tất cả các phương tiện, chức năng hay công 
việc quan trọng mà ta phải tuần tự cung cấp hay 
thực hiện (Hình 2). Nó thể hiện sự phụ thuộc và tập 
hợp thành nhóm của những yếu tố riêng lẻ, khởi đầu 
từ thân cây, qua những nhánh chính rồi đến những 
nhánh phụ, mỗi lần chia nhánh lại thêm phần chính 
xác hơn. Biểu đồ cây được dùng để phân tích những 
hoạt động và chức năng phụ thuộc vào nhau hoặc 
chỉ xảy ra theo một trình tự nhất định nào đó. Khi áp 
dụng để phân tích lỗi sai hỏng, biểu đồ cây rất có 
hiệu quả để tìm nguyên nhân hay lời giải cho một 
vấn đề bằng cách phân tích những bước tuần tự nối 
theo nhau một cách có hệ thống. 

l Biểu đồ tương quan (biểu đồ phân tán) được 
dùng để tìm xem có một sự liên hệ nào giữa hai số 
lượng hay không bằng cách đưa những cặp trị số 
(X,Y) vào biểu đồ (Hình 3). Sau đó người ta thử vẽ 
một đường thẳng qua các điểm để xem các điểm 
có nằm trên đường thẳng đó không. Nếu không vẽ 
được một đường thẳng qua các điểm thì giữa X và 
Y không có sự tương quan nào. Nếu vẽ được một 
đường thẳng và nếu các điểm càng nằm gần đường 
thẳng bao nhiêu thì sự liên hệ giữa X và Y càng rõ 
ràng và mạnh bấy nhiêu. Tùy theo độ dốc của đường 
thẳng mà người ta phân biệt giữa tính tương quan 
dương hay tính tương quan âm. 

I Biểu đồ ma trận được dùng để mô tả và đánh giá 
sự tương tác và mối quan hệ với nhau giữa ít nhất là 
hai phạm vi đề tài (Hình 4). Mỗi phạm vi bao gồm 
một số đặc tính. Thí dụ trong phạm vi “yêu cầu của 
khách hàng” người ta có thể suy ra là khách hàng cần 
đặc tính tạo hình sản phẩm: Biểu đồ ma trận rất có 
ích cho việc tìm quyết định. Nếu cần thiết thì người 
ta có thể dùng một hệ số để mô tả sự tương tác giữa 
hai đặc tính. Thí dụ như trong Hình 4 thì giá cả (dòng 
thứ nhất) quan trọng hơn chiều dài của cần trục (= 2) 


Nguyên nhân có thể từ 


Môi trường Con người Vật liệu 


Tác dụng 
(Tiêu chí) 





Lỗi lắp ráp \ Hàm lượng carb 


m 





Kích cỡ hạt 


Nhiệt độ Chạy thử 
giao hà 


Rung (chấn động) 


Tính trạng lúc 


Gia công tỉnh (Hoàn thiện), 


Prôfin răng 
bị mòn sớm 


ng 





Độ đảo (Độ lệch tâm) 


Tôi bề mặt j 





Bôi trơn 


Độ hở (độ rơ) của sườn răng Prôfin răng 





ZTU°/ 


l 


RN 





[ 
Máy móc 





Phương pháp 





' ZTU (Zeit-Temparatur-Umwandlungsschaubild): Đồ thị diễn tả sự biến đổi 


cấu trúc kim loại theo thời gian và nhiệt độ trong 


quá trình tôi. 


Hình 1: Biểu đồ nguyên nhân-hiệu quả cho việc bị mòn sớm của 


prôfñn răng (không đầy đủ) 








Khởi xướng đề án 





Liên hệ khách hàng 





























































































































Hài lòng với nội dung 
Lập bản 
chào hàng = Ỷ NH= 
Hài lòng về khoản giá cả 
Nhóm dự án 
Thực hiện dự án 
Công việc dự án 
Phản ứng với mong muốn 
Quyết toán dự án của khách hàng 
= — Sự cân đối (tỉ lệ) giữa chi phí 
Phản hồi trực tiếp và hiệu quả 
về sự thỏa mãn 
khách hàng Kết quả dự án 








Hình 2: Biểu đồ cây về sự thỏa mãn của khách hàng 








X—= 


Tương quan dương Tương quan âm Không có tương quan 
Thí dụ: Thí dụ: Thí dụ: 
X = Số lượng khiếu nại X = Số lượng thử X= Số lượng 
của khách hàng nghiệm chức năng nhân công 
Y =Phí tổn thêm vì sửa trước khi giaohàng  Y= Mức độ thỏa mãn 
chữa lỗi Y = Số lượng khiếu nại khách hàng 


của khách hàng 


Hình 3: Thí dụ biểu đồ tính liên hệ 


Tiêu chuẩn 


Chiều dài 
Công suất 








G©| o| Sựantoàn 


Chiều dài cần trục 








Sựan toàn 2 
Công suất động cơ Đ) 
Sà 
0 








Lực nâng tối đa 


6) 
l9) 
l6) 


2 
2 








MÌỊN|M[M|N|_ Màu sắc 








» 
® 





nhưng kém quan trọng hơn sự an toàn (=0). Khi nhìn 
vào cột tổng số thì người ta nhận thấy ngay rằng sự 
an toàn là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong quyết 
định nên chọn mua máy nào. 


65 














Ó) O 0) 











2 = quan trọng hơn..., 0 = kém quan trọng hơn 
88 —= ° tiêu chí quan trọng nhất 





Hình 4: Biểu đồ ma trận về việc quyết định mua một cần trục 


gắn vào tường 


Quản lý chất lượng 





H Biểu đồ diễn biến là một phương pháp 
đơn giản để mô tả và đánh giá sự phát triển 
và khuynh hướng của một độ lớn cần kiểm 
nghiệm trong một khoảng thời gian nào đó 
(Hình 1). Dựa vào những số liệu đã được thu 
thập được đưa vào, người ta có thể tiên đoán 
được hướng ởi sắp tới của số đo. Biểu đồ diễn 
biến được dùng để lập bảng điều chỉnh chất 
lượng (Trang 76) với mục đích giám sát và điều 
chỉnh trị số riêng lẻ của các đặc tính trong sản 
xuất cũng như diễn tả sự phát triển kinh doanh 
có tầm xa, thí dụ như doanh số, lợi nhuận hay 
chi phí của một công ty. 

I Histogram là một biểu đồ cột dùng để miêu 
tả và đánh giá sự phân bố số đo của một đặc 
tính. Trong biểu đồ cột, chiều cao của mỗi cột 
tý lệ với tần suất của số đo (Hình 3). 

Để giới hạn số cột và làm cho biểu đồ dễ hiểu 
hơn ta phải tập hợp số đo thành một số nhóm. 
Muốn thế thì trước hết ta phải ấn định số nhóm, 
ranh giới và chiều rộng của mỗi nhóm. Để sửa 
soạn, ta làm một giản đồ đếm kiểm cho tần 
suất của mỗi số đo (Hình 2). Histogram được 
dùng trong các phương pháp thống kê. Nếu ta 
nối trung tâm chiều cao mỗi cột của histogram 
với nhau thì ta được đường cong phân bổ của 
tần suất các trị số riêng lẻ của số đo (Hình 4). 






Tại sao quản lý chất lượng có ý nghĩa 

lớn đối với một công ty? 

2. Người ta có thể chia quản lý chất 
lượng thành những phạm vi hoạt 
động nào? 

3. Tại sao tiêu chuẩn DIN EN ISO 900 và 
DỊN EN ISO 9001 được coi là những 
tiêu chuẩn quan trọng nhất trong 
phạm vi quản lý chất lượng? 

4. Bạn hãy cho ít nhất 3 thí dụ về biểu đồ 
diễn biến mà bạn đã gặp trong nghề 
nghiệp hay đời sống cá nhân. 

5. Khi kiểm tra một đặc trưng định lượng 
và một đặc trưng định tính thì kết quả 
nhận được là gì? 

6. Bạn hãy diễn đạt “Chiến lược triệt 
tiêu lỗi“ bằng lời văn của bạn. 

7. _ Một lỗi sai hỏng nguy cấp khác một 
lỗi sai hỏng phụ ở chỗ nào? 

8. Phiếu tổng hợp lỗi khác giản đồ đếm 
kiểm như thế nào? 

9. Phân tích Pareto mang lại kết quả gì? 








Kích thước tổi đà 








Đường kính ——>= 

















Kích thước tối thiểu 









































600 700 g00 q00 Q00 1100 1200 1200 


Giờổo _—— m 


Hình 1: Biểu đồ hướng diễn biến một dây chuyền sản xuất bulông 


Giá trị đo 
dbằng mm 
> < 


Tần suất 





8,00 - 8,02 





8,02 - 8,04 


1 III 





8,04 - 8,06 


}í tí Mĩ I 





8,06 - 8,08 


1í lí Mĩ tí Mĩ II 





8,08 - 8,10 


} Mĩ 1ĩ lí Mi I 





8,10-— 8,12 


1 Mĩ Mĩ tí III 





8,12- 8,14 


1 MII 





8,14- 8,16 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


8,16 - 8,18 











_ 
© 


8,18 - 8,20 











Hình 2: Giản đồ đếm kiểm của một dây chuyền sản xuất bulông 


20 


Tần suất —= 





O 
8,0 8,02 8,04 8,06 8,08 8,10 8,12 8,14 mm 8,18 


Đường kính _——œ~ 


Hình 3: Biểu đồ cột (Histogramm) của một dây chuyền sản xuất 


bulông 


Tần suất ——= 
) 
lò) 


© 


O 
8,0 8,02 8,04 8,06 8,08 8,10 8,12 8,14 mm 8,18 


Đường kính ——m— 


Hình 4: Đường cong phân bố của một dây chuyền sản xuất bulông 


66 


Quản lý chất lượng 





VI.) -/004/0)00di 0|) (0j((v 


Điều tiên quyết cho việc điều chỉnh chất lượng là các biện pháp để đạt được quy trình ổn định cho mọi 
lĩnh vực để tránh lỗi sai hỏng. Nếu chỉ kiểm tra chất lượng tốt thôi thì chưa bảo đảm được là sản phẩm 
không bị lỗi. 


Mục tiêu của điều chỉnh chất lượng là thỏa mãn yêu cầu về chất lượng bằng cách áp dụng những 


biện pháp ngăn ngừa, giám sát, chỉnh sửa cũng như diệt trừ những nguyên nhân gây ra lỗi để đạt 
được một lợi nhuận cao. 








Trong điều chỉnh chất lượng ta lấy mẫu và thử nghiệm phôi gia công từ quá trình sản xuất đang chạy 
theo quãng thời gian ấn định (Hình 1). Nếu số đo không thỏa trị số đòi hỏi thì ta phải có biện pháp để 
ngăn chặn lỗi xảy ra. 








Vật liệu Máy móc Quy trình sản xuất 











Con người Môi trường xung quanh 
Biện pháp làm với sản phẩm 


Biện pháp thực hiện vào e_ Phân loại 
quy trình để tránh lỗi e_ Sửa chữa 
e_ Loại bỏ 


Thành phẩm 
thô, bán 
thành phẩm 


Hình 1: Điều chỉnh chất lượng để tránh lỗi 


Bảng 1: Năm yếu tố ảnh hưởng đến sự phân tán của 


Mục tiêu điều chỉnh chất lượng trong việc h 
giá trị các đặc điểm 


giám sát một quy trình sản xuất là làm sao 
































Sanh đặc tính khu nàn BÚ trình chỉ phân cảm Con người Trình độ nghề nghiệp, động cơ làm việc, mức 
trong một giới hạn cho phép nào đó. Năm chịu đựng, ý thức trách nhiệm 
yếu tố gây ra sự phân tán quy trình là con 
người, máy móc, vật liệu, phương pháp và Máy móc Độ bền vững, tính ổn định của sự gia công, 
môi trường chung quanh (Bảng 1). tính định vị chính xác, sự chuyển động đồng 
__ ]— đều, sự co giãn méo vì nhiệt, hệ thống dụng 
Ngoài năm yếu tố trên còn có một số yếu tố cụ và hệ thống kẹp chặt 
khác có ảnh hưởng đến chất lượng như tiền, : ¬ 
tiếp thị, động cơ của nhân viên và khả năng Vật liệu Kích thước, độ bền, độ cứng, ứng suất, thí dụ 
có thể đo được. Phương pháp đo lường được c0.) 
chọn lựa có ảnh hưởng đến trị số đo. Một Phương pháp | Phương pháp sản xuất, thứ tự công việc, điều 
phương pháp đo được coi là thích hợp (có kiện cắt, phương pháp thử nghiệm 
năng lực) để thử nghiệm một đặc tính nào : 
đó nếu độ bất định của phép đo nhỏ không Môi trường _ | Nhiệt độ, sự rung chuyển của nền nhà 





đáng kể khi so sánh với dung sai của chỉ tiết 
hay độ phân tán của sản xuất. 


Những biện pháp điều chỉnh chất lượng 

e_ Kiểm soát chất lượng trong khi hay ngay 
sau khi sản xuất để sớm tìm ra những phần 
bị lỗi. 

e_ Đánh giá trị số đo ngay lập tức để điều 
chỉnh sản xuất, thí dụ như loại bỏ hay sửa 
chữa những phần bị lỗi. 

se Nhận biết khuynh hướng để tránh lỗi. 

e_ Điều chỉnh quy trình bằng những thiết 
bị điều chỉnh gắn trong máy để giữ kích 
thước được đồng đều (Hình 2). Hình 2: Điều chỉnh quy trình mài 


Đĩa điều chỉnh Đầu đo bằng 
khí nén 


lan 






Đĩa mài 


Bộ phận điều chỉnh 


67 


Quản lý chất lượng 


2.7 Đảm bảo chất lượng 


Mục tiêu chính của đảm bảo chất lượng là lập bằng chứng để chứng minh những yêu cầu về chất lượng 
trong sản xuất đã được thỏa mãn. Nhờ đảm bảo chất lượng, công ty nâng cao sự tin cậy của khách hàng 
và nhân viên vào khả năng chất lượng của công ty. Trong phạm vi thử nghiệm chất lượng thì giữa hai 
lãnh vực đảm bảo chất lượng và điều chỉnh chất lượng có nhiều phần trùng hợp nhau. 


2.7.1 Kế hoạch kiểm tra 


Kế hoạch kiểm tra ấn định những đặc trưng định lượng cần thử nghiệm. Cho mỗi lần kiểm tra người ta 
phải mô tả phương pháp kiểm tra như thế nào cũng như cách lập hồ sơ kiểm tra cho các kết quả. 

Kế hoạch kiểm tra bao gồm những chỉ dẫn về phương pháp kiểm tra và thứ tự kiểm tra từ lúc hàng 
nhập kho qua sản xuất cho đến kiểm tra lần cuối (Bảng 1). 






























































Bảng 1: Kế hoạch kiểm tra 
Số nhận dạng: 18012 Số bản vẽ: 241074 
Tên: Ống lót cho ổ trượt Số sơ đồ kiểm tra: 81 
Số ễ = Phương tiện Sốlượng | Phương pháp | Thời điểm Tài liệu 
TT Đặc trưng kiếm tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra 
1 | Chiểu dài | Thước cặp n=1 1/W Mỗi giờ Biên bản 
20h11 =20 0/-0,13 mm kiểm tra 
2 | Đường kính trong d, Thiết bị đo n=5 1/V Mỗi 15 phút Bảng 
20 E6 = 20+0,053/+0,040 mm đường kính trong điều chỉnh 
tự định tâm 
3| Đường kính trong d, Đồng hồ đo n=5 1/V Mỗi 15 phút Bảng 
26 s6 = 26+0,048/+0,035 mm chính xác điều chỉnh 
4| Sự đồng trục f„= 0,033 mm Máy đo hình dạng HI 3/ Mỗi giờ Biên bản 
kiểm tra 
' Phương pháp kiểm tra: 1 = Kiểm tra bởi nhân công V = biến số (số lượng,định lượng qua đo lường) 
2 = Kiểm tra bởi phòng kiểm soát chất lượng A = định tính (chất lượng, tìm ra đặc tính) 
3 = Kiểm tra bởi phòng thí nghiệm n = cỡmẫu 








Nơi kiểm tra và thời điểm kiểm tra 

Kiểm tra hàng nhập vào kho (kiểm tra đầu vào) có mục đích đảm bảo yêu cầu chất lượng những sản 
phẩm mua của các nhà cung cấp. Những sản phẩm này chưa được dùng cho sản xuất nếu chưa được 
cho phép. Sự kiểm tra hàng nhập vào bao gồm kiểm tra nhận dạng và số lượng cũng như kiểm tra chất 
lượng dựa trên kế hoạch kiểm tra. 

Kiểm tra giữa quy trình trong sản xuất hay lắp ráp được thực hiện trong khi những quy trình này đang 
tiến hành. Nếu cần làm kiểm tra giữa quy trình sau một số bước sản xuất nào đó thì điều này phải được 
ấn định trong kế hoạch thử nghiệm. Nếu một công nhân đảm trách việc kiểm tra thì trình độ của người 
này phải được quy định. Kết quả kiểm tra phải được lập biên bản. 

Kiểm tra lần cuối có mục đích kiểm tra trị số cho chức năng và kích thước lắp ráp quan trọng. Trước khi 
giao hàng sản phẩm phải qua một lần kiểm tra phù hợp cuối cùng để đảm bảo không còn lỗi sai hỏng. 





Những chỉ tiết có lỗi sai hỏng phải được giữ lại hoặc sửa lỗi trước khi giao cho khách hàng. 





2.7.2 Xác suất 


Nếu xuất phát từ ảnh hưởng của toàn bộ rất nhiều sự ngẫu nhiên thì ta có thể dùng những định luật về 
xác suất để tiên đoán việc xảy ra của một sự kiện nào đó. Nếu g là số lần một sự kiện 
xảy ra trong tổng số m các lần thử là thì xác suất P (tiếng Anh: Probability) được tính 
bằng cách lấy số g chia cho m. Người ta có thể viết xác suất dưới dạng một phân số, s, 
một số lẻ giữa 0 và 1 hay số phần trăm. 

68 


Quản lý chất lượng 





2.7.3. Phân bố chuẩn cho các giá trị của một đặc tính 





Theo quy tắc về xác suất thì nếu giá trị của một đặc tính bị ảnh hưởng 
ngẫu nhiên của một số yếu tố thì nó thay đổi theo một phân phối đối 
xứng quanh trị số trung bình. Một thí dụ điển hình cho ảnh hưởng ngẫu 
nhiên là thí nghiệm bảng Galton. Trong thí nghiệm này người ta thả một 
số hòn bi vào một cái phễu, cho rơi qua một số hàng đinh đóng trên một 
bảng gỗ và hứng vào một số ngăn dưới cái phễu (Hình 1). Khi một hòn 
bi rơi đụng vào một cái đỉnh thì hòn bi có thể bị lệch qua bên phải hay 
bên trái. Sự rơi lệch ngẫu nhiên này đưa đến kết quả là ở ngăn giữa có 
nhiều hòn bỉ tích tụ hơn. Nếu số hàng đinh đủ lớn thì phân phối mật độ 
của hòn bỉ trong các ngăn hứng có dạng đường cong hình chuông của 
hàm Gaufi, tiêu biểu cho một phân bố chuẩn. Việc hòn bi bị đinh làm 
lệch qua một bên trên bảng Galton tương ứng với những ảnh hưởng 
ngẫu nhiên trong một quy trình sản xuất. Tương tự như thế, chiều cao 
của dân số một nước hay kích thước của một phôi gia công trong sản 
xuất tương ứng với phân phối chuẩn. Chỉ cần lấy mẫu của 25 phôi gia 
công người ta cũng đã có được một phân phối chuẩn gần đúng. 






Nếu một đặc tính chịu ảnh hưởng ngẫu nhiên của nhiều yếu tố thì 
số đo của đặc tính tuân theo một phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn 
có dạng một đường cong hình chuông biểu diễn mật độ xác suất. 








Phân bố mật độ (phân phối tần suất) của phân bố chuẩn 
Khi trị số của một đặc tính là một phân phối chuẩn thì người = 





Hàng đinh thứ 1 


2 “\`*\° 






Tần suất —z- 


Ngăn hứng 


Hình 1: Phân bố của những hòn bỉ rơi 
qua bảng Galton 


99,994% 





ta có thể biểu diễn phân phối mật độ (tần số) của đặc tính 
này bằng một đường cong Gauf hình chuông với trị số trung 
bình „ và độ lệch chuẩn ø (Hình 2). Diện tích dưới đường 
cong hình chuông là độ đo cho toàn thể các trị số của đặc 
tính. Nếu ta chia diện tích dưới đường cong thành từng phần 
của độ lệch chuẩn ø thì ta được những tập hợp con (Hình 2): 
Giữa ¿+ + 1ø và ¿ - 1z có 68,26% các trị số của đặc tính 
Giữa ¿ + 2ø và ¿ - 2ø có 95,44% các trị số của đặc tính 
Giữa ¿+ + 3ø và ¿ - 3ø có 99,73% các trị số của đặc tính 





—40 
~ 


99,73% 








—3ơ| —-2ø|—ø0 H +ơ|+2ø|+3ơø|+4ơ 
—= —= —= + _ “_— 


95,44% 
68,26% 
— — | nã Š 
Độ lệch chuẩn 







Điểm uốn 


Trị số trung Bình 























2.7.4. Phân bố pha trộn cho các giá trị của 





019149/:1901/1)1) 
Nếu vì một lý do nào đó mà một đặc tính bị ảnh hưởng một cách có 
hệ thống của một yếu tố thì phân phối hình thành không phải là một 
phân phối chuẩn mà là một phân phối pha trộn. Ta không thể áp dụng 
luật xác suất để tính cho phân phối pha trộn (Hình 3). 
Phân phối pha trộn có thể sinh ra vì: 


e  Trộn lẫn vật gia công của nhiều máy hay nhiều loạt sản xuất khác nhau. 
e Thay đổi vật liệu trong một loạt sản xuất. 

e_ Công cụ bị hao mòn mạnh hoặc bị co giãn vì nhiệt. 

Khi có một phân phối pha trộn thì ta không được phép dùng mô hình 
toán về phân phối chuẩn để tính, vì những định luật cho phân phối 
chuẩn không đúng nữa. 





Nếu muốn áp dụng phương pháp thống kê để kiểm soát một quy 
trình thì trước đó ta phải kiểm tra cẩn thận và chứng minh rằng 
phân phối của quy trình là một phân phối chuẩn. 












69 


Hình 2: Mật độ của phân bố chuẩn 


Phân bố 
pha trộn 
(phủ chồng) 
—— Sựphântáncủa _—œz-_ 
trị số đặc trưng 
Phân bố 
pha trộn 
(phân phối 
lệch) 
~—— Sựphântáncủa _„- 
trị số đặc trưng 
Phân bố 
pha trộn 
nhật với 
sườndốc) _„ — Sựphântáncủa _„_ 


trị số đặc trưng 
Hình 3: Phân bố pha trộn 


Quản lý chất lượng 








PYÊ 3 1 ),02919.140/0/0914/0914/0/191014))) 014101110 40)0/- piềuđó Điểm uốn 


Trị số trung bình (Giá trị trung bình, tham số vị trí của phân bố) x (đọc 
là x ngang) là trị số của x (đặc tính kiểm tra) khi đường cong mật độ (Độ 
nhiêu, độ xuất hiện, tần suất xuất hiện) đạt đến điểm có độ xác suất cao nhất. 
Nó nằm ở giữa đường cong phân bố tần suất (hàm mật độ xác suất) và là 
một kích thước (tham số) cho vị trí của phân bố (Hình 1). Trị số trung bình 
được tính bằng cách lập tổng số các trị số riêng lẻ x rồi chia cho cỡ mẫu n. 





Trị số trung bình Xe SE ke ĐÁ GỐ Hình 1: Tham số đặc trưng của một 
phân bố chuẩn 








Nếu ta xếp thứ tự những trị số riêng lẻ của đặc tính từ nhỏ tới lớn thì trị số 
nằm giữa là số trung vị # (đọc là x ngã). Nếu cỡ mẫu là số lẻ thì số trung vị 
chính là con số nằm ở giữa. Nếu cỡ mẫu là số chẵn thì ta lấy số trung bình 
của hai con số đứng giữa. ỷ. bù Hộ doc 
giữa những 
=5 giá trị riêng 
sa\/3Š£:= 3—— lẻ đến giá trị 





Trị số trung bình x và trị số trung vị # là hai đại lượng tiêu biểu cho vị 








V LÀ ^“ A*, LVA Š V0A “gi Ạ _ = _ 
trí của một phân bố tần suất xuất hiện và vì thế cho một quy trình. ' đ15|HHD) 
=.... : "1... ïẽn- Số lượng nhũ Cực tiểu hó 
Khoảng biến thiên (khoảng đo) R (phạm vị) là khoảng cách giữa số cao giá HT by Rẻ tình y 


nhất và số thấp nhất của một sự lấy mẫu ngẫu nhiên. Nó là một trị số đặc của đặc trưng ước lượng 
trưng đơn giản cho sự phân tán của các trị số riêng lẻ. (1209164200121) 


Hình 2: Độ lệnh chuẩn của một mẫu 


Khoảng đo l= Kq„ =X lay (thống kê đánh giá) 





Độ lệch chuẩn (Sai số chuẩn) s là khoảng cách giữa trị số trung bình đến điểm uốn của hàm mật độ xác 
suất (đường cong phân phối tần suất xuất hiện) (Hình 1). Để tính độ lệch chuẩn ta lấy từng trị số riêng lẻ 
trừ cho trị số trung bình &,— X) rồi tính ra bằng công thức của Hình 2. Ta có thể chỉ lấy một mẫu có vài 
trị số để suy ra tính chất của tổng thể. Tuy nhiên sự đánh giá này không chính xác. Muốn cho sai số nhỏ 
đi thì ta phải dùng một kích thước mẫu lớn hơn. Để cực tiểu hóa sai số khi dùng công thức trong Hình 2 
người ta thay thế kích cỡ mẫu n bằng n—1. 





Khoảng đo R và độ lệch chuẩn s là kích cỡ bề rộng của hàm mật độ xác suất (đường cong tần suất 
xuất hiện) và vì thế cũng là kích cỡ cho độ phân tán của các trị số riêng lẻ và của quy trình. 














Thí dụ: Trị số của một lần lấy mẫu đã được xếp thứ tự: d, = 80,31; d, = 80,42; d, = 80,44; d, = 80,46; d_ = 80,52; 
Đánh giá: Trị số trung bình X = (80,31+80,42+80,44-+-80,46+80,52):5 = 80,43 mm; Số trung vị X = 80,44 mm; 
Khoảng đo F = 80,52 - 80,31 = 0,21 mm; Độ lệch chuẩn s = 0,077 mm 











Trị số đặc trưng của phân bố chuẩn trong một lô kiểm tra 

Ta có thể ước lượng trị số đặc trưng của toàn bộ tổng thể (lô kiểm tra) bằng phương pháp lấy mẫu và áp 
dụng những phép tính thống kê. Để phân biệt rõ ràng thông số ước lượng dựa trên tập hợp cơ bản (toàn 
bộ tổng thể) với thông số của mẫu lấy, người ta dùng những ký hiệu khác nhau. Để đánh dấu những 
trị số ước lượng người ta dùng dấu mũ ^. Qua đó ta có thể phân biệt rõ ràng trị số ước lượng với trị số 
thực của quy trình. Trị số thực được tính bằng cách dùng phương pháp thống kê mô tả cho thử nghiệm 
100% tổng thể (Bảng 1). 




















Bảng 1: Tham số đặc trưng và ký hiệu trong kiểm tra chất lượng 

Sự kiểm tra mẫu ngẫu nhiên (thống kê đánh giá) Kiểm tra 100% 

Lấy mẫu ngẫu nhiên Toàn bộ tổng thể (Tập hợp cơ bản) (Thống kê mô tả) 

Số lượng các trị số đo n Số lượng các trị số đo m.n Số lượng toàn bộ trị số đo N 

Trị số trung bình X' Trị số trung bình được ước tính cho quy trình „ Trị số trung bình cho quy trình 

Độ lệch chuẩn s Độ lệch chuẩn được ước tính cho quy trình ø (máy | Độ lệch chuẩn cho quy trình ø (máy tính 
tính bỏ túi ø, „) bỏ túi ø,) 











70 


Quản lý chất lượng 





PIN (11000:/-14//1401/0//1904/1-910)/)1.0/40939)//]91)/2/0/7110/1970108/)/1)1), 





Khác với phương pháp kiểm tra 100% khi tất cả các phôi gia công của một lô sản xuất được kiểm tra, 
phương pháp kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên chỉ kiểm tra một hay nhiều tập hợp con của phôi kiểm tra. 
So sánh với kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên, độ chính xác của kiểm tra 100% cao hơn nhưng phí tổn cũng 
cao hơn. Vì thế nó chỉ được dùng cho những trường hợp phôi bị lỗi nhiều đến ngưỡng tới hạn. 

Vì chỉ phí thuận lợi hơn, phương pháp kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên đóng một vai trò quan trọng trong 
kiểm soát sản xuất hàng loạt cũng như kiểm tra khả năng máy hoặc khả năng quy trình. Người ta có thể 
đánh giá đặc tính của tổng hợp con (lấy mẫu) để suy diễn ra đặc tính của tổng hợp toàn thể (tổng thể). 


Thí dụ 1: Bulông của một nhà cung cấp phải có một độ cứng nhất định. Từ một lô sản xuất có N = 2400 đơn vị người 
ta lấy mẫu ngẫu nhiên n = 80 đơn vị và kiểm tra độ cứng đòi hỏi. Nếu tìm thấy 2 lỗi sai hỏng thì ta có thể 
suy ra là tổng thể bulông của lô sản xuất có 60 lỗi. Tuy nhiên ta chỉ có thể nói được điều này khi mẫu lấy là 
một mẫu tiêu biểu cho tổng thể. Một mẫu lấy gọi là tiêu biểu khi tần suất của số đo trong mẫu lấy tỷ lệ với 
tần suất của số đo trong tổng thể. 

Thí dụ 2: Một rôbốt sơn xe ôtô. Mỗi giờ người ta lấy lô mẫu thử n = 5 xe để đo bề dày của lớp sơn. Mục tiêu là giám 
sát và điều chỉnh quy trình làm sao để tránh không có một lỗi sai hỏng nào (— điều chỉnh quy trình bằng 
thống kê). 


Nhìn về mặt thống kê thì một đợt giao hàng, một lô sản xuất hay một lô kiểm tra tương ứng với một tổng 
thể có N đơn vị. Ta lấy từ tổng thể số lần mẫu (m), n đơn vị cho mỗi mẫu. Sau đó ta thu thập số đo của một 
đặc tính, thí dụ như độ cứng, bằng cách lập một danh sách gốc. Ta đánh giá danh sách gốc bằng cách 
dùng bảng, dùng phép tính, hay dùng biểu đồ. Ta định trị số trung bình x hay số trung vị #, độ lệch chuẩn 
s hay khoảng biến thiên R cho mỗi lần lấy mẫu. Nếu nhiều lần lấy mẫu khác nhau thì ta tính số trung bình 
của các loạt đo, thí dụ X (đọc là x hai gạch ngang) hay s. Nếu số mẫu m ta lấy đủ lớn (m > 25) thì X tương 
ứng với trị số trung bình của quy trình 2và s tương ứng với độ lệch chuẩn của quy trình 2. Dùng phương 
pháp lấy mẫu và những thông số của mẫu lấy người ta có thể suy ra các trị số ước tính cho các thông số 
của toàn bộ tổng thể với một xác suất sai số nào đó (Hình 1). 












oàn bộ tổng thể (lô sản xuất 
hững thông số chưa biết: giá trị trung bình , 






Khả năng quy trình? 
Khả năng máy? 

Phần vượt quá giới hạn? 
Phân phối chuẩn? 








Những) Lô mẫu kiểm tra: 
Kích thước mẫu n 


N 
vZ Đánh giá số liệu 
N 


Lập bảng: Vẽ biểu đồ: 
Danh sách gốc, giản đồ Biểu đồ cột, 


Những trị số đặc trưng của lô mẫu kiểm tra 
thí dụ như X,ấ,X,l,sR,S,ô 


với một xác suất nhất định, được dùng làm 
trị số ước lượng cho những thông số của 
toàn bộ tổng thể (tập hợp cơ bản, 





Dùng phép tính: ⁄ 
Trị số về vị trí X,Ấ 





đếm, lập nhóm Mạng lưới xác suất Độ phân tán s, R 


Hình 1: Mô hình kiểm tra qua cách lấy mẫu (thống kê quy nạp) 


Khi dùng phương pháp kiểm tra lấy mẫu động thì tùy theo kết quả kiểm tra mà ta điều chỉnh cho thích 
ứng kích thước mẫu kiểm tra hay tần số kiểm tra. Nếu khi kiểm tra giữa quy trình có những chỉ tiết gia 
công làm xong bị lỗi thì ta phải kiểm tra 100% tất cả các chỉ tiết gia công đã được sản xuất kể từ lần lấy 
mẫu cuối cùng. 


71 


Quản lý chất lượng 





2.8 Năng lực máy 


Năng lực máy là khả năng của một máy có thể chế 
tạo hoàn hảo một phôi gia công dưới một số điều 
kiện nhất định nào đó. Năng lực máy là điều kiện 
tiên quyết cho năng lực quy trình, cho sự điều chỉnh 
quy trình bằng thống kê và cho sự áp dụng bảng 
điều chỉnh chất lượng. 

Kiểm tra năng lực máy (Xét nghiệm năng lực 
máy, phân tích năng lực máy, kiểm tra khả năng 
máy) là một cuộc kiểm tra ngắn hạn độ chính xác 
khi sản xuất của một máy. Trong thời gian kiểm tra, 
ảnh hưởng từ môi trường xung quanh vào máy cần 
phải giữ ở mức độ tối thiểu và không được thay đổi. 
Kiểm tra khả năng máy cần được thực hiện trước khi 
áp dụng bảng điều chỉnh chất lượng, trước khi đưa 
máy vào sử dụng hay thay đổi máy và phương tiện 
sản xuất, trong khi nghiệm thu máy, thay đổi dụng 
cụ và thiết bị cũng như sau khi bảo trì và sửa chữa. 


Kiểm tra năng lực máy là một xét nghiệm ngắn 


hạn về khả năng sản xuất chính xác của máy. 








Để kiểm tra máy ta cần lấy mẫu ngẫu nhiên của 
ít nhất 50 phôi gia công được chế tạo liên tục mà 
không điều chỉnh máy. Trị số đo của những đặc 
trưng chất lượng muốn kiểm tra được thu thập và 
đánh giá. Việc đánh giá được thực hiện bằng phương 
pháp tính hay dùng đồ họa với bảng mạng xác suất 
(Trang 74). Nếu phân phối số đo là một phân phối 
chuẩn thì ta có thể tính được trị giá trung bình x và 
độ lệch chuẩn s cũng như thông số C_ và C_ cho 
năng lực máy. Để chứng minh năng lực máy thì máy 
phải thỏa hai đòi hỏi: 

1. Độ phân tán sản xuất 6.s của máy không được lớn 
hơn 60% = 3/5 dung sai. Điều này có nghĩa là dung 
sai ít nhất phải bằng 10.s hay chỉ số năng lực máy 
C.„ phải lớn hơn hay bằng 5/3 = 1,67. Trị số của C_ 
cho ta biết là độ phân tán của sản xuất có đủ nhỏ 
để nằm trong dung sai hay không (Hình 1). 

2. Tham số năng lực máy C.có lưu ý đến vị trí của 
phân bố trong miền dung sai. Trị số trung bình 
của sản xuất phải cách mỗi giới hạn của dung sai 
ít nhất là 5.s (lời khuyên của DQG? và VDA?' Điều 
này dẫn đến một trị số tối thiểu cho C „ là 1,67. Trị 
số của C_„ cho biết là máy có được chỉnh đúng vào 
giữa để thật sự sản xuất ra những sản phẩm không 
vượt quá miền dung sai hay không (Hình 2). 

Nếu cả hai điều kiện trên được thỏa mãn thì máy 

xem như có năng lực. 


 DGO = Deutsche Gesellschaft fủr Qualität (Hiệp Hội Chất Lượng Đức) 
2VDA =Verband der Automobilindustrie (Hiệp Hội Ngành Công Nghiệp Ô tô) 


72 


Tâm dung sai 
M 





GHD 
(Giới hạn dưới) 


GHT 
(Giới hạn trên) 


Phân tán sản xuất 6. s 





(—=99,73%) 


Dung sai T > 10: s 








P Đồi hỏi: 


Cm “¬S-c Cạ > 1,67 














Nếu một phân phối là phân phối chuẩn thì 99,73% tổng số các 

trị số nằm trong khoảng , + 3. ø. 

Do đó nếu phân phối mẫu lấy là một phân phối chuẩn thì 

khoảng này tương đương với x + 3.s. 

Vì hầu hết các trị giá của quy trình sản xuất nằm trong khoảng 

X+3.s nên người ta còn gọi khoảng này là độ phân tán sản xuất. 
6-s<0,6-T —© T>10-s 

I2 10) 

6.s 6.s 





Hình 1: Chỉ số năng lực máy C_ 








Tâm dung sai 
Ỉ 
GHD = Giới hạn dưới X GHT = Giới hạn trên 
Au= X- GHD As= GHT-X 
T”—— 
=Au= Akrit 
Ẩn Đồi hỏi: 
Cụ _. C„y> 1,67 
(theo DGO!)) và VDA?) 


A „ là khoảng cách ngắn hơn giữa trị số trung bình và một 
giới hạn dung sai, trong trường hợp này là khoảng cách A.. 
A „ cũng có thể đọc được từ biểu đồ mạng xác suất 

(Trang 74). 

Nhu cầu C„ > 1,67 và C_. > 1,67 là do khách hàng quy định 
và thay đổi tùy theo cách sản xuất. 

Ngoài ra thì bao giờC . cũng nhỏ hơn Cm: 

Ck < Km 


Hình 2: Tham số năng lực máy C_„ 


Quản lý chất lượng 





Thí dụ cho một kiểm tra năng lực máy 


Một máy robot được dùng để sơn vành bánh xe ô tô (Hình 
1). Độ dày lớp sơn phải là 100 m + 20 um. 
Ta đo độ dày lớp sơn của 56 vành bánh xe đầu tiên mà robot 
đã sơn và ghi trị số đo bằng m vào một bảng gốc (Bảng 
1). Để tính chỉ số năng lực máy C„ và C_„ ta phải tính những 
thông số của phân phối bề dày lớp sơn. Giả thử kích thước 
mẫu là n=56 và khoảng biến thiên của bề dày lớp sơn là 
R. Ta chia kích cỡ bề dày thành một số nhóm k với bề rộng 
w để có thể gom các số đo bề dày vào số nhóm k (ghép 
nhóm). k và w được tính theo công thức trong Hình 2. Ta 
vẽ giản đồ đếm kiểm để đếm tần số n, của mỗi lớp (Bảng 
2). Sau đó ta tính tần số tương đối h băng % và cộng từng 
bậc các trị số h,đễ tính tổng tần số F, bằng %. Cuối cùng ta 
dùng biểu đồ mạng xác suất và phương pháp đồ thị để tính 
thông số của phân phối mẫu (Hình 1, trang 74). 
Biểu đồ mạng xác suất (mạng W) 
Biểu đồ mạng xác suất được dùng để thử nghiệm mẫu lấy 
ngẫu nhiên xem phân bố có là phân bố chuẩn không cũng 
như để tính trị giá trung bình x, độ lệch chuẩn s và khoảng 
cách tới hạn A,. bằng phương pháp đồ thị. Ta cần những 
thông số này để tính năng lực máy. Ngoài ra qua đó ta cũng 


phép trong toàn bộ: tổng thể. 

Trục y (trục đứng) của biểu đồ mạng xác suất dùng để 
chỉ tổng số tần suất xuất hiện F cũng như (100- F), có tỉ lệ 
logarith và trị số là %. Trục x (trục ngang) chỉ độ dãy của ớp 
sơn. Trên trục y ta còn thấy một biến u với thang tuyến tính.. 
Mục đích của biến u là giúp ta đọc được trên trục x trị giá của 
độ lệch chuẩn s và những bội số của s một cách dễ dàng. 
Trên trục x thoạt tiên ta vẽ ranh giới của nhóm và dung sai 
(100 + 20 im). Hai đường thẳng đứng (màu đỏ) đánh dấu 
giới hạn dưới GHD (80 um) và giới hạn trên GHT (120 um) 
của kích cỡ. Kế đến ta vẽ vào biểu đồ những điểm tương 
ứng với ranh giới trên của mỗi nhóm và trị số của ý đọc từ 
Bảng 2 (thí dụ cho nhóm T1: ranh giới trên x= 99, F= = 1,8%) 
trừ trị số cho F,= 100%. Cuối cùng ta vẽ một đường thẳng 
trung bình qua những điểm này. Đường thẳng này gọi là 
đường thẳng xác suất (đường thẳng W). 

Khi kéo một đường thẳng song song với trục x tại trị số u 
=0 hay F = 50% thì giao điểm của đường này với đường 
thẳng xác suất W có trị giá x = X là trị giá trung bình của 
phân phối. Khi vẽ thêm hai đường thẳng tại u = + 3 ta được 
hai giao điểm mới. Chiếu hai điểm này xuống trục x ta định 
được độ phân tán sản xuất 6.s (màu xanh lá cây). Khoảng 
cách A,„ là khoảng cách nhỏ hơn giữa trị số trung bình x 
và GHD hoặc GHT. Trong thí dụ này A, „= 13 um là khoảng 
cách từ x đến GHD. Nếu đường thẳng W cắt đường thẳng 
của giới hạn trên GHT hay giới hạn dưới GHD (GHT trong 
thí dụ này) thì ta có thể ước lượng ‹ được phần trị số nhỏ bất 
thường P, và trị số lớn bất thường Ð, của tổng thể. 


Với những kết quả cho phân phối mẫu ta có thể tính được 
chỉ số năng lực máy C„ và C „ (Hình 3). 


73 





Hình 1: Dàn máy robot sơn 



























Bảng 1: Bảng gốc chiều dày của lớp sơn 
bằng ¡m 

107 |106 |109 |103 |101 |113 |104 |107 
107 |110 |110 |116 |107 |112 |101 |107 
113 | 105 | 106 | 107 | 110 | 104 | 109 | 110 
112 | 106 | 107 | 106 | 111 | 106 | 107 | 101 
104 | 105 | 105 | 104 | 102 | 106 | 104 | 100 
110 | 109 | 112 | 109 | 109 | 107 | 103 | 104 
107 | 105 | 97 | 102 | 106 | 107 | 109 | 112 





























kz\n=W56=7.48 => k=7 
R= Xmax— Xmin= 116m — 97m = 19ùm 
w=S = _ - 2/7um = w=3um 


Hình 2: Cách tính chiều rộng lớp w 













































































Bảng 2: Danh sách đếm kiểm 
Số | Trịisốđo | Danh sách | n, h, F, 
lớp | > < đếm kiểm % % 
1| 96 | 99 1 | 18 | 1,8 
2 | 99 | 102 |||| 4 | 71 | 89 
3 | 102 | 105 |1 10 | 17,9 | 26,8 
4 | 105 | 108 | JIHIttH| | 21 | 37,5 | 643 
5 | 108 | 111 | J1! || 12 | 21,4 | 85/7 
6 | 111 | 114 | 7 | 12,5 | 98/2 
mm 1 | 1,8 |100,0 
Tổng số | 56 | 100,0 
CC 2 0D 1223 qÔ7i 
6-s 22ùm 
Kết quả: 


Robot sơn có khả năng giữ được dung sai. 


Ao= GHT - x= (120 - 107)ùm = 13ùm 


Au=x-GHD = (107 - 80)uùm = 27ùm 


Akrit 
lên Ca = 
mk 3:s 


13ùum 
11um 





= 1,18 < 1,671 
Kết quả: 

Robot sơn không có đủ năng lực. Lượng sơn dùng 
phải được giảm bớt. 


Hình 3: Cách tính năng lực máy 


Quản lý chất lượng 





Biểu đồ mạng xác suất (bề dày lớp sơn: 100 im +20ùim) 



























































































































































































































































































































































-| 99,98 ——— 0,02 
5i po= 0,02 % 
-] 99,95 0,05 
+3-}_ 39, 0,1 
1% kệ 
-Ì 0,5 
Ị H Ị Tỉ lệ 
_ 2m 1 
= Đ M 
Tát li] lF Đường thẳng xác suất 
+2 
] 95 5 
: 90 10 
sEÍJ 
| 80 20 
_ 30 
J 80 = = 
0— t0) ` F 50 S 
I¡.- 60 T7 
¬ 39 M 70 | 
1 FT] 
J 29 | 80 
=ÍÏÍ } 
sị Aknir=13 im 
| 10 | 90 
1 5 | 95 
¬1 S 
5-1 
4 1 Ũ 99 
tị | 6-s=22um 
T] 0,5 : 99,5 
: x=107uùm 
m. si 99,9 
| 0,05 ¬ 99,95 
¬ Pu= 0 % 
99,98 
GHD: |Giới hạn dưới GHT: | Giới hạn trên 
So O S O Ie) 
80 90 100 110 Hm 120 


Hình 1: Dùng bảng biểu đồ mạng xác suất để phân tích một sự lấy mẫu ngẫu nhiên 


Từ Hình 1 ta có thể suy ra sau đây: 


e _ Trị số đo được phân bố chuẩn vì những điểm của tổng tần suất F nằm trên một đường thẳng. 

e_ Trị số trung bình số học x và độ lệch chuẩn s là: X = 107 im; 6.s = 22 im —> s = 3,7 im 

e_ Đường thẳng xác suất có độ dốc khá lớn, có nghĩa là phân bố có độ phân tán nhỏ. 

e_ Phần trị số bất thường trên Ô, = 0,02%, phần trị số nhỏ bất thường dưới Ð„ là 0 (đường thẳng xác suất 
không cắt đường thẳng GHD). 

e- Trị số trung bình x nằm phía bên phải và cách xa điểm giữa M (tâm phân bố), khoảng cách của nó đến 


giới hạn trên GHT là 13 um. Trị số này chính là “khoảng cách tới hạn” A 


74 


krit. 


Quản lý chất lượng 


2.9. Năng lực quy trình 


Năng lực quy trình là khả năng của một quy trình sản xuất có thể chế tạo phôi gia công không bị lỗi sai 
hỏng một cách lâu dài mặc dù bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố. 

Có năm yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quy trình, đó là con người, vật liệu, phương pháp, máy móc 
và môi trường xung quanh. Kiểm tra năng lực quy trình cần được làm trước khi đưa một quy trình mới 
vào sản xuất, trước khi áp dụng bảng điều chỉnh chất lượng để giám sát quy trình bằng thống kê, hay 
khi muốn đánh giá một quy trình sản xuất hàng loạt đang hoạt động. 








Kiểm tra năng lực quy trình là một cuộc kiểm tra dài hạn về khả năng và sự điều khiển được của một 
quy trình sản xuất. 





Muốn xác định năng lực một quy trình ta làm một 





Yêu cầu tối thiểu 
































cuộc kiểm tra dài hạn trước khi bắt đầu sản xuất G =c.> G > 1,33 
hay trong khi sản xuất. Khi đánh giá diễn biến của hà G„> 1,33 
è hó 8. _.ự ^* R xe = “krit 
một quy trình ta cần lấy mẫu ít nhất 25 lần, mỗi đà “No 
lần lấy 5 mẫu (n = 5). Mỗi lần lấy mẫu ta tính trị 
số trung bình x và độ lệch chuẩn s của mỗi mẫu. Kinh nghiệm cho biết là bể rộng độ phân tán 6. ô của tiến trình 
Từ đó ta tính thông số ì và 2 là tri giá trung bình sản xuất không được lớn hơn 75% = 3/4 của kích cỡT (dung sai). 
của 25 thông số mẫu. Ta dùng hai thông số mẫu Điều này có nghĩa là kích cỡT phải lớn hơn hay bằng 8. Ø và 
R Hạ: R x N như thế C >4/3 = 1,33. 
này như trị giá ước lượng cho thông số thực và b : _ 
C> >1,33 = 4/3 có nghĩa là điểm trung bình ‹ của quy trình phải 
ø của quy trình. Cuối cùng ta tính chỉ số C và C pk cách mỗi giới hạn của kích cỡ tối thiểu là 4. Ø'. 
cho quy trình, tương tự như khi tính chỉ số cho 
năng lực máy (Hình 1). Hình 1: Năng lực quy trình 
GHT 
Tâm ụ _ 
dung saiM : my # : : >> im : : : ¡= : ¿ Ì<e 
u 
GHD 
G =070. 6G =1 @ =1,67 Œ\ = T/2 G_ =2,77 G =3,00 
G00 GI H32 GP T012) G„ = 1,6 G„ = 3,00 


Hình 2: Những thí dụ cho thông số đặc trưng của quy trình 


Một quy trình gọi là có năng lực khi có thể sản xuất hoàn hảo, không có lỗi, một cách dài hạn. Để đạt 
được điều này độ phân tán 6. 8 phải nhỏ hơn dung sai một cách đáng kể. Được xem là làm chủ quy trình 
khi không có một yếu tố không biết nào làm rối loạn tiến trình sản xuất một cách có hệ thống (Hình 2 
và Hình 3). 




















Kiểm soát được Không kiểm soát được 

——————GHT ——————GHT 
5. Trường hợp lý tưởng: k> : 3. 
Ẹ M số và Š ồn định. l : : ¿ M Muag BHÉ kêu thực tế: Ẹ 
= ® Không trị số giới hạn nào ¿ thay đối mạn c 
8 bị vượt qua ® đốn định 8 

————————— GHD — ẳ=ẳ=ễ>=>=0UÚÚU 
Ù Trường hợp xấu nhất: Ó 
= (Thỉnh thoảng xảy ra trong = 
s GHT Tống Xây ra trong thực tế: GHT thực tế : s 
Ộ II» M ốn định -—M ® ¡ và ơ thay đổi nhanh c 
kề GHD x. quá lớn, vượt qua những GHD ° ở quá lớn s 
s Ij96illlgIr => Không dùng bảng điều chỉnh E 
~< chất lượng được ~ 














Hình 3: Những dạng tình trạng của quy trình có thể xảy ra 


75 


Quản lý chất lượng 





PT TT 00100010000/00)0 07211009010 001000 (1/0) 0971010001/- Ti 





[41†-1811(9)119) 
Điều chỉnh quy trình bằng thống kê (Statistic Process Control, SPC) 









Phương pháp điều chỉnh quy trình bằng thống kê dùng bảng điều chỉnh chất lượng để quan sát và 
điều chỉnh liên tục quy trình sản xuất. Mục tiêu là nhận định sớm những trục trặc có tính cách hệ 
thống trong quy trình để can thiệp kịp thời và tránh sai hỏng. 





Điều chỉnh quy trình bằng thống kê SPC thường được dùng trong sản xuất hàng loạt với số lượng cao. 
Mục tiêu là đạt được một quy trình sản xuất có năng lực và điều khiển được. Ta phải tối ưu hóa quy trình 
sản xuất trước khi đưa vào sản xuất (—› kiểm tra năng lực quy trình) và giám sát liên tục sản xuất bằng 
cách lấy mẫu. Thường thường người ta lấy mẫu 5 phôi gia công liên tiếp nhau từ dây chuyền sản xuất 
trong khoảng thời gian đều đặn. Nếu quy trình sản xuất càng ngắn và càng có nhiều trục trặc bao nhiêu 
thì người ta càng phải lấy mẫu thử nghiệm thường xuyên bấy nhiêu. Khi có trục trặc (sự cố) thì ta phải 
can thiệp kịp thời để triệt tiêu lỗi sai hỏng cũng như nhanh chóng tiếp tục sản xuất một cách tối ưu với 
chỉ phí kiểm tra thấp. 

Nếu quy trình sản xuất bị sai lệch hay có trục trặc một cách có hệ thống thì ta có thể nhận thấy ngay 
qua những thay đổi của những đặc tính SPC. Những thông số quan trọng này thường do khách hàng 
ấn định. Nếu có đặc tính quan trọng nào liên quan đến an toàn thì bắt buộc phải được ghi thành hồ sơ. 


I Cách xây dựng bảng điều chỉnh chất lượng 











Số mẫu: 28 Đặc tính kiểm tra: bề rộng rãnh chích 
Số lô: 3 Giá trị danh định: 2,5 + 0,1/0 
Khoảng thử: 1 giờ Kích thước mẫu: 5 









Giới hạn tác động trên GHTĐT 
Giới hạn cảnh báo trên GHCBT 
















Đường trung bình Trục trặc 


Trị số trung bình x (mm) 





-— Tâm dung sai (giá trị muốn đạt) 











Giới hạn cảnh báo dưới GHCBD 
Giới hạn tác động dưới GHTĐD 





Phân phối chuẩn 


Thời gian kiểm tra 8 10 12 14 16 18 





Hình 1: Bảng điều chỉnh chất lượng cho trị số trung bình (bảng x) và phân bố của trị số trung bình 


Bảng trị số trung bình (Hình 1, giữa) là một thí dụ tiêu biểu cho một bảng điều chỉnh chất lượng. Trục x là 
thời điểm thử nghiệm hay số của mẫu lấy, trục y là thông số chất lượng đang được kiểm tra. Tùy theo loại 
lấy mẫu mà mỗi điểm của đồ thị là một số đo riêng lẻ hay là một trị số trung bình X của một vài mẫu lấy. 
Đường gạch chấm ở giữa là đường trung bình (M), hiển thị tâm của miền dung sai (giá trị trung bình của 
kích cỡ) hay trị số đích. Giới hạn cảnh báo (GHCBT, GHCBD) hay nếu cần, trị số giới hạn (GHD, GHT), trong 
trường hợp cần thiết, được vẽ bằng đường đứt nét. Giới hạn cảnh báo bao gồm 95% những trị số của 
đặc tính. 

Giới hạn tác động (giới hạn can thiệp) (GHTĐT, GHTĐD) được vẽ bằng đường liền nét là hai ranh giới bao 
gồm những trị số cho phép của quy trình. Hai ranh giới này được nhấn mạnh để làm rõ là khi số đo vượt 
ra ngoài thì ta phải điều chỉnh quy trình ngay, trước khi lỗi xảy ra. Trị số của giới hạn can thiệp được chọn 
làm sao để 99% số đo của quy trình nằm trong khoảng này. Nếu giới hạn tác động bị vượt qua thì tất 
cả các vật gia công sản xuất từ lần lấy mẫu lần cuối phải được thử nghiệm 100% để tránh trường hợp là 
sau khi lấy mẫu máy đã sản xuất phôi gia công có lỗi. Vì thế ta phải ngưng dây chuyền sản xuất để khắc 
phục nguyên nhân của sự trục trặc. 


Bảng điều chỉnh chất lượng hiển thị diễn tiến các đặc tính của một tiến trình theo thời gian và cảnh 


báo khi có trục trặc. 








76 


Quản lý chất lượng 





I Các loại bảng điều chỉnh chất lượng 

Có nhiều loại bảng điều chỉnh chất lượng (BĐCCL). Người ta phân biệt BĐCCL cho các đặc tính đếm được, 
thí dụ bảng thu thập lỗi sai hỏng (Trang 64) và BĐCCL cho các đặc tính có thể đo được (liên tục). BĐCCL 
cho đặc tính đo được lại được chia thành hai loại: BĐCCL giả thiết và BĐCCL quy trình, còn gọi là BĐCCL 
Shewart, tên của người đã phát minh ra phương pháp này. Giới hạn can thiệp và giới hạn cảnh báo cho 
BĐCCL giả thiết được tính từ trị số giới hạn của dung sai. Với BĐCCL cho quy trình thì người ta dùng / 
và 2, tức là dùng những thông số ước tính cho tổng thể qua cách lấy mẫu (định hướng của quy trình). 
Dần dần theo thời gian người ta bỏ không dùng giới hạn cảnh báo nữa. Để có thể quan sát vị trí của trị 
số trung bình và độ phân tán của mỗi quy trình cùng một lúc người ta dùng một BĐCCL có hai lằn. Lần 
trên dùng để kiểm soát vị trí trị số trung bình, lần dưới là dùng cho độ phân tán. Nếu tính bằng tay thì 
người ta kết hợp thông số # (số trung vị) hay X (số trung bình) với R (khoảng biến thiên). Nếu dùng máy 
vi tính để điều chỉnh chất lượng thì người ta hay dùng bảng X -s. 


Bảng trị số gốc (Hình 1) 














Trong bảng trị số gốc người ta vẽ cho mỗi lần lấy 
mẫu 5 trị số đo. Nếu một trị số xuất hiện nhiều lần 
thì người ta ghi chú số lần xảy ra. Khoảng giới hạn 
tác động được chọn bằng 75% dung sai. Đó là một 
điều kiện cần thiết để đạt được giá thành thuận lợi 
cho sản xuất. Bảng trị số gốc được dùng khi chỉ cần 
điều chỉnh một vài đặc tính, hoặc dùng cho giai đoạn 
đầu trước khi áp dụng BĐCCL chính quy. Bảng trị số 
gốc chỉ cần một lằn để hiển thị cùng một lúc vị trí và 
độ phân tán của tiến trình. 








3 
3 





iệu chỉnh 























“—i 
E 
x 
Si 
5 
5 
a 
















































































Hình 1: Bảng trị số gốc cho D=10mm + 0,1mm 


Bảng khoảng biến thiên của trị số trung vị Z—R 
















































































































































































Số chỉ tiết: Đặc điểm được kiểm tra: đường kính 
(Hình 2) Số cỡ lô: Kích cỡ kiểm tra ø6,2 +0,06 
Bảng này dùng hai lằn, ở lằn trên người ta vẽ điểm Khoảng .— gian: 60 phút Phạm vi kích thước mẫu: 5 
trung vị (median) š (hoặc số trung bình X), thường 6,24E 
cho những trường hợp khi kích cỡ mẫu nhỏ và là à- 0-0 
số lẻ. Ở lần dưới người ta vẽ khoảng biến thiên R.Vì  |Ÿ W: 
những thông số này rất dễ tính nên phương pháp này ` = 
được dùng để kiểm soát vị trí và độ phân tán không 
cần máy tính. Giới hạn tác động của bảng Ẩ - R được g@ mm 
tính theo những công thức sẵn có. Cách tính dựa trên ã 0IOỆ ễ 
khoảng phân tán ngẫu nhiên của thông số. Bảng này # 005E 
được dùng trước khi đưa BĐCCL vào sử dụng hay cho Š 000 SP 
những môi trường làm việc khó khăn. Thời gian thử | 7 | 8| 9 |10| 11|12114|15116]17|18119|20|21122 


















































Ề siiZ 5 `. Š . Bảng 2: Bảng khoảng biến thiên của trị số trung vị -R 
Bảng sai lệch chuẩn của trị số trung bình x-s k : k b bả 


(Hình 3) 
Bảng này cũng có hai lằn, ở lằn trên người ta vẽ trị 























trung bình số học x, ở lằn dưới vẽ độ lệch chuẩn s 

của mỗi lần lấy mẫu. Nếu chưa biết các thông số của Ẽ 

quy trình thì ta dùng trị số ước chừng / và ô. Trị số : 

ước chừng được tính từ giá trị trung bình của thông 8 san 

số những mẫu lấy thử nghiệm và bổ sung thêm một sổ. 0007 B xi : . s.. 
vài hằng số rút ra từ bảng có sẵn. Giới hạn tác động ˆ giọao 3Š NNESEGIINSTHMANGUIEGIRRNLIN 
được tính theo những công thức quy định. Bảng x—s bái 240: Fas fnittis:PVs;IE›:PlsuPEalEoal 


phù hợp với việc ứng dụng máy tính để giám sát vị trí 
và độ phân tán của các trị số có tính cách nhạy cảm. Hình 3: Bảng X-s (sai lệch chuẩn của trị số trung bình) 


T7 


Quản lý chất lượng 





Quy tắc đánh giá quy trình sản xuất (Hình 1) 


1. 


Trong sản xuất có thể xảy ra những diễn tiến đặc biệt (Hình 2). 


Nếu những thông số cho vị trí và độ phân tán của 
một quy trình sản xuất nằm trong giới hạn cảnh 
báo GHCB thì tiến trình coi như là điều chỉnh được. 


.. Nếu có ít nhất một thông số nằm giữa giới hạn cảnh 


báo GHCB và giới hạn tác động GHTĐ thì có nguy cơ 
là một sự biến đổi có tính cách hệ thống đang xảy ra. 
Khoảng thời gian thử nghiệm phải được rút ngắn lại. 


.. Nếu có một thông số nằm ngoài giới hạn tác động 


thì phải ngưng ngay sản xuất. Những phôi gia công 
sai hỏng phải được loại ra và nguyên nhân gây ra lỗi 
phải được khắc phục. (Trong 100 trường hợp thì chỉ 
có 1 trường hợp chứng tỏ là những biện pháp này 
không cần thiết.) 


. Nếu khi dùng bảng s hay bảng R mà GHTĐD (giới 


hạn tác động dưới) bị vượt quá thì độ phân tán của 
tiến trình đang giảm xuống một cách có hệ thống. 
Điều này có nghĩa là tiến trình đang trở nên tốt hơn. 


Trục trặc trong tiến trình 


Quan sát 


shay 


Số mẫu thử 





























5 10 15 


Hình 1: Quy tắc đánh giá quy trình 


Biện pháp 




















— — GHTĐT Khuynh hướng Tạm ngưng sản xuất 
5 —x~“”— Tìm nguyên nhân, thí dụ: 
Ị]Ĩ]7}ˆ}ỲỹA. | j.. 7 trị giá trung bình hay trị giá R tăng e Máy bị nóng 
Mẫu lấy x? hay giảm liền nhau e Dụng cụ bị hao mòn 
h Đang chạy Tạm ngưng sản xuất 
GHTĐT Tìm nguyên nhân, thí dụ: 
*—===—. 7 số đo liên tiếp nằm trên hoặc dưới e Dụng cụ bị hao mòn 
GHTĐD đường trung bình e_ Đổi vật liệu, thiết bị kiểm tra, hay 





dung dịch làm nguội và bôi trơn 





Một phần ba 


tác động 








trung bình 





2/3 số đo không còn nằm trong 
khoảng 1/3 ở giữa giới hạn tác động: 


a. Những số đo nằm quá gần giới hạn 


b. Những số đo nằm quá gần đường 





Tìm nguyên nhân, thí dụ 

e_ Vật liệu dùng lấy từ một đợt cung 
cấp khác 

e Sự phân tán của số đo 

e Thay đổi người điều khiển máy 

e. Trộn lẫn vật gia công của nhiều máy 
khác nhau 

e Kiểm tra năng lực của máy đo, 
phương pháp đo và trình độ kỹ 
thuật của người đo 





en" >9 3 


Lấy mẫu ngẫu nhiên có lợi gì so với thử nghiệm 100%? 
Mục tiêu của điều chỉnh bằng thống kê SPC là gì? 
Chỉ số năng lực quy trình C và C bằng nhau thì có nghĩa là gì? 

Nếu trong khi sản xuất một trị số trung bình vượt qua giới hạn tác động thì phải có biện pháp gì? 
Bảng điều chỉnh nào thì phù hợp cho cách tính bằng tay? Hãy giải thích tại sao. 








78 


Quản lý chất lượng 








PA? iì 09) 0/06/00 (00000 ŸÌì 


I Đánh giá (Audit) 

Khái niệm Audit (đánh giá) xuất phát từ tiếng Latin: audire = nghe. 
Đánh giá chất lượng là một việc kiểm tra có hệ thống và độc lập với 
mục đích tìm điểm yếu của một tổ chức, gợi ý biện pháp cải tiến và 
xem xét lại kết quả những biện pháp này. Đánh giá chất lượng được 
làm theo kế hoạch bởi những chuyên viên đánh giá (Auditor) độc lập 
đã được đào tạo riêng cho công việc này. Kế hoạch đánh giá định 
nghĩa đánh giá cái gì, bao giờ, như thế nào và ở đâu. Tài liệu cần thiết 
cho đánh giá có thể là là danh sách những yêu cầu của khách hàng 
(Bản thông số kỹ thuật), bản vẽ, tiêu chuẩn, kế hoạch thử nghiệm, 
bảng thu thập lỗi và danh sách kiểm tra. Tùy theo đánh giá cái gì 
và ai đánh giá mà người ta phân biệt nhiều loại đánh giá (Hình 1). 


(pánh giá sản phẩm 
[pim giá quy trình 
Em giá hệ thống 


Thực hiện bởi chuyên viên đánh giá từ 
nội bộ hay từ bên ngoài: 





Hình 1: Các loại đánh giá 


Đánh giá sản phẩm. Đánh giá sản phẩm có mục đích kiểm tra xem những đặc tính chất lượng có phù 
hợp với quy định trong bản vẽ và tiêu chuẩn đã dùng cũng như kiểm tra xem những yêu cầu về chất 
lượng, đặc biệt là những yêu cầu của khách hàng hoặc người đặt hàng về chức năng và sự an toàn, có 
được thỏa mãn không. 

Đánh giá quy trình. Đánh giá quy trình có mục đích tìm cơ hội cải tiến quy trình. Người ta kiểm tra và 
đánh giá tính ổn định, hiệu năng làm việc và hiệu quả kinh tế của quy trình cũng như sự phù hợp của 
nó với luật pháp, tiêu chuẩn và lập thành tài liệu của quy trình. 

Đánh giá hệ thống. Đánh giá hệ thống là sự đánh giá hiệu năng và khả năng vận hành của toàn bộ 
hệ thống quản lý chất lượng của một doanh nghiệp để tìm nhược điểm, biện pháp sửa đổi và cải tiến. 
Đánh giá nội bộ và đánh giá từ bên ngoài. Đánh giá nội bộ là công cụ của ban điều hành để tự đánh 
giá năng lực của tổ chức. Đánh giá từ bên ngoài phân biệt đánh giá nhà cung cấp và đánh giá để chứng 
nhận. Qua việc đánh giá nhà cung cấp, các công ty đánh giá nhà cung cấp của họ phần lớn dưới dạng 
đánh giá quy trình. Đánh giá để chứng nhận là đánh giá năng lực và hệ thống điều hành của một công ty. 


I Chứng nhận 
Chứng nhận là một quy trình kiểm tra và công nhận hệ thống chất 
lượng của một công ty bởi một tổ chức có thẩm quyền (Hình 2). Trên 
nguyên tắc việc xin chứng nhận là một chuyện tự nguyện, nhưng 
ngày nay các công ty thường bị áp lực từ nhiều nơi để xin chứng 
nhận. Thí dụ một hãng sản xuất xe hơi chỉ được quyền bán xe khi 
hãng chứng minh được khả năng của mình qua một giấy chứng 
nhận do cơ quan nhà nước phụ trách về xe hơi cấp phát. Nhiều khách 
hàng chỉ đặt hàng ở những công ty đã được chứng nhận. Trên thực 
tế nếu một nhà cung cấp không có một hệ thống quản lý chất lượng 
đã được chứng nhận (Hình 1, Trang 62) thì không có cơ hội để được 
khách hàng lớn công nhận cho vào danh sách nhà cung cấp chính. 
Sự công nhận được thực hiện theo quy định của các chuẩn quốc tế, 
thí dụ như bộ chuẩn ISO-9000 hay bộ chuẩn tương đương ISO/TS 
16949 của công nghệ ô tô. Sự chứng nhận được thực hiện bởi các 
tổ chức kiểm tra độc lập thí dụ như DQS (Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Managementsystemen - Cơ quan chứng nhận 
hệ thống quản lý Đức), TÙV hay DEKRA. Giấy chứng nhận thường 
có giá trị ba năm. Những điều sau đây được kiểm tra: 
e Tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng (sổ tay chất lượng, quy 
định quy trình, phương thức làm việc, phương thức thử nghiệm), 
e_ Sự thực hiện những quy trình làm việc trong thực tế 
e Hiệu năng làm việc và hiệu quả kinh tế của quy trình. 


79 


Những phương pháp chứng nhận 


Thông tin đầu tiên 


Bản chào hàng và hợp đồng 


| Phân tích hệ thống 


Đánh giá trước (lựa chọn) 
Kiểm tra trước để sửa soạn nội bộ 


| Kiểm tra hệ thống 


Đánh giá để chứng nhận biên bản 
và báo cáo đánh giá cho chứng chỉ 
chứng nhận 








| Theo dõi và đánh giá lại 


Hình 2: Sơ đồ lịch trình của việc chứng nhận 


Quản lý chất lượng 








VI PA 6-101/-1/1)/-( 0 ¡1 /va)))/2//)0)/22))(/21(0)/1-1/8(9)81/10/107-No)1) A010) 
Để có thể cạnh tranh trên thị trường các công ty cố 
gắng đổi mới và cải tiến liên tục để tiếp tục phát 
triển sản phẩm. 


Nghĩa của chữ Innovation (Latin innovatio: đổi 
mới) là một tiến bộ vượt bậc qua một phát minh, 
một quy trình sản xuất mới hay là một đầu tư lớn 
vào máy móc và thiết bị mới. 

KVP viết tắt của tiếng Đức Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess, tiếng Anh 'Continuous 
lmprovement Process” (CIP) có nghĩa là Quy Trình 
Cải Tiến Liên Tục (QTCTLT). Người Nhật, người đã 
triển khai phương pháp nâng cao chất lượng này 
và áp dụng nó một cách thành công đặc biệt, gọi 
nó là KAIZEN (Hình 1). 





“KAI“= Thay đổi z-lẾ 






“KAIZEN” 


= Cải tiến liên tục cà: Ễ 


Đổi mới (nhảy xa) (bước ngắn) 


Hình 1: Tiến bộ bằng nhảy xa và bước ngắn 





Bảng 1: So sánh Đổi mới - Cải tiến liên tục 





Cải tiến liên tục (KAIZEN) 


Đổi mới (Innovation) 





Mục tiêu của Quy trình cải tiến liên tục và 
KAIZEN là sự nâng cao chất lượng không 
ngừng và đồng thời làm giảm chỉ phí. 








OTCTLT và KAIZEN nhằm mục đích dùng kết quả 
của những cố gắng liên tục hàng ngày để cải tiến 
sản phẩm, quy trình và tổ chức bằng những bước 
nhỏ. Cách thi hành QTCTLT dựa vào nhân viên 
cũng như vào nỗ lực làm tối ưu chỉ tiết của quy 
tình. Theo triết lý KAIZEN các nỗ lực làm tối ưu 
phải bắt đầu từ sản xuất. Chỉ có người nào làm 
việc hàng ngày trong sản xuất mới nhận biết được 
những điểm yếu của quy trình một cách hiệu quả 
và biết cách sửa đổi cho tốt hơn. Những vấn đề xảy 
ra được các thành viên của quy trình giải quyết tại 
chỗ. QTCTLT là sự sửa đổi không ngừng cách thức 
làm việc, quy trình làm việc và phương pháp làm 
việc để cải tiến luồng thông tin và chỉ tiết gia công 
với mục đích đạt được chất lượng cao hơn cho sản 
phẩm và dịch vụ (Bảng 1). 

OTCTLT và KAIZEN đòi hỏi sự chấp nhận, động 
viên và đào tạo trong thái độ giải quyết vấn đề, 
sự thông tỉn thường xuyên giữa nhân viên cũng 
như tỉnh thần làm việc nhóm với cường độ cao. 
Thành viên của mỗi nhóm, tối đa 10 người nên đến 
từ nhiều lãnh vực khác nhau của công ty. Bảng 2 
chỉ dẫn những quy tắc cơ bản cho việc thực hành 
OTCTLT. 


Ngoài ra QTCTLT và KAIZEN cũng nhắm vào việc 
diệt trừ lãng phí. Tất cả những gì không đóng góp 
vào sự gia tăng giá trị của sản phẩm đều là lãng 
phí nguồn lực, thí dụ như sửa chữa lại lỗi sai hỏng 
hay thời gian đợi (Bảng 3). 


Thay đổi vượt bậc bằng Cái tiến liên tục bằng 





+ Nhảy xa « Bước nhỏ 
+ Đầu tư lớn + Thưởng cho nhân viên 
+ Ý tưởng cá nhân « Làm việc nhóm 


+ Suy nghĩ hướng về mục 
tiêu và kết quả 


+ Suy nghĩ hướng về quy trình 
+ Hướng về nhân viên 

+ Hướng về công nghệ - Kết hợp tất cả nhân viên 
« Ít chuyên viên 











Bảng 2: Quy trình thực hành cơ bản của Cải Tiến 
Liên Tục (CTLT) 





+ Bỏ những quan điểm bảo thủ 
+ Đặt câu hỏi về những phương thức đang dùng 


+ Suy nghĩ có thể làm được gì và đừng suy nghĩ tại sao lại không 
làm được. 

+ Một lời giải 50% ngay bây giờ tốt hơn 1 lời giải 100% không bao 
giờ xảy ra. (just do it') 

+ Sửa lỗi ngay lập tức 

+ Luôn luôn tìm một lời giải tốn ít chỉ phí. 

+ Không sợ trở ngại. Trí khôn chỉ xuất hiện khi khó khăn xảy ra. 

« Hỏi 5 lần 'tại sao?, hãy tìm nguyên nhân thực sự. 

+ Một nhóm giải quyết vấn đề tốt hơn một chuyên gia. 

« CTLT không ngừng. 





Bảng 3: Các loại lãng phí trong sản xuất 








+ Sản xuất dư 

« Thời gian chờ đợi 

+ Chuyên chở không cần thiết 

« Quy trình sản xuất không tốt 

+ Dự trữ không cần thiết 

+ Khuyết điểm về chất lượng và nhu cầu sửa chữa 
+ Những đoạn đường đi không cần thiết 








80 








3.1 An toàn lao động ........................................................ 






Dấu hiệu an toàn................... 
Nguyên nhân gây ra tai nạn.. 


[5] 3ïn [s1nfET975{n] UGEEIRkiesoeenlXeeztxkrbirxiriitosroxtttrttkcrsxk 


- 82 
“ 82 C9 
ZNU ° hi 























3.2. Phân loại các phương pháp sản xuất ................ 
Các nhóm chính của phương pháp sản xuất... 


Kết cấu của nhóm chính..................................---- 














3.4. Phương pháp biến dạng......................................... 


Tính năng của vật liệu trong biến dạng. 
Khái niệm về phương pháp biến dạng.. 


Biến dạng uốn, biến dạng nén.............. 
55 C7. 6ẽ6 
Cắt bằng kéo..... 
Catbàngtia rẻ... 
























Tiện, phay,mài ........... 
Gia công chính xác ................................- 

Xói mòn (ăn mòn) bằng tia lửa điện... 
Đồ gá và cơ cấu kẹp.............................. 






Thí dụ về chế tạo đài kẹp ..................................-------- 














Phủ lớp với sơn và chất dẻo.. 
Phủ lớp với kim loại 
Phủ lớp với các tính chất đặc biệt 





3.9. Cơ sở sản xuất và bảo vệ môi trường ................ 


Xử lý ở gia công cắt có phoi....................... 


Làm sạch chỉ tiết........................ 
lGGdIÓ 2 0 gũ 
Xử lý chất thải và chất độc hại.................................. 





































An toàn lao động 








EÊN VÀ) 007 (00c: 





EA Vai 9 (0s oi: 


Để đảm bảo an toàn lao động và tránh tai nạn xảy ra cho công nhân, 
mỗi ngành nghề có những quy định phòng ngừa tai nạn phải tuân 
thủ do hiệp hội bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp ban hành cho 
mọi công ty (Hình 1). Mọi nhân viên trong công ty phải lưu ý chính 
xác những quy định này. Làm việc một cách an toàn để tránh tai nạn là 
điều có thể học được. Cách làm việc không để ý đến an toàn lao động 
có thể gây ra bệnh tật, nguy hiểm cho cơ thể hoặc thiệt hại vật chất. 
Ai vi phạm những quy định phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp trước 
hết gây nguy hiểm cho chính mình và sau đó cho đồng nghiệp cũng 
như gây thiệt hại cho máy móc và thiết bị của xí nghiệp. 





Các biện pháp tránh tai nạn nghề nghiệp có mục đích bảo vệ công 
nhân và máy móc để phòng ngừa thiệt hại xảy ra. 


3.1.1 Dấu hiệu an toàn 


Để đánh dấu một khu vực làm việc người ta dùng những loại dấu 
hiệu khác nhau. 


Dấu hiệu chỉ dẫn 

Dấu hiệu chỉ dẫn có hình tròn nền xanh với hình vẽ trắng hiển thị biện 
pháp phòng ngừa cần thi hành (Hình 2). Những dấu hiệu này quy định 
cách làm việc bắt buộc phải tuân theo. Thí dụ như ai làm việc ở một 
máy mài thì bắt buộc phải đeo kính bảo vệ mắt. 











Dấu hiệu cấm 

Dấu hiệu này cũng có hình tròn nhưng nền trắng với hình vẽ màu đen 
hiển thị việc cấm làm (Hình 3). Người ta nhận biết biển cấm có viền 
đỏ và một gạch chéo màu đỏ. Thí dụ một chất lỏng hoặc khí có khả 
năng cháy cũng như khi trộn với những bụi nhỏ phân tán đều trong 
không khí có thể gây ra một hỗn hợp nổ. Những phòng làm việc chứa 
hoặc dùng xăng, acetylen hay bụi gỗ được coi là nguy hiểm có thể 
cháy nổ. Những phòng này phải treo bảng cấm đốt lửa, ánh sáng trực 
tiếp hoặc hút thuốc. 


Dấu hiệu cảnh báo 

Dấu hiệu cảnh báo có hình tam giác nền vàng mũi hướng lên trên với 
hình vẽ màu đen (Hình 1, Trang 83). Thí dụ người ta phải treo bảng 
cảnh báo ở những nơi chứa chất độc hoặc chất ăn mòn để hướng dẫn 
rằng chỉ được xử lý những chất này một cách rất thận trọng với những 
biện pháp phòng ngừa an toàn tương ứng. 

Dấu hiệu cấp cứu 

Dấu hiệu cấp cứu có hình vuông hay hình chữ nhật, nền xanh lá cây 
với hình vẽ màu trắng (Hình 2, Trang 83). Những dấu hiệu này được 
dùng để chỉ đường cấp cứu hay nơi dễ nhận thấy để hộp cứu thương 
hoặc băng ca chở người bị thương. 


Để gia tăng an toàn lao động người ta treo ở chỗ làm những dấu 





hiệu chỉ dẫn, dấu hiệu cấm, dấu hiệu cảnh báo và dấu hiệu cấp cứu. 


82 


@œ 


é 





Hình 1: Những logo của hiệp hội nghề 


nghiệp 





Đội mũ 
bảo hiểm 








Đeo mặt nạ bảo vệ 
hô hấp 








Đeo găng tay bảo vệ 





= 
0 
j 
œ 
= 
S 
< 
c 
m 
K) 
< 
-ồ› 


Đeo dụng cụ 
bảo vệ tai 


Hình 2: Dấu hiệu chỉ dẫn 


Cấm dùng nước để 
dập tắt lửa 


Cấm ngưới 
đi bộ 





Cấm đốt lửa, đèn có 
lửa và hút thuốc 





Nước không uống 
được 


Hình 3: Dấu hiệu cấm 


An toàn lao động 








ENPAAI 0) (000000000 li 


Tai nạn xảy ra vì sự không đáp ứng của con người, vì thiếu kiến thức về 
những mối nguy hiểm và bất cẩn cũng như không đáp ứng của kỹ thuật. 
Sự không đáp ứng của con người là không thể hoàn toàn tránh khỏi 
cho dù nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng. Qua việc dùng những thiết 
bị an toàn, thí dụ như rào cản, người ta có thể giới hạn được hậu quả tai 
nạn trong phạm vi nhỏ. 

Sự sai lầm kỹ thuật có thể xảy ra vì vật liệu bị mòn mỏi hay bị dùng quá 
tải mà không tiên liệu được. Nhưng ngay trong những trường hợp máy 
bị hư hỏng, thí dụ như khi lực kẹp hay thiết bị kẹp chỉ tiết gia công bị 
giảm sút, thì máy không được phép khởi động cũng như phải tự động tắt. 


3.1.3 Biện pháp an toàn 


Người ta phải tránh tai nạn bằng những biện pháp bảo vệ an toàn, bao 
gồm những biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra tai nạn, che chắn và 
đánh dấu khu vực nguy hiểm, cũng như ngăn chặn không để nguy hiểm 
Xảy ra: 





Nguy hiểm phải được loại trừ 

Khi máy móc trục trặc phải báo ngay cho nhân viên chịu trách nhiệm biết. 
Phải giữ thông thoát đường xe chạy và đường cấp cứu. 

Không được để dụng cụ nhọn hay sắc trong túi quần áo. 

Không được đeo đồ trang sức, đồng hồ và nhẫn khi làm việc. 


Khu vực nguy hiểm phải được rào cản và đánh dấu 

Không được phép mang thiết bị bảo vệ, bảng chỉ dẫn và trang bị bảo vệ 
an toàn ra chỗ khác. 

Phải đậy kín các máy truyền động bánh răng, truyền động đai và truyền 
động xích. 

Phải đánh dấu và lưu trữ một cách an toàn các bình chứa chất dễ cháy, 
chất dễ nổ, chất ăn mòn hay chất độc. 


Nguy cơ gây nguy hiểm phải được ngăn chặn 

Phải mặc quần áo bảo hộ để chống tia lửa bắn ra, hơi nóng, tiếng động 
và tỉa bức xạ. 

Dùng kính bảo hộ, kính chắn, nắp chụp bảo vệ và vỏ che để tránh nguy 
hiểm cho mặt và mắt. 

Cho máy móc và thiết bị làm việc điện người ta phải dùng những biện 
pháp bảo hộ đặc biệt (Trang 577). 






Tất cả mọi công nhân phải cùng suy nghĩ, cùng quan tâm, cùng tham 
gia thực hiện các biện pháp an toàn bảo vệ máy móc, thiết bị, quy trình 
sản xuất, trước hết là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công nhân. 








1. Người ta phân biệt những loại dấu hiệu an toàn nào? 
2. Người ta dùng biện pháp nào để bảo vệ mặt và mắt? 
3. Những nguyên nhân nào có thể gây ra tai nạn? 

4. Biện pháp bảo vệ cho thiết bị điện là gì? 








83 





Coi chừng chỗ 
nguy hiểm 


Coi chừng. 
xe vận chuyển 
trong xưởng 








Coi chừng vật 
liệu dễ cháy 


Coi chừng vật 
liệu dễ nổ 








Coi chừng tia 
laser 


Coi chừng 
chất độc 








Coi chừng tia 
phóng xạ hay 
bức xạ ion hóa 


Hình 1: Dấu hiệu 


Coi chừng điện 
thế nguy hiểm 





cảnh báo 








+ 














Cấp cứu 


Hướng đường 
cấp cứu 





b 





Đường cấp cứu rễ trái 














b 





Đường cấp cứu qua lối ra 


Hình 2: Dấu hiệu 


cấp cứu 


Các phương pháp sản xuất 





E3 00 0972102.140)())(0//319)//)91-1/041.-:: 





Các phương pháp sản xuất thủ công hay công nghiệp được phân loại tùy theo dạng của phôi gia công 
được tạo ra, thay đổi hay giữ nguyên. Nếu lưu ý đến kết cấu của vật liệu lúc gia công mới được tạo ra, giữ 
nguyên, giảm đi hoặc lớn ra, người ta chia những phương pháp sản xuất ra thành sáu nhóm chính (Hình 1) 























Hình dạng của chỉ tiết qua các phương pháp gia công được 

tạo ra thay đổi giữ nguyên dạng 
Dạng thô Tạo dạng Cắt đứt Đắp, lắp, ghép Phủ lớp Thay đổi tính chất 
(đổ khuôn) của vật liệu 

(Nhóm chính 1) | (Nhóm chính 2) | (Nhóm chính 3) | (Nhóm chính 4) | (Nhóm chính 5) (Nhóm chính 6) 
Sự kết hợp của nguyên vật liệu qua các phương pháp được 
tạo ra giữ nguyên trạng nhỏ lại lớn ra giữ nguyên trạng, 
nhỏ lại hay lớn ra 














Hình 1: Các nhóm chính của phương pháp sản xuất 


Phương pháp sản xuất của từng nhóm chính 


Tạo dạng nguyên mẫu 


Chỉ tiết được tạo ra từ chất không có hình dạng (Hình 
2). Kết cấu của vật liệu được phát sinh trong quá trình 
sản xuất. 




















Trạng thái ban đầu Phương pháp (thí dụ) 
se Dạng lỏng Đúc 
se Dạng dẻo, dặc sệt Đùn ép 
e Dạng hạt, bột Thiêu kết 
e lon hóa Đúc điện 
Hình 2: Sự tạo dạng nguyên mẫu (Đúc) 
Biến dạng 


Hình dạng của một chỉ tiết ở thể rắn hay bán thành 
phẩm được thay đổi qua biến dạng dẻo (Hình 3). Cấu 
trúc (gắn kết) của vật liệu được giữ nguyên. 





Quá trình 


Các phương pháp (thí dụ) 





e Biến dạng nén 

e Biến dạng kéo nén 
e Biến dạng kéo 

e Biến dạng uốn 

e Biến dạng trượt 





Cán, dập khuôn 

Ép vuốt sâu 

Kéo dài, làm rộng 

Bẻ cạnh, dập chấn cạnh 
Quấn một lò xo nén 








84 











Hình 3: Sự biến dạng (Ép vuốt sâu) 





Các phương pháp sản xuất 





Cắt đứt (Cắt gọt loại bỏ phoi) 

Bằng phương pháp cắt đứt, chỉ tiết được gia công từ phôi 
thô (Hình 1). Dạng phôi qua đó được thay đổi và kết cấu 
của vật liệu trong phạm vi gia công được lấy ra. 


Quá trình 


Các phương pháp (thí dụ) 





e Tách ra 

e Cắt gọt có phoi 
® Sưăn xói mòn 
e Tháo rời 








Cắt bằng kéo, cắt bằng tia 


Phay, mài 
Ăn mòn bằng tia lửa điện 
Văn tháo ra 





M Ghép 


Qua lắp ghép hai hoặc nhiều chỉ tiết kết nối với nhau dưới 
dạng tháo rời hay không tháo rời được (Hình 2). 


Quá trình 








Các phương pháp (thí dụ) 








e Ghép vào Kết nối bằng ốc vít 
e Ép vào Lắp ráp ổ bi 
se Hàn Hàn với khí bảo vệ (khí trơ) 
e Hàn vảy Hàn vảy cứng, hàn vảy mềm 
e Dán Dán bằng keo phản ứng hóa 
học (Keo nhiều thành phần) 
M Phủ lớp 


Qua phương pháp phủ, vật liệu không định hình được 
dùng làm lớp phủ dính chặt vào chỉ tiết (Hình 3). 


Trạng thái vật liệu 


Các phương pháp (thí dụ) 





e Thể khí, dạng hơi 
e Thể lỏng, dạng sệt 
se lon hóa 

e Thể rắn, dạng hạt 








Sự kết tủa bốc hơi 
Sơn phủ 

Xi, mạ 

Phun nhiệt 





Thay đổi tính chất vật liệu 





Qua chuyển đổi kết cấu, loại ra hay đưa vào hạt vật liệu 
nhỏ thì tính chất của vật liệu thay đổi (Hình 4). 


Quá trình 


5 5 = Hình 3: Phủ lớp (Sơn nhúng tĩnh điện) 
Các phương pháp (thí dụ) 





e Chuyển đổi kết cấu 
vật liệu 

e Loại ra (phân, tách) 

e Đưa vào (bổ sung) 








Tôi, ú 
Lớp bề mặt ngoài được tôi 
Khử cạc bon 

Thấm than, thấm ni tơ 








1. Nhóm chính nào được phân loại trong quá trình 
gia công sản xuất? 
2. Mô tả một phương pháp của một nhóm chính. 





Hình 4: Thay đổi tính chất của vật liệu (Tôi) 





85 





Các chỉ tiết sẽ được chế tạo bằng phương pháp đúc nếu không 
thể chế tạo bằng các phương pháp khác, hoặc tuy được nhưng 
không kinh tế, hoặc vì cần phải tận dụng những đặc tính riêng 
của vật liệu đúc, thí dụ như đặc tính trượt (Hình 1). 


E000 (000 0/00 7Ìì/- 


Khuôn 

Có hai phương pháp tạo khuôn: khuôn hủy là loại khuôn chỉ 
sử dụng một lần rồi hủy và khuôn vĩnh cửu (Bảng 2). 
Khuôn hủy có nghĩa là khi lấy vật đúc ra khuôn sẽ bị hủy. 
Loại khuôn này thường được tạo bằng cát thạch anh và chất 
kết dính. 

Khuôn vĩnh cửu được dùng để đúc các kim loại không phải 
sắt thép (kim loại màu, kim loại nhẹ) với số lượng nhiều. Khuôn 
được chế tạo bằng vật liệu thép hoặc hợp kim gang đúc. 


Mẫu 

Để chế tạo khuôn hủy người ta phải sử dụng mẫu. Để chế tạo vật 
mẫu cần phải có bản vẽ của chỉ tiết (Hình 1.1 trang 87). Vì phôi 
đúc sẽ co lại khi nguội cho nên kích thước mẫu phải lớn hơn kích 
thước của chỉ tiết thành phẩm tương đương với độ co ngót của 
sản phẩm (Hình 2). Ngoài ra người ta còn phải tính thêm vào bề 
mặt được gia công của mẫu phần lượng dư gia công. 

Độ co rút (Độ co ngót) tùy thuộc vào từng vật liệu đúc khác nhau, 
vào khoảng 2% kích thước vật mẫu (Bảng 1). 

Về vật mẫu cũng có 2 loại, mẫu vĩnh cửu và mẫu chảy (mẫu tự 
hủy). Mẫu vĩnh cửu là mẫu được dùng lại nhiều lần để tạo khuôn 
đúc. Mẫu chảy nằm lại trong lòng khuôn, khi rót kim loại lỏng vào 
khuôn mẫu chảy sẽ tự hủy (Trang 89). 

Để tạo phần rỗng và mặt sau bị xén trong vật đúc người ta sử 
dụng lõi (thao). Lõi cát được chế tạo bằng hộp lõi (Hình 1.3, trang 
87). Lõi phải có tai gối (đầu gác thao) để vật mẫu nằm đúng vị trí 
trong lòng khuôn (Hình 1.2 và 1.7, trang 87). 


Bảng 2: Tổng quan về các phương pháp tạo khuôn và phương pháp đúc 








h 


. 
* 
L†- 
xÍ 
+ 
Ế 
W 
Ñ 


Hình 1: Thân máy của một động cơ diesel V8 


ø72,9 











Hình 2: Kích thước mẫu cho một phôi đúc 
bằng hợp kim nhôm 






Bảng 1: Độ co rút 









Nguyên liệu đúc Độ co rút (%) 











Gang đúc (EN-GJL) 1,0 
Thép đúc 2,0 
Hợp kim AI (nhôm) và 1,2 





hợp kim Mg (ma-nhê) 

















Các phương pháp tạo khuôn và đúc 




















Đúc khuôn hủy 














Đúc khuôn vĩnh cửu 














Với mẫu vĩnh cửu Với mẫu chảy (tự hủy) 





























Khuôn tay Đúc chính xác 
Khuôn máy Đúc đây 
Khuôn chân không 
Khuôn vỏ mỏng 





Không có mẫu 











Đúc áp lực 
Đúc khuôn kim loại 
Đúc ly tâm 
Đúc liên tục 














86 


Đúc khuôn hủy 








với mẫu vĩnh cửu 





Có nhiều cách tạo khuôn đúc với mẫu bền: khuôn 
nện dùng tay (thủ công), khuôn nện dùng máy, 
khuôn chân không và khuôn vỏ mỏng (khuôn 
mặt nạ). 


I Khuôn tay và khuôn máy 

Khi tạo khuôn cho vật mẫu có thể dùng hòm 
khuôn từ hai hoặc nhiều phần (Hình 1). Việc tạo 
khuôn bằng tay (thủ công) áp dụng với vật đúc 
kích thước lớn hoặc số lượng sản phẩm nhỏ. 

Đối với vật mẫu gồm hai nửa (hai phần) thì một 
nửa được đặt vào hộp khuôn dưới. Vật liệu điền 
đầy (cát) được nén chặt (dẽ) bằng tay (Hình 1.5). 
Hộp khuôn nửa trên được đặt úp lên khuôn bên 
dưới (đã được lật ngửa) vào đúng vị trí của các 
chốt định vị. Sau đó đặt nửa mẫu trên vào, đổ cát 
tạo khuôn lên và nện chặt (Hình 1.6). Sau khi tách 
dỡ hai nửa khuôn riêng ra đến lượt dùng dụng cụ 
cắt, xẻ các rãnh cho hệ thống dẫn gồm máng dẫn 
(culê) và đậu dẫn. Sau đó lấy mẫu ra và đặt lõi vào. 
Để tránh sức đẩy lên trên của kim loại lỏng, hai 
nửa khuôn đúc trên và dưới phải được kẹp nối với 
nhau hoặc dùng vật nặng đè lên trên (Hình 1.7). 
Kim loại lỏng được rót đầy vào lòng khuôn qua 
đậu rót, khí trong khuôn thoát ra ngoài qua các 
đậu ngót. Kim loại lỏng trong các đậu ngót sẽ bù 
đắp phần co lại của vật đúc trong lòng khuôn, 
tránh được lỗi bọt khí (rỗ khí, rỗ co) do sự co rút. 
Các ứng dụng: Đúc cánh quạt tuốc-bin cho nhà 
máy thủy điện và bàn giá kê cho trung tâm gia 
công. 

Trong trường hợp tạo khuôn máy, các công đoạn 
cũng giống như tạo khuôn bằng tay, máy móc 
được dùng để nén vật liệu làm khuôn (cát) và để 
lấy mẫu ra khỏi lòng khuôn. Ngoài ra đối với các 
thiết bị hoàn toàn tự động còn có thêm khâu đúc/ 
rót và lấy vật đúc (chỉ tiết đúc) ra khỏi khuôn sau 
khi đông đặc, rút ngắn thời gian sản xuất. Tuy 
nhiên tạo khuôn máy chỉ bắt đầu có hiệu quả kinh 
tế với số lượng từ trung bình trở lên. 


Vật đúc của khuôn đúc máy có độ chính xác 


cao hơn khuôn tay và độ nhẵn bề mặt cũng 
tốt hơn. 





Các ứng dụng: Đúc trục khuỷu cho ô tô. 


EEVN? dù 0i l()(), 


KV l0) 303) lvàc s24) (0.01 < 

















1.1: Bảng vẽ vật đúc (chỉ tiết) 


Gối để lõi 





Một nửa mẫu 





1.2: Mẫu (2 phần) 








1.3: Hộp lõi (2 nửa) 1.4: Lõi thành hình 





Vật liệu làm khuôn 
Hòm khuôn dưới 

Tấm lót đáy nửa 

khuôn dưới (để khuôn) 





1.5: Nửa mẫu nằm trong lòng khuôn đã nện (nửa dưới, 
chưa lật ngửa) 











Đậu hơi/  ĐẬU 


đậu ngót 


Đậu hơi/ 
đậu ngót 
Hộp khuôn trên 
Gối lõi 
Chốt định vị 


Hộp khuôn dưới 


1.6: Mẫu nằm trong lòng khuôn đã nện (2 nửa chồng 
lên nhau) 









Vị trí lỗi, 
Lõi đã đặt 
Kẹp 


1.7: Đổ khuôn (Rót kim loại lỏng vào khuôn) 








Đậu rót Đậu hơi/ 


đậu ngót 





Đậu hơi/ 
đậu ngót 
Rãnh 


Vật đúc 
1.8: Chỉ tiết đúc thành hình 


Máng dẫn (culê) 


Hình 1: Quy trình chế tạo một vật đúc với mẫu vĩnh cửu 


Đúc khuôn hủy 





I Khuôn chân không 

Để tạo khuôn chân không người ta dùng cát không có 
chất kết dính. Hai nửa vật mẫu có những lỗ khoan nhỏ 
thông với thùng rỗng của hộp khuôn chân không (Hình 
1.1). Một tấm màng co (plastic mỏng) được phủ trùm 
lên vật mẫu. Dưới sức nóng của hộp sưởi điện bên trên 
và do sức hút chân không từ mặt dưới, tấm màng co 
biến dạng theo hình thù của vật mẫu (Hình 1.1). Qua 
sự rung đều của bộ khuôn, cát trong khuôn dồn sít lại. 
Sau đó người ta phủ lên trên một tấm màng co thứ hai 
và dưới sức hút chân không cát trong lòng khuôn bị 
nén chặt (Hình 1.2). Khi tắt máy hút chân không (của 
hộp ngang bên dưới) ta có thể tách khuôn đúc ra khỏi 
mẫu (Hình 1.3). 

Sau khi tạo xong nửa kia của khuôn, hai nửa trên dưới 
được chập lại với nhau, gài chắc và đúc, trong khi đó 
vẫn giữ toàn bộ hộp khuôn trong tình trạng bị hút chân 
không - áp suất âm - (Hình 1.4). Qua đây tấm màng co 
sẽ bị bốc hơi. 





Ở hộp khuôn chân không, phần rỗng của lòng 
khuôn được giữ trong tình trạng chân không (dưới 
áp lực âm) 





Sau khi vật đúc đã đông đặc lại (kết tinh), tắt máy hút 
chân không, vật đúc (và cát nén) tự động rơi ra khỏi 
khuôn (Hình 1.5). Cát làm khuôn có thể sử dụng lại. 
Các ứng dụng: Đúc bệ (bàn) máy công cụ và tấm thành 
khung hai bên của máy in. 


I Khuôn vỏ mỏng (khuôn mặt nạ, 

khuôn cát nhựa) 
Khuôn vỏ mỏng là loại hộp khuôn và lòng khuôn chỉ 
dày khoảng vài milimét, làm bằng hỗn hợp cát thạch 
anh mịn và chất nhựa phenol (phenolic resin). Muốn tạo 
khuôn và lõi, người ta đổ hỗn hợp cát + nhựa phenol 
vào nửa mẫu đã được nung nóng. Sau khoảng 20-40 
giây nhựa phenol đông cứng lại tạo nên một lớp vỏ 
mỏng độ 8-12 mm, vậy là khuôn mỏng đã hoàn thành 
(Hình 2.1). Khuôn mỏng sau khi tách ra khỏi thiết bị 
tạo mẫu ở nhiệt độ 550°C sẽ trở nên cứng lại. Lõi cũng 
được chế tạo với quy trình như vậy. 
Hai nửa khuôn mỏng dán lại với nhau thành ra một 
khuôn đúc hoàn chỉnh, được đặt trên nền cát và có thể 
đúc được sản phẩm (Hình 2.2). 





Bề mặt của các sản phẩm đúc từ khuôn vỏ mỏng 
có độ bóng bề mặt và độ chính xác cao. 





Các ứng dụng: Đúc cánh tua-bin của tua-bô nạp khí 
thải và nắp quy-lát (đầu xylanh) của các động cơ xe hơi. 


88 


Vòng xoắn BI Nửa vật mẫu Tấm màng nhựa co 


Các lỗ khoan nhỏ nn Nhi 
thoát hơi Suy 

Không khí 
H ——= 








1.1: Hộp khuôn chân không với tấm lót đáy mẫu và 
tấm nhựa dẻo bọc mẫu 





Ống hút chân không với các lỗ khoan nhỏ 
Buồng hút 

chân không 
—m 


Đậu rót 











Cát, vật liệu 
làm khuôn 




















1.2: Nửa hộp khuôn được nén cát với tấm nhựa dẻo 
thứ nhì 





















































1.4: Hai nửa hộp khuôn ghép lại với nhau 






















































































1.5: Chỉ tiết đúc thành hình 


Hình 1: Các khâu chế tạo khuôn chân không 


Vỏ khuôn hóa 
cứng (mặt nạ) 


Hỗn hợp nhựa phenol 
~ cát thạch anh 











Nửa vật mẫu 
nung nóng 





Tấm thép 
nền 
2.1: Tạo khuôn vỏ mỏng. 








Bộ khuôn vỏ mỏng dán 


nhập lại Nền cát 


2.2: Rót khuôn 


Hình 2: Khuôn đúc vỏ mỏng (khuôn mặt nạ) 


Đúc khuôn hủy 








ET V2 N¡ 0002 10)(719 0:19 4/)//0)/04/193/0/21000)))/ 





Phương pháp này dùng để đúc chính xác và đúc 
“nguyên khối” 


Đúc chính xác (Mẫu tự hủy) 

Để đúc các sản phẩm tỉnh vi người ta sử dụng mẫu 
bằng vật liệu có độ nóng chảy thấp như sáp hay 
chất nhựa (Hình 1.1). Nhiều vật mẫu được xếp đặt 
chung với nhau thành một chùm dính với nhau có 
chung một đậu rót và rãnh chảy (Hình 1.2). Qua 
nhiều lần nhúng vào một dung dịch gốm sứ sệt, 
nhão (đất sét nhão) và sau đó được rắc lên một 
lớp bột gốm sứ khô (Hình 1.3 - 1.5), chùm mẫu 
có một lớp áo bằng gốm sứ có độ bền nhiệt cao 
sau khi được sấy khô. Lớp áo gốm sứ này sẽ trở 
thành khuôn đúc. Khi toàn bộ khuôn bị nung (ở 
nhiệt độ cao), mẫu sáp bị nóng chảy và đổ ra ngoài 
(Hình 1.6). Kế tiếp bộ khuôn được nung ở nhiệt độ 
khoảng 1000°C để có độ rắn chắc cần thiết. Phần 
mẫu sáp / nhựa còn sót lại trong lòng khuôn sẽ 
bị thiêu hủy. Đối với loại khuôn mỏng phải đúc ở 
nhiệt độ cao khi khuôn còn nóng (Hình 1.7). 

Do nhiệt độ của khuôn đúc cao nên có thể đúc 


các chỉ tiết phức tạp, tỉnh vi cũng như các sản 
phẩm đúc bằng thép hợp kim có bề mặt rộng 


nhưng bề dày mỏng và tiết diện (mặt cắt) nhỏ. 
Sản phẩm đúc có đặc điểm: chất lượng bề mặt 
cao và kích thước chính xác. 








Sau khi kim loại đã đông đặc người ta phải bỏ lớp 
vỏ áo, sau đó cắt rời từng sản phẩm khỏi hệ ống 
rót và máng dẫn (Hình 1.8). 

Các ứng dụng: Đúc cánh tua-bin khí và bánh cánh 
quạt tua-bin của tua-bô vận hành bằng khí thải. 


Đúc khuôn nguyên thể (khuôn đúc đầy) 
Để đúc khuôn nguyên thể người ta tạo vật mẫu 
bằng mốp (bọt xốp) cứng nhựa dẻo (nhựa bọt biển 
cứng) và cát để tạo khuôn đúc (Hình 2). Mẫu bằng 
nhựa xốp nằm luôn bên trong khuôn. Khi rót kim 
loại nóng vào, nhựa sẽ cháy tiêu hoặc hóa khí rồi 
thoát ra ngoài qua lỗ thoát khí. Thời gian chế tạo 
và giá thành của vật mẫu bằng nhựa xốp cứng rẻ 
hơn mẫu bằng gỗ. 





Kỹ thuật đúc khuôn nguyên thể thích hợp đặc 
biệt cho việc chế tạo sản phẩm đơn chiếc hoặc 
hàng mẫu. 





Các ứng dụng: Đúc bệ nền của máy công cụ và 
bệ quay của máy tiện carusen (máy tiện rơvonve 
đứng) lớn. 


89 





9 


1.2: Ráp các mẫu riêng 


(thành chùm mẫu) 








Thùng chứa gốm lỏng 


1.3: Nhúng chùm mẫu vào 





dung dịch gốm 1.4: Phủ lớp bột gốm 





Vỏ áo khuôn 





Sáp 


1.5: Cấu tạo lớp vỏ (áo khuôn) 
bằng cách nhúng chùm 


—— 


—— 


% Nhiệt, hơi nóng ưZ 


—— 








¬—_-= 
——— 
—— 


mẫu nhiều lần vào gốm 1.6: Nung chảy mẫu sáp 


lỏng và rắc bột gốm 








1.7: Rót kim loại lỏng vào khuôi 


Hình 1: Đúc chính xác 





Khuôn từ bọt xốp 
nhựa cứng 


Mẫu được định dạng 


Hình 2: Đúc đầy 


Vật đúc 
(sản phẩm 


Đĩa cưa 





khỏi chùm 


5 


1.8: Tách rời từng vật đúc ra 





Phôi đúc 


Đúc khuôn vĩnh cửu 





EM (44/0000 0 (00 /0(0(Teii 


Thớt mang khuôn (Đế khuôn) 
di động 


Phương pháp đúc khuôn vĩnh cửu gồm có: Đúc áp 
lực, đúc khuôn kim loại, đúc ly tâm và đúc liên tục. 


M Đúc áp lực 

Đúc áp lực là phương pháp đúc dùng áp suất 
cao để nén kim loại lỏng với tốc độ cao vào lòng 
khuôn một hay nhiều mảnh (phần) đã được hâm 
nóng trước. Dưới áp suất cao, độ điền đầy lòng 
khuôn được bảo đảm nên có thể đúc những sản 
phẩm có bề dày nhỏ. 

Đối với phương pháp buồng nóng thì buồng áp 
lực nằm trong bể kim loại lỏng (Hình 1). Phương 
pháp này dùng để đúc kim loại/vật liệu có độ 
nóng chảy thấp và các kim loại không ăn mòn 
pittông nén và buồng nén (Bảng 1). 

Đối với phương pháp buồng nguội thì người ta 
dùng vót múc rót kim loại lỏng vào buồng áp lực 
(Hình 2). Phương pháp này được dùng để đúc 
vật liệu có độ nóng chảy cao và những loại vật 
liệu ăn mòn mạnh vào pittông nén và buồng nén 
(Bảng 1). 

Các ứng dụng: Đúc vỏ động cơ (thân máy) và hộp 
vỏ trục khuỷu của động cơ xe hơi. 


cố định 








Pittông nén 
Buồng áp lực chứa 
kim loại lỏng 


y tt ^ 
/rút phôi đúc Hai nửa khuôn 
ra khỏi khuôn —h 
(chốt lói khuôn) Trục dẫn hướng 








Hình 1: Đúc áp lực với buồng nóng 


Thớt mang khuôn (Đế khuôn) 
di động cố định 










Chốt đẩy/ 
rút phôi 
đúc ra khỏi 
khuôn 
(chốt lói 
khuôn) 





Pít tông nén 


Buồng áp lực 


Hai nửa khuôn 


Trục dẫn hướng 


Hình 2: Đúc áp lực với buồng nguội 





Bảng 1: Ứng dụng; ưu và nhược điểm các phương pháp làm khuôn và phương pháp đúc 























Độ chính xác Add 
TA Ta. : tương đối kh Đảng 2 
Phương Áp dụng ưu Ưu và nhược điểm Vật liệu đúc thường được đạt được của nhô có thể 
pháp tiên cho sử dụng B : đạt được 
kích thước iumi 
(mm/mm)" b 

Làm Vật đúc rất lớn | Có thể sản xuất mọi kích cỡ; giá cao; | EN-GJL, EN-GJS, GS,GT, _ |0,00...0,10 40... 320 
khuôn độ chính xác và chất lượng bề mặt | EN AC, G-Cu 
bằng tay thấp. 
Làm Vật đúc nhỏ Độ chính xác cao, phẩm chất bề mặt | EN-GJL, EN-GJS, GS,GT,  |0,00...0,06 20... 160 
khuôn đến vừa; số tốt; kích cỡ của vật đúc bị giới hạn | EN AC 
bằng máy | lượng vừa 
Khuôn Vật đúc vừa Chỉ kinh tế với vật đúc lớn, độ EN-GJL, EN-GJS, G5, EN 0,00... 0,08 40... 160 
chân đến lớn; đơn lẻ | chính xác và phẩm chất bế mặt tốt; | AC, G-Cu 
không và hàng loạt. | vốn đầu tư cao 
Khuôn vỏ | Vật đúc nhỏ, số | Kích cỡ chính xác, phẩm chất bề EN-GJL, GS, EN AC, G-Cu_ |0,00...0,06 20... 160 
mỏng lượng lớn mặt tốt, ít hao tốn vật liệu khuôn, 

thiết bị chế khuôn đắt tiền, giá vật 

liệu làm khuôn cao. 
Đúc chính | Chỉ dùng cho | Vật đúc phức tạp có bề dày mỏng, | G5, EN-AC 0,00... 0,04 10... 80 
xác vật đúc nhỏ; số | kích cỡ chính xác, phẩm chất bề 

lượng lớn mặt cao. 
Đúc áp Vật đúc nhỏ Vật đúc phức tạp có vỏ mỏng, chính | Phương pháp buồng 0,00... 0,04 10... 40 
lực đến vừa; số xác, phẩm chất bề mặt cao; cấu tạo | nóng: G-Zn, G-Pb, G-Sn, 
lượng lớn tỉnh thể hạt nhỏ, độ bền nén cao; chỉ | G-Mg; Phương pháp 
kinh tế với số lượng lớn. buồng nguội: G-Cu, EN AC 

















") Độ chính xác tương đối là tỉ lệ giữa các kích thước thật sự với độ sai lệch cho phép lớn nhất và kích thước danh nghĩa (của vật đúc) 





90 





Khuyết tật vật đúc 








3.3.4 Vật liệu đúc 


Vật liệu đúc, ngoài những yêu cầu về cơ tính của vật đúc như độ bền rắn và tính hấp thụ (xung lực) va đập, 
rung động... còn phải có thêm những tính chất khác như tính kinh tế, dễ gia công và tính dễ chảy loãng. 


EE Ú))) (ác gai À Ji ác co 





Những khuyết tật của sản phẩm đúc gồm lỗi lúc làm khuôn, lúc đúc 
rót và lúc đông nguội. 


I Các lỗi lúc làm khuôn 

Vấy: Vẩy là những khuyết tật trên bề mặt vật đúc như xù xì, mụn cóc... 
Lỗi này xảy ra do hơi ẩm còn sót, bốc hơi trong khuôn. Khi hơi ẩm 
ngưng tụ bên dưới lớp cát làm cho thành khuôn mềm và khiến mặt 
trong của khuôn bị tróc, xước (Hình 1.1). Những mảnh vụn bể của 
khuôn sẽ tạo nên rõ cát trong vật đúc. 

Vật đúc bị lệch, vênh: Lỗi xảy ra là vì khi đúc, hai phần rỗng của lòng 
khuôn trên và dưới bị (nước kim loại nóng) xê lệch một chút, thí dụ 
như do cài lắp hai nửa hộp khuôn không kỹ lưỡng (Hình 1.2). 


 Khuyết tật khi đúc và khi đông nguội 

Rỗ xỉ: Là các vết lõm nhẹ, láng trên bề mặt của vật đúc do không gạt 
kỹ lưỡng xỉ ra khỏi kim loại lỏng trong khi múc rót hoặc lỗi ở hệ thống 
rót (gồm đậu rót, rãnh...) 

Lỗ hổng trong vật đúc (Bọt khí): Xảy ra do hơi không kịp thoát ra 
khỏi lòng khuôn trong lúc kim loại đông nguội. Muốn tránh lỗi này 
cần phải đạt đúng nhiệt độ nóng chảy của kim loại khi rót. 

Rỗ co: Là sự co ngót tạo nên các lỗ rỗng trong quá trình đông nguội, 
kim loại lỏng từ các đậu ngót không thể chảy đến bổ sung được 
(Hình 1.3). 

Sự chia tách (Thiên tích): Chia tách là hiện tượng tách rời của kim 
loại lỏng khi trong đông nguội do khác biệt lớn về tỉ trọng của các 
hợp kim. Sự thiên tích tạo ra khác biệt về cơ tính của vật liệu trong 
cùng một vật đúc. 

Ứng suất trong vật đúc: Do khác biệt về độ dày, mỏng của vật đúc 
và các cạnh giáp nối, chuyển tiếp sắc bén cũng như do thiết kế cản 
trở việc co ngót khiến tạo ra ứng suất từ bên trong vật đúc. Lỗi này 
thể hiện qua sự méo lệch của vật đúc hoặc các vết nứt (Hình 1.4). 








1.2: Vật đúc bị lệch 








Bọt khí 


1.3: Bọt khí 








Vết nứt 
1.4: Việc cấu thành vết nứt qua ứng 
suất của phôi đúc 


Hình 1: Các lỗi đúc 





.. Vai trò, công dụng của lõi trong phương pháp đúc? 


. Hãy kể các công đoạn tạo khuôn chân không? 


œ@ Ca +> U02) "9 = 


kim loại nhẹ với số lượng nhiều? 


7. Vật đúc được tạo bằng phương pháp đúc chính xác như thế nào? 
8. Hãy kể các lỗi của vật đúc do: a) tạo khuôn, b) trong lúc rót và c) khi đông nguội? 


. Hãy kể những lý do giải thích cho việc sản xuất sản phẩm bằng phương pháp đúc? 
.. Tại sao kích thước của vật mẫu phải lớn hơn kích thước vật đúc (thành phẩm)? 


. Làm sao để phân biệt những vật đúc được tạo khuôn bằng máy và khuôn làm bằng tay? 


. Phương pháp đúc nào thích hợp cho việc sản xuất các bộ phận có vỏ mỏng bằng kim loại màu, 








91 


Biến dạng 








ER 3/)1/9)/1980)47-1939)1-100o:-1010) 


Trong phương pháp biến dạng, chỉ tiết được chế 
tạo từ phôi gốc bằng kỹ thuật biến dạng dẻo (Trang 
242). Với những phương pháp này, nhiều dạng sản 
phẩm có thể được làm ra với giá thành rẻ hơn đối 
với các phương pháp gia công khác (Hình 1). Ngoài 
ra, những tính chất cơ học như độ bền mỏi được cải 
tạo tốt hơn so với trạng thái ban đầu. 


Ưu điểm của phương pháp biến dạng: 





e Đường sớ không bị đứt quãng (Trang 300). 

e_ Độ bền được cải thiện 

e_ Cũng có thể chế tạo những sản phẩm có hình 
dạng phức tạp 

e_ Kích thước và hình dạng chính xác 

e_ Không hao vật tư 

e_ Giá thành hợp lý với số lượng lớn. 








3.4.1 Trạng thái của vật liệu trong 





biến dạng 


Những tính chất cần thiết của vật liệu 
Chỉ có vật liệu đạt được độ dai theo mức yêu cầu 
trong kỹ thuật biến dạng mới được sử dụng. Biểu đồ 
“Ứng suất - Biến dạng” giải thích về sự phù hợp này 
(Hình 2). Biến dạng xảy ra trong phạm vi dẻo giữa 
giới hạn đàn hồi R_ cũng như giới hạn độ giãn Táo và 
độ bền kéo R.„. Vật liệu có độ giãn dẻo lớn cho phép 
biến dạng tốt và chỉ đàn hồi ít. Thép không hợp kim 
và hợp kim nhôm đặc biệt phù hợp cho biến dạng. 
Nhưng khả năng biến dạng cũng còn tùy thuộc vào 
nhiệt độ. 


Biến dạng ở trạng thái nguội và nóng 
Biến dạng nguội xảy ra ở nhiệt độ bình thường. Qua 
đó vật liệu ở trạng thái bị biến cứng. Điều này phải 
được loại bỏ bằng việc ủ trung gian để loại bỏ được 
tính chất giòn và phòng ngừa được hiện tượng tạo 
thành vết nứt. 

Biến dạng nóng xảy ra với nhiệt độ tái kết tinh (Trang 
280). Vật liệu biến dạng dễ hơn bởi lực tạo biến dạng 
nhỏ hơn biến dạng nguội, cả xu hướng tạo vết nứt 
và làm giòn vật liệu cũng giảm đi. 


EN VD )40-18/11-0/)0//-10)/))/0//190109)/7-10) 


biến dạng 





Dựa vào loại và hướng của các lực và của các dụng cụ 
được sử dụng người ta chia phương pháp biến dạng 
ra làm các nhóm chính như biến dạng uốn, biến dạng 
kéo và ép, biến dạng ép và biến dạng kéo (Hình 3). 


92 














Thép có độ bền cao, thí dụ: C60 + OT, 
không phù hợp cho biến dạng nguội 










Thép xây dựng cạc bon, thí dụ: 

C10, tốt cho biến dạng nguội 
Nguyên liệu mềm, thí dụ: 
EN AW-AIMn]1, rất tốt cho 








s Ra biến dạng nguội 
xe Rm \ 
ø 
'= 
= 
= 
Phạm vi biến dạng 
Rpo,2 


Độ giãn ‹ ——>= 


Hình 2: Phạm vi biến dạng trong biểu đồ Ứng suất 
- Biến dạng 


Uốn tự do Vuốt sâu 


2Í 





Vuốt sâu các 
vật rỗng 


Uốn tấm mỏng qua 
uốn tự do 





Cán Sự vuốt sâu 


TẾ 





Cán phẳng Kéo giãn 








Hình 3: Các phương pháp biến dạng (những thí dụ) 


Biến dạng uốn 





3.4.3. Biến dạng uốn 





Trong biến dạng uốn, chỉ tiết từ các đoạn vật liệu 
được biến dạng dẻo với sự trợ giúp của các dụng 
cụ uốn. Những dạng được uốn như thép tấm, ống, 
thép hình và dây (Hình 1). 


I Xác định chiều dài khai triển (độ dài thực) 
Với phương pháp uốn thì vùng bên ngoài bị uốn 
cong, vùng bên trong bị đùn lại (Hình 2). Giữa hai 
vùng này là vùng vật liệu có chiều dài không thay 
đổi gọi là sợi trung tính. 





Độ dài thực của phần uốn tương đương với 
chiều dài của sợi trung tính. 





Độ dài khai triển (Độ dài thực) của phần 
uốn có bán kính uốn lớn 
Độ dài thực L là tổng của các chiều dài ¿„ /„ ¿... 


Độ dài thực 


l=Ñ, 4E dể l dhọy 3Í 








Thí dụ: Tính độ dài thực (chiều dài khai triển) của cái 
móc (Hình 3)? 
Lời giải: L=# # f1; + l¿ lị = ren Ì¿ = 8m 


=a:ñ:ứ s#-Nftimrn : [ST 
SN... Uy 


] = VÉ rưni 


hụt 


L ~z 3ñ! nen + 1ếÄ mm + SỐ rnrri = ZZ51 nan. 


Độ dài khai triển của phần uốn có bán 
kính uốn nhỏ 

Trường hợp với bán kính uốn nhỏ thì sợi trung 
tính không nằm ở giữa tiết diện (mặt cắt). Nó bị 
đẩy từ giữa ra vùng bên trong của thép tấm vì 
vật liệu bên ngoài giãn nhiều hơn là bị đùn ở bên 
trong. Khi tính chiều dài khai triển phải lưu ý đến 
trị số bù (trị số cân bằng) v. Trị số bù được xác định 
bởi thí nghiệm và có thể tìm thấy trong các bảng 
trị số chuẩn (Bảng 1, trang 94). 

Để phép tính được đơn giản, với góc uốn 90° thì 
chiều dài khai triển L được tính từ những đoạn 
thẳng ¿„ /„ !... với trị số hiệu chỉnh n.v (Hình 4). 
Ở đây n là số lần uốn. Trị số v phụ thuộc vào bán 
kính uốn r và bề dày s (Bảng 1, trang 94). 


Chiều dài 
khai triển 


JL=i+l+b +... + —n.0 





93 





Hình 1: Chỉ tiết được tạo ra từ những phần uốn 


Vùng bị giãn bởi những lực kéo 






£ Lựcuốn 


Sợi trung tính 


Vùng ép lại bởi những lực nén 


Hình 2: Sợi trung tính trong phương pháp uốn 





Sợi trung tính 





30 




















| 


Hình 4: Tính chiều dài thực ở trường hợp bán kính uốn nhỏ 


Biến dạng uốn 





Thí dụ: Một tay cầm được uốn từ một băng tấm kim 
loại có bề dày s = 1mm (Hình 1). Tính chiều dài 
khai triển của phần uốn này? 

Lời giải: Trị số cân bằng với góc uốn 909 được lấy ra từ 
Bảng 1. 
r=1mm => v,=1,9mm 
r=1,6mm_ > v,=2,1 mm 
L=l+L+l-n.v,-=n.v, 

= (40 + 60 + 30 - 1.1,9 - 1.2,1) mm 
= 126mm 


Bán kính uốn 

Bán kính uốn tối thiểu trong phương pháp uốn 
Bán kính uốn được hiểu là bán kính trong của 
phần uốn sau khi uốn. Để tránh nứt và thay đổi 
tiết diện thì bán kính không được nhỏ hơn bán 
kính tối thiểu. Trị số bán kính tối thiểu tùy thuộc 
vào vật liệu và bề dày của tấm (Bảng 2). 





e Không được phép chọn bất kỳ một trị số 
nhỏ nào cho bán kính uốn. 

e Nên uốn tấm theo hướng thẳng góc với 
chiều cán. 








Xác định bán kính uốn r, của chày và góc uốn 
ø, ở dụng cụ uốn 

Phôi gia công bị đàn hồi một ít sau khi uốn. Vì thế 
phôi gia công phải được uốn cong nhiều hơn và 
chọn bán kính của chày nhỏ hơn bán kính của 
phôi sau khi gia công (Hình 2). 

Bán kính của chày r, phụ thuộc vào bán kính r, của 
chỉ tiết sau khi gia công, của bề dày chỉ tiết s và 
của hệ số đàn hồi k, (Bảng 1, trang 95). 


Bán kính của chày r, = k,.. (r, + 0,5 .s)— 0,5 ..s 





Hệ số đàn hồi k, được xác định từ thí nghiệm. Nó 
phụ thuộc vào vật liệu và tỷ lệ giữa bán kính uốn 
r, và bề dày của tấm s. 

Góc uốn trội z, được tính với thừa số đàn hồi k, 
như sau: 





ẽ 
HH 
LIE 


Góc uốn trội (góc uốn đôi) 








Trong phương pháp uốn thì chỉ tiết phải được 
uốn với độ uốn lớn hơn góc uốn do độ đàn 
hồi trở lại sau khi uốn. 








94 





Bảng 1: Trị số cân bằng v cho góc uốn øz = 909 


Trị số cân bằng v (mm) ở mỗi điểm uốn cho tấm 
uốn r (mm) có bề dày s (mm) 











Hình 1: Giá đỡ 


Bảng 2: Bán kính uốn tối thiểu 


























Vậtliệu | Dạng tấm Dạng ống 
Thép 1 x bề dày tấm 1,5 x đường kính ống 
Đồng 1,5 x bề dày tấm 1,5 x đường kính ống 
Nhôm 2 xbề dày tấm 2,5 x đường kính ống 
Hợp kim |_ 2,5 x bề dày tấm 2 x đường kính ống 
Cu-Zn 

Dụng cụ uốn 
















Nửa khuôn dưới 
(Má dưới) 


Lực uốn 


Hình 2: Bán kính uốn của khuôn và góc uốn dôi 


Biến dạng uốn 





Thí dụ: Tấm kim loại AICuMg1 có bề dày s = 1,5 mm 
được uốn với góc ø = 60°. Bán kính uốn r, = 
3 mm. Tính các trị số sau: 


— 


a 
b 
c 
d 


Tỷ lệ r,: %, 

Hệ số đàn hồi k 

Góc ø, tại khuôn, 
Bán kính r, tại khuôn. 


= — — 


Lời giải: a) r,: s= 3 mm: 1,5 mm = 2 
b) k, = 0,98 (Theo bảng 1) 


C) øy = ¬" rã -B1#ˆ 


d)ìr,=k,. (r,+ 0,5.s)— 0,5. 
r,=0,98.(3mm+0,5.1,5mm)~0,5. 1,5 mm 
r,=2,93 mm 


Phương pháp uốn 

Trong những việc uốn đơn giản hoặc sửa chữa, 
những tấm thép được uốn quanh bệ uốn bằng 
búa nhựa. Ngược lại, các vật cần uốn chính xác 
thì được uốn với máy móc hoặc gá lắp. Những 
phương pháp thường sử dụng là bẻ cạnh và 
chấn góc. 

Bẻ cạnh. Một phần phôi được giữ chặt bởi bệ 
trên (má trên) và bệ dưới (má dưới) của máy bẻ 
cạnh (Hình 1). Bệ bẻ cạnh uốn phần tấm còn 
lại dọc theo thanh uốn gấp. 

Ống cho đường ống thủy lực hoặc ống dẫn 
dung dịch bôi trơn làm nguội được uốn với 
những thiết bị gá uốn cong đặc biệt (Hình 2). 
Con lăn đỡ và con lăn uốn có mặt cắt dạng cung 
hợp với đường kính ngoài của ống. Qua đó ống 
được đỡ và tránh cho tiết diện bị biến dạng 
cũng như có nếp gấp trong khi uốn. Đường 
kính trong của con lăn đỡ đúng theo đường 
kính uốn được yêu cầu. 

Ống dẫn cong với số lượng lớn, thí dụ như ống 
dẫn dầu thắng của xe hơi, được sản xuất trên 
máy uốn điều khiển bằng kỹ thuật số. 

Chấn góc. Để tạo cạnh thép tấm bị chày uốn 
nén trong khuôn (Hình 3). Công cụ cắt phải 
được thay thế khi bán kính uốn hoặc góc uốn 
thay đổi. Hình dạng phức tạp, thí dụ như khung 
cửa sổ, được sản xuất qua nhiều công đoạn 
uốn. 

Uốn và cắt trong cùng một dụng cụ. Quy trình 
uốn thường được lồng ghép vào trong dụng 
cụ cắt (Dụng cụ liên hợp, trang 107) để có thể 
sản xuất chỉ tiết bằng cắt và biến dạng trong 
cùng một công đoạn. 





Bảng 1: Hệ số độ dôi đàn hồi k, 





Vật liệu Tỷ lệ r,:s 
của phần uốn 16 





Hệ số độ dôi đàn hồi k, 





DC04 0,99 | 0,99 | 0,98 |0,97 | 0,97 |0,96 | 0,94 





X12CrNi8-8 0,98 | 0,97 | 0,95 |0,93 | 0,89 |0,84 | 0,76 





CuZn33F29 0,97 | 0,96 | 0,95 |0,94| 0,93 |0,89 | 0,86 





EN AW-AICu4Mg1 0,98 | 0,98 | 0,98 |0,97| 0,97 |0,96 | 0,95 
























¬- Bệ trên (Má trên) 


Bệ dưới (Má dưới 
C_—— Bề dưới Má dưới 


== 


Chốt áp lực 


Thớt uốn 
(Má uốn) 


Thanh uốn gấp 


Hình 1: Bẻ cạnh 


Con lăn giữ  Chốt quay Cần uốn 








Chày uốn 


Phôi 





Hình 3: Các thí dụ về chấn góc 


95 


Vuốt sâu 





3.4.4. Biến dạng kéo nén 





Với biến dạng kéo nén tấm cắt được biến dạng 
bởi các lực kéo và nén để cho ra phôi hoàn tất. Các 
phương pháp quan trọng nhất là vuốt sâu, kéo ép 
(kép áp lực) và nén. 


3.4.4.1 Phương pháp vuốt sâu 


Tấm cắt được biến dạng bằng vuốt sâu một lần 
hoặc nhiều lần để thành chỉ tiết rỗng. Qua đó bề 
dày của tấm cắt hầu như không thay đổi. 

Quá trình vuốt 

Tấm cắt được ép giữ chặt bởi đế chặn ở trên khuôn 
vuốt (Hình 1). Sau đó chày vuốt tấm qua khỏi cạnh 
cong của khuôn. Thân vỏ được tạo thành bởi bề 
mặt hình vành khăn A, của phôi (Hình 2). Vì bề mặt 
A, có đường kính lớn hơn đường kính đáy của lon, 
sau khi hoàn tất phần vật liệu “dôi” được chảy vào 
thân vỏ. Từ đó dẫn đến chiều cao của lon lớn hơn 
bề ngang của hình vành khăn. 

l Các yếu tố ảnh hưởng 

Lực giữ. Lực giữ cản trở việc tạo thành nếp nhăn 
ở thân vỏ. Tuy nhiên lực giữ chỉ được phép đú lớn 
để đáy của phần dập không bị xé. 

Khe hở giữa chày và cối. Khe hở thích hợp w lớn 
hơn một ít so với bề dày s của tấm phôi, như thế vật 
liệu có thể chảy chính xác. Tuy nhiên nếu khe hở 
quá lớn sẽ tạo ra nếp nhăn. Độ lớn của khe hở tùy 
thuộc vào vật liệu và bề dày của tấm phôi (Bảng 1). 
Bán kính của cạnh vuốt. Bán kính lớn của vòng 
vuốt làm giảm lực vuốt và như thế giảm nguy cơ 
bị xé, nhưng làm tăng hiện tượng tạo thành nếp 
nhăn vì tấm phôi không được giữ chặt ở giai đoạn 
vuốt cuối. 

Tỷ lệ dập. Tỷ lệ vuốt / phản ánh được sự thay đổi 
hình dạng của tấm cắt bởi phương pháp vuốt sâu. 
Đó là tỷ lệ giữa đường kính D của tấm cắt và đường 
kính đ, của chày, tỷ lệ với đường kính của chày d, 
ở những lần vuốt tiếp theo là đ,⁄4, v.v... 


LẠ 119) 13//21-),1141-)/)184/)1151401/2197 





e Độ bền của vật liệu 

e Bề dày của tấm 

e Bán kính của chày và bán kính của cạnh 
vuốt của cối 

e Lực giữ 

e Loại dung dịch bôi trơn được sử dụng 








Các bậc vuốt. Nếu tỷ lệ giữa chiều cao đến đường 
kính lớn, thì phần dập được vuốt làm nhiều lần 
(Hình 2 và bảng 1, trang 97). 


Cữ định vị tâm Chày vuốt 












Phôi chưa dập ( 
Khe hở vuốt 


Hình 1: Vuốt sâu 


Tạo dáng lon 


| 


IÌ 






] | 
_ 

<2 
Vật liệu “dư” 


Hình 2: Sự phân bố vật liệu t 


Đế chặn 


Bảng 1: Khe hở vuốt w của phương pháp vuốt sâu 














Phôi cắt) 


Phôi (tấm cắt) 





Phần vuốt 


Đáy 


rong phương pháp vuốt sâu 




















Vật liệu Khe hở vuốt 

Tấm thép w=s+0,07.W10.s 
Hợp kim Cu-Zn w=s+0,04.X10.s 
Hợp kim nhôm w=s+0,02.410.s 








Tỷ lệ vuốt 








Tấm cắt 


Hình 3: Bậc vuốt 


Vuốt lần 1 


Vuốt lần 2  Vuốt lần cuối 


Vuốt sâu 





Thí dụ: Một cái nắp hình trụ không có rìa với 

đường kính đ = 60mm và chiều cao h = 70mm 

được làm ra từ vật liệu X15CrNiSi25-20 với phương 

pháp vuốt sâu. Hãy tính: 

a) _ Đường kính D của miếng cắt. 

b) _ Sốlần vuốt với đường kính của chày dùng cho 
mỗi lần vuốt được ghi trong Bảng 1 không có 
ủ trung gian trong quá trình gia công. 

Lời giải: 

a) _ Theo công thức là D= 34. d.h + đ 
D= 34.60 mm. 70 mm + (60 mm)?= 
142,8 mm 

b) Theo bảng 1 cho trường hợp 
X15CrNiSi25-20 ta có: 





* 1438 rmrzn 
u«= -.a0 x..: số = TÌ,Š írers 
Cho lần vuốt thứ 2 là: # = E) = 1# 
th = Là = Ni se 


Như vậy nắp có thể được vuốt 2 lần. 


Lỗi vuốt. Lỗi có thể xảy ra ở phần vuốt đã 

xong do các nguyên nhân có thể là từ dụng 

cụ vuốt, quá trình vuốt hoặc vật liệu vuốt 

(Bảng 2). 

Dung dịch bôi trơn. Dầu và mỡ được sử 

dụng để 

e_ làm giảm ma sát và mài mòn 

e_ cải thiện bề mặt của phần vuốt 

e tận dụng tốt hơn khả năng biến dạng của 
vật liệu 

Chất bôi trơn phải có độ bám tốt ở bề mặt 

tấm, có nghĩa là lớp màng bôi trơn vẫn tồn tại 

mặc dù bị sức ép ở bề mặt trong khi vuốt sâu. 


XE VÀ /0(01/7-)1107.1/19)i))/6/11910)47-19) 
Hà] V)YÃ do) 


Với vuốt sâu thủy cơ thì hình dạng của tấm 
sau khi vuốt là hình dáng của chày vuốt. 
Trong quá trình vuốt, tấm cắt bị ép bởi sức 
nén của chất lỏng và qua đó bị biến dạng 
(Hình 1). Khác với vuốt sâu cơ học, ở đây 
không có vòng vuốt. 


Trình tự sản xuất 

Công cụ vuốt gồm chày vuốt, bệ giữ và thùng 
nước. Tấm phôi cắt được đặt trên đệm kín của 
thùng nước và kẹp chặt bởi gá giữ. Chày vuốt 
di chuyển xuống và ép phôi vuốt vào thùng 
nước, qua đó một sức ép cao được hình thành 
trong nước. 





Bảng 1: Tỷ lệ vuốt Ø có thể đạt được 























Tỷ lệ vuốt đạt được 
: Vuốt lần | Lần vuốt tiếp theo 
Vật liệu vuốt thứ nhất lần thứ nhất 
Không Có 
Nung trung gian 

g1 J2 J2 
FeP01A (USt 1203) 1,8 1,2 1,6 
RRSt 1404, RRSt 1405 2,0 lÚS 1,7 
X15CrNiSi25-20 2,0 l2 1,8 
CuZn 28w đÁI l5 1,8 
CuZn 37w 2,0 173 1.7 
Cu95,5w 1,9 1,4 1,8 
EN AW-AI 99,5 1,95 1,4 1,8 
EN AW-AIMg1 (C) 2,05 1,4 1,9 








Bảng 2: Những lỗi do phương pháp vuốt sâu 





Lỗi 


Nguyên nhân có thể là 





Vết nút ở đáy 


Lỗi ở vật liệu, khe hở vuốt quá nhỏ, lực giữ 
quá lớn. 





Nếp nhăn 


Lực giữ quá nhỏ 








Vuốt bị xọc 


Vòng vuốt (khuôn vuốt) bị mòn, 
bôi trơn không đủ, 
khoảng cách vuốt quá nhỏ. 





Trước khi vuốt: 


Chày vuốt 


Gá giữ 







Phôi (tấm cắt) 











Thùng nuớc 


Sau khi vuốt: 









Phần phồng Eã 
lên vì vuốt | 


Phần được vuốt 


Đường dẫn đến 
hệ thống thủy lực 


Hình 1: Vuốt sâu bằng thủy cơ 


97 





Các phương pháp tiếp theo của biến dạng kéo nén 





Độ lớn của áp suất được xác định bởi van giới hạn áp suất nơi chất lỏng bị nén thoát ra. Áp suất được 
điều chỉnh qua hệ điều khiển lực nén và có thể thay đổi trong lúc vuốt. Với phương pháp này có thể sản 
xuất được các phần tấm dạng côn hoặc parabôn trong một lần vuốt khác với phương pháp vuốt sâu 
thông thường. 








0T Ếcj11/, 47/.1)/)1/3i11984)/7]9À/1091872118:7.)11:03/11) 0:80 //0/8.)/)1/3)/1:15)/7-15À1/11214 7-11 ‹ol191dl1,10)1)901))1 0.110) 





e_ Đạt được tỷ lệ vuốt lớn hơn so với phương pháp _s Bề mặt ngoài của phần vuốt tốt hơn vì không 


vuốt sâu thông thường do biến dạng cấu trúc dùng khuôn cối. Qua đó không xảy ra ma sát 
tỉnh thể trong tấm cắt ở phạm vi vùng phồng. của tấm cắt đến cạnh của vòng vuốt. 

e_ Thay đổi bề dày của tấm phôi ở bán kính đáy se Chỉ phí sản xuất ít hơn vì: 
rất ít. Do vậy có thể vuốt được bán kính rất nhỏ. - chỉ phí cho khuôn (dụng cụ) ít hơn 


- số lần vuốt ít hơn 





Phương pháp vuốt sâu thủy cơ đặc biệt dùng 
cho các phần tấm dạng côn và dạng parabôn 
phức tạp (Hình 1). 





I Các phương pháp tạo dạng khác cho 
phôi tấm bằng thủy lực 

Trong phương pháp biến dạng thủy lực phôi tấm 

được ngăn cách với chất lỏng qua một màng. Với 

vuốt sâu thủy cơ năng động thì tấm bị kéo căng Vỏ hộp Mui xe hơi 

trước theo hướng ngược lại trước khi thực sự được Hình 1: Phôi được vuốt sâu bằng thủy cơ 

vuốt sâu. Qua đó nó được bền hóa ở trạng thái nguội 

(biến cứng nguội). Phương pháp này được áp dụng 

cho việc sản xuất các phần vỏ có diện tích lớn. 


KẾ ST d())0(6/((915)( 19 Á(- 9Ä l0 


Với phương pháp kéo suốt (thường chỉ được gọi là 
kéo), người ta kéo các dạng dây, prôfñn phẳng hoặc 
ống đi qua dụng cụ kéo có kích thước hẹp lại (Hình 
2). Qua đó người ta có được sản phẩm có hình dáng 
chính xác với bề mặt có độ nhám nhỏ, thí dụ như 
ống thép có độ chính xác cao dùng cho đường ống 
thủy lực. ` “= Gá giữ 


ER NA vi))/3/(1919)//-)9Äi09):1-1(/-) F : 


Trong phương pháp vê tấm cắt tròn được biến dạng ^ 
bởi con lăn ép vào khuôn ép quay (Hình 3). Qua đó »N Con lăn ép 
tấm thép dày đến 20 mm có thể được biến dạng, thí 

dụ như niềng xe hoặc đáy nồi hơi. Hình 3: Nghè (vê) tạo khối rỗng 





Khuôn kéo 






Hình 2: Phương pháp ép kéo ống 


Khuôn ép Phôi 





. Chiều dài khai triển của những chỉ tiết uốn được tính như thế nào? 
. Tại sao không được chọn bán kính uốn quá nhỏ? 

. Góc uốn trội bởi phương pháp uốn phụ thuộc yếu tố nào? 

.. Công cụ vuốt sâu gồm các cấu kiện nào? 

. Những lỗi nào có thể xảy ra trong phương pháp vuốt sâu? 

. Người ta hiểu thế nào về tỷ lệ vuốt tối đa của thép tấm? 

. Tỷ lệ vuốt tối đa tùy thuộc vào đâu? 

.. Phương pháp vuốt sâu thủy cơ có những ưu điểm nào so với phương pháp vuốt sâu thông thường? 


œ@ 1 Ằœœ >0» —C©œ 








98 


Biến dạng bằng áp lực cao bên trong 





ES SE .5217)-1415:-)is10o1)019Ÿ8-l59 (0 (do-(o1o-)i0i,0)i 50 (| nÌ0) 





Ống được biến dạng do bị phình to ra vì áp suất của 
chất lỏng ở bên trong ống. 

Quy trình gia công 

Ống có dạng thẳng hoặc với hình dáng sẵn có được 
đặt ở giữa phần khuôn trên và dưới (Hình 1). Dụng 
cụ này được đóng lại bởi sức ép thủy lực và được giữ 
trong khi biến dạng. Sau khi hai đầu ống đóng lại bởi 
cây tỉ, áp lực của chất lỏng ép vào trong ống. Do áp 
suất lớn đến 4000 bar làm ống bị nới rộng ở vị trí, mà 
ở đó ống không tựa vào thành của dụng cụ. Cùng lúc 
đó hai đầu ống bị đùn lại. Quá trình biến dạng kéo 
dài cho đến khi vật liệu của ống đạt được hình dáng 
bên trong của khuôn. 


Ưu điểm của cấu kiện đã được hoàn tất với 





9)111/9)119Ñ9)i7-]9Äjä|0) 

e Sản xuất ra nhiều chỉ tiết có dạng phức tạp từ 
một phôi thay vì phải hoàn tất từ nhiều phần 
(Bảng 1). 

e Giảm trọng lương và thể tích phần kết nối. 

e Độ cứng và độ bền mỏi cao. 

e Độ bền cao hơn do biến cứng nguội. 

e Độ chính xác cao về hình dạng, kích thước và 
khi lặp lại. 

e Có thể gia công các chỉ tiết với tiết diện chuyển 
tiếp phù hợp với thủy động học (Hình 2). 





Bảng 1: Ưu điểm của phương pháp IHU - với thí dụ 
co ống xả khí thải 
Số lượng chỉ tiết: 100% - 


Nâng cao tuổi thọ: 6 
P2210 














Giá thành: 





100% - 
Thời gian phát triển: — 100% 
Trọng lượng: 100% 


___ Theo phương pháp sản xuất thông thường | Phương pháp IHU 














Khuyết điểm: 

e_ Thời gian sản xuất tương đối lâu 

e_ Giá thiết bị cao. 

e_ Chỉ thích hợp cho sản xuất với số lượng lớn. 
Thí dụ ứng dụng trong lắp ráp xe hơi: Hệ thống xả 
khí thải, khung mui xe (cấu kiện bằng khung ống sắt 
trên mui xe), trụ đỡ mui xe, giá treo bánh xe (Hình 3). 


99 





Khuôn hở 


_ " 
⁄⁄ L7 Phần khuô 
2270 


2 
—==== 


Ống 
phôi 

















Z 


Hình 1: Nguyên tắc của phương pháp biến dạng cao áp 
trong với thí dụ chỉ tiết hình T 


Hình 3: Khung treo bánh xe trước của ô tô (Nhiều công 
đoạn sản xuất) 


Phương pháp biến dạng ép 





3.4.5 Biến dạng ép 


Qua lực ép chỉ tiết được biến dạng (Hình 1). Biến dạng ép bao các gồm phương pháp gia công sau đây: 
tạo dạng tự do (rèn), tạo dạng khuôn (rèn khuôn), ép nong, ép đùn. 


E5. n¡ )0(0)((0109)(7-i5ár-i9Ä:))()(0l0( (0 o6 0 //0r2193/Ì)0)40//0)0 4ï) 00000) 





Với phương pháp rèn, phôi được biến dạng ở trạng thái nung đỏ bằng gia công đập hoặc ép. Qua việc 
nung nóng vật liệu lên nhiệt độ rèn, khả năng biến dạng tăng lên và tiêu hao năng lượng giảm xuống. 


I Nhiệt độ rèn: 

Nhiệt độ rèn được xác định tùy theo vật liệu và 
phải được lấy ra từ bảng giá trị chuẩn cho nhiệt 
độ rèn. Thí dụ: Nhiệt độ rèn của thép xây dựng 
carbon có trị số khoảng chừng 1000°C (Hình 2). 
Không được phép rèn ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt 
độ rèn thấp nhất để phôi không bị nứt. Thép bị 
đốt cháy ở nhiệt độ rèn quá cao. 





I Khả năng rèn của vật liệu 
Những kim loại có thể rèn được quan trọng nhất 
là những loại thép cũng như hợp kim nhôm dẻo 





=—~| 














và hợp kim đồng dẻo. Khả năng rèn của thép giảm : Nhiệt độ rèn ban đầu 
khi hàm lượng carbon tăng. Ngoài ra phạm vi nhiệt 1200 
độ có thể rèn được của các vật liệu này nhỏ hơn ở °C 
những loại thép có thành phần carbon thấp. | 100oL Phạm vi rèn 
ˆ - . 911ả Nhiệt độ rèn 

Lúc rèn cần lưu ý đến số liệu do nhà cung cấp z) h cuối cùng 

nguyên vật liệu về thời gian nung cũng như & 

nhiệt độ rèn. z 

z 

I Rèn tự do 
Với rèn tự do phần thô đạt tới hình dạng cuối cùng 0 02 04 06 08 10 1,2%1,4 
qua những thao tác đập có chủ đích đúng vị trí. Hàm lượng carbon%_ ——>= 


Do vậy vật liệu có thể lưu chuyển tự do giữa các 
dụng cụ. Rèn tự do áp dụng cho sản xuất các chỉ 
tiết đơn chiếc và tạo hình sơ cho chỉ tiết rèn khuôn. 


Hình 2: Phạm vi rèn của thép carbon 


I Khuôn rèn đập Phẩn khuôntrên Phối — Nông Hohinh~ 


khuôn khắc 
Trong phương pháp rèn khuôn, vật rèn được đập bsssssg- 
từ phôi thô trong hai phần khuôn bằng thép tạo Ba vớ 


hình từ thép dụng cụ chịu nhiệt (Hình 3). Khuôn 
chịu tác dụng bào mòn mạnh và phải được thay 


thế sau khi gia công từ 10.000 đến 100.000 chỉ tiết. Phần thô được 


tạo ra bởi dập cắt 


Ưu điểm của rèn đập 





Ít hao vật tư hơn. 

Độ chính xác lặp lại cao. 

Đường sớ của vật liệu thuận lợi hơn. 

Có thể sản xuất được các hình dạng phức tạp 


Rèn đập 
trong khuôn 


Chi tiết hoàn tất 








Thí dụ ứng dụng: Trục khuỷu, trục cam, thanh 
truyền, chìa khóa vặn vít. Hình 3: Rèn khuôn với phôi 


100 


Phương pháp biến dạng ép nong (ép chảy) 





ER 5W 0)1/9)11919)172)91-191i10/191(-191417-))) 


Trong các phương pháp đột trong hay ép nong 
người ta phân biệt qua phương pháp chuyển động 
quay của công cụ biến dạng, thí dụ như tạo gai (khía 
nhám) và tạo ren (trang 130), và qua phương pháp 
đột thẳng, thí dụ như ép nong (Hình 1). Ép nong đầu 
vít lục giác chìm và đầu vít chữ thập có thể thực hiện 
được với vật liệu nguội hoặc nóng. 


E5. NM¡))(9)(1919)(/)9 1-9 0oi)( 0 (0Ÿ (l0) 


Các phương pháp ép đùn quan trọng nhất là ép đùn 
thanh dài và ép chảy giãn (ép dọng thụt chảy). 


I Phương pháp ép đùn thanh dài: 

Phương pháp ép đùn dùng chày ép vật liệu xuyên 
qua khuôn định hình cho ra thanh dài với bề mặt 
đầy hoặc rỗng (Hình 2). 


Với phương pháp ép đùn thì vật liệu được ép 


thành bán thành phẩm dạng thanh dài, loại 
không sản xuất được với phương pháp cán. 








Phương pháp ép chảy giãn (ngôn ngữ 
thông dụng gọi là dọng thụt chảy) 

Với phương pháp ép chảy giãn thì bán thành phẩm 

ban đầu được ép bằng chày để cho ra chỉ tiết. Qua 

đó vật liệu được điền đầy qua khoảng hở giữa chày 

và khuôn (Hình 3). Phần để ren răng ở ống cũng 

như chỉ tiết tương tự được ép cùng lúc ở đáy khuôn. 


Theo chiều chảy của vật liệu người ta phân biệt 


ép chảy giãn ngược và ép chảy giãn xuôi cũng 
như ép chảy giãn kết hợp giữa xuôi và ngược. 








Chiều dài của phần rỗng được tạo ra bởi phương 
pháp ép chảy có thể gấp 6 lần đường kính của phôi 
ở các phôi hình trụ và vật liệu của nó có độ biến dạng 
lớn. Phôi được phép ép để cho ra bề dày vỏ ống từ 
0,1 mm đến 1,5 mm và đạt được chiều cao đến 250 
mm trong một lần ép (Hình 4). 

Thép có hàm lượng carbon thấp, thí dụ như C10, 
nhôm và hợp kim nhôm, đồng và hợp kim đồng - 
kẽm (Cu-Zn) mềm cũng như thiếc và chì thích hợp 
với phương pháp ép chảy giãn. 





Những vật rỗng và đặc có hình dáng phức tạp 
cũng được sản xuất một cách kinh tế với số 
lượng lớn bằng phương pháp ép chảy. 





101 







' Chày đột 


Tạo dạn 
it Ho (Chày ép) 


ren 






Chỉ tiết 


Chỉ tiết (Ví) 





Ép tạo ren Ép nong 


Hình 1: Phương pháp ép nong 


Lõi (Nòng) 





Ép đùn rỗng 


Hình 2: Phương pháp ép đùn thanh dài 


Dạng phôi ban đầu 
(Bán thành phẩm) 
Miếng chặn 

lói chỉ tiết 






ụ 





Chỉ tiết hoàn tất 


Bán thành phẩm Khuôn (Cối) 


Hình 3: Ép chảy giãn (ép dọng thụt chảy ngược) 


=(®ljñ 


Hình 4: Các phôi ép chảy giãn (ép dọng thụt chảy) 


Các máy cho phương pháp biến dạng 





EE N. 6. 4///)21003)00/31d4.)919)/))(0()019)//)939) (00-1110 





Các máy phù hợp cho các phương pháp biến dạng khác nhau được phân biệt qua các loại truyền động, 
độ lớn của lực cần phải đạt được và hành trình dập cũng như qua vận tốc hay với số lần hành trình lên 
xuống của dụng cụ biến dạng (Bảng 1). Cho một vài phương pháp biến dạng thí dụ như ép đùn, uốn 
dây hay ép thép tấm người ta sử dụng một số thiết bị máy móc đặc biệt truyền động bằng cơ khí hoặc 
bằng thủy lực. 





Bảng 1: Phân loại, đại lượng đặc trưng, tính chất và phạm vỉ ứng dụng của các máy gia công biến dạng 


















Loại truyền động Các đại lượng đặc trưng, tính chất Phạm vi ứng dụng 
e_ Lực không đều trên khoảng đập Rèn dập (dập nóng) 
Lệch tâm e Công năng được trữ trong bánh trớn Vuốt sâu 
e_ Có thể chỉnh chính xác hành trình dập Cắt 
Trục truyền động e_ Có thể đạt số lượng hành trình dập cao Dập hình 
e Vận tốc cao Ép chảy giãn 
e_ Loại máy ép lệch tâm, máy ép khuỷu tay quay, Uốn 
Dẫn hướng máy ép đòn bẩy 
Thanh đẩy 
Bàn ép 
Ép thủy lực Ji - e Độ nâng, lực và vận tốc điều chỉnh được Vuốt sâu 
m0 41. e_ Lực cố định trên toàn công đoạn vuốt Ép chảy giãn 
e_ Chuyển động vuốt có thể gián đoạn bất cứ lúc nào | Dập hình 
e Thích ứng nhanh với những điều kiện vuốt phức | Ép đùn 
Thanh đẩy tạp. 
e_ An toàn đối với trường hợp quá tải. 
_ _— Dãn hướng e Có thể kết nối với các thiết bị tự động hóa 
e Công đoạn có thể thay đổi dễ dàng nhờ hệ điều 
| Bàn ép khiển số bằng máy tính (CNC) 
[= =T1 7 e Loại máy: Máy ép tác dụng đơn và tác dụng 
nhiều lần... 
XiẾ gác / Truyền động thủy lực e Vận tốc biến dạng cao Rèn dập 
được trợ lực bổ sung e_ Năng lượng được xác định bởi trọng lượng và độ | Rèn tự do 


cao rơi của nửa khuôn trên. 

e Thường có sự bổ sung truyền động bởi áp suất 
của dầu hoặc áp suất của khí nén 

e_ Công đoạn biến dạng hoàn tất, khi năng lượng 
đã sử dụng hết. 


gị e_ Quy trình gia công biến dạng được chia ra làm 
: nhiều công đoạn. 


e Loại máy: Búa rơi, Búa áp lực cao, Búa máy đỡ. 


Búa 

















Nhiệt độ rèn tùy thuộc vào đâu? 

Rèn dập có những ưu điểm nào? 

Cho biết một vài loại phôi điển hình được gia công với rèn dập? 

Nêu sự khác biệt giữa ren được làm ra bằng phương pháp tạo dạng và với phương pháp cắt gọt? 
Những tính chất nào vật liệu cần phải có để phù hợp trong ép chảy giãn? 


ĐH ĐJ R2 








102 





Phôi dạng lá và dạng hình (prôfin) được cắt ra qua 
phương pháp cắt bằng kéo hay cắt bằng tia 


E00 31‹o 


Hầu hết các chỉ tiết bằng thép lá được gia công 
qua cắt kéo (Hình 1). Do vậy ta phân biệt cắt với 
kéo và cắt với dụng cụ cắt. 


3.5.1.1 Cắt với kéo 


Cắt bằng tay và bằng máy được sử dụng chủ yếu 
để sử dụng để cắt các chỉ tiết bằng thép lá. Đầu 
tiên hai lưỡi cắt vào thép lá trước khi cắt. Sau đó 
mặt cắt còn lại được cắt hết (Hình 2). 


I Cắt tay 

Do hạn chế bởi lực dẫn động nên cắt tay chỉ có thể 
cắt thép lá mỏng. Ngoài ra sự chính xác về hình 
dạng của các cạnh thấp, do vậy phương pháp này 
chỉ được sử dụng cho sản xuất lẻ hoặc sửa chữa. 

Tùy theo hình dạng của chỉ tiết cắt mà người ta sử 
dụng các loại kéo cắt tay khác nhau. Kéo cắt thẳng 
suốt dùng để cắt các đường thẳng, kéo cắt lỗ để 
cắt những dạng cong, tròn. 


N Cắt máy 

Kéo cắt đột dùng để cắt thép lá có hình dạng 
bất kỳ. Nguyên vật liệu được tách bằng một cái 
chày chạy với hành trình ngắn và chuyển động lên, 
xuống nhanh (Hình 3). Dụng cụ đột cũng được sử 
dụng cài đặt vào máy điều khiển chương trình số 
NC cho việc gia công những hình dạng mà dụng 
cụ tiêu chuẩn ở hộp trữ dụng cụ không thể cắt, 
dập được. Trong phương pháp này tấm thép lá 
nằm dưới dụng cụ cắt được điều khiển chạy sao 
để tạo ra các hình dạng mong muốn. 

Kéo cắt tấm. Tấm thép lá được cắt thành băng 
với kéo cắt tấm. Để băng cắt không có ba vớ và 
có cạnh cắt thẳng góc, hai lưỡi cắt phải được mài 
chính xác. Trước khi cắt, tấm thép lá được kẹp chặt 
bởi thanh chặn dưới để không bị nghiêng khi cắt. 
Lúc cắt, lưỡi dao cắt trên chuyển động thẳng góc 
hay xiên đối với dao cắt dưới (Hình 4). 

Truyền động của thanh bệ dao và thanh chặn dưới 
bằng thủy lực hay bằng cơ khí, thí dụ như truyền 
động khuỷu. Với thép lá mỏng, có thể sử dụng máy 
cắt tấm điều khiển bằng tay. 








Hình 1: Băng thép lá với những chỉ tiết trước khi cắt 


Dụng cụ Ép, nén 







Khe hở của lưỡi cắt Cắt 


Chỉ tiết 


Nêm cắt 
Điểm cắt 





Phế liệu 


Chỉ tiết 






Thanh chặn xuống 


Thép lá 


Quá trình cắt đứt 


Hình 4: Kéo cắt tấm 


Cắt với dụng cụ cắt 








ERð VAG-\À/5/0001)( 151 dì) 1e-). 


Nhiều chỉ tiết từ thép lá (tấm tôn) được sản xuất với số 
lượng lớn bằng dụng cụ cắt. Trong trường hợp này dụng 
cụ cắt được đưa vào sử dụng trong các máy ép. 


Lực cắt F 


Lực cắt F cần thiết để cắt tùy thuộc theo diện tích cắt S 
và sức bền cắt tối đa +... (Hình 1). Diện tích cắt S là tích 


số giữa chiều dài ! của đường cắt và bề dày s của thép lá. 


Diện tích cắt $S=l.s 





Sức bền cắt tối đazr.._ được tính từ sức bền kéo R 


aBmax mmax 





Sức bền cắt tối đa Tu 0/8. R 
Như thế người ta có được lực cắt F 
Lực cắt F= ST 








Thí dụ: Cắt một miếng đệm bằng thép lá S275J2 có đường 
kính đ= 20mm và bề dày s = 5mm. Tính: 
a) Chiều dài đường cắt c) Sức bền cắt tối đa 
b) Diện tích cắt d) Lực cắt 
Giải đáp: a) l= x.đ = r. 20 = 62,8 mm 
b) S=l. s= 62,8 mm. 5 mm = 314mm? 
c) Theo bảng tra cứu R„ = 410... 560 N/mm? 
T,s„.„= 0,8. 550 N/mm? = 448 N/mm? 


aBmax 
d)F=S.+ =314.448 N/mm?= 140.672N= 141 kN 


aBmax 


Lượng thép lá cần dùng 

Bề ngang khoảng cách cắt e giữa các chỉ tiết và ở bìa 
băng a là cần thiết (Hình 2). Để tính diện tích cần dùng 
của tấm thép lá A_ cho mỗi chỉ tiết từ một băng thép lá 
bề ngang 8 với bước dẫn tiến V, lượng dư còn lại ở cuối 
băng thép lá được xem là phế liệu, không được lưu ý đến. 


Lượng thép lá cần dùng 


cho mỗi bước dẫn tiến 








I Khe hở cắt 

Khe hở cắt. Giữa chày và cối phải có một độ hở cần thiết 
(Hình 3). Độ lớn của khe hở tùy thuộc vào bề dày của 
thép lá, sức bền cắt của thép lá, tuổi thọ yêu cầu và chất 
lượng bề mặt cắt. Thông thường khe hở cắt của cắt tỉnh 
là 0,5 % và ngoài ra là đến 5% của bề dày thép lá. Độ lớn 
của khe hở cắt chính xác hay không thể hiện ở bề mặt 
cắt. Nếu mặt cắt thô, vỡ, nứt, cho thấy nhiều ba via thì 
khe hở lớn. Độ lớn khe hở phù hợp có thể được lấy ra từ 
bảng (Bảng 1). 


104 











Bề mặt cắt $= j-s= œ-d-$S 
Hình 1: Tính lực cắt 


XI 
NI 





Băng thép lá Chỉ tiết 
Hình 2: Thép lá cần thiết 


Chày cắt 





Hình 3: Khe hở cắt 














Bảng 1: Độ lớn của khe hở cắt 
Bề dày s Khe hở u bằng mm cho 
bằng mm sức bền cắt 7. (N.mm?) 
250...400 400...600 
0,A...0,6 0,015 0,02 
0,7...0,8 0/02 0,03 
0,9...1,0 0,03 0,04 
1,5 2,0 0,04...0,05 0,05...0,07 
2,5...3,0 0,06...0,07 0,09...0,10 
3,5...4,0 0,08... 0,09 0,11...0,13 














Dụng cụ cắt dập 





ER-WP- 4P) ()( sJoi co lo |0) 





Ở dụng cụ cắt dập, chỉ tiết được cắt bởi chày và cối 
trong hành trình đơn hoặc hành trình liên tục từ 


: Chày cắt 
một băng thép lá (tấm tôn). 









_ $ _ Tấm cắt (cối) 
Tấm chặn phôi | 
Dụng cụ cắt được phân loại tùy theo kết cấu dẫn " l Đế khuôn 
hướng của chày đến cối và tùy theo quy trình sản L3 055 S4 = 

xuất. 


Phân loại theo kết cấu dẫn hướng 
Dụng cụ cắt không có dẫn hướng được sử dụng 
để cắt những đĩa lớn và với số lượng ít (Hình 1) Hình 1: Dụng cụ cắt không có dẫn hướng 








Chày được dẫn vào cối không phải bởi dụng cụ 
dẫn khuôn mà bằng thanh dập máy ép. 


- Cổ trục 
Tấm đỉnh để kẹp 











Dụng cụ cắt với tấm dẫn hướng được thiết kế Chày Tấm giữ chày 
dùng cho sản lượng trung bình và lớn (Hình 2). : 
Tấm dẫn hướng Ị Chỉ tiết 
Chày được dẫn qua tấm cắt gắn chặt với tấm 
dẫn hướn Tấm dẫn hướng 
9 băng théồ E 








Tấm dẫn hướng và tấm cắt (cối) có hình dạng lỗ Delthiion 
thủng giống nhau. Tấm dẫn hướng có tác dụng Ƒ 
đồng thời là tấm chặn phôi. Cối được gắn vào tấm 
giữ chày. Tấm giữ chày kết cấu với tấm đỉnh và chốt 
siết ở đầu chày. Băng thép cắt được dẫn qua băng 
dẫn giữa tấm cắt và tấm dẫn hướng. Dụng cụ cắt 
lớn hơn không gắn chặt bằng chốt siết mà qua một 
tấm siết đặc biệt ở đầu cốt dập. 

Dụng cụ cắt với trụ dẫn hướng có bộ phận dẫn 
hướng chính xác nhất (Hình 3). Bộ phận dẫn hướng 
gồm có hai hoặc bốn trụ dẫn được tôi cứng và trượt 
trong bạc trượt lót hay ở cấu kiện bi lăn (Hình 4). 
Các trụ dẫn hướng được gắn vào bệ máy, các trụ 
này là những chỉ tiết tiêu chuẩn hoàn chỉnh. 

Dẫn hướng với bạc trượt phù hợp với số hành trình 
nhỏ và với lực ngang lớn. Dẫn hướng bằng bi lăn 
được sử dụng cho số hành trình mỗi phút lớn và 
hành trình ngắn. Hình 3: Dụng cụ cắt với trụ dẫn hướng 





Thân 

















Dẫn hướng bằng bi không có độ rơ (khe hở, 
bảo trì ít, trơn tru và ít tỏa nhiệt. Dẫn hướng bằng bạc trượt Dẫn hướng bằng bi 








Giới hạn bước dẫn tiến 

Bước dẫn tiến của băng cắt tác dụng theo nhịp sau 
mỗi hành trình. Bước dẫn tiến được giới hạn qua 
các cữ chặn, chốt định vị, hệ thống cắt bên hoặc 
bộ dẫn tiến đặc biệt. Hình 4: Dẫn hướng trụ 


¬ 
l 
l 
l 
lH 
HH 
t 





105 


Dụng cụ cắt tác dụng dập 





Phân loại theo trình tự sản xuất 

Ở cắt tác dụng dập các phương pháp và dụng cụ 

của nó được phân biệt theo: 

e_ Số lượng hành trình (khoảng chạy) mỗi chỉ tiết 
= Dụng cụ cho phương pháp cắt đơn và cắt 
tuần tự 

e Gia công cùng một lúc hình dạng trong và ngoài 
= Dụng cụ cắt dập tổng hợp 

e_ Chất lượng đặc biệt của mặt cắt => Dụng cụ cắt 
tỉnh chính xác 

e_ Cắt và biến dạng với cùng một dụng cụ > Dụng 
cụ hỗn hợp 

Dụng cụ cắt dập đơn được chế tạo để sử dụng 
rộng rãi như là dụng cụ cắt rời với số lượng nhỏ 
(Hình 1). Chỉ tiết được cắt dập hoàn chỉnh với một 
chày. Sau khi dứt hành trình làm việc chày được 
kéo lên khỏi băng thép lá qua chốt định vị. Thép 
lá chạm vào tấm dẫn hướng và có thể tiếp tục đẩy 
đến cữ chặn. 
Dụng cụ cắt dập tuần tự tạo hình dạng của chỉ 
tiết qua nhiều công đoạn cắt (Hình 2). Mỗi chày 
dập cắt một công đoạn nhất định, thí dụ như trong 
hình 3. Trước tiên phôi được đục lỗ trước với chày 
đục lỗ và sau đó được cắt đứt ra khỏi băng thép lá 
với chày dập cắt rời. 


Ở tất cả các dụng cụ cắt dập tuần tự, sau mỗi công 
đoạn cắt băng thép lá phải được đẩy tới chính xác 
một đoạn đường bằng bước dẫn tiến. 





Với dụng cụ cắt dập tuần tự, chỉ tiết được sản 
xuất qua nhiều công đoạn. 








Dụng cụ cắt dập tổng hợp 

Hình dạng trong và ngoài của một chỉ tiết được 
dập hoàn tất với một nhát cắt ở trong một vị trí của 
băng thép (Hình 3). 


Qua phương pháp này, người ta sẽ loại bỏ được 
sự sai lệch vị trí giữa hình dạng trong và ngoài có 
nguyên nhân từ bước tiến không chính xác hoặc vì 
độ rơ của băng thép lá trong dẫn hướng. 


Chày cắt đứt đồng thời có chức năng là miếng cắt 
để sản xuất hình dạng trong. Chỉ tiết được đẩy lên 
bởi chày dập cắt đẩy vào tấm cắt và đẩy ra ngoài 
bằng bộ phận lói. Ngoài ra bộ phận lói có chức năng 
dẫn hướng chày đục lỗ, cho nên bộ phận lói phải 
trượt vào tấm cắt với độ rơ rất ít. 








Dụng cụ cắt dập tổng hợp được sử dụng sản 
xuất các chỉ tiết dạng trong và ngoài có dung 
sai vị trí rất nhỏ và với sản lượng cao. 









106 







Tấm dẫn hướng Chày 


Dẫn hướng cho 
băng thép lá 


N 


Chốt định vị Chỉ tiết 
tìm lỗ 


Hình 1 Dụng cụ cắt dập đơn 


Băng thép lá 









—> 


O//25M5 llị 












Chày cắt đứt 
Tấm dẫn hướng 
Chốt định lỗ 


Đế khuôn 


Chỉ tiết 


@ 


Phế liệu 
Băng thép cắt 








Hình 2 Dụng cụ cắt dập tuần tự 


3 3ÌÌ 322 
đSIIš/2 


Băng thép lá để cắt NNX5n 


Vị trí ban đầu 
Chày 


Tấm cắt đứt đục lỗ 


Chày cắt hoặc 

tấm cắt cho 

chày đục lỗ Đế 
(cố định) khuôn 


Quá trình cắt 


Bộ phận lói 





Chỉ tiết cắt 


Phế liệu 


Hình 3 Dụng cụ cắt dập tổng hợp 


Dụng cụ cắt tác dụng dập 





Dụng cụ cắt dập chính xác sản xuất ra các chỉ 


m...-ổ .ằ .=. ` › Ị Š : Thanh ép : 
tiết với bề mặt cắt không có ba vớ, nhăn, thẳng (thanh dập) Lực cắt Lực ép 
góc, trơn tru trong một hành trình làm việc (Hình di chuyển 






1). Vì khe hở cắt chỉ được phép bằng 0,5 % bề dày 
của thép lá, với thép lá mỏng như vậy là rất nhỏ 
cho nên cần phải có trụ dẫn hướng. Tấm dập 
Trước khi dập cắt băng thép được giữ chặt bởi 

tấm ép di động trên tấm cắt. Tấm ép chặn có hình  Vòngrăng 
dạng nêm côn, di chuyển song song với bao hình 

của chỉ tiết. Tấm chặn này ép kẹp chặt băngthép  Chitiết 
cắt và giữ chặt vật liệu ở vùng cắt. Lực cắt cần 
thiết vào khoảng gấp đôi so với dập cắt thuần túy. 


Bi dẫn hướng 


Cây lói 


Chày cắt đứt 


Cối cắt 





Chày đục lỗ 
Ở cắt dập chính xác thì tấm ép, chày cắt và giá đỡ 
(gá) thực hiện 3 đoạn đường đi khác nhau nên 
bộ phận ép cần thiết phải tạo ra ba lực tác động. Đối lực Bàn ép 





Với dụng cụ cắt dập chính xác người ta nhận Hình 1 Dụng cụ dập cắt chính xác 
được chỉ tiết có kích thước và độ phẳng 


chính xác với mặt cắt thăng góc và nhãn. Chày dập cÁttựdo — Chàydựngcạnh  Chàycắtđút 





Dụng cụ (khuôn) hỗn hợp cắt dập tuần tự gồm Đế trên 
dụng cụ cắt dập và dụng cụ biến dạng. Theo trình 
tự gia công, dụng cụ hỗn hợp này bao gồm các 


bước tuần tự như cắt, biến dạng và cắt đứt (rời) — ` 

(Hình 2). Theo hình 2 dụng cụ hỗn hợp cắt liên 

tục, trước tiên hai thành bên của chỉ tiết được cắt Tấm đỡ 

tự do, sau đó cắt các cạnh dài, chấn cạnh, dựng 

Điônh cạnh hoàn GHÍnỖ Quái Khuôn cập TÔI GẠP Bš ức : : Chày cắt và chày _ Khuôn dựng cạnh 
cắt rời chỉ tiết. Tấm cắt 







dựng cạnh 





Băng thép lá 
cắt và dựng 


Với dụng cụ hỗn hợp dập cắt tuần tự các 
công đoạn cắt và biến dạng được thực hiện 
trong một khuôn. Khuôn này phù hợp để sản 
xuất những chỉ tiết nhỏ, phức tạp từ thép lá. 


S 


anh 





Cát lỗthoát Cắtvà dựng cạnh Dựng c Cắt đứt 





Hình 2 Dụng cụ hỗn hợp cắt dập tuần tự 





1 Quá trình tách rời trong phương pháp cắt xảy ra như thế nào? 


2 Chỉ tiết giá đỡ máy phát điện một chiều (dynamo) cho đèn của xe hơi bằng thép xây dựng (R=520N/ 
mm?) với chiều dày 1 mm được cắt dập. 


Khe hở cắt của dụng cụ là bao nhiêu? 
3 Các loại dẫn hướng được phân loại thế nào ở dụng cụ cắt dập? 
4 Dụng cụ cắt dập nào thích hợp cho sản xuất: 
a) Đĩa tròn với một lỗ 
b) Chỉ tiết có biên dạng ngoài phải được ăn khớp chính xác với lỗ? 
c) Chỉ tiết với mặt cắt không có ba vớ? 
d) Chỉ tiết với phần được bẻ, dựng? 








107 


Cắt gió đá 





ERVA Giá (0ì. 


Nguyên vật liệu được cắt đứt với một tia hơi hoặc 
tia nước. Người ta phân biệt cắt bằng nhiệt và cắt 
bằng tia nước. Các phương pháp thích hợp tùy 
thuộc theo vật liệu cắt, bề dày vật liệu và yêu cầu 
về chất lượng của cạnh cắt. 


ERVNG-49(30000)0-¡ 





Vùng cắt được nung nóng sau đó được cắt đứt ra 
bằng tia hơi. Các phương pháp quan trọng nhất 
là: cắt gió đá, cắt bằng plasma nóng chảy, cắt bằng 
tỉa laser. 


M Cắt gió đá (Bảng 1) 

Thép không có hợp kim và hợp kim thấp cháy 
trong oxy tinh khiết khi vượt qua nhiệt độ bốc 
cháy. Nhiệt độ này vào khoảng 1200°C và nằm 
dưới nhiệt độ nóng chảy. 

Việc cắt bằng ngọn lửa áp dụng phản ứng này. 
Chỗ định cắt của chỉ tiết được nung nóng với ngọn 
lửa đốt từ hỗn hợp khí oxy đến nhiệt độ bốc cháy 
và sau đó khí oxy cắt được mở thêm vào. Thép 
cháy rực sáng nơi chỗ cắt được nung nóng. Oxít 
phát sinh cùng với thép chảy ở đường cắt được 
thổi ra bởi sức ép của tia oxy. Qua bước dẫn tiến 
của đèn hàn (mỏ hàn, mỏ cắt) một đường cắt được 
hình thành (Hình 1). 





Tốc độ cắt đúng tạo ra một đường cắt với dấu 
cắt thẳng đứng (Hình 2). 





Dấu cắt bị nghiêng do tốc độ cắt cao, xỉ sắt cấu 
thành ở cạnh dưới do tốc độ cắt thấp (Hình 2). 
Sử dụng axêtylen và khí propan làm nhiên liệu khí 
đốt. Chất lượng bề mặt cắt của đường cắt tương 
đương với cưa hay bào tùy thuộc theo 

e_ Khoảng cách của béc cắt với cạnh cắt trên 

e_ Độ lớn của béc cắt 

e©_ Áp suất của oxy 

e_ Vận tốc bước dẫn tiến 

Thép lá ghép có thể được cắt khi bắt đầu đường 
cắt ở ngoài bìa và thép lá được ép chặt với nhau. 
Cắt bằng gió đá cũng được sử dụng ở dưới nước. 
Người ta có thể khoan những vật liệu chứa khoáng 
chất, thí dụ như bê tông dày đến 4 mét với những 
mũi cắt bằng ống thép được thổi bổ sung thêm 
vào bột giàu chất sắt. 





























Bảng 1: Cắt gió đá 

Ứng dụng Thép không có hợp kim và thép 
có hợp kim thấp 

Bề dày vật liệu | 5 mm đến 1000 mm 

Tốc độ cắt 800 mm/phút ở bề dày 5 mm 
400 mm/phút ở bề dày 80 mm 

Ưu điểm Có thể sử dụng đèn cắt điều khiển 
bằng tay và máy điều khiển bằng 
kỹ thuật số NC 

Khuyết điểm _ | Không phù hợp với thép lá mỏng, 
thép hợp kim và kim loại không có sắt 

Đèn cắt tay 


Van điều khiển 
oxy cắt 













Xe dẫn hướng 


Quá trình cắt 


Hỗn hợp F7 Z1 
axêtylen ôxy z ⁄2 Z 


Béc cắt Béc nung 


Tia oxy cắt 


Chỉ tiết 


Ngọn lửa 
n nung 
Đường cắt 


Hình 1: Cắt gió đá 


IIlIIIlllll Đường cắt tốt 
II, IIIU| Bước dẫn tiến 
NHAN - j_ x55 
Ti Khoảng cách quá 
lớn giữa béc và 
chỉ tiết 
Khoảng cách quá 
) hỏ giữa béc và 
lIMh II | TEE lu éc và 
IIIIIIDUI Dị ĐỀ Hong 


Hình 2: Các lỗi ở phương pháp cắt bằng mỏ hàn (đèn cắt) 











Cắt bằng hồ quang plasma 





Cắt bằng hồ quang plasma 

Cắt bằng hồ quang plasma đặc biệt thích hợp 
cho cắt thép hợp kim và kim loại không có 
sắt (Bảng 1). Ở các vật liệu này nhiệt độ nóng 
chảy của oxít phát sinh lớn hơn của chính kim 
loại, vì vậy không thể cắt bằng gió đá được. 


Quy trình cắt 

Qua cắt bằng hồ quang plasma, vật liệu được 
cắt rời bằng tia plasma, tỉa này tiếp xúc vị trí 
gia công với nhiệt độ và tốc độ cao. Plasma 
được gọi là hỗn hợp khí tích điện được nung 
nóng với nhiệt độ cao. 

Trước hết giữa điện cực bằng Wolfram và đầu 
vòi phun (béc), một cột hồ quang mồi được 
đánh lửa (Hình 1). Khí dẫn đi xuyên qua hồ 
quang và được hình thành dạng plasma qua 
nhiệt độ cao. Một điện áp giữa điện cực và chỉ 
tiết tăng tốc nhanh hơn đẩy plasma đến chỉ 
tiết. Ngay sau khi tia plasma tiếp xúc với chỉ 
tiết, hồ quang chuyển sang chỉ tiết và cột hồ 
quang mồi bị ngắt đi. Nhiệt độ nóng lên đến 
khoảng 30.000 °C, tia plasma với năng lượng 
dồi dào làm chảy vật liệu ở chỗ gia công và 
thổi ra khỏi đường cắt. 

Khi hàn plasma với vật liệu không dẫn điện 
(vật liệu không có sắt) ở giữa điện cực và chỉ 
tiết không thể có hồ quang. Do vậy phải cần 
dùng đến một điện cực khác để đóng mạch 
điện. 

Ở phương pháp hàn plasma tốc độ cắt đạt 
được cao. Do vậy ảnh hưởng nhiệt và biến 
dạng (độ vênh) của chỉ tiết nhỏ. 

Phía trên của đường cắt bằng plasma rộng 
hơn phía dưới, bởi vì năng lượng của tia 
plasma giảm với chiều sâu cắt (Hình 2). 


Cắt bằng plasma được áp dụng để cắt 


thép hợp kim và kim loại không có sắt. 





Biện pháp phòng ngừa 

Do tốc độ thoát ra của tia plasma cao nên sinh 
ra tiếng ồn lớn mà người ta có thể giảm bớt 
bằng cách cắt trong bể nước hay phun nước 
lên trên tia. Với nhiệt độ quá cao tia plasma 
phát sinh khí độc Ôzôn và oxít nitơ. Các chất 
này phải được hút bỏ đi. Cường độ của tia 
cực tím được ngăn ngừa qua kính bảo hộ hay 
bao che. 





Bảng 1: Cắt bằng hồ quang plasma 





Ứng dụng Thép hợp kim, kim loại không chứa sắt và 


thép có hợp kim thấp 





Bề dày vật liệu | 1 mm đến 100 mm 














Tốc độ cắt đến 6 m/phút ở đường cắt rời 
Đến 4 m/phút ở đường cắt đẹp 

Khí cắt Khí argon, khí nitơ, hỗn hợp hai loại khí ấy, 
khí helium, khí nén. 

Ưu điểm Có thể cắt được tất cả kim loại với tốc độ cắt 
cao và có đường cắt tốt 

Nhược điểm Trang bị bảo hộ ngăn ngừa tiếng ồn, bụi và 


khói, thiết bị đắt tiền 

















Khí plasma 


đụ /ˆ 


Đầu vòi phun 


Nước làm nguội 


Cột hồ quang mồi 


Đường cắt 


Tia plasma 






Phương pháp cắt 











thép lá Cắt gió đá  |Cắtbằng plasma| Cắt bằng tia 
mm aSeT 
1 
3 
3 




















Hình 2: Đường cắt ở phương pháp cắt bằng gió đá, cắt bằng plasma 
và cắt bằng tỉa laser 


109 


Cắt bằng tia laser 





Cắt bằng tia laser (Bảng 1) 

Trong phương pháp này tia laser được sử dụng 
để cắt (Hình 1). 

Tia laser là chùm tia sáng hội tụ với năng lượng 
dồi dào, được tạo ra với sự hỗ trợ của các chất 
khí (khí laser) hoặc các tinh thể (chất rắn laser). 
Chùm tỉa laser đi qua một hệ thống thấu kính 
hội tụ trên một diện tích rất nhỏ của bề mặt vật 
liệu như với một kính hội tụ ánh sáng, qua đó 
tạo thành nơi có mật độ năng lượng cao. Vật liệu 
chảy hay bốc hơi và được thổi xuyên qua đường 
cắt bởi một tia khí. Qua sự tác dụng trên ta phân 
biệt cắt nóng chảy laser và nung cắt laser. 


Quá trình cắt 

Ở cắt nóng chảy bằng tia laser, tia laser đi qua 
một loại khí trơ phần lớn là khí nitơ hay khí argon 
làm chảy vật liệu nơi đường cắt và thổi đi (Hình 
1). Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho kim 
loại có độ nóng chảy dưới điểm bốc cháy, thí 
dụ: thép không gỉ, và hợp kim nhôm, vật liệu 
bán dẫn, chất dẻo, vật liệu cháy và vật liệu gốm. 
Trong phương pháp nung cắt laser, tia laser làm 
nóng vật liệu ở nhiệt độ bốc cháy và đốt cùng 
lúc với tia oxy được dẫn vào, tia oxy này cũng 
thổi oxít ra khỏi đường cắt. Với tỉa laser được 
dẫn bằng tỉa nước, ảnh hưởng nhiệt ở cạnh cắt 
được giảm xuống và như thế người ta có thể cắt 
được vật liệu công nghệ bán dẫn (silicon miếng). 
Ngoài ra nhờ vào khoảng cách lớn hơn giữa vòi 
phun cắt và chỉ tiết so với phương pháp không 
có tia nước dẫn, người ta có thể thực hiện việc 
cắt ba chiều tốt hơn. 


Ưu điểm của cắt bằng tia laser là đường cắt 


nhẫn, láng (Hình 2). Do vậy chỉ tiết không 
cần phải gia công lại. 








Với phương pháp cắt bằng tia laser người ta có 
thể gia công được các lỗ rất nhỏ và biên dạng 
(prôfn, đường viền). 

Biện pháp bảo vệ 

Cắt bằng tia laser cũng phát sinh khói và khí có 
mùi gây dị ứng, phải hút bỏ đi. 

Khả năng ứng dụng bổ sung (tùy chọn) 

Tia laser cũng được sử dụng để khắc chữ và viết 
chữ trên các chỉ tiết kim loại và phi kim loại, tôi 
bề mặt, trong kỹ thuật hàn (Trang 227) và kỹ 
thuật đo lường (Trang 35). 


Bảng 1: Cắt bằng tia laser 








Ứng dụng 


Tất cả các loại thép, hợp kim nhôm, chất 
dẻo, gốm 





Bề dày vật liệu 
(Thí dụ) 


10 mm cho thép 
0,1mm cho màng mỏng 





Tốc độ cắt 


0,6 m/phút cho thép 
90 m/phút cho màng mỏng chất dẻo 























Khí cắt Nitơ, argon, oxy 
Ưu điểm Có thể cắt nhiều vật liệu, đường cắt rất 
tốt, tốc độ cắt cao 
Khuyết điểm Cần phải trang bị bảo hộ, thiết bị đắt tiền 
Tia laser 
Béc cắt 
khu Kính hội tụ 
Khí cắt 
Tia khí hơi 






laser 


Chùm tia Ai 





Đường cắt 








Hình 2: Chỉ tiết cắt với tỉa laser 


110 





Cắt bằng tia nước 





KV G-\i49)(s0ì -10ì0)0 (6< 


Phương pháp cắt bằng tia nước (Bảng 1) làm việc 
với một tia nước nhỏ, phần lớn được trộn với hợp 
chất phun, thí dụ như cát thạch anh, để tăng cường 
tác động ăn mòn. 


Quy trình cắt 

Nước cắt được bơm qua đầu béc cắt với một áp suất 
khoảng 4000 bar. Ở đó hợp chất phun để thổi cắt 
được pha trộn. Tia nước có bề dày 0,1 mm đến 0,5 
mm cắt vật liệu từ một lỗ mồi được tạo trước trong 
phôi. Tốc độ cắt tùy thuộc theo độ cứng và độ dai 
cũng như yêu cầu về chất lượng của đường cắt. Ở cắt 
tinh chính xác, tốc độ cắt vào khoảng 25% tốc độ cắt 
có thể đạt được thì phôi sẽ nhẫn và không có ba via. 
Cắt với tia nước tạo ra tiếng ồn lớn. Tiếng ồn giảm đi 
đáng kể nếu cắt dưới nước. 





3.5.2.3 Thiết bị cắt 


Phần lớn các phương pháp cắt bằng tia đều được 
thực hiện trên thiết bị cắt điều khiển bằng kỹ thuật 
số (NC). Tùy theo mỗi quá trình cắt mà trang bị các 
đầu béc cắt khác nhau. Qua hệ thống điều khiển máy 
người ta có thể điều chỉnh các thông số như tốc độ 
bước dẫn tiến, khoảng cách giữa đầu béc cắt và chỉ 
tiết, áp suất của khí sử dụng, điện áp và cường độ 
(Hình 1). 

Trên máy vi tính cá nhân (PC), các sơ đồ khai triển 
sắp xếp vị trí chỉ tiết khác nhau để tận dụng tối ưu 
diện tích tấm thép lá (Hình 2). 

Hình dạng cắt ở ống thí dụ như nút ống được thực 
hiện trên máy cắt ống NC. Như vậy có thể cắt chính 
xác các cạnh trong không gian và đồng thời tạo vạt 
đường hàn. 





1. Ngọn lửa làm nóng trước trong phương pháp 
cắt bằng gió đá có nhiệm vụ gì? 

2. Phương pháp cắt bằng tia nào phù hợp cắt 
đứt với thép không hợp kim? 

3. Do đâu người ta biết được tốc độ cắt phù hợp 
ở phương pháp cắt bằng gió đá? 

4. Với phương pháp cắt nào người ta có thể cắt 
các vật liệu sau: Thép không gỉ, AlCuMg3, bọt 
xốp, gốm? 

5, Phải tuân theo quy tắc an toàn nào ở phương 
pháp cắt bằng tia plasma? 








111 


Bảng 1: Cắt bằng tỉa nước 








Ứng dụng 


Bề dày vật liệu 


Kim loại, kim loại không có sắt, 
chất dẻo, vải sợi, vật liệu hỗn hợp, 
vật liệu cán mỏng (Vật liệu được 
tráng màng) 


1 mm đến 100 mm 





Tốc độ cắt 


0,4 m/phút cho thép 
0,8 m/phút cho nhôm 





Chất liệu cắt 


Nước với các chất phụ gia ăn mòn 








Ưu điểm Cắt được tất cả các nguyên liệu, 
không bị ảnh hưởng bởi nhiệt và 
như vậy không có biến dạng 

Nhược điểm Chỉ áp dụng khi phương pháp cắt 








rời bằng nhiệt không thích hợp 








Hình 1: Thiết bị cắt bằng tia với điều khiển kỹ thuật số (NC) 





Cơ bản của gia công có phoi 





ER.C Noo se 03 020‹21:)(13)1(9)..(eliioieo/09i.. 0eolilofo-idoio) 








3.6.1 Cơ bản 


Trong tất cả các phương pháp gia công có phoi 
những điều đặc biệt quan trọng là: 


Hình dạng và cấu tạo phoi ở mũi cắt của 
dụng cụ cắt 

Tác động của lực và nhiệt xuất hiện trong 
quá trình gia công 

Độ bền mài mòn của vật liệu cắt 


3.6.1.1 Dụng cụ cắt 


Hình dạng cơ bản của tất cả dụng cụ cắt là một 
cái nêm (Hình 1). Lực cắt và nhiệt phát sinh 
trong quá trình gia công làm mòn nêm cắt. Do 
đó dụng cụ cắt phải đáp ứng được sức chống 
mài mòn và đủ độ dai ở nhiệt độ cao. 


Bề mặt và góc của nêm cắt 

(góc mũi dao) 
Mũi dao ăn sâu vào chỉ tiết mềm cấu thành 
mặt tạo phoi và mặt thoát phoi (Hình 2). Góc 
giữa hai mặt gọi là góc mũi dao J. Độ lớn của 
góc này tùy thuộc cơ bản vào vật liệu gia công 
(Bảng 1). 


Lưỡi đục CIJDX 0) 


j Lưỡi tiện 





Hạt mài (phóng to) 


—£— 


Hình 1: Hình dạng nêm của dụng cụ cắt 


% Gócthoát 
Ổ_ Góc mũi dao 
% Góctạophoi 






Mũi dao 
Bề mặt tạo phoi 
Bề mặt thoát 


Hình 2: Bề mặt và góc ở mũi dao 


Lưỡi cắt ăn sâu dễ dàng vào vật liệu thì góc mũi dao nhỏ. Do vậy lúc gia công với vật liệu có sức bền cao, 
để mũi dao không bị mẻ thì góc mũi dao phải đủ lớn. 

Góc tạo phoi y là góc giữa bề mặt tạo phoi và thẳng góc với bề mặt gia công. Để giữ cho lực xuất hiện 
nhỏ thì có thể chọn góc này lớn. Trong gia công với vật liệu cứng, ở quy trình cắt đứt quãng và vật liệu 
lưỡi cắt giòn, góc tạo phoi phải nhỏ thậm chí là âm, để lưỡi cắt không bị vỡ. 


Góc thoát œ giữa bề mặt thoát và bề mặt gia công là cần thiết, nhằm giảm thiểu sự cọ sát giữa lưỡi cắt 
và chỉ tiết. Người ta chọn góc này lớn vừa đủ để lưỡi cắt (dụng cụ) được cắt tự do. 





Góc quan trọng nhất ở mũi dao là góc tạo phoi y vì nó ảnh hưởng đến sự cấu tạo phoi, tuổi thọ và 
lực cắt. 








Bảng 1: Độ lớn của góc ở mũi dao 





Góc mũi dao J Góc tạo phoi y Góc thoát œ 





nhỏ 


lớn nhỏ lớn nhỏ hơi lớn hơn 








Vật liệu cứng với 


độ bền cao thí dụ như hợp kim giòn trong cắt gọt láng cắt gọt ra phoi dạng dẻo thí dụ 
dụ như thép hợp nhôm đứt quãng và cắt ngắn, thí dụ như như chất dẻo 
kim cao gọt thô thép hợp kim cao 





Vật liệu mềm thí 





Vật liệu cứng và Vật liệu nhẹ ở cắt 





Vật liệu cứng và 





Mềm, có thể biến 








112 


Vật liệu cắt 





3.6.1.2 Vật liệu cắt 





Vật liệu cắt là vật liệu tạo thành các mũi dao n. 
^ đ IẦU 
(nêm cắt). 
1. Ma sát, ăn mòn cơ học 
I Yêu cầu về vật liệu dụng cụ cắt 
Trong quá trình sử dụng vật liệu cắt chịu tải 
cơ và nhiệt lớn có thể dẫn đến mòn quá mức 
gây ra bởi mài mòn hoặc vỡ của dụng cụ cắt 
(Hình 1). 


2. Lực ép, ma sát 


3. Nhiệt độ cao, khuếch tán 
và oxít hóa 





Dụng cụ cắt 


Hình 1: Ứng lực của dụng cụ cắt 


2141//)114-)/94/)1-141.-1)/1. No Kc-)i 





Để có tuổi thọ cao, dao cắt cần có các những đặc tính sau đây: 
e . Độ cứng nóng cao, có nghĩa là dụng cụ cắt phải có đủ độ cứng ở nhiệt độ cao để cắt vào vật liệu. 


e _ Tính chịu mài mòn cao nghĩa là độ bền chống mài mòn cơ học cũng như chống ảnh hưởng hóa 
học và vật lý như oxít hóa hay khuếch tán. 


e _ Sức bền trao đổi nhiệt cao để nhiệt độ thay đổi mạnh lúc làm việc không tạo thành vết nứt. 
e _ Độ bền nén lớn để ngăn ngừa sự biến dạng và sự vỡ bể của cạnh dao cắt. 


e - Độ dai cao và độ bền uốn cao để lưỡi cắt cũng chịu được tải xuất hiện đột ngột và cạnh cắt sắc 
không bị vỡ, mẻ. 








Chọn vật liệu dụng cụ cắt 

Việc chọn lựa vật liệu dụng cụ cắt được xác định tùy theo phương pháp gia công, vật liệu gia công và 
tính hiệu quả. Đặc điểm quan trọng để lựa chọn vật liệu dụng cụ cắt thích hợp là độ bền chống mài mòn, 
độ dai (Hình 2). Qua phương pháp phủ lớp trên vật liệu dụng cụ cắt như hợp kim cứng (HM) và thép gió 
(HSS), sức chống mài mòn được cải thiện một cách cơ bản (Trang 116). 





Hợp kim cứng HM trên 
nền wolfram cacbit 


1) bor nitrit đa tinh thể lập phương Thép gió HSS 


2) Kim cương đa tỉnh thể 






Độ bền chống mài mòn và độ cứng ——»>= 








Độ dai và độ bền uốn——>= 


Hình 2 Độ bền mài mòn và độ dai của dụng cụ cắt 


113 


Vật liệu dụng cụ cắt 





Trên cơ sở khác nhau về độ bền mài mòn, độ 
bền dẻo và chỉ phí mà vật liệu dụng cụ cắt có 
những phạm vi áp dụng khác nhau. 


Thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao 
(Thép gió HSS) 

Thép gió là thép dụng cụ hợp kim cao, thành 
phần chính gồm wolfram, molybden, vanadi và 
coban. Thí dụ HS 2-9-1-8 gồm: 2% W, 9% Mo, 1% 
V và 8% Co. Trong tất cả những loại vật liệu cho 
dụng cụ cắt, thép gió có độ dai lớn nhất, nhưng 
lại có độ cứng thấp nhất. Thép gió HSS được ứng 
dụng khi cạnh cắt phải rất sắc và nhiệt độ cắt 
không cao (Hình 1). Qua lớp phủ, độ mài mòn 
và tốc độ cắt sẽ được tăng thêm. 


Hợp kim cứng (Dao cắt carbit) 

Cấu tạo: Hợp kim cứng là vật liệu hỗn hợp được 
chế tạo qua thiêu kết từ những chất cơ bản ở 
dạng hạt (Trang 273). Wolfram cacbit cứng được 
liên kết với chất kết dính coban mềm hơn. Để 
cải thiện độ chống mài mòn ở nhiệt độ cao, 
người ta cho thêm vào thành phần titan cacbit 
và Tantalcarbid. Thành phần của cacbit kim loại 
cứng trong hợp kim cứng nằm trong khoảng 
80% và 90%. Hợp kim cứng qua thành phần cấu 
tạo khác nhau như độ lớn của hạt và lớp phủ 
được sử dụng để gia công hầu như tất cả các 
vật liệu (Hình 2). 

Đặc tính. Một hàm lượng kim loại có cacbit cao 
làm tăng sự mài mòn của hợp kim cứng. Một 
hàm lượng kim loại có chất kết dính coban cao 
cho tính dẻo dai lớn. Cả độ lớn của hạt cacbit 
kim loại đến 10um, cũng ảnh hưởng đến độ 
cứng và độ dẻo dai của hợp kim cứng. 

Hợp kim cứng hạt mịn (Độ hạt nhỏ hơn 2,5 ¡m) 
có độ mài mòn và độ chịu lực cạnh cắt cao 
được sử dụng gia công cắt gọt vật liệu đã qua 
tôi luyện. 

Phủ lớp (thấm). Qua phủ lớp với các vật liệu có 
độ cứng khác nhau (Trang 116) làm cho hợp kim 
cứng có độ mài mòn cao hơn trong khi độ dai 
của nguyên vật liệu vẫn giữ nguyên. Vì lợi điểm 
đó mà các hợp kim cứng không có phủ lớp càng 
ngày càng mất thị trường. 

Phân loại của hợp kim cứng được thể hiện ở 
các nhóm chính P, M và K (Bảng 1). Sự chọn lựa 
nhóm chính được xác định dựa trên cơ sở vật 
liệu gia công. Các phân loại tiếp là với số đuôi 
đi theo sau. Số này cho biết thông tin về việc 
sử dụng hơp kim cứng từ gia công thô đến gia 
công tỉnh. 





Dụng cụ cắt bằng thép gió HSS 


` 
VỆ táo có phủ lới _ Có phủ lới 
Tà g có phủ lớp phủ lớp 













Đặc điểm Phạm vỉ ứng dụng 

e Độ dai lớn Lưỡi khoan xoắn, dao phay, 

e Độ bền uốn cao dụng cụ chuốt, cây ven răng, 

e Dễ dàng sản xuất và bàn ren, dao tiện định hình, 
e_ Độ cứng dưới 70 HRC dụng cụ cắt cho gia công chất 

e Độ bền chịu nhiệtđến | dẻo, ứng dụng cho lực cắt thay 


600 °C đổi chiều mạnh. 











Hình 1: Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của thép gió 


Dụng cụ từ hợp kim cứng 


- Mảnh cắt tở bể bằng hợp kim cứng 
Ạ -IỂÑhụ 


s cho dụng cụ tiện _ cho dụng cụ khoan chớáU cụ phầy 





Đặc điểm 
se Độ cứng chịu 
nhiệt lớn (đến 


Phạm vi ứng dụng 

Mảnh cắt trở bề của dụng cụ cắt cho 

tiện, dụng cụ cho phay và dụng cụ 
1000°C) cắt cho khoan, cho dụng cụ cắt giảm 

e Sức bền mài mòn. | rung bằng hợp kim cứng nguyên 
cao khối, được sử dụng cho việc gia công 

e Độ bền nén cao _ | cắt gọt của hầu hết tất cả các vật liệu 

e Giảm rung 











Bảng 1: Phân loại của hợp kim cứng 



































Nhóm chính Ứng dụng 
P Gia công tỉnh 
Vật liệu cho phoi dài Tiện chép hình 
Thí dụ: Thép, gang dẻo 
Gia công thô 
M Gia công tỉnh [8| 
Vật liệu cho phoi ngắn V E 
Thí dụ: Thép không gỉ, thép Tiện chép hình | | E =l |'Š 
da láng (thép chuẩn hóa) Gia công thô | J1Š E 5 
SE|N8#Z 
K Gia công tỉnh + S 
Vật liệu cho phoi ngắn 820- 
Thí dụ: Gang, kim loại Tiện chép hình| |, 5| | = 
không có thép, thép tôi Gia công thô | |S.5|x| <. 
cứng lì E Nã⁄ 











114 


Vật liệu dụng cụ cắt 





Số đuôi càng nhỏ thì hợp kim cứng có độ mài 
mòn càng lớn. Loại này sử dụng trước hết cho 
tất cả gia công tinh với tốc độ cắt cao. Hợp kim 
cứng có số đuôi lớn, thí dụ P 50, có độ dai lớn 
thích hợp cho gia công thô. 










Sự chọn lựa các loại hợp kim cứng dựa 
theo vật liệu được gia công, điều kiện gia 
công (thí dụ như gia công tỉnh hay gia 
công thô) cũng như các loại do nhà cung 
cấp giới thiệu. 





 Cermet (Gốm kim loại) 


Hợp kim cứng trên nền tảng của titan cacbit 
thay vì wolfram cacbit và với chất kết dính 
nickel cũng như coban được gọi là cermet 
(ceramic (gốm) metal). Cermet được sử dụng 
cho mảnh cắt trở bề cho tiện và phay (Bảng 
1). Trên cơ sở có độ bền mài mòn và sức bền 
cạnh cắt lớn, cermet đặc biệt thích hợp cho 
gia công tinh, vì ở gia công tỉnh cần có cạnh 
cắt sắc (bén). 


Dao cắt bằng gốm 

Vật liệu cắt bằng gốm có độ cứng nóng rất cao 
và không gây phản ứng với vật liệu (Hình 1). 
Mảnh cắt bằng oxit gốm có thành phần từ 
oxit nhôm (AILLO,) và rất nhạy cảm với sự thay 
đổi của nhiệt độ. Do vậy phần lớn gia công lấy 
phoi không cần làm nguội bôi trơn. Oxit gốm 
chủ yếu là dùng để gia công cắt gọt gang. 
Gốm hỗn hợp (AI,O, với TiC) dẻo hơn gốm 
nguyên thủy (ròng) và sức chịu đựng (độ bền) 
tốt hơn đối với việc thay đổi nhiệt độ. 

Silic Nitrit (Si.N,) là một loại gốm không 
bị oxit hóa có độ dai lớn và độ ổn định cho 
những cạnh cắt. Với lưỡi khoan xoắn bằng silic 
nitrit những lỗ khoan của vật liệu gang có thể 
gia công với tốc độ cao. 


 Bor nitrit lập phương đa tỉnh thể 
(BN) 


Sau kim cương, BN là vật liệu dụng cụ cắt cứng 
nhất và có độ cứng nóng cao nhất. BN ứng 
dụng chủ yếu để gia công tỉnh các chỉ tiết có 
vật liệu cứng (độ cứng lớn hơn 48 HRC), đạt độ 
bóng bề mặt cao (Hình 2). Trong nhiều trường 
hợp có thể không cần mài. Qua thiêu kết với 
lớp CBN (bor nitrit lập phương đa tỉnh thể) dày 
khoảng 0,7 mm trên nền một hợp kim cứng 
ta được mảnh cắt trở bề với độ bền mài mòn 
của bor nitrit và độ dẻo dai của hợp kim cứng. 





Bảng 1: Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của cermet 





Đặc điểm Phạm vi ứng dụng 
e Độ bền mài mòn cao Mảnh cắt trở bề cho 
e Độ cứng nóng lớn gia công tiện, gia công 
Xở 34) HÀNG Chi : phay, ứng dụng chính 
se Độ Ổn định lớn cho cạnh cắt cho gia công tinh ở tốc 
e Sức bền chống hóa chất độ cắt cao. 


ăn mòn lớn 








Mảnh cắt trở bề bằng gốm 


Oxit gốm 





Thí dụ gia công 





Đặc điểm Phạm vi ứng dụng 

e Độ cứng lớn Gia công gang và 

e Độ cứng nóng đến khoảng 1200°C | hợp kim chịu nhiệt, 
Đó bên mài me tiện tỉnh cứng thép 

10109 tôi, gia công với tốc 

e Độ bền nén cao độ cao 





e_ Sức chống ăn mòn của hóa chất lớn 








Hình 1: Đặc tính và phạm vi ứng dụng của dao cắt bằng gốm 


Mảnh cắt BN 








Phạm vi ứng dụng 
e Độ cứng rất lớn Tiện cứng: gia công tỉnh 
e_ Độ bền cứng nóng đến 2000°C | thép tôi với độ bóng 
e. Độ bền mài mòn cao bề mặt cao và với 


e Độ chống ăn mòn hóa chất cao | dung sai nhỏ. 








Hình 2: Đặc tính và phạm vỉ ứng dụng của bor nitrit lập phương 


115 


Vật liệu dụng cụ cắt 





Kim cương đa tỉnh thể (DP) 


Kim cương đa tinh thể có độ cứng gần như 
kim cương thiên nhiên tinh thể đơn (Hình 1). 
Kim cương này được chế tạo bằng vật liệu 
than được ép với lực ép cao và ở nhiệt độ cao. 
Độ bền mài mòn rất cao cho nên có thể đạt 
được tuổi thọ cao. Vì độ giòn của DP phải giữ 
ổn định chế độ cắt. Tốc độ cắt và bước dẫn 
tiến không nên cao lắm do độ nhạy nhiệt. 


Phủ lớp (thấm) dụng cụ cắt 

Tăng cao độ mài mòn của dụng cụ cắt. Qua 
sức bền chịu nhiệt cao hơn có thể đạt được 
tốc độ cắt và bước dẫn tiến lớn và như thế đạt 
được hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Vật liệu 
phủ lớp quan trọng nhất là là titan nitrit (TiN), 
titancacbit (T¡C), titancacbonitrit (TiCN), oxit 
nhôm (AI.,O,) và kim cương (Hình 2). Sự phủ 
lớp được thực hiện với một hay nhiều lớp với 
bề dày từ 2-15 im (Hình 3). Titannitrit thích 
ứng tốt cho lớp phủ trên cùng vì có hệ số ma 
sát thấp. Oxit nhôm tạo một lớp rất cứng 
và có thêm nhiệm vụ làm lớp chắn nhiệt để 
ngăn chặn phản ứng hóa học giữa phoi và 
kim loại gốc của dao cắt. Titancacbonitrit 
vì đặc tính bám chặt vào nên đặc biệt thích 
hợp cho việc phủ lớp nền. Dụng cụ được phủ 
lớp là dụng cụ bằng thép gió, hợp kim cứng 
và cermet. 





Nhiệm vụ của lớp phủ trên vật liệu cắt: 

e Nâng cao độ mài mòn 

se Ngăn chặn oxy hóa và khuếch tán 

e Chắn nhiệt đối với vật liệu gốc (cơ bản, 
nền) của thép gió và hợp kim cứng 

e Ngăn chặn sự cấu thành biên tích tụ 








Tỷ lệ các vật liệu cắt 

Vì những đặc tính đa dạng, hợp kim cứng có 
phủ lớp hay không phủ lớp là vật liệu dụng 
cụ cắt quan trọng nhất. Điều này được thể 
hiện rõ ràng qua phần tỷ lệ của vật liệu cho 
những dụng cụ cắt khác nhau (Hình 4). 






Mảnh cắt trở bề bằng kim cương đa tỉnh thể (DP) 










Hàn vào mảnh lót hợp kim cứng, 
Mảnh cắt hợp kim cứng 








Ứng dụng 

Gia công cắt gọt cho vật liệu 
không chứa sắt và hợp kim 
nhôm có hàm lượng silic, 
những loại vật liệu dẫn đến 
tình trạng mài mòn cơ học 
rất lớn. 


Đặc điểm 
Vật liệu cắt cứng nhất 

Độ bền mài mòn cao 

Độ bền nhiệt đến 600°C 
Phản ứng hóa học với kim 
loại hợp kim của thép 














Hình 1: Đặc điểm và lĩnh vực ứng dụng của kim cương 





LớpTIN 


Lớp TiCN 


Hình 2: Dụng cụ cắt với các lớp phủ khác nhau 





*— Lớp phủ titan nitơ (TiN) E 
— LớpAl,O, œ 
=— Lớp titan cacbon nitơ (TiCN) vã 


|——> 





Tinh thể hợp kim cứng 





(Phóng thật lớn hình tinh thể trên kính hiển vi 


 V e... dientừRrù) 


Hình 3: Phủ nhiều lớp ở hợp kim cứng 


Tỷ lệ phỏng chừng 
(Thành phần tỷ lệ ước đoán) 








Cermet 


HSS BN và DP 


Các loại khác 


Hình 4: Tỷ lệ của vật liệu cắt 





1. Tại sao tốc độ cắt ở dụng cụ cắt bằng thép gió thấp hơn dụng cụ cắt bằng hợp kim cứng? 
2. Loại hợp kim cứng P20 và K20, cũng như loại P01 và P50 khác nhau ở điểm nào? 

3. Ưu điểm của gốm hỗn hợp so với oxit gốm? 

4. Trong trường hợp nào việc sử dụng kim cương làm vật liệu cắt là thuận lợi? 





116 


Dung dịch cắt gọt 





3.6.1.3 Dung dịch cắt gọt 


Dung dịch cắt gọt (dung dịch bôi trơn làm nguội) 
là những chất phụ trợ thường không thể bỏ qua 
lúc gia công tạo phoi. 


Chức năng của dung dịch cắt gọt 
Chức năng chính của dung dịch cắt gọt là làm 
nguội và bôi trơn cho chỉ tiết và dụng cụ cắt. Ngoài 
ra dung dịch cắt gọt còn thực hiện các nhiệm vụ 
khác (Hình 1). Phoi và mạt sắt (chất mài mòn vì 
ma sát) được rửa sạch và loại bỏ ra ngoài vị trí tác 
động cắt gọt, thí dụ như lỗ khoan và khu vực làm 
việc của thiết bị (Hình 2). Vị trí gia công cắt gọt 
được làm sạch và chỉ tiết có được tác động chống 
gỉ sét (ăn mòn) trong thời gian ngắn. Bên cạnh việc 
làm nguội nhanh, một chức năng cũng quan trọng 
khác là sự kết nối bụi ở gia công mài. 


Dung dịch cắt gọt làm giảm nhiệt ở dụng cụ 
cắt, chỉ tiết và thiết bị. Dung dịch cắt gọt làm 


tăng tuổi thọ của dụng cụ cắt và độ bóng bề 
mặt của chỉ tiết. 








I Các loại dung dịch cắt gọt 

Dung dịch cắt gọt có thể được chia thành hai 
nhóm chính: 

e_ Dầu cắt gọt nguyên chất 

e_ Dầu cắt gọt trộn lẫn với nước 

Dầu cắt gọt nguyên chất chủ yếu là dầu khoáng, 
trong đó một phần chất phụ gia được pha trộn 
vào. Dầu này có khả năng bôi trơn cao và chống ăn 
mòn (gỉ, sét) tốt. Khả năng dẫn nhiệt của dầu cắt 
gọt thấp cho nên tác dụng làm nguội không cao 
lắm so với dầu cắt gọt trộn lẫn với nước (Hình 3). 
Dung dịch cắt gọt trộn lẫn với nước kết hợp 
được tác dụng làm nguội của nước và tác dụng 
bôi trơn của dầu. Để dầu có thể phân tán mịn 
trong nước, nước phải được cho vào khuấy liên 
tục. Qua đó hình thành đầu nhũ (dầu hòa tan, nhũ 
tương, emulsi), một hỗn hợp của hai chất lỏng. 
Thời gian sử dụng của dầu nhũ so với dầu cắt gọt 
thì ngắn hơn, bởi vì dầu nhũ dễ bị vi khuẩn tấn 
công. Dầu nhũ luôn luôn có chứa phụ gia để giữ 
nguyên đặc tính. 

Dầu cắt gọt tổng hợp gồm dung môi được nhũ 
tương hóa trong nước hay tan ra trong nước, qua 
đó hình thành một dung dịch cắt gọt trong suốt 
có thể giúp cho quan sát được quá trình gia công. 
Trong một vài trường hợp, thí dụ như gia công 
chất dẻo, người ta sử dụng khí, trước hết là không 
khí để loại bỏ phoi. 






Vận chuyển 
phoi ở vị trí 
gia công 










Tác động 


+ $ 


e Tăng cao tuổi 
thọ 


e Giảm ma sát 
e Làm giảm 








Làm sạch dụng 
cụ cắt và chỉ tiết 










e Mài mòn 
dụng cụ cắt 
ít hơn 


¿ cơ Bảo vệ chống 
e Làm nguội 


mài mòn cho 














dụng cụ cắt luới XE: trưổi ¡tiết 

sụt AC chỉ tiết 
và chỉ tiết phoi tích tụ 

e Giữ được kích Cải thiên đô 
thước của chỉ s Bơi bề muấi Kết nối các 
tiết tốt hơn : chất bụi xuất 


hiện trong quá 


Ảnhh í 
 ê bi hi lập trình mài 


_ hơn vào vùng. 





Dung dịch cắt gọt 
trộn với nước 


` 7 Dầu cắt gọt 
Trộn lẫn 





Tác động làm nguội ———œ— 





Tác dụng bôi trơn ———® 


Hình 3: Tác động làm nguội và bôi trơn của dầu cắt gọt 


Dung dịch cắt gọt 





I Sự lựa chọn dung dịch cắt gọt 

Sự lựa chọn dung dịch cắt gọt được xác định 
qua phương pháp gia công, vật liệu của chỉ 
tiết, vật liệu cắt gọt cũng như chế độ cắt gọt 
(Bảng 1). 


Tác dụng của chất phụ thêm vào 
trong dung dịch cắt gọt 
Chất phụ thêm vào còn gọi là chất phụ gia, 
có thể ảnh hưởng đến dung dịch cắt (Bảng 
2). Ở dung dịch cắt gọt trộn lẫn với nước 
đều có chứa chất phụ gia. Chất xúc tác nhũ 
tương cần thiết để những giọt dầu nhỏ tan 
đều trong nước. Để nước không dẫn đến sự 
gỉ sét, bắt buộc dung dịch cắt phải có chất 
chống gỉ sét. Dung dịch cắt trộn nước có 
thể bị vi khuẩn và nấm tấn công, đặc biệt 
ở nhiệt độ cao và môi trường đầy chất bẩn. 
Để ngăn ngừa điều này, người ta thêm vào 
chất bảo quản. 
Chất phụ gia áp lực cao (chất phụ gia epoxy 
chứa trong dầu cắt sử dụng trong gia công 
cắt gọt với lực cắt lớn) (Hình 1). Chất phụ 
gia phần lớn là lưu huỳnh và phốt pho tạo 
thành ở chỉ tiết một lớp phản ứng. Chất này 
ngăn chặn phản ứng hàn kim loại xảy ra khi 
gia công tạo phoi ở nhiệt độ cao và áp lực 
cao. Dung dịch cắt bôi trơn làm nguội còn 
có thể được bổ sung thêm chất chống tạo 
bọt (chất khử bọt). 


M Xử lý với dung dịch cắt gọt 

Việc xử lý với dung dịch cắt gọt phải chú ý 
đến các biện pháp bảo vệ để không xảy ra 
nguy hiểm đến sức khỏe và tác động đến 
môi trường. Trước nhất các chất phụ gia 
trong dung dịch cắt gọt có thể gây thiệt hại 
đến sức khỏe. Đậy kín thiết bị hoàn toàn và 
hút hơi bốc từ dung dịch cắt có thể ngăn 
cản các chất nguy hại với nhân viên làm việc. 
Sự đậm đặc của dầu nhũ emulsi phải được 
thường xuyên giám sát để bảo đảm tác dụng 
của dung dịch cắt gọt. Trong dầu nhũ emulsi 
chứa chất diệt có thể gây ra dị ứng, ngoài ra 
còn tẩy chất nhờn trong nước và dầu cho da. 
Nên tránh để da tiếp xúc lâu dài với dung 
dịch cắt gọt. Để phòng ngừa điều này nên 
thoa kem dưỡng da. Dung dịch cắt gọt là 
một loại chất thải đặc biệt do vậy việc xử lý 
chỉ được phép thực hiện bởi các xí nghiệp 
có chức năng. Việc xử lý phải được cập nhật 
vào số nhật ký. 





Bảng 1: Sự lựa chọn dung dịch cắt gọt 





Loại Ứng dụng 





Dầu nhũ emulsi « Ở nhiệt độ làm việc cao 
Tác động làm nguội chiếm | ‹ Ở tiện, phay, khoan 
ưu thế so với tác dụng « Ở vật liệu dễ gia công 


bôi trơn 





‹ Ở tốc độ cắt thấp 
« Chất lượng bề mặt cao (độ bóng cao) 


Dầu cắt gọt 
Tác dụng bôi trơn 
chiếm ưu thế so với « Ở vật liệu khó gia công cắt gọt 


tác dụng làm nguội 











Bảng 2: Ảnh hưởng của đặc tính qua việc thêm chất phụ 
gia vào dung dịch cắt gọt 











Chất phụ gia Mục đích, tác dụng 

Chất xúc tác Ngăn chặn sự tách rời giữa dầu 
Và nước 

Chất chống gỉ sét Ngăn chặn gỉ sét ở chỉ tiết, 


dụng cụ và thiết bị 





Chất bảo quản (chất diệt sinh)| Ngăn chặn vi khuẩn và nấm 
sinh sôi nảy nở, diệt mầm 





Chất phụ gia áp lực cao Ngăn chặn sự hàn dính kim loại 


ở áp lực cao 











Dụng cụ cắt 









Dung dịch cắt gọt 
với phụ gia áp lực 
cao (phụ gia epoxy) 


Chỉ tiết 


Lớp phản ứng 


(Hình phóng to) 


Hình 1 - Tác dụng của chất phụ gia áp lực cao (EP) 


Biện pháp bảo vệ và xử lý với dung dịch cắt gọt 





e_ Đậy máy, sử dụng hệ thống hút dầu 

e Giám sát thường xuyên độ đậm đặc của dung dịch cắt gọt 
e Tránh để da tiếp xúc lâu với dung dịch cắt gọt 

se. Dùng kem bảo vệ da 

e_ Nếu được, dùng bao tay 

e_ Phải thay quần áo làm việc bị bẩn vì dung dịch cắt gọt 

e_ Ngăn ngừa dung dịch cắt gọt tiếp xúc với da nhờn 

e Dung dịch cắt gọt phải được xử lý thích hợp. 








118 


Dung dịch cắt gọt 





I Gia công khô 

Tổng chỉ phí cho việc sử dụng dung dịch cắt gọt 
(bao gồm bảo dưỡng và xử lý) trong chỉ phí sản 
xuất có phần cao hơn chỉ phí của dụng cụ cắt gọt 
(Hình 1). Nếu xử lý không hợp lý với dung dịch 
cắt gọt thì có thể làm hại đến với sức khỏe và 
ảnh hưởng đến môi trường. Bởi lý do đó người ta 
tìm cách loại trừ việc sử dụng dung dịch cắt gọt. 
Do thiếu làm nguội vật liệu cắt phải có độ cứng 
nóng hơn ở gia công khô. Lớp phủ làm giảm áp 
lực của nhiệt và sự mài mòn do ma sát của vật liệu 
cắt gọt. Phoi không được phép tích lũy ở chỗ làm 
việc (phạm vi gia công), để sự chính xác gia công 
không bị suy giảm bởi sự truyền nhiệt của thiết 
bị. Đối với phương pháp gia công có lực xoắn hay 
lực ma sát lớn, thí dụ như ven răng thì gia công 
khô không thích hợp. 


 Bôi trơn với lượng tối thiểu 

Bôi trơn với lượng tối thiểu là sự cung cấp rất ít 
dung dịch bôi trơn đến vị trí cắt tạo phoi. Trong 
một thiết bị định lượng với sự trợ giúp của khí nén, 
một hỗn hợp dầu - không khí được hình thành và 
dẫn đến mũi cắt. Với sự điều chỉnh phù hợp của 
hệ thống thì lượng cần thiết để hình thành một 
màng mỏng bôi trơn đầy đủ giữa dụng cụ và chỉ 
tiết có thể ít hơn 20ml dung dịch bôi trơn mỗi 
giờ. Vì lượng dung dịch bôi trơn ít nên chỉ tiết, 
máy và phoi luôn ở trong tình trạng khô (Hình 
2). Tính chất quyết định hiệu quả của sự bôi trơn 
với lượng tối thiểu là tác động chính xác hỗn hợp 
dầu - không khí lên trên mặt phoi và mặt thoát 
của dụng cụ. Việc cung cấp hỗn hợp từ bên trong 
được dẫn qua các kênh trong dụng cụ (Hình 3), 
còn cung cấp hỗn hợp từ bên ngoài được thực 
hiện qua các ống có khớp và vòi phun (Hình 4). 


Khoảng 
7...17% chỉ 
Chỉ phí thiết phí bôi trơn 
bị, chỉ phí làm nguội 
lương và chỉ : 
phí chung Khoảng 4% 
chỉ phí 





Hình 1: Phần chỉ phí của dung dịch cắt gọt đối với tổng 
chỉ phí 





Hình 2: Lượng bôi trơn tối thiểu ở phay với một đầu phay 


Mảnh cắt Dao tiện chích rãnh 





Dầu bôi trơn dẫn trong 
Hình 3: Việc dẫn dầu bôi trơn từ bên trong 


Vòi phun 






Hỗn hợp dầu 
- không khí 





`Vị trí có thể bố trí vòi phun ở cưa địa! 
Hình 4: Việc dẫn dầu bôi trơn từ bên ngoài 


Ưu điểm của sự bôi trơn tối thiểu so với gia công ướt là: 





e_ Tuổi thọ dụng cụ cắt thường cao hơn. 


e_ Chỉ tiết khô và phoi sạch, khỏi cần phải làm sạch. 
e Dung dịch bôi trơn không có chứa chất phụ gia và có thể phân hủy sinh học. 
e Chi phí chăm sóc và chỉ phí xử lý của dung dịch cắt gọt không cần thiết. 


e_ Ít tiêu hao dung dịch bôi trơn. 


e. Xung quanh chỗ làm việc sạch sẽ, không nguy hiểm đến sức khỏe của công nhân, tác động 


môi trường thấp. 








1 Tại sao dầu nhũ có chứa những chất phụ gia? 


2 Những vấn đề về sức khỏe nào có thể xảy ra khi xử lý dung dịch cắt gọt không đúng? 
3 Yêu cầu gì được thực hiện khi gia công khô ở dầu cắt? 








Cưa 





3.6.2 Cưa 


Cưa là phương pháp gia công có phoi để cắt 
tách rời nguyên vật liệu dạng cây, dạng ống hay 
cưa đứt đường biên dạng và cắt đường rãnh. 


I Cưa tay 


Cưa tay thường dùng là cưa cần. Lưỡi cưa phải 
được gắn vào khung cưa và để răng cưa đúng 
chiều với chiều đường cưa. (Hình 1). 

Bước răng là khoảng cách giữa răng này đến 
răng kia. Trên lưỡi cưa có cho biết số lượng răng 
trên chiều dài một inch để biết được bước răng. 
Để lưỡi cưa khi vận hành không bị vấp hay móc, 
luôn luôn phải có nhiều răng ăn tiếp xúc vào 
phôi. Chỉ tiết có thành mỏng và có mặt cắt rỗng 
thì dùng lưỡi cưa răng nhuyễn (Hình 2). Khoảng 
hở răng phải tiếp nhận phoi xuất hiện trong gia 
công một cách dễ dàng, không bị nén vào nhau. 
Với chiều dài đoạn tiếp xúc cắt dài phải dùng 
lưỡi cưa có bước răng thô. Bước răng của lưỡi 
cưa còn tùy thuộc vào độ bền của vật liệu cưa 
(Bảng 1). Vật liệu cưa có độ bền cao cần dùng 
lưỡi cưa với bước răng nhuyễn để qua đó có 
nhiều răng hơn khi tiếp xúc. Vật liệu cưa có độ 
bền thấp chỉ cần lưỡi cưa với bước răng thô để 
có buồng chứa phoi lớn. 





Quy tắc làm việc 


e Răng của lưỡi cưa phải chỉ đúng chiều với 
chiều đường cưa 

e Lưỡi cưa với bước răng thô được sử dụng 
để cưa vật liệu mềm và ở chiều dài đoạn 
tiếp xúc cắt dài. 

e Lưỡi cưa có bước răng nhuyễn dùng để 
cưa những vật liệu có độ bền cao và chỉ 
tiết có thành mỏng. 








Mặt cắt thoát của lưỡi cưa 


Lưỡi cưa phải cắt tự do cả hai bên hông để 
không kẹt dính vào đường cưa. Làm mũi cưa 
(làm lưỡi) có nghĩa là bẻ răng thay đổi qua phải 
và qua trái hoặc làm dợn sóng lưỡi cưa nhằm 
tạo rộng đường cưa và ngăn chặn việc lưỡi cưa 
bị mắc kẹt (Hình 3). Ở bước răng nhuyễn người 
ta sử dụng chủ yếu là lưỡi cưa dợn sóng. 


Mặt cắt thoát của lưỡi cưa được tạo ra nhờ 


làm mũi (bẻ răng cưa qua lại). 





Cưa cần cầm tay 






Buồng chứa phoi 
(Khoảng hở răng) 
Hình 1: Cưa với cưa cần 


Răng 
c8 









Bước răng nhuyễn để cưa 
chỉ tiết có thành mỏng 


Bước răng thô cho chiều 
dài cắt tiếp xúc lớn 


Hình 2: Bước răng ở chiều dài cắt tiếp xúc khác nhau 





Bảng 1: Bước răng để cưa các vật liệu khác nhau 























Bước răng Vật liệu 

16 răng trên một inch _ | Nhôm, đồng đỏ, chất 
wwwyww  °thô dẻo 

22 răng trên môtinch_ | Thép chế tạo không có 
Wwwwwww 2 trung bình hợp kim, hợp kim Cu Zn 

32 răng trên môtinch | Thép hợp kim, thép đúc 
wwwwwww °nhuyễn 





Bề rộng lưỡi cưa 


Bẻ răng qua 


Bề rộng răng được bẻ 
= Bề rộng đường cưa 








Hình 3: Mặt cắt thoát của lưỡi cưa 


120 


phải và trái (RL) 











Cưa 





 Cưa bằng máy 

Sự sản xuất với số lượng có xu hướng nhỏ dần dẫn 
đến việc cần thiết phải cưa cắt phôi một cách linh 
hoạt. Cưa là bước gia công đầu tiên để chế tạo chỉ 
tiết do đó càng ngày càng quan trọng hơn. Các loại 
cưa được sử dụng ở đây là máy cưa cần, máy cưa 
vòng, máy cưa đĩa. 

Máy cưa cần 


Để cưa bán thành phẩm có đường kính đến 500 
mm, người ta sử dụng phần lớn máy cưa cần vì chỉ 
phí trang bị và chi phí dụng cụ thấp (Hình 1). Vật 
liệu của lưỡi cưa thông thường bằng thép dụng cụ 
cắt tốc độ nhanh (thép gió). Lưỡi cưa nâng lên khỏi 
chỉ tiết lúc chạy trở về. 

Máy cưa dây vòng 

Máy cưa vòng không chỉ thích hợp cho việc cưa 
với đường cắt nhỏ hơn mà còn cho cả đường cắt 
rất lớn (Hình 2). Lưỡi cưa dây vòng có chiều dày từ 
0,65 đến 1,3 mm. Do bề rộng đường cưa nhỏ nên 
vật liệu tiêu hao thấp. Độ cứng cắt của lưỡi cưa 
dây vòng được quyết định chủ yếu bởi bề ngang 
của dây cưa. Với chiều dài cắt lớn phải dùng dây 
cưa rộng bản. 

Hình dạng răng của dây cưa vòng tùy thuộc theo 
vật liệu cưa và tiết diện vật liệu (Hình 3). Với lưỡi 
cưa dây bằng thép dụng cụ với răng cắt được tôi 
cứng có thể dùng để cưa thép không hợp kim và 
thép có hợp kim thấp. Đối với lưỡi cưa lưỡng kim, 
răng cưa được làm bằng thép dụng cụ chống mài 
mòn, và dây mang lưỡi cưa làm bằng thép hợp kim 
được nhiệt luyện. Lưỡi cưa dây có răng cắt bằng 
hợp kim cứng dùng để cưa thép (với độ cứng đến 
60 HRC) và chất dẻo được gia cố bằng sợi. 

Máy cưa đĩa (cưa mâm) 


Máy cưa đĩa thích hợp để cưa bán thành phẩm với 
đường kính đến khoảng 140 mm, bởi vì chỉ có thể 
sử dụng được 1/3 đường kính đĩa cho phạm vi làm 
việc của lưỡi cưa đĩa. Đường cắt với lưỡi cưa đĩa 
bằng thép gió HSS hay có gắn mảnh hợp kim cứng 
cho thấy bề mặt có độ nhấp nhô thấp. Bước dẫn 
tiến ở cưa có thể được điều khiển qua chương trình 
số NC để lực cắt cưa không thay đổi nhằm thích 
nghỉ với mặt cắt vật liệu (Hình 4). 






1. Sự lựa chọn bước răng của lưỡi cưa phụ 
thuộc vào đâu? 

2. Những ứng dụng nào phù hợp với các loại 
cưa máy? 





121 


Hình 2: Máy cưa dây vòng 





Hình dạng răng 





Ứng dụng 





Răng tiêu chuẩn, góc tạo phoi 0° 


Cho thép có thành phần 
C cao, có tiết diện mỏng 





Răng có vấu, góc tạo phoi 5 đến 15° 


_—`¬—._ 


Cho thép có chứa C < 
0,8%, kim loại không có 
sắt, tiết diện cắt lớn 





Răng thưa, góc tạo phoi 0° 





Cho vật liệu giòn thí dụ 
như hợp kim đồng, tiết 
diện cắt lớn 





Răng hình thang, góc tạo phoi dương 


_¬¬wà 6x 


Hiệu suất cắt gọt cao, 
cho lưỡi cưa dây vòng 
ghép hợp kim cứng 











Hình 3: Hình dạng răng của cưa dây vòng 


Chiều dài cắt 
tiếp xúc 


Hình 4: Bước dẫn tiến điều khiển b 





ụ 


f = Bước dẫn tiến của lưỡi 
cưa cho mỗi vòng 


ằng chương trình số (NC) 


Khoan 


El. 1i 0): 0 (ì( 0 ¬l(P | no: 


Khoan, ven răng, lã và doa là những phương pháp gia công tạo phoi phần lớn với dụng cụ nhiều cạnh 
cắt và với những điều kiện cắt và bước dẫn tiến gần giống nhau (Hình 1). 








Lã phẳn Lã, khoét 

Ven rễ một đâu mặt đầu Khoét định hình Doa trụ Doa định hình 
khu en rang (Khoét mặt tạo _ | (Khoét mặt tạo vai 

(khoan lỗ tâm) vuông góc với tâm) | vuông góc với tâm) 


Khoan toàn bộ | _ Khoan lỗ lớn định hình 





Hình 1: Các phương pháp gia công khoan, lã, doa 


ER.50009)0)/24/0)(0.4ì 19-100 /20()0)0)0)¡ 19) 
























4019)119-19X9]/- goi lo e-)iấc loi: 


Lực cắt Chuyển động 


của bước tiến 


> l R ' Chuyển 
Trong quá trình khoan dụng cụ thường dẫn một 


chuyển động cắt tròn, trong khi đó bước dẫn tiến 
chuyển động thẳng theo chiều của trục quay 
(Hình 2). Nhờ lực của bước dẫn tiến, dụng cụ 
cắt đi vào vật liệu khoan. Chuyển động cắt hình 
tròn tạo ra lực cắt. Tốc độ cắt v_ được xác định tùy Lực dẫn tiến 
theo loại mũi khoan, phương pháp khoan, vật liệu 
khoan và theo yêu cầu của chất lượng gia công 
(Bảng 1). Nó có ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ 
mũi khoan. Do sự đa dạng của các loại lưỡi khoan, 
vật liệu cắt và lớp phủ là những trị số ấn định của 
nhà sản xuất dụng cụ cần được lưu ý. 


Hình 2: Lực và chuyển động trong phương pháp khoan 


Bảng 1: Thông số cắt đề nghị cho lưỡi khoan bằng 
thép gió HSS có phủ lớp với chiều sâu 
khoan đến 5 lần đường kính lưỡi khoan 

Vật liệu V f (mm cho Ø lỗ khoan) | Làm 
của chỉ tiết >3..6 | >6 | >12.. | nguội” 

„12 | 25 

0/10 | 0,15 | 0/28 | E,S 





Vòng quay n có thể đọc ở biểu đồ vận tốc hay 
được tính bằng tốc độ cắt v_ với đường kính lưỡi 
khoan 








Thép 











R.. < 800N/mm° 
nà s, V_ Thép 20 0,08 | 0,10 | 0,15 E 
Số vòng quay ñẽ.. ñ => 800N/mm” 














Thép không gỉ 








Bước dẫn tiến f (mm) mỗi vòng tùy thuộc và vật Úf S5 bao b Ahh 

liệu khoan, vật liệu cắt của lưỡi khoan, đường kính ghi p Tin 20222422224 j4 
của lưỡi khoan, phương pháp khoan và chiều sâu —— 

khoan (Bảng 1). Nó ảnh hưởng đến cấu tạo phoi S2 Bạt Ó 21-21-11. - 





và công suất yêu cầu. 
Tốc độ bước dẫn tiến v, (mm/phút) được tính 
bằng số vòng quay n và bước dẫn tiến. 














Nhựa chịu nhiệt 50 0,15 | 0,30 | 0,40 T 

"Trị số cắt (giá trị chuẩn) được đề nghị tăng ở điều kiện thuận lợi, 
giảm ở điều kiện không thuận lợi 

?E = Dung dịch emulsi (10-12%) S= dầu cắt M = Bôi trơn với lượng 
tối thiểu (T = Làm nguội khô, bằng khí nén) 











Tốc độ bước dẫn tiến v=n.f 











122 


Khoan 





Để gia công khoan đúng kỹ thuật, ta cần lưu 
ý đến yêu cầu về độ chính xác của lỗ khoan 
cũng như về các mặt công nghệ (thí dụ như 
tốc độ cắt, khả năng kẹp chặt...), kinh tế và yếu 
tố môi trường. 








Từ lựa chọn tốc độ cắt và đường kính lỗ 
khoan ta được số vòng quay và qua số 
vòng quay với bước dẫn tiến ta được tốc 
độ bước dẫn tiến. 









Thí dụ: Một chỉ tiết bằng thép nhiệt luyện 34Cr4 
có bề dày 30mm được khoan lỗ có đường 
kính d = 10mm 
a) Với lưỡi khoan bằng thép gió HSS ta sẽ 

chọn vận tốc cắt v. và vận tốc bước dẫn 
tiến fnào? 
b) Tính số vòng quay và tốc độ bước tiến? 


Lời giải: Chọn Bảng 1, trang 122 
a) v.= 20m/phút, f= 0,12 mm 
v 20m/phút 


d.x 001m.m 

= 637 vòng/phút 

v,=Én = 0,10mm. 637 vòng/phút 
= 63,7 mm/phút 


b) Số vòng quay n = 





Đối với điều kiện bình thường thì áp dụng bảng 
giá trị chuẩn của nhà sản xuất dụng cụ cắt. Ở 
điều kiện có thay đổi thì phải điều chỉnh giá trị 
cắt (Bảng 1, trang 122). 


Mũi khoan xoắn 

Mũi khoan xoắn là dụng cụ thường dùng để 
khoan các lỗ khoan có đường kính đến 20mm 
và chiều sâu đến 5 lần đường kính mũi khoan. 
Mũi khoan xoắn có cấu tạo chủ yếu là chuôi và 
phần cắt với đỉnh mũi khoan (Hình 1). 

Dạng hình học lưỡi cắt. Hình dạng cơ bản của 
cạnh cắt mũi khoan là con nêm (lưỡi đục) Hai 
rãnh xoắn thoát phoi đối xứng với nhau cấu 
thành lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ và đường 
biên dẫn. Mũi khoan xoắn được làm non đi 0,02 
mm đến 0,08 mm trên 100 mm chiều dài của 
rãnh xoắn thoát phoi đến chuôi nhằm làm giảm 
sự cọ sát đường biên dẫn ở trong lỗ khoan. 
Hình dạng và bước của rãnh xoắn xác định độ 
lớn của góc tạo phoi y, nó là góc lớn nhất, từ 
cạnh cắt đến tâm (trục) mũi khoan thì giảm và 
từ cạnh cắt ngang đến tâm mũi khoan thì âm. 
Một góc khác được sử dụng thay thế cho góc 
tạo phoi thực sự là góc tạo phoi bên +, trên 
chu vi mũi khoan nó tương ứng với góc xoắn. 
Góc này phụ thuộc vào vật liệu gia công và 
được liên kết với các loại N, H và W (Bảng 2). 





Bảng 1: Điều kiện khoan 





Điều kiện khoan bình thường 








Bề mặt thẳng Làm nguội đầy đủ 


Áp dụng các giá trị chuẩn 





Điều kiện khoan thích nghỉ 











Khoan vào và khoan ra 
ở mặt nghiệng 


Bề mặt gồ ghề 


Khi bề mặt vào và bề mặt ra chênh lệch đến 20° ở đường 
thẳng góc với tâm mũi khoan, thì bước dẫn tiến giảm 
cho đến khi mũi khoan cắt đủ vòng đường kính, hoặc bề 
mặt được phay phẳng trước 




















Mũi khoan ở lỗ đã khoan mồi 


Lưỡi khoan ở lỗ khoan ngang 


Bước dẫn tiến và tốc độ cắt phải được giảm 





Lưỡi cắt 
ngang 


Góc cắt 
ngan 


Mặt cắt chính Mặt thoát chính Mặt cắt phụ 










Góc cắt tạo 
phoi bên 


Mặt thoát phụ 
Rãnh thoát phoi (Mặt sau) 
Đường biên dẫn 


Mặt tạo phoi 
(Vạt dẫn hướng) 


Hình 1: Phần thân cắt ở mũi khoan xoắn 








Loại N 

Áp dụng bình thường cho 
thép mềm, gang xám, thép 
không gỉ 





Loại H 

Cho vật liệu cứng và giòn, 
thí dụ như: thép cứng cao, 
vật liệu ép tấm (vật liệu từ 
nhiều lớp ép lại) 








Loại W 

Cho vật liệu mềm và dai 
thí dụ như nhôm, hợp kim 
đồng và hợp kim kẽm 











123 








Khoan 





Góc ở giữa lưỡi cắt chính gọi là góc đỉnh 
khoan (góc nhọn). Góc đỉnh khoan lớn 
hơn dẫn đến việc mũi khoan ăn lệch, qua đó 
đường kính khoan lớn hơn. Góc đỉnh khoan 
nhỏ tuy đảm bảo việc định tâm tốt và thải 
nhiệt tốt, nhưng lại làm tăng độ mài mòn của 
cạnh cắt. Góc đỉnh khoan 90° được sử dụng 
để khoan chất dẻo cứng thường tạo ra tác 
động mài mòn mạnh. Góc đỉnh khoan 1309 
cho vật liệu mềm và dai với kết quả dẫn phoi 
tốt hơn. Với kim loại nhẹ cho phoi dài góc 
đỉnh khoan được mài 1400. 





Phần lớn những mũi khoan xoắn có góc 
đỉnh khoan là 1189. 











Góc thoát phát sinh ra qua mài vạt phía sau 
của mặt thoát chính. Góc này phải đủ lớn 
để mũi khoan với bước tiến lớn cũng cắt 
được dễ dàng (tự do). Tuy nhiên góc thoát 
không được mài lớn hơn cần thiết vì như thế 
sẽ làm yếu đi cạnh cắt và có khuynh hướng 
làm rung với tiếng kêu lạch cạch lúc khoan. 


Lưỡi đục (lưỡi cắt ngang) làm trở ngại quá 
trình tạo phoi vì nó chỉ làm cho vật liệu bị 
nghiền ra mà không cắt. 






Việc mài vạt đúng ở phía sau của mũi 
khoan với góc đỉnh là 118° có thể nhận 
biết qua lưỡi đục với lưỡi cắt chính tạo 
thành góc mũi tâm là 559. 








Để giảm thiểu lực dẫn tiến và cải thiện việc 
phoi thoát ra trong phạm vi lưỡi cắt ngang, 
những dạng mài cho các ứng dụng đặc biệt 
được hướng dẫn trong Bảng 1. Thay đổi đơn 
giản nhất của mài chuẩn là làm nhọn lưỡi 
đục, bề dài của lưỡi đục tối thiểu phải bằng 
1/10 đường kính mũi khoan để đỉnh của mũi 
khoan không bị yếu đi quá nhiều. 


 Mài mũi khoan xoắn 

Bề mặt thoát của mũi khoan phải được mài 
mất hết các chỗ mòn của lưỡi cắt chính và 
lưỡi ngang cũng như đường biên dẫn phoi. 
Nếu không loại trừ việc mài mòn ở đường 
biên dẫn phoi thì mũi khoan sẽ bị bó (mắc 
kẹt). Lỗi mài sai tác động đến sự chính xác 
của kích thước và độ bóng bề mặt của lỗ 
khoan cũng như tuổi thọ của mũi khoan 
(Bảng 2). Để tránh sai sót, mũi khoan phải 
được mài tỉ mỉ và được kiểm tra bằng dưỡng 
mài mũi khoan hoặc bằng kính hiển vi kiểm 
tra dụng cụ (Hình 1). 





Bảng 1: Các hình dạng mài ở mũi khoan xoắn 





Làm nhọn lưỡi đục 


c= S 4 lò 
Làm nhọn lưỡi đục và chữa lưỡi 


cắt . " 
=&e@ 


Giảm lực dẫn tiến, cải thiện tính 
đồng tâm 


Sự ổn định của lưỡi khoan, 
ngăn ngừa không để mũi 
khoan bị vấp và rút vào vật liệu, 
mà không cần cắt 





Lưỡi cắt ngang được chia thành 
hai lưỡi cắt phụ, lưỡi cắt ngang 
còn lại 0,3 đến 0,5 mm. Ứng 
dụng cho lưỡi khoan sâu 











Góc đỉnh từ 1189 qua bổ sung 
một góc 90° thứ hai 

Ngăn ngừa mẻ ở lưỡi cắt góc, sự 
tản nhiệt được cải thiện. 








Bảng 2: Lỗi mài sai ở mũi khoan xoắn 





Góc thoát quá nhỏ 


A 


sẽ. @® 





Lực dẫn tiến quá lớn, 
mũi khoan gãy 





Góc thoát quá lớn 


® 





Lưỡi cắt gãy, mũi khoan vấp 








Lỗ khoan quá lớn 











Chỉ cắt bằng một lưỡi, 
mũi khoan mau cùn 











Ì+, Ì2- Chiều dài lưỡi cắt chính 


+, Góc điều chỉnh 











e Độ lệch tâm của lưỡi 
cắt ngang 


Giá trị giới hạn cho_d=10.... 20mm: Ï+-Í¿ < +0,1mm 


⁄+—#⁄¿ < +0,33° 


Hình 1: Kích thước để kiểm tra cho mũi khoan xoắn 


124 





Khoan 





Vật liệu cho mũi khoan xoắn 

Vật liệu sử dụng cho mũi khoan xoắn là thép gió (HSS) 
và hợp kim cứng (HM). 

Thép gió (HSS) có độ dai cao, do vậy đặc biệt thích hợp 
cho mũi khoan xoắn. Thép gió có chứa thêm coban 
(HSS-E) đạt độ bền mài mòn cao và độ cứng nóng cao. 
Mũi khoan bằng thép gió có thể bổ sung thêm một 
lớp phủ thường là titan nitrit (TiN) làm giảm mài mòn. 
Lớp phủ này rất cứng, có sức bền chống mài mòn và 
chống nhiệt. 


Ưu điểm của mũi khoan xoắn có lớp phủ: 





e Ứng dụng cho tất cả vật liệu, trừ các chất dẻo 
được gia cố bằng sợi có tác động mài mòn (thí 
dụ như chất dẻo được gia cố bằng sợi thủy tỉnh 5 
hay sợi carbon). Hình 1: Mũi khoan với mảnh cắt trở mặt được hàn và kẹp, 

e Độ bóng bề mặt cao, bởi vì điều kiện trượt ở lưỡi đỉnh mũi khoan tháo lắp được và mũi khoan bằng 

ĐI HÀ VI : vị hợp kim cứng hoàn toàn 
cắt và rãnh phoi được tối ưu. 

e Tuổi thọ lớn ở tốc độ cắt cao và bước dẫn tiến 
lớn hơn. 














Bảng 1: Nguyên nhân vấn đề mài mòn ở mũi 
Mũi khoan xoắn với mảnh cắt hợp kim cứng được hàn khoan hợp kim cứng HM 

ghép hay kẹp hoặc đỉnh lưỡi khoan có thể tháo lắp Dạng mài mòn Nguyên nhân 

được, tận dụng kết hợp độ bền mài mòn cao ở đỉnh 
mũi khoan bằng hợp kim cứng và độ đàn hồi của thân 
mũi khoan bằng thép gió HSS (Hình 1). 

Với mũi khoan ghép với mảnh hợp kim cứng trở mặt 
phù hợp để khoan sâu với chiều sâu đến 5 lần đường 
kính (5xD) ở tốc độ cắt cao và bước dẫn tiến không 
lớn quá, cũng như với vật liệu khoan khó cắt tạo phoi. 











Kết cấu biên tích tụ Tốc độ cắt quá thấp 

Không có lớp phủ 

Thành phần dầu trong dung 
dịch cắt quá ít. 





Khoan cắt đứt quãng 

Thiếu dung dịch cắt, vật liệu cắt 
So sánh với mũi khoan hợp kim thép gió HSS có lớp phủ quá giòn 
thì chi phí để mài lại mũi khoan hợp kim cứng thuận 


lợi hơn vì không cần thiết có lớp phủ lại. 











0 TR-j[1/1N41.8/)118.4117.)/8/19j9Ä 4|), of/(}, 
U1s]1) 1/2118 4110)) 





Mòn ở cạnh cắt góc | Vận tốc cắt quá cao 
và đường biên Bước dẫn tiến quá thấp 













e Do độ bền vững cao có thể khoan sơ không cần Hi nh, h l 
khoan mồi tâm trước và đuối khoan cũng như 
có thể khoan sơ ở mặt nghiêng đến 8°. 
e Đến IT8 có thể khoan thủng trực tiếp 
Thiếu dung dịch cắt 


e Thời gian sử dụng lâu (tuổi thọ cao) ở tốc độ cắt 
cao 

e Thích hợp với vật liệu khoan cứng và chống mài 

mòn. 


Tốc độ cắt quá lớn 
Chỉ tiết quá cứng 





` 3 Mòn lưỡi đục Tốc độ cắt quá thấp 
Sự mài mòn của dụng cụ (mòn lưỡi cắt ngang) |_. Bước dẫn tiến quá cao 
Mũi khoan mòn thể hiện đồng thời qua ứng suất cơ BONSEDDJESLCMU HHAUH 
và ứng suất nhiệt. Nguyên nhân quan trọng nhất là sự 
khuếch tán, cọ mòn cơ khí, nẹt lửa và nứt mẻ vì biên 
tích tụ (lẹo dao) (Bảng 1). 








125 


Khoan 





Chọn dụng cụ và sự cố khoan 

Sự chọn lựa mũi khoan tùy thuộc theo yêu cầu chất 
lượng của lỗ khoan, tính kinh tế cũng như điều kiện 
khoan (Bảng 1). 


Cách tiến hành việc lựa chọn dụng cụ 

e_ Chọn loại mũi khoan phải phù hợp với đường 
kính, chiều sâu lỗ khoan và trường hợp ứng 
dụng. 

e_ Kiểm tra xem khi chọn loại mũi khoan có đạt 
được dung sai yêu cầu không, độ bóng bề mặt 
có đạt được hay không và vật liệu có phù hợp 
để gia công tạo phoi hay không. 

e  Ở mũi khoan bằng hợp kim cứng, chọn loại vật 
liệu cắt tùy theo vật liệu gia công, với mảnh hợp 
kim trở mặt chọn thêm hình dạng mảnh cắt. 

e_ Chọn loại chuôi lắp ghép, thí dụ như tỉ (cốt) xi 
lanh ở mâm kẹp thủy lực. 


Chọn thông số cắt 

Tốc độ cắt và dẫn tiến được xác định bởi vật liệu 
của chỉ tiết và loại mũi khoan (Bảng 1, trang 122). 
Với chỉ tiết bằng thép hợp kim cao tốc độ cắt được 
chọn với giá trị cao nhất để giữ cho sự cấu tạo biên 
tích tụ ít. Ở chiều dài lỗ khoan trên 5xD thì bước 
dẫn tiến giảm khoảng 25 %. 

Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải chú ý đến 
sự giới thiệu của nhà sản xuất về dung dịch cắt gọt 
và phương pháp làm nguội. 

Phoi thoát ra và hình dạng phoi được đánh giá 
trong quá trình khoan và chỉnh sửa trị số cắt tùy 
theo hoàn cảnh xảy ra lúc khoan (Bảng 2). 

Biện pháp giải quyết sự cố ở khoan (Bảng 3) rất 
cần thiết khi chất lượng không đạt và khi hiệu quả 
kinh tế hay an toàn sản xuất có nguy cơ bị mất. 








Bảng 3: Biện pháp giải quyết những vấn đề khi khoan 





Bảng 1: Chọn mũi khoan (trích) 





«+» = rất tốt 
5s = tốt 
« = có thể được 


Mũi khoan HM 
toàn bộ bằng 
hợp kim cứng 



































Đường kính mũi khoan ke 
60 

Chiều sâu lỗ khoan 2...6xD | 3... 5xD 2...5xD 2 
4xD 

Vật liệu: 

Thép ... 

Thép, tôi cứng ... 

Thép, không gỉ .. 

Gang xám ... 

Hợp kim nhôm .. 

Phẩm chất bề mặt Rz 3 um II 1.2m l5 

2um uụm 

Dung sai lỗ khoan IT10 | IT8-10 IT8-10 +0,4/-0,1 

Áp dụng: 

Khoan thông thường, 

Mặt nghiêng, 


Khoan qua lỗ ngang, 
Khoan nhúng 

(lệch tâm, khoan nhào), 
Khoan lớp 

















Bảng 2: Tối ưu hóa dạng phoi 








dạng phoi quá chặt 








dạng phoi tối ưu 








dạng phoi quá dài 


IV 











v„ tăng lên trong giá 
trị cho phép, trường 
hợp không đáp ứng 
thì hạ xuống 









v„ giảm trong giá trị 
cho phép, trường 
hợp không đáp 
ứng thì tăng f 


























Vấn đề mài mòn Vấn đề tổng quát 
Biên phá Lưỡi cắt | Đường | Cạnh | Đỉnh mũi khoan | Lỗ khoan có | Phoi nghẹt | Rung, | Lỗ khoan | Tuổi 
khá St p chính mòn | biên mòn | cắt | bị hủy hoại, mũi | đường kính | ởrãnh | có tiếng | có sai lệch | thọ 
CE|7LuE nhiều nhiều | mòn khoan gãy quálớn | thoátphoi | kêu | hình dạng | kém 
Tăng tốc độ cắt ° ° 
Giảm bớt tốc ° 
độ cắt 
Giảm bước dẫn tiến ° ° ° ° ° 
Kiểm tra lại việc ° ° ° ° s 


chọn vật liệu cắt 





Tăng cường độ ổn 
định của dụng cụ 
và chỉ tiết khoan 





Tăng cường việc 
dẫn dung dịch cắt, 
làm sạch bộ lọc 





























126 


Khoan 





“ Những phương pháp khoan và dụng Lỗ khoan tâm với bề mặt chạy Mũi khoan tâm 
cụ khoan khác thẳng không lỗ khoét bảo vệ | 

Khoan định hình 

Mũi khoan tâm thực hiện lỗ tâm cho mũi chống 
để tiện và mài (Hình 1). Mũi khoan sơ NC (Hình 2) 
phục vụ để khoan sơ đúng vị trí vào toàn bộ phôi 
hay khoan lấy tâm trên máy khoan điều khiển bằng 
kỹ thuật số (NC). Nó được chế tạo với góc đỉnh từ 
90° hoặc 1209 và có thể lã (khoét) đồng thời với lỗ 
định tâm để ven răng sau này. 


Dụng cụ (có) hệ thống 

Với dụng cụ hệ thống hiện đại người ta có thể gia 
công các lỗ khoan đòi hỏi độ chính xác cao và lỗ 
khoan định hình, thí dụ vỏ bơm, toàn bộ với một 
dụng cụ. Dụng cụ để xử lý là mũi khoan nhiều bậc 
(Hình 3) hay mũi khoan hệ thống, gồm một giá 
mang, thanh trượt dẫn hướng điều chỉnh được và 
một bộ phận cắt với lưỡi cắt có thể thay đổi và điều 
chỉnh. Việc xử lý sau (gia công lại) như doa và lã 
thường có thể loại bỏ. Chỉ tiết nối dài 





Hình 3: Mũi khoan nhiều bậc 






Dụng cụ hệ thống thường được sử dụng trong hệ Đài dụng cụ (Gá dao) 
thống dụng cụ khoan (Hình 4). Trục gá tạo nơi 
tiếp xúc giữa dụng cụ khoan và máy. Để momen 
quay (ngẫu lực) và lực bước tiến truyền qua dễ dàng, 
không được để xảy ra chạy trượt và đẩy theo chiều 
dọc ở gá kẹp. Độ lệch tâm (tâm sai) và độ bền vững 
thấp là những nguyên nhân thường gặp ở khoan 
(Trang 126). 


Dụng cụ 


Khoan quẹt rộng (Khoan lớn ra) Hình 4: Hệ thống dụng cụ khoan 
Khoan quẹt rộng là khoan rộng ra lỗ đã khoan, lỗ 


đúc sẵn hay lỗ đã dập trước hoặc khoan chỉnh lại Đường kính mép vát 


Lưỡi quẹt (Lưỡi lã xoắn) là những dụng cụ có từ 
một đến bốn lưỡi cắt (Hình 5). Đường kính mép vát Hình 5: Lưỡi khoan rộng (Lưỡi lã xoắn) 
được tính toán sao cho tối thiểu phải đạt được là 
70% so với đường kính lỗ khoan đã chuẩn bị trước. 
Tốc độ cắt và bước dẫn tiến được chọn cũng như 
khoan với mũi khoan bằng thép gió HSS. 





Dụng cụ khoan quẹt rộng với mảnh hợp kim cứng 
dùng để khoan các lỗ có đường kính lớn (Hình 6). 
Đầu khoan tỉnh chính xác (Hình 7) có thể chỉnh 
đường kính của lỗ qua một thước có du xích trong 
phạm vi ¡m. Khoan quẹt rộng áp dụng để khoan 
hoàn chỉnh hay khoan tỉnh các lỗ khoan đã khoan 
trước. 





Dụng cụ khoan quẹt rộng dùng chỉnh sửa kích 
thước chính xác, hình dáng chính xác và vị trí 
chính xác cũng như độ bóng bề mặt của lỗ khoan. Hình 7: Đầu khoan tỉnh với một lưỡi cắt 








127 


Khoan 





Khoan lỗ sâu và khoan sâu 

Phương pháp này dùng để gia công lỗ khoan với 
đường kính D từ 0,8 đến 1500 mm và chiều sâu 
từ khoảng 3 x D trở lên. 

Khoan lỗ sâu 

Mũi khoan lỗ sâu xoắn (Hình 1) bằng thép gió 
đặc biệt thích hợp cho khoan lỗ sâu, thẳng góc 
hay nghiêng với đường kính đến 30mm. Bề dày 
lõi của mũi khoan được tăng cường và buồng 
thoát phoi lớn đạt được sự ổn định cần thiết và 
có thể dẫn phoi tốt ra khỏi lỗ khoan. Lỗ khoan có 
thể khoan sâu đối với thép là 15 x D, ở gang xám 
là 25 x D mà không cần đem phoi ra. 

Đối với vật liệu cho phoi ngắn thí dụ như gang 
xám, người ta dùng mũi khoan rãnh thẳng bằng 
hợp kim cứng cho lỗ sâu đến 10 x D. 

Khoan sâu 

Với phương pháp khoan một mép (me) gồm 
có một đầu khoan hợp kim cứng với một lưỡi 
cắt (mép cắt) và chủ yếu có hai thanh trượt dẫn 
hướng làm cho phôi được khoan thủng (Hình 2). 
Đầu khoan được gắn vào trục ống, trong ống có 
cán một gân nhỏ. Lúc khoan chỉ tiết mũi khoan 
sâu được định tâm bằng đuôi khoan qua thanh 
trượt dẫn hướng ở trục, sau đó tự định tâm trong 
lỗ khoan. Dung dịch cắt thổi vào đỉnh mũi khoan 
bởi khí nén và thổi phoi ra ngoài qua các buồng 
bọng của trục từ lỗ khoan. 

Với phương pháp khoan sâu BTA (BTA=Boring 
andTrepanning Asscociation, Hiệp Hội Khoan 
Sâu) các lỗ khoan suốt (thủng) có đường kính từ6 
đến 1500 mm. Dung dịch cắt được dẫn dọc theo 
ống cốt khoan và thổi phoi trong máng ống ra 
ngoài (Hình 3). 

Ở hệ thống hai ống, dung dịch cắt gọt được đặt 
ở giữa các ống đồng tâm và cùng với phoi từ 
trong thoát ra. 





& 


Hình 1: Mũi khoan lỗ sâu - Mũi khoan xoắn 





Thanh dẫn Buồng 






Lưỡi cắt chính N Trục ống 
hướng2  phoi Đuối khoan 
Biên 
mài 
tròn 
Thanh dẫn 
hướng 1 Lưỡi cắt Lưỡi cắt chính Chitiết  Buồng 
bọng 
Hình 2: Mũi khoan sâu một mép 
Thanh dẫn hướng 2 Đuối khoan Dung dịch cắt 





Miệng đón phoi 


Lưỡi cắt 
Thanh 
dẫn 
hướng 1 


Chỉ tiết 


Lưỡi cắt chính Trục ống 


Hình 3: Phương pháp khoan sâu BTA 


0T c|[ 1/1 a8 2/440)11404/ 097.100 -17 





e. Độ bóng bề mặt cao (đến IT 8 và Rz = 2um) 
e. Lượng cắt gọt phoi cao (tính theo thời gian) 
e- Bôi trơn làm nguội tại vị trí tác động 

e_ Lỗ khoan lệch ít ở khoan sâu đến 100 xD 

e_ Ít hình thành ba via khi khoan lỗ ngang 











1 Việc lựa chọn tốc độ cắt ở khoan tùy thuộc vào đâu? 

2 Sự thay đổi tốc độ cắt hay của bước dẫn tiến khi khoan đòi hỏi những điều kiện nào? 
3 Ở phạm vi chiều sâu nào mà mũi khoan xoắn là dụng cụ thường dùng nhất? 

4 Góc đỉnh mũi khoan xoắn cho thép là bao nhiêu? 

5 Những biện pháp nào có thể làm giảm bớt sự mài mòn mạnh của lưỡi cắt chính? 


6 Tại sao mũi khoan lớn phải mài nhọn? 
7 Mũi khoan xoắn có lớp phủ có ưu điểm gi? 


8 Mũi khoan hợp kim cứng nguyên khối có ưu điểm gì? 


9 Sự khoan khoét rộng để làm gì? 
10 Phương pháp khoan sâu có ưu điểm gì? 








128 


Ven răng 





EN.=ÝÀ (¡0c (0 Ïl(6ìả/-() 


Ren trong có thể gia công bằng tay hoặc trên 
máy bằng cây ven răng (tarô) (Hình 1). 
Quy trình cắt ren 


Để cắt ren trong, trước hết phải khoan lỗ lõi (lỗ 
khoan để cắt ren). 





Đường kính lõi của lỗ (Ø đầu răng) d.=d-P 








Các lỗ lõi không được khoan nhỏ hơn đường 
kính danh nghĩa d trừ bước răng P. Điều này 
sẽ làm dễ dàng việc ven răng và tránh cho 
cây ven răng bị gãy. 








Cây ven răng thực hiện chuyển động cắt và 
chuyển động bước tiến, bước tiến được xác định 
qua bước răng. 

Phần vạt hình côn giữ nhiệm vụ cắt ren (Hình 2). 
Tùy theo độ lớn của góc vát, ren được cắt bằng 
hai đến tám bước răng đầu tiên của cây ven răng. 
Phần cắt dẫn hướng dẫn cây ven răng vào trong 
những bước răng mới được cắt. Cây ven răng lúc 
cắt vật liệu gia công dai bị nén vào bên trong 
một ít, như vậy lỗ khoan sẽ nhỏ đi (cắt rộng ra). 
Qua lã lỗ lõi với lưỡi lã 909 cây ven răng cắt tốt 
hơn và bước ren ngoài không bị đẩy ra ngoài. Để 
cắt ren ở lỗ cụt thì khoan lỗ lõi sâu hơn hơn độ 
dài cần dùng của ren, để ren không thể cắt vào 
đáy lỗ khoan. Để đạt được độ bóng bề mặt ren 
người ta sử dụng dung dịch cắt gọt phù hợp 
với vật liệu, thí dụ như dầu cắt dùng cho thép, 
emulsi cho gang xám, khí nén cho hợp kim ma 
nhê và chất dẻo. 


I Cắt ren bằng tay 

Cây ven răng phải đặt chính xác vào tâm của lỗ 
lõi. Đối với vật liệu gia công sinh phoi dài và ren 
lớn hơn, phoi sẽ gãy khi cây ven răng lặp đi lặp 
lại việc quay ngược chiều trong thời gian ngắn 
(Hình 3). Qua đó dung dịch bôi trơn mới sẽ đến 
được lưỡi cắt. 


 Ven răng trên máy 

Với phương pháp này cây ven răng được kẹp chặt 
hay được hỗ trợ bởi một dụng cụ cắt ven răng 
hoặc một vấu kẹp có cân bằng chiều dài (Hình 
4). Tại cây ven răng kẹp chặt vòng quay trục 
máy bắt buộc phải đồng bộ với bước dẫn tiến, 
qua đó đạt độ ổn định chất lượng ven răng cao. 





Lỗ lõi với chỗ khoé 


ˆ¬ Răng đã được hoàn tất 








Đường kính 
danh nghĩa 





Phần vạt `. „ 
v Phần dẫn hướng cắt 
ml 








Hình 2: Phần cắt ở cây ven răng 





Cấu tạo phoi trong khi 
ven răng 


Phoi cắt gãy sau khi 
đổi chiều quay 


Hình 3: Cấu tạo phoi và cắt gãy phoi 





Cây ven răng 
kẹp chặt 


Vấu kẹp có cân 
bằng chiều dài 


Dụng cụ cắt 
ven răng 


Hình 4: Ven răng trên máy 


129 


Ven răng 





Thiết bị cắt ven răng làm việc trong toàn bộ quá trình cắt ren với 
số vòng quay không thay đổi. Nhờ vào hộp số đảo chiều, chiều quay 
của cây ven răng thay đổi chạy ngược lại. 

Trong phương pháp ven răng với một vấu kẹp cân bằng chiều dài, 
lúc bắt đầu quy trình cắt một lực hướng trục được phát sinh qua vấu 
kẹp cân bằng, lực này thực hiện sự cắt ren. Sau lúc cắt ren vấu kẹp 
cân bằng cắt (chạy) với bước dẫn tiến tối thiểu. Cây ven răng tự rút 
vào lỗ khoan lõi. 


I Các loại cây ven răng 

Cây ven răng cho vật liệu mềm, tạo phoi dài thí dụ như hợp kim của 
kim loại nhẹ hay hợp kim đồng có góc tạo phoi và rãnh thoát phoi 
lớn hơn là cây ven răng dùng cho thép, gang đúc hay thau (Hình 1). 
Với bộ ven răng bằng tay gồm ba cây người ta cắt răng trong lỗ cụt 
hoặc lỗ khoan dài suốt (Hình 2). Bộ ven răng gồm cây ven răng cắt 
thô, cây ven răng cắt thành hình và cây ven răng cắt tỉnh. Chỉ có 
cây ven răng tỉnh mới tạo ra sự cắt ren hoàn toàn. 

Bộ ven răng hai cây chỉ gồm có cây ven răng thô và cây ven răng 
tỉnh. Người ta sử dụng để cắt ren nhuyễn và ren Whithworth cho ống 
(ren ống, hệ Anh) vì bề sâu ren cạn hơn ren thông thường. 


Cây ven răng máy thẳng hay xoắn tạo ren đúng kích thước với một 
lần cắt (Hình 3). Công suất tạo phoi cao sẽ đạt được bằng cách cắt 
vỏ bổ sung thêm. Cho các lỗ suốt với ren có thể sử dụng cây ven răng 
rãnh xoắn trái, rãnh này sẽ đưa phoi xuống dưới ra khỏi lỗ khoan. 





Với ven răng bằng máy, ren được cắt một lần và cắt sát đáy đối 
với lỗ cụt. 








Vật liệu cắt 


Thép gió và hợp kim cứng được dùng để làm dụng cụ cắt cho gia 
công ren trong. Để tăng cường độ mài mòn, bề mặt cây ven răng được 
tỉnh luyện qua thấm nitơ, xử lý bằng hơi nước và mạ crôm cứng hoặc 
phủ lớp kim loại cứng (thí dụ như T¡N, TiAICN, TiCN). 


Dụng cụ tạo (dạng) ren 

Sự tạo ren (tạo rãnh ren) là phương pháp tạo ren không phoi để 
chế tạo ren trong có thể chịu tải cao và cho vật liệu với độ bền kéo 
thấp. Sớ dòng chảy không bị đứt lúc gia công. Dụng cụ ven răng có 
tiết diện đa giác và không có rãnh thoát phoi (Hình 4). Ren được tạo 
thành trong quá trình quay, vật liệu được dồn ép vào khe hở của 
răng. Vì vật liệu lúc tạo ren không thoát ra nên đường kính lõi phải 
lớn hơn đường kính của cây ven răng. Vật liệu để ven răng phải có 
tính dễ tạo hình. 


_Ôntậpvàđàosâu 
1 Tại sao phải lã lỗ ven răng? 
2 Người ta hiểu gì về ven răng rộng ra? 
3 Khi nào sử dụng cây ven răng máy? 
4 Phải lưu ý điều gì khi ven răng lỗ cụt? 
5 Khi nào người ta sử dụng bộ ven răng hai cây? 











130 








Góc tạo phoi 


đ⁄Ả1 Rãnh thoát 
tLÀ Phi 





cho kim loại nhẹ 


cho thép 


Hình 1: Rãnh thoát phoi ở cây ven răng 


Cây ven răng Cây ven Cây ven răng 
cắt thô răng cắt cắt tỉnh 





Chỉ báo dung sai 


Hình 2: Bộ ven răng ba cây 


Xoắn trái cho Xoắn phải cho 
lỗ suốt lỗ cụt 





Dạng tiết diện (đa giác) 


A-A 


le @ 





Hình 4: Tạo ren 


Khoét (lã) 





3.6.3.3. Khoét (lã) 


Khoét là phương pháp khoan để tạo tiết diện bề mặt hoặc bề 
mặt hình côn (hình nón) trên các lỗ đã khoan sẵn. Người ta 
phân biệt: 

thí dụ như mặt tựa đầu bù long sáu cạnh. 
thí dụ như khoét sâu lỗ hình trụ cho đầu 
một bù long hình trụ 

thí dụ như lỗ côn cho vít đầu lã. 


Khoét phẳng, 
Khoét phẳng sâu, 


Khoét định hình, 


I Quá trình khoét (lã) 

Dụng cụ khoét so với mũi khoan có một góc thoát nhỏ và một 
bề mặt thoát sau lớn hơn. Qua đó lưỡi khoét tựa trên bề mặt 
cắt và ngăn ngừa dấu dợn sóng. 


Tốc độ cắt ở khoét nên được chọn bằng hay lớn hơn ở 





khoan. Bước dẫn tiến có thể nhỏ hơn 50 % so với khoan. 





Dụng cụ khoét 

Lưỡi khoét phẳng (mặt đầu) sử dụng để khoét mặt đầu và 
khoét sâu mặt phẳng (Hình 1, Trang 122). 

Lưỡi khoét côn để khoét định hình cho vít lã và đỉnh tán đầu 
lã và để vuốt ba via lỗ khoan (Hình 1). Góc đỉnh (nhọn) được 
chuẩn hóa, thí dụ như 60° cho vuốt ba via, 75° cho đầu đỉnh tán, 
90° cho vít đầu lã và 120° cho đỉnh tán thép lá. Lưỡi khoét côn 
và lưỡi khoét phẳng có chốt định hướng và chốt định hướng 
thay thế được (Hình 2). Chốt định hướng dẫn dụng cụ trong lỗ 
khoan đã khoan trước. Chốt định hướng thay thế được khiến 
việc gia công dễ dàng vì không phải mài lại lưỡi khoét và có thể 
sử dụng cho nhiều đường kính lỗ khoan khác nhau. 

Với dụng cụ khoét bậc có thể thực hiện nhiều lỗ khoét với một 
công đoạn. Trong phạm vi vị trí tựa và mặt tựa bù long, điều cần 
thiết là phải lã phẳng song song hay lã phẳng sâu trong phạm 
vi ở trong. Gia công khoét ngược có thể sử dụng lưỡi khoét 
ngược (Hình 3). Ở dụng cụ khoét với chỗ cố định cho mảnh cắt 
ghép chặt, dụng cụ khoét này được đẩy xa hơn ra ngoài tâm 
của lỗ khoan để có thể chạy với đường kính lớn nhất vào trong 
lỗ khoan. Dụng cụ khoét được chế tạo bằng thép gió cũng như 
hợp kim cứng hoặc trang bị với mảnh cắt hợp kim cứng hay 
mảnh cắt hợp kim trở mặt. 


I Các biện pháp giải quyết vấn đề xảy ra ở khoét 
Biện pháp cho vấn đề xảy ra ở khoét là cần thiết, khi đặc tính 
chất lượng không đạt (Bảng 1). Thí dụ như là lỗ khoét không 
tròn, bởi trục chính có độ rơ dọc trục và xuyên tâm hay lưỡi 
khoét mài sai. Tâm lỗ khoan và lỗ khoét không đồng tâm, như 
vậy là chốt định hướng ở lưỡi khoét quá nhỏ hay lỗ khoan trước 
quá lớn. 





1 Chốt định hướng thay thế được có ưu điểm gì? 
2 Lưỡi khoét côn được sử dụng làm gì? 





131 


Lưỡi khoét côn 





một lưỡi nhiều lưỡi ba lưỡi cắt 
cắt cắt 
Lấy ba via Lấy ba via Cho tất cả 
chiều sâu ít gia công 
khoét 


Hình 1: Lưỡi khoét côn 


Vít siết % 


Chốt định hướng 
thay thế được 








Hình 2: Lưỡi khoét với chốt định hướng thay 
thế được 


Ăn ESELÁc ni _— Ăn Số ra 


Hình 3: Lưỡi khoét ngược với chỗ cố định 


























mảnh cắt 
Bảng T1: 
Biện pháp khắc phục vấn đề ở khoét 
Vấn đề v„ f 
Bề mặt xấu Ụ 
Lỗ khoan không tròn Ụ 
Lưỡi cắt bể, mẻ Ụ 
Cấu tạo biên tích tụ ñ 
Lưỡi cắt chính mòn nhanh |_ Ù 
Rung Ụ ñ 














Doa 





3.6.3.4 Doa 


Doa là khoan lỗ lớn ra với bề dày cắt ít để gia công 
các lỗ ghép chính xác đến IT5 với độ bóng bề mặt 
cao. Người ta phân biệt doa tròn và doa định hình 
(Hình 1, trang 122). 


Quá trình cắt 

Việc gia công chủ yếu được thực hiện bởi phần 
cạnh vát của lưỡi doa, trong khi lưỡi cắt ở chu vi 
tạo ra độ đúng kích thước, độ chính xác hình dạng 
và độ bóng bề mặt (Hình 1). Lượng dư để gia công 
của lưỡi doa tùy thuộc vào đường kính lỗ khoan: 
từ 0,2 mm đến 0,6 mm cho lưỡi doa rãnh thẳng và 
rãnh xoắn, đến 0,8 mm ở lưỡi doa gọt cắt với vật 
liệu sinh phoi dài (Hình 2). Tốc độ cắt vào khoảng 
phân nửa như ở khoan. Bước dẫn tiến mỗi vòng 
quay từ 0,05 đến 1,00 mm nhắm theo vật liệu của 
chỉ tiết và của dụng cụ, đường kính lỗ khoan và độ 
bóng bề mặt yêu cầu. 





Lượng dư để doa phải được chọn sao cho ít 
nhất phải đạt mức tối thiểu nhưng tránh xảy ra 
tình trạng quá tải vì cắt phoi quá nhiều. 








Dụng cụ doa 

Lưỡi doa gồm phần vạt, phần dẫn hướng, cổ và 
chuôi (Hình 3). Dụng cụ doa được chế tạo bằng 
thép gió, hợp kim cứng toàn bộ, nhưng cũng có 
lưỡi cắt được trang bị với hợp kim cứng hay kim 
cương đa tinh thể. Một vài loại dụng cụ có dạng 
kết cấu với đường dẫn làm nguội bôi trơn ở trong. 


Lưỡi doa được thực hiện thông thường là số răng 
thẳng nhằm để có thể đo đường kính dễ dàng. 
Bước chia răng không đồng đều được lặp lại sau 
một nửa chu vi, có thể tránh được việc tạo ra độ 
rung, dấu dợn sóng và độ lệch đồng tâm (Hình 
4). Đường biên dẫn của lưỡi cắt phụ thường được 
thực hiện là đường biên mài tròn. Đường biên càng 
rộng thì có dạng hình học tốt hơn nhưng độ bóng 
bề mặt xấu hơn. 

Cạnh cắt của lưỡi doa hoặc là rãnh thẳng hoặc có 
rãnh xoắn trái từ 7° hay 159, ở lưỡi doa gọt là 459 
(Bảng 1). 

Người ta phân biệt dụng cụ doa: 

e Lưỡi doa nhiều lưỡi cắt nguyên khối (không 
điều chỉnh được) 

Lưỡi doa nhiều lưỡi cắt, điều chỉnh được 

Lưỡi doa một lưỡi cắt với thanh trượt hướng 
dẫn, điều chỉnh được. 


132 


























Đường biên 
Lưỡi doa mài tròn 0,8 

& mm 

-=c 

s £ 0,6 

kị s 

= E) 

p= 5 

S 1Ø 0,4 

# 3 Lưỡi d 

5 Ỹ ¡ doa 
=2 
=0 
m 
s 5_ 20 40mm 60 
kì 
= 





—— 
á ~| Lượng dư doa Đường kính lưỡi doa ——= 


Hình 1: Phần vát của lưỡi doa Hình 2: Lượng dư để doa ở 
kim loại 
Cổ 


Phần vát Chuôi 


Phần dẫn hướng 










— 


+25 
ø25+16 





te 











Hình 4: Khoảng chia răng không đều ở lưỡi doa 





Bảng 1: Ứng dụng của lưỡi doa 





Lỗ khoan không đứt 
quãng, vật liệu doa 
cứng và giòn, thí dụ 
như: thép trên 700N/ 
mm}, gang đúc, thau; 
lỗ cụt được doa sát đáy 
Lỗ thông suốt, lỗ cắt 
đứt quãng, thí dụ như: 
khe, máng, lỗ xuyên 
ngang. Lưỡi doa rãnh 
xoắn trái là dụng cụ 
cắt phải. Ở một lần vặn 
xoáy phải thì dụng cụ 
kéo vào lỗ khoan. 

Qua bước xoắn hơi về 
bên trái dung dịch cắt 
gọt được dẫn đi dễ 
dàng hơn vào lưỡi cắt. 


Lưỡi doa rãnh thẳng 




















Iĩ Mũi doa nhiều lưỡi cắt nguyên khối (không điều 
chỉnh được) được sứ dụng cho doa tay hoặc doa máy. 
Mũi doa tay có phần vát khoảng 1⁄4 thân lưỡi doa và 
một phần dẫn hướng dài hơn để dẫn hướng tốt hơn 
(Hình 3, Trang 132). 

Mũi doa máy có cạnh vát và phần dẫn hướng ngắn hơn 
lưỡi doa tay vì sự dẫn hướng được điều khiển qua trục 
máy (Hình 1). Với lưỡi doa máy người ta có thể doa lỗ 
cụt (lỗ có đáy). Để doa lỗ có đường kính lớn hơn, lưỡi 
doa máy được sản xuất dưới dạng mũi doa cán lắp (lưỡi 
doa ống) (Hình 2). 

Trong sản xuất hàng loạt người ta sử dụng đầu doa mô 
đun dùng một lần, một phần trong số đó có đường 
dẫn dung dịch cắt ở trong. Khi mòn chỉ thay đầu doa 
thôi. 

Ở doa lỗ dài hay doa lỗ khoan nằm cách quãng, thí dụ 
chỉ tiết dạng chạc gồm hai nhánh với 2 lỗ khoan như 
trong hình 3, một giải pháp đã được chứng minh và 
sử dụng trong sản xuất gọi là lưỡi doa máy gồm nhiều 
phần ghép lại với sai biệt cực lớn về những đường kính 
của lưỡi cắt thô và lưỡi cắt chính. Đoạn cắt thô phần lớn 
bằng hợp kim cứng (Hình 3) đảm nhiệm phần gia công 
chính với đường kính nhỏ hơn một chút so với phần doa 
tỉnh. Công đoạn doa tinh sẽ do lưỡi cắt chính thực hiện 
phần lượng dư quy định còn lại, đảm bảo các lỗ khoan 
nằm cùng trên một trục được thẳng hàng. 

lĩ Lưỡi doa nhiều cạnh cắt điều chỉnh được là những 
lưỡi doa xẻ rãnh, điều chỉnh được hay lưỡi doa mở rộng 
(Hình 4). Lưỡi doa xẻ rãnh điều chỉnh được trong phạm 
vi đàn hồi để cân bằng sự mài mòn qua một chuôi côn, 
khâu côn hay một vít côn. Lưỡi doa với vòng cắt có thể 
điều chỉnh mài lại đến 5% trong phạm vi đàn hồi. 

lĩ Lưỡi doa một hay hai cạnh cắt với mảnh cắt trở mặt 
có một hay hai lưỡi cắt và thanh dẫn ở vòng ngoài (chu 
vi) (Hình 5). Thanh dẫn hướng có chức năng là hướng 
dụng cụ (lưỡi doa) đi vào lỗ khoan. Mảnh cắt trở mặt và 
thanh hướng dẫn đều bằng hợp kim cứng. 

Lưỡi doa côn tạo phoi trên toàn bộ chiều dài cắt được 
sử dụng doa các lỗ có dạng hình côn, thí dụ như doa 
lỗ chốt côn. 






1. Tốc độ và bước dẫn tiến giữa khoan và doa có 
khác biệt như thế nào? 

2. Nhờ đâu người ta phân biệt được doa tay và 
doa máy? 

3. Lưỡi doa xoắn trái có ưu điểm gì? 

4. Tại sao người ta sử dụng lưỡi doa răng thẳng 
và có khoảng chia răng không đều? 








133 


Hình 1: Lưỡi doa máy 











Lỗ côn của lưỡi doa 





Lưỡi doa ống 


'- Na s 


Lưỡi doa ống với chuôi côn 


Hình 2: Lưỡi doa ống với giá giữ và chuôi côn (côn Morse) 


Phần doa thô Phần doa chính 





Hình 3: Lưỡi doa máy với phần chia chênh lệch quá mức 
giữa doa thô và doa tỉnh 


Xẻ rãnh 





với vòng cắt 








Ít nhất hai thanh dẫn bố trí trên chu vi 


Hình 5: Lưỡi doa với thanh dẫn hướng 


Tiện 





3.6.4 Tiện 


Tiện là gia công cắt tạo phoi cho chỉ tiết có mặt trụ 
tròn quay chủ yếu với dụng cụ (dao tiện) một mặt cắt. 
Thông thường chỉ tiết quay với chuyển động tròn. 


Nếu các phương pháp gia công khác được thực hiện 
thêm cho chỉ tiết hoàn toàn trên máy tiện, thí dụ 
như phay mặt chìa khóa, người ta gọi đó là gia công 
toàn bộ (Hình 1). Trong trường hợp này, các dụng cụ 
và thiết bị phụ trợ (đồ gá) được truyền động để có 
thể sản xuất được các mặt phẳng, rãnh và lỗ khoan 


ngang. 





Hình 1: Chỉ tiết tiện 





ERN. Ai) (0)ì 91900 l5 ii) 


Tùy theo loại bề mặt gia công người ta phân biệt các phương pháp tiện: tiện tròn, tiện vạt mặt (tiện mặt 
đầu), tiện ren, tiện chích rãnh, tiện định hình và tiện tạo dạng (Bảng 1). Người ta có thể phân chia tiếp 
tục qua hướng chuyển động của bước tiến ngang hay dọc với trục quay. 


Bảng 1: Phương pháp tiện 





Thí dụ/Tên 


Đặc điểm / 
phương pháp đơn lẻ 


Thí dụ/Tên 


Đặc điểm / 
phương pháp đơn lẻ 





Tiện trụ (tròn) 


Tiện tròn tạo ra bề mặt trụ: Tiện 
trụ dài (hình), tiện tỉnh rộng và 
tiện trụ ngang 


Tiện vạt mặt 





Tiện vạt mặt tạo một bề 
mặt thẳng góc với trục 
quay của chỉ tiết: tiện vạt 
mặt ngang (Hình) và tiện 
cắt đứt ngang 








Tiện định hình 
















Với một dụng cụ định hình tạo 
ra bề mặt dạng hình ren (hình) 
và tiện ren bằng lược ren (dụng 
cụ nhiều lưỡi cắt) 


Hình dạng của dao tiện được 
chép qua chỉ tiết: tiện định hình 
dọc và tiện định hình ngang 
(Hình) 





Tiện chích rãnh 











Dụng cụ tiện chích rãnh 
thực hiện môt chuyển 
động dẫn tiến ngang 
(Hình) hay dọc với trục 
quay 


Qua điều khiển chuyển 
động của bước dẫn tiến, 
hình dạng chỉ tiết được tạo 
thành: tiện tạo dạng bằng 
NC hay tiện chép hình (hình) 








Tùy theo vị trí điểm gia công ở chỉ tiết có thể 
chia phương pháp tiện ra làm tiện trong và 
tiện ngoài (Hình 2). Ở tiện ngoài, dụng cụ tiện 
(dao tiện) có đủ chỗ (không gian). Dao tiện có 
thể chọn lớn để không bị đẩy trong quá trình 
gia công khi lực cắt xuất hiện. Ở tiện trong, 
việc chọn dao tiện bị hạn chế vì hình dạng 


của chỉ tiết. 


Tiện ngoài 





Tiện trong 


Hình 2: Vị trí điểm gia công trong phương pháp tiện 


134 


Độ lớn cắt tạo phoi và các thông số hình học ở tiện 





EN.X Vễ-1104/)/)/-101sio)( 190 /-1oiol|loj¡ v-lár-|oNo)i10)) 





Trong phương pháp tiện, việc cắt tạo phoi được thực hiện qua 
chuyển động cắt và chyển động bước tiến (Hình 1). 

Độ lớn của tốc độ cắt v. cơ bản dựa theo độ bền vật liệu của 
chỉ tiết cũng như độ bền mài mòn và độ bền chịu nhiệt của vật 
liệu cắt. 

Bước dẫn tiến f là đoạn đưòng đi của dụng cụ ở một vòng quay 
của chỉ tiết. Tiện thô sử dụng bước tiến lớn, tiện tỉnh sử dụng 
bước tiến nhỏ. 

Qua chuyển động cho ăn dao, chiều sâu cắt a, được xác lập. 


CN.  G-(ai/10/9703/))1)/ 0 (0d ai. No loài U) 





Mũi dao tiện bị giới hạn qua mặt cắt tạo phoi (mặt trước) và mặt 
thoát (mặt sau chính) (Hình 2). Cạnh cắt của hai mặt tạo thành 
lưỡi cắt chính. Lưỡi cắt này nằm ở chiều bước dẫn tiến và thực 
hiện nhiệm vụ cắt chủ yếu trong quá trình tiện. Lưỡi cắt chính 
đi qua mũi dao bo tròn ở lưỡi cắt phụ. 

Lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ tạo thành góc mũi dao z (Hình 3). 
Góc này nên lựa càng lớn càng tốt nhằm cải thiện sự tỏa nhiệt 
và sự ổn định của dao tiện. Để tránh mũi dao (cạnh cắt) bị mẻ 
thì góc mũi dao phải bo tròn. Thông thường bán kính góc mũi 
dao từ 0,4 mm đến 2,4 mm. Độ lớn của bán kính mũi r và bước 
dẫn tiến f xác định độ nhấp nhô lý thuyết R,, ở chỉ tiết (Hình 4). 








Độ nhấp nhô lý thuyết R.= 





Thí dụ: Độ nhấp nhô lý thuyết R„ có bán kính mũi r = 0,4 mm với bước 
dẫn tiến f= 0,1mm là bao nhiêu? 

£? R 0,1 
8.r 8.0/.4mm 





Lời giải: R, = =0,0331 mm =3,1 m 





Sự ổn định của mảnh cắt trở mặt tăng lên khi góc mũi và 
bán kính mũi tăng. 





Ở tiện thô vì lực tải cắt cao, dao tiện làm việc với góc mũi và bán 
kính mũi lớn hơn ở tiện tinh. Ở bán kính mũi lớn với cùng bước 
tiến có khả năng tạo độ bóng bề mặt cao hơn ở bán kính mũi 
nhỏ. Tuy nhiên phần lớn bán kính nhỏ vẫn được sử dụng ở gia 
công tỉnh vì thông thường cũng được tiện với bước dẫn tiến 
nhỏ. Khi sử dụng bán kính mũi lớn thì lực đẩy cho dụng cụ và 
chỉ tiết qua độ lớn của của lực thụ động F, mạnh hơn (Hình 5). 
Lực này có thể dẫn đến sự rung và làm xấu đi độ bóng bề mặt. 





Ở tiện thô người ta làm việc với góc mũi lớn và bán kính mũi 
lớn, ở tiện tỉnh thông thường với bước dẫn tiến nhỏ và góc 
mũi nhỏ. Trong điều kiện làm việc ổn định bán kính mũi ở 
tiện tỉnh có thể lớn. 





135 





đp Chiều sâu cắt, 
f Bước dẫn tiến 


Hình 1: Thông số cắt gọt tạo phoi khi tiện 


Chiều bước dẫn tiến Thân dao 






Lưỡi cắt chính 
Lưỡi cắt phụ Mũi dao 


Hình 2: Mặt và lưỡi cắt ở dụng cụ tiện 


Chỉ tiết 







Bán kính 
Góc nghiêng mũi r„ 
(góc chỉnh) 


Bước dẫn tiến 


Góc mũi e 


Hình 3: Mũi cắt 








Dụng cụ 
Hình 4: Ảnh hưởng của bán kính mũi 


Lực thụ động 





Chiều sâu 
cất 4, nhỏ 








Hình 5: Bán kính mũi ở tiện tỉnh 





Hình học dao cắt của dụng cụ tiện 





Kết cấu mũi dao tiện. Sự chuyển tiếp từ lưỡi cắt chính đến mặt trước ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của dao 
tiện. Do đó cho những ứng dụng khác nhau phải dự kiến những kết cấu mũi dao tiện khác nhau (Bảng 1). 





Bảng 1: Tính năng và ứng dụng của các kết cấu mũi dao tiện (mép cắt) khác nhau 


Cạnh sắc Bo cạnh Vát 


Ụ Ụ 


Dạng mũi cắt F |] Dạng mũi cắt E l 


Dạng mũi cắtT 


Vát và bo 


Dạng mũi cắt S 





Lực cắt nhỏ nhất, nguy cơ bị _ | Bảo vệ mũi cắt, vật liệu cắt 


Độ ổn định của cạnh cắt lớn 


An toàn gia công cao nhất, 














vỡ, mẻ luôn có lớp phủ mỏng hơn, lực cắt lớn hơn. tuy nhiên sẽ làm tăng lực cắt, 
nhiệt độ và có xu hướng kêu 
lạch cạch 
Tiện tinh, gia công chất dẻo _ | Gia công thép, ở cắt Gia công thép tôi cứng Cho việc cắt khó (cắt nặng 
gián đoạn Và gang cứng tay) 





Góc trước 2 quyết định việc va chạm chỉ tiết với mặt trước và có 
ý nghĩa cho định hướng phoi thoát (Hình 1). Góc trước âm phoi 
thoát dẫn vào bề mặt của chỉ tiết, góc trước dương phoi thoát ra 
khỏi bề mặt chỉ tiết. Ở cắt gián đoạn, một góc trước có trị số âm 
làm lệch mất lần chạm đầu tiên giữa chỉ tiết và dụng cụ của mũi 
dao. Do vậy giảm nguy cơ vỡ, mẻ. 





e Ở sự cắt gián đoạn và gia công phá mạnh, dự kiến một góc 
trước âm (-4° đến -89) 

e. Ởtiện tinh và tiện trong, ưu tiên chọn một góc trước dương 
hay góc trung lập (09) để bề mặt chỉ tiết không bị hư hỏng 
do phoi thoát ra. 








Góc nghiêng # là góc giữa mặt trước và bề mặt tiện. Nó ảnh 
hưởng đến hình thành phoi, phoi đứt, lực cắt và nổi dợn sóng. 
Độ lớn của góc nghiêng tùy thuộc vào dụng cụ và đường biên 
dạng của chỉ tiết (Hình 2). Sự chọn góc nghiêng phù hợp tùy 
thuộc vào sự gia công tương ứng (Bảng 2). 


Bảng 2: Góc chỉnh ở những công đoạn gia công khác nhau 


Chỉ tiết với rãnh dài 





Góc trước âm Góc trước dương 


Hình 1: Góc trước 


Chiều dẫn tiến 


0 








Hình 2: Góc chỉnh khi tiện đường biên 





+ = 90Y 




















Lực thụ động lớn đòi hỏi 
chỉ tiết, máy và thiết bị kẹp 
có độ ổn định cao 


Bảo vệ mũi tiện lúc cắt 
mép vát 






nổi dợn sóng 












Gia công vật liệu cứng, tiện 
tỉnh với bước dẫn tiến cao 


Gia công tiện phá 








Lực thụ động nhỏ, do vậy 
chỉ tiết tiện ít bị cong và ít 


Gia công tỉnh, tiện trong 


Nguy cơ bị gãy ở mũi dao 
tiến trước nhanh 





Tiện đường biên dạng và 
tiện chích rãnh xén 














136 


Cấu tạo phoi ở tiện 





3.6.4.4 Cấu tạo phoi ở tiện 





Trong sự cấu thành phoi trước tiên vật liệu bị dồn nén mạnh lúc 
mũi dao cắt ấn vào chỉ tiết (Hình 1). Sau khi vượt qua giới hạn 
đàn hồi vật liệu gia công bị biến dạng dẻo dẫn đến phoi vỡ vụn 
ở vùng cắt. Do nhiệt độ lúc cắt và sức ép cao làm cho mảnh vụn 
phoi hàn dính với nhau và trượt qua mặt trước. 


I Các loại phoi 

Người ta phân biệt cơ bản ba loại phoi: phoi vụn, phoi xếp và 
phoi dây (Hình 2). 

Phoi vụn phát sinh lúc tiện với nguyên liệu giòn, thí dụ như gang 
đúc, hợp kim đồng-kẽm và gang cứng. Góc mũi dao nhỏ và tốc độ 
cắt thấp cũng thuận lợi cho sự hình thành phoi vụn. Từng mảnh 
phoi ở vật liệu bị kéo đứt ra, qua đó hình thành bề mặt chỉ tiết thô. 
Phoi xếp tạo thành khi tiện các vật liệu dai, thí dụ như thép có 
độ bền kéo trung bình, với góc tạo phoi trung bình và tốc độ cắt 
thấp. Các phoi dạng tấm tách ra hàn dính lại với nhau một phần 
trong vùng cắt. Phoi xếp thường tạo thành phoi cuộn ngắn 


Phoi dây (phoi liên tục) phát sinh khi gia công tiện với vật liệu 
biến dạng dẻo tốt, đặc biệt là khi được chọn tốc độ cắt cao và 
góc tạo phoi lớn. Do quá trình cắt tiến hành đều đặn và không 
có lực cắt biến động lớn vì thế thường đạt độ bóng bề mặt cao. 





Để sản xuất chỉ tiết có độ bóng bề mặt tốt, lúc tiện phải cố 
gắng đạt được cấu tạo của phoi dây. 





I Các dạng phoi 

Qua sự chọn lựa điều kiện gia công thích 
hợp có thể tạo ra được các dạng phoi thuận 
lợi (Hình 3). Phoi dài đưa đến một khối 
lượng phoi lớn khó dẫn thoát khỏi không 
gian làm việc của máy. Nó làm cản trở dụng 
cụ và có thể dẫn đến việc làm hỏng độ bóng 
bề mặt của chỉ tiết. Ngoài ra phoi sắc làm 


/lF 
¿5 







Vùng cắt 


Dòng phoi 
hoát (chảy) 


Hình 1: Cấu tạo phoi 


$ Phoi vụn 


ý 


ˆj Phoi xếp 
j Phoi dây 


Hình 2: Các dạng phoi 





Phoi băng 





tăng nguy cơ bị thương. Phoi quá ngắn tạo 


Phoi vụn Phoi xoắn dài 














nguy cơ làm cho bộ lọc bôi trơn làm nguội 
bị bít. Khi tiện phải cố gắng đạt được phoi 
cuộn ngắn hoặc phoi xoắn ốc ngắn. 

Việc sử dụng vật liệu bằng hợp kim sẽ làm 
tăng lên lượng phoi vỡ, thí dụ như qua 
thành phần kẽm cao ở hợp kim đồng kẽm 
Cu-Zn hay cho thêm phần phốt pho vào 
thép da láng (thép tự động). Qua thay đổi 


tũ 
Đ 
mÏ 


Không thuận lợi. 


@ 
© IW# 
C; 





dạng hình học của dao tiện có thể tạo ra 





tròn ngắn 


Phoi xoắn cuộn | Phoi cuốn xoắn ốc 


Phoi xoắn ốc Phoi vụn 











các phoi ngắn vỡ. 


Phoi nên gọn nhỏ và có khả năng cuộn. 





137 





Hình 3: Các dạng phoi 


Thuận lợi 


Cấu tạo phoi ở tiện 





Bậc dẫn phoi và đồ thị hình dạng phoi 
Dao tiện có bậc dẫn phoi tạo ra hình dạng phoi 
thuận lợi (Hình 1). Đồ thị hình dạng phoi cho 
thấy phạm vi ứng dụng của mảnh cắt với bậc 
dẫn hướng được thiêu kết để nhằm đạt được 
hình dạng phoi thuận lợi hơn (Hình 2). 

Mảnh mũi dao tiện tỉnh cũng tạo ra phoi thuận L 
lợi ở chiều sâu cắt nhỏ và bước dẫn tiến nhỏ. Mảnh mũi dao tiện tỉnh Mảnh mũi dao tiện thô 
Với mảnh mũi dao tiện thô để tạo ra hình dạng 
phoi thuận lợi hơn thì cần thiết phải có chiều 
sâu cắt và những bước dẫn tiến lớn hơn. 





Hình 1: Bậc dẫn phoi thiêu kết 


P 3 
= 


—> 
M0 + Ơ 


Chiều sâu cắt a 


¬ 





0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 mm 
Bước dẫn tiến f ——®= 





Hình 2: Phạm vi dạng phoi thuận lợi Hình 3: Góc nghiêng (góc chỉnh) ở tiện định hình 


Khả năng để tạo ra phoi thuận lợi và phoi vụn ngắn 





Sử dụng mảnh cắt trở mặt với bậc dẫn phoi, qua đó đạt được sự thoát phoi và vỡ phoi thuận lợi. 
Chọn bậc dẫn phoi phù hợp với bước tiến và chiều sâu cắt đã định trước 

Sử dụng vật liệu có tính phoi vỡ tăng với các thành phần hợp kim tương ứng 

Tăng bước dẫn tiến, nếu có thể. 








1-_ Qua mặt cắt nào mũi cắt của dao tiện bị hạn chế? 

2-_ Tính độ nhấp nhô lý thuyết ở tiện, khi bán kính mũi là 0/4 mm và bước dẫn tiến bằng 0,15 mm. 

3-_ Khi phát sinh rung ta phải thay đổi góc nghiêng của dụng cụ như thế nào,? 

4-_ Tại sao bán kính mũi nhỏ thường được sử dụng khi tiện tinh? 

5-_ Dưới điều kiện nào mảnh cắt trở mặt có thể có một bán kính mũi lớn kể cả lúc tiện tỉnh? 

6-_ Mảnh cắt trở mặt cần phải có dạng nào khi chỉ tiết được tiện với cắt gián đoạn? 

7-_ Ưu điểm nào khi giá dao (đài dao) có góc nghiêng âm? 

8- Tại sao góc nghiêng của đài dao cần định trước là góc dương lúc tiện tinh lỗ khoan? 

9-_ Xác định góc nghiêng lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng trong phương pháp tiện chép hình cho 
rãnh chích (Hình 3)? 

10- Ở góc nghiêng nào lực thụ động sẽ nhỏ nhất? 

11-Do đâu sự cấu tạo các loại phoi khác nhau bị ảnh hưởng? 

12- Tại sao phoi dài không được ưa chuộng khi tiện? 

13- Có những khả năng nào để tạo ra phoi vụn? 








138 


Sự mài mòn - nguyên nhân và tác động ở tiện 





EN.Y 5. 9-0/1/)10(010)/0//-0/1(0104/19Ä(4/10/N9|7-.115-1159)1)/16)) 





Tuổi thọ là thời gian mà dụng cụ tiếp xúc cắt 
đến độ mòn cho phép. Người ta nhận biết tuổi 
thọ kết thúc khi tiện tỉnh có bề mặt xấu và sai 
lệch kích thước của chỉ tiết, khi tiện thô (tiện 
phá) thì tác động mài mòn ở lưỡi cắt. 


Nguyên nhân của sự mài mòn 

Tác động đồng thời do ứng suất cơ và nhiệt 
của dao cắt là nguyên nhân dẫn đến mài mòn 
(Hình 1). Sự mài mòn gây ra qua sự cấu tạo 
biên tích tụ (lẹo dao) và sự cọ sát cơ học ở tốc 
độ cắt thấp (nhiệt). Ở nhiệt độ cắt cao sự mài 
mòn qua oxít hóa và khuếch tán đặc biệt lớn. 
Biên tích tụ (lẹo dao). Đặc biệt là ở tốc độ cắt 
thấp tại mặt trước (mặt tạo phoi) nhưng cũng 
ở mặt sau (mặt thoát), chính các phần nhỏ của 
vật liệu hàn dính cứng vào nhau tạo thành một mũi cắt nhân 
tạo (biên tích tụ nén ép). Lẹo dao làm thay đổi thông số hình 
học của dao tiện và dẫn đến một lực cắt cao (Hình 2). Khi biên 
tích tụ bị cắt đứt có thể phần của cạnh cắt sẽ vỡ, do vậy xuất 
hiện sự mài mòn tăng rất nhanh. 


Mài mòn ——= 





Sự cấu tạo của biên tích tụ có thể làm giảm bớt qua: 


Tăng tốc độ cắt 

Sử dụng vật liệu cắt có lớp phủ 

Mặt trước phải làm nhẵn và mài bóng 

e_ Sử dụng nhiều dung dịch cắt gọt. 

Sự cọ mòn. Với các phoi đi qua mặt tạo phoi và sự cọ sát của 
chỉ tiết ở mặt thoát xảy ra sự mòn cơ học ở các mặt này. Độ 
lớn của sự ăn xói mòn thay đổi chỉ một ít với nhiệt độ tăng. 


Oxít hóa. Ở nhiệt độ cao phần của vật liệu cắt bị oxít hóa. Điều 
này dẫn đến tình trạng để lại lần khía và lằn nứt, đặc biệt ở rìa 
của vùng tiếp xúc của dụng cụ với chỉ tiết. 

Sự khuếch tán. Khi có một hóa chất tương đồng giữa vật liệu 
cắt và vật liệu chỉ tiết, thí dụ như hợp kim cứng HM hay thép 
gió và thép diển ra sự trao đổi nguyên tử ở nhiệt độ cao. Sự 
này dẫn đến sự xói mòn phần của mặt trước. 

Qua dụng cụ có lớp phủ (trang 116) làm giảm bớt sự cấu tạo 
của biên tích tụ, sự cọ sát cơ học, oxít hóa và khuếch tán (Hình 
3). Lớp phủ bốc hơi cho vật liệu cơ bản dai một bề mặt cứng 
cao và một độ bền mài mòn lớn. 


I Các loại mài mòn 
Nguyên nhân mài mòn ở dụng cụ tiện dẫn đến sự tác động 
mài mòn khác nhau (Hình 4). 


Mài mòn ở mặt trước được đánh dấu qua qua bề rộng vết 
ăn mòn V,. Nó ảnh hưởng đến kích thước chính xác, độ bóng 
bề mặt của chỉ tiết gia công và dẫn đến nhiệt độ cao ở mũi 
dao và lực cắt tăng lên. 


139 


Cọ sát cơ học 






thành biên tích tụ 






Phạm vi tạo 


Tốc độ cắt (nhiệt độ) ——= 


Hình 1: Nguyên nhân mài mòn 


Biên tích tụ 







Chỉ tiết 


Mặt trước 


Bề mặt chỉ tiết thô 


Hình 2: Sự hình thành biên tích tụ 


Cạnh cắt bo tròn 


Lớp phủ bốc hơi có 
độ mài mòn cao 

Vật liệu cắt dai 
Hình 3: Dụng cụ có lớp phủ 


Mòn thành rãnh _ 
(mòn lõ =: 


Hình 4: Các loại mài mòn 


Sự mài mòn - nguyên nhân và tác động ở tiện 





Mài mòn thành rãnh (mòn lõm) gây ra qua khuếch 
tán và cọ sát cơ học. Mặt trước bị rỗng hình lòng 
máng. Do đó cạnh cắt yếu và có phát sinh nguy cơ 
bị vỡ. Sự mòn thành rãnh (mòn lõm) dẫn đến biến 
dạng phoi rất lớn và qua đó lực cắt cũng tăng. 





Mòn cạnh và vỡ mẻ cạnh cắt có thể xảy ra qua cắt 
gián đoạn và tác động trên độ bóng bề mặt của chỉ 
tiết và trên mặt cắt. Nó có thể dẫn đến vỡ cạnh cắt. 
Cạnh cắt bể (cạnh cắt vỡ) có thể xảy ra khi vật liệu 
cắt quá giòn và không đáp ứng được đòi hỏi của gia 
công. Dù có hiện tượng mòn mạnh mà chưa kịp thay 
thế thì mảnh cắt cũng có thể bị bể. 

Để đánh giá và tối ưu hóa quy trình cắt gọt, dụng 
cụ bị mòn nên được kiểm tra qua kính lúp hay kính 
hiển vi (Hình 1). Tuy tiến trình mài mòn đều đặn là 
bình thường, nhưng mảnh cắt vỡ qua tác dụng mài 
mòn quá mạnh thì trong mọi trường hợp cũng cần 
phải tránh. 

Cần phải thực hiện các biện pháp khắc phục khi dao 
tiện có biểu hiện mòn quá mức (Bảng 1). 


Vỡ cạnh cắt 





Hình 1: Các loại mài mòn (tỷ lệ khoảng 50: 1) 












































Bảng 1: Biện pháp cho các vấn đề mài mòn 
Mặt trước Mòn thành Cạnh bị mẻ, Cạnh cắt bể Biện pháp khắc phục 
mòn rất nhiều rãnh rất nhiều (Để đánh giá mài mòn quá mức được giảm 
hay không, trong mỗi trường hợp chỉ cho 
phép thực hiện một biện pháp) 
° Tăng tốc độ cắt 
° ° Giảm tốc độ cắt 
° ° Tăng bước dẫn tiến 
° Giảm bước dẫn tiến 
° Giảm chiều sâu cắt 
° ° Chọn vật liệu cắt chống mài mòn tốt hơn 
° ° Chọn vật liệu cắt dai hơn 
° ° Chọn vật liệu cắt có lớp phủ 
° ° Tăng góc nghiêng 
° Tăng góc mũi và bán kính mũi 
° ° Tăng thêm lượng dung dịch cắt gọt 




















140 


Dụng cụ tiện 





3.6.4.6 Dụng cụ tiện 





Dụng cụ tiện gồm cán dao với mảnh cắt trở mặt được kẹp hoặc bắt cứng bằng vít. Dao tiện với mảnh cắt 
hàn vảy vào cán được sứ dụng trong các trường hợp đặc biệt. 


Sự chọn cán dao và mảnh cắt trở mặt 
Tùy theo vị trí của chỗ tiếp xúc cắt người ta phân biệt dụng cụ tiện trong và dụng cụ tiện ngoài. Mỗi công 
đoạn làm việc khác nhau sử dụng các cán dao khác nhau (Hình 1). Để có độ bền vững lớn và qua đó giữ 
được sự ổn định của cạnh cắt, nên chọn cán dao càng lớn càng tốt. Xác định hình dạng và độ lớn có thể 
phù hợp của mảnh cắt trở mặt mà chọn cán dao. 


_ÑJjO l! Lần 


“ụ 


















Dao tiện chích rãnh trái Dao tiện chép hình trung tính Cán dao tiện lỗ trái 
PB 
Dao tiện ren phải Dao tiện mặt đầu phải Dao tiện chép hình phải Cán dao tiện lỗ phải 
Dụng cụ tiện ngoài Dụng cụ tiện trong 


Hình 1: Giá dụng cụ cho các phương pháp gia công tiện khác nhau 


Hình dáng và độ lớn của mảnh cắt trở mặt 

Vị trí của lưỡi cắt chính đến thân dao xác định chiều cắt (Hình 2). 
Người ta phân biệt kết cấu R (cắt phải), L (cắt trái) và N (cắt trung tính) 
Góc mũi e của mảnh cắt trở mặt càng lớn càng tốt vì tính ổn định. 


_?5 
R 
Tuy nhiên có thể sử dụng linh hoạt mảnh cắt trở mặt với góc mũi 
<¬ đ => 
N 








=> 
lễ 


nhỏ, chủ yếu để áp dụng cho tiện chép hình và tiện tinh (Hình 3). 
Tiện phá (tiện thô) thì chọn mảnh cắt lớn, để chiều dài tác động của 
cạnh cắt / (chiều dài tiếp xúc của cạnh cắt với phoi) không vượt quá 


giá trị chuẩn (Hình 4). H5 ÿENGi 


2, = GóC nghiêng của lưỡi cắt phụ 
tối thiểu 29 


Hi 
Sẽ 





Chiều sâu cắt tối đa 


1= Chiều dài cắt 
(độ lớn mảnh cắt) 


Hình 3: Chọn góc mũi Hình 4: Chiều sâu cắt tối đa 








Tiện dài Tiện hình dạng 


141 


Dụng cụ tiện 





Sự kẹp chặt của mảnh cắt trở mặt 

Để kẹp chặt mảnh cắt trở mặt vào cán dao người ta sử dụng các 
hệ thống kẹp khác nhau (Hình 1). Một mũi hợp kim cứng đệm 
lót dưới mảnh cắt trở mặt để bảo vệ cán dao khi mảnh cắt bị vỡ. 
Trong hệ thống kẹp bằng đòn bẩy mảnh cắt trở mặt được siết 
ép chặt vào đế tựa, qua đó vị trí định vị có độ chính xác rất cao. 
Lúc thay mảnh cắt không có chỉ tiết nào rời ra. Hệ thống kẹp 
bằng đòn bẩy là sự lựa chọn ưu tiên cho đài dụng cụ (ụ dao) 
của gia công ngoài. 

Hệ thống kẹp bằng vít thích hợp với đài dụng cụ có ít chỗ kẹp. 
Lỗ có ren ở cán dao nằm đối diện với lỗ lã cạnh của mảnh cắt 
trở mặt gần hơn nơi mặt tì của đế mảnh cắt. Do đó mảnh cắt 
lúc siết được ép chặt vào đế. 

Với hệ thống siết bằng đài kẹp ngón mảnh hợp kim trở mặt 
không có lỗ giữa có thể được kẹp chặt. Hệ thống kẹp này không 
thích hợp cho gia công phá nặng, bởi vì mảnh cắt trở mặt có 
thể bị kéo ra khỏi đế mảnh cắt. 


Ký hiệu của mảnh cắt trở mặt 





Hệ thống kẹp bằng đài kẹp 


Hình 1: Hệ thống kẹp thường dùng 


Để xác định rõ ràng mảnh cắt trở mặt người ta áp dụng một hệ thống ký hiệu tiêu chuẩn hóa thông 
thường với 7 chỉ dẫn (Hình 2). Ký hiệu 8 và 9 được sử dụng khi có yêu cầu. Ký hiệu 10 có chứa chỉ dẫn 


theo sự lựa chọn của nhà sản xuất 


Thí dụ ký hiệu: 
Mảnh cắt DIN 4968- 


Giải thích (tóm lược ý nghĩa của ký hiệu): 























80° 55° 


























Ej|N||-P20 









































5 Độ lớn mảnh = bề dài mũi dao 
(mm) 
€C|D|R|SỊT 
























Hi.mị.© HJPTÑ 










| 8 Kết cấu mũi dao E = bo tròn 


10 Vật liệu cắt 















































dmm 











| 9 Kết cấu dụng cụ 
Chiều bước dẫn tiến N = Trung tính 











Hình 2: Hệ thống ký hiệu cho mảnh cắt trở mặt 


142 


Dữ liệu cắt ở tiện 





























EN.M VÃ-04i3/0(/ 1000097 0Ấe-doài lU Bảng 1: Giá trị chuẩn áp dụng trong gia công phá 
(thô) cho thép (tiện dọc trục và tiện khoét) 

Dữ liệu cắt trong phương pháp tiện được xác Chỉ tiết Hợp kim cứng, có lớp phủ 
định là tốc độ cắt v., bước dẫn tiến fvà chiều sâu Loại thép Độ cứng HB |_ HC-P15 HC-P35 
K đụ teh2 lời chọn đúng thông số cắt thích Sữ mm 

ợp „ ` k6) 0,4-0,6 0,6 - 0,8 
° Tuổi bến tối ưu của dụng cụ Tốc độ cát m/phút 
e Kếtcấu phoi thuận lợi Không hợp kim: 
e_ Độ bóng bề mặt yêu cầu C=0,15% 90 - 200 365-310 225-200 

Kim 2 z 2 = Ø = =— C 
e Lực cắt nhỏ như có thể C=0,70% 150-250 300 - 250 185 - 160 
ẤẾP, “39 Xr s30 D0 3 6 để s với Hợp kim thấp: 

I Tôc độ cắt và số vòng quay Chưa tôi 150-250 | 270-230 | 135-115 
Sự chọn lựa tốc độ cắt v. cơ bản tùy thuộc theo Tôi cứng 220-450 | 155-120 75-65 
khả năng gia công của vật liệu, vật liệu cắt được „: 

+ R đẺ Tế ŸỶ: P lợp kim cao: 
tiG bàn ni + th khan bụ Ji KD Nung ủ 150-250 | 235—195 110-95 
tóc độ cất có thể tra Ở bảng hay ở danh mục Tôi cứng 250-350 | 120-115 60 - 50 














(catalog) vật liệu cắt do nhà sản xuất cung cấp 
(Bảng 1 và Bảng 2). Thí dụ như để tiện phá chỉ 




















tiết bằng thép hợp kim có hàm lượng carbon Bảng 2: Giá trị chuẩn áp dụng trong gia công tỉnh 

0,35% với mũi hợp kim cứng có lớp phủ. HC- cho thép (tiện dọc trục và tiện khoét) 

P15. Tra theo bảng 1 cho kết quả: bước dẫn tiến Chỉ tiết Hợp kim cứng, có lớp phủ 

0/4 mm, tốc độ cắt là 315 m/phút. Loại thép Độ cứng HB |_ HC-P10 HC-P15 

Ở máy tiện điều khiển kỹ thuật số (NC), tốc độ Bước dẫn tiến mm 

cắt thích hợp chủ yếu được lưu trữ vào ngân 0,1-0,2 0,1-0,2 

hàng dữ liệu (cơ sở dữ liệu), như vậy lúc lập trình Tốc độ cắt m/phút 

sẽ có một giá trị khởi đầu được đề nghị. Không hợp kim: 

Ở máy tiện với số vòng quay thay đổi theo bậc, C=0,15% 20-200 | 440-355 | 415-355 
C=0,35% 125-225 380 - 305 370-295 


số vòng quay n phải xác định theo tốc độ cắt 








1v = Ø = = = 
được lựa chọn và đường kính của chỉ tiết tiện. by, li Độc Bi, 205) 050 NghớN ái 
Tốc độ điều chỉnh có thể đọc từ biểu đồ vòng Hợp kim thấp: 
quay (Hình 1) hay được tính từ tốc độ cắt v, và Chưa tôi 150-260 | 270-215 | 250-200 
đường kính phôi d. Tôi cứng 220-450 | 155-120 140 - 110 
Z4 va Hợp kim cao: 
Số vòng quay Nung, ủ 150-250 | 240-190 | 225-175 
: Tôi cứng 250-350 | 125-100 110 - 90 























Thí dụ: Tiện một trục bằng thép C35 có đường kính 
đ=75 mm và bước tiến f= 0,4 mm. Sử dụng 
vật liệu cắt là mảnh cắt trở mặt hợp kim cứng Ị 
có lớp phủ HC-P15. Tính số vòng quay n ở n 
máy tiện có hộp số với tốc độ thay đổi từng 
bậc theo Hình 1. 





























Tốc độ cắt v 











Lời giải: theo Bảng 1 cho biết tốc độ cắt v_= 315 m 
/phút. Theo biểu đồ số vòng quay (Hình 1) 
ta được tốc độ điều chỉnh n = 1400 vòng/ 
phút. n 
Tính số vòng quay 10 15 20 30 5O 75 100 150200 300mm 500 

w — 3lBErmphút_ 

#-ø #:Ú 75m 






























































Đường kính chỉ tiết d ——= 


n= 1337 vòng /phút 


Hình 1: Biểu đồ tốc độ (số vòng quay) của một máy tiện 


143 


Dữ liệu cắt ở tiện 





Bước dẫn tiến 

Bước dẫn tiến f bằng mm (mỗi vòng quay) 
nên chọn càng lớn càng tốt lúc tiện phá (tiện 
thô). Bước tiến bị hạn chế bởi công suất của 
máy, tải cho phép của lưỡi cắt, sự ổn định 
của chỉ tiết và an toàn của việc kẹp chỉ tiết. 
Để ngăn ngừa việc mũi cắt bị vỡ, bước dẫn 
tiến không nên vượt quá bước tiến tối đa. 


f 


tiện phá tối đa 


= 0,5 . bán kính mũi dao 





Ở tiện tinh hầu hết được tiện với bước tiến 
nhỏ, vì qua bước dẫn tiến và qua bán kính 
mũi dao sẽ ảnh hưởng đến độ bóng bề mặt 
và kích thước chính xác (Bảng 1). 





đến an, Š 0:3. Bán kính mũi dao 





Tiện với mảnh cắt tròn sẽ gia công với bước 
dẫn tiến lớn (Hình 1). Chỉ tiết tiện và đơn vị 
(gá) kẹp phải vững chắc để loại trừ sự rung. 


I Chiều sâu cắt 

Chiều sâu cắt a, (chiều rộng cắt) được xác 
định lúc tiện trụ và tiện mặt đầu (tiện khỏa 
mặt) từ bước dẫn tiến ngang của dụng cụ 
tiện, lúc tiện rãnh với bề rộng cắt (Hình 2). 
Ở tiện phá nên chọn chiều sâu cắt càng lớn 
càng tốt. Chiều sâu cắt bị hạn chế qua độ 
lớn của mảnh cắt trở mặt (Hình 4 trang 141), 
qua công suất dẫn động của máy tiện và qua 
sự ổn định của chỉ tiết tiện cùng đơn vị kẹp. 
Ở tiện tinh thì chiều sâu cắt tương ứng với 
lượng dư (dung sai). 

Tỷ lệ của chiều sâu cắt với bước dẫn tiến 
Ta chọn chiều sâu cắt a_= 2 mm và bước dẫn 
tiến f= 1 mm sẽ có kết quả là tiết diện kim 
loại bị cắt bằng nhau như ở 4,=4mm và = 
0,5 mm (Hình 3). Để đạt sự tạo phoi thuận 
lợi, tỷ lệ của chiều sâu cắt a, với bước dẫn 
tiến f nên chọn giữa 4: 10 và 10: 1. 


=4:1 đến 10: 1 


a,:f 





Tiện phá 








Bảng 1: 


Chiều cao nhấp nhô dự kiến đạt được tùy theo 
bán kính mũi dao và bước dẫn tiến 

















ng vut Bán kính mũi dao bằng mm 

nhấp nhô 

R_ bằng m 0,4 0,8 1,2 1,6 

Bước dẫn tiến bằng mm 

1,6 0,07 0,10 0/12 0/14 
4 0,11 0,15 0,19 0,22 
10 0,17 0/24 0,29 0,34 
16 0,22 0,30 0,37 0,43 
25 0,27 0,38 0/47 0,54 


























Hình 1: Tiện với mảnh cắt tròn 


Tiện trụ 


Tiện vạt mặt Tiện rãnh 








Bước dẫn tiến f 











Ũ 
Chiều sâu cắt a Tiết diện cắt A 
hay bề rộng cắt 


Hình 2: Bề rộng cắt và chiều sâu cắt 





A= ap:-f= 2mm: 1mm = 4mm-0,5mm = 2mm2 


Hình 3: Chiều sâu cắt và bước dẫn tiến 


Quy tắc làm việc cho tiện phá và tiện tỉnh 





e _ Trước tiên tiện phá sẽ thiết lập một bước dẫn tiến lớn như có thể và một chiều sâu cắt tương ứng. 
e©_ Sau đó sẽ thay đổi giá trị khởi đầu cho tốc độ cắt ở bảng gíá trị chuẩn tùy thuộc vào tuổi bền 


dự kiến. 


e Ở tiện tinh ta đạt được độ bóng bề mặt cao qua bước dẫn tiến nhỏ và tốc độ cắt được tăng lên. 





144 


Lực và năng suất trong phương pháp tiện 





EN. T6. 0 .dÀ/-0¡1-1//91711/2)42//9/1919)/)1/0/0 (9 0). jsà¡ 10) 





Lực cắt F, (lực tiếp tuyến) tác động tiếp tuyến với 
chu vi của chỉ tiết (Hình 1). Nó cùng với lực bước 
dẫn tiến (lực hướng trục) F, tạo thành lực chủ động 
(lực ma sát) F.. Lực thụ động (lực hướng kính) h 
trong tình trạng không ổn định đẩy chỉ tiết hay 
dụng cụ tiện. Lực ma sát và lực hướng kính kết hợp 
thành độ lớn và chiều của lực cắt F (Hình 2). 

Độ lớn của tiết diện cắt A là tích số của chiều sâu 
cắt 4, và bước dẫn tiến f (bước dao chạy). 


Tiết diện lớp cắt 








Góc nghiêng c quyết định dạng của tiết diện cắt 
(Hình 3). Ở một góc nghiêng c = 90° bề dày lớp 
cắt h bằng bước dẫn tiến f. Góc nghiêng c nhỏ hơn 
thì bề dày lớp cắt h nhỏ hơn, ngược lại bề rộng cắt 
b lại lớn hơn. 


| Bề dày cắt h=f.sin 


Lực cắt riêng k_ là lực cần thiết để cắt một lớp vật 
liệu với tiết diện lớp cắt A = 1 mm. Lực này chủ 
yếu phụ thuộc vào khả năng cắt gọt của vật liệu 
và bề dày lớp cắt h và có thể tra từ bảng (Bảng 1). 
Lực cắt F. là tích số của lực cắt riêng và tiết diện cắt. 
Với lực cắt F., tốc độ cắt v. và hiệu suất n của máy 
tiện ta sẽ được tính công suất truyền động yêu cầu 
của máy tiện. 





Lực cắt 





Công suất truyền động 








Thí dụ: Một trục bằng thép 16 MnCr5 có đường kính 60 
mm với chiều sâu cắt a, = 4mm và với bước dẫn 
tiến f= 4 mm được tiện với mảnh cắt HC-P15. Góc 
nghiêng là c = 459, hiệu suất của máy là n = 0,8. 
Công suất truyền động cần thiết của máy tiện là 
bao nhiêu? 

Lời giải: Theo bảng 1 (trang 143) chọn tốc độ cắt 
v„= 270 m/phút 
h =f. sinz = 04mm. sin 459 = 0,28 mm 
k_~ 1990 N/mm (theo Bảng 1) 


F_ =k..A = 1990 N/mm”.4mm.0,4mm =3184N 
F_v.. 3184N.270m/60s 


hệ 0,8 


e° U) 


= 17910 Nm/s = 17910W ~ 18 kW 





145 














Lực chủ động F, 
Lực thụ động F, 
Lực bước dẫn tiến F, 


Lực chủ động F, 
Lực thụ động F, 
Lực cắt F 





#= 45Y 
h =f-sin= f- sin45Y 


Hình 3: Độ lớn và dạng của tiết diện cắt 





Bảng 1: Giá trị chuẩn của cho lực cắt riêng k_ ở tiện 











Lực cắt riêng k bằng N.mm? 

Vật liệu cho bề dày lớp cắt h bằng mm 
01 | 0,15 C03 | 05 0,8 

E295 2995 2600 2130 1845 1605 
C35E 2700 | 2380 1990 1750 1540 
9SMn28 | 1985 1820 1615 1485 1365 
KT6MnCr3>L2795—|_2425-»'(1990)| 1725 | 1495 
37MnSi5 | 2810 | 2500 2115 1880 1670 























Gia công ren trên máy tiện 





3.6.4. 9 Tiện ren 


Phương pháp. Trong phương pháp tiện ren 
phải với trục chính quay thuận chiều (quay 
chiều phải), dụng cụ cắt (theo chiều) phải 
được kẹp trước tâm tiện. Đài dao (giá dao) ở 
sau tâm tiện dụng cụ cắt được kẹp trở ngược 
đầu (Hình 1). Ở tiện ren trái thì chiều tiện và 
vị trí của dụng cụ cắt trái được thay đổi cho 
phù hợp. 

Dữ liệu cắt. Độ lớn của bước dẫn tiến ftương 
ứng với bước răng P. Trong gia công cắt ren 
hành trình cắt được thực hiện qua lại nhiều 
lần, trên máy tiện NC thường áp dụng dịch 
chỉnh cạnh biên ren được thay đổi (dịch chỉnh 
ngang) (Hình 1, trang 541). Số lần hành trình 
cắt tùy thuộc vào độ lớn của tiết diện răng 
và bước răng (Bảng 1). Độ lớn của lần chỉnh 
chiều sâu cắt cuối cùng nên nằm trong 
khoảng không dưới 0,05 mm. Ngoại trừ vật 
liệu có tính biến dạng cứng do gia công, thí 
dụ như thép chống mài mòn, người ta thêm 
một hoặc hai lần hành trình cắt tinh không 
dịch chỉnh ngang để đạt được độ bóng bề 
mặt cao và dung sai kích thước nhỏ. Tốc độ 
cắt ở tiện ren được chọn vào khoảng 25% 
thấp hơn so với tiện dọc trục nhằm ngăn 
chặn việc phát sinh nhiệt ở mũi dao. Khi sử 
dụng mảnh cắt trở mặt bằng hợp kim cứng 
thì tốc độ cắt không nên nằm dưới 40 m/phút 
để tránh sự hình thành biên tích tụ. 





Tốc độ cắt v. ở tiện ren nên thấp hơn 
khoảng 25% so với tiện dọc trục 





Dạng hình học của mảnh cắt trở mặt và đài 
dụng cụ (đài dao, ổ gá dao). Để gia công 
tiết diện ren người ta thường sử dụng mảnh 
cắt nguyên tiết diện (Hình 2). Đầu mũi ren 
được tạo dạng thành tiết diện ren chính xác. 
Tuy nhiên cho mỗi bước ren phải sử dụng 
mảnh cắt khác. Mảnh cắt trở mặt bán tiết 
diện có thể sử dụng cho nhiều bước răng, 
qua đó giảm chỉ phí lưu kho, đường kính tiện 
thô (tiện phá) phải giữ nguyên. Góc nghiêng 
của mảnh cắt ren tạo thành góc thoát ơ (góc 
sau phụ) (Hình 3). Ở chiều hướng trục mảnh 
cắt ren cũng phải nghiêng để góc sau phụ 
đủ lớn. (Hình 4). Góc nghiêng dọc trục phải 
tương ứng với góc bước ren, đạt được như 
thế qua việc thay đổi đệm lót (Hình 5). 


Ren phải Ren trái 


Dụng cụ cắt ở 
sau tâm tiện 


Dụng cụ cắt 
trước tâm tiện 









Bảng 1: Số công đoạn cắt (hành trình cắt) ở tiện 
ren ngoài 





Số lần cắt Dịch chỉnh ngang (mm) 
0,12 0,19 0,21 0,22 0,26 
0,10 0,15 0.17 0,19 0,23 


| 
T1 
2 
3 0,07 0,11 0,13 0,14 0,17 
4 
5 





005 0/05 0.11 0,12 0,14 
0,06 0,10 0,12 

6 0,06 0,06 
Bước răng | 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 
(mm) 














Mảnh cắt bán 
tiết diện 


Mảnh cắt tiện 
ren nguyên 


Hình 2: Mảnh cắt trở mặt 












Ren ngoài 


Hình 3: Góc nghiêng 


Góc sau phụ 
Góc nghiêng 


Hình 4: Sự tạo ra góc nghiêng 


Góc nghiêng 





Hình 5: Thay đổi đệm lót 


146 


Gia công tiện lỗ trong, tiện chích rãnh 





EN. TA [0C |. coi o0:/-0/ 0 3Ề1(0)/190//201/-/03/)//4/0/-1/0)0/0 019,921) 





Trong gia công tiện lỗ trong với đường kính tiện 
nhỏ hay hay tiện lỗ sâu, dao tiện khoét lỗ có thể 
bị lệch và rung. Lực cắt F. dẫn đến một độ võng 
(độ cong), lực thụ động _. đẩy dao tiện vào hướng 
tâm (Hình 1). Nhằm giảm tối thiểu nguy cơ rung 
động và nguy cơ bị cong, dao tiện chỉ được phép 
nhô ra ngoài giá dao dài nhất là bốn lần đường 
kính cán dao (Hình 2). Dao tiện chống rung động 
cho phép phần nhô ra ngoài dài ra đến bảy lần 







Lực cắt hướng tâm 
của dao tiện lỗ 


Lực cắt tiếp tuyến /› 
của dao tiện lỗ 


đường kính của cán dao. Để có thể đạt được sự Hình 1: Sự ăn cắt của dao tiện lỗ trong 
ổn định cao nhất, chiều dài kẹp phải tương ứng 
tối thiểu ba lần đường kính của cán dao. 4xd 




















Chọn dụng cụ cho gia công lỗ trong = 





e Để giữ lực thụ động nhỏ, chọn góc 
nghiêng (góc điều chỉnh) càng lớn càng 
tốt (909). 

e_ Sử dụng mảnh cắt trở mặt với góc mặt Chích rãnh ngang _ Tiện cắt đứt ngang Chích rãnh dọc 
trước (góc tạo phoi) dương để tiện tinh. 

e_ Khi gia công với chiều sâu cắt nhỏ thì sử 
dụng bán kính mũi góc dao nhỏ 

e_ Sử dụng tiết diện (đường kính) cán dao 

càng lớn càng tốt. 


Ở giảm rung động Chiều dài kẹp 


Hình 2: Chiều dài nhô ra của dao tiện lỗ 








Tiện chích (cắt) rãnh và tiện cắt đứt 

Tiện chích rãnh để tạo rãnh, tiện cắt đứt để tách 
chỉ tiết rời ra khỏi thanh vật liệu (Hình 3). Dạng 
hình học của bậc dẫn phoi (bậc phoi trượt) tạo 
dạng phoi nhỏ hơn bề rộng của rãnh, qua đó 
giảm thiểu nguy cơ phoi bị dồn ứ đọng trong 
rãnh và làm hư hại bề mặt chỉ tiết. 





Dao tiện chích rãnh chép hình phù hợp cho việc 
chích rãnh và tiện dọc trục (Hình 4). Thời gian 
gia công sẽ rút ngắn vì việc cần thiết phải thay 
dụng cụ giảm ít đi. Để tránh rung, tốc độ cắt ở 
tiện chích rãnh nên thấp hơn so với tiện dọc trục. 





Hình 4: Dụng cụ tiện chích để chích rãnh và tiện dọc 
Ở tiện cắt đứt với tốc độ cắt không đổi, số vòng 
quay tăng đến giới hạn khi đường kính cắt nhỏ 
dần. Để lực ly tâm không dẫn đến việc chỉ tiết 
sớm bị vỡ đi, quá trình tiện cắt đứt phải dừng lại ở 
số vòng quay nhỏ và bước dẫn tiến dưới 0,1 mm. 


Chỉ tiết 






Sử dụng mảnh dao cắt đứt (chích) với góc nghiêng 
đến 25° có thể giữ lại ở chỉ tiết một ba via hình nón 








rất nhỏ sau khi cắt (Hình 5). Ở góc nghiêng quá (AI SN 

Ũ Ẫ #¿ l2 ` = 3» t ' Góc nghiêng 0° Góc nghiêng 159 
lớn và lực cắt lớn thì bề mặt phẳng lõm vào hay 
lồi ra khi dao tiện bị xô đấy (chích vào). Hình 5: Góc nghiêng của mảnh cắt chích rãnh 


147 


Tiện cứng 


EN. TH Nai) 


Ở tiện cứng chỉ tiết đã tôi cứng được gia công 
hoàn chỉnh qua tiện (Hình 1). Vật liệu cắt dùng 
ở đây là dao cắt bằng gốm hoặc bằng bor nitrit 
đa tỉnh thể (BN). 








Ưu điểm của tiện cứng 

Tiện cứng có thể được thay thế một phần cho 
mài. Việc đầu tư thiết bị và chỉ phí dụng cụ cho 
tiện ít hơn so với mài. Chỉ phí cho việc xử lý và tái 
tạo dung dịch cắt gọt được thuận lợi hơn hoặc 
hoàn toàn không cần ở gia công khô. Qua tiện 
cứng với dụng cụ tiêu chuẩn, đường biên trong 
và ngoài có thể được gia công với kích thước và 
độ bóng bề mặt có độ chính xác cao (Hình 2). 


I Quá trình gia công 

So sánh với tiện thép không tôi thì ở tiện cứng 
xuất hiện lực cắt gọt lớn. Điều này đòi hỏi thiết 
bị phải chắc chắn và việc kẹp chặt dụng cụ cũng 
như chỉ tiết phải an toàn. Tiện cứng với chỉ tiết 
dài có đường kính nhỏ gây ra những khó khăn 
vì lực đẩy ngang (lực ly tâm) lớn. Phần lớn nhiệt 











MA . đ „ k Đường kính ngoài Đường kính trong 
trong quá trình gia công được dẫn thoát qua và mặt phẳng với BN 
phoi nóng rực lên với nhiệt độ trên 1000°C. Chi C0, LẦN Hữu 
tiết bị nung nóng ít, tỉnh thể tôi cứng hầu như 200 vẹ m/min 130 
không bị ảnh hưởng. 0,1 f mm 0,1 

0,3 đp mm 0,3 
2/8 Hz um Tho 


Chọn dụng cụ và dữ liệu cắt 
Vật liệu cắt. Dao cắt bằng gốm phù hợp để gia Hình 2: Tiện cứng với gốm và bor nitrit (BN) 
công cắt gọt vật liệu có độ cứng đến 64 HRC. 
Với dao cắt bằng bor nitrit (BN) có thể gia công 
với vật liệu có độ cứng đến 70 HRC. Trong phạm 
vi độ cứng dưới 50 HRC, BN cho thấy độ mài 
mòn tăng cao. 


Lực thụ động Mảnh cắt 
trở mặt 


= 0,3mm 


áp 


Dữ liệu cắt. Vật liệu cứng càng lớn thì tốc độ pin 
cắt càng nhỏ, thông thường có giá trị từ 100 
đến 300m/phút. Ở bước dẫn tiến từ 0,06 đến 
0,12 mm có thể giữ độ nhấp nhô trung bình R, 
từ 1,5 đến 4 um. Trong phạm vi chiều sâu cắt 
nhỏ từ 0,2 đến 0,5 mm ở bán kính mũi cắt lớn 
thì lực thụ động rất lớn và có thể vượt qua lực 
cắt (Hình 3). 

Dạng của cạnh cắt. Nguy cơ vỡ, mẻ cạnh ở 
dụng cụ cắt được giảm bớt qua một một vát 
bảo vệ nhỏ ở cạnh cắt (Hình 4). Ở trường hợp 
cắt không liên tục, thí dụ như tiện bậc với rãnh 
then, nên sử dụng mảnh cắt trở mặt với góc 
vát lớn. Hình 4: Vát bảo vệ ở lưỡi cắt 











Cho sự cắt liên tục Cho sự cắt không liên tục 


148 


Dụng cụ - và kẹp chỉ tiết ở tiện 








3.6.4.12 Hệ thống kẹp dụng cụ và hệ thống kẹp chỉ tiết 


I Việc kẹp dụng cụ tiện 

Dụng cụ tiện phải được kẹp ngắn và chặt để 
tránh rung. Mép cắt phải chỉnh ở ngay tâm. Đặt 
lệch tâm là nguyên nhân làm thay đổi hiệu quả 
góc ở dao tiện (Hình 1). Chỉnh dao trên tâm làm 
hẹp góc thoát, dụng cụ đẩy vào. Chỉnh dao dưới 
tâm lúc chích rãnh sẽ có rìa. Để giảm thời gian 
lắp đặt, dụng cụ thường được gắn vào đài dao ở 
ngoài máy và qua gá được chỉnh đúng vị trí chiều 
cao tâm và chiều dài cán dao nhô ra. 


Kẹp chỉ tiết 

Chỉ tiết phải được kẹp an toàn, đơn giản với lỗi 
đảo mặt đầu càng nhỏ càng tốt và ít biến dạng. 
Với mâm cặp chỉ tiết có thể kẹp trong hay kẹp 
ngoài lỗ. Mâm cặp ba chấu kẹp được chỉ tiết tròn 
hay chỉ tiết có ba hoặc sáu cạnh đều (Hình 2). 
Ở mâm cặp điều khiển bằng tay các chấu kẹp 
được di chuyển bởi một đĩa phẳng có đường 
xoắn ốc hoặc một thanh nêm (Hình 3). Các chấu 
kẹp không được nhô quá dài ra ngoài mâm cặp 
vì nếu không sẽ dẫn đến tình trạng lực kẹp quá 
thấp và nguy cơ tai nạn tăng lên. 


Chấu kẹp nhô ra làm nguy cơ tai nạn tăng 


cao. 








Ởmâm cặp bằng lực, lực kẹp được tạo ra bằng 
khí nén hay bằng thủy lực. Với số vòng quay cao 
lực kẹp của chấu kẹp sẽ giảm đi vì lực ly tâm. 
Do đó mâm cặp cho vòng quay cao có một bộ 
phận cân bằng lực ly tâm (Hình 4). Lực ly tâm của 
trọng lượng cân bằng tác động ngược lại với lực 
ly tâm của chấu kẹp và giữ cho lực kẹp gần như 
không đổi trong phạm vi giới hạn của số vòng 
quay cho phép. 

Lực mâm cặp. Lực kẹp lớn quá dẫn đến hư hại 
bề mặt chỉ tiết qua các chấu kẹp và có thể tạo 
ra sai lệch hình dạng ở chỉ tiết (Hình 5). Chỉ tiết 
có thành mỏng sẽ biến dạng đàn hồi khi siết 
kẹp quá mạnh. Thí dụ như lúc tiện lỗ khi tháo 
chỉ tiết ra không còn tròn vì biến dạng dẻo đàn 
hồi trở lại. 


Lực kẹp phải thích ứng với độ lớn của lực 


cắt cũng như hình dạng và độ ổn định của 
chỉ tiết. 








Rìa hình nón 






+ nhỏ hơn 


+ lớn hơn Vị 





œ nhỏ hơn œ lớn hơn 


Dụng cụ trên tâm Dụng cụ dưới tâm 


Hình 1: Độ cao của dụng cụ có vị trí sai lệch khi tiện ngang 


Chấu đặt trên 
có thể trở chiều 


——_ } Chấukẹp 
- cơ bản 







An toàn 
của chấu 





Trục Thanh nêm 


Hình 3: Chuyển động của chấu kẹp 





_ Lực kẹp 
bổ sung 
Cần gạt 
Lực ly tâm 
Trọng lượng 
ly tâm 

Hình 4: Mâm cặp bằng lực với kết cấu cân bằng qua lực ly tâm 





Kẹp chỉ tiết Tháo kẹp 
chỉ tiết 


Hình 5: Lỗi hình dạng qua ứng suất 


149 


Dụng cụ - và kẹp chỉ tiết ở tiện 





Ống kẹp đàn hồi (Kẹp rút) 

Lực kẹp ở ống kẹp đàn hồi được tải ra (truyền 
đến) gần như toàn bộ chu vi của chỉ tiết, điều 
này thuận lợi cho việc chạy đúng và bề mặt của 
chỉ tiết tiện. Rất phù hợp với số vòng quay cao. 
Ống kẹp đàn hồi kéo được điều khiển bởi một 
ống kéo rút (Hình 1). Khi kẹp chỉ tiết, ống kẹp 
đàn hồi có rãnh được kéo vào ống lót côn. Qua 
chuyển động thẳng của ống kẹp đàn hồi, chỉ 
tiết cũng được kéo theo vào một ít. Điều này 
phải chú ý lúc tiện kích thước dài. 

Ở ống kẹp đàn hồi nén, việc kẹp được điều 
khiển qua ống lót nén, ống lót nén này được 
kéo dọc trục qua ống nén (Hình 2). Ống kẹp 
đàn hồi nén không thay đổi vị trí dọc trục của 
chỉ tiết trong lúc kẹp, tuy nhiên vì ống lót nén 
bổ sung nên nó chiếm nhiều chỗ hơn so với 
ống kẹp đàn hồi. 


I Đầu kẹp 


Đầu kẹp là những mảnh kẹp rời được kết nối với 
nhau qua các đệm cao su đàn hồi (Hình 3). Khi 
kẹp những mảnh kẹp nằm trên toàn bộ chiều 
dài của thân mâm cặp. Do đó lực kẹp trải đều 
trên toàn bộ chiều dài của mảnh kẹp. Tác động 
đàn hồi của cao su ép tách các mảnh kẹp ra khi 
nới lỏng. Nó có thể được chuyển tiếp qua phạm 
vi kích thước lớn hơn. Để thay đổi đầu kẹp, các 
mảnh kẹp bị ép vào qua một gá thay, gá này 
tác động đến các chốt trong các lỗ khoan ở mặt 
đầu (mặt mút). Qua đó đầu kẹp có thể được nới 
lỏng bởi thanh kéo ở đằng trước và thay thế 
bằng đầu kẹp khác. 


Khả năng kẹp khác 

Nếu phải tiện hết toàn bộ chiều dài, chỉ tiết tiện 
được kẹp ở giữa hai đầu chống tâm. Sự truyền 
kéo chỉ tiết theo phần lớn được thực hiện qua 
một vấu ở mặt đầu có các vấu răng tôi cứng ép 
đẩy vào mặt phẳng chỉ tiết (Hình 4). 

Chỉ tiết với lỗ cũng có thể được kẹp trên trục gá 
tiện hoặc trục gá kẹp. Trục gá tiện có độ côn 
giảm nhẹ (C= 1: 2000) ép vào lỗ. Trục gá kẹp thì 
ngược lại qua một côn nón bung ra. 





1.Tại sao phải chỉnh đúng tâm mép cắt của 
dụng cụ tiện ở tiện ngang? 





Kẹp đàn hồi xẽ rãnh 





Côn kẹp 








Dịch chuyển kẹp (kéo) 


Hình 1: Ống kẹp đàn hồi kéo 


Ống lót nén 





Dịch chuyến kẹp (nén) Kẹp đàn hồi xẻ rãnh 


Hình 2: Kẹp đàn hồi nén 





Kết nối cao su _ Mảnh kẹp 


Hình 3: Đầu kẹp 





Hình 4: Vấu truyền kéo mặt đầu 


150 


Máy tiện 





3.6.4.13 Máy tiện 


Máy tiện được phân loại tùy theo loại bệ máy (băng máy), vị trí của trục chính hoặc số lượng của trục chính 
(Hình 1). Độ lớn đặc trưng quan trọng là đường kính kết cấu rỗng của trục chính để đưa phôi dạng thanh 
đi qua, đường kính tiện tối đa và chiều dài tiện của chỉ tiết, công suất truyền động và số vòng quay tối đa 
của trục chính cũng như số lượng đài dao (ổ gá dao tiện, ụ dao) với chỗ có sẵn để sử dụng cho dụng cụ. 


U trước (Bàn) trượt phẳng với phần U trước với 
trượt dọc trên (trượt ngang) trục chính 


Ổ trượt với Bệ máy Ụ trước 
đài dao 














Trượt dọc với 





Bệ nghiên Aễ 
cng g U động Trượt phẳng đài dụng cụ 
Máy có bệ máy phẳng Máy có bệ nghiêng Máy tiện mặt đầu 










108026 NG) Trụ khung 
máy Động cơ trục 
chính tích hợp 
Xà ngang với trục đứng 


Mặt kẹp dụng cụ 


revolve 


Thay đổi 


Baoche ““ dụng cụ Thân máy gang chắc 


Đài dụng cụ E—[] 







1 
1...2 bàn dao ở 
mỗi vị trí trục 


) | 
› b„ công đồng 


thời trong mỗi 
Vị trí trục 











z4 Mâm trục chính 
Z | với6trục 


Chuyển tiếp. 
lây công đoạn 
gia công 














Máy tiện ca ru sel Máy tiện đứng Máy tiện nhiều trục 


Hình 1: Các loại máy tiện 


I Các cụm lắp ráp chính ở máy tiện 

Máy tiện thường được lắp ráp theo môđun, 
nghĩa là tùy theo yêu cầu của người sử dụng, 
máy công cụ được cung cấp những đơn vị lắp 
ráp cần thiết, thí dụ như ụ động hay trục (u) 
chống chính. Gắn chặt trên đế máy là băng 
máy (bệ máy, thân máy) mang ụ trước (Hình 
2). Bàn trượt xa dao (xe dao) với đài dao phần 
lớn được di chuyển qua ổ lăn dẫn hướng. Ổ lăn 
dẫn hướng này gắn chặt với băng máy bằng 
vít. Băng máy phải là loại có sức chịu đựng bền 
xoắn và giảm rung để chất lượng độ bóng bề 
mặt của chỉ tiết tiện và tuổi thọ của dụng cụ 
không bị giảm sút. Băng máy phần lớn được 
chế tạo từ gang, các lỗ rỗng được đổ đầy bột 
đá hoa cương kết dính bằng nhựa tổng hợp (Bê 
tông polyme) hay chế tạo bằng khối khoáng 
chất đúc đặc (Bê tông nhựa keo phản ứng). 


Đài dao revolve 





U trước với 
trục chính 







Ổ lăn dẫn hướng 
Đế máy dưới 


Hình 2: Cụm lắp ráp chính ở máy tiện 


151 


Máy tiện vạn năng 





I Máy tiện vạn năng 


Máy tiện vạn năng được sử dụng cho gia công đơn lẻ và gia công loạt nhỏ cũng như chế tạo dụng cụ và 


chế tạo gá lắp (Hình 1). 









Hiển thị vị trí 


Vỏ bao che 
bảo vệ 


Ú trước với trục chính - 


Cần gạtđiểukhển  —- 


tốc độ quay b 


se — 5 
: -_ ` —— 

Hộpsốbước --—” Ỉ — 

dẫn tiến Sả L vung: 2t = & 


——~ E— 
_=— ..ư F " 


Đếbăngmáy 
1% 
Trục vít me Kể: ... 
Ẻˆ 


VY xể 


Trục dẫn tiến 


(Không trình bày nắp chụp 


r4 


của trục vít me và trục trơn) Thùng chứa phoi Hộp xa dao (Hộp xe dao) Công tắc dừng khẩn cấp 


Hình 1: Máy tiện vạn năng 


Trục làm việc chính. Trục làm việc chính trong 
ụ trước được dẫn hướng trong ổ trục lăn chủ 
yếu truyền động bằng động cơ 3 pha qua hộp 
số với các cấp tốc độ hay vô cấp qua một động 
cơ 3 pha điều khiển bằng biến tần. 

Bàn trượt gồm bàn xa dao, hộp xa dao, bàn 
trượt ngang, bàn trượt dọc trên với giá kẹp 
dụng cụ tiện (Hình 2). 

Hộp số bước dẫn tiến (Bước dẫn tiến cơ) cho 
bàn xa dao hay bàn trượt ngang được điều 
khiển bởi hộp số bước dẫn tiến. Ở những máy 
tiện với động cơ dẫn tiến điều chỉnh được, việc 
truyền động được thực hiện qua một trục vít 
ren hình cầu. Qua hệ thống đo hành trình được 
gắn vào máy, vị trí chuyển động của bàn trượt 
xa dao sẽ được hiển thị bằng số. 

U động. Ụ này được sử dụng để đỡ chỉ tiết dài, 
để giữ phôi giữa mũi chống hoặc để gắn đầu 
khoan. 





Bàn trượt dọc với 
hộp xa dao. 


Hình 2: Hộp xa dao 


152 


Máy tiện CNC 





Máy tiện CNC 


Trong sản xuất phần lớn sử dụng máy tiện CNC (điều khiển số bằng máy tính). Một máy cơ bản đơn giản 
với một trục chính làm việc, như đài dao (giá đỡ dụng cụ) là một revolve chuyển động theo chiều X và chiều 
Z. Qua những bước mở rộng hơn nữa thí dụ như thêm một revolve thứ hai, dụng cụ được truyền động 
hay dẫn động hay dụng cụ cho gia công mặt sau là máy có thể gia công hoàn chỉnh các chỉ tiết (Hình 1). 


Cửa kéo có cửa sổ Trục chính. Đài dụng cụ revolve 1 
quan sát... | ị 





Đài dụng cụ revolve 2 


Hình 1: Máy tiện CNC 


Các bước mở rộng của máy tiện CNC 

Với một trục đối được truyền động đồng bộ với trục làm 
việc, người ta có thể kẹp chỉ tiết ở gờ tiện. Nhờ vậy lúc 
tiện cắt đứt không có rìa xờm (Ba via) (Hình 2). Đoạn 
chỉ tiết kẹp, chích đứt ở trục đối có thể gia công hoàn 
chỉnh bởi dụng cụ ở đài dao xoay revolve thứ hai. Với 
đài dao xoay revolve thứ nhất chỉ tiết tiếp theo có thể 
được gia công đồng thời ở trục làm việc chính. Một hệ 
thống dừng trục chính, một thiết bị chuyển mạch công 
tắc và một trục Y bổ sung tạo điều kiện thực hiện các 
nguyên công phay và gia công lỗ ngang ngoài tâm với 
những dụng cụ được dẫn động (Hình 3). Các máy với 
một trục C có trục chính làm việc ở bước xoay 1/1000° 
cho phép mở rộng khả năng gia công, thí dụ như khắc 
chữ hay phay đường biên dạng trên tất cả ba chiều 
của trục chính. 


1. Máy tiện có thể được phân loại theo những đặc 


tính nào? 
2. Máy tiện CNC cần phải có thiết bị nào khi khoan 
lỗ ngoài tâm? 








Trục đối 








153 


Màn hình với khu vực 






Khu vực điều 
ỳ "ra khiển máy 


Băng chuyển phoi 
| 


“ Băng vận chuyển 
chỉ tiết hoàn tất 


Trục làm việc 


Revolve 1 với dụng cụ (dao) chích đứt 






Trục đối, 


làm việc 
chính 


Đài dao xoay 


+2 revolve 2 


Hình 2: Chích cắt đứt không có rìa xờm 





Hình 3: Những khả năng gia công với dụng cụ được 
truyền động 





Độ lớn gia công ở phay 













E NHI), 


Phương pháp phay được sử dụng để gia công 
bề mặt phẳng và đường biên (đường rìa) (Hình 
1). Ở mỗi vòng quay của dao phay lưỡi cắt lần 
lượt tiếp xúc (chạm) rồi thoát ra từ chỉ tiết và 
được làm nguội. Việc cắt không liên tục làm 
dao động lực cắt và nhiệt độ của lưỡi cắt. 


3.6.5.1 Thông số cắt gọt 





Í(z11211s]f-so)i1s)) 


Tốc độ cắt v_ được chọn tùy theo vật liệu cắt 
và vật liệu phay. Cần lưu ý sự khuyến nghị về 
các giá trị chuẩn của nhà sản xuất dụng cụ cho 
phay phá và phay tinh (Bảng 1). 


Bước dẫn tiến f cho mỗi vòng quay của dao 
phay và bước dẫn tiến cho mỗi răng f của 
từng lưỡi phay xác định chất lượng độ bóng 
bề mặt đạt được và sự chịu tải của lưỡi cắt. 






Tốc độ cắt v_ nên chọn lớn như có thể để 
đạt hiệu quả kinh tế. 

Việc gia tăng bước dẫn tiến mỗi răng làm 
tăng bề dày cắt, lực cắt và độ mài mòn 
của dụng cụ. 





Tốc độ bước dẫn tiến v. bằng mm/phút nhận 
được từ bước tiến mỗi răng f, số răng của dao 
phay z và số vòng quay n. 





Tốc độ bước dẫn tiến V„= 









Tương ứng với sự chọn lựa bước dẫn tiến 
mỗi răng f và tốc độ cắt v_ người ta điều 
chỉnh ở máy phay tốc độ bước tiến và số 
Vòng quay. 








Bề dày cắt h ở phay mặt đầu là độ lớn cố định, 
trong khi những phoi hình dấu phẩy ở phay 
chu vi rất khó xác định (Hình 2). Do đó bề dày 
cắt trung bình h„ thích hợp hơn để đánh giá 
tải của lưỡi cắt. Bề dày cắt h nào phát sinh ở 
phay chu vi còn tùy thuộc theo chiều sâu cắt 
a., đường kính lưỡi phay đ và bước tiến mỗi 
răng ƒ (Bảng 2). 





Trong phương pháp phay chu vị, thí dụ với 
phay đĩa, người ta đạt được ở chiều sâu 
cắt nhỏ một bề dày cắt đầy đủ khi bước 
dẫn tiến mỗi răng được tăng lên (Bảng 2). 





Hình 1: Phay đường biên 


Bảng 1: Giá trị chuẩn cho v_ (m/phút) và í. (mm) cho 
dao phay với lưỡi cắt băng hợp kim cứng 





Cắt tiếp xúc nhiều 


Cắt tiếp xúc ít 









































mỗi răng f. 





Phay phá | Phay Phay phá | Phay 
tỉnh tỉnh 
v m/phút ⁄ 
mm 
Thép không 100-250 | 200-400 | 100-300 | 250-450 
hợp kim 
R .< 800 N/ mm+ |0,1-0/.4 |0,1-0,22 |0,15-0,3 |0,1-0,2 
Thép hợp kim 100-200: | 150-250 | 100-250 | 200-350 
HẠ >800N/mm? |0,15-0,25|0,1-0,.2 |0,1-0,25 |0,1-0,2 
Gang 100-150 | 150-300 | 100-200: | 150-300 
0/15-0,3 |0,1-0,2  |0,15-0,25 | 0,1-0,15 
Lưỡi phay đĩa 





Hình 2: Độ lớn gia công ở phay rãnh 


Bảng 2: Tăng bước dẫn tiến đề nghị cho mỗi răng f ở 
phay rãnh phụ thuộc vào chiều sâu cắt a 





1/3:d 

















đ.= 1/3.d 1/6.d |1/8.d |1/10.đ|1/20.d 
Bước dẫn | để nghị ƒ.. | Tăng bước dẫn tiến ƒ, 
tiến 15% |30% |45%  |100% 
ll (mm) Thí dụ: 0,25 |0,29 0,32 0,36 0,5 
h (mm) |0/22 0/26 0,28 0,32 0,45 























154 


Độ lớn gia công ở phay 





Bề rộng cắt a, còn gọi là bề rộng phay hoặc bề rộng 
tiếp xúc cắt cho biết dao phay ăn vào chỉ tiết với bề 
rộng bao nhiêu (Hình 1 và Hình 3). 

Chiều sâu cắt xuyên tâm a, biểu thị chiều sâu tiếp 
xúc cắt xuyên tâm (bề rộng phay) của dụng cụ ở dao 
phay trụ (dao phay ngón) và dao phay đĩa (Hình 2). 
Chiều sâu cắt dọc trục a, xác định độ sâu điều chỉnh 
dọc trục của dụng cụ ở dao phay trụ và dao phay 
phẳng và do đó cũng xác định khối lượng phoi cắt 
chủ yếu trong một thời gian nhất định. 

Khối lượng phoi cắt trong một thời gian nhất định 
Q (cm?/phút) cho thấy khối lượng phoi loại bỏ ở chỉ 
tiết mỗi phút và là một thước đo hiệu quả kinh tế của 
phương pháp sản xuất. 











Khối lượng phoi cắt 
ở một thời gian nhất định Q=a,.d,..V, 





Góc tiếp xúc khi cắt (góc áp lực) ø, là góc giữa lưỡi 
phay đi vào và dao phay thoát ra (Hình 4). Nó xác 
định nhiều mũi cắt tiếp xúc cắt cùng một lúc là như 
thế nào. 

Góc tiếp xúc cắt ở Ọ, 
phay mặt đầu đối xứng sin EưNrr 











Số lần của lưỡi dao 
tiếp xúc 








Càng nhiều lưỡi dao tiếp xúc cắt cùng một lúc 
dẫn đến việc cắt càng êm hơn. 














Thí dụ: Một chỉ tiết bằng thép 16 MnCr5 được phay phẳng 
(Hình 3). Chọn dao phay phẳng có đường kính d = 
80mm gắn với sáu mảnh cắt trở mặt hợp kim cứng. 
Bề rộng phay là 60mm, với chiều sâu cắt được chọn 
là 4 mm. Đại lượng cắt gọt (thông số) v_ = 120 m/ 
phút, É = 0,2 mm, a, = 60mm, a,= 4mm. Hỏi: n, v, 
và Q là bao nhiêu? 

v  120m/min 


Lời giải: n=——~=————————= 477 J min" 
mr.d ` zr.0,08m 
v,=£.z.n=0,2mm.6.477/min"'= 572 mm/phút 
Q= đ,„ đ,„ V, 
=4mm.60 mm.572mm/phút = 137 cm”/phút 





Hình 1: Chiều sâu cắt dọc trục a_ và bề rộng phay 
xuyên tâm a, ở phay mặt đầu 





Hình 2: Chiều sâu cắt dọc trục a_ và bề rộng phay 
xuyên tâm a, ở phay chu vi (phay bao) 





Hình 3: Chiều sâu cắt dọc trục a và bề rộng phay a, 
ở phay phẳng mặt đầu đối xứng 


Phay chu vi (phay bao) Phay mặt đầu 























Hình 4: Góc tiếp xúc cắt ọ, (góc áp lực ,) 





1 Tác động nào xảy ra gì khi phay gián đoạn (không liên tục)? 

2 Tại sao nên lựa chọn tốc độ cắt lớn như có thể? 

3 Vì sao tăng bước dẫn tiến lúc phay rãnh với chiều sâu cắt a_ nhỏ? 

4 Một chỉ tiết có bề rộng 80mm cần phải phay hoàn tất với một dao phay phẳng (đ=10mm) gắn sáu 
mảnh cắt hợp kim cứng (v_=300 m/phút, f = 0,1 mm). Như vậy n, v,và Q là bao nhiêu khi a,=3mm? 





155 


Dụng cụ phay 


ERD.P-WVAĐ)i0)(s 000 19)( 12) 


Dụng cụ phay có thể phân biệt tùy theo loại của gá mang (dao phay lắp cán hay dao phay trụ), theo vật 
liệu cắt và hình dáng của mũi cắt hay mảnh cắt (dao phay phá hay dao phay tinh) hoặc phương pháp gia 
công phay, thí dụ: phay phẳng, phay góc, phay rãnh, phay chép hình (Bảng 1). 








Bảng 1: Dụng cụ phay 






Dao phay trụ Dao phay rãnh Dao phay rãnh then 
(90°- dao phay góc) (dao phay rãnh chính xác) (phay lỗ dài) 


Dao phay trụ 
toàn bộ hay cermet 







Dụng cụ bằng thép gió, hợp kim cứng 





é 2 


Dao phay ngón Dao phay bán kính hay dao phay Dao phay khoét, thí dụ dao phay 
(phay chu vi, phay đường biên) trụ cầu (phay chép hình, móc rỗng) chép hình hay dao phay trụ cầu 








Dao phay lắp cán 


Dao phay định hình 
(tiết diện bán nguyệt (lõm), chữ V, góc) 


Dụng cụ bằng thép gió hay 
mảnh cắt hợp kim cứng hàn vẩy/ 





Đĩa cưa 





† 





kỹ 

5 

tS 

s 

> 

> 

- 

E 

` 

sẽ Dao phay lăn mặt đầu Dao phay vạt cạnh 
(Dao phay góc 909, dao phay rãnh) (vạt cạnh, lã, rãnh có prôfin) 





Dụng cụ phay với mảnh cắt trở mặt 
bằng kim cương (PKD) cũng như bor nitrít (PKB) 





Mảnh cắt bằng hợp kim cứng (nitrít) 


Dao phay chép hình Dao phay chép hình (phay hình Dao phay đĩa Dao phay cắt rời 
(phay hình dạng và dạng và khuôn dập, móc rỗng) (Phay rãnh, cắt rời, khía) 
khoét, móc rỗng) 








156 


Dụng cụ phay 




















Nhóm ứng dụng (các kiểu dao phay) N,H và EiNjT Nhan dieu 
W phân biệt phay trụ dựa vào góc xoắn và góc NHữn 

trước (góc tạo phoi) (Bảng 1). th  osVai: Tinh De e0 
Dao phay phá bằng thép gió HSS kết nối phoi dụng 

ngắn và dày, tạo một lực cắt tương đối nhỏ và để Thép và gang với 

thoát dễ dàng (Hình 1). Dao phay phá với khía N. |sức bền bình thường 

răng dây có tiết diện tròn phù hợp để phay thô. 

Dao phay phá với tiết diện phẳng cho ra phoi Vật liệu cứng, 

nhuyễn hơn. Dao phay không có bộ chia phoi H41 12.. 

tạo ra độ bóng bề mặt cao, tuy nhiên lại phát D2060) 

sinh ra phoi rộng bản. Vật liệu mềm, dai 

Tùy theo hướng của cạnh cắt người ta phân W. |hay tạo phoi dài 

biệt dao phay răng thẳng, dao phay răng chéo 

















và dao phay răng nghiêng (răng xoắn) (Hình 2). 
Đường xoắn dao phay lúc phay tạo ra lực dọc 
trục, lực này được triệt tiêu lẫn nhau ở dao phay 
răng chéo. Dao phay trụ răng xoắn phần lớn có 
một đường xoắn để phoi của chỉ tiết thoát đi. 


Góc xoắn lớn cho phép nhiều lưỡi cắt tiếp 


xúc đồng thời vào phôi, vì thế tạo ra lực cắt 
đều hơn và máy hoạt động êm. 











I Vật liệu cắt ở dụng cụ phay 

So sánh với dao phay bằng hợp kim cứng, dao 
phay trụ và dao phay lắp cán bằng thép gió HSS 
có độ dẻo dai cao, bởi vật liệu cắt ít cứng hơn và Hình 1: Dao phay bằng thép gió với phần chia phoi 
độ bền nhiệt ít hơn. 

Dao phay trụ bằng hợp kim cứng nguyên khối 
(VHM) hay cermet (Titan cacbít +Titan nitrít) có 
tuổi thọ và độ bền vững cao so với thép gió HSS. 
Dao phay này cũng phù hợp cho phương pháp 
phay với tốc độ cao HSC (trang 166) và gia công 
cứng. 


Răng khía dây lược Răng khía dây lược 
cho phay thô cho phay tinh thô 


Dao phay với mảnh cắt: 

Mảnh cắt hợp kim cứng, thường được phủ lớp 
có khả năng sử dụng hầu như tất cả các công 
đoạn phay bao gồm phương pháp phay tốc độ Hình 2: Hướng cạnh cắt 


cao HSC và gia công cứng cũng như gia công khô. 
% Mảnh cắt với 


lớp phủ DP 





Với mảnh cắt bằng gốm nitrít và oxít gốm có thể 
phay được chỉ tiết tôi cứng và chỉ tiết gang xám. 
Mảnh cắt với lớp phủ bằng kim cương đa tỉnh 
thể (DP) có khả năng gia công kim loại nhẹ, đồng 
đỏ và chất dẻo với tốc độ cao và độ bóng bề mặt 
cao (Hình 3). 

Mảnh cắt với một lớp bằng Bor nitrit khối (viết 
tắt là BN), phù hợp để tiện thép đã trui (tôi) cứng 
và phay tinh gang xám với tốc độ cắt cao. 






Mảnh cắt tỉnh có lớp phủ rộng bản 


Hình 3: Dao phay để gia công nhôm với mảnh cắt có lớp phủ 
kim cương đa tỉnh thể (DP) 


157 


Dụng cụ phay 





Sự mài mòn của dụng cụ 


Dao phay luôn luôn làm việc trong chế độ cắt không liên tục (gián đoạn). Sau khi tiếp xúc cắt làm tăng 


nhiệt, mũi dao cắt nguội trở lại, qua đó phát sinh một sự thay đổi nhiệt lớn ở dao cắt. 


Mỗi lần mảnh cắt chạm vào phôi sẽ nẩy ra lực 
tải va đập đột ngột (Hình 1). Trục dao phay 
nằm ngoài chỉ tiết có thể phát sinh cạnh cắt bị 
mẻ hoặc vỡ qua sự va đập của mũi cắt (cạnh 
cắt) lúc ăn vào chỉ tiết. Trục dao phay nằm trong 
chỉ tiết, mặt cắt trước ổn định hơn của dao chịu 
đựng lực va đập. 

Lúc dao thoát khỏi chỉ tiết cũng có thể phát 
sinh lằn nứt hoặc mảnh cắt bị vỡ vì lực giảm tải 
nén đột ngột ở vật liệu cắt cứng giòn. 


Vấn đề mài mòn (Bảng 1) 

Độ mài mòn tăng làm xấu đi độ bóng bề mặt, 

kích thước chỉ tiết cũng sai lệch khi mặt sau 

dao (mặt thoát) mòn vì cạnh cắt (mép cắt) thay 
đổi (tăng mòn). 

e Mảnh cắt vỡ (mẻ) thì quá trình phay nên 
dừng ngay. Mảnh cắt vỡ có thể do vật liệu 
cắt giòn, bước dẫn tiến lớn hay là mảnh cắt 
gắn vào thân dao phay không chuẩn. 

e Mũi cắt (cạnh cắt) vỡ vụn phát sinh ở cạnh 
cắt chịu mài mòn và do đó dễ vỡ. Nguyên 
nhân có thể là do lực cắt quá cao hay nhiệt 
độ dao động, vị trí dao phay không thuận lợi 
(Hình 1) hay nêm dao cắt (mũi dao) quá yếu 
vì dạng hình học của dao cắt có góc dương 
lớn (Bảng 2, trang 162). 

e Không thể tránh được việc mặt sau dao bị 
mòn. Sự cọ sát cơ học đặc biệt cao, khi hai vật 
liệu tương tự gặp nhau, chẳng hạn như khi 
một chỉ tiết thép được phay với một dụng cụ 
bằng thép gió HSS không có phủ lớp. 

e Mòn có khía phát sinh ở những chỉ tiết với 
một lớp da rèn, lớp da gang hay lớp sét qua 
vùng rìa cứng của chỉ tiết. Mòn có nấc tăng 
nguy cơ vỡ cạnh cắt. 

e Biên tích tụ (lẹo dao) cấu thành lúc gia công 
thép với dao cắt bằng thép gió hay bằng hợp 
kim cứng không có lớp phủ vì những hạt vật 
liệu với mũi cắt hàn dính với nhau. Cấu tạo 
biên tích tụ hầu như có thể tránh được nếu 
dùng dụng cụ bằng thép gió hay dụng cụ 
hợp kim cứng có lớp phủ. 

e Nứt răng lược là những lằn nứt nhỏ thẳng 
góc với lưỡi cắt (cạnh cắt). Đó là kết quả của 
nhiệt độ thay đổi thường xuyên làm mỏi vật 
liệu cắt qua sự giãn nở và sự co rút. 





thuận lợi 
vì mặt trước tiếp nhận 
va đập 


không thuận lợi 
vì cạnh cắt va chạm 


Hình 1: Vị trí dao phay và sự tiếp xúc của dao cắt 





Bảng 1: Dụng cụ mài mòn 





Các vấn đề mài mòn 


Nguyên nhân 

















Mảnh cắt vỡ Vật liệu cắt quá 
giòn, hình dạng 
phoi sai, điều 
kiện cắt không 
thuận lợi 

Cạnh cắt vỡ Vật liệu cắt 

(mẻ) vụn quá giòn, góc 
tạo phoi quá 

Vỡ (mẻ) lớn, cấu tạo biên 

ở mặt trước tích tụ 

Mặt trước Tốc độ cắt quá 

mòn mạnh cao, bước tiến 
quá nhỏ, sức 

Dấu mài mòn chống mài 
mòn ít 

Mòn có khía -| Vật liệu biến 

(lằn) cứng nguội, lớp 

Mòn có khía da gang, lớp da 

(lằn) thép rèn gỉ sét 

Mòn mặt trước 

Biên tích tụ Hình học dao 
cắt với góc âm, 
tốc độ cắt thấp, 

Vật liệu bước dẫn tiến 

hàn dính thấp 
Tải nhiệt đổi 

Nứt răng lược chiều qua cắt 
gián đoạn, bôi 

Mẻ, vỡ vụn trơn làm nguội 
không đều 

















158 


Giá giữ dụng cụ ở phay 





ER. =0 G,ì/oi0‹9/0s)10o..(019)/ 1) Ả(so/0)019)0-)) 





Giá giữ dụng cụ tạo giao diện tiếp nối giữa 

dụng cụ và máy. Nó ảnh hưởng đến kích 

thước và hình dạng của chỉ tiết phay. 

Những yêu cầu cho giá giữ dao phay: 

e_ Chạy mặt đầu và chạy tròn chính xác cho 
dao cắt 


e_ Lặp lại chính xác khi thay dụng cụ 
e_ Cứng vững chống lực dọc và xoắn 
e_ Phù hợp với số vòng quay cao. 


 Chuôi côn dốc (SK) là do góc côn lớn 
rất dễ gắn dùng lực ít khi tháo ra. Nhược 
điểm cơ bản là độ bền vững thấp và vị trí 
dọc trục của dao phay không chắc chắn 
(Hình 1). Sự phổ biến rộng rãi của chuôi 
côn dốc nhờ ở phần lớn các máy phay 
hạn chế chỉ nhận dụng cụ có chuôi côn 
dốc mà thôi. 

 Chuôi côn rỗng (HSK) đáp ứng yêu cầu 
cho một hệ thống kẹp tốt hơn chuôi 
côn dốc (Hình 2). Qua hệ thống áp mặt 
phẳng và côn kẹp người ta đạt được độ 
chính xác lặp lại cao của vị trí dao cắt khi 
thay đổi dụng cụ. 

Trục gá dao phay cán lắp thích hợp cho 
dao phay với rãnh dài và rãnh ngang 
(Hình 3). 

Trục gá dao phay truyền momen qua 
then (Hình 4). Độ võng của trục chính 
truyền động là một vấn đề, do vậy nên 
sử dụng một bợ trục đỡ đầu chống lại và 
dụng cụ phay nên kẹp gần bợ trục đỡ. 


Giá giữ dụng cụ với mômen truyền động lớn 

cả khi số vòng quay cao và cân bằng tốt là: 

 Chấu kẹp rùn nóng, qua kẹp rùn nóng 
chuôi trụ của dụng cụ được kẹp trong lỗ 
giữ chuôi của mâm cặp 

 Chấu áp lực, mômen được truyền qua 
lực nẩy bật đàn hồi của lỗ giữ chuôi và 
qua ma sát. 

ẽ Mâm cặp quay thủy lực, thân trụ của 
dao phay được kẹp qua sự lan rộng áp 
lực (một cách) đều đặn của dầu thủy lực 
trong hệ thống buồng của chuôi giữ dao. 

 Chấu kẹp dao với hệ thống kẹp rút 
(Hình 5) chuôi (thân) trụ dao phay được 
kẹp bởi lực ma sát qua siết đai ốc. 





Kích thước lắp ráp lớn 


Độ chính xác chỉnh 
cân ít hơn (Độ chính 
xác vị trí kém hơn) 











Không vết ăn khớp 
liên tục 


Mặt áp 
không phẳng 





Sự loe rộng của 
trục chính (trình 
bày phóng đại) 


Đầu trục chính với 
chuôi côn dốc 


Hình 1: Khuyết điểm của chuôi côn dốc giữ dao 


Mặt áp phẳng Trục máy phay 



























Côn siết HSK 
L=4-'d 


Cho dao phay với then dài Chuôi côn dốc 
Hình 3: Trục gá dao phay cán lắp cho dao phay với then dài và then ngang 


Bợ đỡ trục đối 


Trục chính phay. 






















Dụng cụ phay 


¬ lrục gá cô 


2 





Vòng đệm cách Trục gá dao phay Thanh rút 


Hình 4: Trục chính phay với trục gá dao phay và bợ đỡ trục đối 





Hình 5: Chấu kẹp dao cho dao phay với thân (chuôi) trụ 


159 


Phương pháp phay 





E-= nil0(0)(/919)07-21919)0 12) 


Phương pháp phay có thể phân biệt qua: 





e hình dạng bề mặt phay, thí dụ: phay phẳng và 
phay góc cũng như phay định hình (Bảng 1). 

e chuyển động của bước dẫn tiến, thí dụ: phay 
thuận (Hình 1 trang 161), phay nhúng chìm 
với bước dẫn tiến dọc trục và phay khoét rỗng 
lỗ bọng qua phay chìm để nghiêng (Hình 1 
và Hình 2). 

e vị trí của mũi cắt dao phay, nơi thực hiện sự 
cắt tạo phoi chính, thí dụ: phay chu vi và phay 
mặt đầu (Bảng 1). 

Phay phẳng và phay góc có hiệu quả kinh tế 
nhất với những đầu phay vì có thể đạt được 
lượng phoi cắt lớn trong một thời gian nhất 
định nếu lựa chọn đúng mảnh cắt trở bề. 
Phay định dạng (cũng gọi là phay chép hình, 
phay định hình hay phay khoét) phay các hình 
dạng phức tạp, buồng, bọng và bề mặt vòm 
cong qua gia công khoan phay (Hình 2). Các 
dụng cụ phay sử dụng ở đây như dao phay trụ 
cầu, dao phay trụ với mảnh cắt trở mặt tròn và 
dao phay trụ khoan được (Hình 1), tạo khả năng 
gia công ở tất cả các chiều bước dẫn tiến. 

Với bước dẫn tiến dọc trục với chiều sâu cắt 

hạn chế người ta có thể phay chìm, phay chìm 

nghiêng, phay khoét lỗ bọng, rỗng và khoan 
phay vòng tròn, một phương pháp phay chìm 
dạng hình ren không cần khoan mồi. 


Phay chìm nghiêng Phay chìm 


Phay mặt phẳng 
(mặt đầu) 
Hình 1: Phay hình dạng với dao phay trụ có khả năng khoan 









Bảng 1: Phương pháp phay 





Dao phay bao hình 
(phay lăn), 


Dao phay bao hình 
mặt đầu 














mũi cắt 
chính 


mũi cắt phụ 





Phay phẳng-mặt đầu 


Dao phay chép hình, dao phay bán kính hoặc 
dao phay trụ cầu. 





Phay định dạng (Phay chép hình, phay khuôn) 














Phay phẳng 


Phay chìm rãnh Phay định hình 


Hình 2: Phay định dạng với dao phay phẳng và dao phay chép 
hình với mảnh cắt trở bề hình tròn 


160 


Phương pháp phay 





I Phay nghịch và phay thuận 

Tùy theo chiều chuyển động của bước dẫn tiến 
đến chuyển động cắt người ta phân biệt giữa 
phay nghịch và phay thuận. 

Ở phay chu vi nghịch chiều, chuyển động quay 
của dao phay được hướng ngược chiều với bước 
dẫn tiến của chỉ tiết (Hình 1). Trước khi cắt tạo 
thành phoi hình thành, lưỡi cắt bắt đầu trượt làm 
mặt sau dao mòn mạnh. Khi lưỡi cắt tạo phoi, 
dao phay ăn kéo vào chỉ tiết. Do vậy chỉ tiết vênh 
(dễ uốn) có thể bị nhấc lên khỏi bàn kẹp do lực 
cắt gọt. 





Phay nghịch chiều chỉ thuận lợi khi các 
chỉ tiết cứng và sinh ra mài mòn tác động ở 
vùng biên. Thí dụ như chỉ tiết gang và khi bàn 
truyền động không có độ rơ. 








Ở phay chu vi thuận chiều, lưỡi cắt xuyên ăn đột 
ngột vào chỉ tiết (Hình 1), dao phay và chỉ tiết đẩy 
lẫn nhau. Với độ dày phoi giảm, lực cắt giảm, qua 
đó đạt chất lượng độ bóng bề mặt tốt hơn so với 
phay nghịch chiều. 

Người ta có thể hoàn toàn ứng dụng ưu điểm của 
phay thuận chiều, khi phay luôn có một mũi dao 
tiếp xúc cắt và bàn dẫn tiến không có độ rơ. 

Ở phay mặt đầu nhờ vị trí đối xứng của đầu phay 
với chỉ tiết làm quân bình tác dụng của chạy thuận 
chiều và chạy ngược chiều (Hình 2). 





Qua hướng lực khác nhau dao phay ở phay 
nghịch chiều được rút ra khỏi chỉ tiết và ở 
phay thuận chiều thì dao phay ấn (đẩy) vào 
chỉ tiết (Hình 3). 








Lực đẩy tác động mạnh hơn khi chỉ tiết có thành 
mỏng và khi vênh thí dụ như dao phay ngón 
(Hình 4). 

Sự thay đổi dạng đàn hồi ở dao phay ngón và ở 
thành mỏng của chỉ tiết trở lại khi dao phay đi ra 
khỏi vùng tiếp xúc cắt. Hình dạng thay đổi chồng 
nhau của chỉ tiết và dao phay phát sinh ở chỉ tiết 
sai lệch góc, độ phẳng và độ song song. 





Trong phay biên dạng (đường biên) lực cắt 
dẫn đến biến dạng đàn hồi ở dao phay trụ 
(phay ngón tay) và chỉ tiết có thành mỏng. 
Vì vậy có thể phát sinh sai lệch về kích thước 
và hình dáng. 











Phay nghịch Phay thuận 


v,tốc độ bước dẫn tiến - so với dụng cụ 


Hình 1: Thuận chiều và nghịch chiều ở phay chu vi 
chỉ tiết % 
lu, chiều 


| nghịch chiều 





Hình 2: Thuận chiều và nghịch chiều ở dao phay ngón 


Thay đổi hình 
dạng (trình bày 
phóng đại) 











phay nghịch chiều 


phay thuận chiều 


Hình 3: Sai lệch góc ở phay nghịch chiều và phay thuận chiều 
qua sự thay đổi hình dạng đàn hồi của dao phay ngón 
với phay góc 90° hay phay đường biên 



































Sai lệch hình dạng ——>= 








8 12 mm 16 
Đường kính dụng cụđ ——>= 


Hình 4: Phát sinh sai lệch biên dạng ở phay thuận chiều qua 
thay đổi hình dạng ở dao phay ngón và chỉ tiết 


Phay phẳng và phay góc 





E5. -1/)/0°9)/)//90/-19)//2) 0sjls1« 


I Chọn dụng cụ 


Hầu hết dụng cụ phay với mảnh cắt trở mặt được sử dụng trong phay phẳng và phay góc. Sự lựa chọn 


theo trình tự sau: 


e Chọn loại dao phay và mảnh lưỡi cắt tương 
ứng với gia công phay (Bảng 1). 

e Chọn bước chia của dao phay. Trước tiên 
nên chọn dao phay với bước chia trung bình 
(Bảng 3). Chỉ ở điều kiện gia công đặc biệt thì 
dao phay có bước chia khác mới đáng được 
đề nghị chọn. 

Dao phay với bước chia rộng phù hợp với dao 
phay không ổn định, các chỉ tiết và các máy 
phay, vì ít lưỡi cắt nên lực cắt sinh ra cũng ít. 
Dao phay với bước chia hẹp. Do số lượng 
lưỡi cắt nhiều cho nên lượng phoi cắt theo 
thời gian cao. 

e Chọn chuôi giữ dao phay (Trang 159). Trục 
gá dao phay với chuôi giữ dao côn dốc phù 
hợp cho dao phay ngón, dao phay lắp cán và 
dao phay phẳng (gắn chặt bằng mặt bích). Đài 
dụng cụ với chuôi côn rỗng HSK đặt điều kiện 
trước là máy phay với trục phay chính tương 
ứng. Giá dụng cụ chuôi côn rỗng đã cân bằng 
cho phép trục chính chạy với tốc độ cao. 

e Chọn dạng hình học mảnh cắt chủ yếu là các 
điều kiện cắt như bước dẫn tiến mỗi răng, sự 
ổn định gia công và công suất máy (Bảng 2). 
Ở chọn lựa loại vật liệu cắt (thí dụ P,M hay K, 
có lớp phủ hay không có lớp phủ) trước tiên 
là phù hợp với đặc điểm cắt gọt của vật liệu 
gia công. 











Bảng 2: Chọn dáng hình học mảnh cắt 
Các loại chính phù hợp với điều kiện cắt 

Nhẹ (L) Nặng (H) Trung bình (M) 
Cắt nhẹ Lựa chọn ưu Gia công nặng: 
(gia công tinh) tiên cho hầu vật liệu chịu 
Góc trước lớn và hết các vật liệu | nhiệt, phôi 
lưỡi cắt sắccho | Bước dẫn tiến _ | rèn, chỉ tiết da 
lực cắt nhỏ. mỗi răng đến | 94n9 
Gia công cắt tốt 0,25mm Bước dẫn tiến 
ở vật liệu cho đến 0.4mm 
phoi dài (Hợp kim Ôn định cao 
nhôm) và máy nhất cho 
truyền động yếu cạnh cắt 
Bước dẫn tiến nhỏ 














Bảng 1: Chọn loại dao phay và mảnh cắt 





Loại dao 
phay 


Mảnh cắt 


Gia công phay 





Dao phay 
phẳng 





Dao phay 
góc 





Dao phay 
góc (khả 
năng khoan 
hạn chế) 





Dao phay 
chép hình 





Dao phay 
ngón 
(khả năng 
khoan hạn 
chế) 














Bảng 3: Chọn bước chia dao phay 





Sựưổn định khi gia công (Máy, dụng cụ, chỉ tiết) 


Thấp (L) 


Trung bình (M) 


Cao (H) 





— 


Bước rộng 





Bước trung bình 





Bước hẹp 





Khi lực nhỏ được 
yêu cầu, thí dụ: ở 
máy nhỏ với độ 
ổn định và công 
suất truyền động 
hạn chế 

Ở dụng cụ nhô 
ra nhiều 





Ở máy phay thông 
thường và trung 
tâm gia công 


Chọn ưu tiên ở 
gia công phay 
hỗn hợp 





Ở các máy cứng 
với công suất 
truyền động cao 
cho năng suất cao 


Vật liệu cho 
phoi ngắn 











162 


Phay phẳng và phay góc 





Chọn dao phay phẳng và dao phay góc 
(Bảng 1) 

e Dao phay phẳng với góc nghiêng chính (góc điều 
chỉnh) 459, có góc trước lớn tương đối và phù hợp 
cho phay với máy có truyền động yếu. 

Dao phay này đều gia công được hầu hết các vật 
liệu (ngoài titan). Dao phay phẳng với góc nghiêng 
chính 70° hay 75° có một góc trước nhỏ dương. 

e Dao phay góc phát sinh từ góc nghiêng chính 900 
một lực dọc trục nhỏ hơn trên trục chính như là dao 
phay phẳng với góc nghiêng chính, thí dụ 459. Do 
lực dọc trục nhỏ nên không phát sinh độ võng và 
vỡ dao cắt lúc phay phẳng với dao phay góc ở chỉ 
tiết mềm. Mặt khác một trục chính chịu tải ít có thể 
có xu hướng gây rung. 

se. Dao phay với bước chia rộng (thưa) chỉ đưa ít lưỡi 
cắt lúc tiếp xúc cắt. Điều này dẫn đến buồng phoi 
lớn khi phay phá và khi phay tinh với chiều sâu cắt 
nhỏ tạo ra một lực cắt rất bé. Độ uốn dao phay giảm 
khi dụng cụ nhô ra nhiều (Bảng 1). 

e_ Dao phay với bước chia hẹp mang lại nhiều lưỡi 
cắt lúc tiếp xúc cắt, kết quả là chạy êm hơn. Như 
vậy có thể tránh việc vỡ cạnh cắt (mũi cắt) khi phay 
chỉ tiết gang... Nói chung là khi chiều rộng phay 
hay thành dày nhỏ hơn 60% của đường kính dao 
phay, qua bước chia hẹp ta tránh được sự rung 
động (Bảng 1). 





Để phay phẳng thường được chọn góc nghiêng 
chính 45? và bước chia rộng hay trung bình. 








I Chọn đường kính dao phay 

Ở phay phẳng nên chọn đường kính của dao phay 
khoảng 1,2 lần đến 1,5 lần của bề rộng cắt để bảo vệ 
lưỡi cắt không nứt khi ăn vào chỉ tiết và mảnh cắt khỏi 
vỡ khi thoát ra bởi áp lực giảm (Hình 1). 

Ở chiều rộng cắt lớn nên lưu ý máy phay phải đảm bảo 
công suất truyền động để gia công. 


Chọn vị trí của dao phay phẳng và dao 
phay góc 

Dao phay ở vị trí ngay tâm với lực cắt thay đổi hướng có 
thể kích hoạt rung động (tiếng kêu) (Hình 2). Nguyên 
nhân thí dụ như là độ bền vững của dụng cụ hay của 
máy không đủ. Sự rung có thể tránh được khi đầu phay 
ở vị trí ngoài tâm vì ở vị trí này lực đẩy dao phay không 
đổi được định hướng qua một bên. 


163 





Bảng 1: Chọn dao phay phẳng và dao phay góc 
với bước chia thưa và hẹp 


















































Ảnh hưởng gia công Phay phẳng | Phay góc 
ở sự lựa chọn 
la 214 Là, Le 
Bước chia Bước chia 
Chỉ tiết cứng ® 
máy ổn định 
Chi tiết mềm 
(oằn) © 
Chỉ tiết có 
thành mỏng © 
Phay góc © 
Xu hướng vỡ 
cạnh (gang) ©® 
Dụng cụ nhô e® 
ra nhiều 
lụ Xu hướng rung ® 
1 RZW Bề mặt tốt nhất 
--M--> có thể đạt được sở ©® 




















lo do 


dz 











Hình 1: Đường kính và vị trí của dao phay 





lề ⁄ 

F ⁄ V 
Sự rung của dao phay 

qua hướng lực đổi chiều 


Chạy êm qua hướng 
lực không đổi 


Hình 2: Ảnh hưởng của vị trí dao phay đến chỉ tiết 





Phay phẳng và phay góc 





Chọn giá trị cắt chuẩn ở phay 

Các nhà sản xuất mảnh hợp kim trở mặt giới 
thiệu phạm vi sử dụng mảnh cắt nhất định chủ 
yếu là “giá trị ban đầu “cho giá trị cắt quan trọng 
ở phay, bước dẫn tiến mỗi răng f và tốc độ cắt 
v_ (Hình 1). 

Để tránh cho mảnh cắt không bị vỡ, bước dẫn 
tiến không nên vượt quá giới hạn tối đa. Phải lưu 
ý tốc độ cắt tối đa trong phạm vi mài mòn cho 
phép và cả tuổi thọ của mảnh cắt. Những trị số 
khởi đầu được đề nghị trong biểu đồ v. - f (Hình 
1) nhằm mục đích đạt được khối lượng phoi cắt 
lớn trong thời gian nhất định ở vận tốc dẫn tiến 
cao cho mỗi răng f và tốc độ cắt trung bình v,. 


 Mảnh cắt trở mặt để phay hoàn tất 
(phay tỉnh) 
Ở phay phá (phay thô) người ta sử dụng mảnh 
cắt bán kính mũi, phay tỉnh dùng mảnh cắt vạt 
phẳng hay mảnh cắt gia công tinh rộng vát 
(Hình 2 và hình 3). 
Mảnh cắt trở mặt Wiper (đọc là Waiper- WSP) so 
với mảnh cắt vát gia công tỉnh có bốn cạnh cắt 
thay đổi được khi độ bóng bề mặt giảm. Mảnh 
cắt wiper nhô ra theo chiều hướng trục 0,1 mm 
đến 0,15mm trước các mảnh cắt khác trong đầu 
phay. Thường một mảnh cắt wiper là đủ cho đầu 
phay, vì các mặt vạt phẳng khoảng 6mm chỉ có 
thể được phay mặt gia công trước bởi các mảnh 
cắt thô trong một vòng quay của dao phay. 
Mảnh cắt vát gia công tỉnh bản rộng có vát tỉnh 
rộng (B= 8...10mm) với bán kính giữa 100 đến 
900 mm. Thường mảnh cắt vát gia công tỉnh 
rộng nhô ra theo hướng trục 0,05 đến 0,08mm 
và làm nhẵn mặt phay phá (thô) mà các mảnh 
cắt khác ở dao phay đã phay. 


Vát tỉnh phải lớn hơn bước dẫn tiến mỗi 
vòng quay, để có trùng khớp biên dạng 


của phay phá (thô). 
Tốc độ bước dẫn tiến tối đa là v=b. nở mảnh 
cắt với vát phẳng hay vát gia công tinh. 











1 Do đâu phát sinh hình dạng sai lệch khi phay đường biên ở chỉ tiết phay thuận? 












































Giá trị đt đề nghị - — 
“giá trị khởi đầu" 





c 


> 
— 
»Ð 
Ợ 
‹O°- ~ 
1 Nguy cơ vỡ 
2 
/= 


min Bước dẫn tiến mỗi răng. max 


Sự thay đổi giá trị cắt đối chứng với giá trị khởi đầu có tác dụng 
ở hướng A, B hay C: 


A - Cải thiện độ bóng bề mặt qua tăng tốc độ cắt và giảmbước 
dẫn tiến. 

B - Tuổi thọ và an toàn cao hơn phay tại chỉ tiết không ổn định, 
tình trạng máy xấu hay chỉ tiết rèn có vấn đề 

€ - Giảm độ rung qua việc tăng bước dẫn tiến. 


Hình 1: Phạm vi ứng dụng của một mảnh cắt trở mặt 


Phay phá 
Mảnh cắt bán kính 


Phay tỉnh 
Mảnh cắt vát phẳng Mảnh cắt trở bề với 
hiệu ứng thanh gạt nước 











Lưỡi cắt phụ Lưỡi cắt chính 


Vát phẳng 


Vát phẳng 


Hình 2: Phay phá và phay tỉnh với mảnh hợp kim trở mặt 


Mảnh cắt vát gia 
công tinh rộng 







Đường cắt của mảnh 
cắt vát phẳng 






Hình 3: Bề mặt sau khi phay với mảnh cắt vát phẳng và mảnh 
cắt tỉnh rộng 





2 Tại sao để phay phẳng dao phay đặt biệt với góc trước 45° và bước chia rộng được chọn? 


3 Một bề mặt rộng 80mm được phay phẳng. Đường kính dao phay tối thiểu là bao nhiêu? 


4 Tại sao ở phay phẳng vị trí dao phay ở ngoài tâm chỉ tiết là thuận lợi? 





164 


Các biện pháp tối ưu hóa 





EN. 1. .6-143).-./03)i:is8:00//00/10-0/-0414)2)0‹0) 





Giảm thiểu vấn đề mài mòn ở phay qua gia công khô 

Sử dụng dung dịch cắt gọt ở phay dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ lớn ở lưỡi cắt với hậu quả là lằn nứt răng 
lược (Bảng 1, trang 158). Với gia công khô thì thay đổi nhiệt độ ở lưỡi cắt ít hơn, nhiệt độ cắt gọt cao hơn 
một cách đáng kể. Vì thế nên chú ý đến việc chọn vật liệu cắt có sức bền nhiệt độ lớn. Lớp hợp kim cứng 
có sức bền nhiệt là tấm chắn nhiệt bảo vệ vật liệu cắt nằm ở dưới. Vấn để mài mòn phổ biến nhất ở gia 
công khô là mòn lõm trên mặt trước, lưỡi cắt bị mài tròn và mài mòn mặt sau phụ. Ở một vài hợp kim nhôm 
và thép hợp kim có thể ngăn chặn hiệu quả sự hình thành biên tích tụ bằng cách sử dụng một lượng bôi 
trơn tối thiểu với 8 đến 20ml dầu phun sương mỗi giờ. Vật liệu gang với nền graphit có thể gia công khô. 


Biện pháp xử lý sự cố phay (Bảng 1) 

Biện pháp khắc phục rất cần thiết thí dụ khi độ bóng bề mặt, hiệu quả kinh tế hay an toàn sản xuất phải 
được cải thiện. Để giải quyết vấn để này người ta tìm cách loại bỏ một cách tuần tự các nguyên nhân 
chính có thể thấy trước. 

Thí dụ: Mặt sau lưỡi cắt mòn nhiều làm giảm tuổi thọ và là nguyên nhân chủ yếu làm xấu đi độ bóng bề mặt. Với việc 
tăng bước tiến f làm giảm mài mòn ở mặt sau phụ, do đó độ bóng bề mặt cũng được cải thiện. 


Bảng 1: Biện pháp xử lý sự cố phay 





Vấn đề mài mòn Các vấn đề tổng quát 





: : Biện pháp 
Mảnh | Mép cắt | Mặt sau | Mòn lõm| Biên tích | Nứt răng | Rung, | Độbóng | Bếcạnh | _ Máy khắc phục 
cắt bể | vỡ vụn |mòn mạnh| mạnh tụ lược kêu |bềmặtxấu| chitiết | quá tải ï 





° ° ° ° Tăng tốc độ cắt v„ 


° Giảm tốc độ cắt v„ 
Tăng bước dẫn tiến 


mỗi răng f. 








Giá trị cắt 


Giảm bước dẫn 
tiến mỗi răng f. 





° ° Giảm chiều sâu cắt 





Chọn mảnh cắt 
dai hơn 





Chọn loại chịu mài 
° ° ° mòn cũng như loại 
có lớp phủ 





Mảnh cắt 


Chọn góc thoát 
phoi dương 





Chọn độ cứng vững 
cạnh cắt cao hơn 





Chọn góc nghiêng 
chính nhỏ hơn 





Kiểm tra độ đồng 
° ° tâm và độ đảo mặt 
đầu của dao cắt 





Thay đổi vị trí dao 
phay đến chỉ tiết 


Điều kiện cắt 





Kẹp chỉ tiết và dao 
phay chắc hơn 





Không sử dụng 
dung dịch cắt 



































165 


Phay tốc độ cao 


EN.N-VAn¡ ) Ác do (0c GÄ(d¡Ì) ân) 6) 


Đặc điểm tiêu biểu: ngược lại với các phương pháp phay thông thường, ta phân biệt phương pháp phay 
tốc độ cao (tiếng Anh gọi là High Cutting Speed HSC) với tốc độ cắt cao hơn nhiều cho tất cả các vật liệu 
(Hình 1). Tốc độ cắt của HSC thông thường nằm trong phạm vi năm đến mười lần cao hơn so với máy 
phay thường. Tốc độ bước dẫn tiến tăng cao ở bước dẫn tiến nhỏ cho mỗi răng và chiều sâu cắt xuyên 
tâm a, nhỏ của dao phay ngón (dao phay trụ) cũng là đặc trưng của phương pháp này. Chiều sâu cắt dọc 
trục nằm phần lớn trong phạm vi từ 0,1% đến 5% của đường kính dao phay. 





Nhiều đặc điểm công suất như độ bóng bề mặt và lượng 
phoi cắt lớn chỉ đạt được qua phay tốc độ cao HSC với số 
vòng quay cao (Hình 2 và bảng 1). Qua tốc độ cắt cao, 
trên 90% nhiệt cắt gọt được thải ra với phoi. Vì thế ứng 
suất, sự cong vênh hay sự thay đổi ở vùng biên xuất hiện 
ít hơn ở những chỉ tiết chính xác nhạy cảm với nhiệt. 
Qua đó độ chính xác của kích thước được cải thiện. Sự 
bôi trơn làm nguội có thể được loại bỏ. 





























| Chất dẻo gia cố | =: _TNN:| 
bằng sơi mm 


Hợp kim nhôm 


Hợp kim 
đồng kẽm 











Gang 


mĩ 
[—] 
E¬ 

s. II 








Hợp kim titan 
nhào trộn 


nhàotn | |àAỤ| -—- JhamvHsc 
Tiêu biểu ở phay tốc độ cao là tốc độ bước dẫn tiến 10 100 1000 „T7 10000 
và tốc độ cắt cao. Thời gian phay cũng như thời gian Tốc độ cất v_ —= 























phụ ngắn chỉ có thể đạt được khi máy phay tốc độ 
cao làm việc với tất cả các trục ở gia tốc cao. 








Hình 1: Phạm vi tốc độ cắt cho phay tốc độ cao 

Phạm vi ứng dụng của máy phay tốc độ cao: 

e_ Chế tạo dụng cụ và chế tạo khuôn mẫu nhờ vào khả 
năng gia công hoàn chỉnh và gia công vật liệu cứng 
trên một máy (Các bước gia công như ăn xói mòn, 
mài và đánh bóng qua đó được loại bỏ) 














5 
Đ 
S 


lấ _mòn dụng cụ 
khối lượng phoï 
cắt theo thời gian 


e_ Sản xuất điện cực graphit và điện cực kim loại cho đ©D6T0 02 triệt 
phương pháp ăn xói mòn khuôn (lã bằng tia lửa 
điện). lực cả 
ực cắt gọt 


e Sản xuất các chỉ tiết chính xác và các cấu kiện có 
thành mỏng bằng thép, gang hay kim loại nhẹ thí dụ 
như cho chế tạo động cơ, hàng không vũ trụ và cho 
công nghiệp quang học (Bảng 1 và Hình 3). 


ø. Thông số cắt gọt —> 


=ei 





=5 


Tốc độ cắtv_ —> 


Hình 2: Các thông số của công suất phụ thuộc vào tốc 
độ cắt 





Bảng 1: Phạm vi ứng dụng của gia công tốc độ cao 




















Ưu điểm Phạm vi ứng dụng 

Khối lượng phoi cắt cao | Gia công khuôn mẫu, khuôn rèn, chỉ 
tiết nhôm và graphit 

Độ bóng bề mặt cao Chỉ tiết cơ khí chính xác và chỉ tiết 
quang học, khuôn đúc áp lực, 
khuôn rèn 

Lực cắt thấp Gia công chỉ tiết có thành mỏng 

Kích thước và hình dạng | Chỉ tiết chính xác 

chính xác 

Thoát nhiệt qua phoi Gia công chỉ tiết nhạy cảm với nhiệt 





(ma nhê) 








Hình 3: Vòng xoắn nhôm thành mỏng 





166 


Phay tốc độ cao 





 Phay với tốc độ cao như là khả năng thay thế cho ăn xói mòn 


Nhờ khả năng gia công trong phạm vi độ cứng giữa 45 và 63 HRC, 
phương pháp phay tốc độ cao HSC thay thế phương pháp ăn xói mòn 
khuôn (lã bằng tia lửa điện) ở nhiều trường hợp (Hình 1). Khuôn rèn 
hay dụng cụ vuốt sâu hầu như hoàn toàn có thể phay cứng. Công 
đoạn mài bổ sung có thể được loại bỏ. Điều này dẫn đến thời gian 
gia công ngắn đáng kể và cải thiện chất lượng. 

Thông thường khuôn và dụng cụ được phay phá trước bằng máy 
phay thông thường sau đó phay hoàn chỉnh trên máy phay HSC. 


Máy phay vận tốc cao (Hình 3) 

Máy phay tốc độ cao (HSC) và máy phay vạn năng có thể dùng cùng 

trục chính công suất cao, gia công phay sử dụng cùng chương trình 

kỹ thuật số NC với bước dẫn tiến và vòng quay như nhau nhưng dầu 
vậy vẫn có sự khác biệt về thời gian phay và độ bóng bề mặt (Hình 

2). Ưu điểm về thời gian phay ngắn ở máy phay HSC đạt được qua 

việc tăng tốc cao gấp bốn lần của tất cả các trục bước dẫn tiến. Độ 

bền vững cao hơn của máy và tính chất giảm chấn tối ưu tạo khả 
năng đạt độ bóng bề mặt cao. Kích thước chính xác và hình dạng 
chính xác đạt + 8 um. 

Trục chính công suất cao (Hình 4) có độ đảo chính xác cao và đạt 

số vòng quay giữa 100 vòng/phút và 42000 vòng/phút. Tốc độ bước 

dẫn tiến được lập trình từ 0... 20000 mm/phút ở các trục X, Y và Z, 

như vậy phát sinh dạng hình học chính xác của chỉ tiết ngay cả với 

những thay đổi hướng nhanh chóng nhờ kết hợp với một bộ điều 
khiển rất nhanh. Tốc độ tiến dao ngang nhanh lên tới 40 m/phút 
trong tất cả các trục. 

Yêu cầu của dụng cụ HSC: 

e. Độ mòn mài mòn ở tốc độ cắt cao. Sử dụng dao phay trụ hợp kim 
cứng nguyên khối có phủ lớp, dao phay kim cương đa tinh thể 
(PKD) hay dao phay bor nitrít đa tỉnh thể lập phương (PKB) 

e_ Độ mất cân bằng ít và độ lệch tâm, và độ đảo mặt mút nhỏ 

e_ Độ bền vững cao dưới sự tác động của lực ly tâm qua lực mất 
cân bằng dư. 











Sản xuất điện cực, 

ăn xói mòn và Phay HSC 
đánh bóng, 

17 giờ 88 phút 





Hình 1: Khuôn rèn của một chìa khóa 
miệng (gia công cứng) 





Đặc điểm 


phay thường 


phay HSC 





Thời gian 
phay 


84 phút 


39 phút 





Độ nhấp 
nhô 





Ra = 0,6ùm 





Ra =0,4+um 


Hình 2: Khuôn đúc áp lực (công tắc xoay) 


Trục chính công suất cáo “ 
đến 42.000 vòng/phút 





Hình 3: Trung tâm gia công HSC 


167 


Hình 4: Phay HSC trong làm khuôn 


Máy phay 





ER2E-1//I-)/29)07-)/ 01/210 81721)19) 


Tay quay 
điện tử 


Trong chế tạo dụng cụ và khuôn mẫu, trong sản 
xuất mẫu (thử nghiệm) hay sản xuất loạt nhỏ cũng 
như để đào tạo, sử dụng máy phay vạn năng là cần 
thiết (Hình 1). 

Đặc điểm của máy phay vạn năng là: 

e_ Lắp đặt lại nhanh, dễ dàng cho gia công phức 
tạp của chỉ tiết lẻ hay gia công loạt nhỏ. 

e Một đầu phay xoay được có thể điều chỉnh 
nghiêng bất kỳ giữa 0° (thẳng đứng) và 909 
(chiều ngang) để dao phay ăn vào vị trí tối ưu 
của chỉ tiết (Hình 1 và Hình 2, trang 169). Do đó 
có thể gia công được đến năm mặt. 

e_ Thay đổi bàn, thí dụ như bàn góc cứng cho chỉ 
tiết nặng (Hình 2) và bàn gia công vạn năng nơi 
chỉ tiết có thể được hầu hết ở mọi vị trí của góc 
để phay (Hình 1 và Hình 1 trang 169). Bàn gia 
công tròn NC và ụ chia (thiết bị chia) NC mở rộng 
khả năng gia công (Hình 2 trang 169). 

e_ Một ống lồng (pinole) có thể di chuyển được 
tại đầu phay là thuận lợi đặc biệt khi khoan ở vị 
trí trục chính nghiêng (Hình 1). 


Điều khiển và lập trình 

e Máy phay điều khiển bằng tay được sử dụng ở 
các cơ sở đào tạo nghề và các xưởng sửa chữa, tất 
cả ba trục chính của máy đều điều khiển bằng tay 
qua tay quay. Ngay cả máy phay CNC dùng cho đào 
tạo, các trục X, Y và Z thường có thể sử dụng phay 
tay thông qua tay quay điều khiển bằng điện tử 

e Máy phay CNC làm việc với một hệ điều khiển 
đường bao (quỹ đạo) cho ba hay nhiều trục chính 
(Hình 1 và hình 2). Một trục khác, thí dụ như trục 
quay của bàn gia công tròn NC, có thể cho phép 
phay rãnh xoắn, phay ren và phay răng xoắn. Các 
chuyển động tiến tới, thí dụ như cho đường tròn và 
đường nghiêng, có thể điều khiển trên nhiều trục 
cùng một lúc với hệ điều khiển quỹ đạo. Kết hợp 
với một bộ phận thay đổi dụng cụ và hộp trữ dụng 
cụ, trình tự chương trình gia công có thể vận hành 
hoàn toàn tự động (Hình 3 trang 169). 

Hệ thống lập trình định hướng theo xưởng (Hệ 
thống lập trình CNC và nhập liệu trực tiếp tại máy 
trong xưởng) tạo điều kiện lập trình nhanh với đồ 
họa hỗ trợ ở gia công phay nhiều đòi hỏi. Còn thêm 
vào đó là việc quản lý dụng cụ với sự giám sát tuổi 
thọ (thời gian sử dụng) và biểu đồ mô phỏng thời 
gian thực của chỉ tiết gia công này. 

Thông số kỹ thuật về phạm vi làm việc, truyền 
động và khả năng lựa chọn được hướng dẫn bởi 
nhà sản xuất ở trong thẻ máy (Bảng 1). 


168 


Đầu phay Điều khiển CNC 


xoay được 





“li 49/5) : 


Hình 2: Kiểu thiết kế của máy phay vạn năng với bàn góc cứng 





Bảng 1: Thông số kỹ thuật trong thẻ máy 





Hành trình X, Y, Z 630, 500, 500 mm 





Công suất 11KW 


truyền động 





Phạm vi số vòng quay | 20... 7000 vòng/phút 











Sự tiến nhanh X,Y,Z | 15m/phút 

Phạm vi bước đến 1500 mm/phút 

dẫn tiến 

Điều khiển Điều khiển quỹ đạo CNC 





Lựa chọn (theo yêu 
cầu khách hàng) 


Bàn gia công vạn năng, 
bàn góc, bàn tròn gia công NC, 
Bộ thay đổi dụng cụ 











Máy phay 





Bàn kẹp gia công vạn năng có thể được sử 
dụng như bàn xoay, bàn nghiêng hay bàn 
tròn (Hình 1). Chỉ tiết kẹp có thể được xoay và 
nghiêng ở vị trí góc thích hợp cho dao phay. 

Một bàn gia công tròn NC có thể được điều 
khiển như trục chính NC thứ tư. Kết hợp với một 
đầu phay xoay người ta có thể thực hiện gia 
công năm mặt của một chỉ tiết qua một lần kẹp 
(Hình 2). Cũng có thể gia công dạng hình xoắn, 
đường cong bao hay cắt răng xoắn. Quá trình 
xoay có thể điều khiển bằng tay hay bằng NC. 





Bộ thay đổi dụng cụ (Hình 3). Chương trình Hình 1: Bàn gia công vạn năng và đầu phay ở thế trục chính 
vận hành tự động thay đổi dụng cụ theo trình nằm ngang (nghiêng 909) 
tự công việc tương ứng, dụng cụ ở hộp trữ 
dụng cụ đưa vào trục chính thẳng đứng của 
máy phay và ngược lại. Qua đó người ta đánh 
giá rất quan trọng thời gian thay đổi dụng cụ 
ngắn (“Thời gian từ phoi đến phoi”). Bộ thay đổi 
dụng cụ được sử dụng đặc biệt trong sản xuất 
tự động và sản xuất loạt nhỏ. 


Thuật ngữ “Thời gian từ phoi đến phoi“ cho 





biết máy cần bao nhiêu giây để tiếp tục cắt 
gọt với dụng cụ mới thay thế. 








I Máy phay giường (Hình 4) 

Máy phay giường được sử dụng để phay các 
chỉ tiết nặng và lớn. Trọng lượng của chỉ tiết 
và lực cắt gọt được tiếp nhận ở bệ máy, do đó 
hầu như khó có thể phát sinh sai lệch vị trí ở 
bệ trượt. Bởi thiếu bàn điều chỉnh chiều cao, 
hộp tốc độ (ụ trước) trong trụ máy đảm nhận 
điều chỉnh chiều cao ở trục phay ngang, trong 
khi trục phay đứng được định vị qua xà ngang 
(thanh ngang). 





Trung tâm phay - khoan là dạng đặc biệt của 

phay giường. Hành trình bước dẫn tiến lớn có Hình 3: Bộ thay đổi dụng cụ 

thể được hoàn tất với trục phay chính. 

Máy phay giường Trung tâm gia công 

..  phay-khoan 

Trụ máy 

1 Đặc điểm nào của vật liệu cắt cần thiết 
cho gia công khô? 

2 Phay tốc độ cao có ưu điểm gì đối với phay 
thông thường? 


3 Ở phương pháp phay tốc độ cao HSC nên 
chọn tốc độ cắt, bước dẫn tiến và bước 
tiến ngang như thế nào? 





4 Tại sao máy phay vạn năng được sử dụng 
trước tiên trong việc chế tạo dụng cụ? Hình 4: Máy phay giường và trung tâm gia công phay-khoan 








169 


Gia công bằng tia laser trên máy phay 


EN.-1- TC. soi clo-|i cỗ NI... 


Gia công bằng tỉa laser trên máy phay 


Trong khi phay có thể đạt được một khối lượng phoi ` 
cắt cao thì gia công bằng tia laser thích hợp hơn để 

gia công hay sửa chữa lại biên dạng chính xác. Thế SE. 
mạnh của phương pháp kết hợp phay-laser này ở Ÿ 
chỗ chỉ tiết được trước phay phá và sau đó gia công 


Đầu laser K 
lại hoàn chỉnh bằng tia laser với một lần kẹp (Hình 1). : 


Gia công bằng tia laser (Hình 2) 

Ba trục cơ khí đưa chỉ tiết vào đúng vị trí đầu laser cố 
định. Đầu laser quang với gương khúc xạ cho phép 
xử lý chỉ tiết trong phạm vi thí dụ như: 70 x 70 mm 
mà không phải di chuyển. Gương khúc xạ chính xác 
cao tạo thành ba trục quang. Qua trục quang các 
tia laser có thể làm xói mòn chính xác vật liệu ở vị 
trí và góc mong muốn. 








£ 


_ SY: 
¬ ˆ — Đầu phay 





Hình 1: Gia công bằng tia laser trên một máy phay 


Tia laser làm xói mòn lớp nguyên liệu mỏng từ 1đến 
5 um. Chỉ tiết chính xác và chỉ tiết khuôn có thể đạt J Ï Gương lái tia 
được sai lệch kích thước và hình dạng + 5%. Lớp loại __ 
bỏ càng mỏng chừng nào thì độ bóng bề mặt càng 
tốt hơn (R, > 1m). Tia laser làm bốc hơi phần lớn 
vật liệu. Qua đó đạt một công suất ăn mòn từ 1đến 
25 mm3/phút. Không cần thêm biện pháp bảo vệ vì 
máy có bao che toàn bộ. 


I Phạm vi ứng dụng: 

e Khuôn đúc xịt ép (khuôn đúc phun) và khuôn đúc 
áp lực và chỉ tiết với đường viền tinh xảo (đồ đan 
trang sức) (Hình 3). 

e Linh kiện vi điện tử và điện tử, thí dụ như: công 
tắc, cảm biến và các nối đầu cắm. 

e Sản xuất đồ nữ trang và bộ đồ ăn (dao, muỗng, 
nĩa). 

e Chế tạo mô hình chức năng hay tạo mẫu hàng loạt. 

Giống như gia công ăn xói mòn khuôn chìm (lã bằng 

tia lửa điện), gia công bằng tia laser chỉ loại bỏ ít vật 

liệu. Nhưng nhờ vậy phạm vi sử dụng của nó lớn hơn 
vì nó cũng có thể gia công gốm và vật liệu không 
dẫn điện khác. 


Trục cơ khí 





Hình 2: Điều khiển tia laser qua gương 


Ưu điểm của gia công bằng tia laser đối 
với gia công ăn xói mòn khuôn chìm 

e_ Gia công đường viền tinh với tia có đường kính 
từ 0,04 mm. 

e Gia công trên tất cả các vật liệu, thí dụ như: gốm, 
hợp kim cứng, graphit, thép tôi cứng. , : vi 

se Dụng cụ tỉa laser không bị mòn như điện CựC .... Hình 3: Khuôn đúc phun (mẫu đường sắt) 
trong gia công ăn xói mòn. 





170 


Mài 





3.6.6 Mài 


Mài là một phương pháp sản xuất chỉ tiết với kích 
thước có dung sai nhỏ (hẹp), không thể sản xuất được 
bằng tiện và phay (Hình 1). 


Những lợi thế của mài là: 





e Khả năng gia công tốt vật liệu cứng 
e Kích thước và hình dạng chính xác cao ([T 5...6) 
e Độ gợn sóng và độ nhấp nhô nhỏ (Rz= 1...3 im) 


EN. 6o ly i00 


Dụng cụ mài quay gồm hạt mài, chất kết dính và các 
khoảng trống (lỗ bọng xốp) (Hình 2). Tùy theo vị trí 
và hình dạng khác nhau của hạt mài, phần lớn góc 
thoát phụ (góc tạo phoi) âm và bề dày phoi cắt mỗi 
hạt không xác định được. 








Mài là sự lấy phoi với hình học cắt không xác định. 








Vật liệu mài (Bảng 1) 

Phần lớn các đĩa mài chứa hạt mài bằng bột mài 
(coridon) (trắng, hồng) hay silicium cacbit (xanh,đen). 
Độ dẻo dai của hạt giảm với độ cứng tăng của hạt 
mài. Hạt mài cứng giòn lúc chịu tải nhỏ (mài tinh) 
có khả năng tự làm sắc qua hạt văng tách ra. Một độ 
dai đầy đủ ở hạt chịu tải lớn (mài thô) ngăn chặn sự 
vỡ hạt sớm. 





Hạt mài nên có độ cứng cao cũng như độ dai đú 
và sức bền nhiệt. 











Các loại vật liệu mài 








Hình 1: Thí dụ mài 


Đá mài (dụng cụ mài) 


Góc tạo phoi 









Chất kết dính 





Phoi Khoảng trống (lỗ bọng xốp, 
buồng chứa phoi) 


Hình 2: Kết cấu phoi ở dụng cụ mài 





Ký hiệu _ | Vật liệu mài Độ cứng | Độ bền 
Knoop* | nhiệt 
N/mm,_ | đến 


Những lĩnh vực ứng dụng 





Coridon thường _ (AIO.) 
A 18000 





Thép không hợp kim, thép không tôi cứng, thép đúc, 
gang dẻo 














Ô/ 
Coridon tỉnh khiết (ALO,) 200C Í Thép hợp kim cao và thép hợp kim thấp, thép tôi cứng, 
21000 thép thấm than, thép dụng cụ, titan 
C Silicium cacbit (SiC) 1370%C _ | Vật liệu cứng: hợp kim cứng, gang, thép gió, gốm, thủy 
24800 tinh,vật liệu mềm: đồng, nhôm, chất dẻo 
CBN_ | Bor nitrít (BN) 60000 1200°C | Thép gió, thép cán nóng và thép cán nguội 
D Kim cương (C) 70000 800°C | Hợp kim cứng, gang, thủy tinh, gốm, đá, kim loại không 














chứa sắt, không dành cho thép, liếc đĩa đá mài 





*Theo KOOP chiều sâu ăn vào được đo với một hình tháp bằng kim cương với góc mở 172,5°và 2000 








171 


Hạt mài 





I Mài mòn ở hạt mài (Hình 1) 

Lực cắt cao làm tăng trội việc đập vụn và sự 
phá vỡ của hạt khỏi sự kết dính. Ở lực cắt 
nhỏ khi mòn ma sát nơi cạnh cắt tăng dần 
mới làm tải ở hạt cao đến nỗi làm các hạt 
nhỏ bị tách ra. 





Qua việc tách ra và sự phá vỡ của hạt 
tạo thành cạnh cắt mới. Do vậy mà đá 
mài tự mài sắc. 





I Các loại hạt (Hình 2) 

Hạt nhọn phù hợp với vật liệu tạo phoi dài. 
Hạt dạng khối chống mài mòn ở vật liệu 
giòn. Hạt tỉnh thể đơn (một hạt tinh thể) có 
độ bền hạt cao, nó phù hợp để mài thủy tinh 
và gốm. Hạt đa tỉnh thể lúc mài kết thành 
nhiều hạt cắt nhỏ từ hạt qua sự tách vi tế 
(mikro) trước khi vỡ hoàn toàn. Các hạt do 
đó được dùng tốt hơn khi mài kim loại cứng. 


M Cỡ hạt (Bảng 1) 

Số cỡ hạt tương ứng với số lỗ của rây trên 
chiều dài 1 inch, hạt nào đúng cỡ lọt qua 
thẳng xuống rây, trong khi một số hạt khác 
kẹt lại ở rây hẹp kế tiếp. Cỡ hạt thật mịn được 
tách ra bằng phương pháp lắng bùn. Cỡ hạt 
kim cương và hạt borit được xác định theo 
rây cỡ sàng bằng um. Cỡ hạt với ký hiệu D 
150 (Hạt kim cương) cũng như B 150 (Hạt 
CBN) có độ lớn hạt trong khoảng từ 125m 
và 150um. 





Độ nhấp nhô yêu cầu càng nhỏ hơn và 
tiết diện mài sắc cạnh hơn thì cỡ hạt 
phải mịn hơn. 





Sự kết dính của hạt mài (Bảng 2) 
Sự kết dính có mục đích là giữ cho từng hạt 
chặt cứng với nhau đến khi nào cùn. 





Đĩa mài kết dính bằng gốm có những 
buồng bọng và có thể dễ sửa liếc đá. 
Kết dính bằng nhựa tổng hợp giữ các 
hạt chặt hơn, do đó gây ra lực mài cao 
hơn. Tuy nhiên những hạt nhọn nằm tự 
do giúp mài mát hơn (ít nhiệt hơn). 









Ị 
Tạo bề mặt Tách tế vi Hạt bị phá vỡ 
mài mòn của hạt 


Hình 1: Dạng mài mòn 


hạt nhọn 








mài khôn, 


























miết, 
| đánh bóng : 
Thép đúc (GS), Gang 
dẻo (GTW), 
Gang thép (GTS), 
Gang cầu (GG) 
5..2,5 2,5...1,0 1,0...0,4 
30..60 | 70...220 | 230...1200 
1..0,3. |0,3 0,08 | 0,08...0,003 
trung bình| mịn rất mịn 
Hạt vĩ mô Hạt tế vi 








Bảng 2: Kết dính của bánh mài 





Dấu _ | Loại kết dính 

hiệu 
V_ | Kết dính bằng gốm | Mài phá và mài tinh thép với 

corundum (bột mài gốc oxit nhôm) 

và silic cacbua 

Mài thô và mài cắt đứt, mài áp lực 

cao với corundum ziricon, mài định 


Lĩnh vực ứng dụng 








B |Kếtdính với 
BF | nhựa tổng hợp có 








sợi gia cường hình với kim cương và bor nitrua 
M.. | Kết dính bằng Mài định hình và mài dụng cụ với 

kim loại kim cương hay bor nitrua (mài ướt) 
G_ | Kết dính bằng Mài lỗ trong của kim loại cứng, 

mạ điện thép gió, mài tay 





RF | Kết dính bằng cao | Đĩa mài cắt 
su với sợi gia cường | Đĩa mài dẫn 


























172 


Hạt mài 




















M Độ cứng của bánh mài (Bảng 1) Bảng 1: Độ cứng của bánh mài 
Người ta hiểu độ cứng của đĩa mài không phải là Cấp độ cứng | Ký hiệu Khu vực ứng dụng 
độ cứng của hạt mài mà là khả năng đối kháng A,B,CD cực mềm Mài sâu và mài cạnh 
của sự kết dính chống lại sự phá vỡ hạt mài. E,F,G rất mềm các vật liệu cứng 
Trong phương pháp mài vật liệu cứng với mài H,I,J,K trung bình mềm. | Mài kim loại 
mòn vì ma sát mạnh nhưng lực chịu tải của hạt LM,N,0 thông thường 
nhỏ, ta chỉ có thể xác định chắc chắn “hiệu ứng : _. — 
tự tác động mài sắc” qua đĩa mài mềm. Mài vật 210 bo CHNG NI HE To nh 
liệu mềm đòi hỏi ở phoi dày môt lực giữhạtlớn - | /VWWM |rtefng Bi l2 20, 

ì : l XY,Z cực cứng 














hơn, do đó đĩa mài cứng hơn. 
Đĩa mài quá mềm luôn luôn không hiệu quả kinh tế vì độ mài mòn 
cao. Những hạt vỡ ra, trước khi bề mặt mài mòn hình thành. Đĩa mài 
bị mất hình dạng (prôñn) của nó,“vỡ toàn bộ” Đĩa quá cứng thì ngược 
lại, nó giữ chặt hạt rất lâu, trơn (chai) và bóng, đồng thời làm tăng áp 
lực mài và nhiệt độ ở vùng tiếp xúc. 


Hạt mài Kết dính 


Độ cứng tác động của một đĩa mài trong quá trình gia công không 
chỉ tùy thuộc vào độ cứng mà còn ở cỡ hạt, khoảng trống (lỗ bọng 


xốp) và bề dày phoi (Hình 1). Hình 1: Tỉnh Jleh chiều dài tiếp xúc 
của địa mài 





Quy tắc làm việc 





Ta chọn đĩa mài mềm cho vật liệu cứng và đĩa mài cứng cho vật Tĩnh thể chặt Tỉnh thể mở 


liệu mềm. 
Ở hạt mịn và phoi mỏng nên dùng đĩa mài mềm vì độ cứng tác 
động lớn hơn bởi qua đó các hạt này dễ vỡ hơn. 














00121312. 6. 700.2101112 14 

















§ Tỉnh thể (cầu trúc) Hình 2: Mã số tỉnh thể 


Ta gọi tinh thể là quan hệ giữa hạt mài, chất kết dính và khoảng trống 
trong bánh mài (Hình 2). Các lỗ bọng cấu thành buồng chứa phoi và 
thúc đẩy sự làm mát khi mài. Các khoảng trống quá nhỏ sẽ làm tăng 
áp lực và nhiệt lúc mài. 


Bảng 2: Bánh mài 

Hình dạng - Số _|Nhóm 
1 | Đĩa mài 

thẳng 


[ESI 

[TH 6 | Đĩa mài 
Eˆ¬ ống trụ 
cất] 











Mã số của tinh thể càng lớn thì đĩa mài sẽ xốp hơn. 
Các tinh thể phải thoáng hơn khi phoi trong vùng tiếp xúc phải 
được tiếp nhận vào trong các khoảng trống nhiều hơn. 














12 | Đĩa mài chén 
Ký hiệu của hạt mài được trình bày theo thứ tự của sơ đồ dưới đây. 
Con số chỉ hình dạng có thể được thêm vào chữ hoa chỉ dạng (ngoài) 
biên (Bảng 2). 














mm 52 | Đĩa mài ngón 














Tốc độ làm việc cao 
Dạng 1: đĩa phẳng | E..< >:nhất 40 m/giây 
Kết dính V: gốm 
Tinh thể 8: trung bình 
Cấp độ cứng K: mềm 
Độ lớn hạt (60 mắt lưới/inch) 
Vật liệu đá mài A: coridon 


Hình dạng (ngoài) biên N 
Đường kính ngoài D = 450 mm  Ể. 
Bề ngangT=80mm —=================l 
Đường kính lỗ H = 127 mm 





173 


Hạt mài 





Cân bằng đĩa mài 

Việc phân bổ hạt và chất kết dính không đều ở đĩa mài không cân 
bằng làm hình thành các lực ly tâm. Việc cân bằng đĩa mài cực kỳ 
quan trọng ở đĩa mài lớn, bản rộng và đặc biệt với tốc độ chu vi 
cao. Để cân bằng tĩnh đĩa mài được để lên một cái cân để điều 
chỉnh đúng hay một bợ đỡ lăn (giá đỡ lăn) (Hình 1). Đối trọng 
cân bằng được di chuyển trong vòng rãnh, đến khi nào đĩa mài 
đứng yên ở mọi vị trí. 


 Liếc đá (Hình 2) 

Liếc bánh mài có hai mục đích: 

e Sửa tiết diện (sửa prôñn) để tiết diện, các bán kính và kích 
thước đạt được trong vòng dung sai. Các đĩa mài mới kẹp cũng 
phải được chỉnh sửa độ đồng tâm và độ đảo mặt đầu. 

e _ Mài sắc để mở rộng buồng chứa phoi qua việc loại bỏ các kết 
dính và để cải thiện sự tiếp xúc cắt của hạt mài. 

Sau khi sửa tiết diện, đĩa mài bằng coridon và silicium cacbít được 

mài đủ sắc với dụng cụ liếc đá bằng kim cương hay thép (Hình 

3). Đĩa mài kim cương hay đĩa mài CBN được sửa tiết diện với đĩa 

sửa đá bằng silicium cacbit hay bánh xe liếc tiết diện bằng kim 

cương. Khi làm sắc với đá liếc bằng coridon các chất kết dính được 
loại bỏ cho đến khi đạt được phần hạt nổi lên đạt mức tối ưu vào 
khoảng một phần ba của hạt. 


EN. VÀ l(o (1400 (ï 7Ì 


Đá mài kết dính bằng gốm rất dễ vỡ. Vết nứt nhỏ hay việc kẹp 
không đúng quy cách sẽ dẫn đến đá bị vỡ văng ra. Ở tốc độ chu 
vi của đĩa bằng 80 m/giây (tương đương 288 km/giờ) các mảng 
vỡ văng bay ra trở thành nguy hiểm chết người. Chỉ khi nào giữ 
được quy tắc an toàn thì mài mới là một phương pháp gia công 
đáng tin cậy. 


0] Ấr- 4 -)( 01910) 


e_ Trước mỗi lần kẹp một đĩa mài bằng gốm phải thực hiện 
việc thửâm. Dùng ngón tay hay trục cho vào lỗ giữa đĩa mài 
giữ lại và dùng một thanh không phải kim loại gõ vào các vị 
trí khác nhau. Đĩa không có vết nứt sẽ cho tiếng kêu thanh. 

e- Đĩa mài phải được đẩy vào trục nhẹ nhàng, không dùng lực 
mạnh để cưỡng ép. 

e. Đường kính tối thiểu của mặt bích kẹp ở đĩa mài thẳng là 
1/3. D, ở đĩa mài côn là 1/2. D (Hình 4) 

e. Để đảm bảo cho đĩa chạy phẳng tốt, chỉ được phép sử dụng 
mặt bích kẹp cùng cỡ, cùng hình dạng được tiện mặt sau 
với các đệm mềm, co giãn đúng kích thước. 

e. Bánh mài với D > 80 mm sau khi lắp vào phải vượt qua thành 
công được việc chạy thử không tải ít nhất 5 phút với số 
vòng quay cao nhất cho phép trong vùng nguy hiểm được 
bảo đảm an toàn. 

e_ Chỉ được phép điều chỉnh các bệ chỉ tiết hay nắp đậy bảo 
vệ khi máy ngừng (Hình 5). 








e. Lúc mài phải mang kính bảo hộ. 


174 


Đối trọng cân bằng 








Vùng có tỷ trọng 
cao hơn 


Hình 1: Cân bằng tĩnh 





mũi kim cương 
Tạo dạng và mài 
sắc liếc sửa đá mài sắc 





Hình 2: Liếc đá 


8 Bánh xe liếc đá 
k bằng thép 









Mũi kim cương liếc sửa đá 


Hình 3: Dụng cụ liếc đá 








C7 


Mặt bíchkệẹp TFE Đệm đàn hồi 


Hình 4: Kẹp đĩa mài 





mang kính 
bảo hộ 


Hình 5: An toàn nơi giá mài 


Ảnh hưởng của mài 





3.6.6.3 Ảnh hưởng vào kết quả mài 





Các yêu cầu về đặc tính chất lượng của chỉ tiết mài 
chỉ có thể đạt được, khi đĩa mài và điều kiện cắt 
của máy mài được điều chỉnh cẩn thận trên chỉ 
tiết mài (Hình 1). 


Thông số cắt gọt (Biến cắt gọt, độ lớn 
gia công) 

Mỗi phương pháp mài được phân biệt qua chuyển 

động tiêu biểu và thông số cắt gọt (thông số điều 

chỉnh máy) (Hình 2 và Bảng 1). 

Tốc độ làm việc của đĩa mài v_ tương ứng với tốc 

độ chu vi. Ngoài tốc độ làm việc cao nhất trên nhãn 

cũng có ghi số vòng quay cho phép. 





Quy tắc an toàn 


Trong mọi trường hợp tốc độ làm việc không 
được phép vượt quá tốc độ làm việc cao nhất 
ghi ở nhãn đĩa mài. 

Đĩa mài và máy cho tốc độ làm việc gia tăng 
phải tuân thủ các quy định quốc gia về an toàn. 





Thông thường tốc độ làm việc cao nhất khi mài lên 
tới 35m/giây trên những máy mài cố định. Tốc độ 
làm việc có thể tăng đến 160m/phút. Những đĩa 
mài này được đánh dấu bằng màu (Bảng 2). 

Thí dụ: Số vòng quay nào được điều chỉnh để một đĩa 


mài với đường kính D,„= 450mm cũng còn chạy 
với D,„ = 250 m/phút ở tốc độ v_= 35m/giây. 











Lời giải: 
giả: _ Y, 
° 7ø.,D 
35 .60 m/phút 
^ (PhÚt _ 1286 /phút 
:mn z.0,45m 
35 .60 m/phút 
= (PhÚt _ 67s /phút 


smax 


x.0,25m 


Tốc độ bước dẫn tiến v, (tốc độ phoïi) tương ứng 
với tốc độ bước dẫn tiến bàn mài ở mài phẳng, ở 
mài tròn là tốc độ chu vi của chỉ tiết. 

Bước dẫn tiến ngang f bằng mm cho mỗi hành 
trình cũng như bước dẫn tiến dài f bằng mm cho 
mỗi vòng quay ở mài tròn của chỉ tiết tùy thuộc 
theo bề ngang bs của đĩa mài. 


Lượng ăn dao a (a,) là chiều sâu cắt thẳng góc 
với chiều dẫn tiến chính. Mài hoàn chỉnh không có 
lượng ăn dao gọi là “nẹt lửa “ hay “có lửa “. 









Người ta chọn lượng ăn dao lớn khi mài phá 
(mài thô), chọn lượng ăn dao nhỏ để mài tinh. 





175 











Ảnh hưởng mài 
Chỉ tiết Đĩa mài Điều kiện cắt 
Dạng Cỡ hạt Phương pháp mài 
vật liệu Độ cứng Độ lớn gia công 
Dạng Làm mát 








ử 





Tác dụng trong quá trình mài 





Cấu trúc phoi 
Hạt mài mòn 


Lực mài 
Nhiệt khi mài 





ử 





Đánh giá kết quả mài 





Chất lượng gia công Hiệu quả kinh tế 





Độ chính xác kích thước 
Độ chính xác hình dạng 
Độ bóng bề mặt 

Tình trạng tinh thể ở 
vùng biên 


Thời gian gia công 

Vật liệu phoi được lấy đi 
Vật liệu đĩa mài được lấy đi 
Chỉ phí liếc đá 











Hình 1: Ảnh hưởng và kết quả của mài 





Mài phẳng chu vi Mài tròn dài (mài dọc trục) 
Hình 2: Độ lớn gia công ở mài 


Bảng 1: Độ lớn gia công tùy thuộc vào phương 





























pháp mài 
Độ lớn Mài thường|_ Mài với Mài sâu 
gia công tốc độ cao 
v_(m/phút) 20...35 80...280 10...35 
v,(m/phút) 4..40 1...4 0,003...0,3 
=... 20...120. | 500..7000. | 500...200000 
a (mm) 0/002...0,1 | 0,01...20 0,5...20 





Bảng 2: Tốc độ gia công (làm việc) tăng lên 








cho phép 
Lằn màu |xanh dương|_ vàng đỏ _ | xanh lá cây 
và„m/s 50 63 80 100 














Ảnh hưởng của mài 





Tỷ số tốc độ q là thước đo độ dày của phoi và do đó cũng là thước đo cho 
tải ở hạt. 

Phoi mỏng phát sinh ở tỷ lệ vận tốc cao và cũng ở bề dài tiếp xúc lớn, thí dụ 
như ở mài sâu, mài cạnh và mài lỗ trong (Hình 1). Tỷ số tốc độ q được chọn 
tương ứng với phương pháp mài và vật liệu mài (Bảng 1 trang 175 và bảng 1). 





Thí dụ: Một trục thép được mài với một tốc độ làm 
việc là 35m/phút (q= 125). Vận tốc chu vi v, 


ae [5E hiêu? Mài chu vi Màicạnh  Mài tròn ngoài  Mài tròn trong 
của trục là bao nhiêu? 


Xi y Đi v„ _ 95 m/giây ° 
Lời giải: w, =—~ =———————= 0,28 m/giây 
q 125 
= 16,8 m/phút 





Sự tăng tốc độ dẫn tiến ở vận tốc làm 
việc không thay đổi làm tăng thêm sự mài 


Hình 1: Chiều dài tiếp xúc tùy thuộc theo phương pháp mài 


mòn đĩa mài và độ nhấp nhô cũng như 



































giảm nhiệt độ ở vùng biên. Bảng 1: Tỷ lệ tốc độ q (mài thông thường) 
Vật liệu Mài phẳng Mài tròn 

I Nhiệt độ mài và làm nguội bôi trơn  )1)/0000|001) 0001) 00 1U 

„ sử .. _ = : Thép 80 50 125 80 
Lúc mài phát sinh nhiều nhiệt qua sự cọ sát Gang 65 40 100 65 
của hạt mài lúc cấu thành phoi. Ở vùng biên Cu, hợp kim Cu 50 30 80 50 
của phoi nhiệt có thể lên đến trên 10000C. Kim loại nhẹ 30 20 50 30 
Nhiệt lúc mài là nguyên nhân làm tổn hại như 
kích thước sai lệch, ứng suất và hình thành vết 
nứt bởi nhiệt độ thay đổi ở vùng mài (Hình 2). .... ".. 
Đốm cháy là một dấu hiệu, tinh thể vật liệu ở tonij1iiáBini Sa phối E280) | 








vùng biên chỉ tiết bị tổn hại bởi sự quá nhiệt. 

Hậu quả của nhiệt độ mài cao cũng có thể là 

một lớp da mềm và sau đó hình thành một 

lớp cứng mới ở bề mặt nhờ tác dụng của dung 

dịch làm nguội (Hình 3 trang 183). 

Nhiệt độ thấp ở vùng biên đạt được qua: 

e Bước tiến ngang nhỏ và bề dài tiếp xúc 
nhỏ. 

e_ Tỷ số tốc độ q nhỏ. 

e Bánh mài với độ bám cao, lực giữ hạt thấp 
và hạt giòn. 

e- Bôi trơn làm nguội mãnh liệt. 


Sai lệch kích thước 








Nhiệtđộ ——= 























Chiều sâu thâm ——®== 
nhập của nhiệt mài 





Hình 2: Tổn hại mài qua sự tăng nhiệt ở vùng biên 


Qua bôi trơn làm nguội ta giảm thiểu nhiệt ma sát, làm sạch buồng chứa phoi và làm nguội chỉ tiết. 
Dung dịch mài (chất bôi trơn làm nguội) hiệu quả nhất là dầu mài, nó làm giảm mạnh nhiệt ma sát hơn 
dầu mài hòa tan emulsi. Dùng dầu mài emulsi khiến cho vùng biên nóng hơn và sau đó làm nguội đột 
ngột, do đó thường xuyên xảy ra vết nứt mài. 





Ở vận tốc đĩa mài cao phải dùng dung dịch cắt (dung dịch bôi trơn làm nguội) dưới áp suất cao. Tốc 
độ bước dẫn tiến càng thấp và càng phát sinh nhiều nhiệt hình thành thì lưu lượng dòng chảy (tốc 
độ dòng chảy) của dung dịch cắt càng lớn hơn. 





176 


Phương pháp mài 


ER. . 0 ndil((0j01910)0 019000727 


Đặt tên cho các phương pháp mài 

Việc đặt tên cho phương pháp mài bao gồm 

các tính chất đặc trưng theo thứ tự chiều dẫn 

tiến, bề mặt tác dụng cũng như vị trí và loại 

của bề mặt được gia công (Bảng 1). 

Thí dụ: Mài chiều dài, mài chu vi, mài phẳng, mài 
ngang, mài ngoài, mài tiết diện. 





Bảng 1: Phân loại phương pháp mài 





Đặc điểm Phương pháp mài 





Chiều dẫn tiến 





Bề mặt tác dụng 
của bánh mài 





—⁄ 























N Mài phẳng Mài chu vi Mài mặt bên 
Mài phẳng mặt bên Vị trí | Mài ngoài, Mài trong 
Trong mài phẳng mặt bên những buồng chứa Mài phẳng, Mài tròn 
phoi ít khi đủ lớn để chứa phoi trong vùng Bề mặt được ~ P 
tiếp xúc (Hình 1 và hình 1 trang 176). Kết quả tạo ra loại 1111114 

là áp lực mài cao, mức tiêu thụ công suất lớn 

và chất lượng mài thấp. Để giảm chiều dài Mài định hình Mài hình dạng 
tiếp xúc, có thể xoay nghiêng trục chính mài =.= —== an. 

từ 0,5 đến 3° từ chiều thẳng đứng (Hình 1). Tốc độ cắt Mài thường, mài với tốc độ cao 
Mài phẳng chu vi Lượng ăn dao Mài dao động, mài sâu 

Ở mài chu vị, việc gia công cắt gọt của hạt mài Độ nhấp nhô Mài phá, mài hoàn chỉnh, mài tinh 














được thực hiện tại chu vi. Chiều dài tiếp xúc 
nhỏ để buồng chứa phoi của đĩa mài ít khi bị 
ép hoàn toàn và được làm sạch dễ dàng qua 
lực ly tâm và áp lực của dung dịch cắt. 

Đường kính và bề dày của đĩa mài được chọn 
lựa càng lớn càng tốt để nhiều hạt mài có thể 
tham gia vào quá trình gia công mài (Hình 2). 





Mài bóng ngời 


Trong trường hợp lý tưởng, bề dày của đĩa mài 
bằng bề rộng của chỉ tiết. 





Lần mài chéo 
Bước tiến ngang nên có trị số từ 1/2 đến 4/5 
bề rộng của đá mài. Lượng ăn dao nhỏ kết 
hợp với bước dẫn tiến ngang lớn làm cho tất 
cả các hạt ở chu vi tham dự vào việc gia công 
mài (Bảng 2). Do vậy tránh được mài mòn 
mạnh ở cạnh và sự tăng nhiệt cục bộ. 


Hình 1: Mẫu mài ở mài phẳng cạnh bên 









Mài chu vi đặc biệt rất kinh tế, khi gia 


Sớ V0, #0010 Ltiei MptvsngitiDM hmạnh 
công với đĩa mài lớn, rộng bản và với Sàn nh: 





R2 PT) h Kinh tế Không kinh tế 
bước tiến ngang lớn. Hình 2: Ảnh hưởng của bước dẫn tiến ngang và lượng ăn dao ngang 
ở mài phẳng 





Bảng 2: Giá trị chuẩn cho mài thép và gang với coridon và silicium cacbit 














Phương pháp mài | Lượng dư (mm)_ | Lượng ăn dao a(mm)|_ Rz (um) Độ hạt v, (m/giây) v,(m/phút) 
Mài phá 0,5...0,2 0,1...0,02 10..3 30..46 

20...35 20...30 
Mài hoàn chỉnh 0,1...0,02 0,05...0,005 Sài 46..80 
Mài tỉnh 0,02...0,005 0,008...0,002 1,6..0,3 80..120 


























177 


Phương pháp mài 





 Mài dao động và mài sâu 

Ở mài dao động (mài lắc) người ta mài từng 
bước với lượng ăn dao nhỏ và tốc độ bàn chạy 
cao cho đến lúc đạt được toàn bộ chiều sâu 
(Bảng 1). Đĩa mài luôn phải được chạy qua khỏi 
cạnh chỉ tiết, dẫn đến chủ yếu là mài mòn cạnh 
quá mức ở đỉnh tiết diện. Đặc biệt có tác dụng 
không thuận lợi là đường chạy quá đà và đĩa 
mòn khi mài tiết diện chỉ tiết ngắn. 

Ở mài sâu (mài cắt toàn bộ) vì chiều dài tiếp 
xúc lớn người ta chọn lượng ăn dao lớn với tốc 
độ dẫn tiến nhỏ. Qua đó phát sinh phoi mỏng, 
hạt mòn ít và do đó tuổi thọ prôfñn lớn. Điều 
này làm giảm đáng kể chỉ phí liếc đá. Nhiệt phát 
sinh lớn hơn lúc mài phải được dẫn đi bằng 
một lượng dung dịch làm nguội cao hơn. Đối 
với các phoi mỏng, dài và mềm việc sử dụng 
đá mài xốp với khoảng trống lớn là cần thiết. 


Mài dao động rất có lợi khi mài ở lượng dư 


dưới 1mm. Mài sâu thuận lợi ở mài định hình. 











Bảng 1: So sánh mài dao động - mài sâu 
(mài cắt toàn bộ) 





Mài sâu 





Mài dao động 










Chiều sâu tiết diện ở thép: 8mm 























Mài dao động Mài sâu 
Mài chồng lên 400 1 
(Mài qua lại nhiều lần) 
Lượng ăn dao 0,02mm 8mm 
Tốc độ dẫn tiến 250 mm/giây 1mm/giây 
Dạng phoi dày, ngắn mỏng, dài 
Mài mòn cạnh lớn hơn nhỏ hơn 
Sai lệch prôfin lớn hơn nhỏ hơn 











Máy mài phẳng và máy mài định 
hình (Hình 1) 
Trong tất cả các máy mài trục mài cần có độ 
bền vững cao và độ đồng tâm chính xác, vì nó 
quyết định chất lượng mài liên quan đến sự 
dợn sóng, độ nhấp nhô và độ đúng kích thước. 
Máy mài CNC được bố trí các trục có thể điều 
khiển được (Hình 1). Chuyển động dọc ở trục X 
thường được dẫn bằng thủy lực. Chuyển động 
ngang của bàn máy chữ thập (Bệ) và chuyển 
động thẳng đứng được điều khiển bằng các 
động cơ biến tần (động cơ servo). 
Hệ thống máy CNC - điều khiển theo đoạn 
thẳng tạo khả năng mài rãnh, mài định hình 
theo phương pháp mài chích và liếc đá với việc 
bù kích thước tự động (Hình 2). 
Hệ thống máy CNC - điều khiển theo quỹ đạo 
với bốn hay nhiều trục có thể điều khiển đồng 
thời mở rộng ra nhiều khả năng mài (Hình 2): 
e Quỹ đạo cong theo hướng chiều dọc bàn máy. 
e Điều khiển quỹ đạo mài định hình của tiết 
diện. 
e Điều khiển quỹ đạo liếc đá (tạo tiết diện) của 
đĩa mài với việc sửa đá bằng kim cương. 


Điều khiển CNC làm tự động hóa các quá 


trình mài và quá trình liếc sửa đá. 














Ụ mài với trang bị liếc 








sửa đá 


Trụ dẫn hướng 


(bàn trượt) 


Bệ máy (thân máy) 


Hình 1: Máy mài phẳng và máy mài định hình 
Liếc đá 


Bánh xe liếc đá 
kim cương 


Điều khiển | 


quỹ đạo 


Điều khiển 
đoạn thẳng 


Hình 2: Mài định hình CNC 


178 


Phương pháp mài 





Quy trình công nghệ (Kế hoạch gia công) trong mài phẳng và mài rãnh 


Những giá trị chuẩn và các khuyến nghị (giới thiệu) tra cứu ở 
trang 171 đến trang 177 cũng như ở sách số tay kỹ thuật là cơ 
sở để lập kế hoạch. 


Thí dụ 1 (Hình 1): 


Mài phẳng một tấm gang với chiều cao nhấp nhô Rz = 4 um. 
Lượng dư là 0,5 mm. Hãy lập kế hoạch cho quy trình sản xuất (trình 
tự gia công). 











Lời giải: 
e Chọn một đĩa mài: 350 x 50 x 127 - C/F36J-10V-35 
e Gắn mặt bích và cân bằng Hình 1: Mài phẳng 
e Liếc sửa đá với mũi kim cương 
° Chọn dung dịch cắt (dung dịch bôi trơn làm nguội) 

Dầu mài hay dầu emulsi với 2...5% phần đậm đặc 

Tỷ lệ pha chất đậm đặc với nước ở 2% là 1:50 và ở 5% là 1:20 
e Chỉ tiết được kẹp trên bàn kẹp nam châm 
e Mài phẳng với các giá trị được chọn như sau: 

Tốc độ cắt  v = 30 m/giây 

Tốc độ bước tiến v,= 30 m/phút 

Tỷ số tốc độ (giá trị chuẩn q = 65) 


5,1+0,02 













v_ 30.60m/phút á h 
q= DI lô = 60 (cho phép) Mũi ME HA) 
V, 30 m/phút cương sửa đá 
"-... Xu Ạ : Mũi đôi kim 
Bước tiến ngang mỗi hành trình f= 0,5. 50 mm = 25 mm cương sửa đá 


(giá trị chuẩn: f = 0,5... 0,66 . b,) 
Lượng ăn dao: a= 0,05 mm 
e Tháo chỉ tiết ra bằng cách khử (nhả) từ trên bàn kẹp từ vĩnh cửu. 


e Kiểm tra bề mặt mài qua mắt nhìn xem có đốm cháy, vết xước cũng 
như độ nhấp nhô Rz. 


Thiết bị liếc sửa đá 


Thí dụ 2 (Hình 2) 
Mài dao động rãnh 12 H7 trong một tấm thép đã tôi cứng. Hình 2: Mài rãnh 
Lên phương án cho đá mài, liếc sửa đá và độ lớn điều 
chỉnh ở máy. 
Lời giải: 
e Chọn đĩa mài thẳng 

150 x 13 x32 - A/F46H-9V-40 


Vận tốc dẫn tiến v, 





























e Liếc đá với mũi kim cương đơn và với mũi kim cương Khởi động _ 
đôi để liếc thành bậc đúng tâm dung sai của bề rộng Ï và hãm lại bởi 
đĩa 12,012 mm (12 H7 = 12+ 0,025) * : NHÌNG cờ) 
e_ Chọn độ lớn điều chỉnh (Hình 3) Aia 310 HA 
Đoạn đường chạy bước tiến = 400mm + (2 x 16mm) 
= 432mm 
Tốc độ cắt v= 30m/phút 
Tỷ số tốc độ q= 80 2l, 
Tốv độ bước dẫn tiến ỔỶầ 
v.. 30.60m/phút TU 
V.,=—= = 22.5 m/phút ⁄ 


q 80 

Tốc độ dẫn tiến của đĩa mài chạy qua lại (khi đi vào và 
đi ra khỏi phôi) chỉ vào khoảng 3,3 m/phút 

Lượng ăn dao: Mài phá _a,=0,1 mm 

Mài tinh a,=0,005 mm Hình 3: Tốc độ dẫn tiến trên đoạn đường dẫn tiến 














179 


Phương pháp mài 





I Mài tròn 

Mài tròn ngoài 

Tiêu biểu của mài tròn ngoài là đoạn dài tiếp xúc rất ngắn 
giữa chỉ tiết và đá mài. Có nghĩa là nhiệt phát sinh ít lúc mài, 
làm nguội thuận lợi và dễ dàng tiếp nhận phoi qua khoảng 
trống buồng chứa phoi của đĩa mài. 

Ởmài dọc trục chỉ tiết được dẫn chạy dọc theo trục (ngang) 
đĩa mài nhờ bước dẫn tiến của bàn trượt (Hình 1). Đối với 
chỉ tiết tròn suốt, đĩa mài nên chạy qua khỏi điểm cuối của 
hành trình (khoảng chạy) một chút, nếu không thì đoạn cuối 
của chỉ tiết sẽ có kích thước đường kính lớn hơn. 





Chỉ tiết dài bị lực mài đẩy mạnh và phải được đỡ qua 
giá đỡ cố định (lu nét). 

Bước dẫn tiến dọc ở mài thô (phá) nên bằng 2/3... 3/4 
bề rộng đĩa, ở mài tinh là 1/4... 1/2. 





Ở mài chích ngang (mài tròn ngang) lượng ăn dao của đĩa 
mài được thực hiện liên tục đến khi chỉ tiết đạt được kích 
thước tinh (Hình 2). Đĩa mài hơi rộng hơn so với chỉ tiết, do 
đó bước dẫn tiến dọc không có. Chỉ tiết dài trước hết mài 
chích đúng kích thước từng phần, để sau đó mài bóng qua 
1..2 lần hành trình mài không có lượng ăn dao. 


Ở mài chích nghiêng đĩa mài được chỉnh nghiêng 309 để có 
thể mài bề mặt gờ cao. 





Mài chích rãnh rất có lợi vì lượng phoi cắt cao. 





Mài tròn trong (Hình 3) 

Ngược với mài tròn ngoài, mài tròn trong lỗ khoan có đoạn 
tiếp xúc dọc trục lớn hơn giữa bánh mài và chỉ tiết. Kết quả là 
phoi mỏng, dài, dẫn đến nén đầy vào khoảng trống buồng 
phoi. Bánh mài bị giới hạn qua các đường kính lỗ và từ đó 
thay đổi nhanh kích thước lúc mài. Chỉ tiết và trục mài không 
được phép chịu lực mài lớn do đó nên chọn bề rộng bánh 
mài và lượng ăn dao nhỏ cho phù hợp. 





Đường kính bánh mài nên đạt từ 6/10 đến 8/10 của 
đường kính lỗ. 

Nên chọn bánh mài xốp lớn như có thể với hạt thô và 
độ cứng nhỏ để thuận lợi cho gia công. 





Mài vô tâm (Hình 4) 

Ở mài suốt vô tâm chỉ tiết được dẫn giữa đế chặn, bánh 
mài và đĩa mài dẫn và được mài suốt trong một lần đi qua. 
Đĩa mài thực hiện công đoạn mài trong khi đĩa mài dẫn chạy 
chậm hơn được bọc cao su và qua đặt nghiêng từ 2° đến 
15° tác động bước dẫn tiến. Chỉ tiết quay theo với khoảng 
tốc độ chu vi của đĩa mài dẫn. Phương pháp này phù hợp 
với chỉ tiết không có bậc, thí dụ như chốt trụ. 


180 














Mài thô Mài tỉnh 
Hình 1: Mài dọc trục 


max. 100mm li :2: 








Mài chích thẳng 
























Mài dọc Mài ngang 
Hình 3: Mài tròn trong 


Đĩa mài dẫn Đĩa mài 
Chỉ tiết 


Đế chặn chỉ tiết 
(Bộ phận dẫn hướng) 
Những chỉ tiết cơ bản của máy 


Hình 4: Mài vô tâm 


Máy mài 





I Máy mài tròn 

Người ta phân biệt giữa máy mài tròn ngoài 
và máy mài tròn lỗ trong tùy theo vào việc mài 
lỗ hay mặt phẳng ngoài (Hình 1). Máy mài tròn 
ngoài có trang bị thêm bộ phận mài lỗ gọi là máy 
mài tròn vạn năng. 

Máy mài tròn ngoài và máy mài tròn trong thích 
hợp để mài dọc hay mài ngang, người ta chia ra 
mài chích thẳng hay mài chích nghiêng (Hình 4 
và Hình 2 trang 180). 


Quy tắc làm việc 

Sự kẹp chặt chỉ tiết đang quay được xác 

định tùy theo sự đẩy bởi lực mài: 

e Chỉ tiết ngắn hầu hết được kẹp tự do 
(không có gá đỡ) trong mâm cặp hay 
kẹp rút. 

e Chỉ tiết dài, mỏng được kẹp ở giữa hai 
mũi chống và qua bộ phận đỡ cố định (lu 
nét) để chống lại lực đẩy. 











I Máy mài tròn CNC 

Bàn trượt chỉ tiết cho chuyển động dọc (trục Z) 
và bàn trượt ngang với ụ mài cho chuyển động 
lượng ăn dao (trục X) (chuyển động dẫn tiến 
ngang) cấu thành hai trục chính của việc điều 
khiển quỹ đạo (Hình 2). Trục phụ quan trọng 
nhất là trục B để làm xoay bàn chỉ tiết hay ụ mài 
để có thể mài côn. Qua trục B, góc xoay của đơn 
vị mài với nhiều trục chính cũng có thể lập trình 
được (Hình 3). Điều này cho phép mài trong và 
mài ngoài trong một lần kẹp. Ở mài CNC, chỉ với 
một dạng đĩa mài người ta có thể mài chỉ tiết có 
những dạng khác nhau qua hệ thống điều khiển 
quỹ đạo (Hình 4). Cả việc tạo prôfnn cho đĩa mài 
cũng rất linh hoạt với việc liếc sửa đá được điều 
khiển bằng CNC, có nghĩa là với một dụng cụ 
sửa đá bằng kim cương người ta có thể tạo dạng 
bánh mài với nhiều prôñn khác nhau (Hình 5). 





Với điều khiển bằng CNC quy trình mài có 
thể được tối ưu hóa, tự động hóa và giám sát. 








Mài định hình nghiêng 
(Mài prôfin nghiêng) 


Mài định hình - CNC 


Hình 4: Mài định hình 


Tủ điều khiển 






Ụ mài sau trên 
bàn trượt 





Ụ trước 























Bàn chỉ tiết 
xoay được, 












































U chống tâm 


Bàn trượt 
chỉ tiết 

















Hình 1: Máy mài tròn ngoài 


Chỉ tiết B Sự xoay của đầu máy mài 
chuyển động dọc ST 

Lượng ăn dao 
của đĩa mài 


Lượng ăn dao 
của dụng cụ 
liếc đá 





Điều chỉnh 

trục tâm 
Hàm giá đỡ cố định 
được điều chỉnh thêm 











Hình 3: Đơn vị mài CNC với 2 trục chính 


Đĩa mài 






Bánh xe liếc 
đá kim cương \ 


Kim cương định hình 
xoay được 


Hình 5: Sửa tiết diện bằng điều khiển quỹ đạo 


Phương pháp mài 





Quy trình công nghệ (Kế hoạch gia công) 
Thí dụ 1 (Hình 1) 

Mài chích nghiêng một trục có bậc. Hãy lập kế hoạch cho quy trình gia công. 
Lời giải: 

e_ Kẹp chỉ tiết vào mâm cặp 3 hàm 

e_ Liếc sửa đá đĩa mài nghiêng 

e_ Định vị chỉ tiết đến đĩa mài 

e Mài thô đường kính (lượng dư 0,3 mm) 

e_ Mài phẳng vai (lượng dư 0,1 mm) 

e_ Rút ra khỏi vai phẳng 

e_ Mài hoàn tất đường kính 


Thí dụ 2 (Hình 2) 

Mài lỗ ở vòng trong của ổ bi bằng thép crôm trui cứng. Hãy chọn một đĩa 

mài (tốc độ cắt 25 m/giây) cũng như các thông số điều chỉnh của máy. 

Lời giải: 

e Chọn đĩa mài 37 x 16 x 10 - A/F100K-6V-60 
Những thông số điều chỉnh được chọn: 

e _ Tỷ số tốc độ q = 80 (Bảng 1 trang 176) 

v__ 25.60 m/phút 


e Tốc độ bước dẫn tiến v,=—* 
q 80 





= 18,75 m/phút 


v, _ 18,75 m/phút 


7. d 7m. 0,04m 





e_ Số vòng quay của chỉ tiết n_= = 149 vòng/phút 
Thí dụ 3 (Hình 3): 
Mài dọc trục một trục bằng thép với lượng dư mài z = 0,5 mm. Hãy lên kế 
hoạch tìm số vòng quay n.„ và tốc độ bàn v, 
Lời giải: 
e Tốc độ bàn v, =1/3.b.n,„ 
(1/3. b = bước dẫn tiến dài được chọn cho mỗi vòng quay) 
Bề rộng của đĩa mài được chọn b = 80 mm 
e _ Tốc độ bước dẫn tiến của chỉ tiết v,= 10 m / phút (được chọn) 
v, _ 10m/phút 


se Số vòng quay của chỉ tiết n,=-==————————=33,5 vòng/phút 


m4. _7.0,095m 


: 1 1 
se _ Tốc độ bàn v,= - b..n = Es 80mm. 33,5 vòng/phút 


vr= 893 mm/phút 








ø40-0,012 


Vòng trong 
ổbi 


Hình 2: Mài lỗ 





ø95 








Hình 3: Mài dọc trục 








Hình 4: Mài chích 





1 Hạt mài với độ hạt 60 có thể đạt được chiều sâu mài cứng và đĩa mài cứng cho vật liệu mài mềm? 


nhấp nhô là bao nhiêu? 7_ Tại sao đĩa mài xốp được đề nghị cho mài lỗ và 
2 Chất kết dính của đĩa mài có nhiệm vụ gì? mài sâu? 
3 Kết dính bằng gốm ở mài định hình có ưu điểm 8 Tại sao đĩa mài phải được liếc? 

gì? 9 Tại sao phải chú ý quy định phòng chống tai 
4 Người ta hiểu thế nào về độ cứng của một đĩa nạn khi kiểm tra và lúc kẹp đĩa mài? 

mài? 10 Lượng nhiệt cao trong quá trình mài trên chỉ 
5 Tại sao độ mài mòn cũng phụ thuộc vào độ cứng tiết gây nên tác dụng nào? 

của đĩa mài? 11 Chích mài từng đoạn tuần tự có ưu điểm gì 


6 Tại sao người ta sử dụng đĩa mài mềm cho vật liệu (Hình 4) khi so sánh với mài dọc trục (Hình 3)? 








182 


Gia công tinh 





EN.VACI- «is sii()(0‹-14 


Thí dụ ứng dụng điển hình cho gia công tinh là hành 
trình chạy (khoảng chạy) của pittông ở động cơ xăng 
và động cơ dầu (Hình 1). Những xy lanh ở thân máy 
phải được gia công sao cho giữa hành trình chạy 
của pittông và vòng găng (bạc xét măng) phải hình 
thành tính chất trượt tốt. 

Bề mặt được mài khôn có tác động trượt tốt qua độ 
nhấp nhô của bề mặt phẳng lồi lên (Trang 37). Ngay 
cả ăn mòn nhỏ của vật liệu cho kết quả một hàm 
lượng vật liệu cao (phần đỡ). Các lằn sâu ở bề mặt có 
chức năng là tiếp nhận dầu cho bôi trơn. Do đó tác 
động chạy rà của động cơ hay hộp số được cải thiện. 


Yêu cầu đối với động cơ (Bảng 1) 

e_ Khả năng chịu tải cao của bề mặt trượt ống lót 
xy lanh. 

e_ Thời gian chạy rà ngắn ở động cơ mới. 

e Mài mòn ít ở bề mặt trượt qua khả năng bôi trơn 
cao và một hàm lượng vật liệu cao (Hình 2). 

e Tiêu hao nhiên liệu thấp và ít hao dầu. 

e Ngăn ngừa pittông ăn mòn qua độ bền mòn ma 
sát cao. 

Độ bền mòn ma sát cao chịu ảnh hưởng của độ cứng 

vật liệu, của ứng suất hay qua biến đổi tinh thể ở 

vùng biên phát sinh trong lúc gia công. Do đó chỉ tiết 

mài phải được gia công tinh, để loại trừ các lỗi ở vùng 

biên hình thành qua nhiệt mài và lực ép mài (Hình 3). 


Yêu cầu đối với phương pháp gia công 
tinh 

e_ Hàm lượng vật liệu cao (phần vật liệu để chịu 
tải) ở bề mặt trượt và bề mặt kín. 

e Chiều sâu nhấp nhô nhỏ để tăng cao hàm lượng 
vật liệu chịu tải và độ bền mài mòn. Chiều sâu 
nhấp nhô từ Rz = 1...3tm là cần thiết vì dầu bám 
trên diện tích trượt (Hình 2). 

e _ Kích thước chính xác, hình dáng chính xác và 
vị trí chính xác cao. Có thể đạt tới độ dung sai 
4 hay tốt hơn. 

e Không có tổn hại ở vùng biên của chỉ tiết vì 
nén hay nhiệt khi gia công. 





Ở mài khôn có thể đạt được bề mặt kín và bề 
mặt trượt với ứng suất nén rất nhỏ. Ứng suất 
nén làm tăng khả năng chịu tải và độ bền mỏi 
của các chỉ tiết hoạt động. 

Ở chỉ tiết mài miết không nhận biết được có 
ảnh hưởng nhiệt và ảnh hưởng nén đáng kể 
ở vùng biên. 








183 








Z[0oos+_—. Mài khôn độ nhám nhấp nhô hình núi (đồi) 



















Chiều sâu cắt 


| 


uụm 


ød +0,012 
————> 











G100 —O 
(0004. 
ŒG@ŒœCÒSI 
... 








Kết cấu bề mặt của 
hành trình pittông 


Góc mài khôn 
500-759 

Hành trình pittông 
ở thân máy 


Hình 1: Gia công tỉnh của một hành trình pittông 


Bảng 1: Yêu cầu chất lượng ở động cơ 





Tính năng gia công Tính năng hoạt động 


Góc mài khôn ==———= Tiêu hao dầu bôi trơn 
Kích thước chính d—— Độ kín hơi 


Độ trụ Thời gian chạy rà 
Chiều sâu nhấp nhô Tính chất trượt 
Hàm lượng vật liệu __——z Thời gian sử dụng 
Tình trạng tỉnh thể ——=mtii Độ bền mòn ma sát 
(vùng biên) 



























































100 = 
| % 

60 
40 Phạm vi có khả năng 
= 2o bôi trơn tốt và tính 
ng =2 chất trượt tối ưu 





4 um 6 
Độ nhấp nhô trung bình Rz——*>= 


Hình 2: Ảnh hưởng của chiều sâu nhấp nhô trên mài 
mòn của hành trình chạy 


Vùng tôi mới vì làm nguội 
nhanh chóng 


<1um 





Lớp da mềm qua nhiệt độ 
mài cao 


Phạm vi với ứng suất kéo 
trong vì nhiệt và áp suất 


262 j4 





Tinh thể không thay đổi 


Hình 3: Vùng biên bị tổn hại vì mài 


Mài khôn 





E. YTAN 0uo: 


Ống lót xy lanh và thanh truyền của động cơ cũng 
như vỏ hộp điều khiển của van thủy lực cần có 
bế mặt trượt được bôi trơn ít mài mòn (Hình 1). 
Điều này đạt được một cách an toàn nhất qua mài 
khôn vì bề mặt với lằn gia công đan chéo nhau tạo 
thành một nơi có khả năng chứa dầu tuyệt vời. 





Đặc điểm của mài khôn là sự kết hợp (cộng 
hưởng) giữa chuyển động tròn và chuyển 
động dọc trục trong quá trình loại bỏ kim loại 








cũng như rất ít nhiệt ở vùng biên của phoi. 





Mài khôn là sự cắt phoi với hạt mài được kết dính 
dưới sự tiếp xúc liên tục với bề mặt của đá mài 
khôn. Dựa theo chiều dài hành trình, phương 
pháp mài khôn được chia làm mài khôn hành 
trình dài và mài khôn hành trình ngắn. 


I Mài khôn hành trình dài 

Ở mài khôn hành trình dài dụng cụ đầu mài khôn 
(mũi doa) dẫn chuyển động tròn và hành trình 
chuyển động lên xuống, để tạo ra mặt võng các 
lằn gia công dưới một góc xác định trước (Hình 
2). Tốc độ chu vi v, và tốc độ dọc trục v. kết hợp 
là tốc độ cắt v.. 

Đầu mài khôn tùy theo độ lớn của đường kính 
mài có thể nhận từ 3 đến 12 giá giữ đá dịch 
chuyển xuyên tâm. Lượng ăn dao của đầu mài 
khôn được thực hiện bằng kết nối dạng khớp qua 
côn bung. Đầu mài khôn với béc đo khí nén ngắt 
tự động lượng ăn dao khi kích thước mong muốn 
của lỗ mài đạt được. 

Chỉnh sửa hình dạng. Sự chồng phủ lớn lên nhau 
qua các chuyển động của đá mài khôn tương đối 
dài và của lượng ăn dao cố định có khả năng sửa 
chữa lỗi dạng trụ của lỗ khoan. Gia công mài khôn 
lỗ thông suốt phải chỉnh vị trí hành trình và chiều 
dài hành trình sao cho khoảng 1/3 bề dài của đá 
mài nhô ra ngoài lỗ (Hình 3). Đường kính của hình 
trụ lúc gia công thô có sai lệch thì phần hành trình 
đi quá của đá mài ở cạnh hẹp được kéo dài ra và ở 
cạnh rộng được thu ngắn lại (Hình 4). Khi ở lỗ cụt 
thiếu phần hành trình đi quá thì có thể khôn phá 
với đầu khôn ngắn và hành trình ngắn đến đáy lỗ. 
Quy trình mài khôn. Đá mài khôn ép vào chỉ tiết 
với một lực ép từ 10 N/cm? đến 100 N/cm?. Sức 
ép nhỏ và tốc độ cắt thấp (nhỏ hơn 30m/phút) 
làm nhiệt độ ở vùng biên không tăng quá 100 °C 
ngay cả lúc mài phá. 


Thanh truyền 





=: 


Vỏ hộp điều khiển của H KẾ 
một van thủy lực 


Hình 1: Thí dụ điển hình cho mài khôn với hành trình dài 



































Vạ Tốc độ dọc trục 
Vị Tốc độ chu vi (tốc độ tiếp tuyến) 
vẹ Tốc độ cắt 


Hính 2: Các chuyển động và bề mặt ở mài khôn hành trình dài 


Chốt chỉnh ¬ 
Chốt kéo theo 
Thân dụng cụ 


Chuyển động quay ——‡— 
` 7 












Đá mài 
khôn 
Côn 
bung 


hiểu dài hành trình _ Chiều dài đá mài 





Chỉnh thanh mài khôn 


Hình 3: Lượng ăn dao và chuyển động hành trình của đầu 
mài khôn 


Dạng mở rộng trước 
Dạng côn Hường lính trong bụng rộng ra khi mài 
L———— Dạng ban đầu 
































Hình 4: Ảnh hưởng của thanh mài nhô ra khỏi dạng lỗ 


184 


Mài khôn 





Bắt đầu quá trình mài khôn, mũi nhọn nhấp nhô và 
dợn sóng lồi được loại bỏ nhanh chóng. Với hàm 
lượng vật liệu (diện tích) của mặt mài tăng, độ 
xuyên sâu của hạt mài dưới áp lực tiếp xúc không 
đổi giảm đi. Lực tải hạt đá mài khôn cuối cùng là quá 
nhỏ, hạt không thể tách ra được. Qua đó việc loại bỏ 
vật liệu, sự cọ mòn của đá mài khôn và độ nhám bề 
mặt giảm theo thời gian mài khôn (Hình 1). 






Với thời gian mài khôn tăng, sự thay đổi kích 
thước và chiều sâu nhấp nhô giảm đi từng 
phút. 








I Kết cấu của đá mài khôn 


Kết cấu của đá mài khôn cũng giống như ở đĩa mài. 

Đá mài khôn cũng cần phải tự làm sắc ngay cả với 
lực tiếp xúc nhỏ, nghĩa là hạt mài phải có thể tách 
và vỡ ra mặc dù tải hạt nhỏ. Loại hạt dùng nhiều 
nhất là kim cương và bor nitrit, sử dụng độ lớn hạt 
từ 20 um đến 200 um, trong đó hạt nhỏ hơn cũng 
cho độ nhấp nhô nhỏ hơn. 








Trong mài khôn, độ lớn hạt, lực tiếp xúc và tốc 
độ cắt ảnh hưởng đến độ bóng bề mặt đạt 
được. 








 Mài khôn hành trình ngắn 

(mài rung, miết) 
Qua mài khôn hành trình ngắn (phương pháp mài 
siêu tinh), chủ yếu là bề mặt ngoài của trụ, thí dụ 
như cổ bợ trục cốt máy (trục khuỷu) hay vòng rãnh 
chạy của ổ bi được gia công chính xác (Hình 2). 
Qua việc loại bỏ lớp da mềm và các lằn gia công 
phát sinh lúc mài, phương pháp mài khôn hành 
trình ngắn cải thiện rất nhiều độ bền mỏi của các 
chỉ tiết chịu lực cao. 
Đá mài khôn được gắn với một đầu rung truyền 
động bằng khí nén hay bằng điện cơ. Nó rung trên 
chỉ tiết ở chiều dọc với một độ lệch từ 1mm đến 6 
mm ngang qua lằn tiện hay lằn mài của gia công 
thô và được đẩy vào chỉ tiết quay với một lực ép 10 
N/cm? đến 40 N/cm? (Hình 3). Qua hành trình ngắn 
và nhanh với tần số từ 2300... 3000 /phút, kích cỡ đá 
mài khôn bị giới hạn, nghĩa là lỗi hình dạng chỉ có 
thể giảm được trong vòng chồng phủ các chuyển 
động của đá mài khôn. 





Mài khôn hành trình ngắn có thể cải thiện được 
rõ ràng độ đồng tâm qua việc loại bỏ dợn sóng, 
trong khi độ sai lệch của hình dạng ống hầu 
như không thể sửa chữa được (Hình 4). 









185 























=| Đường kính lỗ 





Sự cọ mòn 
của đá mài khôn 








———— Chiều sâu nhấp nhô 


Đường kính lỗ ——= 























Độ nhấp nhô 
0 1 2 phút 3 
Thời gian mài khôn ——= 


Hình 1: Ảnh hưởng của thời gian mài khôn đối với việc mài 
mòn vật liệu, cọ mòn đá mài khôn và độ nhấp nhô 


Đá mài khôn Chỉ tiết 


Đá mài khôn Vòng ổbi 





Mài khôn 
định hình 


Mài khôn tròn 
Với bước dẫn 
tiến dọc 


Phương pháp 
mài khôn suốt 


Hình 2: Các phương pháp mài khôn hành trình ngắn 


<== Chuyển động dẫn tiến 








| _— Lực tiếp xúc 


quay Chuyển động rung 






II 
»[ TÌÌ [| 
IPjjÌ 


Vết của gia công thô 








Vết mài khôn  Chitiết 


Hình 3: Chuyển động ở mài khôn hành trình ngắn 


Trước khi mài khôn hành trình ngắn 
E= : SE 


























in: 
+ 





































































































E=: EEEE H 





Sau khi qua mài khôn hành trình ngắn 
Em 









































































































































So) oờ 


Tiết diện bề mặt Độ lệch đồng tâm 


Hình 4: Bề mặt và dạng tròn ở mài khôn hành trình ngắn 


Mài nghiền 





3.6.7.2 Mài nghiền 





Ở mài nghiền vô số hạt mài rời được đẩy lăn giữa chỉ 
tiết và đĩa mài nghiền (Hình 1). Hiệu ứng của đẩy 
lăn với tác động nhồi dẫn đến việc loại bỏ vật liệu 
và ngược lại với mài khôn, ở đây xuất hiện những 
vết gia công không định hướng. 


Ảnh hưởng đến quá trình mài nghiền 

e_ Hạt thô cho sự loại bỏ vật liệu cao, hạt mịn cho 
chiều sâu nhấp nhô nhỏ 

e©_ Với lực tiếp xúc tăng lên, việc loại bỏ vật liệu 
tăng lên (Hình 2). Vì thế làm việc lúc ban đầu 
với áp lực cao, gia công nghiền sau cùng với áp 
lực thấp hơn. 

e Tốc độ mài nghiền ít ảnh hưởng đến việc loại bỏ 
vật liệu và độ bóng bề mặt. 

Hỗn hợp mài nghiền gồm hạt mài nghiền và nước 

hay dầu mài nghiền (Hình 1). Để chỉ có đầu nhọn 

hạt nhô ra khỏi màng nước và màng dầu, người ta 

sử dụng dầu nghiền đặc biệt cho hạt mài to. 

Hạt mài nghiền (Bột mài nghiền) cần đạt được công 

suất cao như có thể để loại bỏ vật liệu và một độ 

nhấp nhô đồng đều. Quan trọng là các hạt có độ 

lớn khác nhau nhưng phải nhỏ, vì hạt lớn hơn gây ra 

trầy xước. Người ta sử dụng hạt mài với số 400, 500 

và 600 có độ lớn hạt trung bình 9,3 m, 12,8 im và 

17,3 um. Các bột mài nghiền thường được sử dụng 

dùng trước đây là silicium cacbít, coridon, và bor 

cacbít sẽ dần dần được thay thế bởi hạt kim cương. 


I Máy mài nghiền một đĩa (Hình 3 và Hình 4) 
Đặc điểm của máy mài nghiền một đĩa là đĩa mài 
nghiền quay và vòng chỉnh sửa. 
Đĩa mài nghiền (đĩa làm việc) chủ yếu bằng gang 
hạt mịn. Các đĩa mài nghiền với độ cứng trung bình 
có khả năng sửa đá tốt và tạo thuận lợi cho hạt 
lăn tốt. Chi tiết qua mài nghiền có được bề mặt 
bóng mờ điển hình. Cho mài nghiền đánh bóng ta 
sử dụng đĩa mài nghiền bằng đồng đỏ, thép hay 
nhôm. Nhờ hạt mài mịn của đĩa mài “mềm” này sẽ 
phát sinh bề mặt bóng phản chiếu. 

Nhiệm vụ của vòng chỉnh sửa là: 

e_ Tiếp nhận và hướng dẫn chỉ tiết theo quỹ đạo 
cong để đạt được sự loại bỏ phoi đồng đều của 
đĩa mài nghiền. 

e_ Sửa đĩa mài nghiền bằng cách vòng sửa đĩa nơi 
đường kính lớn của đĩa mài nghiền được quay 
theo cùng chiều. 

e Phân bổ hỗn hợp mài nghiền và loại bỏ các phoi 
mòn qua rãnh ngoài biên của đĩa mài nghiền. 


186 


Chuyển động lăn 
của hạt 








=c 
Hạt mài nghiền _ Dung dịch mài nghiền 
` J 
Y 
Hỗn hợp 
mài nghiền 








=> Đĩa mài nghiền 


Hình 1: Quá trình mài nghiền 





















































=x 
0 


0 40 80 um 120 
Cỡhạt ——œ- 





Ăn mòn vật liệu 


Hình 2: Sự phụ thuộc của mài mòn vật liệu vào cỡ hạt và 
lực đè 


Đĩa ép (tải) 













Cung cấp hỗn 
hợp mài nghiền 


Đĩa 
chỉnh sửa 


Chỉ tiết. 


Đĩa HE! 


Vòng kẹp cố định 





Hình 3: Mài nghiền phẳng trên máy nghiền một đĩa 


Vòng chỉnh sửa Giá giữ 











Chỉ tiết 


Hỗn hợp 
mài nghiền 


Hình 4: Mài nghiền với một tấm ép 


Mài nghiền 





I Kiểm tra độ phẳng của đĩa mài nghiền 
Để một chỉ tiết với đường kính 100 mm đạt độ 
phẳng 0,1 m thì độ phẳng của đĩa mài nghiền 
phải bằng hoặc tốt hơn. Để giám sát độ phẳng 
của đĩa mài nghiền được kiểm tra từ một đến 
hai lần trong một ngày làm việc. Phương tiện 
để kiểm tra được sử dụng thước chính xác hay 
thước đo với nhiều đầu dò (Hình 1). 

Sự chỉnh sửa đĩa mài nghiền từ máy mài nghiền 
một đĩa hay máy mài nghiền hai đĩa phải qua kiểm 
tra, khi sai lệch không cho phép của độ phẳng 
xuất hiện. Dạng lồi phát sinh, khi sự loại bỏ phoi 
ởngoài quá lớn (Hình 1). Để khắc phục, vòng sửa 
sẽ được điều chỉnh theo bậc ở mức từ 2,5 mm vào 
phía trong cho đến khi nào đạt độ phẳng. Ở đĩa 
mài nghiền lõm vòng sửa được chỉnh ra ngoài. 






Hình dạng lệch của một đĩa mài nghiền phụ 
thuộc theo hình dạng và vật liệu của chỉ tiết 
cũng như số vòng quay của đĩa chỉnh sửa. 








Ở mài nghiền phẳng, độ phẳng của đĩa mài 
nghiền chuyển qua chỉ tiết. Tấm ép (tấm nén) làm 
tăng cao sự loại bỏ vật liệu (Hình 4trang 186). Chi 
tiết không bằng phẳng được ép các miếng đệm 
giữa có tính đàn hồi vào đĩa mài nghiền. Chỉ tiết 
nhỏ được đặt vào vào khoảng hở của giá đỡ chỉ 
tiết trong vòng chỉnh sửa. 

Mài nghiền phẳng song song được thực hiện 
với một tấm ép không có đệm giữa. Mặt dưới của 
tấm ép phải chứng tỏ có một độ phẳng cao và 
sạch sẽ. Khả năng đạt được độ lệch song song 
đến 0,2 im. 

Máy mài nghiền hai đĩa gia công cùng lúc các 
bề mặt chỉ tiết giữa hai đĩa mài nghiền (Hình 
2). Hỗn hợp mài nghìền được dẫn liên tục với 
định lượng và lực tiếp xúc đĩa mài nghiền trên tác 
động sự loại bỏ phoi. Những chỉ tiết được truyền 
dẫn bởi đĩa răng (đĩa quay). Việc loại bỏ phoi đều 
đặn của đĩa mài nghiền được cố gắng đạt tới 
qua sự thay đổi chiều quay của đĩa mài nghiền 
và phần mài quá ranh giới bìa đĩa của chỉ tiết. 


Vì tác động có thể lật của chỉ tiết, chiều cao 


của chỉ tiết nên nhỏ hơn kích thước của bề 
mặt đế. 





Thí dụ ứng dụng điển hình là chỉ tiết của bơm 
bánh răng (Hình 3). Độ phẳng song song và bề 
dày của bánh răng cũng như tấm đệm giữa (vỏ 
bơm) rất quan trọng cho chức năng của bơm. 





Thước đo 


((T(ŒT-(ŒY 
l— —=— 


= 










Vòng chỉnh 
sửa 

Đĩa mài 
nghiền lồi 


Đĩa mài 
nghiền lõm 





Chỉ tiết 


Đầu đo 


Đĩa răng tiếp nhận 
chỉ tiết 





Chốt vành răng trong 
hay vành răng trong 


Hình 2: Máy mài nghiền hai đĩa 


Thước kiểm tra 









Tấm đệm giữa (Vỏ bơm) 
và bánh răng bằng thép 
thiêu kết 





5+0,002 5- 0,001/- 0,003 





0,2...0,3 mm 





60...100um | 40..75m 





Nước 





| khoảng 8 phút | khoảng 10 phút 





1 um 





2m 1,5 im 








Rz= 0,6 um 











Hình 3: Mài nghiền mặt phẳng song song chỉ tiết của một bơm 
bánh răng 


187 


Mài nghiền 





Ở mài khôn phẳng còn gọi là mài tỉnh, thay vì đĩa 
mài nghiền người ta sử dụng đĩa làm việc (đĩa công 
tác, đĩa gia công) với tấm tròn bằng CBN (cubic boron 
nitride: Bor Nitrua với tỉnh thể lập phương) hay bằng 
kim cương (“viên/hòn”) được dán vào (Hình 1). Do đó 
hình thành đĩa làm việc với khoảng trống lớn cho việc 
phun rửa với dầu khôn hay nước. 

So với mài nghiền, việc mài mòn vật liệu ở khôn phẳng 
tăng lên đáng kể. Với lượng dư vật liệu từ 0,6... 0,8 mm 
có thể đạt kích thước với độ lệch + 2 m trong một 
phút. Độ song song đạt được ở mài khôn phẳng nằm 
trong khoảng 0,5... 2 1m và ở mài nghiền 0,2...1 tim. 


Khôn phẳng (mài tinh) là phương pháp thay thế 
mài nghiền rất hiệu quả. 


So sánh với mài thông thường thì ở đây việc loại 
bỏ vật liệu với tốc độ cắt thấp hơn và lực nén ít 
trên bề mặt tiếp xúc lớn. 





Mài nghiền tròn ngoài cũng thực hiện trên máy mài 
nghiền hai đĩa. Vị trí nghiêng (lệch) của chỉ tiết trong 
đĩa chạy dẫn đến một chuyển động lăn và chuyển 
động trượt giữa các đĩa mài nghiền (Hình 2). Để giữ 
độ phẳng của mình, những đĩa mài nghiền chạy quá 
trên toàn bộ bề mặt những chỉ tiết trong mỗi vòng 
quay của bánh lệch tâm (đĩa cam). 

Đường tiếp xúc của chỉ tiết dẫn đến việc cải thiện độ 
phẳng, độ tròn đồng tâm và kích thước chính xác thí 
dụ như ở kim vòi phun, xy lanh kiểm tra hay pittông 
điều khiển thủy lực (Hình 3). 

Ứng dụng của phương pháp mài nghiền luôn luôn 
được khuyến nghị khi chỉ tiết rất chính xác được gia 
công với bề mặt phẳng hay song song (Hình 4). Tất cả 
các vật liệu đều có thể sử dụng làm bột mài nghiền, 
thí dụ như thép, hợp kim cứng, nhôm, gốm và chất 
dẻo. Ảnh hưởng của vật liệu chỉ có thể nhận biết ở 
hiệu suất loại bỏ phoi và độ bóng bề mặt. 





1 Đặc điểm nào của động cơ bị ảnh hưởng qua 
kích thước chính xác và độ nhấp nhô ở hành 
trình chạy của pittông? 

2 Yêu cầu nào được thực hiện ở phương pháp 
gia công tỉnh? 

3 Những lằn mặt võng trong gia công ở mài 
khôn được hình thành như thế nào? 

4 Qua đâu mà độ phình thắt của ống trụ có thể 
sửa chữa ở mài hành trình dài? 

5 Tác dụng nào xảy ra khi lực tiếp xúc cao trong 
quá trình mài nghiền? 

6 Tại sao ở mài nghiền phải được đạt một sự 
loại bỏ đồng đều vật liệu của đĩa mài nghiền? 








188 








Hình 1: Mài khôn phẳng với “viên” 


Đĩa chạy với các 
chỉ tiết 










Đĩa mài nghiền 

(Hình dạng vòng =m._. 
RA 

Đĩa lệch tâm cho \ 

chuyển động 

của đĩa chạy 





Chỉ tiết 
Đĩa chạy 














O|0,0002 
/|0,00025 












































Hình 3: Kim phun đã được gia công thô trước và kim phun 


đã mài nghiền 





Van điều khiển khí nén Vòng của vòng bi 


(nhôm) (thép) 
|Ô] Œœ) CO 
Mảnh cắt Đĩa trộn Vòng C 
(hợp kim cứng) (oxít gốm) an toàn (thép) 


Hình 4: Chỉ tiết qua mài nghiền trên máy mài nghiền một 


đĩa và máy mài nghiền hai đĩa 


Xói mòn bằng tia lửa điện 








EN. 5: Ó)01/)0)(1(1400/0000/0) 197-1000 0ì 2001/1011) 


Qua xói mòn bằng tia lửa điện (ăn xói mòn) có thể 
gia công tất cả các vật liệu dẫn điện không tùy thuộc 
vào độ cứng. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho 
sản xuất đơn lẻ của các chỉ tiết phức tạp như dạng 
rỗng, dạng lún (lã) hay lỗ thủng bằng thép tôi cứng 
hoặc hợp kim cứng. 





Qua ăn mòn bằng tia lửa điện ta có thể gia công 
tất cả các vật liệu kim khí. 








Người ta phân loại ăn mòn bởi tia lửa điện khoét (ăn 
xói mòn lún) và cắt bằng tia lửa điện (ăn xói mòn 
dây) (Hình 1). 





EN. TC soi 9419-09-00 Ô((l( Noi 


Qua ăn mòn bằng tia lửa điện hình dạng chỉ tiết gia 
công được sản xuất qua một điện cực. Điện cực được 
tạo hình theo dạng đối xứng đã định trước của chỉ 
tiết (Hình 1 trang 191). 


Cấu tạo một hệ thống thiết bị ăn xói mòn 
khoét 

Hệ thống thiết bị ăn xói mòn thực sự gồm máy với 
bộ kiểm soát bước dẫn tiến và bộ kiểm soát vị trí. 
Một máy phát để sản xuất dòng phóng điện và một 
thùng với bơm, bộ lọc và hệ thống phun rửa cho 
điện môi (Hình 2). Chuyển động dẫn tiến được điều 
khiển bằng NC. 


I Quá trình ăn xói mòn (Hình 3) 

Cấu tạo của dòng điện. Chi tiết và điện cực được kết 
nối với một máy phát tạo ra dòng điện mạch động 
(tạo xung) một chiều từ 20 V đến 150 V. Điện cực làm 
dụng cụ được tiến đến gần chỉ tiết một khoảng cách 
nhỏ, gọi là khe hở tia lửa. 

Quá trình phóng điện. Giữa điện cực và chỉ tiết là 
một chất lỏng không dẫn điện gọi là điện môi. Ở vị 
trí hẹp của khoảng hở tia lửa tích tụ dưới sự tác động 
của các ion điện trường và hạt nhỏ vật liệu. Sự tập 
trung này dẫn đến một sự bắn tia lửa điện. Dòng điện 
phóng tăng đến mức giá trị điều chỉnh cao nhất từ 
0,5 A đến 8 A. Trong kênh chuyển tải phát sinh nhiệt 
đến 12000°C dẫn đến làm chảy lỏng và bốc hơi hạt 
nhỏ vật liệu. 

Sựăn xói mòn. Ở cuối dòng xung điện làm sụp kênh 
phóng điện (kênh chuyển tải). Các hạt nhỏ vật liệu 
bị đẩy ra khỏi kênh chuyển tải. Mỗi tia lửa tạo ra một 
dạng vết lõm sâu. Hình dạng chỉ tiết là kết quả của 
các vết lõm sâu ấy. Ăn mòn cũng xảy ra ở điện cực. 


189 


Khoét bằng tia lửa điện 
Bước dẫn tiến 
Điện cực 


Cắt bằng tia lửa điện 







Chỉ tiết Bước dẫn tiến 


Hình 1: Phương pháp gia công bằng tỉa lửa điện 
(Ăn xói mòn) 


Bước dẫn tiến 
được điều chỉnh Dòng điện mạch 


động một chiều 


II PHI: 


Máy ăn xói mòn 







Điện cực làm 
dụng cụ 








Điều khiển 
với máy 
phát điện 











trường ion nẹt lửa 





( Kênh @® Sưăn xói 
phóng điện mòn 


( Bề mặt ăn 
xói mòn 


Hình 3: Quá trình ăn xói mòn 


Xói mòn bằng tia lửa điện 





M Đại lượng (độ lớn) đặc trưng của điện 
Máy phát tạo ra một chuỗi xung và tách xung (khoảng 
xung). Giá trị điện thế U, cường độ dòng điện I, độ 
rộng xung f. và sự tách xung f_ đều điều chỉnh được 
và phần lớn được điều khiển qua một chương trình. 
Mỗi xung bao gồm thời gian cho việc tạo dựng kênh 
chuyển tải (kênh phóng điện) dưới sự tác động của 
điện thế đánh lửa và thời gian phóng điện thực sự 
(Hình 1). Cường độ dòng điện điều chỉnh càng cao 
và chiều dài xung tỷ lệ với sự tách xung càng lớn thì 
lượng xói mòn vật liệu càng lớn và độ chính xác hình 
dạng và độ bóng bề mặt thấp (Hình 2). 






Cường độ dòng điện cao hơn và xung dài hơn 
làm tăng lượng ăn xói mòn, giảm độ bóng bề 
mặt và độ chính xác hình dạng. 








Độ chính xác của hình dạng và kích thước, độ bóng 
bề mặt và lượng loại bỏ vật liệu cũng như độ mòn 
điện cực được xác định cơ bản từ sự điều khiển của 
máy phát điện trong quá trình ăn mòn (Hình 3). 
Việc thay đổi tinh thể ở lớp ngoài biên của chỉ tiết 
(Hình 4) sau khi công đoạn ăn xói mòn hoàn tất phải 
nhỏ sao cho chức năng và độ bền mài mòn của chỉ 
tiết không bị ảnh hưởng xấu. 


 Khe hở tia đánh lửa 

Khe hở tia đánh lửa là toàn bộ khoảng cách giữa dụng 
cụ điện cực và chỉ tiết. Khe hở tia đánh lửa càng nhỏ 
thì độ chính xác tạo dạng càng cao. Tùy theo công 
suất của ăn mòn và độ bóng bề mặt của chỉ tiết, khe 
hở tia đánh lửa được chọn từ 0,03 đến 0,1 mm. 

I Điện môi 

Điện môi được sử dụng là dầu khoáng hay 
hydrocácbon tổng hợp, trong phương pháp cắt ăn 
mòn bằng tia lửa điện cũng dùng nước khử muối 
(khử ion). Lượng vật liệu bị ăn mòn, các chất bị phân 
giải (phân hủy) và nhiệt phát sinh phải được dẫn 
qua dung dịch điện môi. Do đó điện môi cần phải 
được súc rửa sạch một cách tích cực, lọc, làm nguội 
và thường xuyên thay mới. Hơi nước phát sinh và sản 
phẩm phân hủy phải được hút ra ngoài cũng như quy 
định làm việc và phòng cháy chữa cháy phải được 
chấp hành nghiêm ngặt. 

Công suất ăn (xói) mòn 

Ở phương pháp khoét bằng ăn xói mòn, công suất 
loại bỏ vật liệu mỗi phút phụ thuộc phần lớn vào: 

e_ Vật liệu chỉ tiết và vật liệu điện cực. 

e_ Bề mặt (diện tích) tiết diện của điện cực. 

e Quá trình ăn xói mòn thô và ăn xói mòn hoàn tất. 


190 





100 200 300 400 us 500 





Bề rộng xung f, -| Sự ch | Thời gian t 
(chiều dài xung) 'Xung n 


Hình 1: Quá trình phóng điện theo thời gian 


Ăn xói mòn thô t;t, > 10: 1 








Ăn xói mòn tỉnh TT! lƠI ăn xói mòn hoàn tất t: t, < 1: 1 


Hình 2: Trị số điều chỉnh ở ăn mòn bằng tia lửa điện 


Khe hở bên Sự mòn góc Sự tạo 
dạng côn điện cực hồ quang 





Nguyên nhân có thể của sai lệch hình dạng: 
e_ điên xung cao e_ sựtách xung dài 
e_ sự tách xung ngắn e súc rửa không đủ 


Hình 3: Sai lệch hình dạng khi ăn mòn khoét 






Vết nứt bề mặt 







Lớp đặc lại 





0,4um 





Vật liệu không bị ảnh hưởng 


Hình 4: Thay đổi tỉnh thể ở bể mặt chỉ tiết ăn xói mòn 


Ăn xói mòn khoét 





M Điện cực 

Kích thước. Kích cỡ khe hở tia lửa điện và độ ăn 
mòn của điện cực phải chú ý lúc sản xuất điện cực. 
Vì cường độ dòng điện và khe hở tia đánh lửa lúc 
ăn mòn hoàn tất được chọn nhỏ hơn ởăn mòn thô, 
kích thước thiếu ở điện cực tỉnh cũng nhỏ hơn kích 
thước điện cực thô. 


Vật liệu. Vật liệu điện cực phải dẫn điện và có độ 
nóng chảy cao cũng như điện trở nhỏ. Sử dụng 
phần lớn là graphiít (than chì) (Hình 1), đồng (Hình 
2), đồng wolfram và hợp kim đồng kẽm (Bảng 1). 




















Bảng 1: Vật liệu điện cực 

Vậtliệu | Đặc điểm của điện cực | Ứng dụng 

điện cực 

Graphít Dễ gia công qua phay Thép và thép 
tốc độ cao, ít mòn không gỉ 

Đồng Gia công tốt, công suất | Thép và thép 
ăn xói mòn cao, độ không gỉ 
mòn trung bình 

Đồng- Ít mòn ở hợp kim cứng | Thép dụng cụ 

Wolfram hợp kim cứng 

Dây thau | Mòn ở dây không Ăn xói mòn 
đáng kể bằng dây 














Chế tạo. Các điện cực được phay nguyên khối, 
đúc, ăn xói mòn bằng dây hoặc được ghép lại từng 
phần. Phôi điện cực được gia công trên hệ thống 
kẹp, nơi mà sau đó điện cực được tiếp nhận ở máy 
ăn xói mòn. 


I Phương pháp ăn xói mòn khoét 

(ăn xói mòn thủng) 
Xói mòn khoét trục đơn. Điện cực chỉ dịch chuyển 
ở chiều của bước dẫn tiến (Hình 1 trang 189). 
Xói mòn hành tỉnh. Trong quá trình gia công, các 
điện cực được dịch chuyển trệch ra ngoài theo trục 
X và trục Y qua thiết bị hành tinh. Chuyển động 
này có thể xảy ra với bước dẫn tiến ở trục Z hay 
không (Hình 3). Trong xói mòn hành tinh có thể ăn 
xói mòn thô và ăn xói mòn tinh với cùng một điện 
cực và chỉnh sửa kích thước ăn xói mòn cuối cùng. 
Xói mòn được điều khiển theo quỹ đạo. Sự dịch 
chuyển của điện cực cũng như của bàn kẹp ở trục 
X, trục Y và trục Z được tính trước bởi chương trình 
điều khiển NC. Như thế có thể ăn xói mòn mặt cắt, 
được thu hẹp hoặc mở rộng theo chiều xuống dưới. 
Thường cũng có một trục điều khiển C để xử lý thí 
dụ như tạo khả năng ăn xói mòn rãnh dạng xoắn 
ốc (Hình 4). 


191 





điện cực graphít 


Hình 1: Điện cực graphít với khuôn rèn được ăn xói mòn 





Điện cực đồng 


Hình 2: Điện cực đồng trong một thiết bị ăn xói mòn hành tỉnh 


Dịch chuyển theo 
trục X và trục Y 
(đơn giản hóa) 








Điện cực 


Bước dẫn 
tiến trục Z 


Hình 3: Xói mòn hành tỉnh của một tứ giác trong 


chuyển động của điện cực 





điện cực 


chỉ tiết 


Nới rộng ra Rãnh dạng xoắn ốc 


Hình 4: Điều khiển đường quỹ đạo ăn xói mòn 


Cắt bằng tia lửa điện 





CN. .VA@-i43 ii s0: -000/191.-( 0 (-):0‹9)0/0/0)/ 159/10 lcNo.-) Ac-j) 





Trong phương pháp ăn xói mòn bằng dây dụng cụ 
điện cực là một sợi dây thau chạy. Cũng như trong 
ăn xói mòn khoét, việc ăn mòn được thực hiện qua 
sự phóng điện giữa dây và chỉ tiết. Phương pháp ăn 
xói mòn bằng dây cắt đòi hỏi những máy móc đặc 
biệt (Hình 1). 


I Quá trình cắt 

Dây có bề dày từ 0,1 mm đến 0,3 mm được quấn căng 
vào một cái lõi và từ đó kéo qua chỉ tiết rồi xử lý sau đó. 
Các dẫn hướng dây ở trên và ở dưới của chỉ tiết giúp 
sợi dây triệt rung và đảm bảo một đường cắt thẳng. 
Chỉ tiết được cắt trong điện môi. Chất này thường là 
nước khử muối. 

Quy trình ăn xói mòn bắt đầu từ một lỗ mồi được gia 
công qua khoan hay ăn xói mòn khoét trước đó. Sợi 
dây phải được xỏ qua lỗ này. 

Với điều khiển bằng kỹ thuật số của chuyển động 
bàn và vị trí nghiêng của dây qua dịch chuyển lệch 
hướng người ta sản xuất nhiều loại hình dạng trong 
và ngoài khác nhau (Hình 2) thí dụ như tấm cắt, tấm 
dẫn hướng và chày cắt trong một dụng cụ cắt (trang 
105) với cùng một chương trình NC. 


I Kẹp chỉ tiết 

Gá và hệ thống gá đặc biệt được sử dụng để kẹp chỉ 
tiết. Các gá được thiết kế sao cho quá trình ăn xói 
mòn trong toàn bộ phạm vi làm việc không bị cản 
trở (Hình 1). 








Dẫn hướng dây 


Chỉ tiết 





Dụng cụ cho 
khuôn trong 

Tế: Dụng cụ cho 
DU: khuôn ngoài 
Hình 2: Dụng cụ ép đùn chế tạo bởi cắt dây bằng tia 
lửa điện 


Ưu điểm và nhược điểm của khoét và cắt bằng tia lửa điện 





Ưu điểm: 

e Gia công khoét, lỗ thủng, làm ren các thép đã 
tôi cứng và hợp kim cứng 

e_ Cũng có thể gia công các hình dạng trong rất 
khó với bán kính nhỏ, kích thước và hình dạng 
với độ chính xác cao 

e_ Bềmặt gia công đồng đều, tuy nhiên độ bóng 
bề mặt không cao lắm. 





Nhược điểm: 

Công suất loại bỏ vật liệu thấp trong ăn xói 
mòn hoàn tất 

Sai lệch kích thước và hình dạng qua điện cực 
mòn 

Chi phí cho máy (thiết bị) cao 

Tinh thể thay đổi ở lớp vùng biên qua nhiệt độ 
cao trong lúc ăn xói mòn 








1 Vật liệu nào có thể gia công được qua tia lửa điện? 


2 Ăn xói mòn khoét có ưu điểm gì đối với phay? 


3 Độ chính xác của hình dạng và kích thước ở ăn xói mòn khoét tùy thuộc vào đâu? 
4 Vật liệu điện cực nào được dùng cho ăn xói mòn khoét cũng như ăn xói mòn dây? 
5 Qua đâu người ta phân biệt ăn xói mòn khoét và ăn xói mòn dây? 








192 


Đồ gá (Dụng cụ/thiết bị gá) 





3.6.9. Đồ gá và cơ cấu kẹp ở máy công cụ 





Các phương pháp gia công cắt gọt định hình ở máy công cụ được sử dụng chủ yếu để sản xuất những 
chỉ tiết kim loại. Chúng được nhận biết qua những chuyển động nhất định, thông số cắt gọt và hệ thống 
kẹp như đồ gá và các cơ cấu kẹp đa dạng. 


EN. Go /-0010‹-10v/) 0) 10) 


Với đồ gá chỉ tiết gia công được kẹp giữ chặt ở một vị trí xác định chính xác, lặp lại một cách rõ ràng 
(Hình 1). Các đồ gá cũng được dùng để kiểm tra các chỉ tiết sau khi sản xuất hoặc xác định vị trí lắp ráp 
của chỉ tiết và cụm chỉ tiết. 


Việc sử dụng đồ gá đem đến ưu điểm sau: 





e Rút ngắn thời gian sản xuất e_ Giảm thời gian phụ cho chỉnh sửa và kẹp 
e_ Cải thiện sự lặp lại chính xác e_ Loại bỏ công việc phụ như lấy mực và đóng 
e_ Nhiều chỉ tiết không thể gia công được nếu dấu (đóng poăng tô) 

không có đồ gá. 





Đai ốc sáu cạnh 
với ổ cầu 









Đài kẹp (gá kẹp, mỏ 
kẹp) với bi vạt phẳng 








Bù long mặt 
chỏm cầu 











Vít cầu ép 








Vít chốt (goujon) Bù long tựa với bề mặt có khía 


Hình 1: Đồ gá kẹp 


Đế ba điểm Chỉ tiết 
Chỉ tiết thô (Hình 1) được kẹp chặt trên ba điểm không thẳng hàng (Hình 
2). Khoảng cách giữa các điểm tựa với nhau từ điểm này qua điểm khác nên 
càng xa càng tốt. Qua đế ba điểm chỉ tiết bị bắt buộc nằm chắc chắn ở mỗi 
điểm. Phía bên cạnh của chỉ tiết được định vị thí dụ như qua mặt tựa hình cầu. 






























































Hình 2: Đế tựa ba điểm 





Yêu cầu của đồ gá kẹp ở máy công cụ 


e_ Kẹp an toàn chỉ tiết e_ Thay đổi dễ dàng các cơ cấu kẹp 

e_ Trong quá trình kẹp, chỉ tiết bị biến dạng càng se Chỉ tiết kẹp đa dạng và có khả năng sử dụng lại 
ít càng tốt e Thao tác đơn giản, nhanh và an toàn 

s _ Kẹp với độ chính xác lặp lại cao e_ Chỉ phí đồ gá càng thấp càng tốt 





Cơ cấu kẹp cung cấp lực kẹp cơ, thủy lực, khí nén hay nam châm. 


193 


Cơ cấu kẹp cơ khí 





CN. V6. «00 ‹(-oi‹o 04) 


Lực kẹp của cơ cấu kẹp cơ khí được đem lại 
qua bu long, ốc vít, đòn bẩy, vòng cung siết hay 
bánh lệch tâm (đĩa cam). 





| 110 41s11111E 


e_ Lực kẹp lớn e_ Tốn hao thời gian 

e Được giữ lại kẹp 
nhờ ma sát se Lực kẹp không đều, 
của cơ cấu kẹp nguy cơ ứng lực căng 








 Bù long kẹp, mỏ kẹp và đế kẹp 

Chỉ tiết thường được kẹp trên bàn máy với bù 
long rãnh đầu T, đai ốc siết, mỏ kẹp và đế siết 
(Hình 1). 

Mỏ kẹp tác động như đòn bẩy một bên (Hình 
1). Bù long kẹp càng nằm gần chỉ tiết thì lực 
kẹp càng lớn. Mỏ kẹp nên đặt làm sao để cho 
khoảng cách a nhỏ như có thể. 


Thí dụ: Lực kẹp F là bao nhiêu khi F = 4,6 kN, Í, = 60 
mm và Í, = 95 mm (Hình 1)? 


F.l,. 4,6kN.60 mm 
Giải: F, = = 





=2,9kN 


$Sp Ị 
2 


95mm 





Ở mỏ kẹp, bù long kẹp phải đặt càng gần 
chỉ tiết càng tốt. 








Vì ứng suất lớn nên bề cao của đai ốc vào 
khoảng 1,5 lần đường kính ren (Hình 2). Một 
miếng đệm đã tôi cứng được lót giữa mỏ kẹp 
và đai ốc kẹp. Vị trí nghiêng giữa mỏ kẹp và chỉ 
tiết được cân bằng qua đệm hình cầu và đệm 
lõm côn. Với các con đội vít ta có thể điều chỉnh 
vô cấp chiều cao (Hình 2). 

Chỉ tiết chỉnh và chỉ tiết đỡ được dùng để chỉnh 
thẳng hoặc đỡ chỉ tiết (Hình 3). Chỉ tiết nặng 
được chỉnh qua con nêm chỉnh đưa vị trí của 
nó đến dụng cụ. Các cơ phận đỡ (bộ phận đỡ, 
phần tử đỡ, chỉ tiết đỡ) được đặt dưới chỉ tiết có 
thành mỏng để các chỉ tiết không bị bẻ cong 
trong lúc gia công. 


Kẹp phẳng 

Với kẹp phẳng hay kẹp sâu, chỉ tiết phẳng được 
kẹp sao cho dụng cụ khi gia công không bị cản 
trở (Hình 4). Qua vị trí nghiêng của bù long kẹp, 
khi kẹp chỉ tiết được ép chặt vào mặt tựa và vào 
bàn máy cùng một lúc. 









|— 


E 





l› 
| h 
F 
Sp 
F:|Ì 
Sỹ TU 





Giá đỡ bậc thang 
làm đế kẹp 
Bù long kẹp 





Mỏ kẹp 





Hình 1: Mỏ kẹp 


Gu jông Chiều cao đai ốc 1,5. đ 









Đệm hình cầu 





Con đội vít 
Hình 2: Đế kẹp điều chỉnh được 
Chỉ tiết 


Đế kẹp có bậc tỉnh L 


=- 


TH: 
Ñ| | 
Ji. 


Bù long kẹp 
Hàm kẹp 


Hình 4: Kẹp phẳng 


194 


Cơ cấu kẹp cơ khí 





Kẹp đòn bẩy khuỷu và kẹp lệch tâm 
(kẹp cam) 

Kẹp đòn bẩy khuỷu và kẹp lệch tâm được sử 

dụng chủ yếu ở đồ gá và được bắt chặt bằng vít. 


27.141/1/119151/.1{-121‹(4)1197-14.40)10//TA 7-1 c1.) 





lệch tâm 


e Kẹp nhanh và xả kẹp nhanh cơ cấu kẹp 
e Cơ cấu kẹp tự hãm 
e Lực kẹp ít hơn so với kẹp bằng bù long (vít) 





Một chỉ tiết kẹp theo nguyên tắc đòn bẩy khuỷu 
(Hình 1) đạt lực kẹp lớn nhất khi ba khớp A, B, 
C bung thẳng hàng. Từ vị trí này đòn bẩy khuỷu 
không thể đẩy trở về bởi một lực đối. Vượt qua 
vị trí duỗi này là một sự kẹp đảm bảo an toàn. 
Nó tự hãm lại nhờ ma sát. 





Kẹp đòn bẩy khuỷu tác động tự kẹp giữ sau 
khi vượt qua đường bung (đường chuẩn, 
đường xuyên trục). 











Kẹp nhanh hoạt động theo nguyên tắc đòn 
bẩy khuỷu (Hình 2). Nó đảm bảo kẹp và định 
vị nhanh ít hao tốn lực, do đó thường được sử 
dụng cho gá hàn, gá khoan hoặc gá kiểm tra nơi 
không cần lực kẹp cao. 

Kẹp lệch tâm (kẹp cam) lực kẹp được tạo ra bởi 
bánh lệch tâm tự hãm (Hình 3). 

Ở đĩa lệch tâm, tâm điểm M1 của đường cung 
kẹp nằm ngoài (lệch tâm) tâm điểm quay M2. Đĩa 
kẹp lệch tâm không nên sử dụng khi gia công có 
dao động (rung) mạnh xuất hiện vì qua đó nó có 
thể tự tháo ra bởi rung động. Do vậy đĩa kẹp lệch 
tâm không phù hợp để sử dụng cho đồ gá phay. 


Mặt đế tự lựa (Mặt đế tự chỉnh) 

Chỉ tiết, thí dụ như phôi gang, thường phải kẹp 
ở các mặt không gia công. Vì các mặt này không 
chính xác bằng phẳng và thường nghiêng nhẹ, 
chỉ tiết có thể biến dạng do kẹp không thích 
hợp (Hình 4). 

Để ngăn ngừa sự biến dạng lúc kẹp, cơ cấu kẹp 
có thể phải điều chỉnh bề mặt nghiêng. Yêu cầu 
này phù hợp với mặt đế tự lựa (Hình 5). 





Mặt đế tự lựa thích ứng với hình dáng của 
chỉ tiết. Với nó chỉ tiết có thể kẹp mà không 








làm hỏng bề mặt. 













Chỉ tiết N Tháo kẹp 
Hành trình KP 0) 
l§ << Vị trí duỗi \ 
Z7 L + ` xẾ _ : Kẹ 


Hình 1: Kẹp đòn bẩy khuỷu 


Vị trí duỗi 


Điểm " 


Chỉ tiết 


Vị trí kẹp tự hãm 


Hình 2: Kẹp nhanh 
Điểm quay M2 


Tâm điểm của vòng 
lệch tâm M1 




















Hình 3: Bánh kẹp lệch tâm 


Bề mặt sau khi 


gia công và tháo kẹp :. 
Phôi gang 


Chỉ tiết biến dạng qua 


Kẹp cách kẹp không phù hợp 


Không kẹp 


Hình 4: Kẹp với mặt đế không tự lựa 


Mặt phay không biến dạng 
sau khi tháo kẹp 





Hình 5: Mặt đế tự lựa 


195 


Kẹp từ 





 Ê tô máy 

Ê tô máy sử dụng để kẹp chỉ tiết vừa và nhỏ 
với dạng thích hợp cho sản xuất đơn lẻ và loạt 
nhỏ (Hình 1). Thao tác kẹp siết được thực hiện 
bằng cơ hay thủy lực. Trong điều khiển (dẫn 
động) bằng cơ nhờ vào một tay quay lực kẹp 
(cơ) được khuếch đại hay bằng thủy lực qua 
một bộ phận gọi là trục thủy lực cao áp (Ben 
thủy lực) (Hình 2). 

Ê tô máy cao áp (mỏ cặp máy áp lực cao) làm 
việc với lực kẹp ban đầu để quân bình độ cong 
của cơ cấu kẹp hay cũng của chỉ tiết và qua 
đó có thể tránh mất đi một lực kẹp. Vì vậy tay 
quay của trục cao áp cơ-thủy lực (Hình 2) được 
tuột ra sau khi đạt lực kẹp điều chỉnh ban đầu. 
Pittông chỉ được truyền động qua chuôi nắm 
trong buồng dầu và tạo ra lực kẹp tương ứng 
qua áp suất dư phát sinh. 

Việc vận hành cũng có thể được thực hiện 
bằng thủy lực - thủy lực kết hợp với máy thủy 
lực. Việc điều khiển được thực hiện bằng ngắt 
tay hay ngắt chân hay qua xung điện của bộ 
điều khiển thiết bị. 


EÃ RE (- oẲn), 


Tấm kẹp từ (Bàn kẹp, mâm kẹp) chỉ kẹp được 
vật liệu có sắt từ (có khả năng từ hóa). Các 
đường lực (từ thông) đi qua chỉ tiết kẹp và giữ 
chặt nó trong từ trường (Hình 3). 

Tấm kẹp nam châm vĩnh cửu điều khiển 
bằng điện chuyển đổi từ kẹp sang xả kẹp 
chỉ với một dòng xung điện ngắn. Để tạo 
ra lực ép thí dụ như lõi nam châm vĩnh cửu 
được từ hóa qua từ trường của cuộn dây điện. 
Trong lúc gia công chỉ tiết được giữ chặt qua 
nam châm vĩnh cửu. Tấm kẹp không có điện 
và không nóng, do vậy cho kết quả gia công 
chính xác cao. 





Để chỉ tiết không phẳng và cong kẹp không 
bị biến dạng người ta sử dụng tấm kẹp từ với 
cực từ động (Hình 4). 





Qua kẹp bằng từ chỉ tiết được kẹp nhanh, 
an toàn và ít méo. Có thể gia công được 
năm mặt không bị cản trở qua cơ cấu kẹp. 








Chỉ tiết nhiễm từ sau khi kẹp phải được khử từ. 





Hình 1: Ê tô máy (Mỏ cặp máy) 


Bù long đẩy Pittông Chuôi nắm Tay quay 





Xy lanh với chỉ tiết ly hợp 


Hình 2: Trục cao áp 


Lực giữ 
jm ... 
Từ thông Chỉ tiết 















Phân chia cực 


Hình 3: Kẹp từ 


Chỉ tiết 
Nam châm 


Hình 4: Kẹp với cực từ động 


196 


Kẹp thủy lực và kẹp khí nén 





ER. SE 1(-sÃ(()(0)Ä|((d 


Hệ thống kẹp thủy lực có các ưu điểm sau: 





e_ Lực kẹp cao trong không gian hẹp 

e_ Sứ dụng linh hoạt 

se Tạo dựng nhanh lực kẹp 

e_ Độ bền vững cao của phương tiện kẹp 


e_ Điều chỉnh và thay đổi lực kẹp qua điều khiển 
trên máy (gia công thô và gia công tinh) 

e_ Lực kẹp đồng đều ở các vị trí kẹp làm giảm sai 
lệch hình dạng ở chỉ tiết 








Hệ thống kẹp thủy lực gồm bộ phận tạo áp suất, 
van điều khiển và xy lanh kẹp. Phục vụ cho tạo 
áp suất là các bơm tay, bộ xử lý (trợ lực) áp suất 
khí-thủy lực và tổ hợp bơm điện - thủy lực. 
Bơm tay được sử dụng trong kỹ thuật lắp ráp, 
nơi thiếu khí nén hay thiếu điện lưới. 

Bộ phận chuyển đổi áp suất khí-thủy lực 
chuyển đổi áp suất làm việc thấp ở hệ thống khí 
nén thành một lực kẹp thủy lực cao (trang 506). 
Tổ hợp bơm điện thủy lực là trang bị chủ yếu 
cho thiết bị kẹp thủy lực ở máy công cụ (Hình 
1). Nó gồm có thùng dầu, động cơ điện với bơm 
thủy lực, van điều tiết áp suất, rờle áp suất, van 
chuyển mạch (van dẫn hướng) và đồng hồ chỉ 
áp suất. 

Xy lanh kẹp thủy lực có thể thí dụ như là xy 
lanh trục vít được vặn vào gá hay xy lanh kéo 
vặn ngoài gá (Hình 2). 

Ở kẹp xoay chỉ tiết có thể đặt vào từ phía trên 
(Hình 3). Lúc kẹp hay lúc xả kẹp một phần của 
toàn bộ hành trình phục vụ để xoay pittông 
và qua đó đài kẹp. Chỉ tiết được kẹp qua hành 
trình kẹp tiếp nối. 


Kẹp xoay được sử dụng nơi điểm kẹp phải trống 
lúc đặt chỉ tiết vào và lúc lấy chỉ tiết ra. 










Phương tiện kẹp thủy lực làm giảm thời 
gian phụ một cách đáng kể và vì thế 
thường được sử dụng trong sản xuất hàng 
loạt. 


3.6.9.5 Kẹp khí nén 


Xy lanh kẹp khí nén thích ứng cho chuyển động 
đóng mở nhanh của gá kẹp. Vì tính chịu nén 
của không khí nên phần lớn kẹp khí nén được 
kết hợp với đòn bẩy khuỷu tự hãm. Qua việc sử 
dụng bộ xử lý (trợ lực) áp lực không khí/dầu, khí 
nén của thiết bị thí dụ như 6 bar có thể chuyển 
đổi thành áp suất dầu lên đến 500 bar. 





Động cơ điện 




























Van tiết lưu 


á Công tắc ấn 


Van chuyển mạch 
(Van dẫn hướng) 

















Hình 1: Tổ hợp bơm điện-thủy lực 


Đường dẫn dầu (thuỷ lực) 


Dao phay 








Xy lanh kẹp lãm 
xy lanh kéo 


Kết nối 
thủy lực 


s 
C == 


ày 











Dụng cụ phay 


Hành trình xoay _ Hành trình kẹp 


Sẽ 


Kẹp xoay 


Nút xả dầu 

















Hình 3: Kẹp xoay 


197 


Hệ thống tổ hợp đồ gá 





Kết hợp với xy lanh kẹp thủy lực như vậy có thể 
đạt được những lực kẹp cao ở tốc độ làm việc 
nhanh. Bộ trợ lực thích hợp cho kẹp chỉ tiết, cho 
vận hành dập và dập khuôn và ở thiết bị lắp ráp. 
Sự cung cấp năng lượng với khí nén cho phép 
sử dụng trong môi trường nguy hiểm dễ nổ. 


ER. -E.Jy|-//10/12)401019)9Ä(1/19121))No(o1o/- 





Hệ thống đồ gá tổ hợp (khối kết cấu gá) bao 

gồm các cấu kiện phù hợp và kết nối được với 

nhau. Các thành phần này gồm thí dụ như tấm 

đế, ê ke, các cấu kiện cho lắp ráp, định vị, đỡ, kẹp 

và kết nối được thiết lập với nhau bằng những 

kết nối có thể tháo ra (Hình 1). Nó thích hợp 

đặc biệt cho việc sản xuất linh hoạt. 

Sau khi dùng xong các gá được tháo ra. Để sau 

này có thể được sử dụng lại trong cùng một 

cách, trước khi tháo người ta lập một hồ sơ của 

gá với các tài liệu sau: 

e_ Hình ảnh của gá, trong đó ghi vào các kích 
thước cốt yếu. 

e_ Bản vẽ của các chỉ tiết lệ thuộc. 

e_ Lên danh sách tất cả các bộ phận sử dụng. 





Hệ thống gá tổ hợp có thể đơn giản và 
nhanh chóng thích nghỉ với thay đổi hình 
dạng chỉ tiết. Do đó nó được sử dụng rất 
linh hoạt và cũng phù hợp cho sản xuất 
loạt vừa và loạt nhỏ trên máy NC và trung 
tâm gia công. 








Dạng kết cấu 

Ở hệ thống tổ hợp đồ gá người ta phân biệt hệ 
thống rãnh và hệ thống lỗ. 

Ở hệ thống rãnh gồm tấm đế và từng cấu kiện 
lắp ráp đều có rãnh T (Hình 2). Sự kết nối của 
những cấu kiện được thực hiện qua các đệm 
hình T được đẩy vào rãnh. Qua đó ta có kết nối 
chắc theo hai hướng: hướng ngang và hướng 
thẳng góc theo chiều dọc trục của rãnh. Khi lắp 
ráp gá, các cấu kiện lắp ráp có thể di chuyển 
bất kỳ theo hướng dọc trục của rãnh. Nhờ đó 
người ta có thể tạo được sự thích ứng tốt cho 
dạng hình học của chỉ tiết và có thể điều chỉnh 
liên tục. Tuy nhiên việc chế tạo các bộ phận này 
phức tạp hơn ở hệ thống lỗ. 

Ở hệ thống lỗ các cấu kiện đơn được kết nối 
với nhau qua các chốt định vị và các vít (Hình 
3). Các lỗ định vị của tấm đế ở trên lỗ ven răng 
(Hình 1 trang 199) hoặc nằm bên cạnh lỗ ven 
răng (Hình 2 trang 199). 


Cấu kiện mỏ kẹp 


Cấu kiện giữa 


Tấm đế kẹp 


Cấu kiện 
định vị 






Vòng định tâm 





Cấu kiện lắp ráp `... hở 


=sil 


Hình 1: Cấu kiện của một khối kết cấu đồ gá 





Tấm đế 


Cấu kiện chân 
Hình 2: Hệ thống rãnh 


Chỉ tiết Cấu kiện mỏ kẹp 


Cấu kiện giữa 


Cấu kiện chân 
cho khối kẹp 





Cấu kiện 
định vị 








Cấu kiện lắp ráp Tấm kẹp 


Hình 3: Hệ thống lỗ 


198 


Hệ thống tổ hợp đồ gá 





Ở hệ thống theo Hình 1 có nhiều lỗ kẹp chặt 
và lỗ định vị để sử dụng vì từng lỗ có thể được 
sử dụng để định vị và để kẹp. Ở hệ thống 
theo Hình 2 là những vỉ (lưới) thô hơn có lỗ. 
Hệ thống lỗ có lực truyền động dạng kết nối 
cứng trong tất cả các hướng. Nó có độ chính 
xác lặp lại cho việc định vị rất tốt. Khả năng kẹp 
chặt tùy theo kích thước khoảng cách lỗ ở vỉ 
để ta có thể định vị không chỉ riêng với tấm 
đế. Lỗ vỉ có thể giảm được phân nửa qua việc 
sử dụng các cơ phận lắp ráp. 


Hỗ trợ lập kế hoạch với trợ giúp của 
máy tính 

Cho việc thiết kế hệ thống đồ gá tổ hợp với hệ 
thống CAD, các thư viện chỉ tiết của hệ thống 
CAD có thể chứa tất cả thông tin về những chỉ 
tiết hệ thống có sẵn. Điều này làm đơn giản 
một cách đáng kể việc thiết kế mới, các tài liệu 
hồ sơ cho sự tái tạo lại sau này cũng như bản 
mẫu cho thiết kế tương tự. 


Các tính năng của bộ kết cấu gá 


Hệ thống rãnh 


Đuối với lỗ định vị 


Tấm đế 


Đuối ren 





Lỗ định vị 








Lỗ ren 

















Hình 2: Lỗ định vị cạnh lỗ ren 


Hệ thống lỗ 





e _ Tấm đế dày hơn so với hệ thống lỗ, bởi nó bị 


yếu đi vì rãnh. 


e Việc truyền lực ngang và thẳng góc với 
hướng rãnh có dạng kết nối cứng, dọc theo 


hướng rãnh có dạng lực ma sát. 


e_ Cấu kiện (chi tiết) theo hướng dọc rãnh có 


thể định vị bất kỳ nơi nào. 
e Đa dạng hóa cấu kiện được gia công. 


e Ởhướng dọc rãnh chỉ tiết (cấu kiện) có nguy 


cơ bị đẩy (chuyển động). 
e_ Phương pháp sản xuất phức tạp hơn. 


e_ Tấm đế chắc chắn hơn ở hệ thống lỗ. 

e_ Việc truyền lực có dạng kết nối cứng ở tất cả các 
hướng. 

e Vị trí chỉ tiết lệ thuộc vào kích thước khoảng cách 
lỗ ở vỉ. 

e . Nối ghép tùy ý các cấu kiện (chỉ tiết) vào nhau mà 
không cần lắp ráp thành cụm (trước) vì các lỗ có 
thể tiếp cận được từ phía trên. 

e Độ chính xác lặp lại cao khi định vị chỉ tiết. 

e Không thể định vị được chỉ tiết riêng rẽ với tấm đế 

e_ Chế tạo đơn giản. 








_Ôn tập và đào sâu 


1. Sử dụng đồ gá trong việc sản xuất cắt gọt 


tạo phoi có những ưu điểm nào? 


2. Yêu cầu gì được đặt ra cho đồ gá của máy 


công cụ? 


3. Kẹp chỉ tiết trên mặt đế ba điểm có ưu điểm 


nào? 


4. Tại sao khi kẹp với kẹp phẳng chỉ tiết được 


ép cùng lúc vào bàn máy? 


5, Giải thích phương pháp kẹp theo nguyên tắc 


đòn bẩy khuỷu? 
6. Việc sử dụng mặt đế tự lựa có ưu điểm gì? 


7. Kẹp nam châm có ưu điểm gì? 

8. Tại sao kẹp bằng tấm kẹp điện với nam châm 
vĩnh cửu cho phép gia công chính xác cao một 
cách đặc biệt? 

9. Kẹp thủy lực có ưu điểm gi? 

10. Tại sao kẹp thủy lực lại có nhiều ưu điểm trong 
sản xuất hàng loạt? 

11. Trong trường hợp nào người ta sử dụng xy lanh 
xoay để kẹp? 

12. Cho mục đích sử dụng nào thì khối kết cấu gá 
đặc biệt thích hợp? 


199 





Thí dụ chế tạo đài kẹp cào 








3.6.10 Thí dụ gia công với đài kẹp cào 


Chỉ tiết được kẹp ở đồ gá hay trực tiếp trên máy bằng cấu kiện kẹp thủy lực (Hình 1 và Hình 2). Đài kẹp 
cào (1) tác động như đòn bẩy hai bên và truyền (tải) lực ép của xy lanh vặn (12) trên bù long (10), bù long 
này đè lên chỉ tiết. Lực ép có thể được điều chỉnh qua sức ép ở xy lanh thủy lực. Pittông với vít ép chạy 
trở về, mỏ kẹp cào có thể kéo trở về bằng tay. Chỉ tiết bây giờ nằm tự do và có thể lấy ra khỏi đồ gá. Ở chỉ 
tiết có bề dày khác nhau thì để nghiêng đài kẹp cào một chút. Vị trí nghiêng này của đài kẹp cào được 
cân bằng qua đệm cầu và đệm lõm côn. 


47 5 8 9 10 Chỉ tiết Mỏ kẹp cào 















— — 
mẽ Mễ hở kiS4 TL | 


Bàn máy phay 











Hình 1: Cấu kiện kẹp thủy lực 



































Việc chế tạo mỏ kẹp cào cho cấu kiện kẹp thủy Tên chỉ tiết iuustiieidtiditfr 
lực nên được lên kế hoạch như sau đây. Trị số trí | lượng cũng như Vật liệu 
cắt cũng phải được xác định trong quá trình = 
Siệê gP PUl w : đị Thợ: II 1 1 |Mỏ kẹp cào C45E 

chế tạo cắt gọt lấy phoi. 

3 1 | Bù long nén 16Mn Cr5 

3 1 Lò xo nén DIN 2098 - 1,6 x 15 x70 

4 1 Đệm ISO 7090 -13 - 200 HV 

5 1 Bù long sáu cạnh ISO 4014-—- M12 x 130 -8,8 

6 1 Đai ốc DIN 508 - M12x25 

7 1_ | Đệm hình cầu DIN 6319 - C13 

8 Ï Đệm lõm côn DỊN 6319 - D13 

9 1_ | Đai ốc sáu cạnh ISO 6768 - M12 

ISO 2768-m 
10 1 | Bù long kẹp 16 MnCr 5 
Rz mì ) F 
vỈ 11 1 Thân S235)B (St 37-2) 

12 1 |Xy lanh vặn thủy lực | Ø 16 x 12 

Hình 2: Mỏ kẹp cào Hình 3: Danh mục chỉ tiết cấu kiện kẹp thủy lực 


Chọn vật liệu thích hợp 

Mỏ kẹp cào (1) được xem như là đòn bẩy chịu tải uốn và chịu lực ép ở bề mặt tiếp xúc với bù long nén (2) 
và đệm lõm côn (8). Do vậy chọn thép C45E đã qua xử lý, thép này sau quá trình gia công cắt gọt được 
xử lý nâng cấp sức bền kéo lên đến 600 N/mm? và ngoài ra có thể được tôi cứng lớp ngoài. 


200 


Thí dụ chế tạo đài kẹp cào 





I Kế hoạch làm việc 

Chu trình gia công được thiết lập trong một kế 
hoạch làm việc (Hình 1). Trong kế hoạch này 
bên cạnh từng quá trình gia công còn cung 
cấp thêm các thông tin khác như số lệnh sản 
xuất, số lượng sản xuất (cỡ lô), thiết bị máy 
móc, dụng cụ và đồ gá dự kiến cũng như thời 
gian định mức. Kế hoạch làm việc cùng đi với 
lệnh sản xuất qua suốt quá trình gia công. Mỗi 
công đoạn được ký bởi người thực hiện (người 
thi hành) và ghi lại thời gian cần thiết để xí 
nghiệp nhận được giá trị chính xác số giờ máy 
sử dụng (chiếm) và tính lại chỉ phí. 


I Các bước chế tạo 

Mỏ kẹp cào được chế tạo bằng thép dẹt cán 
kéo nóng 45 x 30 mm. 

Cắt chiều dài phôi (Hình 2) 

Dụng cụ: Luỡi cưa thép gió Ø 200 x 2,5 


Bảng 1: Giá trị cắt của lưỡi cưa bằng thép gió HSS 
Thép với độ bền kéo R__ Gang 
đến đến đến đến 
600 N/mm?800 N/mm” 1000N/mm: | 180 HB 


Chiều sâu 35...40 25...30 15..20 | 20..30 


cất 25..30 20...25 12115 30...35 
đến 30mm 


Trong điều kiện giao hàng, thép C45E được 
tôi cứng bằng tia lửa sẽ có sức bền kéo từ 650 
đến 800 N/mm?. Nhờ đó từ Bảng 1 ta có giá 
trị cắt như sau: 





Loại gia công 











v.=25 m/phút; v.= 20 mm/phút 
Số vòng quay có thể lấy ra từ bảng biểu đồ 
(Hình 3) hay được tính toán: 
V__ 25m/phút 
H=cŠE 
xơ.d — mø.0,2m 


Trước tiên cưa thẳng đầu mút của thanh sắt, 
sau đó chỉnh cái cữ ở máy cưa đĩa đúng chiều 
dài của mỏ kẹp cào. Sau khi xác định và chỉnh 
tốc độ bước dẫn tiến và số vòng quay, mở 
dung dịch cắt (dung dịch bôi trơn làm nguội) 
thực hiện cưa khúc thứ nhất với chiều dài cưa 
là 124 mm. Mặt đầu (mặt mút) không gia công 
nữa. Khi chiều dài chỉnh đúng thì có thể tiếp 
tục cưa các chỉ tiết khác cũng như vậy. Máy 
cưa có trang bị bộ phận đẩy phôi tự động thì 
có thể chỉnh được số lượng phoi cần phải cưa 
như mong muốn. Tất cả số vòng quay được xác 
định có thể được trực tiếp điều chỉnh ở máy với 
truyền động vô cấp. Ở máy có số vòng quay 
theo bậc, nên chọn số vòng quay thấp hơn 
một bậc vì tuổi thọ của dụng cụ bằng thép gió. 





= 40 vòng /phút 





Kế hoạch làm việc 
Lệnh sản xuất số: 1407 82-2 





Tên công nhân: .... 
Ngày: 25.07.2003 





Tên chỉ tiết: Mỏ kẹp cào 


Số lượng sản xuất: 10 





Vật liệu: C45E Trọng lượng/chỉ tiết: 0,97 kg 
Kích thước: 45 x 30 x 124 Thời hạn: 10. 08. 2003 

:- e cuc Công đoạn Dụng cụ 

công việc 





10 Cưa (L= 124) 


Lưỡi cưa thép gió 
HSS Ø 200 x2,5 





20 Phay ngoài 40 x 25 


Dao phay lăn trụ thép gió 
HSS Ø 63 





30 Phay vạt 459 


Dao phay góc 90° thép gió HSS 





40 Phay rãnh 10 x 32 


Dao phay khoan rãnh Ø 10 





50 Phay lỗ dài 14 x 35 


Dao phay khoan rãnh Ø 14 





60 Khoan Ø 10,2; khoét, lã 


Lưỡi khoan xoắn Ø 10,2; 
Lưỡi lã côn 909 


























70 Khoan ren M12 Cây ven răng M 12 
80 Làm sạch ba via Dũa bảng 
90 Tôi cải thiện (R, = 
900/mm?) 
100 | Tôi cứng lớp ngoài 
của rãnh 
110 |Phốt phát hóa 
Hình 1: Kế hoạch làm việc (trích) 
= h “lộn 
H Bôi trơn 
T] làm nguội 
L| 
Cữ chặn H 
L] 
lD ƒ 
























































ốc độ cắt vy ——m 





. 



























































10 
1012 15 20 2530 40 5060 80100 
Đường kính d——= 





150 mm 300 


Hình 3: Biểu đồ (sơ đồ) số vòng quay 


201 





Thí dụ chế tạo đài kẹp cào 





Phay các mặt ngoài (Hình 1) 
Dụng cụ: Dao phay lăn trụ Ø 63, 8 răng, thép 
gió HSS. 
Phôi được kẹp từng cái ở êtô (mỏ kẹp) máy trên 
bàn của máy tiện. Nó nằm trên hai miếng lót 
song song và được phay qua với dao phay lăn 
trụ hay với một đầu phay. Với dao phay bằng 
thép gió nên gia công cơ bản với dung dịch cắt 
(Bôi trơn làm nguội). Tương ứng với những kích 
thước cho trước và trị số yêu cầu cho độ bóng bề 
mặt, những chỉ tiết tiếp sau đây có thể được gia 
công với cùng sự điều chỉnh tương tự. 
Tại chiều sâu nhấp nhô R_< 25 tim có thể phay 
với bước dẫn tiến mỗi răng từ f = 0,1 mm. 
Giá trị chọn (Bảng 1) cho C45E (R_ = 800 N/mm”) 
v_=25 m/phút; ƒ = 0,1 mm 
Vụ 25 m/phút 
r.d ã.0,063m 





n = 126 vòng /phút 
Chọn n = 125 vòng /phút 
v,=z.F,.n=8.0,1 mm. 125 /phút = 100 mm /phút 


Phay rãnh và lỗ dài (Hình 2) 
Dụng cụ: Dao phay khoan rãnh Ø 10 cũng như 
Ø 14mm, 2 răng, bằng thép gió HSS. 


Rãnh 10 x37 và lỗ dài 14 x48 có thể được phay 
với dao phay khoan không cần phải chỉnh sang 
bên cạnh vì bề ngang của rãnh có dung sai lớn. 
Chi tiết đầu tiên được chỉnh với đầu dò cạnh 
trên tâm của đầu phay. 

Sau khi dao phay chạm xước phần cuối của mỏ 
kẹp cào, chiều dài của rãnh cũng như của lỗ dài 
được tiếp cận kích thước và sau đó đặt cái cữ. 
Dao phay được sử dụng là dao phay khoan với 
một mép cắt ngang đến tâm để có thể chỉnh 
trong phôi (vì rãnh phay của chỉ tiết không được 
khoan mồi trước). Những chỉ tiết kẹp trên êtô 
máy lúc phay trong phạm vi lỗ dài phải nằm tự 
do để dao phay có thể thoát ra khỏi chỉ tiết vào 
lần cắt cuối cùng. 

Giá trị chọn (Bảng 2): v_= 25 m /phút 
v_25m/phút 


£ =0,15mm;n=—~ 


=——————=796 vòng /phút 
mạ.d  m.0,01m gíP 


(ở Ø 14:n = 568 vòng/phút) 

v„=z.£.n=2.0,15 mm.796 /phút =239 mm/ phút 
(170 mm /phút) 

Vòng chung quanh vạt 45° được phay bởi một 

dao phay trụ, lưỡi cắt của nó có dạng côn 909, 

Trong cùng một lần kẹp, lỗ lõi cho ren M12 được 

khoan với lưỡi khoan xoắn Ø 10,2 mm. 


Hình 1: Phay mặt ngoài 





v. (m/phút), f (mm) 





Bảng 1: Giá trị cắt cho dao phay lăn mặt đầu 








Loại 
gia công 














đến 


Dao phay bằng thép gió 


Thép với độ bền kéo 


đến 


600 N/mm? 800N/mm? 1000 N/mm2? 






đến 





















































Hình 2: Phay rãnh và lỗ dài 









j 


Phay Vụ 30...40 25..50 5.20 | TU 5 
thô 

lễ 0,1...0,2 0,1..0,2 II 09011=) | 0,15...0,3 
Phay Và 30...40 29.20 15,20 | 20.05 
tỉnh 

F 0,05...0,1 0,05...0,1 0,05...0,1 | 0,1...0,2 
Dao phay với mũi cắt hợp kim cứng 
Phay và| 80...150 80... 150 60... 120 J0... L20 
thô 

lễ 0.03 0,1... 0,3 0,1...0,3 0,1...0.3 
Phay và | 100...300 | 100... 300 80... 150 | 100... 160 
tỉnh 

lễ 01...0,2 0/102 0,06... 0,15 | 02 

lượng dao ăn 




















Bảng 2: Giá trị cắt của dao phay trụ 

Loại gia Thép với độ bền kéo Gang 
công đến đến đến đến 

600 N/mm?800 N/mm” 1000 N/mm2? | 180 HB 

Dao phay bằng thép gió 

Phay v„à| 30....40 25... J5..0 2Ũ.,..22 
thô 

F 0.1..0,2 0,1....0,15 0,05...0,1 0,15...0,3 

Phay Và 30....40 25... I.....U SÚ...22 
tỉnh 

F 0,04. ..0,1 0,04...0,1 0,02....0,1 0,07....0,2 




















202 


Thí dụ chế tạo đài kẹp cào 





Khoan lỗ lõi 
Dụng cụ: Lưỡi khoan xoắn bằng thép gió HSS, 
Ø 10,2 mm 
Thông số cắt được chọn (Bảng 1): 
v_=25 vòng/phút; f = 0,18 mm 
vẻ 25m/phút ` : 

n=—=—————=780 vòng /phút 

x.d mz.0,012m 
Ven răng M12 (Hình 1) 
Trước khi ven răng, lỗ Ø 12,5 được lã với lưỡi lã côn. 
Ren được cắt trên máy khoan. Dầu cắt làm giảm ma 
sát và làm tăng chất lượng độ bóng bề mặt của ren 
và tuổi thọ của cây ven răng. 
Chọn giá trị (Bảng 2): v_= 10 m/phút 

vẽ10m/phút 

n=—=—————= 265 vòng /phút 

x.d 7m.0,012m 
Công đoạn kết thúc 
Sau khi gia công xong chỉ tiết được cắt rìa xờm (ba- 
via). Tiếp theo đó kiểm tra kích thước, hình dạng và 
bề mặt. Sau đó toàn chỉ tiết được ủ và bề ngang 10 
mm của rãnh được tôi cứng lớp vùng biên. Sau khi 
xử lý nhiệt bề mặt được phốt phát hóa để chống 
sét và tạo ngoại hình đẹp. 


Các biện pháp khả thi để tiết kiệm chỉ 
phí sản xuất 





Bảng 1: Thông số cắt cho lưỡi khoan xoắn bằng 














thép gió (HSS) 
Vật |Độ bền | Vận tốc | Bước dẫn tiến f (mm) mỗi vòng 
liệu |kéoR | cắt ở đường kính lưỡi khoan đ (mm) 
(N/mm) |v(m | 4 | ó3 | 10 | 16 | 25 
min) 
Thép | đến 600 | 30...35 
trên 700 | 20.25 | 0/08 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,32 
đến 1000 






































1ø WW Wũ 


Khoan Lã Cắt ren 
Hình 1: Cắt ren M12 





Bảng 2: Trị số cắt cho cây ven răng bằng thép 














gió (HSS) 
Vật liệu Độ bền kéo | Vận tốc cắt | Kiểu dụng cụ 
R.(N/mm? LÃ (m/min) theo DIN 1836 
Thép carbon đến 700 16 N 
trên 700 10 H(N) 
Thép hợp kim | đến 1000 














Vật liệu: Với thép dẹt (Thép có tiết diện vuông) 
kéo láng 40 x 25 khỏi phải gia công bề mặt ngoài; 
ở thép cán nóng 40 x 25 lớp da cán được làm mất 
qua mài phẳng bề mặt. 

Gia công bằng kỹ thuật số NC: Rãnh, lỗ dài và lỗ 
ven răng được thực hiện trên một máy phay NC ở 
một lần kẹp. Dụng cụ thay đổi tự động làm giảm 
thời gian gia công. 

Dụng cụ: Với dụng cụ bằng hợp kim cứng có thể 
tăng tốc độ cắt lúc phay và như thế giảm thời 
gian gia công. 








Thời gian lắp đặt và thời gian phụ: Có thể giảm 
thời gian thay đổi dụng cụ khi nhiều mỏ kẹp cào 
được gia công cùng một lần kẹp. 

Mức độ gia công sâu hơn qua đặt hàng ngoài: 
Một vài phương pháp gia công đòi hỏi máy móc 
và phương tiện đặc biệt, thí dụ như xử lý nhiệt, 
hay thiết bị chịu điều kiện tuân thủ môi trường 
nghiêm ngặt thí dụ như thiết bị phốt phát hóa. 
Các trang thiết bị như thế đáng giá khi tận dụng 
tốt. Vì lý do này các đơn đặt hàng thường được 
giao cho các xí nghiệp khác. 








1. Tại sao bù long kẹp được sản xuất bằng thép 
16MnCr5? 

2. Những thông tin gì được thể hiện trong kế 
hoạch làm việc? 

3. Lên kế hoạch làm việc cho quy trình sản xuất 
bù long kẹp? 

4. Kiến thức nào mà nhân viên phụ trách kế 
hoạch sản xuất cần phải có? 


5. Tại sao cấu kiện kẹp thủy lực được trang bị 
với bộ ly kết nhanh? 

So sánh với sự mô tả trong chương “điều 
khiển thủy lực “ 

6. Số vòng quay điều chỉnh và bước dẫn tiến f, 
tùy thuộc vào đâu trong phương pháp phay. 
Hãy giải thích ý kiến của bạn với sự hỗ trợ của 
sổ tay kỹ thuật. 





203 





Tổng quan về phương pháp ghép nối 








EVYAC 000 (| (0ì 0) 

Máy, đồ gá và thiết bị gồm nhiều chỉ tiết rời 
khác nhau (Hình 1). Trong sản xuất cũng như 
trong lắp ráp, các cơ phận rời được kết nối với 
nhau sao cho đạt được các chức năng yêu cầu. 
Sự kết nối của cơ phận rời đến đơn vị chức năng 
được gọi là ghép nối. 

Bộ phận được ghép nối có thể truyền tải lực 
hoặc momen quay. Ở trục máy cưa đĩa (Hình 
1) momen quay của trục (vị trí 1) truyền qua 
then bằng (vị trí 2) trên chỉ tiết tiếp giáp (vị trí 
3). Lực tác động trên vòng bỉ nhào (vị trí 9) được 
truyền trực tiếp qua lỗ thân máy hay gián tiếp 
trên nắp đậy (vị trí 10) và bù long sáu cạnh (vị 








3 2 10119 








Lưỡi cưa 









































trí 11) trên vỏ bợ trục (vị trí 7). Vị | Số lượng | Danh mục Vật liệu - Ký hiệu | Ghi chú 
Là trí|_ Đơnvị ngắn theo tiêu chuẩn 
=———— ——————————— 1 1 |Trục E295 Rd 45 
Sự kết nổi của cơ phận rời gọi là ghép nối. 2 ñ hen DIN 6885 — A- 
Qua ghép nối sự gắn kết của cơ phận rời ở 8x7x30 
vị trí ghép nối được tạo ra hoặc tăng cường. 3 1 | Chitiếttiếpgiáp | S275JR 
4 1 Đĩa kẹp S275JR 
3.7.1 411161116) pháp ghép nối 5 1 Đĩa |SO 7090-20-300 HV 
6 1 Đai ốc sáu cạnh | ISO 8673-M20x1,5- 
Tùy theo cách tác dụng người ta phân biệt ghép 8-LH 
nối dạng cứng, ghép nối ma sát, ghép nối dạng 7 1 |Vỏbgtrục S275J2G3 
có tải trước và dạng ghép nối chắc (Bảng 1, 8 J__ J|Nútmỡ (vú mỡ) | DỊN 71412 - AM6 
trang 206). 9 1 Vòng bi nhào _ | DIN 630-2206TV 
10Ì 1 |Nắpđậy S275JR Rd 90x15 
< A2 ⁄ 11 6 Đai ốc sáu cạnh | ISO 4017 - M6 x 
Ghép nổi dạng cứng ;h0 |lDD 


Ở ghép nối dạng cứng các chỉ tiết được kết nối 
vào nhau bởi hình dạng ăn khớp với nhau. Như 
vậy thí dụ như then bằng (vị trí 2) truyền tải 
momen quay của trục (vị trí 1) đến mặt tựa của 
đùm (vị trí 3 - hình 1 và hình 2). 





Kết nối dạng cứng được thiết lập với 


e Then bằng e Chốt 
e_ Trục then hoa e Bù long 
e_ Bù long định vị e Đinh tán 








Ghép nối lực (ghép nối ma sát) 

Ở ghép nối ma sát momen quay và lực được 
truyền qua lực ma sát, lực này phát sinh qua 
các cơ phận ép lại với nhau (Hình 3). 

Ở trục cưa đĩa (Hình 1) thí dụ như lưỡi cưa ở 
giữa chỉ tiết tiếp giáp (vị trí 3) và đĩa kẹp (vị trí 
4) được kẹp khi siết đai ốc sáu cạnh (vị trí 6). Các 
lực ma sát ở vị trí tiếp xúc sẽ mang theo lưỡi cưa. 

















Hình 1: Trục lưỡi cưa đĩa với ổ trục 


Mômen ngược của 
chỉ tiết tiếp giáp 


Ma 





Hình 2: Momen quay truyền qua dạng kết nối cứng 


FAN 





Fn 


Hình 3: Lực ma sát F, 


204 


Cấu kiện, thí dụ như 
ụ trượt dụng cụ 





Tổng quan về phương pháp ghép nối 








Hệ số ma sát / có xem xét đến 
e Kết cấu bề mặt e Tình trạng bôi trơn 
e Vật liệu ghép đôi (kếthợp) + Loại ma sát 








Ở lực tiếp xúc (lực thường) bằng nhau, bề mặt nhám của cơ phận 
truyền lực nhiều hơn ở bề mặt láng. 

Giữa bề mặt bôi trơn phát sinh một lực ma sát nhỏ hơn ở giữa bề 
mặt khô. Lực ma sát cũng tùy thuộc vào việc các cơ phận chuyển 
động lên nhau (ma sát do chuyển động) hoặc cũng không dịch 
chuyển với nhau cho dù có tác động của lực (ma sát tĩnh). 


Hình 1: Lưỡi cưa 












¡ 


Trục giữa dịch chuyển 


Lực ma sát luôn tác động ngược chiều chuyển động 











Kết nối lực là (vẽ phóng lớn) 
e Kết nối bằng bù long e Kết nối côn Hình 2: Kết nối bằng then 
e Kết nối kẹp chặt e Ly kết một đĩa HIPƯANG 





Cố định | Di động 


Tháo rời được _„ Bánh răng nhỏ 
_ Bánh răng chủ động) 


Thí dụ: Đĩa kẹp được ép qua việc siết đai ốc sáu cạnh với một lực 25 kN 
vào lưỡi cưa (Hình 1). 

Lực ma sát phát sinh F, ở 2 bề mặt ma sát và /¡ = 0,1 là bao nhiêu? 

Lời giải: F, = „. F„„. 2 = 0,1. 25000 N. 2 = 5000 N 





Kết nối dạng có tải trước ì KT Trục thên hoa 
Ở kết nối dạng tải trước, momen quay truyền động ban đầu 
bằng kết nối lực. Then dẫn động (Hình 2) lắp ghép trục và đùm, 
trong đó then không nằm bên cạnh trong rãnh đùm. Khi lực ma 
sát bị vượt qua momen quay chủ yếu được chuyển qua dạng 
kết cấu cứng vì bây giờ các bề mặt bên của trục và rãnh đùm 
nằm bên then. 





Khôngtháođược — _ 













Kết nối dạng có tải trước là == TT 
e Kết nối bằng then 

e Kết nối côn với lò xo đĩa 

e Kết nối bằng răng mặt đầu 


Hình 3: Kết nối cố định và di động 


Chốt trụ 








Kết nối bằng vật liệu 

Ở kết nối bằng vật liệu chi tiết được giữ chặt qua lực cố kết và 
lực bám, thí dụ như vỏ bợ trục (Hình 1, trang 204) bằng hai phần 
hàn dính lại. 


Kết nối bằng vật liệu chắc là 





s Kết nối bằng hàn, kết nối bằng hàn vẩy và kết nối bằng dán. Hình 4: Kết nối tháo rời được 
Kết nối cố định và kết nối di động (lỏng) S2 G5 
Qua ghép nối xuất hiện kết nối cố định hay di động (Hình 3). Ở 
kết nối cố định các chỉ tiết luôn luôn có cùng vị trí với nhau. Ở 
kết nối di động vị trí của chỉ tiết ghép nối với nhau có thể thay 
đổi, thí dụ như một bánh răng nhỏ (bánh răng chủ động) có thể 
trượt (di động) trên một trục then hoa. Kết cấu cố định và kết cấu 
di động có thể là tháo rời hoặc không tháo rời. Ở kết cấu tháo 
rời các chỉ tiết lắp chung có thể tháo rời không bị hủy (Hình 4). 
Ở kết nối không tháo rời các vị trí kết nối hoặc chỉ tiết phải bị Hình 5: Cắt tách rời một kết nối không 
hủy (Hình 5). tháo rời được l 


205 


Tổng quan về phương pháp ghép nối 








Bảng 1: Tổng quan về những phương pháp ghép nối quan trọng 





Kết nối cứng qua dạng Đùm Then bằng 


khớp với nhau Đùm then hoa 






Trục then hoa 





Kết nối bằng then Kết nối bằng then hoa 


Chốt trụ Chốt côn 





Kết nối bằng chốt 











Kết nối lực qua lực 
ma sát 








Am... Kết nối côn 
Kết nối bằng vít 





Đùm xẻ rãnh 








Bộ ly kết một đĩa 


Kết nối kẹp 





Kết nối có tải trước 
qua kết nối lực 
và kết nối cứng 


Then bán nguyệt 























Kết nối bằng then Kết nối côn với then bán nguyệt 








Kết nối bằng vật liệu qua Vật liệu dán 


) Đường hàn vảy 
lực cố kết và lực bám 








Kết nối hàn Kết nối dán Kết nối bằng 
hàn vấy 











206 





Kết nối ép và kết nối cắm 





EU (0/000 0/00: (00(ố (0c id.0)()010(0(010(0)L 


3.7.2.1 Kết nối ép 


Kết nối ép xảy ra khi cơ phận (chỉ tiết) có kích thước dôi (quá khổ) giữa các mặt ghép. Qua lực ép xuất 
hiện, lực và momen quay có thể được truyền không cần thêm cấu kiện cơ phận kết nối. 








Kết nối ép truyền lực và mô men quay qua dạng ma sát. 





Kết nối ép bằng cách ép vào theo hướng chiều dài 

Ở kết nối ép, các chi tiết được ghép nhờ một máy ép vào theo hướng chiều dài (Hình 1). Phần chỉ tiết 
trong nên vạt từ 2 đến 5 mm dài với một góc tối đa 59, vì lúc ép vào cạnh sắc chỉ tiết trong là các đỉnh 
nhấp nhô của bề mặt lỗ bị cào xước và như vậy sẽ làm tăng đường kính lỗ và giảm lực bám. Thoa dầu bề 
mặt ghép trước khi ép vào ngăn chận sự làm mòn của chỉ tiết. 






Kết nối ép qua nhiệt (co lại) 

Trước khi ghép bằng kết nối ép, chỉ tiết ở ngoài 
được nung nóng và đẩy vào chỉ tiết trong. Lúc 
để nguội kết nối ép hình thành qua sự co lại của 
phần ngoài chỉ tiết (Hình 2). 


NI, : Phẩnvạtđể Z 
Mặt lắp ghép ngoài ép vào 












Việc thu nhỏ kích thước lúc làm nguội của 
một chỉ tiết với những mặt ghép kín trong đã 
được nung nóng trước gọi là sự co lại. 





Vật liệu biến 
Để nung nóng người ta sử dụng thiết bị nung Mặt lắp ghép trong dạng 


bằng cảm ứng, bể dầu và mỏ hàn xì. 


Quy tắc làm việc 





e Phải tuân thủ đúng nhiệt độ nung nóng đã 
được quy định trước để tránh việc thay đổi 
cấu trúc tỉnh thể của vật liệu. 

e Chỉ tiết lớn, công kềnh phải nung cho đều, 
nếu không sẽ bị cong vênh (lệch, méo). 

e Chỉ tiết nhạy cảm với nhiệt như các đệm kín 
phải được tháo ra trước khi nung. 











Xếp c2 2) 7 š TSti 2 Vòng bi đã đượ, 
I Kết nối ép qua làm lạnh (giãn nở) linh tÉHi : 
Trong trường hợp chỉ tiết ngoài không thể nung 
nóng được vì hình dạng và kích thước lớn hay Hình 2: Kết nối ép qua co lại 
vì cấu trúc tinh thể thay đổi, người ta làm lạnh 
chỉ tiết trong (trục) đến khi nào nó được ghép dễ 


: ` S Chỉ tiế ài 
dàng vào chỉ tiết ngoài (lỗ) (Hình 3). ửU v 





Chất làm lạnh là đá lạnh khô (carbon dioxit rắn 
đến -79°C) và ni tơ lỏng (đến -190°C). Lúc làm 
nóng trở lại chỉ tiết trong nở ra và hình thành kết 
nối ép với chỉ tiết ở ngoài. Phải chú ý đến quy định 
về phòng ngừa tai nạn lao động khi làm việc với 
các chất làm lạnh. 








¬ nh Ngõng trục giãn nở khi 
TREEH. Ƒ Ƒ P =_ Ngõng trục (trục bậc) đã nóng lên ở nhiệt độ 
Việc tăng kích thước qua nung nóng một chỉ làm lạnh được ghép thông thường 


tiết với những mặt lắp ghép được làm lạnh 
trước đó gọi là sự giãn nở. 


Hình 3: Kết nối ép qua lạnh 





EBOOKBKMT.COM 


207 TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 


Kết nối ép và kết nối cắm 





Kết nối ép bằng phương pháp thủy lực 
Ở phương pháp thủy lực dầu máy được ép vào 
những mặt lắp ghép qua một vòng rãnh đã được 
gia công vào trong trục hay lỗ (Hình 1). Qua đó 
những chỉ tiết bị biến dạng đàn hồi có thể được 
dịch chuyển tách rời nhau bằng lực nhỏ. 

Chỉ tiết với mặt lắp ghép côn có thể được ghép 
và tách ra với phương pháp này. Các chỉ tiết dạng 
trụ chủ yếu được ghép nối qua co lại. Sự tháo rời 
có thể được thực hiện bằng phương pháp thủy 
lực cho đến khi đùm còn phủ qua vòng rãnh của 
trục (Hình 1). Sau đó đùm có thể được tháo rời 
hoàn toàn với lực tương đối nhỏ vì dầu vẫn còn 
giữa các mặt lắp ghép. 

Phương pháp thủy lực được sử dụng chủ yếu để 
lắp và tháo các vòng bi lớn (trang 393). 


3.7.2.2 Kết nối cắm tác động nhanh 





Ở kết nối cắm tác động nhanh, tính đàn hồi của 
vật liệu (phần lớn là chất dẻo hay thép lò xo) được 
khai thác cho việc ghép hai chỉ tiết vào với nhau. 
Một hình cầu, một gờ tròn mặt đầu hoặc một cái 
móc ăn khớp vào trong các mặt xén của chỉ tiết 
khác và hình thành kết nối chặt (Hình 2). 

Tối thiểu một phần của kết nối phải bằng vật liệu 
đàn hồi để khi ghép vào hay tháo ra cho phép làm 
biến dạng bằng cỡ chiều cao gờ tròn mặt đầu. 


Người ta phân biệt kết nối tác động nhanh tháo 
được và không tháo được (Hình 3). Kết nối không 
tháo được có một mặt phẳng ở bên trong của nó 
để ngăn cản sự tách rời các phần. Ở kết nối tháo 
được gờ tròn mặt đầu có độ dốc ở cả hai hướng 
chuyển động. 






Ở kết nối tác động nhanh một phần ghép bị 
biến dạng đàn hồi và sau đó móc tháo được 
hay không tháo được. 








Kết nối tác động nhanh được ghép bổ sung với 
cấu kiện gắn chặt thí dụ như các đường chỉ trang 
trí bằng chất dẻo ở thân xe hơi. 


Đoạn đường tháo rời với 
phương pháp thủy lực 









lớp dầu giữa các mặt 
lắp ghép 





mặt lắp ghép côn 


mặt lắp ghép trụ 


Hình 1: Kết nối ép được thực hiện bằng thủy lực 


trước ghép nối sau ghép nối 


= Ô= cô 


Kết nối tác động nhanh với trùng khớp biên dạng hình cầu 


EÊ: 


Kết nối tác động nhanh với với móc đàn hồi 





Hình 2: Các dạng thiết kế của kết nối tác động nhanh 


trước ghép nối 


E 


kết nối tác động nhanh tháo được 


sau khi ghép nối 








: 





kết nối tác động nhanh không tháo được 
Hình 3: Các loại kết nối tác động nhanh 
Ụ trước ghép nối sau ghép nối 





Hình 4: Kết nối tác động nhanh với cấu kiện gắn chặt 


Cấu kiện gắn chặt điển hình cho kết nối tác động nhanh là kẹp và móc, các móc và kẹp này cần ít lực 
ghép và có thể vượt qua sai lệch sản xuất ở lỗ (Hình 4). 





1 Quy tắc làm việc nào cần phải chú ý đến những khi nung nóng chỉ tiết cho một kết nối ép? 
2 Trong những trường hợp nào kết nối ép qua làm lạnh được ứng dụng? 

3 Một kết nối ép côn bằng thủy lực được thực hiện như thế nào? 

4 Nhờ đâu người ta phân biệt kết nối tác động nhanh tháo được và không tháo được? 





Phương pháp dán 





3.7.3. Phương pháp dán (sự kết dính) 





Trong phương pháp dán, vật liệu cùng hay khác loại được kết 
nối bằng vật liệu với nhau qua một lớp đệm ở giữa được hóa 
cứng toàn bộ. 

Kết nối dán chủ yếu được sử dụng để: 

e_ Kết nối các bộ phận kết cấu 

e Khóa chặn các vít 

e_ Làm kín các mặt ghép nối 

Chúng được sử dụng trong ngành chế tạo máy bay và xe hơi 
cho các cấu trúc và bao che, làm dính chặt các má thắng (đệm 
hãm), gắn chặt các các bạc lót và bợ trục, khóa chặt các vít và 
làm kín các vỏ hộp. (Hình 1). 





Các đặc trưng của kết nối dán 


Ưu điểm Khuyết điểm 
e Tinh thể không thay đổi e Cần mặt ghép lớn 
e Ứng suất phân bổ đều e Độ bền mỏi ít 


e Độ bền nhiệt ít 
e Một phần biến cứng lâu và 
phức tạp 


e Nhiều kết hợp vật liệu 

e Kết nối kín khít (chặt) 

e Ít đòi hỏi công sức làm khớp 
với nhau 








I Các cơ sở của sự kết nối dán 

Tính bền lâu của kết nối dán tùy thuộc vào lực cố kết của chất 
dính ở các mặt ghép và lực bám ở trong màng dính (Hình 2). 
Một lực cố kết cao có thể đạt được khi mặt ghép sạch, khô và 
hơi sẩn sùi (nhám). Qua quá trình biến cứng hình thành từ chất 
keo dán lỏng một chất nhựa rắn. Để tận dụng hết độ bền của 
chỉ tiết kim loại, chiều dài chồng lên phải bằng từ 5 đến 20 lần 
bề dày của thép lá (Hình 3). 


Khả năng tải của kết nối dán không những chỉ phụ thuộc vào 
độ lớn của mặt ghép, mà lại còn phụ thuộc đáng kể vào loại ứng 
suất. Kết nối dán nên được thực hiện sao cho lớp dán chủ yếu 
chịu ứng suất cắt và chỉ ở mức độ nhẹ trên tải kéo. Không cho 
phép ứng suất lột vì dẫn đến kết nối dễ bị xé (Hình 4). Nó phải 
được ngăn ngừa qua các biện pháp đặc biệt thí dụ như là viền 
gấp mép hay tán ri vê (đỉnh tán). 





Kết nối dán phải có mặt bằng lớn và không cho phép gây 
ứng suất lột. 








Các loại chất kết dính 

Chất kết dính nóng chảy đông đặc hoàn toàn thuần túy qua sự 
làm nguội. Chất kết dính ướt trở nên cứng khi dung môi bay hơi. 
Chất kết dính (keo dán) hai thành phần (chất kết dính phản 
ứng) là loại keo dán sử dụng phổ biến nhất cho kim loại (Bảng 
1 trang 210). Nó biến cứng qua phản ứng hóa học. Theo nhiệt 
độ xử lý keo dán được phân loại là chất kết dính nóng và chất kết 
dính nguội, theo sự kết hợp là keo dán một hoặc hai thành phần. 


209 


mốp (PU) chất titan 


chất kết dính chất dẻo = giacố thép 


bằn sợi thủy tỉnh (GFK) 
Cánh quạt máy bay trực thẳng 















chất độn 

xốp tổ ong = St 

Thành phần kẹp đôi chất kết dính 
nắp đậy 


chất kết dính như đệm 
kín đàn hồi lâu dài 


VỎ 


Sự làm kín hộp số 


8 





chất kết dính 





khóa chặn các vít 


Hình 1: Kết nối dán 


Phần ghép 1 





Sự bám giữa chất kết 
dính và phần lắp ghép 


Sự cố kết của phân tử 
chất kết dính 


Hình 2: Lực ở kết nối dán 


——  ___ 


_—— <Ẵ—- 


ghép nẹp 


ghép chồng lên 


Hình 3: Kiểu kết nối dán 


cắt 


m—_= 


thuận lợi 





ứng suất lột 
và uốn 





lớp kết dính 
bị xé 





không cho phép! 


Hình 4: Ứng suất kết nối dán 


Sự dán 








Bảng 1: Chất kết dính hai thành phần 
Chất kết dính | Thành Làm cứng Độ bền cắt| Phạm vi Các tính chất đặc biệt 
phần | oc [ Thời gian N/mm°? | sử dụng °C 











Nhựa epôxy 2 20 48 giờ đến32 | -60..+80 | Độ bền cao và đàn hồi tốt, cứng nhanh khi nung nóng 








Acrylat 2 20 | 10 phút 8.20 | đến +100: | Keo và chất làm cứng được bôi riêng, sự hóa cứng bắt 
s đầu với việc ghép 
£` | Polyuretan 2 20 | Đến 80 giờ | _7..15 | -200..+30 | Thời gian làm cứng có thể được tăng tốc đến 0,5 giờ, sự hóa 
$ cứng cũng có thể thực hiện qua việc dẫn không khí vào 
8 Cyanacrylat 1 20 | 3.180 giây | đến25 | -40..+120 | Sự hóa cứng rất ngắn (keo dán siêu tốc); lớp keo dán 


0,2mm; cũng phù hợp cho chất đàn hồi (cao su hóa học) 


Keo Anaerobe | 1 20 | 6..24giờ | đến40 | -60..+200 | Làm cứng khi kết thúc bằng không khí, chủ yếu để gắn 
chặt bạc lót và làm khóa chặn các vít. 


Nhựa epôxy 2 |120| 15phút | đến40 | -60..+80 | Sức bến và khả năng biến dạng cao, cũng dùng để lấp 









































= các khoảng trống lớn 

= | Nhựa phenol 1 180 | 120phút | đến40 | -60...+200 | Sức bền cao, sức bền nhiệt cao, khả năng biến dạng, cần 

5 lực ép lúc làm cứng 

° ọ ñ š : TESWPTTPENSWSSEEWNDVS 

sở | Chất kết dính 1 400 - 25 -60...+200. | Làm cứng khi kết thúc bằng không khí và dưới sức ép; bền 
polyimit chắc đến 500°C thời gian ngắn 





M Xử lý trước bề mặt dán 

Sự xử lý trước bằng cơ học thực hiện qua phun cát mịn hay mài với giấy nhám. Cần thiết phải tách mỡ 
(khử mỡ, tẩy dầu) sau khi xử lý cơ học hay trước khi xử lý hóa học. Việc này được thực hiện qua khử bằng 
hơi nước, bằng phương pháp nhúng hay lau bằng giẻ đã nhúng chất dung môi. Thay vì xử lý cơ học có 
thể thực hiện xử lý hóa học qua ăn mòn (bằng cách phun hóa chất). Ăn mòn là loại xử lý hiệu quả nhất, 
bởi bề mặt được làm sạch đồng thời được làm nhám (sần sùi). Sau khi ăn mòn hay khử mỡ phải để khô 
một cách cần thận. 


Mặt dán phải khô, sạch và hơi nhám. 


Chế biến (xử lý) chất kết dính 

Hai thành phần keo phải được pha trộn với trọng lượng cần thiết và đúng tỷ lệ ngay trước khi sử dụng. 
Thời gian xử lý (tuổi thọ dán keo, thời gian sử dụng) bị hạn chế. Tùy theo hình thức giao hàng các chất keo 
được bôi (trét) mỏng và đều bằng súng phun, với cọ hay với bay hoặc qua việc đặt một màng keo dán. 





Biến cứng 

Nhiều chất kết dính lúc bôi có dạng dẻo như mật ong, sẽ chảy loãng lúc bắt đầu biến cứng. Do vậy các 
phần ghép phải đảm bảo không bị xê dịch, ở một vài chất kết dính phải ép thêm. Thời gian và nhiệt độ 
của sự biến cứng phụ thuộc theo loại chất kết dính và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 


6]1)/211)/)11-),0/1-14-/-14, 1-50 JA (di 0N. TU. 











e_ Mặt ghép phải khô, sạch, không có dầu mỡ và se Trong khi biến cứng phải đảm bảo các phần 
hơi nhám dán không bị xê dịch 
e_ Nên thực hiện việc bôi chất kết dính ngay lập s Chất kết dính ở trạng thái chưa biến cứng 
tức sau khi xử lý bề mặt không nên để chạm vào da 
e_ Bề dày của lớp chất kết dính nên ở khoảng từ s Phòng làm việc phải thông gió tốt, bởi có thể 
0,1mm đến 0,3 mm xuất hiện hơi có hại cho sức khỏe. 
__ Ôn tập và đào sâu 





1 Tại sao bề mặt dán lớn quan trọng trong phương pháp dán? 
2 Mặt dán phải được xử lý trước như thế nào? 


210 


Hàn vảy 





CA Này 0À), 


Hàn vảy là phương pháp kết nối bằng vật liệu và phủ 
lớp cho vật liệu với sự trợ giúp của chất kim loại phụ 
gia nóng chảy, chất vảy hàn. Nhiệt độ nóng chảy 
của chất vảy hàn thấp hơn của vật liệu nền cần kết 
nối. Vật liệu nền sẽ bị thấm ướt bởi chất vảy hàn 
để không chảy ra. Hàn vảy được sử dụng đa dạng 
dưới sự ứng dụng chất trợ dung (để nung chảy dễ 
dàng chất kim loại phụ gia), khí bảo vệ hay trong 
chân không. 

Qua hàn vảy hình thành sự kết nối vật liệu không 
tháo được, đó là kết nối cứng, kín, có khả năng 
dẫn điện và dẫn nhiệt (Hình 1). Vật liệu kết nối với 
nguyên liệu nền có thể có tính chất và thành phần 
rất khác nhau miễn là chất vảy hàn kết nối với hai 
vật liệu. Như vậy mảnh cắt hợp kim cứng có thể 
được hàn vảy trên cán dao tiện bằng thép xây dựng. 





Qua hàn vảy ta có thể kết nối với cùng hay khác 
loại vật liệu kim loại cứng, kín và khả năng dẫn 
điện. 





EYE 4/100) /01‹0 3 (0-0 (00 22), 





Quá trình thấm ướt 

Điều kiện tiên quyết cho kết nối bằng hàn vảy là 
chất liệu hàn vảy lỏng thấm ướt trên (làm ẩm) vật 
liệu nền. Ở đây xảy ra sự lan rộng nhanh của chất 
vảy hàn lỏng trên bề mặt của chỉ tiết (Hình 2). Chất 
liệu hàn vảy thâm nhập vào trong tỉnh thể của vật 
liệu nền, hòa tan một phần của nó và tạo thành một 
hợp kim (Hình 3). Quá trình này của việc thâm nhập 
lẫn nhau được gọi là khuếch tán. 


IŸ[og-1ả4/-1101/21431910601No7-1o|1.oisl 4à) 

e Vật liệu nền với chất liệu hàn vảy có thể tạo 
thành hợp kim 

e Điểm hàn (mối hàn) vảy thuần là kim loại. 

e Chỉ tiết và chất vảy hàn được nung nóng đây đủ. 








 Khe hở hẹp hàn vảy và khe nối hàn vảy 
Khoảng cách giữa hai mặt ghép có ảnh hưởng đặc 
biệt đến quá trình hàn vảy. Một khoảng cách giữa 
nhỏ hơn 0,25 mm gọi là khe hàn vảy hẹp. Khoảng 
cách giữa lớn hơn gọi là khe hở hàn vảy (Hình 4). 
Qua hai mặt nằm khít đối diện nhau của khe hở 
hàn vảy sự bám giữa chỉ tiết và chất liệu hàn vảy sẽ 
lớn hơn sự cố kết trong chất vảy hàn lỏng. Qua tác 
động mao dẫn chất vảy hàn được hút ra vào trong 
khe hàn vảy. 


211 








Hình 1: Hàn vảy một ống đồng 


Chất vảy hàn lỏng 





thấm ướt tốt, lan 
rộng nhanh, phần 
biên chất vảy hàn 
nằm là là 


thấm ướt kém, ít lan 
rộng, phần biên chất 
vảy hàn đứng 


không thấm ướt, 
chất vảy hàn lăn tròn 


Hình 2: Dạng thấm ướt trong hàn vảy 


Quá trình Hình lát cắt một mối hàn vảy 
chất liệu hàn -.....«......... hợp kim chấtvảy 
vảy lỏng „=2... hàn-đồng 






—> chiều lan rộng 









hợp kim chất vảy 
hàn-đồng-kẽm 


Hình 3: Sự hình thành hợp kim qua khuếch tán 


khe hở hẹp hàn vảy 
(thuận lợi) 


khe giáp mối hàn vảy 
(không thuận lợi) 


bể rộng khe Giáp mối 


bề rộng khe hở hẹp >0,3 
,3mm 


b<0,2s mm 


Hình 4: Khe hở hẹp hàn vảy và khe giáp mối hàn vảy 


Hàn vảy 





Tác dụng mao dẫn càng lớn khi bề ngang khe hở 
càng nhỏ. Khi bề ngang khe hở hàn vảy được đo 
chính xác, nó tạo thành một áp lực đầy đủ hút các 
vảy hàn chống lại lực hấp dẫn (trọng lực) trong 
khe hàn vảy (Hình 1). 

Khi khe hở hàn vảy rộng hơn 0,3... 0,5 mm, lực 
hút không đủ để rút chất vảy hàn vào khe nối 
hở (Hình 2). Một khe hở quá hẹp cũng không 
kéo đủ chất vảy hàn vào được bên trong, bởi nó 
không thu nhận đủ chất trợ dung (chất phụ gia 
nung chảy) để tẩy lớp da bị oxít hóa (Trang 215). 





Bề ngang khe hở hàn vảy nên vào khoảng 
từ 0,05 mm đến 0,2 mm. 








Tránh việc chọn chiều sâu khe hở hàn vảy lớn 
hơn 15 mm, vì phần lớn chất vảy hàn không được 
kéo đủ vào trong khe. Lựa chọn kích thước khe 
hở hàn vảy đúng và chất liệu hàn vảy phù hợp 
thì sẽ có được kết nối hàn vảy đạt khả năng tải 
như vật liệu nền. 


Nhiệt độ lúc hàn vảy 

Kim loại tỉnh khiết và hợp kim đôi với hợp phần 
ơtéctic có một độ nóng chảy cố định. Độ nóng 
chảy của hợp kim ơtécti nằm thấp hơn từng độ 
nóng chảy của các vật liệu nền tỉnh khiết. Thí 
dụ như thiếc tỉnh khiết nóng chảy ở 2329C, chì 
tinh khiết ở 327°C, ngược lại một hợp kim với 
63% thiếc và 37% chì nóng chảy ở nhiệt độ 183°C 
(Hình 3). 

Hợp kim không có cấu trúc ơtéctíc sẽ không có độ 
nóng chảy cố định mà là một khoảng nóng chảy. 





Hợp kim ơtéctíc có một độ nóng chảy, các 
cấu trúc khác có một khoảng nóng chảy. 








Thí dụ, nung nóng một hợp kim với 30% thiếc 
và 70% chì, như vậy từng tinh thể chỉ nóng chảy 
ở 183°C thôi. Càng nung nóng, càng nhiều tỉnh 
thể chảy ra. Chỉ khi đạt đường a-b ở đồ thị thì hợp 
kim chảy hoàn toàn. Ngược lại ở trong khoảng 
nóng chảy giữa 183°C và 260°C, có một hỗn hợp 
nhão từ phần nóng chảy và tinh thể (Hình 3). 
Lúc hóa rắn (đông cứng), trước tiên các chất liệu 
hàn vảy dạng lỏng trở lại đặc sệt (déo/chảy lỏng) 
và sau cùng cứng. Sự rung sốc lúc đông đặc làm 
giảm thiểu tính gắn bó của chất liệu hàn và như 
thế giảm độ bền của kết nối. 





Chất liệu hàn vảy phải để đông đặc không 
có rung mạnh. 























Chiều cao dâng lên của vảy hàn ——*>— 











0 0,05 0,1 0,2 0,3 0.4mm 0,5 
Lòn cho phé| bề rộng —= 
lược hàn vả khe hở 

: bằng tay BẠN 
đúng 4l» quá rộng 
quá hẹp 


Hình 1: Chiều cao dâng lên của chất hàn vảy phụ thuộc vào 
bề ngang của khe hở vảy hàn 


đúng sai 
Chất liệu hàn vảy 
đang nóng chảy 


Chất liệu hàn vảy 
đang nóng chảy 


(9)/9151:,.„;18)„2 
> 0,5 
~ 


_ 








Chất liệu hàn vảy Chất liệu hàn vảy 


chảy đều khắp được nung chảy 
Khe hở hàn vảy 0,05...0,2mm Khe hở > 0,5 mm 


Hình 2: Tác dụng mao dẫn ở hàn vảy 


Hợp kim ơtéctíc (chất liệu hàn vảy thấm) 


Hợp kim lỏng 














e 
2232 °C 








ặc sêÌ 





Vùng 
nóng chảy 






































Hợp kim Sn-Pb cứng (thể rắn) 









































0 10 20 30 40 50 606370 80 % 100 
Hàm lượng thiếc ——® 


100 % 80 70 60 50 403730 20 10 0 
——=—— Hàm lượng chì 


Hình 3: Giản đồ hợp kim thiếc-chì 


212 


Hàn vảy 





Nhiệt độ làm việc của một vảy hàn là nhiệt độ 
bề mặt thấp nhất của chỉ tiết, ở đó chất liệu hàn 
thấm ướt, chảy và hợp kim hóa. 

Ở nhiệt độ dưới nhiệt độ làm việc không có kết 
nối giữa vảy hàn và vật liệu nền (cơ bản) (“mối hàn 
lạnh”). Chất liệu hàn và mối hàn phải tối thiểu đạt 
đến nhiệt độ làm việc (Hình 1). Khi nhiệt độ làm 
việc vượt qua nhiệt độ hàn vảy tối đa tạo sét (gỉ 
sét vì oxit hóa) chỉ tiết và làm giòn vảy hàn. Phạm 
vi nhiệt độ tác động là phạm vi ở đó cho phép 
chất làm lỏng (chất trợ dung) thấm ướt chỉ tiết 
qua chất liệu hàn vảy (Hình 1). 






Quy tắc làm việc 

e Chi tiết và vảy hàn nên được nung nhanh 
và đều. 

e Nhiệt độ làm việc và nhiệt độ hàn vảy tối đa 
giới hạn phạm vi nhiệt độ hàn vảy. 

e Phạm vi nhiệt độ tác động của chất trợ dung 
phải lớn hơn phạm vi nhiệt độ hàn vảy. 


EYA YAn¡)((9/()219)ì 15 l0 (0 2-)/ 


M Phân loại phương pháp hàn vảy theo 
nhiệt độ hàn (Bảng 1) 

Ở hàn vảy mềm nhiệt độ hàn nằm dưới 450°C. 
Hàn vảy mềm áp dụng khi cần thiết có kết nối kín 
hay kết nối có tính dẫn điện và không đặt yêu cầu 
cao cho khả năng tải hoặc khi chỉ tiết hàn vảy nhạy 
cảm với nhiệt. Qua thiết kế dạng kết nối cứng có 
thể tăng khả năng tải lên cao (Hình 2). 

Ờ hàn vảy cứng nhiệt độ hàn nằm trên 450°C. Kết 
nối bằng hàn vảy cứng có thể được thực hiện dưới 
dạng hàn đối đầu (hàn thẳng góc); mở rộng chiều 
sâu khe hở mối hàn làm tăng độ bền (Hình 2). 








Hàn vảy với nhiệt độ cao là hàn vảy với khí bảo 
vệ hay trong chân không với nhiệt độ nằm trên 
900°C. 


M Phân loại theo loại vảy hàn 

Ở hàn vảy với vảy hàn đặt sát vào, chỉ tiết được 
nung nóng ở chỗ hàn với nhiệt độ hàn vảy. Sau 
đó chất vảy hàn được làm chảy ra khi chạm vào 
chỉ tiết. 

Ở hàn vảy với miếng vảy hàn được lót vào 
trong, người ta nung nóng chỉ tiết cùng chung 
một lượng vảy hàn được định trước với nhiệt độ 
hàn vảy ở mối hàn. 

Ở hàn vảy nhúng chỉ tiết được nung nóng trong 
bể vảy hàn chảy lỏng, nơi vảy hàn chảy lấp vào 
khe hở mối hàn. 


213 
































Tên gọi Quá trình 
cda O2 
Zzn 
Mối hàn vảy giòn, 
GD xử antnraniMaaai! HN chỉ tiết bị sét ăn mòn 
°%Q H 
740 R đa. Vy hàn chảy và đẩy 
ta chất trợ dung hàn ra 
—. * + FẠ “ 
2680 lầm việc xã # đá _= Hàn vảy thấm ướt 
0: Ề Eoöole 
= Phạm vi nhiệt =5 
độ hàn vảy 2 =lE =`› Vậy hàn trở nên 
600) £ đặc sệt (dẻo) 
ssọ| Nhiệt độ lẾ ám. Vảy hàn còn cứng, 
tác động dưới chất trợ dung hàn 
bắt đầu tác động 
Vảyhàn _ Chất trợ dung hàn 
Vảy hàn và chất trợ 





dung hàn còn cứng 


Hình 1: Nhiệt độ hàn vảy quan trọng cho chất liệu hàn vảy 
L-Ag30Cd và chất trợ dung hàn FH10 





Bảng 1: Phương pháp hàn vảy và nhiệt độ làm việc 








Hàn váy mềm | Hàn vảy cứng Hàn vảy 
nhiệt độ cao 
dưới 450°C | trên 450°C trên 900°C 


với chất trợ 





với chất trợ dung hàn, 


với khí bảo vệ 














dung hàn với khí bảo vệ hay trong 
hay trong chân không | chân không 
Loại mối Chiều sâu khe hở |Chiều sâu khe hở| _ Tăng bổ sung 
hàn vảy mối hàn nhỏ | mối hàn lớn ra độ bền 
Mối hànthép | zzzz==== -_==" 
lá mỏng 








Mối hàn thép 
dạng hình T 


điểm hàn 














BÌIN4E 




















Phần tròn với 5 Ỉ ( £ ễ Ý 
hần phả 
SH ho hg 7 L then hoa 
ghép ép 
vào 
0 viền cạnh 
Kết nối ống =L- lãi š HS 
loe cạnh 
Thích hợpcho | không thích thích hợp rất thích hợp 
hàn vảy mềm hợp tốt 
Thích hợp cho có thể rất thích hợp hao tốn 
hàn vảy cứng không cần thiết 














Hình 2: Phương pháp hàn và dạng của mối hàn vảy 





Hàn vảy 





DI (9Ä | (v)1193/2110844) 1004/00/15 0:)1/.84/)/)/ 0810210) 





Theo nguồn năng lượng để nung nóng ta phân biệt 

e Hàn vảy qua khí ga (hàn vảy bằng ngọn lửa, hàn 
vảy bằng lò) 

e Hàn vảy qua vật thể rắn (hàn vảy bằng mỏ hàn, 
hàn vảy khối) 

e Hàn vảy qua chất lỏng (bể vảy hàn, hàn vảy nhúng) 

e Hàn vảy qua tia (hàn vảy bằng tia laser) 

e Hàn vảy qua dòng điện (hàn vảy bằng điện trở, hàn 
vảy bằng cảm ứng). 








Ởhàn vảy bằng ngọn lửa các chỉ tiết kết nối được nung 
nóng với ngọn lửa bằng khí ga. Chất vảy hàn được nạp 
vào khi chỗ hàn đạt nhiệt độ làm việc. Đặt miếng vảy hàn 
có dạng mối hàn vào chỉ tiết, như thế nhiệt dẫn vào phải 
truyền qua chỉ tiết chảy đến chất vảy hàn, nếu không 
chất vảy hàn sẽ bị nung quá lửa (Hình 1). 

Ở hàn vảy bằng mỏ hàn chỗ hàn của chỉ tiết được làm 
nóng với một mỏ hàn (Hình 2). Hàn vảy bằng mỏ hàn 
chỉ thích hợp cho hàn vảy mềm. Mỏ hàn được đốt nóng 
bằng điện hay bằng chất khí (ga). Mỏ hàn có điều chỉnh 
nhiệt độ đặc biệt thuận lợi cho những công việc bị đứt 
quãng lâu hơn hay hàn vảy các cấu kiện có độ nhạy 
với nhiệt. Mũi mỏ hàn làm bằng đồng đỏ hay hợp kim 
đồng. Trước khi nung nóng mũi mỏ hàn phải được làm 
sạch các oxít hay qua mạ tráng lớp thiếc trước khi bắt 
đầu công việc hàn vảy. 


chất trợ dung hàn 


Ÿ 
SN X/ `. 






chất trợ 
dung hàn 





dạng hình 
vảy hàn 






ngọn lửa 
vảy hàn đắp vảy hàn lót 


Hình 1: Hàn vảy bằng ngọn lửa 


mỏ hàn 







chỉ tiết 


4 vảy hàn 


F« 


dòng nhiệt 


Hình 2: Hàn bằng mỏ hàn 


3.7.4.3 Vảy hàn 


Vảy hàn được sử dụng là hợp kim, ít khi dùng kim loại 
tinh khiết, vì độ nóng chảy của nó nằm dưới độ nóng 
chảy của kim loại kết nối. Vảy hàn được chia ra làm vảy 
hàn mềm, vảy hàn cứng, vảy hàn tốc độ cao và vảy hàn 
cho vật liệu nhôm. Các vảy hàn được cung cấp dưới 
dạng khối, dạng băng, dạng dây, dạng hình vảy hàn 
cũng như dạng bột và dạng bột nhão (Hình 3). 

Vảy hàn mềm cho kim loại nặng được chia thành 
nhóm (Bảng 1). 


Bảng 1: Vảy hàn mềm cho kim loại nặng (thí dụ) 


O| íIl @| 3l 


dây cuốn vòng dạng cây kẹp tóc 





dạng miếng (dạng lá) 


Hình 3: Hình dạng vảy hàn 


























Nhóm Hợp kim |_ Ký hiệu ngắn Nhiệt độ Hướng dẫn sử dụng 
số cho hợp kim nóng chảy 
1 S-Sn63Pb37 183 °C Kỹ thuật chính xác, kỹ thuật điện, điện tử 
Thiếc-chì 3 S-Pb505n50 183...215 %C Điện công nghiệp, mạ thiếc 
10 S-Pb985n2 329...325 °C Chế tạo máy làm lạnh 
:ấc-chì. 3Â 3 0 
Thiếc-chì-đồng 24 S-Sn97Cu3 230...250 %C Chế tạo thiết bị điện, kỹ thuật chính xác 
26 S-Sn50Pb49Cu1 183...215 °C 
Thiếc-chì-bạc 28 S-Sn96Ag4 221°C Đặt đường ống đồng, thép không gỉ 
34 S-Pb93Sn5Ag 304...365 °C Cho nhiệt độ làm việc cao 

















214 


Hàn vảy 





Vảy hàn cứng cho kim loại nặng được phân chia theo thành phần cấu tạo, ứng dụng và nhiệt độ làm 
việc (Bảng 1). Để hàn vảy nhiệt độ cao người ta sử dụng vảy hàn cứng với độ tinh khiết lớn, chủ yếu là 
hợp kim crôm-kền hay hợp kim bạc-vàng-paladi. 


Bảng 1: Vảy hàn cứng cho kim loại nặng (các thí dụ) 

















Nhóm Ký hiệu ngắn Độ nóng chảy | Hướng dẫn sử dụng 
EN 1044 | DINENISO 3677 
Vảy hàn CU104 | B-Cu 100(P)-1085 1083 °C Thép các loại, mảnh cắt hợp kim cứng 
đồng đỏ CU303 | B-Cu60Zn 870/900 870.900 °C Thép, Cu, Ni và hợp kim của nó 
Vậy hàn cứng AG 207 B-Cu 48ZnAg 800/830 675...735 °C 





có chứa bạc AG 203 B- Ag 44 CuZn-675/735 675...735 %C Thép,Cu,Ni và hợp kim của nó 
AG304 | B-Ag40ZnCdCu 595/630 |  595..630%C 
Vậy hàn cứng có | CP105 | B-Cu92Pag 650/810 650....810 %C Đồng và hợp kim không có kền, 
chứa lưu huỳnh không cho thép và vật liệu kền 


























Vảy hàn đồng gồm đồng không oxy hay hợp kim đồng với kẽm và thiếc. Nó được sử dụng để hàn vảy 
cứng cho vật liệu sắt, vật liệu đồng và vật liệu kền. Nhiệt độ hàn nằm trong khoảng 525°C và 1100°C. 


Vảy hàn cứng chứa bạc (vảy bạc) có nhiệt độ làm việc nhỏ hơn vảy hàn đồng. Nhiệt độ hàn nhỏ nhất 
đạt với vảy hàn có chứa Cađimi. Chất Cađimi rất độc, vảy hàn có chứa Cađimi chỉ được cho phép sử dụng 
trong trường hợp ngoại lệ có lý do và với các biện pháp phòng ngừa thích hợp. 





Vậy hàn có chứa chất Cađimi, đặc biệt lúc quá nóng, có thể biến thành hơi độc. 


3.7.4.4 Chất trợ dung hàn 


Kim loại nung nóng kết hợp nhanh chóng với oxy tạo thành lớp 
oxít hóa. Lớp này hạn chế sự thấm ướt qua vảy hàn (Hình 1). Để giải 
quyết vấn đề lớp oxít hóa và ngăn ngừa sự oxít hóa tiếp theo người 
ta sử dụng chất trợ dung hàn khi hàn vảy. Cũng có thể ngăn ngừa 
oxít hóa qua hàn vảy dưới lớp khí bảo vệ hay trong chân không. 








vảy hàn thấm 
ướt và chảy ở 
nhiệt độ hàn 





Chất trợ dung giải quyết vấn đề oxít hóa và ngăn ngừa oxít 
hóa tiếp theo. 


chất trợ dung 
chảy và tẩy lớp 
oxít hóa ở giới 
hạn nhiệt độ 
tác dụng dưới 





Sự chọn lựa chất trợ dung hàn phụ thuộc theo vật liệu nền hàn 
vảy và phương pháp hàn vảy, trước hết là theo nhiệt độ làm việc 
của vảy hàn được sử dụng. Sự tác dụng của chất trợ dung hàn phải 
được đưa vào sử dụng dưới nhiệt độ làm việc và vượt quá nhiệt 
độ hàn vảy tối đa. Do đó chất trợ dung hàn được phân chia theo 
phạm vi nhiệt độ tác dụng của nó. 

Để đạt được hàn vảy chắc chắn ở toàn bộ diện tích kết nối (khe 
hở) mối hàn vảy, phần lớn là ngay trước khi chỉ tiết được hợp nhất 
người ta quét lên chỗ mối hàn chất trợ dung hàn lỏng hay nhão. 
Sau khi hàn vảy xong phải loại bỏ chất trợ dung hàn còn thừa, nếu Hình 1: Tác dụng của chất trợ dung hàn FH10 
không có thể xuất hiện tình trạng bị ăn mòn. 





chất trợ dung 
) cứng; chỉ tiết bị 


40 
lớp oxít hóa 








Quy tắc làm việc 


e_ Trước khi hàn làm sạch chỗ mối hàn và quét với se Không nên để chất trợ dung dính vào da 
chất trợ dung hàn e_ Chỗ làm việc phải thoáng gió 
e- Sau khi hàn phải loại bỏ chất trợ dung hàn còn thừa 





215 


Hàn vảy 





Ký hiệu của chất trợ dung thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế qua các con số cho loại chất trợ dung hàn, 
chất nền trợ dung hàn và chất trợ dung kích hoạt cũng như ký hiệu chữ A cho dạng lỏng, chữ B cho dạng 
cứng và chữ CC cho dạng sệt (dẻo, nhão) (Bảng 1). Ký hiệu từ trước đến nay có chữ F cho chất trợ dung, S 
cho kim loại nặng, L cho kim loại nhẹ và H cho hàn vảy cứng (Bảng 2). 


























Bảng 1: Chất trợ dung để hàn vảy mềm (Những thí dụ) 
Loại Chất cặn Thành phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng 
3.2.2.A ăn mòn Dung dịch chứa axít của clorít kẽm và amoniac clorít (nước hàn vảy), 
(F-SW11) | mạnh cho bề mặt bị oxít hóa mạnh. Chất cặn phải rửa sạch 
2.2.1.C ăn mòn Hỗn hợp dạng bột nhào từ clorít kẽm và amoniacclorít với dầu hữu cơ hay mỡ 
(F-SW21) | nhẹ (mỡ hàn vảy), chủ yếu cho hàn vảy đồng. Chất cặn phải được loại bỏ với dung môi 
1.1.1.B không Rê sin (còn gọi là nhựa thông) tự nhiên hay rê sin tổng hợp (nhựa thông) chủ yếu 
(F-SW31) | ăn mòn cho kỹ thuật điện và điện tử, chất cặn không cần loại bỏ. 
Bảng 2: Chất trợ dung để hàn vảy cứng (Những thí dụ) 
Loại Nhiệt độ tác dụng | Thành phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng 
FH 11 550°C...800°C Chất trợ dung hàn có chứa flo và bor cho hàn vảy với nhiệt độ hàn từ 600°C đến 750°C. 
Chất cặn ăn mòn mạnh 
FH21 750°C...1100%C Chất trợ dung có chứa chất bor (borax) cho hàn với nhiệt độ hàn trên 800°C. 
Các chất cặn dạng thủy tinh có tác dụng hút nước và ăn mòn 














EYE S30 o0 ai 0i ð2040/)0À/ 0/710) 





Một ống dẫn khí cho áp lực cao bằng thép kéo nguội láng có Ống thép Bạc cầu 
thành mỏng được kết nối với một bạc lót hình cầu bằng hợp kim 
đồng kẽm G-CuZn15 (thau) (Hình 1). 

Phương pháp hàn vảy. Từ lý do an toàn và vì tải cao của đầu mút 
đường ống, cần phải chọn phương pháp hàn vảy cứng. 

Vảy hàn và chất trợ dung hàn. Để giữ sức bền của ống thép vảy 
hàn phải có nhiệt độ hàn thấp. Chất AG106 được chọn. Chất trợ 
dung hàn phù hợp là F-SH1 dạng bột nhão. 

Quy trình gia công. Dây vảy hàn với đường kính 1,5 mm được 
uốn thành vòng (Hình 1), thoa (bôi) chất trợ dung hàn và đặt vào 
bạc lót. Ống thép cũng được thoa với chất trợ dung và đẩy vào 
bạc lót. Sự khác biệt của đường kính giữa ống thép và bạc lót là 
0,2 mm tạo ra một khe mối hàn là 0,1 mm. 

Để hàn, khoảng hở phần hàn được đặt thẳng đứng và nung nóng 
với ngọn lửa sao cho ống và bạc lót có thể đạt nhiệt độ hàn 710°C 
cùng một lúc. Đến khi vảy hàn chảy, bạc lót hạ xuống dưới và khe 
hở mối hàn vảy được lấp đầy qua tác dụng của mao dẫn. Trong lúc 
vảy hàn đông đặc bắt buộc phải tránh sốc, nếu không sức bền của 
kết cấu không được bảo đảm. Sau khi làm nguội mối hàn được 
tẩy mòn oxít và chất trợ dung hàn còn dư bằng dung dịch axít 
sulfuric 10% đậm đặc. Tiếp theo người ta rửa nhiều lần qua nước 
lạnh, để khô và thoa nhẹ dầu chống sét. 











Hình 1: Thí dụ hàn vảy 





1 Người ta hiểu thế nào về hàn vảy? 4 Do đâu phân biệt hàn vảy mềm và hàn vảy cứng? 


2 Những yêu cầu gì có thể đặt ra cho một mối 5 Chất trợ dung hàn có nhiệm vụ gì? 

hàn vảy? 6 Tại sao chất trợ dung hàn còn dư phần lớn phải 
3 Ta hiểu gì về nhiệt độ hàn của một chất trợ dung loại bỏ? 

hàn? 





216 


Hàn 





EÁ NỈ: 


Hàn là kết nối vật liệu (cứng) của hai chỉ tiết 
với nhau (Hình 1). Ở đây vật liệu được điền vào 
khoảng hở mối hàn qua nhiệt hay ma sát trong 
trạng thái lỏng hay đàn hồi. Ở hầu hết các phương 
pháp hàn, vật liệu bổ sung phải được điền đầy vào 
khe hở mối hàn. 

Vì tính chất đặc biệt của nó, hàn được sử dụng 
nhiều trong phạm vi kỹ thuật, thí dụ như trong 
sản xuất thiết bị, thiết kế kết cấu thép và kết cấu 
vật liệu nhẹ, xây dựng cầu, xe hơi, các bệ thân 
máy và sản xuất các bồn chứa cũng như cho các 
bộ phận bằng chất dẻo (hàn chất dẻo, trang 322) 





Kết nối hàn là kết nối bằng vật liệu và không 
thể tháo ra được. 





01.11. /-N04/)0)//-00:)/1/, ai: 8/1. 











Mối hàn Hàn WIG bằng cơ 





Chỉ tiế hàn 
bằng CrNi 


Vị trí hàn 





Hình 1: Hàn một mối hàn 





Ưu điểm 

Hàn tạo điều kiện đa dạng hóa các khả năng 
tạo hình và khả năng thiết kế, sắp đặt. 

Sự chồng lên và cấu kiện kết nối thêm thí dụ 
như vít, được loại bỏ. 

Sức bền của mối hàn thường lớn hoặc lớn hơn 
của chỉ tiết hàn. 

Các mối hàn tạo kết nối kín và không tháo ra 
được. 


Khuyết điểm 

Tinh thể thay đổi ở vùng hàn có thể làm giảm 
sức bền của chỉ tiết hàn. 

Sự cong vênh (méo) và sự co ngót của chỉ tiết 
hàn phải được chú ý. 

Không phải tất cả các vật liệu đều thích hợp 
để hàn. 

Vật liệu khác nhau không thể hàn được với nhau 
hoặc chỉ giới hạn trong điều kiện nhất định. 





EYA 1g (00 119)()(0 (0201500) ( 205007), 


Có hàng loạt phương pháp hàn được được phân 
loại theo DIN EN ISO 4063 trong các nhóm chính 
là hàn hồ quang, hàn điện trở, hàn hơi, hàn ép, 
hàn bằng tia và các phương pháp hàn khác 
(Bảng 1). 

Ở phương pháp hàn nóng chảy, thí dụ như ở 
hàn hồ quang hay hàn hơi, chỉ tiết được nung 
nóng tại mối hàn. Ở phương pháp hàn ép thí dụ 
như hàn ma sát, chỗ hàn được nung nóng đến 
trạng thái nhão. Tiếp theo các phần giáp mối kết 
dính với nhau qua ép. 


Phương pháp hàn có thể phân loại tiếp tục theo 


Vật liệu hàn thí dụ như hàn kim loại và hàn 
chất dẻo 
Mục đích của hàn thí dụ như hàn kết nối hoặc 
hàn đắp 
Loại gia công thí dụ như hàn bằng tay hay 
tự động 





Bảng 1: Phân loại phương pháp hàn theo DIN 
EN ISO 4063 (Lựa chọn) 

































































Chỉ số 

Hàn hồ quang 1 
e_ Hàn hồ quang bằng tay 111 
e_ Hàn dưới lớp thuốc bột 12 
e Hàn hồ quang trong khí bảo vệ 

điện cực vonfram 14 
e_ Hàn hồ quang plasma 15 
Hàn điện trở 2 
e Hàn điểm 21 
e Hàn lăn 22 
e_ Hàn nổi 23 
Hàn nóng chảy bằng khí ga 3 
e Hàn gió đá 311 
Hàn ép 4 
e_ Hàn bằng siêu âm 41 
e Hàn ma sát 42 
Hàn bằng tia 5 
e_ Hàn bằng tia điện 51 
e_ Hàn bằng tỉa laser 751 
Phương pháp hàn khác 7 
e Hàn bù long 78 





217 








Sự sắp đặt mối hàn 





EVA.WVG-(0(ìi/ì 0c. si 010i 





Trong một thiết kế hàn những loại liên kết mối hàn, 
vị trí hàn và trình tự hàn được quy định đặc biệt trong 
các kế hoạch hàn. Ở những chỉ tiết mà sự an toàn là 
quan trọng thì phải đảm bảo chúng được hàn suốt 
(liên tục) qua toàn bộ tiết diện. Tính phù hợp với 
hàn (Tính chịu hàn) của một chỉ tiết tùy thuộc vào 
khả năng hàn được của vật liệu, an toàn khi hàn của 
thiết kế và hàn được trong sản xuất. 


Mối hàn và hình dạng (đường hàn) 

Mối hàn là sự sắp xếp các chỉ tiết được hàn với nhau 
(Hình 1). 

Hình dạng của đường hàn tùy thuộc vào loại liên 
kết hàn, bề dày của chỉ tiết kết nối và phương pháp 
hàn. Các hình dạng mối hàn quan trọng nhất là mối 
hàn giáp mối, mối hàn I, mối hàn V, mối hàn T, mối 
hàn X và mối hàn U (Hình 2). Các mối hàn được thể 
hiện qua ký hiệu trên bản vẽ. Ở một vài dạng mối hàn 
phải được vạt mép cạnh tương ứng với yêu cầu cho 
mối hàn giáp mối của chỉ tiết. Các cạnh vạt được thực 
hiện qua phay hay cắt bằng tia (trang 108). 

Ký hiệu ở các đường hàn 

Độ lớn đặc trưng quan trọng ở các mối hàn là bề dày 
mối hàn. Nó tương ứng với chiều cao mối hàn ở mối 
hàn V và mối hàn T (thẳng góc) (Hình 2). Mối hàn lớn 
được hàn qua nhiều lớp (Hình 3). Sau đường hàn đáy 
phải thực hiện đường hàn đắp và đường hàn phủ. 
Nếu có yêu cầu bề mặt láng thì phải mài loại bỏ vùng 
nhô lên trong phạm vi đường hàn đáy và đường hàn 
phủ. Ở đây phải lưu ý sao cho không có vết khía ở 
vùng chuyển tiếp giữa mối hàn và vật liệu cơ bản. 


Vị trí hàn 

Vị trí hàn được tiêu chuẩn hóa trong DỊN EN ISO 6947 
(Hình 4). Các mối hàn được hàn dễ dàng nhất ở vị trí 
bằng phẳng (vị trí hàn lấp). Với gá hàn chỉ tiết hàn 
được kẹp và các khe hở hàn ở vị trí bằng phẳng có thể 
được xoay tạo thuận lợi đáng kể cho việc hàn. Ngược 
lại, đối với những chỉ tiết lớn trên công trình xây dựng 
thì thường phải được hàn trong vị trí bắt buộc thí 
dụ như hàn trên trần (hàn qua đầu, hàn ngang). Do 
đó thường được sử dụng que hàn đặc biệt. Các công 
việc như vậy đòi hỏi cao về kỹ năng của người hàn. 






Trong nhiều công việc hàn chỉ cho phép sử dụng 
thợ hàn đã qua kiểm tra tay nghề. 

Kiểm tra về hàn được tiêu chuẩn hóa và phải 
thường xuyên lặp lại. 








218 


Mối hàn đầumí  Mốihànsongsong Mối hàn chồng 











MốihànchữT  Mốihànchữthập — Mốihànxiên 
| 

| D75: 

Mối hàn góc Mối hàn nhiều mối 


Z1! `4... 


Hình 1: Các loại mối hàn ở hàn và hàn vảy 











Mối hàn giáp Mối hàn chữ I Mối hàn chữV 
mối gấp mép 
Mối hàn góc Mối hàn chữ X Mối hàn chữ U 


j— 


ĐẾ BÉ 


Hình 2: Hình dạng đường hàn 





Bề dày 
mối hàn 


Bề rộng mối hàn 








Đường hàn 


Đường hàn phủ 


Bề dày 
chỉ tiết 





Đường hàn đáy 


Hình 3: Tên mối hàn ở thí dụ một mối hàn dày chữ V 


Vị trí trên đầu (vị trí 
trên trần), 

Vị trí trên trần ngang 
Vị trí hàn lên 

Vị trí ngang 

Vị trí hàn xuống 


Vị trí hàn ngang 





Vị trí hàn bằng phẳng 


Hình 4: Các vị trí hàn 


Hàn hồ quang tay 





3.7.5.3 Hàn hồ quang 


Hàn hồ quang gồm có các phương pháp hàn hồ 
quang tay, hàn hồ quang trong môi trường khí 
bảo vệ, (Trang 222), hàn hồ quang plasma, hàn hồ 
quang dưới lớp thuốc. Nguồn nhiệt là hồ quang 
giữa que hàn và chỉ tiết. 


Hàn hồ quang tay 

Hàn hồ quang tay bao gồm mạch điện hồ quang 
giữa que hàn và chỉ tiết (Hình 1). Sự phân cực tùy 
thuộc theo vỏ bọc của que hàn sử dụng. Thông 
thường được hàn với dòng điện một chiều và que 
hàn gắn vào cực âm. Điều này dẫn đến một sự đánh 
lửa tốt, một sự thấm thấu hẹp và sâu cũng như ít 
làm nóng que hàn. Qua nhiệt độ cao của hồ quang, 
cả những cạnh của mối hàn lẫn que hàn dẫn bằng 
tay đều bị nung nóng chảy ở vùng hàn. Sự nóng 
chảy được bảo vệ bởi lớp áo khí ga và xỉ chống oxít 
hóa. Sự nóng chảy khi nguội tạo thành mối hàn. 


Nguồn dòng điện hàn. Trong nguồn điện hàn, 
điện xoay chiều lấy từ điện lưới với điện thế 230V 
đến 400V phải được chuyển đổi thành dòng điện 
hàn từ 15V đến 30V. Khi hàn với điện một chiều 
điện xoay chiều được biến đổi thành dòng điện 
một chiều. 





Bộ đảo là thiết bị hàn điện tử hiện đại, kích 
thước cấu kết nhỏ khả năng tạo các dòng 
điện và công suất cao. Nó tạo bên cạnh dòng 
điện một chiều còn dòng điện sin hoặc dòng 
điện xoay chiều dạng thẳng góc và cho phép 
khả năng điều chỉnh đa dạng (Hình 2). 








Đường đặc trưng (Đặc tuyến) dòng-điện áp chỉ 
sự liên quan giữa cường độ dòng điện và điện thế 
của nguồn dòng điện hàn. Ở hàn hồ quang, đặc 
tuyến nên là một đường càng dốc càng tốt. Như 
thế sự thay đổi chiều dài không mong muốn của 
hồ quang vì thợ hàn chỉ gây tác động ít hay dao 
động nhỏ vào dòng điện hàn (dòng điện không 
thay đổi), trong khi điện thế được tự động điều 
chỉnh cho phù hợp. Ở nguồn điện, cường độ dòng 
điện hàn được chỉnh và như thế xác định được một 
đường đặc trưng từ một nhóm đặc tuyến. Điểm 
cắt của đường đặt trưng này với đường đặc trưng 
điện trở của hồ quang là điểm làm việc. Trong quá 
trình hàn nó tác dụng cường độ dòng điện và điện 
thế (Hình 3). 

Điện thế không tải của một nguồn dòng điện 
hàn là điện thế của thiết bị được đóng điện không 
tải. Những điện thế không tải là vì hạn chế bởi lý 
do an toàn (Bảng 1). 


219 





Đường hàn Que hàn Kìm hàn 









Chỉ tiết 


Que hàn (cực -) 
Lõi que hàn 
(lõi điện cực) 


Lớp áo khí Hồ quang 


Nguồn 


Chuyển đổi 
vật liệu 





Điện để hàn: 
điện thế 
thấp, cường 
độ dòng 
điện cao 


Vũng hàn 
(vũng chảy) 
Chỉ tiết 
(cực +) 





Hình 1: Thiết bị hàn hồ quang tay 


Bộ đảo 

s _ Nhỏ, nhẹ, công suất mạnh (thí dụ 
m=18 kg, I đến 180 A) 

Dòng điện hàn DC, AC 

Điều chỉnh nhanh 

Hiệu suất cao 

Có thể điều chỉnh từ xa 





Bộ biến đổi điện tĩnh (transistor) Bộ chỉnh lưu (diot) 





Biến thế 


Bộ chỉnh lưu (diot) Cuộn cản 


Hình 2: Nguồn điện hàn điện tử hiện đại với kỹ thuật bộ đảo, 



















sơ đồ khối 
1oo Điện thế không tải Đường đặc 
Ờ trưng l-U của 
Ị V Đường đặc Kiệtrghiêh 
trưng l=U của dòng điên 
80 một nguồn điện hà lì XI, 
s hông thườn ng GIANG 
s AiiBo0nnN piikc ”” (bộ đảo): rơi 
$ 6OFƑ lạm Yiệễ thẳng đứng 
kở Đường đặc 
trưng điện trở L†1 
CÁ) L1: hồ quang L2 
dài hơn, 
2o L2: hồ quang 





ngắn hơn 






200A 300 
Cường độ dòng điện! ——m 


Hình 3: Đường đặc trưng dòng - điện áp của nguồn dòng điện 
hàn thông thường và điện tử 


Bảng 1: Điện thế không tải 











Loại điện 
Điều kiện vận hành Điện một | Điện xoay 
chiều chiều 
Vận hành bình thường <113V <80V 
trong nổi hơi và không gian hẹp | <100V | <40V 





<113V <48V 


thiết bị liên hợp mới 











Hàn tay hồ quang (Hà 


n hồ quang bằng tay) 





Que hàn. Que hàn gồm dây lõi (lõi điện cực) và 
vỏ bọc (lớp trợ dung) (Hình 1). Lúc chảy lỏng 
que hàn này sinh một lớp khí làm vỏ bảo vệ. Nó 
ổn định hồ quang, che chắn quá trình chuyển 
tiếp của vật liệu chảy lỏng và vùng hàn chống 
lại với không khí xung quanh (Hình 2). Vỏ bọc 
que hàn chảy lỏng nổi trên mối hàn là xỉ hàn. 
Nó ngăn ngừa ăn mòn ở nhiệt độ cao và làm 
nguội nhanh của mối hàn. Sự biến dạng co và 
sự tôi cứng của phạm vi mối hàn được giảm. Vỏ 
bọc que hàn chủ yếu chứa thành phần hợp kim 
nhằm cải thiện độ bền và độ dai của mối hàn. 
Đặc trưng. Tính chất của que hàn có thể đọc 


Lõi que hàn (lõi điện cực) 







Chuyển tiếp 
vật liệu 






Môi trường 


X\\, Z khí bảo vệ 


Xỉ hàn 


Vùng hàn 


Hình 1: Quá trình nóng chảy 
một que hàn 





Hình 2: Hàn hồ quang tay 





được từ ký hiệu ngắn đã chuẩn hóa (Hình 3). 
Có 4 loại vỏ bọc cơ bản R, B, C, A (Bảng 1), các 
loại hỗn hợp RA, RB, RC, RR cũng như các bề 
dày vỏ bọc que hàn khác nhau. Mỗi loại que 
hàn có tính chất hàn riêng cho các công việc 
hàn điển hình. 

Hồ quang. Hồ quang được đánh lửa qua chạm 
ngắn chỉ tiết với que hàn. Qua việc kéo lại vài 
milimét, que hàn nhận được chiều dài đúng 
cho hàn. Động năng của điện tử va chạm vào 
cực dương làm tăng nhiệt độ. Ở cực âm phát 
sinh một nhiệt độ khoảng 3600°C, ở cực dương 
nơi thường đặt ở chỉ tiết, nhiệt độ vào khoảng 


Ký hiệu ngắn cho que hàn 








Số tiêu chuẩn 
A = Âu châu, B=USA, Canada 
Ký hiệu ngắn của que hàn có vỏ bọc 
Chỉ số cho giới hạn đàn hồi, 
độ bền kéo và độ giãn khi đứt 
của mối hàn 


Chỉ số cho công va đập 


DIN EN ISO 2560- A E 42 0 RR 12 













mẫu có khía 
Ký hiệu cho loại vỏ bọc que hàn 


Chỉ số cho đầu ra (năng suất) và loại 
Chỉ số cho vị trí hàn 








dòng điện 











4200. 





Bảng 1: Các loại vỏ bọc cơ bản của que hàn 





Hình 3: Ký hiệu ngắn của que hàn 





Hồng toan (Titandioxid, Ti0 ) Kiềm 


Xenlulo 


Chua 

















Thủy tinh lỏng 


H nhỏ giọt mịn nơi nhỏ giọt thô nơi chuyển tiếp | nhỏ giọt mịn nơi chuyển tiếp _ | nhỏ giọt rất mịn nơi 

œ o_ | chuyển tiếp vật liệu vật liệu vật liệu chuyển tiếp vật liệu 

:S !Ø 

E= 

Đà 

=ử 

%e 

Ki 

Š 

Hồngtoan  TiO, 45%| Huỳnhthạch CaF, 45% |Xenlulo 40%| Quặng sắttừ FeO, 50% 

._ |Thạchanh SiO, 20%| Vôi CaCO. 40% | Thạch anh SiO, 25% | Thạch anh SiO, 20% 
E5 |FeMn 15%| Thạch anh SiO, .. 10% | Hồng toan TiO,  20%| Fe-Mn 20% 
8 |Ouặngsắttừ Fe.O, 10%| Fe-Mn 5% |Fe-Mn 15% | Vôi CaCO, 10% 
+ |Vôi CaCO. 10%] Thủy tỉnh lỏng Thủy tinh lỏng Thủy tinh lỏng 














hàn kém 


œ |sdễhàn e mối hàn hơi gồ lên e thâm nhập sâu e thâm nhập mạnh 
2s. l° mối hàn phẳng, đẹp e chất lượng cơ học cao e tất cả các vị trí, đặc biệt giảm | s mối hàn phẳng, láng 

s |® có thể chạy với e chủ yếu là DC + e chất lượng cơ học tốt e chất lượng cơ học trung bình 

AC và DC 

E  |scóthể không thíchhợp | s hơi khó hàn hơn e rất khó hàn e chỉ thích hợp hạn chế cho 
® _ |vớimộtsố vị trí những trường hợp khó hàn. 
xø  |* giá trị chất lượng cơ học | s nên được sấy khô lại e không phù hợp cho tất 

= kém hơn điện cực kiểm cả máy hàn e xu hướng tạo vết nứt 
*...|e khả năng bắc cầu khe e nhiều khói e nhiều khói 














220 


Hàn hồ quang tay 





Sự dập hồ quang (Tác dụng thổi). Trong hàn hồ quang hồ quang bị 
lệch do ảnh hưởng của trường điện từ, tự hình thành chung quanh 
dây dẫn điện mỗi lần dòng điện chạy qua. Que hàn đứng thẳng 
trên chỉ tiết, đường lực ở trong vòng cong hướng về phía cực bị 
đẩy vào nhau và nới lỏng ở phía đối diện. Trong phạm vi nới lỏng 
này hồ quang sẽ chệch hướng (Hình 1). 

Sự tác dụng dập hồ quang chủ yếu xảy ra trong khi hàn với dòng 
điện một chiều, đặc biệt là trong hàn thép. Nó có thể mạnh đến 
mức không thể hàn được. Việc giảm bớt tác dụng thổi có thể đạt 
được qua cách đặt kẹp cực ở chỉ tiết, thay đổi chiều hàn, sử dụng 
que hàn có vỏ bọc dày, độ dốc của que hàn so với hướng thổi hay 
qua hàn với dòng điện xoay chiều. 


Kỹ thuật làm việc của hàn hồ quang bằng tay 

Loại và đường kính của que hàn được xác định bởi bề dày nguyên 
liệu, vật liệu của chỉ tiết và loại hàn (hàn kết nối hay hàn đắp). Khi 
hàn, que hàn nóng chảy phải được bổ sung liên tục để chiều dài 
hồ quang không thay đổi. Bằng cách dẫn hướng tương ứng của 
que hàn, người ta có thể ảnh hưởng đến hướng và áp lực của hồ 
quang để bể kim loại nóng chảy tiếp tục chảy không theo hướng 
hàn. Tránh xỉ tạp và lỗi kết nối hàn. Đoạn còn dư của que hàn nóng 
chảy đạt nhiệt độ nung đỏ có nghĩa là dòng điện hàn bị chỉnh quá 
lớn. Nếu dòng điện hàn này quá nhỏ, hồ quang có thể được đánh 
lửa kém và được giữ (kềm lại) và xỉ lỏng làm cản trở sự kết nối của 
một mối hàn bình thường. 





Ở hàn hồ quang tay, chiều dài hồ quang nên tương đương với 
đường kính lõi của que hàn. 





Khoảng hở mối hàn lớn được hàn nhiều lớp (Hình 2). Xỉ của đường 
hàn trước phải được loại bỏ hoàn toàn. Lớp hàn phủ được hàn với 
chuyển động dao động ngang. 

Hàn đứng được hàn với động tác di chuyển đặc biệt của que hàn 
(Hình 3). 


Quehàn - 

Ảnh hưởng 

của sự dập 

hồ quang mạnh 










Đường lực từ xâm §`É 
nhập với nhau 


Chỉ tiết 


Cực dương Điện trường nới lỏng 
Hình 1: Ảnh hưởng của sự dập hồ quang 


Đường hàn phủ Chuyển động dao 


động của que hàn 


Đường hàñ đáy Đường hàn điền đầy 


Hình 2: Lớp đường hàn 

Hàn lằn từng con 
sâu, hàn xếp nếp 
Tam giác hở 


Tam giác kín 


Mối hàn đứng 


Hình 3: Dẫn hướng que hàn ở một đường 
hàn đứng 





(011) Ấy TP), /1-1414:10Ä/7-)/0¡/10Ä-)1L2111: 0x2) 


e_ Phải thực hiện việc hàn với quần áo và giày bảo hộ lao động phù hợp: giày an toàn, quần áo da 


với bảo vệ cổ, với lá chắn bảo vệ bên. 


e Cấm hàn khi tay và thân trên không được che phủ. Tia hồ quang sẽ làm hại mắt và hại da, các hạt 


kim loại nóng chảy bắn tóe ra làm phỏng da. 


e_ Ởhàn hồ quang tay, chỗ làm việc phải che chắn sao cho người khác không bị tổn hại bởi các tia 


(bị chóa mắt) 


e_ Xỉ trên mối hàn được loại bỏ sau khi để nguội, như vậy phạm vi mối hàn có thể nguội từ từ. Ngay 


cả công việc này cũng cần sử dụng lá chắn. 








Ôn tập và đào sâu 
1 Nguồn điện nào phù kợp cho hàn hồ quang? 
2 Tiêu chí nào phải lưu ý khi lựa chọn que hàn? 
3 Vỏ bọc que hàn có chức năng gì khi hàn? 
- 4 Làm thế nào để giảm tác dụng dập hồ quang khi hàn? 


221 


Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 








ER-YVÃ 1ï (0: /01.)1/.)(304/2/191/0)9)0//)0/0/31014))107- 9À /- 


Các phương pháp hàn trong môi trường khí bảo vệ quan trọng là hàn MIG, hàn MAG, hàn WIG (TIG) và 
hàn hồ quang plasma. Tất cả các phương pháp hàn trong môi trường khí bảo vệ, hồ quang và bể kim loại 
nóng chảy (vũng hàn) được ngăn che chống không khí bằng khí bảo vệ. Qua đó có thể sử dụng các dây 
hàn (thường có đường kính từ 0,8 mm đến 2 mm) làm vật liệu hàn bổ sung. Người ta phân biệt phương 
pháp hàn bằng điện cực nóng chảy và phương pháp hàn điện cực không nóng chảy vonfram (Bảng 1). 
Việc sử dụng khí bảo vệ tùy thuộc vào vật liệu và phương pháp hàn. Khí bảo vệ sử dụng như là các khí trơ 
(phản ứng chậm) (Ar, He), các loại khí khử (H,), các loại khí oxy hóa (CO.) và các loại khí hỗn hợp (Bảng 
2). Các khí trơ ứng dụng để hàn đặc biệt cho hàn kim loại không chứa sắt và thép chống mài mòn Cr-Ni, 
khí kích hoạt chủ yếu cho thép carbon. Khí kích hoạt là khí dễ phản ứng thí dụ như CO, và khí hỗn hợp 
hoặc khí kích hoạt “corgon 18” (khí argon +18% CO.) được sử dụng thường xuyên. 





Hàn hồ quang kim loại trong môi trường khí bảo P TỶ. ẽ. T1 

vệ (MIG, MAG) Bảng 1: Quá trình hàn hổ quang trong môi trường 
: : khí bảo vệ 

Trong hàn MIG /MAG (theo lSO 857-1 Hàn hồ quang 

kim loại trong môi trường khí bảo vệ), một hồ quang 

dòng điện một chiều cháy giữa cực dương của dây _ | Hàn hồ quang _ | Quá trình hàn bằng điện cực MAG 

điện cực và chỉ tiết (Hình 1). Dây hàn nóng chảy bẻ the EU nông To, môi trường khí 

được dẫn từ một cuộn dây trên một thiết bị dẫn tiến Đt HỆ HẠ Siản ch 

qua bộ cáp dây đến đầu hàn (đầu súng hàn). Bước _ Ï nóng chảy Quá trình hàn bằng điện cực|__MIG 

dẫn tiến của dây hàn (Tốc độ cấp dây) tùy thuộc D000 000/130)00108. 1000100) 

vào tốc độ nóng chảy. Trong đầu hàn, dòng điện Hàn bằng điện | Hàn bằng điện cực không nóng chảy |_ WIG 

hàn được truyền ngay trước hồ quang qua béc điện _ | cựckhông nóng | Vonfram trong khí trơ 

tiếp xúc vào dây điện cực. Tại đoạn ngắn ở cuối dây nà Si 0000 

B xà S07 Ti cực Bm TA THẾ 1 My rong khí trơ 

nhô ra ngoài, mật độ dòng điện cao vì tiết diện dây 

của điện cực nhỏ. Qua đó hàn đạt được công suất 

nóng chảy cao và độ thâm nhập sâu. Dây điện cực 

đặc hay dây điện cực nhồi (lõï) sử dụng làm vật liệu 





Ký hiệu 














Hàn hồ quang plasma với điện cực |_ WP 
không nóng chảy Vonfram 














Bảng 2: Các loại khí bảo vệ và ứng dụng 











bổ sung. Lõi (nhân) chứa chất khoáng của dây điện Nhóm khí Thành phần hỗn hợp. | Ứng dụng 
cực nhồi tạo ra một lớp xỉ trên mối hàn để bảo vệ Khí khử hỗn hợp | Ar +H WIG,WP 

lộ z NKLA+ .AY “ ư x $ 2 ý 
HH g Nó hóa „ kẻ vn ng Re tệp ¬ Tp RE MIG,WIG 
Sự điều chỉnh. Dòng điện hàn và bước dẫn tiến dây thihồn học ` tại 





(tốc độ cấp dây) được điều chỉnh trước khi hàn. Nó 
tùy thuộc vào vật liệu, khí bảo vệ, bề dày của chỉ tiết 
và đường kính của dây. Ở những thiết bị hàn hiện 
đại, các thông số khác nhau thí dụ như dòng điện cơ 
bản và dòng điện cao hoặc tần số xung điều chỉnh 
được cũng như các chương trình hàn đặc biệt, trong 
đó vật liệu và độ dày nguyên liệu hàn được lập trình 
sẵn, chỉ cần gọi ra để áp dụng. Phương pháp hàn 
MIG/MAG rất phù hợp cho hàn tự động. 


Khí hỗn hợp Ar +0, 
oxy hóa yếu Ar+CO 


ä 


Ar +CO MAG 


2 


Ar+O, 
Ar+CO,+O0, 





oxy hóa mạnh | CO,+O, 














Chỉ tiết Tay cầm Chai khí bảo vệ Van áp lực 






























Đầu hàn Bộ dây 
.. b .„ +..„„.. Tốc độ bước 
Đường hàn › Công tắc cho điệ Chỉnh điện thế hàn _ qăn tiến 
hàn, khí và bước _ 
dẫn tiến dây Dây điều khiển 
Béc hơi Khí bảo vệ 
Ống dẫn dây (béc báp tài ĐC ly 
tiếp xúc điện) Nhn Cuộn dây hàn 
hí bảo vê Đường dây điện : 
Khibáovệ ———.. và dây hàn 










Dây nguồn 






Bể kim loại nóng Chỉ tiết 


chảy (bể hàn) Hồ quang bước dẫn tiễn 


của dây hàn 
Hình 1: Thết bị để hàn MIG và hàn MAG 


222 


Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 





Quá trình chuyển tiếp vật liệu 

Vật liệu nóng chảy ở điện cực thành dạng giọt đi 
qua trên chỉ tiết và tan chảy ở đó thành đường 
hàn (mối hàn). Loại hồ quang sẽ xác định giọt vật 
liệu chuyển tiếp như thế nào, trong đó tùy theo 
khoảng cách của điện cực và kích cỡ của giọt mà 
có thể xảy ra tình trạng tiếp xúc ngắn hạn hay 
ngắn mạch giữa điện cực và chỉ tiết (Bảng 1). 
Dòng điện một chiều có thể dẫn đến hồ quang 
phun, hồ quang dài hay hồ quang ngắn. Với dòng 
điện xung (Trang 224), vật liệu đạt đến tình trạng 
chuyển tiếp không ngắn mạch với xu hướng bắn 
tóe ít. Hàn với xung hồ quang được sử dụng cho 
tất cả các vật liệu dày, thép hợp kim, kim loại nhẹ, 
thép lá mỏng và hàn ở vị trí khó khăn. So sánh 





Bảng 1: Các loại hồ quang 





Loại/ký 
hiệu ngắn 


Vật liệu chuyển tiếp 


Phạm vi sử dụng 





Hồ quang 
phun (s) 


giọt kim loại nóng chảy 
mịn, không ngắn mạch 





Hồ quang 
dài (l) 


giọt kim loại nóng chảy 
thô, không ngắn mạch 


năng suất lắng cao 
ở lớp hàn điền đầy 
ngang; cho thép lá 
trung bình và thô 





Hồ quang 
ngắn (k) 


giọt kim loại nóng chảy 
mịn trong ngắn mạch 


cho vị trí hàn khó tiếp 
cận, thép mỏng 





Hồ quang 
xung (p) 





Có thể điều chỉnh được, 
ngắn mạch chắc chắn 





cho thép Cr-Ni và hợp 
kim nhôm 








với hàn điện một chiều việc sử dụng xung điện hàn rõ ràng tạo ra ít nhiệt hơn ở chỉ tiết dẫn đến ứng suất 


méo và ứng suất co ngót nhỏ hơn. 


Phương pháp hàn. Ở hàn MIG (Metal Inert Gas) khí argon hay khí helium được sử dụng làm khí trơ bảo vệ 
(phản ứng chậm). Khí bảo vệ này là cần thiết để hàn kim loại không sắt, hợp kim nhôm và thép hợp kim cao. 
Ở hàn MAG (Metal-Active-Gas) người ta sử dụng khí bảo vệ hoạt tính (có khả năng phản ứng kích hoạt). 
Thuộc về loại này gồm có khí CO. (Ký hiệu là MAGC) và khí hỗn hợp argon với CO, và O. (MAGM). Các khí 
bảo vệ này ảnh hưởng đến việc chuyển tiếp vật liệu ở trong hồ quang, chiều sâu ngấu (chiều sau thâm 
nhập), hình dạng mối hàn và sự tạo thành kim loại nóng chảy văng ra. Khuyết điểm của khí hoạt tính là 
sự cháy hoàn toàn của thành phần hợp kim và qua đó giảm sức bền của đường hàn (mối hàn). Qua sự 
lựa chọn thích hợp vật liệu bổ sung có thể tác dụng ngược lại. Quá trình hàn MAG được sử dụng để hàn 
thép hợp kim và không hợp kim với tốc độ nóng chảy cao. 


Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ Vonfram 


Gồm hàn Vonfram trong khí trơ (hàn WIG) và hàn 
plasma vonfram (hàn WP). Hai quá trình hàn này 
làm việc với với điện cực Vonfram không nóng 
chảy. Que hàn với vật liệu bổ sung cho hồ quang 
phần lớn được dẫn bằng tay và nóng chảy từ đó. 
Thiết bị hàn gồm một nguồn điện hàn, có thể 
được chuyển sang một chiều hoặc xoay chiều, 
và một mỏ hàn với nguồn điện hàn được kết nối 
qua bộ dây hàn. Trong bộ dây hàn là điện hàn 
và dây mạch điều khiển, ống khí bảo vệ và ống 
cấp/thoát nước làm nguội ở mỏ hàn lớn (Hình 
1). Khí bảo vệ sử dụng là khí trơ argon và helium 
hay hỗn hợp hai khí đó. 

Điện một chiều, điện xoay chiều hay dòng điện 
mạch động có thể sử dụng ở hàn hồ quang trong 
môi trường khí bảo vệ (Hình 1 trang 224). Qua 
một dòng điện mạch động người ta đạt được 
một mối nối bắc cầu khe hở và hàn an toàn ở vị 
trí khó. Lỗi mối hàn ở cuối đường hàn, thí dụ như 
ở hàn ống, được ngăn ngừa qua việc giảm dòng 
điện xuống chậm. 

Hàn bằng dòng điện một chiều WIG với điện 
cực âm Vonfram được sử dụng chủ yếu cho hàn 
thép hợp kim cũng như kim loại không sắt và 
hợp kim của nó. 


Mỏ hàn 


Béc khí 


Điện cực 
Vonfram 





Hồ quang 


(dài từ 2 đến 3 mm) 











Tiếp đất 


Hình 1: Mỏ hàn WIG 





Hàn bằng dòng điện một chiều 


Điện cực 
Vonfram 


Khí bảo vệ 


Hồ quang 
Luồng điện 
tử (dòng 
electron) 


Ứng dụng ở thép, 
thép CrNi, đồng 





Hình 2: Hồ quang ở hàn WIG 


223 


/ÿÌ- Nút ngắt cho khí 
bảo vệ và điện hàn 





Tay nắm 


Cuộn dây 


Hàn bằng dòng điện xoay chiều 


Ứng dụng cho hộp 
kim nhôm 


Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 





Đầu điện cực vonfram được mài nhọn, hồ quang 
cháy ổn định và có thể được dẫn tốt hơn trong 
khi hàn. Vùng chảy (độ ngấu) hẹp và sâu (Hình 
2, trang 223). 


Hàn WIG bằng dòng điện xoay chiều phần 
lớn được sử dụng để hàn vật liệu nhôm và kim 
loại nhẹ khác. Ở nửa sóng dương của dòng điện 
xoay chiều, điện tử chảy từ chỉ tiết qua điện cực 
Vonfram và xé lớp oxít có độ nóng chảy cao của 
kim loại nhẹ. Ở nửa sóng âm, điện tử chạy đến chi 
tiết và sản xuất ra nhiệt để làm chảy lỏng kim loại. 
Quá trình hàn WIG được sử dụng đặc biệt cho kết 
cấu hàn hảo hạng của chỉ tiết mỏng và thép lá 
từ thép hợp kim cao và hợp kim nhôm (Hình 2). 


Kỹ thuật hàn của hàn WIG 

Ở hàn WIG mỏ hàn được để nghiêng chừng 159 
với hướng hàn cách một khoảng từ 2 đến 3 mm 
(chiều dài hồ quang) trên chỗ hàn (hình 1, trang 
223). Vật liệu bổ sung (que hàn) được điền bằng 
tay phía bên cạnh với chuyển động lên xuống 
(thăng giáng). Có thể tránh vết lõm hàn và lằn 
nứt bằng cách hạ thấp dòng điện hàn ở cuối mối 
hàn. Sau khi ngắt dòng điện, để ngăn ngừa việc 
bị oxít hóa ở mối hàn, béc hàn phải được giữ lâu 
trên chỗ mối hàn cho đến khi vũng hàn trở nên 





"— Dòng điện xung { Chiều cao 
L~ xung 

Dòng điện 
cơ bản Dòng điện 












Dòng điện ——œ=— 





Đánhlửa Dòngđiện Phahàn  Dòngđiện Tắthồ quang 
hồ quang tăng lên (giai đoạn hàn) giảm xuống 


Hình 1: Biểu đồ điện ở hàn WIG với điện xung một chiều 


Mối hàn 


Hình 2: Cấu kiện được hàn WIG 


Điện cực Wolfam 


Nguồn điện cho hàn hồ quang 








Khí plasma, 


Hồ quang mồi IỊị, Nước làm mát 





Thiết bị 
đánh lửa 
(cao tần) 
Béc đồng 
Lớp bọc khí Hồ quang mồi 
bảo vệ 


Cột hồ quang 


plasma 





nguội dưới khí bảo vệ thổi vào. hệ co: 


Hình 3: Hàn plasma 

Hàn hồ quang plasma với điện cực vonfram (WP) 

Hàn hồ quang plasma WP được thực hiện bằng một thiết bị hàn WIG với một béc hàn (vòi phun) đặc 
biệt (Hình 3). Phục vụ cho nguồn nhiệt là tia plasma (trang 109). Nó được tạo ra ở đầu nhọn mỏ hàn, làm 
nóng dòng khí bằng hồ quang cho đến khi đạt trạng thái khí plasma. Tia khí plasma được thắt hẹp lại 
bởi vòi phun đồng được làm mát bằng nước và chạm vào mối hàn bằng một chùm tia plasma sắc bén 
(mạnh) với mật độ năng lượng cao trên các điểm hàn. Một lớp bọc khí bảo vệ làm ổn định cột hồ quang 
plasma và bảo vệ vũng chảy trước không khí chung quanh. Qua tia khí plasma rất mỏng và năng lượng 
dồi dào có thể kết nối thép lá dày với một mối hàn rất hẹp. Hàn WP cũng được sử dụng trong lĩnh vực 
kỹ thuật hàn micro. Hàn micro plasma ứng dụng cho hàn thép lá dày cũng như bề dày đường hàn đắp 
đến khoảng 1 mm. 


(010) Ấy LAI) //1-1414/19Ä17.)/81/5)/15/119184/1/2/1): 8 4110)-1:0 /-I 





e_ Ở hàn trong môi trường khí bảo vệ mối hàn phải được bảo vệ trước gió hút, để lớp bọc bảo vệ 
không bị ảnh hưởng. 
e Vì hơi độc xuất hiện trong phương pháp hàn với khí bảo vệ, cho nên phải có hệ thống hút khí. 








1 Ưu điểm của hàn trong môi trường khí bảo vệ so với hàn hồ quang tay? 

2 Khi nào hàn WIG với dòng điện xoay chiều và khi nào hàn với dòng điện một chiều? 
3 Hàn WIG với hàn MIG và hàn MAG khác biệt nhau thế nào? 

4 Hàn plasma phù hợp với với ứng dụng nào? 








224 


Hàn gió đá 


E1. (0 (lsl(n lv sào D) 


Hàn hơi nóng chảy còn gọi là hàn xì oxy axêtylen (hàn gió đá), trong đó phần khe hở chỗ hàn (mối hàn) 
được làm chảy lỏng bằng một ngọn lửa cháy bằng khí hỗn hợp oxy axêtylen. Axêtylen thường được sử 
dụng như là khí đốt. Với khí này nhiệt độ ngọn lửa hàn đạt 3200°C. Các khí được lấy ra từ bình ga (chai) 
và dẫn từ dây ga đến đèn hàn (Hình 1). Để tránh nhầm lẫn trong lúc xử lý khí cháy và khí không cháy, 
các bình khí được sơn màu nhận dạng và có các chỗ nối khác nhau (Bảng 1). 





Đai ốc nối Van oxy Tay nắm Van bình hơí _ Bộ giảm áp suất 








Que hàn 


























Màu nhận dạng oxy, = TT Van an toàn 
trắng và xanh (không Triờtájfflt 
tiêu chuẩn hóa) N : 
Màu nhận dạng 

Chỉ tiết axêtylen, màu 
nâu hạt dẻ Ký hiệu 


NÑ= màu bình 
hơi mới 


Ống hơi 















Ì Bình hơi 
⁄.: SN 
Béc trộn — Oxy G e Đ Z7 








Hình 1: Hệ thống thiết bị hàn hơi 





Sự hàn khí nóng chảy phần lớn chỉ còn được sử 


ˆ Nên đc Ea Chế vi YN Bảng 1: Các chỗ nối của bình áp suất và màu nhận 
dụng cho công việc sửa chữa. Nó có thể được 9 P m kE3g; 


dạng ở cổ bình khí* 


















































dùng cho tất cả các vị trí. = =.= = 
Loại khí Màu nhận dạng Các ghép nối 
(011) Ấy Ídà4/9)/190 (1140 474)/4.))/)113/128/7210) #s- | Khí axêtylen | Màu nâu hạt dẻ Vòng kẹp 
S=) 
e Các phụ tùng của bình gió được giữ sạch % Khí hy dro | W21,8x1/14 
không có chất dầu mỡ. Khí oxy phản ứng Š — | Khí oxy Màu trắng R3/4 
SP lách nh s.- dầu bê Khí ni tơ àu đe W24,32x1/14 
e Bình khí axêtylen phải được giữ an toàn 'djigdRo Tam W2180x1/14 








chống đổ ngã và va chạm, bảo vệ tránh 
nhiệt và đông lạnh. Nếu không, khíaxêtylen 
phân hủy được kích hoạt dẫn đến cháy bình. 
e Các bình khí chỉ được vận chuyển với bộ 
giảm áp suất được nới lỏng vít và nắp bảo 
vệ đầu bình siết chặt. 






Khiagon [D0171 w21s0x1/14 





Khí không bắt lửa 


Khíhelum |[ TẾT W21,80x1/14 





Khí nén 








* Màu nhận dạng của bình tròn hình trụ không có tiêu chuẩn hóa 





















Các phụ tùng của bình khí gồm có một van te 00/1007 7 nai Áp kế: 
bình, một bộ giảm áp suất với vít điều chỉnh và làm việc 
một van khóa. Ngoài ra nó còn có một van an ụ .. 

_ Ạ :A x 2 h 3.,.Ả F [ lan chặn 
toàn một chiều ngăn ngọn lửa dẫn trở về khí Van bình khí 
cung cấp. Bộ giảm áp suất. Khi hàn áp suất khí Đến đèn hàn 


cao ở bình phải được giảm đến áp suất làm việc 
cần thiết (Hình 2). Áp suất ở bình khí được thể 
hiện ở áp kế dung lượng, áp kế điều chỉnh áp 
suất làm việc. Áp suất làm việc của khí oxy là 2,5 
bar, cho axêtylen là 0,25 đến 0,5 bar. Hình 2: Bộ giảm áp suất 


 Vanan 
(` toàn một 
chiều 


225 


Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 





Ngọn lửa oxy-axêtylen được chỉnh với van ở mỏ 
hàn (Hình 1, trang 225). 

Ở điều chỉnh bình thường cho ngọn lửa, hỗn hợp 
oxy-axêtylen được trộn lẫn với tỷ lệ 1:1. Sự đốt cháy 
của hỗn hợp này ở trong giai đoạn đốt cháy cấp 1 
không hoàn toàn, bởi vì quá trình đốt cháy hoàn 


Nhiệt độ ngọn lửa 




























toàn của khí axêtylen cần 2,5 lần khối lượng của : ñ 
F ` z bà. Ế Côn củ 
OXy. Khí CO, và khí hydro phát sinh tạo trong ngọn Vàng đi ng Khống kh Lớp bao 
lửa một vùng giảm. Trong phạm vi này ngọn lửa oxy-axêtylen |-*Ý=— 0xy ngọn lửa 
đạt nhiệt độ cao nhất 3200°C tại nơi từ 2 đến 4mm Hệ: Hư náo Tưng 
trước dạng côn của ngọn lửa. Oxy còn thiếu trong TI = 
"- A" : : w+ xế : oạn đổi Đoạn đốt cháy 2 
quá trình đốt cháy hoàn toàn ở giai đoạn đốt cháy cháy 1 
cấp 2 bị hút từ không khí xung quanh (Hình 1). Hình 1: Ngọn lửa oxy-axêtylen 
qua trái 
I Kỹ thuật hàn hơi (hàn gió đá) 01m 
Cùng động tác giữ đèn hàn và que hàn (đũa hàn) người ta có thể »è 
hàn qua trái (Hình 2) và hàn qua phải (Hình 3). ` Ẩ\ BÚ sât 
Hàn qua trái. Ngọn lửa chỉ theo hướng hàn (Hình 2), qua đó vũng ) 2 KẾ đến 3mm 
hàn nằm ngoài vùng nhiệt độ cao nhất và có thể giữ nhỏ được. Điều Chuyển động của đèn hàn 
này thuận lợi cho việc hàn thép lá mỏng. Ngoài ra nhờ vào việc nung 
nóng trước mối nối thông qua hướng ngọn lửa, cách hàn này cho pm 
phép đạt được tốc độ hàn cao hơn. Do vậy sự co ngót giảm. Que Nga 





hàn chuyển động lên xuống được chảy lỏng trong vũng chảy dưới 
côn ngọn lửa. 

Hàn qua phải. Ngọn lửa hướng về mối hàn đã được hàn. Vì thế 
việc làm nguội chậm và qua đó cải thiện được kết nối mối hàn. Lúc 
hàn, đèn hàn và côn ngọn lửa được giữ êm trên vũng hàn. Qua việc 
nhiệt được tập trung này ta có thể hàn được thép lá dày. Que hàn 
được chày lỏng trong vũng hàn với chuyển động vòng tròn trước 
côn ngọn lửa. 


Hình 2: Hàn qua trái 





qua phải 
E 





Phương pháp hàn qua trái được áp dụng cho hàn thép lá dày 
đến 3mm. Thép lá dày trên 3 mm được hàn theo phải. 





Các que hàn ở hàn hơi là vật liệu bổ sung được chảy lỏng điển vào 
khe mối hàn. Que hàn cho kết cấu hàn của thép được chia thành 
nhóm O I (cho thép xây dựng không hợp kim) đến O V (cho thép 


$ ? . E R Hình 3: Hàn qua phải 
hợp kim). Đặc tính của nó có thể tra cứu trong các số tay kỹ thuật. Ộ làt ,zòa 





(010) Ấz-I44P-]/,0//1-1s14/193/7-),0/157) 


e_ Phải mang kính bảo hộ, kính màu tối để bảo vệ se Khi hàn trong phòng nhỏ cần chú ý cung cấp 
mắt trước ánh lửa lóe sáng và tia hàn văng ra. không khí mới. Không được phép sử dụng oxy 
cho mục đích này (nguy cơ cháy). 








| Ôn tập và đào sâu 


1 Áp suất nào được điều chỉnh cho hàn hơi ở áp kế làm việc? 








2 Hàn qua trái và hàn qua phải được ứng dụng trong trường hợp nào? 
3 Những quy tắc nào phải được chú ý khi xử lý các chai khí? 


226 


Hàn bằng tia 


3.7.5.6 Hàn bằng tia 


Trong phương pháp hàn bằng tia, một tia laser hay 
tia điện tử năng lượng dồi dào được chuyển đổi 
thành nhiệt khi tác động và thâm nhập vào trong vật 
liệu. Vật liệu nóng chảy và khi đông đặc tạo thành 
một đường hàn nhỏ. Vật liệu bổ sung thường không 
cần thiết. Được hàn trong không khí tự do, trong 
chân không hoặc dưới lớp khí bảo vệ. 








Hàn bằng tia laser (Hình 1) 

Qua sự tụ lại thành chùm của tia laser trên một 
đường kính nhỏ hơn 1 mm, nơi vết cháy ở chỉ tiết 
(đầu cuối vệt phóng điện) nhận được một mật độ 
năng lượng cao với nhiệt độ lên đến 20000°C. Vật 
liệu bốc hơi và tạo thành theo chiều tia một sự mao 
dẫn bốc hơi, nơi hình thành plasma. Vì thế mà vật liệu 
cũng nóng chảy ở trong sâu. Nó hình thành mối hàn 
với chiều sâu lên đến 10 lần bề rộng (thí dụ: mối hàn 
sâu trong thép xây dựng (thép chế tạo) đến 20 mm). 
Quá trình hàn thường ở tại chỗ (nơi cố định) với một 
độ cơ giới hóa cao. Một hệ thống thiết bị hàn laser 
gồm laser, hệ thống di chuyển cho tia laser hay chỉ 
tiết, một hệ thống quang để dẫn hướng các chùm 
tia laser và hệ thống quang học điều chỉnh tiêu cự. 





Hình 2: Hàn bằng tỉa laser một trục tay lái xe hơi 





Âm cực 
Ưu điểm: Dương cực 
e_ Thích hợp hầu như cho tất cả vật liệu Hệ thống ngắm Xà 
"Ỷ .ẻ A... x. : Hệ thống 
e_ Tốc độ hàn cao và mối hàn tốt quang học lăng kính 
e_ Mối hàn hẹp sâu (Hình 2) HUẾ) 
`... P „ % # \ Hệ thống 
Khuyết điểm: Cần cần thận che chắn vìs@nguy  — T—=—_ Ỉ làm lệch tia 
hiểm của tia laser. đi đến bơm | 
& R : cÁ : Ẫ chân không Tia điện tử 
Hàn bằng tia electron (điện tử) (Hình 3) 
Tia điện tử hình thành do các điện tử (electron) được nuấ 
phóng ra tự do từ cực âm vào trong một điện trường Buồng hàn 
tăng tốc theo điện thế cao đến cực dương và sau 
đó được điều tiêu qua hệ thống thấu kính. Một hệ _ uình 3. Hạ thống thiết bị hàn bằng tia điện tử 
thống làm lệch bằng điện từ hướng tỉa vào mối hàn. l ' l 
Khi điện tử va chạm mạnh vào chỉ tiết, nó chuyển 
phần lớn động năng thành nhiệt, nhờ đó mà vật liệu 
nóng chảy và bốc hơi. Nơi đây hình thành một kênh 
khí với chất nóng chảy quay vòng. Do đó có thể hàn Khe hở vật hàn bằng thép 


nối đối đầu một chỉ tiết thép đến 200 mm dày trong 16 MnCr5 

một công đoạn làm việc. Mối hàn hẹp với hình dạng 

nêm nhẹ (Hình 4). 

Ưu điểm: 

e Phù hợp cho tất cả các kim loại và hợp kim cũng 
như cho các kết cấu hỗn hợp. 

e_ Năng suất hàn cao và chỉ tiết hầu như không 
bị méo. 


Đường hàn sâu 100 mm 
e. hàn trong chân không 
e_ với tia điện tử điều tiêu 





Khuyết điểm: Cần cẩn thận che chắn vì sự nguy 
hiểm của tia X-quang. Hình 4: Hàn sâu trong thép qua hàn bằng tia điện tử 


227 


Hàn ép 





3.7.5.7 Sự hàn ép 





Ở quá trình hàn ép, các bộ phận được nung 
nóng ở vùng hàn với nhiệt độ hàn và sau đó 
kết nối bằng cách ép chúng với nhau. 


Hàn ép bằng điện trở 

Phương pháp hàn ép bằng điện trở sử dụng 
nhiệt được tạo ra từ các dòng điện đi qua vùng 
tiếp xúc của bộ phận hàn. Ta phân biệt hàn 
điểm (hàn bấm), hàn nổi và mối hàn lăn. 

Ở hàn điểm (RP') (hàn point) thép lá nằm 
chồng lên nhau được kết nối với từng điểm 
hàn. Các tấm thép lá được ép điểm lại với nhau 
từ hai điện cực bằng đồng làm nguội bằng 
nước. Trong thời gian ngắn dòng điện cao từ 
một điện cực chạy vào điện cực khác thông 
qua thép lá. Thông qua điện trở cao tại vị trí 
tiếp xúc trên thép lá ép với nhau, nhiệt độ hàn 
cần thiết được hình thành. Nó tạo thành một 
điểm hàn dạng hạt đậu (Hình 1). 

Ở hàn nổi (RB') hai chỉ tiết được hàn, một 
trong đó có điểm lồi lên (điểm hàn lồi lên) 
(Hình 2). Hai điện cực bằng đồng ép các chỉ 
tiết với nhau. Càc gờ lồi của chỉ tiết được hàn 
dạng điểm với chỉ tiết tiếp giáp khi dòng điện 
đi qua. 

Ở hàn lăn (RR`) hai thép lá để hàn đi qua hai 
điện cực lăn bằng đồng và được ép với nhau 
(Hình 3). Xung dòng điện tạo ra điểm hàn. Ở 
một tần số xung cao những điểm chồng lên 
nhau và tạo thành một mối hàn kín có liên 
quan đến nhau. Trong quá trình hàn ép bằng 
điện trở, cường độ dòng điện, thời gian và áp 
lực tiếp xúc cũng như kích thước của mối hàn 
phải được phối hợp với nhau. 


I Hàn ma sát (FR') 

Ở hàn ma sát nhiệt dùng để hàn được hình 
thành qua ma sát. Trên một máy hàn ma sát 
một bộ phận kết nối được đưa vào chạy và sau 
đó ép vào bộ phận kết nối tĩnh. 

Qua ma sát các mặt tiếp xúc được nung nóng 
rất nhanh. Ngay khi vật liệu ở đó trở nên dẻo, 
bộ phận quay được dừng lại. Với một lực chồn 
ép bổ sung, hai bộ phận được ép với nhau và 
hàn dính lại. Nó hình thành một gân tròn nhỏ. 
Phạm vi ứng dụng: Cơ phận, thí dụ như trục 
các đăng (Hình 4). 


* Ký hiệu ngắn theo DIN EN ISO 857 





Điện cực đồng 








—=—— Dòng điện thông 


Điểm hàn 


Điện cực đồng 


Hình 1: Hàn điểm (hàn point) 





Chỉ tiết 


Điện thông 
| J Điện cực đồng 






| Mối hàn nổi 


trước khi hàn sau khi hàn 


Hình 2: Hàn nổi 


Điện cực đồng 





Hình 3: Hàn lăn 


Bên truyền động Phần hàn 








Phanh (thắng) 


Mâm cặp Nén 


Hình 4: Hàn ma sát (sơ đồ) 


228 


Ứng dụng của phương pháp hàn - Kiểm tra kết nối hàn 





EYA-5:400,1o1:)1)0[ofa( .N3)i)(/3//1919)( 1155 0Ð). 


Việc lựa chọn phương pháp hàn thích hợp phụ thuộc chủ yếu theo phạm vi ứng dụng của cấu kiện được 
hàn và theo vật liệu hàn (Bảng 1). 


Bảng 1: Ứng dụng của quy trình hàn khác nhau 






































Quytrình Kýhiệungắn Chỉ số Phạm vi ứng dụng chính Vật liệu có thể hàn được 
DIN ISO 857 DIN EN24063 

Hàn hồ quang tay E 111 | Chế tạo cấu kiện thép tổng quát, chế tạo | Tất cả các thép hàn được 
kim loại 

Hàn MIG MIG |131 | Cấu kiện với tất cả bề dày Nhôm và kim loại không sắt khác 

Hàn MAG MAG |135_ | Chế tạo thép tổng quát, năng suất lắng cao. | Tất cả các thép hàn được 

Hàn WIG WIG_ |141 | Thép lá mỏng; hàng không và vũ trụ, Tất cả các thép hàn được 
chế tạo thiết bị và đường ống 

Hàn Vonfram-plasma WP 15 Tiết diện dày, khe hàn hẹp Thép, kim loại nhẹ 

Hàn hơi nóng chảy G 311 | Đường ống; lắp đặt, sửa chữa Thép không hợp kim 

Hàn bằng tỉa laser LA 751 | Các chỉ tiết chính xác Thép, kim loại nhẹ 

Hàn điểm RP 21 Thép lá, chế tạo khung xe Tất cả các kim loại 

Hàn ma sát FR 42 Các cấu kiện tròn đối xứng Kim loại, chất dẻo 

















E1: ( 1ð ( 00. 010071. 





Chất lượng của một kết nối hàn không chỉ nằm ở thiết bị máy móc và 
vật liệu được sử dụng mà còn tùy thuộc cơ bản vào kỹ năng chuyên 
môn và độ tin cậy của thợ hàn. Chất lượng mối hàn kết nối được đặt 
yêu cầu cao ở chế tạo kết cấu thép, chế tạo đường ống, chế tạo máy, 
trong kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật giao thông và trong hàng không 
và không gian. Chất lượng của một kết nối hàn thường phải được 
kiểm tra xác minh. 

Sự kiểm tra không phá hủy (Trang 299) được thực hiện với phương 
pháp thẩm thấu màu, phương pháp bột nam châm (bột từ), kiểm tra 
bằng siêu âm và kiểm tra bằng X quang. 

Sự kiểm tra có phá hủy mối hàn rất cần thiết khi chứng minh giá trị 
sức bền cơ học hoặc tiết diện của mối hàn (Hình 1) phải được khảo 
sát. Việc bẻ mối hàn 180° cũng thuộc vào sự kiểm tra có phá hủy để 
kiểm tra khuyết tật kết nối hay xỉ tạp (Hình 2). Một mối hàn tốt vẫn 
giữ nguyên vẹn, mối hàn xấu thì gãy. 





Hình 1: Cắt qua mối hàn góc 


đường hàn đáy 








Với các cấu kiện hàn bắt buộc phải nghiệm thu thí dụ như bồn 
áp lực, thì chỉ được phép đưa vào những chuyên viên hàn đã 
được chứng nhận. 


mối hàn tốt mối hàn xấu 





Hình 2: Kiểm tra mẫu thử hàn qua uốn 








1 Hàn bằng tia laser có ưu điểm gi so với hàn hồ quang kim loại? 

2 Tại sao khi hàn bằng tia laser tốc độ bước dẫn tiến có thể lớn? 

3 Tại sao khi hàn bằng tia laser và khi hàn bằng tia điện tử cả hai người ta phải có che chắn bảo vệ? 
4 Bạn hảy mô tả trình tự của hàn điểm? 

5 Loại cấu kiện nào phù hợp với hàn ma sát? 

6 Khuyết tật gi của mối hàn có thể được xác định qua thử nghiệm uốn ở Hình 2? 








229 


Phủ lớp với sơn và chất dẻo 


EE:-1000)i)1Niosịo 


Tùy mục đích sử dụng, nhiều sản phẩm kỹ thuật được xử lý bề mặt hoặc một phủ lớp thích ứng sau khi 
gia công. Qua đó một số những tính chất nhất định được cải thiện, thí dụ như khả năng trượt của bề mặt 
láng, hay sự hấp dẫn và tuổi thọ của sản phẩm được nâng cao. 





Việc xử lý bề mặt để phục vụ cho việc chống ăn mòn ngắn hạn hay để chuẩn bị cho việc phủ lớp tiếp theo. 
Khi phủ lớp, thông thường một lớp mỏng bám chặt bằng sơn, nhựa, kim loại, men hoặc gốm được phủ 
lên trên cấu kiện. 

Trong quá trình xử lý trước khi gia công (tiền xử lý) và phương pháp phủ lớp cũng như chọn vật liệu phủ 
lớp, ta phải chú ý đến tác động của môi trường và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. 


ERN:NH0)(0110)30//0/0-9/(0//-d/7-i0ei-0) 





Phủ lớp với sơn và chất dẻo phục vụ bên cạnh cải thiện mỹ quan còn đặc biệt để chống ăn mòn. Trong một 
số trường hợp lớp phủ cũng cần cải thiện khả năng trượt cũng như chống trượt hoặc khả năng cách điện. 
Một lớp phủ với sơn và chất dẻo có hiệu quả và bền đòi hỏi xử lý trước bề mặt phủ lớp một cách khách 
quan và một lớp phủ được thực hiện đúng kỹ thuật (thích hợp). Nó bao gồm các bước sau đây: 

e_ Rửa sạch cấu kiện các chất dơ bám, dầu, mỡ và nước thông qua quá trình rửa và sấy khô. 

e_ Tạo một nền bám cho lớp phủ qua phốt phát hóa ở vật liệu thép và crôm hóa ở vật liệu nhôm. 

e_ Phủ lớp cấu kiện với một hoặc nhiều lớp sơn hay với một lớp chất dẻo. 


 Phốt phát hóa và crôm hóa 








ngừa gỉ sét ở dưới lớp sơn. Phốt phát hóa cũng có thể phục vụ 
như lớp bảo vệ cơ bản cũng như là lớp chống sét ngắn hạn (hình 
3, trang 305) hoặc lớp trượt trên thép lá biến dạng. 


Ở phốt phát hóa cấu kiện thép được nhúng hoặc trong một bể Khởi động 
phốt phát kẽm (Hình 1) hay trong một buồng phun sương dung Phunrửa  - Xịt rửa 
dịch phốt phát kẽm. Nó hình thành trên bề mặt thép một lớp `. 
phốt phát sắt chừng 20 im mỏng, kết chặt cứng với vật liệu gốc | || THẾNH A0108 l l 
(cơ bản). Nó phục vụ như nền bám cho một lớp sơn phủ và ngăn ln 

| | 






P\P- lh 








Bể phốt phát kẽm 
Qua crôm hóa cấu kiện bằng vật liệu nhôm có được một nền 
bám và một sự bảo vệ chống lớp sơn chảy lan. Lớp crômmat 


được thực hiện như phốt phát hóa qua nhúng hay phun sương. WE000/150041/20010/20 2221 004 


qua nhúng 


Sơn và phủ lớp chất dẻo 

Chủ yếu chất sơn phủ lớp gồm một chất kết dính lỏng, thí dụ như nhựa alkyd, nhựa acryl, nhựa polyuretan 
hay nhựa epoxy và những hạt màu dạng bột để chống sét và tạo màu. Các thành phần này được trộn 
lẫn với nhau để tạo thành một khối lượng sơn có thể quét bằng tay hay phun bằng súng (sơn máy). Độ 
sệt phù hợp sẽ được điều chỉnh bằng dung môi hay nước. Sau khi phủ lên, dung môi bốc hơi và lớp sơn 
trở nên cứng. 

Nên ưu tiên sử dụng chất sơn nghèo (ít) dung môi hay sơn nước. 

Tùy theo phương pháp phủ lớp, những chất dẻo được sử dụng cho việc phủ nhựa là chất dẻo nhựa rắn 
như polyester, polyurethan và nhựa epoxy hay nhựa nhiệt như PVC hay polyamid. Để ứng dụng phủ lớp 
có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng (Trang 231) tùy theo dạng kết cấu, mục đích, yêu cầu 
và cỡ lô (số lượng sản xuất trong một đợt). 


230 


Phủ lớp với sơn và chất dẻo 





Phương pháp /Mô tả 


Sơn bằng cọ 

Quét nước sơn bằng cọ thay đổi 
với những đường sơn ngang và 
sơn dọc 


 ẻố' Ẵ 
N 
— 








Ưu điểm/khuyết điểm 
Phương pháp đơn giản, ít 
tốn dụng cụ. 

Nước sơn xâm nhập tốt ở 

chỗ không phẳng và nứt 











Ứng dụng 
Sửa chữa nhỏ, sơn 
lót cho cấu kiện 

thép và sườn máy 
ở sản xuất đơn lẻ. 





Sơn thổi 

(sơn thổi bằng khí nén) 

Khí nén từ 2 đến 6 bar nghiền chất 
phủ (sơn) thành bụi và phun vào 
cấu kiện 


.. Cấukiện  Sơnphun 


vế thành sương 


` 
¬. 
¬_ 











Sơn thổi áp lực cao 

(thổi không gió) 

Nước sơn trong súng phun 
(pistolet) được thổi dưới một áp 
suất đến 250 bar và nghiền nhỏ 
thành lớp mịn như sương mù khi 
thoát ra khỏi béc phun (béc xịt) 


Không có 
phủ lớp 


Chỉ thích hợp với cấu 

kiện bằng phẳng, không 
phù hợp với cấu kiện có 
nhiều phần ghép nối. 
Nước sơn thất thoát nhiều 
(overpray). Phủ lớp một 
phía 


Phủ lớp chuẩn cho 
cấu kiện phẳng 
trong sản xuất 
đơn lẻ và loạt nhỏ 





Phun sương mịn kể cả 
nước sơn dẻo. 

Không phù hợp với cấu 
kiện có nhiều phần ghép 
nối. Không phủ lên tất cả 
các bên 


Cấu kiện lớn, 
phẳng: thân tàu 
thủy, bồn, kết cấu 
thép, vỏ bọc (bao 
che) máy. 





Sơn tĩnh điện 

(sơn phun điện) 

Từ một đầu phun nước sơn được 
phun nhỏ như sương mù trong đó 
các giọt sơn nạp lại tĩnh điện của 
một điện thế cao. 

Chúng di chuyển dọc theo 

đường lực (từ) đến cấu kiện 

được tiếp đất và bám chặt ở đó. 


Sơn phun 
thành sương 





Phủ tất cả các bên và đồng 
đều kể cả các cấu kiện tinh 
vi có nhiều phần ghép nối. 
Ít hao hụt sơn 

Rất thân thiện với môi 
trường với sơn không chứa 
dung môi 


Phủ lớp các cấu 
kiện có nhiều 
phần ghép nối 
khác ở trong 
buồng sơn: khung 
Xe. 

Vỏ (hộp) máy 
trong sản xuât 
loạt nhỏ và loạt 
trung bình. Khung 
xe đạp. 





Sơn nhúng điện 

Cấu kiện tiếp đất được nhúng vào 
bể nơi có sẵn một điện áp. Các hạt 
sơn tích điện và chuyển động nhờ 
lực điện đến cấu kiện và bám giữ 
ở đó. 





Bể chứa chất phủ lớp 
có tích điện 


Lớp phủ thấm sâu và đồng 
đều ở mặt không phẳng, 
ngay cả ở những chỗ khó 
tiếp cận và ở buồng rỗng 


Phủ lớp bảo vệ 
chống sét cho 
khung xe hơi và 
các cấu kiện có 
nhiều phần ghép 
nối khác (lớp nền 
chống gỉ sét) 





Phủ lớp bột tĩnh điện 

Ở buồng sơn các hạt chất dẻo 
được phun sương qua các đầu ống. 
Nó nạp tĩnh điện qua một điện áp 
và chuyển động dọc đường lực 
đến cấu kiện tiếp đất. Trong lò 
nung (200°C), lớp bột chảy ra 

và bị biến cứng. 


Cấu kiện tiếp đất 
„... 


Lớp mây bằng 
bột chất dẻo 


© 
Ma 


© 









Đầu phun 


Lớp phủ với hợp chất nhựa 
cứng. không có dung môi. 
Thu hồi được sơn thổi ra 
ngoài. Thân thiện với môi 
trường. Lớp phủ trên tất 
cả các bên và bám tốt vào 
cấu kiện. 


Phủ lớp cấu kiện 
phẳng và cấu kiện 
có nhiều phần 
ghép nối trong 
sản xuất loạt nhỏ 
và lượng lớn 





Phun chất dẻo 

Với một ngọn lửa oxy-axêtylen 
(gió đá) bột nhựa dẻo trong 
pistolet được nung nóng và từ 
luồng nhiệt của khí đốt phun lên 
trên cấu kiện. 


Ống dẫn bột và khí đốt 


Cấu kiện 
quay tròn 









Lớp phủ với chất dẻo nhiệt 
không có dung môi. Cho 
diện tích phun nhỏ. Không 
có phủ lớp các mặt 





Phủ lớp cho con 
lăn dẫn và con 
lăn trượt, ống 
lăn băng chuyền, 
chống trượt tấm 
phủ nền 








Ở phủ lớp số lượng lớn trong công nghiệp với yêu cầu chống sét cao thí dụ: khung sườn xe hơi, nhiều 
quá trình phủ lớp được kết hợp thành một hệ thống (bộ thiết bị) sơn liên tục, thí dụ như bao gồm các 
bước sau đây: làm sạch —> phốt phát hóa —> sơn nhúng điện —> phun PVC dưới lườn —> hai lần sơn phun 


điện —› làm khô. 


Lớp phủ đơn giản, thí dụ như vỏ bao máy, được áp dụng ưu tiên phủ lớp bột tĩnh điện trên thép lá đã 


phốt phát hóa. 


231 


Phủ lớp với kim loại 





EE.V x00 9)90/08 (000 (07-1 





Sự phủ lớp với kim loại có mục đích chính là chống sét và nâng cao độ bền mài mòn của bề mặt cấu 
kiện. Nó cũng một phần phục vụ cho việc tu bổ và tân trang các mặt mài mòn cũng như để cải thiện bề 
ngoài và che chắn điện từ trường. 

Những lớp phủ kim loại được sử dụng: 

e để chống sét: kẽm, kền, crôm, molybden, hợp kim sắt-crôm-kền 

e để chống mài mòn: kền cứng, crôm cứng cũng như lớp kền với chèn hạt mài và hạt vật liệu cứng 





Quy trình /Mô tả Ưu điểm /Khuyết điểm 


Ứng dụng 










Hàn đắp 

Đắp các vật liệu qua hàn tay 
với hồ quang điện hoặc hàn 
MAG bằng cách hàn nhiều lớp 
kế cận của mối hàn hay qua 
hàn hồ quang chìm, hàn điện 
dưới lớp xỉ và hàn đắp bằng tia 
laser của các lớp kín với nhau 


Hàn đắp lớp mài mòn cứng 
trên các cấu kiện qua xử 

lý bằng thép đàn hồi. Sửa 
chữa và giữ giá trị của cấu 
kiện đã mòn 


Băng trượt ở máy công 
cụ. Lớp mài mòn trên trục 
cán, phương tiện nghiền, 
cánh tua bin, cánh quạt 
đẩy bơm nước. 


Tiếp liệu 
băng điện 





Nhúng kim loại (thí dụ: mạ Bảo vệ chống ăn mòn tốt _ | Khung sườn xe hơi, khung 








kẽm nóng) đối với ảnh hưởng của sườn xe tải, bù long ốc vít, 
Cấu kiện thép được nhúng không khí. chỉ tiết nhỏ, dầm, đà và 
vào kẽm lỏng (nhiệt độ chừng Lớp kim loại bám dính chắc | thép hình (thép prôñn) 
4509C) và phản ứng với kim ẽm chả với cấu kiện. xây dựng 

loại. Sau khi nhấc lên khỏi kẽm lỏng (450°C) Cấu kiện méo vì nhiệt 











lỏng còn lại một lớp kẽm bám 
vào cấu kiện. 





Phun (xịt) nhiệt 
Vật liệu phủ lớp (dây hay bột 


Đắp bất kỳ các kim loại, 
hợp kim và các các kết nối. 


Lớp mài mòn hay lớp 


Súng (pistolet) Cấu kiện trượt, thí dụ bằng 






kim loại) nóng chảy trong nóng chảy và phun —= Lớp phủ bám vào bằng molybden hay hợp kim 
súng phun và được phun lên ZZ=== cơ-nhiệt. NiCrBSi trên trục cán. 
cấu kiện từ một luồng khí nén ——”" ii Không có thay đổi nhiệt Lớp bảo vệ xói mòn trên 
nóng.Tùy theo loại nóng chảy ¬¬=== của vật liệu nền cánh tuabin 

ngưới ta phân biệt: phun bằng 

ngọn lửa, bằng hồ quang hay Tia phun (xịt) 


bằng plasma. 





Xi mạ Cấu kiện ©.¡@__ Anốt (cực dương)| Lớp đắp kim loại kín, nhẫn _ | Xi kền và mạ crôm, thí 


Cấu kiện cần phủ lớp được 
treo trong một bể điện giải 
(dung dịch muối kim loại) và 
trong một bể mạ điện kết nối 
như cực âm. Qua quá trình 
điện giải xuất hiện trên cấu 
kiện một lớp kim loại 











với mặt ngoài trang trí. 
Tổn phí cao để phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường qua 
hóa chất của phương pháp 
xi mạ 


dụ như chỉ tiết xe hơi và 
nhiều chỉ tiết nhỏ. 
Chống mài mòn với kền 
cứng và crôm cứng trên 
trục cán nhẫn 





Mạ kim loại cho cấu kiện 
bằng chất dẻo 

Cấu kiện bằng chất dẻo được 
ăn mòn nhẹ bằng hóa chất 
trong bể nhúng và sau đó 
được làm trong một bể paladi 
đồng qua bám một lớp mỏng 
đồng dẫn điện. Sau cùng một 
lớp crôm hay lớp kền được mạ 
lên trên. 


Làm dẫn điện 





Ăn mòn 








Thay thế chỉ tiết kim loại 
nặng bởi cấu kiện chất liệu 
nhẹ trông như kim loại. 
Che chắn tia điện từ 
(phóng điện) qua vỏ chất 
dẻo được bọc lớp kim loại. 





Cấu kiện bằng chất dẻo 
trông như kim loại cho xe 
hơi, máy móc và thiết bị 
gia dụng. 

Vỏ chất dẻo được phủ lớp 
kim loại của cấu kiện và 
thiết bị điện tử. 





232 





Phủ lớp đặc biệt 





ER:E-NH()(1|0)90//9/010/)104//2100721d10)1-2: 





Loại phủ lớp này ngoài tác dụng chống sét và tác dụng chống mài mòn của nó còn tạo thêm những tính 
chất hoàn toàn đặc trưng, thí dụ như khả năng trượt cao, độ cứng tột cùng, sức bền nhiệt. Các lớp phủ 
để sử dụng được làm bằng men, gốm và chất liệu cứng, lớp kết nối bằng kim loại với các hạt được chèn 
vào cũng như lớp oxít tạo trên cấu kiện. 

















Quá trình/Mô tả Ưu điểm/khuyết điểm Ứng dụng 
Tráng men .. : : Chống đỡ được hóa Phủ lớp trong cho vỏ 
Một lớp rời bằng bột men mịn được Iillplậfồigdul  lớImláu chất, dễ làm sạch và là | máy bơm, các đường 
tráng lên trên cấu kiện thép bằng = = lớp phủ chống nóng. _ | ống và thiết bị bằng 
cách nhúng trong bùn bột men. Sau == = Nhạy cảm với sự va thép trong công 
khi khô lớp phủ men được đem nung Cấ kiên Nung chạm. nghiệp hóa chất và 
trong lò nung với nhiệt độ 1000°C — á) @) Đắt tiền. thực phẩm. 

| —= =5! Nồi hơi, cánh quạt máy 
bơm 

Phun plasma và phun ngọn lửa Cánh quạt tuabin Đường dẫn khí, _ | Đắp lớp phủ từ vật liệu | Phủ lớp cánh tuabin, 


tốc độ cao 

Trong một súng phun (pistolet xịt) 
khí plasma hoặc súng phun tốc độ 
cao, bột kim loại hay bột gốm bị nóng 
chảy và được bắn vào cấu kiện nung 
nóng trước với tốc độ lớn. Nó tạo 
thành ở đó một lớp bám chặt. 






bột, dòng điện 
— N—— 
Đà 
úng phun 
_— 


(pistolet xịt) 


một thành phần, nóng 
chảy ở nhiệt độ cao 

và lớp phủ từ vật liệu 
hỗn hợp. 

Có thể đắp bổ sung và 
đắp nhiều lần sau khi 
mòn. 


tấm ăn mòn, lưỡi dao 
cắt, trục lăn dập nổi. 
Lớp phủ bằng NiCr80- 
20 với hạt vonfram 
cacbit cũng như bằng 
gốm. 





Mạ phân ly của lớp phủ mài mòn 
và lớp phủ trượt 

Bằng một bể điện giải (dung dịch 
muối kim loại) với các hạt nhỏ của 
thành phần kết hợp được phân ly 
cùng một lúc thành lớp điện giải và 
các hạt được chèn trong lớp. 


Cấu kiện (ca tốt) A nốt kền 











Sản xuất lớp phủ mạ 
với đặc tính mài mòn 
và trượt tuyệt vời. 


Phủ lớp các linh kiện 
chuyển mạch, các đũa 
đẩy sú páp, khuôn đúc 
áp lực, các vít tải đùn, 
thí dụ: lớp phủ với 
PTFE và lớp phủ SỉC 
chứa hàm lượng kền. 





Phủ lớp CVD (CVD= Chemical 
Vapor Deposition, Phương pháp 
kết tủa hơi để tạo màng kim loại) 
Một kết nối kim loại dạng khí trong 
khí bảo vệ nóng trên 1000°C, được 
dẫn vào các dụng cụ phủ. Tại bề mặt 
nóng hợp chất kim loại phân hủy và 
phân ly (tách ra) làm lớp phủ cứng 
trên dụng cụ. 


Kết nối titan 


dạng khí, Mảnh cắt nóng 










K[ Mảnhdt -|> 





Khả năng phủ lớp với 
các oxít, các cac bua 
kim loại và nitrid kim 
loại. 

Cũng có thể phủ nhiều 
lớp mỏng. 


Phủ lớp các dụng cụ và 
mảnh hợp kim trở mặt, 
con lăn dẫn hướng, cơ 
cấu dẫn sợi và các chỉ 
tiết tương tự với lớp 
phủ vật liệu cứng bằng 
AI,O.„ TiC, TIN, TIAIN, 

và AlCrN. 





Xử lý anốt của cấu kiện nhôm 
Cấu kiện nhôm là anode được chuyển 
mạch ở trong một bể điện giải dung 
dịch axít sulfuric. Ở cấu kiện nhôm, 
nguyên tử oxy (O*) phân ly hình 
thành trên bề mặt với AI một lớp phủ 
ALO, kín. 

















Bể điện ⁄ 
giải H,50, “Z/l 
øœx/ 








Bể xử lý anốt 





Lớp phủ cứng, trong 
sáng từ Al.O. kết chặt 
với cấu kiện, với độ bền 
chống ăn mòn tốt. 

Có bề ngoài trang trí 
giống kim loại. 


Bảo vệ ăn mòn và làm 
đẹp cấu kiện nhôm: 
cấu kiện xe hơi, thí dụ 
như mâm, vỏ hộp số 
cũng như cấu kiện của 
máy nhỏ. 









với phun sơn? 


3 Vì sao người ta dùng hàn đắp? 


1 Với phương pháp nào một cấu kiện thép 
có được một nền bám cho phủ lớp? 
2 Phủ lớp bột tĩnh điện có ưu điểm gì so 


4 Lớp phủ kim loại nào được ưa chuộng sản 
xuất cho phương pháp mạ? 

5 Lớp phủ nào được hoàn tất với phương pháp 
phun plasma? 

6 Cấu kiện nào được phủ với CVD (phương pháp 
kết tủa hơi để tạo màng kim loại)? 








233 


Cơ sở sản xuất và bảo vệ môi trường 








3.9 Cơ sở sản xuất và bảo vệ môi trường 


Các phương pháp sản xuất được lựa chọn và thiết bị sản xuất được vận hành sao cho 

e_ không có chất độc thải ra làm giảm sức khỏe của công nhân. 

e_ không đưa chất có hại vào môi trường gây ô nhiễm và tổn hại đến môi trường. 

Nếu có thể được, phải hoàn toàn tránh việc sử dụng các chất độc hại. Các thí dụ cho điều này là việc cấm 
chất amiăng, việc loại bỏ chì và cađimi (Cađimi) trong hàn vảy và để bảo vệ sự ăn mòn cũng như thay 
thế chất tẩy rửa lạnh nguy hại đến sức khỏe (chất clo hydrocacbon CKW như Per và Tri) bằng chất tẩy rửa 
không độc hại để tẩy rửa các chỉ tiết dính dầu bẩn. 

Nơi mà việc sử dụng chất gây ô nhiễm là không thể tránh hoặc không thể thay thế được về mặt kỹ thuật, 
thì người ta cần phải giảm bớt số lượng sử dụng xuống càng ít càng tốt. Người ta có thể đạt được điều 
này thông qua việc sử dụng loại sơn nghèo dung môi. 

Chỉ khi tất cả các khả năng tránh và giảm đã được tận dụng hết, trong những trường hợp hạn chế, 
phương pháp sản xuất với những chất có hại mới được phép sử dụng dưới sự tuân thủ nghiêm ngặt (các 
quy định về môi trường). Những hệ thống này được vận hành trong một chu trình khép kín để không 
có chất ô nhiễm rò rỉ ra ngoài. 

Các chất còn sót lại không thể tránh khỏi sẽ được thu gom lại và qua tái chế có thể sử dụng nhiều lần. 
Phần còn lại của các chất gây ô nhiễm không dùng được nữa nên được thải đi một cách thích hợp. 





Trong bảo vệ môi trường để đối phó các chất ô nhiễm áp dụng tuần tự các biện pháp: tránh nếu 
được - giảm lượng - sử dụng lại nhiều lần - tiêu hủy đúng cách các phần còn lại. 





M Xử lý tại hệ thống gia công cắt gọt 

Hãng xưởng với máy công cụ cắt gọt có phoi và hệ thống sản xuất là nguyên nhân gây ra chất ô nhiễm và 
chất thải không thể tránh khỏi và phải được xử lý thích hợp tuân theo hướng dẫn của luật xử lý chất thải. 
Để bảo vệ sức khỏe của người vận hành và để giữ được một môi trường không bị thiệt hại, không được 
vượt quá giá trị giới hạn của hàm lượng chất gây ô nhiễm trong không khí và nước thải của xí nghiệp. 





Tấm lót lược kim loại Bộ lọc điện 
(Độ phân ly 98%) 


s. (- : Gió đã làm sạch 





Các biện pháp xử lý ở gia công cắt gọt 

có phoi (Hình 1): 

e Dầu hay dầu emulsi dạng sương mù 
của dung dịch cắt gọt phải được hút 




































và tách ra. Điều này được thực hiện — ng do đượ 
qua việc bao che máy và tách dầu xay, 
`. Ạ Máy ly tâm 
dạng sương mù băng bộ lọc (lược). tách dầu ở phoi 
e Các phoi kim loại phải làm dẫn ra 
ngoài và khử sạch nhớt. _ 
e Dung dịch cắt gọt đã sử dụng có dung dịch cắt gọt 






các mạt kim loại, phoi kim loại nhỏ 
và chất bẩn sẽ được làm sạch bằng 
nam châm hút và lọc. 

e Dung dịch cắt gọt đã qua sử dụng | 
được tái sinh. Bùn trong dung dịch 
cắt được đốt hoặc xử lý bằng cách 
chôn lấp đặc biệt. Hình 1: Xử lý tại gia công cắt gọt có phoi 


Phoi đã tách dấu 
li (đưa đi nhà máy thép) 











của dung 
dịch cắt gọt 








ng Đưa đi chôn lấp 


chất thải nguy hiểm 








Mối nguy hại cho sức khỏe trong cắt gọt lấy phoi phát sinh từ dung dịch cắt gọt. Nó là dầu khoáng sản 
với một số nhiều hóa chất bổ sung, thí dụ như để chống sét hoặc chống nhiễm khuẩn. Ổ những người 
nhạy cảm, điều này có thể dẫn đến các bệnh về da (bệnh chàm - eczema dầu) và hô hấp (nhiễm trùng). 
Biện pháp hỗ trợ để khắc phục: đậy máy, hút dầu và dùng kem thoa da. 


234 


Cơ sở sản xuất và bảo vệ môi trường 





Làm sạch các chỉ tiết 

Chỉ tiết phải được làm sạch, không có dung dịch 
cắt gọt dư bám vào và chất bẩn sau khi tạo dạng 
(thí dụ như chỉ tiết tiện) và trước khi tiếp tục xử lý 
(thí dụ trước khi đem sơn). Trước kia người ta làm 
sạch chỉ tiết bằng cách nhúng vào chất làm sạch 
lạnh dạng lỏng. Chất làm sạch lạnh này như Tetra 
(cacbontetraclorua) hay Tri (trycloetylan) gồm chất 
clo hydrocacbon (CKW) có tác dụng mạnh gây nguy 
hại cho sức khỏe và môi trường. 

Để tránh chất độc này người ta phát triển ra hệ 
thống rửa bằng hơi nước nóng, rửa sạch chỉ tiết bẩn 
do dầu và mỡ với hơi nước nóng và chất kiềm tẩy 
rửa giống như xà phòng (Tensiden). Chất này cũng 
tốt như chất làm sạch lạnh (Hình 1). Dung dịch kiểm 
chứa chất bẩn được làm sạch bởi hệ thống thiết bị 
xử lý nước thải (Trang 132). 


I Sơn các bộ phận kim loại 

Ở sơn phun các cơ phận kim loại với nước sơn gốc 
chứa dung môi, môi trường bị ô nhiễm bởi dung môi 
bay hơi sau khi sơn và cặn sơn phát sinh nhiễm vào. 
Với việc sử dụng sơn nghèo dung môi hoặc sơn có 
gốc nước, môi trường ít hoặc không bị ảnh hưởng 
vào lúc sơn phun. 

Một cách phủ lớp cấu kiện cũng thân thiện với môi 
trường là phương pháp sơn bột (Hình 2). Hạt sơn 
dạng bột trong đầu phun được tích tĩnh điện tới 
hàng ngàn Volt được phun với áp lực theo hướng 
của cấu kiện xem như là biến thành cực đối. 


Hơi Nước Khí nén Khí thải 
nóng phun rửa 





Tráng : 









Không 


Nước kiểm bẩn _ khí nóng 
—— 


Hình 1: Hệ thống làm sạch chỉ tiết bẩn 


Đường ray treo cấu kiện 





Hình 2: Dây chuyền sơn bột 


Các hạt sơn tích điện bị chỉ tiết hút vào và giữ tĩnh điện trên đó. Sau đó cấu kiện với lớp phủ rời chạy qua 
một buồng nung, nơi hạt sơn bị nung chảy vào nhau với nhiệt độ chừng 200°C thành một lớp sơn phủ 
và cứng lại. Những hạt sơn không bám vào cấu kiện được thu hồi và phun lại lần nữa. 


M Làm sạch khí thải 

Khí thải của nhà máy gia công kim loại 

với sản xuất bị nhiễm bẩn mạnh chứa 

môt loạt chất có hại (Hình 3): 

e_ Bụi mịn và các loại hơi có chứa kim 
loại nặng (chì, cađimi, kẽm v.v...) từ 
lò đúc, ở chỗ làm sạch, thiết bị hàn 
và hàn vảy. 

e Khí oxít nitơ và khí carbon 
monoxít từ hệ thống thiết bị nung, 
ở chỗ hàn, nơi lò tôi, ở bể muối 
nóng chảy. Chỗ chứa 

e Những loại hơi và son khí (sương) M9 
từ các chất axít và muối độc thí dụ 
phân xưởng khắc/tẩy rửa ăn mòn, 
lò tôi và xưởng xi mạ 


Bồn lắng 


235 








Khí thải đã sạch 
Bộ lọc Bộ phận tách Bộ lọc bằng 


bụi bằng điện _ than hoạt tính 
Kxrxv 
Sẽ 


Ko 
KsS 
KScn 


—= X 
=2 
+ 3Í 


Lò đúc Nơi làm sạch Nơi hàn Lò tôi 


Hình 3: Hệ thống thiết bị làm sạch khí thải của một xí nghiệp sản xuất 


Cơ sở sản xuất và bảo vệ môi trường 





Các khí thải từ các nhà máy kim loại phải được lọc và khử chất độc trong một hệ thống thiết bị làm sạch 
khí thải. Nó bao gồm nhiều công đoạn (Hình 3, trang 235).Trước tiên bụi thô và son khí (aeroson) được 
lắng trong bầu lắng. Sau đó bụi mịn được tách trong ống lược và bộ phận tách bụi bằng điện. Cuối cùng 
các khí độc được giữ chặt trong trong bộ lọc than hoạt tính. Mối nguy hiểm sức khỏe phát sinh thí dụ 
như từ kim loại nặng chứa bột mịn với chì, cađimi, kẽm, mangan và crôm, như trong hàn vảy, hàn và đúc. 
Cũng như khí CO (cacbonmonoxit) tạo thành từ khí bảo vệ CO. trong hàn MAG hay muối được sử dụng 
lúc tôi có độc tính cao. Phải quan tâm đến việc thông gió và hút gió để đảm bảo có đầy đủ không khí 
trong lành dẫn vào và không khí thở không có bụi trong phạm vi làm việc. 





Trong không gian làm việc với chất độc hại không được ăn, uống hay hút thuốc. Phải chú ý đến 
những hướng dẫn để ứng phó với chất độc của xí nghiệp. 





M Xử lý nước thải từ các nhà máy kim loại 

Trong các nhà máy gia công kim loại tồn tại nước thải bẩn trong nhiều phạm vi làm việc: 

e_ Bùn và chất thải, thí dụ như từ nơi mài hay làm sạch khói lò ướt. 

e Nước thải từ gia công cắt gọt có phoi, từ hệ thống sơn và từ phân xưởng khắc/tẩy rửa ăn mòn, bị làm 
bẩn với cặn dầu, sơn còn dư hay chất làm sạch lạnh. 

e_ Với axít, nước kiềm và muối độc chứa đầy nước thải từ lò tôi và xưởng xi mạ. 

Sự làm sạch toàn bộ nước thải của một xí nghiệp xảy ra trong một hệ thống thiết bị nhiều bậc (Hình 1). 


Làm sạch thô các Tách ly dầu và cặn của Trung hòa, khử độc các chất Chất gây kết tủa Loại những Trạm xử lý 
chất nổi lơ lửng = chất làm sạch lạnh axít, kiểm, muối, kết tủa của — và tách rời chất phần còn lại nước thải 
chất độc kết lắng cuối cùng của công cộng 


chất độc 










Nước thải vào 






Chất gây kếttủa, Bộ phận lọc 
chất kết dính dạng nghiênà 


Trao đổi ion 










Phân tích 
nước thải, 





Nước thải được 
xử lý trước và 
khứ chất dộc 












Bồn lắng J ụ) Lọc dầu 
= còn dư 


Bồn kết tủa : 
Lọc ép bùn 
Bùn lắng 4 thành bánh, 










) Đi ra trạm xử lý 
ối ấ | Nơi chứ. nước thải công cộng 
Hình 1: Hệ thống làm sạch cho nước thải từ nhà máy sản xuất kim loại Ai 


Xử lý chất thải và các chất độc hại 
Chất độc hại qua sử dụng và chất thải từ sản xuất có hại đến môi trường phải được tập hợp lại, đưa vào 
xử lý và tái sử dụng hoặc tiêu hủy một cách phù hợp. Các thí dụ: 















Thu thập riêng biệt trong bồn 
chứa có đánh dấu 


Xử lý và tiêu hủy thông qua 
các xí nghiệp chuyên ngành 









1 Bạn hãy giải thích yêu cầu xử lý với chất gây 3 Tại sao khí thải từ hàn và tôi phải lọc sạch? 







ô nhiễm: tránh - giảm bớt - tái sử dụng - xử 4 Hãy cho biết tên một vài chất thải tác động 
lý chất thải? đến môi trường ở xí nghiệp sản xuất kim loại, 
2 Những lĩnh vực xử lý chất thải nào có ở thiết phải thu gom và xử lý? 





bị gia công cắt gọt? 








236 


Kỹ thuật vật liệu 


4 Kỹ thuật vật liệu 


Đại cương về vật liệu và phụ liệu ............................... 
4.2. Chọn lựa vật liệu và đặc tính của vật liệu ................. 240 
4.3. Cấu trúc bên trong của kim loại ................................- 246 
















































Vật liệu thép và gang đúc 
Sản xuất gang thô và thép 
Hệ thống ký hiệu; Phân loại đ 
Các loại thép, dạng thương phẩm của thép .... ... 250 
Nguyên tố hợp kim và nguyên tố kèm theo.... _. 
VatlieUfgangisatrdUic... 









Kim loại không chứa sắt ..........................................---------- 
Kim loại nhẹ 






KifIOaiIHANQS 2 777205 n0 707777727 270 

46; Vatliêuthieuket 273 l 
Sản xuất chỉ tiết được tạo dạng bằng vật liệu thiêu kết273 cờ" c c 
Sản xuất vật liệu với phương pháp luyện kim bột......... 274 =— 








Vật liệu gốm... 
Đặc tính ............. 
Sản xuất......... 





4:8. Nhiệt luyện thép...  cc 22s 
Các loại cấu trúc của vật liệu sắt.............................-.....-------- 
Giản đồ trạng thái của hợp kim sắt-carbon...................... 
Cấu trúc và mạng tỉnh thể lúc nung nóng... _. 
Nung, tôi, nhiệt luyện.......................................---c-.eeriiireriee 
ihIIfcIUsaniiX0atveitoi.... 






Kiểm tra vật liệu................. 
Kiểm tra đặc tính gia công... 
Kiểm tra cơ tính.................................... 
Kiểm tra độ bền mỏi, tải vận hành. 
Kiểm tra không phá hủy vật liệu .......................... tế 
Xét nghiệm cấu trúc kim loại bằng kính hiển vi............. 300 








4.10 Ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn................................... 


Nguyên nhân ăn mòn.................................---ccc-<+cxsstrrreersrrree 301 
Các loại ăn mòn và đặc điểm bề ngoài của nó................ 303 
Các biện pháp chống ăn mòn................................----------c--2 304 











4:11 Chất do s0 12020 011000012211- 20020200020) 
Đặc tính và ứng dụng..................... 
Thành phần hóa học và chế tạo 
Sự phân loại theo công nghệ và cấu trúc bên trong .... 309 





Nhựa nhiệt dẻo, nhựa nhiệt rắn, chất đàn hồi................. 310 IẾ : Ị 
Kiểm tra, định hình và gia công khác............................. 314 = hx.ế/Zá 
4.12 Vật liệu compozit R _— .— 
. 2 ” p 99994000006000060000660096600009080006% Cấu kiện chất dẻo * _=. Mảnh cắt 





4.13 Vấn đề môi trường của vật liệu 





Tổng quan về vật liệu 





4 Kỹ thuật vật liệu 


“Gai 9/00 /-0 010200 009000 (0 Ô0ÚÔ 


4.1.1 Phân loại vật liệu 


Để có cái nhìn tổng quát về tính đa dạng của vật liệu, người ta sắp xếp thành từng nhóm vật liệu theo 
thành phần hỗn hợp (hợp kim) hoặc theo cùng đặc tính trong nhóm vật liệu (Hình 1). 





Ba nhóm chính của vật liệu là kim loại, phi kim loại và vật liệu kết hợp. Chúng có thể được tiếp tục chia 
thành nhóm phụ, thí dụ như vật liệu sắt chia thành 2 nhóm phụ là vật liệu thép và vật liệu gang hoặc 
kim loại ngoài sắt phân ra 2 nhóm kim loại nặng và kim loại nhẹ. 





| PSG 


Thép Vật liệu Kim loại nặng Kim loại nhẹ 
sắt gang đúc p>5 kg/dm° p<5 kg/dm? 





Thí dụ Thí dụ Thí dụ Thí dụ Thí dụ Thí dụ 
Thép chế tạo Gang Đồng Nhôm Đá Gra-nít Chất dẻo 
Thép dụng cụ Gang dẻo Kẽm Manhê Than chì Thủy tỉnh 

Thép nhiệt luyện Gang thép Chì Titan Gỗ Gốm 


Hình 1: Phân loại vật liệu thành nhóm 


Thép 


Thép là những vật liệu gốc sắt với độ bền cao. 
Chúng được chủ yếu đưa vào sản xuất những 


cơ phận phải chịu và truyền lực: ốc, vít, bulông, : 
bánh xe răng, prôfin (thép hình), trục (Hình 2). 
 Gang sắt đúc ` 


Gang sắt là những vật liệu gốc sắt có tính dễ đúc. 
Gang được đúc thành cấu kiện có hình dáng 
phức tạp mà phương pháp đúc dễ thực hiện 
nhất, thí dụ thân hộp động cơ (Hình 2). 






Trục cam bằng thép 





I Kim loại nặng Hình 2: Chỉ tiết bằng vật liệu sắt 

(Tỷ trọng o nặng hơn 5 kg/dm°) 
Kim loại nặng như là đồng, kẽm, crôm, kền, chì. 
Chúng được sử dụng vì những đặc tính điển Cuốn máy động cơ bằng đồng Chỉ tiết trong xe hơi bằng nhôm 
hình: Thí dụ như đồng dùng làm dây quấn động 
cơ điện và máy phát điện vì khả năng dẫn điện 
tốt (Hình 3). Crôm và kền, thí dụ là các yếu tố 
hợp kim trong thép để đạt được các tính chất 
nhất định hoặc để cải thiện. 


I Kim loại nhẹ (Tý trọng o nhẹ hơn 5 kg/dm?) 
Kim loại nhẹ là nhôm, manhê và ti-tan. Đây là 
những vật liệu nhẹ có loại có độ bền cao. Lĩnh 
vực ứng dụng chính của chúng là những cấu , 
kiện nhẹ, thí dụ cho ô tô hoặc máy bay (Hình 3). Hình3: Cấu kiện bằng kim loại ngoài sắt 





238 


Vật liệu, nguyên liệu, phụ liệu 









Vật liệu thiên nhiên Mặt bàn kiểm tra 


Pănof0igp Hộp số nhỏ bằng chất dẻo 


Đây là những chất có trong thiên nhiên như các loại 
đá hoặc gỗ. Ứng dụng: thí dụ đá granit dùng làm nền 
cho bàn kiểm tra (bàn máp, marbre) (Hình 1). 


I Vật liệu nhân tạo 
Thuộc vào loại này là nhóm vật liệu lớn gốc chất dẻo 
cũng như thủy tinh và gốm. Chất dẻo có đặc điểm nhẹ, 
cách điện, từ loại mềm dẻo như cao su đến loại đã định 
hình (dạng ổn định) và cứng. Ứng dụng của chúng rất 
đa dạng từ vật liệu làm bánh xe cho đến cấu kiện của 
hộp số nhỏ (Hình 1). Vật liệu gốm trong công nghiệp 
được ứng dụng vì độ cứng và độ bền mài mòn thí dụ 
như mảnh dao cắt, vòi phun, vòng trượt. Thùng chứa nhiên liệu Mảnh dao cắt bằng hợp 
bằng chất dẻo được gia cố kim cứng để tiện 
I Vật liệu kết hợp (compozit) DI y 0y nh mm ———— 
Vật liệu kết hợp được thành hình do sự kết nối của —— 
nhiều loại vật liệu với nhau và thống nhất trong một r¬~ ă 
vật liệu mới có những đặc tính ưu điểm của từng vật 
liệu riêng lẻ. Thí dụ chất dẻo được gia cố bằng sợi 
thủy tỉnh có độ bền cao, dẻo dai và nhẹ (Hình 2). 





Hình 1: Cấu kiện bằng vật 
không phải kim loại) 


u phi kim loại (vật liệu 





Một loại vật liệu kết nối khác là kim loại cứng, có độ 
cứng của hạt cứng và độ dẻo của kim loại kết nối (Hình 
2). Kim loại cứng được dùng làm vật liệu cắt. 


Hình 2: Cấu kiện bằng vật 


4.1.2 Sản xuất vật liệu 





Sự sản xuất vật liệu khởi đầu bằng nguyên liệu (Hình 3). Đa số những nguyên liệu này được khai thác 
từ mỏ quặng trong lớp vỏ trái đất, thí dụ như quặng để thu hoạch kim loại hoặc là dầu hỏa để sản xuất 
chất dẻo. Qua phản ứng hóa học từ nguyên liệu thô sẽ đạt được những vật liệu và sẽ là sản phẩm dưới 
dạng những bán thành phẩm hay thành phẩm trên thị trường. Từ những vật liệu này, sẽ được sản xuất 
thành những chỉ tiết. Những vật liệu thiên nhiên được lấy trực tiếp từ thiên nhiên. 


C—__ JNNNNNG Hơn NO HkhO 
đà all —> @9⁄@ —> (ma đo 


5 : : Năng lượng, đa VRÀ . : Phụ liệu, MÃ cu 
Quặng, bón ĐÀ dầu mỏ, phụ liệu Bán thành phẩm, thành phẩm năng lượng Phôi đúc, chỉ tiết tiện 


Hình 3: Từ nguyên liệu đến chỉ tiết 





GP g0 0 0À 0ì 200000 (000 0Ú 





Để sản xuất vật liệu và trong gia công các chỉ tiết cũng như để vận hành máy móc người ta cần thêm 
những phụ liệu và năng lượng (Hình 4). Thí dụ lúc tiện một chỉ tiết người ta cần có dung dịch cắt gọt 
(chất bôi trơn làm nguội) cho dụng cụ cắt. Chất làm trơn để làm trơn bợ trục và năng lượng điện để cho 
máy công cụ hoạt động. 


Chất luE Phu liêu hà Dầu có 
_. Bột mài và ụ liệu han hấi Chấ Dò 
làm nguội _ g¿.npó _ tẩyrửa - vàhànvả giờ tải Nhiên liệu — ấPlỰC kệ) 
)šbbi tơn N nh 91g Š Ï phủlớp bôi trơn khí nén điện 


Hình 4: Phụ liệu và năng lượng 





239 


Chọn lựa vật liệu 





“VAN G. 9/0 (0 (0/100 2 (00 /-10072d(()(ldì A10) -(¡( 





Một máy gồm có nhiều cấu kiện bằng vật liệu khác nhau. Mỗi cấu kiện có một nhiệm vụ nhất định phải 
hoàn thành và được sản xuất với vật liệu phù hợp cho mục đích này. 


Thí dụ: Vật liệu cho cấu kiện của một máy khoan (Hình 1). 


Thí dụ những bánh xe răng của hộp số 
dẫn tiến điều khiển bằng tay phải truyền 
lực tay sang trục khoan đi xuống. Để giải 
quyết nhiệm vụ này, bánh xe răng cần 
phải được làm bằng vật liệu với độ bền 
cao, thí dụ bằng thép nhiệt luyện. Lưỡi 
khoan phải được làm bằng vật liệu có độ 
cứng cao để có thể cắt vào trong vật liệu 
cần khoan và đưa phoi lên. Lưỡi khoan 
được làm bằng thép dụng cụ đã tôi cứng. 
Dây đai của bộ phận truyền lực phải đàn 
hổi và truyền được lực kéo lớn. Có thể 
đáp ứng đòi hỏi này bằng một chất dẻo 
giống như cao su với dây thép lót. 
Chân máy và bàn khoan vì hình dạng 
phức tạp nên phải được chế tạo bằng 
phương pháp đúc. Hai bộ phận này còn 
có nhiệm vụ giảm rung. Vật liệu gang 
thích hợp nhất cho yêu cầu này. 


Bánh xe răng 
bằng thép 
nhiệt luyện 


Bàn khoan 
bằng gang 





Dây đai bằng chất 
dẻo đàn hồi được 
gia cố với sợi thép 


Lưỡi khoan bằng 
thép dụng cụ 


Hình 1: Vật liệu cho cấu kiện của một máy khoan 





4.2.1 Chọn lựa vật liệu 


Khi chọn lựa vật liệu thích hợp cho cơ phận cần phải mô tả rõ ràng nhiệm vụ của cấu kiện và sau đó 
trình bày được rõ ràng chính xác những đòi hỏi của vật liệu (Bảng 1). 





Bảng 1: Nhiệm vụ kỹ thuật của vật liệu và sự chọn lựa vật liệu 





Yêu cầu đối với vật liệu 


Đặc tính cần thiết 





Vật liệu có phù hợp với chức năng hay không chẳng hạn như 
trọng lượng, nhiệt độ hóa lỏng hoặc khả năng dẫn điện? 


Câu trả lời sẽ cho biết lý tính của vật liệu như tỷ trọng, nhiệt 
độ hóa lỏng, độ dẫn điện 





Vật liệu có thể chịu đựng được lực tác động vào cấu kiện 
hay không? 


Những đặc tính về cơ học (cơ tính) và công nghệ trả lời 
điều này như độ bền, độ cứng, độ dẻo 





Vật liệu có bị mòn trên bề mặt trượt không ? 


Sức chống mài mòn (độ bền mài mòn) sẽ cho thông tin về 
vấn để này. 





Phương pháp gia công nào sản xuất cấu kiện ít tốn kém ? 


Tính công nghệ sẽ thông tin về vấn đề này như tính đúc và 
tính gia công cắt gọt 





Trong điều kiện dự định sử dụng, vật liệu của cấu kiện có bị 
vật liệu xung quanh hoặc nhiệt độ cao ăn mòn hay không ? 





Hóa tính và tính công nghệ mô tả về những phản ứng 
này như khả năng chống ăn mòn và sức bền chống lại gỉ sét 
ở nhiệt độ cao. 





Nguyên tắc làm việc 





Sau khi cân nhắc tất cả mọi khía cạnh, vật liệu cho một cấu kiện sẽ được chọn theo các tiêu chí sau đây : 
e. Đáp ứng đầy đủ nhất chức năng của cấu kiện và các yêu cầu về kỹ thuật, 

e_ Chỉ phí sản xuất và giá cả vật liệu thuận lợi nhất và 

e. Không gây ô nhiễm cho môi trường trong lúc sản xuất và sau khi sử dụng. 








240 


Đặc tính của vật liệu 





4.2.2 Lý tính vật liệu 


Lý tính mô tả đặc tính của vật liệu, không lệ thuộc vào 
hình dáng, được thể hiện qua những đại lượng vật lý. 


Tỉ trọng o=m/V 


Tỉ trọng 








Tỉ trọng là tỉ số của trọng 
lượng m và dung tích V 
của một vật thể 








Người ta có thể tưởng tượng bằng hình ảnh tỉ trọng 
là trọng lượng của một khối vuông đều cạnh với 
cạnh dài 1dm. Đơn vị tỉ trọng là kg/dm3, g/cm3, hoặc 
t/m cho chất đặc và chất lỏng hoặc kg/m° cho chất 
khí (Bảng 1). 


Điểm hóa lỏng (nhiệt độ nóng chảy) 


Điểm hóa lỏng là nhiệt độ từ đó vật liệu bắt đầu 


nóng chảy. 








Điểm này được đặt đơn vị là độ Celcius (°C) hay độ 
Kelvin (K) (Bảng 2). 

Kim loại nguyên chất có một điểm hóa lỏng chính 
xác. Kim loại hỗn hợp (hợp kim), thí dụ như thép và 
hợp kim CuZn, có một khoảng hóa lỏng. 


Tính dẫn điện (khả năng dẫn điện) 


Tính dẫn điện mô tả khả năng dẫn điện của một 


chất. 








Bạc, đồng, nhôm là những chất dẫn điện rất tốt. 
Chúng được dùng làm vật liệu dẫn điện (Bảng 3). 
Những chất không dẫn điện được gọi là vật liệu cách 
điện. Thuộc vào nhóm này là những chất dẻo, gốm, 
thủy tinh. 


Giãn nở chiều dài do nhiệt (Hình 1) 









Hệ số giãn nở nhiệt theo chiều dài ơ là độ dài 
thay đổi A! của một vật thể có chiều dài 1m khi 
nhiệt độ thay đổi Af = 1°C. 





Sự gia tăng chiều dài A7 ở dụng cụ đo đạc, ở cấu 
kiện hoặc ở chỉ tiết gang đúc phải được lưu tâm giải 
quyết. Những chỉ tiết gang bị rút nhỏ lại sau khi đúc, 
phải được thêm kích thước để bù trừ. 


Tính dẫn nhiệt 


Tính dẫn nhiệt là thước đo về khả năng hấp thụ 


nhiệt lượng của một chất (Hình 2). 





241 


Bảng 1: Tỉ trọng của các chất 

















Chất Tỉ trọng Chất Tỉ trọng 
kg/dm° kg/dm° 
Nước 1 Đồng 8,9 
Nhôm 2/7 Chì 11,3 
Thép thường | 7,8 Vonfram 19,3 














Không khí (0%C, 1,013 bar): p=1,29 kg/m 








Bảng 2: Nhiệt độ hóa lỏng 














Chất | Nhiệt độ nóng Chất Nhiệt độ nóng 
chảy (9C) chảy (°C) 
Thiếc 232 Đồng 1083 
Chì 327 Sắt 1536 
Nhôm 658 Vonfram 3387 











Bảng 3: Độ dẫn điện tính theo phần trăm của đồng 

















Chất Phần trăm Chất Phần trăm 
Đồng 100% Kẽm 29% 
Bạc 106% Sắt, thép 17% 
Nhôm 62% Chì 8% 

















Giãn nở chiều dài do nhiệt 





AI=i,.d. Af 





Ì; 


AI 





| Sự thay đổi chiều dài 
|, Chiều dài khởi đầu 
œ _ Hệ số giãn nở chiều dài 


At Sự thay đổi nhiệt độ 


L1, 





Hình 1: Giãn nở chiều dài do nhiệt 


Nhiệt năng 


Hình 2: Tính dẫn nhiệt 





Kim loại có khả năng dẫn nhiệt cao, đặc biệt là 
đồng, nhôm và sắt hoặc thép. Chất dẻo, thủy 
tinh, không khí có khả năng dẫn nhiệt thấp, 
chúng được dùng để cách nhiệt. 


Đặc tính của vật liệu 





CV ([ ()( 0593) )9/d(6G2Á://)0)01‹9): 50010) 07- 





Tính cơ học - công nghệ là đặc trưng cho sức chịu đựng của vật 
liệu dưới tác động lực trong trường hợp sử dụng và sản xuất của 
cấu kiện. 


Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo 

Dưới tác động lực, các vật liệu biến dạng rất khác nhau. 

Một lưỡi cưa bằng vật liệu dụng cụ đã tôi chẳng hạn, có thể bị uốn 
cong và đàn hồi trở về dạng ban đầu sau khi lực tác động mất đi 
(Hình 1). Phản ứng này được gọi là biến dạng đàn hồi (biến dạng 
co giãn) hay tính đàn hồi của vật liệu. Thí dụ như thép của lưỡi cưa 
hoặc lò-xo có tính chất đàn hồi thuần túy. Ngược lại, một thanh chì 
khi bị uốn cong sẽ giữ được phần lớn hình dáng của sự biến dạng. 
Vật liệu này biến dạng dẻo gần như hoàn toàn (Hình 2). Tính chất 
này được gọi là tính biến dạng dẻo của vật liệu. Thí dụ như thép 
hoặc sắt ở nhiệt độ rèn hầu như có tính biến dạng dẻo thuần túy. 


Phản ứng biến dạng đàn hồi-dẻo 
Một thanh thép carbon hình vuông cho thấy khi bị uốn cong, có 
cả phần biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo. 


Khi uốn cong nhiều, thanh thép sẽ chỉ đàn hồi lại một phần mà 
thôi, phần còn lại sẽ tồn tại thành biến dạng dẻo (Hình 3). Trong 
trường hợp tải trọng cao vật liệu này có biến dạng đàn hồi - dẻo. 
Nhiều vật liệu có tính biến dạng dẻo và đàn hồi như thép không 
tôi, hợp kim nhôm và hợp kim đồng. 





Nhiều vật liệu khác nhau có khả năng chịu biến dạng đàn hồi, 
biến dạng dẻo và biến dạng đàn hồi - dẻo. 








Độ dai, độ giòn và độ cứng 

Dai là từ ngữ gọi tính chất của một vật liệu có thể để biến dạng 
đàn hồi hoặc biến dạng dẻo, nhưng có một lực đối kháng rất cao 
chống lại sự biến dạng. Thí dụ thép xây dựng hoặc thép không 
sét gỉ là vật liệu dai. 


Giòn là từ ngữ chỉ những vật liệu mà nếu chịu tải đột ngột sẽ bị vỡ 
thành nhiều mảnh. Gốm và thủy tinh, hay kể cả một số loại gang 
sắt và thép tôi không đúng phương pháp cũng được xem là giòn. 





Tính cứng được hiểu là sự đối kháng của một vật liệu đối với 
sự thâm nhập của vật kiểm tra (kiểm thể) (Hình 4). 





Vật liệu cứng như là thép đã tôi, kim loại cứng và bột mài. Vật liệu 
mềm có thể kể là nhôm, đồng. Các dụng cụ, mặt trượt cũng như 
mặt bị ăn mòn cần độ cứng cao. 


I Các loại ứng lực 
Tùy theo hướng của lực tác động lên cấu kiện, trong vật liệu có 
nhiều loại ứng lực. Khi hai nguồn lực nghịch hướng từ cấu kiện đi 
ra trên cùng một đường tác động, thì đó là một ứng lực kéo (Hình 
5). Khi hai lực tác động nghịch hướng cùng xâm nhập cấu kiện, 
thì đó là tác động nén. 


242 


Độ dôi 
=2 đànhỏi 


_NG. 
⁄ 
Z7 

vã 














É 


—>] Không có độ 
NNGG dôi đàn hồi 


¬gg` 
Z2 


Biến dạng dẻo Ừ, 


Một phần 
độ dôi 
đàn hồi 


Hình 3: Biến dạng đàn hồi-dẻo của một 


thanh thép 
= Mũi đâm 
Lực kiểm (Vật kiểm tra) 
nghiệm 
: Dấu ấn của 
Mẫu thử đầu thử 


Hình 4: Xác định độ cứng 





Hình 5: Ứng lực kéo và ép 


Đặc tính của vật liệu 





Ngoài ra còn những hình thức tác động lực khác 
là uốn, cắt, xoắn và uốn dọc (oằn) (Hình 1). 


uốn cong 


Với từng loại ứng lực, mỗi vật liệu có một giới 
hạn tải và được gọi là độ bền. Tùy theo loại ứng 
lực mà ta có giới hạn tải như độ bền kéo, độ bền 
nén, độ bền uốn, độ bền cắt v.v. 

Trong kỹ thuật thì tham số vật liệu quan trọng 
nhất là độ bền kéo. 


M Độ bền kéo, giới hạn đàn hồi 

Để diễn tả độ lớn của ứng lực kéo trong một cấu kiện không lệ 
thuộc vào kích thước của vật này, người ta sử dụng số chia giữa 
lực kéo tác động F và tiết diện của cấu kiện Š.. Đại lượng này được 
gọi là ứng suất kéo ø..Đơn vị của ứng suất kéo là N/mm?. 

Để xác định độ lớn cho khả năng chịu tải của một vật liệu người ta 
dùng ứng suất kéo trong mẫu thử nghiệm ở một tình trạng biến 
dạng nhất định (Hình 2). 

Khi mẫu thử bị tác động với một sức kéo nhỏ, đầu tiên nó sẽ chỉ 
giãn đàn hồi. Điều này xảy ra khi lực kéo tác động dưới mức lực 
giới hạn của sự biến dạng đàn hồi F.. Nếu nâng cao sức kéo khỏi 
mức lực giới hạn F,, thì sự giãn chiều dài của thanh mẫu bắt đầu 
mạnh mẽ hơn. Tình trạng này được gọi là vật liệu bị “kéo dài” Sự 
biến dạng chủ yếu là phần biến dạng dẻo. 

Ứng suất kéo nằm sát kề mức kéo giãn trong vật liệu được gọi là 
giới hạn đàn hồi f.. Tác động lực của giới hạn là tỉ số F_ chia cho 
5„ và là giới hạn cho sự tác động của một vật liệu mà không có 
hậu quả biến dạng dẻo đáng kể. 

Nếu tác động lực kéo ở thanh mẫu kiểm nghiệm được tăng cao 
hơn giới hạn đàn hồi, thanh mẫu sẽ bắt đầu thắt lại và cuối cùng 
bị đứt (Hình 2). Ứng lực trong vật liệu ở lực kéo lớn nhất F.. là độ 
bền kéo R,. Lực này được tính bằng tỷ số F_ và S. và là ứng lực 
kéo tối đa có thể đạt được trong vật liệu. 

Giới hạn đàn hồi R_ và độ bền kéo R, có cùng đơn vị N/mm?. Thí 
dụ thép S235JR có giới hạn đàn hồi là R =235 N/mm? và độ bền 
kéo R. =360 N/mm. 

I Độ giãn, giới hạn giãn gãy 

Do tác động của lực, thanh mẫu thử bị kéo dài ra (Hình 2). Tỉ số 
giữa sự tăng độ dài L chia cho chiều dài ban đầu L, tính theo phần 
trăm được gọi là độ giãn s. Độ giãn tồn tại sau khi gãy thanh mẫu 
gọi là độ giãn gãy A. Độ giãn gãy là kích cỡ độ giãn tối đa của 
một vật liệu. 

Độ bền mài mòn 

Giữa hai chỉ tiết máy di chuyển ngược hướng với nhau thí dụ như 
bệ máy và bàn trượt dọc của một máy tiện, sự ma sát và hao mòn 
ở bề mặt của cấu kiện xuất hiện (Hình 3). Ngoài sự phối hợp vật 
liệu và dầu bôi trơn, độ bền mài mòn của cấu kiện còn tùy thuộc 
vào dạng ứng lực như: lực, tốc độ, nhiệt độ, thời gian tác động, 
loại di chuyển và môi trường xung quanh. 


243 








xoắn uốn dọc (oằn) 
F 


Hình 1: Các loại ứng lực khác 


Ứng suấtkéo “#r; = - 





Mẫu Vật liệu bị 
thử nghiệm _ kéo dài 
không chịu tải 


Vật liệu gãy 








Mẫu thử nghiệm 





Hình 2: Thanh mẫu thử không chịu tải và 
dưới ứng lực kéo 

















Hình 3: Hao mòn bề mặt trượt 


Đặc tính của vật liệu 





CV (9100000 VAI100)0(2)100)002060)()03 


Đặc tính kỹ thuật gia công mô tả sự thích ứng của các vật liệu cho 
những phương pháp sản xuất khác nhau (Hình 1). 


Tính đúc của một vật liệu trong trường hợp khi nóng chảy có 
một độ loãng cao, để có thể đổ đầy bộ khuôn đúc và đông 
đặc mà không có bọt khí. Nhiều loại gang sắt, hợp kim đúc 
gốc nhôm, hợp kim đồng kẽm và hợp kim đúc của kẽm có 
tính dễ đúc. 

Tính biến dạng là khả năng của một vật liệu bị biến dạng dẻo 
dưới tác động của lực thành hình dạng một chỉ tiết. Những 
phương pháp biến dạng nóng là cán nóng, rèn. Những phương 
pháp biến dạng nguội là cán lạnh, uốn, bẻ cạnh hoặc vuốt sâu. 
Dễ biến dạng là các loại thép có thành phần carbon thấp, sắt 
ròng mềm cũng như hợp kim nhôm và hợp kim đồng. Không 
có khả năng biến dạng là những loại gang đúc gốc sắt. 

Tính gia công cắt gọt đưa ra câu trả lời, khi nào và dưới điều 
kiện nào một vật liệu được sử dụng cho phương pháp cắt gọt 
thí dụ như tiện, phay, mài. Đại lượng để đánh giá cho sự thích 
ứng với gia công cắt gọt là phẩm chất của bề mặt gia công, 
điều kiện cắt gọt và tuổi thọ của dụng cụ cắt. Phần lớn những 
vật liệu kim loại đều có tính chất phù hợp cho việc gia công cắt 
gọt, đặc biệt là thép và thép hợp kim cấp thấp, những loại gang 
sắt cũng như nhôm và hợp kim nhôm. Khó gia công cắt gọt là 
những hợp kim rất dai như đồng được làm mềm, thép không 
gỉ và titan cũng như nhóm vật liệu thật cứng như thép tôi. 
Tính hàn mô tả khả năng thích hợp hoặc không thích hợp 
của một vật liệu cho phương pháp hàn. Thép và thép hợp kim 
thấp với hàm lượng carbon thấp có thể được hàn rất tốt. Với 
những phương pháp hàn đặc biệt, người ta cũng có thể hàn 
được những thép hợp kim hàm lượng cao cũng như hợp kim 
nhôm và hợp kim đồng. 

Tính tôi được (Khả năng tôi cứng được) và tính nhiệt luyện 
(Khả năng xử lý nhiệt được) là khả năng của một vật liệu đạt 
được sự nâng cao độ cứng và độ bền qua một phương pháp 
nhiệt luyện có chủ đích. Tính tôi được có ở đa số các loại thép, 
một vài loại gang và hợp kim nhôm có đặc tính tôi được qua 
phương pháp nhiệt luyện. 








Tính đúc 
Kim loại ở thể 
lỏng 
Hình dạng 
chỉ tiết 


Lõi 


Tính biến dạng 









Hồ quang 


Thành phần 
kết nối 


Hình 1: Đặc tính kỹ thuật 


CV - y0 001/000 (2010/0001 92/90/0 190/0-3000/)) 101 )97214)0)6 7 40)/1914)9)4)-)) 


Hóa tính và tính công nghệ tìm hiểu những tác động làm thay 
đổi vật liệu do ảnh hưởng của môi trường và chất có tính ăn mòn 
(môi trường tác động) cũng như nhiệt độ cao. 


Tính chịu ăn mòn diễn tả phản ứng của một vật liệu tác động 
phá hủy của không khí ẩm, khí quyển vùng kỹ nghệ, nước 
nhiễm bẩn hoặc những chất có tính ăn mòn khác. Sự phá hủy 
khởi sự từ mặt ngoài của vật liệu do quá trình hóa học và điện- 
hóa được gọi là ăn mòn (Hình 2). 

Không bị ăn mòn thí dụ như thép không gỉ cũng như nhiều 
hợp kim đồng và nhôm. 


244 


Không ăn mòn 


Hình 2: Tính chịu ăn mòn 





gia công 













_Bịăn mòn - 
nhiều (mạnh) 





Tính tương thích với môi trường của vật liệu 





Thép carbon và thép hợp kim thấp cũng như gang trở nên 
sét gỉ vì bị ăn mòn trong không khí ẩm hoặc trong bầu khí 
quyển tại khu công nghiệp. Qua xử lý bề mặt, một lớp sơn hay 
lớp phủ có thể tránh được sự ăn mòn cho một thời gian dài. 

e_ Một đặc tính hóa - kỹ thuật nữa là khả năng chống sét gỉ 
(ăn mòn) ở nhiệt độ cao (Hình 1). Đặc tính này mô tả phản 
ứng của vật liệu ở nhiệt độ cao. 

e Ở một số vật liệu, thí dụ như chất dẻo, khi lựa chọn còn phải 
để ý tới khả năng dễ bốc cháy. Hình 1: Sét gỉ trong nhiệt độ cao (khí nóng) 





CN (0(4/1/00/09//2/11//0081/)0/0/(19/24//0)(/91(0/21110(d4,)02-- 
Trong sản xuất, gia công và sử dụng đúng kỹ thuật, vật liệu và 
phụ liệu không được gây nguy hại đến sức khỏe. Sau khi sử dụng 
dụng cụ và máy móc, vật liệu cần phải tái chế được (recycling). 
e_ Chất tương thích với môi trường. Phần lớn vật liệu kim loại 

được ứng dụng nhiều nhất không gây tổn hại đến môi trường: 
thép và gang, vật liệu nhôm và vật liệu đồng. Những vật liệu 
này không bị cho là có ảnh hưởng hại đến sức khỏe. Chúng 
được gom theo từng loại (Hình 2) và nấu chảy để sản xuất 
thành vật liệu mới. 

e Chất độc. Những kim loại chì (Pb) và cađimi (Cd) gây độc nếu 
bị hít vào dưới dạng bụi mịn. Sự ứng dụng của chúng được 
giới hạn ở mức tối thiểu. Lúc gia công, thí dụ như hàn vảy 
với dây hàn có thành phần Pb hay Cd, không khí bay ra phải 
được hút sạch và phòng làm việc phải được thông khí tốt. 
Điều này cũng phải thực hiện cho gia công hàn điện (Hình 
3). Cũng nên tránh hít hơi sương của chất lỏng làm nguội-bôi 
trơn lúc cắt gọt. 

e_ Những chất làm hại sức khỏe. Nên tránh dùng những chất 
có ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe thí dụ những chất tẩy rửa 
lạnh. Nếu bắt buộc phải dùng những chất này, phải dùng 
những thiết bị thật kín để tránh tiếp xúc với chúng. 











Trong trường hợp sử dụng chất độc, phải tuân theo các 
quy định của hiệp hội nghề cho bảo hiểm tai nạn và bệnh 
nghề nghiệp. 





Hình 3: Hút khí 








1. Hãy sắp xếp các kim loại đồng, sắt, ti-tan, kẽm, 4. Một chỉ tiết có khối lượng 6,48 kg và thể tích 


manhê, chì và nhôm vào nhóm kim loại nhẹ 2,4 dm°. a) Vật liệu của chỉ tiết này có tỉ trọng 
hoặc kim loại nặng. bao nhiêu? b) Vật liệu này có thể là vật liệu gì ? 
2. Dựa vào tính chất nào khiến chất dẻo có sự 5. Hãy mô tả khả năng biến dạng đàn hồi-dẻo 
ứng dụng đa dạng ? của một thanh thép. 
3. Lưỡi phay và chỉ tiết gia công trong hình có 6. Giới hạn đàn hồi R. và sức bền kéo R_ của một 
thể bằng vật liệu gì? vật liệu cho biết điều gì ? 


7. Hãy cho biết ba đặc tính kỹ thuật gia công. 
Hãy giải thích các tính chất này cho từng tính 
chất với một vật liệu phù hợp cho phương 
pháp sản xuất này. 

8. Làm thế nào để tránh hiện tượng ăn mòn ở 
các cấu kiện kim loại. 











245 


Cấu trúc của kim loại 








4.3. Cấu trúc bên trong của kim loại 


Ở kích thước bình thường kim loại xuất hiện như một 
chất đồng nhất, không để nhìn thấy được cấu trúc 
bên trong (Hình 1, phần hình bên trái). 

Quan sát bề mặt bị ăn mòn của một kim loại phóng đại 
10 000 lần thí dụ với kính hiển vi điện tử, người ta sẽ thấy 
kim loại có một cấu trúc tinh vi cực kỳ phức tạp (Hình 1, 
bên phải). Người ta nhận dạng được rằng nó được kết 
cấu bằng nhiều hạt nhỏ, đều, còn gọi là tỉnh thể. 





Người ta gọi sự kết cấu tinh vi của kim loại là kết 
cấu tỉnh thể hoặc cấu trúc tỉnh thể. 





Nếu phóng đại ảnh của một góc tinh thể lớn hơn nữa, 
thí dụ 10.000.000 lần, người ta sẽ thấy được thành phần 
nhỏ nhất của kim loại, thành phần nguyên tử ' (Hình 1, 
phía dưới). Chúng được sắp đặt ở vị trí với khoảng cách 
và góc cố định. 

Nếu nối những tâm điểm của nguyên tử với nhau,những 
đường nối trở thành mạng lưới không gian và được gọi 
là mạng lập thể hay mạng tỉnh thể. Cái đơn vị đặc biệt 
nhỏ nhất của mạng tỉnh thể được gọi là ô đơn vị (ô cơ 
sở hay ô cơ bản). 





DI G-1)0//0/4i0)-:0:/0)/190/-0/1/)/16/7-): 


Kết nối kim loại và độ bền 

Ở thể rắn, kim loại có một kết nối chặt. Nguyên nhân là 
lực kết nối kim loại giữ chặt từng phần tử nhỏ với nhau. 
Sự kết nối kim loại sinh ra trong quá trình khai thác kim 
loại. Ngay sau khi khử chất quặng, các nguyên tử kim 
loại gặp gỡ và kết dính với nhau. Trong khi khử, những 
điện tử có kết nối lỏng lẻo của nguyên tử kim loại được 
tách rời (Hình 2). Chúng bao bọc khối nguyên tử kim 
loại dưới hình thức đám mây điện tử. Những điện tử 
có thể di chuyển tự do trong đám mây điện tử, nhưng 
không tách rời vùng này. Chúng giữ các nguyên tử” kim 
loại với nhau như là một loại “nhựa gắn (ma tít) điện tử: 


Sự kết nối kim loại tác động đến việc kết hợp cực 


kỳ chặt chẽ của các phần tử kim loại và do đó quyết 
định độ bền của kim loại. 





Khả năng dẫn điện 

Những điện tử di chuyển tự do có thể bị một điện áp 
làm cho chuyển động (Hình 3). Một dòng điện tử sẽ 
chạy qua (dòng điện). 





Kim loại là những chất dẫn điện tốt. 





Bề mặt của kim loại Cấu trúc tỉnh thể 


Độ lớn bình 
thường 


Phóng đại 10.000 lần với 
kính hiển vi điện tử 
SF 







Kết cấu tỉnh vi dạng 
nguyên tử của một ˆ ) 
tỉnh thể (Ô đơn vị, 


ô cơ sở) 


Phóng đại 
10 triệu lần 
- Nguyên tử 
Mạng tinh thể kim loại 


Hình 1: Bề mặt vật liệu và cấu trúc bên trong 


Nguyên tử kim loại 
khử từ quặng 
(thí dụ nguyên tử sắt Fe) 


Kết nối nguyên tử kim loại 








@ @ Điện tử di Mây điện tử 


chuyển tự do 


Hình 2: Phát sinh của kết nối kim loại (thí dụ sắt) 


Điện tử di chuyển _ Nguyên tử kim loại Dòng điện tử 











Hình 3: Dòng dẫn điện trong một dây kim loại 


Ð Ở đây được gọi một cách đơn giản bằng từ ngữ nguyên tử kim loại. Chính xác theo khoa học phải gọi là ion kim loại (người dịch). 


246 


Mạng tỉnh thể 





Tính năng biến dạng của kim loại 

Kim loại biến dạng đàn hồi ở tải thấp, và ở tải cao 
có thêm phần biến dạng dẻo (trang 242). Tính năng 
biến dạng này dựa vào cấu trúc tinh thể nhuyễn 
của nó (Hình 1). Nếu tác động của lực thấp, những 
nguyên tử sẽ bị đẩy đi một tí ra khỏi vị trí của chúng 
trong mạng tỉnh thể và quay về chỗ cũ sau khi lực tác 
động mất đi. Chúng bị biến dạng đàn hồi. 











XỔ 








Khi bị tác động với lực lớn tại một vị trí của tỉnh thể ` 
thì vị trí nguyên tử ở trên có thể bị đẩy từ "thứ tự - nguyên tử bị đẩy đi. 
trên dưới" ổn định sang "thứ tự - chỗ trống" cũng ổn 
định. Vị trí ổn định mới này sẽ được giữ lại, khi tác 
động lực được rút đi. Hình dạng bị biến dạng vĩnh 
viễn (biến dạng dẻo). Sau khi bị dịch chuyển, lực kết cấu giữa những nguyên tử kim loại trở về như lúc ban 
đầu. Vì thế mà việc dịch chuyển không gây đứt rời vật thể kim loại, mà chỉ đạt được một biến dạng lâu dài. 
Sự biến dạng dẻo có thể do tác động lực liên tục kéo dài cho đến khi tất cả vị trí của nguyên tử kim loại 
ở khu bị tác động của cấu kiện bị đẩy đi. Từ tình trạng này kim thể sẽ bị đứt gãy do tác động lực kế tiếp. 





Hình 1: Biến dạng dẻo của một tỉnh thể do vị trí của nguyên 
tử kim loại bị đẩy đi 


4.3.2 Mẫu mạng tỉnh thể của kim loại 





Nguyên tử của những kim loại kết cấu với nhau với sự sắp xếp hình học khác nhau. Điều này tùy thuộc 
vào loại kim loại và đôi khi tùy thuộc vào nhiệt độ. 





Kim loại có mạng lập phương thể tâm (mạng 
lập phương tâm khối), mạng lập phương diện 
tâm (mạng lập phương tâm mặt) hay mạng lập Mạng tinh thể lập phương với tâm khối (krz) 
phương tâm thiết diện hay lục giác. 





Tâm điểm nguyên tử 





Sự xếp đặt những nguyên tử kim loại được trình bày 
bằng đồ họa qua một tinh thể sơ đẳng (ô đơn vị) (Hình ` | Đà 
2). Đám mây l : Hồng 
Mạng tỉnh thể lập phương với tâm khối 
Trong mạng tinh thể lập phương với tâm khối (krz), các Mạng tỉnh thể lập phương với tâm mặt (kfz) 
nguyên tử được sắp xếp sao cho các đường nối liền : 

của tâm điểm nguyên tử này đến tâm điểm nguyên tử 
khác tạo thành một hình khối vuông (khối lập phương) 
(Hình 2, phần trên). Thêm vào đó còn một nguyên tử 
kim loại nằm ở trung tâm khối. Thí dụ như sắt ở nhiệt 
độ thấp hơn 911°C cũng như crôm, volfram và va-na- 
đium có một mạng tinh thể khối vuông với tâm khối. 











Mạng tỉnh thể lập phương với tâm mặt 
Mạng tỉnh thể lập phương với tâm mặt (kfz) có một 
khối vuông là vật thể cơ bản và thêm vào đó có một 
nguyên tử nằm ở trung tâm mỗi thiết diện (Hình 2, 
phần giữa). Các kim loại nhôm, đồng và sắt trên 911%C 
có dạng tinh thể này. 











: : Hình 2: Những loại mạng tỉnh thể 
Mạng tỉnh thể lục giác ° ch vi HT uc 


Những kim loại nhôm, kẽm và titan có mạng tinh thể lục giác (hex). Ở loại mạng này các nguyên tử tạo 
thành một lăng trụ lục giác với mỗi mặt đáy có một nguyên tử ở tâm đáy và ba nguyên tử bên trong của 
lăng trụ (Hình 2, phần dưới). 


247 


Cơ cấu kim loại 





4.3.3. Lỗi cấu trúc trong tỉnh thể 





Tỉnh thể của một kim loại không hoàn hảo mà có 
những khuyết tật như lỗ trống, chuyển dịch vị trí 
(chuyển vị) và bị nguyên tử lạ chen vào (Hình 1). 


Nguyên tử của kim loại nền 






Lỗ trống là một vị trí không bị chiếm chỗ của mạng 
tỉnh thể. Trong vị trí bị chuyển dịch, cả một lớp nguyên 
tử xen vào hoặc thiếu đi một lớp. Nguyên tử lạ là 
nguyên tử của một nguyên tố khác chen vào mạng 
tỉnh thể và chiếm vị trí của nguyên tử kim loại chính. 





Lỗi cấu trúc làm biến dạng mạng tỉnh thể và 
tăng độ bền. 





Tác động tăng độ bền hình thành trong việc pha trộn 
hợp kim. Ở đấy những nguyên tử lạ chen vào chiếm 
chỗ của kim loại chính trong mạng tỉnh thể. Lỗ trống Chuyểnvị  Nguyêntửlạ 
Trong trường hợp tăng độ bền (gia cố) đạt được do 


biến dạng nguội, sẽ hình thành lỗ trống và chuyển vị. — Hình1:Lỗicấu trúctrong tỉnh thể 


Đám mây điện tử 


Vị trí nguyên tử 


được chen vào 





4.3.4. Sự phát sinh của cấu trúc kim loại 


Cơ cấu của vật liệu kim loại, tức là sự cấu tạo của tinh thể (Hình 1, trang 246), thành hình sau khi 
quá trình đông đặc của chất lỏng kim loại thành thể rắn. Sự đông đặc của chất lỏng kim loại đi 


đúc trong 
qua nhiều 


bước trung gian. Thí dụ: Sự làm nguội của sắt ròng và những quá trình diễn biến trong chất lỏng (Hình 2). 







1800Ƒ 
5C 


Biểu đồ làm nguội của sắt ròng 


@ 


Diễn biến quá trình làm nguội 


À 


[Kim loại lỏng 





2 _— 9Ð — Nhiệt độ 











đông đặc 


` 





1500Ƒ Kim loại dạng lỏng với thành phần tinh thể rắn gia tăng 


Nhiệt mm 
= = = 
œ œ ` 
œ S= © 
œ S S 





Thời gian làm nguội ———————> 


Quá trình diễn biến trong phạm vi nguyên tử khi làm nguội một kim loại lỏng 

















@) Kim loại lỏng @ Bắt đầu cấu tạo tinh thể (3) Cấu tạo tỉnh thể đang tiến triển @® Đông đặc toàn bộ 
®@-®; @  @ @® ® e® ©@-.%e © 
F@@-6 'ò e-®- bể vị @- 
N ®ồ @ạ -e® Mầm tỉnh thể © 
®e9`/s.©e-|—>®s9 ¬.- 
J2 %se ® sai ®°$ 3b ⁄êô®ø 
© eạ® S \®, e-® ạ- ~e@) ®- 
^%elP esb`960|=> eo Qạe e 9| —> 
“sỡ c® eo “lồ: ©-e sẹo® 
® e.,®® @ e 9e -®e“e“*© 


























Hình 2: Đồ thị làm nguội và quá trình kết tỉnh một kim loại lỏng 


248 









Cấu trúc kim loại 





Ở hình 2 trang 248 cho thấy trong những bước giảm nhiệt từ 1 đến 4 các hiện tượng sau đây: 


Œ)_ Kim loại nóng chảy. Trong kim loại nóng chảy những nguyên tử dịch chuyển tự do và không theo 
quy luật. Trong quá trình giảm nhiệt độ của chất lỏng, chuyển động của nguyên tử kim loại chậm dần. 
2) Bắt đầu cấu tạo tỉnh thể. Khi đạt tới nhiệt độ đông đặc (của sắt: 15369C), trong chất lỏng bắt đầu sự 
tụ tập nguyên tử kim loại dưới dạng một loại mạng tinh thể. Ở những vị trí có sự bắt đầu phát triển 


tỉnh thể được gọi là mầm kết tỉnh. 


$) Cấu tạo tỉnh thể đang tiến triển. Những nguyên tử kim loại trong chất lỏng còn lại tiếp tục nối kết 
thêm mãi vào những tinh thể. Nhiệt độ không thay đổi suốt thời gian kết tinh ở mức nhiệt độ đông 
đặc, vì nhiệt lượng thoát ra do sự kết tỉnh phải được giải thoát. Đồ thị nhiệt độ trong giai đoạn này nằm 
ngang. Khi chất lỏng gần hết, các tinh thể bành trướng bị va chạm nhau. Những tỉnh thể bị giới hạn 
không đồng đều do ảnh hưởng va chạm được gọi là tỉnh thể méo hay hạt. Những nguyên tử kim loại 
ở vùng ranh giới của các hạt có thể có phần không được xếp vào mạng tinh thể. Chúng tạo với những 
nguyên tử lạ giữa những hạt tinh thể một lớp ngăn cách không trật tự, đó là biên hạt (giới hạn hạt). 

@® Đông đặc toàn bộ. Khi tất cả nguyên tử kim loại có một vị trí xác định, là lúc chất lỏng đã đông đặc 
toàn diện. Cấu trúc của vật liệu đã được hình thành. Nhiệt độ của vật thể kim loại cứng mới thành 
hình tiếp tục giảm do sự tháo nhiệt liên tục, đồ thị giảm nhiệt hạ thấp. 


4.3.5. Loại cấu trúc và tính chất vật liệu 





Cấu trúc của vật liệu không thể nhìn thấy được bằng 
mắt thường. Những hạt của cấu trúc quá nhỏ (kích 
cỡ từ 1uuim đến 100 tim) và biên hạt không thể thấy 
được. Để nhìn thấy được cấu trúc, cần phải sử dụng 
một kỹ thuật đặc biệt, môn kim loại học (kim tương 
học). Người ta cắt một miếng vật liệu cỡ một hạt dẻ, 
dùng một chất nhựa (dính) đúc bọc xung quanh, mài 
một mặt và đánh bóng. Tiếp theo đó, mặt kim loại 
đánh bóng được nhúng vào một chất ăn mòn rồi đưa 
vào một kính hiển vi kim loại để quan sát (Hình 1). 
Bức ảnh của kính hiển vi cung cấp được gọi là ảnh 
mài (ảnh chụp cấu trúc tế vi, ảnh chụp kim tương). 
Nó cho thấy hạt và biên hạt. 


I Dạng hạt 


Những kim loại khác nhau và cả những loại mạng 
tỉnh thể khác nhau của một kim loại cấu tạo thành 
những dạng hạt điển hình nhất định (Hình 2). 

Sắt ròng tạo thành loại hạt tròn (dạng cầu). Sắt với 
cấu trúc austenit (ôstenit) có loại hạt nhiều góc 
(đa diện). Thép trui cứng (cấu trúc Martensit) thể 
hiện hạt hình kim như dạng nhánh cây (đenđrit). Lá 
mỏng xementit (cacbua sắt) của cấu trúc peclit và 
tấm mỏng carbon của gang xám lập thành những 
lớp mỏng (cấu trúc dạng tấm). 

Những dạng hạt của cấu trúc bị thay đổi thí dụ như 
do cán nguội. Trong trường hợp này những hạt bị kéo 
dài ra trên hướng cán, cấu trúc có một kết cấu mạng 
lưới dệt. Độ bền của vật liệu được nâng cao theo 
chiều cán và giảm tính đàn hồi (độ giãn). Với nung 
ủ tái kết tinh, kết cấu mạng lưới dệt sẽ bị tiêu hủy. 


249 


Ảnh mài 
(ảnh chụp 
kim tương 


THÍ 
Kính 
hiển vi —_= s 
kim loại : 


z Gá lắp máy ảnh 
b 
Ống kính 1 ' 








Thị kính : 
(Ống nhìn _ 
⁄ 


Hình 1: Hiển thị hóa một ảnh mài (ảnh chụp cấu trúc tế vi) 


Dạng cầu Dạng nhiều góc (dạng đa diện) 


Dạng nhánh cây 


⁄⁄⁄4\⁄2 
À 2222/45 


› 
=7 =1 say 2 ÿ 
KZ4w<z  /////// 
z Š 7////////! 
4⁄2 S000 


Hình 2: Các dạng hạt 





Cấu trúc kim loại 





Độ lớn của hạt 

Kim loại có độ lớn của hạt từ dưới 1 ụm cho đến 

100 im (Hình 1). Một vật liệu với cấu trúc hạt 

mịn có độ bền cao hơn và độ giãn nhiều hơn 

cấu trúc hạt thô. 

Kích cỡ hạt mong muốn có thể đạt được bằng 

những cách sau đây: 

e_ nhiệt luyện, như nung thường hóa 

e_ biến dạng nóng, như cán nóng 

e thêm nguyên tố hợp kim như mangan vào 
thép xây dựng hạt mịn. 


Hạt mịn Hạt thô 


lê, 

sò œ: 

gà 
sà 


lv AS/ 
22 -Ý 








Kim loại ròng (nguyên chất) có cấu trúc thống 
nhất (thuần chất) (Hình 2). Tất cả những hạt có 
cùng loại nguyên tử và có cùng kết cấu của mạng 
tỉnh thể. Thí dụ sắt có nguyên tử sắt sắp xếp theo 
dạng tâm khối. Những hạt phân biệt với nhau 
qua sự sắp xếp mạng tinh thể theo thứ tự. 

Kim loại nguyên chất có độ bền tương đối thấp. 
Đa số kim loại không được dùng trong kỹ thuật 
dưới dạng nguyên chất, mà là dạng hợp kim. 

I Hợp kim là những hợp chất của nhiều kim loại 
hoặc hợp chất giữa kim loại và không kim loại. 
Ở trạng thái lỏng (nóng chảy), các nguyên tố hợp 
kim được phân phối đều. Chất lỏng khi đông đặc, 
tùy theo kim loại chính và những nguyên tố hợp 
kim, sẽ tự tạo thành những cấu trúc khác nhau. 
Trong những hợp kim có hỗn hợp tỉnh thể 
những nguyên tử khác nhau không hòa vào 
nhau lúc đông đặc, mà tách rời và tụ họp riêng 
rẽ thành nhóm những hạt cấu trúc khác nhau 
(Hình 3). Ở hợp kim có tỉnh thể trộn lẫn, những 
nguyên tử của nguyên tố hợp kim chia đều trong 
mạng tinh thể (Hình 4). 







So sánh với kim loại ròng làm nền, hợp kim 
thường có đặc tính được cải thiện như có độ 
bền cao hơn, có khả năng chịu đựng ăn mòn 
được cải thiện hoặc có độ cứng cao hơn. 











1 Cấu trúc một kim loại cho thấy điều gì? 

2 Những kim loại cấu trúc như thế nào ở kích 
cỡ nguyên tử? 

3 Ba loại mạng tinh thể nào được tìm thấy trong 
kim loại? 

4 Những loại khuyết tật nào có trong cấu tạo 

tỉnh thể? 






OP 
TT th SG 









TT 
1à 


Hình 2: Cấu trúc bên trong của một kim loại ròng 


Nguyên tử 
không trật tự = biên hạt 


Ảnh mài (cấu trúc) 


Xz 


Sắp đặt nguyên tử kim loại (sơ đồ) 












“sà € 












Nguyên tử Nguyên tử 
kim loại chính hợp kim 
Hình 3: Cấu trúc bên trong của một hợp kim với hỗn hợp tỉnh thể 


Sắp đặt nguyên tử kim loại (sơ đồ) Ảnh mài (cấu trúc) 


Nguyên tử kim 
loại chính 


Nguyên tử 
hợp kim 





Hình 4: Cấu trúc bên trong của một hợp kim với tỉnh thể hỗn hợp 





5 Dựa trên cơ sở nào để phân biệt biến dạng 
đàn hồi và biến dạng dẻo các kim loại? 

6 Cấu trúc của kim loại thành hình như thế nào? 

7 Làm thế nào để thấy được cấu trúc kim loại? 

8 Dựa trên cấu trúc và đặc tính, kim loại ròng 
và hợp kim phân biệt với nhau như thế nào? 





250 





Vật liệu thép và gang đúc 





CÀ, 001) 0-00 //21°9:20( 50000 (c 





Những vật liệu được gọi là thép khi thành phần chính là sắt thông thường chứa hàm lượng carbon thấp 
hơn 2% và có thêm hàm lượng các nguyên tố khác. Thép được gia công tiếp tục bằng phương pháp cán 
để trở thành bán thành phẩm hoặc thành phẩm. 


Gang đúc cũng là vật liệu gốc sắt. Tuy nhiên trong gang sắt có trữ lượng trên 2% carbon, cũng có thể 
chứa các nguyên liệu khác và được đúc thành chỉ tiết. Qua sản xuất có chủ đích, qua luyện kim và qua 
nhiệt luyện, thép và gang sắt có thể có những đặc tính vật liệu hoàn toàn khác nhau (Hình 1). Ngoài ra 
vì được sản xuất với giá rẻ, thép và gang sắt là những vật liệu kim loại được sử dụng nhiều nhất. 












|D¿ góc 0Ì 


Cánh quạt gió bằng tôn, vít 


Trục, bánh xe răng, vít 








Hộp nối dây điện 










Ổ bi, bánh xe răng 








B6tHiep tạm Vỏ hộp số bằng gang 








Ổ bi (Ổ lăn) 





Vỏ hộp số 





Bó thép tấm (ferit) trong rôto 
4 x (phần quay) và stato (phần 
BSH USD tỉnh) của động cơ điện 


Trục, bánh xe răng, vỏ 








Mặt bích nối 








Hình 1: Tính chất của vật liệu thép và gang đúc qua thí dụ một động cơ hộp số 


| 1/11: ð10/)1Ề4/7121/-)18.)1211Ndï/8//1-1:0 (N3 1i is jắ + 





e_ dễ bị ăn mòn ở trạng thái không phải là hợp kim e_ tỉ trọng lớn: = 7,85 kg/dmš 
e_ có độ bền chống ăn mòn ở trạng thái hợp kim e_ có thể tái chế được 





Có Oh ))/-00 1097-10 9001(/03(07-1()900()19))) 





Thép và gang sắt được sản xuất từ sắt thô. Chính 
sắt thô được làm thành từ quặng sắt ở lò cao 
(Hình 2). 

Quá trình trong lò cao. Lò cao được đổ vào từng 
đợt với một hỗn hợp gồm quặng, phụ chất và 
than cốc. Phụ gia (chất trợ dung) tiếp nhận thành 
phần của những loại quặng lúc đun chảy. Than 
cốc cháy một phần do gió nóng được thổi vào và 
nhờ đó cung cấp nhiệt nóng chảy cho các chất 
đưa vào. Phần còn lại của than cốc khử quặng sắt 
thành kim loại sắt. Trong sắt có thành phần car- 
bon của than cốc hòa tan. Sắt thô phát sinh ở thể 
lỏng tụ lại dưới đáy lò, được cho chảy ra theo mẻ. 





Quặng sắt được khử oxy trong lò cao biến 


thành gang thỏi. 





Hình 2: Luyện gang thô trong lò cao 





251 


Sản xuất thép 


CV ~ (0Á) l(((0-0) 


CỔ. VN NIhi 0c 





Ngoài thành phần chính là sắt, sắt thô bao gồm độ 4% carbon và những chất kèm theo hoặc không thích 
hợp hoặc quá nhiều nguyên tố tạp như silic, mangan, sulphur (lưu huỳnh) và photpho. 

Trong việc sản xuất thép từ gang thỏi, ta cần phải hạ thấp lượng carbon và loại trừ đến mức thấp nhất 
các chất không thích hợp. Người ta gọi quá trình này là tỉnh luyện. Sau khi tỉnh luyện, thép sẽ được xử 
lý lại (Trang 253). 

Những phương pháp tinh luyện quan trọng nhất là phương pháp thổi oxy, phương pháp thổi liên kết 
oxy khí trơ và phương pháp tia điện hồ quang. 


[| 


Phương pháp thổi oxy 

Phương pháp thổi oxy được thực hiện trong một lò chuyển (nồi chuyển đổi) (Hình 1). Sắt vụn và gang 
thỏi dưới dạng lỏng được cho vào lò chuyển ở vị trí đong đầy ®.Tiếp theo đó lò được dựng đứng và được 
thổi oxy vào gang thỏi lỏng với áp suất 8 đến 12 bar @. Oxy bắt đầu phản ứng mãnh liệt với những chất 
kèm theo sắt có tác dụng làm cho chất lỏng sôi. Bây giờ vôi được đưa thêm vào. Chúng tạo thành một 
loại xỉ sắt lỏng trên mặt sắt lỏng và kết cấu với những thành phần thể rắn bị cháy cũng như những chất 
kèm theo sắt không thích hợp. Chất carbon trong sắt thô được đốt cháy trong khi tinh luyện hầu như 
tất cả thành CO và CO., bay lên dưới dạng khí. Những thành phần hợp kim cần thiết và những chất khử 
oxy sẽ được thêm vào sau khi xong tinh luyện và trước khi đúc thép. Sau đó, trước tiên là cho thép chảy 
xuyên qua lỗ thoát vào máng (nồi) đúc @ và tiếp theo xỉ sắt được đổ ra vành miệng của lò (nồi) chuyển @. 









Bồn chứa 


đến hệ thống E2 phụ chất 


Vòi phun oxy 


A, 


1IỀ 


Lò chuyển Chỗ phun trung hòa khí (khí hiếm) 
hay oxy trong phương pháp kết hợp 


(@) Nạp (2) Thổi gió () Rót thép 


Hình 1: Sản xuất thép bằng phương pháp thổi oxy cũng như phương pháp thổi kết hợp 





Phương pháp thổi kết hợp oxy/khí hiếm 

Trong phương pháp thổi oxy, bể nóng chảy không được tia oxy từ phía trên xáo trộn kỹ càng. Ngoài ra 
phạm vi dùng sắt phế liệu bị giới hạn và xỉ sắt có chứa nhiều oxít sắt. Với phương pháp thổi kết hợp, người 
ta thổi thêm vào oxy và khí hiếm như argon hay nitơ qua đáy của lò chuyển vào kim loại lỏng. Những loại 
khí này trộn khối lỏng đều hơn, nhờ thế sẽ có thể sử dụng nhiều sắt vụn hơn. Hơn nữa thời gian thổi khí 
ngắn hơn cũng như sự thất thoát sắt và các nguyên tố hợp kim ít hơn. Thép tinh luyện ít bị sét gỉ xâm 
nhập và có thể sử dụng cách này cho những loại thép mềm với thành phần carbon đến 0,02%. Chính vì 
những ưu thế này mà phần lớn chỉ còn dùng phương pháp thổi kết hợp. 


252 


Sản xuất thép 





I Phương pháp lò điện 
Phương pháp lò điện được thực hiện trong một 
lò điện hồ quang hoặc một lò cảm ứng (Hình 1). 


Nguyên liệu được đưa vào lò hồ quang đa số là 
thép vụn, cũng có một phần là sắt xốp và sắt thô. 
Ngoài ra có thêm vào vôi để cấu kết thành xỉ sắt 
và chất khử. Tia hồ quang giữa điện cực than và 
vật liệu hóa lỏng tạo ra nhiệt độ có thể lên đến 
3500°C. Vì thế những nguyên tố khó hóa lỏng 
như vonfram hay molybden cũng được nấu chảy. 





Lò hồ quang được dùng ưu tiên cho việc tái 
sản xuất thép từ thép vụn (tái chế). 








Có VY |()1/(1919)0))0/6//1919))/-)90(10 )0 ¡1-19 dì oÃ((1-15) 


Khử oxy 

Khi khử oxy, thép hóa lỏng được thêm vào nguyên liệu silic hoặc 
nhôm. Những nguyên liệu này kết nối với oxy được tách rời lúc thép 
đông đặc. Trong thép lỏng không nổi lên bọt khí, cho nên thép thỏi 
không có lỗ bọng của bọt khí (Hình 2). Thép đông đặc trong tình 
trạng đã khử được oxy (ổn định). Vùng rìa (vùng biên) và lõi có cùng 
một thành phần như nhau. Vì thế mà tất cả các loại thép đều được 
đúc ở tình trạng khử oxy. 


Khử khí bằng áp suất chân không 

Tuy đã qua giai đoạn khử oxy nhưng cũng còn thành phần khí hòa 
tan, nhất là khí hydro (khinh khí) trong thép. Chúng sẽ tách rời thép 
theo thời gian, gây ứng suất lớn và đường nứt mịn trong thép và do 
đó làm suy giảm độ đàn hồi và độ bền chống lão hóa. Nếu đổ thép 
lỏng sang một bồn chứa chân không, các loại khí sẽ thoát hầu hết 
khỏi thép lỏng và có thể hút hết ra được (Hình 3). 


M Xử lý bằng khí lọc (Làm sạch bằng khí) 

Trong việc xử lý bằng khí lọc, khí làm sạch (argon) được ép thổi từ 
dưới xuyên qua thép lỏng. Trong tình thế này, khí hòa trộn với thép 
lỏng, tách rời chất bẩn và đưa lên mặt thép lỏng. Việc xử lý sạch bằng 
khí argon có thể thay thế hay bổ sung cho phương pháp chân không. 


Phương pháp nấu lỏng lại 

Người ta dùng phương pháp nấu lỏng lại đặc biệt để sản xuất thép 
không gỉ tỉnh khiết. Trong phương pháp tỉnh luyện thép bằng điện 
(Phương pháp nung chảy lại để tỉnh luyện kim loại), khối thép 
cao cấp (không gỉ) sản xuất bằng phương pháp lò điện được xem là 
điện cực nóng chảy nhúng vào xỉ sắt thể lỏng trong một khuôn đúc 
kim loại (Hình 4). Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy được sinh 
ra khi điện đi qua bể xỉ sắt lỏng có tác dụng như một điện trở. Thép 
được nung chảy nhỏ giọt qua lớp xỉ sắt để lọc rửa trong khuôn đúc 
đồng được làm nguội bằng nước và đông đặc thành một thỏi nấu 
lại có độ tỉnh khiết cực cao và thành phần đồng đều. 





Những phương pháp xử lý nối tiếp làm cho chất lượng thép 
được cải thiện, loại bỏ trong đó những chất kèm theo ngoài 
ý muốn. 





253 















` z4 Đi 


-—bS 4 
=>>„ Ỹ 
Thép lỏng 
Xỉ (sắt) 


Hình 1: Phương pháp lò điện trong lò tia điện hồ quang 


Điện dẫn từ bộ 
biến thế 


Điện cực bằng than 


Thân lò 


Vót chứa xỉ 
j (nồi chứa xỉ) 





Đầu 
Bọt khí 

Lõi 
Khối thép Vùng 
(khối biên 
khuôn 
đúc) 


Đúc không Đúc 


ổn định ổn định 
Hình 2: Khối thép đúc không ổn định và 
đúc ổn định 
Thép khởi thủy Chậu đúc 










(thép ở tình 


trạng ban đầu) Bồn chân 


Tia rót đúc không 

đổ tự do 

từ trên cao Khuôn đúc 
kim loại 

Thép đã —— 

được khử 


Hút khí 
đã được 
tách rời 


sạch khí 


Hình 3: Khử khí bằng phương pháp chân 
không 


Bộ phận dẫn tiến 
Khối thép cao cấp 
dưới dạng điện cực 
s Khuôn đúc kim 

?_ loại được làm 
nguội bằng nước 
Xỉ sắt của lò điện 
Khối thép tỉnh 


luyện đặc 


Bệ hạ thấp 





Hình 4: Phương pháp tỉnh luyện thép bằng 
điện (Phương pháp nung chảy lại 
để tinh luyện kim loại) 


Sản xuất thép 





CỔ VI C2) (dàii-o) 


Thép lỏng đã được xử lý xong phần lớn được rót vào 
thiết bị đúc liên tục để đúc thành thanh dài (Hình 
1). Thanh dài này là hình dạng ban đầu để cho gia 
công cán. Những khối đúc rất to cho gia công rèn 
thì được đúc bằng khuôn kim loại. 





I Đúc liên tục 

Trong phương pháp đúc liên tục, thép lỏng từ bồn 
chứa (lò tiền) được đổ vào một bồn chứa trung gian 
(Hình 1). Từ bồn này thép chảy liên tục vào một 
khuôn đúc bằng đồng được làm nguội bằng nước 
và đông đặc ở nơi vùng biên. Thanh thép dài thành 
hình với lõi bên trong còn lỏng được liên tục kéo ra 
khỏi khuôn đúc. Trong một buồng làm nguội hình 
cung với những trục lăn đổi hướng, thanh thép được 
phun nước và chuyển hướng theo chiều nằm ngang. 
Sau khi đổi hướng và ra khỏi buồng làm nguội, thanh 
thép được chỉnh sửa và cắt thành khúc. 





Qua việc đúc liên tục ta có được những thỏi để 
gia công cán có kích thước gần với thiết diện 
của thành phẩm. Vì thế mà trong các lượt cán 
tiếp theo chỉ cần rất ít công đoạn. 





Qua việc làm nguội đột ngột, thép đúc bằng phương 
pháp đúc liên tục có cấu trúc mịn hơn thép khối đúc 
bằng khuôn. Nhờ ưu điểm này mà phương pháp đúc 
liên tục vượt xa và thay thế phương pháp đúc bằng 
khuôn (Hình 2). 





4.4.2.4 Gia công tiếp nối của các loại thép 


Thép được đúc ra thanh dài hay khối được cán, kéo 
(Trang 98), rèn (Trang 100) hoặc ép đúc liên tục (Trang 
101) để thành bán thành phẩm và thành phẩm. 

Bán thành phẩm là sản phẩm trung gian, thí dụ như 
những khối cán hay những phôi tấm (phiến). Những 
bán thành phẩm này sẽ được tiếp tục gia công để trở 
nên thành phẩm. Thành phẩm là thép định hình và 
phôi dạng thanh (thép cây hoặc thanh thép tròn), 
thép lá (thép tấm cán mỏng), ống thép và dây thép. 














Lò tiền 
Thép lỏng 


Bồn chứa trung gian 


Khuôn đúc kim loại 
được làm nguội 
bằng nước 

Đường trục lăn 
chuyển hướng và 
uồng làm nguội 


Mỏ đèn cắt cùng 
di chuyển để cắt 
thành đoạn 


Thanh thép 


Hình 1: Thiết bị đúc liên tục 







Quặng, than cốc |, Thỏi quặng, 
chất trợ dung chất trợ dung 
Lò cao Lò đứng 

để khử 

trực tiếp 


Sắt lỏng thô \ 
Thiết bị trộn 
sắt thô 


Phương pháp Phương pháp 
thổi oxy lò điện 


(lò hồ quang) 


thiện Thép 









Ú Xử lý lại thép 


Khử khí bằng 
phương pháp 
chân không 


ớ Đúc thép 


Nấu lỏng lại 








Hệ thống đúc 
liên tục 


Hệ thống đúc 
khuôn thép 


Thanh dài để cán 


Hình 2: Tổng quan về sản xuất thép 





1. Người ta hiểu “tinh luyện” thép là gì ? 4. Khử oxy có tác dụng gì cho cấu trúc của thép? 


2. Thép được sản xuất với những phương pháp 
nào? 
3. Thép được xử lý lại với mục đích gì? 


5, Xử lý chân không sẽ gây tác dụng gì trong phẩm 
chất thép? 
6. Đúc liên tục có những ưu thế nào so với đúc khối? 





254 


Hệ thống ký hiệu cho thép 








CC ¡ // 00/000 94/0 200 3) vài, —o) 

Cách đặt tên có hệ thống cho thép ở châu Âu được quy định một cách thống nhất bằng chuẩn DỊN EN 
10027. Phần 1 của chuẩn này quy định sự sắp xếp của tên tắt, phần 2 là cấu trúc của số vật liệu. 

Tên tắt được cấu tạo từ ký hiệu chính theo mục đích sử dụng và và đặc tính hay với thành phần hợp kim 
của thép. Ký hiệu bổ sung tùy thuộc vào từng nhóm thép cũng như nhóm sản phẩm. 





4.4.3.1 Tên tắt của thép theo mục đích sử dụng và đặc tính 





Tên tắt được kết hợp từ ký hiệu chính và ký hiệu bổ sung (Hình 1). 


Ký hiệu chính gồm có chữ cái mã với chỉ dẫn về phạm vi ứng dụng ng đc, 

và một con số cũng như một mẫu tự nữa và con một số cho đặc L -R 
tính cơ hay đặc tính vật lý (Bảng 1). Những ký hiệu bổ sung cho 

từng loại thép được ghi không có khoảng trống trực tiếp dính liền KyhiU  Kyhiệu Kyhieubôsung 
với ký hiệu chính (Bảng 2). Ký hiệu bổ sung tiếp theo về sản phẩm chính  bổsung  chocácsản 
thép được nối tiếp với dấu cộng (+) (Trang 257). phẩm thép 


Đối với những loại thép chế tạo cơ khí và kết cấu thép thì những Hình 1: Cấu tao tên tắt 

ký hiệu bổ sung được chia thành 2 nhóm phụ (Bảng 2). Nhóm 1 

có những ký hiệu cho công va đập mẫu có khía và cho nhiệt luyện cũng như khả năng ghi nhận các tính 
năng khác. Nhóm thứ 2 gồm có những ký hiệu phụ cho những tính chất đặc biệt và thích ứng, thí dụ như 
tính phù hợp đặc biệt của một loại sắt cho phương pháp biến dạng nguội. 


Bảng 1: Ký hiệu chính cho tên ngắn của thép theo ứng dụng và đặc tính (chọn lựa) 









































Ứng dụng Ký hiệu chính | Ứng dụng Ký hiệu chính 
Thép làm bê tông B_ |5009 Thép chế tạo bồn áp lực P. |265°” 

Sản phẩm dẹp để gia công nguội D_ |X52? Thép làm đường rầy R |260% 
Thép chế tạo cơ khí E |3609 Thép cho kết cấu thép S.|235° 

Sản phẩm dẹp bằng thép có độ bềncao |H_ |C400? Thép lá và thép băng cho đóng gói bao bì|T | S550 
Thép làm ống dẫn L |3601 Thép kéo căng (thép bê tông) Y |17703 
Cơ hoặc lý tính 

' Giới hạn đàn hồi R. cho sản phẩm có bề dày nhỏ nhất 3 Trị số danh nghĩa về độ bền kéo nhỏ nhất 








Tình trạng cán C, D, X và 2 ký hiệu cũng nhưgiới hạn đàn hồi tối thiểu R. | ® Độ cứng nhỏ nhất theo phép đo Brinell HBW 





Bảng 2: Ký hiệu bổ túc cho tên tắt của thép cho kết cấu thép (chọn lọc) 























Nhóm 1 Nhóm 2 
Công va đập mẫu có Nhiệt độ | A tôi biến cứng (tôi ủ) C đặc biệt thích ứng với biến dạng nguội 
khía (Joule) kiểm tra | M cán nhiệt-cơ D cho lớp bọc ngoài để nhúng vào thể 
27 l40J lø0J |0O N nung bình thường hóa hay cán bình nóng chảy 

thường hóa L cho nhiệt độ thấp 
JR KR LR OẦU Q tinh luyện (nâng phẩm) T cho ống 
J0 KO L0 0 G tính chất khác, một phần có 1 hay 2 con số | W chịu đựng được mọi thời tiết 














Thí dụ: Thép trong kết cấu thép có mẫu tự mã S. Những loại thép này được cán nóng thành thép có 
thiết diện (thép định hình) hoặc phôi dạng thanh. Những sản phẩm này được dùng cho các thiết kế bằng 
thép như thép làm khung sườn cho nhà xưởng, thiết bị cần trục và cầu sắt, ngoài ra cũng được dùng 
trong ngành cơ khí chẳng hạn như sườn máy được hàn. 


Thí dụ một loại thép carbon 


theo chuẩn DIN EN 10025-2 S33 m 























Ký hiệu chính Ký hiệu bổ sung 
Nhóm 1 Nhóm 2 
Š Thép trong kết cấu thép (ngành kiến trúc) J2 công va đập mẫu có khía 27 W đặc biệt phù hợp với khả năng 
235 Giới hạn đàn hồi tối thiểu R = 235 N/mm? Jở20C biến dạng nguội 





255 


Hệ thống ký hiệu cho thép 





Cổ CV [ cà lai .0//)-)5Á(//-9À40/2)0)/ 0)/72)/08/197-10)190d 





Với tên tắt này, những loại thép carbon được đặt tên không theo 
ngành ứng dụng, những loại thép không gỉ và những thép hợp 
kim khác. 

Người ta phân loại cách cấu tạo những tên tắt thành 4 nhóm phụ: 


I Những loại thép carbon với hàm lượng magan dưới 1% (ngoại 
trừ thép tiện gia công tự động hay còn gọi là thép da láng hoặc thép 
chuẩn hóa). Những tên tắt được kết hợp từ ký hiệu chính và ký hiệu 
bổ sung (Bảng 1). Những ký hiệu nối tiếp cho sản phẩm thép được 

ghi thêm bằng dấu cộng (trang 257). 

Thí dụ: C35E là một loại thép carbon (C) với thành phần mangan 
< 1%, một hàm lượng C bằng 35 :100 = 0,35% và một 
thành phần lưu huỳnh tối đa được quy định (E). Thép 
này nhờ có hàm lượng C của nó nên được dùng làm 
thép nhiệt luyện. 


I Thép carbon với thành phần mangan > 1%, thép cắt gọt tự 
động (thép da láng/thép chuẩn hóa) hay thép hợp kim, nếu hàm 
lượng của mỗi thành phần hợp kim dưới 5% (ngoại trừ thép dụng 
cụ cắt với tốc độ cao hay còn gọi là thép gió) 
Tên tắt gồm có : 
e Chỉ số của hàm lượng carbon (chỉ số = thành phần carbon theo 
đơn vị % x 100) 
e_ Ký hiệu hóa học của nguyên tố hợp kim, theo thứ tự hàm lượng 
của thành phần 
e Hàm lượng nhân với hệ số của nguyên tố hợp kim (Bảng 2) 
Thí dụ (Hình 1): 
22CrMoS3-3 là một thép hợp kim (thép thấm carbon) với 22: 100 
= 0,22% C, 3:4 = 0,75% Cr và 3:10 = 0,3% Mo). 
Hàm lượng của S không được cho biết. 


Hợp kim thép (ngoại trừ thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao/thép 
gió), cho đến khi hàm lượng của một nguyên tố hợp kim > 5% 
Tên tắt gồm có: 
e_ mẫu tự ký hiệu X cho thép hợp kim cao 
e_ chỉ số của hàm lượng carbon (chỉ số = thành phần carbon với 
đơn vị % x 100) 
e những ký hiệu hóa học của các nguyên tố trong thành phần 
hợp kim 
e_ những hàm lượng của nguyên tố hợp kim, được ghi trực tiếp 
bằng phần trăm 
Thí dụ (Hình 2): 
X37CrMoV5-1 là một hợp kim thép gia công nóng với 37:100 = 
0,37% C, 5% Cr và 1% Mo. Hàm lượng V không được 
cho biết. 


Thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao (Thép gió) 
Tên tắt gồm có: 





Bảng 1: Ký hiệu chính và bổ sung 
của thép không hợp kim với tên 
gọi theo thành phần hóa học 


Ký hiệu chính 





C và chỉ số cho hàm lượng carbon 
(chỉ số =hàm lượng carbon % x 100) 


Ký hiệu bổ sung 








E hàm lượng tối đa của S 

R_ phạm vi của hàm lượng S 

C_ đặc biệt phù hợp để gia công 
biến dạng nguội 

những đặc điểm khác 

dùng cho lò xo 

dùng cho dụng cụ 

dùng cho dây hàn 

để kéo dây 


cua 











Bảng 2 : Hệ số nhân 





Nguyên liệu hợp kim Hệ số 
Cr, Co, Mn, Ni, Si,W 4 

AI, Cu, Mo, Pb, Ta, Ti, V 10 
C,Ce,N,P,S 100 
B 




















Thép thấm carbon với 
0,22 % hàm lượng carbon trung bình 
0,75% hàm lượng Cr 





Hình 1: Cấu tạo tên tắt của hợp kim thép, 
mỗi thành phần hợp kim < 5% 


Hợp kim cao của thép gia công nóng với 
0,37 % hàm lượng carbon trung bình 
_5 % hàm lượng Cr 

_1% hàm lượng Mo và 






















X 37CrMoV5-1 


H 


Hình 2: Cấu tạo tên tắt của hợp kim thép, 
ít nhất có một thành phần hợp kim > 5% 











e_ Chữ cái mã (mẫu tự nhận dạng) HS cho thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao. 
e . Những hàm lượng của thành phần hợp kim (theo thứ tự W, Mo, V, Co), trực tiếp bằng phần trăm. 
Thí dụ: HS6-5-2-5 là một loại thép dụng cụ gia công nhanh với 6% vonfram (tungsten), 5% molybden, 


2% vanadium và 5% cobalt. 


256 


Hệ thống ký hiệu cho thép 














(ĐC H1,/44i)1-0119)911))/0o[3i101--1/10)17-11À3/ 1-10) Bảng 1: Ký hiệu bổ sung cho sản phẩm thép (trích) 
Nếu thép được gia công thành sản phẩm, thí dụ _.. ng c = TT 
NuạH : sẻ ` An m ó khả năng tôi cứng tới lõi 
tiêu thép vu TÚ) phải kH Tột ng Xe xử lý +H Có khả năng tôi cứng (trui cứng) 
tiếp tục, người ta có thể ghi lại bằng một ký hiệu +715 Độ co thắt tối thiểu khi đứt 15 % 
bổ sung trong tên tắt của vật liệu. Những ký hiệu +Z25 Độ co thắt tối thiểu khi đứt 25% 
này liên quan đến sự thích hợp của thép cho những +35 Độ co thắt tối thiểu khi đứt 35% 





nhu cầu đặc biệt, loại lớp phủ hoặc tình trạng xử lý 


: ` cho loại mạ phủ 
(Bảng 1). Những ký hiệu bổ sung gồm có những 








mẫu tự và số. Chúng được nối vào tên tắt của thép Hội HẺ Định 
với con dấu cộng. +Z Mạ kẽm bằng thể lỏng nóng chảy 

: +§ Mạ thiếc bằng thể lỏng nóng chảy 
Thí dụ: +SE Mạ thiếc bằng điện phân (điện giải) 
S235J2+Z là một loại thép cho kết cấu thép với giới cho tình trạng xử lý 
hạn chảy tối thiểu R =235 N/mm”, công va đập mẫu : 
có khía là 27) ở -20°C (Trang 255), mạ kẽm lỏn t t6 HSU 

9 tôềng ụ +C Hóa cứng qua biến dạng nguội 

X30 Cr13+C là một loại thép không gỉ với 0,3% +N Thườnghóa  - : 
carbon, 13% chrom, bị biến cứng do gia công nguội. +0T Ú (tôi cải thiện, tôi hóa tốt, tôi nâng phẩm) 


+U Không xử lý 





4.4.3.4 Tên gọi của thép với số vật liệu 


Bảng 2: Số nhóm thép (chọn lọc) 

Thép cao cấp không hợp kim 
Số Nhóm thép 
01,91 | Thép xây dựng (thép kết cấu) thông thường, 
R .< 500 N/mm° 
02,92 | Những loại thép xây dựng khác không thích 
hợp gia công nhiệt luyện với R_> 500 mm” 
03,93 | Thép có C < 0,12% hoặc R < 400 N/mmˆ 
04,94 | Thép có 0,12% < C< 0,25% hoặc 











Tất cả vật liệu kim loại đều có thể đặt tên tắt hoặc 
với số vật liệu. 





Số vật liệu của thép bao gồm số 1 cho nhóm chính 
của thép, một con số với hai đơn vị cho nhóm thép 
và một số đếm với hai đơn vị, trong trường hợp cần 
có thể mở rộng ra đến 4 đơn vị. 















































Thí dụ : 10143(XX)  (S275J0) 400 N/mm” << 500 N/mm° 
Thép tinh luyện 
TT Tay T2 TƯ, : x1 z 11 Thép xây dựng (thép kết cấu), thép chế tạo máy 
Nhóm vật liệu Số nhóm thép Số đếm và thép làm bồn với C < 0,5% 
chính 01 cho thép 4 — —=—= 
1 cho thép xây dựng (có thể mở rộng) 12 Thép chế tạo máy với C > 0,5% 
Hợp kim thép cao cấp 


























08, 98 | Thép với lý tính đặc biệt 

09, 99. | Thép hợp kim được ứng dụng nhiều lĩnh vực 
Thép hợp kim tinh luyện (thép quý, thép không gỉ) 

20...28 | Thép dụng cụ hợp kim 

32 Thép gió (thép cao tốc) không có cobalt 

33 Thép gió có cobalt 

35 Thép làm vòng bi 

40...45 | Thép không gỉ 

47,48 | Thép chịu nhiệt 

85 Thép thấm nitơ 





Hệ thống của số nhóm thép phân biệt giữa thép 
carbon và hợp kim thép, mỗi nhóm được chia 
thành nhóm phụ cho thép chất lượng cao (thép 
cao cấp) và thép không gỉ (thép tỉnh luyện/thép 
quý) (Bảng 2). 

Mã số đầy đủ có thể lấy từ các sách có bảng tra cứu. 
Số vật liệu không bị thay đổi khi thay đổi tên tắt thí 
dụ từ St37-2 thành S235JR. 



































1 Tên tắt của thép đặt theo mục đích sử dụng được sắp xếp thế nào? 

2 Bằng cách nào người ta phân biệt tên tắt của những hợp kim với mỗi nguyên tố có hàm lượng 
dưới 5% hay trên 5%? 

3 Hãy sắp xếp những tên vật liệu sau đây đúng vào những nhóm thép: S355JR, 42CrMo4, X30Cr13 


L 





257 


Phân loại thép 








4.4.4. Phân loại thép theo thành phần và cấp chất lượng 


Đặc tính của thép chẳng hạn như độ bền kéo, độ dai và khả năng biến dạng đạt được qua thành phần 
hợp kim (hàm lượng carbon, nguyên tố hợp kim), cấu tạo tinh thể và tình trạng xử lý. Trong cấu tạo tỉnh 
thể, thành phần của cấu tạo như ferit và peclit và độ lớn của hạt tinh thể như là hạt mịn, hạt thô đóng 
vai trò quyết định. Các loại thép được chia nhóm thép theo thành phần hợp kim và theo cấp chất lượng. 























§ Phân loại theo thành phân vật liệu Bảng 1: Trị số giới hạn của nguyên tố cho thép carbon 
Thép carbon. Nguyên tố | % | Nguyêntố | %_ |Nguyêntố| % 
Trong thép carbon, những nguyên tố không AI 0,30 Mo 0,08 Te 0,10 
được phép đạt tới trị số giới hạn trong Bảng 1. Bỉ 0,10 Nb 0,06 Ti 0,05 
Thép không gỉ. Co 0,30 Ni 0,30 V 0,10 
Thép không sét gỉ có hàm lượng crôm tối thiểu : Go) Bố tôn, ÀÀP MU 
10,5% và hàm lượng carbon tối đa 1,2%. Theo Cụ 0,40 5e 0,10 Zr 0,05 
đặc tính chính, người ta phân biệt thép bền mài Mn 1,65 SỈ 0,60 























mòn, thép chịu nhiệt và thép nhiệt độ cao. 

Những loại thép hợp kim khác. 

Nhóm này gồm có tất cả những loại thép với ít nhất một nguyên tố tới mức hay vượt qua giới hạn của 
Bảng 1 và không thuộc vào loại thép không dỉ. 


Phân loại theo cấp chất lượng chính 

Những thành phần của các chất đi kèm (tạp chất) trong sắt thô còn sót lại qua quy trình sản xuất thép có 
ảnh hưởng lớn đến chất lượng thép (trang 251). Những tạp chất này trong sắt thô như carbon, phosphor, 
sulphur, hydro v.v. được giảm thiểu nhờ phương pháp sản xuất thép cũng như phương pháp xử lý kế tiếp 
cho thép (khử oxy, xứ lý chân không) (trang 253). 

Sau khi giảm thiểu được các chất đi kèm và đạt được độ chính xác của thành phần nguyên tố hợp kim, 
thép được phân ra thành thép chất lượng và thép cao cấp. 

Thép cao cấp nổi bật do độ tỉnh khiết cao và độ chính xác của các thành phần. Chỉ chúng mới có thể đạt 
được trị số đảm bảo về độ bền và độ cứng qua xử lý nhiệt. 


Người ta phân biệt e_ Thép carbon chất lượng e_ Thép hợp kim chất lượng 
bốn cấp chất lượng chính:  a Thép carbon cao cấp e_ Thép hợp kim cao cấp 


Thí dụ cho các nhóm thép trong bốn cấp chất lượng chính 





















































Thép carbon chất lượng Thép hợp kim chất lượng 

Nhóm thép Thí dụ Nhóm thép Thí dụ 
Thép carbon chế tạo S275JO Thép đường rầy xe lửa R260Mn 
Thép carbon chế tạo E295 Thép lá kỹ thuật điện, M390-50E 
Thép gia công cắt tự động 35520 Thép cuộn kỹ thuật điện 

Thép carbon (tôi cải thiện) C60 Vi hợp kim thép với giới hạn đàn hồi cao H400M 
Thép carbon chế tạo tinh thể mịn S355N Thép hợp kim phốt pho với giới hạn H180P 
Thép carbon cho bồn áp lực P265GH XD set 

Thép carbon tỉnh luyện không gỉ Thép hợp kim tỉnh luyện không gỉ 

Nhóm thép Thí dụ Nhóm thép Thí dụ 
Thép carbon thấm than C10E Thép hợp kim thấm carbon 16MnCr5 
Thép tôi chế tạo (thép tôi hóa tốt) C60E Thép hợp kim nhiệt luyện 50CrMo4 
Thép carbon dụng cụ C45U Thép thấm nitơ 34CrAlMo5 
Thép carbon cho tôi bằng lửa và bằng C45E Thép hợp kim dụng cụ 115CrV3 
cảm ứng Thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao HS10-4-3-10 




















258 


Thép xây dựng 


CC d0 l1) 00/0000 (lo/)0 


Thép tùy theo ứng dụng được phân chia thành thép chế tạo (thép kết cấu) và thép dụng cụ. Thép chế 
tạo được dùng để gia công những chỉ tiết (bộ phận) cho chế tạo máy và ô tô cũng như cho kiến trúc xây 
dựng, bồn chứa, tàu bè. Thép dụng cụ được dùng làm dụng cụ cắt gọt và cho khuôn đúc xịt và khuôn rèn. 


4.4.5.1 Thép xây dựng (Thép chế tạo) 


Tùy theo ứng dụng, thép chế tạo phải có những tính chất khác nhau: 








e_ Có đủ độ bền và độ dai e_ Thích ứng cao cho gia công biến dạng, hàn 
e_ Thích ứng cao cho gia công cắt gọt e_ Độ bền chống ăn mòn và mài mòn 
Những nhóm sau đây thuộc vào nhóm thép chế tạo: 


Thép chế tạo carbon 

Thép chế tạo carbon trong ngành xây dựng kết cấu thép và ngành chế 
tạo máy với giá rẻ có giới hạn đàn hồi và độ bền kéo trung bình cho tải 
trọng thấp đến trung bình. Những loại thép này có những tính chất thích 
hợp cho ứng dụng trong tình trạng giao hàng cho nên không cần phải 
nhiệt luyện. Chúng được đưa vào thị trường dưới dạng thanh cán nóng 
hay thanh kéo láng hoặc thép định hình. Những loại thép chế tạo đều 
thích hợp cho gia công hàn. Thí dụ S235J0 — Thép chế tạo carbon với R =235 
N/mm}, công va đập mẫu có khía 27J ở nhiệt độ 09C. 





Thép chế tạo hạt mịn thích ứng gia công hàn (Hình 1) Hình 1: Sườn máy nén được hàn 
Những loại thép này có thành phần carbon thấp cũng như hàm lượng các bằng thép tỉnh thể mịn 
nguyên tố Cr, Ni, Cu, và V cũng ít. Vì thế mà chúng thích ứng cho gia công 
hàn cũng nhưng không bị lão hóa và không bị giòn dễ gãy. Hậu xử lý cơ 
- nhiệt sẽ làm cho chúng đặc biệt dai. Chúng được ứng dụng cho những 
kiến trúc hàn có tải trọng cao. Thí dụ: S275M — Thép tinh thể mịn thích ứng 
gia công hàn, Re=275 N/mm}, được cán cơ-nhiệt (M). 


I Thép tự động (Hình 2) 

Thép tự động (thép da láng, thép chuẩn hóa) là thép gia công cắt tự động 
có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn bình thường và có khi thêm vào chì. Do 
những thành phần hợp kim này, các mảnh phoi gãy ngắn hơn. Thép gia tự động 
công cắt tự động được đưa vào máy tiện tự động để gia công những chỉ 
tiết tiện. Thí dụ: 10SPb20 — Thép carbon gia công tự động thấm carbon với 
0,10%C, 0,20% S và thêm vào chất phụ gia có chì (Pb). 


Thép thấm carbon (Hình 3) 


Những loại thép thấm carbon là loại thép với hàm lượng carbon thấp. Nhờ 
xử lý thấm carbon (Trang 287) chúng nhận thêm carbon vào vùng lớp ngoài 
và ở đó có thể trui (tôi). Người ta làm nên những cấu kiện cần có tính dẻo ở 
trong đồng thời cứng và không hao mòn ở lớp ngoài như các bánh xe răng. 
Thí dụ: 20MoCr4 — Thép hợp kim thấm carbon với 0,20% C, 0,4% Mo và một ít Cr. 


Thép thấm nitơ 


Các loại thép thấm nitơ tiếp nhận một lớp nitơ mỏng ngoài biên nhưng thấm carbon (thấm than) 
đặc biệt rất cứng (trang 288). Chúng thích hợp cho những bộ phận cần có bề mặt cứng và khả năng chịu 
đựng hao mòn, thí dụ như van (xú páp). Thí dụ: 31CrMoV9 — Thép thấm nitơ với 0,31% C, 2,25% Cr, ít Mo và V. 








Hình 3: Bánh răng làm bằng thép 


Thép nhiệt luyện (Thép nâng phẩm, thép cải thiện) 

Các loại thép nhiệt luyện có hàm lượng carbon giữa 0,2% và 0,65% và qua nhiệt luyện nâng phẩm (trang 
285) đạt được độ bền kéo cao. Chúng được sản xuất chủ yếu cho những cơ phận phải chịu ứng lực cao 
thí dụ như trục hộp số. Thí dụ: 51CrV4 — Hợp kim thép nhiệt luyện với 0,51%C, 1% Cr và một ít V. 


259 


Thép xây dựng và thép dụng cụ 





I Thép dùng trong những ứng dụng đặc biệt 
Những loại thép này gồm thép nguội dẻo và loại thép không gỉ. 
Thép dẻo lạnh giữ tính chất dẻo dai ở cả nhiệt độ thấp. Chúng được 
sử dụng thí dụ trong kỹ thuật lạnh và những thiết bị cho khí hóa lỏng. 
Thép không gỉ được chia ra những thép chịu ăn mòn, thép chịu nhiệt 
và thép nhiệt độ cao (thép bền nhiệt). Chúng được sử dụng khi cần 
những đặc tính này hoặc kết hợp nhiều đặc tính thí dụ như trong ngành 
thực phẩm hoặc bánh xe cánh tuabin (Hình 1). 
Thí dụ X10CrAl24 —> Thép chịu nhiệt, có độ bền chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 
trong môi trường chứa khí có thành phần lưu huỳnh. 
Thép lá mỏng và bồn áp lực 
Thép cán mỏng được chia thành thép thật mỏng (dưới 0,5 mm), thép 
mỏng (0,5 đến 3 mm), thép cán trung bình (3 đến 4,75 mm) và thép 
cán dày (trên 4,75 mm). Chúng được sản xuất bằng những loại thép 
đặc biệt. Thép cán mỏng được ứng dụng chủ yếu trong ngành thiết 
kế khung xe và dụng cụ trong gia đình (Hình 2). Thép cán trung bình 
và thô được dùng trước hết cho những thiết kế chịu tải (có chức năng 
đỡ), như trong các ngành cơ khí, thùng chứa, cần trục và tàu. Thùng 
chứa áp suất và nồi hơi được chế tạo bằng thép chắc chắn không vỡ 
giòn, hàn được bằng phương pháp hàn nóng chảy, thường làm bằng 
thép nhiệt độ cao. 
Thí dụ: DC03 Lá cán nguội của thép mềm với giới hạn chảy R = 240 N/mm? 
HC420LA Lá cán của thép có vỉ hợp kim với giới hạn đàn hồi cao R =420 N/mm? 
P265GH >> Sản phẩm phẳng bằng thép thùng chứa có áp lực với giới hạn đàn 
hồi R = 265 N/mm? 


GP. VI -io09)00,isNai, 


Dụng cụ gia công được sản xuất bằng thép dụng cụ. Tùy theo nhiệt độ 
sử dụng, chúng được chia ra thành nhóm thép gia công nguội, thép gia 
công nóng và thép gió. Ngoại trừ vài loại thép gia công nguội, tất cả thép 
dụng cụ là hợp kim. Chúng được tôi (trui) trước khi sử dụng (Trang 281). 





Thép gia công nguội 

Những thành phần làm bằng các loại thép gia công nguội chỉ nên sử 
dụng trong nhiệt độ tối đa là 200°C. Chúng được dùng làm những dụng 
cụ đơn giản như đục, hoặc những mảnh cắt và chày cắt cho dụng cụ 
cắt (Trang 105) cũng như dụng cụ vuốt sâu hay khuôn đúc phun nhựa 
(Hình 3). 

Thí dụ: X42Cr13 — Thép dụng cụ nguội với 0,42% C và 13% Cr. 

Thép gia công nóng 

Những loại thép gia công nóng được dùng nếu nhiệt độ sử dụng lên 
đến 400°C. Thuộc vào nhóm này là chày dập ép của máy ép đùn, khuôn 
đúc áp lực cho kim loại nhẹ và kim loại nặng cũng như khuôn rèn 
(Hình 4). 





Hình 1: Cánh quạt tuabin bằng thép 
chịu nhiệt 





Hình 2: Khung xe tự mang bằng thép 
lá vi hợp kim (dày 1,5 đến 2 mm) 





Hình 3: Khuôn đúc phun cho hộp số 
quạt nước bằng thép gia công nguội 





Hình 4: Khuôn rèn cho chìa khóa vòng 
bằng thép gia công nóng 


Thí dụ: X38CrMoV5-3 — Thép gia công nóng với 0,38% C, 5% Cr, 3% Mo và một ít V. 


Thép cao tốc (Thép gió, thép gia công nhanh) 


Thép cao tốc chủ yếu dùng để cắt gọt (Trang 114) và gia công biến dạng. Nhờ vào hàm lượng hợp kim 


mà thép gia công nhanh có thể được sử dụng đến 600°C. 
Thí dụ: HS6-5-2 — Thép gia công nhanh với 6% W, 5% Mo và 2% V. 


260 


Dạng thương phẩm của thép 





4.4.6. Dạng thương phẩm của thép (Dạng thép trên thị trường) 





Thép nấu lỏng được đúc liên tục và kéo thành thanh, thanh được cán, ép đúc liên tục và kéo thành 
hình những sản phẩm khác nhau cho thị trường (Bảng 1). Những sản phẩm thông thường nhất là thép 
hình, thép thanh, ống và tiết diện rỗng, lá tôn, băng cũng như dây. Chúng được gọi theo tên ngắn được 
chuẩn hóa. 


Bảng 1: Dạng thép thị trường (Thí dụ) 





Dạng Thí dụ Tên tắt 


Xà I rộng (xà chữ T-đôi), cao 220 mm, bằng thép Tiết diện l DIN 1025 - IPB220 - 
S275JR, cán nóng S235JR 
Thép U với độ cao 240 mm bằng thép S235JR Tiết diện U DIN 1026 - U240 - S235JR 
Thép định hình Thép góc không đều, chiều ngang cạnh 100 mm và _ | Tiết diện L EN 10056 - 100x5x8 - 
(thép prôfñn) 50 mm, cạnh dày 8 mm, bằng thép S235J0 S235J0 











Thép vuông (bốn cạnh) cán nóng với cạnh rộng 10 Bốn cạnh EN 10059 - 10 - C80U 
mm bằng thép dụng cụ 


Thép tròn láng, Ø 32 mm, vùng dung sai ISO h8 bằng: | Tròn EN 10278 - 32h8 - EN 10277-3 
thép gia công cắt tự động 35520, biến dạng nguội - 35S20+C 


Thép thanh Thép dẹp láng, bể ngang 16 mm, chiều dày 8 mm Dẹt EN 10278 - 16x8 - EN 10088-3 
bằng thép không gỉ X5CrNi18-10 











Ống hình chữ nhật, kích thước bên ngoài 115 mm x _. | Tiết diện rỗng DIN EN 10210 - 
140 mm, bề dày vỏ 8 mm, bằng thép S275JR 140x115x8 - S275JR 


Ống thép chính xác không mối nối, đường kính ngoài | Ống EN 10305 - 60x4 - S355J2+N 
60 mm, bề dày vỏ 4 mm, bằng thép S355J2+N 








má CC Ống tiết diện rỗng hình vuông, cạnh 60 mm, bề dày _ | Tiết diện rỗng EN 10210 - 60x60x5 - 
Ông, tiết diện rồng vỏ 5 mm, mạ kẽm, bằng thép S355J0 S355J0, mạ kẽm 





Lá thép cán nóng, dày 4,5 mm, bằng thép S235J0, bề. | Lá EN 10029 - 4,5x2000x4500 - 
ngang 2000 mm, dài 4500 mm S235J0 


amww Lá thép cán nguội từ thép mềm, dày 2 mm, bề mặt __ | Lá EN 10130 - 2- DC04 - B-m 


tốt nhất, loại mờ 
Băng, cuộn 


Thép lá (tấm) 


) Œ Dây thép bọc kẽm bằng thép carbon C4D, Ø 5 mm Dây EN 10016 - 5, mạ kẽm 
Dây 











Tiết diện tròn, dây thép lò xo cán nóng, Ø 8 mm, bằng | Dây DỊN 2077 - 50CrV-8 
thép nhiệt luyện 50CrV 














1 Các loại thép được sắp xếp thành nhóm bằng những tiêu chí phân biệt nào? 

2 Các loại thép quý và các loại thép cao cấp khác nhau ra sao? 

3 Người ta phân chia những cấp chất lượng chính nào của thép? 

4 Hãy cho biết ít nhất 4 nhóm thép thuộc thép xây dựng. 

5 Tên của sản phẩm thép bao gồm những phần nào? 

6 Hãy cho biết tên ngắn một thép carbon nhiệt luyện, một thép hợp kim thấm carbon, một thép gia 
công cắt tự động và một thép gia công nóng. 








261 


Nguyên tố hợp kim và nguyên tố kèm theo 





C VAN |0)//-(8101/10)03 (0/0/00 /-0/19)0)/-) (0356-10) (/1-10ỗai/.0(/ -|9 0/20 /2)10811-/0 057-1010) 





sắt đúc 
Đặc tính của thép và vật liệu gang sắt đúc bị lệ thuộc nhiều vào những nguyên tố hợp kim và những 
nguyên tố đi kèm được mong muốn hoặc không mong muốn (Bảng 1). 


Những nguyên tố hợp kim, thí dụ như crôm, vonfram và vanadium, kết hợp với nguyên tố cơ bản sắt 
thành tinh thể hỗn hợp hoặc đưa đến việc cacbit tinh thể mịn bị tách ra. Do đó những đặc tính như độ 


bền kéo, độ bền mài mòn, và khả năng chống ăn mòn được nâng cao. 


Những nguyên tố kèm theo như carbon và silicium, ảnh hưởng đặc biệt đến độ bền và độ dai. 












































Bảng 1: Nguyên tố hợp kim và nguyên tố kèm trong thép và gang sắt 

Nguyên tố | Nguyên tố làm tăng Nguyên tố làm giảm Thí dụ ứng dụng 

Nguyên tố hợp kim 

Nhôm Chống gỉ ở nhiệt độ cao, = 34CrAlMo5-10 

AI thấm nitơ Thép thấm nitơ; phương tiện khử 
oxy lúc sản xuất thép 

Crôm Độ bền kéo, độ cứng, độ bền Giới hạn chảy X5CrNi18-10 

Cr nóng, độ bền mài mòn, sức bền _ | (mức độ ít) Thép không gỉ 

chống ăn mòn 

Cobalt Độ cứng, độ bền cắt, độ bền Hạt tinh thể phát triển ở nhiệt | HS10-4-3-10 

Co nóng độ cao Thép gia công nhanh với 10% 
cobalt, thí dụ như dao tiện 

Mangan Độ bền kéo, độ thấm tôi, độ dai _ | Khả năng gia công cắt gọt 28Mn6 

Mn (với lượng Mn thấp) được, tính biến dạng nguội, _ | Thép cải thiện, thí dụ chỉ tiết rèn 

tách graphit ở gang xám 

Molybden | Độ bền kéo, độ bền nóng, độ bền | Giòn do ủ, tính rèn (với thành | 55NiVCMoV7 

Mo cắt, độ thấm tôi phần Mo cao) Thép gia công nóng thí dụ trục đúc 
ép liên tục 

Kền Độ bền, độ dai, tính tôi cứng, sức | Giãn nở nhiệt 45NiCrMo16 

Ni bền chống ăn mòn Thép gia công nguội dùng làm 
dụng cụ uốn 

Vanadium _ | Độ bền mỏi, độ cứng, độ bền Độ nhạy đối với sự nóng quá | HS10-4-3-10 

V nóng mức Thép gia công nhanh với 3% V thí 
dụ dao tiện 

Vonfram Độ bền kéo, độ cứng, độ bền Độ giãn (mức độ ít), tính gia | HS6-5-2-5 

W nóng, độ bền cắt công cắt gọt Thép gia công nhanh với 6% W, thí 
dụ cho lưỡi doa 

Nguyên tố kèm 

Carbon Độ bền kéo và độ cứng (tối đa Nhiệt độ hóa lỏng, giớihạn | C60E 

c khoảng C ~ 0,9%), thích ứng trui _ | chảy, tính hàn và tính rèn Thép nâng phẩm với ï_ ~800 N/mm? 

(tôi), tạo vết nứt (kết tủa) 

Hydro Lão hóa do bị giòn, độ bền kéo _ | Công va đập mẫu có khía Được lọc ra nhiều lúc sản xuất thép, 

H, thí dụ như qua xử lý chân không 

Nitơ Độ giòn, tạo tinh thể austenit Chống lão hóa, thích ứng với | X2CrNiMoN17-13-5 

N, vuốt sâu Thép austenit 

Phosphor Độ bền kéo, độ bền nóng, chống | Công va đập mẫu có khía, Tăng độ chảy loãng của thép đúc 

P ăn mòn tính hàn và gang đúc 

Lưu huỳnh _ | Tính gia công cắt gọt Công va đập mẫu có khía, 10SPb20 

S tính hàn Thép gia công tự động 

Silic Độ bền kéo, giới hạn chảy, chống | Độ giãn dài, thích ứng hàn, 61SiCr7 

Sĩ ăn mòn tính gia công cắt gọt Thép lò xo với độ bền kéo R, ~ 
1600 N/mm? 








262 








Vật liệu gang sắt 








4.4.8. Nấu chảy vật liệu gang sắt 


Vật liệu khởi đầu của gang sắt đúc là sắt thô đúc, thép và gang phế thải và vật liệu tái chế (vật liệu sử 
dụng lại) của xưởng đúc. Vật liệu sử dụng lại của xưởng đúc thí dụ như là đậu rót (phễu rót) và đậu hơi 
(đậu ngót) (Trang 87) của vật đúc. Ngoài ra còn thêm những nguyên tố hợp kim dưới dạng hợp kim 
Ferro. Hợp kim Ferro là hợp kim sắt với một thành phần rất cao (thí dụ 60%) của một nguyên liệu kim loại. 


Để chế tạo vật liệu gang đúc, những nguyên liệu kim loại khởi đầu được nấu hòa tan trong lò. Tùy theo 
loại gang sắt, phụ liệu và năng lượng nhiệt sử dụng, người ta phải sử dụng các loại lò khác nhau. 

Lò đứng (lò cupola) (Hình 1). Lò đứng, cũng được gọi là lò thùng đúc lớn, là hệ thống nấu được dùng 
nhiều nhất cho vật liệu gang sắt, nhất là gang với graphit tấm. 


Những phụ liệu của lò đứng là: 





e_ Gang thỏi (sắt thô), phế liệu thép, nguyên 
liệu tái chế và nguyên tố hợp kim 

e Than cốc với vai trò chất nung và làm gia 
tăng carbon 

e Phụ liệu để cấu tạo xỉ sắt (đá vôi) 





Lò đứng có một buồng lò dạng ống khói (dạng 
đứng), vỏ được xây bằng chất chịu lửa. Gió - không 
khí đốt nóng - được thổi vào từ phía dưới qua vòi 
phun và đốt cháy than cốc. Khí đốt nóng thoát lên 
cao nung những phụ liệu tụt từ trên xuống. Cao 
hơn khỏi vòi phun một tí, sắt được hóa lỏng và nhỏ 
giọt (nhếu) vào lò. Sắt lỏng chảy ra khỏi lò đứng 
vào lò ngoài, lò này đóng vai bồn chứa. Qua ống 
xi phông, gang đúc được tách rời khỏi chất xỉ sắt 
nhẹ hơn. 

Lò đứng gió nóng hoạt động với khí đốt hâm nóng 
trước. Nhờ thế mà lò đạt được nhiệt độ và lưu lượng 
cao hơn. 

Lò nồi cảm ứng (Hình 2). Lò này không chỉ được 
dùng để nấu chảy mà còn dùng để giữ (ủ) nóng 
gang lỏng. Lò cảm ứng gồm có một nổi chịu lửa, 
chung quanh được quấn dây đồng làm nguội bằng 
nước. Một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây 
này và tạo ra một từ trường xoay chiều làm nóng 
chảy các vật liệu sử dụng. Từ trường xoay chiều gây 
ra chuyển động khuấy, khiến các nguyên liệu hợp 
kim được phân phối đều. 

Lò hồ quang. Những lò ánh sáng hồ quang giống 
như lò điện (Trang 253) được dùng để nấu vật liệu 
gang sắt đúc. 

Với lò cảm ứng và lò hồ quang có thể đạt được mức 
tỉnh khiết cao và thành phần kim loại chính xác. 
Phương pháp liên hợp (gia công kép, song 
công). Khi dùng phương pháp song công, gang 
đúc được nấu chảy trong lò đứng được chuyển 
sang lò nung cảm ứng để pha trộn hợp kim nơi 
đây trước khi đúc. 


263 


Khí thoát chứa bụi 








Khử bụi, ống khói 
Nạp liệu 
Vật liệu sử dụng 

(xếp thành lớp thay đổi) 


Sắt thô, phế liệu thép, hồi 
liệu, than cốc, chất phụ gia 


§ Vỏ thép 

xơ 

= 
Vỏ xây bằng gạch 
chịu lửa 


Ống dẫn gió với 














>> 

8 

_= 

S) 

'=U 

c 

`S 

c : Ẵ 

= '“_ '"°ö 
I= 

œ À 3 
&) Dòng xả qua 
*? xi phông 
I= 


Lò Kim loại Xỉ sắt 


nóng chảy 


Hình 1: Lò đứng (lò cupola) 


Nối nấu chịu lửa 

Nạp liệu 

sử dụng: 

Gang sắt hay. 

sắt thô, phế liệu 
thép, vật liệu luân 
chuyển, phụ gia 
Bợ trục 

Xoay được 

Cuộn dây cảm ứng 

làm nguội bằng nước 
Chất lỏng chuyển động 


Gang lỏng 


Hình 2: Lò nồi cảm ứng 


Hệ thống đặt tên cho thép 





4.4.9. Hệ thống đặt tên vật liệu gang sắt 





4.4.9.1 Tên ngắn của vật liệu gang sắt đúc theo chuẩn EN 1560 


Tên ngắn của vật liệu gang được dự kiến gồm 6 phần mà không nhất định phải sử dụng toàn bộ. 
Thí dụ: 







































































.EN - 64 L - ,HH215. 
Ỉ ¡ | | 
EN - GI MW - 1688 - 1258 ~ W 
=GEimuili rời go hoi T- "==_= 
Chuẩn Cấu trúc graphit, Thành phần hóa học Những yêu cầu bổ 
Âu châu thí dụ: hoặc độ bền kéo tối thiểu sung, thí dụ: 
L graphit tấm (than chì tấm) Rm với đơn vị N/mm2 H xử lý nhiệt vật đúc 
M than chì dẻo W tính thích ứng hàn 
S than khối cầu 
Xx—_. Cấu trúc mịn hoặc cấu trúc ——= = 
Vật liệu thô, thí du Độ giãn đứt A, đơn vị % với 
gang sắt A Tin chỉ dẫn cho mẫu thử nghiệm 
G gang B nung không khử than .. 
Jsắt Fferit ŠS đúc riêng rẽ hay 
P peclit C lấy từ chỉ tiết hoặc 
W nung khử than Độ cứng: (HB, HV hoặc HR) 
Giải thích:  EN-GJL-HB215: gang sắt đúc (GJ) với than lá mỏng, độ cứng HB 215 


EN- GJMW-360-12S-W: Gang dẻo nung khử than (GJMW), độ bền kéo Rm=360 N/mm?, độ giãn đứt 12%, mẫu 
đúc riêng rễ (S), tính thích ứng hàn (W) 


C 0-Vð- 90 /l01/-0Ndí/.0 (131/20 09/-)/19712)0o)1igi:1-s9/1.0/00.)/1/.)/ Đ)ÀNg NỊ- 210) 





Số vật liệu của vật liệu gang sắt đúc bao gồm 7 vị trí, được viết liền nhau. Những con số chỉ dẫn cho cấu 
trúc than, cơ tính hay thành phần hóa chất, của chính vật liệu đúc và về những yêu cầu đặc biệt. 



























































Thí dụ: EN - J L 2 04 0ø 
TH Gan nnuuy ng 
j 5 1 ñã 4 
` HT TC To 
bang : 
=———=_—_] | L—t 
Tiêu chuẩn Cấu trúc graphit| | Đặc tính chính| | Số vật liệu Những yêu cầu đặc biệt 
Âu châu L _graphittấm 1 Độ bền kéo số hai hàng, 0 Không có đòi hỏi đặc biệt 
M graphit dẻo 2 Độ cứng số do tiêu ] Mẫu đúc riêng s 
S graphitcẩu | |3Thànhphẩn | |chuẩnchỉđịnh : Hy ng s 
V graphit dạng hóa học 4 Độ bền va đập mẫu khía ở nhiệt độ 
Loại hình giun bình thường 
kim loại N không có graphit 5 Độ bền va đập mẫu có khía ở nhiệt 
Jsắt Y cấu trúc độ thấp 
đặc biệt 6 Tính thích ứng hàn được quy định 
7 Phôi đúc 
8 Chỉ tiết đúc qua xử lý nhiệt 
9 Đòi hỏi quy định được bổ sung 


Giải thích: EN-JL2040: 








Gang sắt đúc (J) với graphit tấm (L), độ cứng là đặc tính chính (2), chỉ số vật liệu 04 và không có 





đòi hỏi đặc biệt (0) 

Gang sắt đúc (J) với graphit dạng cầu (S) và độ bền kéo là đặc tính chính (1), chỉ số vật liệu 02 và 
độ bền va đập mẫu có khía ở nhiệt độ bình thường (4) 

EN-JM1142: Gang đúc dẻo (JM) với độ bền kéo là đặc tính chính (1), chỉ số vật liệu 14 và mẫu đúc liền khối (2) 


EN-JS1024: 





1 Hãy giải nghĩa tên ngắn của gang đúc EN-GJL-200 
2 Hãy giải mã số vật liệu gang đúc EN-JS1015 





264 


Vật liệu gang sắt 





4.4.10 Các loại gang sắt 


4.4.10.1Gang sắt với graphit tấm (EN-GJL) 





Trong gang sắt với graphit tấm (gang xám), một phần lớn của 
carbon là graphit dạng lá, mịn nằm xen lẫn trong cấu trúc (Hình 1) 
Đặc tính. Loại than chì đen, mềm trong cấu trúc nền sáng của tinh 
thể ferit-peclit làm cho mặt gãy hiện ra màu xám. Loại này tác động 
cho tính trượt tốt, tính thích ứng gia công cắt gọt và khả năng giảm 
chấn. Hàm lượng cao của C từ 2,6% đến 3,6% tạo ra tính dễ đúc của 
gang xám. Vì thế những chỉ tiết có hình dạng phức tạp cũng có thể 
đúc với gang xám (Hình 2). 

Khi có tải trọng, những graphit tấm trong gang xám tác động như 
là những vết khía bên trong làm giảm độ bền kéo và độ giãn ở điểm 
gãy một cách cơ bản. Kích cỡ của graphit tấm tùy thuộc vào tốc độ 
làm nguội. Graphit thô làm giảm độ bền kéo nhiều hơn graphit mịn. 
Độ bền kéo cũng tùy thuộc vào cấu trúc kim loại. Cấu trúc ferit có 
độ bền kéo tương đối thấp, tăng lên theo thành phần peclit (Hình 
3). Trái lại độ bền nén của gang đúc với graphit tấm có mức độ cao 
hơn 4 lần so với độ bền kéo. 









Gang với graphit tấm là loại gang thông dụng nhất vì đặc tính 
của nó và giá thành thấp. Bởi hình dáng tấm của than nên độ 
bền kéo bị giới hạn và độ dai rất thấp. 





Phân loại: Gang sắt với tấm than chì mỏng được xếp loại hoặc với 
độ bền kéo hay độ cứng Brinell chia thành 6 loại: 
EN-GJL-100...EN-GJL-350 hoặc EN-GJL-HB 155...EN-GJL-HB 255 
Ký hiệu với độ cứng Brinell sẽ được chọn khi độ cứng có tính quyết 
định, thí dụ như cho chỉ tiết mài mòn hoặc phương pháp gia công. 
Ứng dụng. Thí dụ giàn máy và bàn trượt của máy công cụ cũng như 
vỏ hộp số hay vỏ động cơ của máy nổ được làm bằng gang xám. 
Gang với graphit dạng giun có graphit tách rời với dạng giun. Độ 
bền kéo do đó cao hơn gang với graphit tấm ở cùng khả năng dẫn 
nhiệt. Loại gang này thích hợp cho cơ phận chịu tác động nhiệt 
như thân máy nổ, nắp quy lát và cơ phận của giàn thắng xe hơi. 


Đặc điểm Gang 





Gang sắt với graphit tấm 
(than lá mỏng) 




















Tên ngắn (thí dụ) EN-GJL-200 

Tỉ trọng 7,25 kg/dm° 
Nhiệt độ hóa lỏng _ | 1150...1250%C 
Độ bền kéo 100...350 N/mm2 
Độ giãn ở điểm gãy | khoảng 1% 

Độ co ngót 1% 

(Kích thước co rút) 
















ấu trúc 
__ tỉnh thể cơ bản 


(ferit-peclit) P 








Hình 2: Vỏ máy ép lọc bằng gang sắt đúc 
EN-GJL-250 





với graphit cầu 





Thép đúc 
không hợp kim 





Ảnh cấu trúc 
M100:1 


100 um 
Liualiual 


„=r "=1 
„. 


xử 
" 


... 








Dạng than chì Lá graphit thô Lá graphit mịn 


Dạng cầu 


Kết tủa bông 





(graphit) được tách ra 


graphit + sọc xementit (sắt carbua) 


(không có graphit 
được tách rời) 





Ferit... Peclit 


Cấu trúc cơ bản 


Ferit 


Peclit và Ferit 











100...450 


Độ bền kéo N/mm2 350...900 


Hình 3: Cấu trúc của những loại gang đúc 


265 











300...800 


380...600 


Vật liệu gang sắt đúc 





LẺ Vị VTC se TÀ(T CS) 


Ở trong gang với graphit cầu, graphit có dạng cầu chứa trong cấu 
trúc tỉnh thể cơ bản tương tự thép (Hình 3 trang 265). 

Đặc tính. Với dạng cầu của graphit, tác động của khía không đáng 
kể. Gang với graphit cầu vì thế có độ bền kéo và độ giãn ở điểm 
gãy cao hơn gang xám. So sánh với tất cả các loại gang, những 
đặc tính của gang có than dạng cầu gần nhất với thép. Qua nung 
ram, độ giãn ở điểm gãy được tăng lên và qua ủ nhiệt luyện độ 
bền kéo tăng lên. Chỉ tiết bằng gang với graphit cầu cũng có thể 
tôi cứng lớp da. 








Gang sắt với graphit cầu chứa graphit với hình cầu. Gang này 
có độ bền cao và độ giãn gãy lớn. 








Ứng dụng. Những bộ phận gang cần phải có độ bền kéo cao như 
những bánh xe răng to, trục khuỷu máy nổ, vỏ máy bơm và vỏ 
hộp tuabin, giá mang bánh xe (Hình 1). 





CAI ETC hoi. cv à(T) CA 0a PC |) 


Nguyên liệu ban đầu của gang dẻo là sắt nóng chảy với gần 3% 
carbon, 1% silic và 0,5% mangan. Chất lỏng này được đúc thành 
những mẫu đúc có thành mỏng (gang dẻo thô). Những phôi giòn 
cứng chưa thể sử dụng được này phải trải qua một quá trình nhiệt 
luyện kéo dài. Sau quá trình xử lý nhiệt hoặc theo hình dáng cấu 
trúc hình thành của gang người ta phân chia gang dẻo nung khử 
carbon (gang dẻo trắng: tên tắt EN-GJMW) và gang dẻo nung 
không khử carbon (gang dẻo đen; tên tắt EN-GJMB). 

Loại gang dẻo nung khử carbon với mẫu gang đúc thô nhỏ hoặc 
có thành mỏng được nung trong khí oxy-hóa ở lò để khử carbon 
trong nhiều ngày. Mặt gãy (mặt vỡ) của vùng biên được khử than 
có ánh kim (Hình 2). Loại này có cơ tính tương tự như thép. Tuy 
nhiên những chỉ tiết này chỉ được khử than tới một độ sâu khoảng 
5mm. Ởnhững thiết diện dày hơn sắt cacbit ở phần trong sẽ được 
phân hủy thành than ủ dẻo. 

Loại gang nung không khử than các phôi gang thô được nung 
nhiều ngày trong lò có bầu khí trơ (nitơ). Do đó xementit (Fe C) bị 
phân hủy thành ferit và than ủ (C) có dạng kết tủa bông gòn. Cấu 
trúc tại chỗ vỡ với hạt màu đen (Hình 3 trang 265) ở mọi nơi đều 
như nhau không lệ thuộc vào chiều dày của chỉ tiết. 


Đặc tính. Cả hai loại gang dẻo đều dai hơn rất nhiều so với gang 
có graphit tấm và dễ đúc. Thích hợp với hàn là loại gang dẻo đặc 
biệt EN-GJMW-360-12. 






Gang dẻo nung khử than chứa ít carbon ở vùng biên. Trong 
loại gang dẻo nung không khử than, chất than được chứa 
đựng trong kết tủa dạng lọn xốp. 














Gang có graphit dạng cầu 

Tên tắt (thí dụ) EN-GJS-700-2 

Tỉ trọng 7,2 kg/dm? 

Độ bền kéo 350...900 N/mm? 
Độ giãn ở điểm gãy | 22... 2 % 

Độ co rút 0,5... 1,2% 














Hình 1: Giá mang bánh xe của ô tô bằng 








gang cầu 
Gang dẻo 
Tên tắt (thí dụ) EN-GJMW-450-7 
Tỉ trọng 7,4kg/dm° 
Độ bền kéo 350...550 N/mmˆ 
Độ giãn ở điểm gãy | 12... 4 % 
Độ co rút 1,6 % 











Hình 2: Cấu trúc gang dẻo nung khử carbon 





Hình 3: Những bộ phận lắp đặt bằng gang 
dẻo nung khử carbon 


Trong những tên tắt của các gang dẻo, tên tắt EN-GJMW hay EN-GJMB được thêm vào độ bền kéo bằng 


N/mm? hay độ giãn ở điểm gãy bằng %. 


Ứng dụng. Gang dẻo được ứng dụng chủ yếu trong ngành sản xuất xe, thí dụ như thanh truyền, trục lái, 
cần gạt. Bên cạnh đó gang này được ứng dụng trong ngành chế tạo máy thí dụ như đòn bẩy cũng như 


mối nối và vỏ van trong kỹ thuật lắp đặt (Hình 3). 


266 


Gang sắt 


4.4.10.4 Thép đúc 


Qua đúc, thép đúc kết hợp được những ưu điểm của thép với khả năng tạo hình cho chỉ tiết. Do đó chỉ 
tiết có độ bền và độ dai cao có thể sản xuất mà hình dạng chỉ có thể đạt với kỹ thuật đúc (Hình 1). 

Có nhiều loại gang thép mà thành phần cấu tạo tùy theo nhu cầu sử dụng (Bảng 1). Thép đúc khác với 
thép ở chỗ có bổ sung một ít chất phụ gia vào thành phần nguyên liệu để dễ đúc, thí dụ như phốt pho 
(P). Ký hiệu chính của thép đúc có thêm chữ G đặt trước tên tắt. 








Thép đúc là loại thép đặc biệt được đổ khuôn. 








Bảng 1: Thép đúc với các thí dụ 























Thép đúc cho mục đích sử dụng GE240 

thông thường 

Thép đúc nhiệt luyện G34CrMo4 “5 

Thép đúc không sét gỉ GX6CrNi26-7 "... 

Thép đúc bền nhiệt G17CrMo5-5 

Thép đúc chịu nhiệt GX40CrNiSi27-4 Hình 1: Bánh công tác Kaplan"), cánh quạt và đùm từ vã 
Thép đúc không có từ tính GX2CNI18-11 "— 











Ứng dụng. Thép đúc sẽ dùng chế tạo những cơ phận chịu tải cao của ngành chế tạo máy lớn như vỏ 
tuabin, trụ đứng máy ép và móc cần trục, chỉ tiết chịu lực cao của xe và cả những chỉ tiết nhỏ cho máy. 


LẺ 0N - 9Ÿ~2)/0(04/721/0009)//-141 -1/919)/0:/9)/1914/1-)9Joii/cÀ/. si.li|oNoitio 





Cùng với những nguyên liệu hợp kim khác, thành phần carbon của thép đúc và gang đúc (Bảng 2) ảnh 
hưởng đến cấu trúc (Trang 246). Cấu trúc có tính quyết định đến cơ tính (Trang 242), thí dụ như độ bền 
kéo, và cho đặc tính gia công (Trang 244) thí dụ tính đúc, tính gia công cắt gọt hoặc tính biến dạng. 


Bảng 2: Thành phần carbon của vật liệu thép và gang sắt đúc. 

Thép carbon chế tạo 1 5F 

Thép carbon thấm carbon :, 

Thép carbon nhiệt luyện IT1-— NỈ 0: ỳ 
Peemsee—|_I=m 
[épdmgagpkm ——————— 1i 
liiainnSD===ee—= 
lenghandmgdufgg————————TƑ—————Ƒ 

| __—]-_¬* 
Jme đúc (G5) hÌ5 teemrrreererrl 


G 
`5 
T 

2 
#- 
= 
> 





1 Việc tách graphit tạo đặc tính nào cho gang với graphit tấm? 
2 Ưu điểm của gang cầu so với gang graphit tấm? 
3 Hãy giải thích các tên vật liệu EN-GJL-300, EN-GJMW-400-5, GE240. 


_ 4 Gang dẻo trắng và gang dẻo đen khác nhau qua những điểm nào? 


? Tua bin Kaplan là loại tua bin dùng trong nhà máy thủy điện với cánh quạt có thể chỉnh theo dọc trục. 





267 


Kim loại nhẹ 








CỄ1(10919-114/10)()514/10/.6--10(4900109-104010198001004-1044/0109- 10000) 


Tất cả kim loại và hợp kim của chúng được gọi là kim 
loại không chứa sắt khi sắt không phải là thành phần 
cao nhất. Tùy theo tỉ trọng, chúng được chia ra thành 
kim loại nhẹ và kim loại nặng (Bảng 1). 





Bảng 1: Phân loại các kim loại không chứa sắt 








Kim loại không chứa sắt 




















Những kim loại nguyên chất không chứa sắt thì mềm 
nên không thể được sử dụng làm vật liệu chế tạo máy. 
Chúng được kết hợp với kim loại khác thành hợp kim, 
do đó độ bền kéo được tăng lên. Kim loại không thuộc 
sắt được phân chia tùy theo phương pháp sản xuất 
thành hợp kim dẻo và hợp kim đúc. 


4.5.1 Kim loại nhẹ 


Những kim loại nhẹ quan trọng nhất là nhôm (o =2,7 
kg/dm?), manhê (o =1,7 kg/dm)) và titan (o =4,5 kg/ 
dm)). Với trọng lượng nhẹ và độ bền kéo tốt, những 
hợp kim của kim loại nhẹ càng ngày càng trở nên quan 


trọng, nhất là trong lĩnh vực chế tạo ô tô (Hình 1). Hình 1: Prôfin làm vật liệu xây dựng (bằng hợp kim dẻo 
AIMg3 không tôi được) sản xuất từ phương pháp 
đúc ép đùn liên tục 


Kim loại nhẹ Kim loại nặng 

và các hợp kim của chúng | và các hợp kim của chúng 
Tỉ trọng o < 5 kg/dm3 Tỉ trọng o > 5 kg/dm° 

Thí dụ: Nhôm Thí dụ: Đồng 























C NHÀ / 001/0 0()((0)(v 


M Đặc tính của nhôm 

e_ Tỉ trọng 2,7 kg/dm' (~1/3 của tỉ trọng sắt) 

e_ Nhiệt độ nóng chảy thấp: ~ 660°C 

e_ Dễ biến dạng, dễ hàn, dễ đúc 

I Các loại nhôm 

Những loại hợp kim dẻo 

Nhôm nguyên chất chỉ được dùng ở những nơi cần có 
độ dẫn điện cao, thí dụ như dây điện cao thế ngoài trời. 





Nhôm cắt gọt tự động được hợp kim với chì. Do đó Hình 2: Niềng xe (vành bánh xe) rèn bằng hợp kim dẻo 
chúng trở thành dễ gia công cắt gọt. AlMgi có thể tôi được 

Thí dụ: EN-AW-AI Cu4PbMg-p > Hợp kim cắt gọt tự động 
sản xuất bằng phương pháp đúc liên tục có độ bền kéo cao 
Hợp kim nhôm với Cu, Mn, Mg và Sỉ cũng như với sự 
kết hợp của các nguyên tố hợp kim này tạo ra những 
tính chất đặc biệt như dễ biến dạng, độ bền kéo cao, 
dễ vuốt sâu hay sức bền chống lại ảnh hưởng của thời 
tiết (Hình 1, Hình 2). Đặc tính và sự thích ứng các loại 
hợp kim khác nhau của nhôm có thể trích ra từ các 
sách tra cứu bảng. Một số loại hợp kim trong đó có 
tính tôi cứng được. 

Thí dụ: EN AW-AI Cu4Mg1-z > Hợp kim dẻo cán kéo AlCuMg 

với độ bền cao. 





Hình 3: Thân động cơ bằng hợp kim đúc AlSi 


Những loại hợp kim đúc 

Đa số những hợp kim đúc của nhôm trộn tới 12% silic. Chất này tác động nâng cao tính đúc, như thế cả những 
thiết kế có thành mỏng cũng được đúc dễ dàng (Hình 3). Chúng có độ bền cao và sức bền chống ăn mòn. 
Thí dụ: EN AC-AlSi9 > Hợp kim đúc (AC) cho chỉ tiết thành mỏng có độ bền kéo cao. 


268 


Kim loại nhẹ 





Tôi biến cứng (tôi ủ) hợp kim nhôm 

Một số hợp kim AI có thể tôi được. Qua nhiệt luyện có chủ đích với sự thay đổi cấu trúc đưa đến việc gia 
tăng độ bền. Gia công tôi bao gồm ủ hòa đồng hợp kim (sự ủ dung dịch rắn) ở nhiệt độ khoảng 500°C, 
làm nguội đột ngột trong nước và ủ loại ra. Độ bền cuối cùng sẽ đạt được sau ít ngày. 


I Tên gọi của hợp kim nhôm 




















Vật liệu nhôm được gọi bằng một tên ngắn hoặc EN AW-AI MgSiCu-H111 
bằng một số vật liệu theo chuẩn EN 573. '—==._ | —— 

ˆ % P Ai VốP ¬- Chuẩn Gốc nhôm Trạng thái: 
Tên ngắn gồm có mẫu tự EN AW-AI cho loại vật shfuiÑu ủ và biến 
liệu dẻo và EN AC-AI cho loại vật liệu đúc (Hình Hợp kim Nguyên tố E009 D900) 

>»Pm siAY k2 222 1 HA 3 " x nhôm dẻo hợp kim 
T1 và Hình 2). Tiếp theo là ký hiệu của nguyên tố - . ¬ 
hợp kim và đôi lúc có số chỉ hàm lượng bằng phần Hình1:Tên tắt một hợp kim nhồi dẻo nhôm 
trăm. Sau cùng có thể có thêm phần chỉ tình trạng 
của vật liệu. EN AC-AI Mg5 KF 

na. 6. ". IlA===== | " 
Số vật liệu gồm có phần chữ gọi ở trên và một Chuẩn Gốc nhôm Đúc khuôn 
số đếm. châu Âu kim loại 
„ : Hợp kim Nguyên tố Tình trạng 

Thí dụ: EN AW 6060 (A EN AW-AI MgSi) nhôm đúc hợp kim đúc 


Hình 2: Tên tắt một hợp kim đúc nhôm 


CN CÀ 0002/00) / 0000 Ï- 


Manhê nguyên chất không được dùng làm vật liệu 
chế tạo, chỉ hợp kim manhê được ứng dụng. 





Gia công và ứng dụng 

Hợp kim nhồi dẻo manhê, thí dụ MgAl3Zn, có thể 
làm biến dạng bằng kỹ thuật ép liên tục và rèn 
khuôn và có thể được gia công có phoi với tốc độ 
cao. Vì phoi dễ cháy gây ra hỏa hoạn nên nếu có 
người ta phải dùng bình chữa cháy cấp độ cháy D, 
nhưng không được dùng nước để dập lửa. 
Manhê đúc, thí dụ GD-MgAl8Zn1, phù hợp cho 
các cấu kiện có thành mỏng như khung máy cưa 
xích (Hình 3) hay nắp đậy đầu quy lát. Hình 3: Thân máy cưa xích bằng manhê đúc áp lực 
Trường hợp kết nối những bộ phận làm bằng hợp 
kim manhê với kim loại khác, phải chú ý tới khả 
năng bị ăn mòn qua tiếp xúc. 


4.5.1.3 Vật liệu tỉtan 


Titan có độ bền kéo và độ dẻo như sắt, nhưng nhẹ 
hơn 40% với tỉ trọng 4,5 kg/dm. Nhờ pha trộn hợp 
kim với AI hay nguyên liệu kim loại khác, độ bền 
kéo được nâng cao đáng kể. Thí dụ: TiAl6V4. Vì tỉ 
trọng thấp, độ bền kéo và độ dai cao cũng như sức 
bền chống ăn mòn tốt nên hợp kim titan được ứng 
dụng đặc ĐIỀP HÒNgHGSHD HMDIKHOHOMD-BHĐIO Hình 4: Phôi rèn rôto dạng sao của một máy bay lên thẳng 
gian (Hình 4). (trực thăng) bằng hợp kim titan 











1 Kim loại không chứa sắt được phân chia vào nhóm nào? 
_ 2 Những hợp kim không chứa sắt có những ưu điểm nào so với kim loại ròng không chứa sắt? 





269 


Kim loại nặng 


CO VAN (001000 00( l0 10 





Những kim loại nặng quan trọng nhất được sử dụng cho những cấu kiện trong chế tạo máy là đồng, 
thiếc, kẽm và những hợp kim của chúng. Những kim loại nặng khác thí dụ như crôm, nickel và vanađi 
được dùng làm hợp kim của thép. 





4.5.2.1 Tên tắt của kim loại nặng T = tr 

Những tên tắt của kim loại nặng gồm có ký hiệu hóa — 

học của kim loại gốc, theo sau là ký hiệu của nguyên Kim loại gốc Nguyên tố Hàm lượng % __ Độ bền 
tố hợp kim và số liệu thông tin về hàm lượng bằng Làk Đệ 6L CS 
phần trăm (Hình 1). Đặt trước tên kim loại đúc có Hợp kim đồng với 38% kẽm, 1% mangan và một ít nhôm; độ bền 
thể là mẫu tự ghi phương pháp đúc, thí dụ như G kéo: 420 N/mm° 


cho đúc khuôn cát, GD cho đúc bằng áp lực v. v. Đặt Hình 1: Tên tắt một hợp kim kim loại nặng 

sau tên kim loại có thể là độ bền kéo, thí dụ như 

R420, tức là độ bền kéo là 420 N/mm?. LWT1BH 

Vật liệu đồng không hợp kim có tên ngắn đặc biệt. | —=..1. | 
Thí dụ: Cu-DHP-R220. Ý nghĩa được giải thích phần =— 


Kim loạigốc Hợp kim Số đếm Hợp kim đa 


dưới. Hợp kim đồng dẻo được đặt thêm một tên tắt đồng tồïg nirl0 H029 PB] 


bằng số (số vật liệu). Tên này gồm có các chữ CW và 
một số đếm (Hình 2). Có thể tiếp thêm một mẫu tự 
chỉ nhóm hợp kim. 


Hình 2: Tên tắt bằng số của một hợp kim đồng 


C5. VA2)0i 90 )/-0(09j9 400 00003 





Đồng nguyên chất 

Đặc tính và ứng dụng 

Đồng không hợp kim trong tình trạng được cán nóng 
vừa mềm vừa dễ kéo sợi. Qua tác động đập búa, ép 
hay kéo giãn (bị biến cứng nguội do gia công), đồng 
sẽ trở nên cứng và mềm trở lại khi nung nóng. 
Đồng có tính dẫn truyền cao cho nhiệt và điện, chỉ 
kém bạc. Đồng được dùng làm dây điện (Hình 3) và 
được sử dụng làm ống trao đổi nhiệt và làm lạnh trong —= 
ngành chế tạo máy và thiết bị. Quan trọng nhất là các Hình 3: Dây đồng dùng dẫn điện 
loại đồng có thích hợp cho gia công hàn và hàn vảy. 


`. 









Ngoài ra kim loại đồng được dùng làm hợp kim. 
Thí dụ: Cu-DHP-R220 — Đồng dùng để tạo thiết bị, khả 
năng dẫn nhiệt cao, độ bền kéo R_=220 N/mm!. 


Những hợp kim đồng - kẽm (đồng thau) 
Đặc tính và ứng dụng 

Những hợp kim đồng - kẽm (CuZn) có hàm lượng kẽm 
từ 5% đến 40%. Chúng không bị ăn mòn và sở hữu bề 

mặt có tính trượt. Ở hàm lượng kẽm thấp, thau mềm _ h bác 

và dễ biến dạng, với hàm lượng kẽm cao chúng cứng Hình 4: Chỉ tiết tiện bằng hợp kim đồng-kẽm 
hơn. Nhờ tác động biến cứng nguội, độ bền kéo có thể 

tăng lên đến khoảng 600 N/mm?. Hợp kim CuZn dễ biến dạng, đúc và cắt gọt. Bằng hợp kim này người 
ta sản xuất vỏ phụ tùng và trang bị phụ, vít không bị ăn mòn, những chỉ tiết tiện nhỏ (Hình 4). Hợp kim 
đồng - kẽm đôi lúc có chứa thêm những nguyên tố khác. 

Thí dụ: CuZn36Pb3 — Hợp kim dẻo đồng - kẽm - chì với 36% kẽm và 3% chì; cho chỉ tiết tiện được gia công cắt gọt 
tự động. 


270 


Kim loại nặng 





Hợp kim đồng - thiếc (hợp kim đồng 
đỏ pha thiếc) 

Hợp kim CuSn có từ 2% đến 15% thiếc. 

Chúng không bị ăn mòn và có độ bền kéo cao, 

độ bền mài mòn và có đặc tính trượt tốt. Cùng 

với sự gia tăng hàm lượng thiếc, độ bền kéo và 

sức chống ăn mòn gia tăng theo. Qua biến cứng 

nguội (thí dụ như cán) chúng có thể gia tăng độ 

cứng như “độ cứng lò xo“ và do đó có một độ 

bền kéo 750 N/mm?. 

Hợp kim CuSn được gia công làm vít xoắn, đai Hình 1: Bạc lót cho khớp cacđăng và đầu rô tun bằng hợp kim 

ốc trục, lò xo tiếp xúc, đường trượt và đường SHH PhC Kha nếp 

dẫn hướng cũng như bạc lót (Hình 1). 

Thí dụ cho hợp kim đồng- thiếc: 

CuSn8P > Hợp kim dẻo với đặc tính trượt rất tốt và độ 

bền mài mòn cao, thí dụ như cho ổ trượt có tải trọng 

cao trong động cơ. 

G-CuSn12Pb > Hợp kim đúc có thêm chì, độ bền mài 

mòn rất cao, với tính bền mòn ma sát, thí dụ như cho 

ống lót ổ trượt (Hình 2). 

Hợp kim đúc đồng-kẽm-thiếc 

Hợp kim này cũng được gọi là đồng thau đỏ với 

tính dễ đúc, chịu ăn mòn, dễ gia công cắt gọt 

và có đặc tính trượt tốt. Chúng được dùng làm 

vỏ phụ tùng và vỏ máy bơm (Hình 3). 

Thí dụ: G-CuSn6Zn4Pb2 


Thép Hợp kim CuSn Š- 








Hình 2: Bạc lót chà hình cầu bằng vật liệu G-CuSn12Pb trong 
khung thép 


Hợp kim đồng - nhôm 

Những hợp kim này nổi bật vì độ bền kéo cao, 
độ dai và sức bền chống ăn mòn, đặc biệt đối 
với nước biển. Chúng được ưu tiên ứng dụng 
trong ngành đóng tàu và chế tạo thiết bị dùng 
trong môi trường nước biển và thiết bị hóa chất. 
Thí dụ: CuAl7Si2 > Hợp kim bền trong môi trường nước 
biển dùng trong ngành đóng tàu. 

CuAl10Fe3 Mn2 => Hợp kim dẻo với độ bền chống ăn mòn 
và mài mòn, thí dụ dùng làm bánh vít và chén sú páp. 
Hợp kim đồng - nickel 

Hợp kim đồng - nickel cứng như lò xo, dẫn điện 
tốt, chịu đựng ăn mòn và có ánh kim tương tự 
màu bạc. Chúng được dùng sản xuất công tắc 
điện đàn hồi, khóa, dụng cụ vẽ gạch, thiết bị 
kỹ thuật ống nước, vỏ bọc thiết bị, và “tiền xu” 
(Hình 4). 

Thí dụ: CuNi9Sn2 > Công tắc điện có tính đàn hồi 

Một điều đặc biệt là hợp kim CuNi44, cũng 
được gọi là constantan. Hợp kim này có điện 


trở không bị ảnh hưởng nhiệt độ và được dùng 
làm điện trở. Hình 4: Bộ phận bằng hợp kim CuNi 





271 


Kim loại nặng 








CS VY) )()1/)91019/93.4)4/1 414/1 i972104/-1ì 131 (07-16 


I Hợp kim kẽm 


Hợp kim kẽm chứa trước tiên là chất bổ sung nhôm 
và đồng, những chất phù hợp đặc biệt cho đúc áp 
lực các chỉ tiết thành mỏng, nhưng cũng được dùng 
làm khuôn thổi và khuôn vuốt sâu cho chất dẻo. 


Thí dụ: G-ZnAl6Cu1 — Cho những vật đúc phức tạp. 


Hợp kim thiếc 

Những hợp kim thiếc quan trọng nhất chứa chì 
và được sử dụng làm chất hàn vảy mềm (chất hàn 
thiếc - chì) hay hợp kim đúc áp lực cho những chỉ 
tiết gia công nhỏ với kích thước rất chính xác. 
Thí dụ GD-Sn80Pb — Thí dụ bánh xe răng trong đồng 
hồ nước. 


Hợp kim nickel (kền) 


Nickel có thể trộn với Cr,Mn, Mg, AI và Be thành hợp 
kim. Tùy theo kim loại thêm vào, ta sẽ được những 
hợp kim có độ bền kéo cao, đàn hồi, chịu nhiệt độ 
cao và sức bền chống ăn mòn (Hình 1). 


Thí dụ: NiCr22Mo9Nb — Thí dụ cho phụ tùng chịu nhiệt 


CV (00 (9 00/0000 (0Ð 


Nhiều kim loại không có ý nghĩa như là vật liệu chế 
tạo, thí dụ như crôm hoặc nickel, tuy nhiên là kim 
loại hợp kim chúng lại rất quan trọng (Bảng 1). 
Thí dụ như thép không gỉ trước hết có thành phần 
crôm và nickel, trong thép cắt gọt nhanh (thép gió) 
chứa thành phần vonfram, molybđen, vanađi và 
cobalt. Trong khi những kim loại nóng chảy nhiệt 
độ cao là crôm, nickel, vanađi, cobalt và mangan 
trước hết là cải thiện sức bền chống ăn mòn và cơ 
tính của thép, thì những kim loại có nhiệt độ nóng 
chảy cực đại là vonfram, tantan, molybđen và niobi 
(colombi) cải thiện độ bền nhiệt. 


5.5.2.5 Kim loại quý 


Thuộc vào kim loại quý trước hết là vàng, bạc và 
bạch kim, nhưng iriđi, rohdi (Rh), osmi và paladi 
cũng thuộc vào đấy. Trong ngành kỹ thuật vàng 
và bạc được dùng làm vật liệu truyền dẫn (điện) 
và tiếp xúc, bạch kim dùng làm cặp nhiệt điện và 
dụng cụ phòng thí nghiệm. 












1 Tên ngắn của hợp kim đồng chứa những thông tin 


nào? 


2 Hãy cho biết hai loại hợp kim đồng với mỗi loại một 


Phần giữa có 
thể đàn hồi 


Hình 1: Thiết bị hóa học bằng hợp kim nickel không bị ăn mòn 


NiCu30Fe 


Bảng 1: Nhiệt độ chảy và sự ứng dụng của hợp kim 
nặng” 





Kim loại 


Điểm nóng 
chảy (°C) 


Ứng dụng 








Kim loại hợp kim có nhiệt độ nóng chảy cao 

















Crôm (Cr) 1903 Kim loại hợp kim cho thép, lớp 
mạ phủ ngoài, mạ crôm cứng. 
Thí dụ cho dụng cụ gia công 

Nickel (Ni) 1453 | Kim loại hợp kim cho thép và 
đồng, lớp mạ trang trí, cặp 
nhiệt điện, pin 

Vanađi (V) 1890 Kim loại hợp kim cho thép 

Cobalt (Co) 1493 Kim loại hợp kim cho thép, 
hợp kim cứng, nam châm 
vĩnh cửu 

mangan (Mn) 1244 Kim loại hợp kim cho thép, 


đồng và nhôm 





Kim loại hợp kim có nhiệt độ nóng chảy cực đại 

















Vonfram (W) 3380 Kim loại hợp kim cho thép, 
hợp kim cứng, que hàn, vật 
liệu làm công tắc 

Tantan (Ta) 3000 _ | Trọng lượng hiệu chuẩn, 
cấu kiện cho kỹ thuật chân 
không và kỹ thuật y khoa, 
hợp kim cứng 

Molybđen 2600 _ | Kim loại hợp kim cho thép, 

(Mo) lớp mạ chống mài mòn, bộ 
nung, đèn tia X 

Niobi (Nb) 2410 | Kim loại hợp kim cho thép 











Thí dụ cho các loại thép trang 255 





3 Kim loại hay hợp kim nào thích ứng cho ổ trượt? 
4 Những kim loại sau đây được ứng dụng cho mục 
đích nào: đồng, thiếc, crôm, vonfram, bạch kim? 











hợp kim cụ thể và đặc tính của chúng. 


272 


Vật liệu thiêu kết 





4.6 Vật liệu thiêu kết 


Vật liệu thiêu kết được sản xuất bằng bột kim loại với phương pháp 
ép cao áp thành hình vật ép và qua công đoạn nhiệt luyện tiếp theo 
(gọi là thiêu kết) để đạt độ bền kéo sau cùng (Hình 1). 


4.6.1 Sản xuất chỉ tiết được tạo dạng bằng vật 





| 21 4H |-18.{218(-)10410-104/1A/1-2)0/)00/190 (2310) 


Việc sản xuất chỉ tiết được thực hiện qua nhiều công đoạn gia công 
(Hình 2). 

Sản xuất bột. Vật liệu đầu vào là bột kim loại đạt được bằng phương 
pháp phun bằng vòi hoặc nghiền thành bột dạng bụi của vật liệu nóng 
chảy. Do tốc độ làm nguội cao, những hạt bột có tinh thể mịn và đều. 
Trộn bột. Trong hợp kim thiêu kết những loại bột kim loại cần thiết 
được trộn với nhau. Để cho dễ nén trong gia công ép sau đó, các loại 
bột được pha thêm chất bôi trơn, thí dụ như stearin kẽm (muối và 
este kẽm C_.H. O). 


18 36 2 
Ép. Trong khuôn ép các loại bột được ép thành phôi ép với áp suất 
đến 6000 bar (Hình 3). Qua đó diện tích tiếp xúc các hạt bột gia tăng 
trong lúc những lỗ rỗng nhỏ lại (Hình 4). Những hạt bột hóa cứng 
do biến dạng nguội ở những nơi tiếp xúc. Qua sự bám dính và việc 
bị ép cơ học vào nhau của các hạt bột, vật ép có một sự kết hợp yếu. 
Thiêu kết. Độ bền cuối cùng mà vật ép đạt được 
nhờ gia công thiêu kết qua xử lý nhiệt theo sự 
điều khiển nhiệt độ và thời gian. Ở đây các nguyên 
tử di chuyển vượt qua khỏi vị trí tiếp xúc vào hạt 
dạng bột lân cận của nhau (khuếch tán). Đồng 
thời những diện tích tiếp xúc bị biến cứng nguội 


chày dập trên 








NT 


Hình 1: Puli đai răng được thiêu kết 


| Sản xuất bột 
[ Trộn bột 
[ Ép 


Thiêu kết 





| Hiệu chỉnh 
Ị Chỉ tiết hoàn tất _Ch tiết hoàn tất 


Hình 2: Trình tự sản xuất của vật gia công 
bằng thiêu kết 


=—_ bột kim loại Vật ép lì 

















trước đó được cấu tạo thành tinh thể mới (tái kết 
tinh). Nhiệt độ thiêu kết của bột đơn thuần thấp 
hơn nhiệt độ nóng chảy của vật liệu dạng bột. 
Ở hỗn hợp bột thì nhiệt độ có thể được chọn để 
nó vượt qua điểm nóng chảy của bột với nhiệt độ nóng chảy thấp 
nhất. Do nhiệt độ cao nên chỉ tiết được bảo vệ lúc thiêu kết qua khí 
bảo vệ trước oxy-hóa. Khí bảo vệ thí dụ có thể là hydro, nitơ hay hỗn 
hợp các loại khí này. 





Thiêu kết là một phương pháp nung những hạt bột kim loại đã 
được ép, qua đó nhờ tác động của khuếch tán và tái kết tỉnh để 
tạo thành một cấu trúc kết dính nhau. 





Hiệu chuẩn. Các chỉ tiết được định dạng bằng thiêu kết phần lớn có 
một độ chính xác về kích thước và độ bóng bề mặt vừa đủ. Trường 
hợp những tính chất của bộ phận thiêu kết được đòi hỏi đặc biệt, 
những phôi sẽ được ép bổ sung sau thiêu kết trong những khuôn 
đặc biệt (hiệu chuẩn). 

Rèn thiêu kết. Trong quy trình rèn thiêu kết, các phôi đã tạo dạng 
sơ trước qua thiêu kết được định hình trong một khuôn rèn để trở 
thành chỉ tiết hoàn tất (Hình 1, trang 274). Do cấu trúc đều hơn, 
các vật rèn thiêu kết có cơ tính cao hơn các vật rèn dập bằng khuôn. 


273 


Hình 3: Ép bột thành vật ép 


Hạt bột 


Lỗ rỗng 
(Khoảng rỗng) 


a. trước khi ép 


Chỗ được biến 
cứng nguội 


Lỗ rỗng 

b. sau khi ép 
Tạo mới tinh thể 
Biên (ranh giới) 
tinh thể 


c. sau khi thiêu kết 


Hình 4: Quá trình ép và thiêu kết 


Vật liệu thiêu kết 





4.6.2 Đặc tính và ứng dụng 


Đặc tính của bộ phận thiêu kết chủ yếu do ảnh hưởng của vật liệu 
bột, của nhiệt độ thiêu kết và của áp suất lúc ép. Áp suất thấp đưa 
đến cấu trúc xốp, áp suất cao đưa đến vật liệu chắc (đặc). Các bộ 
phận thiêu kết xốp nhiều được dùng làm thiết bị lọc (Hình 2), xốp 
cũng được dùng làm vật liệu cho bạc lót (thau dầu) (Hình 3). Loại 
này được cho thấm dầu trước khi lắp ráp sẽ có đặc tính bền mòn 
cọ sát. Chỉ tiết thép thiêu kết có thể đưa vào xử lý nhiệt, thí dụ có 
thể tôi cứng hay nhiệt luyện nâng phẩm (hóa tốt). 





H1N1, 41 9/7 Ä1/)171463/11-118 <2. |) 9/49/11), 47-1 ,J7431117124/112111 Ca 


e Sản xuất hàng loạt những bộ phận s Gia công ép đòi hỏi áp lực cao 
hoàn tất để lắp ráp với chỉ phí thuận lợi 
e Sản xuất những hợp kim bằng kimloại se Khuôn ép đắt 
với độ nóng chảy chênh lệch rất lớn 
e_ Các bộ phận thiêu kết xốp và đặc e_ Độ lớn của chỉ tiết giới hạn qua 
đều có thể sản xuất lực ép cao và độ nén chặt ít (yếu) 
e_Tính chất vật liệu có thể lựa chọn được _ ởtrong chỉ tiết. 
bằng thành phần tương ứng của bột. s Giới hạn vì phương pháp định 
e_ Tính bền mòn ma sát với những bạc hình, thí dụ không thể có lỗ khoan 
lót được thấm dầu ngang và lỗ ren răng. 








CO T(0(0100/2l0102)003))/.10)/)1/0//1910)/7-)93)010)/210) 





/4|11 910) 
Bột dùng để sản xuất thép dụng cụ bằng kim loại dạng bột được 
nung khoảng 1000 đến 1100°C và ép với áp suất khoảng 1000 bar 
trong hệ thống ép nóng để đạt được những khối không có lỗ xốp. 
Các khối phần lớn được cán nóng để gia tăng độ dai, sau đó được 
gia công tiếp để trở thành dụng cụ. Thép dụng cụ làm bằng phương 
pháp luyện kim bột có được cấu trúc hầu như không có thiên tích 
(sự chia tách). Hạt cacbit rất mịn và phân phối đều đặn trong cấu 
trúc (Hình 4, trái). Nhờ thế mà sự biến dạng trong lúc nhiệt luyện 
ít và đồng đều hơn, độ bền chống đứt gãy cao hơn so với vật liệu 
của dụng cụ được sản xuất theo phương pháp luyện kim nung hóa 
lỏng (Hình 4, phải). Vì có thể tác động biến dạng nóng được với 
những vật liệu có thành phần hợp kim cao hơn cho nên dụng cụ 
này có độ bền hao mòn tốt hơn. Thí dụ lưỡi doa, cây ren răng và lưỡi 
(dao) phay ngón, có thể được sản xuất bằng những loại thép này. 
Vòng ổ bi và con lăn bằng gốm hoặc vòng bi hỗn hợp (vòng bi lai) 
(trang 390) được sản xuất bằng silic nitrua (Si.N,). Bột silic nitrua 
được dùng thí dụ sơ chế vật ép hình cầu (bi) và sau đó được ép 
nóng ở nhiệt độ đến 1800°C và áp suất đến 2000 bar. Gia công 
cuối cùng được thực hiện bằng phương pháp mài nghiền (Hình 5). 





1 Người ta hiểu thế nào về thiêu kết? 

2 Những bước gia công để sản xuất các chỉ tiết được tạo dạng 
bằng thiêu kết được gọi là gì? 

3 Những bộ phận thiêu kết có những ưu điểm nào? 

4 Thép dụng cụ được sản xuất theo phương pháp luyện kim 
bột như thế nào? 








274 





Phôi thiêu kết Khuôn mẫu 





đẩy (lói) chỉ tiết rèn ra 


Hình 1: Rèn thiêu kết 





Hình 2: Bộ lọc bằng kim loại thiêu kết 





Hình 3: Bạc lót thiêu kết 


Thép dụng cụ sản Thép dụng cụ từ 
xuất từ bột kim loại khối đúc 









a) Bột silic nitrua 


n2 ÌIự 


Lx Bi se ép nóng d) Bi gốm đã mài 
nghiền 





Hình 5: Những giai đoạn sản xuất bi gốm 
cho vòng bỉ (ổ lăn) 


Vật liệu gốm 


4.7 Vật liệu gốm 


Vật liệu gốm là vật liệu phi kim loại, vô cơ 











được sản xuất khi nung phôi ép từ bột. 





Những vật liệu gốm hiện đại gọi là gốm kỹ thuật 
hay gốm công suất cao, được dùng trong ngành 
chế tạo máy càng ngày càng nhiều dưới dạng bộ 
phận lắp ráp và trong kỹ thuật sản xuất dưới dạng 
dụng cụ (Hình 1). Chúng đảm nhận những nhiệm 
vụ riêng biệt mà chỉ có chúng mới có đặc tính 
đáp ứng được. 


Tính chất vật liệu gốm 
Những vật liệu gốm có một số đặc tính chung làm 
chúng khác hẳn với thép. 





Những tính chất ưu điểm là: 
e Độ cứng và độ bền nén cao 

e Bề mặt có tính trượt với độ bền mài mòn cao 
e Độ bền nhiệt cao đến khoảng 1500°C 

e Độ bền ăn mòn và độ bền chịu hóa chất 

e Tỉ trọng thấp từ khoảng 2kg/dm' đến 4kg/dm3 
e Đa số có tính cách điện 








Tuy nhiên vật liệu gốm không thể biến dạng và dễ 
vỡ khi bị va chạm mạnh. Chúng không thể chịu 
được ứng suất tăng vọt thí dụ như ở vết khía và 
không chịu được ứng suất kéo cao. 

Vì những đặc tính này mà các cấu kiện bằng vật 
liệu gốm hoặc đáp ứng được nhiệm vụ đặc biệt 
(Hình 2) hoặc làm cấu kiện đặc biệt lắp vào cụm 
lắp ráp (Hình 3). Ở đấy, những cấu kiện này đảm 
nhận nhiệm vụ chống hao mòn hay hoạt động ở 
nhiệt độ cao. 





Thanh truyền bằng thép 


M Sản xuất 

Việc sản xuất vật liệu gốm bắt đầu từ các nguyên 

tố gốc dưới dạng bột và bao gồm nhiều giai đoạn 

sản xuất (Hình 4): 

1. Nghiền và trộn bột nguyên thủy thành khối 
gốc (khối lượng ban đầu) 

2. Tạo hình phôi thô (mẫu ép thô, bánh ép tươi). 
Mẫu này có thể hoàn thành bằng ép khuôn hay 
bằng đúc áp lực và đùn ép dạng bột nhão. 

3. Nung phôi thành cấu kiện gốm ở nhiệt độ từ 
1400°C đến 2500°C. Ở giai đoạn này dạng bột 
được nung kết trở thành cấu kiện. 

4. Gia công sau cùng những cấu kiện bằng 
phương pháp mài, nếu có yêu cầu bề mặt trượt 
láng. 


Hình 3: Bạc lót bằng gốm trong một thanh truyền 








Hình 4: Sản xuất vật liệu gốm 


275 


Vật liệu gốm 





I Các loại gốm và ứng dụng 

Gốm thạch anh (gốm silicat) 

Vật liệu gốm này, cũng được gọi là sứ công nghiệp hay sứ kỹ thuật, 
được nung với hợp chất gồm 50 % ôxít nhôm (AI.,O.),25 % cát thạch 
anh (S¡O,), và 25 % tràng thạch (KAISi.O,). 

Sứ kỹ thuật có sứ thô màu trắng và đặc. Vật liệu này có độ bền cơ 
học tốt, chịu đựng được nhiều hóa chất và có khả năng cách điện 
rất cao. Ứng dụng chính là bộ phận cách điện trong máy móc, thiết 
bị gia nhiệt (máy sưởi nhỏ/thiết bị nung) bằng điện, công tắc và 
đèn (Hình 1). 

Gốm ôxít 

Ôxit nhôm (AI.,O,) được thiêu kết thật đặc là loại vật liệu gốm quan 
trọng nhất. Gốm này có độ bền ép cao, độ cứng và độ bền mài mòn 
cũng như chịu được nhiệt độ cao và có khả năng dẫn nhiệt khá. 
Nó được gia công làm đầu phun sợi, đĩa đệm kín, bộ phận dẫn sợi, 
bánh xe uốn, vành đệm kín trượt và mảnh cắt (Hình 2). Cả zirikon 
ôxit (ZrO,) thực hiện bằng thiêu kết ép cũng được dùng cho các 
ứng dụng tương tự. 

Gốm không thuộc ôxít. Những vật liệu gốm không thuộc nguồn 
ôxít là silic cacbua và silic nitrua. 

Gốm silic cacbua (SiC) ngoài độ cứng cao, độ bền mài mòn và độ 
chịu nhiệt cao còn có độ giãn nở thấp, khả năng dẫn nhiệt cao và 
khả năng chống ăn mòn tốt nhất chống axít và trong kim loại lỏng 
(nóng chảy). Vật liệu này được chế biến thành ống bảo vệ nhiệt kế 
và lớp bọc bồn nóng chảy cho kim loại nhôm, thanh nung và vòng 
đệm trượt kín (Hình 3). 

Gốm silic nitrua (Si N,) bao hàm sự kết hợp độc nhất của độ cứng, 
độ bền mài mòn, độ bền chịu nhiệt cao, độ bền chống ăn mòn của 
hóa chất cũng như độ bền ép lớn và độ dai tạm đủ. Gốm silic nitrua 
có thể ứng dụng làm cấu kiện chịu tải cơ học cao và chuyển động 
nhanh, thí dụ như vòng trượt, vòng bi ổ lăn, vật thể lăn và dụng cụ 
gia công gang đúc (Hình 4). 

Gốm than. Vật liệu kết hợp từ carbon với silic cacbua liên kết độ 
bền nhiệt độ cao cùng với độ bền kéo, độ bền nén và độ bền hao 
mòn cực đại. Với vật liệu này người ta có thể sản xuất đĩa thắng 
công suất cao (Hình 2 trang 275). 


Tráng gốm (phủ gốm) 

Tráng gốm được ứng dụng khi cấu kiện bằng thép với độ bền và độ 
dai cao nhưng cần các tính chất của bề mặt gốm: độ cứng và độ bền 
ép cực cao, độ bền mài mòn, độ bền chống ăn mòn của hóa chất và 
tính cách điện. Bề mặt gốm thường hay được phủ lớp từ hợp chất 
của ôxít nhôm và titan đioxít (TiO,). Chúng được phủ bằng phương 
pháp phun plasma thí dụ trên con lăn, bộ dẫn sợi, trục cán (Hình 5). 






1 Vật liệu gốm có những đặc tính nào? 
2 Người ta dùng ôxít nhôm thiêu kết để làm gì? 
3 Vì sao phải tráng lớp gốm lên cấu kiện bằng thép? 





276 











®%—._mấp: 


Hình 4: Vòng bi (bạc đạn) bằng silic nitrua 





Hình 5: Cấu kiện bằng thép tráng gốm 


Nhiệt luyện 








4.8 Nhiệt luyện thép 


Qua nhiệt luyện, các đặc tính của thép và vật liệu gang sắt có thể thay đổi theo mong muốn. Đặc biệt là 
độ cứng, độ bền và tính gia công có thể cải thiện. Nguyên nhân của sự cải thiện đặc tính là sự thay đổi 


của cấu trúc vật liệu. 


4.8.1 Các loại cấu trúc của vật liệu sắt 





Vật liệu sắt chứa một hàm lượng carbon nhất định từ quá trình 
sản xuất. Hàm lượng carbon này có thể là điều quấy nhiễu, vì hàm 
lượng carbon cao quá sẽ làm cho sắt giòn. Mặt khác, một thành 
phần carbon nào đó trong sắt lại là điều kiện để cải thiện nhiều 
đặc tính qua nhiệt luyện. 

Nguyên nhân của tác dụng carbon trong sắt là ảnh hưởng của 
carbon vào kết cấu bên trong, cấu trúc (tinh thể). 

Khảo sát cấu trúc của sắt làm nguội chậm, người ta nhận ra rằng sắt 
có cấu trúc khác nhau tùy theo hàm lượng carbon (Hình 1). 

Sắt tỉnh khiết kỹ thuật kết thành một cấu trúc từ những hạt vê tròn. 
Cấu trúc này được gọi là ferit hoặc sắt anpha (Fe) (Hình 1a). Loại 
này mềm, dễ biến dạng và từ hóa được. 


| Sắt chứa từ 0,1 % đến khoảng 2 % carbon được gọi là thép. 


Thép chứa carbon không ở hình thức nguyên chất mà là dưới dạng 
kết nối hóa học: cac bua sắt (sắt cacbit) Fe C. Thành phần cấu trúc 
này được gọi là xêmentit. Chất này cứng và giòn. 

Với hàm lượng carbon thấp (đến 0,8 %) xêmentit tách ra dưới dạng 
sọc mỏng (xêmentít sọc) kéo xuyên qua hạt ferit (Hình 1b). 





Trong thép có 0,8 % carbon (thép ơtectoit), tất cả hạt ferit có sọc 
xêmentit xuyên qua hạt. Cấu trúc này được gọi là peclit vì dáng 
giống như xà cừ (Hình 1c). 

Thép có carbon ít hơn 0,8 % (thép hạ ơtectoit) có một cấu trúc 
bao gồm hạt ferit và hạt peclit. Cấu trúc này được gọi là cấu trúc 
ferit-peclit (Hình 1b). 

Thép với thành phần carbon lớn hơn 0,8 % (thép thượng ơtectoit) 
chứa nhiều carbon đến nỗi ngoài thành phần sọc xêmentit trong 
hạt peclit còn có thành phần xêmentit ở biên hạt (xêmentit biên 
hạt) (Hình 1d). Càng có hàm lượng cao xêmentit trong cấu trúc, 
thép càng cứng hơn mà độ giòn cũng tăng lên. 


Sắt với hàm lượng carbon từ 2,5 % đến 3,7 % là gang sắt. 








Ngoài carbon, gang còn chứa thêm một lượng silic cao. Nguyên 
tố này tác động làm cho phần lớn carbon không phản ứng thành 
xêmentit Fe.C mà tách rời dưới dạng carbon nguyên chất thành tấm 
than mỏng. Nhìn tổng quát trong vật đúc có những loại tách rời này: 
phần trội hơn 0,8 % carbon tách rời dạng miếng than mỏng ở biên 
hạt trong khi phần còn lại của carbon kết tinh thành sọc xêmentit. 
Cấu trúc của vật liệu gang sắt đúc vì thế bao gồm một chất cơ bản 
(chất nền) peclit hay ferit-peclit và giữa những hạt có graphit tấm 





a) Sắt ròng (tinh khiết) kỹ thuật 


Hạt ferit 
Biên hạt 

Tinh thể ferit 
b) Sắt với 0,5 % carbon 





Tinh thể ferit-peclit 


c) Sắt với 0,8 % carbon 





Hạt peclit 
(sọc của 

xêmentit 
trong ferit) Ậ 


bằng 


mỏng 





Graphit tấm trong tỉnh thể cơ 
bản (nền) peclit 


Hình 1: Các loại tỉnh thể của vật liệu sắt 


xen vào (Hình 1e). với hàm lượng carbon khác nhau 


277 


Nhiệt luyện 





CÍVTC|-Ì( Noo ¡(1009 01071 aÌ/.0/9)03 41/01 7-i006-1(00)/ 





Ở nhiệt độ từ 20°C (trong phòng) cho đến 723°C, vật liệu sắt có cấu trúc khác nhau tùy theo hàm lượng 
carbon (Hình 1, trang 277). Nếu được nung nóng hơn 723°C sẽ xuất hiện thêm các cấu trúc khác nữa. 
Giản đồ trạng thái của hợp kim sắt-carbon (Hình 1) trình bày tổng quan về loại cấu trúc loại nào mà 
vật liệu sắt có thể có với một thành phần carbon nhất định ở một nhiệt độ nhất định . 

Những đường vẽ liên tục và đứt trong giản đồ phân cách những phạm vi cấu trúc. Do đó, thí dụ như 
đường vẽ P-S phân chia khu vực ferit-peclit với khu vực austenit-ferit hoặc đường vẽ G-S phân chia khu 
vực austenit-ferit với khu vực cấu trúc austenit. Những loại cấu trúc ở nhiệt độ đến 723°C trong giản đồ 
trạng thái của hợp kim sắt-carbon được ghi ở phần trên của trục carbon. Thí dụ: sắt với 0,5 % carbon có 
một cấu trúc ferit-peclit, sắt với 1,2 % carbon một cấu trúc peclit-xêmentit biên hạt. Cả hai khu vực cấu 
trúc có đường giới hạn của nhau ở 0,8 % carbon. Ở đó chỉ có đơn thuần cấu trúc peclit. 





Khi vượt qua hay hạ thấp hơn đường biên (ranh giới) của cấu trúc, cấu trúc sẽ biến đổi. 





Thí dụ: Lúc làm nguội một thép lỏng với 0,8 % carbon, chất lỏng từ nhiệt độ 1480°C bắt đầu cấu tạo tinh thể austenit. 
Toàn bộ vật liệu sẽ đông đặc dưới 1380°C và bao gồm tỉnh thể austenit. Khi làm nguội tiếp tục, cấu trúc austenit 
biến thể thành cấu trúc peclit ở 723°C. 




























































































1600 
1536 k^ 
1500 
% Sắt lỏng (với carbon hòa tan) 
1400 
Sắt lỏng 
1300 + tinh thể 
Austenit XS Sắt lỏng + 
ề S xêmentit 
1200 “ 
§$ IE IC 
3. 1100 
“6= Ị | 
z | | 
1000 Austenit + xêmentit biên hạt Ị Leđeburit + 
Ị + leđeburit (+graphit) ) Ị xêmentit 
Austenit + Ị (+ graphit) 
9114G Austenit xêmentit biên hạt = 
900 † “e) 
I œ 
| ] 
| | 
800 : | 
+ Fent Mức }23'C 
(Đường 723°C) , K 
ị | ị 
Ì Ï 
ị ị 
ị 
Ị kề 205 Ị 
Feniz=e Peclit + | Peclit+ xêmentit biên hạt + Leđeburit + xêmentit 
SỈ penit 5 xêmentit |. leđeburit (+ graphit) 9 (+graphit) ) 
= SE biện hạt Ị Ï Ị 
500 ch TL TT TL TC —C——ccrLT—L—LL—T TL TL Lich 
0 0,5 08 1 21C 3 4 43 5 % 6 6,67 
= : HIẾU — +- Hàm lượng carbon ————= 
ơtectoit ơtectoit ì 
‹ Thép 





Hình 1: Biểu đồ trạng thái của hợp kim sắt - carbon (với các khu vực cấu trúc của vật liệu sắt có hàm lượng carbon) 


"Trong các loại sắt với hàm lượng carbon trên 2,06 % (gang sắt đúc) và thêm vào thành phần Si, một phần của carbon tách ra dưới dạng graphit (Hình 1). 


278 


Cấu trúc thép khi nung nóng chậm 





LẺ. 06-))8//003À//.11/7-)/198111)/04/)-1001d/)))1193110)/10) 





Giản đồ trạng thái của hợp kim sắt-carbon có ý 
nghĩa đặc biệt đối với thép (Hình 1). 

Hàm lượng carbon của chúng đạt đến khoảng 2 %, 
nhiệt độ dùng cho nhiệt luyện đến khoảng 11000C. 
Những loại thép được gia công nhiệt luyện để cải 
thiện những tính chất nhất định. Trong giai đoạn 
này, rất nhiều sự thay đổi khác nhau xuất hiện bên 
trong vật liệu. 

Nếu nung sắt có carbon (thép) lên trên 723°C, nó sẽ 
biến đổi cấu trúc. Nguyên nhân của sự thay đổi cấu 
trúc này là sự thay đổi của mạng tinh thể (Hình 2). 
Khi nung lên 7239°C, mạng tinh thể lập phương tâm 04 0,8 12 16 % 206 
khối (krz) của tinh thể ferit lật sang dạng lập phương B22 2425216 LA mang 

tâm mặt (kfz) của mạng austenit. Nơi trống đi ởtâm 
khối của mạng kfz được một nguyên tử carbon của 
sọc xêmentit chiếm chỗ. Tinh thể hỗn hợp mới hình 
thành. Tinh thể mới này được gọi là austenit hay sắt 
gama (Fe ). Austenit kết thành hạt tinh thể nhiều 
góc, có tính dai cũng như dễ gia công biến dạng 
và trái với ferit, không từ hóa được. 

Loại thép với 0,8 % carbon (cấu trúc peclit) xuất 
hiện sự biến đổi tỉnh thể này toàn diện ở 7239°C 
(Điểm S trong hình 1). 

Những loại thép với hàm lượng carbon dưới 0,8 
% thành phần peclit của cấu trúc ferit-peclit biến 
đổi sang austenit ở 723°C. Thành phần ferit còn lại 
chuyển dần sang austenit giữa đường P-S và đường 
G-S. Phía trên đường G-S, toàn bộ cấu trúc biến đổi 
sang austenit. 

Trong thép có hơn 0,8 % carbon, phần peclit của 
cấu trúc peclit-xêmentit biến đổi mạng tinh thể lúc 
vượt qua đường S-K thành austenit. Phần xêmentit 
biên hạt hòa tan dần dần với sự gia tăng nhiệt độ 
ở vùng nhiệt độ giữa đường S-K và S-E. Trên đường 
S-E sẽ chỉ có cấu trúc austenit. 

Những biển chuyển của thép mô tả trong quá trình 
nung nóng sẽ chuyển ngược lại nếu làm nguội 


° = 
S.e= 
oi 


Nhiệt độ ———= 
° 
ễ 
= 


Ai 
M 
œ 





Hình 1: Những góc của thép trong biểu đồ trạng thái Fe-C 








723°C 










Cấu trúc tinh thể: Mạng lập 
phương tâm khối của ferit 


Š Phóng đại 


Mộc 





ˆ^ X , TU TA lo Sớ Am g. "Nguyên Tứ, 
chậm. Cấu trúc austenit biến đổi trở lại peclit ở nhiệt i SE--./ 2 0§öOO:†(ở trong Xême 











độ 723°C, mạng austenit với mạng lập phương tâm 


mặt (kfz) lật trở về lập phương tâm khối (krz) của Hình 2: Sự thay đổi mạng và cấu trúc của một loại sắt với 
ferit. 


0,8 % carbon ở 723°C 





1 Sắt với hàm lượng 0,8 % carbon có cấu trúc 4 Người ta sẽ đọc được những thành phần cấu 
nào trên và dưới 723%C? trúc nào của loại thép có hàm lượng carbon 
2 Gang sắt đúc chứa những thành phần cấu 04 % từ giản đồ Fe-C? 
trúc nào? 5 Cấu trúc của thép với hàm lượng 1% carbon 
3 Người ta có thể đọc được gì từ giản đồ trạng sẽ ch đổi như thế nào khi nung từ 20°C đến 
thái hợp kim sắt-carbon? 1000°C? 








279 


Nung ủ 





Tổng quan về các loại nhiệt luyện 


Người ta gọi nhiệt luyện để chỉ tác dụng nhiệt gây thay đổi vĩnh viễn cấu trúc và đặc tính. Người ta phân 


biệt các phương pháp nhiệt luyện sau: 

















Nung Tôi (trui) Ủ hóa Tôi lớp Tôi thấm Thấm Thấm 
tốt (Ủ cải da ngoài carbon nitơ cacbua nitơ 
thiện) 

















C2 A) |(j¡io) 





Nung là một phương pháp nhiệt luyện, gồm 
các giai đoạn nung nóng chậm, giữ cố định 
nhiệt độ nung và làm nguội chậm. 





M Các phương pháp nung. Các phương pháp 
nung khác nhau ở nhiệt độ và thời gian nung 
(Hình 1). 

e Qua nung giảm ứng suất tất cả dạng ứng suất 
do chảy dẻo trong chỉ tiết sẽ giảm đi. Các ứng 
suất trong (ứng suất nội thể) có thể do đúc, cán, 
rèn hay hàn phát sinh ra. Người ta nung các chỉ 
tiết ở 550°C đến 650°C trong 1 đến 2 giờ (Hình 1). 
e Nung tái kết tỉnh (ủ trung gian) được ứng dụng 
đưa cấu trúc bị biến thể do biến dạng nguội trở 
về cấu trúc chưa biến thể. Một cấu trúc hoàn toàn 
mới được hình thành qua tác động nung nhiều 
giờ ở nhiệt độ 550°C đến 650°C (Hình 2). 

e Khi nung mềm (ủ mềm), tùy theo hàm lượng 
carbon của thép, người ta nung nóng lên 680°C 
đến 750°C và giữ cố định nhiệt độ trong nhiều giờ. 
Cũng có thể đạt tác dụng như thế bằng phương 
pháp nung thay đổi nhiệt độ, nghĩa là với nhiều 
lần thay đổi nhiệt độ vượt qua đường PSK (Hình 
1). Qua nung mềm xêmentit sọc biến đổi thành 
xementit hạt (Hình 3). Nhờ thế mà vật liệu dễ biến 
dạng và dễ cắt gọt. 

e Nung ủ thường hóa được ứng dụng khi cần 
phải loại bỏ cấu trúc không đồng đều hay có hạt 
to. Việc này đạt được với cách nung với thời gian 
ngắn ở nhiệt độ nằm gần trên đường GSK (Hình 
1). Điều này đưa đến sự cấu tạo hạt hoàn toàn 
mới. Qua đó hình thành một cấu trúc hạt mịn và 
đồng đều (Hình 4). Quá trình này cũng được gọi 
là làm mịn lại (Hồi tỉnh thể). 

e Người ta hiểu nghĩa thuật ngữ ủ khuếch tán là 
một cách nung thời gian dài ở nhiệt độ 1050°C 
đến 1250°C. Mục đích là để cân bằng hàm lượng 
khác biệt trong chỉ tiết, phát sinh qua quá trình 
đúc (sự chia tách hay thiên tích). 






Austenit 


Nhiệtđộ ——> 


Vùng nhiệt độ: Nung tên ứng suất 
Nung tái kết tỉnh 
Perlit 
0) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
Hàm lượng cabon_ ———>= 





Perlit + Xêmentit 


1,2% 1,4 


Ferrit + Perlit 





Hình 1: Nhiệt độ nung thép carbon, vẽ vào biểu đồ trạng thái Fe-C 


Chỉ tiết vuốt Tinh thể bị Tinh thể sau 
sâu biến dạng sau khi nung 
khi vuốt sâu 


Nung ở 550 => 
đến650C /đtTVf 


trong 
nhiều giờ 





Hình 2: Nung tái kết tỉnh 


Cấu trúc của 
phôi tiện thô 


Phôi tiện Cấu trúc của phôi tiện 


thô sau khi nung mềm 


nung ở 680 
đến 750°C 


trong nhiều \Š: 
giờ 





Hình 3: Ủ mềm 


Tinh thể sau khi 
nung thường hóa 


Tinh thể sau 
khi rèn 


Chỉ tiết rèn 





Hình 4: Nung ủ thường hóa (làm mịn lại) 


Lỗi nung. Không giữ cố định nhiệt độ và thời gian nung sẽ không đưa đến sự thay đổi cấu trúc như 
mong muốn. Khi nung với thời gian quá dài và nhiệt độ vượt quá mức, vật liệu sẽ bị hư hại hay bị phá hủy. 


280 


Phương pháp tôi 





G=N[o (G00) 


Phương pháp tôi bao gồm nhiều giai đoạn gia công 
(Hình 1). Đầu tiên chỉ tiết được nung nóng lên 
nhiệt độ tôi và tiếp theo là giữ cố định nhiệt độ này. 
Rồi chỉ tiết được làm nguội đột ngột, tức là nhúng 
vào nước hay dầu. Nhờ đó mà thép rất cứng, nhưng 
cũng giòn và dễ gãy. Vì thế chỉ tiết tiếp tục được 
ram, nghĩa là nung lên nhiệt độ ram, tiếp theo đó 
chỉ tiết được để giảm nhiệt trong không khí. Chất 
thép sẽ có độ cứng cần dùng. 


Tôi là một phương pháp nhiệt luyện làm cho 





thép cứng và có độ bền chống hao mòn. 





Trước tiên dụng cụ và cấu kiện chịu mài mòn được 
tôi (Hình 2). 


Quá trình diễn tiến bên trong lúc tôi 

e Lúc nung nóng thép vượt qua nhiệt độ của 
đường GSK trong biểu đồ trạng thái Fe-C tinh thể 
biến đổi từ lập phương tâm khối của mạng ferit 
sang lập phương tâm mặt của mạng austenit (Hình 
2, trang 279). Chỗ trống (được giải phóng) ở tâm 
khối của tỉnh thể được một nguyên tử carbon có 
nguồn gốc từ thành phần cấu trúc xêmentit (Fe.C) 
chiếm lấy. Sự biến đổi này có thể thấy được trong 
ảnh mài (ảnh chụp cấu trúc tế vi). 

e Làm nguội chậm. Khi làm nguội chậm thép 
austenit, sự biến đổi sẽ đảo ngược. Mạng tinh thể 
lập phương tâm khối sẽ xuất hiện trở lại (Hình 2, 
trang 279). Nguyên tử carbon rút đi (khuếch tán) 
ra khỏi tâm khối lập phương và kết nối với nguyên 
tử sắt thành xêmentit (Fe.C), tự tách rời dưới dạng 
sọc. Cấu trúc peclit hình thành giống như trước 
khi nung. 

e Làm nguội cấp tốc (Nhúng làm nguội). Nếu thép 
austenit được làm nguội thật nhanh, mạng austenit 
lập phương tâm mặt sẽ lật chuyển đột ngột thành 
mạng ferit lập phương tâm khối khi nhiệt độ xuống 
thấp hơn đường GSK (Hình 3). Nguyên tử carbon 
ở giữa khối không có thì giờ rút ra khỏi mạng. Ở 
giữa mạng có cùng lúc một nguyên tử carbon và 
có thêm một nguyên tử sắt. Vì thế mạng tinh thể bị 
bóp méo rất mạnh. Một cấu trúc được dưới dạng 
những hình kim mịn, được gọi là mactensit. Cấu 
trúc này rất cứng nhưng giòn. 

Mactensit chỉ được hình thành khi chỉ tiết được 
làm nguội đủ nhanh (với một tốc độ làm nguội tối 
thiểu) và khi thép có đủ hàm lượng carbon. 


Chỉ những loại thép có trên 0,2 % carbon mới 


thích hợp cho nhiệt luyện tôi. 











Nung nóng 


àm nguội 
cấp tốc 





lG.1/006080270/6A 2À Pu 
Nhiệtđộtôi \_ Giữcố định. 


Làm nguội 
cấp tốc 


Nhiệtđộ ——=— 


Nhiệt độ ram 








Thời gian ————= 


Hình 1: Quá trình diễn tiến nhiệt độ trong phương pháp tôi 








Dũa bảng ⁄ 
( h Đường ray của 
một thanh dẫn 
Lưỡi đục 


hướng con lăn 


Kim vạch (mũi rạch dấu) Lưỡi khoan xoắn 


Hình 2: Chỉ tiết gia công đã tôi 





Thép được nung đến nhiệt độ tôi 
Cấu trúc: Austenit Mạng austenit lập phương 
S0 Si) 7 ý tâm mặt 











Nguyên tức ề 
(trong tâm khối lập phương)_ tử Fe 





Nhiệt độ tôi 











Thép tôi 
Mạng tỉnh thể lập phương 


Cấu trúc: mactensit 
" tâm khối bị méo 


K~ 2A Tả 







Nguyên từ có 
: T và nguyên tử È (ở giữa mạng) 














tử Fe 





Hình 3: Biến đổi cấu trúc lúc làm nguội cấp tốc 


Phương pháp tôi 





 Nung nóng và giữ cố định nhiệt độ tôi 
Chỉ tiết được đưa vào một lò tôi đã nung nóng 
lên nhiệt độ tôi trên toàn tiết diện (nung thấu) 
và nhiệt độ tôi được giữ vững trong một thời 
gian nhất định. 











Ởnhững loại thép carbon nhiệt độ tôi phụ thuộc 
vào hàm lượng carbon và có thể trình bày trong 
biểu đồ trạng thái của hợp kim sắt-carbon (Hình 
1). Nhiệt độ này cần phải cao hơn đường GSK 
khoảng 40°C. Qua đó sự biến đổi tinh thể của cấu 
trúc ferit-peclit sẽ chắc chắn đạt được. 





Nhiệtđộ ——> 


Vùng nhiệt độ ram lúc tôi 






































0 0/2 0,4 0,6 0,8 I0 20012. 
Hàm lượng carbon ————>== 


Nhiệt độ tôi quá thấp sẽ sinh ra những vùng vật 


liệu không cứng (đốm mềm). Nhiệt độ tôi quá Hình 1: Nhiệt độ tôi và nhiệt độ ram của thép carbon trong 
cao làm cấu trúc tôi có dạng kim thô với độ giòn biểu đồ trạng thái Fe-C 
cao. 


Thép carbon với hơn 0,8 % carbon được nung 
mềm trước khi tôi để có một cấu trúc nền ferit 


với hạt mịn xêmentit (Hình 3 trang 280). Khi tôi ĐH ôi Su d0 0000 0 li 00H ng 


theo chiểudài đến trước đáy quay lên đến trước 








người ta đạt được cấu trúc nền mactensit mịn với trên 

những hạt xêmentit được xen vào. Trục 

Ở thép hợp kim, nhiệt độ tôi thường cao hơn ở nà Khớp 

thép carbon và thời gian giữ nhiệt độ cố định dài khoarí vấu Dao pHay 
hơn. Hai điều này được ghi trong những trang tớ) + n 








tiêu chuẩn về vật liệu và có thể tìm ra ở đấy hoặc 
ở trong quy định nhiệt luyện của công ty sản 
xuất thép. 





Làm nguội cấp tốc (Nhúng làm nguội) Hình 2: Nhúng đúng cách khi làm nguội cấp tốc 
Làm nguội nhanh cho chỉ tiết đã được nung nóng 
đến nhiệt độ tôi sẽ đạt được bằng cách nhúng 
vào nước hay dầu nhũ (dầu emulsi) hoặc thổi 
khí. Lúc làm nguội cấp tốc, tư thế của chỉ tiết lúc 
nhúng vào và chuyển động trong chất lỏng làm e Chỉ tiết dạng thanh nhúng theo chiều dài 
nguội rất quan trọng, nhờ đó tránh được sự làm e Chi tiết với tiết diện lớn nhất được nhúng trước 
nguội không đồng đều dẫn đến méo mó (Hình 
2). Phải đảm bảo rằng những bọt hơi phát sinh 
ở bề mặt chỉ tiết được giải thoát nhanh. Bọt bám 
chắc làm giảm tốc độ truyền nhiệt và ngăn việc 
làm nguội đồng đều cho chỉ tiết. 





(6/1/-L-1/84/)1/4/7-1/)108.4/1Ả-)/108/1:)1 0) ‹-|oàxoi« 


e Chỉ tiết có lỗ cụt phải nhúng với miệng hở 
quay lên trên để cho bọt khí thoát được 

e Chỉ tiết có bể mặt phẳng nên nhúng cạnh 
hẹp trước. 








M Ram 

Sau khi làm nguội cấp tốc, thép rất cứng và giòn. Vì tỉnh thể cứng và giòn của mactensit khiến cấu trúc 
bị căng ở bên trong tinh thể, bị méo, có vết nứt lúc tôi và khi chịu tải có thể tác động đến gãy giòn. Để 
giảm thiểu sự hóa giòn này, chỉ tiết vừa được tôi sẽ được nung ở nhiệt độ ram, giữ cố định trong một 
thời gian và làm nguội từ từ. Thép carbon và thép hợp kim thấp được ram ở nhiệt độ 200°C đến 350°C 
(Hình 1), thép hợp kim cao từ 500°C đến 700°C. Bằng phương pháp ram, độ giòn của thép giảm xuống, 
độ cứng chỉ giảm không đáng kể nhưng thép chắc chắn có một độ dai. 

Qua ram, trên bề mặt láng của chỉ tiết hình thành màu ram, nhờ đó người ta có thể sử dụng để ước đoán 
được nhiệt độ ram. Để màu ram hiện ra rõ ràng, chỉ tiết ram phải được mài bóng ở một chỗ. 


282 


Phương pháp tôi 





Dung dịch nhúng làm nguội lúc tôi (chất tôi) 

Tốc độ làm nguội có thể điều chỉnh được bằng ứng dụng những 
dung dịch nhúng làm nguội khác nhau (Hình 1). 

e Nước có tác động mạnh nhất. Làm nguội cấp kỳ với nước cho các 
loại thép carbon thí dụ C6ó0U, vì chúng cần tác động làm nguội đột 
ngột (tốc độ làm nguội tối thiểu) để tôi. 

e Dầu có khả năng làm nguội cấp tốc thấp hơn nước. Nguy cơ bị 
biến dạng và nứt giản đi đáng kể. Thép hợp kim thấp thí dụ như 
50CrMo4 được làm nguội trong dầu. 

e Nhũ tương (Emulsi) nước-dầu hoặc nhũ tương nước-polyme 
có tác dụng làm nguội nằm ở giữa nước và dầu. 

e Bồn nóng - bồn làm nguội cấp tốc là muối nung chảy từ 200%C 
đến 500°C. Chi tiết được làm nguội cấp tốc trong bồn nóng, giữ 
trong đó từ 5 đến 15 phút và tiếp theo để nguội trong không khí. 
e Không khí di động có hiệu quả làm nguội thấp nhất. Khí này được 
dùng để làm nguội cho thép hợp kim cao thí dụ HS6525. 

Bề dày lớp tôi 

Khi làm nguội cấp tốc, nhiệt lượng ở lớp vùng biên (lớp da) của chỉ 
tiết được thoát ra nhanh hơn vùng bên trong. Vì thế, tốc độ làm 
nguội của lớp ngoài bìa (lớp biên) cao nhất và giảm đi theo chiều 
hướng tâm. Trong thép carbon vì tốc độ làm nguội khác nhau nên 
chỉ có tỉnh thể mactensit cấu thành ở lớp da (lớp vùng biên), bên 
trong của chỉ tiết phát sinh cấu trúc peclit (Hình 2). 

Các loại thép carbon vì thế chỉ có một lớp tôi da cứng khoảng 5 
mm, lõi bên trong của chỉ tiết không được tôi toàn bộ. Đối với một 
loạt ứng dụng, người ta mong muốn có một lớp tôi mỏng, thí dụ 
như bánh xe răng. Trong những trường hợp khác người ta cần có 
chỉ tiết được tôi suốt (tôi toàn bộ), thí dụ như ổ bi (ổ lăn). Phần lớn 
thép hợp kim có khả năng tôi cứng toàn bộ được. 


Biến dạng và nứt do tôi 

Chỉ tiết tôi có sự thay đổi về kích thước và hình dạng được gọi là 
sự biến dạng tôi (Hình 3). Trong trường hợp làm nguội cao tốc thật 
nhanh thậm chí còn bị nứt. 

Biến dạng và nứt do tôi được hình thành trong hai giai đoạn (Hình 
4): Khi nhúng vào chất làm nguội, vùng biên nguội thật nhanh và 
qua đó tự co rút lại (giai đoạn 1). Phần lõi còn giữ kích thước của 
lúc đầu và cản trở việc co rút của vùng biên. Điều này dẫn đến tác 
động căng, biến dạng và rạn nứt ở chung quanh chỉ tiết. Trong diễn 
biến tiếp tục, vùng lõi cũng nguội và muốn co lại (giai đoạn 2). Vào 
lúc này vùng lõi lại bị vùng biên cứng cản trở khiến phát sinh tác 
động căng, biến dạng và rạn nứt ở vùng giữa lõi và biên. Thêm vào 
đó, việc cấu tạo tinh thể thành mactensit gây thêm tác động căng 
vì mactensit có thể tích cao hơn ferit 1%. 





Người ta đạt được tình trạng ít biến dạng và không rạn nứt 

bằng cách: 

e Sử dụng một chất làm nguội chậm hơn. 

e Tôi gián đoạn: Chỉ tiết được nhúng vào nước làm nguội cấp 
tốc thời gian ngắn, sau đó đem ra đưa vào bồn dầu làm nguội. 

e Tôi theo cấp: Chỉ tiết được nhúng vào bể muối, thí dụ như tại 
450°C và sau đó để nguội trong môi trường không khí. 








283 








—^ 


400 





Nhiệt độ 
» 
S= 
S) 






































60 s 80 100 


0 20 40 
Thời gian ——= 


Hình 1: Biểu đồ làm nguội 


Chiều sâu tôi (Độ 
thấm tôi) 


Lớp vùng biên được 
tôi (mactensit) 








~x^ 






Hình 2: Tiết diện một bánh xe răng bằng 
thép carbon được tôi 


Hình trụ bị 


phình ra 
(phù) 


Độ cong của 
trục chỉ tiết 


Hình 3: Biến dạng do tôi 


Giai đoạn 1: Lõi nóng của chỉ tiết cản 
trở vùng biên đang co lại 

















Giai đoạn 2: vùng biên cứng cản trở 
lõi đang co lại 














s Vùng biên 
-—— đãnguội 











Hình 4: Sự hình thành của biến dạng và 
nứt do tôi 


Tôi thép dụng cụ 





M Ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim 

Nhiều nguyên tố hợp kim thí dụ như crôm, vonfram, mangan và nickel giảm tốc độ làm nguội để tạo 
thành mactensit, nghĩa là có thể hình thành cấu trúc cứng với tốc độ làm nguội chậm. Vì thế, thép hợp 
kim không được làm nguội cấp tốc đột ngột với nước, mà chỉ nên nhúng trong dầu, trong nhũ tương 
hay trong bồn muối nóng. Với những loại thép có hàm lượng hợp kim cao, sự kết tỉnh mactensit xảy ra 
ngay cả khi làm nguội trong không khí. 





Chất làm nguội trong quá trình tôi cho thép carbon và thép hợp kim thấp là nước hay dầu, cho thép 
hợp kim cao là dầu hay không khí. 









Bước công nghệ gia công tôi của thép 












| Nung giảm = re! 
dụng cụ ứng suất |_ Tôi -|_ Ram_ | 
Thép dụng cụ đạt được độ cứng, độ bền mài mòn | IỆ k bạ lò, SG 
` ^ . 2 ` .^ ^ “ z 0 định (nị Ọ, 
và độ dai đủ nhờ nhiệt luyện đúng cách. _ l6 l0 và An : = 
s Ễ a2 XÊ số, ki S = lệt độ tôi 
Những loại thép dụng cụ thường được nhà sản # s s00 đen | l[_ Siaiđoạn ~ Không|khí 
xuất giao hàng trong tình trạng được nung ủ mềm “ lễ soc | ø| nungsơbộ : 
(Trang 270). _ 8 
= _- 
\G) 


Việc xử lý nhiệt bao gồm nhiều bước gia công 
(Hình 1). 














Cân bằng (điều hòa) 


Sau giai đoạn gia công chuẩn bị (cưa, rèn, gia công 
thô v.v.), các chỉ tiết được nung giảm ứng suất ở 


600°C đến 650°C. Tiếp theo là giai đoạn gia công Hình 1:Biểu đồ hệ quả của nhiệt độ-thời gian cho việc xử 
, lý nhiệt thép dụng cụ 


Thời gian ————= 


kết thúc thí dụ tiện tỉnh, rồi kế tiếp là nung nóng 
lên nhiệt độ tôi, vượt qua một hay nhiều bậc nung 
sơ bộ, để đảm bảo toàn tiết diện được nung nóng. Bảng 1: Nhiệt độ xử lý nhiệt (9C) 
Sau đó mới nung nhanh lên nhiệt độ tôi và giữ cố 














TH ÖNGHH HA vo. là Xà S42 120 27/5957 1 0010 E Thé Nung mềm Tôi Chất làm nguội 
định ở nhiệt độ này cho đến khi toàn bộ biến thành : 3 Ỷ 
tỉnh thể austenit. C80 W1 680..710 |  780..820 nước 
Tùy loại thép, việc làm nguội cấp tốc được thực 60WCrV7 710...750 870...900 dầu 





hiện trong nước, trong dầu, trong bồn muối nóng X155CrVMo12-1| 780..820 | 1020..1050 | dầu/không khí 
hay trong không khí. Khi những chỉ tiết được làm 
nguội đến 80°C thì chúng được đưa trực tiếp vào lò 
với 100°C đến 150°C để cân bằng nhiệt độ. 

Sau khi làm nguội và cân bằng nhiệt độ phải ram 
ngay để tránh nứt do ảnh hưởng ứng suất. Nhiệt 
độ ram cho các loại thép có liên quan, lấy từ biểu 
đồ ram và thực hiện độ cứng theo mong muốn 

















HS6-5-2 770..840 | 1190..1230 | không khí/dầu 





















































(Hình 2). 
E= 
Những chương trình nhiệt luyện được các nhà sản E 
xuất thép cung cấp trong tờ vật liệu. 8 
Sau khi tôi, thép cứng đến độ chỉ còn có thể gia 48 TT mm. 
công được bằng phương pháp mài. Vì thế, chỉ tiết N 
phải có một lượng dư gia công để có thể mài bỏ = 
phần thay đổi hình dáng do biến dạng khi tôi. Hình 2: Biểu đồ ram của những loại thép khác nhau 





1 Có bao nhiêu loại phương pháp nung? 5 Thép carbon có nhiệt độ tôi nào? 
2 Người ta loại trừ cấu trúc hạt thô như thế nào? _ 6 Những chất làm nguội nào được sử dụng? 
3 Tôi bao gồm những quá trình gia công nào? 7 Sự biến dạng tôi trong chỉ tiết tiện hình thành 
4 Cấu trúc tỉnh thể nào được thành hình sau khi như thế nào? 
làm nguội cấp tốc? 





284 


Nhiệt luyện 








“8.5. |0112410)/-:1(/197-11410817-1/ 1919172100) 


Những cấu kiện chịu những tải trọng dạng va đập 
cần có độ bền cao và đồng thời độ dai lớn. Những 
đặc tính này người ta đạt được bằng thép nhiệt 
luyện phù hợp qua cách xử lý nhiệt bao gồm tôi 
và kế đó ủ (ram) với nhiệt độ giữa 500°C và 700°C. 
Phương pháp xử lý nhiệt này được gọi là nhiệt 
luyện. Những chỉ tiết máy được nhiệt luyện, thí 
dụ như trục truyền động, trục khuỷu, vít, đòn bẩy, 
bu lông, cơ cấu thanh (cơ cấu đòn bẩy) (Hình 1). 





Qua nhiệt luyện, người ta sẽ có được những 
cấu kiện với độ bền cao và độ dai lớn. 





Nhiệt độ ram của phương pháp nhiệt luyện ở mức 
500°C đến 700°C cao hơn hẳn so với nhiệt độ ram 
của phương pháp tôi (Hình 2). 

Thép carbon hay thép hợp kim được sử dụng 
cho nhiệt luyện. Thép nhiệt luyện carbon có hàm 
lượng từ 0,2 % đến 0,6 % carbon, thép hợp kim 
nhiệt luyện có thêm hàm lượng thấp của crôm, 
molybđen, nickel hoặc mangan. 

Các loại thép nhiệt luyện thường được sử dụng là: 
C45E, 28Mn6, 42CrMo4. Sau khi được nhiệt luyện 
các loại thép cácbon có độ bền đến 1000 N/mm)?, 
các loại thép hợp kim đến 1400 N/mm?. 


Biểu đồ nhiệt luyện 

Sau khi tôi thép sẽ rất cứng và có độ bền cao, 
nhưng lại giòn và dễ gãy. Qua phương pháp ram 
nối tiếp độ cứng, độ bền kéo và giới hạn đàn hồi 
bị giảm bớt. Độ dai và độ giãn ở điểm gãy (độ bền 
đứt) tăng lên. Những đặc tính cơ học một loại thép 
đạt được qua nhiệt luyện có thể đọc trong biểu đồ 
nhiệt luyện của nó (Hình 3). 

Thí dụ: Khi ram ở 550°C thép nhiệt luyện C45E đạt những 
cơ tính riêng như sau: độ bền kéo R,. = 730 N/mmw?, giới 
hạn đàn hồi Re = 390 N/mm?, độ bền đứt A = 16%. 


Diễn biến bên trong cấu trúc lúc 
nhiệt luyện 

Sau khi làm nguội cấp tốc, cấu trúc tinh thể có sẵn 
mactensit hình kim (Hình 4), một cấu trúc cứng 
giòn @. Khi ram ở 400°C, một phần mactensit 
phân hóa ra ferit được phân bố đồng đều và kim 
xêmentit (xêmentit dạng kim), tự thải ra (tách ra) 
trong phần mactensit còn lại @. Việc nâng nhiệt 
độ ủ cao dần lên làm tiến triển sự phân hóa của 
mactensit. Với nhiệt luyện ở 550°C, mactensit phân 
hóa toàn bộ thành ferit và kim xêmentit @. Cuối 
cùng ram ở 700°C, toàn bộ kim xêmentit bị vo lại 
thành hạt xêmentit @. 


Trục truyền 
động bánh 


——- Em ,‹v 
răng Đòn bẩy 


Ví (định ốc) Trục khuỷu EEƑ' 


Hình 1: Cấu kiện được nhiệt luyện 















[ |b 


nH= 
EH 





Nhiệt độ 
ram 
















Nhiệtđộ ———= 











Thời gian 


Hình 2: Diễn biến của nhiệt độ lúc nhiệt luyện 


{ Vật liệu C45E (C45) | 












































N/mm2 ——__ 
600 30 
% 
œÊ =”400Ƒ 20 
© «‹o 'ö 
`ÙĐ 
19 ® 20 0 
đe» Eb & 
a< 
s 0 
'” 450 500 550 600 °C 700 750 


Nhiệt độ ram ———>= 


Hình 3: Biểu đồ nhiệt luyện của thép C45E 


( Cấu trúc ram: 400°C, 1 tiếng, 
41 HRC, mactensit, ferit, 
xêmentit dạng kim 


) Cấu trúc tôi sau khi làm 
nguội: mactensit với dạng 
kim thô, 60HRC 





KU tê  CHYU  uờh Trị , 
VÉ g C1, ve, Do coi vê 
kệ: vš bụi E : h kh - - E5 -_`”— , VU 
VÀNG ốc lên tì ° 
k_. vn ¬hmÌ _- TT 
hà >Sy ¡~: EDDN| rên: 


m: 700C 1 tiến 


(@ Cấu trúc ra 
14 HRC, xêmentit dạng hạt 


g9, 


—. 
cản 1 
" 





Hình 4: Cấu trúc sau khi tôi và ram 


285 


Nhiệt luyện 





Nhiệt luyện cho thép tôi cải thiện (tôi hóa tốt) 


Những phương pháp nhiệt luyện cho thép tôi cải thiện là xử lý nung và nâng phẩm (tôi cải thiện). Nhiệt 
độ của những cách xử lý nhiệt khác nhau có thể trích từ bảng (Bảng 1). 





Cách xử lý nung được chọn tùy theo nhu 


cầu. Nung mềm để xêmentit sọc biến bằng °C 


Bảng 1: Nhiệt độ nhiệt luyện của vài loại thép nhiệt luyện 














thành xêmentit hạt mịn; nung ủ thường Thép Nung mềm Nung ủ Nhiệt luyện 

hóa để có được cấu trúc đều và mịn. thường hóa Tôi Ð Rauw 
Nhiệt luyện nâng phẩm (cải thiện, hóa tốt) C35E 650..700 | 860..900 | 840..880 | 550..600 
là xử lý nhiệt chuẩn cho thép nhiệt luyện. 34Cr4 680.720 | 850.890 | 830..870 | 540..680 
Mục ốích là có được một chỉ tiết với độ bền 34CMo4 | 680.720 | 850.890 | 830..870 | 540..680 





và giới hạn đàn hồi cao cũng như có độ dai 





Ð Nhiệt độ thấp để cho tôi trong nước, nhiệt độ cao để tôi trong dầu 














lớn (độ bền đứt cao). 
Tùy theo độ cao của nhiệt độ ủ (ram) có 






























































N 2 1400 
thể ủ để có được độ bền kéo cao hay là (Em ru 
độ dai lớn. Vì thế người ta phân biệt thép Ị Ị 1000 
nhiệt luyện cứng và thép nhiệt luyện dai. g& 29 sminr 
Nhiệt độ cần thiết khi ram thép nhiệt luyện 8 si - PT: 
r8 đê c.s I= 
để đạt được sự tương quan mong muốn s H s` Vile JA—] 1C bi 
giữa độ bền kéo và độ giãn đứt gãy có thể œ%:Z] go Sài lúc: Nai luế: TT. | lS 
đoc ra từ các biểu đồ nhiệt luyện được äi 450 500 600 700 450 500 600 700 450 500 600 700 8g 


các nhà sản xuất chuẩn bị sẵn để sử dụng 
(Hình 1). 


Nhiệt độ ram °C ———= 


Hình 1: Biểu đồ nhiệt luyện của các loại thép 





“1,0 ())(1›19)1-1/ 3440) 09:-6(/419)) 

Tôi vùng biên của một chỉ tiết được ứng dụng khi chỉ tiết cần một 
vùng biên cứng chống mài mòn nhưng trong vùng lõi cần có độ 
bền kéo cao và dẻo. Điều này cần thiết cho những chỉ tiết mà bề 
mặt của nó phải chịu ứng suất hao mòn và va đập cơ học đổi chiều 
mạnh, thí dụ như các loại trục, bu lông, bánh xe răng và băng trượt 
(Hình 2). Có nhiều phương pháp để tôi vùng biên. 


Tôi da cứng (Tôi vùng biên) 








Tôi da cứng là phương pháp tôi mà ở đó một lớp mỏng ở vùng 
ngoài của chỉ tiết bằng thép có tính tôi được nung thật nhanh 
qua việc dẫn nhiệt mạnh vào và làm nguội tức khắc. 









Vì thời gian nung ngắn, vùng nằm sâu hơn của chỉ tiết chưa được 
nung nóng đến nhiệt độ tôi, do đó mà vùng này còn nguyên chưa 
tôi. Tôi vùng biên phù hợp cho thép carbon và thép hợp kim đặc 
biệt thí dụ như C45E (Ck 45) hoặc 42CrMo4. Việc nung nóng cho 
vùng biên được thực hiện với nhiều phương pháp khác nhau. 


Nhiệt dùng cho tôi cảm ứng (tôi cao tần) vùng biên của chỉ tiết 
được tạo ra từ những dòng điện xoáy cao tần. Những dòng điện 
xoáy được tạo ra từ cuộn cảm ứng, nơi dòng điện xoay chiều cao 
tần đi qua (Hình 3). Chi tiết được đẩy xuyên qua cuộn cảm ứng với 
tốc độ không đổi, được nung nóng đến nhiệt độ tôi chỉ ở lớp ngoài 
vùng biên và được làm nguội cấp tốc bằng một hệ thống phun 
nước. Chiều sâu của lớp nung được xác định qua sự điều chỉnh 
tốc độ xuyên qua cuộn cảm ứng cùng với tần số cảm ứng. Phương 
pháp tôi cảm ứng đặc biệt phù hợp cho các cấu kiện quay đối xứng. 


286 





Hình 2: Cơ phận được tôi cứng ngoài và 
lõi dai 


Cuộn cảm ứng (làm 
nguội bằng nuớc) 


Trục chưa tôi 








Vùng biên 


Điện xoay chiều 
được nung 


tần số cao 






Phun nước 


Trục đã tôi làm nguội 


Hình 3: Tôi cảm ứng (tôi cao tần) 


Tôi vùng biên 





Tôi bằng la de (laser) được ứng dụng để tôi vùng biên ở một phạm 
vi nhỏ của cấu kiện thí dụ như cam và ngõng trục (cỗ bợ trục) của 
một trục. Một tia la de nung vùng này lên nhiệt độ tôi, tiếp theo 
đó được giàn phun nước làm nguội cao tốc. 


Ống dẫn nước 
làm nguội 


4z Ốngdẫn 
z khí đốt 
Dẫn tiến 









Nước phun 
Tôi bằng ngọn lửa là nung thật nhanh lớp vùng biên bằng lửa 
cháy mạnh lên nhiệt độ tôi và làm nguội cấp kỳ bằng phun nước 
(Hình 1). Lửa nung và vòi phun nước xếp đặt kề nhau được điều 
khiển vượt qua chỉ tiết với vận tốc chậm. Chiều sâu của vùng biên 
tôi được định bằng vận tốc bước dẫn tiến của mỏ đốt. Hình dạng 
của mỏ đốt và vòi phun nước được làm cho thích hợp với chỉ tiết. 





Lớp vùng biên Lớp vùng biên Mỏ đốt 
đã tôi được nung nóng 


Hình 1: Tôi bằng lửa một đường dẫn hướng 
(đường trượt) 


Tôi thấm carbon 





Carbon được đưa vào lớp vùng biên của một loại thép có hàm lượng carbon thấp (thấm carbon) và 
tiếp theo đó được tôi (Hình 2). Do đó người ta sẽ có được một chỉ tiết với lớp vùng biên được tôi có 
nhiều carbon và vùng lõi nghèo chất than, không tôi và dẻo. 





Thấm carbon (Thấm than) 


Các loại thép từ 0,1% đến 0,2% carbon, thí dụ như thép C10E, được dùng để tôi thấm carbon. Những loại 
thép này thật sự không thể tôi được vì hàm lượng carbon thấp. Sự nâng cao hàm lượng carbon, được gọi 
là thấm carbon, là kết quả của việc nung chỉ tiết trong chất cung cấp carbon qua nhiều giờ ở nhiệt độ từ 
880°C đến 980°C. Chất carbon xâm nhập vào lớp bìa của chỉ tiết do đó lớp bìa có thể tôi được. Hàm lượng 
carbon ở lớp vùng biên phụ thuộc vào chất ứng dụng còn chiều sâu của lớp thấm carbon phụ thuộc vào 
nhiệt độ và thời gian xử lý. Chất ứng dụng là chất ở thể rắn, lỏng hay khí. 

Thấm carbon bằng chất thấm rắn (thấm carbon bằng bột) được thực hiện bằng cách bọc chỉ tiết 
trong một hộp chứa đầy than cốc và than gỗ nghiền nhỏ rồi đưa vào lò nung (Hình 2). Ở nhiệt độ nung, 


than nghiền và không khí phản ứng thành khí 
CO và CO., những khí này thâm nhập vào lớp 
vùng biên và cấu tạo với sắt của chỉ tiết thành 
cacbit sắt Fe,C. Chiểu sâu của lớp thấm carbon 
có thể đến 1mm. 


Để thấm carbon bằng chất thấm lỏng, những 
chỉ tiết được ngâm vào trong bồn muối lỏng 
tiết than (xyanua) và giữ trong ấy (Hình 2). Muối 
xyanua nung lỏng rất độc. Làm việc phải theo 
quy định an toàn lao động cho việc xử lý chất độc 
của hiệp hội nghề. Chất thải của muối xyanua và 
nước rửa có chứa xyanua phải được loại bỏ theo 
đúng quy định. 

Các chỉ tiết thấm carbon bằng chất khí được 
đưa vào một lò kín khí (Hình 2), trong ấy khí tiết 
than được thổi qua. Chất khí thấm carbon được 
dùng là nhiều loại hỗn hợp khí mà thành phần 
chính là carbon monoxit (CO) và hydro (H.). Vì 
chất khí là chất độc và có thể nổ nên phải tuân 
thủ nghiêm ngặt biện pháp an toàn. 

Tôi và ủ 

Chỉ tiết thấm carbon chỉ có được những đặc tính 
sử dụng mong muốn sau khi tiếp tục tôi và ủ 
(Hình 2). Chỉ có lớp thấm carbon được tôi, phần 
lõi của chỉ tiết vẫn không được tôi và dẻo. 


Chỉ tiết chưa tôi bằng thép có hàm lượng carbon thấp 


Thất bị 


trong một bồn muối 
tiết than 


trong lò nung trong một 
gói than cốc và than gỗ 


= ` 


Tôi và ủ ñ tà 


sau khi nung đến nhiệt từ nhiệt của thấm 
độ tôi carbon 


ab8U 


Làm nguội cấp tốc 
_ 


trong lò khí 
thấm carbon 

























Bàn 


lớp vùng biên 
được thấm carbon 
và đã tôi 

lõi của chỉ tiết 


Chỉ tiết được tôi da cứng không được tôi 


Hình 2: Trình tự gia công trong phương pháp tôi thấm carbon 


287 


Tôi vùng biên 












































M Xử lý nhiệt các loại thép thấm carbon_ [Bãng1:Nhiệt độ xử lý nhiệt vài loại thép thấm 

Việc xử lý nhiệt cho các loại thép thấm carbon carbon (°C) 

(hàm lượng carbon từ0,1% đến 0,2%) bao gồm Nhu Tôi thấm carbon : 

nhiều bước nhỏ (Bảng 1): Thế | mườnghóa | Thấm | Làmnguội |  Ủram 
Ẫ Ä š carbon cấp tốc 

° DuHg DHIMOHĐ Độo C15E 880.920 | 880tới980 | 880..920 | 150..200 

ÿ TTHEMIEHIHEN, 1. 17Cr3 | 900..1000 860..900 | 150.200 

s- Làm nguội cấp tốc và ủ 17CrNi6—6 |_ 900...1000 830.870 | 150..200 

Qua thấm carbon, hàm lượng carbon ở lớp 

vù ng biên của chỉ tiết được nâng lên từ 0,6% Phương pháp và điều khiển nhiệt độ Kết quả 


đến 0,8%, cho nên có thể tôi mactensit. Sau khi 
thấm carbon, lớp vùng biên có cấu trúc khác 
với vùng lõi. Điều này có thể đưa đến rạn nứt tại 





Tôi trực tiếp 


L ——chẩmebo 









Độ cứng cao ở lớp vùng 
biên, lõi mềm với hạt trở 
nên thô, ít méo mó, chỉ phí 


vùng chuyển tiếp cấu trúc. Để tránh nứt, người X _—— Bo ĐSINI BÓi tt ho? 
ta ứng dụng nhiều cách điều chỉnh nhiệtlúctôi  £ Bạn) 
thấm carbon (Hình 1). Thời gian _ 


Ở trường hợp tôi trực tiếp, việc tôi thực hiện từ 
nhiệt lượng thấm carbon. Trước khi làm nguội 
cấp tốc nhiệt độ được giảm từ nhiệt độ thấm 
carbon xuống nhiệt độ tôi. 

Trong trường hợp tôi đơn giản, sau khi thấm 
carbon, chỉ tiết được làm nguội đến nhiệt độ 
bình thường, tiếp theo đó được nung một lần 
nữa để tôi. Cách tôi chuyển hóa đẳng nhiệt 
được làm nguội trong bồn muối xuống 500°C 
đến 550°C và giữ ở mức này (Hình 1). Việc tôi 
tiếp theo đưa đến một độ cứng cao ở vùng biên 
và một sự nối kết rất tốt giữa vùng biên và lõi. 


Tôi nitơ (thấm nitơ) 





Tôi đơn giản 








Thời gian - 


Độ cứng cao ở lớp vùng 
biên, cải thiện đặc tính 
vùng lõi. 





Tôi chuyển hóa đẳng nhiệt trong 








%- Thấm carbon 
—Ï—= Tôi 






Thời gian 
Lo 








Độ cứng cao ở lớp vùng 
biên, lõi dẻo với độ bền 
cao, Ít nguy cơ nứt và 
biến dạng 


Hình 1: Các phương pháp tôi thấm carbon khác nhau 





Trong phương pháp tôi nitơ, một lớp mỏng vùng biên của chỉ tiết bằng thép nitơ hóa được làm giàu 
với nitơ, do đó phát sinh một vùng biên rất cứng và có độ bền mài mòn. 





Ở phương pháp thấm nitơ, việc tăng độ cứng không dựa vào vào cấu tạo mactensit mà là cấu tạo hợp 
chất nitơ (nitrua) cực kỳ cứng ở lớp vùng biên của chỉ tiết. 

Việc làm giàu nitơ ở lớp vùng biên xảy ra bằng cách nung chỉ tiết trong bồn muối là nguồn cung cấp 
nitơ từ 560°C đến 580°C hoặc trong lò nitrua với dòng khí amoniac chảy qua ở 500°C đến 520°C. Chất 
nitơ thấm nhập vào lớp vùng biên kết hợp với sắt và nguyên tố hợp kim của thép thành các nitrua kim 
loại rất cứng. Chúng cung cấp cho lớp tôi nitơ độ cứng tối cao có thể đạt ở các loại thép (đến 1200 HV'). 
Chiều sâu của lớp tôi thấm nitơ dày chưa tới 1/10 mm. 





TẾ cj[1/.Ndï!.No)/)1/0//1519)/1155⁄2104/7 4/18/1110) 


e©_ Sau khi thấm nitơ không cần phải nung nóng, làm nguội cấp tốc và ram vì độ cứng phát sinh trực 
tiếp do sự thấm nitơ. 

e_ Cấu kiện được tôi nitơ không bị méo mó vì chỉ được nung lên độ 500°C 

e Độ cứng của lớp thấm nitơ được giữ lại đến nhiệt độ nung 500°C (độ bền nung ủ). 

e Tôi nitơ tạo ra một lớp vùng biên cực kỳ cứng, qua đó có sức bền chống mài mòn và có tính trượt 





Nhược điểm là sự nối kết yếu giữa lớp tôi nitơ và vật liệu gốc (vật liệu nền), điều này có thể dẫn đến việc 
lớp tôi cứng bị bong ra khi chịu áp suất cao ở bề mặt. Tôi nitro được dùng cho trục đo, cam điều khiển, 
vít đùn, dụng cụ ép đúc liên tục. 


288 


Thí dụ sản xuất về nhiệt luyện 





C0. VN (0090 010/00402)0(90400)2/)()-0vd/..10./-11.‹-10) 





(Tiếp theo thí dụ sản xuất ở trang 200) 

Đài kẹp (tấm kẹp) được mô tả trong thí dụ sản xuất, 
sau khi được gia công cắt gọt cần được nhiệt luyện 
để đạt đến độ bền kéo 700 N/mm? và tôi lớp vùng 
biên ở phạm vi của đường rãnh (Hình 1). Cấu kiện 
này nhờ đó có được độ bền cao cũng như độ cứng 
cao ở đáy rãnh. Chỉ tiết bằng loại thép C45E thích 
ứng cho nhiệt luyện và tôi bằng lửa nung. 





I Nhiệt luyện 
Điều kiện nhiệt luyện được lấy ra từ sách bảng tra 
cứu. Đó là: 











Nhiệt độ tôi: 820... 860°C và làm nguội cấp tốc bằng 
nước hay dầu 

Nhiệt độ ủ: 550... 660%C 

Nhiệt độ tôi được chọn là 830°C và làm nguội cấp 

tốc bằng dầu để tránh biến dạng méo mó nếu tôi 

được làm nguội đột ngột thật gắt bằng nước. 

Từ biểu đồ nhiệt luyện của thép C45E người ta đọc 

được nhiệt độ ủ là 630°C để đạt độ bền kéo 700 N/ 

mm? (Hình 2). Việc nhiệt luyện được thực hiện với 

những nhiệt độ này bằng sự nung nóng lên nhiệt 

độ tôi trong lò tôi, làm nguội trong dầu và tiếp Hình 2: Biểu đồ nhiệt luyện của thép C45E 

theo đó thực hiện ủ. 





e 





m 








Độ bền kéo R_ (N/mm?) 


























B50 600 650 700 


—— — — Giới hạn đàn hồi R_(N/mm?) 


—-—— Ðộ giãn khi đứt A (%) 
———~—- Độco thắt khi đứt Z (%) 


Nhiệt độ ủ (°C)——> 


I Tôi da cứng (tôi lớp ngoài) 

Trong phạm vi rãnh của bệ kẹp, lớp vùng biên cần phải tôi để tiếp nhận áp lực bề mặt của vít ép (Hình 
1, trang 200). Tra cứu từ trong sách bảng, ta có nhiệt độ tôi cho lớp vùng biên từ 820°C đến 900°C. Độ 
cứng tối thiểu 55 HRC. 

Để thực hiện tôi lớp vùng biên, chỉ tiết được nung thật nhanh bằng mỏ hàn đèn xì ở phạm vi rãnh và 
khi đạt nhiệt độ tôi sẽ được nhúng làm nguội trong bồn nước ngay lập tức. Nhiệt độ tôi có thể xác định 
bằng màu nung ở mặt chỉ tiết vùng rãnh. Nhiệt độ này được xác định gần đúng bằng bảng màu nung. 
Việc tôi vùng biên đúng cách cho đáy rãnh có thể kiểm tra lại bằng phương pháp đo độ cứng Rockwell 
(trang 295). 








1. Những đặc tính nào của chỉ tiết cần đạt được nào đạt được khả năng có thể tôi được (tính 
sau nhiệt luyện? tôi) cho lớp vùng biên? 
2. Nhiệt luyện gồm có những công đoạn nào và 7... Có những phương pháp thấm carbon nào? 
khác biệt với tôi qua đâu? 8. Có bao nhiêu phương pháp tôi thấm carbon 
3. Có thể đọc được những gì trong biểu đồ nhiệt cho thép thấm carbon? 
luyện của một loại thép? 9. Nitơ hóa là gì? 
4. Giới hạn đàn hồi của thép 34Cr4 sau khi nhiệt 10. Những lớp nitơ có các đặc tính gì? 
luyện với nhiệt độ ủ 550°C? 11. Hãy tìm trong sách bảng tra cứu những điều 
5, Tôi lớp vùng biên được thực hiện như thế nào? kiện tôi cho một búa thép C80U, nếu độ cứng 
6. Trong phương pháp tôi thấm carbon, làm thế ngoài vùng biên phải đạt ít nhất 60 HRC. 





289 


Kiểm tra vật liệu 





4.9. Kiểm tra vật liệu 


Kiểm tra vật liệu gồm ba nhiệm vụ: 

se _ Xác định tính công nghệ của vật liệu, thí dụ 
như độ bền, độ cứng và khả năng gia công. 
Nhờ đó người ta sẽ có được sự hướng dẫn cho 
việc sử dụng vật liệu. 

e Kiểm tra lại chỉ tiết đã hoàn tất thí dụ vết 
nứt hay sai sót trong xử lý nhiệt. Nhờ đó ngăn 
ngừa được việc sử dụng phôi có khuyết tật và 
sẽ gây hư hại. 

e_ Xác định nguyên nhân tổn hại nơi những chỉ 
tiết bị vỡ (Hình 1). Qua đó người ta sẽ lựa chọn 
vật liệu phù hợp hơn và tránh những tổn hại 
tương tự về sau. 











s `u chưa? 

_ - Vật liệu có những đặc tính công 
nghệ mà nhà sản xuất bảo đảm 
hay không? 

- Vật liệu có khuyết tật không? 


« Quy định về nhiệt luyện có được 
thực hiện hay không? 


+ Cấu kiện đã bị ăn mòn trong điều 
kiện như thế nào? 





Hình 1: Trục rỗng bị gãy và những nguyên nhân gãy có thể vì lý 
đo vật liệu 





4.9.1 Kiểm tra đặc tính gia công 


Những phương pháp kiểm tra công nghệ sau đây làm nhiệm vụ xem xét tính năng của vật liệu hoặc bán 
thành phẩm cho một ứng dụng nhất định hoặc một phương pháp gia công (Hình 2): 


Thử nghiệm uốn (kiểm tra uốn gập) dùng để 
kiểm tra khả năng biến dạng của vật liệu thanh và 
kiểm tra mối hàn. Mẫu thử được uốn cong trong 
một gá uốn cho đến khi vết nứt xuất hiện. Góc 
uốn khi vết nứt xuất hiện được đo và xem như là 
con số đo lường. Trường hợp không bị nứt, mẫu 
thử sẽ được uốn gập. 

Thử nghiệm uốn qua lại dùng để kiểm tra khả 
năng uốn nhiều lần của thép lá và thép băng. 
Mẫu thử được uốn qua lại trong khung uốn cho 
đến khi có vết nứt. Số lượng của lần uốn được 
xem như là con số đo lường. 

Thử nghiệm vuốt thúc sâu phương pháp 
Erichsen cung cấp chỉ số đánh giá (trị số tham 
khảo) cho khả năng vuốt thúc sâu của vật liệu 
lá. Độ sâu của vết ấn IE đến khi có vết nứt được 
dùng làm chỉ số. 

Thử nghiệm nén (rùn) kiểm tra khả năng ép 
nóng của vật liệu cho đỉnh tán và vít. Chúng 
không được nứt khi ép đến 1/3 chiều cao ban đầu. 
Thử nghiệm độ giãn kiểm tra sự thích ứng rèn 
(tính rèn) của thép. Một mẫu thử nghiệm phẳng 
nung đỏ được rèn tay bằng đầu búa đến khi nở 
rộng bằng 1,5 chiều ngang. Trong khi thử nghiệm 
không được phát ra vết nứt. 

Kiểm tra đường hàn có nhiệm vụ đánh giá các 
mối hàn. Một mẫu thử mối hàn được kẹp trong 
bàn kẹp (ê tô) hay đập bằng búa cho đến khi gãy 
mối hàn. Cấu trúc tinh thể nơi gãy và có khi dùng 
cả khuyết tật hàn hiện có để đánh giá. 


Thứ nghiệm uốn cong Thử nghiệm 
(kiểm tra uốn gập) uốn qua lại 
Chày ép “5i 
(khuôn ép) Mẫu thử 


























Thử nghiệm vuốt thúc sâu 
Mẫu thử 


Thử nghiệm ép (nén) 








Giá giữ 
mẫu 








Kiểm tra mối hàn 


vˆ 


Hướng đờN 


Thử nghiệm độ dẹt 


Mẫu thử 





Mối hàn 





Chiều dài mẫu thử: 400 mm 


Hình 2: Phương pháp kiểm tra công nghệ 


290 


Thứ nghiệm kéo 





4.9.2 Kiểm tra cơ tính 


Phương pháp kiểm tra với tải trọng va đập, nhanh hay đổi chiều được gọi là kiểm tra động, thí dụ như 
thử nghiệm uốn đập (mẫu) khía, kiểm tra độ bền mỏi và kiểm tra tải trọng vận hành của cấu kiện. 


Khi tải trọng được nâng cao từ từ hay được duy trì cố 
định, người ta gọi là kiểm tra tĩnh. Những phương 
pháp này gồm có thử nghiệm kéo, thử nghiệm ép, 
thử nghiệm cắt và kiểm tra độ cứng. 





4.9.2.1 Thử nghiệm kéo 


Thử nghiệm kéo dùng để xác định những chỉ số cơ 
học của một vật liệu qua ứng suất kéo. Thử nghiệm 
kéo được thực hiện với một mẫu kéo tròn hoặc 
phẳng (Hình 1, bên phải phần trên). Ở mẫu kéo 
tiết diện tròn, chiều dài đo ban đầu L„ bằng 5 lần 
đường kính đ,. 


Thực hiện thử nghiệm 

Thử nghiệm kéo được thực hiện trên máy kiểm tra 
đa năng (Hình 1). 

Mẫu kéo được kẹp ở hai đầu (kẹp) trong đầu kẹp 
dưới và đầu kẹp trên của máy kiểm tra. Tiếp theo đó 
vận hành máy: Chiếc thớt và đầu kẹp trên chạy từ từ 
lên trên và chất tải mẫu kéo với một lực kéo chậm 
và tăng liên tục. Với tác dụng của tải trọng, mẫu kéo 
tăng chiều dài (Hình 2, phần hình trên). Mẫu giãn 
dài ra cho đến lực kéo cao nhất mà không thấy rõ rệt 
sự thay đổi tiết diện. Tiếp theo đó mẫu kéo thắt lại 
ở khoảng giữa, giãn dài đáng kể ở đây và cuối cùng 
đứt gãy nơi này. Lực kéo giảm càng nhiều cùng với 
mẫu kéo thắt lại. Lực kéo bằng không khi mẫu đứt. 


M Đánh giá thử nghiệm 

Trong lúc thử nghiệm kéo, lực kéo F và độ tăng chiều 
dài AL được một thiết bị đo liên tục. Trong đơn vị 
đánh giá của máy kiểm tra, ứng suất ø, được tính 
từ lực kéo F và tiết diện của mẫu kéo S,. 

Độ giãn z được tính bằng độ tăng chiều dài AL = 
ĐSÍ., 








Trên một màn hình, hai đại lượng ø, và e được mô 
tả bằng đường biểu diễn của biểu đồ ứng suất - độ 
giãn (Hình 2, phần hình dưới). 


291 






Máy kiểm tra 











~—2¬_ | 
để đo 





Lọ 
Chiều dài 





2/900 9i9Ä1-| 
đánh giá 


Hình 1: Máy kiểm tra vạn năng 


Sự biến dạng của mẫu kéo trong diễn biến của thử nghiệm kéo 


Trước khi thử 
nghiệm kéo 


F 
E; Ì_ giãn dài - 
Ị J {AL AL 
bàn bã = 
lan 
lạ Ỉ 


Dãn dài chưa Bắt đầu thắt Đứt gãy: Thanh mẫu 
bị thắt đứt gãy 

















Ị 
















































































600 
N/mw? Đường biểu 
hỗ L_ diễn ứng suất 
400 - độ giãn 
° % “ 
§ R, ` Đứt gãy 
jJ 200 
Bị 
ISU 
= 
= 
0 
88 10 15 20% Ả 


Độ giãn £ ——*= 


Hình 2: Sự biến dạng của mẫu kéo và biểu đồ ứng suất-độ 
giãn của một loại thép với giới hạn đàn hồi rõ rệt 
(S235JR) 


Thứ nghiệm kéo 





Thông số đặc trưng cho vật liệu với giới hạn đàn hồi rõ rệt 

Thép carbon thí dụ như S235JR (St 37-2) có đường biểu diễn ứng suất-độ giãn với giới hạn đàn hồi rõ 
rệt (Hình 2, trang 291). Ở vật liệu này ứng suất ø. ở giai đoạn đầu tăng theo tỷ lệ (với cùng kích cỡ) với độ 
giãn e. Vì thế nên phần đầu đường biểu diễn là đường thẳng. 

Sự liên quan tỷ lệ này giữa ứng suất ơ, và độ giãn e được mô tả bằng định luật Hook (xem bên phải). Hệ 
số E trong phương trình được gọi là mô đun đàn hồi và là thông số đặc trưng cho độ cứng (độ bền vững) 
của một vật liệu. Các loại thép có môđun đàn hồi E=210000 N/mm°. 





Khi đạt đến một ứng suất nhất định, được gọi là giới hạn đàn Công thức tính toán 

hồi R, (Hình 2, trang 291), mẫu kéo giãn đáng kể trong lúc lực 

kéo không thay đổi: mẫu bị “kéo giãn”. Định luật Hooke œ, = Ê- # 
Sau khi vượt khỏi phạm vi kéo giãn, ứng suất trong mẫu kéo Giới hạn đàn hồi f4, = ° 


tăng từ từ đến điểm cực đại của đường biểu diễn. Trị số cao 
nhất của ứng suất Hit gọi là - K. kéo R.. Độ bền kéo R.» E 
Sau đó đường biểu diễn đi xuống. Mẫu kéo thắt lại càng lúc ` 
càng nhiều và cuối cùng đứt gãy. Độ giãn còn lại sau khi mẫu 
đứt gãy được gọi là độ giãn đứt gãy A (Hình 2, trang 291). 





Độ giãn đứt gãy A - — . 1B !% 








Thí dụ: Một mẫu kéo tròn với đường kính ban đầu đ,=8 mm và chiều dài ban đầu !,=40 mm được kiểm tra trong 
thử nghiệm kéo. Lực kéo lúc đạt giới hạn đàn hồi là F =11810 N, lực kéo cực đại F_=18095. Sau khi mẫu 
kéo đứt gãy chiều dài còn lại được đo là L,=50,8 mm. Những trị số của các độ lớn sau đây là bao nhiêu: a) 
giới hạn đàn hồi, b) độ bền kéo và c) độ giãn đứt gãy? 


Giải đáp: &, - —.. d? « —-. (8! ml? = B8,2É% mm? Nha TxuờN 
k k %, 80,365 mmmr Rñn" 
bà Ñ~«= F- ˆ H085 hị - = 380 lÀ) rỉ Ä+ LL= - 1(EES, = B3 Imim = §Ù rTiri 100% « 27% 
_— #y BỊ ,/Ê5 mmịnr nmtf Eạ LŨ fmrm 


Tham số đặc trưng cho vật liệu không có giới hạn đàn hồi rõ rệt 





























































Ở những vật liệu không có giới hạn đàn hồi rõ rệt như nhôm, 250 r 

đồng hoặc thép tôi, đường biểu diễn ứng suất-độ giãn không RmE 

có giới hạn đàn hồi. Lúc đầu đường biểu diễn là đường thẳng TP = 
tăng dần, chuyển sang đường cong không có điểm chuyển tiếp S150 Ì Đường lế Ta D0: Si 
và hạ xuống sau khi vượt qua khỏi trị số cực đại cho đến khiđứt  È f:o¿ diễn ứng 

gãy (Hình 1). ệ v8 Isuấtđộgặm—Ƒ—] 
Ứng suất ở điểm cao nhất của đường biểu diễn trong trường hợp Š 50 I=— Song song với 

này cũng được gọi là độ bên kéo R,, độ giãn còn lại là độ giãn _® đường biểu diễ 


đứt gãy A (xem công thức tính ở phần trên). S5.” Quà 
Vì những vật liệu với đường biểu diễn này thiếu giới hạn đàn hồi - nợ Tnnn đa dc 
n N _ KỐi N Hình 1: Biểu đồ ứng suất-độ giãn một hợp 
quan trọng cho việc tính độ bên, nên người ta chọn độ lớn thay _ kim nhôm không có giới hạn đàn hồi rõ rệt 
thế bằng độ giãn 0,2% R.„;- Đây là ứng suất làm cho mẫu kéo 
sau khi hết tải còn 0,2% độ giãn còn lại. 0 
ý ' n x N/mm2 | | 
Độ giãn 0,2% được xác định bằng đường vẽ song song với đoạn tị 
thẳng ở phần đầu của đường biểu diễn qua điểm e = 0,2% (Hình 1). 









^> 
S 
=) 





: xá ^.xg 3 Sát dÉE â : J... S235)R (St 37-2) 
Thí dụ: Giới hạn độ giãn 0,2% của vật liệu nhôm trong hình 1 có trị số 


. EN AW-AI MgSi 
Ra = 120 N/mm?. goi 





A =50% 




















Ứng suất kéo 0ø ———®>= 
h2 
= 
© 


I So sánh vật liệu 


Mỗi vật liệu có một dạng đặc biệt của đường biểu diễn ứng suất- TP. TT... 
độ giãn. Khi ghi lại những đường biểu diễn của những kim loại Độ giãn ——== 

khác nhau trong một biểu đồ, người ta sẽ nhận thấy được phản _ kạnh 2: Biểu đồ ứng suất - độ giãn của các 
ứng khác biệt của vật liệu qua biến dạng (Hình 2). vật liệu khác nhau qua so sánh 


292 


Thử nghiệm ép, cắt và va đập mẫu có khía 





C-2VJ ()1/¡i19)4)1-141 0-19) 


Trên một máy kiểm tra đa năng, một mẫu thử được lực ép F tác 
động từ từ đến khi gãy hoặc nứt (Hình 1). Vật liệu cứng giòn 
như gang đúc sắt hoặc thép tôi vỡ ra nhiều miếng lớn. Vật liệu 
dai như thép không tôi bị biến dạng phình ra thành hình trống 
có vết nứt ở hướng lực tác động. Ứng suất tối cao đạt được nơi 


một mẫu ép được gọi là độ bền ép ơ,... 


ˆ ~ - F.s. 
| Độ bến ép :rịp = 5 





4.9.2.3 Thử nghiệm cắt 


Khả năng chịu tải cắt của vật liệu được kiểm tra bằng thử 
nghiệm cắt. Trên máy kiểm tra đa năng, mẫu cắt dạng thanh 
tròn được đặt trong bộ gá cắt. Lực cắt được nâng lên từ từ đến 


khi mẫu bị cắt đứt (Hình 2). 


Lực cắt tối đa F cần thiết được đo và với 2 lần diện tích của tiết 
diện thanh tròn (2.5) người ta tính ra được độ bền cắt. 


| Độ bền cắt r„z= si. 





CÀ-SCJ11/19)/)121//1)10/16/21931/7-)1 9Ä 4017 





Trong thử nghiệm đập mẫu theo Charpy với dạng 
khía chữ U hay chữ V được đập trên giàn đập bằng 
búa lắc rơi xuống (Hình 3). Búa đập xẻ qua mẫu 
đứt gãy hoặc mang mẫu bị biến dạng (uốn cong) 
ra khỏi bệ tựa. 

Trong quá trình này một phần thế năng trữ trong 
búa được tiêu dùng. Chiếc búa lắc dao động đến 
điểm đổi chiều, điểm này được kim kéo theo lưu giữ 
lại trong thiết bị hiển thị. Chuyển động của búa bị 
hãm lại càng nhiều khi vật liệu của mẫu càng dẻo. 
Khoảng cách của chiều cao giữa vị trí bắt đầu và 
điểm đổi chiều là mức độ của công đập được tiêu 
hao W,. Công này đọc được từ thiết bị hiển thị và là 
kết quả thử nghiệm được biểu thị với đơn vị Joule (J). 


Thí dụ: Biểu thị cho kết quả thử nghiệm: KU = 68J (Công 
đập được tiêu hao ở mức 68 J, được đo với mẫu 
thử chuẩn có khía chữ U). 





Thử nghiệm uốn đập mẫu có khía cung cấp 
thông tin về độ dai của một vật liệu. 




























Công đập trữ trong búa lắc 











Mẫu, phóng đại 
Khía 


Hình 3: Thử nghiệm uốn đập mẫu có khía theo Charpy 
(Thử nghiệm độ dai va đập theo Charpy) 





1. Chỉ số nào được cung cấp qua thử nghiệm kéo 4. Thửnghiệm kéo với mẫu kéo với đ, = 16 mm và 


của một vật liệu có giới hạn đàn hồi rõ rệt? 

2. Giới hạn độ giãn 0,2% cho biết điều gì? 

3. Thử nghiệm uốn đập mẫu có khía được thực 
hiện như thế nào? 


L, = 80 mm đưa đến những trị số đo được như 
sau: Lực kéo nơi giới hạn đàn hồi F_= 55292 N, 
Lực kéo tối cao F,„ = 96510 N, chiều dài được 
đo sau khi đứt gãy L,,= 96,8 mm. Những trị số 
phải tính là độ giãn đàn hồi, độ bền kéo và độ 
giãn đứt gãy. 








293 


Kiểm tra độ cứng theo Vickers 





4.9.4 Kiểm tra độ cứng 





Độ cứng là sức cản của một vật liệu chống sự xâm nhập vào của đầu thử. 





Kiểm tra độ cứng theo Vickers 


Phương pháp kiểm tra độ cứng theo Vickers dùng một đầu thử hình khối 
tháp 4 cạnh bằng kim cương ấn vào mẫu với một lực kiểm tra F và đo 
đường chéo dđ của vết ấn khối tháp được phát sinh (Hình 1). 

Đường chéo đ được xác định bằng việc đo cả hai đường chéo đ, và đ, 
của vết ấn (Hình 1) và tính ra trị số trung bình: đ = (d,+d.1⁄2. 


Độ cứng Vickers được tính từ lực kiểm tra 
F (đơn vị N) và đường chéo vết ấn khối tháp 


HW =1.188 - ˆ: 





Mặt trước E Đầu thử 


k1.” 





đ (đơn vị mm) theo công thức bên cạnh: 
Thí dụ: Vết ấn của khối tháp có đường kính đ 


= 047 mm với lực kiểm tra 490,3 N cho kết quả: HV 50 = 0,189. —“ 


Thực hiện thử nghiệm. Trong trường hợp thông 
thường việc kiểm tra độ cứng được thực hiện với 
máy kiểm tra độ cứng vạn năng (Hình 2). Đầu thử, 
thí dụ như khối tháp kim cương, được ép vào mẫu 
với lực thử nghiệm. Sau 10 đến 15 giây, đầu thử 
được nhấc lên và quay sang một bên. Nhờ vậy hệ 
thống phóng đại quang học đi đến vết ấn được 
thành hình và vết này được chiếu vào màng phát 
quang. Ở nơi này vết ấn được đo chính xác với một 
đường ray đo di động. 


Trong kiểm tra độ cứng theo Vickers ở phạm vi 
lớn, những lực kiểm tra sau đây được sử dụng: 
49,3 N (HV5), 98,07 N (HV10), 196,1 N (HV20), 294,2 
N (HV30), 490,3 N (HV50) và 980,7 N (HV100). 





Kiểm tra độ cứng theo Vickers chỉ cần một đầu 
thử, vật này dùng để kiểm tra cả vật liệu mềm 
lẫn vật liệu cứng. 











Ký hiệu ngắn. Độ cứng Vickers được trình bày bằng 
ký hiệu ngắn, gồm có trị số độ cứng, chữ ký hiệu HV 
cũng như điều kiện kiểm tra (xem thí dụ bên phải). 


Trường hợp thời gian tác động 10 đến 15 giây thì sẽ được bỏ 
đi, thí dụ như 360 HV 50. Kết quả của kiểm tra độ cứng theo 
Vickers và Brinell cho những vật liệu mềm và cứng vừa (đến 
350 HV) sẽ có cùng trị số. Với những vật liệu cứng hơn thì 


chúng sẽ có trị số sai biệt với nhau. 


Kiểm tra độ cứng theo Vickers với tải nhẹ và vết ấn vi thể 
(rất nhỏ). Nếu cần có vết ấn của đầu thử càng nhỏ càng tốt 





4335 _ a1o 
47? 


Hình 1: Kiểm tra độ cứng theo 
Vickers 


|_— Nútchọn lực thửnghiệm 







Đầu thử Máy tính đánh giá 


Mẫu 
Bánh quay 


tay để chỉnh 
chiều cao 


Hình 2: Máy kiểm tra độ cứng vạn năng 


Thí dụ một biểu thị độ cứng theo Vickers 





,210HV 80 / 30 
— |) =ỉ 
ời gian 


Trịsố Độcứng Lựckiểm tra 
độ cứng theo F=50.9,81N tác động 
Vickers =490,3N (giây) 





thì người ta sẽ dùng thiết bị kiểm tra với tải nhẹ. Lực kiểm tra gây vết ấn nhỏ từ 2N đến 50N (HV 0,2 đến 
HV 5), được đo bằng kính hiển vi gắn trên thiết bị kiểm tra. Kiểm tra độ cứng với tải nhẹ dùng để kiểm 
tra lớp tôi mỏng và chỉ tiết đã hoàn tất. Trong thử nghiệm độ cứng theo Vickers ở phạm vi rất nhỏ, thí 
dụ như từng hạt của cấu trúc, người ta dùng lực kiểm tra nhỏ hơn 2 N. 

Kiểm tra độ cứng theo Knoop. Phương pháp thử nghiệm này tương tự như thử nghiệm theo Vickers 
ứng dụng cho vật liệu cứng giòn, chẳng hạn đồ gốm. Đầu thử là một khối tháp kim cương hình thoi. 


294 


Kiểm tra độ cứng theo Vickers và Brinell 





Kiểm tra độ cứng theo Rockwell 
Kiểm tra độ cứng theo Rockwell gồm có bốn giai đoạn (Hình 1). 
Trước hết một đầu thử được ép vào mẫu với một lực sơ khởi (thí dụ 98 N) ® và sau đó đồng hồ đo được 
chỉnh ở vị trí 0 @. 
Tiếp theo lực kiểm tra thật sự (thí dụ 1373 N trong phương pháp HRC) được nâng lên ® và sau thời gian 
ngắn lực này lại được rút đi. Độ xuyên sâu trong mẫu h còn lại của đầu thử là trị số độ cứng Rockwell 
được đọc trực tiếp từ đồng hồ đo @®. 

(1) Ép vào lực sơ khởi (98 N) 2 Chỉnh kim đồng hồ về số không @® Lực kiểm nâng lên (4) Tách lực kiểm ra. 


Đọc trị số độ cứng HRC 
Đồng hồ đo € 
















Trị số độ cứng HRC 
đọc được trên đồng 
hồ đo 


Lực kiểm được rút ra 


Mặt số 
(thang đo) 
đưa về số 0 






Trọng lượng Lực kiểm bổ sung 
thêm 1373 N (Tổng 


số lực kiểm 1471 N) 






Đầu thử 
(Mũi đâm) Lực kiểm sơ khởi 


SEN Lực kiểm sơ 


khởi còn lại 
Mũi đâm 























=>: 
E—80 Ausg 
Š ao Độ cứng 
lễ -l8inc 
|THang đo độ cứng 





Hình 1: Trình tự công việc kiểm tra độ cứng Rockwell (HRC) 


Đầu thử dùng cho vật liệu cứng là kim cương có hình nón với góc mũi nhọn 120? (thí dụ cho phương 
pháp HRC và HRA). 


Vật liệu mềm được kiểm tra với bi tròn bằng hợp kim cứng với đường kính 1,59 mm hoặc 3,175 mm (thí 
dụ cho phương pháp HRB và HRF). 


Để kiểm nghiệm vật liệu có độ cứng khác nhau, người ta sử dụng các lực kiểm khác nhau. 

Thí dụ HRA: F = 490,3 N, HRB: F = 882,6 N, HRC: F = 1373 N. EtrnfWipnfprgrree 
Ký hiệu ngắn. Ký hiệu ngắn của độ cứng Rockwell gồm có trị số độ cứng theo Rockwell 

và dấu hiệu của của phương pháp ứng dụng (xem thí dụ). 








Với những phương pháp kiểm tra độ cứng Rockwell khác nhau, người 
ta có thể kiểm tra vật liệu mềm và cứng. 


Trị số Độ cứng theo 
độ cứng Rockwell C 











I Kiểm tra độ cứng theo Brinell 

Trong phương pháp kiểm tra độ cứng theo Brinell, viên bi bằng hợp kim 
cứng được ép với lực kiểm nghiệm vào mẫu và đo đường kính của vết ấn 
(Hình 2). 

Độ cứng Brinell được tính từ lực kiểm nghiệm và diện tích của viên bi ấn 
vào mẫu. Trong thực tiễn, trị số độ cứng Brinell với lực F và đường kính đ 
được đọc từ bảng hoặc tính bằng máy tính. 

Lực kiểm tra được chỉnh trên máy kiểm tra độ cứng (Hình 2, trang 294), 
đường kính vết ấn bi tròn đ được tính bằng trị số trung bình của đ, và d, 
(Hình 1): đ=(d,+d.)/2. 


Thí dụ: Ở trường hợp kiểm tra độ cứng theo Brinell với viên bi có đường kính 
D=2,5 mm và lực kiểm F = 1839 N, người ta có kết quả đo đường kính vết ấn trung 

bình là đ= 1,35 mm. Trị số độ cứng Brinell đọc từ bảng tính là 121 HBW. Trị số này Hình 2: Kiểm tra độ cứng 
cũng có thể xác định được bằng công thức tính. theo Brinell 





Mặt trên mẫu 





295 


Kiểm tra độ cứng theo Brinell và độ cứng tổng quát 





Tiến hành kiểm tra. Kiểm tra độ cứng theo Brinell thông thường được thực hiện trên một máy kiểm tra 
độ cứng đa năng (Hình 2, trang 294) như kiểm tra độ cứng theo Vickers. 

Kiểm tra có thể dùng bi bằng hợp kim cứng với độ lớn khác nhau: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 5 mm và 10 mm. 
Các lực kiểm phải được chọn sao cho bậc ứng suất a = 0,102. F/D? bằng nhau. Vì lý do này cho nên từng 
nhóm vật liệu có độ cứng tương đương được quy định với một bậc ứng suất. Trong các bảng tính có thể 
đọc lực kiểm cần chỉnh cho mỗi đường kính viên bi. 





Với phương pháp kiểm tra độ cứng theo Brinell chỉ có thể đo những kim vật liệu mềm và cứng vừa. 








Ký hiệu ngắn. Trị số độ cứng Brinell được biểu thị 
bằng một ký hiệu ngắn. Ký hiệu bao gồm trị số độ 
cứng, chữ cái mã HBW (độ cứng theo Brinell với bi 
kiểm bằng hợp kim cứng) và những điều kiện kiểm 


Thí dụ một biểu thị độ cứng theo Brinell 
229 HBW 2,5 / 187,5 / 30 


[ [ | | | 
Độcứng Độcứng Đườngkính Lựckiểm  Thờigian 























tra (xem thí dụ kế bên). theoBrinell bikiểm  F=187,5  tácdụng 
š lóc hộ Ác ` Z ` (bi kim (mm) 981N _ bằng giây 
Trường hợp thời gian tác động từ 10 đến 15 giây loại cứng) =1839N 








thì thời gian này trong ký hiệu ngắn sẽ được bỏ đi. 
Độ cứng và độ bền kéo. Những loại thép carbon (8) Nâng lực kiểm (Ô) Giảm lực kiểm xuống đến 
có thể tính tương đối đúng độ bền kéo R từ trị số lên đến Fna„-= h = hmax F=0-=h= hạn 
độ cứng Brinell HBW. Công thức tính chuyển đổi 
là: R_~ 3,5.HBW. 


Kiểm tra độ cứng theo Martens 

Phương pháp này dùng đầu thử của phương pháp 
Vickers (khối tháp kim cương) với lực tải tăng dần 
ấn vào mẫu vật liệu và sau khi đạt lực tối cao, người 
ta hạ hết lực tải (Hình 1). Trong phạm vi lớn lực kiểm 
được sử dụng từ 2 N đến 30000 N. Một lực kế đo 
liên tục lực kiểm F hiện thời và một hệ đo quãng 
đường (hệ đo hành trình) để đo chiều sâu của dấu _ Hình 1: Kiểm tra độ cứng vạn năng 
ấn h tương ứng. Trên màn hình của máy tính đánh 

giá, biểu đồ lực kiểm-chiều sâu dấu ấn được ghi lại 600 






























(Hình 2). Độ cứng Martens HM được đơn vị đánh =.„.. s 
giá xác định theo phương trình bên cạnh và hiển N 
thị trên màn hình. Ị 400 
HM= —E—— § 3 
1h,45 - hẺ = 
Độ cứng Martens được biểu thị với ký hiệu ngắn.  Š ° 
3 1 
Thí dụ một biểu thị độ cứng theo Martens Tmax 

















HM 580/20/20 = 2540 N/mm2 60 mÀ 80 


[ [ ] ] : hmin hmax 
Độ xuyên sâu (Độ sâu nhấn) ——= 

















Lựckiểmtối Thờigian  Thờigian Độ cứng Martens 
đabằngN_ nâng lực kiểm _ duy trì 2540 N/mm? 
bằng s lực kiểm 
bằng s 


Hình 2: Đồ thị lực kiểm đầu thử của thép và đồng trên màn hình 








Thời gian nâng lực kiểm và số bước có thể loại bỏ được. 


DI Ế-j11/1 di 28.)/11,5/01919)17-15Ä1 41/1 1/-N.(Ja(//1.81/1-58)/141-17) 





‹ Có thể kiểm tra vật liệu với mọi độ cứng, từ chất dẻo đến hợp kim cứng. 
- Có khả năng xác định đặc tính tính đàn hồi/biến dạng của vật liệu với tỷ lệ h 1h: 
- Có khả năng tự động hóa quá trình kiểm tra. 





296 


Kiểm tra độ cứng di động 





Kiểm tra độ cứng di động 


Việc kiểm tra độ cứng cho những cấu kiện lớn 
hoặc những nơi khó tiếp cận của cấu kiện được 


thực hiện bằng dụng cụ cầm tay (Hình 1). 


Dụng cụ kiểm tra độ cứng được đặt lên cấu kiện 
và việc đo được khởi động bằng bấm nút. Trị số 
độ cứng đã đo được hiển thị trên dụng cụ hay 


trên máy xách tay. 


Phương pháp UCI (Ultrasonic Contact 
Impedance) dựa trên cơ sở là sự thay đổi của rung 
động sóng siêu âm phát ra từ dụng cụ đo do ảnh 


hưởng của độ cứng của vật liệu. 


Kiểm tra độ cứng một vật đúc 
với phương pháp nảy bật 


Kiểm tra độ cứng prôfn răng 
của một trục bánh răng chủ 
động với phương pháp UCI 


¬. xxx. ~ 
‹¿ Dụng cụ đo .ˆ 


Hiển thị 





Trong phương pháp nảy bật (phương pháp dội ngược) một viên bi nhỏ bằng thép chạm vào bề mặt 
của cấu kiện. Độ cứng được tính qua vận tốc nảy bật lại của viên bi. 


So sánh các phương pháp kiểm tra độ cứng 

















Phương pháp | Mũi đâm Trị số đo Đặc tính của phương pháp, ứng dụng 

Brinell Bi hợp @ Đường kính Kết quả chính xác và có thể lặp lại. Ứng dụng cho vật liệu mềm và cứng 

HB kim cứng vết ấn trung bình thí dụ như thép carbon, hợp kim nhôm và hợp kim đồng 

Vickers Tháp Đường chéo Có thể ứng dụng tổng quát; cả cho tải nhẹ và độ cứng tế vi. Từ vật 

HV kim cương vết ấn liệu mềm đến rất cứng, lớp biên, từng phần cấu trúc 

Rockwell Hình chóp ° Chiều sâu vết ấn | Trị số độ cứng được hiển thị trực tiếp. Tùy loại đầu thử và lực kiểm tra 
hay bỉ dùng cho vật liệu mềm hay cứng. 

Martens- Hình chóp Lực kiểm/ chiều. | Có thể ứng dụng tổng quát từ vật liệu mềm đến thật cứng cũng như 

härte HM kim cương xuyên sâu vết ấn | dùng cho lớp biên và thành phần cấu trúc 

















Phương pháp đo độ cứng ứng dụng cho loại vật liệu nào có thể đọc được từ một bảng đồ họa so sánh 
(Hình 2). Người ta có thể nhận biết từ đó giới hạn phạm vi ứng dụng của phương pháp Brinell và Rockwell 
cũng như khả năng ứng dụng tổng quát của phương pháp Vickers và Martens. 





Thép không 
tôi 


Thép tôi 








Lớp tôi nitơ 
(Lớp thấm nitơ) 








Kim 
cương 


Hợp kim cứng Vật liệu cứng: 


WC, TIC, 4= Vật liệu 



































1 4 
Đá xà phòng Florit (CaF2, 













AlzOs, SiC, 
BN, ŠiaN„ 





Độ cứng 
Brinell 


<=¬ 




















5 6 


Apatit Tràng thạch 


(Steatit, hoạt thạch) (Calciumfluorid) (Vôi phosphat)_ (Fenspat) 

















m 
Thạch anh 





Độ cứng 
Rockwell 





<1 


Độ cứng 
<= Vickers 

Độ cứng 
Martens 


<=¬ 


8 10 để so sánh 
< Độ cứng Mohs 
(khoáng chất) 





























—————— 
Kim cương 


Hoàng ngọc 


Hình 2: Phạm vi sử dụng và so sánh các phương pháp kiểm tra độ cứng khác nhau 





hành như thế nào? 


2 Phương pháp kiểm tra độ cứng tế vi nhằm mục 


đích gì? 


3 Phương pháp kiểm tra độ cứng theo Brinell và 
Vickers thích ứng cho những vật liệu nào? 
| 4 Phương pháp kiểm tra độ cứng theo Martens có 


1 Việc kiểm tra độ cứng theo Vickers được tiến 






những ưu điểm nào so với phương pháp Brinell? 

5 Việc kiểm tra độ cứng theo Vickers HV 50 trên 
một chỉ tiết bằng thép tôi có kết quả đường 
chéo vết ấn là 0,35 mm và 0,39 mm. Độ cứng 
Vickers của thép này là bao nhiêu? 

6Trong những trường hợp nào người ta phải 
dùng dụng cụ kiểm tra di động để đo độ cứng? 








297 


Kiểm tra độ bền mỏi 








4.9.5. Kiểm tra độ bền mỏi 


Trong thiết bị có một số cấu kiện rất thường chịu tải lặp đi lặp lại 
trong một thời gian dài. Việc kiểm tra độ bền mỏi có giá trị đặc biệt 
cho các cấu kiện như là đỉnh ốc, cốt và trục. Những cấu kiện này 
có thể bị gãy cho dù lực tải rất thấp so với độ bền kéo của vật liệu. 
Người ta gọi loại gãy này là độ gãy bền hay độ gãy mỏi (Hình 1). 









°” Dấu mòn 


Gãy bền có thể nhận được dưới dạng mặt gãy. Mặt gãy có đường Mặt gãy quá tải (gãy mỏi) 
nứt ban đầu, có bề mặt gãy mỏi với dấu mòn và mặt gãy quá tải. Hình 1: Bề mặt gấy mỏi của một trục 





Độ bền mỏi được kiểm tra trong thử nghiệm mỏi 
qua rung. Mẫu thử được đưa vào chịu tải với lực 
kéo và lực ép luân phiên thay đổi nhanh với tần số 
thí dụ như 50 dao động trong một giây (Hình 2). 
Trong việc kiểm tra bền mỏi có thể có những lĩnh 
vực lực tải khác nhau (Hình 3). Lực tải có thể thay 
đổi bất thường quanh điểm không (ø, = 0), được 
gọi là tải đổi chiều (tải đổi dấu). Nếu trị số trung 
bình của ứng suất ở vùng ép (ø,„< 0), hay vùng 
kéo (ø„ > 0), người ta gọi là tải ngưỡng ép hay 
tải ngưỡng kéo. Trị số tối đa của ứng suất được 
gọi là biên độ ứng suất ơ,. 

Mỗi một thử nghiệm mỏi qua rung chạy cho đến 
khi mẫu kiểm tra gãy hoặc cho đến số chu kỳ dao 
động (số lần tải luân phiên thay đổi, chu trình ứng 
suất) lên đến 10” = 10.000.000. Số chu kỳ gãy N 
được đo khi bị gãy. 

Mỗi loạt thử nghiệm bền mỏi bao gồm khoảng 10 
lượt kiểm tra với mẫu cùng vật liệu. Biên độ ứng 
suất ø, của tải dao động đổi chiều được khởi đầu 
ở giới hạn đàn hồi Re và giảm từ lượt kiểm tra này 
đến lượt khác. Kết quả của từng lượt kiểm tra được 
ghi vào trong một biểu đồ (Hình 4). Đường nối của 
những điểm đo thành biểu đồ Wöhler (August 
Wöhler: Nhà nghiên cứu vật liệu). Biểu đồ sụt 
xuống đoạn đầu và tới độ chu kỳ 10 = 1.000.000 
chuyển sang hướng nằm ngang. Biên độ ứng suất 
của đoạn này được gọi là độ bền mỏi ơ„. 

Nếu một vật liệu chịu tải với một ứng suất dao 
động (đổi chiều) thấp hơn độ bền mỏi, nó sẽ 
không bị gãy mỏi cho dù số lượng chu kỳ dao 
động đến mức vô tận, người ta gọi vật liệu này 
có độ bền mỏi. Loại thép hợp kim được trình bày 
trong hình 4 có độ bền mỏi khi bị ứng suất dao 
động dưới 180 N/mm?. Nếu loại thép này bị tác 
động trên mức bền mỏi, nó sẽ bị gãy sau số chu 
kỳ dao động, gọi là giới hạn mỏi, người ta gọi vật 
liệu này có giới hạn bền mỏi. Vật liệu trong hình 4 
thí dụ chỉ chịu được 5000 chu kỳ dao động ở ứng 
lực xoay chiều (tải đổi chiều) 500 N/mm?. 














Thiết bị đo và 
điều chỉnh 


Bộ phận 
tiếp nhận 
lực 


Mẫu 





Đầu kẹp 


Xi lanh gây 
rung động 
(dao động) 
Xi lanh gây 
lực tải ban 
đầu 








Hình 2: Máy thử nghiệm bền mỏi 























































































































+ødj Tảidaođộng |Tảingưỡngáp _ | Tảingưỡng kéo 
$ đổi chiều 
- 
% b 
rổ © ° 
e V Ị 
= E 
° ƠØm = Ole Øm> O 
c0 = 
= Thời 
&= ¬ gian 
B Š 
n5 \ s Diễn biến 
-ơƒ ứng suất 
Hình 3: Những vùng tải động 
100 EEEE——==::': 
Giới hạn N/mm^ Si ta Ỉ 
đàn hồi ñạ g00|— ường biểu 
S2 vài diễn Wöhler 
4¡ 600 52 Điểmdo  - 
s (% 7 
S = (9000 Km. = € 
T 1 
J 400 F 
=& Ị Bền mỏi 
200 Ị 
Độ bền mỏi 5000 | 
%Đ Qy ì»Ÿ 



































1 10 102 102 10? 107 108 107 
Số chu kỳ dao động N_ ——>= 


Hình 4: Biểu đồ Woehler một loại thép hợp kim 


298 


Kiểm tra cấu kiện 





Độ bền mỏi tùy thuộc hình dạng. Chỉ số vật liệu do kết quả của thử nghiệm bền mỏi qua dao động có 
giá trị cho mẫu thử trơn. Cấu kiện máy có hình dạng thích nghỉ với chức năng. Để biết được khả năng tải 
của một cấu kiện máy cụ thể, phải thử nghiệm bền mỏi qua rung với mẫu có hình dạng của cấu kiện ấy. 
Những kết quả độ bền mỏi tìm ra được gọi là độ bền mỏi tùy thuộc hình dạng. 


4.9.6 Kiểm tra tải trọng vận hành của cấu kiện 





Cấu kiện bị tác động cùng một lúc từ nhiều tải 
trọng khác nhau. Thí dụ một cần trục máy xúc chịu 
tải đồng thời với các loại lực kéo, ép, vặn và rung. 


Cần trục máy 


Những lượng tải chồng với nhau và ảnh hưởng của xúc cần kiểm 
chúng không thể kiểm tra nơi một thanh kiểm của : 
vật liệu, mà phải ở nơi cấu kiện đã hoàn tất. 






Trong kiểm tra tải trọng vận hành của cấu kiện, 
cấu kiện hoàn tất được kiểm nghiệm với những 
loại lực tải sẽ xuất hiện về sau ở nơi làm việc. 








Để thực hiện, cấu kiện máy được đặt vào giàn máy 
kiểm tra dưới tác động của tải vận hành được mô 
phỏng. Thí dụ ở một cần trục máy xúc, lực tải đổi 
dấu được đưa vào qua xi lanh thủy lực theo hướng 





cần trục và thẳng góc với hướng này (Hình 1). Các ^ — “I : 
điểm yếu của cấu kiện máy được phát hiện qua HN 
biến dạng hay gãy. = 


Hình 1: Kiểm tra tải trọng vận hành của một cần trục máy xúc 





CỄ- VY 0)06/09)()0211194/)90/1980)/7-8/0)110)À (2) 0Ì1-)0) 


Chúng có nhiệm vụ xác định những khuyết tật của vật liệu (vết nứt, tạp chất) trong những cấu kiện chịu 
đựng tác động lực cao và phải bảo đảm an toàn, thí dụ như những mối hàn của ống cao áp, bồn áp suất, 
ống dẫn dầu và bồn phản ứng. Trong phương pháp kiểm tra vật liệu không phá hủy, không cần phải lấy 
mẫu vật liệu cũng như không làm hỏng thành phần máy được kiểm. 


Phép thử khả năng thấm 
Phương pháp kiểm tra này cũng có tên là phương pháp mao dẫn, phương pháp hút hay phương pháp 
thấm sâu thích ứng để tìm những vết nứt cực nhỏ lan đến bề mặt của phôi gia công. 

Với phương pháp Met-L-Chek, phôi gia công được phun một chất màu đỏ. Do tính mao dẫn chất này 
sẽ xâm nhập vào vết nứt vi thể nếu có. Sau đó chỉ tiết được rửa sạch. Tiếp theo người ta phun lên một 
chất màu trắng, chất này hút chất màu đỏ trong vết nứt vi thể ra. Nhờ thế vết nứt lộ ra mà trước đó dùng 
kính lúp cũng không nhận thấy được. Với phương pháp huỳnh quang, người ta thực hiện tương tự như 
phương pháp Met-L-Chek, chất lỏng được dùng làm chất thâm NINDMM Âm hưởng 
nhập là chất liệu huỳnh quang, chất này trong phòng tối dưới tia (Âmhưởngvào)  chilỗi 
sáng cực tím cho thấy những nơi bị lỗi hiện lên sáng. 






Âm hưởng 
mặt sau 


l Kiểm tra siêu âm 

Với phương pháp kiểm tra siêu âm có thể xác định được những 
khuyết tật bên trong của chỉ tiết. Dụng cụ kiểm tra siêu âm gồm 
có đầu phát âm và một máy đo có màn hình (Hình 2). Đầu phóng 
âm được đặt lên chỉ tiết để kiểm tra. Đầu này phát những sóng siêu 
âm đưa vào phôi. Chúng xuyên qua chỉ tiết và dội ngược lại khi 
vượt qua mặt trước và mặt sau của chỉ tiết cũng như khi vượt qua 
những khuyết tật phía trong. Những sóng âm dội ngược thấy được tì No 
bằng độ lệch (dao động) trên màn ảnh. Vị trí và độ lớn của lỗi trong 

chỉ tiết đọc được bằng vị trí và độ lớn của dao động trên màn ảnh. Hình 2: Kiểm tra siêu âm 


Chỉ tiết kiểm tra 


299 


Kiểm tra vật liệu không phá hủy và cấu trúc kim loại bằng kính hiển vi 





Kiểm tra với tia X và tia gama 

Để kiểm tra với chùm tia X (tia quang tuyến), cấu kiện cần kiểm tra 
được đưa vào quang trình của đèn điện tử phát tia X (đường đi của 
tia từ đèn phát quang tuyến) (Hình 1). Ảnh truyền đi của mẫu kiểm 
được ghi lại với máy thu hình và đưa lên màn ảnh. Những chỗ khuyết 
tật của mẫu kiểm được nhận dạng bằng những vị trí sáng. Tia X có 
thể xuyên qua chiều dày thép đến 80 mm và nhôm đến 400 mm. 
Trong kiểm tra với tia gama nguồn bức xạ được sử dụng là các 
chất phóng xạ như Cobalt 60. Trên một tấm phim người ta sẽ được 
ảnh truyền đi của mẫu kiểm với những khuyết tật là những điểm 
sáng. Tia gama xuyên qua thép sâu đến 200 mm. 





Đèn điện tử  Khuyết tật 
phátX-quang_ vật liệu 


Phóng đại ảnh 


Buồng thử _ Ảnh truýền qua 


Hình 1: Kiểm tra X quang 





Vết nứt trên mặt Khuyết tật bên 


trong của chỉ tiết 


Chỉ có nhân viên chuyên nghiệp được thực hiện kiểm tra với 
quang tuyến X hay quang tuyến Gama. Coi chừng: sự nguy 


hiểm của bức xạ. Mạt sắt hội tụ 





Kiểm tra với phương pháp bột nam châm 

Trong phương pháp này, mẫu kiểm được từ hóa. Đường lực từ hội 
tụ tại những nơi có khuyết tật và vết nứt. Nếu mẫu kiểm được đổ 
lên một lớp dầu có trộn mạt sắt mịn (bột sắt mịn), chúng sẽ tụ về 
những nơi có khuyết tật nhờ có mật độ đường lực cao hơn và qua 
đó chỉ ra những vết nứt (Hình 2). 





Hình 2: Phương pháp bột nam châm 


CR-N.Ð(0119)0)/-00124)8///144)/1 I91191)/19140/)( 0) -(AV 





Xét nghiệm cấu trúc kim loại bằng kính hiển vi cho 
thấy cấu trúc của vật liệu. 


Bản in Baumann một 
trục khuỷu 


Hướng chạy của sớ trong 
một chỉ tiết rèn 


M Ảnh của cấu trúc không được phóng đại 
Nếu ép một mặt kim loại vừa mài lên miếng giấy ảnh 
có thấm axít lưu huỳnh, người ta sẽ nhìn thấy được 
sự phân phối của chất kèm của sắt như phosphor 
và lưu huỳnh (Hình 3, trái). Lối in này được gọi là 
“bản in Baumamn“ dùng để kiểm tra sự thiên tích 
(sự chia tách của thành phần hợp kim không hòa 
tan với nhau). 

Sự chỉnh thẳng (sự sắp xếp theo thứ tự, chiều hướng) 
của hạt cấu trúc, “hướng của sợi” được làm hiện rõ 
do một chất ăn mòn bôi lên mặt mài (Hình 3, phải). 
Cách này dùng để kiểm tra chỉ tiết được biến dạng. 





Hình 3: Hình cấu trúc không phóng đại 







Ảnh hiển vi một loại thé Ảnh hiển vi điện tử một mặt gãy 
» HN ki Ai Sước của chất dẻo được gia cố bằng sợi 
xử SG ũ l D2 1 thủy tỉnh 





Ảnh cấu trúc hiển vi (Ảnh tế vi) 


Khi quan sát bề mặt của kim loại được đánh bóng 
và cho tác dụng ăn mòn bằng kính hiển vi kim loại 
người ta sẽ thấy một ảnh mài (ảnh chụp cấu trúc tế 
vi) (Hình 4, trái). Ảnh mài dùng để kiểm tra cấu trúc 
như trong lúc nhiệt luyện các chỉ tiết. 






chất dẻo bị 
biến dạng 


X Kết nối 
& 






5000 :1 


Hình 4: Ảnh tế vi (ảnh kim tương) 


Với kính hiển vi điện tử cũng có thể chụp rõ được ảnh của mặt không phẳng ở độ phóng đại đến 10000 
lần (Hình 4). Với phương tiện này diễn biến của quá trình đứt gãy sẽ được xét nghiệm. 





3 Sự thực hiện việc kiểm tra siêu âm như thế nào? 
4 Hướng chạy của sợi và ảnh mài biểu thị điều gì? 


1 Mặt đứt gãy mỏi xem như thế nào? 
2 Mục đích của việc kiểm tra tải trọng vận hành 
(làm việc) của cấu kiện? 





300 


Nguyên nhân ăn mòn 








00.) 010) 0//Ề197-100)/-14/1011157-)( 80010) 


Người ta hiểu nghĩa ăn mòn là sự tấn công và phá hủy vật liệu kim 
loại bằng phản ứng hóa hay điện hóa với chất tác dụng (kích thích 
tố) của môi trường xung quanh. 

Chất ăn mòn (chất tác dụng) là những chất xung quanh cấu kiện, 
tác động lên vật liệu và là nguyên nhân gây ra ăn mòn thí dụ như 
không khí trong phòng, khí quyển ngoài trời có hoặc không có ô 
nhiễm kỹ nghệ, khí quyển vùng biển, nước ngọt và nước mặn, mặt 
đất hay hóa chất. Những tổn hại do sự ăn mòn nơi xe cộ, thiết bị 
và cấu kiện thép rất lớn (Hình 1). 

Có thể hạn chế một phần bằng cách ứng dụng những phương 
pháp bảo vệ phù hợp. 


G02 0))2)0)/-(0/)07210721/000)0)0) 





Hình 1: Cấu kiện bị phá hủy vì ăn mòn 





Quá trình ăn mòn diễn biến tùy theo hoàn cảnh, theo nhiều cách tác dụng khác biệt. Do đó người ta 


phân chia ra thành ăn mòn điện hóa và ăn mòn ở nhiệt độ cao. 





Hư hỏng ăn mòn thường xuyên nhất trong máy móc dựa trên cơ bản ăn mòn điện hóa. 





Ăn mòn điện hóa 

Trong loại ăn mòn điện hóa, trên mặt kim loại quá trình ăn mòn 
xảy ra dưới lớp màng nước có khả năng dẫn điện, chất điện giải. 
Một chất điện giải có thể là một lớp độ ẩm rất mỏng hay nước 
còn lại trong khe hở mà cũng có thể là mồ hôi tay dính lên chỉ tiết. 
Ăn mòn điện hóa bằng dưỡng khí (khí oxy) trên mặt thép ẩm 
Bề mặt của cấu kiện kim loại bị lớp màng ẩm phủ lên trong phòng 
có độ ẩm hay thời tiết ẩm ướt ngoài trời. Cấu kiện có mặt láng bằng 
thép carbon hay thép hợp kim thấp sẽ bị đốm gỉ vẩy đầy sau một 
vài ngày (Hình 2). Những biến chuyển, cơ bản xảy ra trong loại ăn 
mòn này, dựa trên tác dụng vào vật liệu sắt của Oxy trong không 
khí kết hợp với nước. 

Xét phạm vi của vật liệu dưới một giọt nước, người ta có thể giải 
thích được những diễn biến này (Hình 3): 

Ở trung tâm giọt nước, sắt hòa tan thành ion Fe?. Vùng vật liệu này 
tác động như một khoảng dương cực cục bộ (vùng cực dương). 
Trong phạm vi biên của giọt nước những ion OH-, tạo thành do 
phản ứng giữa Oxy của không khí trong nước, với ion sắt Fe?' 
lúc ban đầu thành hyđïrôxít sắt Fe(OH)3 và từ đó trở thành lớp gỉ 
FeO(OH). Chất này tách rời thành một dạng vòng ở biên giọt nước. 
Sự cấu tạo đốm gỉ lúc ban đầu có thể quan sát trên mặt thép (Hình 
2). Trong diễn biến tiếp tục của quá trình ăn mòn, toàn thể diện 
tích của mặt thép sẽ bị gặm mòn từ những vị trí này. 

Ăn mòn điện hóa nơi nguyên tố ăn mòn 

Loại ăn mòn này dựa trên tiến triển tương tự như của một nguyên 
tố điện giải. Một pin điện gồm có hai điện cực bằng kim loại khác 
nhau cắm vào một chất lỏng dẫn điện, chất điện giải (Hình 4). Với 
sắp xếp này kim loại kém quý hơn bị hòa tan; nó bị ăn mòn. 


301 





Hình 2: Gỉ trên thép láng 


Giọt nước 
O; 


Không khí 
O; 





lá 





—.-< @j¬SU 
Vùng cực ẩm — Vùng cực dương “lùng cực âm 
BỘ (HỘ p(pạ) - CựCbộ 


Hình 3: Diễn biến trong ăn mòn điện 
hóa bằng khí Oxy 











Dụng cụ đo điện áp 
Điện cực Zn @ Điện cực Cu 
(cực dương) IE=E. vi (cực âm) 
_— 
Dòng 


điện tử 





©) 
61-2 


Hình 4: Nguyên tố điện giải 


Nguyên nhân ăn mòn 





Nơi nguyên tố điện giải kẽm/đồng, điện cực kẽm (cực dương) sẽ hòa tan dưới dạng ion Zn?!, trong khi 
đó ở điện cực đồng (cực âm) nước phân hóa để phát sinh ra khí hydro (khinh khí). Giữa đôi điện cực có 
một điện áp thấp, tùy thuộc vào vật liệu của điện cực. 

Qua ổo đạc, điện áp của từng vật liệu điện cực được xác định, được gọi là điện áp chuẩn. Chúng được 
ghi vào dãy điện áp của kim loại (Hình 1). Phía trái điện áp bằng không của khí hydro tụ họp những 
kim loại thường, phía phải tụ họp kim loại quý. 





Trong một nguyên tố điện giải, kim 
loại nằm xa hơn bên trái sẽ bị hòa 
tan, thí dụ như chất kẽm ở nguyên 
tố Zn/Cu (Hình 4, trang 301). Độ lớn 
của điện áp trong nguyên tố điện 
giải có thể tính từ sự khác biệt của 
điện áp chuẩn. 











Thí dụ: nguyên tố điện giải Zn/Cu. Điện 
áp chuẩn của đồng là +0,34 V, của kẽm 
là -0,76 V. Nhờ đó nguyên tố điện giải có Hình 1: Dãy điện áp của kim loại 

một điện áp +0,34 V- (-0,76 V) = 0,34V 

S0 BẺNn ĐỊUẾ Chỗ hư hỏng của lớp phủ 
Điều kiện để thành nguyên tố điện giải được hiện diện trên nhiều vị Nơi ẩm ướt 
trí của thiết bị và cấu kiện. Những phạm vi này được gọi là nguyên 
tố ăn mòn. Để có nguyên tố này cần phải có hai kim loại khác nhau 
và một ít chất lỏng (chất điện giải). 

Tiêu biểu cho nguyên tố ăn mòn là chỗ hư hỏng của lớp mạ kim loại 
trên mặt của cấu kiện bằng thép hoặc nơi tiếp xúc của hai bộ phận 
bằng vật liệu khác nhau cũng như thành phần cấu trúc khác nhau 
của hợp kim (Hình 2). Mỗi loại kim loại thường ở những chỗ này sẽ 
bị hư hỏng do sự hòa tan vào chất điện giải. 

Sự thụ động. Trong thực tế một số kim loại có tính chất không như 
sự chờ đợi theo dãy điện áp của kim loại. 











Nơi tiếp xúc hai cấu kiện 
Chất điện giải 





Thí dụ: Lớp phủ crom trên mặt thép. Khi trở thành nguyên tố ăn mòn đứng 
xa hơn về phía trái theo dãy điện áp kim loại, nghĩa là crom, bị hòa tan. Tuy 
nhiên hình ăn mòn của thép phủ crom cho thấy bị ăn mòn phía dưới và làm Những hạt cấu trúc khác nhau 
bong (tróc) lớp crom. Nguyên do là sự thụ động hóa (sự làm trơ) của mặt crom Chất điện giải 
bằng cách cấu tạo oxit crom. Vì thế nên thép bị ăn mòn. 

Tác dụng của sự thụ động hóa crom cũng là nguyên nhân của sức 
bền chống ăn mòn của các loại thép có chứa crom, thí dụ ở trong 
X5CrNi¡18-10. 


Ăn mòn nhiệt độ cao 

Trong ăn mòn nhiệt độ cao vật liệu phản ứng trực tiếp với chất tác 
động, không có sự cùng tác dụng của độ ẩm. 

Thí dụ: Việc tạo oxit sắt ở trên một chỉ tiết rèn được nung trong biến dạng 
nóng (Hình 3). Trong quá trình này sắt (Fe) phản ứng với oxy (O,) thành oxít 
sắt (Fe,O,) theo phương trình phản ứng 4Fe+3O, —› 2 Fe.O.. 


Ở nhiệt độ bình thường của môi trường vật liệu kim loại chỉ phản ứng 
với khí khô trong trường hợp ngoại lệ, thí dụ như khí clor khô có tính 
ăn mòn. Kim loại chỉ phản ứng với không khí khô ở nhiệt độ cao. Vì 
thế loại ăn mòn này được gọi là ăn mòn nhiệt độ cao hay gọi đơn 
giản là bị gỉ sét khi nóng. 





Ăn mòn nhiệt độ cao xuất hiện vào lúc rèn, vào lúc nung và vào Hình 3: Vật rèn bị ăn mòn ở nhiệt 
lúc tôi các chỉ tiết. độ cao 





302 


Các loại ăn mòn 





CÀ | 6-14-1711 0000/00 /-197147.11-1//05/-1/03197-1lvï/-0i10 





Tùy theo vật liệu và tác nhân ăn mòn (chất tác dụng ăn mòn), các 
loại ăn mòn xuất hiện với những hình thức bề ngoài điển hình 
như sau: 


Ăn mòn bề mặt đồng đều (Hình 1). Ở đây bề mặt bị ăn mòn 
tấn công hầu như đều đặn và chậm. Loại ăn mòn này xuất hiện 
nơi những cấu kiện bằng thép carbon không có lớp phủ để 
ngoài trời hay tại những chỉ tiết rèn bị ăn mòn ở nhiệt độ cao. 
Ăn mòn trũng (lõm sâu) và ăn mòn lỗ (Hình 2) phần lớn được 
nhận dạng qua việc vật liệu bị ăn mòn dạng mặt phẳng thêm 
vào đó trũng hoặc lỗ. 

Ăn thủng lỗ (Ăn mòn điểm, ăn mòn lỗ chỗ) 

Nơi thép không gỉ tiếp xúc với môi trường tác dụng có chứa ion 
chlor như nước biển hoặc nước có chứa chlor, cũng có ăn mòn 
điểm độc nhất với vết khía dạng kim chích vào vật liệu. Loại ăn 
mòn này rất nguy hiểm cho ống dẫn hay bồn chứa có áp suất. 
Ăn mòn tiếp xúc (Hình 3) có được khi hai cấu kiện từ các vật 
liệu khác nhau nằm tiếp giáp bên nhau và có độ ẩm (làm chất 
điện giải). Chất kém quý trong hai kim loại của nguyên tố ăn 
mòn sẽ bị phá hủy do phân giải. Ăn mòn tiếp xúc phát sinh thí 
dụ như tại ổ trượt, nếu những ống lót (bạc lót) làm bằng một 
vật liệu khác với khung bợ trục hoặc là lắp ghép bằng bulông, 
khi bulông và các phần kết nối bằng những vật liệu khác nhau. 
Ăn mòn khe hở (Hình 4) xuất hiện khi hàm lượng oxy khác biệt 
trong chất điện giải vì sự thâm nhập không khí vào khe hở bị 
cản trở. Đó là trường hợp trong khe lắp ghép giữa hai cấu kiện 
(gỉ lắp ghép) hoặc là ở trong khe hở giữa lỗ thông và vít hoặc 
là các tấm được hàn nằm chồng lên nhau. 

Ăn mòn thông khí (Hình 5) xuất hiện nơi những thùng chứa 
được đổ nước vào một phần. Sự tấn công ăn mòn xảy ra trước 
ở vị trí dưới mặt nước một tí. Nguyên nhân là sự khác biệt về 
hàm lượng oxy ở bề mặt và lớp nước sâu hơn. 

Ăn mòn chọn lọc (Hình 6). Trong nhóm này việc tấn công ăn 
mòn được ưu tiên (có lựa chọn) chạy dọc theo một vùng nhất 
định của cấu trúc. 


Tùy theo vùng cấu trúc bị phá hủy người ta phân chia thành: 


Ăn mòn liên tỉnh thể, khi sự phá hủy chạy dọc theo đường 
biên của các hạt tinh thể, 

Ăn mòn xuyên tỉnh thể, khi ăn mòn ổi xuyên qua các tỉnh thể. 
Vì ăn mòn chọn lọc xuất hiện trong phạm vi kích cỡ của tinh 
thể, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không nhận thấy được cho 
nên đặc biệt nguy hiểm. 

Ăn mòn nứt do ứng suất và ăn mòn nút do rung (Hình 7) xảy 
ra vì tương tác của tấn công dạng điện hóa (như khí quyển khu 
kỹ nghệ) và tải kéo cao của một cấu kiện. Tùy theo môi trường 
tác dụng và loại tải, ăn mòn tiến theo hướng liên tinh thể hoặc 
xuyên tinh thể. 


303 


Lớp ăn mòn Vật liệu bị ăn mòn loại bỏ 


`“ === 


Cấu kiện 


Hình 1: Ăn mòn bề mặt đồng đều 


| Cấu kiện ( lị 


Hình 2: Ăn mòn trũng và ăn mòn lỗ 


Thân máy bằng 
gang xám 


Xy lanh bằng gang 
hợp kim crom 
Ăn mòn 


oại bỏ ⁄⁄⁄ ⁄⁄⁄7 
xao == À 







Ăn mòn 
loại bỏ 









Hình 4: Ăn mòn khe hở 


Ăn mòn gia tăng 





Hình 5: Ăn mòn thông khí 


Ăn mòn Ăn mòn 
liên tinh thể xuyên tinh thể 


Hình 6: Ăn mòn chọn lọc 


Lò xo thép 


Cấu trúc 








Hình 7: Ăn mòn nứt do ứng suất 


Bảo vệ chống ăn mòn 





j0 6-140)1-/19)/1-)913//00/10f-0(00 00102 





Các cấu kiện có thể bị ăn mòn trong giai đoạn sản xuất, trong kho chứa bộ phận hay đã ráp vào máy. 
Người ta có thể ngăn chặn được qua những biện pháp bảo vệ thích hợp chống ăn mòn. 


I Chọn lựa vật liệu thích hợp 

Việc bảo vệ chống ăn mòn cho một cấu kiện tốt nhất và ít tốn kém nhất là sự lựa chọn vật liệu thích hợp, 
không bị ăn mòn dưới tác động của môi trường được dự kiến. Điều cần thiết là phải biết sự chịu đựng 
ăn mòn của vật liệu đối với những tác động môi trường khác nhau (Bảng 1). 





Bảng 1: Sự chịu đựng ăn mòn của vật liệu kim loại 





` Đi : x Không khí ¬= Không khí Môi : 
Vật liệu JMI246/156)16) Nà HHỤ IEHELADSIEI khô trong Môi TƯ ẾNg vùng công | trường NHậC 
án mòn š nông thôn nh : „ biển 
nhà nghiệp | vùng biển 





Thép carbon và Ít bền chống ăn mòn. Không có bảo| 


®@.9 .9|IC 











thép hợp kim thấp | vệ chỉ bền trong phong khô ráo 

(sewiMol7.1221|hóachátinmna Số j®0|ị ® |6 .:©|€© 
hợpkimnhêm `. |hopimahomemaáa | ® | © | ©| ©|®=© 
hẹp âm đồng - |dônacôtannphnA | ® | ® | 6 | €© ®© 























Giải thích ký hiệu: ẤŸ Thực tế bền Ấ Khá bền ` Không bền '_ ' Không dùng được 





Thường xuyên vì lý do kỹ thuật, thí dụ như đòi hỏi về độ bền hay do kinh phí, người ta không thể lựa 
chọn vật liệu thuận lợi nhất theo quan điểm về ăn mòn. Như vậy người ta phải bảo vệ vật liệu đã được 
định trước bằng những biện pháp ngăn ngừa ăn mòn. 
Thiết kế thích ứng với sự chống ăn mòn 


Lớp giữa để cách ly cho Kết nối không có khe hở 


vật liệu khác nhau 

Cấu kiện và máy móc nên được thiết kế như 

thế nào để không có chỗ nguy cơ bị ăn mòn 

(Hình 1): 

e Loại trừăn mòn tiếp xúc bằng cách dùng vật 
liệu giống nhau trong nhóm cấu kiện hoặc 
lớp giữa để cách ly. 

e Tránh có khe hở bằng cách thực hiện mối hàn 


Thép Miếng đệm 
cách ly bằng 
chất dẻo 


Thuận lợi 





_ "na 
/⁄⁄4 


Ống 6ọc và 


đúng cách thay vì kết nối bulông. Sử dụng 
tiết diện kín thí dụ ống tròn. 

e Cần tạo bề mặt láng nhiều như có thể, thí dụ 
như qua mài hay đánh bóng. 


miếng đệm 
bằng chất dẻo 


Cách thực hiện mối hàn 
Bất lợi Thuận lợi 


e Loại bỏ đỉnh ứng suất trong cấu kiện bằng 
cách tránh sử dụng khía sắc cạnh hoặc cách 
chuyển tiếp đột ngột giữa tiết diện. 





ñS@NGXW 


Hình 1: Thiết kế đúng cách chống ăn mòn 








Giảm tính ăn mòn của chất bao quanh 

Trong nhiều trường hợp, không phải toàn thể mà chỉ từng thành phần của chất bao quanh có tác động 
ăn mòn, thí dụ như độ ẩm của không khí hay ion axit trong chất bôi trơn làm nguội. Bằng cách tách rời 
chất ăn mòn ra khỏi môi trường bao quanh người ta có thể giảm tác động ăn mòn một cách đáng kể 
hoặc loại trừ hẳn. Cách này phần nào có thể thực hiện bằng cách đơn giản. 

Thí dụ: Chất bôi trơn làm nguội và chất bôi trơn được pha thêm vào chất kìm hãm (chất ức chế) ăn mòn. Chất này kết 
hợp với thành phần ăn mòn đã được đưa vào, thí dụ như muối hay ion axit, và làm cho chúng vô hại. 


304 


Bảo vệ chống ăn mòn 





Bảo vệ chống ăn mòn trong lúc và sau khi gia công cắt gọt 
Trong lúc gia công cắt gọt, sự ăn mòn bị cản trở bằng chất kìm hãm được pha vào chất làm nguội và 
bôi trơn. Chất kìm hãm là chất gây tác dụng thụ động có dạng dầu hay chất dạng như muối. Chúng kết 
thành trên vật liệu một lớp mỏng bảo vệ chỉ dày độ vài lớp phân tử không nhìn thấy bằng mắt thường. 
Ngay sau khi gia công xong phải tẩy nước với dung dịch cắt gọt 
(chất làm nguội và bôi trơn) dính ở bề mặt chỉ tiết để bảo vệ cho 
đến bước gia công kế tiếp. Để thực hiện điều này người ta nhúng P4 
chỉ tiết vào dầu chống ăn mòn cộng thêm với phụ chất kìm hãm và 
chất choán chỗ của nước. Chỉ tiết cần đưa vào kho sau khi sản xuất, “z 
được làm sạch và làm khô rồi nhúng vào sơn trong để phủ một lớp = 
mỏng (Hình 1) hoặc được bọc bằng một lớp giấy đặc biệt có thấm 
dầu để bảo vệ chống ăn mòn. 

Hình 1: Dụng cụ và cấu kiện được bảo vệ 
Lớp bảo vệ chống ăn mòn trên vật liệu sắt bằng sơn trong 
Phương pháp bảo vệ chống ăn mòn bằng cách tô một lớp phim mỏng hay một lớp bảo vệ lên trên cấu 
kiện được ứng dụng ở thép carbon, thép hợp kim thấp hay vật liệu gang sắt. Tùy theo thời gian bảo vệ 
muốn đạt tới, tính chất của bề mặt vật liệu được yêu cầu và các chất ăn mòn mà người ta sử dụng những 
cách tráng (phủ lớp) khác nhau. 


e_ Bảo vệ chống ăn mòn những bộ phận thép láng 

Bề mặt nhiều cấu kiện của thiết bị buộc phải giữ láng để hoàn thành 
mục đích của chúng, thí dụ như là đường trượt, thanh dẫn hướng, 
trục, bánh xe răng, vòng ổ bi, các dụng cụ đo kiểm, pittông thủy lực 
(Hình 2). Điều kiện để có khả năng chịu đựng ăn mòn của những 
bề mặt này là có một mặt mài hay đánh bóng và được thoa loại dầu 
hay mỡ bảo vệ chống ăn mòn. 





e. Bảo vệ chống ăn mòn qua hóa luyện bề mặt (xử lý bề mặt với _ Hình 2:Trụ dẫn được bảo vệ bằng dầu 
z z bảo vệ chống ăn mòn 
phương pháp hóa học) 

Với phương pháp này, chỉ tiết gia công được ngâm vào bồn xử lý (bồn 
hóa luyện). Qua phản ứng hóa học, trên mặt chỉ tiết hình thành một 
lớp rắn chắc gắn bó vào vật liệu có lỗ rỗng thật nhỏ với bề dày vài 
uụm. Qua việc thoa dầu bảo vệ chống ăn mòn tiếp theo đó, những 
lỗ rỗng được bịt kín lại và cấu kiện này được trang bị một lớp phim 
bảo vệ ngăn chặn nước thấm vào. 

Những phương pháp hóa luyện bề mặt vật liệu thông thường là 
phủ photphat (photphat hóa), phủ oxit nâu (tráng một lớp ôxit bảo 
vệ màu nâu đậm lên cơ phận), phủ cromat (crôm hóa với muối ôxit 
crom). Chúng cung cấp cho những cấu kiện sử dụng trong xưởng 
hay trong cơ sở sản xuất một cách bảo vệ chống ăn mòn đạt yêu cầu (Hình 3). 





Hình 3: Đài dao xoay phủ phosphat 


Tuy vậy các phương pháp này không phù hợp để bảo vệ chống ăn mòn lâu dài ở ngoài trời. Ngoài ra lớp 
phủ photphat cũng phù hợp để làm lớp nền bám và lớp bảo vệ chống gỉ cho việc phủ sơn (trang 230). 


e_ Sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn 

Sơn phủ bảo vệ chống ăn mòn được quét lên thí dụ như khung máy, vỏ bọc bằng thép tấm hay khung 
sườn bằng thép. Lớp sơn bao phủ cấu kiện với một lớp nước sơn bao bọc toàn diện, lớp này bảo vệ không 
cho tiếp xúc với môi trường. Thời gian bảo vệ phần lớn sẽ kéo dài nhiều năm. 

Tuổi bền của lớp sơn phủ bảo vệ tùy thuộc trước hết vào việc tiền xử lý đúng quy cách các bề mặt cần 
phủ lớp. Chúng phải tuyệt đối không dính mỡ và các chất bẩn cũng như gỉ sét bám vào. Các bộ phận bị 
gỉ sét được phun sạch hay mài sạch. Việc khử mỡ được tiến hành qua việc rửa trôi trong chất kiểm (trang 
230). Để lớp sơn bám chặt và bảo vệ chống gỉ phía dưới phủ photphat cho bộ phận thép hoặc bằng việc 
phủ cromat cho cấu kiện nhôm hay bằng lớp sơn với Wash-Primer (dung dịch có cromat và phốt phat). 


305 


Bảo vệ chống ăn mòn 





Việc tạo lớp sơn bảo vệ được thực hiện bằng cách phun, 
phun sơn tĩnh điện, sơn bột hay nhúng (trang 231). 

Lớp sơn bảo vệ chống ăn mòn đơn giản, thí dụ như trên lớp 
vỏ bọc máy công cụ, gồm có lớp sơn nền và lớp sơn trên 
cùng (lớp sơn bảo vệ), được bôi lên mặt tôn đã photphat 
hóa (Hình 1). Nước sơn được pha bằng chất kết dính như 
nhựa ankit hay nhựa polyurethan và chất màu hạt mịn. Lớp 
sơn bảo vệ chống ăn mòn tốn kém, thí dụ cho tôn khung 
của xe hơi, có thể kết hợp đến 6 lớp. 


Lớp phủ bằng kim loại 

Mạ kẽm nóng. Một phương pháp bảo vệ tốt chống ăn 
mòn ở ngoài trời cho các cấu kiện bằng thép được mạ 
bằng lớp kẽm (Hình 2). Những bộ phận này được nhúng 
vào bồn nấu lỏng kẽm để tạo ra lớp mạ (Trang 232). 

Mạ lớp phủ kim loại bằng điện giải được dùng làm bảo 
vệ chống ăn mòn hoặc trang hoàng nhờ hình dáng đẹp 
thí dụ như bộ phận trang trí xe hơi. Các kim loại phủ được 
ưu tiên là nickel và crom cũng như mạ nhiều lớp Cu-Zn-Cr. 


Bảo vệ chống ăn mòn với (điện) cực âm 
Trong phương pháp bảo vệ chống ăn mòn bằng (điện) 
cực âm với cực dương hy sinh cấu kiện cần được bảo 
vệ, thí dụ một cái ống chôn dưới đất, được nối dây điện 
với tấm manhê. Một hệ thống pin phát sinh vì độ ẩm của 
nền đất, trong đó tấm manhê không quý (được gọi là cực 
dương hy sinh) tự phân giải. Cái ống được xem là âm cực 
và vì thế được bảo vệ. 

Trong phương pháp bảo vệ ăn mòn bằng điện cực âm 
với cực dương điện ngoại, cấu kiện là cực âm được nối 
với cực âm (cực -) của bình điện (ắc quy), trong khi cực 
dương là than chì được gắn vào cực dương (cực +) (Hình 
3). Qua đó cấu kiện trở thành cực âm và nhờ vậy được bảo 
vệ chống ăn mòn. 


Bảo vệ chống ăn mòn của vật liệu nhôm 
Những cấu kiện bằng nhôm vốn có khả năng chịu đựng 
ăn mòn được cải thiện bằng oxy hóa cực dương. 

Để thực hiện việc này, cấu kiện xem là cực dương được 
nối vào một hệ thống điện giải (Trang 232). Trên cấu kiện 
nhôm, phản ứng tạo thành một lớp oxít (AI,O,) cứng, có sức 
bền chống ăn mòn và dính chặt (Hình 4). Lớp oxít hóa tại 
cực dương nhôm này để ánh sáng đi qua (trong suốt), vì 
thế cấu kiện nhôm giữ được mặt láng của kim loại lúc đầu. 








Cấu tạo của lớp phủ 


1. Rửa sạch và khử mỡ trên 
mặt tôn 


2. Lớp nền hút màu photphat 
3. Lớp sơn đáy (lớp sơn nền) 


4. Lớp sơn phủ 











F 5 : = 
s® P ƒ ti 
z =—J Mặt cắt Lớp kẽm 

- —— — Kẽm 


"¬¬= 1=HL. Lớp kẽm/ 
ñ Thép | sắt 







































Cực dương 
than chì 
Bồn chứa trong đất ẩm 
(Chất điện giải) 


Bình điện 


Cực dương 
than chì 







Hình 3: Bảo vệ chống ăn mòn với cực dương dòng 














điện ngoại 
+ kl 5 ` 20 im 
ữ e5 lFN s‹ ớp oxít 
ụ ( II | gai hóa cực 
da * rì * ¡ š dương 
`“ + (AIsOa) 
` _` 
hs” " : 





Hình 4: Niềng (vành) bánh xe nhôm được tạo lớp oxít 
hóa cực dương 





1 Chuyện gì xảy ra trong quá trỉnh ăn mòn bởi _ 4 Những biện pháp nào được áp dụng để tránh 


oxy? ăn mòn trong lúc gia công? 
2 Quá trình điện hóa nào diễn ra nơi nguyên tố 5 Bề mặt của thép được xử lý thế nào trước khi 
ăn mòn? sơn lớp bảo vệ chống ăn mòn? 


3 Người ta phân biệt những loại ăn mòn nào? 





306 


Chất dẻo 





4.11 Chất dẻo 


Chất dẻo - còn được gọi là nhựa hay plastic - là vật liệu hữu cơ được tổng hợp nhân tạo. Chúng được chế 
tạo từ nguyên liệu thô, thí dụ như dầu thô, qua sự biến đổi hóa học (tổng hợp). Chất dẻo còn được gọi là 
chất hữu cơ vì chúng hình thành từ sự kết nối các chất hữu cơ như carbon hay silic. 


4.11.1 Đặc tính và ứng dụng 


Ngày nay chất dẻo giữ một vị trí quan trọng trong kỹ thuật. Sự ứng dụng đa dạng của chất dẻo dựa vào 
đặc tính cũng như khả năng có được nhiều tính chất rất khác biệt (Bảng 1). 





DJ) L1: No 14110)1N5)121/8/))/)1N4ï N4. . - ÁP 


e Tỷ trọng thấp 
e_ Tùy theo loại cứng, dễ uốn cong hoặc đàn hồi 
e_ Cách điện và dẫn nhiệt thấp 


e Có tính bền đối với thời tiết và chịu hóa chất 
e Bề mặt trơn bóng, có thể dùng trang trí 
e Gia công định hình với giá thành hợp lý 








Bảng 1: Những đặc tính điển hình và ứng dụng của chất dẻo 





Tỷ trọng thấp: 
0,9 đến 1,4 kg/dm” 
(Ngoại lệ PTFE: 
o=22kg/dm”) 


Thùng chứa 
Chỉ tiết ô tô 
Chỉ tiết phi cơ 
Cấu kiện nhẹ 





Các chỉ tiết máy 
Các cấu kiện có 
tính đàn hồi như 
cao su 

Các loại vỏ/hộp 





Thùng chứa lớn, 
can chứa chất lỏng 





Các bộ phận cho hộp số nhỏ 


K . xã 
Cánh quạt gió Bảng táp lô điều khiển ô tô 


Lốp xe ô tô 








Tùy theo loại 
cứng và rắn chắc 
hoặc mềm và đàn 
hồi. Dễ tạo hình 
và gia công 





Cách điện, Tay cầm dụng cụ 

dẫn nhiệt và Các linh kiện điện 

truyền âm thấp Vật liệu chắn và 
cách nhiệt 

Có tính bền Các loại bình 

đối với thời tiết và chứa hóa chất 

hóa chất chống lại Đường ống 

nhiều hóa chất Các phụ kiện 

và ảnh hưởng Lớp phủ 

môi trường gây bên ngoài 


ăn mòn 


Tay cầm dụng cụ 


Vỏ bọc các bộ phận trong ô tô 





Ổ cắm điện 3 pha Tấm chắn nhiệt hoặc cách âm 


⁄4 


Vỏ bọc đường ống Lớp phủ 





I0) H0)1-004,7-ì0ei-(olatIi1oleoli)0)0/41efof.1eliii)0l:211119)19/847-10144/-047-101911/319fol0)4 lo NdVY.Wd0]()019} 





e Có sức bền nhiệt thấp so với kim loại. 
Một vài loại chất dẻo có thể cháy được 


Có sức bền thấp hơn một cách rõ ràng so với kim loại 


e© 

¿2 

e. Một vài loại không bền với dung môi 

e_ Việc tái sử dụng thông qua tái chế bị giới hạn 





307 


Thành phần hóa học của chất dẻo 


4.11.2 Thành phần hóa học và chế tạo 


Chất dẻo được cấu tạo chủ yếu từ các kết nối car- 
bon tạo thành đại phân tử. Bên cạnh carbon chúng 
còn chứa các phân tử hydro cũng như một phần 
nhỏ oxy, nitơ, clor và fluor. N5 Phản ứng tổng hợp N5 


m=.= = = =__= Tiền chất monome, 
Chất dẻo được chế tạo từ các nguyên liệu thí dụ Ethylen C,H, «“« +. 
chính là khí thiên nhiên hay dầu thô theo trình ® 
tự hai bước (Hình 1): 
e Tổng hợp tạo ra các bán sản phẩm có khả J isbk bu láng i54 4 
năng tạo phản ứng. Chúng gồm những 
phân tử đơn và được gọi là monome hay 
đơn thể (từ tiếng Hy Lạp mono = riêng rẽ). 
e Kết nối hàng ngàn monome tạo thành đại 





Nguyên liệu thí dụ 


khí thiên nhiên CH, 











Đại phân tử, 


TU `. ch thí dụ polyme 
phân tử (polyme). Người ta gọi chất được tạo polyethylen có 
nên này là polyme (từ tiếng Hy Lạp poly = dạng sợi. 
nhiều). 








Cấu trúc của polyme từ các monome tùy theo 
nhiều loại phản ứng khác nhau sau đây: trùng 
hợp, trùng ngưng, trùng cộng. 





".. ` Hình 1: Các giai đoạn chuyển hóa của các phân tử khi tạo ra chất dẻo 
I Phản ứng trùng hợp 
Polyme được tạo nên bằng sự kết nối thành chuỗi dài của các monome do sự tách các liên kết đôi của 
các monome thành liên kết đơn và dùng các liên kết vừa được tách ra để kết nối với monome khác tạo 
thành chuỗi dài. 
Thí dụ: Sự tạo thành polyetylen từ etylen. Đây là sự hình thành các polyme có dạng nối đơn (dạng sợi). 








Ethylen Ethylen Ethylen Đại phân tử polyetylen 





Phản ứng đa trùng ngưng 

Trong phản ứng trùng ngưng các phân tử giống nhau hoặc khác nhau tự kết nối thành polyme do sự 
phân ly một chất có nguyên tử thấp, thí dụ như nước (H.,O) hoặc amoniac (NH.) tách ra. 

Thí dụ: Sự hình thành nhựa polyeste*. Phản ứng này hình thành các polyme kết mạng dày chặt với nhau. 








1. Monome thứ nhất 2. Monome thứ hai Phản ứng đa trùng ngưng Nước 
SG su. 


£ ^ _š 
rrơ - @xm - xã. s8 _(. 








bó 


--®m-o-( 





+n HạO 





Phản ứng đa trùng cộng 

Trong phản ứng trùng cộng các monome giống nhau hoặc khác nhau kết nối lại với nhau thành polyme 
mà không có sự tách ra của một chất nào khác. Thí dụ: Sự hình thành polyuretan”. Phản ứng này tạo nên 
polyme do sự kết mạng dày chặt hay mỏng của các monome với nhau. 








1. Monome thứ nhất 2. Monome thứ hai Phản ứng đa trùng cộng 


EEE z - Ề 
-_' B8 :r : a - +. ——.. GP œœ-:. 














*Các kýhiệu CO GT ˆ) trong công thức được dùng để diễn đạt cho những phần phân tử có cấu tạo phức tạp 





308 











Sự phân loại và cấu trúc của chất dẻo 





II 000/1/01000-10(0))-10040)/191/19)()-0//-14-1/8//1(d3)-/ 00/0010) 





Người ta phân loại chất dẻo thành 3 nhóm dựa theo cấu trúc bên trong của chúng: Nhựa nhiệt dẻo, nhựa 
nhiệt rắn và vật liệu đàn hồi. Mỗi nhóm chất dẻo sở hữu một cấu trúc bên trong điển hình có phản ứng 


cơ học tương tự khi nung nóng. 


Nhựa nhiệt dẻo (chất dẻo nhiệt) 


Nhựa nhiệt dẻo được hình thành từ các polyme có dạng sợi không liên kết ngang với nhau (Hình 1). Các 
loại nhựa này có độ bền do sự đan kết của các polyme và các lực ma sát tác động giữa chúng. Ở nhiệt độ 
bình thường nhựa nhiệt dẻo có tính đàn hồi cứng. Khi nhiệt độ gia tăng tính đàn hồi tăng lên, ở nhiệt 
độ cao tiếp tục chúng trở nên mềm dẻo và cuối cùng sẽ chuyển sang thể lỏng. Khi làm nguội khối nhựa 
nóng này, chúng sẽ thay đổi trạng thái từ lỏng sang mềm rồi đàn hồi và cuối cùng trở lại thành cứng. 





Nhựa nhiệt dẻo có tính biến dạng nóng và có 
thể và hàn được. 





Vì các vật liệu này trở nên mềm khi được gia nhiệt 
nóng nên người ta gọi chúng là nhựa nhiệt dẻo (từ 
tiếng Hy Lạp thermo= nhiệt). Khi sự gia nhiệt vượt 
quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn, chúng tự phân hủy. 


Nhựa nhiệt rắn 

Nhựa nhiệt rắn (Chất dẻo cứng, nhựa phản ứng 
nóng) hình thành từ các polyme được kết mạng 
dày chặt với nhau tại nhiều vị trí bằng các liên kết 
hóa học (Hình 2). Nhựa nhiệt rắn thay đổi cơ tính 
rất ít khi bị nung nóng vì các liên kết ngang không 
để các polyme chuyển dịch. 

Do sự bền vững của độ cứng và độ bền cả trong 
khi nung nóng nên người ta gọi các vật liệu này 
là nhựa nhiệt rắn (từ tiếng Latin: durus = cứng). Khi 
nung nóng vượt qua khỏi nhiệt độ phân hủy, các 
nhựa nhiệt rắn này sẽ tự phân hủy mà không qua 
trạng thái mềm. 





Chất dẻo nhiệt rắn không thể biến dạng và 
không thể hàn được. 


Nhựa đàn hồi (Elastomere) 

Nhựa đàn hồi được cấu tạo từ các chuỗi polyme 
cuộn tròn lại với nhau và thêm vào đó, được kết 
mạng thưa tại một vài vị trí (Hình 3). Qua sự tác 
động của lực bên ngoài, nhựa đàn hồi có thể biến 
dạng đàn hồi nhiều lần so với kích cỡ ban đầu và trở 
lại dạng ban đầu sau khi không còn lực tác động. 
Người ta gọi chất dẻo mang tính đàn hồi này như 
cao-su là nhựa đàn hồi. Khi bị nung nóng tính chất 
đàn hồi cao su chỉ bị thay đổi rất ít, chúng chỉ trở 
nên mềm hơn một tí. Khi nung quá cao chúng sẽ 
tự phân húy. 








Nhựa đàn hồi có tính co giãn như cao su, không 
thể biến dạng nóng và không thể hàn được. 





309 







Cấu trúc bên trong 


Các polyme dạng sợi 
không kết mạng 


Hình 1: Nhựa nhiệt dẻo 










Cấu trúc bên trong 


Sức bền ——>= 





Nhiều vị trí kết mạng 


Hình 2: Nhựa nhiệt rắn 


Cấu trúc bên trong 





.-..Ềˆẽ 


xố. 


Ít vị trí kết mạng 
Hình 3: Nhựa đàn hồi 





Biểu hiện khi gia nhiệt 


'Cứng 
= 
= 
s 
Mềm S 
— 
Nhão 2 
Lỏng 








Nhiệtđộ ——> 


Biểu hiện khi gia nhiệt 


| Rắn và cứng hầu như. 
không thay đổi 

F————S z 
= 
% 
= 
=5 
=. 
ưœ 








Nhiệt độ —> 


Biểu hiện khi gia nhiệt 


Mang tính 
đàn hồi như 
cao-su 


Sự phân hủy 





Nhiệtđộ —= 


Nhựa nhiệt dẻo 


4.11.4 Nhựa nhiệt dẻo 


Nhựa nhiệt dẻo được xem là nhóm chất dẻo lớn nhất về số lượng. Điều này nằm ở chỗ có nhiều loại nhựa 
nhiệt dẻo với những thuộc tính hoàn toàn khác nhau và trước hết là các sản phẩm được sản xuất với số 
lượng lớn có giá thành hợp lý bằng đúc phun và ép đùn. 

Ngoài ra chúng có thể được gia công tiếp tục qua biến dạng nóng và hàn. 


I Polyethylen (PE) 

Đặc tính: không màu sắc, mềm như sáp, bề mặt trơn. 
hình dạng chịu nhiệt ổn định đến 800C, có độ bền chịu 
axit và kiểm. Có thể được sản xuất hàng loạt với giá 
thành thấp. 

Polyethylen áp suất thấp: Cứng, khó uốn cong 
Polyethylen áp suất cao: Mềm, dễ uốn cong. 

Ứng dụng: PE-áp suất thấp (cứng): Bình chứa, ống dẫn, _ Hình 1: Ứng dụng điển hình của Polyethylen 
bồn chứa dung tích lớn, vòng ổ bi (Hình 1). PE-áp suất 
cao (mềm): Vòi, màng đàn hồi để đóng gói bao bì và 
co rút bằng nhiệt. 













Bình nhiên liệu ô tô 


Các loại vòng ổ bi 


I Polypropylen (PP) 

Đặc tính: Rất giống PE- Áp suất thấp (cứng), tuy nhiên 
có thể chịu nhiệt lên đến 130°C mà vẫn không bị biến 
dạng. Ứng dụng: Các bộ phận trong máy giặt, các bộ 
phận xe ô-tô, thùng chứa, bình nhiên liệu. 

I Polyvinylchlorid (PVC) 

Đặc tính: không màu, bền đối với hóa chất 
PVC-cứng: Cứng, dai, khó bẻ gãy. 

PVC-mềm: có tính đàn hồi như cao su mềm hay giống ¬n. AI 

như da động vật. PVC cứng được trộn thêm chất phụ .— 

gia gọi là chất làm mềm để chế tạo PVC mềm. -— số 
Ứng dụng: PVC cứng: Ống dẫn nước thải, vỏ/khung, ám đệm cách nhiệt, 
khung cửa số, van. PVC mềm: simili (da giả), vòi, giày Hình 3: Ứng dụng điển hình của Polystyren 

ống cao, găng tay bảo hộ, vỏ bọc dây dẫn điện (Hình 2). 


I Polystyren (PS) 

Đặc tính: Chất lượng bề mặt cao, có sức bền chịu axit loãng và kiềm. Polystyren nguyên chất rất cứng, giòn 
và dễ vỡ/gãy khi bị va đập. Polystyren đồng trùng hợp. Tính giòn của polystyren sẽ bị loại bỏ khi được 
trộn thêm acrynitril, butadien có tính đàn hồi như cao-su hoặc cả hai (các polyme đồng trùng hợp ABS, 
SAN và ASA). Bằng cách này người ta có được các loại nhựa cứng và dai chịu được va đập. Ứng dụng: Vỏ 
máy và thiết bị, vỏ bảo vệ ô-tô và các bộ phận được định dạng bằng vật liệu xốp (chất dẻo bọt) (Hình 3). 
Polystyren xốp: Polystyren được tạo xốp bằng chất tạo bọt là vật liệu xốp cứng với cấu trúc có nhiều lỗ 
rỗng bên trong có tỷ trọng thấp koảng 0,02 kg/dn” và có tính cách nhiệt tốt. Tên thương mại: Styropor, 
Hostapor. Ứng dụng: Tấm cách nhiệt, vật liệu đóng gói. 
N Polycarbonate (PC) 

Đặc tính: trong và sáng như thủy tỉnh, không bị khúc 
xạ. Độ bền cao, dai chịu va đập, không vỡ. bền chịu 
axit loãng và kiểm. Tính bền nhiệt ít bị biến dạng, ổn 
định kích thước cao, cách điện tốt, dễ gia công bằng 
đúc phun. Tỷ trọng 0: 1,2 kg/dmỶ (trọng lượng nhẹ 
hơn bằng nửa kính thủy tỉnh cửa sổ bình thường). 
Ứng dụng: Kính không vỡ, quạt gió, công tắc điện và Hình 4: Ứng dụng điển hình của Polycarbonat 
ổ cắm điện, thiết bị vẽ (Hình 4). 





Ống dẫn nước thải 


Hình 2: Ứng dụng điển hình của PVC 





Vỏ điện thoại 
_=_- 





310 


Nhựa nhiệt rắn 





I Polyme pha trộn 

Polyme pha trộn là hỗn hợp của nhiều loại chất dẻo 
khác nhau (từ tiếng Anh, blend = sự pha trộn). Polyme 
pha trộn có những đặc tính của từng các chất dẻo riêng 
rẽ được phối trộn với hau. 

Thí dụ: Chất pha trộn ASA + PC là một hỗn hợp chất 
dẻo từ polyme liên hợp Acrylnitril/Styren/Acrylester 
và Polycarbonat. Nó có tính bền không biến dạng đến 
120°C, sức bền chống lại ảnh hưởng của thời tiết và oxít 
hóa (biểu hiện lão hóa), thích hợp tốt cho đúc phun. 
Ứng dụng: Vỏ/khung, các bộ phận ô tô và bộ phận 
điện (Hình 1). 


I Polyamide (PA) 

Đặc tính: Trắng đục như sữa, có bề mặt bóng nhẵn và 
khả năng chống mài mòn. Có tính bền chịu hóa chất và 
dung môi. Cứng và dai, sức bền kéo cao đến 70 N/mn. 
Ứng dụng: Bánh răng, bạc bợ trục, rế ổ bi, đường ray 
trượt, vỏ bọc bộ phận hút không khí của ô tô (Hình 2). 
Sợi polyamid: poyadmid có thể được kéo thành sợi 
(Perlon, Nylon) có thể dệt ra vải bền chắc, dây buôc, 
dây thừng. 


I Kính acryl (PMMA), Polymethylmethacrylat 
Đặc tính: Không màu, trong suốt, bền sáng (không bị 
ánh sáng làm phai mờ), có thể gia công chế tạo kính 
quang học. Cứng, dai, khó vỡ, tính bền chịu axit loãng, 
chất kiểm cũng như ảnh hưởng của môi trường, hòa 
tan trong một vài loại dung môi. Tỷ trọng 6 = 1,18 kg/ 
dnỶ (trọng lượng nhẹ hơn nửa kính cửa sổ). 

Ứng dụng: Kính bảo hộ, vỏ bọc trong suốt, kính mái 
nhà, bộ phận cho sản phẩm vệ sinh, đèn chiếu hậu 
(Hình 3). 


I Polytetraflouretylen (PTFE) 

Đặc tính: màu trắng sữa, mềm như sáp, bề mặt có tính 
trơn trượt, mềm, dễ uốn và dai, chống mài mòn. Có tính 
bền đối với phần lớn các hóa chất thông thường. Tính 
bền nhiệt cao: từ -150°C đến +280°C. Tỷ trọng o=2,2 kg/ 
dnỶ. Tên thương mại: Hostaflon TF, Teflon. 

Ứng dụng: Bạc bợ trục, đường ray trượt dẫn hướng, 
đệm kín, lớp phủ, dung dịch bôi trơn (Hình 4). 


I Polyoximetylen (POM) 

Đặc tính: màu trắng sữa, bề mặt trơn, chống mài mòn, 
sức bền cao, độ cứng và độ bền vững cao, độ dai lớn 
ngay cả ở nhiệt độ thấp, giảm chấn tốt (phù hợp tốt 
cho khớp khóa nhanh). Tính bền chịu dung môi (Bền 
kháng dung môi), axit loãng và kiềm, gia công dễ dàng. 
Ứng dụng: Bánh răng, các mắt xích, móc cẩu (Hình 5). 


311 








Đo 
Vỏ máy tính Ị 


các S phận kế 2) 
————=———- 


Hình 1: Ứng dụng của polyme pha trộn _ 


L. 


=.— 
- X 






Nắp đậy (Vỏ che) 
đèn chiếu hậu ô tô 


các bộ phận nhỏ có 


Hộp số trục Vít »w tm đàn hồi 





Hình 5: Các bộ phận từ POM 





Hình 6: Ứng dụng điển hình của PBT 
 Polybutylenterephthalat (PBT) 
Đặc tính: có màu ngà voi, bể mặt trơn láng 
và chống mài mòn, độ bền vững cao, không 
bị biến dạng đến khoảng 140°C. Có tính bền 
đối với nhiên liệu, chất bôi trơn và dung môi, 
dễ gia công và có tính cách điện tốt. 


Ứng dụng: bộ phận điện, vỏ máy, bo mạch 
điện tử (Hình 6). 


Nhựa nhiệt rắn 








4.11.5 Nhựa nhiệt rắn 


Nhựa nhiệt rắn hoặc là sản phẩm đã hoàn tất để sử dụng (thí dụ vỏ bảo vệ, prôñn, chỉ tiết được định dạng) 
hay là dưới dạng bán sản phẩm ở thể lỏng làm nguyên liệu khởi đầu cho các qui trình khác, thí dụ: nhựa 
cơ bản, nhựa đổ khuôn, keo dán, sơn hoặc chất đệm kín. Các loại bán thành phẩm ở thể lỏng bao gồm các 
dạng polyme không kết mạng, bằng cách thêm vào chất hóa cứng hoặc dưới áp suất và nhiệt độ nóng, 
chúng sẽ kết mạng chặt chẽ lại với nhau để cho ra thành phẩm cuối cùng có hình dáng cố định. Người 
ta gọi quá trình này là sự hóa cứng và các nhựa nhiệt rắn cũng là chất dẻo có thể hóa cứng. Các thành 
phẩm nhựa nhiệt rắn sẽ hóa cứng khi đổ khuôn. Sau khi hóa cứng, các nhựa nhiệt rắn không thể biến 
dạng được nữa, bởi vì chúng không hóa mềm khi nung nóng. Do đó chúng cũng không thể hàn được. 
Thông thường khi nung nóng, các loại nhựa nhiệt rắn có tính ổn định hơn về hình dạng so với nhựa 
nhiệt dẻo và tùy vào mỗi loại chất dẻo cứng, nhiệt độ có thể lên đến 220°C. Khi nung với nhiệt độ quá 
lớn chúng sẽ tự phân hủy, không qua giai đoạn mềm. Vì bán thành phẩm có vẻ bề ngoài như dạng nhựa 
nên người ta cũng gọi chúng là nhựa nhiệt cứng. - 


I Nhựa polyeste (UP) không no (chưa bão hòa) 
Đặc tính: Không màu, trong như thủy tinh với bề mặt bóng. 
Nhựa polyeste có nhiều loại, từ cứng và giòn đến dai và dẻo. 
Ở trạng thái nhựa lỏng có tính bám dính và tính đúc (có 
thể đổ khuôn được). Có tính bền chịu nhiên liệu cũng như 
axit loãng và chất kiềm. Ứng dụng: Nhựa nền cho các cấu 
kiện chất dẻo có gia cường sợi thủy tinh (Hình 1), keo dán 
kim loại, sơn chống trầy xước, nhựa đổ khuôn cho các mẫu 
đúc, nguyên liệu (nhựa gốc) cho việc tạo sợi (gia cường). 
I Nhựa epôxy (EP) 

Đặc tính: từ không màu cho đến vàng mật ong. Đàn hồi 
cứng, có tính dai chống va đập, khả năng dán dính trên 
kim loại, dễ đúc (có thể đổ khuôn tốt). Tính bền đối với 
axit, kiểm, dung dịch muối và dung môi yếu. Độ bền nhiệt 
độ đến 1809C. 

Ứng dụng: Keo dán, sơn và nhựa đúc cũng như chất nhựa 
kết nối cho nguyên liệu đổ khuôn, lõi cát đúc khuôn và chất 
dẻo gia cường bằng sợi thủy tinh (Hình 2). 





Nắp đậy bộ đánh lửa 
bằng nhựa-EP 






I Polyeste và nhựa epôxy gia cường sợi thủy tỉnh 
Một phần lớn các các loại nhựa polyeste và epoxy được gia 
công làm ra nhựa kết dính với sợi thủy tinh để cho ra các 
cấu kiện chất dẻo được gia cường bằng sợi thủy tỉnh 
(GFK, CFK) (Trang 324). 


Nhựa Polyuretan (PUR) 

Đặc tính: vàng mật ong, trong suốt, được phân theo loại 
từ đàn hồi cứng và dai đến đàn hồi cao su. Khả năng bám 
dính tốt, tính bền chịu axit loãng, kiểm, dung dich muối và 
nhiều loại dung môi, có thể tạo xốp. Ứng dụng: PUR cứng: bạc ổ trục, bánh răng, con lăn. PUR cứng vừa 
(trung bình): dây đai răng (cu-roa), đệm giảm rung, thanh giảm chấn (thanh giảm xóc) (Hình 3). 

PUR mềm: vòng đệm kín, vỏ bọc dây cáp. Polyurethan có thể được sử dụng như sơn phủ (sơn DD) hay 
nhựa đổ khuôn và keo dán (chất dán). Ngoài ra chúng cũng được tạo xốp: tùy theo mật độ kết mạng 
người ta có vật liệu xốp cứng hoặc xốp mềm, chúng được sử dụng cho vật liệu giảm nhiệt hoặc chất 
đệm cũng như vật liệu giảm chấn. Người ta ứng dụng bọt xốp tích hợp PUR cho việc phủ lớp bên trong 
xe ô-tô để giảm va đập (Hình 5, trang 321). Nó có bề mặt trông tương tự như da thuộc với một phần lõi 
của cấu kiện được tạo xốp và được hoàn thành tích hợp trong một công đoạn. Ứng dụng: vỏ bọc cho bộ 
phận mang phụ kiện, vô lăng (bánh lái), cửa. 





Bạc ổ trục Bọc ghế ngồi ô-tô 


Hình 3: Ứng dụng của các loại nhựa polyurethan 


312 


Chất đàn hồi 


4.11.6 Chất đàn hồi 


Chất đàn hồi trong ngôn ngữ bình dân được gọi là cao su (tiếng Anh: rubber, viết tắt là R), phần lớn hình 
thành từ các polyme liên kết mạng rời (kết nối không bền). Tùy theo mức độ liên kết mạng, ta có loại cao su 
mềm đến cứng. Đặc tính nổi bật của chúng là có độ đàn hồi cao, ở một số loại lên đến vài trăm phần trăm. 
I Cao su thiên nhiên (NR) 

Nguyên liệu gốc của cao su thiên nhiên là nhựa của một loại cây ở vùng nhiệt đới. Cao su thiên nhiên có 
đặc tính đàn hồi và dẻo cao nhất trong trạng thái nguội. Cao su được ứng dụng như là một thành phần 
trộn vào của các hợp chất cao su làm vỏ xe và các mục đích đặc biệt khác, thí dụ như bong bóng cao su 
hoặc bọt xốp. Hiện nay phần lớn khối lượng của chất đàn hồi đang sử dụng được sản xuất bằng phương 
pháp tổng hợp, thí dụ: Cao su styren-butadien, cao su acryl-butadien, cao su chloropren, cao su silicon, 
cao su polyuretan. 


I Cao su styrol butadien (SBR) 

Đặc tính: Chịu mài mòn tốt, chịu nhiệt, chống lão hóa cao 
và đàn hồi tốt. Ứng dụng: Cao su SBR là vật liệu cao su 
được sử dụng nhiều nhất cho các ứng dụng thông thường 
(Hình 1). Phần lớn được đưa vào trong sản xuất vỏ xe. Hỗn 
hợp cao su điển hình gồm các thành phần pha trộn bên 
trong: 42% SBR, 18% NR, 28% bồ hóng (muội than), 12% 
các chất phụ gia khác. Những ứng dụng khác của cao su 
SBR là phớt trục quay, vòng đệm kín cho píttông (măng 
xét), đệm lót bằng cao su. 


I Cao su silicon (SIR) 


Đặc tính: Màu trắng sữa, không thấm nước và keo dán. Tùy 
phương pháp chế tạo ta có được từ đàn hồi cứng đến đàn 
hồi mềm. Bền đối với dầu bôi trơn, không bền đối với axit 
mạnh, kiểm và dung môi. Chịu nhiệt đến +180°C, và đến 
-40°C vẫn còn đàn hồi. Ứng dụng: măng xét, ổ cắm điện, 
khuôn đổ chất dẻo, chất trám các mối nối, vòng đệm kín 
(Hình 2). Dạng dung dịch: sơn cách ly, sơn chống thấm. 


Nhựa đàn hồi dẻo chịu nhiệt polyurethan * =: Ù 











PUR (T) 2 
: : Bánh răng nhỏ ch 

Nhờ đặc tính biến dạng nhựa nhiệt đàn hồi, người ta có Con lăn đàn hồi 
thể sản xuất các biến dạng bằng phương pháp gia CÔng. ìnns: cạccấu kiện bằng chất nhựa đàn hồi dẻo nhiệt 
đúc phun và ép đùn với giá hợp lý. polyurethan 
Đặc tính: Chống mài mòn cao, bền đối với hóa chất, có các độ cứng khác nhau. 
Ứng dụng: PUR (T) đàn hồi cứng được dùng để chế tạo con lăn, bánh răng, giày trượt tuyết, PUR (T) đàn 
hồi mềm được dùng để chế tạo vỏ bọc dây cáp, các loại vòi, măng xét đệm kín (Hình 3). 






1 Chất dẻo có các đặc tính điển hình nào? ứng dụng điển hình của chúng. 

2 Những đặc tính nào của chất dẻo giới hạn sựứng 7 Hỗn hợp trộn của polyme được hiểu như thế nào? 
dụng trong kỹ thuật? 8 Tại sao người ta còn gọi chất dẻo cứng là chất 

3 Người ta phân loại chất dẻo thành những nhóm dẻo có thể hóa cứng hoặc là nhựa? 
nào? 9 Nhựa Polyuretan được ứng dụng để làm gì? 

4 Tại sao nhựa nhiệt dẻo có thể hàn gắn được với 10 Nhựa đàn hồi biến dạng vì nhiệt có những ưu 
nhau, còn nhựa cứng và đàn hồi thì không? điểm nào so với các loại nhựa đàn hồi không 

5 Ý nghĩa của các tên viết tắt PE, PA, PUR là gì? biến dạng nhiệt và biến dạng cứng? 

6 Hãy nêu tên 3 loại nhựa nhiệt dẻo, tên viết tắt và 








313 


Kiểm tra chất dẻo 





4.11.7 Kiểm tra tham số chất dẻo 





Tham số cơ học 

Thí nghiệm kéo của chất dẻo được thực hiện với các dụng cụ kiểm tra và theo cùng quá trình tương tự 
như đối với kim loại (trang 291). Người ta dùng thanh mẫu làm vật kiểm tra và đo lực kéo và chiều dài 
bị giãn ra. Các tham số này được biểu diễn trên một biểu đồ ứng suất-biến dạng (Hình 1). Từ đó người 
ta đọc được các tham số cơ học: Độ bền kéo ø,, ứng suất chảy ø, (nếu có) và độ giãn dài giới hạn z,. 





Mẫu thử dẹt. 
Giới hạn đứt ì 





Dựa theo sự biến dạng người ta phân biệt 3 

loại chất dẻo: 

e Chất dẻo cứng vững như polystyren, PVC- 
cứng hoặc PMMA @). Tham số quan trọng N/mm2 
nhất là độ bền kéo ơ,. 

e Chất dẻo cứng nhưng uốn được (linh | 
động) diễn đạt với ứng suất chảy ø, một 
cách rõ rệt, thí dụ: polyethylen cứng hay  ƠB2 LIƒ / 
poly amid 2) bả xi =y# 

e_ Chất dẻo đàn hồi như cao su với độ giãn Š TT 0Ô 
dài giới hạn lớn e, (độ giãn dài tới đứt e,), ị N 
thí dụ: Cao su styren-butadien hoặc poly- 
ethylen mềm ®) 

















€R1 €R2 % €3 





Một tham số khác cũng quan trọng là mođun IEDIHISHIS = 

đàn hồi E, nói lên chỉ số bền vững (độ cứng) của Hình 1: Biểu hiện biến dạng của các loại chất dẻo khác nhau trong 
An [224 HT N9 HT AI IẤO an biểu đồ ứng suất-biến dạng 

vật liêu. Nó là tỷ số của ứng suất và độ giãn (E = 

ø/ e) và là độ dốc của đường biểu diễn ứng suất-biến dạng lúc bắt đầu (Hình 1). 

Độ cứng của chất dẻo được kiểm tra hoặc bằng phương pháp nén bỉ (phương pháp đo độ cứng theo 

vết ấn của bỉ) (tương tự như kiểm tra độ cứng HRB Rockwell, trang 295) hoặc phương pháp đo độ cứng 

qua vết xuyên nhọn theo Shore. 

Độ rão của chất dẻo, nghĩa là sự biến dạng tăng tiến chậm ngay cả khi chịu lực thấp nhưng kéo dài, được 

kiểm tra bằng thử nghiệm kéo biến dạng với lực kéo không đổi trong thời gian dài. Với thí nghiệm 

này, mẫu thí nghiệm chất dẻo chịu tải trong nhiều tuần thậm chí nhiều tháng với ứng suất kéo cố định 

và kích thước độ giãn qua đó được đo lại. 


Tham số cho tính bền dạng (độ ổn định kích thước) 
ở nhiệt độ cao 

Nhiệt độ hóa mềm Vicat (điểm biến dạng, điểm hóa mềm) dùng 

để ước tính nhiệt độ giới hạn trên cho phép trong thời gian ngắn, 

dưới tác động của một lực nhất định mà không có sự biến dạng. 





Để kiểm tra, một cây đinh thép có tiết diện 1mm” được nén với 
một lực 50 N lên một mẫu chất dẻo (Hình 2). Mẫu được đặt trong 
một buồng gia nhiệt, trong đó nhiệt độ được tăng dần với tốc độ 
gia nhiệt 50°C/giờ. Tại nhiệt độ mà đỉnh thép đâm sâu vào 1mm, Hình 2: Kiểm tra nhiệt độ hóa mềm Vicat 
người ta gọi đó là nhiệt độ hóa mềm Vicat VST B/50. Sau 20000 giờ 

(khoảng 2,3 năm) độ bền của chất dẻo giảm xuống còn 50% ban đầu tại nhiệt độ sử dụng thì nhiệt độ 
đó được gọi là nhiệt độ sử dụng lâu dài (dài hạn). 





I Các thuộc tính chất dẻo đặc biệt 
Với những phương pháp kiểm tra đặc biệt, các đặc tính sau đây của chất dẻo được kiểm tra: 


e_ Dễ bắt lửa và dễ bốc cháy e_ Hóa giòn ở nhiệt độ thấp 
e©_ Sức bền chịu ảnh hưởng thời tiết, lão hóa và hóa chất s Khả năng cách điện 
e_ Khả năng trượt với các loại chất dẻo khác e_ Hấp thụ nước khi được ngâm trong nước 


314 


Tham số của chất dẻo 





4.11.8 Các tham số của các loại chất dẻo quan trọng 





Độ bền kéo, ứng suất chảy (giới hạn chảy) 
Các đường biểu diễn đặc trưng tương ứng với các 
loại chất dẻo khác nhau (Hình 1). Các loại chất dẻo 
cứng chắc như Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), 
Acryglas (PMMA) và các loại copolyme polystyren 
(polstyren đồng trùng hợp) (loại ABS) có độ bền kéo 
hoặc ứng suất chảy từ 50 N/mw” đến 40 N/mnử. 


Các loại chất dẻo ít cứng hơn như polyethylen (PE) 
và polyurethan (PUR-T) có trị số từ 30 N/mm” đến 
40 N/mnử. So sánh những trị số độ bền kéo này 
với thép đủ loại từ 300 N/mm đến 1500 N/mnỷỶ, 
ta nhân ra chất dẻo chỉ thích hợp cho các cấu kiện 
chịu tải thấp. Được sự gia cường với sợi thủy tinh 
hoặc sợi carbon dai cứng ta có được chất dẻo gia 
cường có độ bền kéo tương tự như thép không có 
hợp kim (thép carbon). 


Độ cứng vững (độ bền vững, độ giòn, độ rắn) 
Môđun đàn hồi, nói lên đặc tính bền vững về hình 
dạng của một vật liệu, có trị số từ 500 N/mm? đến 
3500 N/m của nhiều loại chất dẻo khác nhau ở 
nhiệt độ thường (Hình 2). Thông thường trị số này 
sẽ giảm mạnh khi nhiệt độ gia tăng. 

So sánh với thép có trị số môđun đàn hồi E = 
210000 N/mnỷ, như thế người ta nhận ra được độ 
cứng vững của các loại chất dẻo nhỏ hơn một cách 
cơ bản. Vì thế chất dẻo không gia cường không 
phù hợp được cho việc chế tạo các bộ phận phải 
chịu tải cơ học cao. Chất dẻo gia cường, thí dụ như 
Polyamid được gia cường bằng sợi thủy tỉnh (GF- 
PA), có một trị số môđun đàn hồi cao hơn rõ rệt và 
như thế có độ rắn cao hơn. Chúng cũng có tính 
chống rão cao, kết hợp với tỷ trọng thấp khoảng 
2 kg/dmỷ, vật liệu này thích hợp để chế tạo kết 
cấu nhẹ có sức chịu tải lớn (chế tạo ô tô và phi cơ). 


§ Tính bền ở nhiệt độ cao 

Nhiệt độ hóa mềm Vicat, có tính quyết định cho 
việc sử dụng ngắn hạn của chất dẻo chỉ ra một 
băng thông sử dụng cho các loại chất dẻo khác 
nhau. Trong khi PVC giữ được ổn định kích thước 
chỉ đến gần khoảng 70°C, polyamid lại giữ được 


Nhiệt độ thử nghiệm 20°C 





z 

= 

s.à 
œ 
nN1G 








œ 
=1 





Ứng suất kéo ø ——= 
®> 
Š 





D 
© 





























___—_——————'—————_—— 
200 400 600 800%1000 
Độ giãnc ——®= 


Øˆ 1079 


Hình 1: Biểu đồ ứng suất - biến dạng của các loại chất dẻo 












































khác nhau 
4500, 
PP 
N/mm^2 
3500 m= PS 
cứng - 
3000 PBTE GF-PA 
+ 2B 
Si an GF-POM 
S 2000 
# PA PC 
= 1500 PTEE 
s SB 
=m.- : 
0 
-40-20 0 20 40 60 80 °C 120 
l Nhiệtđộ ——> 
Nhiệt độ bình thường 


Hình 2: Sự lệ thuộc vào nhiệt độ của mô đun đàn hồi E 
(độ cứng vững) ở các loại chất dẻo khác nhau 


0 50 100 150 200 °C 300 





















































0 50 100 150 200 °G 300 
Nhiệt độ sử dụng dài hạn ——= 
Nhiệt độ hóa mềm theo Vicat _——> 


Hình 3: Độ bền nhiệt của các loại chất dẻo 


hình dạng ổn định (có độ bền dạng) đến khoảng 200°C (Hình 3). Khi sử dụng lâu dài, ngay cả với các loại 
chất dẻo có khả năng giữ hình dáng ổn định tốt, vẫn phải giới hạn việc sử dụng ở nhiệt độ sử dụng dài 
hạn đặc trưng. Thí dụ như polyamid có nhiệt độ sử dụng dài hạn đặc trưng là khoảng 130°C (Hình 3). 





1 Người ta đo tính bền hình dạng của một chất dẻo khi nung nóng bằng những tham số nào? 
2 Chất dẻo có độ bền kéo và độ cứng (môdun đàn hồi) nào so với thép? 
| 





Sự gia công định hình chất dẻo: sự ép đùn 





FAN) 1)0:):.149/19N0)11)/0/))/0)(06/7-)000.-10 





Các nguyên liệu thô của các chất dẻo nhiệt và chất đàn hồi được cung cấp từ các nhà sản xuất dưới dạng 
hạt kích cỡ nhỏ trung bình (bằng cỡ các hạt đậu hoặc dưới dạng dải băng) và nhựa nhiệt rắn dưới dạng 
bột hoặc chất lỏng hay bột nhão. Chúng được gia công bằng nhiều phương pháp khác nhau cho ra 
dạng bán thành phẩm (ống dẫn, thanh, prôfin) hoặc các phôi định hình khác. Chất dẻo nhiệt và chất 
đàn hồi dẻo nhiệt được gia công bằng ép đùn và đúc phun. Chất dẻo cứng và chất đàn hồi không phải 
nhựa nhiệt dẻo được gia công định hình bằng phương pháp ép định hình hoặc cũng bằng đúc phun. 


4.11.9.1Ép đùn (Đúc ép) 


Người ta hiểu ép đùn là sự sản xuất liên tục một thanh (sợi, ống) chất dẻo dài vô tận (không ngừng) 
với một máy ép trục vít được gọi là máy ép đùn (Hình 1). 










Khuôn đúc 


Thùng nạp liệu (đầu phun profin) 


Trục vít Tuyến hiệu chỉnh Tuyến làm nguội 












Hạt nhựa 











Xi lanh dẻo hóa.) 


Khí nén 


Hình 1: Thiết bị ép đùn để sản xuất profin rỗng 


Máy ép đùn là một máy đúc ép sản phẩm dạng 
thanh bằng trục vít được gia nhiệt và hoạt động 
liên tục với một khuôn định hình phía trước, gọi là 
đầu phun (béc) prôfn. Nguyên liệu chất dẻo ban 
đầu dạng hạt được chuyển hóa bên trong máy ép CC 
đùn thành khối để định hình. Bộ phận quan trọng | 
nhất của máy ép đùn là một trục vít 3 vùng (với 

3 kích thước) (Hình 2). Trong vùng nạp liệu của Hình 2: Trục vít 3 vùng trong xỉ lanh dẻo hóa 
trục vít, hạt chất dẻo được đưa vào, ép và bắt đầu 

gia nhiệt. Trong vùng nén, nguyên liệu tiếp tục Màng dạng 
được nung nóng, nén chặt, thải khí và được nhào CHỦ dUốc 
trộn. Tại vùng định lượng nguyên liệu được tiếp “S0 DJ 
tục nhào trộn và đồng hóa. Qua việc gia nhiệt, khối 

nguyên liệu trở thành một khối chất dẻo sệt chảy Bộ phi cát bìa 
được. Trục vít quay tạo ra một áp lực, ép khối chất 
dẻo sệt chảy nhanh qua đầu phun profn, cho ra 
thành các thanh định hình. Tùy theo profin mà các 
thanh được định hình khác nhau. Nó được dẫn tiếp 
đến đoạn hiệu chỉnh kích thước và đoạn làm nguội 
để hóa rắn. Các bán thành phẩm khác nhau có thể 
được chế tạo bằng cách thay đổi khuôn định dạng 
(đầu phun profin). Sản phẩm của máy ép đùn điển 
hình là các loại profin, ống, thanh, tấm, băng. 
Băng trải chất dẻo và màng dầy được chế tạo bằng phương pháp cán láng, có nghĩa là dùng ru-lô gia 
nhiệt cán mỏng băng phẳng được chế tạo từ máy ép đùn. 

Màng mỏng (10 um đến 30 im) được chế tạo bằng hai phương pháp: Trong phương pháp ép đùn màng 
mỏng băng chất dẻo mỏng được ép đùn từ đầu phun khe hẹp khổ rộng, được cán nóng bằng rulô tiếp 
theo đó và được kéo giãn nguội cho đến khi băng chất dẻo trở thành màng mỏng với bề dày ấn định 
trong phương pháp ép đùn màng mỏng. Trong phương pháp ép đùn thổi khối chất dẻo được ép đùn 
qua một đầu phun có khe hình vành khăn cho ra một ống mỏng, tiếp đó được thổi giãn dài ra thành 
màng mỏng (Hình 3). 


Khối chất dẻo 
được dẻo hóa 







Vùng định 
lượng 


Vùng nạp | Vùng nén 
liệu 

















để gấp phẳng 


Con lăn dẫn hướng 
Thổi màng ống 
(khoảng 3m 
đường kính) 

Làm nguội 

bằng gió 





Khuôn Máy ép đùn 
thổi màng —— 


Hình 3: Chế tạo màng mỏng bằng ép thổi 


316 


Đúc phun 





Thổi ép đùn 

ñ và? sử R h : - () Ép đùn chỉ (2 Thổiphổngvà (3) Lóira 
Vật thể rỗng như bồn chứa, thùng chứa và can tiết ống để đông đặc (đẩy ra) 
chứa chất lỏng được chế tạo qua nhiều bước gia 


công thổi ép đùn (Hình 1). 


Khí nén 







Chất dẻo dạng ống còn nóng có thể định dạng, = 
được chuẩn bị gia công trong máy ép đùn và phun ống 
được dẫn vào một khuôn định dạng rỗng ). 


thổi 


—> 
Sau khi đóng kín khuôn rỗng, gió được thổi vào Khuôn dạ 
bên trong vòi và ép sát vòi vào thành khuôn rỗng EÀ Đig => 





được làm nguội. Tại đây nó sẽ đông cứng lại và 
có hình dáng của khuôn 2). Kế đến khuôn mở ra 
và đẩy thành phẩm rơi ra ngoài (3). Sau đó khuôn _ ,.."1:Thổi áš dù tát hể lống 
đóng lại và một chu kỳ gia công mới bắt đầu. l 


CN J2) 0(4o)ì)/0(0(o)(0141o)ì)/00(0.4)/10)(0|-1oÄ/((v) 





Khối chất dẻo được phun xịt vào khuôn rỗng theo chu trình để sản xuất ra chỉ tiết định dạng có 
hình thể phức tạp. 





| 1/11: §1/TNcj1-1/,Xaï  NojT s14)i)1),0 





e Sự định dạng trực tiếp trong một công đoạn từ nguyên liệu ra thành phẩm. 
e Chỉ tiết không cần phải thêm khâu gia công hoàn chỉnh phụ, nếu có thì chỉ rất ít. 
e Quy trình có thể hoàn toàn được tự động hóa và có khả năng tái sản xuất thành phẩm cao. 








I Máy đúc phun 


Máy đúc phun là một tổ hợp trên cùng một bệ máy của một bộ phận hóa dẻo và một bộ phận khuôn 
định dạng gồm hai phần, với đơn vị đóng và đơn vị mở (Hình 2). 


§ Xi lanh dẻo hóa Hạt chất dẻo Xi lanh phun 










Đơn vị đóng và đơn vị mở 


Bộ phận 
truyền động 






“` 


` HH | 
Vận hành và điều khiển 


Hình mặt cắt ngang máy đúc phun 
(khuôn đang đóng và khối nguyên liệu được phun vào) 


k-| 
b) 





Khuôn định dạng 





Đơn vị đóng và mở _ Khuôn định dạng Đơn vị dẻo hóa và đơn vị phun Hạt chất dẻo Xi lanh phun Bộ truyền 
động trục vít 














Khóa chặn Bộ phận Xi lanh 
dòng chảy gia nhiệt dẻo hóa 
ngược 







Xi lanh mở 






Chỉ tiết 


Hình 2: Máy đúc phun 


317 


Đúc phun 





Bộ phận dẻo hóa gồm có một xi lanh dẻo hóa với trục vít và xi lanh phun (Hình 2, trang 317, bên dưới). 
Trục vít có cấu tạo tương tự như một máy ép đùn. Nó có thêm một bộ phận chặn dòng chảy trở về, xi 
lanh dẻo hóa có đầu béc phun có thể khóa lại được. 

Bộ phận đóng và mở có một xi lanh đóng và một xi lanh mở. Xy lanh đóng có hai chức năng: đóng 
khuôn và giữ khuôn kín, chống lại áp lực phun. Sau quá trình làm nguội, khuôn được mở tách ra do xy 
lanh mở và thành phẩm có thể do cơ cấu lói ra (đẩy ra) hoặc đưa ra khỏi khuôn bằng khí nén. Xy lanh 
dẻo hóa hoạt động liên tục. Nó vận chuyển, nhào nặn, nung nóng và dẻo hóa khối nguyên liệu đạt đúng 
nhiệt độ và độ nhớt sao cho nguyên liệu có khả năng chảy được chuẩn bị sẵn sàng cho việc đúc phun. 


I Chu trình gia công trong đúc phun (1) Khuôn được đóng lại, nguyên liệu được phun vào 
Đúc phun được thực hiện theo chu trình hoạt Bộ phận đóng 
động của các cụm máy (Hình 1). ì 
Khuôn đóng lại và phun : |: 
m ì sss 
Sau khi khuôn hai mảnh đóng lại, xi lanh dẻo hóa C222217-222-72227-2 
di chuyển với đầu béc phun về phía trước áp sát Aể 
vào lỗ đậu rót khuôn. Pít-tông của xi lanh đẩy 
ấn trục vít về phía trước, ép lượng chất dẻo chảy 
tự do qua rãnh dẫn đi vào bên trong khuôn Œ (2) Làm nguội và lói thành phẩm đúc ra ngoài 
có hình dạng của thành phẩm. Trục vít quay gia 
tăng áp lực phun và ép tiếp tục lên lượng chất 
dẻo để cân bằng sự co rút trong giai đoạn làm 
nguội sau đó. Áp lực phun tối đa lên đến 2000 
bar. Không khí trong buồng khuôn rỗng thoát ra 
ngoài xuyên qua mặt phân cách khuôn. 





Khuôn 


Trục vít 






Làm nguội và tách rời thành phẩm. 
Trong đúc phun nhựa nhiệt dẻo, cả hai nửa mảnh (8) Khuôn đóng lại, xỉ lanh tiến vào 
khuôn được làm nguội. Lượng vật thể đông cứng l 
bắt đầu từ thành khuôn và giữ lại hình dạng cuối 
cùng của nó. Khi đậu rót của thành phẩm đông 
cứng, vòi phun đóng lại và xi lanh dẻo hóa được 
kéo trở về phía sau. Sau thời gian làm nguội 
khuôn mở ra và thành phẩm được đẩy ra ngoài 
bằng khí nén @. 

Khuôn đóng lại, xi lanh tiến sát vào. 


_ Buồng trước 
1 (mũi) trục vít 


Sàn 


Hình 1: Chu trình hoạt động trong đúc phun 

Khuôn được đóng lại. Trục vít quay vận chuyển và đồng thời dẻo hóa khối nguyên liệu ép khuôn và tạo 
nên áp lực phun cần thiết. Áp lực này đẩy trục vít trở lại và tập hợp (định lượng) phần nguyên liệu từ 
bên ngoài vào phòng trước của trục vít (nạp liệu), nó sẽ được phun vào khuôn trong hành trình phun. 
Khi đạt được áp lực phun, đơn vị phun tiến sát vào khuôn ® và một chu kỳ gia công mới lại bắt đầu đ). 
I Tự động hóa đúc phun 

Trục vít dẻo hóa được khởi động bằng động cơ thủy lực. Sự chuyển động của xi lanh phun và của đơn vị 
đóng khuôn hoạt động bằng xi lanh thủy lực hoặc bằng bộ truyền động điện. 

Một đơn vị tự động hóa điều khiển các chu trình gia công được kết hợp tuần tự của đơn vị hóa dẻo và 
đơn vị đóng (Hình 2), giúp cho máy đúc phun có thể tự vận hành tiếp tục. 


Bộ phận | = Trục vít dẻo hóa —— | Xi lanh phu Xi lanh h@)) 
dẻo hóa _ chuyển „ 1. => Dẻohóa _=>Định lượn bia 3e Phun vào ni EHulll về) 














nguyên liệư hóa phía trước chống lùi phía sau 
Bộ phận => Làm nguội lở khuôn ra-> Đẩy chỉ tiết Đóng ——>Làm nguội khuôn ——> 
đóng khuôn đúc ra khuôn lại ) 


Hình 2: Chu trình hoạt động đồng bộ trong bộ phận dẻo hóa và bộ phận đóng 


318 


Đúc phun 





I Các thông số của quy trình đúc phun 


Người ta chỉ nhận được sản phẩm đúc phun hoàn hảo với những trị số điều chỉnh được kết hợp của loại 
vật liệu nhựa dẻo, máy đúc phun cũng như khuôn đúc và kích cỡ chỉ tiết. Các thông số quy trình được đo 
đạc tại nhiều vị trí khác nhau của máy đúc phun và được điều chỉnh theo các trị số yêu cầu. Các thông số 
quy trình quan trọng nhất là nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ khuôn cũng như áp suất phun. 


Nhiệt độ nóng chảy. Khả năng chảy (di chuyển) của lượng nguyên liệu đúc được điều chỉnh tùy theo 
nhiệt độ nóng chảy. Nó lệ thuộc tùy theo mỗi loại chất dẻo, thí dụ nằm trong khoảng từ 200°C đến 250°C 
đối với polyuretan dẻo nhiệt và trong khoảng từ 260°C đến 300°C đối với polyamid và polycacbonat. Nếu 


điều chỉnh nhiệt độ nóng chảy quá thấp sẽ dẫn 
đến việc không đổ đầy khuôn hoàn toàn, ngược 
lại nhiệt độ nóng chảy quá cao sẽ gây hư hại cho 
khối nguyên liệu đúc. 

Nhiệt độ khuôn quyết định cho tính năng làm 
nguội của khối nguyên liệu đúc và sự đông cứng 
trong sản phẩm. Nhiệt độ làm nguội thấp sẽ dẫn 
đến một sự sắp xếp sâu rộng của polyme bên 
trong chỉ tiết đúc (Hình 1). Điều này có tác dụng 
đến đặc tính cơ học của nó. Thông thường nhiệt 
độ khuôn nằm trong khoảng từ 80°C đến 120°C. 
Ở nhiệt độ này vật đúc dễ uốn cong khi được đẩy 
khỏi khuôn mà không bị biến dạng. 

Ấp lực phun và áp lực bổ sung. Áp lực phun phải 
được tính toán sao cho hợp lý, để có được một vận 
tốc phun tác động một dòng chảy đều đặn không 
thay đổi của nguyên liệu vào bên trong khuôn, 
dẫn đến một sự điền đầy hoàn toàn và liền mạch 
của hốc khuôn (khoảng trống của khuôn). Việc 
này được thực hiện với kích thước đường kính béc 
phun có sẵn và bằng khả năng chảy đã chỉnh trước 
của nguyên liệu qua nhiệt độ nóng chảy. Như thế 
áp lực bên trong khuôn ở giai đoạn phun trước 
tiên phải chậm và sau đó gia tăng nhanh trong 
giai đoạn nén (Hình 2). Áp lực bổ sung cân bằng 
sự co rút trong thời gian làm nguội và được duy 
trì cho đến khi rãnh rót (đậu rót) đông cứng lại. 


Đúc phun nhựa nhiệt rắn và nhựa đàn hồi 
Chất dẻo nhiệt rắn và chất đàn hồi có được hình 
dạng thể rắn bằng phản ứng hóa cứng (liên kết 
ngang) trong môi trường nhiệt. Điều này đòi hỏi 
những thông số thay đổi của quy trình, kích thước 
máy và các điều chỉnh khi đúc phun các loại chất 
dẻo này. Nhiệt độ nóng chảy trong xi lanh dẻo hóa 
nằm trong khoảng từ 80°C đến 120C, tại đây chưa 
xảy ra hiện tượng liên kết ngang. Nhiệt độ khuôn 
nằm trong khoảng từ 160°C đến 200°C như thế có 
thể khởi đầu hiện tượng kết mạng và đông cứng. 
Khối nhựa nhiệt rắn được gia cường cũng có thể 
được đúc phun. 

Khi đúc phun chất đàn hồi và chất đàn hồi độn 
xốp (Trang 320) người ta sử dụng một máy với bộ 
phận dẻo hóa trước bằng trục vít và bộ phận ép 
phun bằng pít tông tách riêng (Hình 3). 


319 


Mặt cắt qua chỉ tiết đúc phun 







2V 2V 
3 vã x 


Đà ác 
Vùng biến dạng _ Lớp lõi (các 
trượt (các phân phân tử có cấu 


tử có cấu trúc trúc rối loạn 
được sắp đặt lại) an) 


Hình 1: Cấu trúc bên trong một chỉ tiết đúc phun 





Da ngoài 


Ảnh hưởng trong Ảnh hưởng trong Ảnh hưởng trong giai 
giai đoạn phun: giai đoạn nén đoạn áp lực bổ sung 
a) khi gia công: a) khi gia công: (giai đoạn duy trì 

« Vận tốc phun Việc điền đầy một cách áp lực) 

« Độ nhờn toàn vẹn a) khi gia công: 

b) đối với đặc tính của b) đối với đặc tính của «Sự ổn định của khuôn 
chỉ tiết đúc: chỉ tiết đúc: «Sự co rút 


« Sự định hướng các e Dấu vết co rút b) đối với đặc tính của chỉ 


polyme trong chỉ « Sự tạo thành hình dạng tiết đúc: 

tiết đúc « Sự hình thành bavia sỐn định kích thước 

« Chất lượng bề mặt « Sự hình thành màng «Hiện tượng bọt khí 
nổi trên mặt (rỗ khí) 


«Dấu vết co rút 
«Biểu hiện khi tháo khuôn 







































TS 
¿3 
d#* 
ae 
<8 
+ |Bắtđầu Giai đoạn nén ẫ 
AN . „ dứt 
Giai đoạn Giai đoạn bổ sung lời 








áp lực 


Bùn r2 
b0 köe Quá trình phun ——= 


Hình 2: Áp suất bên trong khuôn và những độ lớn có ảnh hưởng 
trong quá trình đúc phun 


Bộ gia nhiệt 


Trục vít dẻo hóa 


Hạt nhựa 
đàn hồi 










Chỉ tiết 
đúc 


Bộ truyền 
động trục vít 








Hình 3: Máy đúc phun cho chất dẻo đàn hồi 


Ép khuôn chất dẻo cứng, đổ khuôn chất xốp 


4.11.9.3 Ép khuôn @ 














Việc ép khuôn phục vụ cho sản xuất các thành se HÀ vuôn| (Khuôn ép] 
phẩm bằng chất dẻo cứng được gia cường với =- 
chất độn hoặc sợi ngắn cũng như các chất đàn đữ 

hồi có thể hóa cứng. Công việc này được thực 


hiện trên máy ép hoàn toàn tự động theo một Ray hấy nạp 
qui trình sản sản xuất 4 giai đoạn (Hình 1). nguyên liệ 
Œ Một phần nhựa nhiệt rắn không kết mạng 
đã định lượng được hâm nóng trước cùng với 
chất hóa cứng và chất xúc tác trộn bên trong và 
đưa vào lấp đầy buồng khuôn bằng ray đẩy nạp 
nguyên liệu. ( Khuôn nén trên (Chày ép trên) di 
chuyển từ trên xuống và ép khối chất dẻo thành 
vật phẩm ép khuôn. Trong khi đó nguyên liệu 
bên trong tiếp giáp với thành khuôn được gia 
nhiệt, sẽ nóng chảy biến thành thể lỏng, và chỉ 
tiết được giữ yên trong vị trí như thế cho đến khi 
nó hóa cứng. (3) và ® Chỉ tiết ép sau khi hoàn tất 
được đẩy lên trên khỏi khuôn bằng cơ cấu đẩy 
ra và gạt ngang bằng then đẩy nạp nguyên liệu. 


Ray đẩy 
nạp liệu 








Hình 1: Các giai đoạn ép khuôn 


Đồng thời qua đó khối nguyên liệu mới được đưa vào lấp đầy lòng khuôn để bắt đầu cho chu trình ép 
kế tiếp. Người ta cải tiến chất lượng thành phẩm bằng cách nung nóng trước nguyên liệu trong một máy 
ép đùn. Vì thời gian hóa cứng của thành phẩm sẽ kéo dài thêm vài phút, người ta sắp xếp nhiều khuôn 
ép thành vòng tròn chung quanh một máy ép đùn có thể quay được (có thể đến 8 khuôn) và tiếp liệu 
tuần tự vào khuôn mỗi máy. 






F1 N- SE T9 40)1/9)/1(2/514/)010)/)À//-)đ11-10.<6)5) 


Vật liệu xốp được hình thành bằng sự tạo bọt của chất dẻo thích hợp ở thể lỏng với nhiều bong bóng 
khí nhỏ và kế tiếp theo đó là sự hóa cứng cấu trúc này. Các bọt khí được tạo nên bằng sự phân hủy hóa 
học hoặc sự bốc hơi của một chất tạo bọt được trộn chung với loại chất dẻo. Hiện nay có hai loại chất 
xốp quan trọng nhất là chất xốp polystyren và chất xốp polyuretan. 

Chất xốp polystyren (tên thương mại là Styropor) được chế tạo trong hai giai đoạn. Trước tiên polystyren 
hạt mịn có chứa chất làm bọt được nung nóng bằng hơi nước. Qua đó chất làm bọt sẽ bốc hơi bên trong 
chất dẻo và làm nổi bọt từ độ lớn khoảng 1mm đường kính thành cỡ hạt đậu. Các hạt chất xốp này sẽ 
chiếm chỗ tạm thời, kế đến chúng được định lượng thành phần nhỏ để nung nóng bằng hơi nước trong 
thời gian ngắn cho việc tạo dạng. Các thành phần hạt sẽ nở lớn ra qua tạo bọt. Sau đó chúng được rót 
đầy ngay lập tức vào khuôn được làm nguội (Hình 1) và tại đây chúng được ép lại với áp suất nhẹ. Các 
thành phần hạt kết dính lại với nhau và hóa cứng thành cấu kiện chất xốp. 

Các khối chất xốp Polyuretan được sản xuất 
liên tục (Hình 2). Từ một đầu trộn với rãnh phun, 
các bán thành phẩm polyuretan ở thể lỏng được 
phun thành lớp mỏng trên màng cách ly chạy 
liên tục. Các bán thành phẩm tạo phản ứng với 
nhau và thải khí ra khỏi chúng. Chúng cũng tự 
gây phản ứng để biến polyuretan còn lỏng thành 
khối chất xốp và hóa cứng do nhiệt phản ứng 
trên đường băng vận chuyển. Thành phẩm từ Đầu trộn vớibéc Tiết diện khối 
chất xốp độn tích hợp polyuretan được sản có rãnh chất xốp 
xuất bằng đúc phun của bán thành phẩm đã Hình 2: Tạo bọt xốp khối polyuretan 
được trộn trong một khuôn làm nguội (Hình 3, 

trang 319). Qua sự làm nguội thật nhanh nơi thành khuôn chúng tạo nên một lớp bọc bên ngoài rắn 
chắc trong khi đó lõi bên trong được tạo xốp. 


Màng mỏng cách ly Bán thành phẩm 
< // polyuretan 







Khối chất xốp PU 


Băng vận chuyển 





320 


Cách gia công khác của bộ phận chất dẻo 








“ÁN PM 0)))0)10/11919)/1)06//1910)i72)519)7-f49)11610072144172167-1/01/721001 9171/10 /-Ề/172111/0 910D) 0) 


Biến dạng nhiệt của bán thành phẩm nhựa nhiệt dẻo 
Phương pháp biến dạng nhiệt được ứng dụng để sản xuất các cấu 
kiện có hình thể lớn bằng nhựa nhiệt dẻo. Các sản phẩm làm nguyên 
liệu khởi đầu là những tấm bảng, màng cứng, thanh và ống. Chúng 
sẽ được gia nhiệt ở vị trí cần biến dạng và tiếp theo sau đó được uốn 
cong, chấn cạnh với thiết bị biến dạng hoặc được tạo dạng bên trong 
khuôn. Trong phương pháp vuốt sâu chân không, một tấm bảng 
chất dẻo đã nung nóng đều được hút vào bên trong lòng khuôn 
bằng phương pháp chân không và sẽ hóa cứng bên thành khuôn 
được làm nguội thành chỉ tiết định hình (Hình 1). Đối với các bộ 
phận lớn hơn có vỏ dày như thí dụ thân tàu, ao nhân tạo trong vườn, 
được ép hỗ trợ thêm bằng chày dập và khí nén bên trong khuôn. 


I Cắt rời và gia công cắt gọt 

Các tấm bảng nhựa mỏng có thể được cắt ra và đục lỗ. Các miếng 
dầy hơn được cắt bằng cưa. Các cấu kiện chất dẻo có thể được gia 
công hoàn tất bằng dũa và bào thủ công. Người ta chỉ gia công 
bằng máy (Thí dụ: cưa, bào) đối với các loại chất dẻo cứng. Chúng 
có thể được khoan, tiện, cưa và phay. Khi gia công chất dẻo phải 
lưu ý là chúng có khả năng dẫn nhiệt ít hơn nhiều so với kim loại 
và vì thế khả năng dẫn nhiệt phát sinh sẽ rất kém. Nên sử dụng các 
loại dụng cụ và các trị số gia công chuẩn (Xem trong sách bảng). 
Kết nối các cấu kiện 

Nhựa nhiệt dẻo có thể được kết nối bằng ốc vít, kết nối tác động 
nhanh cũng như đổ khuôn, dán và hàn. Đối với chất dẻo cứng tất 
cả các phương pháp trên cũng có thể được áp dụng ngoại trừ hàn. 
Kết nối vít. Sự kết nối vít thông thường gồm một vít kim loại với 
ren tự tạo của nó trong lỗ lõi của chuôi bằng chất dẻo (Hình 2). Sự 
kết nối vít cho chịu tải cao phải sử dụng ren ghép bằng kim loại. 
Kết nối nhanh. Được sử dụng thí dụ để định vị các bộ phận vỏ/ 
khung, bộ phận lắp bánh xe, hệ thống cắm, bộ bánh răng và trục 
(Hình 3). Tùy theo cấu tạo của móc khóa nhanh hay gờ khóa nhanh 
mà ta có kết nối có thể tháo ra hay không tháo ra được. 

Đúc tháp vào (đổ khuôn dính vào). Các bộ phận kim loại chèn 
cứng trong vỏ chất dẻo của các dụng cụ nhỏ, thí dụ bạc bợ trục hay 
trục được đúc dính chặt (Hình 4). Các bộ phận kim loại được lắp 
vào khuôn trước khi thực hiện sự đúc phun. Nguyên liệu chất dẻo 
được phun vào khuôn, phủ chung quanh bộ phận được lắp vào và 
giữ chặt chúng không tháo ra được. 


M Dán 

Nhiều loại chất dẻo có thể được nối kết chặt với nhau bằng phương 
pháp dán. Vị trí dán phải được xử lý trước, chất dán phù hợp được 
sử dụng và các bộ phận dán phải được tạo dạng thích hợp để dán 
đúng cách. 


Khuôn ép 
khí nén 








Cung cấp 
khí nén 

Tấm bảng chất dẻo 
được gia nhiệt 

Cữ giữ 

cạnh 

Làm nguội 
Khuôn 

Hút : vuốt sâu 
(chân không 





Z°lJ°ll°l[°À 
E“=>Z=¬ 
lÏ 


Hình 1: Vuốt sâu chân không 


Vít kim loại bên 
trong chuôi chất 


Vít kim loại bên 
trong ren ghép 








Hình 2: Kết nối vít 


Bánh răng 
trên trục 


Trục bên 
trong vỏ máy 


















Ngõng vít Ỉ 


_s 


KẰx:a ` _ 


Hình 4: Khung thiết bị với trục đúc dính 
vào và ổ trục 





Hình 5: Vỏ che trần ô tô được dán từ chất 
xốp độn tích hợp polyuretan 


Các chất dẻo có thể hòa tan (trong dung môi) như PVC, kính bằng chất dẻo acrylic PMMA 
(polymethylmethacrylate), polystyren, và polycarbonat được hòa với dung môi dán lên mặt dán và sau 
đó được ép chặt lại với nhau. Mối dán đạt được độ bền của vật liệu nền (vật liệu cơ bản). Các chất dẻo 
không hòa tan như polyuretan và chất dẻo cứng được dán bằng keo hai thành phần (Hình 5). Các chất 
dẻo không dán được là polyetylen (PE), polypropylen (PP), tetrafuoretylen (PTFE) và silicon. 


321 


Hàn chất dẻo 





Hàn chất dẻo 

Chỉ có nhựa nhiệt dẻo mới có thể được ghép nối 
bằng phương pháp hàn. 

Hàn khí nóng được thực hiện với một luồng 
không khí nóng, được tạo ra từ bên trong dụng 
cụ hàn bởi một bộ phận điện trở gia nhiệt (Hình 
1). Luồng không khí nóng thoát ra từ dụng cụ hàn 
sẽ nung nóng các mặt ghép nối và que hàn cho 
đến khi biến sang thể lỏng, như vậy vật liệu cơ 
bản và vật liệu phụ gia (que hàn) sẽ chảy ra hòa 
với nhau dưới lực nén nhẹ. Vật liệu phụ gia được 
dẫn bằng tay hay với một bộ phận dẫn hướng. 
Khi hàn bằng phần tử nung (bộ nung), các mặt 
tiếp giáp của những phần ghép nối được nung 
nóng bằng cách ép sát vào một bộ nung (chèn 
ở giữa) cho đến khi chuyển đổi sang trạng thái 
nhão (Hình 2). Kế đến người ta kéo bộ nung ra 
khỏi và ép ngay những phần có mặt tiếp giáp 
đang nóng chảy cho đến khi chúng hoàn toàn 
được hàn gắn lại với nhau. 

Với hàn ma sát người ta nối kết hai bộ phận quay 
tròn đối xứng như thanh hoặc ống (Hình 3). Để 
thực hiện, cả hai bộ phận này được kẹp chặt vào 
một máy hàn ma sát. Một bộ phận được kẹp vào 
trục quay và được ép sát trực tiếp vào bộ phận đối 
diện cho đến khi đạt được hai mặt tiếp giáp nóng 
lên bởi nhiệt ma sát và đạt được nhiệt độ hàn. Kế 
đến bộ phận quay được thắng lại đồng thời được 
nén vào bộ phận đối diện đang đứng yên, thời 
gian kéo dài cho đến khi mối hàn được hóa cứng. 
Hàn siêu âm thích hợp cho việc ghép nối những 
bộ phận có thành mỏng, thí dụ các vỏ bọc bên 
trong ô tô và cho màng mỏng. Thiết bị hàn được 
tạo nên một máy phát siêu âm và máy ép hàn 
(Hình 4). Đầu phát siêu âm tạo ra sóng siêu âm 
không thể nghe thấy nhưng rất nhiều năng 
lượng, được truyền đến hai bộ phận ghép nối, 
làm nóng vùng ghép nối cho đến khi nó biến 
sang trạng thái chảy nhão, như thế hai bộ phận 
sẽ hàn lại với nhau không cần áp lực nén. Do sự 
gia nhiệt bên trong vật liệu được thực hiện rất 
nhanh nên phương pháp này rất thích hợp cho 
việc sản xuất sản xuất số lượng lớn. 





1 Những phương pháp định hình (tạo khuôn) 
nào cho các loại nhựa nhiệt dẻo cũng như nhựa 
nhiệt rắn và chất đàn hồi? 

2 Sản phẩm nào được chế tạo từ ép đùn? 

3 Máy đúc phun gồm các cụm lắp ráp nào? 

4 Hãy mô tả một chu kỳ hoạt động của một máy 
đúc phun 


| 
L 










Thiết bị hàn 









Que hàn v Máy thổi 
` không khí 
To 5 
1) ¬_|Sự nối dòng điện Thiết bị 
Tiếp liệu Me điều khiển 


Hình 1: Hàn khí nóng 


Hàn đối đầu ống dẫn Hàn chồng lên nhau 


Bộ nung Ống dẫn Bộ nung , 
Nung nóng Hàn Nung nóng Hàn 





Hàn phụ tùng lắp ráp đường ống 


Khớp nối ống Kết nối hàn 










-—t 
Nung nóng Ống dẫn Hàn 


Hình 2: Phương pháp hàn với bộ nung 


Đoạn ống 


Đoạn ống quay 


⁄2 


Xi lanh ép 


| z7 Z2 luan 
Ụ phạ 
#S— 





Hình 3: Hàn ma sát 


Động cơ Máy ép hàn 
cao tần 











Đầu phát siêu âm 


Đầu hàn siêu âm 
Các bộ phận ghép nối 
Đe 


Hình 4: Hàn siêu âm 


5 Các thông số chu trình nào quan trọng nhất 
khi đúc phun? 

6 Các phương pháp nào dùng để sản xuất các 
cấu kiện bằng chất xốp? 

7 Các loại chất dẻo nào không thể dán được? 

8 Những phương pháp hàn nào được sử dụng 
cho ống chất dẻo? 








322 


Vật liệu kết hợp (compozit) 








“HP /(-\0Ì0-10 06000090072) 0)/)3)/21010)/-0 1112, 141.01.-  C111118;15)11/1919)) 





Nắp đậy (nắp khoang hành lý) 


Vật liệu compozit là loại vật liệu được hình mặt sau ô tô (thành sau ô tô) Dao cắt trở bề bằng 


thành từ những vật liệu đơn lẻ được liên kết 
lại với nhau thành vật liệu mới. 








Các nhóm vật liệu compozit quan trọng cho ngành 
cơ khí là: thí dụ như chất dẻo gia cường bằng sợi 
thủy tỉnh, gọi tắt là GFK, hay kim loại cứng được 
hình thành từ kim loại dai và các hạt vật liệu cứng 
(Hình 1). Các hợp kim không được xem là vật liệu 
compozit bởi vì chúng là những chất đơn lẻ (đơn 
chất hợp kim) hòa tan hoặc phân phối thật chặt 
chẽ. Trái lại, trong vật liệu compozit các chất đơn lẻ 


từ chất dẻo định ng bằng sợi kim loại cứng 
tin 





nằm xen kẽ không thay đổi và hiện diện với dạng Hình 1: Các cấu kiện bằng vật liệu compozit 


hạt lớn hơn nhiều. 





4.12.1 Cấu tạo bên trong 


Bên trong một vật liệu compozit các vật liệu đơn lẻ thích nghỉ với 
nhau được kết hợp lại sao cho các đặc tính tốt của vật liệu đơn lẻ 
thống nhất trong vật liệu mới. Các đặc tính bất lợi được che lấp đi. 
Như thế đối với các loại chất dẻo có sợi thủy tỉnh gia cường thì độ 
bền cao của các sợi thủy tinh liên kết với độ dai của chất dẻo. Đặc tính 
giòn của các sợi thủy tinh và tính kém bền của chất dẻo được che lấp. 


Sơi thủy tỉnh + Chất dẻo -› Chất dẻo gia cường 
sợi thủy tỉnh (GFK) 
(độ bền cao, giòn) (không bền, dai) (độ bền cao, dai) 








Đối với kim loại cứng, độ cứng của vật liệu cứng (thí dụ: vonfram 
cacbua) và tính dai của kim loại (thí dụ: coban) hợp nhất lại trong 
vật liệu compozit. Độ giòn của vật liệu cứng và độ cứng thấp của 
kim loại dai không thể hiện trong sự liên kết. 





Vật liệu cứng + Kim loại dai —› Kim loại cứng 
(cứng, giòn) (mềm, dai) (cứng, dai) 








Qua lựa chọn và liên kết các vật liệu đơn lẻ phù hợp người ta có 
thể chế tạo các vật liệu compozit với đặc tính thích hợp, chính 
xác theo yêu cầu kỹ thuật. 












Vật liệu có hiệu quả cho việc gia tăng độ bền trong sự liên hợp 
được gọi là vật liệu gia cường. Các vật liệu khác đảm bảo cho việc 
kết hợp của vật thể được gọi là chất liên kết hoặc chất kết dính. 

Người ta phân biệt các loại vật liệu compozit khác nhau (Hình 2) 
tùy theo dạng của các chất có trong liên kết: 

e Các vật liệu compozit gia cường sợi thủy tinh, thí dụ: GFK (Chất 
nhựa dẻo gia cường bằng sợi thủy tinh) hay CFK (Chất nhựa dẻo 
gia cường bằng sợi carbon) 

Các vật liệu compozit gia cường bằng hạt cứng, thí dụ: kim loại cứng 
Các vật liệu compozit thấm thấu (vật liệu hỗn hợp thấm), thí dụ: 
ổ trục bằng vật liệu thiêu kết có thấm (ngâm tẩm) chất bôi trơn 
Các vật liệu compozit nhiều lớp, thí dụ: thép tấm nhiều lớp 

Sự liên kết cấu trúc, thí dụ: thanh cản của ô tô 


323 


Các vật liệu gia cường bằng sợi 








Vật liệu gia cường bằng hạt 





thản vn 
TS tiếc mm vụ 











Liên kết cấu trúc Tộc Vô chốt dao 


= = 
LIÊN ân 


(xe ô tô) 


hanh đỡ bằng 
tấm thép 





Hình 2: Các loại vật liệu compozit 


Các vật liệu compozit 








4.12.2 Chất dẻo gia cường bằng sợi 


Các chất dẻo gia cường sợi thủy tỉnh, được gọi tắt là GFK 
hình thành từ một chất nền nhựa dẻo được kết hợp gia 
tăng độ cứng, bền bằng sợi thủy tinh hoặc bằng sợi carbon. 
Các loại nhựa nhiệt rắn như polyeste và nhựa epôxy, 
nhưng cũng kể cả các loại nhựa nhiệt dẻo, được sử dụng 
làm chất nền nhựa dẻo. Các loại sợi được sử dụng có một 
độ bền kéo cao (lên đến 1000 N/mm') và tỷ trọng thấp 
(khoảng 2,5 kg/dm”). Để dễ xử lý thao tác, hàng ngàn các 
sợi đơn lẻ mỏng từ 10 im đến 100 im được tết lại thành sợi chùm 
hoặc được gia công chế biến thành tấm đệm, vải dệt và nỉ xốp. 
Đối với các bộ phận chịu tải thông thường, sợi thủy tinh được bố trí 
trong chất dẻo, người ta có được các chất dẻo gia cường sợi thủy 
tinh (GFK). Đối với các cấu kiện có độ cứng uốn đặc biệt, người ta 
sử dụng sợi carbon có độ bền cao cực độ nhưng đắt tiền. Loại nhựa 
dẻo được gia cường bằng sợi carbon này có tên ngắn là CFK. Các 
sợi dẫn truyền độ bền kéo cao của chúng theo hướng liên kết mà 
chúng nằm trong vật liệu (Hình 1). Đối với các cấu kiện cần chịu 
tải ưu tiên theo hướng yêu cầu, người ta bố trí các sợi theo hướng 
này. Các cấu kiện chịu tải từ nhiều mặt thì các sợi bên trong cũng 
nằm theo tất cả các hướng. 


I Đặc tính và ứng dụng 

Đặc tính của mỗi loại chất dẻo gia cường được xác định tùy theo 
chất dẻo được ứng dụng và loại sợi cũng như thành phần của sợi 
trong thể tích toàn bộ và sự sắp xếp thứ tự trong chỉ tiết gia công. 
Độ bền sẽ gia tăng theo số lượng sợi chứa đựng bên trong cùng với 
sự định hướng của các sợi theo chiều nhất định. Lĩnh vực ứng dụng 
chính của GFK và CFK là ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy bay (các 
bộ phận kết cấu, các bộ phận khung xe, vỏ bọc chắn bên ngoài, lò 
xo lá cho xe tải, trục cacđăng), ngành chế tạo các dụng cụ thể thao 
(tấm trợt tuyết, vợt đánh tennis, thân tàu) và ngành xây dựng (bồn 
chứa, vỏ bọc, mái nhà). Tuy nhiên vật liệu compozit cũng được ứng 
dụng rất nhiều trong các ngành cơ khí và sản xuất thiết bị. Từ các 
vật liệu compozit người ta có thể sản xuất các loại bánh răng, ống 
dẫn, bộ phận khung xe và bình chứa (Hình 2). 

Gia công. GFK và CFK có thể được gia công như những vật liệu 
cứng với tất cả các phương pháp gia công cắt gọt. Vì độ cứng của 
các sợi bên trong vật liệu compozit, khi gia công cần phải sử dụng 
những loại dụng cụ bằng kim loại cứng. 


I Những phương pháp chế tạo cho các chất dẻo gia cường 
Có nhiều phương pháp khác nhau để chế tạo các cấu kiện bằng 
GFK và CFK tùy theo độ dài và sự sắp xếp thứ tự của các sợi. Người 
ta gia công nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn được gia cường bằng 
sợi ngắn với chiều dài vào khoảng 1mm bằng đúc phun (Trang 
317) hay ép khuôn để sản xuất các bộ phận nhỏ như bánh xe răng. 
Các cấu kiện có độ lớn trung bình thí dụ như các bộ phận khung 


Tổng kết 


Độ bền cao 


Tỷ trọng thấp: 





Chất dẻo ghép 
với sợi thủy tỉnh 
đến 300 N/mm” 


E-mô đun (độ cứng vững) _ đến 30000 N/mm” 


khoảng 1,8 kg/dm” 


Các sợi sắp xếp theo Các sợi sắp xếp theo 





cùng một hướng tất cả các hướng 
Sợi nằm theo trậttự _ Tấm lót đan hay dệt 
4 
Gia cường mạnh Gia cường trung 
theo một hướng bình theo tất cả 
các hướng 


Hình 1: Sự sắp xếp sợi và các hướng gia cường 





Hình 2: Các cấu kiện bằng GFK 


Tấm vải dệt bằng sợi 
thủy tỉnh 


Tấm thảm (tấm chiếu) 
đan bằng sợi thủy tỉnh 






Lớp sơn keo 
nhựa bên trên 


ớp sơn keo nhựa Lớp sơn keo nhựa 
lần thứhai | lần thứ nhất 






Sườn thân tàu 
Tấm nhiều lớp 


Lớp sơn cách ly 


Hình 3: Ghép lớp thủ công 


ô tô và xe tải (Hình 2, bên trên) được chế tạo bằng cách chèn vào bên trong khuôn những tấm sợi thủy 
tỉnh đan, được tẩm thấm trước với keo nhựa cứng (ghép lớp trước), kế tiếp sau đó ép khuôn (Trang 320). 


Đối với các bộ phận lớn thí dụ như thân tàu, được chế tạo bằng đắp lớp thủ công (Hình 3), các tấm sợi 


thủy tinh đắp chồng lên nhau và thấm keo bằng cách phun lên trên. 


324 


Các vật liệu compozit 





Phun nhựa sợi thường được sử dụng để chế tạo NON, Sinúynnh Mydthành 
443 sợi ngắn 


các cấu kiện có kích thước từ trung bình đến lớn 
cũng như các màng lót trước (Hình 1). Một dụng 
cụ phun bằng khí nén cắt vụn sợi thủy tinh và tạo 











sương chất dẻo dạng lỏng dùng để hóa cứng 
được phun ra cùng lúc lên mặt khuôn. Các sợi 
ngắn cùng với các giọt chất dẻo tạo ra trên mặt 


khuôn một lớp lót. Lớp lót này có thể được để Dụng cụ phun Chất dẻo lỏng _ Lớp phủ 


hóa cứng trong khuôn hoặc đặt vào khuônép “nô 


như một màng lót phủ trước rồi ép nóng và hóa 
cứng sau đó. Ở phương pháp quấn ướt, các sợi 
dài được kéo liên tục đi qua bồn chứa nhựa nhiệt 
cứng dạng lỏng (Hình 2). Sợi tẩm đầy nhựa lỏng 
và được quấn quanh một vật thể. Phương pháp 
chế tạo này có thể sản xuất các cấu kiện đối xứng 
qua trục quay như ống dẫn, bình và bồn chứa. 

Tương tự như thế, phương pháp kéo prôfin 
(kéo thanh), có thể chế tạo được các loại prôñn 
từ GFK và CFK. Với phương pháp này, truớc tiên 


Các búp sợi 





Hình 1: Phun nhựa sợi của lớp phủ 


Máy quấn 


Vật thể quấn 


Chất dẻo lỏng 4< 
À 





một lượng lớn các cuộn sợi được tẩm với nhựa Hình 2: Quấn ướt một ống 


keo, sau đó chúng được bó lại với nhau và được 
kéo tiếp tục thông qua đầu khuôn prôfin giúp Nhựa 

cho bó sợi tạo thành dạng prôfn như ý muốn. ị LhÏjNSgi 
Sự chế tạo liên tục các băng phẳng hay dợn sóng 
được thực hiện với phương pháp ghép lớp liên 
tục (Hình 3). Trong phương pháp này keo nhựa 
được đưa đến trên một màng tách ly cùng với 
tấm lót sợi thủy tinh, đồng thời với một màng Màng tách ly 
tách ly khác đắp lên trên. Tấm màng đã ghép lớp 
trước này có thể được tiếp tục cán dợn sóng và 
hóa cứng cùng lúc trong một lò nung. Các phần 


Màng Lò nung cứng Trục lăn tạo dạng 


tách ly 





Hình 3: Ghép phủ lớp liên tục cho một tấm dợn sóng 


còn lại của màng đã ghép lớp trước không hóa cứng có thể được đưa qua máy cắt ra thành nhiều mảnh 
nhỏ và sau đó được hóa cứng bằng phương pháp ép khuôn nóng để chế tạo các chỉ tiết khác. 





 Hỗn hợp ép bằng chất dẻo (chất kết nối) được hình thành từ một 
hỗn hợp nhựa nhiệt dẻo hay nhựa nhiệt cứng chứa bên trong các phần 
chất độn hay phụ gia được phân phối đều. Người ta sử dụng nhựa keo 
polyeste cũng như các nhựa nhiệt dẻo PA, POM và ABS. Các chất độn là 
bột đá, bột thủy tinh hoặc bồ hóng. So với chất dẻo nguyên chất, chất 
dẻo hỗn hợp ép có độ bền và độ dai cao hơn. Chúng được gia công 
bằng phương pháp đúc phun hoặc ép khuôn để sản xuất các bộ phận 
nhỏ như đòn bẩy (tay đòn), tay cầm, cấu kiện điện, vỏ bọc... (Hình 4). 
 Bêtông polyme, còn được gọi là gang khoáng, là một loại vật liệu 
compozit được gia cường bằng hạt cứng gồm khoảng 80% epoxy 
và khoảng 20% hạt vụn granit làm chất độn. Sự chế tạo các cấu kiện 
được thực hiện bằng đúc khuôn và hóa cứng. Lĩnh vực ứng dụng 
chính trong ngành cơ khí là khung cho máy công cụ (Hình 5). Các 
thanh dẫn hướng và thanh ren thép có thể được đúc liền vào bêtông 
polyme. Ta cũng có thể sử dụng khuôn khung máy từ gang để đúc 
bêtông polyme. Khung máy công cụ làm bằng bêtông polyme có tính 
năng giảm xóc cơ bản tốt hơn so với gang xám và nhờ đó sản phẩm 
gia công có độ chính xác cao. 


325 





Đầu nối điện 


Hình 5: Khung máy tiện bằng bê tông 
polyme 


Các vật liệu compozit 





l Đĩa mài và đá mài khôn (Hình 1). Chúng được làm từ các vật 
liệu mài có dạng hạt (coridon / bột mài quý gốc oxit nhôm (AIL,O,), 
hạt silic cacbua hoặc hạt kim cương) và một chất kết dính nhựa, 
sứ mềm hoặc kim loại. Đối với các vật kiệu kết hợp này (compozit) 
các hạt mài cứng giòn đảm nhận việc cắt phoi trong lúc chất kết 
dính cấp cho đĩa / đá mài tính kết hợp, độ bền và độ dai. 


I Kim loại cứng và vật liệu cắt bằng sứ 

Các loại kim loại cứng hình thành từ các hạt cacbit cứng giòn (các 
hạt gia cường) và một chất kết dính kim loại (thường là coban) 
trong những khoảng trống của các hạt cacbit. Sự liên kết này tạo 
nên một vật liệu compozit có tính bền chống mài mòn của hạt 
catbit và tính dai của hỗn hợp coban. Nó sử dụng làm vật liệu cắt 
(Hình 2). Vật liệu cắt ôxit gốm bao gồm các hạt nhỏ dạng bột mài 
quý (AI,O,) và kết nối gốm ZrO.. Vật liệu cắt từ gốm hỗn hợp còn 
chứa thêm hạt TiC vàT¡iCN. 


/IPN H I0 4(0/0 0) 0Ì(-(1 (0c |(004/01‹ 





lR Gỗ ép nhựa hình thành từ các lớp gỗ mỏng tẩm keo nhựa được 
ép thành tấm (Hình 3). Đặc tính cơ học cũng như tính gia công 
của chúng tương tự như gỗ cứng. Lĩnh vực ứng dụng chính của 
nó là chế tạo các mô hình. 

Tấm vải dệt cứng Hgw và giấy cứng HP là sự liên kết ghép 
lớp từ tấm dệt hay băng giấy tẩm keo nhựa được ép thành tấm. 
Chúng được sử dụng trong ngành điện tử để gia công tấm mạch 
in (bo mạch). 

I Tấm phủ lớp hình thành từ một loại vật liệu nền (gốc) rẻ tiền 
thường là thép carbon, trên bề mặt được cán ép một lớp mỏng 
bằng vật liệu chống gỉ sét và bền chịu axít (Hình 4). Vật liệu phủ 
lớp được ưu tiên sử dụng trong ngành chế tạo thiết bị hóa học. 
lñ Lưỡng kim (Kim loại kép) là những dải kim loại mỏng gồm hai 
lớp kim loại khác nhau được cán và hàn ép dính chặt lại thành tấm 
kim loại. Khi được đốt nóng lưỡng kim sẽ tự uốn cong theo bên 
của vật liệu giãn nở nhiệt ít. Người ta sử dụng lưỡng kim như là 
các vòng xoắn lưỡng kim tự giãn ra và co lại trong nhiệt kế (Hình 
5) cũng như trong các công tắc điện tự động. 

lĩ Các cấu kiện có cấu trúc được kết hợp từ nhiều loại vật liệu 
khác nhau (có cấu trúc). Một thanh cản chống va đập của ô tô hiện 
đại, thí dụ như một compozit cấu trúc từ một vỏ bọc bằng chất 
dẻo, một lớp xốp độn và một tấm cốt thép (Hình 6). Mỗi vật liệu 
đảm nhiệm một nhiệm vụ đặc biệt trong cấu kiện: các vật liệu từ 
poly propylen có sợi thủy tinh gia cường giúp cho vỏ chất dẻo 
có tính đàn hồi khi va chạm nhẹ, lớp xốp độn bằng poly urethan 
tiếp thu năng lượng va chạm bằng sự biến dạng và tấm cốt thép 
truyền lực tiếp tục đến khung ô tô. 





Hình 1: Đĩa mài 








Hình 3: Truyền động bằng cơ cấu thanh răng 
(Mô hình) 
_ _— tm:: 









Chất xốp 





Hình 6: Thanh cản chống va đập 
(Thanh giảm chấn) 





1 Các vật liệu kompozit có những lợi thế nào? 

2 Các tên viết tắt GFK hay CFK có nghĩa là gì? 

3 Những phương pháp chế tạo nào để sản xuất 
ra GFK? 


4 Kim loại cứng có phải là một vật liệu compozit? 
5 Hãy mô tả sự cấu tạo bên trong của vật liệu 
compozit liên kết hai lớp 





326 


Vấn đề môi trường của vật liệu và phụ liệu 





“IE /()ì00/-1000)0)0//000/( 15 61/0/10 0200/0000 0/0 llï-Ì 


Trong các xưởng sản xuất gia công kim loại, bên cạnh đa số các vật liệu không độc hại như thép, nhôm và 
phần lớn các chất dẻo, người ta cũng sử dụng một loạt các vật liệu và phụ trợ khác có hại cho môi trường. 





Thí dụ như chì và cadmi cũng như các chất 
phụ trợ tẩy rửa nhiệt độ thấp, chất bôi trơn 
làm nguội và các loại muối tôi. 

Mục đích bảo vệ môi trường của một hãng 
gia công chế biến kim loại là làm sao có thể 
tránh sử dụng các chất có vấn đề. Trong 
trường hợp không thể giải quyết được 
qua biện pháp kỹ thuật, thì cần phải cải 
tiến phương pháp sản xuất và tiết giảm số 
lượng chất tác hại đến mức tối thiểu (trang 
234). Cũng cần phải xử lý các chất thải và 
các chất tiêu hao trong sản xuất để tái sử 
dụng đưa lại vào qui trình sản xuất (tái chế) 
(Hình 1). Chỉ các phần còn lại không thể sử 





dụng được phải được đưa đến các bãi xử lý _ tình 1:Thu gom có phân loại của phế liệu kim loại 
rác để tiêu hủy. 





Các chất độc hại cho sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường không được phép thải ra môi trường. 





I Chọn lựa vật liệu và phụ liệu 





Chỉ được sử dụng các loại vật liệu và phụ liệu không gây hại cho sức khỏe và không gây ô nhiễm môi 
trường để sản xuất, gia công và phải xử lý tiêu hủy chúng. 








Để đánh giá một loại vật liệu, cần phải xem xét tổng thể các yếu tố gây ô nhiễm môi trường: Bắt đầu với 
việc gia công chế tạo ra sản phẩm, bao gồm trước hết việc sử dụng an toàn, không gây nguy hại cho 
người tiêu dùng, và cuối cùng là khả năng tái chế sử dụng của nó. 


Sự tiêu thụ năng lượng và tác hại môi trường khi sản xuất các vật liệu 
Sự tiêu thụ năng lượng. Cần một lượng năng lượng lớn 


để sản xuất các vật liệu từ nguyên liệu thiên nhiên (tạo 
ra đầu tiên) (Bảng 1). 


Bảng 1: Sự tiêu thụ năng lượng để sản xuất 
1 tấn vật liệu (tính trên kWh) 














Điều này đặc biệt đối với nhôm và đồng. Mức tiêu hao b2 2 

năng lượng trong việc tái tạo ra kim loại từ phế liệu kim Sắt/thép 

loại thì thấp hơn đáng kể, có nghĩa là từ vật liệu tái chế. - 

Chủ yếu phế liệu kim loại được tái chế. Đối với chất dẻo UIỆH 

người ta vẫn còn đang tìm kiếm những phương pháp Đồng 

thích hợp. Polyethylen (PE) 








Ô nhiễm môi trường. Việc sản xuất kim loại sinh ra bụi Polyvinylchlorid (PVC) 

và khí thải gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Chỉ với hệ 

thống lọc khí tải phức tạp và tốn kém mới có thể giảm đến một mức độ chấp nhận được đối với môi trường. 
Về khả năng chấp nhận được cho môi trường thì đối với chất dẻo có một sự khác biệt lớn. Trong khi việc 
sản xuất các chất dẻo thí dụ như polyethylen không gây ra vấn đề, thì trong việc sản xuất PVC cần phải có 
những biện pháp để bảo vệ môi trường trên diện rộng vì những thành phần chứa chất clor của nguyên 
liệu đầu vào và sự độc hại của các bán sản phẩm trung gian. Tương tự, việc đốt phế liệu PVC cũng gặp 
phải các vấn đề như thế. 


327 


Vấn đề môi trường của vật liệu và phụ liệu 





§ Tái chế kim loại 

Phần lớn các phương pháp sản xuất đều cho ra phế 
liệu thí dụ phoi, phần thừa khi dập, phần bỏ đi từ đúc 
và phế phẩm (Hình 1). Ngay cả các sản phẩm lắp ráp 
thí dụ như máy móc, ô tô, đồ dùng gia dụng..v.v. sau 
khi sử dụng cũng bị vứt bỏ và được thu gom chở đến 
bãi phế thải và cần được xử lý tiêu hủy. 

Các loại rác thải này và các dụng cụ máy móc cũ là 
những nguồn nguyên liệu quý giá và phải được đưa 
trở lại chu trình sản xuất vật liệu (Hình 2). Chúng phải 
được thu gom theo loại hay được phân loại riêng biệt. 
Đối với kim loại, việc tái chế đã được thực hiện từ lâu. 
Các loại vật liệu như sắt và thép được sử dụng lại gần 
100%. Đối với các loại nguyên liệu đồng và nhôm, do 
các chỉ tiết nhỏ, nên tỷ lệ tái chế khoảng 75%. 





Hình 1: Rác thải kim loại và phế liệu từ máy móc cũ 


Vật liệu sơ Thu gom theo chủng loại các phế liệu kim loại 
cấp N Gia công cắt gọt _ Khu máy dập 
Ea | ` | 














Hình 2: Dòng luân chuyển vật liệu trong một nhà máy biến chế kim loại và các phương pháp tái chế kim loại 
Tái chế các chất dẻo 
Việc tái chế các chất dẻo hiện nay mới chỉ là bước Thanh cản Bộ phận mới: 
đầu. Những thành công đầu tiên đã đạt được của ô tô cũ bình xăng, vỏ che 
trong kỹ nghệ ô tô: các bộ phận làm từ nhựa nhiệt bên ngoài 
dẻo của các xe cũ được nghiền nhỏ thành dạng 
hạt để chế tạo ra những bộ phận mới (Hình 3). 
Điều kiện tiên quyết được đặt ra là phải thu gom 
K.=—= 

Tái chế các phụ liệu 
Nhiều loại phụ liệu cũng có thể được tái chế và tái sử dụng sau khi dùng. 

Các chất lạ, chất bẩn và những thành phần không 
còn tác dụng được tách ra, các hoạt chất và phụ 


các phế liệu theo loại trước hay phân loại các bộ 
phận cũ sau. Công việc này được đơn giản hóa 

gia đã sử dụng được bổ sung thêm vào và cùng 
với vật liệu mới đưa vào sử dụng. 


Nghiền thành 
hạt nhỏ 





bằng việc các cấu kiện phải được thiết kế để tháo 
rời dễ dàng và có nhãn in nổi về chủng loại. 

Thí dụ của một nhãn đánh dấu: ABS Typ 207; có 
nghĩa là Acrylnitril-Butadien-Styren, loại 207. 


Sản xuất các 
bộ phận mới 





Hình 3: Tái chế chất dẻo (thí dụ) 


e Các loại dầu cắt gọt, dầu bôi trơn đã sử dụng 






e Các chất bôi trơn làm nguội đã qua sử dụng 
e Các chất lỏng mạ điện đã sử dụng 





Các chất bôi trơn làm nguội đã qua sử dụng, các loại dầu bôi trơn và dầu cắt, cũng như các hóa chất 
đã dùng không được phép thải ra hệ thống cống rãnh, sông ngòi và mặt đất. 








328 


Kỹ thuật máy và thiết bị 





SN .VA¡() 00 07)0//0100)0) 007 
















5:1 Phẩn|OaiiHAV-s----s::0600602102060100062 620002000 A30 
Máy động lực; máy gia công... 
Hệ thống xử lý dữ liệu... 







Dây chuyền sản xuất.......... _ „.. 338 
5.2_ Xử lý trong sản xuất và lắp ráp......................................... 339 
Kỹ thuật về hệ thống xử lý.............................--.-.c.eee 339 


Hệ thống sản xuất linh hoạt...............................-.-..-------------c¿ 





Đưa vào vận hành... các araee 












Lắp đặt máy „354 
Đưa máy hoặc thiết bị vào vận hành. „355 
Nghiệm thu máy hoặc thiết bị ....... „356 
5.4_ Đơn vị chức năng của máy và thiết bị -.358 
Cấu trúc bên trong của máy...................................-------+++++e2 358 
Đơn vị chức năng của một máy công cụ CNC, ô tô 
và hệ thống điều hòa không khí..................................- 360 
NIHIE1ĐIIGI0irOaNfOiinlay Ta 364 





Kết nối bulông 

Kết nối chốt; kết nối đỉnh tán... 

Kết nối trục - đùm 

Đơn vị chức năng đỡ và mang 

Ma sát và chất bôi trơn 

Bợ trục (Ổ trục) 

Bộ phận dẫn hướng; đệm kín (phớt) 

















Đơn vị chức năng để truyền năng lượng 
Trục và láp (cốt trục) 

Bộ ly hợp; truyền động đai; truyền xích 

Bộ truyền động bánh răng 

Đơn vị truyền động 

Động cơ điện 






















59. Kỹthuatliprip ốc 432 —= 
Kế hoạch lắp ráp, tổ chức lắp ráp... ".ãẽ — -—7'1- ị 
Tự động hóa lắp ráp...................... -43 te toJ to) (o9 
Những thí dụ lắp ráp .............................................-----.cccccccccccee 434 








5110 :SUIbaO ĐT cố Tỉ TY TT rà TY Ty 0) 
Phạm vi hoạt động và định nghĩa . số 
Khái niệm và mục đích của bảo trì .... 





Kế hoạch khái quát về bảo trì ......... 
BAoIolUioiIiolit... 
Kiểm tra ........ n 
SƯAIGhtfaS cố co cố Ợ 
€äaitietn Sẻ... .ẽ 
Tìm chỗ hỏng và nguồn sai sót (lỗi)... 
5.11 Phân tích thiệt hại và tránh hư hại ..... T 
5.12 Ứng suất vào độ bền của cấu kiện ........................... 





Phân loại máy 





5 Kỹ thuât máy và thiết bi 





Máy móc giúp đỡ con người làm việc. Nó thực hiện các bước gia công, hoặc theo các lệnh của người vận 
hành máy hay được điều khiển tự động theo các lệnh của chương trình. Máy móc hiện đại là điều kiện 
tiên quyết để nâng cao năng suất gia công. 


5.1 Phân loại máy 


Máy như là hệ thống kỹ thuật 

Để nhận biết chức năng và tác dụng của một cái máy, người ta có thể xem máy tổng quát như một hệ 
thống kỹ thuật, trong đó năng lượng, nguyên vật liệu và thông tin được đưa vào, nhận được sự chuyển 
đổi ở đây và sau đó lại rời khỏi máy (Hình 1). 









Năng lượng Năng lượng 
Dòng điện Nhiệt thải ra 
Phôi Chỉ tiết tiện 

Phoi bào 

(Dăm bào) 
Lệnh điều = Hiển thị 
Chương trình Dạng chỉ tiết tiện 


Hình 1: Máy được xem như là hệ thống kỹ thuật qua thí dụ ở một máy tiện 





Theo cách nhìn về hệ e_ Máy chuyển đổi năng lượng : Máy động lực 
thống kỹ thuật người e_ Máy chuyển đổi vật liệu : Máy gia công (máy làm việc) 
ta có thế phân loại máy e Máy chuyển đổi thông tin :Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 


ra làm 3 loại theo chức 
năng chính của máy: 


5.1.1 Máy động lực 


Chức năng chính của máy động lực là chuyển La: | J 


(máy tính) 









đổi năng lượng. Trong đó năng lượng dẫn vào 
được chuyển đổi thành dạng năng lượng cần 
thiết cho một mục đích sử dụng nhất định. 

Thí dụ: Động cơ ô tô là một máy động lực. Trong 
máy, hóa năng trong nhiên liệu được chuyển đổi 





À ^ x R . HR R Ñ Nhiên liệu \ Khí thải 
thành động năng cần thiết cho việc truyền động —= — 
của ô tô. Điều nói trên sẽ được trình bày một IÚbbstiiciBE Tín hiệu ra 

á õ rà ới Ỗ Ÿ ô ồ dò Thí dụ như vị trí Thí dụ như tốc độ 
cách rõ ràng với sự hỗ trợ của một sơ đồ dòng taiiittoi biitetili 


chảy năng lượng (Hình 2). Năng lượng được 
dẫn vào trong máy động lực. Sau khi chuyển đổi, 
nó được sử dụng như là năng lượng có ích. Những chức năng phụ của máy động lực là: 


Hình 2: Hệ thống kỹ thuật máy động lực qua thí dụ một động cơ ô tô 


e_ Dòng chảy vật liệu, thí dụ như nhiên liệu đi vào động cơ và khí đốt cháy thoát ra ngoài. 
e_ Dòng chảy thông tin, tức là tín hiệu vào và ra. 


330 


Máy động lực 


CS HÀ (/00)/A‹9807-1(1d:.53((7-)/A(9)( 150001 (‹ 


Để mô tả tác dụng cũng như chất lượng của máy động lực, ta cần những khái niệm từ lĩnh vực vật lý, thí 
dụ như công, năng lượng, công suất, hiệu suất. 














B có 
Công Công nâng đã 
— - được lưu trữ 
Trong những quá trình chuyển động, người ta SH gu trong phôi =Thế 


năng 





gọi công là tích số của lực F và đoạn đường s. 


Wạot = Fa:h 
Đơn vị của công là Joule (ký hiệu đơn vị là J) `. 
Công nâng 
Công 1J được tạo ra khi lực 1N tác dụng trên đoạn W=F-s 
đường 1m. 1J=1TN.m 
Thí dụ như công nâng được thực hiện khi chỉ tiết gi i0) 
được nâng lên cao (Hình 1). Công nâng được lưu  "“Đếp 
trữ trong chỉ tiết được nâng cao. 
Thí dụ: Một chỉ tiết với khối lượng m =4,5 kg được nâng __ Hình 1:Công và năng lượng 
lên cao 2,4 m với lực nâng F = 44,15 N. Như vậy công 








nâng là bao nhiêu? Công W=F.s 

Lời giải: W = F.s = 44,15 N. 2,42m = 105,96 N.m 

Công cũng được tạo ra khi gia công cắt gọt hoặc Thế năng W „=F„.h 
do tăng tốc. W,„=m.g.h 








N Năng lượng 

Công được lưu trữtrong một vật thể, cũng như khả 
năng có thể tạo ra công, được gọi là năng lượng. 
Đơn vị của năng lượng là Joule (J). Năng lượng 
xuất hiện dưới nhiều hình thức: 


Gia tốc ' mm H, kũ - ri 
trọng trường B 





Độngnăng #ư,.- T XI. kể 








e Thế năng W „ (năng lượng của vị thế), thí dụ như công nâng lưu trữ trong một chỉ tiết gia công được 
nâng cao. Công nâng được tính từ trọng lượng F, của phôi và chiều cao được nâng h. 
Trọng lượng F, của phôi được tính từ khối lượng m của phôi và gia tốc trọng trường g trong công 
thức F„ = m. g. Gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s?. 
e_ Động năng W,„ (Năng lượng của chuyển động) là năng lượng trữ trong vật thể chuyển động. Nó lệ 
thuộc vào khối lượng m và vận tốc v của vật thể. 
Nhiệt năng trữ trong vật thể được hâm nóng, thí dụ trong khí nóng để truyền động cho tuabin. 


e _ Điện năng có thể lấy từ lưới điện và truyền động cho động cơ điện. 
Hóa năng được trữ trong kết nối hóa học. Nó được phóng thích khi kết nối hóa học bị phá vỡ. Thí dụ 
như trong trường hợp đốt cháy nhiên liệu. 


Chuyển đổi năng lượng. Các dạng năng lượng 
khác nhau có thể được chuyển đổi từ dạng năng Dòng chảy năng lượng 
lượng này sang dạng năng lượng khác. Thí dụ như 
trong động cơ điện, điện năng được dẫn vào được 
chuyển sang động năng của trục động cơ và nhiệt 
lượng (Hình 2). Về năng lượng ta có Định luật bảo 
toàn năng lượng. 


Nhiệt lượng 








Năng lượng không tự sinh ra cũng như không Ranh giới hệ thống 
bị hủy diệt. Nó chỉ có thể chuyển đổi từ dạng 
năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Hình 2: Dòng chảy năng lượng trong động cơ điện 





331 


Máy động lực 





Sự cân bằng năng lượng. Trong kỹ thuật, để đánh giá năng suất máy, năng lượng dẫn vào sẽ được so 
sánh với năng lượng thoát ra. Người ta tưởng tượng ra một đường biên chung quanh hệ thống kỹ thuật 
và khảo sát năng lượng vào và ra khỏi hệ thống (Hình 2, Trang 331). Thông thường người ta dùng tỷ lệ 
phần trăm để mô tả năng lượng khi quan sát việc cân bằng năng lượng. 


Công suất 


Để có thể so sánh các máy với nhau, năng lượng được chuyển đổi cũng như công cơ học được tạo ra của 
một máy được tính theo đơn vị thời gian cần thiết. 





Công W được làm ra trong đơn vị thời gian f : 
TH c Cô ất P.f,F'*_, g.v 
được gọi là công suất P. öng sua *“r" r 





Đơn vị của công suất là Watt, ký hiệu đơn vị là W; được đặt tên theo nhà vật lý Anh James Watt. Bội số 
của đơn vị cơ bản Watt là Kilo Watt (kW), Mega Watt (MW) và Giga Watt (GW). 
1 kW = 1000 W; 1 MW = 1000 kW = 1.000.000 W; 1 GW = 1000 MW = 1.000.000 kW 
Thí dụ: Một máy công cụ với trọng lượng F, = 15.400 N được nâng lên 1,8 m trong vòng 12 giây bởi một máy nâng 

điện. Công suất của máy nâng cho việc này là bao nhiêu? 
Lời giải: œ „ fa-È „ 15400 11m „ ¡ayy NT _ 33j 0y „ 3.31 kWW 

f 11& § 

Hiệu suất 
Trong máy và thiết bị, chỉ một phần của công suất đưa vào được chuyển đổi thành công suất hữu dụng 
về mặt kỹ thuật. Thí dụ như trong máy với các cơ phận chuyển động, phần còn lại của công suất được 
chuyển đổi sang nhiệt ma sát hay biến thành nhiệt mất đi trong động cơ nhiệt và máy điện. Phần lớn 
năng lượng này không thể sử dụng được về mặt kỹ thuật. 





Tỷ lệ giữa công suất hữu dụng P, và công suất 
đưa vào P, được gọi là hiệu suất ø. 


Hiệu suất „ m 


¬ị 





Hiệu suất được biểu hiện bằng số thập phân hay tỷ lệ bách phân (tỷ lệ phần trăm), thí dụ như 7 = 0.85 
hay 1; = 85%. Hiệu suất luôn luôn nhỏ hơn 1 cũng như nhỏ hơn 100%, vì lý do thất thoát, công suất hữu 
dụng kỹ thuật P. luôn luôn nhỏ hơn công suất dẫn vào P,. 
Thí dụ: - Từ một động cơ điện, công suất đầu vào là 12 kW được đưa vào Lời giải: 
một bộ truyền động bánh răng. Tại trục ra của bộ truyền động, P,_ 1ŨBkW 
một công suất là 10.8 kW được truyền tiếp cho máy nâng. Hiệu ữ ¬:: 
suất của bộ truyền động là bao nhiêu? 


=— 


1= - 1= 30% 
P,  12kWVW 





5.1.1.2 Các loại máy động lực 


M Động cơ điện là loại máy động lực cố định 
thường được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực 
công nghiệp (Hình 1). Loại này được sử dụng 
như đơn vị truyền động cho máy công cụ, thiết 
bị nâng, các hệ thống vận chuyển, máy bơm, máy 
nén. Trong động cơ điện, điện năng được chuyển 
thành động năng. Động cơ điện nổi trội với một 
hiệu suất cao (z = 70... 95%). 

Động cơ điện được chế tạo theo kích cỡ với công 
suất từ vài Watt đến hàng chục nghìn Kilo Watt. 
Động cơ điện vận hành ít tiếng ồn và ít rung, có 
thể sẵn sàng hoạt động ngay và có thể chịu quá 
tải trong thời gian ngắn. Ngoài ra động cơ điện 
thân thiện với môi trường vì không tạo ra khí thải. Hình 1: Chuyển đổi năng lượng trong động cơ điện 





Động năng Trục động cơ 


332 


Máy động lực 





Động cơ đốt trong là máy động lực mà trong 
đó hóa năng trữ trong chất đốt qua đốt cháy 
nhiên liệu trước tiên được chuyển sang nhiệt 
lượng và rồi qua việc chuyển hóa nhiệt động 
sang động năng. Động cơ đốt trong là tuabin 
khí, động cơ dầu (động cơ điêzen) và động cơ 
xăng (động cơ Otto) (Hình 1). Động cơ đốt 
trong là những đơn vị truyền động được ưu 
tiên sử dụng cho máy không cố định, thí dụ 
như ô tô hoặc máy xây dựng. Hiệu suất của máy 
động lực đốt trong từ 30% đến 40%. 

Một ứng dụng hiện đại của động cơ đốt trong là 
được sử dụng như một nhà máy phát điện nhỏ 
qua kết nối cơ-nhiệt. Trong trường hợp này 
một động cơ điêzen kéo một máy phát và tạo 
ra dòng điện. Nhiệt thải ra của động cơ điêzen 
được sử dụng để sưởi nhà. Hiệu suất tổng quát 
của một hệ thống như thế lên đến 90%. 

I Máy thủy động lực (Máy vận hành bằng 
phương pháp thủy lực) là máy thủy động lực 
(máy chạy bằng sức nước) cũng như động cơ 
thủy lực và xi lanh thủy lực (Hình 2). Trong máy 
thủy lực, năng lượng của dòng chảy và áp lực 
của chất lỏng được biến thành cơ năng trong 
các cơ phận chuyển động. Thí dụ như máy thủy 
lực truyền động roto của máy phát điện. Động 
cơ thủy lực tạo ra chuyển động tròn, xi lanh 
thủy lực tạo ra chuyển động thẳng. Qua áp lực 
cao trong cơ phận thủy lực, lực tạo ra có thể rất 
lớn trong môi trường nhỏ (khoảng không gian 
nhỏ). Những lực này được sử dụng để di chuyển 
các chỉ tiết máy (Trang 496). 

Máy động lực vận hành bằng khí nén thí dụ 
như máy chạy bằng năng lượng gió, xi lanh khí 
nén từ hệ điều khiển hay động cơ khí nén trong 
thiết bị vặn vít bằng khí nén (Hình 3). Trong 
những thiết bị này, năng lượng tạo ra do dòng 
chảy và sức nén từ không khí chuyển động hay 
dưới áp lực được chuyển thành động năng cơ 
học. Phần nhiều các ứng dụng cho máy động 
lực vận hành bằng khí nén là thiết bị vặn vít đập 





Động năng Trục truyền động 












Năng lượng ạo 
ra do dòng chảy Đường vào 
và áp lực của đầu áp lực 


Đường vào của 
dầu áp lực 


Động năng 


Hình 2: Chuyển đổi năng lượng trong máy thủy động lực 


i,w/ 
g1 Đông năng Ì 
Ỉ 4 trong đầu vặn Ỉ 


bằng khí nén cũng như xi lanh và động cơ khí nén trong máy công cụ và điều khiển. 





œŒ++>U) 2 


xuống phôi từ chiều cao là 0,8 m? 


IS 


có thể nâng lên cao 4m trong 20 giây? 


. Máy động lực và máy gia công có những chức năng chính nào? 

. Hãy mô tả dòng chảy năng lượng của động cơ đốt qua phác thảo bằng tay 

. Với các độ lớn vật lý nào người ta có thể mô tả khả năng làm việc của máy? 

. Người ta hiểu thế nào về hiệu suất của máy? 

. Với năng lượng nào một búa rèn khuôn đập vào phôi rèn, khi trọng lượng búa (m = 1,2 t) rơi 


. Động cơ điện của môt máy nâng lấy từ lưới điện một công suất 8,4 KW trong quá trình hoạt 
động. Động cơ và hộp số máy nâng có chung một hiệu suất là 82 %. Với tải trọng nào máy nâng 








333 


Máy gia công 





CN.) 09) 11x): 310///)⁄)249)/1914)/1//)2)/2/5/((00/120) 





Theo chức năng chính của nó, máy gia công là máy 

chuyển đổi vật liệu (Hình 1). 

Với sự hỗ trợ của năng lượng, vật liệu được 

e vận chuyển từ chỗ này đến chỗ khác (Vận chuyển 
vật liệu) 

e_ biến đổi sang một dạng khác (Biến dạng vật liệu) 

e đưa sang một tình trạng năng lượng khác (Thay 
đổi tình trạng vật liệu) 

Trên một máy tiện, chỉ tiết tiện được sản xuất từ 

phôi dạng thanh với sự hỗ trợ của năng lượng 

truyền động điện (Biến dạng vật liệu). Với máy bơm 

và dụng cụ nâng, vật liệu được vận chuyển. 

Với lò nung, cấu trúc của vật liệu được thay đổi (thay 

đổi tình trạng vật liệu). 


E2 /)1)2‹91371014/01./1)29j 1< 

















- được biến dạng 


- được vận sua | l 
- được thay đổi J_ 'lÊU 






Vật liệu ban đầu 


Vật liệu dạng thanh ` 


Thí dụ 


Hình 1: Máy làm việc được xem như là hệ thống kỹ thuật 





Để mô tả việc vận chuyển vật liệu trong máy gia công, người ta cần đến những đại lượng vật lý. 
I Khối lượng m của vật liệu có đơn vị là kilogam (kg) hay tấn (t). 1t = 1000kg. 


Tỷ trọng ø chỉ khối lượng của vật liệu tính trên đơn 
vị thể tích. Đơn vị của tỷ trọng là kg/dm3, g/cm3 hay 
t/mˆ cho chất rắn cũng như kg/m' cho chất khí. 


| Tỷ trọng = Khối lượng / Thể tích o=m/v 





l Loại vật liệu. Tùy theo mục đích sử dụng, có nhiều cách khác nhau để phân loại vật liệu: 


e Theo tình trạng vật lý người ta chia vật liệu ra thành chất rắn, chất lỏng và chất khí. 

e_ Trong sản xuất và gia công người ta chia ra thành vật liệu không có hình dạng (Chất lỏng, bột, hạt) 
và vật liệu với dạng hình học nhất định (bán thành phẩm, chỉ tiết, cấu kiện). 

I Vận chuyển vật liệu. Việc vận chuyển vật liệu được nhận biết qua vận tốc và dòng vật liệu. 


Vận tốc v là đoạn đường vật thể đi qua trong 1 đơn 
vị thời gian. Đơn vị của vận tốc là m/s, m/min, km/h. 
Vòng quay n (tần số quay) dùng để mô tả chuyển 
động tròn của một chỉ tiết máy. Nó cho biết số vòng 
quay z trong đơn vị thời gian f. Đơn vị của vòng quay 
là 1/min hay 1/s. 

Lượng chất được chuyển đi trong chất rắn được mô 
tả bằng dòng khối lượng mm, trong chất lỏng và khí 
bằng lưu lượng È theo thể tích. Ở đây là khối lượng 


Vận tốc = Đoạn đường / Thời gian 








n=z/t 


Tốc độ quay = Số vòng quay / Thời gian 








m=m/t 


Dòng khối lượng = Khối lượng / Thời gian 








| Dòng thể tích = Thể tích / Thời gian Ử=V/t 





cũng như thể tích được vận chuyển trong thời gian t. Đơn vị của dòng khối lượng cũng như thể tích là 


kg/s, t/h cũng như 1/s, 1/min hay mỶ/h. 

Giống như trong lĩnh vực năng lượng (Trang 330), ở 
đây định luật bảo toàn vật chất có giá trị cho vật 
liệu: Vật chất không tự sinh ra cũng không tự hủy 
mà chỉ bị chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. 
Cân bằng vật liệu nói rằng khối lượng được đưa 
vào hệ thống thì bằng đúng khối lượng được đưa ra 
(Hình 2). Qua thí dụ máy tiện, khối lượng phôi dạng 
thanh đưa vào sẽ chính xác bằng với khối lượng 
tổng cộng của chỉ tiết đã gia công và phoi tiện. 


Dòng chảy khối lượng: 












Khối lượng IỊ 
của phôi dạng _ | 
thanh được đưa | | 
vào gia công _ | 





Khối lượng của 
chỉ tiết đã gia 
công hoàn tất 










Ranh giới hệ thống Khối lượng của phoi tiện 


Hình 2: Cân đối vật liệu ở một máy công cụ 


334 


Máy gia công 





E2 G-Td| o 10/1) A9|1-142)( 900((00 02) AL-1((0 //1-19) 





Trong những xí nghiệp gia công kim loại, các máy làm việc thường là phương tiện vận chuyển, máy công 
cụ (máy dụng cụ), lò nhiệt luyện (lò xử lý nhiệt), cũng như hệ thống điều hòa không khí và sưởi. 


Phương tiện vận chuyển 


Phương tiện vận chuyển là máy làm việc có nhiệm vụ vận chuyển vật liệu. 


Dụng cụ nâng và giàn cẩu (cầu trục, thiết bị nâng hạ) 


Dụng cụ nâng và giàn cầu được sử dụng cho việc 
nâng tải lên cao, chất tải và dỡ tải, lắp ráp máy, 
vận chuyển các xe có pa lét (bệ chất hàng) nặng 
và dẫn các chỉ tiết gia công nặng vào trong máy 
công cụ. Một nhà xưởng sản xuất thường có một 
cầu trục, gồm khung chịu tải, cầu trục, con chạy 
và tời điện (Hình 1). Với 4 loại vận chuyển nâng, 
hạ, chạy tời và chạy cần cẩu, giàn cẩu quét qua 
toàn bộ bề mặt của nhà xưởng và như thế tạo 
điều kiện vận chuyển các tải nặng đến bất kỳ nơi 
nào trong nhà xưởng. 

Những khu vực sản xuất với việc nạp tải và dỡ 
tải thường xuyên trong không gian làm việc giới 
hạn thì được cung cấp thêm một cần cẩu quay. 
Băng chuyền, hệ thống vận chuyển 

Việc vận chuyển chỉ tiết gia công giữa các trạm 
gia công của một hệ thống dây chuyền sản 
xuất được thực hiện bằng băng chuyền (Hình 
2). Trong sản xuất hàng loạt với quy mô lớn, tùy 
theo kích cỡ và hình dáng của chỉ tiết gia công, 
dây chuyền vận chuyển và băng chuyền treo 
sẽ được sử dụng với băng chuyền xích hay băng 
chuyền con lăn. Những thiết bị này bảo đảm một 
dòng vật liệu liên tục; chỗ lưu trữ chỉ tiết được 
xem như vùng đệm. Những chỉ tiết nhỏ hơn được 
vận chuyển trên giá kê (pa lét), được di chuyển 
bằng xe vận chuyển chạy trên đường ray hay xe 
nâng có càng hình chạc (xe xúc). Trong sản xuất 
tự động, việc lấy chỉ tiết ra từ băng chuyền vận 
tải hay giá kê và nạp chỉ tiết vào trong máy gia 
công được đảm nhận bởi những thiết bị xử lý 
thao tác (tay máy), thí dụ như cổng nạp phôi. 
Máy bơm, máy nén 

Máy bơm được sử dụng để vận chuyển chất lỏng. 
Máy nén được sử dụng để vận chuyển khí và tạo 
ra khí nén. Trong máy bơm và máy nén, năng 
lượng của máy truyền động được chuyển sang 
chất lỏng và khí dưới dạng năng lượng dòng 
chảy và áp lực. Có nhiều loại thiết kế khác nhau 
(Hình 3). Máy bơm ly tâm hút chất lỏng theo 
hướng trục đẩy bánh cánh quạt (bánh công tác) 
chuyển động ly tâm và ép vào hệ thống ống dẫn. 
Trong máy nén khí kiểu pittông, khí được hút 
(nạp) khi píttông chạy xuống, được nén và đẩy 
ra khi pittông chạy lên. 













Cần cẩu 


l 


Tời điện 


Cơ cấu 
truyền độn 
của cầu 


Hình 1: Giàn cẩu của một nhà xưởng sản xuất 


Băng chuyền 
xích bản lề 


Cổng nạp 


Xe vận chuyển _ 
giá kê (pa lét) 


Chỗ trữ phôi 


Hình 2: Hệ thống vận chuyển chỉ tiết 


Máy nén kiểu 
píttông 


Máy bơm ly tâm 


Không khí Van hút 






Van áp 
suất 






Chất lỏng E] 
được 
vận chuyển 





Trục khuỷu 
Hình 3: Các loại máy bơm và máy nén 


335 


Máy gia công 





I Máy công cụ (Máy dụng cụ) 

Máy công cụ là máy gia công để sản xuất chỉ tiết 
(Biến dạng vật liệu). Tùy theo phương pháp sản 
xuất người ta phân biệt: 

Máy công cụ để tạo hình (đổ khuôn) 

Vật liệu ban đầu là chất không định hình, thí dụ 
như kim loại đang nóng chảy, bột kim loại hay hạt 
nhựa. Trong máy, chất không định hình trải qua 
một quá trình tạo hình để trở thành bán thành 
phẩm hay sản phẩm hoàn tất. 

Máy công cụ để tạo hình thí dụ như máy đúc áp 
lực cho kim loại màu (không chứa sắt) với nhiệt 
độ nóng chảy thấp (nhôm hay kẽm) hay máy ép 
chỉ tiết định hình cho chỉ tiết thiêu kết hay máy 
ép đùn nhựa dẻo (Hình 1). 

Máy công cụ biến dạng vật liệu 

Vật liệu ban đầu là phôi đã được chuẩn bị sẵn, thí 
dụ như một phôi thô có định hình (định dạng), 
một đoạn tấm kim loại hay một đoạn của phôi 
dạng thanh, được biến dạng trong máy. Thí dụ 
như máy uốn (máy bẻ cạnh), máy vuốt sâu, máy 
rèn dập là các máy công cụ biến dạng vật liệu 
(Hình 2). 

Máy công cụ cắt gọt có phoi 

Vật liệu đầu vào - thanh phôi hay đoạn phôi có 
định dạng cũng như phôi đã được gia công trước 
- cần phải được gia công hoàn tất. Trong máy 
công cụ cắt gọt, phôi được định hình qua việc 
cắt gọt lấy phoi. Thí dụ như máy cưa, máy mài, 
máy khoan, máy phay, máy tiện và trung tâm gia 
công là máy công cụ cắt gọt (Hình 3). Năng lượng 
cần thiết để cắt gọt vật liệu được cung cấp bởi 
động cơ điện đã được lắp vào trong máy công cụ. 


Lò xử lý nhiệt (lò nhiệt luyện), thiết 
bị gia nhiệt 
Lò và các thiết bị gia nhiệt là những thiết bị (máy 
làm việc) cung cấp nhiệt năng để đưa nhiệt độ 
của vật liệu lên cao, qua đó tạo sự biến dạng vật 
liệu bên trong (thay đổi cấu trúc). 
Thí dụ như trong lò xử lý nhiệt (Hình 4) chỉ tiết 
bằng thép được nung nóng và tiếp theo đó được 
tôi để đạt được sự thay đổi cấu trúc của thép 
theo ý muốn. Qua đó những tính chất cơ học 
của thép, thí dụ như độ cứng, được cải thiện một 
cách cơ bản. 
Trong nổi hơi của một hệ thống gia nhiệt, một 
chất mang nhiệt (môi trường truyền nhiệt (không 
khí hay nước) được nung nóng và qua ống dẫn 
được vận chuyển (đưa) vào chỗ cần nhiệt. 





Truyền động 


Động cơ điện 
dầu thủy lực 














Tỉ píttông 
của xi lanh nén 
Búa treo 


Điều khiển 
Khuôn 

biến dạng 
Phôi 


Công tắc 
đạp chân 


Hình 2: Máy rèn dập 





Hình 3: Máy tiện 


Lò nung liên tục Bể tôi nhúng 








Chỉ tiết Thiết bị gia nhiệt 


Hình 4: Lò nung liên tục xử lý nhiệt 


336 


Hệ thống xử lý dữ liệu 





5.1.3 Hệ thống xử lý dữ liệu (Máy tính) 
Hệ thống xử lý dữ liệu tiếp nhận dữ liệu và lệnh 
nhập vào (thông tin), xử lý dữ liệu và xuất ra dữ liệu 
và lệnh điều khiển (Hình 1). Nói chung hệ thống xử 
lý dữ liệu có thể gọi là máy chuyển đổi thông tin. 





Hình 1: Hệ thống xử lý dữ liệu như là hệ thống kỹ thuật 





Phương cách làm việc của hệ thống xử lý dữ liệu được gọi ngắn là nguyên tắc NXX: Nhập dữ liệu - 
Xử lý dữ liệu - Xuất dữ liệu. 








Hệ thống xử lý dữ liệu gồm các cụm thiết bị lắp ráp, được gọi là phần cứng (Hình 2). 

Việc nhập dữ liệu được thực hiện 

bằng thiết bị nhập dữliệu,thídụnhư Thiếtbj - Đơn vị xử lý —> Thiết bị - 
bàn phím hay vùng thao tác của một kkc si uy vpLir Tế HuUjệU 
bộ phận điều khiển CNC. 

Việc xử lý dữ liệu do máy tính đảm 
nhận. Máy tính bao gồm bộ phận xử 
lý trung tâm cũng như các bộ phận 
lưu trữ trong và ngoài. Lệnh xử lý 
của máy tính được nhận từ những 
chương trình, gọi là phần mềm. 
Việc xuất dữ liệu có thể thực hiện 
qua mô tả bằng hình ảnh trên màn 
hình hay qua các lệnh chuyển mạch 
cho những động cơ dẫn tiến của một 
máy công cụ. 


Máy tính 






Đơn vị xử lý 
trung tâm 


Bộ nhớ ngoài: 
Đĩa cứng, Đĩa mềm, CD 





Hình 2: Cấu trúc của hệ thống xử lý dữ liệu từ các thành phần 


Thiết bị và hệ thống xử lý dữ liệu (Hình 3) 
Thiết bị xử lý dữ liệu điện tử ngày nay 
đã trở nên phổ biến trong đời sống 
cá nhân và nghề nghiệp. 


Máy tính bỏ túi Máy tính cá nhân 


Máy tính bỏ túi là một máy tính nhỏ 
để tính toán nhanh và chính xác. 
Máy tính cá nhân (PC) có thể làm rất 
nhiều việc. Lĩnh vực sử dụng chính 
là xử lý văn bản, sản xuất các đồ họa 
đơn giản, quản lý dữ liệu, thí dụ như 
trong việc lưu kho, điều khiển máy và 
hệ thống sản xuất (Trang 188) cũng 
như truy cập Internet. 

Với sự điều khiển số bằng máy tính 
(CNC), những bước gia công đơn lẻ 
của quá trình sản xuất được điều 
khiển tự động trong máy công cụ. 
Hệ thống CAD (viết tắt của từ tiếng 
Anh Computer Aided Design, nghĩa 
là thiết kế với trợ giúp của máy tính) 
được sử dụng để tạo ra bản vẽ thiết 
kế trên màn hình. Cả những tính 
toán cho chỉ tiết máy cũng có thể 
thực hiện trên hệ thống CAD. Hình 3: Máy tính và hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 











337 


Hệ thống sản xuất 


CA 0 )/240)00/20 0-7-1000): 


Một dây chuyền sản xuất hiện đại bao gồm nhiều máy móc và thiết bị khác nhau, trong đó năng lượng, 

vật liệu và thông tin được biến đổi (Hình 1). Máy động lực, máy làm việc (máy gia công), hệ thống tay 

máy (thiết bị xử lý thao tác) và vận chuyển cũng như hệ thống xử lý dữ liệu được kết nối thành một đơn 

vị thống nhất, tạo điều kiện sản xuất với giá cả thuận lợi. 

e_ Việc cung ứng năng lượng được thực hiện với các động cơ điện như là động cơ truyền động và trợ 
động (trợ lực hay servo) trong từng máy gia công và thiết bị vận chuyển. 

e_ Việc gia công phôi được tiến hành trên máy công cụ CNC trong những công đoạn sản xuất nối tiếp. 

e Việc vận chuyển vật liệu được đảm bảo bởi một hệ thống vận chuyển pa lét vận hành theo chu trình 
(định thời) và cổng nạp phôi. Hệ thống này đưa phôi vào máy công cụ và lấy ra sau khi gia công, chất 
vào bệ để hàng (pa lét) và chuẩn bị cho công đoạn gia công tới. Mạng lưới dữ liệu nối các điều khiển 
máy và trung tâm điều khiển sản xuất. Từ đây việc gia công trên những máy công cụ cũng như chuẩn 
bị vật liệu qua hệ thống vận chuyển sẽ được điều khiển và như thế các máy và thiết bị được kết nối 
thành một hệ thống tổng thể. 









Máy công cụ Sản phẩm hoàn tất 







Điều khiển CNC 






Điều khiển CNC 








Trung tâm điều 
hành sản xuất 











Hệ thống vận chuyển 


Hình 1: Hệ thống sản xuất cho gia công láp hộp số (trục hộp số) với sản lượng nhỏ và vừa 





1. Hãy giải thích nghĩa của máy biến đổi vật liệu 3.. Vòng quay của một động cơ điện là bao nhiêu 


qua thí dụ máy phay được thể hiện ở hình 2, (1/min) khi nó đạt đến 36 vòng trong 3 giây? 
trang 168. 4.. Với phương trình nào người ta tính luồng khối 
2. Hàng rời ướt được chạy qua một lò đường lượng trên một băng vận chuyển? 


hầm (lò tuy nen) để làm khô trên băng chuyển _ 5. Người ta hiểu thế nào về nguyên tắc NXX? 
xích bản lề qua mm. đường hầm dài 12 m. ...6. Hệ thống vận chuyển nào thực hiện việc vận 
Băng chuyên phải có vận tốc nào đề đạt đến chuyển vật liệu trong dây chuyền sản xuất 
thời gian làm khô là 1,6 phút? ởhình 1? 








338 


Hệ thống xử lý 





CV (00)00( 0000000 00040 00/010 0 Ì 


CV NV A¡0))/10)/-10(03(/10( 00000), 





Quy trình xử lý cần thiết cho các công việc vận 
chuyển, gia công, lắp ráp và lịch trình kiểm tra 
trong sản xuất. Những hệ thống xử lý phù hợp 
cho việc thực hiện hoàn tất các công việc trên, 
thí dụ robot công nghiệp trong dây chuyền lắp 
ráp (Hình 1). 

Ở đây hình thành một dòng vật liệu đến những 
nơi sản xuất và lắp ráp cũng như từ đó đi ra. Xử 
lý là một phần chức năng của dòng vật liệu này 
cũng như vận chuyển và lưu kho. 

Những chức năng xử lý được chia làm 5 phần 
phạm vi. Để đơn giản hóa việc mô tả và soạn tài 
liệu cho những chức năng này, người ta sử dụng 
những biểu tượng tương ứng (Hình 2). 
Thiết bị xử lý cho việc nạp vào và dỡ ra trong máy 
tiện thực hiện chủ yếu những chuyển động thẳng 
(ngang, dọc) và chuyển động quay. Qua đây, phôi 
được đưa đến mâm cặp và sau quá trình gia công 
thì được đặt vào thùng vận chuyển xem như là chỉ 
tiết hoàn tất để đưa đi (Hình 3). 

Bậc tự do của mỗi hệ thống xử lý cho phép thực 
hiện những chuyển động này (thẳng và quay). Bậc 
tự do cơ học f cho biết số chuyển động độc lập, 
thí dụ trượt hoặc quay của cấu kiện đối với hệ 
chuẩn của nó (Hình 4). Có 3 bậc tự do tịnh tiến 
(thẳng), đó là chuyển động theo hướng trục X, Y 
và Z. Những chuyển động thẳng này làm thay đổi 
vị trí của cấu kiện. 

Ba bậc tự do quay (xoay) làm thay đổi định hướng 
của vật. Đó là nói về từng trường hợp xoay của 
các trục A, B và C. 

(Nắm 

2 Phân công: đưa vào, lấy ra, đặt vào 


@® Sắp xếp, phân loại 


(3) Định vị 






Hình 3: Những chức năng xử lý cho việc nạp vào và lấy ra của 
máy tiện 












Cửa ô tô 
Z4 Những thành 
phần cửa 





Hệ thống 
xử lý 







Băng tải con lăn 


Hệ thống vận chuyển 
được dẫn động 


không người lái (cảm ứng 
thông qua tuyến dây dẫn 
dưới nền) 


Hình 1: Lắp ráp cấu kiện cửa ô tô với thiết bị xử lý 








Lưutrữ | Thay đổi Chuyển Khóa Kiểm soát 
số lượng đông 
K8 + 
| K5 

Lưu trữ Rẽ nhánh Định vị Kẹp Kiểm tra 
có sắp xếp 
Thí dụ: Thí dụ: Thí dụ: Thí dụ: Thí dụ: 
Máng trữ, Ghi rẽ, thiết bị | cữ chặn Tay kẹp, nhận | Cảm ứng,hệ 
bộ nhớ phân phối thống kiểm tra 














Thí dụ: Quá trình xử lý tại một trạm kiểm tra 


Định vị Kẹpvào Kiểm soát Tháo ra Định vị 








Hình 2: Các biểu tượng (ký hiệu) diễn tả những chức năng xử lý 


†+xXeY: +Z) 





+Ä(+B; +C) 








ha Bậc tự do Bậc tự do quay 
tinh tiến 
+Z 
% l, +ŸỲi 
+x; __ Dịchchuyển và quay của 
một cấu kiện đi ra từ trục 
+X tọađộgốc 
+Z 


Hình 4: Bậc tự do của một vật 


339 


Động học và các loại kết cấu 





5.2.1.1 Phân loại hệ thống xử lý 





Người ta phân biệt giữa tay máy (thiết bị thao tác, thiết bị giả động tác tay người), thiết bị đặt vào (điền 
vào) và robot công nghiệp (RBCN). Các loại đó có những hệ điều khiển và những khả năng lập trình khác 
biệt cho quy trình chuyển động. 








Điều khiển bằng tay 





Lập trình cố định 
Giới hạn hành trình có thể 
điều chỉnh bằng cơ học 


Lập trình tự do 
Điều khiển bằng máy tính: qua 
CNC hoặc PLC (Điều khiển lôgic 










| Tay thao tác | Thiết bị đặt vào | Robot công nghiệp 





Hình 1: Phân chia hệ thống xử lý theo loại điều khiến 


Tay máy có thể di chuyển những cấu kiện nặng của máy và những tải nặng nguy hiểm thông qua điều 
khiển bằng tay. Qua việc điều khiển từ xa, thiết bị thao tác có thể sử dụng trong những nơi mà con người 
không được phép bước vào vì nhiệt độ nóng, lạnh, có áp suất hay chịu tia phóng xạ. 

Thiết bị đặt vào (điền vào, nạp liệu) là những thiết bị được trang bị cho chuyển động tay kẹp tự động. 
Nó được đưa vào sử dụng trong sản xuất với số lượng lớn, khi thực hiện di chuyển từ điểm-tới-điểm, thí 
dụ như đưa chỉ tiết hoặc dụng cụ từ máng trữ đến máy. Những chuyển động đơn giản, như chuyển động 
nâng và chuyển động xoay, được điều chỉnh qua cữ chặn hoặc công tắc giới hạn. 


Robot công nghiệp có thể chuyển động hầu như không A3 
giới hạn trong không gian hoạt động. Chuyển động có ~ 
thể được lập trình tự do hoặc điều khiển qua cảm biến. 


5.2.1.2 Động học và các loại kết cấu của 


(e]919)i069)i1901s)i11-19Ä(24:1G1))) 





Cấu tạo động học của RBCN được xác định qua cách bố 
trí, loại và số trục tham gia vào chuyển động. Trục là 
những phần tử chuyển động của robot được điều khiển 
và được truyền động không lệ thuộc vào nhau. 

Người ta phân biệt: 

Trục quay: Với trục quay thì chuyển động quay nhanh 
có thể được thực hiện trong những khớp quay (khớp các 
đăng) A1 tới A6 (Hình 2). 

Trục tịnh tiến: Với trục tịnh tiến thì trục chuyển động HinE 2 nanoi 
có thể là đường thẳng, tuyến tính song song với những tay gập 6-trục 
trục tọa độ X, Y và Z. 









340 


Động học và các loại kết cấu của robot công nghiệp 





Loại kết cấu và những khả năng chuyển động (= động học) của robot cũng như sự hiện diện của các 
chuyển động quay (R) hoặc tịnh tiến (T) của trục chính robot xác định không gian có thể hoạt động 
(Hình 1). Không gian có thể ở dạng hình trụ, hình cầu và hình hộp thẳng. Dạng kết hợp giữa các phần tử 
cơ bản này được gọi là dạng lai: thí dụ không gian hoạt động của loại Scara'. 





Sắp xếp của Loại - Scara 
n ng trục 

chuyển động 
(cấu tạo động 

















R cho quay 
| h 


Ỹ 
" ngan † 
: p ngang nSi2 


-| 3 trục tuyến tính 1 trục tuyến tính 3 trục quay 
Cấu trúc trục tọa độ 2 trục quay 











Trục khớp thẳng đứng 












các trục 

























TTT RRT (TRR) RRR 
Không gian 
hoạt động 
_ Phạm vi Nạp dụng cụ và chỉ tiết Lắp ráp, khoan, phay, kiểm tra Hàn, làm sạch ba via, sơn, lắp ráp 
_ sửdụng đến, lắp ráp, đặt lên palét 














e_ Số trục chuyển động. Robot có càng nhiều trục (khớp) thì càng linh động hơn. Bậc tự do cao 
nhất f = 6 đòi hỏi tối thiểu là 6 trục chuyển động. 

e Không gian hoạt động. Mô tả khả năng không gian di chuyển. Không gian hoạt động được tạo 
thành từ những vùng di chuyển của tất cả trục và đồng thời diễn tả những phạm vi nguy hiểm 
cho người sử dụng và bảo trì rôbot. 

e_ Tải trọng danh nghĩa. Luôn luôn nhỏ hơn tải trọng cho phép tối đa và có thể được di chuyển 
với vận tốc không giới hạn. 

e Vận tốc. Được tổng hợp theo thành phần từ các chuyển động của trục. 

e_ Độ chính xác lặp lại. Độ lệch tối đa phát sinh bởi sự lặp lại việc tiếp cận tại một vị trí với những 
điều kiện giống nhau và ở trong phạm vi + 0,01mm và + 2mm. 

e_ Độ chính xác định vị. Độ lệch tối đa khi định vị của tải trọng danh nghĩa. 








Đặc thù và đặc trưng của RBCN được xác định bởi đặc điểm về công suất của nó: số trục chuyển 
động, độ chính xác định vị và độ chính xác lặp lại cũng như vận tốc. 











Robot cổng được bố trí theo dạng cầu đi qua không gian hoạt động. Đặc biệt phù hợp cho những đường 
di chuyển dài và chuyển động nhanh với tải trọng lớn. 

Robot cánh tay xoay ngang được sử dụng chủ yếu làm robot lắp ráp. Nó có độ bền vững lớn trong trục 
thẳng đứng và có thể di chuyển nhanh theo chiều ngang. Theo nguyên tắc kết cấu thì loại này giống 
cánh tay người nhất. 

Robot cánh tay gập thẳng đứng cũng được gọi là robot khớp vì loại cấu tạo của nó. Lợi điểm là có 
không gian hoạt động tương đối lớn so với kích cỡ của nó, chuyển động nhanh và việc chỉnh thẳng bất 
kỳ của tay kẹp hoặc dụng cụ trong không gian. Vì sự linh hoạt của loại rôbot này nên người ta đưa vào 
sử dụng nhiều trong những công việc hàn và sơn. Loại robot này được sử dụng rộng rãi cho việc xử lý và 
gia công nên được xem là robot vạn năng. 


1) Scara là chữ viết tắt của tiếng Anh: selective compliance assembly robot arm = Tay máy mềm dẻo tùy ý để lắp ráp 


341 


Lập trình Robot 








CV 16-14o(9/(01/03()0(0/(30/7-1(.51dì0/.0/9)ci0ì060)/131i(.9)().-)0 0|) (471G) 


Truyền động của RBCN phần lớn từ động cơ servo 
(trợ lực) 3 pha có thể điều chỉnh vòng quay được với 
thắng điện từ. Số vòng quay cao của động cơ điện `. Xác định chỗ, vi trí, 
được giảm tốc mạnh với bộ truyền động bánh răng Phi ; vận tốc, gia tốc 
điều hòa (Trang 428, hình 1) hoặc bộ truyền động 

bánh răng cyclo-fine (Hộp số trợ động với bánh 



































răng hành tinh). Người ta có được số vòng quay ——””——— Côngtắcgiới hạn, ng, 

trong phạm vi từ 0,2 đến 2 vòng quay mỗi giây. — Iàoánhsáng Độ HA kh 

Bộ cảm biến là “giác quan” của robot. Có nhiều bộ Bl››› pH HP Nạp nản” 

cảm biến được đưa vào với các chức năng khác  '† BỊ[›››|Ì ạ EJEUHiNG Hào 

nhau (Hình 1). Những phần tử tín hiệu qua tiếp xúc 30iiv1d Đi 

biết được hình dạng và vị trí của chỉ tiết để gia công. =2] khoảng cách 1mm - 
Bộ cảm biến quang hoặc điện hoạt động không 1 P)2M0U) nh Ti 
tiếp xúc xác định những thông tin từ không gian s Ị Công tắc cảm biến cấu kiện 

hoạt động của robot đến điều khiển, để theo dõi BỮ- Kộ án b2002 

các lực và các chuyển động xuất hiện (Trang 468). — Công tắc nút ấn (dò). 








Hệ thống đo hành trình tuyệt đối theo kỹ thuật số 
(digital) với đĩa phân đoạn nhị phân nắm bắt được `... Ghi nhận đường biên 

ri Công tắc nút ấn (dò)... | của chỉ tiết. Nhận biết 
đường dẫn quỹ đạo, 
vị trí và trạng thái. 


vị trí thật của trục quay và trục tịnh tiến. 


Thiết bị analog thông báo vận tốc góc và vị trí góc, z7 Xửlý ảnh qua hệ thống 





còn gọi là bộ giải góc (Resolver") và chiết áp tuyến E5 máy quay phim. 
tính cho những dịch chuyển theo đường thẳng là na 
những thiết bị được sử dụng rộng rãi (Hình 2). Bộ _-@Œ@ Cảm biến lực TY quay, 3 


giải góc được gắn trên trục rôto. Nó tương ứng với 
cơ cấu của một máy phát điện xoay chiều với mỘt _ Hình 1: các loại cảm biến và chức năng của nó 
cuộn dây rôto và hai cuộn dây stato đặt lệch nhau 
một góc 909. Cả hai cuộn dây cố định được cung 
cấp điện. Khi xoay sẽ cảm ứng trong rotor một điện 
thế lệch pha. Góc lệch pha œ là độ lớn analog của 
góc quay mỗi trục. 


5.2.1.4 Lập trình của RBCN (Robot công nghiệp) 
Lập trình được thực hiện hoặc là trực tuyến 
(online), nghĩa là trực tiếp tại bảng điều khiển rôbot 







ứụ 
Điện thế - Stato 


Điện thế - 


tr nhi dt 75 Rôt 
ở nơi làm việc (tế bào gia công) hay ngoại tuyến : là 
(offline) tại nơi lập trình với máy tính cá nhân mà GGDGG00)/ 
không trực tiếp thấy rôbot (Hình 3). Hình 2: Ghi nhận góc quay với Resolver (Bộ giải góc) 


Trong lập trình bằng phương pháp dạy học (teach-in)? thì những điểm trong không gian được điều 
khiển chạy đến bằng tay qua một bảng điều khiển tương ứng và tạo nên những chức năng của tay máy. 
Chương trình lập được qua đó có thể thử nghiệm và tối ưu hóa. Vận tốc di chuyển tay và vận tốc do 
chương trình có thể được chỉnh một cách liên tục. 





Khởi động và 
nhớ những 
điểm di 
chuyển 





Hình 3: Các phương pháp lập trình Rôbot 


' tiếng Anh resolver = phân giải ?' Tiếng Anh teach = dạy, huấn luyện 


342 


Hệ trục tọa độ 





Lập trình dưới dạng văn bản là quy trình của 
chương trình được thực hiện với những câu lệnh 
(lệnh) trong một ngôn ngữ lập trình của robot. 
Có những ngôn ngữ khác nhau để sử dụng cho 
những hệ thống robot riêng lẻ. 

Lập trình tương tác qua đồ họa truy cập trở 
lại vào dữ liệu CAD của tế bào robot (hệ thống 
ngoại vi) và dữ liệu của robot ở dạng mô hình 
dây, mô hình mặt phẳng và mô hình khối. Những 
chức năng xử lý có thể được lập trình ngoại tuyến 
(offline) và mô phỏng ảo trên một giao diện cho 
người sử dụng trước khi nó được kiểm tra và sử 
dụng trên thiết bị thật. 

Khác với việc lập trình như lập trình của máy CNC, 
những điểm trong không gian mà robot cần phải 
tiếp cận, được tìm thấy qua việc dạy (sự huấn 
luyện). Ở đây đơn vị thao tác chuyên dùng cho 
rôbot được đưa vào sử dụng (Hình 1). Bàn điều 
khiển này có những bộ phận an toàn được tích 
hợp, thí dụ nút chấp nhận, không kích hoạt nó thì 
robot sẽ không hoạt động. 


EWY AI -Wn -à0() sào o2) 


Để mô tả những điểm trong không gian trên các 
chuyển động của trục, người ta cần các hệ trục 
tọa độ khác nhau (viết tắt là KoSyst): 

WORLD: Hệ trục tọa độ WORLD là một hệ trục tọa 
độ vuông góc cố định được quy định. 

Nó là hệ trục toa độ gốc cho các hệ trục tọa độ 
ROBROOT và BASE. Trong việc chỉnh về gốc (chỉnh 
về vị trí cơ bản) thì hệ trục tọa độ-gốc nằm trong 
chân robot và trùng hợp với ROBROOT (Hình 2). 
ROBROOT: với ROBROOT có thể định nghĩa được 
một dịch chuyển của robot đến hệ trục tọa độ 
gốc (WORLD). 

BASE: Hệ trục tọa độ BASE là hệ trục tọa độ vuông 
góc, mô tả vị trí của chỉ tiết. Nó dựa vào hệ trục 
tọa độ WORLD và được ởo bởi người sử dụng. 
TOOL: Hệ trục tọa độ TOOL là hệ trục tọa độ 
vuông góc, nằm tại điểm hoạt động TCP (Tool 
Center Point) của dụng cụ. Nó dựa vào hệ trục 
tọa độ BASE. 

Trong việc thiết lập cơ bản thì gốc của hệ trục tọa 
độ TOOL nằm ở tâm điểm mặt bích. Hệ truc tọa 
độ TOOL được người sử dụng đẩy vào trong điểm 
hoạt động của dụng cụ (Hình 3). 

Một ưu điểm của việc dịch chuyển TCP (điểm 
hoạt động) từ tâm điểm của mặt bích đến TCP 
của dụng cụ là chuyển động thẳng trong hướng 
đẩy của dụng cụ (X....) khi điểm hoạt động (TCP) 
đứng nghiêng trong không gian. 


-—h 8k —Zi lÕ mm mm. m 
" - 





C1) Công tác chọn lựa loại vận hành Khối phím cho số 

(2) Truyền động MỞ (EIN) (†)_ Khóa mềm (có thể thay đổi được) 
(8) Truyền động ĐÓNG (AUS/5SB-GUI) _ 2) Phím bấm KHỞI ĐỘNG - LÙI 

(4) Công tắc DỪNG KHẨN CẤP (NOT-AUS) 3) Nút BÁT ĐẦU (Star) 


(E) Chuột không gian (Chuột 3D) Nút NGỪNG (Stop) 
(6) Phím bấm cho tình trạng, bên phải _ 9) Phím chọn cửa số 
(7) Phím nhập Phím bấm THOÁT (ESC) 
Phím con trỏ á? Phím bấm cho tình trạng, bên trái 
(8) Bàn phím Phím bấm gọi Menu 
(Bảng chức năng) 


Hình 1: Bảng điều khiển để tạo ra chương trình của Robot 














KoSystTool 


+ ŸpAsE 


Chân rôbot KoSystBase 


MA s- 


[61101811916 
bàn kẹp 


KoSystRobRoot KoSystWorld 
Hình 2: Tổng quát về hệ trục tọa độ (KoSyst) tại robot gập tay 


Điểm hoạt động của dụng cụ: TCP 

Từ tiếng Anh: tool center point 
Hướng đẩy tới 
của dụng cụ 


LG 


— Tâmđiểm 
mặt bích 


+ 
⁄ 
„xi 






Khoảng cách 
đến TCP 


K= 





Hình 3: Xác định điểm hoạt động (TCP) dựa vào hệ trục tọa độ 
mặt bích 


343 


Các loại chuyển động của RBCN 





Khi dụng cụ và có thể là chỉ tiết đã được đo chính 
xác, chuyển động có thể được bắt đầu lập trình. 
Ngôn ngữ lập trình là tiếng Anh (Hình 1). 





CV H.1G-ld(o-11s/)0)/1(10i()( 6Noi 0 i):0G)) 


e Chuyển động điểm tới điểm PTP (tiếng Anh: 
point to point): Robot dẫn điểm hoạt động của 
dụng cụ dọc theo quỹ đạo nhanh nhất để đến 
điểm cuối. Những trục robot chuyển động quay. 
Diễn tiến chính xác của chuyển động thì không thể 
thấy trước được. PTP được chọn ở một dòng trong 
chương trình (Hình 2). 

Thí dụ: [BE slÏP1 [CONT 'xÏ VeE[too % 

Dòng này có nghĩa là từ một điểm bình thường (thí 
dụ gọi là điểm HOME), điểm P1 được chạy với vận 
tốc Vel (tiếng Anh velocity) = 100% (trong phương 
pháp thủ công là 250mm/s) theo chuyển động PTP. 
e Chuyển động LIN (tiếng Anh là linear = đường 
thẳng): Robot dẫn TCP (điểm hoạt động) với vận 
tốc đã được quy định, thí dụ 2m/s dọc theo đường 
thẳng đến điểm cuối P1. 























x||P1 |CONT >| Vel=|2 m/s 


Thí dụ: 
e Chuyển động CIRC (tiếng Anh là circular = vòng 
tròn): Robot dẫn TCP (điểm hoạt động) với vận tốc 
đã được quy định, thí dụ 2m/s, dọc theo quỹ đạo 
tròn đến điểm cuối. Quỹ đạo tròn được xác định 
bởi điểm đầu, điểm phụ và điểm cuối. 

Thí dụ: ERRxi[P+ ƒ?z ƒconT x]ieE[2 "me 


Điểm P1 trong dòng này ở chương trình là điểm 
P,„ một điểm phụ, để từ điểm xuất phát P,.... đến 
điểm cuối P2 (P,. „) (Hình 3). 

Ở chuyển động thẳng LIN và vòng tròn CIRC thì vận 
tốc được cho trực tiếp bằng số, thí dụ vel = 2m/s 
chứ không cho bằng%. 

Ở tất cả 3 thí dụ lệnh “CONT” " được áp dụng. Nó 
được gọi là đi vòng qua (đi bỏ bước). 

Đi vòng qua (đi bỏ bước) có nghĩa là: TCP (điểm 
hoạt động) rời khỏi quỹ đạo, mà trên đó TCP sẽ đi 
chính xác đến điểm đích, và đi trên quỹ đạo nhanh 
hơn. Hình 4 diễn tả trường hợp đi vòng qua bởi 
một chuyển động PTP. Không ởi qua điểm đã lập 
trình P2. Trong chuyển động LIN thì khoảng cách 
do đi vòng qua từ P2 phải được cho biết, khoảng 
cách này được phép sai lệch từ chuyển động thẳng 
(Hình 5). Trong trường hợp này không hình thành 
một quỹ đạo tròn. 

Trong chuyển động CIRC thì điểm P.. luôn được 
tiếp cận chính xác. Quỹ đạo chuyển tiếp từ chuyển 
động vòng đến chuyển động thẳng cũng không 
tương ứng với bán kính. 























START 


344 


DEF my program( ) 
TNT 


ề ÚJ RÓ Ea 


PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT 
8 LIN point_5 CONT Vel= 2 m/s CPDAT1 Tool[3] Base[4] 
PTP point 1 CONT Vel= 100 % PDAT1I Tool[3] Base[4] 
PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT 


END 


Hình 1: Chương trình với các lệnh chuyển động 






Chuyển động 
LIN 


Chuyển động 
PTP 
Hình 2: Chuyển động PTP và chuyển động LIN 





Hình 3: Chuyển động CIRC 


P3 


P1 
Hình 4: Đi vòng qua do chuyển động PTP 


P2 
P1 “n2 P3 


Điểm phụ P „ P 


Chuyển động - LIN 
P2 bị đi vòng qua 









Chuyển động CIRC 
TT. Điểm cuối vòng tròn 
Điểm cuối P..„ P..„ bị đi vòng qua 
Hình 5: Đi vòng qua do chuyển động LIN và CIRC 


?cont viết tắt của tiếng Anh: continuous path = đường dẫn 
liên tục 


Giao tiếp của RBCN và thiết bị ngoại vi 





CV VÁC loài -oNo( .N.(:0G))l( (o3 oideo),1o 


019]1]1-]9)Ð (584()109)8i1e197-1@ CV) 





Lệnh cho phép giao tiếp với những thành phần 
ngoại vi cũng thuộc về lập trình điều khiển robot. 
Ở đó liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý các tín 
hiệu đầu vào từ tế bào robot. Những tín hiệu đầu 
ra cũng được gửi vào tế bào từ robot (Hình 1). 


Tín hiệu số (digital) được sử dụng nhiều cho tín 
hiệu đầu vào và đầu ra. Số lượng tín hiệu liên tục 
(analog) cho đầu vào và đầu ra được sử dụng ít 
hơn nhiều. Đại lượng vật lý của những tín hiệu 
này, thí dụ như áp suất, nhiệt độ, số vòng quay 
được đổi thành đại lượng điện, thí dụ điện thế, 
rồi sau đó được số hóa. 





Với lệnh “OUT”, cổng ra của rôbot được điều 
khiển với số 1. Nó được đặt ở tình trạng “TRUE” 
(đúng) và nhận được giá trị logic “1”. 


WAIT F OR[ - j [IINNI;] - 





Lệnh “WAIT FOR” đặt ra thời gian chờ tùy thuộc 
vào tín hiệu. Tín hiệu “TRUE” (đúng) được chờ nơi 
đầu vào IN1 của rôbot. Trong hình 2 chỉ ra rằng 
lệnh đầu vào IN1 có thể đứng ở điểm nào đó của 
quy trình chuyển động. 
Câu lệnh “WAIT FOR” cũng cho phép kết hợp với 
những kết nối logic đơn giản AND (và), OR (hoặc) 
hay NOT (không): 

WAIT FOR (IN1) AND (IN2) hoặc 

WAIT FOR NOT (N1 AND IN2) 


e Lập trình cho tay cầm (cơ cấu ngón kẹp, dụng 
cụ kẹp chặt) 

Tay cầm là bộ phận thành phần của hệ thống 
robot, với những bộ phận đó người ta thực hiện 
những nhiệm vụ xử lý. Nó được gọi là cơ cấu tác 
động cuối. Tay cầm hoạt động vơi lực giữ bằng cơ, 
điện từ hoặc khí nén (thí dụ chân không) (Hình 3). 
Cơ cấu tác động cuối cũng có thể là kềm hàn điểm 
trong kỹ thuật ghép nối hoặc dụng cụ phun cho 
sơn phủ màu. Tay cầm được kết nối trong phần 
mềm qua cửa sổ chương trình đặc biệt. Trong 
chương trình tay cầm được ký hiệu thí dụ với 
GRP1. Mỗi loại tay cầm được sắp xếp theo trạng 
thái của nó (mở/đóng); ngoài ra có thể sắp xếp 
cổng vào và cổng ra của hệ điều khiển robot vào 
lĩnh vực xử lý công việc của tay cầm (Hình 4). 
Dụng cụ được gọi ra từ chương trình, thí dụ GRP 
1 (gripper 1 = tay cầm 1), và được phân bố một 
trạng thái (STATE) (Hình 5). 






































r“| V24 V24 |— 
Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra 
V24 | digital digital analog analog V24 
Cảm biến Công tắc, Cảmbiến  Cảmbiến, Cảm biến, Máy vi tính 
phức tạp, nútấn, đơn giản,  PLC PLC 
thí dụ:xử NOT-AUS PLC, những 
lýảnh cảm biến điều khiển 
đơn giản, khác (thí dụ: 
PLC, những máy phay, 
điều khiển máy tiện) Bộ nhớ lớn 
khác (thí dụ: =. 
Ll—DNC  máyphay 
hoặc máy tiện) 


Hình 1: Giao diện của robot 


PTP P1 VEL=100% PDAT1 
PTP P2 CONT VEL=100% PDAT2 
WAIT FOR IN 1 

PTP P3 VEL=100% PDAT 3 


P3 








P2 





Chuyển động bị gián đoạn 
tại điểm P2 cho đến khi có 
tín hiệu đầu vào là 1 


P1 











Hình 2: Chức năng đợi tùy thuộc vào tín hiệu 








345 





Tên của tay cầm 




















Loại tay cầm (1...5) 





















200009) -) 
 /\9I8)/21972Á/,219-Ä))/2(9-) 
đúng| sai 
sai | đúng 





























Làm chậm lại 























Điểm chuẩn 


® OPN —> tiếng Anh: Mở 
® CLO  —= tiếng Anh: Đóng 


Tên tay 
cảm 


Chọn 
chức năng 


Đi vòng qua 
MỞ 























Tiếng Anh Delay có nghĩa là 
làm chậm lại, hoãn lại 


Đi vòng qua MỞ: 

Với việc làm chậm lại 0 ms thì tay cầm 1 
ở tại điểm START (khởi điểm) đặt ở tình 
trạng OPN (mở). 

Lệnh chuyền động được chờ ở những 
dòng kế tiếp 





Hình 5: Lệnh tay cầm trong một chương trình 


Sự an toàn khi đưa vào sử dụng những hệ thống xử lý 





CV: 00-0/0:9-0004/1 000020 /-(91100ol0j¡ 0o 


0]011//19811>84/10)/192.418)/À407-1oÁr-1o 





Đưa RBCN vào sử dụng làm tăng nguy hiểm cho 
người phục vụ cũng như những trang thiết bị 
trong nhà máy nếu không để ý đến những quy 
định về độ an toàn. Những nguồn gốc xảy ra nguy 
hiểm trong kỹ thuật xử lý là do: 

e_ Vận tốc di chuyển cao của mỗi trục. 

e_ Không thấy trước diễn biến của những chuyển 
động, thí dụ ở những chuyển động PTP. 

e Tải trọng lớn và khối lượng di chuyển nhanh. 

e_ Bộ phận máy bị rơi và văng ra. 

e_ Va chạm với thiết bị ngoại vi. 

Những nguy hiểm khác xảy ra ở những quy trình 

sản xuất đặc biệt thí dụ bức xạ tia cực tím (UV) 

trong khi hàn hoặc nhiệt gia tăng mạnh (Hình 1). 

Những trang bị bảo vệ để ngăn chặn hoặc làm 

chậm việc xâm nhập vào tế bào robot, thí dụ: 

e_ Hàng rào bao quanh, lớp bao che và nắp đậy 
tế bào gia công. 

e_ Máy quét laser an toàn để giám sát vùng bảo 
vệ và vùng cảnh báo trước và trong tế bào gia 
công (Hình 2). 

se. Màn ánh sáng quang điện tử và hàng rào ánh 
sáng (Hình 3), đệm nhấn an toàn. 

e_ Kiểm tra nhận dạng người bằng khóa an toàn 
hoặc thẻ chip. 

Một phần những thiết bị an toàn này bị vô hiệu 

hóa khi lập trình và cài đặt trong tế bào robot của 

RBCN. 

Dù vậy, để bảo đảm an toàn cao, hệ điều khiển 

robot được bổ sung những phần tử an toàn như: 





x ï  - ` 












Hình 1: Lưới cản và bảo vệ trước tia lửa bắn ra ở tế bào 
robot hàn 
Hàng rào TƑ Không gian 
bảo vệ TU củi 


ì: -ểf hoạt động 


Máy quét laser 
an toàn 





=- —Ó Vùng cảnh báo 


Hình 2: Sự an toàn nơi cổng vào của tế bào robot với máy 
quét laser 


Vùng bảo vệ 





cổng vào 


e_ Công tắc đồng ý tại bảng điều khiển. Với động tác thả ra hoặc nhấn lâu thì robot đứng yên. (Trang 


343, Hình 1). 


e_ Thiết bị dừng khẩn cấp (NOT-AUS) và nút ấn STOP (Ngừng). 
e Qua nút ấn lựa chọn chế độ vận hành, người ta có thể sử dụng vận tốc di chuyển được giảm xuống 
cho chế độ cài đặt trước hay thử nghiệm. Để kiểm tra các chức năng tự động thì phải bảo đảm chắc 


chắn thoát ra khỏi tế bào robot. 


e_ Công tắc giới hạn điều khiển bằng phần mềm hạn chế khả năng xoay và di chuyển của từng trục 


trong không gian. 





1. Robot công nghiệp có thể có bao nhiêu bậc tự 4. Hãy giải thích về khái niệm “điểm hoạt động TCP”? 
do? 5. Dạng nào của hộp số được áp dụng cho robot? 
2. Loại robot nào là kết quả từ chuyển động trục 6. Nhờ vào đâu người ta phân biệt được lệnh 


quay và chuyển động tịnh tiến? chuyển động PTP với lệnh LIN? 
3. Hãy cho biết 3 loại cảm biến và những chức năng 7. Hãy nêu lên khả năng an toàn ở những không 
của RBCN? gian hoạt động của RBCN? 








346 


Hệ thống sản xuất linh hoạt 





5.2.2 Hệ thống sản xuất linh hoạt ') 





Nhờ vào sự tiến bộ của kỹ thuật nên nhiều sản 
phẩm thường được đưa ra thị trường sau một 
thời gian ngắn và bị thay thế bằng những sản 
phẩm khác (Hình 1). Qua đó xuất hiện trên thị 
trường một nguồn cung cấp rộng và đa dạng (thí 
dụ mẫu mã) của cùng một sản phẩm. Sự đa dạng 
sản phẩm này đã dẫn đến việc giảm cỡ lô (giảm 
sản lượng), đó là số lượng của các chỉ tiết giống 
nhau được gia công nối tiếp để hoàn tất. Về phía 
doanh nghiệp, những đòi hỏi này của thị trường 
cộng thêm với biến động mạnh của nhu cầu cho 
từng sản phẩm làm cho họ phải phản ứng nhanh 
và linh hoạt). 


Mục tiêu và biện pháp 

Từ những lý do về khả năng cạnh tranh, nhà sản 
xuất cũng phải linh hoạt trong sản xuất, chứ 
không chỉ có giá cả hợp lý và chất lượng tốt (Hình 
2). Sản xuất đạt được độ linh hoạt cao khi chỉ phí 
lắp đặt lại cho chỉ tiết và phương pháp gia công 
khác nhau được giảm thiểu. 


Sản xuất đơn chiếc (sản xuất với số lượng bằng 
1) đạt được khi những chỉ tiết khác nhau có thể 
được gia công theo thứ tự bất kỳ mà không cần 
phải chỉnh sửa máy lại. Vì đơn giá tăng với cỡ lô 
giảm (số lượng sản phẩm được gia công trong 
một đợt) nên hiếm khi cỡ lô nhỏ hơn 10 ở chỉ tiết 
phay và nhỏ hơn 40 ở chỉ tiết tiện. 






Mục tiêu tổng thể của sản xuất linh hoạt rất 
khó đạt được: sản xuất các chỉ tiết khác nhau 
với giá thành hạ theo thứ tự bất kỳ và với cỡ 
lô luôn thay đổi. 








Người ta đạt được số lượng tồn kho ít, thời gian 
lưu kho và thời gian chờ ngắn nhờ quy hoạch về 
nhu cầu, quản lý hàng tồn kho và chuẩn bị vật tư 
với sự hỗ trợ của máy tính. 

Chọn cỡ lô phù hợp cho lắp ráp làm giảm tồn 
đọng và chỉ phí kho tạm. Trong sản xuất chỉ có 
bao nhiêu sản phẩm được hoàn tất như nhu cầu 
lắp ráp cần thiết trong thời gian đó (sản xuất theo 
phương pháp Just-in-Time)). 


Tuổi thọ của 
sản phẩm 










Đa dạng sản 
phẩm 























T T 7“ T T TP 
1980 2000 Năm T950 2000 Năm 
Khả năng cung Thời gian 
cấp sản phẩm cung cấp 
(Năng suất 

T T T Tm T T The 
1980 2000 Năm 1980 2000 Năm 

Hình 1: Những đòi hỏi của thị trường 
Độ linh hoạt Năng suất 
1980 2000 Năm 1980 2000 Năm 
Chất lượng Thời gian quay 
vòng và hàng hóa 
tổn kho 

T T T TP T T TP 

1980 2000 Năm 1980 2000 Năm 


Hình 2: Mục tiêu của doanh nghiệp 














Trung tâm gia công 


Không có bộ Với palét lưu Với bộ phận lưu 
phận lưu trữ trữ cho việc trữ chỉ tiết lớn 
100 chỉ tiết chuyển tiếp (kệ palét) cho 
qua giờ nghỉ sản xuất trong 





thời gian ít người 
(ca 3) 


Đơn giá —*= 





Độ tự động hóa —=— 


Hình 3: Sử dụng máy 


Thời gian quay vòng ngắn. (Thời gian quay vòng là thời gian tính từ khi chỉ tiết được đưa vào nhà máy 
để sản xuất đến khi sản phẩm rời nhà máy). Thời gian này có thể rút ngắn khi giảm thời gian lắp đặt và 
thời gian phụ (gia công toàn bộ) cũng như chuẩn bị kịp thời vật tư, dụng cụ hoặc chương trình NC. 
Đơn giá thấp. Chỉ có thể hạ giá thành khi hệ số sử dụng thiết bị cao (Hình 3). Việc này đạt được khi chỉ 
tiết được nạp tự động trong giờ nghỉ và ở ca 3 lúc có ít người. 


” Just in time = Kịp thời 


347 


Thiết bị sản xuất linh hoạt 





Sản xuất thông thường và sản xuất linh hoạt được tự động hóa 

Trong sản xuất thông thường con người tham gia trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động bao gồm 
gia công, điều khiển và kiểm tra (Bảng 1). Nhiều nhiệm vụ này được máy tính đảm nhận trong sản xuất 
tự động linh hoạt, cung cấp thông tin nhanh giữa tất cả thiết bị sản xuất được nối mạng. Ở đây công 
nhân lành nghề có nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi. 


Bảng 1: Tính năng của hệ thống sản xuất thông thường và hệ thống sản xuất linh hoạt được tự động hóa 





Hệ thống sản xuất thông thường 


Truyền đạt thông tin bằng miệng 
hoặc văn bản. 

Có thể có xử lý thông tin qua 
trung tâm 





Điều khiển sản xuất bởi người 
chịu trách nhiệm, thí dụ: 

Đốc công. 

Điều khiển cơ trong máy 





Máy đơn (Máy lẻ) 

Trung tâm gia công 

Máy chuyên dùng 

Sản xuất dây chuyền. 

Sự tự động hóa chặt chẽ ở dây 
chuyền sản xuất theo chu kỳ 





Chỉ tự động với sản phẩm giống 
nhau với số lượng lớn. 

Con người thực hiện trực tiếp 
nhiều công đoạn. 

Phân chia công việc chỉ tiết 





Thực hiện vận chuyển, thay đổi 
chỉ tiết và dụng cụ một cách 
thủ công 





Giám sát máy hoặc thiết bị, 
dụng cụ và chất lượng một cách 
thủ công. 





Máy tính 
điều hành 

















Tà 





Sản xuất tự động linh hoạt được tự động hóa 


























Dòng thông tin thông suốt. 
Mạng dữ liệu kết nối thiết bị sản 
xuất với sự hỗ trợ máy tính và bộ 
nhớ số liệu của tất cả khu vực 
hoạt động 





Ứng dụng của máy tính 

Điều khiển và giám 

sát quy trình sản xuất với sự tích 
hợp của máy tính. 

Việc điều khiển có thể lập trình 
được. 





Hệ thống sản xuất linh hoạt. 
Khả năng thích ứng qua sự liên 
kết giữa những máy khác nhau 
và tế bào lắp ráp. Thay thế chỉ 
tiết và dụng cụ linh hoạt được tự 
động hóa. 





Quy trình sản xuất tự động. 
Những chỉ tiết khác nhau được 
gia công hoàn tất theo những 
bước có thể lựa chọn được không 
có sự can thiệp thủ công. 

Phân chia công việc ít 








Dòng vật tư linh hoạt. 

Hệ thống tích hợp cho vận chuyển, 
xử lý và lưu kho chỉ tiết, dụng cụ và 
thiết bị kẹp. 





Tối ưu quy trình một cách 

tự động 

Giám sát thiết bị và sản xuất qua 
điều khiển bằng cảm biến. 

Chỉ đạo chất lượng với sự hỗ trợ 
của máy tính. 








348 


Thiết bị sản xuất linh hoạt 





Tự động hóa trong trung tâm gia công 


Bộ phận lưu trữ dụn 
cụ dạng kệ với hộp mà 
trữ (cát xét) 10 dụng cụ Š 


mỗi hộp 








Đầu trục quay có 
thể xoay ở vị trí của 
trục ngang hoặc 

: Tn đứng 

Tay cầm tiếp liệu 
cho việc chuẩn bị dụng 
cụ (vận tốc di chuyển là 














v=60m/min). 
Bàn quay tròn 
có chia độ cho gia 
công 5 mặt. 

Tay cầm đôi 


thay đổi dụng cụ ở 
vị trí đầu trục quay 
ngang hoặc đứng 


Bộ phận đổi palét 
cho việc lắp đặt chỉ tiết 
song song với thời gian 
sử dụng chính 


Thiết bị vận chuyển phoi 


Hình 1: Trung tâm gia công cho việc gia công 5 mặt 






Trung tâm gia công là máy phay và máy khoan CNC, được trang Tay cầm đôi 

bị với bộ phận thay đổi dụng cụ và bộ phận lưu trữ dụng cụ (Hình trong vị trí thay 
1), cho phép thực hiện gia công toàn bộ của chỉ tiết mà không có thế 
sự can thiệp thủ công. : 
Với tự động hóa, thời gian thay đổi dụng cụ giảm xuống còn từ 
4 đến 5 giây (Hình 2). Trong khoảng thời gian này dụng cụ được 
tháo ra và dụng cụ được thay thế vào bắt đầu thực hiện gia công 
cơ khí (thời gian từ phoi-đến-phoi). 

Phần lớn những trung tâm gia công cũng có trang bị bộ phận 
thay đổi palét tự động, cho phép mở kẹp hoặc đóng kẹp chỉ tiết 
mới trong lúc phần trước đó đang ở thời gian chính (gia công). LA 
Qua đó, thời gian phụ cho việc thay đổi một palét được làm ngắn Iš 

lại còn 20 đến 30 giây. - : Hình 2: Đầu trục ngang / đầu trục thẳng 
Với gia công 5 mặt trong một lần kẹp, người ta tránh được việc mất đứng 

thời gian và sai lệch vị trí vì thay đổi kẹp chỉ tiết. Điều này có thể 
thực hiện được nhờ bàn quay tròn phân độ cùng với trục ngang 
và đứng chỉnh được (Hình 3 và Hình 2). Những công việc thủ công 
của người điều khiển máy giảm xuống nhờ mức độ tự động hóa, 
trong khi trách nhiệm của họ tăng thêm vì việc giám sát quy trình 
hoạt động không lỗi và chất lượng của chỉ tiết. 


Mục đích tự động hóa từng bước của một trung tâm gia công 

là làm tăng việc sử dụng máy. 

e Thời gian sử dụng máy hàng ngày được tăng thêm qua việc 
khai thác thời gian xí nghiệp vắng người (ca 3). 





e Giờ phụ được giảm do việc thay thế tự động dụng cụ và 
chỉ tiết, dụng cụ và chỉ tiết có thể được chuẩn bị sẵn trong 
khi đang gia công. 


có chia độ 





Hình 3: Gia công 5 mặt 





349 


Hệ thống sản xuất linh hoạt 





I Các bậc tự động hóa 





Trang thiết bị sản xuất linh hoạt được tự 
động hóa có thể được xem như những 
bước mở rộng của máy-NC cũng như 
những trung tâm gia công (Bảng 1). 









Tế bào sản xuất linh hoạt 


Nếu những trung tâm gia công được kết nối 
với palét lưu trữ tuần hoàn (quay vòng), người 
ta gọi đó là tế bào sản xuất linh hoạt. Bộ phận 
lưu trữ chỉ tiết cung cấp phôi thô cho máy trong 
một thời gian giới hạn, thí dụ cho một ca 8 tiếng 
đồng hồ, và giữ lại những chỉ tiết hoàn tất. Đa 
số những máy đơn chiếc hoặc hai máy giống 
nhau (tế bào đôi) được đưa vào sản xuất hàng 
loạt với cỡ lô trung bình. 


Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS: Flexible 
Manufacturing System) 

Nếu nhiều máy sản xuất cùng loại hoặc khác 
nhau có thể kết nối với nhau qua một hệ thống 
vận chuyển, chúng hình thành một hệ thống 
sản xuất linh hoạt. Việc cung cấp chỉ tiết và dụng 
cụ bảo đảm chắc chắn rằng dụng cụ, phương 
tiện kẹp, phôi và chỉ tiết gia công hoàn tất với 
đủ số lượng, thí dụ: cho 1 ca, được lưu trữ trong 
máng trữ và kho dự trữ và có thể được lấy ra, kẹp 
và đặt trở lại một cách tự động. Tùy theo mỗi 
loại sản phẩm, thông thường gia công toàn bộ 
đòi hỏi bổ sung vào trung tâm gia công và trang 
bị dụng cụ đo những trạm làm sạch ba via (rìa, 
ba vớ), trạm rửa và trạm lắp ráp. Do chỉ phí cao 
nên hệ thống sản xuất linh hoạt ít khi kinh tế. 


Đảo sản xuất linh hoạt (Hệ thống sản xuất 
cục bộ linh hoạt) 

Đảo sản xuất linh hoạt gồm có những máy công 
cụ khác nhau và những trạm làm việc khác 
được liên kết lỏng lẻo trong phạm vi giới hạn 
của phân xưởng, để có thể gia công hoàn toàn 
những chỉ tiết giống nhau (những phần trong 
một dòng sản phẩm) (Hình 1). 


Sự tự động hóa tăng lên trong sản xuất 
làm giảm đi sự cần thiết việc tham gia của 
con người trong quy trình gia công. Việc sử 
dụng máy có thể được tăng lên ở ca 3 ít 
người. Ngược lại với sự tự động hóa cố định, 
trong tự động hóa linh hoạt, tính linh hoạt 
cần phải đạt được cao nhất để có thể phản 
ứng nhanh đối với đòi hỏi của thị trường. 











Bảng 1: Các bậc tự động hóa 





Những thành phần 
của tự động hóa 


Hệ thống sản xuất 
linh hoạt 











Máy NC 

+ 
Thay thế dụng cụ từ 
bộ phận lưu trữ dụng cụ 
và thay thế chỉ tiết qua 
bộ phận thay đổi palét. 


Ù 


Trung tâm gia công 

+ 
Cung cấp chỉ tiết qua bộ phận 
lưu trữ palét 
Giám sát dụng cụ và giám sát 
kích thước của chỉ tiết 


Tế bào sản xuất linh hoạt 
+ 
Vận chuyển chỉ tiết tự động từ 
bộ phận kẹp đến kho 
Kết nối tất cả các thiết bị sản xuất 


Hệ thống sản xuất linh hoạt 











Điều khiển hệ thống trong 
nhóm kết nối máy tính 






Máy tính cho sản xuất 





Mạng lưới 





























Điều khiển cá FT EEEmI E TT: 
ầ ầ _. CNC Điều khiển CNC Điều khiển 
thành phần [8 Ề | vận chuyển | PLC rôbot | 
Trung tâm gia côn 
Robot NC dạng Robot 
cổng NC cho 
- Chỉ tiết 





\ye 


` bằng số) 
Xe vận chuyển 


Hình 1: Đảo sản xuất linh hoạt 


350 


Thiết bị sản xuất linh hoạt 





Những thành phần của thiết bị sản 
xuất linh hoạt 

Dòng thông tin 

Nhờ dòng thông tin trong một tế bào sản xuất, 








l) Số liệu vận 
hành kỹ thuật 















































những trục NC được điều khiển qua những . Bắt đầu 
chương trình NC và những quá trình chuyển mạch NT vợ 
được tác động bằng hệ điều khiển lập trình lôgic . Ngừng 
(PLC). Số liệu NC, số liệu vận hành và số liệu giám . 
sát được yêu cầu hoặc gửi đi giữa máy tính tế bào 

của máy (máy tính trạm) và máy chủ (máy tính 

điều hành sản xuất) (Hình 1). Máy chủ đảm nhận 

hệ điều khiển trung tâm và theo dõi máy gia công lậ IK= >' : 

P P ^ +bLˆ „` ˆ Trạng thái Chẩn đoán Quy trình hoạt động 
cũng như những hệ thống xử lý và vận chuyển - Rúng Lỗi - Điều kiện gia công 
trong hệ thống. - Phát hiện hư hỏng -Nghẽn cắt gọt 

- Bảo dưỡng - Ngừng - Dụng cụ 


Hệ thống vận chuyển chỉ tiết có nhiệm vụ cung 
cấp chỉ tiết một cách liên tục cho những máy được 
nối kết không bị gián đoạn. Phần lớn được đưa 
vào trong chuỗi kết nối máy những hệ thống vận 
chuyển palét chạy đường ray hoặc xe điều khiển 
bằng cảm ứng (Hình 1, trang 350). 

Dòng vật liệu bao gồm vận chuyển, xử lý và lưu trữ chỉ tiết, dụng 
cụ và thiết bị làm việc. Thuộc nhóm này còn có thí dụ như sự cung 
cấp chất bôi trơn làm nguội và lấy phoi ra. 


Thiết bị giám sát (Hình 2) 





Sự giám sát cần bảo đảm việc hệ thống sản xuất luôn luôn sẵn 
sàng để sử dụng và bảo đảm chất lượng sản phẩm. 








Giám sát tuổi thọ có nghĩa là tất cả thời gian sử dụng dụng cụ 
được ghi lại bởi bộ phận điều khiển máy và được so sánh với tuổi 
thọ định mức. Tuổi thọ hiển thị sẵn tại màn hình phải lớn hơn thời 
gian cho quá trình hoạt động kế tiếp của dụng cụ, nếu không thì 
dụng cụ tương đương (dụng cụ cùng loại, có cùng chức năng) phải 
được thay vào. 

Giám sát công suất. Ở dụng cụ lớn, tình trạng hiện thời của nó 
có thể được nhận biết qua công suất truyền động của trục quay 
hoặc qua dòng điện vào của mô tơ truyền động. Nhu cầu về công 
suất được phát hiện bởi lát cắt đầu tiên. Với sự gia tăng mài mòn 
thì dòng điện vào tăng. Khi đến giới hạn mài mòn trên thì dụng cụ 
tương đương được thay thế, bất kể có bị mẻ lưỡi cắt hay không và 
làm ngừng trục quay. 

Kiểm tra việc gãy mẻ của dụng cụ. Ở những dụng cụ dễ gãy, thí 
dụ những mũi khoan nhỏ, thì dụng cụ kiểm tra gãy bằng quang 
học là cần thiết. Tia hồng ngoại ghi nhận đầu nhọn của mũi khoan 
trước và sau công đoạn khoan. Ở đây trị số chênh lệch chỉ rõ việc 
gãy mẻ của dụng cụ. 

Đầu dò đo được thay thế vào trong trục chính để nhận biết lỗi khi 
kẹp và để kiểm tra kích thước chỉ tiết hoặc dụng cụ. 


351 


- Chất lượng chỉ tiết 


Hình 1: Dòng thông tin ở tế bào sản xuất linh hoạt 


Giám sát - Tuổi thọ 




















Tuổi thọ cònlại |O0|1|O 








Giám sát - Công suất 







Công suất † 
(Dòng điện 








Giới hạn mài mòn 
Gãy do cắt - 





Kiểm tra gãy của dụng cụ 
Gửi Nhận 


Tiahồng ¡ 





Mũi Khoản) 
gấy Ị 


Phản xạ 











| Đầu dò đo 





Hình 2: Hệ thống giám sát 


Hệ thống sản xuất linh hoạt 





Linh hoạt và năng suất 

Linh hoạt và năng suất có phần đối nghịch nhau ở một số phạm vi sản xuất (Hình 1). Sản xuất hàng loạt 
thì năng suất ưu trội hơn, vì giá thành chỉ tiết càng thấp thì tổng doanh thu cho hàng bán càng cao. 

Ở số lượng sản xuất nhỏ hơn và nhu cầu thị trường thay đổi bất thường, thiết bị cần phải đạt được tính 
linh hoạt cao. Dây chuyền sản xuất tự động cố định với lối bố trí cứng nhắc, máy tự động quay nhiều vị trí, 
máy tiện tự động cơ khí bị loại ra ở đây vì thời gian lắp đặt lâu bởi vị trí và hành trình di chuyển của dụng 
cụ hay giá mang chỉ tiết tốn rất nhiều thời gian để chỉnh bằng cơ khí. Ngược lại những máy NC (điều khiển 
bằng kỹ thuật số) được đưa vào sử dụng một cách rất linh hoạt vì qua sự điều khiển quỹ đạo các dạng chỉ 
tiết khác nhau có thể. sản xuất được. Tuy nhiên việc gia công hoàn toàn trên máy NC lại hạn chế. Thông 
thường cho mỗi công đoạn tiện, phay, mài, cắt hay biến dạng người ta phải sử dụng máy NC riêng rẽ. 


Thiết bị sản xuất linh hoạt có phạm vi ứng dụng phủ lên khu vực giữa dây chuyền tự động năng 
suất cao cho sản xuất hàng loạt và máy công cụ NC linh hoạt cao cho sản xuất đơn lẻ. 


Gia công với hệ điều khiển quỹ đạo đến 5 trục cho phép sản xuất linh hoạt những chỉ tiết phức tạp 
không tốn nhiều thời gian thay đổi dụng cụ. 





Người ta phải tìm cách rút ngắn thời gian quay vòng để đạt được năng suất vì thời gian này dài gấp mấy 
lần thời gian thực sự gia công. Thời gian quay vòng được tính là thời gian kể từ khi chỉ tiết được đưa vào 
nhà máy để sản xuất cho đến khi rời nhà máy. Đó là thời gian mà chỉ tiết đi qua chu trình sản xuất. 





Dây chuyền sản xuất tự động cố định 


Dây chuyền 
sản xuất 

tự động 
linh hoạt 





© 
© 
= 


Sản xuất số lượng lớn 
những sản phẩm tương 
tự nhau 


K^) 
- 
© 


= 
= 
© 


l5 
ŒI 


@ 


Máy công 
@ cụ-NC 


3 3.8 40 100200 800 @ Mu van SyIlE Sản xuất lẻ, 
Số lượng chỉ tiết khác nhau trong một năm ———=— Độ đa dạng lớn 


Hình 1: Phạm vi ứng dụng thiết bị sản xuất 


œŒI 











Sản lượng cho mỗi chỉ tiết trong một năm —®—_ 0 








1. Những điều kiện thị trường nào đòi hỏi sản 5. Tại sao tế bào sản xuất linh hoạt là thỏa hiệp 
xuất linh hoạt? giữa một dây chuyền tự động sản xuất hàng 
2. Những tính năng nào cho thấy được sản xuất loạt và một máy NC? 
tích hợp với máy tính? 6. Sự mài mòn của dụng cụ được giám sát như 
3. Giám sát tuổi thọ hoạt động như thế nào? thế nào? 
4. Có những sự khác biệt cơ bản nào giữa tế bào 7. Với hệ thống sản xuất nào người ta có thể đạt 
sản xuất linh hoạt và trung tâm gia công? được năng suất cao, với hệ thống sản xuất nào 
có thể đạt được độ linh hoạt cao? 








352 


Đưa vào vận hành 


5.3 Đưa vào vận hành 


Đưa máy hoặc dây chuyền vào vận hành bao gồm: 





e_ Lắp đặt và hiệu chỉnh máy 

e_ Thiết lập kết nối điện 

Chỉnh (cài đặt) hệ điều khiển và điều chỉnh 

e_ Kiểm tra chức năng qua chạy thử các quy trình hoạt động khác nhau và 

se Xác nhận chức năng đúng quy định với biên bản nghiệm thu. 

Công việc thiết lập điều khiển và điều chỉnh đảm nhận khoảng 90% công việc đưa vào vận hành theo 
yêu cầu. Giai đoạn đưa máy hoặc thiết bị vào vận hành cần ngắn để đưa máy hoặc thiết bị nhanh vào 
quy trình sản xuất. Chi phí đưa vào vận hành đối với thiết bị mới bằng 5-20% tổng chỉ phí đầu tư. Chi phí 
này tùy thuộc vào thời gian kéo dài của việc đưa vào vận hành. Trục trặc hoặc hư hỏng có thể dẫn đến 
việc gia tăng chỉ phí này. 


Thực hiện nhanh và thành công việc đưa vào vận hành đòi hỏi sự chuẩn bị có hệ thống ngay từ trong 
giai đoạn phát triển thiết bị và lên kế hoạch lắp ráp. Cơ bản cho việc đưa vào vận hành thành công là sự 
hiểu biết máy và hệ thống của thợ lắp ráp thuộc nhà cung cấp máy cũng như kinh nghiệm của họ đối 
với việc đưa vào vận hành. Từ sự đánh giá về quản lý chất lượng và biên bản về hư hao khi đưa vào vận 
hành có thể đưa đến những cách tiến hành cụ thể để tránh những lỗi mới. 

Sự phát triển thiết bị sản xuất phần lớn tiến hành từng bước (Hình 1). 























2V T1 ?1 3 46 
+ + + 





























































































































































































































Y ——~—+~ Đưa hệ thống 
nỊ Phát triển phần mềm vào vận hành 
Si : Phát triển thành phần điều khiển 
Phát triển hệ điện và điện tử 
phát triển những cấu Đig KHỦy lực 


kiện máy 








Trục thời gian 





Hình 1: Quy trình phát triển từng bước của một thiết bị sản xuất 


Thiết kế hệ thống cơ khí cũng như phát triển các hệ thủy lực, điện, điện tử và phần mềm điều khiển được 
thực hiện theo những bước nối tiếp nhau. Tuy nhiên việc đưa vào vận hành, thử nghiệm và tối ưu hóa 
phần mềm điều khiển lại chỉ xảy ra sau khi máy thật được chế tạo. Điều này là một thất lợi đáng kể, vì 
chậm phát hiện và loại bỏ lỗi của phần mềm. Phần lớn những trường hợp loại bỏ lỗi này làm hao tốn rất 
lớn thời giờ và tiền bạc. Ngoài ra, nhiều tình trạng hỏng hóc hoàn toàn không thể kiểm tra vì những rủi 
ro có thể xảy ra do kỹ thuật an toàn. 

Sự cần thiết rút ngắn thời gian phát triển và thời gian đưa vào vận hành đã ép buộc việc chuyển đổi từ 
phát triển từng bước sang phát triển song song, vượt qua chuyên ngành. Phương pháp giải quyết là 
ứng dụng mẫu ảo thử nghiệm đầu tiên, có lưu ý đến sự tham gia của tất cả các ngành chuyên môn. Với 
cách này không những tính năng vận hành mà cả tình trạng lỗi cũng có thể được thử nghiệm và tối ưu 
trong những giai đọan sớm của thiết kế và phát triển, mặc dầu máy chưa hề tồn tại. Qua sự phát triển 
gần gống nhau giữa phần mềm và những hệ thống cơ khí, thủy lực, điện và điện tử, có thể có tác dụng 
phản hồi của những kết quả từ phát triển phần mềm trên cả hai phạm vi khác nhau. Sự mô phỏng việc 
đưa vào vận hành quan trọng ở chỗ là mẫu mô phỏng hoàn toàn có thể diễn tả toàn bộ trạng thái của 
máy dưới những điều kiện hoạt động. 


353 


Lắp đặt máy 





5.3.1 Lắp đặt máy hoặc thiết bị 





Hiệu suất và độ chính xác về vận hành của máy 
hoặc thiết bị tùy thuộc vào việc lắp đặt đúng quy 
cách. Cho nên phải chú ý đến bảng hướng dẫn 
lắp đặt kèm theo do nhà sản xuất cung cấp. 
Vận chuyển. Trước khi vận chuyển thì tất cả 
các bộ phận có thể chuyển dịch phải được giữ 
chặt. Sử dụng những điểm móc treo cho việc vận 
chuyển với cần cầu được quy định trước bởi nhà 
sản xuất (Hình 1). 





Máy chỉ được phép nâng, đỡ, đẩy và gắn chặt 
tại những điểm đã được quy định bởi nhà 
sản xuất. 





I Kiểm tra đầu vào và làm vệ sinh. Máy và phụ 
kiện được kiểm tra sự nguyên vẹn và thông báo 
ngay về hư hao được xác định đến nhà cung cấp. 
Dầu chống gỉ sét ở đường trượt và những phần 
bóng láng khác phải được làm sạch bằng giẻ lau 
mềm. Sau cùng đường trượt được bôi dầu làm 
trơn. 

l Lắp đặt. Máy dụng cụ cần phải được lắp đặt 
cẩn thận và đúng quy cách. Nó được đặt tại nền 
nhà máy hoặc trên những bộ phận dao động 
điều chỉnh được. Kết nối của đế máy (nền) và 
nhu cầu mặt bằng cho máy được lấy từ sơ đồ 
lắp đặt (Hình 2). 


Những điều kiện lắp đặt là: 














e Nền cũng như mặt sàn chịu được trọng tải 
và không bị rung 

e Nhiệt độ trong phòng bằng nhau tại nơi lắp 
đặt 

e Tiếp cận được với máy ở mọi hướng để bảo 
trì và sửa chửa 

e Khoảng cách an toàn giữa tường và vị trí 

chạy hết ra của bàn gia công để tránh những 

tai nạn do kẹp gây ra. 








I Cân chỉnh. Khi cân chỉnh (thí dụ như máy tiện), 
bàn dao được chạy đến giữa đường dẫn hướng 
(Hình 3). Sau đó tia laser được đặt tại các vị trí a, 
b, c và d theo hướng chiều dài và trên các vị trí e 
và f theo hướng chiều ngang và máy được cân 
chỉnh. Việc cân chỉnh máy phay thì bàn gia công 
được đặt lại đúng vị trí nằm ngang, với vị trí này 
người ta có thể thực hiện dễ dàng những kiểm 
tra sau đó, thí dụ kiểm tra độ đảo của hình côn 
trong của trục quay máy phay. 



































Điểm treo 
Động cơ 
ì rÍƒ Tựe~ 
—-—= lÌ 
Ộ IBnhiema.”e 
Bàn ở vị trí giữa 

Bợ đỡ đối của 
thanh dùng 
cho vận chuyển 

EP Thân máy 





























——= 











Hình 1: Vận chuyển máy phay 








2400 














Hình 2: Sơ đồ lắp đặt máy phay 


Thướcnước a Thước dọc ẽ 




















Thướcnước Ð  Thướcngang d 


Hình 3: Cân chỉnh máy tiện 


354 


Đưa máy vào vận hành 





LV?))/. 00) 0092-1210) 00/00/2000 00210)¡ 





Thông thường việc đưa máy hoặc thiết bị vào vận 

hành được thực hiện một cách tuần tự theo sơ đồ 

định trước, tương tự cho tất cả máy (Hình 1). Ngoài 

ra cũng có hướng dẫn đặc biệt cho những nhóm 

máy riêng biệt. 

Cụm lắp ráp điện (Hình 2) 

Trong khu vực thiết bị sản xuất cụm lắp ráp điện 

được xem như là phân hệ (hệ thống con) của tổng 

thể thiết bị. Do đó nó đã được nhà sản xuất kiểm 

tra trước khi lắp ráp. Với những kiểm tra này thì nó 

phải cung cấp được tất cả hiệu suất yêu cầu. Ngoài 

việc đưa vào vận hành, nhân viên được ủy quyền 

còn kiểm soát những điểm sau đây: 

e Kiểm tra mạng cho mạch điện chính và mạch 
điện điều khiển 

e_ Kiểm tra lỗi về việc đặt cáp 

e_ Kiểm soát và sử dụng cầu chì 

e_ Kiểm tra điện thế đưa vào 

e©_ Kiểm tra các biện pháp bảo vệ 

e_ Kiểm tra hệ thống làm nguội 

e_ Kiểm soát tất cả các quy định có được thực hiện 
hay không. 


Cụm lắp ráp khí nén và điện khí nén 
(Hình 3) 

Việc đưa vào vận hành cụm lắp ráp khí nén tiểm ẩn 

những rủi ro về tai nạn cho nhân viên lắp máy, thí dụ 

như những chức năng bị lỗi của cơ cấu truyền động 

(xi lanh khí nén, động cơ khí nén). Để tránh những 

rủi ro này, người ta đề nghị cách tiến hành sau đây: 

e _ Kiểm tra số liệu kỹ thuật (áp suất khí nén, điện 
thế của mạch điện nơi thiết bị điện khí nén) 

e_ Kiểm tra hệ thống đường ống và độ kín tại các 
cổng nối của nó. 

e_ Kiểm soát các vị trí cơ bản của các bộ phận hoạt 
động và van. 

e_ Thửnghiệm trình tự hoạt động từng bước không 
có chỉ tiết, điều chỉnh lại theo nhu cầu. 

e_ Kiểm tra chạy với toàn bộ quy trình điều khiển 
không có chỉ tiết 

e_ Thực hiện chạy thử có chỉ tiết 

e_ Bàn giao máy cho khách hàng. 






Trong khi đưa vào vận hành thì không được 
phép đưa tay vào trong phạm vi nâng của 
xi lanh, vì những xi lanh nhỏ cũng có thể là 
nguyên nhân gây thương tích. 








« Tính nguyên vẹn của cụm máy 
và những cấu kiện 

« Kiểm tra thiết bị làm việc, áp suất, 
điện thế 


Xem xét toàn bộ 
Kiểm tra 


Kiểm tra toàn bộ « Trình tự vận hành đơn lẻ 


thử nghiệm « Trình tự vận hành cụm lắp ráp 
Sửa, chỉnh lại « Chỉnh thử nghiệm, làm tài liệu 
thử nghiệm, « Trình tự vận hành cụm lắp ráp 


làm tài liệu « Trình tự vận hành toàn bộ 








Hình 1: Sơ đồ chức năng việc đưa vào vận hành máy và thiết bị 


Hình 3: Cụm thiết bị điện-khí nén 


355 


Nghiệm thu máy 





Cụm lắp ráp thủy lực (Hình 1) 

Do áp suất cao và lực lớn nên cần phải đặc biệt cẩn 

thận với việc đưa vào vận hành những nhóm bộ 

phận thủy lực một cách có hệ thống. Những điểm 

sau đây cần lưu ý: 

e_ Kiểm tra vị trí của hệ thống đường ống, không 
có điện áp, việc gắn chặt và bán kính uốn của 
ống. 

e_ Kiểm soát bồn dầu dự trữ, bộ lọc, ống hút, hệ 
thống dẫn dầu và bình áp suất. 

e Làm đầy thiết bị với chất lỏng có áp suất cho 
phép của nhà sản xuất với độ nhớt được quy 
định. 

e_ Chỉnh và niêm chì van an toàn để giới hạn áp 
suất theo quy định của nhà sản xuất. 

e_ Xả gió ra ngoài hệ thống thủy lực sau khi khởi 
động bơm thủy lực cũng như thoát khí lần nữa 
khi đạt được nhiệt độ hoạt động. 

e_ Kiểm tra những vị trí rò rỉ trong toàn bộ thiết bị. 


Cụm lắp ráp cơ khí (Hình 2) 

Cụm thiết bị cơ với yêu cầu độ dung sai rất nhỏ 

để hoạt động không bị lỗi. Trước khi vận hành cần 

lưu ý: 

e Kiểm tra sự kết nối quay nhẹ êm (tính dễ di 
chuyển) của bộ ly hợp trên trục 

e_ Kiểm soát việc bôi trơn 

e . Kiểm soát việc cân chỉnh các phần của bộ ly hợp 

e_ Kiểm tra lực xuyên tâm tối đa 

e Kiểm tra sự mất cân bằng của bộ ly hợp khi hoạt 
động 

e_ Kiểm tra bằng mắt toàn bộ bề mặt và hình dạng 


Chẩn đoán lỗi khi đưa vào vận hành 









Ít nhất một yêu cầu mà không được đáp ứng 
thì bị xem như có lỗi. Lỗi là nguyên nhân đưa 
đến sự gián đoạn hoặc trục trặc hệ thống. 





Phần lớn lỗi xảy ra ở máy là do lỗi ở cấu kiện, ở lắp 
ráp hay lỗi ở nghiệm thu. Lỗi thường liên quan đến 
chi phí cũng như nguy hiểm đến con người và máy 
móc nên sự thực hiện việc chẩn đoán lỗi một cách 
có hệ thống (giới hạn lỗi) rất quan trọng. Những 
lỗi có thể nhận thấy dễ dàng qua nghe, thấy hoặc 
ngửi. Vị trí lỗi có thể như nơi phát ra âm thanh, vị 
trí khét với mùi cháy tại điểm đặt cáp hoặc khói và 
vị trí bị rò rỉ dầu. Những lỗi ẩn tàng khó nhận biết 
có thể được xác định do hệ thống chẩn đoán lỗi, 
thí dụ do đo áp suất, kiểm tra điện thế, dòng điện 
hoặc điện trở (Hình 3). 





Hình 1: Các cụm lắp ráp thủy lực của một thiết bị 


Đai ốc trục quay an toàn 





Hình 2: Các bộ phận cơ (Bộ ly hợp an toàn) 








| |. || || 


Lỗi: khắc phục : 


[ 5ã na 2nns 
To:83 





Máy 
@ [Máy khoan 1 


Mã lỗi hoặc mô tả hiện tượng 
[F0239: Mũi khoan bị gãy 








Nguyên nhân 


Biện pháp 





Số vòng quay 
~ quá nhỏ 
Bước dẫn tiến 
luá lớn 
Chất lỏng làm nguội 
~ không có 


~ quá ít 


- Chẩn đoán 

Kiểm soát 

- Lấy mũi khoan từ 

hộp chứa các dụng cụ 
hỏng (N12) 

- Dụng cụ vào # 








lên „ 
Bước dẫn tiến 


chất lắng làm nguội 
ở đầu vào 





Í- Làm sạch đầu vào 
(-Thùng chứa dự phòng 








Công cụ trợ giúp 


Danh sách | 


Bổ sun: 


Yêu cầu | 








AĂ| «|? | | mị 


Ngày Tên 
“= 





Thợ cơ khí 





— | 





Hình 3: Hình trên màn hình của một hệ thống chẩn đoán lỗi 


356 


Nghiệm thu máy 








CS TEÄ) 3000120 ¡401/0 57-9207)  100)11-100) 


l Nghiệm thu: Nội dung những công việc để có thể nghiệm thu và lắp đặt máy công cụ được qui định 
trong Tiêu Chuẩn Kỹ Nghệ Đức 8601 (DIN 8601) và các hướng dẫn khác của Hiệp Hội Kỹ Sư Đức (VDI). 
Kiểm tra nghiệm thu máy công cụ bao gồm kiểm tra hình học qua ổo trực tiếp (thí dụ như đo độ thẳng góc 
của trục dẫn tiến), phương pháp kiểm tra với chỉ tiết mẫu và kiểm tra năng lực máy công cụ (Trang 72). 
Kiểm tra hình học. Người ta hiểu kiểm tra hình học là kiểm tra kích thước và hình dáng và vị trí, thí dụ 
từ bàn kẹp chỉ tiết và trục chính và những chuyển động của nó với nhau. Thí dụ độ thẳng, độ song song, 
độ vuông góc và độ đảo của trục dẫn tiến đều được kiểm tra. 

Kiểm tra với chỉ tiết mẫu. Để kiểm tra máy, người ta xác định chỉ tiết kiểm tra điển hình và các điều kiện 
gia công, thí dụ như vận tốc cắt và bước dẫn tiến. Việc này cho phép đánh giá được những tính chất, thí 
dụ như độ chính xác định vị và vùng chết của bộ truyền động bước tiến, sai lệch dạng tròn, sai lệch kích 
thước và sai lệch góc hoặc độ song song và chất lượng của bề mặt gia công. Kết qủa kiểm tra được ghi 
lại trong biên bản. 

I Thẻ máy (Lý lịch máy): Thẻ máy được cung cấp kèm theo bởi nhà sản xuất. Nó chứa nhiều số liệu máy 
và phục vụ cho kế hoạch làm việc và tính toán. Mặt trước của thẻ ghi tên máy, nhà sản xuất, loại máy và 
số máy cũng như năm sản xuất máy và năm mua máy (Hình 1). Mặt sau ghi thí dụ số liệu về công suất 
của động cơ và các cấp của hộp số. 




































































1.233 3|5|6|7 8 9 10|11J12|15|14115 16 17|15|19|20/21127 23 74|25|26|27)25.29 30|31 
hẻ máy cho máy ph > 
Thẻ máy cho máy phay vạn năng 
Tên: Loại Số kiểm kê: 
Máy phay vạn năng 
Nhà sản xuất Nhà máy - số Đặt hàng ` 
= Eo E ngày/số 
Nhà cung cấp Năm xuất xưởng Mua Nhà cung cấp 
Ký hiệu đặc trưng của máy Phụ tùng/thiết bị đặc biệt Loại chỉ phí 
Phạm vi hoạt động NC-bàn tròn, 4-trục ø500mm |_ Vị trí đặt máy. 
#„ „| Khoảng cách nhỏ và lớn từ trục phay đến cạnh trên bàn góc 105/605 mm Nhóm-máy 
Ÿ Khoảng cách nhỏ và lớn từ trục phay đến cạnh trên bàn tròn NC 110/610 mm | Bàn- thông dụng không có phẩn kẹp ø650x395 mm | Mức chỉ phí 
=ẽ| Khoảng cách từ trục phay đến trục quay cho đầu phay 120 mm_| Bàn - thông dụng có phần kẹp ø650x395 mm|_ Cấp phẩm chất 
⁄#„| _ Khoảng cách nhỏ và lớn từ trục phay đến cạnh trên bàn góc 115/615 mm _|_ Bàn góc 900x528 mm Đặc biệt thích hợp cho 
E sẽ| Khoảng cách nhỏ và lớn từ trục quay phay - trục đến cạnh trên bàn tròn - NC 120/620 mm | Thiết bị chia độ NC Sản xuất đơn lẻ và thiết kế dụng cụ 
=EE| Khoảng cách từ trục quay phay đến trục quay cho đầu phay 110mm | Hệ thống đo với công tắc nút ấn Gia công phay - CNC phức tạp 
Khả năng xoay của đầu trục quay 0-90° 
Đường kính trục tâm 100mm chạy ra được 75mm 
Chuyển động dọc tự động 630 (875) mm 
Chuyển động ngang của trục quay trượt tự động 500 mm 
Chuyển động thẳng đứng tự động 500 mm 
Trục phay Đường kính ổ bạc đạn trước ngang/thẳng đứng 80/55 mm 
Hệ thống kẹp dụng cụ Sk 40 DIN 69871 
với bulông siết DIN 69872-19 
Mặt kẹp Bàn góc 900x528 mm 
Rãnh T, Số rãnh 7, bể ngang 14H7 mm 63mm 
Khoảng cách thẳng góc kẹp bề mặt vít đến rãnh -T đầu tiên 47mm 
Cabin (buồng) bảo vệ với hệ thống an toàn 
Bộ phận thay đổi dụng cụ - thẳng đứng HTC 16 














Hình 1: Thẻ máy (mặt trước) 





Hãy làm rõ tiến trình phát triển từng bước của một thiết bị sản xuất. 

Hãy nêu những điều kiện quan trọng cho việc lắp đặt máy hoặc thiết bị. 

Những điểm cốt yếu nào phải được kiểm soát khi đưa một thiết bị khí nén vào vận hành? 
Nhờ đâu người ta xác định được lỗi do việc đưa vào vận hành? 

Những việc kiểm tra nghiệm thu nào được thực hiện trên máy hoặc thiết bị? 


ĐH <: ĐI 2 





357 


Đơn vị chức năng 








Cl 3/00 /05()004 0 (000 0(00)00/ 000) 00Ì 


Máy và thiết bị được phân loại theo cấu trúc thiết kế thành những cụm lắp ráp (cũng gọi là đơn vị thiết 
kế). Thí dụ như một máy khoan trụ đứng gồm các cụm lắp ráp như động cơ điện, truyền động đai, trục 
máy khoan, bàn máy, chân máy và hệ điều khiển (Hình 1). 

Mặt khác, máy và thiết bị có thể được phân loại thành các đơn vị chức năng theo các nhiệm vụ phải thực 
hiện của các cụm lắp ráp (các chức năng). Thí dụ như một máy khoan đứng có các đơn vị chức năng dẫn 
động, chuyển đổi mô men quay, khoan, đỡ và điều khiển. 

Người ta có thể thực hiện chức năng qua các đơn vị lắp ghép khác nhau. Việc truyền mômen quay từ động 
cơ điện sang trục chính máy khoan có thể thực hiện qua hộp số có bánh răng, truyền động đai hay đĩa 
ma sát. Bằng cách phân chia chức năng tổng hợp của máy thành các đơn vị chức năng, cách vận hành 
của máy có thể hiểu được dễ dàng hơn, không phụ thuộc vào loại kết cấu của đơn vị lắp ráp. 





Qua sự hiểu biết về nhiệm vụ của từng đơn vị chức năng và tác dụng tổng thể, ta có thể nhận ra 
cách vận hành của máy. 





LÍ I6 /0:/0040-/0:/0/)01d(.0()2)) 





Máy là một hệ thống tổng thể kỹ thuật (Hình 1), bao gồm một loạt các phần hệ thống (phân hệ), các đơn 
vị thiết kế. Các đơn vị thiết kế này thực hiện được các phần chức năng (chức năng con, chức năng nhỏ). 
Hệ thống tổng quát máy có một chức năng chính hay chức năng tổng quát. Thí dụ như ở máy khoan 
đứng thì chức năng tổng quát là khoan lỗ trong phôi gia công. 

Chức năng tổng quát của một máy được thực hiện qua nhiều đơn vị chức năng con (Hình 1). 


| Chức năng tổng quát: khoan lỗ trong chỉ tiết 











Phần chức năng: Truyền và chuyển mô men quay từ 
trục động cơ sang trục máy khoan 






Phần chức năng: Truyền 
động cho trục máy khoan 

























Phần chức năng: 
Định vị và đỡ chỉ tiết 


Phần chức năng: 
Tính số liệu cắt 
và điều khiển 
của các bước 
gia công 


Phần chức năng: 
Giữ và dẫn động 
lưỡi khoan 























Hình 1: Phân chia một máy khoan đứng thành các đơn vị thiết kế với những phần chức năng 


358 


Đơn vị chức năng 





Các phần chức năng của máy khoan là truyền động cho trục máy khoan qua động cơ điện, chuyển mô 
men quay từ trục động cơ đến trục máy khoan, khoan lỗ với lưỡi khoan, định vị và đỡ chỉ tiết bằng bàn 
máy, điều khiển chuyển động bước tiến của lưỡi khoan và đóng bao truyền động đai để bảo vệ người 
sử dụng khỏi bị thương. 

Ở máy tiện (Hình 1, trang 360) người ta có những đơn vị chức năng tương tự. Những phần chức năng ở 
đây là truyền động trục chính của máy tiện, truyền mô men quay của động cơ vào trục chính, gia công 
cắt gọt có phoi của chỉ tiết, điểu khiển chuyển động dẫn tiến và chuyển động bước tiến ngang, mang và 
dẫn hướng bàn xa dao và đóng bao cho máy 

Máy thực hiện chức năng tổng quát với số lượng có hạn của các đơn vị chức năng điển hình. 


|110/319fe9)41P-|ofr-1ole(T-fr-ide<10012)/AYC4)112146)1))/2/016)47-141720127213141//19)6-101i0e-1so[o/20)J[ea)1.el2†-101eH 





e_ Đơn vị truyền động e Đơn vị truyền se Đơn vị gia công 
e_ Đơn vị đỡ và mang e Đơn vi kếtnối se Đơn vị đo lường, điều khiển và điều chỉnh 
e_ Đơn vị bảo vệ môi trường và an toàn lao động 





I Chức năng cơ bản kỹ thuật máy 

Tiếp tục phân chia nhỏ đơn vị chức năng của một máy, người ta sẽ nhận thấy nó được thực hiện qua tác 
động tổng hợp của một số các chức năng được gọi là chức năng cơ bản kỹ thuật máy. 

Thí dụ: Động cơ điện, đơn vị truyền động của một máy tiện, gồm nhiều linh kiện với các chức năng cơ 
bản của kỹ thuật máy. Dây cáp để dẫn dòng điện đến động cơ điện, cuộn dây của động cơ tác động đến 
việc chuyển đổi điện năng thành cơ năng quay; trục máy truyền mô men xuất hiện trong động cơ sang 
cho hộp số (bộ phận truyền động); các vòng bi đỡ và mang trục động cơ. 





Chức năng cơ bản kỹ thuật máy được thực hiện bởi các chỉ tiết máy. 





Bảng 1 chỉ ra một số chức năng cơ bản đã được lựa chọn và các cơ phận được đưa vào sử dụng cho mục 
đích này. 





Bảng 1: Những chức năng cơ bản của máy và các chỉ tiết máy được đưa vào sử dụng cho mục đích này (thí dụ) 





Dẫn, vận _ | Chất lỏng được dẫn qua ống, 

chuyển chất rắn được vận chuyển qua rãnh lắc. 
Điện năng được dẫn qua cáp, mô men quay 
được truyền bằng trục. 

















Biến dạng, | Số vòng quay được chuyển dịch với cặp 
chuyển đổi, | bánh răng. 

chuyển Điện năng được chuyển đổi trong cuộn dây 
dịch của động cơ điện thành cơ năng 















Liên kết, Liên kết giữa các cấu kiện được thực hiện, thí 
ghép nối _ | dụ như với vít. 

Liên kết của các dây dẫn điện được thực hiện 
với ổ cắm và phích cắm 















Cắt (chia), - | Thí dụ cho cắt là sự nghiền cắt một tấm tôn 
tách ra (thép lá), cắt gọt phôi hay cắt bằng tỉa lửa 
một giá đỡ. 

Dòng năng lượng hay tín hiệu được được 
ngắt (tách ra) với một công tắc điện 














Lưu trữ Khí được lưu trữ trong bình khí nén, chỉ tiết 
trong giá kê. 

Điện năng lưu trữ trong ắc quy, cơ năng 
trong lò xo. 




















359 


Đơn vị chức năng 





CV ?2)/(0)/ 9/)1/33/)21/)0341/.0///0)6//7-)A60)/|9 lo) 0G))G 





Một máy tiện CNC cũng phân chia thành các bộ phận máy (cụm lắp ráp), tương đương với các đơn vị chức 


năng điển hình của máy và thiết bị (Hình 1). 


Mâm kẹp 







Bộ tạo bước góc 


⁄ 


Trục máy chính 


Thiết bị kẹp 
thủy lực 


Động cơ truyền 
động chính 





Đơn vị 
truyền động 











Im Đơn vị truyền 
năng lượng 


Đơn vị gia công 





Đơn vị đỡ và mang 





Đơn vị đo lường, 
điều khiển và điều chỉnh 
Đơn vị bảo vệ môi trường 
và an toàn lao động 

















Hình 1: Máy tiện bàn nghiêng CNC và các đơn vị chức năng 


Đơn vị truyền động 

Đơn vị truyền động cung cấp cơ năng cần thiết 
để vận hành máy. Ở máy công cụ đó là động cơ 
điện cho truyền động chính, cho truyền động dẫn 
tiến, cho máy bơm thủy lực và thiết bị vận chuyển 
phoi. Đơn vị truyền động đây đủ của một máy tiện 
CNC bao gồm động cơ điện và những đơn vị điều 
khiển nằm trong tủ chuyển mạch (tủ điện) (Hình 
2). Nó đảm bảo nguồn cung cấp dòng điện cho 
động cơ và tạo điều kiện cho việc điều chỉnh vòng 
quay vô cấp. 


I Các đơn vị truyền năng lượng 

Động năng cung cấp từ đơn vị truyền động phải 
được dẫn đến đơn vị gia công và vòng quay phải 
được chuyển dịch sao cho phù hợp với những yêu 
cầu của đơn vị gia công. Các bộ phận truyền năng 
lượng là đai truyền, trục truyền động, trục quay, 
khớp ly hợp, bánh răng và hộp số (Hình 3). 
Trong máy tiện CNC (Hình 1) việc truyền năng 
lượng từ động cơ của truyền động chính đến phôi 
được thực hiện qua truyền động đai, khớp ly hợp, 
trục máy chính và mâm cặp. 


Đài dao xoay 
















Máng thu phoi 


Cửa sổ quan sát an toàn 


Tủ điện 
“ hình 


điều khiển 


Động cơ 
dẫn tiến 





Bảng điều 
khiển CNC 

U chống tâm 
(U sau) 





Vận chuyển 
phoi 






Bàn dao 





Thiết bị điều 
` ấn truyền 
động dẫn tiến 
Nguồn cung Thiết bị điều khiển 
cấp điện truyền động chính 
Hình 2: Đơn vị truyền động (Động cơ điện) cho trục chính 

và đơn vị điều khiển động cơ 


X—. 


ˆ` Truyền động dẫn tiến 
bằng trục ren cầu 
._ (ítme) 






Bộ ly hợp an toàn 





Hình 3: Các đơn vị truyền năng lượng 


360 


Đơn vị chức năng 





I Đơn vị gia công 

Đơn vị gia công là một phần của máy, thực hiện 
thật sự chức năng chính. Chức năng chính của 
máy tiện là gia công cắt gọt có phoi qua phương 
pháp tiện. Ở máy tiện CNC đơn vị gia công bao 
gồm trục gia công với thiết bị kẹp phôi (mâm kẹp) 
cũng như ổ dụng cụ quay (Ổ dao quay) với dụng 
cụ gia công (Hình 1). 


I Đơn vị đỡ và mang 

Đơn vị đỡ và mang cơ bản của một máy là bệ máy 
(Hình 2), trên đó tất cả các bộ phận được lắp ráp. 
Các bộ phận phải trượt, thí dụ như bàn dao, được 
di chuyển trên cơ cấu dẫn hướng (thanh trượt). 
Các bộ phận quay được dẫn vào trong ổ đỡ và 
chuyển lực tác dụng sang cho khung máy. 


Đơn vị kết nối 

Đơn vị kết nối tạo ra kết nối giữa các cấu kiện và 
các cụm lắp ráp. Các cơ phận kết nối thí dụ như 
chốt, móc khóa nhanh, vít và đai ốc, then cho kết 
nối trục-đùm, chỉ tiết kẹp và giá đỡ dao (Hình 3). 


Đơn vị đo lường, điều chỉnh và điều 
khiển 

Thiết bị đo lường đo số vòng quay, đoạn đường 
di chuyển, kích thước chỉ tiết hay công suất tiêu 
thụ của động cơ. 

Các đơn vị đo và điều chỉnh liên hợp đảm bảo 
giữ được trị số đã chọn. Thí dụ như trong máy 
tiện CNC đoạn đường dẫn tiến được đo. Khi có 
sai biệt với giá trị định mức, đơn vị điều chỉnh sửa 
lại chuyển động dẫn tiến cho đến khi đạt được 
giá trị định mức. 

Các đơn vị điều khiển được sử dụng để cho các 
quy trình và công đoạn gia công của máy vận hành 
tự động. Thí dụ như trong máy CNC, các trình tự 
gia công mong muốn (chương trình) qua một bàn 
thao tác được nhập vào và lưu trữ cho hệ điều 
khiển (Hình 4). Máy sẽ tự động thực hiện theo thứ 
tự công việc được chọn qua các lệnh điều khiển. 


I Đơn vị cho bảo vệ môi trường, xử lý 
chất thải và an toàn lao động 

Máy có vỏ bao che kín để bảo vệ người làm việc. 
Phoi văng ra sẽ được chặn lại và chuyển đi từ thiết 
bị vận chuyển phoi. Sương của chất làm lạnh và 
bôi trơn được hút ra. Cửa sổ quan sát an toàn tạo 
cho việc nhìn thấy các công đoạn gia công được 
dễ dàng. Nút dừng khẩn cấp làm máy ngưng hoạt 
động ngay lập tức. 





Hình 1: Các đơn vị gia công của máy tiện 
















Nút dừng { 


Đơn vị 
khẩn cấp chiết 


_điều 





Hình 4: Các đơn vị chức năng điều chỉnh và điều khiển, bảo vệ 
môi trường, xử lý chất thải và an toàn lao động 


361 


Đơn vị chức năng của máy 





5.4.3 Các đơn vị chức năng của một ô tô 





Một ô tô chở người là một bộ máy rất phức tạp, bao gồm hàng chục nghìn chỉ tiết đơn lẻ (Hình 1). Chức 
năng tổng quát của một ô tô chở người là chuyển động để chuyên chở người. 


Đơn vị đo, điều chỉnh và điều khiển 
(Buồng lái xe) 


















Đơn vị lưu trữ 
(Ấc quy) 


Đơn vị truyền động 
(Động cơ đốt trong) 


Đơn vị lưu trữ 
(Bình nhiên liệu) 


Đơn vị truyền (Trục 
cacđăng) 


Đơn vị đỡ và mang (Khung 
xe) 


Đơn vị an toàn 


(Cản xe) Đơn vị hoạt động (Bánh xe) 


Hình 1: Hình vẽ phối cảnh có thể nhìn thấy bên trong (Hình tia X) của một chiếc ô tô với những đơn vị chức năng quan trọng 

Qua những tác động tổng hợp hữu ích của từng đơn vị chức năng, chức năng tổng thể của ô tô được 
thực hiện (Hình 2). 

Đơn vị chức năng trung tâm của một ô tô là: đơn vị truyền động, bao gồm cả những đơn vị xử lý sạch 
khí thải - đơn vị truyền - đơn vị vận hành - đơn vị lưu trữ. Trong những đơn vị chức năng này, trình tự 
chuyển đổi năng lượng và chất của hệ thống toàn bộ ô tô được thực hiện. 

Những đơn vị chức năng trung tâm của đơn vị đo lường, điều chỉnh và điều khiển được giám sát, điều 
chỉnh và điều khiển một phần nào đó. Dòng chảy thông tin chính chạy qua nơi đây. 

Những thiết bị an toàn cho người và ô tô được lắp ráp trên rất nhiều chỗ của ô tô. Những đơn vị đỡ và 
mang chịu toàn bộ chiếc xe cũng như mỗi một bộ phận riêng lẻ. 





Bình nhiên liệu 







/| Máy bơm nhiên liệu Bộ trung hòa khí thải Hệ thống xả Chỉ báo tiêu dùng. 








Bộ phận giảm xóc, Vùng dễ bị biến dạng, Khoang hành khách, Đai an toàn, Hệ thống an toàn cho trẻ em, Bánh xe dự phòng, ABS, EPS 





Thân xe tự mang, Khung gầm, Bệ, Đồ gá treo lốc máy, Chân máy, Đồ gá treo bánh xe, Bảng treo đồ phụ tùng, Ghế ngồi 





Hình 2: Các đơn vị chức năng của một ô tô 


362 


Đơn vị chức năng của máy 








C5 2/9/00 //140)00d(/1/(910v1/.01/10)6//-01/10)(10131.-)00.007-14/10)( 190 40)| 


Nhiệm vụ của một hệ thống điều hòa không khí là tạo ra không khí lành mạnh và thoải mái cho không 
gian làm việc cũng như cung cấp không khí hô hấp đủ sạch sẽ và giàu oxy. Vào mùa hè, trong nhà xưởng 
sản xuất với rất nhiều máy công cụ và lò xử lý nhiệt (lò nhiệt luyện) sẽ tạo ra rất nhiều nhiệt không thể 
loại bỏ chỉ bằng cách thông gió tự nhiên, dẫn đến tình trạng không khí bị nung nóng tới mức không 
chịu nổi. Do đó cần có hệ thống điều hòa không khí. Trong mùa đông, không khí từ những cơ xưởng với 
các bể muối xử lý nhiệt hay chỗ làm việc hàn vảy, thêm vào đó là lò sưởi, cần thiết phải được điều chỉnh 
để trao đổi và hút nhanh các loại khí độc hại cho sức khỏe. Một hệ thống điều hòa không khí bao gồm 
thực sự một trung tâm điều hòa không khí, trong đó việc làm sạch và tạo độ ẩm hoặc làm khô không 
khí được tiến hành cũng như một hệ thống kênh dẫn gió cho việc nạp và xả khí (Hình 1). 


Khí thải 


Nhà xưởng sản xuất 








































22464 c2 Táchra - Làm sạch khíi Làm lạnh . 
—=| Hútkhíxả —>=| khí dẫn trở lại —>| dẫn trở lại và —*#| (mùa đông) (mùahè) |—=| (mùa đông) |—#| (mùahè) |—>=| Dẫn khí vào |—= 
và khí thải hòa trôn 





















































Hình 1: Trung tâm điều hòa không khí của một nhà xưởng sản xuất với các đơn vị chức năng 


Trung tâm điều hòa không khí gồm có một dãy các cụm bộ phận máy dạng mô đun nằm cạnh nhau, 
chứa các đơn vị chức năng riêng lẻ, được không khí thổi qua kế tiếp nhau. 

Quạt hút khí xả từ nhà xưởng sản xuất và đẩy vào trung tâm điều hòa không khí. Với một van điều tiết 
khí thải (đơn vị tách) một phần khí xả được tách và thổi ra ngoài. Không khí tuần hoàn (không khí luân 
chuyển) được dẫn vào, làm sạch với một bộ lọc và được bổ sung với khí mới. Rồi hỗn hợp khí lạnh này 
được dẫn qua một nồi hơi nước nóng và sưởi hoạt động trong mùa đông để nung lên nhiệt độ trong 
phòng mong muốn. Vào mùa hè, nồi hơi này bị ngưng hoạt động. Thay vào đó, thiết bị lạnh được đưa 
vào hoạt động và làm lạnh nhiệt độ không khí tuần hoàn quá nóng xuống nhiệt độ làm việc thoải mái. 
Thiết bị tạo độ ẩm không khí hoạt động trong mùa đông và làm ẩm luồng khí sưởi bị khô. Thiết bị này 
được ngưng hoạt động vào mùa hè. Vì thế thiết bị hút ẩm hoạt động để rút độ ẩm dư ra trong khí tuần 
hoàn nóng và ẩm trong mùa hè. Trong giai đoạn chuyển tiếp vào mùa thu và mùa xuân, khi cả hệ thống 
sưởi và làm lạnh đều không cần thiết, trung tâm không khí chỉ hoạt động như là hệ thống thông gió với 
việc làm sạch không khí. Từ một thiết bị điều chỉnh, trung tâm điều hòa không khí được giám sát, điều 
chỉnh và điều khiển để đo nhiệt độ bên ngoài (T.), nhiệt độ trong phòng (T) và độ ẩm (0) trong nhà xưởng 
sản xuất và điều chỉnh các đơn vị chức năng theo trị số đã cho sẵn (giá trị định mức). 






1 Máy khoan đứng (Hình 1, trang 358) bao gồm những đơn vị chức năng nào? 
2 Hãy kể 3 chức năng chính của máy và các bộ phận được sử dụng cho các chức năng đó. 

3 Những đơn vị đo lường, điều chỉnh và điều khiển của một máy tiện CNC có những nhiệm vụ nào? 
4 Những đơn vị chức năng nào mà một trung tâm điều hòa không khí (Hình 1) và một ô tô chở người 


(Trang 362) sẽ có? 
| 





363 


Thiết bị an toàn 





5.4.5 Thiết bị an toàn ở máy 





Thiết bị an toàn ở máy được sử dụng để bảo vệ người lao động (Bảo vệ người), giữ gìn giá trị máy (Bảo 
vệ máy) và bảo vệ môi trường trước sự hủy hoại và những chất có hại cho sức khỏe (Bảo vệ môi trường). 


Bảo vệ người 

Thiết kế có kỹ thuật an toàn. Máy phải lắp ráp cũng 
như bao che sao cho không gây ra nguy hiểm. Thí dụ 
như máy công cụ hiện đại được bao che toàn bộ với 
cabin bảo vệ để phoi và dung dịch bôi trơn khỏi bị bắn 
tung tóe ra ngoài, cửa trượt và cửa số an toàn (Hình 1). 
Qua đó công nhân tránh khỏi việc bị thương vì các chỉ 
tiết máy chuyển động hoặc vì phôi hay phoi cũng như 
không hít phải hơi sương của chất bôi trơn làm nguội. 
Khóa an toàn. Cửa cabin có một công tắc chuyển 
mạch an toàn. Máy chỉ có thể vận hành khi cửa cabin 
đóng. Khi cửa bị mở trong chu kỳ làm việc, máy sẽ 
bị ngừng. 

Chế độ cài đặt. Qua việc chuyển đổi ở bảng nhập 
lệnh sang chế độ cài đặt (chế độ thủ công), công tắc 
an toàn cho cửa cabin sẽ được đặt vào tình trạng 
không hoạt động, như vậy có thể cài đặt máy khi cửa 
cabin mở. Công việc này chỉ được phép thực hiện bởi 
chuyên gia có kinh nghiệm. 

Lưới bảo vệ. Không gian hoạt động của máy ép và 
tay máy tự động (Thiết bị xử lý thao tác tự động) được 
lưới bảo vệ rào chắn và không được phép bước qua. 
Công tắc và đèn kiểm tra (Hình 2). Với một công 
tắc chìa khóa, việc vận hành máy do người không 
nhiệm vụ sẽ được ngăn chặn. 

Nút ngưng khẩn cấp được sử dụng để dừng máy 
ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp. Đèn kiểm 
tra chức năng sáng lên báo hiệu chức năng của cụm 
máy vận hành ổn định trong khi đèn báo hiệu hỏng 
hóc sẽ sáng lên khi máy bị trục trặc. Chuyên gia có 
thể nắm bắt tình trạng của máy qua một cái nhìn sơ 
vào bảng điều khiển. 

Các thiết bị an toàn được bổ sung thí dụ như ở máy 
ép (Hình 3). Công tắc hai tay phải được được sử 
dụng với 2 tay cùng một lúc, như thế sẽ không có bàn 
tay nào trong khu vực nguy hiểm. Một hàng rào ánh 
sáng sẽ làm máy ngưng vận hành khi có một bàn tay 
thò vào trong vùng nguy hiểm. 





(011) /6:i10)10)/- 1-1031) 





khiển và công tắc chính ở tủ điều khiển. 


thiết bị điện. 


gây ngã). 





Trong việc sửa chữa và bảo trì, máy được ngưng vận hành bằng công tắc chìa khóa tại bảng điều 


e Thiết bị an toàn không được phép vô hiệu hóa trong khi sản xuất. 
e_ Chỉ có công nhân chuyên ngành điện mới được phép thực hiện những công việc và sửa chữa ở 


Rò rỉ trong hệ thống thủy lực phải được loại bỏ ngay lập tức (Nguy hiểm gây cháy, nguy hiểm 


âm /_ — 





Bảng nhập và 
điều khiển 






Nút ngưng khẩn cấp an toàn 


Hình 1: Bao che toàn bộ máy tiện CNC 





chìa khóa 


Báo hiệu 
hỏng hóc 
Hiển thị 
Nút ngưng nhiệt độ dầu 
khẩn cấp bôi trơn 


TỒng rào ánh sáng 
=1 


TH | | 


Tia phôn Xạ 


Hình 3: Thiết bị an toàn tại máy ép 








364 


Thiết bị an toàn 





I Bảo vệ máy 

Cách phòng ngừa chống lại việc những chỉ tiết máy 
chạy va vào nhau một cách cưỡng bức qua việc hạn 
định đoạn đường chuyển động với công tắc giới 
hạn (Hình 1). Một cam chuyển mạch tại bộ phận 
máy di chuyển chạm vào công tắc giới hạn và ngắt 
chuyển động dẫn tiến. Phải phòng ngừa trên tất cả 
3 trục làm việc (X, Y, Z) cũng như các thiết bị phụ trợ. 
Để tránh sự quá tải cơ đến các chỉ tiết máy của đơn 
vị truyền động và năng lượng (Trục máy, Bộ ly hợp, 
hộp số), người ta đặt xen vào giữa một bộ ly hợp 
an toàn (Hình 2). Tuỳ theo loại của bộ ly hợp, khi 
tải vượt qua trị số định trước, bộ ly hợp an toàn này 
sẽ quay trượt qua hay tắt máy. 


Trong máy công cụ cắt gọt, các thanh dẫn hướng 
đặc biệt bị nguy hại bởi phoi, do đó nó được bảo 
vệ bằng hộp xếp bao che hay bộ phận gạt phoi. 
Để giám sát hệ thống bôi trơn, người ta dùng bộ 
phận điện tử hiển thị hỏng hóc trên bảng thao tác 
của hệ điều khiển hay bộ phận giám sát áp suất 
chất bôi trơn. 





Việc an toàn vận hành của máy trước nhất 
được bảo đảm qua chức năng hoàn hảo của 
hệ thống bôi trơn. 









Bảo vệ trước va chạm. Để tránh va chạm giữa dụng 
cụ cắt gọt với mâm kẹp hoặc ụ chống tâm, nhiều bộ 
phận điều khiển của máy công cụ được trang bị với 
một thiết bị điện tử bảo vệ va chạm qua việc giới 
hạn không gian làm việc. Để làm việc này một vùng 
bảo vệ bao gồm mâm cặp và ụ chống tâm được 
nhập vào chương trình điều khiển (Hình 3). Dụng 
cụ cắt gọt không thể chạy vào vùng bảo vệ này, 
như thế một sự va chạm hoàn toàn không xảy ra. 
Thiết bị bảo vệ chống quá dòng điện (Cầu chì 
điện). Các linh kiện của cầu chì điện được gắn vào 
một tủ điều khiển ở mặt sau máy (Hình 4). Cầu chì 
bảo vệ các linh kiện điện tử trước hư hỏng do dòng 
điện. Cầu chì quá tải và công tắc bảo vệ máy sẽ ngắt 
dòng điện khi dòng điện quá cao. 

Bảo vệ môi trường 

Từ máy, không một chất gây ô nhiễm nào được phép 


thoát ra ngoài môi trường. Vì mục đích này, máy 
công cụ được bao kín toàn bộ (Hình 1, trang 364). 








2 Công tắc giới hạn có nhiệm vụ gì? 


Công tắc giới hạn 











Hệ thống đo hành 
trình (đo đường đi) 


Bộ phận máy 
đang di chuyển 


Cam chuyển 
mạch (di chuyển 
với bộ phận máy) 
Công tắc giới hạn 
Thang đo 

(Trục X) 


Hình 1: Công tắc giới hạn trên đường di chuyển ở trục X 


Bàn dao 


Bộ ly hợp 
an toàn 


Đai răng 


Bánh căng đai 


Hình 2: Bộ ly hợp an toàn 


Vùng bảo vệ 


Không gian làm việc _ Vùng bảo vệ 







Giới hạn của 
vùng bảo vệ 


I4) 
điều chỉnh chị 
động cơ servo 
[aI/-\41!e,40/4 


Nguồn cu m= ~.. w'Ì 
[e-IsoI1-U) z 


L, |;l0Ä0)1-1I) 
điện cho điều 
chỉnh servo 


Niết nan : 
“uấi Thiết bị ngắt Cầu chì Côngtắc Bộbảovệ _ Ởø 
chotruyểnđộng tựđộng  vặnvít bảovệmáy [Glebovv, 


trục chính 


Hình 4: Tủ chuyển mạch của một máy công cụ 





1 Hãy nói về 3 loại công tắc an toàn và mô tả cách hoạt động của nó. 


3 Việc bảo đảm an toàn cho vùng bảo vệ được hoạt động như thế nào? 





365 


Ren 





5/00 /(30)04( (0 .010‹ 0/007 












5.5.1 Ren 


Đường xoắn ốc (đường ren) được hình thành khi một điểm di chuyển 
song song với trục xi lanh và điểm này nằm trên bề mặt xi lanh quay 
tròn. Khoảng cách di chuyển của điểm sau mỗi vòng quay của xi lanh 
tương đương với bước ren P. 

Triển khai đường xoắn ốc cho ra một mặt phẳng nghiêng (Hình 1). 
Góc xoắn z (góc bước ren ø) của ren là góc nằm trong đường chu vi 
và đường xoắn ốc được triển khai. 


I Ký hiệu ren 





(@€-144.4/411/211N:)1:.14084/0)/15Ndï..8/-1/0(nÌ))) P2) 


e Đường kính danh nghĩa (đỉnh ren) se Đường kính lõi (chân ren) 
e Góc áp ren e Đường kính trung bình 
e Dạng ren (Tiết diện ren) e Bước ren 





I Các loại ren 


Ren dùng trong công nghiệp có thể chia theo mục đích sử dụng, 
dạng ren, chiều ren quay và số dây ren. 


Phân loại theo mục đích sử dụng 

Với ren ghép chặt bulông và đai ốc sẽ siết chặt các bộ phận chắc 
với nhau (Hình 3 - trái). Để ngăn mối ghép không tự tháo lỏng, ren 
nhọn một dây được sử dụng cho ren ghép chặt. Do bước ren nhỏ và 
góc prôfmn ren (góc tiết diện) lớn cho ta một lực ma sát lớn. 

Các thành phần thẳng góc hoặc song song với mặt phẳng nghiêng 
của lực F là lực thẳng góc F, hoặc lực bám F,, (Hình 4 và Hình 5). 
Đối với các góc xoắn nhỏ cho ta một lực bám nhỏ, nhưng một lực 
thẳng góc lớn, cho ta một lực ma sát lớn F,. Vì thế ren ghép chặt 
luôn luôn tự hãm. 


Với ren di chuyển chuyển động quay được chuyển thành thẳng 
(Hình 3 - phải). Ren di chuyển có tính tự hãm hoặc không tự hãm. 
Ren di chuyển tự hãm dừng lại dưới tải vận hành, thí dụ như ren 
hình thang trong ê tô và trục bước dẫn tiến của các máy công cụ. 


Vì bước ren lớn và góc prôfn ren nhỏ, nhưng trước hết là qua việc 
giảm ma sát nên sự tự hãm bị loại bỏ (ren cầu, trang 431). Những 
trục vít như thế khi dừng cần định vị trí (Điều chỉnh vị trí cho các 
máy NC, trang 524). Do sự chênh lệch nhỏ giữa lực ma sát hãm và 
lực ma sát trượt nên không xảy ra việc trượt bị giật, xóc (Trang 384). 
Qua đó có thể định vị chính xác của bàn trượt dụng cụ. 


Thí dụ: Một ren hình thang Tr20x4 (œ= 4,059) chịu lực dọc trục F = 8 kN. Các 
hệ số ma sát trượt là / = 0,1, các ma sát hãm ¿ = 0,12. Bằng cách tính toán 
cần khảo sát xem ren này có tự hãm không. 
Giải đáp: F,,= F › sin z = 8000 N - 0,0706 = 565 N 

F= F › cos z = 8000 N - 0,9975 = 7980 N 
F.=,*F= 0,1 › 7980N=798N; 
F„_ © F= 0,12 › 7980 N= 958N 


Ren này tự hãm, bởi vì lực bám F, nhỏ hơn so với lực ma sát được tính toán F,. 


” 


366 


Khai triển Mặt phẳng 
đường xoắn ốc nghiêng 






Góc 








bước ren œ = 
` = 
2 
` 
se] 
œn 
Hình 1: Đường ren xoắn ốc 
Đường kính lõi 
(chân ren) 
sỊ #5 
Đ “= 
Ÿ] šễ 
Dạng ren 


(Đường kính ngoài của đỉnh ren) 


Hình 2: Ký hiệu ở ren 











\ \ Ị 
II | ƒ 


Trục răng hình lõm cầu 


Hình 3: Ren ghép chặt và ren di chuyển 


F, = Lực ma sát trong ma sát trượt 











Hình 4: Ren không tự hãm 


F, = Lực ma sát trong ma sát tự hãm 





Hình 5: Ren tự hãm 


Ren 





Phân loại theo dạng ren 


Ren nhọn. Ren hệ mét theo tiêu chuẩn ISO có góc tiết diện 609 
(Hình 1). Ren hệ mét được chia ra ren thường và ren nhuyễn. Ren 
thường có bước ren được phân bố theo đường kính danh nghĩa. 
Trong phần đặt tên ren chỉ có kí tự M và đường kính danh nghĩa 
được nêu ra, thí dụ: M16. 


Ren nhuyễn có bước ren nhỏ hơn ren thường khi có cùng đường Đường kính danh nghĩa __ Đườngkínhtrung bình 





kính danh nghĩa. Vì vậy, ren loại này tự hãm và không cần khóa an s=n) d0, - 

& À _ › E) & : N Bước ren P Góc tiết diện ren 609 
toàn cho bulông. Đường kính danh nghĩa và bước ren được nêu ra Đường kính lõi d,D, 
trong phần đặt tên ren, thí dụ: M16 x 1,5. Hình 1: Ren hệ mét theo tiêu chuẩn ISO 


Ren Whitworth có một góc tiết diện 55° (Hình 2); các kích thước 
cho ren được sử dụng là inch. 

Ren hình thang. Đối với các ren hình thang, góc tiết diện 30° (Hình 
3). Chúng thường được sử dụng là ren chuyển động, chẳng hạn như 
máy ép trục vít. Trong phần đặt tên ren có ký hiệu ngắn Tr, đường 
kính danh nghĩa và bước ren được nêu ra, thí dụ: Tr 24 x 6. Ren trong hình trụ 
Ren hình răng cưa. Ren hình răng cưa có góc tiết diện 339 (Hình 4). mình 2: Ren Whitworth 
Bởi vì các dạng ren không đối xứng nên chịu tải lớn theo một chiều. 
Chúng thường được sử dụng làm ren chuyển động, chẳng hạn như 
kẹp rút trên máy tiện và máy phay. Trong phần đặt tên ren có ký tự 
S„ đường kính danh nghĩa và bước ren được nêu ra, thí dụ: S24 x 5. 


Phân loại theo dạng ren ta có ren nhọn, ren hình thang và ren 
hình răng cưa. 


Phân loại ren theo chiều quay 











Ren trái được vặn ngược chiều kim đồng và chỉ được sử dụng khi Đường kính danh nghĩa d. Đường kính trung bình d,=D, 
2+ z ® z & z XÉ“ = x Bước ren P Góc tiết diện ren 30° 
ren phải tự tháo ra, chẳng hạn như ghép chặt các đĩa mài, hoặc nếu BilEngfinhlốTt Dị KhoaigHdiUPg 2 


một hướng di chuyển nhất định ở một hướng quay cho sẵn, thí dụ : : 
như trục dao chạy ngang của một máy tiện. DU BE HHHIN NHANG 
Ren trái được nhận dạng qua việc bổ sung các chữ cái “LH” (tay trái) 
vào ký hiệu, chẳng hạn như M16-LH. 





Phân loại theo chiều ren quay ta có ren phải và ren trái. 





Phân loại theo số dây ren 
Ren nhiều dây được sử dụng, khi tại một vòng quay chuyển động 
tịnh tiến lớn được yêu cầu, chẳng hạn như trong trục vít ép (Hình 5). 





Đường kính danh nghĩa d=D 


Trong việc đặt tên ren nhiều dây, theo sau đường kính danh nghĩa Bước ren P Đường kính trung bình d„ D, 
và bước ren là bước chia ren P, thí dụ Tr 32 x 18 P6(18:6=3dây  °/"9khfengd,D, Gócuếtdệnren3z' 

ren hình thang có đường kính danh nghĩa 32mm, bước ren 18mm Hình 4: Ren hình răng cưa 

và bước chia ren 6mm). 


một dây 





hai dây 
Phân chia theo số dây ta có ren một dây và ren nhiều dây. 





2x bước chia ren P 


Bước ren 


Bước chia renP p 


h 


Bước đường xoắn ốc P,. 






1. Kích thước nào là kích thước quan trọng nhất của ren? 





Bước ren P 


2. Ren được chia như thế nào theo mục đích sử dụng? 
-_3. Ren ghép chặt có nhiệm vụ gì? 





Hình 5: Ren một dây và hai dây 


367 


Kết nối bulông 





CV (0/0100) lại 


Kết nối bulông có thể thực hiện với vít bắt xuyên 
qua với tán (đai ốc), vít siết và vít cấy (goujon) 
(Hình 1). Trong kết nối vít bắt xuyên qua với tán 
(đai ốc), những phần được ghép với nhau bị ép 
khi siết chặt đai ốc. Với kết nối bằng vít, các chỉ 
tiết máy được ghép với nhau nhờ có ren trong. 
Trong kết nối bằng vít cấy, đầu bulông được thay 
thế bằng đai ốc. 


I Bulông 

Bulông không được chịu tải cắt (trừ vít định vị) 
cũng như uốn. Để tránh bị tải uốn, thí dụ như tại 
các bề mặt tiếp xúc của chỉ tiết đúc, các bề mặt 
áp (tì) với các đầu bulông được lã phẳng (Hình 
1 - giữa). Các bulông được phân biệt qua hình 
dạng đầu, kích thước thân, kích thước ren và các 
chỉ tiết khác (Hình 2 và 3 và Hình 1, trang 369). 


Phân loại theo hình dạng đầu 

Bulông đầu lục giác (sáu cạnh) cung cấp một cơ 
chế dẫn tốt cho các dụng cụ siết hoặc mở ren. Ở 
một số kiểu như ren thường hay ren nhuyễn thì 
ren được tiện đến đầu bulông. Đầu này thường 
có một gờ đĩa tì. 


Bulông trụ với lục giác chìm được sử dụng 
khi khoảng cách giữa các bulông nhỏ hoặc đầu 
bulông không được nhô ra từ các chỉ tiết. Bulông 
lục giác chìm được sản xuất dưới dạng bulông 
đầu cao (h = d), đầu thấp và dạng có độ bền cao 
có hoặc không có phần dẫn chìa khóa. 






Bulông đầu sáu cạnh và bulông trụ với lục 
giác chìm được sử dụng nhiều nhất trong 
chế tạo máy. 








Bulông lã với đầu lục giác chìm có chiều cao 
đầu thấp hơn so với bulông có lỗ lục giác bên 
trong. Chúng được sử dụng phần lớn khi các chỉ 
tiết với thành dây thấp được gắn chặt với những 
tấm mỏng. Vì đầu dạng hình nón của nó nên định 
tâm với chỉ tiết. 

Vít rãnh được siết chặt với một tuốc nơ vít. Vi 
thế chúng được cung cấp với một kích thước ren 
tương đối nhỏ. Các lực kẹp đạt được ít hơn nhiều, 
thí dụ như so với vít lục giác. 

Vít có rãnh chữ thập có thể siết chặt hơn vít rãnh 
do bề mặt mang theo sâu và rộng hơn và tự định 
tâm qua vặn vít. 





Vít bắt xuyên qua Vít siết 


với đai ốc 





(goujon) 
Hình 1: Kết nối bulông 


Bề rộng miệng 


Đầu bulông chìa khóa 


Thân bulông 
ường kính thân Chiều dài ren 


|Đường kính danh nghĩa ren 














Chiều cao 
đầu bulông 
Chiều dài thân 


Ren Lã mép ren 








_ 


Hình 2: Các ký hiệu của bulông sáu cạnh 

















Bulông Bulông trụ với  Bulông trụ với Bulông đầu 
sáu cạnh lục giác chìm lục giác chìm, lã có lỗ lục 
đầu thấp giác chìm 
Bulông trụ Bulông trụ 201g _ 
c0] đầu lã Vít lã hình chỏm cầu 
La 
X Có rãnh 
Có rãnh chữ thập 


Hình 3: Các hình dạng đầu bulông 


368 


Bulông 





Phân loại theo dạng thân 


Với vít cấy (goujon) ren trong của cấu kiện được 
giữ gìn, thí dụ như tua bin, thân máy, bợ trục 
(Hình 1). Người ta ngăn chặn việc quay theo 
khi siết chặt hay nới lỏng đai ốc bằng cách vặn 
vít cấy vào thật mạnh hoặc khóa với chất keo 
dán. Vít cấy được sử dụng thay cho bulông có 
đầu khi kết nối phải được tháo ra thường xuyên. 


Đối với bulông đàn hồi chịu lực, chẳng hạn như 
thanh truyền và kết nối mặt bích ở áp suất cao, 
thân bulông mỏng dài khi siết chặt bị kéo dài 
đàn hồi (Hình 2). Do đó bulông chịu lực không 
cần phải hãm ren. Đường kính thân lớn khoảng 
90% đường kính lõi vít. Nếu muốn bulông chịu 
lực đáp ứng nhiệm vụ của nó đúng cách, thì lực 
siết ban đầu phải cao (Trang 375). 


Bulông đàn hồi chịu lực được sử dụng khi 


chịu tải động và ở chiều dài thân lớn. 








Bulông định vị chính xác được sử dụng khi kết 
nối bulông phải chịu lực ngang hoặc vị trí của 
các chỉ tiết với nhau được bảo đảm (Hình 3). 
Kết nối bằng bulông định vị rất tốn kém vì thân 
bulông được mài và các lỗ được doa. 


Chốt ren được sử dụng chủ yếu để bảo đảm vị 
trí của các chỉ tiết với các đùm trên trục quay và 
trục. Phần cuối của nó thường được tôi cứng và 
có hình dạng khác nhau tùy theo cách siết chặt 
trên trục (Hình 4). 


Vít siết thép lá (tôn) được tôi cứng và có ren 
cạnh bén với bước ren lớn (Hình 5). Chúng được 
sử dụng để ghép các tấm kim loại có độ dày đến 
2,5mm. Khi siết vào, chúng tự tạo ra ren đai ốc. 


Vít khoan có cấu trúc tương tự như các vít siết 
thép lá (tôn), nhưng ở đầu thân có thêm mũi 
khoan để khoan các lỗ bít (Hình 5). Điều này cho 
phép khoan tấm có bề dày đến 10mm. 


Vít khoan chảy đòi hỏi vòng quay cao khi siết 
vào. Bằng cách ép lên vít, nhiệt ma sát được 
sinh ra giữa mũi vít hình côn và tấm: Vật liệu 
tấm bắt đầu chảy. Qua đó xuất hiện lỗ bít, vít 
tạo thành ren đai ốc trong lỗ này (Hình 6). Khi 
nguội ren trong co lại với vít được vặn vào. Vì 
vậy thường không cần thiết bổ sung thêm khóa 
cho vít. 


Phần cuối để 
đai ốc vặn vào 












Phần cuối để vặn 
vào của bulông 


2` 







¬ EU == 2222222222222 








Bulông đàn hồi 
chịu lực 





Hình 2: Bulông đàn hồi chịu lực 


__ Giá mang bánh răng côn bằng gang 





Vành bánh răng 
côn (thép) 





Hình 3: Bulông định vị chính xác 





với tiếp 
xúc côn 


với vòng 
tiếp xúc 


với mũi với 
nhọn chuôi 


Hình 4: Chốt ren 





Vít siết tôn Vít khoan 


Hình 5: Vít siết tôn và vít khoan 
































Xoi luống 
xoắn tạo răng 


Tạo dạng 
Văn vít xuyên qua 


Hinh 6: Vít khoan chảy 


369 


Đai ốc 





I Đai ốc 


Đai ốc được sản xuất tùy theo mục đích sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau (Bảng 1). 


Bảng 1: Đai ốc 














Ngăn ngừa hư hại và ăn mòn 
phần cuối ren; 

Bảo vệ khỏi bị thương do cạnh 
bén của phần cuối ren. 





Hình dạng Ký hiệu / Sử dụng Hình dạng Ký hiệu / Sử dụng 
Đai ốc sáu cạnh Đai ốc có lỗ cài chốt Khi kết 
Trong kết nối với bulông sáu nối bulông cần được khóa với 
cạnh, vít rãnh và vít cấy chốt pi (gu pi) 
Ốc có mũ Ốc chuồn 


Khi kết nối bulông thường 
xuyên phải tháo ra. 
Thí dụ trong gá lắp. 


Đai ốc xẻ rãnh 

Để chỉnh và điều chỉnh thêm 
độ hở dọc trục và giữ chặt ổ lăn 
trên trục máy. 





Đai ốc nối 
Cho khớp ren nối ống 











Đai ốc có khía 

Khi kết nối bulông thường phải 
tháo ra bằng tay, thí dụ như 
trong gá lắp. 


Ốc câu máy 
Làm vòng móc để vận chuyển 
máy 














Đai ốc sáu cạnh thường được sử dụng trong kết nối với bulông 
đầu lục giác. 





Các lực kéo tác động được truyền qua các đầu bulông và đai ốc 
trên các chỉ tiết máy. Khi siết chặt kết nối bulông bị kéo ra, ngược 
lại đai ốc bị ép lại theo hướng dọc trục. Điều này tạo ra sự khác 
biệt bước ren giữa bulông và đai ốc, làm ảnh hưởng bước ren đầu 
tiên chịu tác động mạnh nhất. Tác động lên các bước ren sau đó 
giảm dần đi (Hình 1). 


I Ren ghép 


Với vật liệu có độ bền cắt nhỏ, thí dụ như kim loại nhẹ, nhựa và 
gỗ, khi chịu tải trọng lớn ren trong bị đứt ra. 

Ren chịu tải cao được làm bằng ren ghép từ dây đã định dạng với 
vật liệu kim loại, chẳng hạn như nhôm và hợp kim Al-Mg, (Hình 
2). Những đuối ren này cũng được sử dụng để sửa chữa cho chỉ 
tiết có ren bị hư hoặc bulông thường được vặn vào ren, chẳng 
hạn như đế ô kẹp của hệ thống gá linh hoạt. Vì ren ghép bằng 
hợp kim thép cho phép siết với lực ban đâu lớn, người ta có thể 
sử dụng bulông với độ bền cao có đường kính nhỏ hơn. Qua đó 
có thể tiết kiệm trọng lượng. 

Ren ghép tự cắt bằng Cu-Zn hợp kim có ren ngoài và tự cắt hoặc 
ép ren (Hình 2). Loại này thích hợp cho vật liệu nhựa và gỗ. 


370 











Văn răng 


Khe hở cắt 





Cắt ren 


Hình 2: Ren ghép 


Cấp độ bền cho bulông và đai ốc 





I Cấp độ bền cho bulông và đai ốc 
Đối với bulông, cấp độ bền được xác định 


Bảng 1: Bảng sắp đặt cấp độ bền của bulông đối với vật 
liệu của chỉ tiết ghép vào 























qua hai số, thí dụ 10.9 (mười chấm chín) Bulông Kết nối 

(Bảng 1 và Hình 1). Thí dụ: Bulông đầu lục Độ kéo dài 

giác ISO 4017 - M12 x 50-10.9. dế hạn SH Vật liệu của 
.. X1... R Cấp độ | Độ bền kéo „ cung n Ứng suất | những bộ 

Đối với cách tính độ bền kéo tối thiểu „thì nà R Giới hạn kéo| của mm nối | phận tiện 

lấy số đầu tiên nhân 100. Các giới hạn đàn ° giãn R.„„ vào 

hồi tối thiểu R. cũng như giới hạn độ giãn bằng N/mm? 

R.„„ được xác định bằng cách nhân số đầu 68 600 480 thấp Tất cả thép 

tiên với 10 lần giá trị của số thứ hai. Vì nguy 88 800 640 trung bình | kết cấu 

cơ của sự kéo dài còn lại Ở bulông không 109 1000 900 == Thép kết cấu 

được vượt quá độ bền tối thiểu R, cũng như từ S355 

giới hạn kéo dãn 0,2 R.„.. Vì lý do an toàn 129 1200 1080 |rấtcao  |Thép nhiệt 

nên ứng suất cho phép nằm thấp hơn. Điều luyện (hóa tốt) 

















này được lưu ý với hệ số an toàn v. 


| Ứng suất cho phép HE; ;yj ` 


Tiết diện bị nguy cơ do chịu áp lực kéo gọi là tiết diện ứng 
suất A, Nó được tính toán hoặc lấy từ các bảng (Bảng 2). Ứng 
suất kéo ơ, xảy ra trong bulông được tính bằng cách chia lực 
kéo F cho tiết diện ứng suất A.: 











Hình 1: Ký hiệu cấp độ bền của bulông 





Bảng 2: Thiết diện ứng suất 











„ so go Ẽ : 
Ứng suất kéo Mi OUẺT-T Ký hiệu ren |_ Bước ren Tiết diện 
d (mm) ứng suất A, 
: ". ¬. ¬. P (mm? 
Thí dụ: Một mặt bích mù sẽ được gắn kín vào với n = 6 bulông với M8 125 366 
độ bền 10.9. Tổng số lực nhận vào F,..= 288 kN, hệ số an toàn v= Ẻ Ỷ 
1,5. Bulông nào nên được sử dụng? M10 15 58/0 
F T ñ M12 1,75 84,3 
¬ Khụy -Š LÒ 0N De N2 
Lời giải: — ˆ P 1,5 M16 2 157 
1... ˆ 
_ T) 
F 31 00G H Bảng 3: Cấp độ bền của đai ốc 


ø Bí mìm? Chọn: M1 


ữ,;¡  E0Ø NJmmể Lả; = E4,3 man] 


Với cấp độ bền của bulông tăng thì các bộ phận kết nối vào 
phải có độ bền kéo tối thiểu cao hơn (Bảng 1) do lực ép bề 
mặt sẽ lớn lên. Bulông được vặn vào lỗ ren cụt, cần độ sâu vặn 
vào lớn hơn với độ bền gia tăng của bulông và ren nhỏ, nếu 
không nó bị kéo dứt ra. 

Các loại đai ốc. Các loại đai ốc có độ bền được quy định bằng 
một số, thí dụ: 10. 

Thí dụ: Đai ốc sáu cạnh ISO 4032 - M16 - 10 

Bằng cách nhân số này với 100 người ta có được độ bền kéo tối 
thiểu R_ Một đai ốc được ghép nối với một bulông, ít nhất phải 
có độ bền bằng với độ bền của bulông kết nối (Bảng 3). Đai 
ốc có cấp độ bền từ 8 trở đi thì phải được đánh dấu (Hình 2). 


371 



































Cấp độ bền 
Đai ốc Bulông thích hợp 
6 6,8 
8 8,8 
10 10,9 
12 12,9 





Cấp độ bền 


Ký hiệu nhà sản xuất 





Hình 2: Cấp độ bền của đai ốc 


Đệm hãm ốc 





Đệm hãm ốc (Đệm bulông, long đền) 

Nhờ siết chặt có kiểm soát trong bulông tạo ra một lực siết ban 
đầu F,bảo đảm kết nối bulông được an toàn, thí dụ: khi sử dụng 
bulông dài mà cần phải bổ sung đệm hãm ốc. 

Đệm hãm. Lực siết ban đầu có thể bị rão đi qua việc giãn nở của 
vật liệu, thí dụ: biến dạng dẻo của vít và làm phẳng bề mặt. Làm 
phẳng là san bằng độ nhám bề mặt phía trong ren và dưới đầu 
bulông. 





Hãm bằng vành đệm cân bằng tổng số giãn nở và làm phẳng 
độ nhám bề mặt cũng như ngăn ngừa không cho phép lực 
siết ban đầu bị giảm đi. 





Vành đệm và lò xo đĩa được liệt kê vào loại hãm bằng vành đệm, 
hình dạng giống nhau, chỉ khác nhau qua kích thước (Hình 1). 
Các bộ phận đàn hồi khác, chẳng hạn như vòng đệm lò xo (đệm 
chẻ), vòng đệm răng và đĩa vành bánh gai sẽ không có tác dụng 
nữa khi độ bền bulông lớn hơn 8,8 vì chúng không còn đàn hồi 
khi chịu ứng lực lớn. 

Khóa chống xoay. Với kết nối bulông chịu tải động mạnh mẽ 
theo hướng trục, thì chuyển động trượt có thể xảy ra, thí dụ, giữa 
những mặt ren của bulông và đai ốc, chuyển động này gây ra biến 
dạng của kết nối bulông. Điều này có thể làm các kết nối bulông 
bị long ra và xoay. 





Khóa chống xoay ngăn ngừa việc long ra và xoay của kết nối 
bulông. 





Vít có vành gai, đai ốc có vành gai và keo dán được sử dụng như 
khóa chống xoay (Hình 2). Vít có vành gai và đai ốc có vành gai có 
răng khóa chạy tròn hướng tâm ép lên chỉ tiết do siết chặt kết nối 
và ngăn chặn sự tự động long qua khớp. Tính năng hãm của nó 
còn tốt cho đến khi độ cứng chỉ tiết thấp hơn độ cứng của răng. 
Chất kết dính nằm phủ trên ren bulông, được đặt trong các con 
nhộng nhỏ và được bôi mỏng chung quanh với một chất làm 
cứng. Khi siết vào làm vỡ con nhộng, chất kết dính và chất làm 
cứng trộn với nhau và cứng lại trong vòng 24 giờ. Chất kết dính 
cũng có thể được sử dụng cho các bề mặt được tôi cứng. 











Đai ốc rãnh 
_ Fư) 
t2 
Tô 
: : Vòng đệm có vấu Đai ốc với 
Đai ốc hoa với chốt pi bẻ (Vòng đệm tôn vòng nhựa 


khóa cạnh) 


Hình 3: Khóa chống long kết nối 


372 











Vành đệm và lò 












xo đĩa 
Vòng đệm Vòng đệm Vành 
lò xo răng bánh gai 


Hình 1: Đệm bulông 


i@ 


Vít có vành gai 





Ren với lớp keo phủ 


Hình 2: Khóa chống xoay 

















Ren đinh vít với 
Nó lớp bọc thiêu kết 
Khóa dây polyamid 


Siết chặt kết nối bulông 





Khóa chống long kết nối: Kết nối bulông có thể rời nhau hoàn toàn 
sau khi bị nới lỏng, thí dụ như qua những chấn động. 





Khóa chống long kết nối ngăn chặn sự tách rời của các cơ phận 
được ghép vào nhau. 





Khóa chống long kết nối được sử dụng, thí dụ như đai ốc hoa với 
chốt pi, vòng đệm tôn khóa cạnh, đai ốc có rãnh, đai ốc với vòng 
nhựa, dây khóa và vít bọc nhựa (Hình 3, trang 372). 


 Siết kết nối bulông 

Để siết bulông lục giác bằng tay, người ta thường sử dụng chìa 
khóa miệng, chìa khóa vòng, chìa khóa ống, các đai ốc rãnh với chìa 
khóa móc (Hình 1), bulông trụ lục giác chìm với chìa khóa lục giác, 
vít rãnh với một tuốc nơ vít (Hình 2). 

Kết nối bulông được siết với phương pháp siết bằng mômen 
xoắn, thí dụ: bằng cần lực siết với mômen xoắn điều chỉnh được 
(Hình 3). 

Trong sản xuất hàng loạt, người ta sử dụng máy siết đai ốc bằng 
khí nén hay thủy lực với mômen xoắn định trước hay máy siết xung 
động với lực tác động tiếp tuyến (Hình 4). Vì ở tất cả các phương 
pháp siết chặt, phần lớn mômen xoắn được tạo ra theo yêu cầu 
để vượt qua những ma sát khác biệt đáng kể giữa các đầu bulông 
hoặc đai ốc và bề mặt tựa và trong các vòng ren, các lực ban đầu 
dao động rất mạnh. Để đạt được một lực siết ban đầu thì đường 
kính của bulông phải bảo đảm được chọn đủ lớn. 





Sự an toàn của kết nối bulông tùy thuộc vào lực siết ban đầu 
F. đạt được khi siết ốc. 





Khi siết chặt với góc quay được điều khiển thì đầu tiên các bulông 
được siết chặt với một mômen xoắn nhỏ. Các lực siết ban đầu đạt 
được đúng bằng cách siết thêm với một góc đã tính trước. Sự phân 
tán của lực siết ban đầu với phương pháp siết chặt này tương đối 
nhỏ. 

Ở siết chặt với giới hạn đàn hồi được điều khiển vật liệu của 
bulông chịu áp lực đến giới hạn đàn hồi của nó. Như khi siết chặt 
với góc quay được điều khiển, vít nhỏ hơn có thể được sử dụng vì 
sự phân tán của các lực siết ban đầu tương đối nhỏ. 

Các biến đổi nhỏ nhất của lực siết ban đầu được thực hiện bằng 
kỹ thuật siêu âm. Qua đó người ta sử dụng vít mà trên đầu của nó 
được trang bị một cảm biến dày khoảng 40 um. Cảm biến biến đổi 
một xung điện áp, thí dụ như của chìa khóa trên đầu vít, thành một 
xung siêu âm, xung siêu âm này được phản xạ từ đuôi vít và nhận 
được trở lại bởi cảm biến (Hình 5). Thời gian đi qua phụ thuộc vào 
tải của vít: với sự gia tăng lực siết ban đầu thì vận tốc của sóng siêu 
âm giảm. Ngoài ra các sóng siêu âm phải truyền qua một khoảng 
cách lớn hơn vì sự giãn nở của vít. Sự thay đổi của thời gian truyền 
tỷ lệ thuận với lực siết ban đầu. Khi đạt đến đúng lực siết định trước 
thì máy bắn ngừng chạy. 


373 

















Chìa khóa miệng - vòng 


“=———P® 


Chìa khóa vòng cong 











(chìa khóa vòng khuỷu) 








Chìa khóa móc 


Hình 1: Chìa khóa bulông 





Tuốc nơ vít rãnh 


&=Vv+ˆ ÿ 


Tuốc nơ vít rãnh chữ thập 


Hình 2: Tuốc nơ vít 


Nút điều chỉnh góc quay 








Công tắc ch Công tắc cho 
ông tắc cho trà 
trường hợp bụlônh — Phương phápsiết 
(để vặn Vít) Hiển thị số 
rò —— (digital) 

- =b> 








Truyền động với 
đót cắm chìa khóa 


Đầu thoát gió 


Hình 4: Máy bắn bulông (máy siết mở 
bulông) bằng xung lực 


Bộ cảm biến 





Sóng siêu âm 


a 2| L2 


Hình 5: Điều khiển siết chặt bằng siêu âm 


Truyền lực và tải 





M Truyền lực và tải 

Một mômen xoắn M, tác động khi siết chặt 
một đai ốc hoặc bulông (Hình 1). Qua bước 
ren (mặt phẳng nghiêng), một lực kéo (Lực 
siết ban đầu F.) được hình thành trong các 
thân bulông. Bulông giãn ra bởi lực siết ban 
đầu (biến dạng đàn hồi). Lực nén F, được 
tạo ra như là phản lực ứng với lực siết ban 
đầu, lực này ép các thành phần và siết lại 
với nhau (Hình 2). Với một lực siết ban đầu 
quá lớn, bulông bị biến dạng dẻo và có thể 
bị phá vỡ. 





Bulông phải được siết đúng với lực siết 
ban đầu. 








Nếu không tính đến ma sát thì lực siết tối 
đa F„chỉ phụ thuộc vào kích thước và vật 
liệu của bulông. Do ma sát trong các mối 
ren nên bulông không chỉ bị lực kéo mà còn 
bị áp lực xoắn. Vì chịu áp lực tổng hợp này 
nên lực siết tối đa ban đầu bị nhỏ đi khi ma 
sát tăng (Bảng 1). 

Các lực siết ban đầu F, được tạo ra bởi mô- 
men xoắn thắt chặt M,. Trong khi siết chặt 
bằng tay, mômen xoắn là tích của lực tay F, 
và chiều dài hiệu quả của chìa khóa # (Hình 
1). Để đạt được lực siết ban đầu theo yêu 
cầu, các mômen xoắn phải lớn hơn khi ma 
sát tăng (Bảng 1). 


| Mômen xoắn M, = F, - £ 


Với nguy cơ mômen xoắn quá lớn làm các 
bulông bị biến dạng hoặc bị phá hủy, các 
trị số quy định cao nhất được áp dụng cho 
mômen xoắn siết chặt có thể lấy được từ 
các bảng (Bảng 1). 








Các trị số cho phép trong bảng sẽ vượt quá, 
nếu cánh tay đòn bẩy # của chìa khóa được 
nối dài với một ống. 
Thí dụ: 
a) Lực siết tay nào cho phép chìa khóa có chiều 
dài £ =200mm được siết, khi bulông M10 với cấp 
độ bền 8.8 và có hệ số ma sát  = 0,12? 
b) Mômen siết chặt cho phép sẽ tăng với hệ số là 
bao nhiêu khi chiều dài tác dụng của chìa khóa 
miệng được nối với một ống lên đến 500 mm. 
Lời giải: 
a) Theo bảng 1, mômen xoắn tối đa 
M,=46N.m 
M,=F,.¿ F,= M,/I= 46N.m/0/2m =230N 
b)M,=230N.0,5m=115N.m=2,5.46N.m 





Hình 1: Mômen xoắn siết chặt 


Bulông không lực siết ban đầu 











As_ Chỉ tiết máy bị nén vào 
AI Giãn dài của bulông 


Hình 2: Tác dụng của lực siết ban đầu 


Bảng 1: Lực siết ban đầu và mômen xoắn siết chặt của 


37⁄4 


vít không đầu 
Lực siết ban đầu tối đa F, bằng kN và 
Mômen xoắn siết chặt tối đa M, bằng N.m 
Cấp độ bền 
8ã 18.8 
Hệ số ma sát / 


bữa | 0.12 | 0.14] 0.8 | ð,12 | à.14] ä 08 | š.13) 0,18 


[i82 172] 165|211|282|242|313|255) 283 
52515152 5 |52||mnlsg 
#3 


13.8 


LÉ1 |2] e4] 119] 111) 
147 | 1M 214 215] 285, 


ñ/| 99 | 5| 142] 20] 280] 
Mụ| S1 | 676 | 74 | 730 | #8 |1 





8|”) 
mm] 
L157 | 1860| 
L130 | Trả 
3| 3671 
L550 | THỊ 
L3) 720) 
L01 | 380) 
Jiaram 


HEHEBDBHBIDE 


Truyền lực và chịu áp lực 





Lực chu vi F, được hình thành do mômen xoắn siết chặt M,, lực này 
gây ra một lực siết ban đầu lớn F, (Hình 1). Đối với lực bằng tay F, 
được cho thì lực siết ban đầu phụ thuộc vào bước ren P (góc bước 
răng): Góc bước răng lớn gây ra lực siết ban đầu nhỏ, góc bước răng 
nhỏ gây ra lực siết ban đầu lớn F, 


Lực siết ban đầu (không ma-sát) 








Vì sự trượt lên nhau của những mặt ren cũng như của đai ốc hoặc 
đầu vít trên bề mặt tựa lên gây ra thất thoát vì ma sát. Điều này làm 
giảm lực siết ban đầu F, bởi vì mômen ma-sát của ren và đầu của 
đai ốc tác động ngược lại mômen xoắn siết chặt M, (Hình 2). Lực 
giảm sút vì ma sát có thể đến 90% sẽ được lưu ý đến qua hiệu suất 7. 


Lực siết ban đầu (có ma-sát) 








Thí dụ: Lực siết ban đầu Fv được chọn với độ lớn là bao nhiêu khi một bulông 
M12 (P = 1/75mm) được siết với mômen quay M, = 55.N (n= 15%) 


M,-2-n  55000N-mm-ä-m 


Lời giải: F„= = “—- ñ.11 = #1722 M 
sức 9 P ý 1,7E mim 


Mômen xoắn siết chặt khi chịu lực siết ban đầu được tính như sau: 


E,-P 
È ƠI LT} 











Mômen xoắn siết chặt Ms 








Thí dụ: Mômen siết M, được chọn với độ lớn là bao nhiêu khi một bulông 
M16 (P = 2mm) chịu một lực siết ban đầu Fv =100 KN với hiệu suất 
1= 15%? 


F,-P _ 1000Q1N-0 002m 
Lời lãi: " LÍ = 
KHN HC Hạng 3-n-0.18 


=#1*M:m 

Nếu một kết nối bulông phải chịu thêm một lực vận hành F,, thân 
của bulông bị kéo dài ra (Hình 3). Như vậy lực kẹp bị giảm đi. Lực 
kẹp không bao giờ được phép bằng không vì như thế thì các chỉ 
tiết sẽ bị long ra. 





Hình 1: Các lực ở bulông 






Mômen 
Mômen xoắn ma sát ren 
siết chặt 
Mồmen ma sát đầu 


Hình 2: Mômen xoắn ở kết nối bulông 





Hình 3: Kết nối bulông với lực vận 
hành xuất hiện 





1. Bulông có thể được phân loại như thế nào theo hình dạng đầu của nó? 

2. Điều gì có thể đạt được, khi ren trong bằng hợp kim nhôm có thể truyền các lực lớn? 

3. Tại sao ứng suất kéo của bulông không được lớn hơn R hoặc LÊ TH 

4. Độ bền kéo tối thiểu và giới hạn đàn hồi tối thiểu của bulông với độ bền 8.8 là bao nhiêu? 

5. Độ bền kéo tối thiểu của đai ốc được sử dụng cùng với một bulông với độ bền 10.9 là bao nhiêu? 


6. Sự khác biệt giữa bị nới lỏng và phòng long ren là gì? 


7. Tại sao đường kính bulông nhỏ hơn được sử dụng, khi lực siết ban đầu F_ được tận dụng hoàn toàn? 
8. Hai tấm được nối kết bằng một bulông trụ M16 với độ bền 12.9. An toàn nào hiện có đối với R., 


khi lực siết ban đầu F„= 110 kN? 


9. Mômen siết bulông nào phải được thực hiện, nếu một lực siết ban đầu ở bulông M10 được quy 


định là 70 kN và hiệu suất z = 0,12? 








37⁄5 


Kết nối chốt 





5.5.3 Kết nối chốt 


Mục đích sử dụng 
Với chốt, người ta làm nên kết nối tháo ra được. 





[6101910911/e/e5110e)9)31sP-100) 


e Chốt định vị để bảo đảm vị trí các chỉ tiết (Hình 1). 
e Chốt gắn chặt cho kết nối lực và/hoặc cho kết nối chắc. 
e Chốt cắt để ngăn ngừa thiệt hại cho các chỉ tiết máy. 





I Các dạng chốt 





DAY-10N[er-10 in -1oXe[-la1e, 


e Chốttrụ e Chốt côn e Chốt có khía 





Chốt trụ chủ yếu được sử dụng như là chốt định vị (Hình 1). Chốt 
trụ không tôi được sản xuất với bậc dung sai h8 và m6, chốt được 
tôi được sản xuất với bậc dung sai m6 (Hình 2). Chốt đã tôi được 
sử dụng cho các chỉ tiết chịu áp lực cao. Để tạo điều kiện dễ dàng 
cho lắp ráp, chốt được vát cạnh. 

Để không khí thoát ra khỏi lỗ đáy trong quá trình lắp ráp, chốt trụ 
với rãnh dọc được sử dụng. Để tháo gỡ những chốt này có lỗ ren 
trong chốt (Hình 2). 

Ở các chốt trụ tôi cứng, dữ liệu về đường kính, chiều dài và vật liệu 
được đưa vào trong ký hiệu. Với chốt không tôi cứng có thêm bậc 
dung sai trong ký hiệu, chẳng hạn như chốt trụ ISO 2338 - 6m6 - 
30 - St. Một dung sai hở hoặc trung gian tùy thuộc vào kích thước 
thật của lỗ và chốt trong quá trình lắp ráp với các lỗ khoan doa 
(Bậc dung sai H7). 


Thí dụ: 2 tấm có lỗ 6H7 được ghép với một chốt trụ 6m6. Độ hở tối đa và 
độ dôi tối đa là bao nhiêu? 
Lời giải: Đối với các kết nối 6 H7/m6 cho ta từ sách bảng tra cứu: 
Kích thước tối đa của lỗ khoan G „= 6,012mm 
Kích thước tối thiểu của lỗ khoan G „ = 6.000mm 
Kích thước tối đa trục G „= 6,012mm 
Kích thước tối thiểu trục G „= 6,004mm 
Độ hở tối đa P,..= G_„ — G „= 6,012mm - 6,004mm = 0.008mm 
Độ dôi tối đa Pụ,,= G,„ — G_„ = 6.000mm - 6,012mm =- 0,012mm 


Chốt côn thường được sử dụng như là chốt gắn chặt. Nó có hình 
nón, độ côn C = 1: 50 (Hình 3). Trong ký hiệu thông tin về dạng, 
đường kính côn nhỏ, chiều dài và vật liệu được đưa vào, thí dụ như 
chốt côn tiêu chuẩn ISO 2339 - A - 5 x 40 - St. Chốt côn lắp căng 
sẽ đàn hồi khi bị đóng bằng búa đẩy vào trong lỗ khoan. Tuy nhiên 
các kết nối bằng lực và bằng khớp được hình thành lại không chắc 
chắn khi bị rung. Để tháo ra từ lỗ cụt, người ta sử dụng các chốt côn 
với ren bên ngoài hoặc bên trong (Hình 3). 

Chốt có khía được sử dụng cho việc kết nối các chỉ tiết chịu tải 
thấp ít khi phải tháo ra (Hình 4). Nó có ba khía dọc trên chu vi bị 
biến dạng đàn hồi do lắp căng vào trong lỗ gắn đã được gia công 
bằng lưỡi khoan xoắn. 


37⁄6 





Chốt định vị 






Bạc khoan 
(Đuối khoan) 
Đế gá khoan 












































Chốt khía trụ 


` 





=—:~==.ư.' 


Chốt khía côn 


Hình 4: Chốt có khía 


Kết nối chốt 





Đối với các kết nối chốt, thường là đủ nếu phần cuối của chốt cắm 
vào lỗ khoan tiếp nhận của các chỉ tiết với một đoạn dài tương 
ứng với đường kính chốt (Hình 1). 

Với chỉ tiết dày, các lỗ chốt được khoan rộng ra để giữ gìn dụng 
cụ doa và tạo điều kiện dễ dàng cho lắp ráp. Đối với việc tháo các 
chốt có thể làm thêm các lỗ khoan thông (Hình 1). 

Đối với các chốt tiếp nhận lực ngang lớn, phải tính biến dạng 
trượt cho tiết diện có nguy cơ bị cắt đứt (Hình 2) và áp lực tối đa 
trên bề mặt cho các lỗ khoan (Bảng 1). Những ứng suất cắt được 
tính từ lực tác dụng F ở phần có nguy cơ chia cho mặt cắt chốt $: 


| Ứng suất cắt Ty = 


Ứng suất cắt cho phép r. ,„ dựa trên cơ sở kinh nghiệm trong 
ngành chế tạo máy và chế tạo thiết bị. Nó phụ thuộc vào trường 
hợp tải cụ thể (Trang 457). Đối với các chốt không tôi cứng được 
đề nghị như sau: 








Trường hợp tải 
| (tính) lI(ngưỡng) lIl (thay đổi) 





= 60 N/mm” T...=40N/mmỶ 


azul 


7...=80N/mmỶ T 


azul azul 

















Áp suất p trong các lỗ khoan được tính từ lực F chia cho diện tích 
mặt phẳng chiếu A: 


| Áp suất p=F/A 


Thí dụ: Một bánh răng được gắn chặt với trục có d,= 40mm bằng một 
chốt trụ theo tiêu chuẩn ISO 2338. Mômen xoắn được truyền là 
M = 65N-m. Đường kính chốt tối thiểu là bao nhiêu, nếu có tải 
trọng là ứng suất ngưỡng? Số tiết diện chịu tải n = 2. 





Giải pháp: Ở tải ngưỡng, ứng suất cắt cho phép T,.=60N/mm?(Bảng ởtrên) 





Mã m F- đụ 
z 
P JIAI Ý ESOOUN-N sa 4g 
đc. #[ rifi 
Lễ 3150 bị 
lạ m — -m HT7,Ì tưn” 


An... " nMmm.2 
đa c—— „1 Š :0ï,] Trirr .ủ 
ñn n 


Chọn: đz B rezri 





1. Vì sao chốt định vị chính xác được sử dụng? 

2. Chốt trụ không tôi cứng theo tiêu chuẩn (DIN EN ISO 2338) 
được làm ra với độ dung sai nào? 

3. Tại sao chốt trụ với rãnh dọc lại được sử dụng cho các lỗ cụt? 

4. Các lắp ghép của một chốt trụ 8h8 với một lỗ khoan 8H7 
cho ra lắp ghép lỏng. Độ hở tối đa và tối thiểu là bao nhiêu? 

5. Độ côn của các chốt côn là bao nhiêu? 

















Hình 1: Chốt trụ được lắp ráp 


đụ Chịu tải trọng 
bởi cắt đứt (biến 
dạng trượt 












Tiết diện chịu 
nguy cơ 
Chịu tải trọng 
bởi ứng suất 
bề mặt 


ÁN 





Hình 2: Chốt có tiết diện chịu nguy cơ 
gãy trượt 





Bảng 1: Ứng suất bề mặt cho phép 








trong trường hợp tải 
ngưỡng (Trị số kinh nghiệm) 
Vật liệu Ấp suất p.„ 
bằng N/mm2 
S235 70 
E295 75 
EN-GJL-150 50 
EN AC-AISi 30 
EN AW-AlCu4Mg1 45 














377 


Kết nối bằng đỉnh tán 








5.5.4 Kết nối bằng đỉnh tán (Ri vê) 


I Nhiệm vụ 

Kết nối đinh tán là kết nối không tháo ra được, 
kết nối này có thể được chia ra làm 3 loại là chắc, 
chắc và kín cũng như kín. 

Kết nối chắc có thể chịu được lực lớn. Kết nối 
chắc và kín phải chịu cùng lúc các lực lớn và 
làm kín các bộ phận kết nối. Kết nối kín phải nối 
các thành phần lại với nhau và làm kín với nhau. 
Trong cơ khí, kết nối đinh tán truyền thống đã 
gần như hoàn toàn được thay thế bằng hàn 
(Trang 217). Trong sản xuất ghép tấm kim loại, 
thí dụ như trong ô tô và khung xe, đỉnh tán được 
sử dụng ngày càng nhiều. Ngành công nghiệp 
máy bay không thể thiếu định tán, bởi vì hợp 
kim AI có thể tôi cứng được sử dụng nhiều, sức 
bền của nó bị giảm mạnh khi hàn. Vì thế, việc 
sản xuất một Airbus cần đến 3.500.000 đỉnh tán 
là một thí dụ (Hình 1). 


Ưu điểm của tán đối với hàn 





e Không thay đổi cấu trúc và do đó không 
giảm sức bền và độ giòn ở các tấm kết 
nối. 

e Các nguyên vật liệu khác nhau cũng như 
bề mặt tinh chế, thí dụ như tấm đánh 
bóng hoặc phủ lớp có thể được ghép vào. 

e Cũng có thể được thực hiện với khả năng 
tiếp cận một chiều. 

e Tiêu thụ năng lượng ít 

e Không gây nguy hiểm sức khỏe từ khí và 
bức xạ ánh sáng. 








I Các loại đinh tán 

Đinh tán có thể được phân loại theo dạng đầu, 
kiểu thân định và các phương pháp tán đỉnh 
(Hình 2). 


I Phương pháp tán định 

Tán bằng búa. Các đinh tán định dạng sẵn bao 
gồm đầu đinh tán, thân và đầu tán khóa (Hình 
3). Các chỉ tiết đã khoan và lã được ép với chụp 
đỉnh tán. Qua cách tán thì lỗ được hoàn toàn 
điền đầy. Sau đó, phần thân lòi ra từ lỗ đinh được 
tán thành đầu mũ tán. 

Tán xoay vòng. Cách tán xoay vòng thì dụng cụ 
tán xoay vòng ép theo trục đỉnh tán làm biến 
dạng vật liệu thành dạng đầu đinh tán mong 
muốn (Hình 4). 





Hình 1: Máy bay Airbus 


IĩT 





Đỉnh tán đầu Định tán P Định tán Định tán dập 
tròn (nửa cầu,  chỏm cầu (mũ phẳng bại nửa lỗ rỗng 
mũ tròn) ôvan chìm) hình nấm) 





Ƒƒ lim 


Đinh tán lã Đinh tán nửa Đinhtán Đinhtánrút Đinhtán 
phẳng lỗ rỗng với rỗng (rivê rút, dập nguyên 
đầu lã đỉnh tán chìm) 


Hình 2: Các loại đỉnh tán 





Đầu chụp tán đinh tán 


Mũ tán Chụp đinh tán 4. khuôn tán 












Đầu tựa Thân Đe chịu 


k Chiều dài kẹp z Phần thêm (dôira) 7 Chiều dài đinh tán 


Hình 3: Tán đỉnh tán bằng búa 


Đinh tán 


Vùng tiếp xúc giữa dụng 
cụ tán và đinh tán 





Hình 4: Tán đỉnh tán xoay vòng 


378 


Ghép bằng đỉnh tán 





Đinh tán rút (ri vê rút). Đinh tán rút được sử 
dụng khi vị trí đinh tán chỉ có thể tiếp cận được 
từ một phía. Nó bao gồm một ống đỉnh tán và lõi 
đỉnh tán. Đỉnh tán này có một chỗ rạn nứt định 
trước. Với một công cụ tán thì đầu của lõi được 
kéo vào cuối thân nhô ra của đỉnh tán rỗng. Do 
đó làm biến dạng dẻo và hình thành mũ tán. Khi 
đạt được áp lực lớn như có thể thì lõi đinh tán đứt 
tại chỗ định trước (Hình 1). 

Đinh tán dập. Ở đinh tán dập, đinh tán tự dập 
vào lỗ tiếp nhận. Người ta phân biệt tán dập với 
định tán nửa lỗ rổng và định tán nguyên khối 
(đỉnh tán đặc). 

Đinh tán nửa rỗng đầu tiên dập xuyên qua tấm 
kim loại phía bên chày. Sau đó tự mở rộng và 
làm biến dạng tấm kim loại phía cối. Các vật liệu 
bị dồn vào chỗ trống của cối và hình thành mũ 
tán (Hình 2). Phần bị đục ra từ tấm kim loại phía 
chày làm đầy thân đỉnh tán rỗng và được đóng 
lại ở đó. Vì tấm kim loại phía cối không bị đẩy qua, 
mối nối rất mạnh và dày đặc. 

Đinh tán đặc không bị biến dạng trong quá trình 
ghép nối. Nó cắt rời các tấm kim loại, vật liệu bị 
đục ra rơi xuyên qua cối. Chày và cối có thêm 
phần gờ ở mặt trước. Qua đó thì vật liệu của phần 
nối bị ép vô trong phạm vi bị cắt phía sau của 
đỉnh tán gần cuối khoảng chạy của chày (Hình 3). 


Phương pháp tương tự như tán đỉnh 
Tán điền đầy. Khi tán điền đầy, các tấm nối với 
nhau mà không có đinh tán bằng gia công biến 
dạng nguội. Chày dập các phần kết nối vào cuối 
khuôn. Khi chày đạt đến đáy khuôn, vật liệu chảy 
ra theo chiều rộng. Các tấm kết nối dạng phù hợp 
với nhau (Hình 4). 


I Vật liệu đỉnh tán 


2 Dụng cụ tán 















| 


Cối (khuôn) 


Tấm kim loại - Vật liệu bị dập ra 
phía cối 


Tấm kim loại 
phía chày 


Hình 2: Đinh tán dập với đỉnh tán nửa rỗng 








Hình 4: Tán điền đầy 


Vật liệu được sử dụng làm đỉnh tán là thép, đồng, đồng-kẽm và hợp kim nhôm, trong trường hợp đặc 
biệt cũng có nhựa và titan. Để ngăn ngừa ăn mòn do điện hóa và nới lỏng của kết nối khi bị nung nóng, 
các định tán nên có cùng vật liệu như các bộ phận được ghép vào. 





Đinh tán cần có đủ sức bền và để biến dạng tốt. 








au 





1. Kết nối đinh tán được phân loại theo nhu cầu đặt ra như thế nào? 
2. Những ưu điểm nào của kết nối định tán đối với kết nối hàn? 


3. Trong trường hợp nào sử dụng đỉnh tán rút? 
4. Đinh tán dập đem đến lợi thế gì? 
5. Đinh tán được sản xuất từ những vật liệu nào? 


_ 6.Tại sao vật liệu của các chỉ tiết và các đinh tán nên giống nhau? 








379 


Kết nối trục - đùm 








5.5.5 Kết nối trục - đùm 


I Nhiệm vụ và các loại 

Các bộ phận máy như bộ ly hợp và bánh xe răng 
phải được ghép với trục mà mômen xoắn có thể 
được truyền đi. Các mômen xoắn có thể được 
truyền đi bằng kết nối dạng khớp, kết nối dạng 
khớp có tải trước, kết nối dạng lực hay kết nối 
bằng vật liệu (Trang 206, Bảng 1). 





Các kết nối trục - đùm truyền các mômen 
xoắn. 





Kết nối dạng khớp (Kết nối chặt) 

Kết nối với then bằng trượt là kết nối kéo theo 
đơn thuần. Các mặt bên song song của then nằm 
trong các rãnh của trục và đùm (Hình 1). Giữa 
mặt trên của then và mặt dưới của ổ trục là độ 
hở. Đối với các tải trọng va đập kết nối này không 
thích hợp, bởi vì then và bề mặt chính và phụ của 
các rãnh bị biến dạng do đó có thể bị phá hủy. 
Đối với loại bánh răng phải đẩy trượt trên một 
trục khi sang số, then sẽ được lắp trượt với rãnh 
của đùm bằng dung sai tương ứng. 


Các dạng then (Hình 2): 

Dạng A có đầu gọt tròn. Các then này được ráp 
vào rãnh trục, các rãnh này được gia công với 
máy phay lỗ dài. 

Dạng B có đầu thẳng. Các trục rãnh cần thiết được 
sản xuất với các máy phay đĩa hay phay ngón. 
Dạng C tương tự mẫu A, nhưng có thêm một 
lỗ cho vít giữ lại để có thể giữ then trong rãnh. 
Kết nối bằng trục then hoa được sử dụng cho 
kết nối kéo theo với sức chịu đựng cao, thí dụ như 
trục truyền dẫn của máy công cụ. Nhờ số chẵn 
của các rãnh hình thành số chẵn của then (không 
phải nêm”) mà các mômen xoắn được truyền ổn 
định và được chia đều trên bề mặt xung quanh 
(Hình 3). Trục và đùm của một kết nối then hoa 
với dung sai phù hợp có thể di chuyển dọc trục. 
Do đó, ta áp dụng chúng để di chuyển bánh răng 
(Hình 4). Sự định tâm của đùm trên trục thường 
được thực hiện bằng định tâm phía trong của 
trục và đùm (Hình 3). 





Các chỉ tiết máy với kết nối then hoa dễ di 
chuyển dọc trục và có thể truyền mômen 
xoắn lớn. 











Then Đáy rãnh 


của đùm 





Các bề 
mặt bên 








Hình 1: Kết nối then 


Dạng A 
(đầu tròn) 


Dạng B 
(đầu thẳng) 





Dạng C 
(đầu tròn với lỗ 
giữ chặt then) 





Hình 2: Các dạng then 


Đồng tâm bên trong 
Dạng A Dạng B 





Đùm then hoa 


Hình 4: Kết nối trục then hoa 


380 


Kết nối trục - đùm 





Trong kết nối trục răng nhờ bước răng nhuyễn 
nên mạnh hơn so với kết nối then hoa (Hình 1 
và 2). Do đó với cùng một đường kính thì mô- 
men xoắn lớn hơn được truyền đi. Vì có nhiều 
răng nên kết nối răng đặc biệt phù hợp với tải 
trọng va đập. Ngoài ra, vị trí góc giữa các trục 
và đùm, có thể dần dần thay đổi từ răng đến 
răng. Thí dụ như lúc bẩy lên. 





Kết nối răng có thể truyền mômen xoắn 
lớn và va đập. 





Profil răng tam giác (cắt răng khía) phù hợp 
cho các kết nối hiếm khi tháo ra, như các lò xo 
thanh xoắn trong xe hơi (Trang 402). 


Kết nối then hoa với tiết diện răng thân khai 
có hông răng (sườn răng) thân khai như bánh xe 
răng. Số lượng răng tùy thuộc vào đường kính 
của trục và mô-đun. Thí dụ ở bộ ly hợp nhiều 
đĩa (đa đĩa ly hợp), các lá mỏng được nối ở trong 
với các trục răng, bên ngoài với các đùm răng 
bởi tiết diện răng thân khai (Trang 408). 

Kết nối với trục nhiều cạnh (trục đa giác) là 
kết nối trục và đùm với độ chính xác định tâm 
cao. Vì thực tế nó không có ứng suất (hiệu ứng 
răng khía), có thể truyền mômen xoắn lớn hơn 
so với kết nối then. (Hình 3 và 4). 





Kết nối với trục nhiều cạnh tự chỉnh tâm 
và không có ứng suất (hiệu ứng răng khía). 





Kết nối ghép chặt có tải trước (có 
ứng suất trước) 
Kết nối bằng nêm được chế tạo từ then có một 
độ dốc bằng 1:100 và mặt bên có độ hở ít trong 
các rãnh trục và đùm. Khi then được ghép vào 
thì trục và đùm được đẩy chặt vào với nhau 
(Hình 5). Qua kết nối chặt này, tâm của trục 
và đùm hơi dịch một chút so với nhau. Sự dịch 
chuyển này không được ảnh hưởng đến chức 
năng của các bộ phận ghép. 
Vì sự thay đổi trong trục trung tâm dẫn đến sự 
mất cân bằng nên kết nối này không phù hợp 
với tốc độ cao. 
Kết nối bằng răng mặt đầu (mặt mút) là các 
chỉ tiết kết nối tự định tâm, ở đấy nơi bề mặt 
phẳng hướng tâm các răng sắp xếp khớp vào 
nhau (Hình 6). Nhờ khả năng chính xác của bàn 
quay tròn có chia độ, kết nối này được sử dụng 
trong các bộ truyền động (hộp số) vì chiếm ít 
chỗ. 





Trục 


Hình 1: Tiết diện khía Hình 2: Tiết diện răng thân khai 





Trục 
Hình dày đều Hình bốn cạnh đều 
(Có cùng độ dày) (tứ giác đều) 
Hình 3: Tiết diện nhiều cạnh 





Hình 4: Kết nối trục nhiều cạnh trong hộp số 




















Trục trung tâm 
bị lệch 
(vẽ phóng lớn) 





Hình 5: Kết nối bằng then 


Cắt răng mặt đầu 





Bánh răng côn 


Hình 6: Kết nối răng mặt đầu 


381 


Kết nối trục - đùm 





Kết nối bằng nêm dạng tròn tạo ra bởi mặt cắt 
lắp vào không tròn, mà ở chu vi của nó thường 
là ba vòng tròn nêm (Hình 1). Các đoạn nêm ở 
dạng của một hình xoắn ốc lôgarft. Bởi vì tiết 
diện nêm tròn của đùm khoảng 0,03mm lớn 
hơn trục, các bộ phận có thể được ghép lỏng 
hướng trục. Bằng cách xoay đùm tương đối so 
với trục một góc được xác định trước hoặc với 
một mômen xoắn nhất định, các bộ phận được 
lắp căng với nhau. Bởi vì các phân đoạn nêm 
có một độ dốc nhỏ nên kết nối tự hãm cả hai 
chiều với chính xác cao cho độ đảo. Tùy theo 
ứng suất (tải) và sự chính xác cho độ đảo các 
prôfn kết nối được sản xuất qua đúc ép, phay 
hay mài NC với tốc độ cao và mài định hình. 





Kết nối nêm tròn truyền mômen xoắn lớn 
theo cả hai chiều. 








Kết nối lực (ma sát) 

Với kết nối lực phù hợp thì đùm và trục có thể 
ghép căng với bất cứ góc nào. Các trục láng và 
không bị suy yếu vì rãnh và lỗ khoan ngang. 
Kết nối bằng lực siết lò xo vòng (vòng chặn 
lò xo) được tạo thành bằng cách thắt chặt lẫn 
nhau các cầu kiện hình côn (Hình 2). Qua một 
lực hướng trục tạo ra bởi bulông các vòng được 
nới rộng hướng tâm hay ép vào nhau và lắp 
căng trục và đùm với nhau. 

Ống ép là những phần tử kẹp bằng thép đàn 
hồi với các rãnh tiện trên đường kính bên ngoài 
và lỗ trong (Hình 3). Bằng cách siết chặt các vít 
kẹp thì thành đứng hơi xiên được làm thẳng và 
đường kính bị thay đổi một chút. 

Kết nối bằng đệm khía (đệm hình sao) được 
hình thành bởi kẹp xiết theo hướng trục của 
những đệm vòng có xẻ rãnh hướng tâm dạng 
côn dẹt (Hình 4). Những tấm vòng được ép 
thẳng sẽ ép vào lỗ khoan của bộ phận ngoài 
và trục. Số lượng của những đệm vòng lệ thuộc 
vào mômen xoắn phải truyền đi. 

Bạc kẹp kết nối trục và đùm từ lực được tạo 
ra bằng thủy lực (Hình 5). Giữa trục và đùm là 
bạc thép hai vách, ở giữa được điều vào một 
dung môi ép với một mặt bích. Trong mặt bích 
là một pittông vít, khi quay pittông vít thì dung 
môi ép vào bạc. Các bạc nở ra lên trục và đùm 
và tạo ra một kết nối ma sát. Một viên bi thép 
ngăn việc giảm áp. 





@7/ \\(07 


Vị trí ban đầu Vị trí kẹp 


Hình 1: Kết nối nêm dạng tròn 


Phần tử kẹp 
hình côn 




















Hình 4: Kết nối bằng đệm khía (vòng đệm hình sao) 


Bánh đai truyền Mặt bích Vít pittông 







Cữ cho vít pittông 
[”= (An toàn chống 
M =. tuột ren) 


Bi thép Dung môi ép 





Bạc thép hai vách 


Hình 5: Bạc kẹp 


382 


Kết nối 


trục - đùm 





I Khóa chặn trục 

Kết nối dạng khớp (kết nối chặt) trục-đùm và các 
thành phần như ổ bị, có thể dịch chuyển trên các 
trục hoặc lỗ, phải được bảo đảm an toàn theo 
chiều dọc trục. Khóa được thực hiện qua kết nối 
chặt (khớp) hay kết nối lực ma sát. 


Khóa trục theo dạng khớp. Các lực dọc trục 
tác động phụ thuộc vào loại cơ cấu khóa và các 
cấu trúc thiết kế của các chỉ tiết máy (Hình 1). 
Thí dụ, các rãnh ở trục cho một vòng chặn có 
một khoảng cách đủ lớn từ đầu trục. Mặt tựa của 
chỉ tiết máy được giữ an toàn nên nằm sát vòng 
chặn với diện tích tiếp xúc càng lớn càng tốt. Nếu 
các chỉ tiết máy với cạnh vạt lớn hay bo tròn cần 
được chặn, chúng được hỗ trợ thêm đệm chịu 
hoặc vòng chặn được sử dụng với các tai (vấu) 
phân bố ở chu vi. Các cơ cấu khóa dạng khớp đòi 
hỏi gia công thêm cho trục. Điều này có thể dẫn 
đến việc suy yếu của tiết diện trục, tác dụng khía 
bổ sung hoặc mất cân bằng. 

Khóa trục theo dạng lực ma sát. Với các chỉ tiết 
khóa trục theo dạng lực ma sát, chẳng hạn như 
đai ốc xẻ rãnh hoặc các loại đai ốc có lỗ vặn, có 
thể tránh những bất lợi trên. Bên cạnh vị trí an 
toàn hướng trục của các cấu kiện bất kỳ, có thể 
điều chỉnh chính xác với các đai ốc trên, thí dụ độ 
dôi (độ rơ) của ổ đũa côn hay ổ đũa trụ hướng trục 
qua việc vặn đai ốc răng nhuyễn của trục. 

Việc khóa được thực hiện qua biến dạng của một 
đai ốc có lỗ vặn được với một bulông lục giác 
chìm (Hình 2 - trên) hoặc bằng chốt ren được 
ép vào chốt an toàn lên thân ren của trục ren 
(Hình 2 - dưới). 





Khóa chặn trục được sử dụng là: 
e Vòng hãm 

e Vòng chặn 

e Vòng hãm với tai 

e Đai ốc xẻ rãnh 

e Vòng đệm hãm 








Vòng chặn 
trong (Cho 
lỗ khoan) 










¬N Vòng 
*j chăn ngoái 
(Cho trục) 





Vòng chặn 


Vòng chặn ngoài Vòng chặn trong 









Đệm tựa 
Vòng chặn với các tai (vấu) 





Vòng đệm 
hãm 


ổ bi có rãnh 

Hình 1: Khóa trục theo dạng khớp (dạng chặt) 

Đai ốc hãm có lỗ vặn 
với rãnh hướng tâm 


Bulông trụ 
lục giác chìm 








Đai ốc xẻ rãnh 
Chốt có ren 


Chốt an toàn với 
dạng ren 











Hình 2: Khóa trục theo lực ma sát 





Kết nối trục và đùm có thể được chia ra 
thành các nhóm nào? 

Ghép then hoa thuộc loại kết nối nào? 

Sự khác biệt nào giữa kết nối then và kết 
nối then hoa? 

Mômen xoắn được truyền đi như thế nào 
trong kết nối then? 

Tại sao những kết nối then không phù hợp 
đối với tải trọng va đập? 


6... Trong trường hợp nào kết nối trục răng được 
sử dụng? 

7. Làm thế nào để truyền các mômen xoắn 
trong kết nối ghép bằng lực siết căng với 
lò xo vòng? 

8. Vì sao kết nối trục nhiều cạnh có thể truyền 
mômen xoắn lớn hơn kết nối then hoa? 

9. Làm thế nào có thể bảo đảm ngăn chặn đùm 
di chuyển dọc? 

10. Đĩa tựa có chức năng gì? 








383 


Đơn vị chức năng đỡ và mang 





E900 /203(0)02⁄( (0l) (0 00 00 0 20100/200(( 


Bợ trục và bộ phận dẫn hướng có nhiệm vụ dẫn hướng 
các chỉ tiết máy chính xác và chuyển các lực từ động 
đến tĩnh đến các chỉ tiết máy với ma sát ít nhất như 
có thể (Hình 1). 


5.6.1 Ma sát và dung dịch bôi trơn 





Dung dịch bôi trơn làm giảm ma sát và hao mòn giữa 
các bộ phận chuyển động, không để cho các bề mặt 
của chúng chạm vào nhau (Hình 2). Các lực ma sát 
F, tác động ngược với hướng chuyển động (Hình 3). 





[@-1eliV.oi¡i!.0--109)0)0044101601efe:100)/-100)/-16) 


e Lực thẳng góc F, 
e Đặc tính bề mặt bôi trơn của các mặt trượt e Bôi trơn 
e Phối hợp hai vật liệu (lưỡng kim) e Loại ma sát 





Đặc tính bề mặt bôi trơn, phối hợp vật liệu tiếp xúc, bôi trơn và loại 
ma sát được tính đến qua hệ số ma sát ¿. Các hệ số ma sát được 
xác định bằng thử nghiệm (Bảng 1). 


Các lực ma sát F, được tính bằng hệ số ma sát „ và lực thẳng góc F,, 


Lực ma sát F.=u*Fy 





Nếu lực đẩy F nhỏ hơn lực F.ma sát tính (Hình 3), thì các bộ phận 
di chuyển không ngược với nhau (Ma sát tĩnh). Khi lực đẩy F lớn 
hơn, các bộ phận trượt lên nhau (Ma sát trượt). Trong khi trượt 
chậm, thí dụ từ bàn dụng cụ (bàn xe dao) trên bộ phận dẫn hướng, 
xảy ra thay đổi liên tục giữa ma sát hãm và trượt. Điều này dẫn đến 
việc trượt bị giật, xóc (hiệu ứng dính trượt) và ngăn cản sự định vị 
chính xác của bàn trượt. 

Trong bợ trục lực ma sát F, gây ra một mômen xoắn ma sát M; 
(Hình 4) là tích số của lực ma sát F„ và bán kính trục r: 


| Mômen xoắn ma sát M„=F,»r 


Bởi vì lực ma sát mà công ma sát W, phải được sử dụng hết trong 
các ổ trục và dẫn hướng. Công này càng lớn, khi lực ma sát F,, vận 
tốc v và thời gian t càng lớn: 


| Công ma sát W,=F,svst 


Thí dụ: Một đuôi trục với đ= 40mm chịu một lực F,= 2,5 kN. Vòng quay 
của nó là n = 500 vòng / phút, hệ số ma sát /: = 0,04, chạy trong 
thời gian f = 5 giờ. F,„/M, và W, là bao nhiêu? 

Lời giải: F„ =» F,„= 0,04 - 2500 N = 100N 
M;=T,sr= 100N-0,02m=2N«m 

W,=F,+*vstf=F,*msdsn»t 
=100 N - x - 0,04 m - 500 vòng/phút - 300 phút = 1,88 MJ 








I Trạng thái ma sát 
Ma sát rắn. Trong ma sát rắn thì các bề mặt chạm, trượt lên nhau 
và làm bằng bề mặt nhấp nhô (Hình 1, trang 385). Sự phối hợp 
bất lợi của hai vật liệu và áp suất bề mặt lớn làm các bề mặt bị hàn 
dính với nhau (gặm mòn). 

384 





Hình 1: Trục chính máy công cụ 





Hình 2: Bề mặt trượt bị tách ra do chất 
bôi trơn 


F= Fạa=w'Fux |FN Bàn dao 





Fạ 


Hình 3: Lực tác dụng 





Bảng 1: Hệ số ma sát 

















Hệ số ma sát /¿ ở 
Ma sát | Ma sát | Ma sát 

Phối hợp tĩnh trượt trượt 
vật liệu Trạng thái bôi trơn 

T khô được 
IEDNG bôi trơn 
Gang xám 0,2 0,18 0,09 
Thép 0,2 0,15 0,07 
Hợp kim Cu-Sn 0,2 0,1 0,04 
Lớp ma sát 0,6 0,5 0,25 




















fạ = w'f\ 


Hình 4: Mômen ma sát 


Ma sát và bôi trơn 





Ma sát hỗn hợp. Phát sinh khi bắt đầu chuyển động hay bôi trơn 
không đủ. Bề mặt trượt chạm lẫn nhau ở một số nơi (Hình 2). Các 
lực ma sát sinh ra và độ mài mòn thấp hơn đối với ma sát rắn. Tình 
trạng này không thể chấp nhận được khi hoạt động liên tục. 

Ma sát nhớt (ma sát chất lỏng). Điều kiện lý tưởng là có được 
nhiều chất bôi trơn giữa các bề mặt trượt, làm chúng hoàn toàn 
tách rời nhau (Hình 3). Vì vậy lực ma sát rất nhỏ, được hình thành 
qua chuyển động trượt lên nhau của các phân tử chất bôi trơn. 


I Các loại ma sát 

Ma sát trượt xảy ra giữa hai chỉ tiết trượt lên nhau, chẳng hạn như 
trong một bợ trục bạc trượt (Hình 4). 

Ma sát lăn được gọi là lực đề kháng được khắc phục khi hai chỉ 
tiết lăn lên nhau. Trong ma sát lăn các chỉ tiết chạm vào nhau theo 
dạng điểm hay dạng đường thẳng, chẳng hạn như trong vòng 
bi đũa hình trụ giữa các con lăn hình trụ và vòng trong (Hình 5). 
Ma sát trượt và lăn là một loại ma sát mà trong đó ma sát lăn và 
ma sát trượt xảy ra cùng một lúc. Các viên bi của ổ lăn chạm vành 
ngoài trên một đường thẳng, tức là trên đường kính khác nhau của 
các rãnh (Hình 6). Bởi vì các đường kính tiếp xúc khác nhau nên 
trong một đoạn đường di chuyển nhất định của bi sẽ có những 
đoạn đường di chuyển khác nhau ở chu vi rãnh trượt. Vì thế chuyển 
động lăn có liên kết với một chuyển động trượt. Do đó ổ lăn bắt 
buộc phải được bôi trơn. 


I Dung dịch bôi trơn 


(6-144i1/(4/7)/191-)1.)/94/9)41:NaiL- .l0)/1oN‹ii4¡0.12]à1/o)( ƒ-p 





e Giảm ma sát e Tản nhiệt 
e Giảm chấn động va chạm e Loại bỏ các hạt mài mòn 
e Chống ăn mòn 








I1: Ro|1411.10184/9/11<-)/1<9Ä/)/)17/11-1s/.124s)/1/107.1109/)Ú£ 


e chịu áp lực e thay đổi độ nhớt ít 
e ít ma sát trong e điểm bốc cháy cao 
e không có axit và nước e điểm cháy cao 

e tính bám dính e giới hạn chảy thấp 


e không có các thành phần rắn _ s Tính bền chống lão hóa 








Tính chất của dung dịch bôi trơn. Độ nhờn (độ nhớt) là thước 
đo của ma sát trong của dung dịch bôi trơn xẩy ra giữa các phân 
tử dung dịch bôi trơn. Chất lỏng có độ nhớt cao (thí dụ như mật 
ong) thì đặc, những thứ có độ nhớt thấp (thí dụ như nước) thì lỏng 
(Hình 1, trang 386). 

Giới hạn chảy là nhiệt độ mà tại đó các dung dịch bôi trơn dưới 
điều kiện thử nghiệm còn chảy. Điểm bốc cháy là nhiệt độ mà tại 
đó dung dịch bôi trơn phát triển thành khí có thể cháy. Tại điểm 
cháy dung dịch bôi trơn hình thành khí đốt tiếp tục tự cháy sau khi 
bắt lửa. Điểm bắt lửa là nhiệt độ mà tại đó một hỗn hợp khí của 
dung dịch bôi trơn - hỗn hợp không khí tự bốc cháy. 


385 








Hình 3: Ma sát lỏng (Ma sát nhớt) 


Cổ trục 





Ma sát trượt 
giữa cổ trục và 
bạc (cút xi nê) 


Bạc 


Hình 4: Ma sát trượt 


Con lăn trụ Ma sát lăn 





Hình 5: Ma sát lăn 


Vòng ngoài ổ bi 





Hình 6: Ma sát trượt và lăn 


Ma sát và chất bôi trơn 




















Các loại dung dịch bôi trơn Bảng 1: Chất bôi trơn lỏng (trích) 

Dung dịch bôi trơn dạng lỏng. Dầu khoáng Nhóm | Ký hiệu Các loại dung dịch bôi trơn 
sản hoặc các loại dầu tổng hợp thường được sử dung dịch/ - Đặc tính - Ứng dụng 
dụng làm dung dịch bôi trơn (Bảng 1). Biểu tượng 

Dầu khoáng sản có nguồn gốc từ dầu mỏ và Dầu AN_. |Dâu bôi trơn thông thường không 
bao gồm các chuỗi hydrocarbon có độ nhớt cao 2105 ng 00/1/1111, 
hơn và thấp hơn tùy thuộc vào chiều dài chuỗi 04c U0U CC 

phân tử. Dầu khoáng sản có chứa các chất bổ C _.. | Dầu bôi trơn chống lão hóa không 
sung (chất phụ gia) giữ được độ nhớt không DJ 6001016000110 

thay đổi, đặc biệt là trong một phạm vi nhiệt Dầu PG . | Dầu Polyglykol với tính năng ma sát 


tổng hợp hỗn hợp tốt, sức đề kháng lão hóa 


độ rộng hơn, thí dụ tăng cường độ nén và khả cao, Một phẩn có tiế trấn yátinUớc, 


năng chống lão hóa (Hình 1). Tùy loại, chúng có 


„ 5 t2 _2 0C £tÃ 0 SỊ Dầu Silicon, đặc biệt phù hợp cho 
thể được sử dụng giữa -20°C đến 100°C. nhiệt độ cao và thấp, ky nước (không 


hòa với nước), sức bền lão hóa tốt 














Dầu khoáng sản qua các chất phụ gia có 
thể thích ứng được trong một phạm vi 
nhiệt độ. 















Bảng 2: Chất bôi trơn rắn 


























Dầu tổng hợp chủ yếu có nhiều tính năng Màu | Nhiệt độ | Độ bền đối với | Hệ số 
thuận lợi hơn về mặt tương quan giữa độ nhớt- làm việc | Hóa Ăn | masát 
nhiệt độ và có sức chống lão hóa cao hơn so % chất | mòn | trượt/ 
với dầu khoáng, nhưng lại đất tiền. Than chì đen |-120 đến | rấttốt| tốt |0,1 đến 
Mỡ bôi trơn. Mỡ bôi trơn được làm từ các loại (Grafit) xám +600 0,2 
dầu khoáng sản hay dầu tổng hợp, được làm molypđen| đen |-100đến| tốt | kém |0,04đến 
đặc với xà phòng bari, natri, và lithium thành đisulfua xám +400 0,09 
dung dịch bôi trơn dạng nhão. Chúng được sử (MoS,) 








dụng trong ổ bi và ổ bạc trượt, thí dụ như khi 
các ổ này phải được bít kín chống bụi. 

Dung dịch bôi trơn rắn. Chất bôi trơn rắn được 
sử dụng, nếu màng phim của các loại dầu bôi 
















Dầu chảy 
như mật 


——>— 
= 


trơn hay mỡ bôi trơn không thể hình thành do sẽ 
tốc độ trượt thấp hoặc khi nhiệt độ hoạt động : = de ng 
rất thấp hoặc rất cao (Bảng 2). Dung dịch bôi € xi9 p0 





trơn rắn được sử dụng thí dụ như bột than chì, 
molypđen đisulfua (MoS.) và nhựa PTFE. Các 
hạt của bột than chì và MoS. có dạng tấm nhỏ. Hình 1: Sự lệ thuộc của độ nhớt vào nhiệt độ 
Trong khe bôi trơn chúng làm bằng phẳng mặt 

nhấp nhô của vật liệu và trượt lên nhau (Hình 

2). Chất bôi trơn rắn thường được trét dưới Những hạt tấm nhỏ của dung dịch 
dạng bột nhão hoặc keo sơn (sơn trượt) trên bôi trơn trượt lên nhau 

bề mặt. Trong dạng bột nhão chúng được kết 
hợp với dầu và được sử dụng để bôi trơn trong 
phạm vi ma sát hỗn hợp, thí dụ, cho bộ truyền 
động trục vít và ốc vít. Keo sơn là chất bôi trơn 
rắn được kết hợp với nhựa cứng. Chúng bôi 


Nhiệt độ ——œ 





trơn trục ren và đường trượt. Hình 2: Khe hở với chất bôi trơn rắn 






1. Lực cần thiết để di chuyển bàn trượt dụng cụ là _ 5. Nguyên nhân nào có thể gây ra hàn dính (gặm 
bao nhiêu nếu F,= 8 kN, hệ số ma sát = 0,09? mòn) trong quá trình trượt? 
2. Người ta phân biệt bao nhiêu loại ma sát? 6. Độ nhớt của chất bôi trơn là gì? 
3. Loại ma sát nào xảy ra trong một ổ bi rãnh? 7. Chất bôi trơn rắn được sử dụng trong trường 
4. Chất bôi trơn có nhiệm vụ gì? hợp nào? 





386 


Bợ trục bạc trượt (Ổ trượt) 





5.6.2 Bợtrục (ổ H001 4) 


Bợ trục dẫn hướng và đỡ trục truyền và cốt, bị tác dụng bởi lực 
hướng tâm và dọc trục. Theo loại ma sát sinh ra giữa các chỉ tiết 
máy, ta phân biệt được bợ trục bạc trượt và ổ bi (Hình 1), theo 
chiều của các lực tác dụng ổ đỡ và ổ chặn (Hình 2). 


CN.VN: .l((014.:14./1.001(05:/1.0))) 


Với bợ trục bạc trượt, cổ trục quay trong một bạc lót hay ống lót 
(Hình 1). Các lực F mà bợ trục phải chịu tác động, tạo ra một lực 
ma sát F, khi quay, lực này tác động ngược lại chiều chuyển động 
(Trang 384). 








Để giữ được lực ma sát nhỏ và nhờ đó mômen xoắn ma sát 
cũng nhỏ, phải có đủ dung dịch bôi trơn giữa các bề mặt trượt. 





Ta phân biệt bôi trơn thủy động và thủy tĩnh. 


 Bôi trơn thủy động 

Trong bợ trục bạc trượt với bôi trơn thủy động, màng bôi trơn được 
sinh ra bởi chuyển động quay của cổ trục (Hình 3). Khi trục bắt 
đầu chạy, cổ trục và ống lót ổ trục chưa hoàn toàn cách nhau bởi 
màng (lớp phim) bôi trơn (Ma sát hỗn hợp). Với tốc độ tăng dầu 
bôi trơn cung cấp phía bên không chịu tải được cổ trục kéo vào 
khe bôi trơn hẹp. Áp lực tăng trong khe bôi trơn làm cho cổ trục 
được nâng lên và do đó làm giảm ma sát. Với tốc độ trượt đủ lớn, 
khoảng cách giữa các phần trượt đủ lớn để cổ trục nổi trên màng 
dầu (Ma sát lỏng). 

Ổ trượt nhiều mảnh có nhiều khe bôi trơn (Hình 4). Đối với vị trí 
lệch tâm của cổ trục, lực dầu bôi trơn được tạo thành ở những khe 
bôi trơn bị ảnh hưởng, lực này đẩy cổ trục về tâm ngay lập tức. Ổ 
trượt hướng tâm với bôi trơn thủy động có các phân đoạn nghiêng 
có thể chịu được lực dọc trục rất cao, thí dụ như bợ trục đứng của 
tua bin nước (Hình 5). 


Thiết bị bôi trơn 

Các dung dịch bôi trơn phải được cho vào bợ trục bạc trượt qua 
các lỗ dầu và bọng bôi trơn. Những lỗ và túi dầu nên ở bên không 
chịu tải. Mỡ bôi trơn có thể được ép, thí dụ, thông qua các vú mỡ 
(vòi bơm mỡ) hoặc thông qua đường ống dẫn nhỏ từ một hệ thống 
bôi trơn trung tâm đến các vị trí bợ trục (ổ trục). 

Trong bợ trục bạc trượt với bể dầu bôi trơn, dầu từ các bộ phận 
quay, chẳng hạn như vòng nhúng hoặc đĩa bôi trơn, được đưa đến 
các điểm bôi trơn. 

Trong trục chịu tải cao, sự bôi trơn đầu tuần hoàn đảm bảo đủ 
lượng chất bôi trơn. Bằng máy bơm dầu được ép với áp lực từ 0,5 
và 3 bar vào khe chứa dầu. 

Từ đó nó chảy trở lại vào các bể chứa dầu. Đối với ổ trượt chịu tải 
trọng cao nên sẽ trở thành rất nóng, dầu phải được làm nguội 
trong bộ làm mát dầu. 


387 








Ổ trượt 


Hình 1: Ổ trượt và ổ bi 


Trục máy 







“tác động 
dọc trục 





— kÀ trục í 
Ổtrượthướngtâm  Ổbi dọc trục 


Hình 2: Ổ đỡ và ổ chặn 


Cổ trục 
Bạc lót 
Dẫn dầu bôi 


trơn vào 

Nêm bôi trơn 
Phân chia áp suất 
trong nêm bôi trơn 





Hình 3: Phân chia áp suất trong nêm 
bôi trơn 


trơn vào 






Nêm bôi trơn 


Phân chia áp suất 
trong nên bôi trơn 


Hình 4: Ổ trượt thủy động nhiều mảnh 


Nêm bôi 
trơn rãnh 


Phân chia áp suất 
E trong nêm bôi trơn 







Vành MÌ 


=—= 





Vỏmáy Phân đoạn nghiêng Bi (đạn) 


Hình 5: Bợ trục hướng tâm với các 
phân đoạn nghiêng 


Bợ trục bạc trượt 





 Bôi trơn thủy tĩnh 

Trong bợ trục bạc trượt với bôi trơn thủy tĩnh, dầu bị ép vô các túi 
dầu, các túi này được phân phối trên chu vi của ổ trượt (Hình 1 và 2). 
Ở đây mỗi túi được cung cấp với một khối lượng dòng chảy đều. Áp 
lực dầu được tạo ra bên ngoài ổ trượt từ các bơm đặc biệt. 

Khi trục chịu tải, tâm trục bị đẩy về hướng lực tác động. Bởi vì khối 
lượng dòng chảy đều, áp lực tăng về phía có khe hẹp, áp lực giảm về 
phía khác. Nhờ vậy, trục được đẩy trở lại vào tâm ổ trượt. Ngay cả lúc 
dừng lại và khởi động ban đầu thì trục và ống lót không chạm vào 
nhau. Do đó, sự trượt bị giật xóc (hiệu ứng dính trượt) được loại trừ. 
Bôi trơn thủy tĩnh được dùng thí dụ như trục chính máy tiện, nơi yêu 
cầu năng lực chịu tải lớn và độ đảo có độ chính xác cao. 





Ưu điểm 4111/12) 83/1111) 
se. Không mòn lúc khởi động e_ Phức tạp, thiết bị bôi trơn 
đắt tiền 


e Tăng nhiệt ít 
e_ Độ chính xác cao cho độ đảo 
e. Không có hiệu ứng trượt bị giật xóc 


e Cần thiết theo dõi cẩn 
thận hệ thống bôi trơn 





I Bợ trục bạc trượt ít bảo dưỡng và không cần bảo dưỡng 
Bợ trục bạc trượt ít bảo dưỡng. Chúng có một kho dự trữ chất bôi 
trơn, đủ cho một thời gian dài, thí dụ, trong nhiều tháng. 

Hệ thống bôi trơn tự động được sử dụng ngoài các bợ trục bạc trượt 
còn có ổ lăn (Trang 390) và bộ phận dẫn hướng (Trang 396) và được 
xây dựng thành hệ thống bôi trơn một điểm hay hệ thống bôi trơn 
nhiều điểm. 

Hệ thống bôi trơn một điểm có thể được điều khiển bằng van điện 
hóa. Khi vặn một vít kích hoạt, thí dụ như rơi một viên ZnMo thiêu kết 
vào axít citríc và hình thành với nó một thành phần mạ kẽm (Hình 
3). Viên này được phân hủy tạo ra khí hydro. Do áp suất khí sinh ra, 
màng nở lớn và di chuyển các pittông phân ly. Điều này làm cho chất 
bôi trơn (mỡ hoặc dầu) có phía trước của pittông bị ép từ từ vào điểm 
bôi trơn. Hệ thống bôi trơn nhiều điểm thường được kéo bởi động 
cơ có hộp số nhỏ. 

Bợ trục bạc trượt không cần bảo dưỡng. Trong các ổ này, kho dự trữ 
chất bôi trơn hiện có đủ cung cấp cho hết tuổi thọ của ổ trục (Hình 
4). Ổ trượt không cần bảo dưỡng, thí dụ từ nhựa có chứa chất bôi 
trơn PTFE, bợ trục bạc trượt thiêu kết ngâm tẩm chất bôi trơn cũng 
như ổ trượt với các lớp chạy chứa các chất bôi trơn rắn. 

Ổ trượt hỗn hợp không cần bảo dưỡng cũng có thể bao gồm một vỏ 
thép đỡ với lớp phủ bằng đồng thiêu kết. Trong lớp phủ, các chất bôi 
trơn rắn có chứa than chì được phân bố mịn (Hình 5). 

Bên cạnh đặc tính cơ học tốt, ổ trượt như thế còn có ma sát thấp và 
phù hợp với nhiệt độ lên đến 3509C. 


Vật liệu bôi trơn 

Vật liệu ổ trục, vật liệu cổ trục và chất bôi trơn trong ổ trượt phải được 
phối hợp với nhau. 

Các hợp kim thích hợp cho vật liệu ổ trục là đồng, thiếc, chì, kẽm, 
nhôm và các kim loại thiêu kết, chất dẻo như polyamide, cho các mục 
đích thấp là gang với graphít (than chì) tấm. 


388 


Túi dầu 











áp suất trong 
túi dầu Dầu ra 


Hình 1: Bợ trục dọc trục đỡ thủy tĩnh 


Vòng đệm đỡ 
(Ghép chặt với 
trục máy) 


Nhiều túi dầu phân 
bố ở chu vi 










Dầu vào Rãnh vòng 
b {vòng rãnh) 
Hình 2: Ổ đứng thủy tĩnh (Ổ trượt 


hướng trục thủy tĩnh) 


Đai ốc kích 
hoạt 


Vòngtháp axit 
citric 









Màng 
Pittông 
phân ly 
Khí hydro 
Chất bôi 
trơn 


Viên ZnMo 
Khóa vặn 


Hình 3: Thiết bị châm dầu tự động 


Dự trữ chất bôi trơn Bạc thiêu kết 


Ổ trục bằng chất thiêu kết) 
⁄ 


“6 Trục 
¿ 


















l | máy 
v2/77 


Hình 4: Ổ trượt thiêu kết không cần 
bảo dưỡng 


Ống bạc bợ trục Z 





Vỏ thép đỡ 
Hình 5: Kết cấu bợ trục không cần 
bảo dưỡng 


Ổ trượt 





 GI0)121109-1eii/1/e)011-00eoNe-loio:.1d-j.1,/ 7-10: 





e Độ bền mài mòn cao 

e Có đặc điểm chạy khẩn cấp tốt (Sức chịu mòn ma sát tốt) 

e Độ dẫn nhiệt cao 

e Khả năng thấm ướt tốt qua chất bôi trơn 

e Khả năng nhận những hạt lạ của vật liệu khác do mài mòn 
nằm chìm vào. 








Ổ trượt nhiều lớp thường được sử dụng cho trục máy chịu tải, tốc 
độ cao, chẳng hạn như trục khuỷu (Hình 1). Chúng bao gồm một 
vỏ thép và mang nhiều lớp kim loại mỏng. Chúng có khả năng 
chịu tải cao với không gian lắp nhỏ. 

Áp suất bề mặt cho phép của vật liệu bạc trượt rất khác nhau. Trị 
số thực nghiệm có thể được lấy từ các bảng (Bảng 1). 

Các áp suất bề mặt P càng lớn, khi lực F lớn hơn và bề mặt chịu 
lực A nhỏ đi là: 


+»| “Ti 


Ấp lực bề mặt n= 





Bề mặt chịu lực A tương đương với diện tích chiếu của cổ trục 
(Hình 2). 
Thí dụ: Một cổ trục với một đường kính đ= 50mm và chiều dài  =40mm 
chịu một lực F = 50 kN. Vật liệu nào phải được sử dụng theo bảng 1? 
t Bũ ñủữ 
d-! 5ũmm-40rwmn 


Lời giải: ø = 2 = #5 NjInum” 


Vật liệu phù hợp cho bợ trục bạc trượt G-CuSn12 với P= 25 N/mm* 
Công ma sát W, sử dụng trong các ổ trục (Trang 384) được chuyển 
đổi thành năng lượng nhiệt. 
Thí dụ: Một bợ trục bạc trượt bằng SnSb12Cu6Pb chịu một lực F = 15 
kN. Ổ trượt phải có kích thước d và # nào khi biết rằng đ ~ 0,8 - 8. 
Nế s36 F_ˆ TtRŨUUN 5 
Lời giải: Ä « = = = nỊ 
¡giải: Á ¬" NN an TÔ mm 
A« z I=ỒÒ0,H":1:1= 08:72 
+ TRHEIE- 
«lá rên "| 3Š nrưm 


xỈ= Íl,Ê : / § UP ae KẾ. chọn d « #ñ mm 





Vỏ đỡ bằng thép 









Lớp chịu lực 0,2mm 
đến 0,3mm 


Rãnh dầu 


Cựa ønÌ 
=...P) 





Lớp kền 
< 0,001mm 
Lớp trượt 0012mm 
đến 0,020m Mr = 






Túi dầu Lỗ khoan dầu Vai 





Hình 1: Ổ trượt nhiều lớp 





Bảng 1: Áp suất bề mặt cho phép 





Vật liệu P,„ bằng N/mm? 





SnSb12CuóPb 15 
PbSb14Sn9CuAs 12,5 
G-CuSn12 25 
EN-GJL-250 5 
PA 66 7 














Cổ trục 





Mặt phẳng chiếu 


Hình 2: Mặt phẳng chiếu 








1. Nguyên nhân nào gây ra trượt bị giật xóc (hiệu 
ứng stick-slip)? 

2. Lớp màng bôi trơn được hình thành như thế 
nào trong bợ trục bạc trượt với dầu bôi trơn 
bằng thủy động lực? 

3. Tại sao bợ trục bạc trượt bôi trơn thủy tĩnh 
chạy không bị mòn? 

4. Các ưu điểm và nhược điểm của bôi trơn thủy 
tĩnh so với bôi trơn thủy động? 

5. Tại sao phải sử dụng bộ làm nguội dầu, khi 
dầu bôi trơn bị làm nóng lên? 


6. Nguyên nhân nào có thể gây ra sự tăng nhiệt 
mạnh của dầu bôi trơn? 

7. Bôi trơn dầu luân chuyển hoạt động như thế 
nào? 

8. Những vật liệu nào được sử dụng làm vật liệu 
bợ trục bạc trượt? 

9. Vật liệu nào cho ổ trục (Bảng 1) có thể được 
sử dụng nếu kích thước cổ trục của một trục 
máy là đ= 30mm và 8 = 25mm và chịu một 
lực F= 9 kN? 





389 





Ổ bi 





Lš. vo 0010) 


Ở ổ bị, lực truyền từ cổ trục đến vỏ máy qua các con lăn, chúng lăn 
giữa hai vòng lăn trong và ngoài (Hình 1). Qua đó ma sát lăn sinh 
ra nhỏ hơn ma sát trong bợ trục bạc trượt. Đặc biệt ổ bi có lợi thế 
so với bợ trục bạc trượt với dầu bôi trơn thủy động là ma sát nhỏ 
hơn ở tốc độ thấp và khi khởi động. 

Bi, bi trụ, bi côn, bi thùng và bi đũa được sử dụng làm con lăn (Hình 
2). Các con lăn có thể được sắp xếp một hoặc hai hàng (hai dãy). 
Vòng cách giữ các con lăn với một khoảng cách đều nhau và ngăn 
chặn con lăn rơi ra khi tháo rời ổ lăn. 

Vòng ổ lăn và các con lăn được làm bằng thép chịu lực, thí dụ 100Cr6 
hoặc 100CrMo6. Rế (lồng ổ trục) được làm bằng thép hoặc tấm đồng 
thau, thau rắn hoặc nhựa polyamit. 





Vòng lăn 


Con lăn 


Rế 






Hình 1: Tên gọi ở ổ lăn 


Ỉ Trụ Côn 
Đũa kim h 
Hình 2: Con lăn 





Ưu điểm so với bợ trục bạc trượt 


Nhược điểm so với bợ trục bạc trượt 


e Ma sát và độ tăng nhiệt thấp, tiêu thụ chất bôi se Nhạy cảm với chất bẩn, va đập, bụi bẩn và nhiệt 


trơn ít độ cao 


e Khả năng chịu tải cao ở tốc độ thấp e_ Tiếng ồn tăng hơn 
e Khả năng tráo đổi được cho nhau theo kích ạ Đường kính lắp ổ lớn hơn 


thước được chuẩn hóa 
e Cân bằng sự uốn cong của trục máy với vòng bỉ 
nhào 


e_ Khả năng chịu tải ít hơn ở cùng kích thước lắp 
ráp và độ giảm chấn thấp 








Ổ lăn tổ hợp (Ổ lăn lai). Nếu một ổ lăn được 


lắp với yêu cầu cao nhất cho việc chạy chính Bảng 1: So sánh đặc tính vật liệu 


xác, tốc độ, độ cứng vững, chẳng hạn như = = TSRrTẾ = 
A ( ` TÁC cử, Sv CA ì ông số đặc trưng ép ổ bỉ ilic nitrua 


ổ bi với con lăn gốm được sử dụng (Trang 


ệ 3 Ĩ 
274). Vì các vật liệu khác nhau của vòng và 7,8 giem 
các con lăn nên các ổ này được gọi là ổ lăn 12 - 1E 
tổ hợp hay ổ lăn lai (Hybrid). Độ cứng HV10 T00 kạlmmẺ 


ñ,4: 1 *“ñ1-m[ 1ữ#i1-m 
(Dẫn đện)_ |Khôngdänđiện 


Con lăn gốm được làm bằng từ silic nitrua 
(Si.N,). Nó có tỷ trọng thấp hơn và độ giãn nở 
nhiệt ít hơn so với con lăn bằng thép. Ngoài 
ra nó cũng cứng hơn, cách điện, có độ bền 
nén cao và đòi hỏi ít về việc bôi trơn (Bảng 1). 
Do tỷ trọng thấp nên các lực ly tâm của con lăn trên vòng ngoài 
và do đó lực ma sát nhỏ hơn đáng kể. Vì thế ổ lăn tổ hợp không 
nóng và cho phép tốc độ cao (Hình 3). Qua việc giãn nở ít hơn, các 
ổ được lắp với ứng lực nên lực ma sát và nhiệt độ hoạt động thấp 
hơn. Độ cứng và độ nén cao cũng như xu hướng bị gặm mòn vì 
ma sát của sự phối hợp vật liệu thép-gốm cho ra độ cứng cao hơn 
và sức chịu ăn mòn lớn. 

Ổ lăn toàn bộ bằng gốm. Với ổ lăn toàn bộ bằng gốm thì các vòng 
đều được làm bằng silic nitrua (Si.N,). Các ổ này có tính chống ăn 
mòn đối với nhiều axit và kiểm, chịu nhiệt đến 800°C và không có 
từ tính. Nếu được lắp trong máy bơm, các ổ này có thể được bôi 
trơn với môi trường được chuyển tải, thí dụ như nước hay axít. 


390 


Điện trở c 
_ 86 Nimmf ` 
Môẩun đàn hồi E 310 kNimmẺ 


3: 1ữư%⁄ 


SIM Ninưn? 














Viên bí thép 

















Chênh lệch về nhiệt độ ——= 





5000 























1 500Omin - ! 
10000 20000 


Số vòng quay ——= 


Hình 3: Nung nóng ổ lăn 


Các loại ổ lăn 





Các loại ổ lăn 

Theo các hình dạng cơ bản của con lăn người ta 
phân biệt ổ bi và ổ đũa (Hình 1). 

Ổbi 

Ổ bi rãnh loại một và hai dãy thích hợp cho tải 
trọng hướng tâm vừa và tải trọng dọc trục nhỏ và 
tốc độ cao. 

Ổ bi đỡ- chặn có thể chịu các lực dọc trục theo một 
hướng và lực hướng tâm. Chúng thường được cài 
đặt từng cặp và dự ứng lực. 

Ổ bi chặn và ổ đũa chặn chỉ có thể chịu lực dọc 
trục. Chúng được cài đặt kết hợp với ổ bi đỡ. 

Ổ đũa 

Ổ đũa hình trụ được sử dụng cho tải hướng tâm 
cao và trục lớn. 

Ổ đũa côn có thể chịu lực hướng tâm lớn cũng như 
lực dọc trục theo một hướng. 

Chúng thường được cài đặt từng cặp. 

Ổ bi hai dãy tự chỉnh, ổ đũa hai dãy tự chỉnh, ổ 
bi hình trống (ổ đũa cầu) và bạc đạn nhào bỉ trụ 
hướng tâm có thể bù đắp cho sự lệch tâm, điều 
này được tạo ra chẳng hạn như lỗi chế tạo và trục 
bị bẻ cong. 

Ổ đũa kim cần kết cấu có không gian nhỏ. Nó có 
thể được cài đặt mà không cần vòng ổ lăn giữa trục 
và vỏ máy (Vành bi kim). 


Lắp đặt ổ lăn 

Bợ trục lắp chặt và bợ trục lắp lỏng (Ổ trục cố 
định và ổ trục di động). Khi lắp đặt trục máy thì 
ổ trục cố định thường là ổ bi lắp chặt, ổ khác là ổ 
lắp lỏng (Hình 2). Cả hai ổ được chịu tải bởi các lực 
xuyên tâm. Ổ lắp chặt chịu toàn bộ lực dọc trục, 
trong khi ổ lắp lỏng có thể di chuyển theo hướng 
dọc trục khi trục giãn nở. Điều này ngăn chặn việc 
chịu căng tải của con lăn trong các vòng. 





Ổ đũa hình trụ mà không có vành bi chạy và 
bạc đạn đũa (ổ đũa kim) có thể tự cân bằng 
các chuyển vị dọc trục trong ổ trục. 





Cơ cấu dẫn hướng đối nghịch. Ở cơ cấu dẫn hướng 
đối nghịch, cả hai ổ trục chịu lực dọc trục, nhưng chỉ 
trong một hướng (Hình 3). Cách bố trí này không 
cho phép một dịch chuyển hướng trục khi nhiệt độ 
thay đổi. Do đó, chỉ áp dụng cho trục ngắn. 

Bợ trục nổi (Ổ trục nổi). Ở bợ trục nổi khe hở lắp 
ghép được qui định trước từ0,5mm đến 1mm. Nhờ 
vậy, giá thành lắp ráp giảm. Tại mỗi thay đổi hướng 
của lực dọc trục, các trục có thể bị đẩy một ít. Ổ trục 
nổi cũng thích hợp cho trục ngắn (Hình 4). 


391 





ồ bị đỡ (Ổ 









rãnh sâu, bạc 
đạn rãnh sâu) 


bi 















Ổ bi hai dãy tự 
chỉnh (Vòng bi 
nhào, bạc đạn 





Ổbi chặn (Vòng 
bi chà, bạc đạn 
chà - 








Rõ) 





Ổ đũa hai dãy 
tự chỉnh (Vòng 
bitrunhào) - 








Ổ đũa chặn 


(Vòng bi trụ chà) _ hình trống 


Hình 1: Các loại ổ lăn 


le 


Ổ đũa kim (Vòng 
bi đũa kim hướng 
tâm, bạc đạn đũa 
hướng tâm) 





250777/2G11/7/772776 


Zĩ 





Hình 4: Ổ 


HN») 





chuyển dọc trục Ƒ 
Hình 2: Ổ trục lắp chặt và ổ trục lắp lỏng (di động) 





trục lơ lửng (tự do) 





Ổ đũa kim chặn 
(Vòng bi đũa 
kim hướng trục, 
bạc đạn đũa 
hướng trục) 


Nhu 





di 





I Tương quan vòng quay (Tương quan 
giữa chuyển động và hướng tải) 

Đối với ổ lăn không tháo rời được sử dụng làm 
ổ trục di động, một vòng ổ lăn phải được dịch  chuvichiutải 
chuyển dọc trục. Điều này đòi hỏi một mối ghép  ởvòng trong 
dung sai lỏng (rơ) giữa vòng ổ và trục hoặc vỏ 

máy. Nơi mà một dung sai lỏng (rơ) có thể xuất 

hiện tùy thuộc vào sự tương quan vòng quay. Ta NT tà 
hiểu tương quan vòng quay là sự chuyển động B 

của vòng ổ lăn tương quan đến chiều tải. Người Ông căng đái 
ta phân biệt là tải chu vi và tải điểm. BÉ 


Vỏ máy (đứng) 


Tải chư vi là khi trong một vòng quay của ổ trục, Trục (đứng) 
tại mỗi điểm của đường vòng ổ lăn đều chịu tải  Tảiđiểmở 

một lần (Hình 1, trên: vòng trong, dưới: vòng vòng trong 
ngoài). Các vòng nào chịu một tải trọng chu vi, 












Trục máy 
(quay) 


Tải điểm ở 
vòng ngoài 


Ghép vừa hoặc 
`, ghép chặt 


Tải chu vi ở 
vòng ngoài 


Dây đai phẳng 


phải được ghép nối chặt hơn khi tải càng lớn. Ở _ Hình 1:Tương quan vòng quay 


một mối ghép lỏng giữa các bộ phận, sẽ có thể 

đưa đến việc “di chuyển” các vòng ổ lăn theo hướng chu vi, do vậy 
vòng ổ lăn và vỏ ổ sẽ bị hư hại (Ghép gỉ sắt). 

Tải điểm là khi tải luôn luôn hướng đến cùng một điểm của vòng 
ổ (Hình 1, trên: vòng ngoài, dưới: vòng trong). Trong khi chịu tải 
vòng ổ lăn không di chuyển. Nó có thể được lắp với độ hở nhỏ và 
sau đó có thể dịch chuyển dọc trục. 


Lắp ổ lăn 

Giữa các con lăn và các vòng ổ lăn thường có một độ hở theo hướng 
trục và hướng tâm (Hình 2). Độ hở này được gọi là khe hở ổ trục. 
Độ hở hướng tâm bị giảm khi lắp ráp ổ lại vì lắp ghép với độ dôi 
qua giãn nở nhiệt của các cấu kiện trong quá trình vận hành. Độ 
hở còn lại trong điều kiện vận hành được gọi là độ hở vận hành. Độ 
hở vận hành càng nhỏ, thì dẫn hướng qua các ổ trục càng chính 
xác hơn. Dẫn hướng chính xác của trục chính một máy công cụ 
đạt được bằng cách các ổ trục như thế được thực hiện với ứng 
suất ban đầu, có nghĩa là với độ hở vận hành âm. Ứng suất ban 
đầu đạt được qua dịch chuyển dọc trục của vòng với đai ốc điều 
chỉnh hoặc bằng cách chèn vòng đệm (Hình 3). Đối với ổ lăn có 
lỗ khoan côn và đuối kẹp, điều chỉnh độ hở ổ lăn bằng cách siết 
chặt một đai ốc kẹp. 





Các chú ý đặc biệt khi lắp ráp ổ lăn: 


e Ổ lăn rất nhạy cảm với ô nhiễm và ăn mòn. Do đó khi lắp ráp 
phải chú ý rất nhiều về sự sạch sẽ. Các ổ lăn phải luôn luôn 
được bảo quản trong bao bì gốc của chúng. Dầu chống ăn 
mòn dính vào ổ trục, cho đến khi lắp ráp mới được chùi đi 
nếu cần thiết. 

e Khi lắp ráp một ổ trục điều được chú ý trên hết là lực ép vào 
không được truyền qua các con lăn (Hình 4). Các ống lắp ráp 
vì thế phải luôn được đặt vào vòng ổ lăn với lắp ghép chặt. 

e Với máy ép cơ khí hoặc thủy lực, ổ lăn có thể được lắp một 
cách nhanh chóng và chắc chắn (Hình 5). 








392 


Độ hở hướng tâm, Độ hở dọc trục 











Hình 2: Độ hở ngang và dọc 


_ Vòng đệm lót chính xác 








Hình 3: Ổ trục với ứng suất ban đầu 


Ống lắp ráp 









Ghép chặt ở Ghép chặt ở 
vòng trong vòng ngoài 


Hình 4: Lắp ráp với ống lót ép 


<— Dầu áp lực 





Xi lanh ép 





Hình 5: Lắp ráp với máy ép thủy lực 


Ổ lăn 





Các khả năng lắp ráp khác cho ổ lăn 





e Trong các ổ lớn hơn, lực ép cũng lớn hơn. Vì thế trước khi lắp 
ráp chúng được nung nóng trong bồn dầu hoặc với một thiết 
bị sưởi làm nóng từ 80°C đến 100°C, 

e Ổ trục với lỗ côn được gắn chặt với cổ trục côn của trục máy 
hoặc với một ống siết xẻ rãnh trên trục hình trụ (Hình 1). 

e Ổ lăn lớn với lỗ côn có thể được lắp ráp bằng phương pháp 
thủy lực (Hình 2). Trong trường hợp này, dầu bị ép giữa hai bề 
mặt lắp ghép. Qua đó các vòng trong sẽ nở ra một chút. Sau 
đó, các ổ được đẩy ra bằng tay hoặc với pittông ép hình vành 
khăn trên đầu trục. 








I Tháo các ổ lăn 

Để tháo những ổ lăn thì các loại cảo thích hợp được sử dụng. Điều 
lưu ý là, các lực tháo không được truyền qua các con lăn (Hình 3). 
Ổ lăn gắn trên ống xiết kéo có thể dễ dàng tháo ra bằng cách xiết 
chặt đai ốc nén (Hình 1). Với phương pháp thủy lực, ổ lăn cố định 
lớn có thể được tháo ra (Hình 2). 


I Bôi trơn ổ lăn 
Trong ổ lăn, dung dịch bôi trơn hình thành một lớp tách biệt giữa 
các con lăn và các vòng của ổ. Ngoài ra, dung dịch bôi trơn còn bảo 
vệ ổ trước sự ăn mòn và ngăn ngừa sự xâm nhập của chất bẩn khi 
bôi trơn bằng mỡ. 





Để bôi trơn ổ lăn, chỉ được sử dụng chất bôi trơn do các nhà 
sản xuất đề nghị. 





Mỡ bôi trơn. Vì khả năng bôi trơn thêm đơn giản và bít kín tốt nên 
đa số ổ lăn được bôi trơn với mỡ, do đó một nửa của khoang trống 
chứa đầy những mỡ. Ổ lăn với vòng kín đã nhận đầy mỡ từ nhà sản 
xuất, đủ cho tuổi thọ của ổ. 

Dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn chỉ được sử dụng cho ổ lăn, khi nhiệt ma 
sát được chuyển đi vì tốc độ cao, hoặc vì các chỉ tiết máy lân cận, thí 
dụ như các bánh răng trong hộp số cũng được bôi trơn bằng dầu. 
Tùy thuộc vào nguồn cung cấp dầu bôi trơn người ta phân biệt bôi 
trơn với bồn dầu, dầu bôi trơn tuần hoàn, phun sương dầu bôi trơn 
và bôi trơn dầu với không khí. 

Trong bôi trơn bồn dầu, mỗi con lăn phía dưới chìm sâu tới phân 
nửa trong bồn dầu (Hình 4). Nhờ chuyển động quay nên tất cả các 
phần của ổ trục sẽ được cung cấp dầu đầy đủ. 

Khi bôi trơn tuần hoàn, dầu bôi trơn được cung cấp bởi một máy 
bơm dầu cho ổ trục (Hình 5). Dầu tràn ra từ ổ trục chảy thông qua 
ống dẫn trở lại trong các bồn chứa dầu. 

Đối với ổ lăn đặc biệt có tốc độ cao, phun sương đầu bôi trơn và 
bôi trơn dầu với không khí được sử dụng. Đối với phun sương 
dầu bôi trơn, dầu đang chảy liên tục được phun sương bằng khí 
nén và thổi đến điểm bôi trơn, trong bôi trơn dầu với không khí thì 
dầu được thổi trong những khoảng thời gian nhất định vào ổ trục. 


393 





Ống ráp xẻ rãnh 





KHANH 
Ống mở xẻ rãnh 
Hình 1: Siết ống ráp và ống mở xẻ rãnh 
(Ống kẹp chặt và ống lót rút tháo được) 


Dầu ép vô cho 


lắp ráp J Pittông vành khăn 







Dầu ép cho 
việc tháo dỡ 


Hình 2: Phương pháp thủy lực 





Hình 3: Tháo ổ lăn 


Đai ốc đổ dầu vào 








NG d3 Ñ 
C7 2.2) 


Bể dầu 


Hình 4: Bôi trơn bằng bể dầu 


Dầu vào 











Hình 5: Bôi trơn tuần hoàn 


Ổ lăn 










//%s 
4£ 


hiếm q 






















› my 




















Hình 1: Ổ trục của trục máy bơm 


Câu hỏi từ 1 đến 16 liên quan đến ổ trục máy 
bơm Hình 1. 


. Những loại ổ lăn nào được sử dụng trong các 


ổ trục máy bơm? 

Những loại ổ lăn nào được dùng như một 
ổ bi lắp lỏng? 

Tại sao ổ bi lắp lỏng lại cần thiết cho ổ trục 
máy bơm? 


4. Những loại bôi trơn nào được sử dụng? 


11. 
12. 


Vì sao chỉ tiết ở vị trí 3 nhô ra khi tháo nắp 
ổ trục (6)? 

Chỉ tiết 4 và 16 được tượng trưng bằng ký 
hiệu có nhiệm vụ gì? 

Vòng ổ trục nào của chỉ tiết số 8 có tải chu vi, 
khi trục bơm (1) luôn luôn chịu tải có cùng 
hướng lực? 

Làm thế nào đạt được không có độ hở giữa 
các chỉ tiết số 10, 12 và 15? 

Bợ trục số 8 được lắp ráp như thế nào? 


. Các chỉ tiết của ổ trục được tháo ra theo thứ 


tự nào khi bợ trục (12) được thay thế? 

Chốt ren (2) được dùng làm gì? 

Tại sao trục bơm (1) trong phạm vi ống chêm 
khoảng cách (17) có đường kính nhỏ hơn 
trong phạm vi chỉ tiết số 12? 


2 


œ1 








. Yêu cầu nào phải được thực hiện trên bề mặt 


của trục bơm (1) trong phạm vi của chỉ tiết 
số 4? 


. Vì lý do nào mà các cổ trục của trục bơm (1) 


có rãnh, ở nơi có các chỉ tiết số 8 và 12? 


. Làm thế nào có thể lắp ráp dễ dàng hơn, khi 


vòng ổ lăn của chỉ tiết số 8 chịu tải chu vi? 


. Tại sao trong phạm vi dưới của vỏ bơm (11) 


có rãnh? 


. Những ưu và nhược điểm của ổ bi đối với bợ 


trục bạc trượt? 


. Tại sao một ổ bi tổ hợp (ổ lăn lai) ít nóng 


hơn một ổ bi thông thường khi chịu tải bằng 
nhau? 


. Tại sao ổ trục của ổ bi chịu tải chu vi, phải 


được ráp với ghép chặt? 


. Người ta hiểu nghĩa khe hở vận hành là gì 


trong ổ bi? 


. Tải điểm có nghĩa là gì? 
. Điểm nào cần lưu ý khi lắp ráp một ổ bi? 
. Việc ráp một ổ bi với lắp ghép chặt sẽ có tác 


động nào vào khe hở ổ trục? 


. Ổ bi có độ căng ban đầu được lắp ráp như 


thế nào? 


. Việc gì cần lưu ý khi tháo một ổ lăn? 





394 





Ổ trục từ 





LC.VÃ-190./0/4(00(05./10/04 (110 4/00) 





Trong ổ trục từ, lực điện từ định tâm (Trang 417) trục máy cần bợ. 
Các rô to bằng sắt từ tính quay với trục mà không thể chạm vào 
stato, bởi vì nó nằm”“lơ lửng” trong từ trường của các cặp nam châm 
điện nằm đối đầu với nhau (Hình 1). 

Cảm biến giám sát liên tục các vị trí trung tâm của rôto (Hình 1). Các 
tín hiệu đo lường của các cảm biến được xử lý trong một bộ phận 
đánh giá điện tử. Khi có sai lệch của các rô to đối với vị trí mong 
muốn thì dòng điện kích thích được thay đổi qua bộ khuếch đại 
công suất trong cuộn dây của nam châm điện và rô to được quay 
trở lại vị trí mong muốn (Hình 2). 





Ổ trục từ có thể được thực hiện dưới dạng trục hướng tâm và 
ổ trục dọc trục. 





Ổ trục hướng tâm. Trong một ổ trục hướng tâm rôto gồm có một 
lõi sắt tấm dạng vòng. Phần cố định cũng bao gồm một lõi sắt tấm 
có chứa các cuộn kích từ (Hình 1). 

Ổ đẩy dọc trục. Rô to hình đĩa của một ổ đẩy dọc trục được làm 
bằng thép khối đặc. Trong stato có hai vòng nam châm và các cảm 
biến dọc trục (Hình 3). 

Để tránh rô to chạm nhau với stato, thí dụ trong trường hợp mất 
điện và do đó ngăn ngừa thiệt hại cho bề mặt của lõi sắt, các bạc 
đạn định vị được xây dựng theo hình thức ổ bi (Hình 4). Độ hở giữa 
các ổ định vị và các rô to nhỏ hơn độ hở ở trong ổ trục nam châm. 




















Ưu điểm của ổ từ đối với ổ bi và bợ trục bạc trượt 
Ổ nam châm Ổ lăn Bợ trục bạc trượt 
Ma sát rất ít ít trung bình 
Mài mòn không trung bình lớn 
Tiếng ồn khi chạy | không trung bình ít 
Sự nóng lên rất Ít ít trung bình 
Vận tốc ở chu vi đến 200 m/s đến 100 m/s đến 50m/s 
Bôi trơn Không có mỡ hoặc dầu dầu 

















Một ổ nam châm hoàn chỉnh bao gồm ít nhất hai 
ổ hướng tâm và các cảm biến hướng tâm có liên 
quan và một ổ dọc trục có tác dụng hai chiều với 
cảm biến dọc trục. 

Thí dụ ứng dụng: Ổ trục rô to có tốc độ cao 
trong máy ly tâm, máy bơm, máy nén khí, tuabin 
và trục máy công cụ gia công với tốc độ cao, 
buồng chân không trong ngành công nghiệp 
bán dẫn, nơi không được phép sử dụng dung 


Cảm biến cho 
ổ đẩy dọc trục 


Stato1 Rôto 


Bạc đạn định vị 2 (hướng tâm và dọc trục) 


Cảm biến2cho  Cuộn 
ổ hướng tâm 





Cuộn Rô to 
kích từ 


Trục máy Stato 








— Cảmbiến 
hướng tâm 
Hình 1: Bợ trục từ hướng tâm 


Tín hiệu 
chuẩn 








Rôto 
Tín hiệu cảm biến 


Hình 2: Mạch điều chỉnh của bợ trục từ 


Vỏmáy Stato Rôto Cuộnkíchtừ 













rôto và trục máy Cảm biến dọc 
_ be: =========TT[C 














Hình 3: Bợ trục từ hướng trục 


Bạc đạn định vị 1 (hướng tâm) 


Cảm biến 1 cho 


kích từ ổ hướng tâm 


Stato 2 Rôto 2 





dịch bôi trơn. Thông thường việc truyền động 
của trục chính máy công cụ lót bằng ổ nam 
châm được thực hiện qua một động cơ không 
đồng bộ nằm trên trục chính (Hình 4). 






1. Ổ nam châm hoạt động như thế nào? 
2. Nhiệm vụ của các bạc đạn định vị là gì? 





395 





⁄⁄ 
Ổ hướng 
Ổ đẩy dọc trục tâm2 


NỀN 


li ET II Ii 
22722 





Động cơ truyền động _ Ổ hướng tâm 1 


Hình 4: Trục chính máy công cụ với ổ nam châm 


Bộ phận dẫn hướng 





5.6.3 Bộ phận dẫn hướng 





Bộ phận dẫn hướng tạo ra chuyển động thẳng 
của các bộ phận máy, thí dụ như băng trượt ở 
máy công cụ (Hình 1). 





Bộ phận dẫn hướng phải có các đặc điểm sau: 

e Độ chính xác cao cho việc dẫn hướng với 
độ hở nhỏ và độ cứng vững cao 

e Khả năng điều chỉnh độ hở dẫn hướng 

e Ma sát thấp và ít mài mòn 

e Tính chất làm giảm xóc tốt như có thể, 

e Bảo dưỡng và khả năng bôi trơn đơn giản 

e Đệm kín chống bụi bẩn và phoi bào 








Dẫn hướng có thể được chia theo dạng của quỹ 
đạo dẫn hướng, theo hướng của các lực truyền 
thành dẫn hướng mở và đóng cũng như theo 
loại ma sát thành dẫn hướng trượt và lăn. 


I Các dạng dẫn hướng 

Theo dạng của quỹ đạo (đường) dẫn hướng, ta 
phân biệt ra dẫn hướng phẳng, dẫn hướng V, 
mộng đuôi én và dẫn hướng tròn. Để khai thác 
những lợi thế của một số dẫn hướng, có thể kết 
hợp lại các dạng khác nhau. 

Dẫn hướng phẳng rất dễ sản xuất. Ở vài ứng 
dụng nhất định, chúng cần một thanh chỉnh 
thêm để có thể điều chỉnh độ hở và một thanh 
khóa nhằm ngăn cản việc bàn trượt bị nâng lên 
(Hình 2). Dẫn hướng phẳng chỉ có thể chịu lực 
vuông góc với mặt dẫn hướng. 

Dẫn hướng V có thể cũng chịu được lực cắt 
ngang nhỏ vì có bề mặt nghiêng. Nếu bị mòn, 
nó tự điều chỉnh. Một thanh khóa ngăn cản việc 
nâng bàn dao lên. Dẫn hướng V thường được kết 
hợp với dẫn hướng phẳng (Hình 3). 

Mộng đuôi én ngăn chặn được việc bị nâng lên 
khỏi bàn do hình dạng của nó. Với một thanh 
chỉnh thêm người ta có thể điều chỉnh độ hở hoặc 
cân bằng độ mòn (Hình 4). Mộng đuôi én có bề 
cao thấp, nhưng chỉ phí sản xuất đắt. 

Dẫn hướng tròn có thể sản xuất dễ dàng và 
chính xác (Hình 5). Chúng có thể được bảo đảm 
chống lại xoay tròn thí dụ như bằng rãnh hoặc 
bằng cách kết hợp với các bộ phận dẫn hướng 
khác. 








Xe trượt 
Cữ chận 





Đường ray *§ 
dẫn hướng 





¬ 


Đai ốc khóa 


Bulong điều 
chỉnh 


Thanh nêm chặn 


Hình 2: Dẫn hướng phẳng 






Dẫn hướng 


phẳng Dẫn hướng V 


Hình 3: Phối hợp dẫn hướng V và phẳng 





Đai ốc khóa 
Bulông 
điều chỉnh 


Thanh điều 
chỉnh thêm 


Hình 4: Dẫn hướng đuôi én 


Thanh đòn 






Trụ dẫn hướng 


Hình 5: Dẫn hướng tròn ở máy khoan đứng 


396 


Bộ phận dẫn hướng 





Dẫn hướng mở và đóng 

Trong dẫn hướng mở, các bàn trượt chỉ chịu các 
lực theo hướng nhất định. Như thế ở đường dẫn 
kết hợp trong hình 3, trang 396, lực thẳng góc 
lớn, nhưng chỉ có lực ngang nhỏ. 

Đường dẫn đóng cho phép truyền lực ở tất cả 
các hướng vuông góc với hướng chuyển động 
(Hình 1 và 5, trang 396, và Hình 1). 


Dẫn hướng lăn và trượt 

Dẫn hướng lăn có cùng ưu điểm và nhược điểm 
như ổ bi (Trang 390). Lực được truyền bằng bi 
hoặc con lăn, chúng quay tròn, thí dụ, giữa một 
đường ray dẫn hướng và một xe dẫn hướng (Hình 
1). Do áp lực bề mặt cao nên đường ray và xe dẫn 
hướng, thí dụ được bắt ốc với băng trượt và băng 
máy của máy công cụ, được tôi cứng và mài bóng 
trong phạm vi di chuyển. 

Trong dẫn hướng lăn với đoạn đường di chuyển 
dài, các con lăn chạy trở lại vị trí ban đầu của vùng 
tải sau khi rời khỏi vùng tải trong một đường 
dẫn trở về (Hình 2). Đối với dẫn hướng lăn có 
đường ray tròn đã được thể hiện bằng đuối bi. 
Những dẫn hướng tròn này cho phép bên cạnh 
chuyển động thẳng còn có chuyển động quay. 
Dẫn hướng bằng bi không xoay được có trục với 
những đường rãnh chạy (Hình 3). 

Trong dẫn hướng với con lăn, thí dụ như dẫn 
hướng thép tròn mài nhẫn gắn trong đường ray 
chịu bằng nhôm. Các trục thép dẫn xe chạy, các 
con lăn của xe lăn sát (không độ hở) trên trục 
thép (Hình 4). 

Bên cạnh đường dẫn cho các chuyển động thẳng, 
đường ray chịu tải có những dạng đường cung, 
bán nguyệt và hình tròn, cũng được sử dụng thí 
dụ như cho các thiết bị lắp ráp, vận chuyển. 
Dẫn hướng trượt được bôi trơn như bợ trục bạc 
trượt (Trang 387). Bởi vì tốc độ trượt thấp thường 
xuất hiện ma sát hỗn hợp trong đường dẫn được 
bôi trơn bằng thủy động lực. Máy công cụ vì thế 
thường có đường dẫn bọc nhựa, chúng có các 
tính chất trượt tốt và chống giảm xóc và chỉ phí 
sản xuất thấp hơn (Hình 1, trang 398). Ngoài 
ra, hệ số ma sát tĩnh cũng nhỏ như hệ số ma sát 
trượt. Nhờ vậy phần lớn tránh được hiệu ứng bị 
giật xóc khi trượt. Lớp nhựa bọc ngoài cho các 
đường dẫn này thường được dán lên những bộ 
phận dẫn hướng được gia công sẵn. 





Dẫn hướng lăn và trượt được sử dụng chủ 
yếu trong ngành cơ khí và thiết bị xử lý để 
dẫn hướng chính xác bàn trượt. 





Bàn dao dụng cụ 


Xe dẫn hướng 


Đường ray dẫn hướng 





Bệ máy 








Kênh dẫn trở về 


Hình 2: Đường dẫn trở về của con lăn 


Kênh trở về 


Hàng bi không _ Đường rãnh 
chịu tải 


Hàng bỉ chịu tải 
Tiết diện 
trục 


Đệm kín 

















Hình 3: Dẫn hướng bằng bi, không xoay được (cố định) 





(băng nhôm) 


Đường chạy trên ray tải (loại bằng thép) 


Hình 4: Dẫn hướng bằng con lăn 


397 


Đường dẫn 





Đối với dẫn hướng trượt với bôi trơn thủy tĩnh thì 
dầu áp lực được bơm bằng máy bơm đến nhiều 
túi được sắp xếp, thí dụ trên băng máy (bàn trượt). 
Dầu tràn ra từ các khe túi, do đó bàn dao nổi trên 
dầu (Hình 2). Ma sát giữa băng máy và đường dẫn 
được giới hạn bởi ma sát chất lỏng rất ít trong dầu 
bôi trơn. 

Nếu áp suất dầu không có, thì băng máy nằm trên 
bìa túi. Khi mở máy thì máy bơm dầu bơm dầu 
liên tục, phân phối đều nhau đến từng túi một 
bằng bộ điều khiển. Nhờ vậy, áp lực dầu trong túi 
tăng nhanh đến mức bàn trượt được nâng cao lên 
0.025mm từ mép túi. Bàn trượt bây giờ có thể được 
di chuyển gần như không có ma sát trên đường 
dẫn. 

Để dẫn hướng có thể chịu tải cũng như các lực gia 
công lớn khác nhau mà không thay đổi vị trí thẳng 
đứng của băng máy với đường dẫn và qua đó bề 
rộng khe thay đổi, áp suất trong mỗi túi phải được 
phù hợp với tải. Thí dụ, khi tải trọng lớn hơn bề 
rộng của túi nhỏ đi, vì vậy áp suất tăng lên trong túi 
này. Bộ điều khiển chỉnh lại bằng cách bơm thêm 
một số lượng lớn dầu vào trong túi, để phục hồi 
lại đúng bề rộng khe. 


Bởi vì một chiếc túi chỉ có thể chịu và truyền các 
lực thẳng góc với bề mặt của nó, nên các túi phải 
được sắp xếp sao cho có thể chịu được các lực từ 
các hướng khác nhau (Hình 3). 

Trong dẫn hướng trượt khí tĩnh học, khí nén được 
sử dụng thay cho dầu, ma sát thậm chí còn thấp 
hơn so với dẫn hướng trượt thủy tĩnh lực. 





Trong dẫn hướng trượt thủy tĩnh và khí tĩnh 
ta tránh được hiệu ứng dính trượt. 









1.. Dẫn hướng có những đặc tính gì? 

2. Dẫn hướng nào được phân biệt theo dạng 
của nó? 

3.. Chuyển động nào có thể thực hiện với dẫn 
hướng tròn? 

4.. Dẫn hướng đóng nghĩa là gì? 

5. Dẫn hướng mở có bất lợi gì? 

6. Tại sao hay xảy ra ma sát hỗn hợp trong dẫn 
hướng với bôi trơn thủy động? 

7. Tại sao dính trượt (hiệu ứng dính trượt) 
không được mong muốn cho việc bôi trơn 
dẫn hướng? 

8. Trong dẫn hướng nào thì dính trượt nên 
tránh? 


Bàn dao 


Lớp lót 





Bàn máy 


Hình 1: Đường dẫn tráng nhựa ở băng máy 


Dầu vào 


Bàn dao Túi dầu Ự 





Khe túi 


Bệ máy 


Hình 2: Nguyên tắc dẫn hướng thủy tĩnh 


Túi dầu l 





Hình 3: Dẫn hướng thủy tĩnh ở băng máy 


9. Làm thế nào để dẫn hướng lăn cho khoảng 
cách đi lại không bị hạn chế? 

10. Tại sao ma sát trong dẫn hướng trượt khí 
tĩnh lực thấp hơn so với thủy tĩnh lực? 

11. Túi nào trong hình 3 được đòi hỏi phải giữ 
băng máy ở vị trí đúng khi chịu lực F? 

12. Tại sao các băng máy trong hình 3 ở cùng 
một độ cao ngay cả khi lực F lớn hơn? 

13. Những túi nào trong hình 3 được cần đến 
để giữ cho các bàn dao ở vị trí của nó khi 
lực gia công không thẳng đứng? 

14. Dẫn hướng trượt khí tĩnh lực hoạt động như 
thế nào? 








398 


Đệm kín 





SN? 00(0(0Ïl(Hi 9ì) 


I Nhiệm vụ 

Miếng đệm kín cần phải ngăn chặn hay giảm bớt 
sự rò rỉ hoặc sự xâm nhập của chất lỏng, khí hoặc 
chất rắn vào những chỗ tách ra của các bộ phận 
máy, thí dụ như bụi, (Hình 1). 


I Các loại đệm kín 

Người ta phân biệt đệm kín tĩnh và đệm kín di 
chuyển (đệm kín động, Bảng 1). 

Đệm kín cố định (tĩnh) 


Đệm kín tĩnh bít kín giữa các bộ phận máy, chúng 
không di chuyển tương đối với nhau. 





Đệm kín bị biến dạng đàn hồi hoặc biến 
dạng dẻo khi lắp ráp. 





Vòng đệm phẳng. Vòng đệm phẳng có diện tích 
bề mặt rộng (Hình 2). Nếu có yêu cầu áp lực cao, 
người ta sử dụng các miếng đệm với lớp kim loại 
hoặc vỏ kim loại gấp mép. 

Vật liệu đệm kín lỏng. Vật liệu đệm kín lỏng phủ 
đầy hoàn toàn khoảng gồ ghề của bề mặt đệm 
kín và cứng lại sau khi ứng dụng (Hình 3). 

Vành đệm có biên dạng (prôfin). Thường các 
vòng đệm được sử dụng là vòng đệm tròn 
(thường gọi là vòng O). Trong kết nối với vòng 
đệm, các vòng O cao su đàn hồi như là chỉ tiết 
chịu lực căng trước để bít kín pittông và ti pittông 
được sử dụng trong các xi lanh thủy lực (Hình 4). 


Đệm kín di chuyển (động) 

Đệm kín di chuyển bít kín giữa các bộ phận di 
chuyển đối với nhau. Vì sự bít kín không bao giờ 
hoàn hảo, luôn luôn xảy ra rò rỉ nhỏ. Người ta phân 
biệt đệm kín tiếp xúc và không tiếp xúc. 

Đệm kín mài. Đệm kín mài được ép vào một chỉ 
tiết chuyển động. Để giữ cho ma sát được nhỏ, 
bề mặt được yêu cầu phải trơn nhẵn và cứng. Các 
tạp chất và sự bôi trơn không đầy đủ hoặc thiếu 
sót của bề mặt trượt gây ra nhiều hao mòn ở chỗ 
chuyển động và bít kín. Đệm kín mài phải được 
bít kín tĩnh cùng một lúc. 

Phớt vuốt nhớt được sử dụng thí dụ như đệm kín 
tỉ pittông trong máy ép thủy lực. Vòng đệm bít lắp 
đặt trước vòng rãnh là vành tì làm giảm áp lực. 
Vòng trượt được cài đặt trong vòng rãnh đảm bảo 
hệ thống vận hành trôi chảy. Qua vòng hỗ trợ, tải 
ban đầu được tạo ra trong phần tử bít kín (Hình 5). 











Hình 1: Đệm kín tỉ pittông của một xi lanh thủy lực 


Bảng 1: Các loại đệm kín 


Đệm kín tĩnh 


ma 


với không với 


Đệm kín động 


không 


Vật liệu đệm kín 


Vật liệu đệm kín 











Vật liệu 
đệm kín 





Hình 2: Vòng đệm phẳng Hình 3: Đệm kín lỏng 


Vòng dẫn hướng Vòng đệm bít Vòng O 











Hình 5: Ống lót với phớt vuốt nhớt 


399 


Đệm kín 





Vòng đệm rãnh được sử dụng chủ yếu như một 
đệm kín của tỉ pittông trong xi lanh thủy lực. Các 
hiệu ứng bít kín hình thành bởi tải riêng ban đầu 
và do nén các môi kín trong khi lắp đặt. Vòng đệm 
rãnh bít kín động đối với thanh chuyền, tĩnh đối 
với vỏ máy (Hình 1). 

Đệm gạt được cài đặt trong các xi lanh thủy lực 
để gạt bụi bẩn và phoi sắt từ ti pittông chạy vào 
(Hình 1). 

Vòng kín trục hướng tâm là vành tì với một dạng 
môi đặc biệt (Hình 2). Chúng được sử dụng cho 
các đệm kín của trục ở áp suất thấp. Cạnh kín và 
môi đệm kín ngăn chặn sự thoát ra của dầu bôi 
trơn. Nếu cần thiết, vòng kín trục hướng tâm có 
một môi bảo vệ bổ sung để ngăn chặn sự xâm 
nhập của bụi bẩn. 

Đệm kín vòng trượt được sử dụng bịt kín với áp 
suất từ trung bình đến cao trong trục máy (Hình 
3). Chúng bao gồm hai vòng mài phẳng ít bào 
mòn thí dụ như nhựa, đồ gốm, kim loại cứng hoặc 
than chì. Một vòng trượt quay tròn với trục, trong 
khi vòng đối lại dựa vững chắc ở vỏ máy. Qua lò 
xo các vòng trượt được ép với nhau. 

Đệm kín không tiếp xúc. Đệm kín không tiếp 
xúc bịt kín thông qua một khe hẹp, từ đó có thể 
được cấu thành giống như dạng đệm kín khuất 
khúc. Ở vỏ máy không phân chia, những đệm 
kín khuất khúc được sắp xếp theo chiều dọc trục 
(Hình 4). Ở vỏ máy phân chia, chúng được sắp 
xếp theo hướng tâm (Hình 5). Đệm kín khe này 
thường được sử dụng trong ổ trục bôi trơn dầu 
mỡ. Các hiệu ứng bịt kín được coi là lớn hơn nếu 
những khoảng trống được lấp đầy với các chất 
mỡ (Hình 5). 





Đệm kín tĩnh bịt kín giữa các bộ phận không 
chuyển động, đệm kín động bịt kín giữa các 
bộ phận di chuyển với nhau. 





Vật liệu cho đệm kín 

Tùy thuộc vào yêu cầu, vật liệu đệm kín phải định 
hình được qua biến dạng hay đàn hồi, có độ bền 
hóa học, bền nhiệt và chống lão hóa, chống mài 
mòn và có ma sát thấp. Tùy theo yêu cầu người ta 
sử dụng các vật liệu bít kín như than chì, nhựa (thí 
dụ như polytetrafluorethylene), kim loại (thép 
mềm, đồng, chì) và bột nhão bít kín từ loại nhựa 
đàn hồi vĩnh viễn. 






1. Người ta phân biệt các loại đệm kín nào? 
2. Bằng cách nào đạt được hiệu ứng bịt kín ở 
đệm kín tĩnh? 





Vỏ máy 


Ti pittông 








Hình 1: Vành đệm rãnh và vòng đệm gạt 


Vòng sườn 
(Vòng được gia cố) 





Lò xo kéo 
Vòng kín trục 
hướng tâm 
Môi làm kín 





Cạnh làm kín 





Hình 2: Vòng kín trục hướng tâm 


Vỏ máy 


Vòng O (Vòng kín tròn) 








Vòng chịu 
Phòng cần bít kín (cố định) 
Vòng chỉnh 


Lò xo côn 










Vòng ép 





: \ ỗ ï 
Trục máy Vòng trượt (Quay tròn với trục) 


Hình 3: Đệm vòng trượt 








Hình 5: Đệm kín khuất khúc hướng tâm để bịt kín ổ bi rãnh 





3. Vòng đệm trục - hướng tâm được sử dụng 
để làm gì? 
4. Đệm kín khuất khúc làm kín như thế nào? 





400 


Lò xo 


5,6.5 Lò xo 


Lò xo biến dạng đàn hồi khi chịu tải (Hình 1). j Ƒ , 

^ š Ẵ :L s = -_ Lòxo 
Công (năng lượng) làm biến dạng được lưu trữ + /#Êˆ' xoắn kéo 
vào lò xo và trả lại khi xả tải. c-— 








I Nhiệm vụ 

Lò xo được sử dụng cho hấp thụ va đập và rung 
động (đàn hồi cho các loại xe, lò xo cao su trong 
bộ ly hợp), ép các bộ phận máy lên nhau (Lò xo 
ly hợp), để lưu trữ năng lượng siết (Bộ phận kéo 
theo) và thu hồi những chỉ tiết máy (Xi lanh khí 
nén tác động đơn giản). 





Hình 1: Lò xo không khí trong máy dệt vải 


I Đặc tính 

Lực cần thiết để làm biến dạng một lò xo lớn hơn khi đoạn đường 
co giãn của lò xo ngày càng tăng. Sự phụ thuộc của lực vào độ co 
giãn được thể hiện bởi các biểu đồ. Đường đặc trưng của lò xo được 
sử dụng để đánh giá tính chất đàn hồi. Nó có thể là đường thẳng, 
tăng lên hoặc giảm xuống (Hình 2). 






giảm xuống 
(Lò xo từ từ mềm ra) 





Lực đàn hồi F. —= 


Đường biểu diễn lò xo chạy cong lên bắt buộc lực càng lớn cho 
sự biến dạng của lò xo. 


Độ co giãn s —=— 





Đối với các đường biểu diễn thẳng thì độ co giãn tăng gấp đôi khi mình 2: Biểu đồ của lò xo 
lực tăng gấp đôi. Những lò xo có độ co giãn lớn với lực thay đổi 
nhỏ được gọi là “mềm? những lò xo có độ co giãn nhỏ với lực thay 
đổi lớn được gọi là “cứng” (Hình 3). 

Tỷ lệ của lực đàn hồi F đối với độ co giãn được gọi là độ võng lò xo R. 


| Độ cứng R=F/s 


Thí dụ: Lực F cần lớn bao nhiêu để một lò xo nén có độ cứng R= 60 N/mm 
và độ co giãn s = 3 mm? 
Lời giải: F = R - s = 60 N/mm - 3 mm = 180 N 





Lực đàn hồi F —= 





Độ co giãn s —= 


I Các loại lò xo 
Lò xo được phân chia theo các loại tải như lò xo nén, lò xo kéo, lò Hình 3: Độ cứng và biểu đồ lò xo 
xo uốn cong và lò xo xoắn. Phân biệt theo hình dạng bên ngoài, 
thí dụ như lò xo xoắn ốc trụ, lò xo vặn, lò xo đĩa, lò xo vòng, lò xo 
cao su và lò xo khí nén. 

Lò xo xoắn ốc trụ thường được làm bằng dây thép đàn hồi, tiết 
diện tròn, cuộn thành vòng và được sử dụng như lò xo kéo và nén 
(Hình 4). Chúng có các đường biểu diển thẳng và đặc biệt thích 
hợp cho độ co giãn lớn. 

Lò xo vặn xoắn ốc là cuộn dây có hình trụ chịu tải theo chiều của 
vòng cuộn (Hình 1, trang 402). Chúng được sử dụng thí dụ như 
lò xo bật lại của chốt cửa. 

Lò xo xoắn khối trụ thường có mặt cắt tròn. Khi bị lực tác động 
thì mặt cắt lò xo đàn hồi, nằm kẹp giữa các phần nằm trong ngàm 





bị vặn xoắn đàn hồi (Hình 2, trang 402). Lò xo này được sử dụng, Lò xo nén Lò xo kéo [ 
thí dụ, tính đàn hồi cho xe có động cơ và để đo mômen xoắn bằng 
chìa khóa mômen. Hình 4: Lò xo xoắn ốc trụ 


401 


Lò xo 





Lò xo đĩa là lò xo nén từ vòng đệm hình nón, chịu tải nén theo 
hướng trục (Hình 3). 





Lò xo đĩa phù hợp với các lực đàn hồi lớn với độ co giãn nhỏ. 





Lò xo đĩa được xếp cùng chiều hoặc thay đổi xen kẽ thành tầng 
của chồng lò xo. Trong tầng cùng chiều thì lực đàn hồi được tăng 
lên, trong tầng xen kẽ thì độ co giãn được tăng lên. Các lò xo đĩa 
được sử dụng, chẳng hạn như trong chế tạo dụng cụ, chế tạo máy 
và chế tạo gá lắp. 

Lò xo đĩa dạng vít có thể thay thế đĩa lò xo được xếp thành cột. 
Một lò xo dĩa dạng vít bao gồm hai lò xo nén giống nhau, siết lồng 
vào nhau, có mặt cắt giống lò xo đĩa và được làm bằng thép lò xo 
tấm (Hình 4). Lò xo đĩa dạng vít được sử dụng, thí dụ, để tạo ra lực 
kẹp trong các hệ thống kẹp của dao phay. 

Lò xo vòng được làm bằng vòng thép đóng kín tiếp xúc với nhau 
ở mặt côn của chúng (Hình 5). Nó chịu một lực tác động theo 
hướng trục, các vòng ngoài được mở rộng đàn hồi, vòng trong bị 
nén đàn hồi. 

Lò xo vòng có thể được tác động cho đến khi các bề mặt phẳng 
vòng trong cao hơn một chút chạm vào nhau và hình thành một 
khối (Hình 5). Do ma sát ở các bề mặt hình côn nên đạt được một 
giảm xóc tốt. Lò xo vòng được sử dụng, thí dụ, để đệm thép cán 
trong các nhà máy cán thép và bộ phận đệm giảm chấn cho các 
toa xe lửa. 

Lò xo cao su chủ yếu được sử dụng cho giảm rung và những cú 
sốc thí dụ như trong bộ ly hợp. Thành phần cao su này được gia 
cố vòng chắn trong quá trình lưu hóa hoặc dán trong ống bằng 
kim loại hoặc giữa tấm kim loại có thể chịu tải cắt và nén (Hình 6). 
Lò xo khí nén được sử dụng, thí dụ đàn hồi cho xe động cơ. Chúng 
có không khí hoặc khí khác làm phần tử đàn hồi. Lực đàn hồi này 
sẽ tác dụng qua một pittông chuyển động với khí bị bọc quanh 
trong một xi lanh. Lò xo khí nén có đường biểu diễn cong lên và 
thường kết hợp với giảm chấn thủy lực (bộ giảm chấn). 


Vật liệu lò xo 

Đối với việc sản xuất các lò xo, người ta sử dụng thép lò xo là chủ 
yếu, độ bền và độ đàn hồi tăng cao bằng cách tôi, ram hoặc rèn 
nguội (kéo). Dây được xử lý nhiệt hoặc trước khi sản xuất các lò xo 
hoặc sau khi sản xuất các lò xo như lò xo đĩa và lò xo vặn. Thép lò 
xo là thép thường hoặc với thép hợp kim với silicon và crôm. 





-_1.Lò xo được sử dụng vào mục đích gì? 
2. Độ cứng của lò xo nén lớn bao nhiêu khi một lực cần thiết 
là 400 N, để nén lò xo một đoạn là 5,5 mm? 
3. Các loại lò xo được phân loại như thế nào? 
4. Độ co giãn được tăng lên như thế nào ở các lò xo đĩa khi 
không thay đổi lực đàn hồi? 
-_5, Tính đàn hồi của lò xo vòng hoạt động như thế nào? 








402 





Hình 2: Thanh lò xo vặn 


Bộ lò xo 









"TẾ 


Hình 4: Lò xo đĩa dạng vít 


Trạng thái 
F khối 





Vòng 
ngoài 





Vòng trong 





Hình 5: Lò xo vòng 





Giảm rung Bộ ly hợp 
đàn hồi 


Hình 6: Lò xo cao su 


Trục và cốt trục 








CN G/9/(0)/04.0)0(4(721()0 100 (-1((0)/-2( 0,10 (0 0 lì oi). 


- TA NHÍ 422100 (cải, 


Trục truyền chuyển động quay và mômen xoắn, và 
do đó tải năng lượng. Ngược lại láp (cốt trục) được 
dùng để tiếp nhận các chỉ tiết quay. Nó không 
truyền tải năng lượng. 


Trục 


Trục được truyền động trực tiếp từ động cơ và bộ 
ly hợp hoặc qua các bánh răng, dây xích và dây đai. 


Tải, thiết kế, bợ trục 

Tải. Trục chịu tải qua những lực xuất hiện khi bị 
uốn và qua mômen xoắn (Hình 1). 

Thiết kế. Các đường kính của trục phải đủ lớn để 
không vượt quá ứng suất giới hạn cho phép của 
uốn và xoắn. Sự phân bậc đường kính phụ thuộc 
vào đường kính bên trong của các thành phần liên 
quan (bộ ly hợp, vòng bít, vòng bi, bánh răng) và 
cách làm thế nào để các thành phần này được lắp 
ghép với nhau sau đó. 

Nơi chuyển tiếp giữa hai đường kính xuất hiện 
hiệu ứng rãnh khía. Điều này làm giảm độ bền mỏi 
của trục. Độ bền mỏi có thể được giảm bằng cách 
bo tròn nơi chuyển tiếp hoặc bằng cách chích rãnh 
thoát đã được chuẩn hóa vào vai trục (Hình 2). 
Bợ trục. Trục máy thường được đỡ trong hai bợ 
trục. Những trục này truyền các lực hướng tâm và 
hướng trục lên vỏ máy. Trục rất dài, thon nhỏ cũng 
như trục khuỷu và trục cam của động cơ đốt trong 
phải được đỡ trên ít nhất là hai bợ trục để tránh bị 
cong và rung. 


Các loại trục 

Trục máy có thể được phân loại theo chức năng của 
chúng thành trục truyền động và trục truyền động 
bánh răng, trục chính, trục Các đăng (Cardan) cũng 
như trục khuỷu và trục cam. 

Trục truyền động. Trục truyền động tiếp tục truyền 
mômen xoắn tới trục khác, máy móc hoặc dụng cụ. 
Thí dụ như trong Hình 3, trục máy cưa được quay 
bởi các puli truyền mômen xoắn vào lưỡi cưa. 
Trục truyền động bánh răng (Trục hộp số) có 
nhiệm vụ thay đổi vòng quay với bánh răng (trang 
403... 408). Trục hộp số (Hình 4) được truyền động 
qua mặt bích. Việc phát động được truyền ra bằng 
bánh răng trái Z, hoặc bánh răng phải Z,. Hai bánh 
răng được luân phiên sang số chuyển đổi qua các 
ly hợp bánh răng (khớp nối bánh răng). 


403 


Mômen ra 


Lực đỡ của bợ trục 











Lực chu vi 
(quay 909) 


Lực đỡ của bợ trục 


Hình 1: Ứng lực của trục 








Bo tròn Chích rãnh thoát 


Hình 2: Chuyển tiếp đường kính ở trục 


Ổ trục 


cố định Ổ trục di động Puli đai 








Trục máy cưa 


Hình 3: Trục máy cưa tròn 


Mặt bích truyền động Trục then hoa 
F2 


Z1 























Ổ trục cố định Bánh răng Ổ trục di động 


Hình 4: Trục truyền động bánh răng 


Trục và cốt trục 





Trục chính 

Trục trong máy công cụ thực hiện các chuyển 
động cắt gọt và dẫn tiến thì được gọi là trục gia 
công (trục chính) (Hình 1). Thí dụ như máy tiện 
vạn năng ngoài trục chính để thu nhận bộ phận 
kẹp còn một trục vít me để cắt ren và trục trơn 
cho chuyển động tịnh tiến của bàn trượt xe dao. 
Trục chính với tốc độ cao phải được cân bằng rất 
cẩn thận. 

Trục Các đăng (Cardan) 

Giữa các cụm lắp ráp mà trục của chúng bị lệch 
theo chiều hướng tâm hay di chuyển lúc truyền 
tải năng lượng, sẽ được kết nối với nhau bằng trục 
Các đăng (Trang 406). Chúng được sử dụng chủ 
yếu trong tất cả các ôtô giữa động cơ và truyền 
động cốt trục cũng như ở máy kéo để truyền động 
cho thiết bị phụ trợ. 


Cốt trục (Ắc) 


Cốt trục được sử dụng để mang chỉ tiết máy quay 
hoặc dao động. 


Các loại trục 

Người ta phân biệt các cốt trục cố định và cốt 
trục quay. Cốt trục nhỏ cố định được gọi là trục 
bulông trơn. 

Cốt trục cố định 


Trong các cốt trục cố định phải được bảo đảm để 
không quay, chỉ tiết này được lắp với ổ lăn hay bợ 
trục bạc (Hình 2). 

Trục bulông trơn kết nối một chỉ tiết cố định, 
chẳng hạn như bợ trục, với một chỉ tiết chuyển 
động, chẳng hạn như một bản lề (Hình 3). Khi có 
nguy cơ trục trơn và các chỉ tiết lúc chuyển động 
bị ăn mòn thì lắp ráp thêm bạc lót. Sau đó các chỉ 
tiết phải được đảm bảo, chỉ quay trong phạm vi 
bạc lót, thí dụ như qua lắp ghép chặt giữa trục 
trơn và bợ trục hoặc bằng cách siết kẹp chặt các 
trục trơn. 

Cốt trục quay 

Khi cốt trục quay, cốt trục và bánh xe hình thành 
một đơn vị chắc chắn. Đơn vị này rất ổn định mặc 
dù ổ trục nằm cách xa nhau (Hình 4). Ngoài ra ta 
chỉ cần có chung hai ổ trục cho hai bánh xe. Các ổ 
trục được bôi trơn qua vỏ bợ trục cố định. 


_ Ôn tập và đào sâu 


1. Làm thế nào để phân biệt trục và cốt trục? 
2. Đường kính trục tùy thuộc vào đâu? 

3. Tại sao trục phải được đỡ bởi ít nhất hai bợ 
trục? 


Kết cấu rỗng của 
trục chính để đưa 


| 
\È 


Trục chính dụng cụ 

















Khóa chống quay 
và chống dịch 


c Cốt trục cố định 
chuyển 








Bợ trục Trục trơn Bản lề 







xxx 


L2 






SN 


Bạc lót 


Hình 3: Khớp nối với trục bulông trơn 


Bợ trục 





Bánh xe 


Hình 4: Cốt trục quay tròn của một xe chạy trên ray (xe lửa) 


404 


Bộ ly hợp 


5.7.2 Bộ lyhợp 


Bộ ly hợp được sử dụng để chuyển năng lượng 
giữa các trục máy. Chúng có thể thực hiện các 
nhiệm vụ khác nhau: 








Tốc độ quay n, 
Mômen xoắn M, 







e_ Kết nối trục, thí dụ như trục động cơ với trục Động cơ 
hộp số (Hình 1) 

e_ Ngắt hoặc truyền mômen xoắn, thí dụ như 
bộ ly hợp xe hơi. 

e_ Sang đổi tốc độ ở hộp số, chẳng hạn như hộp 
số trong các máy công cụ 

e Bảo vệ chống quá tải, thí dụ trong trường hợp 
va chạm mạnh của các máy NC 

e Giảm chấn va chạm, thí dụ, khớp nối trong các 
thiết bị chuyển tải n . Nối trục quay cứng 

e_ Cân bằng sự lệch trục, thí dụ như khớp nối 
Các đăng (Hình 1) 


Các đăng 


Hình 1: Sử dụng ly hợp 


Khớp nối cứng 


Nối trục đàn hồi 









Các loại ly hợp phụ thuộc chủ yếu vào các 
nhiệm vụ được đáp ứng. Độ lớn kết cấu của 
ly hợp phụ thuộc vào mômen xoắn được 
truyền đi. 











Ly hợp an toàn 


= Ly hợp lúc khởi động 


Ly hợp chạy trơn 








Ly hợp có thể được phân loại thành ly hợp không 
ngắt được (ly hợp ăn khớp) và ly hợp ngắt được 
(ly hợp ghép) cũng như ly hợp cho mục đích đặc 
biệt (Hình 2). 


5.7.2.1 Ly hợp không ngắt được 


Đối với ly hợp ăn khớp, trục truyền động trong 
khi hoạt động không được tách khỏi trục bị động. 


Hình 2: Các loại ly hợp 





Vòng định tâm 


 Khớp nối cứng 

Khớp nối cứng được sử dụng để truyền lực giữa 
hai trục thẳng hàng, cũng như kết nối với nhau 
theo chiều dọc trục. Chúng không thể cân bằng 
khi trục lệch tâm. 








Then thẳng 


Khớp nối cứng phần lớn là rẻ tiền và được sử dụng 
cho kết cấu nhỏ trong các truyền động đơn giản. 
Chúng cũng được sử dụng ở mômen xoắn và ở 
tốc độ rất cao, chẳng hạn như với các mặt bích rèn. 


Hình 3: Nối trục đĩa 


Khớp nối đĩa. Với cách nối này, việc định tâm lẫn 
nhau của mặt bích trục được thực hiện bởi một 
gờ định tâm hoặc vòng định tâm (Hình 3). 





Khớp nối đĩa với ống lưỡng côn. Thiết kế này 
kết hợp hai trục thẳng hàng có cùng đường kính 
với nhau (Hình 4). Qua bề mặt kẹp hình côn được 
xẻ rãnh, khớp nối có thể gắn được với nhau ở 
cuối trục bằng lực mà không cần có các then. 
Tuy nhiên khớp nối này không thích hợp cho tải 
thay đổi và va chạm. Hình 4: Nối trục với ống lưỡng côn (áo côn) 








Ống lưỡng côn Bề mặt kẹp 


405 


Ly hợp 





Nối trục quay cứng 

Khớp nối này có thể truyền chuyển động quay 
hoàn toàn và bù trừ lệch trục cùng một lúc. 

Nối trục răng vòng cung có đặc trưng bởi mômen 
xoắn truyền đi lớn và tốc độ cho phép cao với kích 
cỡ nhỏ (Hình 1). Trên hai đầu mút của trục lắp chặt 
mỗi đầu một đùm nối trục, nối trục này có răng 
biên dạng hình cầu ở đường kính ngoài. Các răng 
biên dạng hình cầu ăn khớp với các răng trong 
thẳng của vỏ hộp và như vậy cho phép để truyền 
mômen xoắn theo dạng cứng chắc. Qua đó có thể 
có sai lệch dọc trục và góc nhỏ giữa hai trục. 
Khớp nối Các đăng có thể cân bằng sai lệch dọc 
trục lớn hơn nối trục vòng cung. Tại khớp vạn năng 
(khớp trục vận tốc đều) các viên bi truyền chuyển 
động quay giữa hai trục. 

Khớp nối chậu là khớp vạn năng có khả năng di 
chuyển dọc trục (Hình 2). Chúng được trang bị với 
các viên bi, được dẫn hướng bởi một cái lồng và 
chạy trên đường thẳng. Chúng cho phép sai lệch 
góc tới 20° và thay đổi dọc trục đến 30 mm. Khớp 
vạn năng được sử dụng phần lớn là trục truyền 
động trong các loại ô tô. 


Khớp vạn năng (khớp nối vận tốc không đổi) 
chuyển tốc độ của trục kéo với lệch góc lớn 


không có sự khác biệt về tốc độ quay với trục 
được kéo. 


Nối trục Các đăng (cơ cấu Cardan) bao gồm hai 
khớp nối chữ thập và một ống trượt để bù trừ sai 
lệch chiều dài (Hình 3). Trong máy công cụ, trục 
Các đăng được dùng như là trục chính cho máy 
khoan nhiều đầu trục và như trục dẫn tiến cho bàn 
máy phay nhỏ. 


N Nối trục đàn hồi 

Như nối trục quay cứng, nối trục đàn hồi cân bằng 
lệch trục theo chiều hướng tâm và dọc trục. Do 
tính mềm dẻo bổ sung của nó ở trong hướng chu 
vi làm giảm các va chạm và rung động, giúp khởi 
động êm. Nối trục đàn hồi thường được sử dụng 
để truyền động máy thi công với mômen xoắn 
biến động mạnh, chẳng hạn như trong máy bơm 
pittông và máy nén pittông. Các chỉ tiết định hình 
làm bằng cao su cũng như lò xo xoắn ốc (hình trụ), 
lò xo lá và ống cao su xếp được sử dụng như là 
phần tử đàn hồi (Hình 4). Nối trục bằng lò xo kim 
loại thì phù hợp cho nhiệt độ làm việc cao hơn. Để 
vận hành không có độ hở, các lò xo được cài đặt 
với lực căng ban đầu. 


406 





Vỏ máy 



































Răng vòng cung``⁄ Đùm nối trục 


Hình 1: Nối trục răng vòng cung 


Bi Bề mặt chạy tịnh tiến của bi 





Bi khía sao 


Rế (lồng bi) 
với bi 
Hình 2: Khớp nối chậu 


Cốt chữ thập Gắp khớp 








Mặt bích 





Trục máy 


Ống trượt 






Khớp nối chéo nhau 
(Khớp nối chữ thập) 


Hình 3: Khớp nối chữ thập ở trục Các đăng 


Đuối cao su (Ống cao su) 


Khớp nối bằng 
đuối cao su 


Khớp nối bằng 
lò xo kim loại 





Hình 4: Nối trục đàn hồi 


Ly hợp 





Ống xếp kim loại được sử dụng trong chế tạo 
máy nói chung. Ở đây chúng kết hợp, thí dụ trong 
truyền động dẫn tiến, động cơ trợ lực với trục ren 
cầu và bảo đảm chuyển động êm và đều của bàn 
trượt dụng cụ ngay cả ở tốc độ rất thấp (Hình 1). 
Ống xếp kim loại truyền mômen xoắn quay từ 0,1 
Nm đến 4 kN-m và tốc độ lên đến 13000 min'!. 
Các dạng hình học đặc biệt của các ống xếp bảo 
đảm độ bền xoắn cao (Hình 2 và 3). Nó cho phép 
cân bằng sự lệch trục, lệch tâm và lệch góc của 
trục cùng một lúc. Các ống xếp thường được làm 
bằng hợp kim thép quí. Sự kết nối của bộ ly hợp 
với trục qua lực ma sát với ống lót côn, đùm kẹp, 
côn bung hoặc vòng đùm siết côn. 





Ưu điểm của ống xếp kim loại: 


e Không có độ hở khi truyền mômen xoắn 

e Mômen quán tính thấp 

e Độ bền xoắn cao 

e Ứng dụng ở nhiệt độ lên đến 250° C 

e Đơn giản, lắp ráp nhanh chóng 

s Truyền mômen an toàn xoắn ngay cả ở tốc 
độ cao 

e Cân bằng sự lệch trục, lệch tâm và lệch góc 
của trục 

e Không cần bảo dưỡng 


5.7.2.2 Ly hợp ghép 


Ly hợp ghép được sử dụng, khi kết nối hai trục 
có thể được tạm thời bị gián đoạn. Tùy thuộc vào 
việc truyền mômen xoắn ta phân biệt giữa ly hợp 
ghép trục cứng và ma sát, chúng có thể được 
vận hành bằng cơ, thủy lực, khí nén hoặc bằng 
điện từ. 











I Ly hợp trục cứng 


Trong ly hợp này mômen xoắn được truyền bằng 
cách khóa chặt các phần tử ghép nối khớp với 
nhau (vấu, răng, bulông, v.v) (Hình 4). Ở trạng thái 
đóng, không cần lực đóng bên ngoài để duy trì sự 
truyền lực. Sự kết nối giữa các phần chuyển động 
của bộ ly hợp và trục được làm qua kết nối lò xo 
trượt hoặc trục định hình (trục có prôfn). Ly hợp 
bánh răng được sử dụng trong chế tạo hộp số. 





Ly hợp trục cứng chỉ đóng mở khi máy ngừng 
hoặc tốc độ giữa hai trục chênh lệch thấp. 














Hình 2: Ly hợp ống xếp kim loại với vòng đùm siết 


Đùm kẹp Ống xếp kim loại Côn bung 





Phân nửa ly hợp, có thể di 
chuyển được bên trái trục 


Hình 4: Ly hợp vấu 


407 





Phân nửa ly hợp, kết nối 
cố định bên phải trục 


Ly hợp 





Ly hợp ma sát (Khớp ly hợp kết nối 
bằng lực ma sát) 
Đối với ly hợp ma sát các mômen xoắn truyền qua 
ma sát. Ngay cả khi ly hợp hoạt động các bề mặt 
ma sát cũng được ép với nhau bởi một lực đóng 
bên ngoài. Các ly hợp cũng có thể được đóng mở 
theo tải và ở tốc độ cao, vì trục dẫn động được 
đưa vào từ từ khi các ly hợp vào khớp. Với mỗi lần 
đóng mở ly hợp ma sát thì nhiệt và mài mòn sinh 
ra, nên phải chuẩn bị đầy đủ cho việc tản nhiệt. 
Tùy thuộc vào số lượng và hình dạng của bề mặt 
ma sát, ta phân biệt ly hợp đĩa đơn, ly hợp nhiều 
đĩa và ly hợp côn. 


Ly hợp ma sát đĩa đơn. Trong ly hợp ma sát đĩa 
đơn, qua lực lò xo (Lò xo nén hoặc màng) một 
tấm nén được ép vào một đĩa di động dọc trục 
(Hình 1). Các đĩa ly hợp đó ép ngược lại đối với 
bánh đà trên trục cam. Nhờ những miếng lót ma 
sát trên cả hai mặt của đĩa ly hợp, mômen xoắn 
được truyền từ bánh đà qua đĩa tới trục kéo. Muốn 
tách ly hợp, các đĩa ép được đẩy ra khỏi đĩa ly hợp 
với sự giúp đỡ của cơ cấu ngắt (vòng bi chà cắt ly 
hợp) và chạc nhả (càng ngắt) chống lại lực căng 
ban đầu của lò xo. Ly hợp đĩa ma sát đơn này chủ 
yếu được sử dụng trong xe hơi. 


Ly hợp ma sát nhiều đĩa. Ly hợp ma sát nhiều đĩa, 
cũng được gọi là ly hợp tấm, gồm một bộ đĩa, các 
tấm luân phiên nối với bên ngoài vỏ ly hợp và bên 
trong với trục theo dạng cùng chiều vòng quay, 
nhưng di chuyển được dọc trục. Khi đóng mở các 
ly hợp, các tấm ép với nhau. Điều khiển đóng mở 
có thể bằng cơ năng, thủy lực hay là khí nén hoặc 
điện từ (Hình 2). 





Ly hợp ma sát khi dừng lại hay đang chạy 
đều đóng mở được. Quá trình đóng mở có thể 
bằng cơ khí, thủy lực, khí nén hoặc điện từ. 








5.7.2.3 Ly hợp cho các mục đích đặc biệt 


Ly hợp an toàn sẽ ngưng dòng lực truyền giữa hai 
trục khi vượt quá mômen xoắn cho phép. 


Ly hợp chốt an toàn (chốt trượt, chốt gãy). Các 
khớp nối an toàn đơn giản nhất là ly hợp chốt an 
toàn (Hình 3). Chúng được thiết kế để bị cắt khi 
các mômen xoắn vượt quá giới hạn cho phép. 


408 


Đĩa ép 






















ct]hị Hà Ð Lò xo màng 
(Bố em-bra-ya) 
Trục khuỷu Trục truyền : 
(trục cơ) động hộp số 

Ề D Chạc nhả ly hợp 
n khớp—_—___ (Gắp ngắt ly 
cài hợp) 
Bánhđà ——— LỄ 





Hình 1: Ly hợp đĩa ma sát 


Măng sông đóng mở 
(khớp chuyển) 
vào ra 


Tấm ngoài Vỏ ly hợp 





MIL : : 
Trục dân động Đòn bẩy kẹp 
Ly hợp tấm đóng mở bằng cơ năng 








Trục bị động 
Tấm đĩa ngoài Vỏ ly hợp 
Pittông vòng 


r † ở 
Lỗ dầu 


s=lL—#~. + Ẹ 
Trục dẫn động Trục phát động 
Ly hợp tấm đóng mở bằng thủy lực 








Vỏ ly hợp 









Tấm ngoài Cuộn dây 
từ (không 


Tấm trong quay) 





HH_——AI; 


† : ` 
Trục bị động 


Trục dẫn động 
Ly hợp tấm đóng mở bằng điện từ 





Hình 2: Ly hợp nhiều đĩa ma sát (ly hợp tấm) 


Đuối tôi cứng 
(Bạc tôi cứng) 


Chốt gãy 





Trụcdẫn _ | 
động 





Hình 3: Ly hợp chốt gãy 


Ly hợp 





Ly hợp trượt được chế tạo như ly hợp ma sát 
nhiều đĩa hoặc ly hợp ma sát đĩa đơn và truyền 
các mômen xoắn bằng lực của bề mặt ma sát 
(Hình 1). Các mômen xoắn được truyền do điều 
chỉnh lực ép của lò xo. Khi vượt quá mômen xoắn 
cho phép, ly hợp tự trượt. 

Ở ly hợp khấc (ngấn) mômen xoắn giới hạn 
(mômen xoắn quá tải) được điều chỉnh qua độ 
căng của lò xo đĩa khấc bằng đai ốc điều chỉnh 
có thang tỷ lệ (Hình 2). Ở tình trạng quá tải, các 
viên bi nhảy khỏi khấc, phần chuyển đổi từ đó 
lăn dọc trục. Điều này được phát hiện bởi một 
cảm biến cơ hoặc cảm biến không tiếp xúc và sự 
truyền động bị cắt trong vòng 2-3 mili-giây (Hình 
3). Ly hợp tự động ăn khớp một lần nữa với bất 
kỳ khấc nào có bi trực tiếp theo sau. Điều này cho 
phép ly hợp tự động sẵn sàng hoạt động lại ngay 
lập tức sau khi khắc phục quá tải. 

Ly hợp an toàn. Ly hợp an toàn trong các máy 
NC, chẳng hạn như ly hợp tuột (tuột embraya), 
thông qua một hệ thống đo xác định sự khác biệt 
tốc độ (tuột) giữa trục kéo và trục bị kéo. Lỗi này 
có thể xảy ra thí dụ do quá tải hay va chạm, trong 
trường hợp này truyền động của máy được dừng 
ngay thông qua một hệ thống dừng khẩn cấp. 
Ly hợp lúc khởi động 

Ly hợp lúc khởi động thường được đặt lắp giữa 
động cơ và máy móc. Chúng cho phép các động 
cơ, chẳng hạn như một động cơ đốt, tăng tốc 
không tải. Chỉ tới một tốc độ nhất định, máy làm 
việc tự kết nối. 

Ly hợp một chiều (ly hợp kết cấu líp hay khớp 
ly hợp vượt tự do) 

Trong ly hợp một chiều hoặc ly hợp vượt tự do 
mômen được truyền bằng bánh cóc, bánh vấu, 
con lăn hay viên bi, các phần này đã được cài lắp 
giữa phần kéo và phần bị kéo của ly hợp (Hình 
4). Khi trục kéo quay nhanh hơn so với trục đầu 
ra, các con lăn hình trụ bị đẩy về bên ngoài và 
bị kẹt giữa trục kéo và trục bị kéo. Vỏ máy được 
kéo theo. Ngược lại, khi vỏ máy xoay nhanh hơn 
so với trục kéo, các con lăn di chuyển vào bên 
trong và sự truyền lực bị gián đoạn. 


1. Bộ ly hợp có nhiệm vụ gì? 


2. Bộ ly hợp ma sát đĩa đơn làm việc như thế nào? 


3. Ly hợp đàn hồi được cài đặt ở đâu? 
4. Ưu điểm của nối trục ống kim loại là gì? 


Đầu ra qua bánh Lò xo đẩy 


xích 


Đệm ma sát 


















Đai ốc 
khóa 


Cảm ứng 


Bộ phận 
chuyển đổi 


Bi vào khấc 



































Mômen vận hành 





Mômen dư 





Thời gian ——>= 


Hình 3: Tác động của một ly hợp khấc (ngấn) 


Trục bị dẫn Vòng 










Chạy không tải 
(chạy trơn) 


Kéo theo 


Hình 4: Ly hợp một chiều 


5. Ly hợp ma sát nhiều đĩa di chuyển như thế 
nào? 

6. Ưu điểm của ly hợp khấc (ngấn) là gì? 

7. Ly hợp một chiều đáp ứng được nhiệm vụ gì? 





409 


Truyền động đai 








-ÝV- (20 00(0)(000..101/0)/-./ 1.0.5 100 0 0¡(() 


Truyền động đai là truyền động bằng phương tiện kéo (Trang 429). Chúng truyền mômen xoắn và tốc 
độ giữa hai trục, và có thể có một khoảng cách lớn hơn so với bộ truyền bánh răng. Vì tất cả các dây làm 
bằng nhựa hoặc vải dệt, đặc tính của chúng khác biệt đáng kể với các bộ truyền bánh răng hoặc xích. 


Ưu và nhược điểm của bộ truyền đai 


Ưu điểm 





e Việc truyền lực có tính đàn hồi 
e Chạy êm và ít ồn, chịu sốc 

e Khoảng cách trục có thể lớn 

e Không cần thiết bôi trơn 

e Phí tổn bảo dưỡng ít 


| J1 ses[11) 


e Bị trượt qua sự giãn nở của dây đai 

e Qua đó không có tỷ lệ truyền chính xác 

e Nhiệt độ ứng dụng bị giới hạn 

e Thêm tải trọng lên ổ trục do lực căng 
cần thiết của dây đai 





I Căng dây đai 

Tất cả các dây đai phải được căng để công suất 

có thể được truyền (Hình 1). Điều này được thực 

hiện qua 

e_ Lắp ráp với lực căng ban đầu hoặc một con lăn 
căng đai ở khoảng cách trục nhất định, 

e_ Đẩy hoặc quay động cơ khi khoảng cách trục 
bù có thể được tăng lên. 


I Các loại dây đai 

Các dây đai được phân chia theo loại kéo theo 
qua các đai không có răng (lực ma sát) và đai có 
răng (dạng cứng). 

Dây đai không răng 

Dây đai không răng truyền lực kéo qua ma sát giữa 
bề mặt chạy của dây đai và pu li (bánh đai truyền). 
Theo hình dạng của bề mặt chạy ta phân biệt dây 
đai dẹt và đai hình thang. 

Dây đai dẹt (dây đai bản, dây đai phẳng) 

Các lực chu vi trên bánh dẫn và do đó các mômen 
xoắn có thể truyền phụ thuộc cơ bản vào tính 
chất của lực căng, hệ số ma sát giữa đai và bánh 
cũng như góc ôm. 

Cấu tạo. Dây đai bản (dẹt) thường được tạo thành 
bằng hai hoặc nhiều lớp. Lớp chạy được làm bằng 
da cứng (da crom), có một hệ số ma sát tốt hơn 
bề mặt chạy bằng thép hay bằng gang. Lớp kéo 
này được làm bằng nhựa với độ bền kéo cao và 
giãn nở ít. 

Tính năng đặc biệt. Qua tính linh hoạt cao, 
dây đai có thể đạt được tỷ số truyền động 20:1, 
khoảng cách nhỏ giữa các trục, tốc độ dây đai cao 
(lên đến 100 m/s) (Hình 2). 

Thí dụ ứng dụng. Bộ truyền động cho máy công 
cụ, máy dệt, máy làm giấy và bộ truyền động của 
băng chuyền con lăn, băng tải. 











Bánh dẫn 





Nhánh chùng 
Nhánh căng 


<¬ 
Vít căng 


Đường ray căng với lỗ dài 
Đẩy động cơ 


Bánh căng 
(Bánh xe 
căng đai) lÌ 


Bánh căng 
(Bánh xe căng đai) 


Nghiêng động cơ 


Hình 1: Các khả năng căng dây đai 





Hình 2: Truyền động với dây đai bản (dẹt) 


410 


Truyền động đai 





Đai hình thang (cu roa hình thang) 


Khi chịu tải, đai hình thang được kéo vào các 
rãnh của bánh và ép váo các hông rãnh. Lực 
thẳng góc lớn được thành hình cho phép lực ma 
sát lớn và truyền các mômen xoắn lớn (Hình 1). 


Cấu tạo. Đai hình thang được làm bằng một sợi 
dây kéo polyester, một lõi cao su được gia cố 
một phần bằng sợi ngang, và bọc ngoài bằng 
loại vải chống mài mòn. Đai hình thang với cạnh 
để mở thì không có bọc ngoài. 


Tính chất đặc biệt. Qua kết nối bằng ma sát 
lớn được tạo ra bởi hiệu ứng nêm, lực căng ban 
đầu cần thiết thấp hơn so với dây đai dẹt. Nhờ 
tiết diện cao nên sức kháng uốn cong tương 
đối cao. Nó có thể được giảm khi phần dưới của 
đai có răng. 

Các loại. Các dây đai hình dạng khác nhau đã 
được phát triển cho các yêu cầu khác nhau 
(Bảng 1). 


Dây đai đồng bộ (Dây đai răng) 


Đối với dây đai đồng bộ lực truyền không qua 
ma sát mà qua dạng các răng của đai (kết nối 
dạng khớp). Dây đai răng kết hợp những ưu 
điểm của dây đai dẹt và dây đai hình thang với 
sự không có độ trượt của dây xích. 


Các loại. Dây đai đồng bộ (răng) được sản xuất 
như răng đơn, răng đôi và với nhiều hình dạng 
răng khác nhau (Hình 2). 

Đặc tính nổi bật. Đặc điểm của dây đai đồng bộ 
(răng) là sức căng ban đầu thấp và do đó chịu 
tải ít. Nó rất thích hợp cho việc truyền không có 
độ trượt với công suất vừa và nhỏ. 

Thí dụ ứng dụng. Bộ truyền động bước dẫn tiến 
trong máy công cụ, máy sao chép (Hình 3), máy 
in, máy bán hàng tự động bằng tiền xu, truyền 
động trục cam. 


Đai răng gờ hình thang 


®=W 


Hình 2: Các dạng đai răng 


Đai A\ gờ hình tròn 


Răng dạng phi tiêu chuẩn 


@"W răng dẹt 
đơn giản 


Đai răng dẹt 
đôi 


411 








Hình 1: Các lực cho đai hình thang và đai dẹt 


Bảng 1: Các loại đai hình thang 





Dạng (mặt cắt) 


Đặc điểm 





Đai hẹp 








Ứng dụng đa năng; hiệu suất 
cao; các bánh đai lớn hơn 
bánh đai bình thường; loại đai 
được sử dụng nhiều nhất 





Đai thang hông mở 








Đai liên hợp (Băng lực) 


Đặc biệt có thể truyền tải 
công suất cao, đường kính 
bánh đai nhỏ hơn, độ bền 
nhiệt cao hơn 








¬ | Vững vàng trước dao động và 
va đập, không bị xoắn trong 


các rãnh, cho khoảng cách 
trục lớn và bánh đai nhỏ 





Đai hình thang có sườn (Đai thang có gân) 





l1” 0n g0 00 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0Ì 





Linh hoạt, uốn cong bền; độ 
giãn nhỏ, phân phối lực đều 
trên các bánh đai 





Đai bản rộng 











Độ bền lực ngang và tính 
thích nghỉ với hình dạng rất 
tốt, ứng dụng trong bộ hộp số 
có thể điều chỉnh được tốc độ 
(Trang 429) 











Hình 3: Đai răng dẹt đôi trong máy sao chép 





1. Bộ truyền đai dẹt có tính chất đặc biệt gì? 


2. Có bao nhiêu loại đai hình thang? 


3. Đai hình thang có hông mở nghĩa là gì? 


4. Dây đai răng có đặc điểm gì? 





Truyền xích 





5.7.4 Truyền xích 


Giống như truyền đai, truyền xích thuộc về truyền 
động bằng phương tiện kéo. Chúng truyền chuyển 
động quay tròn giữa hai hay nhiều trục máy. Xích 
thường được làm bằng thép nhiệt luyện, do đó 
bền hơn nhưng cũng nặng hơn dây đai. 


I Đặc tính và phạm vỉ ứng dụng 

Dây xích chủ yếu sử dụng cho bộ truyền động với 
tỷ số truyền chính xác, với khoảng cách trục lớn 
hơn và lực kéo lớn. Chúng được đảm bảo ngay 
cả trong điều kiện bất lợi về môi trường chung 
quanh và do đó được sử dụng thí dụ như trong 
máy biến dạng (Hình 1), kỹ thuật băng tải, xe hai 
bánh, dụng cụ nâng cũng như máy chế biến gỗ 
và máy xây dựng. 


Ưu điểm 
e Truyền tải không độ trượt 
e Tỷ lệ truyền không thay đổi 


e Có thể truyền các lực lớn 
e Hầu như không nhạy cảm với độ ẩm, 
chất bẩn và nhiệt độ cao 


I Các loại kết cấu dây xích 

Các dây xích được chia thành xích chuỗi (chuỗi 
mắt xích) và xích bản lề (Hình 2). xích chuỗi chỉ 
được sử dụng như là xích tải. Xích bản lề thường 
được lắp vào bộ truyền động xích. Ta phân biệt xích 
con lăn, xích chốt và xích ống. 

Xích con lăn (Hình 3). Qua con lăn được tôi cứng 
và mài bóng, lăn trên bề mặt hông của đĩa xích ta 
có được ma sát ít và do đó sự mài mòn thấp. Lớp 
phim bôi trơn giữa các bánh xe xích, con lăn và ống 
cũng làm bớt tiếng ồn phát ra. 

Thí dụ ứng dụng về xích con lăn: 

e_ Dây xích điều khiển trong các động cơ ô tô 

e_ Dây xích truyền động cho xe máy 

e Dây xích vận chuyển trong các hệ thống băng tải 


Khi cần lực rất lớn để truyền, chẳng hạn như trong 
nhà máy chế biến thép (Hình 1), dây xích nhiều 
con lăn được sử dụng (Hình 4) như là các dây xích 
hai, ba hoặc bốn con lăn. 


Xích chốt (Hình 1, trang 413). Chúng là những loại 
đơn giản nhất của các xích bản lề vì chỉ bao gồm các 
mắt xích và chốt. Xích ống gồm có xích chốt mặt 
phẳng và xích lá. Xích chốt mặt phẳng được sử 
dụng cho công suất thấp và tốc độ xích đến 0,5 m/s. 








`. 


Bánh xích Xích con lăn 


trên trục 
cán định 
hình 


Hình 1: Bộ truyền xích của hệ thống cán thép định hình 


DJ 11/4/4211) 

e Vận tốc xích giới hạn 

e Tiếng ồn lớn lúc chạy 

e Cần thiết có bôi trơn 

e Có xu hướng rung động khi va chạm 









Xích bản lề 


Ống 
Con lăn 


Mắt xích trong 





Chốt Mắt xích ngoài 


Hình 3: Cấu tạo xích con lăn 





Dây xích con lăn hai hàng 


Dây xích con lăn ba hàng 


Hình 4: Dây xích nhiều con lăn 


412 


Truyền xích 





Xích lá là xích tải thuần túy và được dẫn không 
qua bánh xích mà qua ròng rọc. Chúng có ứng 
dụng làm xích nâng trong xe nâng và làm xích 
căng cũng như xích đối trọng. 

Xích răng như là một dạng đặc biệt của xích ống 
chạy êm và thích hợp cho tốc độ lên đến 30 m/s. 
Chúng được sử dụng như là xích điều khiển, thí 
dụ như trong động cơ nổ. 

Xích ống. Trong xích này, các má bên trong được 
ghép chặt vào ống (Hình 1). Các ống này lắp hở 
với chốt, chốt được tán chặt với các má bên ngoài. 
Xích ống có lợi thế hơn so với xích chốt vì áp suất 
bề mặt giữa chốt và ống nhỏ nên ít bị mài mòn. 
Thí dụ như chúng được làm thành xích băng tải 
với các bước chia xích nhỏ. 


Đĩa xích và ứng suất xích 

Đĩa xích (Hình 2). Kích thước và hình dạng của 
đĩa xích được xác định bởi độ lớn của xích, số 
lượng các răng và mômen xoắn được truyền. 
Người ta phân biệt hai dạng chế tạo cơ bản của 
bánh xích răng. Đĩa xích với đùm truyền mômen 
xoắn lớn hơn. Bánh đĩa xích được sử dụng khi 
mômen xoắn nhỏ có sẵn. 

Sắp xếp các cách kéo. Sự sắp xếp của các đĩa xích 
có ảnh hưởng quyết định đến tuổi thọ và độ tin 
cậy của bộ truyền xích (Hình 3). Sự sắp xếp theo 
chiều ngang của đĩa xích tạo thuận lợi cho việc 
chạy êm trơn tru của xích. Không cần có thiết 
bị căng và dẫn hướng cho tới khi góc nghiêng 
đến 60° so với chiều ngang. Để dây xích chạy êm 
trong đĩa xích, nhánh căng phải nằm phía trên. 





Khi bộ truyền xích được sắp xếp theo chiều 
ngang, thì nhánh chùng có một độ chùng 
từ 1% đến 2%. 





Bộ phận căng xích. Gá căng xích cần phải cân 
bằng sự giãn dài của xích và giảm dao động gây 
ra bởi mài mòn, tải không đồng đều hay giãn 
nở nhiệt. 























_ Ôn tập và đào sâu | 
__ 1, Những nhóm của các loại xích được phân 
biệt cơ bản như thế nào? 
2. Giải thích bốn đặc điểm mà các dây xích 
phân biệt với các dây đai. 
3. Giải thích cấu trúc của xích con lăn và ưu 
điểm của nó. 
4. Xích răng có đặc điểm gì? Hãy kể một 
| phạm vi ứng dụng. 


























Chốt Mắt xích 
Xích chốt mặt phẳng 





Chốt được tán Ghép chặt 


Mắt xích 
dẫn hưó 











Mắt xích ngoài 
Xích ống 


Xích răng 


Hình 1: Các dạng cấu tạo của xích bản lề 





Đĩa xích Đĩa xích với đùm Cắt răng 
d; Đường kính lớn nhất của con lăn xích rị Bán kính con lăn 


p Bước xích r2 Bán kính cạnh răng 


Hình 2: Bánh xích (Đĩa xích) 





Nhánh Tiện lợi 
" chùng 






Không tiện lợi 
“== 
¡_ Sắp xếp thuận lợi @® 
ì | với bánh căng / \ 





| 
KL/ Ị 
Bánh căng [ 


` 


Hình 3: Sắp xếp các cách kéo 


413 


Mắt xích trong 


Bộ truyền động bánh răng 





KÝ: à(/0) (2000 (0)( 0000 0Ô (0ì. 





Bộ truyền động bánh răng truyền chuyển động quay từ một trục này sang trục khác (Hình 1). Qua đó 
các răng của cả hai bánh răng ăn khớp theo dạng cứng vào nhau và vì thế không có độ trượt. Điều này 
cho phép truyền các lực nhỏ, chẳng hạn như trong kỹ thuật chính xác, hoặc lực rất lớn, thí dụ như bộ 
truyền động trong máy cán, và giữ được tỷ lệ truyền chính xác. Ngoài ra bánh răng cần có một khoảng 


cách trục nhỏ. 





Với bánh răng có thể truyền chuyển động 
quay và qua đó thay đổi tốc độ,mômen xoắn 
hoặc hướng quay (Hình 2). 





Kích thước bánh răng 


Kích thước của răng (Hình 3). Các bước răng p 
quyết định kích thước của răng. Nó được đo bằng 
radian trên vòng chia của bánh răng. Để có được 
một số nguyên người ta lấy bước răng p chia cho 
số pi (x). Qua đó ta có mô-đun m = p/n. Các trị sỐ 
của mô-đun được tiêu chuẩn hóa và có đơn vị của 
chiều dài, thí dụ: m = 2 mm. Các kích thước khác 
như chiều cao bánh răng h tùy thuộc vào mô-đun. 
Chiều cao bánh răng h trong nhiều khớp răng là 
h = 13/6 -m. Các bánh răng ăn khớp với nhau phải 
có cùng một mô-đun. 

Kích thước của bánh răng (Hình 3). Các kích 
thước của một bánh răng tùy thuộc vào mô-đun 
m và số lượng răng z. Các vòng chia đ, trên đó hai 
bánh răng tiếp xúc, là đ= m-z, đường kính vòng 
đỉnh d =d+2-m. Giữa đường kính vòng đỉnh của 
bánh xe này và đường kính vòng đáy của bánh xe 
khác có một khe hở gọi là khe hở đỉnh c. 





Nếu mô-đun, số răng của bánh răng và khe 
hở đỉnh được biết, thì tất cả kích thước cần 
thiết đều có thể tính được để tạo ra các bánh 
răng (xem sách bảng). 





Tỷ số truyền 

Nếu hai bánh răng có số răng khác nhau, thì vòng 
quay và mômen xoắn thay đổi khi truyền chuyển 
động quay (Trang 424). 


I Khoảng cách trục 

Khoảng cách trục a giữa hai bánh răng được xác 
định bởi các vòng chia d1 và d2 của hai bánh xe: 
a=(d,+d)/2 


Thí dụ: Từ một hộp số ta được biết số răng z = 20, mô- 
đun m =2 mm, khe hở đỉnh c = 0,2 - m. Đường 
kính vòng chia và vòng đỉnh là bao nhiêu? 

Lời giải: d= m -z=2 mm -20=40 mm 
d =d+2-m=40mm +2: 2mm =44mm 





Hình 1: Bánh răng trong hộp số 


Bánh 1 (dẫn) Bánh 2 (bị dẫn) 


Số răngz, . Đường kính vòng chia đ, 
(Đường kính nguyên bản), 


SỐ răng z, 





Số vòng quay n, `7 Sốvòng quay n, 


Nhiệm vụ: -Thay đổi số vòng quay (n, < n.) 


+ Chuyển dịch mômen xoắn (M,> M,) 
« Đảo hướng quay 


Hình 2: Nhiệm vụ của bánh răng 


Bánh đối lại 







Bước răng p 






Chiều cao răng h 


Đường kính 
vòng ciad —*Ì 


Hình 3: Kích thước bánh răng 


414 


Bộ truyền động bánh răng 





Dạng hông răng (Dạng sườn răng) 

Khi hai bánh răng ăn khớp, bề mặt hông hai răng 
lăn vào nhau. Qua đó chúng cần phải càng ít trượt 
càng tốt để mài mòn, sự tăng nhiệt độ và tiếng ồn 
được giữ ở mức thấp. Ngoài ra, răng nên được sản 
xuất bằng các dụng cụ đơn giản để giá thành được 
rẻ. Trong quá trình lắp ráp xảy ra sai lệch khoảng 
cách trục nhỏ, điều này không được gây hư hại 
khi vận hành. 

Bánh răng thân khai. Các điều kiện nêu ở trên 
có thể được đáp ứng nếu đường cong của thân 
răng tương ứng với một đường thân khai (Hình 1). 


Đường thân khai này được hình thành khi một sợi 
chỉ tháo ra từ xi lanh. Từ đường thân khai này chỉ 
một đoạn ngắn của chiều dài khai triển được sử 
dụng cho các hông răng. 





Trong chế tạo máy và chế tạo xe hơi người ta 
sử dụng bánh răng thân khai. 








Trong việc sản xuất bánh răng thân khai, thanh 
răng được sử dụng với một góc biên dạng 409 
độ (Hình 2). Các điểm tiếp xúc của thanh răng 
và bánh răng nằm trên một đường thẳng, gọi là 
đường ăn khớp (đường tác dụng). Đường thẳng 
này nghiêng với đường tiếp tuyến của vòng chia 
một góc chính xác bằng phân nửa góc biên dạng, 
gọi là góc ăn khớp (góc áp lực) 20. 

Thông thường đường sinh tiếp xúc với vòng chia 
của bánh răng. Điều này được gọi là trường hợp của 
bánh răng không (bánh răng N). 

Dưới 17 răng trong một bánh răng thì xảy ra hiện 
tượng cắt chân răng ở bánh răng không (Hình 3). 
Do đó, các răng bị yếu đi, tỷ lệ ăn khớp xấu theo. 
Nếu dời đường sinh đối với đường kính vòng chia 
(đường kính nguyên bản) ra ngoài thì tránh được 
hiện tượng cắt chân răng. Bên cạnh bánh răng thân 
khai là bánh răng cung tròn được sử dụng càng ngày 
càng nhiều trong cơ khí chính xác và bánh răng chốt 
được sử dụng ở bánh xe quay trong chế tạo máy lớn. 


I Các loại bánh răng 

Tùy thuộc vào vị trí các trục của bánh răng ăn khớp, 
ta phân biệt truyền động bánh răng trụ, truyền 
động bánh răng côn, truyền động bánh răng 
trụ nghiêng và truyền động trục vít (Bảng 1). 


Truyền động bánh răng trụ 

Việc truyền mômen xoắn với trục song song được 
thực hiện qua bánh răng trụ với răng bên ngoài 
hoặc trong (Trang 403-407). Tùy theo vị trí của răng 
so với trục quay, ta phân biệt răng thẳng, nghiêng 
và răng chữ V (Bảng 2). 


Đường ăn khớp Thanh 
(đường tác dụng) răng 





Bánh răng Vòng chia 


Đường sinh 
(Đường tâm của tiết diện răng) 
Hình 2: Thanh răng với bánh răng 
không (Bánh răng không 
có dịch chuyển răng) 





Hình 1: Sự phát sinh đường 
thân khai 


Đường sinh 
Vòng chia \ 






Bánh răng 
(12 răng) 
Chân răng bị cắt Răng được chỉnh 


Hình 3: Cắt chân răng và dịch chỉnh răng 





Bảng 1: Các dạng răng cơ bản của hộp số 
Bánh răng rỗng 
(Bánh răng trong 


























Cắt răng ngoài Thanh răng 





Truyền động bánh răng trụ 
Trục nằm song song với nhau 





Vít vô tận 





























L=—=L⁄4= 
IREmM . Em = 
TT L_——-I 
Trục vít 
Truyền động Truyền động bánh | Truyền động bánh 
trục vít răng nghiêng răng côn 





Trục chéo nhau Trục chéo nhau Trục cắt nhau 








Bảng 2: Các loại răng ở bánh răng trụ 

Răng thẳng e Hư hao ít vì ma sát 

e Tiếng ồn phát triển mạnh 

e Nhạy cảm đối với sai lệch dạng 
rắng 











Răng nghiêng 


=- 


Răng chữV 


LÊN 


e Chạy êm hơn 

e Thích hợp hơn cho tốc độ cao 

e Nẵng suất thấp hơn 

e Ít nhạy cảm đối với sai lệch 
dạng răng 

e Lực dọc trục được cân bằng 
bởi răng chữ V 

















415 


Bộ truyền bánh răng 





I Bánh răng côn 

Bánh răng côn thẳng, côn nghiêng hoặc cung 
tròn được sử dụng cho các trục giao nhau. Trong 
bánh răng côn cung tròn, các trục có thể sai lệch 
với nhau bởi một dạng đặc biệt của răng (Hình 1). 


Truyền động trục vít 

Truyền động trục vít được sử dụng ở khắp mọi 
nơi, khi hai trục giao nhau với một góc 90° và nơi 
mà tỷ số truyền lớn được yêu cầu đến 100: 1 (Hình 
1, trang 424). Người ta thiết kế trục vít với răng 
phải và trái cũng như một hay nhiều dây. Trục vít 
một dây có góc nâng ren nhỏ, do đó có độ ma sát 
cao hơn và độ mài mòn lớn hơn. Khi góc nâng 
ren dưới 5°xảy ra hiện tượng tự hãm. Truyền động 
trục vít chạy êm và có thể truyền mômen xoắn 
lớn. Tuy nhiên nó sẽ hình thành lực dọc trục lớn 
trong trục vít khiến các ổ trục phải chịu. 


Sản xuất bánh răng 

Bánh răng được sản xuất chủ yếu bằng gia công 
cắt gọt. Trong phương pháp lăn bất kể số lượng 
răng bao nhiêu thì chỉ cần một công cụ cho mỗi 
mô-đun. 

Trong phay lăn răng, dao phay lăn răng có các 
“thanh răng” được sắp xếp liên tục, các thanh này 
lại được sắp xếp với nhau như trên một đường 
xoắn ốc (Hình 2). Để tương ứng với chuyển động 
vít, phôi (phôi bánh xe) phải được điều chỉnh 
quay một bước răng p trong một vòng quay của 
dao. Do phôi bánh xe được điều chỉnh như vít, 
nên có thể sản xuất liên tục. 

Các phương pháp lăn khác là bào lăn răng (răng 
ngoài), xọc lăn răng (răng trong) (Hình 3), mài 
lăn răng và cà. 


Các trục không lệch Các trục bị lệch 


Bánh răng 
vành khăn 


















Bánh răng côn 
truyền động 


Trục sai lệch _ Bánh răng côn 
truyền động 


Hình 1: Bánh răng côn răng xoắn 





vẹ Vận tốc cắt 
f. Bước dẫn tiến hướng tâm 


mm v.v f¿„ Bước dẫn tiến lăn 
Hình 2: Gia công bánh răng trụ với răng xoắn bằng phay 
lăn răng 
Cắt răng thẳng Cắt răng nghiêng 
Chuyển động cắt Chuyển động cắt 


Trục xọc 











Dụng cụ 


Chuyển động 
bước tiến ngang 


Hành trình làm việc Ầ 
Hành trình trở về h F2 
SšS Ï 
Nâng lên 


Chỉ tiết Chuyển động lăn _ Chỉ tiết 


Chuyển động lăn 


Hình 3: Gia công bánh răng trụ bằng phay xọc lăn 


Các phương pháp định hình như phay định hình và mài định hình có thể được thực hiện trên máy 
công cụ đơn giản. Nhưng chúng cần cho mỗi mô-đun, mỗi số răng và mỗi dịch chuyển prôfin một công 
cụ định hình riêng, vì công cụ này phải có hình dáng giống chính xác như rãnh răng được gia công. 
Tùy theo mục đích sử dụng, các bánh răng sẽ được cắt răng hoàn chỉnh ngay lập tức hoặc đầu tiên cắt 
thô trước rồi sau đó hông răng (sườn răng, má răng) được tôi và thường thì ở chân răng cũng được gia 
công hoàn chỉnh với mài, cạo rà, lăn ép, mài khôn và miết. 





5.ƯUu và nhược điểm của bánh răng trụ răng 
nghiêng là gì? 

6. Người ta phân biệt những phương pháp lăn 
để sản xuất bánh răng như thế nào? 


1. Bánh răng có nhiệm vụ gì? 

2. Ta hiểu mô-đun của bánh răng là gì? 

3. Đường thân khai hình thành như thế nào? 

4. Các dạng cơ bản của bánh răng khác nhau 
như thế nào? 





416 


Động cơ điện 





300/01/0), (10 Á 


5.8.1 Động cơ điện 


Phần lớn các máy gia công được truyền động 
bằng động cơ điện (Hình 1) 








Những tính chất quan trọng của động cơ điện 


e Kết nối đơn giản đến mạng lưới điện 

e Công suất sẵn sàng có ngay để sử dụng 
e Ít bảo trì và ít hao hụt 

e Công suất từ rất nhỏ đến rất lớn 

e Ít ồn và thân thiện với môi trường 


5.8.1.1 Nguyên tắc vận hành 


Động cơ điện được truyền động bằng lực điện từ. 
Nếu dây dẫn điện có dòng điện chạy qua được 
đưa vào từ trường của một nam châm vĩnh cứu, 
những đường sức từ sẽ giao thoa (chồng chập lên 
nhau) (Hình 2). 

Tại dòng điện trong hình (a), từ trường được tăng 
cường ở bên phải và bị yếu đi ở bên trái. Điều này 
sẽ làm nảy sinh một lực đẩy dây dẫn điện sang 
bên trái. Trong trường hợp dòng điện có hướng 
ngược lại (b) dây dẫn điện chịu một lực đẩy sang 
bên phải. Nếu dây dẫn điện được hình thành dưới 
dạng một vòng trong từ trường, như vậy sẽ có 2 
lực đẩy làm cho vòng dây dẫn điện quay. 

Trong một động cơ điện, nhiều vòng dây dẫn điện 
cuốn chung quanh một vật quay và tạo thành 
rôto. Chung quanh rôto là 4 nam châm điện bao 
gồm quốc cực (cực từ) và cuộn dây được xếp đặt 
trong khung máy tạo thành stato. 














Hộp số Bộ ly hợp Động cơ điện Quạt làm nguội 


Hình 1: Động cơ cho truyền động dẫn tiến của một máy công cụ 

















Z—= 


; 
Ạ 
từ 





Từ trường của 







Từ trường của một dây dẫn điện Từ trường giao thoa 
một nam châm (chồng chập) của dây 
vĩnh cửu dẫn điện và nam châm 







a) b) 
Từ trường Từ trường 
yếu đi mạnh lên 
Tác động lực : 
vào dây điện 


' DEINES | 

Từ trường giao thoa (chồng chập) và tác dụng của lực 
a) Hướng dòng điện b) Hướng dòng điện 
đi vào trong hình từ hình đi ra 





Hình 2: Tác dụng vào dây dẫn điện có dòng điện chạy qua trong 
từ trường của một nam châm vĩnh cửu 


Khi nối vào lưới điện ba pha, từ trường của rôto và stato chồng chập với nhau và làm rôto quay. Qua đó 
vòng quay của rôto và tần số của điện áp tỷ lệ thuận với nhau. Đặc điểm chính để phân biệt động cơ điện 
là loại dòng điện vận hành. Theo đó người ta phân biệt động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều và 


động cơ điện đa năng (Bảng 1). 


Bảng 1: Các loại động cơ điện 

















































































































Động cơ điện ba pha Động cơ điện một chiều Động cơ điện đa năng 
Trang 418 Trang 420 Trang 420 
Động cơ không đồng Động cơ đồng|_ |Động cơ servol Đồi ri IĐộng cơ điện xoay chiều một 
bộ ba pha bộ bapha | |trợlực,biến tần)| | 9 pha hay động cơ điện một chiều 
Động cơ Động cơ vành 
lồng sóc trượt 
T T 




















Những thí dụ ứng dụng 








Truyền động 
cho cần cẩu và 
máy bơm 


Truyền động trục chính 
của máy công cụ 

















Truyền động dẫn tiến trong máy công cụ 


Truyền động của 
xe nâng có càng, 
cửa trượt 


Truyền động 
của máy giặt 




















Động cơ điện 





5.8.1.2 Động cơ điện ba pha 





Động cơ điện ba pha được sử dụng nhiều nhất 
là động cơ không đồng bộ ba pha. Thành phần 
chính của nó là quốc cực với cuộn dây điện được 
gắn chặt vào trong khung máy (stato) và phần 
quay được đỡ trong ổ trục (rôto) (Hình 1). Rôto 
có thể là loại lồng sóc hay vành trượt. Stato gồm 
có 3 cuộn dây U1, V1 và W1 đặt lệch nhau 1200 
(Hình 2). Khi nối vào lưới điện ba pha, 3 dòng 
điện xoay chiều I,, !„ !. kế tiếp theo nhau chạy 
vào 3 cuộn dây này. Qua đó xuất hiện trong stato 
một từ trường quay với cặp cực (N và S). Từ 
trường của stato cảm ứng trong các thanh nhôm 
dẫn điện của rôto gây ra những dòng điện xoáy, 
những dòng điện xoáy này cũng tạo ra một từ 
trường mạnh trong rôto. Từ trường của stato 
và từ trường của rôto đẩy lẫn nhau và làm rôto 
quay. Rôto luôn bị từ trường quay của stato đẩy. 


Ở một cặp cực, rôto quay gần bằng với tần số 
của từ trường stato (= tần số lưới điện 50 Hz). 
Điều này tương đương với số vòng quay 3000/ 
min. Ở hai cặp cực, vòng quay rôto giảm xuống 
một nửa, n = 3000/min: 2 = 1500/min và ở ba 
cặp cực còn một phần ba n = 3000/min:3 = 
1000/min. 





Trong động cơ có thể đảo cực, vòng quay có 
thể đảo cực từng bước. 





Các thông số đặc trưng của động cơ điện được 
cho biết trên biển công suất (Bảng 1 và hình 3). 


Động cơ điện không đồng bộ 3 pha phần 
lớn được chế tạo với rôto lồng sóc (Hình 1, trang 
419). Ở loại động cơ này các thanh nhôm dẫn 
điện được ngắn mạch qua các vòng ở cuối rôto, 
vì thế mà người ta cũng gọi là động cơ rôto 
ngắn mạch. Từ trường quay của stato làm cảm 
ứng trong những thanh dẫn điện của rôto một 
điện áp và như thế tạo ra một dòng điện. Từ đó 
một từ trường trong rôto được hình thành. Từ 
trường của stato và rôto tác dụng với nhau khiến 


cho rôto quay theo chiều của trường quay stato. Vận tốc vòng quay 
của rôto luôn luôn nhỏ hơn của trường quay một tí vì nếu không 
điện áp sẽ không còn được tạo ra tiếp tục nữa. Động cơ không chạy 
đồng bộ mà sẽ chạy không đồng bộ với trường quay. Sự chênh 
lệch giữa vận tốc vòng quay của trường quay và vận tốc vòng quay 
rôto được gọi là độ trượt. Tùy theo tải của động cơ mà độ trượt sẽ 
vào khoảng 3% đến 7% của tần số lưới điện. Vì vậy vận tốc vòng o 
quay của một động cơ điện không đồng bộ ba pha sẽ là 1460/min 


thay vì 1500/min. 


Fe của rôto 


Cuộn dây 
stato 
Trục 
động cơ 











@® 























Vòng 
ngắn 
mạch 


Thanh nhôm 


Hình 1: Cấu tạo một động cơ ba pha 

































































Fe của stato 









































Nắp che quạt lắm Cánh quạt 


nguội 





thông gió) làm mát 








Cuộn dây 


stato 


Hình 2: Sự hình thành của một trường quay điện từ hai cực 

















Bảng 1: Thông số đặc trưng của một động cơ điện 

Chỉ dẫn | Ý nghĩa Chidẫn | Ýnghĩa 

trên bảng trên bảng 

D-Motor | Động cơ điện ba pha | Cos0,89 | Hệ số công suất 

400V Điện áp danh nghĩa _ | 1460/min | Số vòng quay định 
(Điện áp định mức) mức (Vận tốc danh 

nghĩa) 

16,6A Dòng điện danh Cấp cách | Cấp cách điện 
nghĩa điện B 

9kW Công suất danh nghĩa | IP 44 Loại bảo vệ 

















418 





9 





Nhà sản xuất 











Kiểu máy 


AD 60 








Đông cơ điện 3 pi 














A 400 








9kW 














1460 

















Cấp cách điện 


























VDE_ O530/12.88 











Hình 3: Biển chỉ dẫn công suất của 


một động cơ điện ba pha 


Động cơ điện 





I Tính năng vận hành của động cơ 
điện ba pha không đồng bộ 

Khi bật máy thì đã có mômen khởi động M, 
(Hình 2). Nó tác động để động cơ chạy đến khi 
đạt vòng quay định mức n, tại mômen định 
mức M,,. Khi mômen tải hạ xuống 0, tốc độ quay 
sẽ tăng lên đến tốc độ quay không tải n,. Khi 
mômen tải tăng lên, tốc độ quay sẽ giảm xuống 
cho đến tốc độ lật n,. Mômen lật Mu là mômen 
quay cực đại mà động cơ có thể cung cấp. Khi tải 
vượt qua mômen lật, động cơ sẽ chạy chậm dần 
và dừng lại. Động cơ đạt đến mômen danh định 
(danh nghĩa) khi nó đạt vòng quay định mức như 
đã ghi ở trong bảng công suất. Động cơ không 
đồng bộ được vận hành giữa mômen không tải 
và mômen định mức. 








 2Ƒ.1dic[11/1N4 11. c(0)/1: doli1 040 4010)11: oi 211: s10) 





ba pha: Nụ 

e Cấu tạo đơn giản, chắc chắn vì không cần 
cấp điện cho rôto 

e Ít bảo dưỡng và ít khi hỏng hóc 

e Việc điều chỉnh vận tốc vòng quay được thực 
hiện bằng điện tử qua bộ biến tần. 

e Phù hợp cho chế độ vận hành liên tục và chế 
độ vận hành gián đoạn. 













Biến động 
khi vận hành 







Khởi động 


Mômen quay M 





Tốc độ định mức nụ 


Tốc độ lật n„ 











e Khi chịu tải vòng quay giảm rất ít. Vận tốc vòng quayn ———> 
® Mômen khởi động bị giới hạn Hình 2: Tính năng vận hành của động cơ không đồng bộ 
Động cơ điện ba pha không đồng bộ được sử Mạch đấu sao Y Mạch đấu tam giác A 


dụng cho rất nhiều công việc truyền động, thí 
dụ như truyền động trục chính của máy công cụ 
hay truyền động cho máy bơm, máy nén và hệ 
thống vận chuyển. 

Một loại đặc biệt của động cơ điện ba pha không 
đồng bộ là động cơ không đồng bộ vành trượt. 
Nó được ứng dụng khi phải cần đến mômen quay 
khởi động lớn, thí dụ như cần cầu xây dựng. Hình 3: Mạch đấu sao-tam giác của các cuộn dây động cơ 





Điều khiển khởi động của động cơ điện không đồng bộ ba pha 

Những động cơ điện lớn cần dòng điện rất cao từ lưới điện khi khởi động. Qua đó điện áp trong lưới 

điện bị giảm. Để tránh sự biến động lớn không cho phép của điện áp trong lưới khi khởi động, động cơ 

không đồng bộ không được bật máy trực tiếp khi cường độ dòng điện khởi động vượt quá 60 A. Động 
cơ được trang bị một bộ phận điều khiển khởi động. 

e_ Với bộ chuyển mạch sao-tam giác, đầu tiên những cuộn dây động cơ được cấp điện ở vị trí Y (sao) 
với 230 V, sau đó chuyển sang vị trí tam giác với điện áp đầy đủ 400 V (Hình 3). 

e_ Những thiết bị điện tử khởi động mềm tạo ra việc khởi động và lấy đà nhẹ nhàng bằng việc giảm 
điện áp và dòng điện của động cơ, qua đó cũng tránh được việc tải tăng vọt và mômen nhảy vọt. 
Những thiết bị khởi động này có thể phù hợp một cách tối ưu với từng ứng dụng. 

e©_ Sự khởi động được điều khiển bằng bộ đảo điện tiết kiệm nhiều năng lượng, nhất là ở truyền động 
với chế độ tắt mở rất thường xuyên. 


419 


Động cơ điện 





Động cơ điện ba pha đồng bộ 


Rôto quay có cùng tần số với trường quay (đồng bộ). Vận tốc quay chỉ lệ thuộc vào tần số lưới điện và 


có thể điều khiển bằng điện tử. 





2-1411/)1Naï1L.N.o)(l: o9 l. (9/1: 001.-0N‹jjT) 

e Vận tốc cố định khi tải thay đổi 

e Khi quá tải, động cơ bị “treo” và máy dừng lại 

e Khi nối vào lưới điện 50 Hz động cơ cần sự hỗ 
trợ đặc biệt để khởi động. 








5.8.1.3 Động cơ điện một chiều 


Đặt một vòng dây dẫn điện có dòng điện một 
chiều chạy qua và có thể quay được trên ổ đỡ trong 
một từ trường, thí dụ như của một nam châm vĩnh 
cửu và cho dòng điện một chiều chạy qua (Hình 
1, a), như thế từ trường bị nén lại ở một bên của 
cuộn dây (b, 1) và yếu đi ở bên kia (b, 2). Qua đó 
xuất hiện một mômen quay làm cho cuộn dây dẫn 
điện chuyển động. Khi đạt đến vị trí (c) dòng điện 
phải được đổi chiều để cuộn dây quay tiếp tục như 
trong hình (d). Để làm được việc này cuộn dây được 
nối đến một thiết bị đổi chiều dòng điện. Thiết bị 
này có nhiệm vụ sao cho dòng điện luôn được chạy 
theo hướng cần thiết. 

Động cơ điện một chiều gồm một rôto với cuộn 

dây dẫn điện và các guốc cực với các cuộn dây 

stato được gắn vào trong vỏ máy (kích hoạt từ 
bên ngoài) hay với nam châm vĩnh cửu (kích hoạt 
thường trực). Sự dẫn điện vào rôto và đổi chiều 
dòng điện được thực hiện bằng cực góp (chổi góp 

điện) và chổi than (Hình 2). 

Ứng dụng: 

e Động cơ kích hoạt từ bên ngoài được sử dụng 
trong lĩnh vực đòi hỏi công suất cao, thí dụ như 
thang máy, hệ thống vận chuyển và máy đóng gói. 

e Động cơ kích hoạt thường trực trong lĩnh vực 
công suất thấp thí dụ như gạt nước xe hơi. 


BI 42/019 soÄof-NiT- (19) 


Động cơ đa năng là một dạng đặc biệt của động 
cơ điện một chiều. Khi nối vào điện áp xoay chiều, 
hướng dòng điện của phần kích hoạt và rôto thay 
đổi cùng một lúc, do đó hướng quay của động 
cơ được giữ nguyên. Do đó mà động cơ đa năng 
cũng có thể chạy với điện áp xoay chiều một pha. 
Động cơ đa năng được gắn vào trong nhiều dụng 
cụ gia đình và thiết bị nhỏ, thí dụ như máy hút bụi, 
máy khoan tay hay quạt (Hình 3). Các động cơ đa 
năng có mômen lớn so với trọng lượng tổng thể, 
tuy nhiên tốc độ quay lệ thuộc nhiều vào tải. 





Cuộn dây 
a) Cuốn dây dẫn điện b) Tạo mômen quay 


trong từ trường 








d) Đảo chiều dòng điện, 
vòng dây quay tiếp 


c) đổi cực dòng điện 





Hình 1: Nguyên tắc của động cơ điện một chiều 



















































































Chổi 
—r " an 
Fe 
&ồ ° 
ö 
Cuộn dâ l 
rôto _. 
Bộ đảo 


¬. chiều dòng điện 
Cuộn dây stato (vành góp điện) 


Hình 2: Động cơ điện một chiều được kích từ bên ngoài 


Đầu khoan Quạt làm nguội Cuộn dây từ trường Chổi than 























| 

















—= 























— 




















Hộp số |) 


Bánh răng @ 
bằng nhựa Rôto Vành góp điệ: LÊN.) 
(cổ góp 
Công tắc 
Tụ điện 


[LH] Lớp cách ly bảo vệ 


Giảm lực 
kéo dây 


Ống dẫn và 
( dây) 


Hình 3: Máy khoan tay với động cơ đa năng 


Động cơ điện 





CN: P-[/0))/-0(1:i9)( 1c o1 aï:.0(0 1) 0«o)i sNoi) 





Khi khởi động và thắng (hãm), sự truyền động của một 
máy công cụ làm ảnh hưởng đến diễn biến của công 
suất và mômen cũng như khả năng định vị góc và điều 
khiển tốc độ, do đó ảnh hưởng đến chất lượng của quá 
trình sản xuất và như thế ảnh hưởng đến phẩm chất 
của sản phẩm (Bảng 1, trang 422). 

Người ta phân biệt về cơ bản truyền động trục chính 
và truyền động dẫn tiến (Hình 1). Một truyền động 
bằng điện hiện đại là một hệ thống truyền động bao 
gồm động cơ và thiết bị điều khiển điện tử. Thiết bị 
điều khiển nằm trong tủ điện của máy công cụ. Nó 
điều khiển tốc độ và đặc tính mômen quay của động 
cơ cũng như lúc khởi động. 


Truyền động trục chính 

Phần lớn các động cơ không đồng bộ ba pha được sử 
dụng cho truyền động trục chính. Nó truyền động cho 
trục chính qua một dây đai thang (Hình 3, trang 429) 
hay trực tiếp gắn vào trục chính (Truyền động trực 
tiếp), còn gọi là động cơ gắn vào trục chính. 
Truyền động trực tiếp. Trong truyền động trực tiếp 
vào trục chính, động cơ ba pha không đồng bộ được 
làm nguội bằng chất lỏng hay động cơ đồng bộ ráp 
vào, trực tiếp gắn vào trong trục làm việc (trục chính) 
(Hình 2). Qua đó không cần những cụm chỉ tiết máy 
như bản lề xoay, truyền động đai và truyền động bằng 
trục ren cầu. Cả những yếu tố có ảnh hưởng gây nhiễu 
tạo ra bởi lực ngang, nhờ vậy có thể tránh đi được phần 
lớn độ rơ và sự chấn động. 





2/-1411/)1Na'1.9//10)//-10:i0)/ 19001 0)1(d11-10) 

e Độ bền xoắn lớn qua việc mất đi những cơ phận 
truyền động đàn hồi 

se Độ giảm rung cao và êm khi vận hành 

eÍtồn 


e Định vị khi vận hành trục C <0,019 

e Biến dạng tròn dưới 0,5 uụm 

eTruyền động trục chính thông thường khi gia 
công cắt gọt với vận tốc cao 





Đường đặc trưng của một truyền động chính. Truyền 
động chính trong máy gia công cắt gọt đòi hỏi phạm 
vi điều chỉnh lớn cho tốc độ với công suất không đổi. 
Truyền động chính được vận hành phần lớn giữa tốc 
độ danh định và n__.„ và tốc độ tối đa n, _.trong điều 
kiện mômen quay giảm dần (Hình 3). Đặc tính này 
của mômen quay được đảm bảo bởi những linh kiện 
điện tử trong điều khiển. Ngược lại truyền động dẫn 
tiến cần một mômen quay cố định cho một lực không 
đổi qua nhiều tốc độ khác nhau. Cả đặc tính này của 
mômen quay cũng có thể được thực hiện bởi những 
linh kiện điện tử trong điều khiển. 

421 






Truyền động 
dẫn tiến 








Hình 2: Truyền động trực tiếp của một trục máy phay 


Phạm vi vận hành 


Công suất 
không đổi 


Công suất P ——»®= 





== 
| 


Mômen quay 
không đổi 


Mômen quayM_ ——*®= 








Thenn n = max 


Hình 3: Đường biểu diễn đặc trưng của truyền động 
trục chính và truyền động dẫn tiến 


Động cơ điện 





Truyền động dẫn tiến 
Truyền động dẫn tiến (động cơ servo hay động cơ 
biến tần) của máy công cụ tạo đường biên của sản 
phẩm qua chuyển động của các trục (Hình 1). Động 
cơ servo được sử dụng phần lớn là động cơ đồng bộ 
ba pha với nam châm vĩnh cửu không chổi than. Qua 
một thiết bị điều khiển điện tử, tốc độ quay được 
điều khiển bằng cách thay đổi tần số và điện áp. 

Những thông số chủ yếu là: 

e_ Mômen quay, vì để có một lực dẫn tiến không 
đổi, phải cần thiết có một mômen quay không 
đổi. 

e Tốc độ quay cho vận tốc dẫn tiến và chuyển 
động nhanh (khi không gia công) 

e Phản ứng nhanh khi tốc độ thay đổi qua mômen 
quán tính nhỏ của rôto cũng như thời gian thắng 
và tăng tốc ngắn. 

Những đặc tính kỹ thuật của động cơ servo là 

mômen dừng (khi vòng quay bằng không) từ 0,5 

đến 500 Nm, công suất đến 26 kW và một phạm vi 

tốc độ định mức từ 1200 đến 6000/min. 





Truyền động dẫn tiến được thực hiện trong 
vùng mômen quay không đổi. 





Động cơ bước. Trong máy công cụ, động cơ bước 
cũng được sử dụng một phần làm truyền động dẫn 
tiến. Qua kết nối với một hệ điều khiển đơn giản và 
thân thiện với người sử dụng, động cơ bước được 
sử dụng cho máy CNC nhỏ hơn. Động cơ bước có 
thể phân nhỏ một vòng quay thành 10.000 bước. 
Điều này kết hợp với trục ren cầu có bước ren bằng 
5 mm cho ra một độ định vị chính xác từ 5-10um. 
Đặc biệt là trong sản xuất những chỉ tiết máy riêng 
lẻ đơn giản hơn và với số lượng nhỏ, các máy công 
cụ này rất kinh tế. 

Qua việc điều khiển các cuộn dây của cực stato với 
xung điện, rôto quay từng bước với tần số xung của 
dòng điện điều khiển, thí dụ như đến 40 kHz. Qua 
mỗi xung điều khiển, rôto quay một bước góc tiếp 
tục (Hình 2). Độ lớn của bước góc tùy thuộc vào loại 
động cơ. Động cơ bước có một thiết kế đơn giản. Nó 
đặc biệt phù hợp cho các công việc định vị ở tốc độ 
quay và mômen quay thấp thí dụ như đến 15 Nm. 


Điều khiển điện tử của động cơ điện 
ba pha cho trục chính và dẫn tiến 

Tốc độ quay của động cơ điện ba pha được thay đổi 

và điều chỉnh qua bộ biến tần. Bộ biến tần chuyển 

tần số cố định của điện áp lưới ra một tần số thay 

đổi của động cơ. Tốc độ của động cơ thay đổi tỷ lệ 

thuận với tần số động cơ được tạo ra. 


422 








Bảng 1: Những yêu cầu cho truyền động 





Truyền động chính 





e Công suất không đổi qua một phạm vi rộng cho việc 
chỉnh vận tốc và điều chỉnh vòng quay vô cấp 

e_ Độ lệch tâm nhỏ, kể cả với vận tốc thấp nhất 

e Khả năng định vị góc, thí dụ như khi đổi dụng cụ hay 
ở công đoạn khoan 





Truyền động dẫn tiến 

e. Động lực lớn khi tăng tốc và thắng 

Mômen duy trì lớn khi dừng 

Khởi động chạy từ từ đến vị trí mà không bị rung thái 

quá. 

e Cung cấp cho chuyển động dẫn tiến những gia lượng 
(gia số) nhỏ. 











Hình 1: Động cơ servo trợ lực ba pha 


Guốc cực stato _ Cuộn dây stato Nam châm vĩnh cửu 





b)_ Bước 1, thí dụ 10° quay chiều 
phải (từ vị trí xuất phát) 


a)_ Vị trí xuất phát (ban đầu) 


Rôto Stato 





c) Bước 2, thí dụ 20° quay chiều 
phải (từ vị trí xuất phát) 


d) Bước 3, thí dụ 300 quay phải 
(từ vị trí xuất phát) 


Hình 2: Cách vận hành một động cơ bước 


Động cơ điện 





Cấu trúc. Bộ biến tần có thể chia ra làm 4 thành 
phần chính (Hình 1). Từ lưới điện ba pha bộ chỉnh 
lưu tạo ra một điện áp xung một chiều. Tụ điện 
trong mạch đệm nắn thẳng điện áp một chiều. 
Linh kiện bán dẫn trong bộ biến đổi điện (biến 
đổi DC thành AC) dẫn và ngắt tín hiệu tùy theo sự 
điều khiển của mạch điều khiển. Qua đó điện áp 
một chiều được biến thành điện áp xoay chiều với 
tần số biến đổi. 


5.8.1.6 Truyền động bằng động cơ 
I10)//-11811111) 

Động cơ tuyến tính được sử dụng khi chuyển động 
thẳng phải được thực hiện chính xác và nhanh. 
Thí dụ như là trường hợp truyền động dẫn tiến 
của trung tâm gia công. Qua gia tốc cao có thể 
đạt được đến 20 m/s? và vận tốc dẫn tiến thí dụ 
như 120m/min, thời gian chuyển động nhanh và 
thời gian đổi dụng cụ có thể giảm xuống một cách 
rõ rệt. 





Trong truyền động dẫn tiến của máy công cụ, phần 
lớn động cơ tuyến tính đồng bộ được sử dụng. Nó 
tương đương với một động cơ đồng bộ ba pha 
trải ra trên một mặt phẳng. Phần sơ cấp bao gồm 
các cuộn dây điện ba pha, phần thứ cấp là nam 
châm vĩnh cửu (Hình 2). Khi các cuộn dây được 
nối vào lưới điện ba pha, một trường điện từ di 
động (chuyển dịch, thay đổi) chuyển động trên 
mặt phẳng xuất hiện kéo theo phần thứ cấp. 





Bộ nắn điện Mạch đệm Chiều dòng điện 
tưới MỚI động 
điên | Bộ chỉnh lưu - Bộ trữ năng lượng Bộ biến đổi điện tĩnh 
L1 
L2 
L3 














Điện tử điều khiến 
Điều khiển, điều chỉnh, giám sát 


Dữ liệu / Giá trị định mức 




















Hình 1: Bộ biến tần 


Phần sơ cấp với cuộn 
dây điện 3 pha 


Kéo dây 







Hệ thống đo 
hành trình 





Phần thứ cấp với nam 
châm vĩnh cửu 


Hình 2: Cấu trúc của việc truyền động với động cơ tuyến tính 


Trong máy công cụ hầu hết phần thứ cấp được gắn chặt vào bệ máy, trong khi phần sơ cấp với các cuộn 
dây xem như là bàn dao trượt truyền động cho đơn vị dẫn tiến. Vấn đề ở động cơ tuyến tính là sự toả 
nhiệt cao trong máy, do đó động cơ tuyến tính được làm nguội bằng nước và cách nhiệt. 


2141//)1N41.N. (00/1: doÀ41)/ (01 11)1) 





Nhiều lực dẫn tiến đạt đến 20.000N 


động cao 


e_ Độ chính xác lặp lại cao, thí dụ như trong công đoạn mài đến 0,1 im 
e Trừ thanh trượt dẫn hướng, không có chỉ tiết bị mòn cơ 


Trong lĩnh vực gia công với vận tốc cao đến 600 vòng/phút và gia tốc đến 100 m/s? 
Định vị rất nhanh và chính xác, thí dụ như đến 0,003 mm ở trung tâm gia công 


Không có độ rơ khi đảo chiều vì không có trục máy 
Truyền lực trực tiếp không có những bộ phận (chi tiết) chuyển động, vì thế độ bền vững tĩnh và 








G Ớ +*> C2 9 — 


. Những loại động cơ điện nào được phân biệt theo loại dòng điện? 

.. Những tính chất đặc trưng của động cơ điện ba pha không đồng bộ là gì? 

.. Hãy mô tả cơ cấu và chức năng của một động cơ điện ba pha không đồng bộ. 

. Tại sao động cơ điện không đồng bộ ba pha với công suất cao cần điều khiển khi khởi động? 
. Hãy mô tả những yêu cầu cho truyền động trục máy chính và dẫn tiến của máy công cụ. 

. Hãy mô tả cơ cấu của một động cơ tuyến tính. 








Hộp số 





5.8.2 Hộp số 


Trong vỏ máy bộ truyền động được lắp ráp với 
bánh răng, xích hay đai gọi là hộp số (Hình 1). Hộp 
số được lắp ráp giữa động cơ truyền động và trục 
truyền động để thực hiện việc chuyển đổi vòng 
quay và mômen quay. Người ta phân biệt 3 loại hộp 
số: hộp số thủ công (bánh răng truyền động gián 
đoạn), hộp số không cần sang số và hộp số vô cấp. 
Cho dù có nhiều máy có trang bị động cơ điện được 
điều khiển bằng tốc độ (Động cơ servo, trang 422), 
người ta vẫn thường dùng thêm một hộp số bổ 
sung khi có đòi hỏi mômen quay lớn với tốc độ 
chậm. 

Những thí dụ ứng dụng: 

e_ Hộp số ô tô: Khi tăng tốc hoặc leo núi, mômen 
quay được tăng lên qua số nhỏ hơn. 

e_ Truyền động trục ở người máy (robot): Những 
trục phải được chuyển động đều ngay cả khi 
chịu tải lớn và tốc độ chậm. 

e_ Máy công cụ: Khi gia công, thí dụ như khi tiện 
thô chỉ tiết với đường kính lớn, mômen quay 
không đủ của động cơ điện sẽ được tăng lên 
(bổ sung) qua hộp số thủ công. 


Hộp số thay đổi tốc độ, mômen quay và hướng 


quay. 


Tốc độ, mômen quay và công suất là thông số 
chủ yếu của hộp số. 
Trong hộp số truyền động với bánh răng, đai và 
xích, lực chu vi F,, và tốc độ biên v (tốc độ ở chu vi) 
ở 2 bánh thì bằng nhau, tuy nhiên đường kính d, 
và đ, lại khác nhau (Hình 2). 
trị = tà n 
nụ - ft - tị = nụ - ñ - tủ "m th 
Hiệu lực cho bánh răng: 
fh +: THỊ = ðn = Fh : ĐT cếy m#% 
f - zn = Hạ + Z; Hạ ở 
Tý lệ của tốc độ truyền động (tốc độ vào) n, với tốc 
độ ran. được gọi là tỷ lệ truyền động ¡. Tỷ lệ truyền 
động có thể tính từ số răng z./z, hay từ đường kính 
d./d, của đĩa dẫn động cũng như đĩa được truyền 
động. 
M, F-di? - cụ 


Hiệu lực cho mômen quay: hú, “ EU * d 
I „ thả LỘ 


- ỉ 
Ma sát làm giảm mômen truyền động M, chứ không 
làm giảm tỷ lệ truyền động ¡. Việc thất thoát này 
được tính đến trong hiệu suất 7. 


424 










Trục ra 
(Trục bị động) ¿ 


Trục truyền động 


Hình 1: Sự truyền động trục vít 




















H454] 055500) 





Hình 2: Sự truyền động bánh răng một cấp 





;. 


Tỷ lệ truyền động 





Mômen lý thuyết 


' F M:r 
của đầu ra Mai 





Mômen thật sự 


của đầu ra HN 








Cách tính toán bộ truyền động 





Thí dụ: Truyền động bánh răng đơn cấp (Hình 1) ¡, n, 
và M. là bao nhiêu? 


Lời giải: ¡ s *« n „11 


ñ\ 1 , 
140 ==: 3] 
ft sửa min 1 
tạ “m—~ -Ð NT — 
5 &h màn 
M =M1,-¡-r = 150 N - m - 3.1 - B4 = 
- B82 N - mm 


Công suất đầu ra P, nhỏ hơn công suất đầu vào P.. 
Như trong mômen quay, sự thất thoát được tính 
đến trong hiệu suất ;. Trong truyền động quay 
công suất P ở mỗi điểm có thể tính từ mômen 
quay M và tốc độ n tại điểm đó. 





Thí dụ: - Hộp số với P, = 12 kW,n,= 148 —— : 
¡¡= 0,90, ¡ = 5,62 (Hình 2) mm 
M„,n,M, và P) là bao nhiêu? 
lnnïh P. lzn0g *“—” 
ƠI giải: nh) —_ : Tan0 T 
s 81/BS N - m Bụ § 
k Ù 
thị fñifi 
”m=—— = đặn 
.^ TT 1 
ÑM, = ÑÍ, -Ì.n 


= H1.BŠ H -m. b,82 . 0,81 - 414 N : n 
Py = Py:¡ = 12W : D80 - 10,B ki 


Truyền động đa cấp (nhiều cấp) có cùng sự tương 
quan giữa các đại lượng truyền động (dẫn động) 
và phát động như trong truyền động đơn cấp. Tỷ 
lệ truyền động toàn bộ ỉ là tỷ số giữa tốc độ vào 
n_ và tốc độ ra n, và như thế bằng tích số của i,.i.. 
¡, các tỷ lệ truyền động của những cấp bánh răng 
đặt nối tiếp. 


Thí dụ: Truyền động điều khiển một cần cẩu (Hình 3). 
Các tỷ lệ truyền động ï, i,,í, và tốc độ vận hành 
v là bao nhiêu? 


Lời giải: ¡, = 1ñ." - #12 
DI) 


ñụ ^M. J9 mm . 998 S—Ì—_ 
Í c im 


kt.=3#-ữ. rns z- 3 m-90B—1—_ 
Irieen 
-i1i¿-Ð®_ 
mắm 


mị = 1400 min"† 
2= 21 






Za = 6B 


đ 


Mì = 250N:-m Hiệu suất „ = 0,88 


Hình 1: Truyền động bánh răng một cấp 





Công suất đầu ra ... 
Công suất trong P=2.xz.n.M 
chuyển động quay b2 








m=1400 min 1 





EEmarb. 
tim 


Hình 2: Sơ đồ khối của hộp số 





Tỷ lệ truyền động toàn bộ ï= = [=Ñ*B cà, 














Động cơ 


17 răng 









Hộp số 


16 răng 


Bánh xe cần cầu 


1400 min~ XP NVSEE 
con,lăn cần cầu) 





60 răng 


Hình 3: Truyền động vận hành một cần cẩu 


425 





Hộp số 








-NV No) ó0:/)0)/-/15i2)(121s)110 19,971: 0(niv)9Ÿ (of «oi 14:72) 0 0) (lì 0io1g) 


Hộp số với bánh răng trượt. Trong hộp số với 
bánh răng trượt, các cấp truyền động với tỷ số khác 
nhau được chỉnh qua việc khối bánh răng được đẩy 
theo trục truyền động (Hình 1). Việc đẩy (sang số) 
có thể thực hiện bằng tay, qua các xi lanh thủy lực 
hay khí nén hoặc qua các động cơ điện. Trong việc 
truyền động với bánh răng trượt, việc sang số có 
thể thực hiện khi không tải và chỉ có sự chênh lệch 
tốc độ rất nhỏ giữa hai trục máy hay khi máy dừng. 
Với hộp số trong hình 1, người ta có thể có được 3 
vận tốc khác nhau ở trục ra. 

Hộp số ly hợp. Trong hộp số ly hợp những cặp 
bánh răng khác nhau được kết nối qua bộ ly hợp. 
Qua đó tất cả các bánh răng liên tục tiếp xúc (ăn 
khớp) vào nhau (Hình 2). Chẳng hạn như người ta 
sẽ có tỷ số truyền động z„/z, khi bộ ly hợp K được 
kết nối và qua đó kéo theo bánh răng z, mà trước 
đó nằm rời không hoạt động trên trục truyền động. 
Các bộ ly hợp khác được tách rời ra trong thời gian 
này. Nếu bộ ly hợp ma sát được sử dụng, thí dụ 
như bộ liên hợp nhiều đĩa, tốc độ sẽ được chuyển 
dịch khi có tải. 

Giống như hộp số với bánh răng trượt, hộp số ly 
hợp với bộ ly hợp (khớp) răng (Hình 3) chỉ có thể 
chuyển đổi khi tất cả các bánh răng liên quan ở 
trong trạng thái tĩnh. Hộp số ô tô cũng có bộ ly 
hợp răng. Tuy nhiên vì phải sang số khi đang chạy 
nên trước đó bánh răng để sang số và khớp chuyển 
(măng sông đóng mở) phải chạy với cùng vận tốc 
qua thiết bị đồng bộ hóa. Trước khi đạt đến cùng 
vận tốc, khớp chuyển không thể đẩy đi được và như 
thế việc sang số như mong muốn không thể thực 
hiện được (Sự khóa đồng bộ hóa). 





Trong hộp số người ta nhận được các tỷ lệ 
truyền động khác nhau qua việc đẩy bánh 
răng hay kết nối bộ ly hợp. 





Động cơ điện điểu khiển được vòng quay kết 
hợp với một hộp số ly hợp (Hình 3). Qua vòng 
quay truyền động vô cấp của động cơ điện và hai 
tỷ lệ truyền động bánh răng, trục quay chính có 2 
vùng tốc độ vô cấp để sử dụng, thí dụ như từ 25/ 
min đến 430/min và từ 400/min đến 6000 min. Như 
vậy người ta có thể gia công trong chu kỳ cắt gọt 
và tiện mặt đầu (tiện phẳng bề mặt) với một vận 
tốc cắt gọt không đổi. Hai bậc tỷ lệ truyền động 
có thể chuyển được (z2/z1 cũng như z4/z3) và tỷ 
lệ truyền động cố định (z6/z5) được gắn thêm vào 
làm tăng mômen quay đến từ động cơ. Nhờ vậy 
tiết diện cắt gọt lớn cũng có thể đạt được ở những 
phôi có đường kính lớn. 


426 


Trục truyền động 






Trục ra (trục 
phát động) 


Hình 1: Hộp số với bánh răng trượt 


Trục truyền động Bộ ly hợp 





Z1 










Trục ra (trục 
phát động) 





Động cơ điện 
với vòng quay 
được điều khiển 


Hình 3: Truyền động trục chính của một máy tiện 


Hộp số không chuyển đổi 





-N.VV ¡o9 9)4//9/919/))) 1i 0i) 0(xiosŸ(si«oloi|iji) 





Hộp số không chuyển đổi được sử dụng khi có yêu 
cầu truyền động với mômen quay lớn và tốc độ chậm. 
Trong những trường hợp này, thí dụ như truyền động 
cho các trục của rôbot, giữa động cơ truyền động và 
các trục người ta sẽ lắp vào hộp số không chuyển 
đổi với tỷ lệ truyền động lớn để làm chậm đi vận tốc. 
Thuộc về loại này gồm có hộp số với bánh răng tròn 
răng thẳng, trục vít, bánh răng côn, bánh răng hành 
tỉnh và bánh răng điều hòa. 

Hộp số với bánh răng tròn răng thẳng, trục vít, 
bánh răng côn 

Động cơ truyền động (Hình 1) có hai cấp bánh răng, 
mỗi cấp có một tỷ lệ truyền động vào khoảng ¡ = 4. 
Như vậy vận tốc của trục ra bằng 4. 4 = 16 lần nhỏ 
hơn vận tốc của động cơ, mômen quay trục ra bằng 
16 lần lớn hơn mômen quay được đưa vào. Về cơ bản, 
tỷ lệ truyền động không thể lớn hơn¡ =6 cho mỗi cấp 
bánh răng, vì như thế số răng của bánh răng truyền 
động sẽ quá nhỏ. Qua đó răng sẽ có một dạng răng 
không thuận lợi. Tỷ lệ truyền động lớn hơn chỉ có thể 
đạt được qua các cấp bánh răng nữa. 

Ưu điểm: Cho công suất từ nhỏ đến rất lớn, chắc 
chắn, rất chính xác và tỷ lệ truyền động đều (ổn định). 
Thí dụ ứng dụng: để truyền động cho băng chuyền 
vận chuyển, chân vịt tàu thủy, cơ cấu trục cán (giàn 
trục lăn), máy in. 


5.8.2.3 Hộp số hành tỉnh 


Một hộp số hành tinh đơn giản gồm bánh răng mặt 
trời (thái dương) ở giữa, và vành răng (bánh răng 
rỗng), những bánh răng hành tinh và vòng mang 
bánh răng hành tinh (Hình 2 và 3). Tất cả những bánh 
răng đều luôn ăn khớp vào nhau. 

Trong hộp số hành tỉnh ở hình 2 và hình 3, bánh răng 
mặt trời được truyền động (n,). Công suất đầu ra được 
chuyển đến (thực hiện qua) vòng mang bánh răng 
hành tỉnh (n.). Vòng răng được giữ chặt và không 
quay. Như thế những tỷ lệ truyền động ¡ = n,/n. cho 
vận tốc chậm hơn đến khoảng 10 lần có thể thực 
hiện được. Vì hộp số hành tinh không những chỉ được 
truyền động qua bánh răng mặt trời mà lại còn qua 
vòng răng hay vòng mang bánh răng hành tỉnh nữa, 
nên với một hộp số ta có thể có những tỷ lệ truyền 
động khác nhau. Vì vậy hộp số hành tinh đặc biệt phù 
hợp cho hộp số tự động trong ô tô. 

Ưu điểm: Phù hợp cho mômen quay từ nhỏ đến lớn 
cũng như cho tốc độ truyền động lớn và nhỏ, thiết kế 
gọn, truyền động và đầu ra nằm trên một trục. 
Thí dụ ứng dụng: Trong truyền động trục của rôbot, 
mâm quay, máng trữ thay đổi dụng cụ, thiết bị điều 
chỉnh gấp bộ phận của máy bay. 


427 






Động cơ truyền động 





Bậc tỷ lệ truyền động 
thứ 1 


Bậc tỷ lệ truyền 
động thứ 2 


Trục bị động (Trục rỗng) 


Hình 1: Động cơ truyền động 


Vỏ hộp số 
Vòng mang 
bánh răng 
hành tinh (n.) 
Bánh răng 
mặt trời (n,) 
Vòng răng, 
đứng yên 


Vòng răng, 
đứng yên 





Hình 2: Tên và chuyển động quay ở hộp số hành tỉnh 


Hộp số hành tỉnh với Ổ trục chính xác 


bánh răng nghiêng 


Vỏ thép và 
Vòng răng 








Vòng bít 
kín (phớt) 


J k—— 


Bánh răng mặt trời : 


Hình 3: Hộp số hành tỉnh 


Bộ truyền động bánh răng điều hòa và tỷ lệ truyền động vô cấp 





CN. 1:Ề400))/-(19(2)/ 1957-1000 (-)//5Nol.-00/10-0(nllì) NÌ) 





Cấu trúc (Hình 1). Tỷ lệ truyền động của tốc độ 

truyền động (đầu vào) chậm đi được thực hiện qua 

e. Một ống thép hình trụ (mềm) có thể biến dạng 
được với răng ngoài (“Flexspline”) 

e_ Một vòng ngoài hình trụ cứng với răng trong 
(“Circularspline”) 

e_ Một đĩa thép hình bầu dục với một vòng bi bị 
co lại cũng có hình bầu dục với vòng lăn mỏng 
(“Wave Generatorˆ). 

Răng ngoài của ống thép có số răng ít hơn 2 cái 
so với số răng trong của vòng ngoài. 
Vận hành. Đĩa bầu dục được truyền động làm 
biến dạng ống thép mỏng nhờ vòng ngoài của 
vòng bi. Qua đó răng ngoài của ống thép trong 
vùng của trục lớn bầu dục tiếp xúc vào răng trong 
vòng ngoài. 
Vùng tiếp xúc di chuyển khi quay (Hình 2). Khi 
vòng ngoài bị giữ lại, ống thép chuyển động như 
là đầu ra, trong 1 vòng quay của đĩa truyền động 
thêm 2 răng so với vòng ngoài ngược với hướng 
truyền động. Qua số răng nhiều của việc cắt răng 
nhuyễn, thí dụ như 200, ta sẽ nhận được tỷ lệ 
truyền động rất lớn ¡ = 200:2 =100. 

Lợi điểm: Tỷ lệ truyền động đến 160:1, truyền 

động không có độ rơ, không phải bảo trì, không 

gian thiết kế gọn. 

Những thí dụ ứng dụng: Truyền động trục ở 

robot, truyền động trong mô phỏng bay, theo dõi 

ăng ten parabol lớn, trong truyền động của máy in. 


CV. uy |9 0À )/9)04/))/1( 190) 9À (2Ä ơ-|o) 





Qua truyền động vô cấp, tốc độ đầu ra với vận tốc 
truyền động không đổi sẽ được chỉnh vô cấp giữa 
tốc độ nhỏ nhất và lớn nhất. Những tỷ lệ truyền 
động khác nhau sẽ đạt được qua việc điều chỉnh 
đường kính tác dụng của đĩa truyền động và đĩa 
bị dẫn động. 

Trong truyền động vô cấp, đĩa truyền động kéo 
theo đĩa bị dẫn động trực tiếp hay qua con lăn 
hoặc phương tiện kéo bằng kết nối lực hay kết 
nối khớp. Truyền động vô cấp được thiết kế với 
nhiều loại khác nhau. 

Truyền động bằng đĩa ma sát có một đĩa truyền 
động hình côn mà đường kính tác dụng được 
thay đổi để cho động cơ với đĩa truyền động bị 
đẩy ngang (xuyên tâm) so với trục bị dẫn động 
(Hình 3). 





Ƒ 
CugacpiirF 
Ống thép với răng ngoài 
(Hexspline) 
Hình 1: Bộ truyền động bánh răng điều hòa 


Đĩa thép bầu dục 
(Wave Generator) 





Vị trí của đĩa truyền động bầu dục 


Hình 2: Chuyển động quay ở bộ truyền động bánh răng điều 
hòa 

Đĩa truyền Chuyển 

⁄ động động chỉnh 


Vòng ma sát 

















d max 
IS 










(HÌÊ 
` b. | 2 ⁄ 
d min 


đ¿ = cố định 























:) 
Vùng tiếp xúc Động cơ truyền động 
Hình 3: Truyền động với bánh ma sát 


Đai thang rộng bản (Trang 411) 
















Xích lăn (Trang 412) Lực trên đĩa 


l truyền động 


Hình 4: Phương tiện (dây) kéo của hộp số với kết nối lực 








428 


Bộ truyền động bánh răng điều hòa và tỷ lệ truyền động vô cấp 





Hộp số dây kéo truyền chuyển động từ trục dẫn 
động đến trục phát động bằng đai hay xích (Hình 
4, trang 428). Phần lớn hộp số có 2 cặp đĩa côn mà 
khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được (Hình 
1). Qua việc thay đổi đường kính tác dụng, người ta 
có thể điều chỉnh vận tốc không chỉ nhanh lên mà 
còn chậm đi nữa. 





Trong hộp số vô cấp, đường kính có hiệu quả 
(tác dụng) của đĩa côn và qua đó tỷ lệ truyền 
động, được thay đổi. 





Cho truyền động chạy trong điều kiện khô, phần lớn 
người ta sử dụng đai thang rộng bản làm phương 
tiện kéo. Qua đó người ta đạt được một sự vận hành 
êm, giảm rung. Với dây đai rộng bản, đoạn đường 
điều chỉnh của đĩa truyền động lớn hơn và như thế 
một vùng điều chỉnh tỷ lệ truyền động lớn hơn khi 
sử dụng đai thang bình thường. 






. Hộp số có nhiệm vụ gì? 

2. Người ta phân biệt mấy loại hộp số cơ? 

3. Khi động cơ truyền động chỉ có một vận tốc, 
người ta làm thế nào để thực hiện 6 vận tốc 
khác nhau qua một hộp số với cụm bánh răng 
trượt? 

4. Hộp số vô cấp có lợi điểm nào? 

5. Hộp số nào có thể thực hiện tỷ lệ truyền động 
lớn để vận tốc nhỏ hơn? 

6. Hộp số với cụm bánh răng trượt Hình 2 được 
truyền động với 40 kW tại 910 / min. Số lượng 
răng là: 
z,=34;2,=54;2.=44;2,=44;2,= 54;2.= 4A. 
Hãy tính: 

a. Tỷ lệ truyền động của từng cấp. 

b. Công suất, mômen quay và vòng quay tại 

tỷ lệ truyền động lớn nhất với hiệu suất 
là 92%. 

7. Truyền động trục chính của một máy tiện 
(Hình 3) làm việc theo đường biểu diễn đặc 
trưng mô tả trong Hình 4 
a. Mômen quay đầu ra từ động cơ tại các vận 

tốc 500/min, 2000/min và 4000/min là bao 
nhiêu? 

b. Truyền động đai răng giữa động cơ và trục 
chính có tỷ lệ truyền động ¡ = 2,5. Tỷ lệ này 
tác động thế nào trên mômen quay và 
vòng quay tại trục chính? 








429 


Lò xo gắn vào để căng đai Vị trí giới hạn 


` 












Đĩa côn 


Đai thang rộng 
bản (trang 411) 


Khoảng cách giữa ` 
2 đa có thể điều 
chỉnh được 


Truyền 
động 


Hình 1: Hộp số đai thang rộng bản 





Trục truyền động 


Trục phát động 








Truyền động đai răng 


i= 2,5 Động cơ trục chính 


Hình 3: Truyền động trục chính 





° 
ƠI 
Š 
S 
3 
= 


4000 min” 


h — 


(Số vòng quay) 


Công suất PP ——> 


Hình 4: Đường biểu diễn đặc trưng của truyền động trục chính 


Truyền động thẳng 





-E. (0), 01002)/901/1(590/(0()0)/-/0 1000/5000) (0 (00V) 





Tại máy nhiều chuyển động thẳng (tuyến tính) được 
thực hiện. 

Những thí dụ của chuyển động thẳng: 

e_ Chuyển động dẫn tiến ở máy công cụ 

e Chuyển động của thiết bị xử lý thao tác (tay máy) 
e_ Chuyển động nâng ở xe nâng có càng 

e_ Chuyển động đóng ở máy đúc phun 

e Chuyển động vận chuyển tại băng chuyền lắp ráp 
e_ Chuyển động nâng ở máy ép (Máy dập) 
Chuyển động thẳng được thực hiện hoặc là qua xi 
lanh khí nén hay thủy lực hay là qua chuyển đổi từ 
chuyển động tròn sang chuyển động thẳng qua lại. 


Truyền động thẳng (tuyến tính) với xi 
lanh 

Xi lanh khí nén (Trang 481) có và không có tỉ (cần 
pittông) được sử dụng ở chỗ những lực đẩy nhỏ và 
chuyển động nhanh (Hình 1). 

Xi lanh thủy lực (trang 498) ngược lại có thể cung 
cấp các lực lớn ngay từ những xi lanh có đường 
kính nhỏ. Đường chạy của xi lanh khí nén và thủy 
lực được điều chỉnh bằng chốt chặn hay được điều 
khiển với hệ thống đo hành trình (đường di chuyển) 
kết nối với một mạch điều chỉnh vị trí. 


Truyền động thẳng qua chuyển đổi từ 
một chuyển động tròn 

Với động cơ điện, việc truyền động tin cậy với giá cả 
thuận lợi có thể thực hiện được. Để có được chuyển 
động tuyến tính, chuyển động quay phải được biến 
đổi thành chuyển động thẳng. Việc biến đổi có thể 
thực hiện qua truyền động đai, xích và thanh răng 
hay qua trục ren với đai ốc. Động cơ tuyến tính tạo 
ra trực tiếp một chuyển động thẳng. 


Truyền động đai và truyền động xích 
Đai hay xích được truyền động từ một động cơ 
hộp số mang theo chỉ tiết và palét ở hệ thống vận 
chuyển (Hình 2 và 3). Tốc độ vận chuyển tương 
đương với tốc độ ở chu vi của bánh đai truyền. 
Thí dụ: Truyền động một băng tải qua một động cơ hộp 
số (n,„.= 1420/min, ¡ = 60: 1) với một bánh đai truyền đ 
= 80 mm. Vận tốc vận chuyển v là bao nhiêu? 
~-gd.n _  ®:ĐŨÊm. l3 —— 

Lời giải: w«———— —-z————————®n" 

[ Kù 

rn 


“ R8 ——— 
min 


430 


Xi lanh khí nén cho 
chuyển động thẳng 


Xi lanh khí nén không 
có tỉ (cần pittông) cho 
chuyển động ngang r1 


À 


















Dẫnhướng _ —_] 
thẳng In 


Dụng cụ kẹp 
dùng khí nén 
Chỉ tiết 

[ÌÌ 

Z ` Đặt chỉ tiết 

L;) xuống 


Băng chuyền 





Máy đúc phun Ễ 





Hình 1: Thiết bị xử lý thao tác ở một máy đúc phun 


Truyền động trục vít 


Băng tải 





số (động cơ 
truyền động) 


Động cơ 


Hình 2: Cấu trúc một băng chuyền 


Chỉ tiết 


Băng tải 





Hình 3: Băng tải 


Truyền động thẳng 





Trục ren với đai ốc 


Trong truyền động với trục ren và đai ốc, trục ren 
được truyền động và qua đó đẩy đai ốc, được gắn 
vào cấu kiện cần được chuyển động. Từ vòng quay 
n và bước ren P của trục ta có tốc độ dẫn tiến v 
=n.P 


Trục ren hình thang và truyền động bằng ren cầu 
được sử dụng cho truyền động thẳng. 

Trục ren hình thang được sử dụng thí dụ như vít 
bước tiến trong máy tiện đơn giản hay trong êtô. 
Nó có độ ma sát tương đối lớn và vì thế được giữ 
lại bằng ma sát. Do đó phần lớn vị trí nghỉ không 
cần phải khóa một cách đặc biệt. 

Truyền động bằng ren cầu thì ngược lại, chuyển 
động vô cùng dễ dàng và có thể chỉnh không có 
độ rơ, nhưng không thể giữ lại bằng ma sát (Hình 
1). Ở truyền động bằng ren cầu, vòng ổ bi (rãnh 
chạy) cho bỉ trong trục và đai ốc được tôi và mài. Vì 
những viên bi chạy theo hướng trục khi trục quay, 
ở cuối đai ốc bi phải được thu lại qua một kênh 
hồi tiếp. Hệ truyền động bằng ren cầu được gắn 
trong truyền động dẫn tiến của máy NC (Hình 2). 
Nó cũng cho phép chuyển động với một vận tốc 
rất nhỏ mà không bị xóc khi trượt (Hiệu ứng dính 
trượt). Nhờ vậy mà vị trí của bàn trượt có thể đạt 
được rất chính xác. Vì truyền động bằng ren tròn 
không thể giữ lại bằng ma sát, bàn máy phải được 
giữ chặt bằng cái kẹp trong vị trí nghỉ. 


Lợi điểm của truyền động bằng ren cầu 





e Chuyển động nhẹ nhàng nhờ ma sát ít 

e Có thể điều chỉnh không khe hở (không có 
độ rơ) 

e Bị cong ít ngay cả khi chịu tải lớn 





Bánh răng với thanh răng 

Trục rỗng của máy khoan hầu hết được truyền 
động qua chuyển động quay của một bánh răng 
trên một thanh răng. Truyền động dẫn tiến của 
một máy tiện đơn giản có vít me và trục dẫn tiến 
dọc theo hướng trục được thực hiện qua bánh 
răng và thanh răng. 





| 


Trục chính 


Đường dẫn 










Bàn dao 


Bàn dao trượt 






Trục ren cầu 


Đai ốc ren cầu 





Động cơ 
truyền động 


Truyền động 
đai răng 


Bệ máy 


Hình 2: Truyền động trục Z của một máy phay NC 





đt 0 


. Có bao nhiêu loại truyền động cho chuyển động thẳng? 

.. Vận tốc của một truyền động dẫn tiến bằng thủy lực được chỉnh như thế nào? 

. Những lợi điểm của một truyền động bằng ren cầu? 

.. Bàn dao của một máy cần phải di chuyển với một vận tốc v= 4000 mm/min. Hệ truyền động bằng 
ren tròn được lắp vào có bước ren P = 4 mm. Vòng quay cần thiết cho trục chính là bao nhiêu? 





Kỹ thuật lắp ráp 





5.9 Kỹ thuật lắp ráp 


Lắp ráp trong chế tạo máy bao gồm tất cả các việc 
làm cần thiết để sản xuất một sản phẩm có thể hoạt 
động được từ những chỉ tiết rời đã được gia công 
hoàn chỉnh do tự sản xuất hay mua ngoài. 


5.9.1 Kế hoạch lắp ráp 


Điều kiện tiên quyết 

Kế hoạch lắp ráp bắt đầu ngay từ khâu thiết kế. 
Người thiết kế phát triển những chỉ tiết rời sao cho 
chúng có thể được ráp với nhau đơn giản và nhanh 
cũng như có thể tháo rời trở lại theo nhu cầu. Thí 
dụ như vòng bi trong Hình 1 có thể lắp ráp nhanh 
hơn với trục bậc. 

Bảo đảm chất lượng là phải bảo đảm những chỉ tiết 
rời có thể hoàn thành chức năng, được làm sạch và 
cắt rìa xờm (làm sạch ba via) để lắp ráp. 


Kế hoạch lắp ráp 

Ngoài những bản vẽ cần thiết cho việc lắp ráp thì 
kế hoạch lắp ráp còn có những hướng dẫn việc 
thực hiện quy trình lắp ráp. 


HH) /82/7)0/10<1/.11/1714.1L1-1,1- 





e Trình tự của việc ráp lại với nhau 

e Gá, dụng cụ và phương tiện phụ trợ cần thiết 
e Dụng cụ ởo và kiểm tra 

e Thời gian định mức cho việc lắp ráp 





Thuộc về kế hoạch lắp ráp là tất cả những gì cần 
thiết cho việc lắp ráp, được chuẩn bị sẵn sàng sử 
dụng với thời gian định mức tại nơi lắp ráp (Hình 2). 


Các bước lắp ráp 

Lắp ráp cụm. Trong nhiều trường hợp, điều tiện lợi 
là lắp ráp những chỉ tiết rời để thành cụm trước tiên 
(Hình 3). Nhằm bảo đảm cho sự chính xác trong 
việc lắp ráp và với sự chính xác đó bảo đảm tính 
hữu dụng của máy, ngay ở công đoạn này, vị trí 
đối nhau của chỉ tiết rời được kiểm soát. Sai lệch 
xác định sẽ được xử lí thông qua điều chỉnh hoặc 
gia công lại. 

Lắp hoàn chỉnh. Trong lắp ráp cuối cùng, những 
cụm được lắp ráp lại với nhau để cho ra máy hoặc 
thiết bị hoàn chỉnh (Hình 4). 

Tháo rời: Để kiểm tra hoặc sửa chữa cũng như dễ 
dàng hơn trong việc vận chuyển đối với máy lớn, 
những sản phẩm hoàn tất đã lắp ráp được tháo 
rời. Giống như lắp ráp, việc tháo rời cũng phải lên 
kế hoạch chỉ tiết. 









Trục có bậc Trục trơn 












Thuận lợi Không thuận lợi 


Hình 1: Thiết kế phù hợp cho lắp ráp 





e Bản vẽ 
e Dụng cụ và dụng cụ đo 
sGá 

se Máy 


e Chỉ tiết cung ứng 
e Chỉ tiết tự sản xuất 

e Nơi lắp ráp 

e Phương tiên vận chuyển 






Hình 2: Kế hoạch lắp ráp 


' Hiển thị cho việc 


hiệu chỉnh vị trí 
J“ hành trình 
b:= 


: "_..— Chày dập (Thanh đẩy) 


`. Vấu kẹp dụng cụ 


Hình 3: Cụm lắp ráp chày dập của máy dập lệch tâm 








Cụm thân máy 


Cụm bệ máy 


Hình 4: Lắp ráp cuối cùng của máy dập lệch tâm 


Kỹ thuật lắp ráp 





5.9.2 Dạng tổ chức lắp ráp 


Trình tự lắp ráp không phân nhánh 
và phân nhánh 

Ở trình tự lắp ráp không phân nhánh thì hoạt động 
lắp ráp được tiến hành kế tiếp nhau (Hình 1), còn 
ở phân nhánh được tiến hành song song (Hình 2). 


Lắp ráp dây chuyền 

Ở lắp ráp dây chuyền những nhóm thiết bị (cụm 
lắp ráp) hoặc máy hoàn chỉnh, thí dụ tại những 
băng tải hoặc đường treo, được lắp ráp trượt theo 
hoặc tại chỗ cố định. Nó được áp dụng cho sản 
xuất hàng loạt với số lượng lớn hơn. Ở dây chuyền 
lắp ráp trượt (Hình 3) các sản phẩm lắp ráp di 
chuyển ngang qua người thợ, thí dụ trong lắp ráp 
xe hơi ở giai đoạn cuối. Ở lắp ráp dây chuyền cố 
định, sản phẩm được sản xuất hàng loạt thí dụ 
như máy phay. Tại đây người thợ di chuyển đến 
những vị trí lắp ráp riêng lẻ (Hình 4). 


Lắp ráp cố định 

Ở lắp ráp cố định việc lắp ráp được thực hiện tại 
một trạm cố định. Thí dụ máy công cụ lớn và máy 
ép lớn được lắp ráp tại trạm cố định (Hình 5). Ưu 
điểm là những phần nặng của máy không phải 
di chuyển trong khi lắp ráp. Khuyết điểm là chỉ 
tiết rời hoặc những nhóm thiết bị đã được lắp ráp 
trước cũng như đồ gá phải được vận chuyển đến 
trạm lắp ráp. 


Nhóm lắp ráp 

Thời gian sản xuất với lắp ráp dây chuyền ngắn 
hơn so với lắp ráp cố định, vì người thợ luôn luôn 
thực hiện công việc giống nhau với ít động tác xử 
lí. Vì thế để tránh đơn điệu trong quy trình lắp ráp, 
nhiều người thợ có thể liên kết thành nhóm lắp 
ráp. Nhóm này lắp ráp thí dụ nhóm thiết bị hoặc 
toàn bộ một cái máy. 


5.9.3 Tự động hóa lắp ráp 





Lắp ráp thực hiện phần lớn bằng thủ công, vì 
nhiều trình tự lắp ráp khó tự động hóa. Tự động 
hóa chỉ có ý nghĩa cho sản xuất hàng loạt với số 
lượng lớn thí dụ như tấm kính chắn gió được dán 
vào xe do robot trong sản xuất ô tô. 





Tự động hóa lắp ráp cần phải: 


e Làm tăng chất lượng sản phẩm 
e Rút ngắn thời gian lắp ráp 
e Làm tăng năng suất lao động 





Những chỉ tiết rời Sản phẩm hoàn chỉnh 
¬—> 





un cụh 3 Cụm2 
¡—L f1 “ết rổ -TÊH, 
` & = 
” ` 
Lắp ráp cụm Lắp ráp hoàn chỉnh 


Hình 1: Trình tự lắp ráp không phân nhánh 


Cụm lắp ráp 3 
s.Ú ==ÌI Úc Sản phẩm hoàn chỉnh 
Cụm lắp -E8- 2 
củ sức Tí 
““== ==+#+E =~= ` Bên == 
NI Cụm lắp ráp 1 ⁄ ai 
c. Lắp ráp cuối 
j——-._—' 





Lắp ráp tiến hành song song 
của nhiều cụm lắp ráp 


Hình 2: Trình tự lắp ráp phân nhánh 


Băng tải Chitiết  Chitiết  Chitiết Chi tiết Sản phẩm hoàn chỉnh 


rời 1 rời 2 rời 3 rời 4 








Thợnam/ Thợnam/ Thợnam/ Thợnam/ 
nữ @A nữ nữ @ n 


Hình 3: Dây chuyền lắp ráp trượt 


Thợ nam/nữ_ Thợ nam/nữ Thợ nam/nữ (C) Thợ nam/nữ (D) 


`M -lR- 





—— 








Hình 5: Lắp ráp cố định của máy ép chày 


Lắp ráp xi lanh khí nén 


-l- l) | 000/30/0 000 00015) 





5.9.4.1 Lắp ráp xi lanh khí nén 





Cụm lắp ráp B Cụm lắp ráp C 


7 6 14 13 


Cụm lắp ráp A 













M2 


».4P7Z4 




























































Nắp trước Cây tỉ pittông 
1 Bạc dẫn hướng 1 Pittông 
1 Phớt chặn bụi 1 Pittông giảm chấn 
1 Vòng chặn đàn hồi 1 Xi lanh 
2 Roăng-giảm chấn 2 Mặt bích xi lanh 
2 Vòng-O 2 Vòng chặn (circlip) 
1 Nắp đáy 8 Vít lục giác chìm 
1 Pittông giảm chấn 2 Vít chỉnh giảm chấn 














Hình 1: Xi lanh khí nén - bản vẽ tổng thể và danh sách chỉ tiết 


Xi lanh khí nén (Hình 1) gồm nhóm thiết bị (cụm lắp ráp) A (đầu xi lanh), nhóm thiết bị B (đáy xi lanh) 
và nhóm thiết bị C (pittông). Trước tiên mỗi nhóm thiết bị được lắp ráp riêng. Sau đó các nhóm thiết bị 
cùng với chỉ tiết rời khác được ráp lại với nhau cho ra xi lanh khí nén. 


Cụm A 

Trước tiên bạc dẫn hướng (2) có bôi nhẹ lớp mỡ tại đường kính ngoài được lắp ghép với nắp trước (1) 
qua sự hỗ trợ của máy ép thủy lực (Hình 1, trang 435). Một bulông có bậc được sử dụng như dụng cụ 
trợ giúp định tâm ống lót vào đường kính trong của nó. Sau đó bộ phớt chặn bụi (3) được ép đến mặt 
tựa trong lỗ khoan tiếp nhận đã bôi mỡ với sự trợ giúp của một ống lót. Vị trí của nó được xác định bởi 
vòng hãm (vòng chặn đàn hồi) (4). 

Vòng bít (roăng) giảm chấn (5) làm từ nhựa cao su đàn hồi, được đẩy vào bằng tay và đưa vào trong lỗ 
khoan. Nó tự định tâm trong rãnh khoan sau khi buông tay ra, trong đó nó phải có một độ rơ nhỏ dọc 
trục. Cuối cùng vòng-O (6) đã bôi mỡ trước đó được đặt vào trong rãnh có sẵn của nắp trước. Không 
được làm nó hư hại khi lắp ráp. 


434 


Lắp ráp xi lanh khí nén 





M Cụm B 


Gồm có nắp đáy (7) và những roăng (5) và (6) (Hình 2). Nó được 
lắp ráp như những roăng tương đương của cụm A. 


M Cụm C 

Nhóm thiết bị (Cụm) C gồm tất cả các phần nối kết chặt với pittông 
(10) (Hình 3). 

Trước tiên, bộ phận pittông giảm chấn (8) được đẩy vào trên 
phần cắt bước đã được bôi nhẹ lớp mỡ của cây tỉ (cần pittông) (9). 
Pittông (10) gồm một đĩa kim loại được bọc lớp cao su và hai mép 
làm kín được đẩy vào trên thanh pittông. Cuối cùng pittông giảm 
chấn (11) được vặn vào ren của cây tỉ pittông và được siết bằng 
chìa khóa sáu cạnh với một mômen xoắn (ngẫu lực siết) đã được 
định trước. Chìa vặn dùng cho việc chặn giữ đai ốc đứng yên, đặt 
vào chỗ mặt vạt để chịu của phần 9. Qua đó, những chỉ tiết được 
kẹp chặt đều và pittông (10) được bít kín tại mặt đầu của pittông 
giảm chấn (8) và (11). 


I Lắp ráp hoàn tất 

Thứ tự. Trước tiên những mặt bích xi lanh (13) được đẩy qua xỉ 
lanh (12) và vòng chặn (circlip) (14) được đặt vào rãnh ở trong ống 
xi lanh (Hình 1, trang 434). 

Trước khi lắp cụm C vào trong cụm A thì cây tỉ được bôi mỡ và sau đó 
đưa vào trong bạc dẫn hướng (2) của nắp trước. Trong quá trình đó 
phải đặc biệt chú ý là không được làm hư hại những vòng bít (roăng). 
Sau đó những ngăn chứa chất bôi trơn tại pittông (10) được bôi đầy 
mỡ. Những ngăn này nằm ở giữa những mép làm kín và phần dẫn 
hướng và chia ra bởi những đường ngăn dọc trục thành nhiều túi. 
Pittông đã được nối kết được đưa vào cẩn thận trong xi lanh (12) 
xuyên qua cây tỉ pittông với cụm A để không làm hư mép làm kín 
của pittông và với nắp trước được đẩy vào trong nòng xi lanh, cho 
đến mặt phẳng của xi lanh, lỗ vạt của nó được làm kín bởi vòng O, 
nằm ở nắp trước (1). 

Với 4 vít lục giác chìm (15), mà trước tiên ở những vị trí chéo nhau 
được vặn vào nhẹ, sau đó mạnh dần và cuối cùng vặn chặt với 
mômen xoắn đã được quy định, nắp trước được vặn vít với mặt 
bích xi lanh. 

Tương tự như thế cụm lắp ráp B được vặn vít với mặt bích của xi lanh. 
Kiểm soát cuối bắt đầu với việc kiểm tra tính dễ di chuyển. Qua 
đó pittông được chuyển động đến vị trí cuối bằng việc đẩy thanh 
pittông theo hướng dọc trục. 

Kiểm tra độ kín (độ rò) diễn ra sau khi vặn vít chỉnh giảm chấn (16). 
Tất cả bộ phận bít kín được kiểm tra trước tiên bằng áp suất khoảng 
1bar, sau đó hai ngăn xi lanh được kiểm tra độ kín với áp suất 6 bar. 
Trong kiểm tra chức năng chung cuộc, việc giảm chấn ở vị trí cuối 
với vít chỉnh giảm chấn (16) được chỉnh. Sau đó vít chỉnh giảm chấn 
được giữ không bị long ra qua biến dạng cơ ở vành trên của lỗ khoan. 
Sau khi dán bảng ghi loại thiết bị thì xi lanh khí nén được đóng 
gói kín với màng co để gửi đi. 


435 











l—= 
Ñ 


NI. 


Hình 1: Cụm A 





Hình 2: Cụm B 





mỊ 


SA: 66: 
⁄⁄112 





Hình 3: Cụm C 








Lắp ráp hộp số bánh răng côn 








5.9.4.2 Lắp ráp hộp số bánh răng côn 


18 19 21 











Cụm lắp ráp A 


Vỏ hộp số 




















Vòng bi rãnh sâu 








Vít đầu trụ 








Vỏ bợ trục 


Đệm chính xác 


Vòng bi nhào 





Nắp đậy bợ trục 


Vỏ bợ trục 





Vít đầu trụ (tròn) 


Vòng bi đỡ chặn 


Đệm cách đàn hồi 





Đệm kín trục quay 


Đệm kín trục quay 


Vòng chặn (circlip) 





Bánh răng côn chủ động 


Trục 


Vít bít kín 





Đệm chính xác 


Then bằng 


Vòng đệm phẳng 





Vòng bi đỡ chặn 


Bánh răng côn 








Vòng cách 





Vỏ bợ trục 





Vít bít kín với que 
thăm nhớt 











Hình 1: Hộp số bánh răng côn - bản vẽ tổng thể và danh sách chỉ tiết 


436 


Lắp ráp hộp số bánh răng côn 





Hộp số bánh răng côn (Hình 1, trang 436) được lắp ráp thành 2 cụm hoàn chỉnh trước và sau đó ráp 
chung lại. 


6]1)/0:-[dxo)/1:N-|1L10//-0/1-140:-]9Ä/19Ä.1.)‹Ÿ- 3) 





e Đối với vỏ hộp số có mối hàn thì những mối hàn se Kích thước của trục và vỏ phải được kiểm tra 


trong và ngoài vỏ hộp số phải được làm sạch. trước khi lắp ráp. 
e_ Những ba via do gia công để lại phải được loại s_ Độ lệch hình dạng mặt tựa và độ nhám (độ nhấp 
bỏ, tất cả cạnh phải được làm cùn. nhô) ở vị trí tựa của bợ trục phải được kiểm soát. 


e Sau khi làm sạch mặt trong vỏ cần có sơn bảo vệ. se Nơi lắp ráp phải tuyệt đối không có bụi. 
e_ Dầu chống sét rỉ ở ổ bi phải được lau sạch trước 
khi lắp ráp. 








Cụm A 


Cụm A gồm những phần thiết bị phải được ráp với nhau trước khi lắp ráp hoàn chỉnh với trục (15) (Hình 
1). Việc lắp ráp thực hiện sau kế hoạch lắp ráp cụm A (Bảng 1). 








Hình 1: Cụm A 





Bảng 1: Kế hoạch lắp ráp cụm A 


























Số thứ tự | Bước thực hiện Thiết bị làm việc Hướng dẫn lắp ráp 
1 Xử lý ba via và làm sạch cho từng chỉ tiết 
rời nếu cần thiết, kiểm tra sự nguyên vẹn 
của chỉ tiết rời 
2 Lắp then (16) vào trục (15) 
B) Ép bánh răng côn (17) vào trục (15) Máy ép thủy lực, bạc lắp ráp _ | Tra dầu sơ cho trục, định vị lỗ khoan vào then 
4 Ép vòng bi (13) lên trục (15) Thiết bị làm nóng, máy nén _ | Nhiệt độ vòng bi tối đa 100°C, Lực ghép 
thủy lực, bạc lắp ráp vào phải tác dụng trên vòng trong, kiểm tra 
khe hở của vòng bi. 
5 Nén vòng bi (20) trên trục (15) Như mục số 4 Như mục số 4 
Lắp ráp vòng hãm (22) Kềm mở hay kềm bung 
(trong và ngoài) 
7 Đẩy vỏ bợ trục (12) trên vòng bi Tra dầu cho lỗ khoan 
8 Kiểm tra tính dễ di chuyển của trục (15) 

















437 


Lắp ráp hộp số bánh răng côn 





M Cụm B 

Cụm B bao gồm những bộ phận phải được lắp 
ráp trong vỏ bợ trục (2). Đó là những bộ phận 
2-6-8-9—10-—11 (Hình 1). Sau khi đặt đệm lót 
(11) (nó sẽ được thay đổi bởi một đệm lót khác 
khi lắp ráp hoàn chỉnh), vòng bi rãnh sâu (10) 
được đẩy vào trong lỗ khoan của vỏ bợ trục, cho 
đến khi ở giữa các phần 10-11-2 không còn độ 
rơ nữa. 












R LÀ | 


ề + Ñ 
2 KHI 
⁄ = Kế Tàn 
¬ | —= Ki 
¬WZ2 lề "3 
Ị 








Vòng cách (9) trong hộp số truyền lực dọc trục 
trên vòng trong của ổ bi đỡ và chặn (8), được 
định tâm nhờ vào sự trợ giúp của ổ bi đỡ và chặn 
được đẩy vào trong lỗ khoan sau đó. 

Vòng trong của ổ bi đỡ và chặn được tựa vào 
với ống lót để ép bánh răng côn chủ động (6). Hình 1: Cụm B 


Lắp ráp hoàn tất 

Cài đặt cụm A. Cụm A được đưa vào trước cùng với vòng bi nhào (20) trong vỏ hộp số, sau khi chất bít 
kín dạng lỏng được bôi vào bề mặt tựa của vỏ bợ trục (12) trong vỏ hộp số (1) (Hình 1, trang 439). Qua 
đây vỏ bợ trục được đẩy và xoay vào trong lỗ khoan vỏ hộp số sao cho những lỗ xuyên qua vỏ bợ trục 
thẳng hàng với những lỗ khoan có ren trong vỏ hộp số. 

Qua việc vặn vào và vặn chặt nhẹ vít đầu trụ (19) thì vỏ bợ trục và vỏ hộp số được kết nối với nhau. Sau 
khi đặt đệm cách đàn hồi (21) trong vỏ bợ trục (18) thì vỏ bợ trục được đẩy vào lỗ khoan của vỏ hộp số và 
cùng lúc qua vòng ngoài của vòng bi nhào (20), sau khi bôi vòng chất lỏng lên mặt phẳng của vỏ bợ trục. 
Vít đầu trụ (vít lục giác chìm) được vặn vào cả hai nơi với mômen đúng sau khi chỉnh vỏ bợ trục. Tiếp theo 
là việc kiểm tra tính dễ di chuyển của trục (15). 

Cài đặt cụm B. Khi đưa vào trong vỏ hộp số phải để ý đến những vị trí của răng. Độ rơ của răng của bánh 
răng côn (17) và của bánh răng côn chủ động (6) được xác định qua ghép nối thử. Qua đó vị trí dọc trục 
bánh răng côn chủ động (6) được khớp thông qua đệm lót có bề dày tương đương (11). 

Đầu tiên vỏ bợ trục (2) được đẩy vào trong lỗ khoan của vỏ hộp số cho đến khi chạm vào 3 dưỡng kiểm 
khe hở với bề dày thí dụ là 0,8 mm nằm hướng tâm chia đều trên mặt phẳng của bên phải thân máy. Bây 
giờ người ta xác định tính dễ di chuyển qua sự chạy trơn tru của bánh răng cũng như độ hở (độ rơ) có 
ở giữa các răng của bánh răng côn bằng việc quay bánh răng côn chủ động với nhiều cách khác nhau: 
quay ngắn, quay nhanh, quay qua, quay lại. Kích thước đúng cho việc lắp ráp sẽ được tìm ra qua việc 
đẩy cụm lắp ráp B đến gần hơn với các dưỡng kiểm mỏng hơn. Khi ở dưỡng kiểm với bề dày thí dụ như 
0/4 mm mà độ dễ di chuyển còn xác định được, cụm B được đưa ra ngoài vỏ và tháo rời vì đệm lót chính 
xác (11) phải được thay thế bằng một vòng khác dày hơn 0,4 mm. 

Sau khi lắp ráp lại, cụm B này được vặn chặt bởi 4 vít đầu trụ tại vỏ hộp số, trước đó chất lỏng bít kín đã 
được bôi vòng lên mặt phẳng của nó. Sau đó ta thực hiện xác định bề dày đúng của đệm lót (7). Khoảng 
cách giữa những mặt phẳng tương ứng của vỏ bợ trục (2) và nắp bợ trục (3) được xác định qua việc đặt 
vài đệm lót rất dày với khoảng cách đo. Qua việc cài đặt của một đệm lót mỏng hơn độ lớn khoảng cách 
đo để đạt tới, sau khi vặn sáu vít đầu trụ (4) thì giữa những mặt phẳng không còn độ rơ nữa. 

Bây giờ cả hai đệm kín trục hướng tâm (5) và (14) được cài đặt. Những đệm kín này phải ở trong vỏ sao 
cho mép vòng hướng vào bên trong. 


438 


Lắp ráp hộp số bánh răng côn 





Vỏ hộp số 18 1921 22 20 2 1 


2. J8 ==TAT/ 152) 


E—— 
® 


Â*>«4 "=. 











24 


23 








Cụm lắp ráp A 





Hình 1: Hộp số bánh răng côn 
(mặt cắt) 


Để lắp ráp vòng bít của trục người ta sử dụng ống lót với bể dày mỏng và ở hai phần cuối là phần côn 
dài tại vòng bên ngoài. Qua các ống lót này, để ngăn ngừa sự hư hao của mép vòng khi kết nối then, thì 
những vòng đệm kín được đẩy vào trên trục. Vì giữa đường kính ngoài của vòng bít và lỗ khoan bợ trục 
có độ dôi, nên vòng được ép cho tới mặt tựa mà không bị làm lệch với sự trợ giúp của bạc. 


Châm dầu 


Dầu được rót đầy trong vỏ hộp số qua lỗ khoan của vít khóa có cây thăm nhớt (25) (Hình 1, trang 436) 
sau khi đã vặn chặt vít khóa (23) với vòng đệm phẳng (24). Mức dầu đúng được kiểm soát tại cây thăm 
nhớt của vít khóa (25). Do sức ép bề mặt lớn vào những cạnh của răng nên bắt buộc phải sử dụng dầu 
được quy định. Sau đó, vít khóa có cây thăm nhớt (25) với vòng đệm phẳng (24) được vặn chặt trong 
vỏ hộp số. 


M Chạy thử 

Hộp số bánh răng côn được kiểm tra có tải qua nhiều giờ chạy thử. Chạy thử để xác định trước tất cả 
nguyên nhân gia tăng nhiệt độ do ma sát có giữ được trong giới hạn quy định hay không. Ngoài ra, vỏ 
được kiểm tra việc có thể rò rỉ. 

Sau khi chạy thử thì dầu hộp số, lúc này chứa những phần bào mòn nhỏ, được xả ra. Sau đó lỗ xả dầu được 
vặn kín lại. Bây giờ, toàn bộ cụm B được kéo ra khỏi vỏ hộp số, để kiểm tra với hình mẫu của cạnh bánh 
răng côn. Sau khi cụm B được lắp ráp lại thì vỏ hộp số được làm đầy dầu mới và sẵn sàng đưa vào sử dụng. 





1. Lắp ráp dây chuyền có ưu điểm nào? 

2. Người ta hiểu gì về lắp ráp cố định? 

3. Tại sao máy lớn được lắp ráp cố định? 

4. Những quy tắc tổng quát nào phải chú ý ở lắp ráp hộp số? 

5. Tại sao các vòng bít (roăng) phải được lắp ráp cẩn thận? 

6. Trong những trường hợp nào đối với vòng bi thì vòng ngoài phải được lắp ráp trước vòng trong? 
7. Việc chạy thử máy có mục đích gì? 








439 


Phạm vi hoạt động và định nghĩa 


5.10 Sự bảo trì 





SỈ! 0 710/00//0/197-100(0)/)900/200)4/0)08119)1 17) 





Quy trình gia công trong sản xuất hoặc chế tạo cấu kiện lắp ráp (có phần lắp ráp), máy móc và thiết bị 
toàn bộ không gặp trở ngại, cũng như việc sử dụng tối đa tuổi thọ của những cấu kiện lắp ráp, máy móc 
hay thiết bị đòi hỏi một sự bảo quản tối ưu. 





Bảo trì được hiểu là tất cả các biện pháp để bảo quản, xác định, tái tạo (sửa chữa), cải tiến cho tình 
trạng khả năng vận hành của một máy hay thiết bị. Sự bảo trì bao gồm công việc bảo dưỡng, kiểm 
tra, thực hiện sửa chữa và cải tiến (Hình 1). 





Vì lý do chỉ phí những xí nghiệp chỉ đầu tư có giới hạn cho sự bảo trì, chỉ nhằm để đạt được mục đích sản 
xuất của họ là điều cần thiết. 

Mức đầu tư tùy thuộc vào tầm vóc của xí nghiệp. Vì thế ở những xí nghiệp lớn có một phòng bảo trì, 
nơi thực hiện những quy định của nhà sản xuất máy hay sản xuất thiết bị, ngoài ra cũng thực hiện thêm 
quy định bổ sung bảo trì hạn chế cho máy hay thiết bị trong sản xuất. 

Những xí nghiệp vừa đa số tự hạn chế bảo trì theo sự khuyến cáo của nhà chế tạo máy hay thiết bị. 
Nhiệm vụ này có những việc làm như thay lưới lọc hay thay dầu, quy định lịch trình làm sạch và quy định 
lịch trình bôi trơn của người chăm sóc máy là việc cần thiết chú ý thực hiện. 

Trong những xí nghiệp nhỏ đa số không có tổ chức sự bảo trì theo lịch trình. Việc này lệ thuộc vào sự 
quan tâm và chịu trách nhiệm của người sử dụng máy hoặc thiết bị. Bình thường chỉ khi có sự cố xảy ra 
mới bắt đầu có biện pháp và do thợ lành nghề thực hiện. 








| | | | 
L| L| L| L| 
| Mục đích Ỉ Mục đích | Mục đích Ỉ Mục đích 
I | | | 
L L L | 





Những biện pháp để Những biện pháp để xác Những biện pháp để tái Những biện pháp để gia 
làm chậm sự giảm thiểu định và đánh giá tình tạo tình trạng MONG tăng và cải tiến an toàn 
của khả năng chịu hao trạng THỰC của MUỐN của máy hay hệ chức năng với chỉ phí có 
mòn hiện tại. máy hay thiết bị và thống máy không có thể chấp nhận được 
nghiên cứu nguyên nhân cải tiến 
hao mòn 
| | | | 
l l l l 
| Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện Ì Thực hiện 
« Làm sạch - Lên kế hoạch « Tu bổ + Đánh giá 
» Châm thêm „Đo « Sửa chữa + Phân tích 
- Thoa mỡ - Kiểm tra + Thay thế - Kiểm tra 
« Điều chỉnh „ Chẩn đoán hư hao + Kiểm tra chức năng + Quyết định 


Hình 1: Đại cương về các phạm vỉ bảo trì 


440 


Khái niệm về bảo trì 





CV 40-100) 00/2109. sài, 





Hao mòn và khả năng chịu hao mòn 

Hao mòn là sự giảm đi khả năng chịu hao mòn 
nơi những chỉ tiết lắp ráp, thí dụ như trục quay, 
hay ở các dụng cụ thí dụ như mảnh dao cắt trở bề. 
Khả năng chịu hao mòn được hiểu là phạm vi 
kích thước tối đa được phép hao mòn đến mức mà 
các chỉ tiết lắp ráp hay dụng cụ không bắt buộc 
phải thay thế. Nguyên nhân của hao mòn thí dụ 
như mài mòn, lão hóa và ăn mòn. 

Sự hao mòn phát triển không đồng đều trong thời 
gian sử dụng (Hình 1). Ở giai đoạn chạy rà (giai 
đoạn I) thì sự hao mòn lớn. Trong giai đoạn này ở 
các bộ phận quay xảy ra mài mòn lớp mặt nhám 
(nhấp nhô). Trong giai đoạn II, đồ thị hao mòn 
bắt đầu phẳng hơn. Sự mài mòn bề mặt của một 
chỉ tiết lắp ráp được làm nhẫn ở giai đoạn I ít hơn 
đáng kể. Gần cuối giai đoạn lI sự hao mòn theo 
thời gian sẽ tăng lên trở lại. 

Khi toàn bộ khả năng chịu hao mòn đã sử dụng 
hết, chỉ tiết lắp ráp hay dụng cụ phải thay mới, vì 
sau giai đoạn II của đồ thị sự hao mòn vượt lên 
hơn mức độ bình thường. Tác dụng của chỉ tiết 
lắp ráp hay quá trình cắt gọt với một dụng cụ như 
vậy không được bảo đảm. 

Thời gian sử dụng chỉ tiết lắp ráp hay dụng cụ cho 
đến khi không còn khả năng chịu hao mòn được 
nữa gọi là thời gian sử dụng (Hình 1 và Hình 3). 
Thí dụ: Hình 2 trình bày đường biểu diễn hao 
mòn của lưỡi dao cắt gây ra với sự hao mòn của 
bề mặt, của miệng lõm và của cạnh. Khả năng chịu 
hao mòn mất đi 0,25 mm sau khi thực hiện 8000 
m chiều dài phoi cắt. 

Cũng như trường hợp của các chỉ tiết lắp ráp riêng 
lẻ, những máy móc hay hệ thống thiết bị cũng có 
khả năng chịu hao mòn (Hình 3). Khả năng chịu 
hao mòn này sẵn sàng dành cho sử dụng vào lúc 
đưa vào vận hành sản xuất của máy hay thiết bị. 
Nếu khả năng chịu hao mòn này dùng hết, thì bắt 
buộc phải có bảo trì. Qua đó người ta lại có được 
một khả năng chịu hao mòn mới. Nếu được lắp 
vào máy một chỉ tiết lắp ráp đã nâng cấp (cải tiến), 
khả năng chịu hao mòn sẽ được mở rộng (Hình 4). 
Khi một mảnh cắt trở bề đã được tận dụng, người 
ta xoay mảnh cắt và như thế tạo ra khả năng chịu 
hao mòn mới. Trái lại nếu sử dụng mảnh cắt trở 
bề với lớp phủ chống mài mòn dày hơn, người ta 
sẽ có sẵn một khả năng chịu mài mòn lớn hơn. 
Theo quan điểm của kinh doanh thì khả năng chịu 
hao mòn tương xứng với thời gian khấu hao của 
bộ phận lắp ráp hoặc của máy. 


441 


Ranh giới 
hao mòn 


Tuổi thọ 














Thời gian sử dụng 









=2 
Ị Giai đoạn l Sịs 
=) 
E c|E 
5 BE 
3s Giai đoạn II wC 
= =2 
Trạng thái Thời gian sử dụng ——> 
ban đầu Không sử dụng 
được nữa 


Hình 1: Tổng quát về đồ thị hao mòn 











` 


Điểm đo 





0 
0O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 _m 


Chiều dài phoi ——=— 


8000 


Hình 2: Đường biểu diễn hao mòn của mảnh dao cắt trở bề 


Tình trạng ban đầu sau khi sản xuất 








Ị 100 
s *% 
f 
= 
50 
= 
= 
= 
: Giới hạn mòn 
IE 
-Ø5 
&Š 0 
Thời gian sử dụng ft ——= Phế thải 
(Tổn thất) 
Hình 3: Giảm thiểu khả năng chịu hao mòn 
Tình trạng ban đầu sau 


~ khi sửa chữa với cải tiến——>o 





Tình trạng ban đầu sau sản xuất 





® 


Tình trạng ban đầu sau 
khi thực hiện sửa chữa 






œI 
O 


Giới hạn hao mòn 


Khả năng chịu hao mòn——>= 


0 
Thời gian sử dụng f_——>— 


Thời gian sửa chữa 


mm — 











Hình 4: Khả năng chịu hao mòn qua thực hiện bảo trì hoặc cải tiến 


Mục đích của bảo trì 





5.10.3 Mục đích của bảo trì 





Một mục đích chính của bảo trì là sự gia tăng hiệu 
quả kinh tế của xí nghiệp. Trong việc này phải giữ 
gìn sức khỏe nhân viên và giữ gìn một môi trường 
đáng sống. 


Mục đích hiệu quả kinh tế 

Mục đích hiệu quả kinh tế của sự bảo trì bao gồm 
việc bảo đảm khả năng sản xuất của thiết bị kỹ 
thuật hay hệ thống sản xuất với chỉ phí thuận lợi 
nhất. 

Sự bảo quản có thể do nhân viên của xí nghiệp (tự 
bảo trì) hoặc do công ty ngoài thực hiện. 

Nếu có xu hướng tự bảo trì, nhân viên điều khiển 
máy phải được huấn luyện ý thức trách nhiệm 
và phát triển một sự nhạy bén cao đối với sự bất 
thường hay sự cố trong sản xuất và trong gia công. 


Mục đích nhân đạo và sinh thái 

Sự định hướng nhân đạo của bảo trì nhằm giữ 
gìn sức khỏe và khả năng làm việc của nhân viên, 
cũng như làm sạch môi trường và bảo đảm nguồn 
tài nguyên. 

Vì thế thí dụ như dung dịch bôi trơn làm nguội hay 
dầu cũ phải được xử lý đúng cách, lưu trữ và giải 
quyết chất thải dưới sự lưu ý về bảo vệ và giữ gìn 
môi trường. Những chất thải không bao giờ được 
đổ bỏ hoặc để chảy vào đường cống thoát nước 
công cộng hay sông rạch. 





C|( 301000191407 100002 (00 /-109-cvàig 


Người ta phân biệt ba loại khái niệm về bảo trì 
(Bảng 1). 


Bảo trì định kỳ 

Sự bảo trì định kỳ đạt được bằng sự bảo dưỡng với 
khoảng thời gian đều đặn (Trang 445). Đây thuộc 
vào loại bảo trì phòng ngừa. Những bộ phận mài 
mòn thí dụ như đệm kín, bợ trục hay lọc dầu, có 
một tuổi thọ mong đợi theo kinh nghiệm. Trước 
khi hết hạn sẽ được thay thế. 

Ở bảo trì phòng ngừa, biện pháp bảo trì được thực 
hiện không lệ thuộc vào khả năng chịu hao mòn 
còn lại. Nó có nhiệm vụ phòng ngừa hư hỏng do 
sự giảm thiểu giới hạn hao mòn và được sử dụng 
khi ở máy hay bộ phận lắp ráp không được phép 
xảy ra hư hỏng vì bất cứ lý do gì hay vì luật định 
đòi hỏi phải có một sự kiểm tra thường xuyên. 





Điều kiện để đạt mục tiêu hiệu quả kinh tế 
của bảo trì 








e Thời gian vận hành của thiết bị dài lâu 

e_ Độ sẵn sàng đáp ứng cao cho việc sử dụng 
thiết bị 

e Độ tin cậy cao của từng chỉ tiết lắp ráp 

e_ Tránh rối loạn sản xuất 

e_ Tránh ngưng sản xuất 

e_ Phát hiện các điểm yếu và loại trừ 

e Phát hiện và tránh để xảy ra các hư hỏng phải 
sửa chữa 

e Giảm thiểu thời gian bảo trì 

















Mục đích nhân đạo và sinh thái của bảo trì 


e Gia tăng an toàn lao động (cho sự gia công) 
e_ Gia tăng an toàn thiết bị 

e_ Giữ đúng luật quy định 

e_ Tránh tác động vào môi trường 

e_ Tránh gây tổn hại môi trường 

e_ Tránh lãng phí vật liệu 








Bảng 1: Khái niệm bảo trì 





Bảo trì theo | Sự thực hiện bảo trì xảy ra theo quãng thời 





định kỳ gian xác định đều đặn. 
Bảo trì theo | Sự thực hiện bảo trì xảy ra sau khi sử dụng 
trạng thái | hết khả năng chịu hao mòn của dụng cụ 


hay máy. 





Bảo trì theo 
sự cố 


Sự thực hiện bảo trì chỉ xảy ra khi có sự hư 
hỏng của dụng cụ hay máy. 











Ưu thế của bảo trì theo định kỳ 











e. Lập được kế hoạch tốt cho biện pháp 

e Giảm thiểu lượng tồn trữ phụ tùng thay thế 
e_ Giảm thiểu những hư hỏng bất ngờ 

e_ Có độ tin cậy cao của máy móc 

e Bảo đảm kế hoạch sử dụng nhân viên 














Nhược điểm của bảo trì định kỳ 








442 





e_ Khả năng chịu hao mòn không được dùng 
đến mức mòn cuối cùng 

e_ Tuổi thọ của chỉ tiết lắp ráp không được tận 
dụng hết. 

e_ Số lượng phụ tùng thay thế nhiều 

e_ Chỉ phí bảo trì cao 

e Diễn biến máy móc hư hỏng không thể được 
xác định 











Kế hoạch bảo quản 





Bảo trì theo tình trạng 

Bảo trì theo tình trạng cũng thuộc vào dạng bảo 
trì phòng ngừa và dựa vào sự giám sát đo đạc kiểm 
tra kích thước của những bộ phận chịu mài mòn 
cũng như sự tự thay đổi của kích thước điều chỉnh. 
Việc thay đổi bộ phận mài mòn được thực hiện 
hoặc 

e_ sau khi vượt qua sai lệch kích thước (Hình 1) 
hoặc 

e_ sau khi khai thác hết trữ lượng chịu hao mòn. 


“Lưỡi dao tiện thông minh” được dùng để xác định 
trữ lượng chịu hao mòn (Hình 2). Mảnh dao tiện 
trở mặt có cảm biến dò hao mòn sẽ cho tín hiệu 
đến hệ điều khiển khi đạt đến giới hạn hao mòn 
để dụng cụ được thay đúng lúc. 


Thí dụ: Việc kiểm soát lại kích thước chỉnh (quy định) 
cho độ sâu thâm nhập của giá đỡ dụng cụ trong một đài 
kẹp dụng cụ được sử dụng với mục đích kiểm tra (Hình 
3). Kích cỡ chỉnh với dung sai hẹp bảo đảm rằng cái kẹp 
rút vào nằm yên ở rãnh trong giá giữ dụng cụ và kéo giá 
giữ dụng cụ vào mặt tựa hình nón. Kích thước dung sai 
bị thay đổi, thí dụ có thể do dơ bẩn hay bị mòn. Nếu xác 
định được kích thước bị thay đổi, thì phải thực hiện làm 
sạch hay thay đổi dụng cụ. 

Sự bảo trì theo tình trạng đòi hỏi kiến thức bổ sung 
đạt được với cách kiểm tra mẫu ngẫu nhiên hay 
bằng cách giám sát liên tục máy hoặc hệ thống 
máy. 





Ưu điểm của bảo trì theo tình trạng: 








e_ Sử dụng tối đa tuổi thọ của chỉ tiết máy và 
thiết bị. 

e_ Phát hiện khả năng chịu mài mòn có thể là 
thời gian phụ thuộc vào kế hoạch. 

e_ An toàn xí nghiệp được bảo đảm 

e Chi phí tồn kho thấp cho đối tượng khảo sát 

e_ Sử dụng đối tượng khảo sát lâu dài hơn 




















Nhược điểm của bảo trì theo tình trạng: 








e_ Tăng chỉ phí cho kỹ thuật đo đạc 

Gia tăng phương tiện kiểm tra 

Chỉ phí cho việc lập kế hoạch tăng lên 
Chi phí cao 

Nhân sự bổ sung 

















Trong khi sản xuất một bộ phận tiện, đường kính được kiểm tra 
trong quãng thời gian nhất định và được giám sát qua thẻ điều 
chỉnh chất lượng. Khi sai lệch nằm ngoài giới hạn dung sai cho 

phép, dụng cụ sẽ được thay. 










39,980 


= 
= 


Giới hạn cảnh báo trên 














Ị 39,975 OWG 
39,970 

Ix 

_= 

”E 39,965 - 

DO 

'=U 

S 39,960 Giới hạn cảnh báo dưới 
= UWG 
` 39,955 

E Giới hạn can thiệp dưới 






39,950 


Thờiđiểm s00 s30 900 930 


1000 10430 11.00 


Hình 1: Thẻ điều chỉnh chất lượng 





Hình 2: Mảnh dao cắt trở bề với cảm biến mài mòn và cảm 
biến nhiệt độ 


Thí dụ: Giá kẹp dụng cụ không còn dễ dàng được khớp vào trục 

quay chính. 

Giải đáp: Loại trừ sự cố bằng cách làm sạch hoặc thay đài kẹp 
dụng cụ. 


Trục quay chính Siết chặt giá dụng 


cụ vào mặt tựa côn 












Ống lồng 

(Pinole) F2 

cm kẹp \ Thanh kéo 
dụng cụ | 


Kẹp rút 


IlW 


Cữ chặn 


= 


le =5 





LÙ x= 


sWwss 
Pm 


Côn mở cho giá ] đj 
dụng cụ = E 
Ống mang theo : 


Hình 3: Kiểm tra kích thước đặt trong giá dụng cụ 


443 


Những khái niệm về bảo trì 





Bảo trì do sự cố (trục trặc) 

Bảo trì do sự cố (trục trặc) được thực hiện khi 
một cái máy đang sản xuất gặp sự cố phải dừng 
máy hoặc vì chất lượng sản xuất không bảo đảm 
theo như yêu cầu. Nguyên nhân thường là do hết 
sạch khả năng chịu hao mòn. Khi phát hiện được 
nguyên nhân sự cố, thí dụ như một giá kẹp dụng 
cụ bị hư, bộ phận hư hỏng sẽ được thay thế (Hình 
1). Việc tháo bộ phận hư hỏng và ráp bộ phận 
thay thế thực hiện theo sự hướng dẫn tháo ra và 
sơ đồ sắp xếp trong sổ tay của người sử dụng. Nó 
chỉ được phép sử dụng những bộ phận thay thế 
được quy định của nhà sản xuất máy. 

Thí dụ: Dây đai của một động cơ truyền động bị đứt 
(Hình 2). Lúc bảo trì phải lắp vào một dây đai mới. Qua 
đây phải để ý tới sự thẳng hàng của puli. 


Ưu điểm của bảo trì do sự cố: 


se Sứ dụng toàn bộ khả năng chịu hao mòn 
e_ Lên kế hoạch ít tốn kém 














Nhược điểm của bảo trì do sự cố: 








se Bộ phận máy bị hư hỏng thình lình và 
không dự đoán trước được 

e_ Bảo trì thường phải thực hiện dưới áp lực 
thời gian 

e_ Chỉ phí cao để cung ứng và dự trữ phụ 
tùng thay thế. 

e_ Chi phí cao cho việc ngưng sản xuất vì 
không có sẵn phụ tùng thay thế. 

















M Bảo trì thích ứng với xí nghiệp 

Sự bảo trì tối ưu cho một xí nghiệp sản xuất tùy 
thuộc theo kích cỡ của xí nghiệp và chiến lược của 
xí nghiệp. Nhìn chung sự kết hợp giữa bảo trì ngăn 
ngừa và bảo trì tùy tình trạng là kế hoạch tối ưu về 
mặt kinh tế. Việc thay các bộ phận hao mòn được 
giới hạn vào sự cần thiết tối thiểu nhưng cũng là 
sự bắt buộc và giảm thiểu chỉ phí bảo trì cũng như 
thời gian ngừng chạy sản xuất. 





Thí dụ: Lưỡi khoan không còn gài chặt được trong giàn kẹp 
dụng cụ. 

Lời giải: Đặt mua một giá kẹp dụng cụ theo ký hiệu bộ phận thay 
thế của máy khoan và ráp vào theo hướng dẫn sử dụng. 









144662 
144 685 
916277 
145 780 
916470 












4. Mục đích kinh tế nào được theo đuổi trong 
lĩnh vực bảo trì? 

5. Một bộ lọc dầu trong trạm nén khí của một 
xưởng được thay đổi để phòng xa. Điều này 
thuộc vào biện pháp bảo trì nào? 

6. Hãy kể một thí dụ về chương trình bảo trì cho 
máy CNC bàn nghiêng (Hình 3). 


1. Người ta hiểu những biện pháp nào về khái 
niệm bảo trì trong kỹ thuật sản xuất? 

2. Thông thường thì những biện pháp bảo trì 
giữa xí nghiệp lớn và xí nghiệp nhỏ được phân 
biệt như thế nào? 

3. Hãy giải thích với thí dụ những từ ngữ hao mòn 

và khả năng chịu hao mòn một bánh xe hơi? 








444 


Bảo dưỡng 





5.10.5 Bảo dưỡng 


Sự bảo dưỡng thuộc vào biện pháp bảo trì phòng 
ngừa (đề phòng). Nhờ sự bảo dưỡng, khả năng 
chịu hao mòn trong thời gian sử dụng máy hay hệ 
thống máy được kéo dài thêm (Hình 1). Vì thế việc 
sản xuất không có sự cố được bảo đảm ở một thời 
gian dài hơn. 

Trong lúc vận hành máy được kiểm soát chất lượng 
công việc, tức là giám sát chỉ tiết được hoàn tất với 
đúng kích thước, quan sát tiếng động bất thường 
hoặc sự rung cũng như độ rò của ống thủy lực hay 
ống dầu bôi trơn. 

Bảo dưỡng bao gồm tất cả các biện pháp để bảo 
vệ tình trạng theo đúng quy định của máy hay hệ 
thống máy (Bảng 1). 

Thí dụ: công việc bảo dưỡng ở một trung tâm gia 
công. 


Làm sạch 

Tách rời phoi và hạt bẩn bằng que móc phoi hay 
chổi quét tay ra khỏi khu vực gia công hay buồng 
máy. 

Không nên dùng giẻ có sợi hay giẻ vụn bằng sợi 
bông để lau chùi. Không nên dùng khí ép, vì với 
áp suất cao phoi hay hạt bẩn có thể bị ép vào vòng 
được bít kín của máy. 

Bôi trơn 

Cho dầu vào, cho mỡ vào hay phun vào đường trượt 
và đường ray dẫn hướng hoặc hệ thống kẹp dụng 
cụ. Dùng chất bôi trơn do nhà sản xuất chỉ định. 
Bổ sung 

Châm thêm cho hệ thống làm nguội bôi trơn và 
trung tâm tổ hợp bôi trơn cho đường ray dẫn 
hướng, châm thêm dầu vào bồn chứa dầu nơi tổ 
hợp bôi trơn. 

Hiệu chỉnh 

Đo và hiệu chỉnh kích cỡ của dụng cụ. Căng lại dây 
đai hay dây đai răng. 

Thay thế 

Khi có nhu cầu phải thay phương tiện bảo vệ chống 
phoi và phun, ống dẫn quay, đường ống, dây điện, 
ống dẫn, các gạt và bộ lọc. 

Bảo quản 

Dụng cụ phải cất giữ trong kho nên dùng lớp bao 
bọc chống ảnh hưởng môi trường và chống ăn 
mòn. 


445 









Khả năng chịu hao mòn ——>= 


Thời gian sử dụng ——=— 


Không có bảo dưỡng 


—= Có bảo dưỡng 


Hư hỏng 


(loại) 


Hư hỏng 
(loại) 


Hình 1: Giảm khả năng chịu hao mòn, không và có bảo dưỡng 





Bảng 1: Công việc bảo dưỡng 











Làm sạch 


Bôi trơn 



























Chỉnh lại 






Điều chỉnh kích 
thước có thể 
cài đặt 

Loại trừ sai lệch 
thí dụ như độ hở 
của bợ trục, cữ 
chặn, áp suất 
















ấn” F 
Tách rời các Bảo vệ khả năng | Châm vào chất 
vật lạ trượt bằng cách | phụ trợ thí dụ 
bằng cách lau đưa chất bôi như dung dịch 
rửa, hút, dùng trơn vào vị trí làm nguội dầu 
chất hòa tan bôi trơn hộp số, dầu thủy 
lực, nhũ tương 
(emulsi) 
Thay đổi Bảo quản 


Thay cơ phận và 
chất phụ trợ 


Thay dầu, thay 
bộ lọc, kẹp ống, 
vòng đệm kín 





















Bảo vệ chống 
ảnh hưởng bên 
ngoài bằng cách 
bọc kín, thoa mỡ, 
quét sơn, bọc 
lớp màng mỏng 
(ép màng co) 











Sự tu bổ thường xuyên cho máy được thực 
hiện do thợ đứng máy khi hết ngày làm việc 
hay hết ca sản xuất. 








Bảo dưỡng 





Điều cần thiết cho việc bảo dưỡng một cách chuyên nghiệp là cần phải có sự hướng dẫn công việc chính 
xác. Thí dụ như những hướng dẫn này nằm trong kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra của một cái máy (Hình 
1). Trong một kế hoạch bảo dưỡng đính kèm theo đây, chỉ tiết từng công việc bảo dưỡng sẽ được trình 


bày (Bảng 1). 





Số giờ vận hành ——> 






































































































2000 éö á9 đ9 
1000 
soo —4——4ð (48 @ 
1eo @ ®@|@ T 
40 
8 @ 
=y 
H “ "nh. mi) 
h á 
Ð mi '>| 
@ Œhỗ bôi trơn si 
©@ Cơkhí ã 1z 


© Điện 


Hình 1: Kế hoạch bảo dưỡng và kế hoạch kiểm tra của một trung tâm gia công 


Khoảng cách thời gian bảo dưỡng và kiểm tra bình thường là 8, 40, 160, 500, 2000 giờ làm việc. Điều này 
có nghĩa, mỗi khi sau 8 giờ làm việc những việc làm tu bổ trong kế hoạch bảo dưỡng bắt buộc phải được 
thực hiện, sau 40 giờ làm việc những việc làm được bổ sung thêm lên và tiếp tục như thế. 





Bảng 1: Công việc bảo dưỡng trong một trung tâm gia công 





Bảo dưỡng 
sau thời gian 


Những công việc phải thực hiện (Số trong vòng tròn từ hình 1) 





8 giờ làm việc 
(Hàng ngày 
trong xí nghiệp 
một ca) 


- Kiểm tra mức dầu trong trung tâm bôi trơn (1), đơn vị bảo dưỡng khí nén @) và thủy lực () và nếu cần 
châm thêm dầu. 

- Làm vệ sinh máy một cách tổng quát, đặc biệt là chỗ làm việc và băng dẫn hướng (4). Tách phoi và 
phần còn lại của chất làm nguội bôi trơn. 

- Kiểm tra độ chạy êm và nhiệt độ động cơ truyền động @G). 





40 giờ làm 
việc (Hàng 
tuần trong xí 
nghiệp một ca) 


- Làm vệ sinh kỹ càng toàn thể máy, đặc biệt là công tắc giới hạn, băng dẫn hướng, nắp đậy, cửa sổ nhìn, 
các chỉ tiết chuyển động (6). 

- Tháo và rửa sạch buồng chứa phoi cũng như làm sạch lưới của tổ hợp làm nguội bôi trơn G). 

- Kiểm tra lưới lọc của máy thổi làm nguội và làm sạch hoặc thay lưới lọc @). 








160 giờ làm _ | - Kiểm tra chức năng chỉ tiết lắp ráp cơ khí, thí dụ như giá kẹp dụng cụ @). 

việc (Hàng - Thay dung dịch làm nguội bôi trơn đo), kiểm tra lớp màng bôi trơn các bộ phận dẫn hướng và trục bi xoay. 
tháng trong xí. |-Thoa dầu thanh đẩy á1), ổ dụng cụ (2), giàn dẫn hướng cửa kéo đ3). 

nghiệp một ca) _| - Kiểm tra, lau chùi động cơ quạt gió 2). 

500 giờ làm _ | - Kiểm tra, lau chùi, thay mới cọ than và vành góp điện của động cơ điện á). 


việc (3 tháng 
một lần trong xí 
nghiệp một ca) 


- Kiểm tra chức năng của nút bật giới hạn, nút dừng khẩn cấp ó2). 
- Kiểm tra lại công tắc bảo vệ cháy cũng như kiểm tra công tắc cầu chì (trong tủ phân phối điện) (2). 
- Kiểm tra những chỗ nối ống cho hệ thống thủy lực, hệ thống làm nguội bôi trơn, và hệ thống bôi trơn 





2000 giờ làm 
việc (Hàng năm 
trong xí nghiệp 
một ca) 


- Kiểm tra sự mài mòn và kết cấu lớp màng bôi trơn của đường dẫn hướng ó9), chỉnh lại. 
- Kiểm tra truyền động đai, căng đai lại óo). 

- Thay dầu trong trung tâm hệ thống bôi trơn Ó¡) và hệ thống thủy lực ó2). 

- Thay những bộ phận mài mòn ó2). 











446 


Bảo dưỡng 





Đặc biệt là những hệ thống thủy lực, dẫn hướng 
và hệ thống làm nguội bôi trơn đòi hỏi phải 
được bảo dưỡng thường xuyên. Nhà sản xuất 
máy chỉ định nên dùng chất bôi trơn nào và 
chất lỏng thủy lực nào (Bảng 1). Trong những 
tài liệu hướng dẫn, ký hiệu cho công việc bảo 
dưỡng được sử dụng. Số vị trí được đưa vào kế 
hoạch bảo dưỡng và kế hoạch bảo trì để có sự 
sắp xếp thứ tự rõ ràng. 

Đặc biệt quan trọng là lựa chọn đúng chất bôi 
trơn cũng như sự tương thích giữa chất bôi trơn 
và dung dịch bôi trơn làm nguội. 


Kiểm tra chức năng 

Sau khi thực hiện những biện pháp bảo dưỡng, 
máy được đưa vào tình trạng sẵn sàng vận hành. 
Rào chắn và bảng báo tin đề phòng nên gỡ đi, 
sự cung cấp năng lượng phải được lập lại và 
thông báo cho nhân viên rằng việc bảo dưỡng 
đã hoàn tất. Khả năng làm việc của máy phải 
được chứng minh bằng một sự kiểm tra chức 
năng. 


Làm hồ sơ và lập biên bản 

Những nhà sản xuất máy và hệ thống máy 
không chấp nhận sự bảo hành cho tổn hại, 
trong trường hợp thực hiện bảo dưỡng không 
để ý sự chỉ dẫn bắt buộc đến hạn kỳ bảo dưỡng 
hoặc dùng chất bôi trơn không đúng. Tất cả 
những công việc bảo dưỡng được thực hiện và 
những sự cố xảy ra phải ghi vào sổ trực hoặc ghi 
vào danh sách bảo dưỡng (Bảng 2) 

Những công việc bảo dưỡng làm xong và những 
phụ liệu và những phụ tùng thay thế đã dùng 
phải đưa vào bản danh sách và nhân viên bảo 
dưỡng ký tên. 


Tiếp theo phải làm biên bản nghiệm thu. Trong 
biên bản này ngoài dữ liệu máy còn nên ghi vào 
những việc đã thực hiện và thời gian đã dùng 
cho công việc. 





Trong thực tế công việc bảo dưỡng, kiểm 
tra và sửa chữa thường được tiến hành 
cùng với việc kiểm tra. 








Bảng 1: Công việc bôi trơn và chất bôi trơn 
(cho trung tâm gia công trang 441) 





























Nơi bôi trơn @® @ @ 
Bộ phận máy Trung tâm | Bình dầu Hệ thống 
bôi trơn phun sương | thủy lực 
Thực hiện bảo dưỡng Ỷ, 
Ký hiệu r2 P-+| rế1 r2 
Ý nghĩa Ỷ 
Chất bôi trơn CG-LP68 |HLPD 22 HLPD 22 
Vị trí bôi trơn @® đồ “2 
Bộ phận máy Chấtlàm |Thanhđẩy | Ổ dụng cụ 
nguội bôi 
trơn 
Thực hiện bảo dưỡng ỶỲ F2 2 
Ký hiệu E1 
Ý nghĩa Châm dầu | Châm dầu | Châm dầu 
Chất bôi trơn CG-LP 68 CG-LP 68 











Bảng 2: Danh sách bảo dưỡng của một hệ thống 
thủy lực (trích đoạn) 





STT | Công việc Kết quả 





1 Kiểm tra bằng mắt (Tình trạng hiện tại) 





1.1 | Tình trạng bên ngoài 





1.2 |Tiếng ồn 











2 Công việc bảo dưỡng 





2.1 | Làm sạch tất cả các cụm chỉ tiết 





2.2 | Kiểm tra tình trạng dầu 





2.3 | Bổ sung mức dầu / thay mới 





244 | Làm sạch / thay lược dầu 





2.5 | Làm sạch / thay lược gió 





5.6 | Loại trừ rò rỉ 





2.7 | Hiệu chỉnh áp suất 





3 Đưa vào vận hành trở lại 





3.1. | Kiểm tra áp suất với áp kế 





3.2 | Kiểm tra rò rỉ dầu 











Máy số........... NEÊWeamme 
Nhân viên bảo dưỡng 
II Chữ ký:................ 








1 Tại sao người ta sắp xếp bảo dưỡng vào biện pháp bảo trì phòng ngừa? 

2 Những công việc bảo dưỡng đặc trưng nào được thực hiện sau một ngày làm việc nơi máy tiện? 
3 Những chỉ dẫn nào có thể đọc ra từ chương trình bảo dưỡng và chăm sóc một cái máy? 

4 Tại sao lúc bảo dưỡng phải dùng chất bôi trơn do nhà sản xuất máy quy định? 





447 





Kiểm tra 





5.10.6 Kiểm tra 


Tất cả biện pháp để xác định và 
đánh giá tình trạng hiện tại 
thuộc về kiểm tra. Sự xác định 


Máy khoan đứng 


Máy khoan trụ đứng 
Điều kiện nghiệm thu 






























Ÿ F vế = 3 Kiểu máy —_———— Sốmáy Ngày. Người nghiệm thu 
này cũng cần thiết cho việc bảo B 
NNK K l „| Vậtkiểm tra Š Phương tiện| ; Sai biệt 
trì và sửa chữa. Tình trạng thực 5 Hình kiểm tra Hướng dẫn kiểm tra được phép / đo 
ễ của tù ấu kiê àimò 1 | Sự bảng phẳng Thước Thước đo để lên vào hướng _ | 0,1/1000Ì 0 —X 
tÈ cua tưng SnH kiện do Tal,QD của mặt kẹp đo, bộ đo | 0-X và 0-Y Phẳng 
và hao mòn vì sử dụng được đưa (Bàn khoan, độrơ _ | Kiểmtramặttựa vớidụng - |hay 
ảnh: K g : b mặt đáy) N cụ đo khe hở lõm |----- 
Vao hö SƠ. iểm, 0—X qua toàn bộ 
: 0—Y 
: D 0o—Y  mặtkẹp 
Việc kiểm tra ở một máy hay | —†—————————————L—|———————_———~ 
^ £ x- ợ Ạ S sự 2 | Độ đảo cốt côn Giá đo, Giá đo gắn chặt với ụ trước 
một hệ thống kỹ thuật để nắm trong của trục đồng hồ _ | Đầu dò của đồng hồ đo gắn 
. Xô Ạ ` khoan đo DIN tại điểm a trên đòn kiểm, 
bắt tình trạng mài mòn và tình 878, đòn | quay trục khoan và đọc 
` a) sát với chỗ đo hiển thị 
trạng hao mòn. lắp giữ Ðo lại ở điểm b. 
Chiều dài “L“ ở côn Morse 
^ ` ` sa b) ở khoản 
Bên cạnh những hoạt động kiểm cách Ni 
tra thuần túy, người ta còn quan KHI E te b0050 
tâm đến việc xác định nguyên 3U SSn mê 








nhân của mài mòn cũng như của 
hao mòn và từ đó rút ra kết luận 
cần thiết cho việc sử dụng trong tương lai. Do đó 
sự kiểm tra cũng cung cấp thông tin cho việc định 
kế hoạch và điều khiển các biện pháp bảo trì. 


Tuổi thọ của một hệ thống kỹ thuật và thực hiện 

kiểm tra có thể được thể hiện rõ bằng đồ thị hao 

mòn (Hình 2). Những tình trạng Z„ đến Z„ được 

xác định cho những thời gian kiểm tra nhất định. 

e_ Kiểm tra lần đầu (Z,): Việc này được thực hiện 
sau khi máy lắp đặt và vận hành lần đầu. Theo 
thủ tục kiểm tra một biên bản nghiệm thu được 
thiết lập (Hình 1), trong đó những vật kiểm, 
phương tiện kiểm tra cũng như những sai lệch 
cho phép và đã đo được xác định (tình trạng 
mong muốn Z,„ = 100%). 

e_ Kiểm tra định kỳ (Z,, Z„ Z.): Chúng được thực 
hiện trong khuôn khổ của một kế hoạch bảo trì 
vào những khoảng thời gian đều đặn. 

e Kiểm tra đặc biệt (Z,): Việc này có thể cần thiết 
khi sự sai biệt quá mức không cho phép trong 
sản xuất làm độ chính xác không đảm bảo hay 
một sự cố nghiêm trọng trong lúc vận hành 
được phát hiện trong tiến độ thi công hoặc hư 
hỏng nặng hệ thống như là trục máy khoan va 
chạm vào gá kẹp. 

Biện pháp kiểm tra, chia ra thành năm bước riêng 

biệt, đặc biệt ở những hệ thống máy chế tạo và hệ 

thống máy sản xuất ở công nghiệp lớn: 

1. Thiết lập một kế hoạch kiểm tra (Hình 3): Kế 

hoạch này phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng xí 

nghiệp hoặc hệ thống máy trong xí nghiệp được 
coi như là bắt buộc. Kế hoạch bao gồm chỉ dẫn địa 
điểm, kỳ hạn, phương pháp, thiết bị và biện pháp. 

















Hình 1: Biên bản kiểm tra lần đầu nơi một máy khoan đứng 





Kiểm tra lần đầu Z 
























































| «eIEEE= 
§ *% 
: _Kiểm tra đặc biệt, 
8 60 
5S 40 
= 
x3 ¬ | 
+ 20[ — Khoảngthờigian 
Š Q5 30 

O0 

f †2 — ta fs fạ ÍN 


Thời gianf ——»®= 


Hình 2: Kiểm tra định kỳ suốt thời gian tuổi thọ của một hệ thống 
kỹ thuật 
































































































Động cơ Bộ ly hợi Bợ trục 
KH TỰ UP truyền độn 
Tình trạng có . | | Tình trạng 
thể có của cụm E9 |_ 
chỉ tiết Đ.-lS .= 
Cụm SlS5 EU - 
chỉ tiết & ls šlS = 8 
Z AC SÊN + C‹s|.C ‹©I 
lắp ráp Ø'lŠÃml= 
Cốt trục chính 
Bợ trục hướng tâm 
Ghi chuyển sang | | số| Hoạt động Phụ liệu _ |Tần suất (bạ 
cho kế hoạch GEGSE, thiết bị thường xuyên), 
kiểm tra 1 | Đorung động Mũiđẩudò — |Hàngtuần 
2_| Đo nhiệt độ Cảm biến nhiệt |Hàng ngày. ] 

















Hình 3: Thí dụ cho việc thiết lập một kế hoạch kiểm tra và sự 
thực hiện của nó 


448 


Kiểm tra 





2. Biện pháp chuẩn bị: Sắp xếp sẵn trang thiết bị 
chỗ làm việc (thí dụ bục làm việc), biện pháp bảo 
vệ và biện pháp an toàn thích hợp, phát lệnh cho 
phép hệ thống máy được đặt ra ngoài hệ thống 
sản xuất đang hoạt động. 

3. Thực hiện công việc kiểm tra. 

4. Đánh giá kết quả. 

5. Rút ra những hệ quả cần thiết dựa trên phân 
tích hư hỏng. 

Để xác định tình trạng thực tại, người ta sử dụng 
nhiều phương pháp và cách tiến hành khác nhau. 
Người điều khiển máy thực hiện việc kiểm tra 
ngắn trực tiếp với những giác quan khi bắt đầu 
và trong thời gian sử dụng máy (Bảng 1). Thí dụ 
như dẫn chứng gián tiếp về mài mòn và hao mòn 
được cung cấp qua những dấu hiệu như chất lượng 
sản xuất không đạt, sự đánh giá của thẻ điều chỉnh 
chất lượng hay việc xuất hiện sự mất mát rò rỉ của 
hệ thống thủy lực. 

Sự quan sát chủ quan có thể được bổ sung hay 
thay thế bằng những phân tích và chẩn đoán 
khách quan. Cho mục tiêu này người ta sử dụng 
những phương tiện đo đạc và kiểm nghiệm trình 
độ bao quát gồm những phần mềm đánh giá đặc 
biệt. (Hình 1). Để tìm và đánh giá những số liệu 
đo như thế đòi hỏi có sự huấn luyện sâu rộng cho 
công nhân chuyên môn. 

Thí dụ trong hình 2 cho thấy ba dấu hiệu diễn tả 
mạnh mẽ tín hiệu dốc đứng ở những tần số xác 
định. Qua một phương pháp phân tích và qua so 
sánh với một bợ trục không khuyết tật cho phép 
kết luận rằng đây là một hư hại ở vòng ngoài của 
bợ trục. Những biên độ chênh lệch có chu kỳ trong 
đồ thị phát sinh lúc lăn qua chỗ hư hỏng. 

Với cảm biến và thiết bị thích ứng được lắp ráp cho 
việc giám sát tình trạng, người ta cũng có thể thực 
hiện kiểm tra từ xa trong điều kiện vận hành trực 
tuyến. Ở những hệ thống khó tiếp cận thí dụ như 
máy phát điện gió phương tiện này được sử dụng 
và gửi qua hệ thống dịch vụ vô tuyến (dịch vụ từ 
xa) để tiếp tục đánh giá. 

Khi kiểm tra xác định một sự mài mòn quá lớn 
ngoài mức bình thường hoặc sự hư hỏng từng bộ 
phận, thì phải tìm ra chính xác hơn về nguyên nhân 
của thiệt hại (Hình 3). 

Môn học về ma sát cung cấp thông tin có giá trị 
cao cho điều này. Nó miêu tả và phân tích sự liên 
quan giữa ma sát và mài mòn, phân tích ảnh hưởng 
của lực tải, loại chuyển động, nhiệt độ và khí quyển 
bao quanh bộ phận lắp ráp. 




















Bảng 1: Những khả năng kiểm tra đơn giản 
Nhìn: Mực chất lỏng, đường nứt trong cơ phận 
Nghe: Tiếng động của máy, của trục 

Ngửi: Khí thải, vòng kín bị nung cháy 

Sờ: Mặt nhám, bộ phận máy bị nóng 

Đọc: Bảng hiển thị áp suất và bảng nhiệt độ 














Hình 1: Trang thiết bị phân tích dao động với phần mềm 
hiển thị trong màn hình 








Bợ trục hư hỏng 
8 
m/s2 
7L 
— 6 : 
E 5 
g 4 
G 3 
Z 
1 
0 
0 250 500 Hz 750 
Bợ trục không hư hỏng 
ni l | | 
m/s 1l 
0 
0 250 500 Hz 750 


Tânso — m 


Hình 2: So sánh chuyển động tần số trong bợ 





Hình 3: Tổn hại mỏi ở bề mặt vòng lăn ngoài của vỏ bạc 
đạn côn 


Sửa chữa 





Môn học về ma sát (ma sát học) phân biệt bốn 

nguyên nhân mài mòn (Hình 1): 

e Dính bám: Lúc chuyển trượt giữa vật thể chính 
và vật thể đối diện sẽ gây ra mài mòn trầm 
trọng vì thiếu bôi trơn. 

e_ Mài mòn: Hạt cứng chui vào lớp vùng biên và 
tạo ra đường rãnh. 

e _ Hư hại vì va đập: Hình thành qua tác động 
va chạm thường xuyên, thí dụ do thay đổi tải 
trọng lúc bi lăn trong vành bợ. 

e_ Phản ứng ăn mòn cơ hóa: Sự phá vỡ bề mặt 
bắt đầu cùng lúc với sự xâm nhập của các chất 
ăn mòn để oxít-hóa. 


Tất cả kết quả kiểm tra được thu nhận, gom góp 
và đánh giá với sự trợ giúp của máy tính (Hình 2). 
Từ sự phân tích của số liệu kết quả sẽ rút ra bước 
hành động kế tiếp. Những biện pháp bảo dưỡng 
nhỏ hơn được thực hiện ngay sau khi kiểm tra. 
Nếu khả năng chịu hao mòn của hệ thống đã hết 
thì cần thiết phải thực hiện bảo trì và sửa chữa 
tận gốc. 


5,10.7 Sửa chữa 





Sửa chữa gồm tất cả biện pháp đưa máy hay 
một hệ thống máy trở về tình trạng có khả 
năng hoạt động. 





Đây là phần khó nhất của bảo trì và thường sinh 
ra tốn kém lúc ngừng máy. Việc sửa chữa trên 
nguyên tắc không tránh khỏi vì vật liệu bị ăn 
mòn, có dạng lỗi hay mỏi, đứt gãy vì bị cưỡng 
bức hay mệt mỏi cũng như lỗi lúc sử dụng hay 
lỗi vận hành. 

Tùy theo khái niệm bảo trì các biện pháp bảo trì 
được thực hiện tùy thuộc vào khoảng cách thời 
gian, tình trạng hay vào sự cố. 

Những chỉ tiết đã sử dụng hay hư hại tùy theo 
tính khả thi kỹ thuật hay hiệu quả kinh tế phải 
được sửa chữa, thay thế hay nâng cấp (Hình 3). 
Hình 4 trình bày một chu trình sửa chữa. Điều 
kiện trước tiên là sự so sánh của giữa tình trạng 
MONG MUỐN và THỰC TẾ và việc tìm sai hỏng 
một cách hệ thống. Trong ấy nên làm rõ rằng 
phải tìm sai hỏng nơi đâu, thí dụ trong phạm vi 
hệ thống cơ khí, điện hay thủy lực. Điều kiện để 
phát hiện sai hỏng là kiến thức hiểu biết cao về 
hệ thống sản xuất. 


Hạt cứng 





Mặt phản ứng 








Vật thể 


Bề mặt sau khi 
lăn 


mài mòn 





Bị hủy hoại vì va đập Phản ứng ma sát cơ hóa 


Hình 1: Những cơ cấu mài mòn của sự ma sát 





| [in 86122 
|E- rgeám Hi lý dT@i 





Fie-,B--21g.xc=t 


iierywiqr,FF7-jykiprn Pzmr EjZjƒ}Á 


Hình 2: Quản lý số liệu kiểm tra bằng máy tính 





Thực hiện bảo trì: trong lúc thiết bị ngưng hoạt động 
+ Tùy thuộc quãng thời gian: có thể lên kế hoạch, phòng ngừa 
+ Tùy thuộc tình trạng: có thể lên kế hoạch, phòng ngừa 
« Lý do tổn hại hoặc hư hỏng: _ không thể lên kế hoạch được 











Tháo / thay thế bộ phận cơ khí: + Gia công lại 

+ Bộ phận báo tín hiệu, cảm biến + Hàn đắp 

+ Vòng bi, đệm kín + Phủ lớp mới cho đường dẫn 

+ Phương tiện truyền kéo: Đai hướng ở trên máy phay CNC 
hình thang, dây xích 














Hình 3: Biện pháp thực hiện sửa chữa 


Xác định hư hỏng trong 
phạm vi kỹ thuật: 
® Cơ khí 


Có sự cố vận hành quan trọng! 


Tìm lỗi 
Xác định nguyên nhân 


Chỉ báo kiểm tra (đèn LED) 
Thông tin màn hình 
Tình trạng 

thực tế 


® Điện, Điện tử 
® Khí nén 
® Thủy lực 


Tình trạng 
ong muối 
Chấn đoán: Lỗi, hỏng 


máy, sự cố vận hành do 
gãy vì cưỡng bức, mài 

















mòn, hư hại, v.v. 











Đưa vào sử 
dụng trở lại Sửa chữa 


Hình 4: Sơ đồ diễn tiến của việc sửa chữa 


450 


Sửa chữa 





Thí dụ cho sửa chữa 

Ở hệ thống thiết bị lắp đặt linh kiện của một 
robot công nghiệp, tay cầm không xoay đúng 
nữa. Nó chuyển động không kiểm soát được và 
phát ra tiếng rè như máy mài. Được phỏng đoán 
có một sự sai sót cơ khí, thí dụ như một dây đai 
răng bị hỏng. 

Theo chỉ dẫn cho kiểm tra và bảo dưỡng của nhà 
sản xuất thì với khoảng thời gian 2000 giờ có dự 
tính thay dây đai có răng. 

Hệ thống máy được ngừng yên đúng theo sự chỉ 
dẫn, ngắt công tắc chính của hệ thống. Sự thay 
thế của bộ phận hư mòn có thể thực hiện ít tốn 
công, tận dụng hiểu biết chuyên môn có sẵn 
trong nội bộ xí nghiệp. Việc tháo vỏ hộp được 
thực hiện dễ dàng qua một bản vẽ trong tài liệu 
hướng dẫn vận hành (Hình 1). 


Các buớc công việc: 

1. Tháo phần của vỏ hộp ở vị trí 10. 

2. Đánh dấu điểm điều chỉnh vào dây đai có 
răng và bánh xe dây đai (Hình 2). 

3. Tháo ba con ốc vặn cứng và tháo rời dây đai 
mòn. 

4.. Ghi những điểm sửa chữa vào dây đai mới. 
Dây đai lúc này giữ căng thẳng. 

5. Ráp dây mới vào bánh xe răng dây đai. Tạo 
điểm điều chỉnh thích hợp. 

6. Đẩy động cơ theo hướng a (=căng) hay b 
(=bớt căng) đến độ võng gần đúng. 

7... Đo độ võng với máy đo độ võng (Hình 3). 

8. Số liệu của độ võng và tải trọng có thể lấy 
ra từ bảng 1. 

9. Siết chặt vít bắt động cơ khi dây đai được 
căng đúng. 

10. Nếu có sự sai biệt lúc định vị phải thay mới 
các điểm chuẩn. 

11. Siết nắp, khóa an toàn cho vít. 

12. Đưa robot công nghiệp vào sử dụng. Những 
đỉnh ốc siết chặt máy được vặn chặt khi đúng 
tải trong dây đai. 

13. Nếu có sự sai biệt lúc định vị phải thay mới 
các điểm chuẩn. 

14. Siết nắp, khóa an toàn cho vít. 

15. Đưa robot kỹ nghệ vào sử dụng. 


Sau khi sửa chữa, những việc đã thực hiện được 
đưa vào hồ sơ. Trong danh sách hư hỏng của máy 
có những thông tin cần thiết (Hình 1 trang 452). 

















Khớp bản lề 


Hình 1: Bản vẽ bố trí cho việc mở vỏ hộp 


Đánh dấu Động cơ Vít siết động cơ M3x8 





Đánh dấu 


Pu li dây đai răng Dây đai răng Pu li dây đai răng 


Hình 2: Thay dây đai răng ở khớp quay tay của robot khớp 
nối bản lề 


Độ võng 
Tải trọng cho phép 





Pu li dây đai 


Hình 3: Việc chỉnh độ căng của dây đai 











Bảng 1: Độ võng Tải trọng 
Khớp tay quay 2,0mm 0,5-0,9N 
Khớp bản lề 1,2mm 0,5-0,9N 














451 


Cải tiến 





5.10.8 Cải tiến 





Điều cơ bản để tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống 
là việc đánh giá hồ sơ tài liệu, thí dụ như danh sách 
các vụ việc sai hỏng máy. 

Danh sách này được ghi lúc bảo dưỡng, kiểm tra 

và sửa chữa (Hình 1). 

Cụm máy có vấn đề được phát hiện qua sự thu thập 

số liệu trong một thời gian dài. Trong thống kê của 

chỉ tiết máy, tất cả những số liệu liên quan đến bảo 
trì cho một trung tâm gia công được lưu trữ tập 
trung (Bảng 1). Việc đánh giá tất cả số liệu thu thập 
được trình bày bằng biểu đồ cột chỉ ra rằng thời 
gian ngừng máy tăng khi thay palét (Pwe) (Hình 

2). Kết quả tương tự như thế cũng có ở ụ trước 

(Spi). Một kết luận tìm ra khác dựa theo các bộ 

phận rời cho thấy rằng phần lớn xích vận chuyển 

của thiết bị thay palét đã dẫn đến thời gian ngừng 

máy (Hình 3). 

Sự thu thập những dữ liệu như thế cho lời giải thích 

về chiến lược bảo trì được lựa chọn hoặc về khoảng 

thời gian được xác định để sửa chữa. 

Dữ liệu cũng còn cung cấp thông tin cơ sở cho việc 

quyết định sửa chữa hoặc cải tiến những điểm yếu 

của hệ thống. 

Trong ý nghĩa của sự bảo trì, cải tiến bao gồm việc 

nâng cao khả năng hoạt động, thí dụ như loại trừ 

những điểm yếu trong hệ thống hay ở thiết bị. 

Cách tác dụng để cải tiến có thể tiến hành như sau: 

e_ Ráp những bộ phận với độ bền cao hơn và đặc 
tính chịu mài mòn cao hơn. Điều này đạt được 
bằng sự chọn lựa vật liệu thích ứng thí dụ thép 
hợp kim cao hay gốm, bằng cách nhiệt luyện, 
thí dụ tôi lớp ngoài như thấm nitơ, vật liệu hỗn 
hợp mới hay phủ lớp. 

e_ Thay đổi thiết kế thích hợp cho bảo trì: làm đơn 
giản cho việc tháo ráp những bộ phận có nguy 
cơ mài mòn, cải tiến việc tiếp cận bằng cách loại 
đi những bao che và đậy gây khó khăn, thiết lập 
kế hoạch cho khả năng kiểm tra và khả năng 
chẩn đoán được dễ dàng trong hệ thống. 

e Thay đổi hệ thống: Những phần cơ khí, như 
trong chế tạo hộp số, được thay vào bằng động 
cơ điện trợ lực, những hệ thống điều khiển và 
hệ thống điều chỉnh bằng điện cơ được thay 
thế bằng những bộ phận điện tử thí dụ như 
van tỷ lệ. 

e Thay đổi sang những nhà sản xuất được chứng 
nhận là sản phẩm của họ thích hợp cho sự đòi 
hỏi cao. 





Hình 1: Cửa sổ thu thập số liệu của danh sách sự cố 









Bảng 1: Danh sách cụm lắp ráp của một trung tâm 
gia công CNC với sự xử lý phôi bổ sung 





Arb 
Bbt 
Hyd 


Kms 


Không gian làm việc của trung tâm gia công 





Bàn gia công ở mặt X/Y 





Hệ thống thủy lực (Kẹp dụng cụ) 





Hệ thống chất làm nguội 








Pas | Giàn lưu trữ palét (hệ thống thiết bị ngoại vi) 





Giàn đổi palett (hệ thống thiết bị ngoại vi) 
Hệ thống khí nén (khóa cửa) 

Spi |U trước 

Hệ thống thay dụng cụ 























Thời gian quan sát tuần lễ 26 đến tuần lễ 47 

















25 
la 
= 
® 15 
5 
`8 
.< 10 
= 
S 
: | 
2 ki xs) L1) L2) ® E = L4) 
< ha + 5 Rv ễ £ ở š 


Hình 2: Thời gian ngừng máy của các nhóm cấu kiện ở trung tâm 




















gia công 
= Trạm làm 
14 vệc 
| 12 m Xích truyền 
động 
œ 119 Xích vận 
*>s chuyển 
El m Dẫn hướng 
= (8 
=] 
= 4 Em Phòng palét 
ø 
s : E= Trung tâm 
mẽ (0) palét 


Hình 3: Thời gian ngừng cho các nhóm cấu kiện của thiết bị thay 
thế palét 


452 


Tìm chỗ hỏng và nguồn lỗi 





-|!05-Ä[ | d¡ 050/0)100(40))0)/¬ Ác) /-Ï¡1v)119/ 17-118 oÄ(0))) 








Những phương pháp giản dị để phát hiện chỗ 














A2 14 Ä  uHcany Ea 
e_ Kiểm tra bằng mắt nhìn sự bám chặt thí dụ kẹt , tấn Tưng 
phoi, tiếp điểm bị dơ bần e Điện, Điện tử «Thủy lực 
e_ Chú ý đến tiếng động bất thường của máy và h h 
BÊ,  , BRNN Ề š : _. ' Thực hiện kiểm tra lại: 
e _ Kiểm tra sự quá nóng bằng cách sờ cần thận `... Em hi TRE `... 
* P se 13 g e Đo (áp suất,khối s Tìm tài liệu của hệ 
bằng tay, thí dụ nơi vỏ bợ trục mắt nhìn (Trạng  lượngdòngchảy, thống 
e- Rà soát lại việc cung ứng áp suất trong hệ thống th ninh) « Trao đổi thông tin 
.Z. ta. sxo- ao ® Kiểm tra chức năng 
khí nén e Điều tra tiếng ồn 















e_ Kiểm tra việc cung cấp điện, nhất là công tắc 
và ổ cắm. 

Mục đích của những việc kiểm tra đơn giản này 

là giới hạn lại nguồn lỗi, thí dụ như sai sót của hệ 

thống điện hay điện tử, trong hệ thống thủy lực 








Tìm. 
nguyên nhân sai sót —. 
thí dụ hỏng bợ trục” 














K R ậ KIÊN Buệm R : Sửa chữa, thí dụ như tu bổ, thay thế chỉ tiết 
hoặc trong một nhóm cấu kiện nhất định của máy. Đưa vào vận hành lại 
Hình 1 chỉ dẫn một cách tiến hành có hệ thống để 
tìm chỗ hỏng và nguồn lỗi. Hình 1: Sơ đồ của quy trình thực hiện việc tìm sai sót 


Tìm vị trí hỏng sẽ khó khăn khi không thể nhận 
biết nguyên nhân một cách rõ ràng và hệ thống bị 
tắt tự động. Trong trường hợp này kinh nghiệm và 
kiến thức chính xác về loại máy bị hư hỏng cũng 
như sự đòi hỏi hiểu biết vượt ra ngoài khả năng 
của nhân viên bảo trì. 





Tất cả tài liệu của hệ thống đều rất có ích để tìm `. : 
hiểu về máy, như hồ sơ chỉ dẫn vận hành với — Rếtnốidungcvđd 
chương trình tổng quát tìm kiếm chỗ hỏng, hình 

vẽ tổng thể với danh sách các chỉ tiết hay lịch trình 
chuyển mạch và lịch trình chức năng. Việc nhìn 
thấy máy tận mắt và trao đổi thông tin tương ứng 

với công nhân đứng máy và người chỉnh máy tại Kết nối dụng cụ đơ 
chỗ là điều quan trọng. ‹ 
Tìm sai sót và loại bỏ sai sót, thí dụ như ở máy 
tiện CNC, việc này được thực hiện một cách có 
hệ thống. Thí dụ như bộ phận giám sát áp suất 2 
(S25) trong Hình 2 xác định chắc chắn được rằng, 
áp suất kẹp cho mâm kẹp ba chấu không đủ, máy 


tự động tắt. Cùng lúc xuất hiện sai sót này trên = = ` 
màn hình của máy. Í 











Để xác định tình trạng HIỆN CÓ trong hệ thống 
thủy lực có hai mối nối đo được kết vào hệ thống. 
Nơi đó có thể thực hiện đo áp suất và lưu lượng. 
Trong ống dẫn vào xi lanh kẹp áp suất trước (P1) 
và sau (P3) van điều khiển áp suất được đo. Áp suất 



































tán bái ra): sRoio sboii v. Xuite 1 _| Van dẫn hướng 4/2 6_ | Van chặn 
ở đầu ra P3 quá thấp. Từ điều này người ta có thể 2_† Giàn kiểm áp suất 7_ | Bồn chứa chất lỏng 
kết luận rằng van bị hỏng. Lúc thay van nên để ý 3 _| Van dẫn hướng 4/2 8_ | Tổhợp thủy lực 
đến rằng không có áp suất ở bình chứa chất lỏng. 3| HN DỤ, Ð |Zÿ lục Tường Vệ 

5 | Van giới hạn áp suất 
Sau khi xác định và loại trừ hư hỏng, thí dụ thay 
van, sự hư hỏng phải được đưa vào hồ sơ. Hình 2: Sơ đồ thủy lực hệ thống kẹp 


453 


Phân tích hư hại và tránh hư hại 





5.11 Phân tích thiệt hại và tránh hư hại 





Bộ phận nào của máy xảy ra hư hại (Hình 1) thì 
phải thay thế thật nhanh bộ phận đó. 

Thời gian ngưng hoạt động của máy gây ra thiệt hại 
kinh tế. Ngoài ra việc cấu kiện không hoạt động có 
thể dẫn đến tai nạn hay gây thương tích cho người. 


I Nghiên cứu hư hại 


Việc nghiên cứu hư hại sẽ được thực hiện có hệ 
thống để tránh lập lại (Hình 2). 





Sự nghiên cứu hư hại (phân tích hư hại) được 
sử dụng để xác định nguyên nhân và để tránh 
sự hư hỏng cùng loại trong tương lai. 





Trước tiên kết quả hư hại được xác định rõ ràng 
mà không cần dùng phương tiện hỗ trợ, thí dụ 
như hình ảnh chỗ nứt gãy, làn nứt xuất hiện hay 
sự biến dạng ở chỉ tiết. Cũng như vậy ta có thể ghi 
nhận được số liệu của vật liệu (thành phần hợp 
kim, tình trạng xử lý), điều kiện gây hư hỏng (loại 
tải trọng, độ cao tải trọng) và điều kiện môi trường 
xung quanh (nhiệt độ, chất ăn mòn). 

Nếu nguyên nhân hư hại khó đánh giá được, 
phải dùng những phương pháp tốn kém để làm 
rõ nguyên nhân thí dụ như xét nghiệm cấu trúc 
tỉnh thể bằng kính hiển vi, kiểm tra bề mặt bằng 
phương pháp quét với kính hiển vi điện tử (REM), 
đo độ rung hay kiểm tra chỉ tiết với tải vận hành 
(Trang 455). 


I Nguyên nhân hư hại 

Từ kết quả của nghiên cứu, nguyên nhân hư hại 
sẽ được truy tìm (Hình 3). 

Để nhận ra được những nguyên nhân hư hỏng 
phức tạp cần có kinh nghiệm lâu năm hoặc nhân 
viên có đào tạo đặc biệt. Hữu ích cho việc xác định 
là những hệ thống phân tích hư hỏng được tích 
hợp trong phần mềm của máy. Chúng cung cấp 
hoặc thông tin về cụm chỉ tiết bị hư hỏng (cơ khí, 
thủy lực, điện khí hoặc điện tử), hoặc khai báo trực 
tiếp bộ phận bị hư hại. 





Qua việc loại trừ các nguyên nhân hư hỏng 
và sửa chữa, chất lượng sản xuất của máy sẽ 
được thiết lập lại. 





Với điều này, sự phát hiện và loại bỏ các nguyên 
nhân hư hỏng cũng là phần cốt yếu của việc quản 
lý chất lượng (Trang 61). 


454 





Hình 1: Trục hộp số bị gãy 


| Nghiên cứu hư hại 


R R R 
Lỗi trong lúc sản 
xuất, thí dụ nhiệt 


độ tôi quá thấp 





Vật liệu không 
phù hợp 


Hư hỏng lúc 
lắp ráp 





Nhà sản xuất máy Người sử dụng máy 





Thay đổi Thay đổi 
® Thiết kế s Bảo dưỡng 
s Vật liệu sIải trọng 





Hình 2: Sơ đồ của việc phân tích hư hại 











Lỗi trong lúc sản 
xuất, thí dụ nhiệt 
độ tôi quá thấp 






Vật liệu 
không phù hợp 


Hư hỏng 
lúc lắp ráp 

















Sai sót 
trong tính toán 
hay thiết kế 


Tương quan 
ma sát không 
thuận lợi 





Quá tải 


Ặ Ảnh hưởng môi 
trong lúc Tứ Bì nh) trường gây phá 
vận hành hủy thí dụ ăn mòn 





Hình 3: Nguyên nhân hư hại có thể 


Phân tích hư hại và tránh hư hại 





I Tránh hư hại 

Nguyên nhân hư hại đã tìm được giúp cho nhà sản xuất hoặc người sử dụng máy bị hư hại lấy làm cơ sở 
để tránh sai sót trong tương lai và do đó cải tiến độ an toàn về chức năng (độ tin cậy). 

Những biện pháp tránh hư hại của nhà sản xuất máy có thể thí dụ như là việc sử dụng một vật liệu khác, 
là một sự thay đổi hình dạng chỉ tiết, là dùng một hệ thống bảo vệ quá tải (thí dụ dùng bộ ly kết trượt). 
Nhà sử dụng máy có thể tránh một sự hư hỏng vì nung quá nóng bằng cách cải tiến việc làm nguội, một 
sự hư hỏng vì bó cứng qua một sự cải thiện bôi trơn và bảo dưỡng hoặc một sự hại vì quá tải bằng cách 
hạ mức tải được phép trong tương lai. 

Bảng 1 trình bày những bức ảnh về hư hại điển hình và những nghiên cứu hư hại có căn bản dựa vào đấy. 


Bảng 1: Trường hợp hư hại và nguyên nhân có thể 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trường hợp hư hại 
lỤ Hình ảnh hư hại Loại hư hại > Nguyên nhân hư hại Ngừa tránh hư hại 
Phương pháp phân tích 
Bộ phận gãy Gãy vì lực mạnh bạo (bị cưỡng bức): L rUV ỗi Vy tri Ìt 
U = Quá tải vì lực quá lớn XLlœ B1 mnL'v 
Tơ 1L ]Vy KL]Xf\ 
Đánh giá hư hại của Gãy mỏi: tr\lLlx %-lœ BL! mị—)v 
mặt gãy bằng phương => Quá tải vì ứng suất đổi chiều quá cao Vy ðLlVy [1z At[ l0 
tiện của hình ảnh điện (rung) Ø_tKT|_- V_Vy x_/0 
tử quét REM 1L Ít TÐ-ÌVY XœO TỊLÌV 
Ăn mòn điểm lỗ chỗ: TpLlvn tư r ÉLly 
= Môi trường tác động có tính ăn mòn Ø['t HLt tpLL'Vy LÌv 
Bộ phận gã ` : bi, 
ni Ăn mòn nứt gãy liên tỉnh thể: YTI Š[vy øEk Ailo 
Ụ = Môi trường ăn mòn trong tình trạng XLl KrịL] vLiVy xrIL!0 
Chỗ ăn mòn tải cao vyơLlEvHLv 
IInL! wr xLœ BL 
TrLIV 
Hạt to: Tp-lvn vnuL1r 
= Sự phát triển hạt do nhiệt độ cục bộ ÔuL] 1x 
Bộ phận gãy quá cao SLiði IVy øi †t ÀU lò 
xm\Ll0 LL'Vy vr|UL'x 
Ụ Biên hạt phình ra: X0O TỊœW ØLÌt 
Hư hỏng cấu trúc, = Do chất hydro và nhiệt độ cao X10 x1 Vy nỗpo 
ảnh kim tương ALlu yU 1V 
Lệ z ~ - 2 H tì 
Uốn méo, phông, nóng chảy: 
J _ = Biến dạng nóng 
Sai sót trong chân mối hàn: KỨh tpơ HỈ lự TỊÌV 
Sối so môi hàn = Quá ít vật liệu phụ gia khi hàn ØiÌ Ø[i Ìt ÀU_ÌU TỊL'V 
U_ÌÒ KU ]VTỊL/V 
Ụ Lỗi kết nối: 
Xét nghiệm siêu âm, = Nhiệt độ hàn quá thấp 
ảnh kim tương 
Lằn, vân, lõm: + vyÌV Kr|oLlVy 
nã Š An lở = Hao mòn trượt 1nị_lt ytœv BL't rpEÌv 
Tiếng máy chạy ồn lớn Vết rỗ: th C 
Ụ = Hao mòn lăn hay hao mòn va đập Tput (xLU) HLÌt 
Kiểm tra sự ma sát của L Oxít hóa cọ Xát: : Vyo' ÌL_Ìœ XTỊL tủ Ìt 
mặt trượt (ảnh hiển vi = Hao mòn rung chuyển BLr K[]V HL't X/ 
tiền tử quét REM) Rãnh, lồi lõm, trũng: Ø1 








= Mòn lưu lực 








455 





Ứng suất và độ bền 





5.12 Ứng suất (ứng lực) và độ bền của cấu kiện 


Ứng suất của một chỉ tiết máy gây ra do lực và mômen quay tác động 








Tà Bảng 1: Các loại ứng suất 
vào cấu kiện. (ứng lực) 





Ứng suất (ứng lực) kéo 





@-T4L.1 (011: )1/-) (7/41: 8)1.4Ä(;-1019 0l) 


e Kéo e Cắt e Xoắn (vặn) 
eÉp e Uốn cong 
Ở những chỉ tiết thon, sự quẹo gập (oằn gấp, uốn dọc) thuộc vào 
F lE 





loại ứng suất ép. Lúc oằn gấp bộ phận bị tác động ép tìm cách tránh 

qua hướng thẳng góc với hướng lực, thí dụ như chày mỏng của dụng 

cụ cắt. 

Ứng suất (ứng lực) ép 


Loại ứng suất trên bề mặt tiếp xúc của hai bộ phận ép vào nhau gọi 
là áp lực bề mặt, thí dụ như bạc bợ trục của một ổ trục bị ngõng trục 
quay ép vào bề mặt. 

Nhiều khi trong một bộ phận máy xuất hiện đồng thời nhiều loại 
ứng suất. Thí dụ như cốt của hộp số cùng lúc bị tác động uốn cong 
và vặn. Những trường hợp như thế được gọi là ứng suất hỗn hợp. 








Tác động ứng lực tạo ra trong chỉ tiết một ứng suất. Ứng suất tùy 

















thuộc vào độ lớn của lực và tiết diện, ở các loại ứng suất uốn cong, Ứng suất (ứng lực) cắt 
oằn gấp và vặn còn thêm dạng của tiết diện chỉ tiết. Ứng suất được ⁄ 
chỉ định với đơn vị Newton trên mili mét vuông (N/mm). 2. m6 
Ứng suất làm cho một vật liệu bị gãy được gọi là độ bền của vật \4 HỆ: 
liệu đó. šš Sš 
F 


Cho mỗi loại ứng suất (ứng lực) ta có một độ bền tương ứng, thí dụ 
độ bền kéo cho ứng suất (ứng lực) kéo, độ bền ép cho ứng suất (ứng 
lực) ép. 





Ứng suất (ứng lực) uốn cong 


M Các loại tải trọng 

Lực tác động vào bộ phận máy có thể nhận những độ lớn khác nhau 
theo trình tự thời gian của chúng (Hình 1, trang 457). 

Trong trường hợp tải trọng tĩnh (trường hợp tải trọng |), tác động 
lực vào bộ phận máy tăng lên và từ đó ứng suất tăng từ không đến 
trị số tối đa và sẽ không đổi. 





Thí dụ: Tải trọng xoắn của trục truyền động một quạt máy lúc bật lên tăng từ 
không đến trị số tối đa và giữ không đổi. 

Trong trường hợp tải trọng động, mức độ thay đổi lâu dài và có thể 

thay đổi cả hướng ứng suất (liên tục). 








Ứng suất (ứng lực) hỗn hợp 
Trong trường hợp tải động ngưỡng (trường hợp tải trọng ll) ứng suất (uốn cong và xoắn) 
lên xuống giữa không và trị số tối đa. 
Thí dụ: Ứng suất uốn cong trong một cò mổ xú páp của động cơ. 
Trong trường hợp tải tuần hoàn hay tải đổi hướng (trường hợp tải 
trọng lII) ứng suất luôn lên xuống giữa điểm dương cao nhất và điểm M 

F 


âm thấp nhất. 





Thí dụ: Ở một trục quay, ứng suất uốn cong có chứa ứng suất kéo và ứng suất 
nén thay đổi chiều trong mỗi nửa vòng quay. 








456 


Tải trọng và độ bền 





Trong tải trọng động thông thường (tải động tổng quát) ứng suất 
lên xuống không đồng đều giữa một trị số cao và một trị số thấp 
(Hình 1). 

Thí dụ: Tải trọng xoắn do lực cắt thay đổi trong trục chính máy phay lúc 

phay chu vi. 

Bộ phận máy chịu ứng suất (ứng lực) động làm cho vật liệu bị mỏi 
và tác dụng của rãnh khía có nguy cơ nhiều hơn tác động tĩnh. Vì lý 
do này mà độ bền mỏi (trang 298) thấp hơn độ bền của bộ phận bị 
ứng suất (ứng lực) tĩnh. 


Hiệu ứng rãnh khía 

Nếu trong chỉ tiết không có rãnh khía những đường lực phân phối 
đều thì ở chỉ tiết có rãnh khía chúng sẽ hội tụ trong vùng tiết diện 
của vị trí đường rãnh (Hình 2). Vì thế tải trọng trong phạm vi có rãnh 
lớn hơn rõ rệt. 

Để không phát sinh gãy mỏi (Trang 298), lúc tính ứng suất giới hạn 
cho phép ơ, „ nơi chỉ tiết có rãnh, người ta lấy ứng suất giới hạn quyết 
định ơ,,. chia cho hệ số rãnh khía Ø,. Độ lớn của hệ số rãnh khía J„ 
tùy thuộc vào hình dạng và độ lớn của rãnh (Hình 3), của vật liệu và 
của loại ứng suất (ứng lực); hệ số được chọn từ 1,3 đến 3. 

Tác động rãnh trước hết là sự thay đổi tiết diện trong một bộ phận, thí 
dụ như bậc đường kính trục, then khe và rãnh, graphit tấm trong gang 
sắt với graphit tấm có tác động như là rãnh nội bộ (rãnh bên trong). 
Với đường rãnh tròn ở bậc đường kính trục (nơi chuyển tiếp của 2 
đường kính khác nhau) và với rãnh giảm tải, những đỉnh ứng suất sẽ 
nhỏ đi (Hình 4). 


Ứng suất giới hạn quyết định 

Ứng suất giới hạn quyết định ơ, cho một bộ phận là ứng suất gây 
biến dạng hư hại hoặc gây gãy. Ứng suất này phụ thuộc vào vật liệu, 
trường hợp tải và loại ứng suất. Vì thế ở trường hợp ứng suất (ứng lực) 
kéo tĩnh nơi vật liệu dẻo, giới hạn ứng suất quyết định sẽ là giới hạn 
đàn hồi R, hay giới hạn giãn nở 0,2% Ro „ ở những vật liệu giòn là 
độ bền kéoR„ (trang 291). Với ứng suất (ũng lực) động, giới hạn ứng 
suất quyết định là độ bền mỏi. 


Ứng suất cho phép 


0O Thời gian —= 
Tải trọng tĩnh (trường hợp tải trọng l) 


/ | Một hướng (ngưỡng) 





O Thời gian ——m=— 
Tải trọng ngưỡng động (trường hợp tải trọng ll) 











Ứng suất : 


Thời gian —_ 
Tải trọng động tổng quát (thông thường) 


Hình 1: Các loại tải trọng 














FỆ F 














+ 





Đường sức Đường sức dồn ép (tụ về) 


Hình 2: Hướng chạy của đường sức 
trong trục kéo có rãnh khía 


Rãnh thẳng góc 


Rãnh góc tròn 





Hình 3: Diễn biến của ứng suất trong 
thanh kéo với dạng rãnh khác nhau 


Vì nguyên nhân an toàn ứng suất được phép phải thấp hơn ứng suất giới hạn quyết định. Ứng suất được 


phép ơ,„. sẽ xác định được bằng ứng suất giới hạn quyết định ø 


lim 


Ứng suất cho phép Ơ / 


zul 


=ơ 





chia cho hệ số an toàn v. 


Thí dụ: Vật liệu của một sợi dây kéo cho một đối trọng có một giới hạn đàn hồi R =540 N/mmw?. Ứng suất cho phép 


sẽ là bao nhiêu khi hệ số an toàn v = 1,8? 
=R_/v= (540 N/mn?) / 1,8 = 300 N/mm? 


Lời giải: ơ, 






1 Người ta phân biệt những loại tải trọng nào? 
2 Độ bền của một vật liệu được hiểu như thế nào? 
3 Những phương pháp nào dùng để giảm tác động của rãnh? 
4 Vì sao ứng suất cho phép thấp hơn ứng suất giới hạn quyết định? 





457 


Rãnh giảm tải 




















Hình 4: Hướng chạy của đường sức 
nơi rãnh giảm tải 


Kỹ thuật tự động hóa 





2 /VẢ10))721000000))308/107-) 





6.1 


Điều khiển và điều chỉnh  .................................................... 





Công tắc giới hạn lếi › phát tín hiệh 
Bộ cấp tí hệ 







Khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển... 









Điện thế U _ máy ĐÓNG 
Khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều chỉnh... _ Biển điều khiển ẻ 
CGácloai7di€U/chiTIli 00000000 về .462 ˆ 
Hành trình s 
B6 0IEUicniilinigidfiidodn c..ẽ.. 462 SP loapiBdiUien 
Bộ điều chỉnh liên tục 2300000050%£CCCCEECVEYEYEOOOOOOOOOOATOU7777712222222110 462 điều khiển Tuyến điều khiển 











6.2 





2 Ea _ A5 Một phần của chương trình GRAF- 
Cơ bản về việc giải quyết CET cho chu trình dài hạn 
các nhiệm vụ điều khiến ...................................................... 465 
Cách vận hành của các hệ điều khiển ............................... 465 —L_ S1*181 
Các thành phần của hệ điều khiển 20070L10071711Y299222700/0000 466 “Mở Chu trình dài hạn” 
GIRAEE T222 55622-022225022020nic 116522 06291621312121904418261425023330523155235 476 











6.5 





Điều khiển bằng khí nén 

Cấu kiện của hệ thống thiết bị khí nén 

Sơ đồ mạch của hệ điều khiển bằng khí nén. 
Điều khiển điện - khí nén 








Điều khiển bằng thủy lực 

Các thành phần chính 

Dầu thủy lực, bơm thủy lực 

Xi lanh thủy lực, động cơ thủy lực, bình chứa thủy lực .498 
Điều khiển điện thủy lực 
































Điều khiển bằng điện ..................................................... 507 ah. 
Cấu tạo ` 

Ty 1 S1IE1A S2E K1 K2 
Thiết bị chuyển mạch điện..................................................... 507 KIL1K2L [È1X 1X 
Điều khiển công tắc bằng điện.....................................-------- s09“ “. 1MI[ 1M2 








6.6 











6.7 
























Điều khiển lôgïc lập trình ................................................ 
Điều khiển lôgïc lập trình 

như là môđun điều khiển nhỏ..................................----------c¿ 
Điều khiển lôgïc lập trình như là một hệ thống 

tự động hóa theo mô-đun....................................-------«5cscecce+ 
ĐiểUkhi6necNG.................. 523 
Đặc tính của máy NC ...................... -..923 
Tọa độ, điểm gốc và điểm chuẩn ....... s„ 27 
Các loại điều khiển, những hiệu chỉnh . .... 520 
Tạo chương trình CNC ................................ + 5)212 
Chu trình và chương trình con... „5517 
Lập trình cho máy tiện NC ....... .... 38 
Lập trình cho máy phay NC .........................................------c«s¿ 546 
Những phương pháp lập trình ........................................----- 551 








458 


Kỹ thuật điều khiển 


2Ô V0(()0)0 2 0V(00 000): 000 (0597. 





6.1 Điều khiển và điều chỉnh 


Máy móc và thiết bị được tự động hóa nhờ vào việc sử dụng kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật điều chỉnh. 
Thí dụ, động cơ truyền động trục chính máy tiện đưa số vòng quay lên đến 1000 vòng/phút, quá trình 
này được gọi là điều khiển. Ngược lại, khi đo giá trị thực tế của số vòng quay và so sánh với giá trị cài đặt 





trước và chỉnh lại nếu có chênh lệch, quá trình này được gọi là điều chỉnh. 


` 





6.1.1 Khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiến 


Ki o1 08 40112111Ì210)01/121eã1i1210Ä)10)0)/,-ur- 1e 





Nhập-Xử lý-Xuất: 


e Nhập tín hiệu, thí dụ như qua nút bấm, công 
tắc áp lực và cảm biến... 

e Xử lý tín hiệu, thí dụ như qua liên kết với một 
rơ le 

e Xuất tín hiệu, thí dụ ở một động cơ truyền động 





Để truyền động bàn máy (Hình 1), động cơ điện 
khởi động bằng một nút ấn qua thiết bị điều khiển 
và kéo trục chính chạy. Bàn máy chạy cho tới khi 
cam đạt đến công tắc giới hạn và tạo ra tín hiệu 
DỪNG. Sự sai lệch của quãng đường chạy được cài 
đặt trước do hỏng hóc của một hoặc vài bộ phận 
trên máy thường không được ghi lại hoặc hiệu 
chỉnh. Quá trình Đóng và Mở này gọi là điều khiển. 
M Các khái niệm cơ bản 

Các thành phần của hệ thống điều khiển được diễn 
tả bằng những khái niệm tiêu chuẩn hóa (Hình 1): 
Công tắc MỞ là bộ phát tín hiệu, thiết bị điều khiển 
là phần tử điều khiển (cơ cấu tác động), điện thế U 
để điều khiển động cơ điện là biến điều khiển (trị 
số tác động). Hành trình s của bàn máy được gọi 
là giá trị điều khiển (trị số điều khiển). Các đơn 
vị của máy chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu vào được 
gọi là tuyến điều khiển. Toàn bộ hệ thống, gọi tắt 
là hệ điều khiển, có thể được trình bày qua một sơ 
đồ khối đơn giản hóa, trong đó mỗi phần tử riêng 
rẽ của điều khiển được biểu thị bằng khối chữ nhật 
(Hình 1). Dòng tín hiệu giữa các khối được trình 
bày qua các đường tác động. Không có tác động 
ngược lại (sự phản hồi) từ giá trị điều khiển đến giá 
trị tác động. Do đó người ta gọi đây là một chuỗi 
điều khiển mở hay một một trình tự tác động mở. 


Thí dụ về một hệ điều khiển (Hình 2) 











Nút nhấn Công tắc giới hạn 
Bộ phát tín hiệu Bộ phát tín hiệu 
= = 
Điện áp U : “TBÓNG 
. Trị số tác động Bàn máy â 
MỞ ===- | (m 





Phần tử điều 


khiển (cơ cấu 
tác động) 





Sơ đồ khối của một chuỗi (vòng) điều khiển mở 


Hình 1: Thí dụ về hệ điều khiển 


Xi lanh kẹp tác động 
một chiều 









Nút phát tín hiệu 
cho chỉ tiết 
(bộ phát tín hiệu) 





Tín hiệu vào 


Hình 2: Thiết bị kẹp thủy lực 





Trong điều khiển, sự sai lệch giữa giá trị thực 
tế và giá trị đặt trước không được hiệu chỉnh. 





Pittông của xi lanh kẹp chỉ được phép chạy ra khi có chỉ tiết gia công trong gá kẹp VÀ nút MỞ được nhấn 
xuống. Sự kết nối hai tín hiệu vào này sẽ mở van dẫn hướng để xi lanh chạy tới (Trang 453). Khi lực kẹp 
đạt đến mức xác định, công tắc áp suất phát ra tín hiệu để gia công chỉ tiết. Qua nút ĐÓNG và tín hiệu 
A2 xi lanh sẽ được điều khiển trở lại. 


459 


Kỹ thuật điều khiển 





I Các loại điều khiển 

Các loại điều khiển được phân biệt theo phương 
pháp xử lý tín hiệu và lập trình. 

Phân loại theo phương pháp xử lý tín hiệu 
Điều khiển kết hợp lôgic: Để khởi động động cơ 
dẫn tiến của bàn máy (A1), lưới che chắn bảo vệ 
(S1) phải được đóng kín, bàn máy tại vị trí cuối (S2) 
và nút (S3) phải được tác động (Hình 1). Như vậy 
ba tín hiệu vào phải được kết nối lôgic VÀ với nhau 
để có tín hiệu ra A1. 





Trong điều khiển kết hợp lôg¡c, điều kiện đóng 
mở chỉ được đáp ứng khi các tín hiệu kết nối 
lôgic với nhau. 





Điều khiển trình tự (Điều khiển chu trình). Trong 
điều khiển trình tự của một công việc, quá trình 
chuyển động được giải quyết từng bước. 

Trong điều khiển trình tự theo thời gian, tín hiệu 
được phát ra thí dụ qua một cơ cấu cam chuyển 
mạch (Hình 2), một rơ le thời gian hoặc một bộ 
định thời. 

Trong điều khiển trình tự theo quy trình, công 
việc tiếp theo chỉ bắt đầu khi bước trước đó đã kết 
thúc (Hình 3). Sau khi khởi động bằng nút công tắc 
S0, bàn máy tiến đến vị trí làm việc. Tại đó công tắc 
giới hạn S1 phát tín hiệu cho chuyển động nhanh 
của đơn vị khoan. Sau đó công tắc S2 xuất tín hiệu 
cho dẫn tiến gia công vv... 

Đối với điều khiển phụ thuộc vào thời gian, nếu một 
bước vận hành bị lỗi hoặc không xảy ra, bước kế tiếp 
theo vẫn được thực hiện, do đó có thể dẫn tới sự 
cố. Vì thế các điều khiển trình tự theo quy trình an 
toàn hơn các điều khiển trình tự theo thời gian. Điều 
khiển trình tự theo quy trình được gọi là điều khiển 
hành trình theo kế hoạch định trước, khi những 
bước gia công tương ứng với hành trình đã qua, thí 
dụ như đoạn dịch chuyển của một bàn máy (Hình 3). 
Phân loại theo phương pháp lập trình 

Điều khiển kết nối được lập trình. Trong hệ 
thống điều khiển bằng khí nén (Hình 4), các cấu 
kiện được kết nối với nhau bằng đường dẫn theo 
sơ đồ mạch. Khi thay đổi trình tự điều khiển, các 
đường dẫn phải được lắp đặt lại. 





Đối với điều khiển kết nối được lập trình, quy 
trình hoạt động được xác định trước qua các 
cấu kiện và kết nối của chúng. 





Điều khiển lập trình theo chương trình lưu trong 
bộ nhớ, hay còn gọi là điều khiển lôgic lập trình 
(PLC). Đối với điều khiển lôgïc lập trình (Hình 4) 
trình tự điều khiển được thiết lập qua một chương 
trình (Trang 514). 


A1 = Sĩ AND S2 AND S3 Š k 4 Ề 

















S10? S29 S3T 
































































































Ð_ Tín hiệu Khởi động-Dừng 
x7 Cơ cấu cam chuyển mạch 
y2 với vận tốc quay không đổi 

Ù 


Di chuyển nhanh _ Dẫn tiến 


Truyền động 
bước dẫn tiến 









Chạy trở về I) Công tắc 
ở giới hạn 
Dừng bàn máy. ị tô 
Chuyển động =.. $ 
iế hanh (của, —— ==.. 
IN c—. 


Chỉ tiết 
gia công 


Hành trình s 








+24V 





















Tín hiệu vào 























IEGIIIETTSIIE 210M) 
Chương trình 
lưu sẵn 








PLC 












































Kết nối được lập trình Lôgic được lập trình 


Hình 4: Điều khiển kết nối và điều khiển lôgic lập trình 


460 


Kỹ thuật điều chỉnh 





GÀ IV 40/10/02, 10422 -)/(0/214A0)) cì0.i/-004/)10) 





Các quá trình trong kỹ thuật được tự động hóa với 
các hệ thống thiết bị điều chỉnh. Chức năng của các 
hệ thống thiết bị điều chỉnh là đạt đến hoặc duy 
trì các giá trị định trước, thí dụ như vòng quay, vị 
trí, vận tốc, nhiệt độ. v.v... 

Điều chỉnh giá trị cố định. Được gọi là điều chỉnh 
giá trị cố định khi giá trị cho trước phải được duy 
trì, không thay đổi trong suốt quá trình điều khiển, 
thí dụ như vận tốc của máy tiện. 

Điều chỉnh nối tiếp. Khi dụng cụ được điều khiển 
liên tục theo trị số đã được tính toán trước, thí dụ 
như đường kính khi tiện theo biên dạng, điều này 
được gọi là điều chỉnh nối tiếp. 


Thí dụ: Điều chỉnh vòng quay trên 
máy tiện CNC (Hình 1) 
Số vòng quay thực của trục chính (Trị số điều 
chỉnh), thí dụ được đo bằng đồng hồ đo vòng quay 
kỹ thuật số và được so sánh liên tục tại vị trí so sánh 
với giá trị định mức của vòng quay (Trị số kiểm tra, 
trị số định trước hay biến chuẩn). Khi có sai lệch, 
thí dụ vì lực cắt dao động (đại lượng gây nhiễu, 
biến gây nhiễu, trị số rối) bộ điều chỉnh sẽ chỉnh 
lại số vòng quay cho bằng với giá trị định mức. 
Quy trình điều chỉnh được thực hiện bằng cách so 
sánh liên tục giữa giá trị định mức và giá trị thực 
của biến điều khiển luôn luôn là vòng khép kín, do 
đó được gọi là vòng điều chỉnh (Hình 2). 





Mỗi quy trình điều chỉnh đều được định rõ đặc 
điểm qua ba quá trình: 

e Đo biến (được) điều khiển 

e So sánh với các trị số định trước 

e Cân bằng qua việc điều chỉnh lại 





Bộ điều chỉnh và thiết bị hiệu chỉnh lại tạo thành 
hệ thống điều chỉnh. Các đơn vị chịu ảnh hưởng 
của hệ thống điều chỉnh được gọi là tuyến điều 
chỉnh (đối tượng điều chỉnh, hệ được điều khiển 
vòng kín). 


Thí dụ về điều chỉnh vị trí (Hình 3) 

Mỗi máy CNC, ngoài việc điều chỉnh vòng quay còn 
có một điều chỉnh vị trí để có thể điều chỉnh được 
dụng cụ hoặc bàn máy theo giá trị định mức đã 
được lập trình trước (Trang 524). Tuyến điều chỉnh 
của vòng điều chỉnh vị trí (Hình 3) bao gồm động cơ 
truyền động bằng ren cầu, bàn máy, và thiết bị đo. 
Vị trí của bàn máy được đo liên tục và so sánh với giá 
trị định mức của chương trình. Khi giá trị thực bị sai 
lệch so với giá trị yêu cầu, bàn máy sẽ chuyển động 
cho đến khi giá trị thực đạt đến giá trị định mức. 





461 


Thí dụ về các quá trình điều chỉnh: 





e Điều chỉnh vòng quay khi tiện mặt đầu 





e_ Điều chỉnh vận tốc của ô tô (Tempomat) 





e_ Điều chỉnh nhiệt độ trong lò tôi 





e_ Điều chỉnh áp suất trong thiết bị khí nén 








e _ Điều chỉnh khoảng cách của béc trong máy cắt laser 


Trục chính 









Số vòng quay cài đặt 
(Trị số kiểm tra) 
Vị trí so sánh 


Biến điều khiển 


Bộ điều chỉnh 


vòng quay Điều khiển 


€NC 


Giá trị thực tế của vòng quay (Biến đượ 


Hình 1: Điều chỉnh vòng quay trong phương pháp tiện 


Biến gây nhiễu (sai số) z 


Tuyến 
điều chỉnh 


Giá trị thực của 
trị số điều chỉn) 







Trị số điều chỉnh x 





Giá trị cài đặt của 
trị số điều chỉnh 










Biến điều khiển Sai biệt điều chỉnh 






Thiết bị 
điều chỉnh 


Hình 2: Sơ đồ khối của vòng điều chỉnh 


Giá trị cài đặt của trị số điểu chỉnh Chỉ tiết 


Biến điều khiển 












Thiết bị 
điều chỉnh 





và giá trị 
cài đặt 











Giá trị thực 
của biến điều _| 
khiển (vị trí) 

















Tuyến điều chỉnh _ Hệ thống đo hành trình 


Hình 3: Vòng điều chỉnh vị trí bộ truyền động dẫn tiến 


Kỹ thuật điều chỉnh 





I Các loại điều chỉnh 
Tùy theo cách vận hành người ta phân biệt điều 
chỉnh liên tục và không liên tục. 


Bộ điều chỉnh không liên tục (gián đoạn) 

Bộ điều chỉnh không liên tục có hai hoặc nhiều vị 
trí đóng mở. Bộ điều chỉnh thay đổi biến điều khiển 
không liên tục bằng cách đóng mở theo bậc. Nếu 
bộ điều chỉnh chỉ có hai vị trí ĐÓNG và MỞ, còn 
được gọi là bộ điều chỉnh hai điểm. 

Bộ điều chỉnh hai điểm còn được sử dụng như một 
bộ điều chỉnh lưỡng kim trong mạch điều chỉnh 
nhiệt độ (Hình 1). Khi mở lò sưởi, lúc đầu các tiếp 
điểm của lò xo lưỡng kim đóng. Khi lò sưởi nóng 
dần, lò xo lưỡng kim bị cong và mở tiếp điểm tại giới 
hạn trên của nhiệt độ. Chỉ khi nhiệt độ giảm xuống 
dưới nhiệt độ giới hạn dưới thì tiếp điểm đóng trở 
lại và lò sưởi bắt đầu hoạt động. 

Sự khác biệt giữa nhiệt độ mở và nhiệt độ đóng là 
khe vi sai của bộ điều khiển hai tiếp điểm. Nhiệt 
độ trong lò tự điều chỉnh qua quá trình dẫn nhiệt 
trễ giữa hai nhiệt độ giới hạn (Hình 2). 


Bộ điều chỉnh liên tục 

Bộ điều chỉnh liên tục tập hợp biến điều chỉnh x và 
thay đổi biến điều khiển y liên tục trong phạm vi điều 
chỉnh (Hình 3). Hệ thống có thể duy trì biến điều 
chỉnh, thí dụ như mực nước trong bình chứa, một 
cách chính xác hơn bộ điều chỉnh không liên tục. 
Để khảo sát đặc tính của bộ điều chỉnh liên tục, 
người ta thay đổi tín hiệu đầu vào x một cách gián 
đoạn và quan sát sự phản ứng tín hiệu đầu ra y 
(Hình 4). Cách mà tín hiệu đầu ra thay đổi trong 
suốt thời gian quan sát được gọi là hàm chuyển 
tiếp hoặc bước phản hồi nhảy bật của bộ điều 
chỉnh. Ở các bộ điều chỉnh liên tục, người ta phân 
biệt bộ điều chỉnh P, bộ điều chỉnh I, bộ điều chỉnh 
PI, bộ điều chỉnh D và bộ điều chỉnh PID. 


Bộ điều chỉnh P. Thí dụ: Do trục trặc, dòng nước chảy vào trong ống 
làm tăng mức nước (Hình 3). Phao nổi theo tác động lên van qua một 
đòn bẩy, do đó dòng nước dẫn vào giảm dần. Sự thay đổi xảy ra tương 
ứng với tỷ lệ truyền động của cần van. Sự phản hồi của bộ điều chỉnh 
cũng là sự thay đổi tỉ lệ với tín hiệu đầu vào (Hình 4). 

Van trong ống dẫn nước vào phải đóng lại sao cho lượng nước chảy 
vào bình cố định, cho dù lượng nước được dẫn vào tăng lên. Điều này 
cũng đòi hỏi mức phao và do đó bộ chỉ mức cao hơn. Bộ điều chỉnh 
P như thế luôn còn một sai lệch so với trị giá định mức. 





Bộ điều chỉnh tỷ lệ (điều chỉnh P) phản ứng nhanh khi tín hiệu 
thay đổi, nhưng vẫn tồn tại một sai lệch điều chỉnh. 


Dòng điệnaBiến điều khiển 


ĐÓNG Ta 
Cuộn dây gia nhiệt 


——— 





—_—_— 
IIIIIII HUIHII Chỉnh 2 Giá trị cài đặt 


của nhiệt độ (Trị số điều chỉnh) 


Hình 1: Bộ điều chỉnh gián đoạn của lò sưởi 






















Biến 
điều ! 
khiển S 
8 
'=) 
& MỞ ĐÓNG MỞ ĐÓNG MỞ ĐÓNG  THỜI gianf——== 
Biến ] Í II. Giớihạn 
điều Ị Í : !  knhiệđộtên — - 
chỉnh — B 
f= Nhiệt độ trung bình 
8 2 Trị số cài đặt 
le Giới hạn 
z Khe vi sai 


nhiệt độ dưới 


Thời gian —= 


Hình 2: Tính năng điều chỉnh của bộ điều chỉnh hai điểm 


Hànhtrình Biến 
Van  nânglên 2 điều khiểny 
Phần tử ⁄ 
điều khiểno, 














Phao a2 
Thiết bị đo 


tác chỉnh 





Mực nước 2 
Trị số điều chỉnh 

















Tuyến điều chỉnh 








Hình 3: Bộ điều chỉnh liên tục 


Biến điều chỉnh 
Thí dụ: Thay đổi bất ngờ 
Nước tăng 
độtngột | | e 





Sai lệch 
cần điều chỉnh 
Thời gian —= 





Ị 

| 
Biến điều khiển b 
|. Đáp ứng bước nhảy 
Thí dụ: y 
Hành trình 
nâng của van 





Thời gian —== 


Hình 4: Đặc tính P (tỷ lệ) 





462 


Kỹ thuật điều chỉnh 





Bộ điều chỉnh I: Trong bộ điều chỉnh tích phân (điều chỉnh I) 
một sự thay đổi đột ngột trị số điều chỉnh tạo ra một thay đổi 
vận tốc của biến điều khiển (trị số tác chỉnh (Hình 1). Sự sai lệch 
điều chỉnh (e., e,) càng lớn tại đầu vào của bộ điều chỉnh khiến 
phần tử điều khiển (cơ cấu tác động) thay đổi càng nhanh (Đường 
biểu diễn 1 và 2). 

Mực nước của bồn được bộ điều chỉnh I duy trì không thay đổi 
(Hình 2). Khi mực nước đạt đến giá trị yêu cầu, điện áp tại thiết bị 
đo điện áp bằng không. Động cơ đứng yên. Khi phao hạ xuống, 
động cơ nhận được điện áp. Phao càng hạ thấp, động cơ quay 
cành nhanh, do đó van mở nhanh hơn. Vận tốc chỉnh của van tỷ lệ 
thuận trực tiếp với sự sai lệch điều chỉnh của phao. Chiều điện áp 
thay đổi khi phao dâng lên trở lại. Qua đó chiều quay của động cơ 
thay đổi. Van đóng. Trị số thực đạt giá trị yêu cầu, hầu như không 
có chênh lệch đáng kể. 





Bộ điều chỉnh I chậm hơn bộ điều chỉnh P, nhưng loại trừ được 
hoàn toàn sự sai lệch điều chỉnh. 





Bộ điều chỉnh PI. Trong bộ điều chỉnh PI, bộ điều chỉnh P (tỷ lệ) 
và bộ điều chỉnh I (tích phân) lắp song song. Qua đó bộ điều chỉnh 
PI kết hợp được ưu điểm của bộ điều chỉnh P (điều chỉnh nhanh) 
với ưu điểm của bộ điều khiển I (không cho phép còn sai lệch điều 
chỉnh). Thí dụ bộ điều chỉnh PI được dùng để điều chỉnh vị trí bàn 
máy trong máy CNC. 

Bộ điều chỉnh D. Ở bộ điều chỉnh tác động vi phân (Bộ điều chỉnh 
D), với một sự sai lệch e rất nhanh, trị số chỉnh y thay đổi trong 
thời gian ngắn và sau đó trở lại trị số ban đầu (Hình 3). Sự sai lệch 
càng nhanh, sự thay đổi của trị số điều chỉnh càng lớn. Do bộ điều 
chỉnh D chỉ thay đổi trị số trong thời gian ngắn, không thể bù 
cho sự sai lệch cố định. Nó chỉ có thể sử dụng chung với bộ điều 
chỉnh P, I hoặc PI. 









Thành phần đạo hàm (phần D, phần vi phân) trong bộ điều 
khiển làm tăng tốc trị số điều chỉnh và gây ra tác động rất 
nhanh. 





Bộ điều chỉnh PID. Bộ điều chỉnh PID tác động còn nhanh hơn 
bộ điều chỉnh PI. Sau khi thay đổi tín hiệu vào một cách đột ngột 
(Hình 4), phần ảnh hưởng D thay đổi trong thời gian ngắn trị số 
tác chỉnh (P1). Vì bây giờ phần P của bộ điều chỉnh tác động rất 
nhanh đến trị số tác chỉnh tương ứng với sự sai lệch điều chỉnh, và 
sẽ không trở lại trị số ban đầu (P2). Giá trị mới của trị số tác chỉnh 
được cộng vào phần I của bộ điều chỉnh, do đó sự sai lệch điều 
chỉnh trở lại bằng không. 

Với bộ điều chỉnh PID, người ta có thể điều chỉnh chẳng hạn như số 
vòng quay của động cơ điện một chiều, qua đó số vòng quay của 
động cơ cũng không thay đổi ngay cả khi tải khác nhau. 


Bộ điều chỉnh PID kết hợp ưu điểm của các bộ điều chỉnh P,I và 





D, đáp ứng nhanh và loại trừ hoàn toàn sự sai lệch điều chỉnh. 


463 


Trị số 
điều chỉnh 


Thí dụ: 
điện áp 


Trị số chỉnh 


Thí dụ: 


đoạn đường 


mở van 


| Thay đổi đột ngột 
1_ Sai lệch điều chỉnh 


x 


I 














Thời gian t —= 


Hình 1: Tính năng I (Đáp ứng tích phân) 





Chiết áp 


Hình 2: Bộ điều chỉnh tích phân I 


Tri số 
điều chỉnh 


Biến 

điều khiển 
(Trị số 

tác động) 


| 


x 


y 





Thay đổi đột ngột 


Sai lệch 
điều chỉnh 
Thời gian t —=— 





Đáp ứng bước nhảy 








Thời gian t —=— 


Hình 3: Tính năng D (Đáp ứng vỉ phân) 


Tri số 
điều 
chỉnh 


Biến 
điều khiển 


| 


x 


y 


I 


Thay đổi đột ngột 


Sai lệch 
điều chỉnh 
Thời gian t —== 


Phần D 
ˆ\ —~P1—— Phẩn! - 






= Lý thuyết 





IP2 





Phần P 


Thời gian t —== 


Hình 4: Tính năng PID (Sự tác dụng tỷ lệ - 
vi tích phân) 


Kỹ thuật điều chỉnh 





Các ký hiệu ảnh theo tiêu chuẩn được sử dụng để biểu thị các phần quan trọng của mạch điều chỉnh 
(Bảng 1). 





Bảng 1: Ký hiệu ảnh sử dụng trong kỹ thuật điều khiển và điều chỉnh 

















Ký hiệu ảnh | Ý nghĩa Ký hiệu ảnh | Ý nghĩa Thí dụ: Điều chỉnh áp suất 
Vị trí đo, đầu dò Bộ chuyển đổi tín Z~ Thiết bị cài đặt, tác chỉnh 
hiệu hoặc trị số đo [__| Bằng tay-Tự động 
Ă nộ tử tác chỉnh, vị [3 Bộ điều chỉnh, Bộ chuyển đổi trị số đo Bộ truyền 
rí tác chỉnh tổng quát 
Bộ truyền động để Bộ cài đặt/tác 
chỉnh, tổng quát 'ã chỉnh, tổng quát 




















Bộ điều chỉnh điện 

Trong kỹ thuật điều chỉnh, việc xử lý tín hiệu hầu như Nam châm tỉ lệ 
chỉ được thực hiện bằng bộ điều chỉnh điện. 

Thí dụ: Van tỉ lệ với bộ điều chỉnh PID. Thí dụ,vận  œšmpiáa hành trình 
tốc của xi lanh thủy lực có thể được điều chỉnh vô cấp 
bằng van tỉ lệ (Hình 1). Chúng có bộ ghi nhận hành 
trình (cảm biến hành trình) để đo hành trình của van 
bằng điện và chuyển đổi sang dòng điện điều khiển. 
Dòng điện này được điều chỉnh lại qua bộ điều chỉnh 
PID theo giá trị định mức và cấp cho nam châm tỉ lệ ` 
(Trang 502). Giá trịyêucầu + 


Van dẫn hướng 






















































































Bộ điều chỉnh điện Nam châm tỉ lệ 


Thí dụ: Điều chỉnh vòng quay của động cơ thủy 5kobfim : mg 
lực. Trục đùn ép của máy đúc áp lực được truyền chuyển tiếp NG N A 
động từ động cơ thủy lực. Để duy trì tốc độ vòng ¬_—_ 
quay không đổi, người ta sử dụng bộ điều chỉnh PI 
(Hình 2). Phần tử tác chỉnh là một van tỉ lệ. Vận tốc 
kế cho biết trị số thực của vòng quay. Khi số vòng 
quay thực bị giảm, lưu lượng qua van sẽ thay đổi do 
bộ điều chỉnh PI. Điều này sẽ tác động làm thay đổi 
số vòng quay. 


Giá trị thực _ Cảm biến hành trình 


Hình 1: Van dẫn hướng tỉ lệ với bộ điều chỉnh PID 


Vận tốc kế 













Giá trị thực 
Bộ điều chỉnh 
điện 





Bơm thủy lực 
Giá trị yêu cầu ~ 






Bộ chuyển 
đổi tín hiệu 


⁄4 


Van dẫn 
hướng tỉ lệ 





Hình 2: Điều chỉnh vòng quay của động cơ thủy lực 





1. Điều khiển kết nối lôgic có những đặc tính . Làm thế nào để phân biệt giữa bộ điều chỉnh 
nào? liên tục và không liên tục? 

2. Hai loại điều khiển trình tự phân biệt với nhau 5. Bộ điều chỉnh P và I có những đặc tính nào? 
như thế nào? 6. Thành phần D tác động như thế nào trong bộ 

3. Làm cách nào để phân biệt giữa điều khiển điều khiển liên tục? 
kết nối và điều khiển lôgic lập trình? 7. Hãy nêu hai ứng dụng của bộ điều chỉnh PID. 








464 


Các nhóm cấu kiện của hệ điều khiển 








GV IG1/ (0/20/1421 110)0), 4.4/10, 0/0000) (0 0 (V()(À, 


Chức năng của máy, thiết bị và toàn bộ hệ thống được xác định bằng hệ điều khiển của chúng. Hệ thống 
điều khiển bao gồm bộ cấp tín hiệu, các phần tử điều khiển, thiết bị đóng mở và các phần tử truyền động 
(cơ cấu chấp hành). Các cấu kiện này có thể vận hành bằng điện, thủy lực, khí nén hoặc cơ khí. Cấu tạo 
cơ bản và chức năng của các hệ điều khiển có thể được trình bày một cách thống nhất và không lệ thuộc 
vào loại vận hành (xem trang 476). 





6.2.1 Cách vận hành của các hệ điều khiển 


Hệ điều khiển nhận tín hiệu đến từ bộ phát tín hiệu, Băng chuyền (làn) 1 Băng chuyền (làn) 2 
“xử lý“ chúng trong các phần tử điều khiển thực sự 
sau đó phát lệnh chuyển mạch đến bộ phận đóng 
mở. Các phần tử truyền động được điều khiển bởi 
bộ chuyển mạch thực hiện các chuyển động trên 
máy. 

Thí dụ về điều khiển: Máy phân loại chỉ tiết (Hình 1) 
Nhiệm vụ. Các chỉ tiết dài (W1) và chỉ tiết ngắn (W2) 
được đưa vào trên băng tải của thiết bị phân loại và sẽ 
được phân loại tại đây. 

Quá trình phân loại: Chỉ tiết đi ngang qua 3 cảm biến 
trong thiết bị phân loại B1, B2, B3; chỉ tiết dài che trong 
thời gian ngắn tất cả ba cảm biến, chỉ tiết ngắn chỉ che 
cảm biến ở giữa trong thời gian ngắn. Tín hiệu của các 
cảm biến được nối kết với nhau trong hệ điều khiển 
(Trang 473) và kết quả là lệnh chuyển mạch phát đến 
van dẫn hướng 5/2. Van này điều khiển xi lanh khí nén. 
Đối với các chỉ tiết dài, xi lanh kéo ghi rẽ về phía trái. Ghi | 
rẽ đứng ở vị trí này cho đến khi cảm biến lại nhận ra một ' Bộ phát 
chỉ tiết ngắn. Sau đó xi lanh đẩy ghi rẽ sang phía phải. Vị tín hiệu 
trí này được duy trì cho đến chỉ tiết dài kế tiếp. (cảm biến) : 
















Tuyến điều khiển 
Chỉ tiết dài 


Chỉ tiết ngắn 


"¬— Ghi rẽ phân loại 





'pa Cảm biến 


Các nhóm cấu kiện hệ điều khiển 

Hệ điều khiển thường bao gồm phần điều khiển 
thực sự và phần năng lượng (Hình 2). Phần điều 
khiển và năng lượng kết nối với nhau bằng các giao 
diện. Tín hiệu được đưa vào và xử lý trong phần Kế kế 


Tín hiệu vào| 
E1E2E3 
Tín hiệu ra Ì 








Tín hiệu 




















điều khiển, được chuyển đến phần năng lượng, [ BI N 
trong đó thiết bị đóng mở điều khiển các phẩntử  Ì Xử lý tín hiệu, 

truyền động. Để giữ cho hệ điều khiển nhỏ như li 

có thể, thông thường phần điều khiển được vận | 

hành với điện áp hoặc áp suất nhỏ hơn phần năng | Phần tử điều khiển 
lượng. Vì thế, tại các giao diện cần phải khuếch đại : : h : : R 

tín hiệu đầu ra của phần điều khiển. Hình 1: Điều khiển thiết bị phân loại 


Phần điều khiển 


Giao diện 











Cơ, khí nén, điện, Cơ, khí nén, điện 
không tiếp xúc qua phần mềm 








Hình 2: Các nhóm cấu kiện của hệ điều khiển 


465 


Các loại tín hiệu - dạng tín hiệu 








VY G-41/)/00109//2004 (0210/00 101/2(00 Q00 2, 


Hệ điều khiển bao gồm bộ phát tín hiệu (thí dụ: công tắc và cảm biến), phần tử điều khiển (thí dụ: rơ 
le và bộ vi xử lý), phần tử tác chỉnh (thí dụ: van ổn định đơn và kép) và phần tử truyền động (thí dụ: xi 
lanh, máy bơm, và động cơ) (Bảng 1). 




















Bảng 1: Cấu tạo của hệ điều khiển (Nguyên tắc NXX Nhập-Xử lý-Xuất) 

Các thành phần điều khiển Các linh kiện 

Bộ phát tín hiệu (Tín hiệu-Nhập) Công tắc, nút nhấn, cảm biến 

Các phần tử điều khiển (Tín hiệu- Xử lý) Van áp suất kép (Van 2 nút nhấn), van chuyển đổi, rơ le 
Phần tử truyền động (Tín hiệu-Xuất) Xi lanh, tay nắm, máy nén khí, bơm, công tắc bảo vệ, động cơ 








Các linh kiện trong hệ điều khiển có thể được chia theo cách nhập tín hiệu và xử lý tín hiệu thành ba 
loại (Bảng 2). 





Bảng 2: Linh kiện xử lý tín hiệu trong hệ điều khiển 





Thành phần điều khiển | Các linh kiện 











Điều khiển analog Van liên tục, hộp số vô cấp, cảm biến analog 
Điều khiển digital Hệ thống đo hành trình, bộ vi xử lý, cảm biến digital 
Điều khiển nhị phân Nút bấm chuyển mạch (tín hiệu ngắn) và công tắc chuyển mạch (tín hiệu liên tục); 








van dẫn hướng; cảm biến nhị phân 








2927/2106-idiio-1Á/0(0()1/-1010010-.)i s0. (0(]ï1— 


Các tín hiệu do nút công tắc và cảm biến phát ra, 
ảnh hưởng đến quá trình điều khiển, bao gồm nhiều 
dạng tín hiệu khác nhau. Người ta phân biệt tín hiệu 
liên tục (analog), số (digital), và nhị phân (binary). 
Tín hiệu analog (liên tục) thay đổi liên tục với trị số 
đầu vào (Hình 1). Thí dụ, hành trình của bàn trượt 
càng lớn (trị số đầu vào) và cũng là chốt đo của đồng 
hồ đo, thì góc quay của kim đồng hồ đo càng lớn 
(trị số đầu ra). Các đầu đo bằng khí nén (Trang 29) 
hoặc cảm biến analog (Trang 469) phát tín hiệu đầu 
ra loại analog. 



































Tín hiệu analog —=— 





Lên Xuống 
—— ml 





Hành trình bàn trượt ——=— 














Thước thủy 
tỉnh (gia số) 


—^ 





Tín hiệu analog có thể nhận giá trị bất kỳ. 























Tín hiệu số (digital/gián đoạn) được tạo thành từ 
một chuỗi giới hạn của các giá trị bậc (Hình 2). Thí 
dụ, trong máy CNC, tín hiệu số cho một đoạn đường 
dài 10 mm bao gồm 10 000 xung tại thước đo thủy 
tinh của thiết bị đo hành trình. Khi cần tín hiệu số,tín — Hình 2:Tín hiệu số 
hiệu analog được chuyển đổi sang tín hiệu số bằng 
bộ chuyển đổi tín hiệu analog qua số. 
































Tín hiệu số 


























Lên uống 


Hành trình bàn trượt ——=— 





Tất cả các quá trình đếm đều cung cấp tín hiệu số. 





Tín hiệu nhị phân chỉ nhận hai giá trị cũng là hai 3 
trạng thái (Hình 3). Hai giá trị này có thể là 0 và 1 
hoặc được mô tả như ĐÓNG và MỞ. Hai nút giới hạn 
S1 và S2 (Hình 3) phát ra tín hiệu khi cam chuyển 
mạch vượt qua khiến động cơ dẫn tiến được dừng lại. mình 3:Tín hiệu nhị phân 


Ị Cam chuyển mạch 
P52 (Công tắc giới hạn) 


Tín hiệu nhị phân ——=— 


EBOOKBKMT.COM 


466 TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 


Các loại bộ phát tín hiệu 





Đối với các phần tử tĩnh (công tắc) trạng thái tín 
hiệu được tạo ra theo cách nhảy bước khi được 
tác động. Sự cố có thể xảy ra ở các phần tử phát 
tín hiệu động (thí dụ như transistor), bởi vì tại đây 
không có trạng thái lật. Do dòng điện dư hoặc ứng 
suất dư hay điện áp dao động, có thể sinh ra tín 
hiệu sai. Vì thế nhà sản xuất (thí dụ của một hệ điều 
khiển lôgic lập trình) sẽ định nghĩa một phạm vi 
cao và phạm vi thấp (Hình 1). Nếu mức tín hiệu 
chưa vượt ngưỡng an toàn, có thể sẽ dẫn đến sự 
chuyển mạch sai. Vì thế bộ phát tín hiệu được trang 
bị với cơ cấu khóa (đóng ngắt) nhanh (Trang 507). 





Tín hiệu nhị phân thể hiện đơn vị nhỏ nhất 
của thông tin, gọi là bit, viết tắt từ binary digit. 








Có thể hình dung các loại tín hiệu như các khối 
hình học, tín hiệu analog được coi như hòn bị, tín 
hiệu số là con xúc xắc (chẳng hạn trong trò chơi cá 
ngựa), và tín hiệu nhị phân là một đồng xu (Hình 2). 


22-1 G-1diio 0o 090i 1-1000 0)|1-( 





Các bộ phát tín hiệu được phân loại theo công 
tắc vị trí cơ học (công tắc giới hạn) và cảm biến 
(Hình 3). 


Công tắc vị trí cơ học 

Công tắc. Công tắc được sử dụng chủ yếu để khởi 
động và dừng các quá trình chuyển động và làm 
việc của máy móc. Chúng là những cấu kiện hoạt 
động nhị phân. Công tắc được thao tác bằng tay, 
cơ học, thí dụ như qua cam chuyển mạch, điện từ, 
khí nén, thủy lực... 

Nút nhấn. Chỉ phát tín hiệu trong lúc thao tác. Các 
van dẫn hướng bằng khí nén hoặc thủy lực cũng 
có thể sử dụng như nút nhấn (Hình 4). 


Nút bật. Được cài khi thao tác và sau đó phát tín 
hiệu liên tục. 

Nút NOT-AUS (Nút dừng khẩn cấp). Là nút tác 
chỉnh với núm thao tác hình nấm, thường có màu 
đỏ. Sau khi thao tác, nút sẽ ngắt và chỉ được phép 
mở khóa để hoạt động trở lại sau khi loại trừ các 
nguy hiểm. 





Nút nhấn chỉ phát ra tín hiệu ngắn, nút bật 
phát ra tín hiệu liên tục. 








Công tắc điện (Trang 507) có thể được trang bị 
với nhiều cặp tiếp điểm, thí dụ như một công tắc 
thường đóng và một công tắc thường mở hay một 
bộ chuyển đổi. Nút giới hạn được kích hoạt bởi 
cơ cấu cam tại các vị trí giới hạn của một cụm lắp 
ráp. Chúng phải được lắp đặt sao để khi di chuyển 
chạm nhẹ vào nhau không gây ra hư hại (Hình 5). 


467 


Vùng thấp 2 O 








† —= 


Hình 1: Tín hiệu ở đầu vào 0 - 1 của bộ điều khiển lôgic 


lập trình (PLC) 
Hòn bi Khối xúc xắc Đồng xu 
© (Số) (Nhị nguyên) 
Vùngcấm Cạnh 





Mặt phẳng 
@... tựa €ia 
Mặt phẳng 


Điểm tựa có thể 
ở vị trí bất kỳ 


Đồng xu chỉ có 
thể nhận hai mặt 


Khối xúc xắc nằm 
lại trên mặt phẳng 


Hình 2: Những cách mô tả tín hiệu 


Điểm hỏi dưới 






Nút giới hạn Điểm hỏi trên 





Kiểm tra mũi 
|| _ khoan bị gãy 
JÍ 


Cảm biến 


Đánh giá 


Tấm mang 
những cảm biến 


Chỉ tiết 


Hình 3: Bộ phát tín hiệu trong kỹ thuật điều khiển 





Van dẫn hướng 3/2 


Van dẫn hướng 3/2 
được tác động do nhấn được tác động bởi 
nút (Nút nhấn) một chốt lật (Nút bật) 


Hình 4: Van khí nén hoạt động như nút nhấn và công tắc 
bật chuyển mạch 





Hình 5: Thao tác đúng của công tắc giới hạn 


Các loại bộ phát tín hiệu 





Cảm biến (Công tắc tiệm cận) 


Cảm biến là bộ phận ghi lại trị số đo vật lý dưới 
dạng giá trị đo từ một quá trình kỹ thuật, chuyển 
đổi trị số này sang điện áp hoặc dòng điện rồi 
chuyển đi tiếp để có thể xử lý trong bộ phận tiếp 
theo (Hình 1). 





Cảm biến chuyển đổi giá trị của đại lượng 
không điện sang đại lượng điện. 





Các số đo vật lý có thể được cảm biến ghi lại, chẳng 
hạn như áp suất, lực, số vòng quay, vận tốc, lưu 
lượng, nhiệt độ, các trị số (kích thước) hình học 
hoặc các chất của những vật liệu khác nhau. 


Cảm biến hoạt động không tiếp xúc. Vì thế 


chúng không bị mài mòn và không ảnh hưởng 
đến các trị số điều khiển và điều chỉnh. 








Tùy theo cách tác dụng khi chuyển đổi từ các đại 
lượng không điện sang các đại lượng điện mà 
người ta phân biệt cảm biến chủ động và cảm biến 
thụ động (Hình 2). 


Cảm biến thụ động 

Cảm biến được gọi là thụ động khi cần một nguồn 
năng lượng trợ giúp để hoạt động (chẳng hạn như 
nguồn điện áp bên ngoài). 

Cảm biến thụ động chứa các phần tử (linh kiện) 
chẳng hạn như tụ điện, hoặc cuộn dây để tạo ra 
điện trường hoặc từ trường nhờ nguồn năng lượng 
từ bên ngoài (Hình 3). Khi trường này bị tác động từ 
một đại lượng không điện đến từ bên ngoài, cảm 
biến sẽ phát tín hiệu ra được xử lý tiếp. 


Đối với cảm biến thụ động, đại lượng điện 


được tạo ra từ nguồn bên ngoài sẽ bị tác động 
bởi một đại lượng gây rối không điện. 








Cảm biến chủ động 


Cảm biến chủ động không cần năng lượng phụ mà 
chuyển đổi trực tiếp năng lượng từ bên ngoài (thí 
dụ như cơ năng, nhiệt năng, hóa năng hoặc quang 
năng) sang điện năng. 





Đối với cảm biến chủ động, điện năng được 
tạo ra qua sự chuyển hóa năng lượng. 





Nhiệt kế, quang kế hoặc phần tử điện piezo là 
những phần tử tạo ra điện áp. Thí dụ như trong lò 
tôi, cặp nhiệt (được hàn lại từ sắt và constantan) 
chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng. Ứng suất 
nhiệt (nhiệt điện áp) được tạo ra từ nhiệt năng 
cung cấp dữ liệu về nhiệt độ trong lò (Hình 4). 


468 











Cảm biến 


Hình 1: Chuyển đổi đại lượng vật lý bằng bộ cảm biến 





Cảm biến thụ động Cảm biến chủ động 
Cần nguồn năng lượng Không cần nguồn năng 
trợ giúp lượng trợ giúp 


Hình 2: Cảm biến 


Cuộn dây _ Lõi sắt (Fe) 


ụ 
J 
D2 









= s3 
\ lế 
=`  - 
XI Á 
N/y 
MUA) 


f 





Từ trường Đường phản ứng đặc trưng 


Hình 3: Cảm biến thụ động 





Hình 4: Cảm biến chủ động (cặp nhiệt điện) 





Các loại bộ phát tín hiệu 





Không chỉ phân biệt giữa cảm biến chủ động và 
thụ động, cảm biến còn được phân theo loại tín 
hiệu phát, bao gồm 

e_ Cảm biến analog 

e_ Cảm biến nhị phân 

e_ Cảm biến digital 


Cảm biến analog 

Cảm biến analog cung cấp tín hiệu analog ở đầu 
ra để tiếp tục xử lý. 

Cảm biến sử dụng với biến trở (chiết áp) tuyến 
tính (Hình 1) hoặc biến trở (chiết áp) quay (Hình 
2) là loại cảm biến tín hiệu analog, thụ động, được 
sử dụng để đo góc, đoạn đường, khoảng cách, bề 
dày... Loại cảm biến này được cung cấp điện áp 
một chiều từ chiết áp kế được sử dụng như một 
bộ chia điện áp. Qua vật đo, công tắc trượt di động 
(đầu rà tiếp xúc) trong chiết áp kế chuyển động 
và do đó làm thay đổi điện áp tại đầu ra. Điện áp 
này tỷ lệ với vị trí (góc quay) của công tắc trượt di 
động (đầu rà tiếp xúc), do đó tỷ lệ với hành trình 
s và góc quay ø của vật đo. 

Chiết áp kế tuyến tính thông dụng có thể đo hành 
trình trong khoảng 5 - 4.000 mm, và được dùng, 
chẳng hạn để đo hành trình bàn máy công cụ. 
Chiết áp kế quay với phạm vi đo từ 0° đến 3609, 
được dùng để đo góc quay, chẳng hạn như của 
robot công nghiệp (Trang 340) hay thường được 
sử dụng trong kỹ thuật đo. 

Cảm biến hành trình cảm ứng (Hình 3) gồm 
phần tử chính là cuộn dây kép với lõi sắt (Lõi ferit, 
lõi từ tính), được cấp điện xoay chiều. Khi lõi sắt 
di chuyển trong cuộn dây, sự thay đổi cảm ứng 
trong các nửa cuộn dây tỷ lệ với sự thay đổi hành 
trình. Thí dụ, chúng được sử dụng làm đầu dò để 
đo chiều dày của chỉ tiết, làm bộ cảm biến hành 
trình trên các máy công cụ cỡ nhỏ hoặc tay cầm 
(Dụng cụ kẹp chặt) của rô bốt. 

Cảm biến hành trình điện dung (Hình 4) sử dụng 
tụ điện làm phần tử cảm biến chính. Sự di chuyển 
của cần đo làm thay đổi điện dung của tụ điện và 
được sử dụng làm tín hiệu đo. Cảm biến hành trình 
điện dung được sử dụng thí dụ như trong máy cắt 
bằng tia laser để đo và điều chỉnh khoảng cách 
giữa béc cắt và chỉ tiết. 





Với cảm biến analog, các đại lượng vật lý, thí 
dụ như đoạn đường hoặc góc quay có thể 
được chuyển thành các đại lượng điện analog 
như điện áp và dòng điện. 








Băng điện trở Đường/Băng tiếp xúc 


truyền tín hiệu 


Hành trình từ 5 mm đến 4000 mm 


Hình 1: Chiết áp kế tuyến tính 


Vành điện trở 





Góc từ 0° đến 3609 


Hình 2: Biến trở kế quay 


Thanh kéo bằng đồng thau Lõi sắt ròng 





Cuộn cảm ứng vi sai 


Hình 3: Cảm biến hành trình cảm ứng 


Lớp cách điện Kim loại 


Kim loại 





Ũ _~ Tín hiệu đo 


Hình 4: Cảm biến hành trình điện dung 


469 


Các loại bộ phát tín hiệu 





Cảm biến nhị phân 

Cảm biến nhị phân là loại cảm biến thụ động, cung 
cấp tín hiệu nhị phân ở đầu ra. Tín hiệu đầu ra của 
cảm biến được mắc nối tiếp với tải (Hình 1). 


Khi tín hiệu vào đạt đến giá trị ngưỡng cho trước, 
mạch sẽ mở. Khi tín hiệu rời xa, tín hiệu đóng 
giảm xuống giới hạn dưới dẫn đến đóng mạch. 
Sự chênh lệch giữa ngưỡng tín hiệu mở và tín hiệu 
đóng được gọi là độ lệch đóng - mở (Khe vi sai hay 
khoảng cách chuyển mạch) (Hình 2). 





Mọi tín hiệu nhị phân đều có khe vi sai (độ 
lệch giữa hai trạng thái chuyển mạch). 











Phân loại cảm biến theo nguyên lý đo (Bảng 1): 


Cảm biến cảm ứng 

Cảm biến điện dung 

Cảm biến từ 

Cảm biến quang 

Cảm biến siêu âm 

Cảm biến cảm ứng tạo ra một từ trường khuếch 
tán (trường rò). Vật thể bằng kim loại tiến đến bề 
mặt hoạt động (đang được kích hoạt) của cảm 
biến sẽ gây nhiễu loạn từ trường và do đó kích 
hoạt đóng mở (Hình 3). 

Khoảng cách đóng mở tối đa tương đương với bán 
kính của cảm biến, thường từ 4 mm đến 80 mm. 


Tần suất đóng mở (tần suất chuyển mạch) khoảng 
3000 lần trong một giây, vì thế chúng cũng có thể 
được sử dụng để giám sát và đo số vòng quay 
(cảm biến xẻ rãnh). Ngoài ra, loại cảm biến này 
còn được dùng làm công tắc cuối hành trình trên 
máy công cụ hay để nhận biết, đếm hoặc phân 
loại chỉ tiết. 


Vị trí của ghi rẽ trong thiết bị phân loại được điều 
khiển bằng cảm biến cảm ứng khi ghi rẽ được làm 
bằng kim loại (Hình 4). 






Cảm biến cảm ứng tạo ra trường rò (trường 
khuếch tán). Khi từ trường bị gây nhiễu, cảm 
biến sẽ hoạt động. 











Bảng 1: Trình bày những ký hiệu các công tắc tiệm cận nhị phân không tiếp xúc 


Ký hiệu cho cảm biến 

tín hiệu nhị phân 
L-I: Kýhiệu cảm biến 
-TL_ Tín hiệu ra 

Màu dây 

(DIN IEC 60757) 

BN nâu 


BK đen 
BU xanh 





— Đường biểu diễn khi mở 
—— Đường biểu diễn khi đóng 


MỞ 


Tín hiệu 








=—— 
Chênh lệch. Trị số 
chuyển mạch đầu vào 
(Khe vi sai) 


Hình 2: Chênh lệch chuyển mạch (Khe vi sai) 


Vật thể tiến đến gần 


Cuộndây Lõi sắt 








Đường từ trường 


Đường phản ứng đặc trưng 


Hình 3: Cấu tạo của cảm biến cảm ứng 


Cảm biến cảm ứng Cảm biến cảm ứng 









Chỉ tiết 
dài phân loại 
Chỉ tiết 


Xi lanh khí 
: ngắn 


truyền động 


Hình 4: Ứng dụng của cảm biến cảm ứng 








Cảm ứng Điện dung Từ Quang Siêu âm 
+BN +BN 
®| + II x 
—— Â. = 
mm sức \ dPE 
-BU -BU 





























470 


Các loại bộ phát tín hiệu 





Cảm biến điện dung tạo ra điện trường rò. Do 
vật thể, kể cả vật thể phi kim loại, tiến đến gần 
bề mặt hoạt động của cảm biến thì điện trường 
bị nhiễu và kích hoạt công tắc. Vỏ ngoài của cảm 
biến điện dung có hình thức tương tự cảm biến 
cảm ứng (Hình 1). 

Phạm vi tác dụng (khoảng chuyển mạch) tùy 
thuộc vào vật liệu của đối tượng đo, thường trong 
khoảng 2 mm đến 40 mm. Cảm biến ghi nhận 
kim loại và phi kim loại, kể cả chất lỏng, vật chất 
dạng hạt và bột, chẳng hạn các tấm đế (palét) 
nhựa trên dây chuyền lắp ráp (Hình 2) hoặc đo 
mức chất lỏng. 





Cảm biến điện dung tạo ra một điện trường 
rò. Khi nó bị nhiễu, cảm biến sẽ đóng mở. 





Cảm biến từ (Công tắc Reed) là những cảm biến 
cảm ứng đặc biệt và được sử dụng như các công 
tắc giới hạn trong xi lanh khí nén (Hình 3). Chúng 
được gắn trực tiếp trên thân xi lanh. Xuyên qua 
lớp vỏ, cảm biến phát ra một tín hiệu khi một nam 
châm vĩnh cửu gắn trong tỉ pittông tiến đến gần. 
Vì thế vị trí giới hạn của ghi rẽ trong hình 4, trang 
470 cũng có thể được điều khiển bằng cách kiểm 
tra vị trí giới hạn của pittông xi lanh khí nén. 





Cảm biến từ tính được tác động bằng nam 
châm vĩnh cửu. 











Cảm biến quang 

Cảm biến điện quang được chia thành ba nhóm 
tùy theo cấu tạo và nguyên lý tác động (Hình 4). 
e_ Công tắc quang (cảm biến ánh sáng) 

e_ Rào chắn ánh sáng phản xạ 

e_ Rào chắn ánh sáng một chiều 

Công tắc ánh sáng có bộ phát và thu được đặt 
chung với nhau. Xung bức xạ hồng ngoại phát ra 
từ diode sẽ phản xạ khi có một vật thể tiến đến 
gần và được transistor quang tiếp thu và tiếp tục 
xử lý. Phạm vi nhận biết đến 2m và tùy thuộc nhiều 
vào đối tượng. 

Rào chắn ánh sáng phản xạ cũng có bộ phát và 
thu đặt trong một hộp chung. Xung ánh sáng phát 
ra từ bộ phát được tấm phản xạ đặt đối diện phản 
xạ trở lại. Phạm vi tác dụng khoảng 5 m. 

Rào chắn ánh sáng một chiều gồm bộ phát và 
thu đặt trong hai hộp riêng biệt. Khi tia sáng ở giữa 
bộ phát và thu bị gián đoạn, tín hiệu sẽ được phát 
ra. Loại này có phạm vi sử dụng đến 40 m. 





Hình 1: Dạng kết cấu của cảm biến điện dung 


Giá kê bằng nhựa Chỉ tiết 


(palét nhựa) 







Băng tải 





Cảm biến điện dung 


Hình 2: Ứng dụng của cảm biến điện dung 


Cảm biến từ 









°hi=—— Nam châm vĩnh cửu 












Am 
Ống xí lanh làm bằng vật liệu không từ tính 


Hình 3: Cảm biến từ bên xi lanh khí nén 


Bộ thu - phát 
Băng vải sợi 


Công tắc quang 








T§ | 
Bộ thu và 
phát Bộ 1 cần kiểm tra 


Rào chắn ánh sáng phản xạ 


= 
Bộ thu h ÍÑ 


Bộ phận cần kiểm tra 
Rào chắn ánh sáng một chiều 





Irr†-— 


Bộ phát 


Hình 4: Cảm biến điện quang 


Các loại bộ phát tín hiệu 





Phạm vi ứng dụng của cảm biến quang khá rộng, chẳng hạn như 
chức năng đếm trong các thiết bị băng tải, giám sát vật liệu trên 
các dây chuyền vận chuyển, theo dõi dụng cụ trên các máy công 
cụ (kiểm tra gãy mũi khoan) hoặc theo dõi an toàn trên các máy 
công cụ (canh chừng phạm vi nguy hiểm). 





Cảm biến quang phát ra xung hồng ngoại. Nếu tia sáng bị 
nhiễu, cảm biến sẽ tác động. 








Cảm biến siêu âm phát ra tín hiệu siêu âm (sóng siêu âm) bằng 
một chấn tử siêu âm, thường là tinh thể thạch anh có tính áp điện 
(piezoquarz), và đo thời gian phản xạ của xung siêu âm. 

Tương tự như cảm biến quang, cảm biến siêu âm cũng có hai loại. Bộ 
thu và bộ phát trong một hộp chung (kiểu vận hành bằng phương 
pháp tiếp xúc) sẽ đo thời gian di chuyển của xung siêu âm (Hình 1). 
Nếu bộ thu và bộ phát được đặt trong hai hộp riêng biệt (kiểu 
thanh), sẽ được kiểm tra xem tín hiệu phát ra từ bộ phát có đến 
được bộ thu hay không (Hình 2). Loại cảm biến này có tầm hoạt 
động đến 6 m. Do vận tốc âm thanh chậm hơn nhiều so với ánh 
sáng, cảm biến siêu âm cần thời gian đánh giá kết quả dài hơn 
cảm biến quang. 

Lĩnh vực ứng dụng của cảm biến siêu âm rất rộng. Chúng có thể 
nhận biết các đối tượng rắn, lỏng, dạng bột và trong suốt, thậm 
chí có thể được sử dụng để nhận biết vật liệu độc lập với đối tượng 
ngay cả trong hơi nước, bụi và sương mù. 


Cảm biến siêu âm phát sóng siêu âm. Nếu sóng âm thanh bị 





nhiễu, tín hiệu sẽ được phát ra. 


Cảm biến số (digital) 

Cảm biến số được dùng để thu thập số liệu về hành trình hoặc góc 
chuyển động và được phân loại theo chế độ: 

e_ Đo hành trình và đo góc tăng dần (theo gia số/gia lượng) 

e _ Đo hành trình và đo góc tuyệt đối 

Đo hành trình tăng dần (Đo hành trình theo gia số) sử dụng thước 
vạch bằng thủy tỉnh với các vạch cho ánh sáng xuyên qua và các 
vạch ngăn sáng được di chuyển bởi động cơ chỉnh cùng với vật đo. 
Qua chuyển động này các đường vạch của thước làm gián đoạn 
nguồn ánh sáng theo chu kỳ (Hình 3). Tín hiệu ánh sáng được diode 
quang thu nhận và đánh giá (Trang 525). 

Cảm biến góc quang gia số thường được dùng để đo góc (Hình 
4a). Nguyên lý đo tương tự như với thước thẳng. Loại cảm biến này 
cũng phù hợp để đo hành trình khi chuyển động quay được chuyển 
thành chuyển động thẳng. 

Đo hành trình và đo góc tuyệt đối hoạt động tương tự như đo gia 
số. Trên thước nguyên tắc số nhị phân ứng với các ô-sáng và tối. 
Qua đó, mỗi vị trí trên thước tương ứng với một trị số. Để đo góc, 
có thể sử dụng đĩa chia độ góc (đĩa mã số) (Hình 4b). 





Với cảm biến số, các đại lượng đo như hành trình trên máy 
công cụ hoặc quỹ đạo của tay máy rô bốt được thu thập dưới 
dạng số và được tiếp tục xử lý. 









472 





Sóng âm thanh 


Đối tượng phản xạ 





Bộ phát và bộ thu 


Hình 1: Kiểu vận hành bằng phương 
pháp tiếp xúc (kiểu dò chạm) 


Bộ phát  Đốitượng Bộ thu 











Đánh giá chỉ tiết đã tiện 


Hình 2: Rào chắn ánh sáng một chiều 


Thước tỷ lệ Bộ tụ sáng 





Nguồn sáng 
LED 


Hình 3: Đo hành trình theo gia số 


Bộ chuyển đổi 





© 














b) Đĩa góc 


a) Cảm biến góc 
tăng dần (góc gia số) 


Hình 4: Cảm biến đo góc 


Kết nối tín hiệu (Cổng lôgic tín hiệu) 





VY Y xi (00 /00ï/0 (0ï (0000 





Các tín hiệu đến từ bộ phát tín hiệu được xử lý bằng 
các phần tử điều khiển, sau đó kết quả được chuyển 
đến thiết bị chuyển mạch. 


408) ¡I2 0Ì1>10Re|o)0/ v-[o19)1,e/e: 





e_ Liên kết (lôgic) tín hiệu đầu vào 
e_ Làm trễ tín hiệu đầu ra 
e_ Lưu sự liên kết tín hiệu 
e_ Nhân (sao lại) tín hiệu 





Xử lý tín hiệu được thực hiện bằng thiết bị (phần 
cứng) hoặc bằng chương trình (phần mềm). Phần 
cứng có thể là thiết bị cơ khí, khí nén, thủy lực, điện 
hoặc điện tử. Phần mềm được sử dụng trong bộ PLC 
(bộ điều khiển lôgic lập trình), điều khiển CNC và 
điều khiển quy trình. 

Thí dụ: Trong hệ điều khiển của bộ phân loại (Hình 1, 
trang 465), ghi rẽ phân loại được xi lanh khí nén đẩy sang 
trái, khi ở chỉ tiết dài tổn tại ba tín hiệu đầu vào E1, E2, 
và E3 cùng một lúc. Các tín hiệu này liên kết với nhau 
như thế nào? 

Giải đáp: Thí dụ như ba tín hiệu có thể liên kết với nhau 
thông qua hai van áp suất tác động bằng khí nén (Hình 1). 


6.2.2.3 Liên kết tín hiệu 





Mọi liên kết tín hiệu đều được thực hiện với các 
hàm lôgic cơ bản: VÀ, HOẶC và PHỦ ĐỊNH. Sự liên 
kết có thể được biểu diễn bằng hàm toán học (đại 
số lôgic), bảng số liệu, bảng lôgic, chương trình và 
sơ đồ mạch (Trang 474 và Bảng 1). 


l Liên kết VÀ (Phép toán AND, Cổng lôgic 
VÀ) 

Trong liên kết VÀ người ta chỉ nhận được tín hiệu 
đầu ra A khi cả hai tín hiệu đầu vào E1 và E2 đều 
cùng hiện hữu (Bảng 1). Thí dụ như liên kết VÀ có 
thể được thực hiện thông qua van áp suất kép (van 
AND) khí nén hoặc hai công tắc mắc nối tiếp cùng 
đóng. 

Thí dụ: Bàn kẹp thủy lực (Hình 2) chỉ được đóng lại (A = 1) 
khi cả hai nút cùng được nhấn xuống một lúc (E1 = 1,E2= 
1). Các tín hiệu đầu vào sẽ liên kết với nhau như thế nào? 


Giải đáp: E1 và E2 liên kết với nhau theo phép toán VÀ 
(Bảng 1). Nếu E1 = 1 VÀ E2 = 1 người ta sẽ có tín hiệu đầu 
ra A. Xi lanh kẹp tiến ra. 





Liên kết VÀ cung cấp tín hiệu ra (A = 1) khi tại 
cả hai đầu vào đều có cùng một tín hiệu (E1 = 
1 VÀ E2 = 1). 









473 


Hình 1: Liên kết VÀ bằng khí nén của ba tín hiệu đầu vào 


Bảng 1: Liên kết VÀ (Cổng lôgic AND) 









































Thuật toán đóng mở. | Bảng giá trị Sơ đồ lôgic (Biểu đồ 
(Đại số lôgic) (Bảng chân trị lôgic) 
Phương trình 
chức năng 
E2 | E1 Ầ 
E1A E2 = A : 
O0 O0 0 Tín hiệu đầu vào 
IEï 
- o|1|190 _ 
E1 VÀ E2 bằng A E2 
1 0 0 
1 1 1 
A Ký hiệu cho 
liên kết VÀ 
Sơ đồ mạch bằng Mạch rơ le Sơ đồ chức năng PLC 


khí nén 


(Sơ đồ chức năng điều 
khiển lôgic lập trình) 





với van dẫn hướng 
A (A) 








Công tắc tác 
động đóng 
(Tiếp điểm 
thường mở) 


S1 
(E1)” 


Công tắc tác 
s2 š p 
(E2“ động đóng 










SHe tác 


động đóng 


K1 
(A) 





PLC 


Tổng quát 








Xi lanh 
thủy lực 


Điều khiển 


Hình 2: Thao tác hai tay được đơn giản hóa 






Công tắc nhấn 





Liên kết tín hiệu 





I Cách trình bày các liên kết tín hiệu 
Đại số lôgïc (Thuật toán đóng mở) được dùng để E1 
.- 


m 
œ9 
m 
l 
m 





phác thảo hoặc đơn giản hóa các hệ điều khiển, 
trong đó các liên kết có thể được diễn tả bằng 
các phương trình chức năng. 




















œ 
> 
cel|clcl|c 
¬|c© 
= | 
cel|lclcl|clcl|Icl|cl|> 





Bảng giá trị liệt kê các khả năng có thể phối hợp Dạng HgnP LII |ỂN: 
giữa các tín hiệu đầu vào E1, E2... để cho ra trị E1 IIẾ)|hUẾP lễ C) 
số đầu ra A. Với 3 trị số đầu vào sẽ có 23 = 8 khả E2 DI lệ G0 li! 
năng phối hợp, tương tự như thế với 4 trị số đầu KŠ \ J J7 |Ð 


= 




















vào, số khả năng phối hợp tối đa sẽ là 2* = 16. f# |ïĩ 





Để đơn giản hóa, thường chỉ thực hiện những Hình 1: Liên kết VÀ từ 3 tín hiệu đầu vào 
phối hợp có kết quả trị số đầu ra A = 1. 
Trong sơ đồ lôgïc các liên kết được trình bày 


ắ À nh An Bảng 1: Liên kết HOẶC 
bằng các ký hiệu chuẩn, được thiết kế và đọc từ 









































Đại số lôgic Bảng giá trị Sơ đồ lôgic 

trái sang phải. (Thuật toán đóng mở) 
Các liên kết lôgic cũng có thể được diễn tả bằng Phương trình chức 
chương trình, thí dụ như tập lệnh (danhsách |” cải ii ái 
lệnh). Các chương trình này có thể được viết CÀ G2 Gói o|o|o 
theo ngôn ngữ lập trình chuyên biệt hoặc thông A 
dụng. Các tín hiệu đầu ra được chuyển tới thiết °J11'||E2 
bị cần điều khiển. E1 HOẶC E2 bằng A 1Ì] O0 |1 

- . v Ký hiệu liên kết 1 1 1 
Thí dụ: Điều khiển vị trí trái của ghi rẽ phân loại (Hình HOẶC 


1, trang 465) bằng sơ đồ lôgic và bảng giá trị. Sơ đồ mạch khí nén Mạch rơ le Sơ đồ chức năng PLC 
Lời giải: Chi tiết dài che tất cả ba cảm biến cùng lúc (Sơ đồ điều khiển 
trong thời gian ngắn, khi đó E1 = 1 VÀ E2 = 1 VÀ E3 G90090000) 

= 1. Với cách phối hợp này sẽ có tín hiệu đầu ra A = 
1 (Hình 1). 









với van dẫn hướng 







Công tắc : : 
thường mở Tổng quát 


I Liên kết HOẶC 

Trong liên kết HOẶC, tín hiệu đầu ra A = 1 khi tín 
hiệu đầu vào E1 = 1 hoặc tín hiệu đầu vào E2 = 1 
hoặc cả hai tín hiệu đầu vào đều bằng 1 (Bảng 
1). Liên kết HOẶC có thể thực hiện, thí dụ như 
bằng các van chuyển đổi hoặc công tắc tác động 
đóng mắc song song. 








Thí dụ: Băng tải có thể ngưng hoạt động khi ngắt một 
trong hai hoặc cả hai công tắc nút ở hai đầu băng tải 
hoặc từ tủ điều khiển. Hãy mô tả sự liên kết bằng sơ 
đồ lôgic và bảng giá trị. 








Lời giải: Khi ít nhất một trong ba tín hiệu đầu vào E1 
HOẶC E2 HOẶC E3 hiện hữu, tín hiệu đầu ra A = 1 
(Hình 2). 














Liên kết HOẶC cung cấp tín hiệu ra A = 1 
khi tại một trong các đầu vào hoặc tất cả các 





E3 A 








đầu vào đều có tín hiệu (E1 = 1 HOẶC E2 = 1). 


nú|Jñ0j1 
Hình 2: Liên kết HOẶC của 3 tín hiệu đầu vào 





























474 


Liên kết tín hiệu 











Liên kết KHÔNG Bảng 1: Liên kết KHÔNG 
Liên kết KHÔNG đảo ngược tín hiệu đầu vào E1. Đại số lôgic Bảng giá trị Sơ đồ lôgic 


Tín hiệu đầu ra A là “1” khi tín hiệu đầu vào E1 = (Thuật toán đóng mở) 
0 và ngược lại (Bảng 1). Vì thế liên kết KHÔNG 
còn được gọi là liên kết PHỦ ĐỊNH (từ chối). Thí Phương trình 


























dụ, có thể thực hiện liên kết KHÔNG với van dẫn E1 HAHg 
hướng 3/2 có khe thông với vị trí 0 hoặc rơ le với E1=A Ei d:+|— n 
công tắc mở. E1 không bằng A ELlA 
Thí dụ: Bóng đèn báo phải mở khi đường dây điện bị Tân 0 |1 hoặc 
đứt. Hãy thực hiện chức năng KHÔNG nhờ một rơ le. : 

$ `A 10 
Lời giải: Sơ đồ mạch. Khi đường dây trong mạch điện ch nG E1 ¬Ä'Ì _ 
1 bị đứt, rơ le bị ngắt. Công tắc mở trong mạch điện 2 E1 bằng không A 
đóng và mở bóng đèn báo (Hình 1). - - 

Sơ đồ mạch khí nén Mạch rơ le Sơ đồ chức năng PLC 
(Sơ đồ điều khiển 
lôg¡c lập trình) 


Chức năng KHÔNG đảo tín hiệu đầu vào, 





Tổng quát | PLC 


nghĩa là từ một tín hiệu “0“ hoặc “1“tại 
đầu vào thành một tín hiệu “1“ hoặc “0“ 
Công tắc (tác 


tại đầu ra. Van dẫn hướng S1¿.\_ động) đóng 


“ sư ế ` J4 <2 Tế s sĩ 
Liên kết nhiều hàm lôgic cơ bản j.. 
Trong một hệ điều khiển, ta thường gặp những 


liên kết các hàm lôgic cơ bản với nhau. Có thể Rơle Í công tác mở | EO.O AO.0 
biểu thị các liên kết một cách tổng quát bằng sơ n đóng) 
đồ lôgic và bảng giá trị. Các sơ đồ lôgic có thể 
được tạo ra trên máy tính với phần mềm thích 
hợp và kiểm tra bằng cách mô phỏng đồ họa. 























Thí dụ: Trong thiết bị phân loại (Hình 1, Trang 465) hãy 

mô tả sự liên kết các thao tác dưới đây: 

a) Quay sang băng 1 khi một chỉ tiết dài di chuyển 
ngang qua cảm biến (A1 = 1). 

a) Quay sang băng 2 khi một chỉ tiết ngắn đi ngang 
qua (A2 = 1). Rơ le 


lNG 









Đường dây 


được giám sát Công tắc mở 


đã kích hoạt 






` Đèn báo 
Lời giải: Các tín hiệu đầu vào E1, E2 và E3 liên kết với 
nhau theo cách dưới đây (Hình 2): 

a) E1 VÀ E2 VÀ E3 = A1 


b) E1 VÀ E2 VÀ E3 = A2 Hình 1: Chức năng KHÔNG trong giám sát dây điện 


6.2.2.4 Thiết bị chuyển mạch 
(Thiết bị đóng mở) E3 E2 E1 
và phần tử truyền động 


Sa 











Tín hiệu đầu ra của phần tử điều khiển được & 
chuyển đến thiết bị chuyển mạch (thiết bị đóng 
mở), gồm van điều khiển xi lanh, rơ le, cầu dao 
bảo vệ để đóng mở động cơ điện... Các phần tử 
truyền động (“cơ cấu chấp hành”) như xi lanh, & 
động cơ, lò sưởi, màn hình hoặc máy in ở cuối 
chuỗi điều khiển, thực hiện các bước đã được hệ 
điều khiển ra lệnh. Hình 2: Sơ đồ lôgic và bảng giá trị cho việc điều khiển thiết bị 
phân loại 



































=|C©C|C|C|C|C|C|ICE 








475 


GRAFCET 





2E XC) ÌnG2) 


GRAFCET (viết tắt của GRAphe Fonctionnel de Com- 
mande Etape Transition) là ngôn ngữ chuyên biệt 
bằng đồ họa mô tả chức năng điều khiển các trình tự 
và các điều kiện chuyển mạch tiếp theo trong tự động 
hóa. GRAFCET chỉ có thể biểu thị hệ điều khiển trình 
tự được chuyển đổi theo nguyên lý xóa chuỗi nhịp. 
GRAFCET tuân theo tiêu chuẩn EN 60848:2002-12 
châu Âu và được dùng làm ngôn ngữ đồ họa thay 
cho sơ đồ chức năng theo tiêu chuẩn DIN 40719-6, 
đồng thời có thể thay thế biểu đồ chức năng và biểu 
đồ hành trình-bước. GRAFCET được sử dụng để mô 
tả tác vụ điều khiển một cách rõ ràng, cùng những 
tầng thứ bậc trong các trình tự điều khiển. GRAFCET 
cũng có thể mô tả hệ điều khiển không phụ thuộc 
vào thiết bị hoặc loại điều khiển nhất định, chẳng 
hạn như kiểu khí nén hoặc điện khí nén (Hình 1). 


Cấu tạo và các nguyên tắc cơ bản của 
GRAFCET 
GRAFCET bao gồm phần cấu trúc chứa các yếu tố 
bước và chuyển tiếp và phần tác động nêu các hoạt 
động (Hình 2). Các bước và chuyển tiếp của một 
GRAFCET luôn thay phiên nhau. Tại một thời điểm, 
luôn luôn chỉ có một bước được hoạt động, nó có thể 
kích hoạt nhiều hành động bất kỳ nào. Tại bất kỳ vị 
trí nào trong GRAFCET cũng có thể đưa vào các ghi 
chú để trong ngoặc kép. 
Bên cạnh các trình tự vận hành tịnh tiến, GRAFCET 
còn có thể điều khiển phân nhánh thay thế hoặc 
song song. Hơn nữa, ta cũng có thể cấu trúc GRAFCET 
theo cấp bậc, thí dụ có thể chia các phần GRAFCET 
theo nút dừng khẩn cấp, lựa chọn kiểu vận hành, 
dạng chuyển đổi năng lượng (Dạng chuyển đổi năng 
lượng giữa 2 lưới điện không đồng bộ mà không sử 
dụng truyền tải điện cao thế một chiêu hay các thiết bị 
đặc biệt khác) hoặc cho các bước vĩ mô, thí dụ như 
M2“Chế độ tự động”. 


Phần cấu trúc 

e _ Khởi đầu. Bước bắt đầu hay bước khởi tạo cho 
biết vị trí hoặc trạng thái ban đầu của hệ điều 
khiển ghi số 1 trong khung kép. Từ đó quy trình 
được đưa vào hoạt động. 

e_ Bước. Mỗi bước kế tiếp hầu như đều được ghi số 
trong khung đơn. Trạng thái của mỗi bước được 
biểu thị theo biến số bước (Giá trị 1 hoặc 0). 





(5) —— 2B† 











Hình 1: Thí dụ của một biểu đồ GRAFCET 


Phần cấu trúc 
Bước 








Phần tác động 
Hành động 





Điều kiện khởi đầu 
Nâng 


Đẩy 


Xi lanh nâng chạy 


vào 


Xi lanh dịch chuyển 
chạy vào 


Đẩy 
(3) Chuyển tiếp 
(Điều kiện chuyển tiếp) 
` Bước vĩ mô M2 
Tự động “Tự động” 
Hình 2: Các phần tử của GRAFCET 
Bước bắt đầu 


Bước 


Biến số bước của 
bước 2 


5 giây sau khi kích hoạt bước 


B5s/X3 


Nhấn nút S2 VÀ 
nhấn phía trên (1B1) 


(5) ¬- S2*1B1 


Hình 3: Thí dụ về phần cấu trúc 


(4) 


3, bước 4 nối tiếp 


Ghi chú hoặc 
biểu thức lôgic 
như là điều kiện 
chuyển tiếp 


e_ Sự chuyển tiếp. Sự chuyển tiếp giữa hai bước là điều kiện để bắt đầu bước kế tiếp, được chỉ dẫn ở 
cạnh bên một đường nằm ngang (xem biểu tượng hình 2, bên phải). Phía bên trái (trong dấu ngoặc) 
là tên của chuyển tiếp, phía bên phải điều kiện chuyển tiếp là chú thích hoặc biểu thức đại số lôgic 
(đại số Boole). 


476 


GRAFCET 





Phần tác động 

Mỗi bước của quá trình có một hoặc nhiều hành 
động. Nếu bước được kích hoạt, những hành động 
này sẽ được thực hiện. Một hành động được ghi 
trong ô chữ nhật. Các ô ký hiệu bước và hành động 
có cùng chiều cao. Có các cách mô tả khác nhau 
khi có nhiều hành động (Hình 1). Thứ tự của các 
hành động không mô tả trình tự theo thời gian. 
Hành động, tùy theo phương thức hoạt động, được 
chia thành hành động tác dụng liên tục và hành 
động tác dụng lưu trữ. 


Hành động tác dụng liên tục 
Hành động tác dụng liên tục được thực hiện trong 


một khoảng thời gian xác định. Sau đó hành động 
sẽ tự động hủy. 


Cho đến chừng nào một bước điều khiển còn 
hoạt động, biến số sẽ có giá trị 1, nếu không, 


nó sẽ có giá trị 0. 








Trong ô hành động (chữ nhật), một đoạn văn bản 
có thể xuất hiện dưới dạng một mệnh lệnh, chỉ dẫn, 
hoặc tên của biến số (Hình 2). Trong chương trình 
(sơ đồ) lập kế hoạch điều khiển độc lập với công 
nghệ, ký hiệu mô tả truyền động là 2A1, đấu nối 
van là 2V1-14 trong điều khiển bằng khí nén và lõi 
nam châm là 2M1 trong điều khiển bằng điện-khí 
nén. Các hành động được nêu trong bước 4 mô tả 
cùng đặc điểm: sự truyền động chỉ được thực thi 
khi bước 4 được duy trì trạng thái kích hoạt. 

Bên cạnh việc khởi động bước điều khiển có thể 
cần thêm các điều kiện chỉ định (B8, 3s/B9 vv..) 
trước khi cho phép thực hiện một hành động. 
Hành động tác dụng lưu trữ 

Các hành động tác dụng lưu trữ được gán cho giá 
trị lôgic “1” trong một bước trình tự cụ thể và vào 
một thời điểm sau đó trong bước kế tiếp sẽ chuyển 
về giá trị lôgic “0” 


Giá trị của một biến số được lưu lại (3M1:= 1) 


cho đến khi bị thay đổi do một hành động 
khác (3M1:= 0). 








Giá trị của một biến số có thể thay đổi khi một bước 
được tác động (†) hoặc hủy tác động (| - chỉ có thể 
thực hiện với PLC) (Hình 3). 

Mũi tên hướng sang phía ngang (“cờ”) cho biết 
hành động sẽ được thực hiện chỉ sau khi một sự 
kiện xảy ra theo chế độ lưu trữ. Trong bước số 9 
trước biến số 2B1 có một mũi tên, nghĩa là sẽ có 
sự chuyển đổi tín hiệu “0” sang “1” được hiểu như 
một sự kiện, người ta gọi đây là một cạnh dương. 


477 




















































































































3 Hành động 1 Hành động 2 Hành động 3 
K, Hành động 1 Hành động 2 Hành động 3 
3 Hành động 1 Hành động 2 Hành động 3 
3 LrtHành động 1 3 Hành động 1 
Hành động 2 
Hành động 2 E ¬ 
Hành động 3 
Hành động 3 








Hình 1: Biểu đồ hành động 





H Bật công tắc cho cuộn nam châm 2M1 








H 2A1 











4 2V1-14 4 2MI1 























B8 





H.m 





8 [2w 


3s/B9 





2s/X13 





Hi 





B9/5s 





-| 2M1 








4s/X15 














-| 4M2 





Bước 5 phải hoạt động và thỏa mãn 
điều kiện chỉ định B8 


Chỉ 3 giây sau khi tác động B9, 2M1 
mới được thực hiện (Thời gian bên trái 
—> Độ trễ đáp ứng) 


Nếu bước 13 hoạt động, sau 2 
giây 3M1 sẽ được thực hiện 


Sau khi B9 kết thúc, 2M1 sẽ còn hoạt 
động thêm 5 giây (Thời gian bên phải 
—> Độ trễ cắt) 


Nếu bước 15 hoạt động, 4M2 sẽ hoạt 
động trong 4 giây (Thời gian phủ định 
—> Giới hạn thời gian) 


Hình 2: Thí dụ về hành động liên tục tác động 


























Khi bước 7 hoạt động, cuộn dây 
của van 3M1 được cấp giá trị 

1 cho đến khi nhận giá trị 0 do 
tác động từ việc kích hoạt của 
bước 11 hoặc nhận giá trị 0 qua 
sự hủy tác động của bước 12. 








Nếu bước 9 hoạt động và thay đổi 
2B1 giá trị từ “0” lên “1⁄,“Teil_i.O“ 
nhận được giá trị “1”. 


15 giây sau khi tác động từ bước 25, 

















7 3MI1: = 1 | 
ˆ 

11 3M1: = o| 

12 3MI: = o] 
bẢ 
442B1 

9 HTeili.O.: = 1 
4‡15s/X25 

25H Máy bơm:= 1 


máy bơm sẽ được mở cho đến một thời 








điểm bị tắt sau đó. 


Hình 3: Thí dụ về hành động lưu trữ tác động 








GRAFCET 





Thí dụ: Thiết bị nâng 
Sơ đồ công nghệ (sơ đồ vị trí) là sơ đồ tổng 
quát sắp xếp các bộ phận được sử dụng và quy 
trình thực hiện: Chi tiết được nâng bằng xi lanh 
đẩy lên 1A1 và được xi lanh 2A1 đẩy sang băng 
tải ở tầng trên. Sau đó cả hai xi lanh rút về vị trí 
ban đầu (Hình 1). 
Có thể mô tả tóm tắt quá trình chuyển động này 
như sau (+ = rút lại,— = đẩy ra): 

1A1+2A1+ 1A1-2A1— 


Xi lanh đẩy 2A1 Hs 





GRAFCET cho phép mô tả bằng nhiều cách khác 
nhau. Trong khi sơ đồ GRAFCET ở Hình 1, trang 
476, mô tả trình tự của thiết bị nâng dựa trên cơ 
cấu chấp hành, GRAFCET trong Hình 2 mô tả sự 
điều khiển bằng khí nén với cơ phận điều khiển 
có hai trạng thái ổn định (lưỡng ổn) tạo ra bằng 
cách sử dụng các hành động tác dụng liên tục. 


Điều kiện khởi động 


Quá trình điều khiển được chia thành 5 bước j 

nối tiếp nhau. Bước khởi động 1 mô tả vị trí ban 

đầu của hệ điều khiển ngay sau khi đóng mạch. : 

Chuyển tiếp giữa các bước là các điều kiện cần sói 

thiết để hệ điều khiển tiếp tục hoạt động, khi 

e_ Công tắc khởi động 1S3 được ấn xuống Xi lanh nâng 

e_ Van chính 0V1 ở vào vị trí đóng mở”a” hà ệc 

e_ Công tắc tiệm tiến khí nén 1B1 được tác động n.. 
từ xi lanh 1A1 chạy vào 


e_ và công tắc tiệm tiến khí nén 2B1 tác động 
từ xi lanh 2A1 


Sơ đồ mạch minh họa chức năng của hệ điều Hình 2: Biểu đồ GRAFCET của thiết bị nâng 
khiển theo kỹ thuật đã chọn, chẳng hạn khí nén, 
và sự liên hệ giữa các phần tử riêng rẽ của hệ 
điều khiển với nhau (Hình 3). Các cấu kiện của sơ 
đồ mạch được bố trí một cách tổng quan không 
theo vị trí mà là tương ứng với chức năng của 
các tầng, chẳng hạn phần nguồn, tín hiệu, liên 
kết, tác chỉnh, và truyền động (từ dưới lên trên). 





























































































na 
M 


= 
— 















































1 S3] 



























































< 








“h 














Ï Ôn tập và đào sâu j 




















1. Sự khác biệt giữa các loại tín hiệu analog, 
nhị phân và số. 

2. Công tắc tiệm cận được phân chia theo 
nguyên lý tác động như thế nào? 








Hình 3: Sơ đồ mạch khí nén của thiết bị nâng 














3. Hãy thiết lập bảng giá trị đầy đủ cho E2 li 
biểu đồ lôgic trong Hình 4. E1 &| AI 
4. Hãy thiết lập biểu đồ GRAFCET với hành I= >i} A2 

















động lưu trữ tác động cho thiết bị nâng 
trong Hình 3. Hình 4: Sơ đồ lôgic 


478 


Điều khiển bằng khí nén 


E2) 004) 10 /02/0./01040)0(0- | 


Khí lực học là môn học về tính chất của các chất khí, đặc biệt là không khí với áp suất cao. Khí lực học 
trước hết bao gồm sự sản xuất khí nén và các ứng dụng trong điều khiển và truyền động máy móc. Hệ 
điều khiển bằng khí nén thường được sử dụng chẳng hạn như để đóng cửa xe lửa và xe buýt, máy đóng 
bao bì, trong các hệ thống xử lý thao tác và dụng cụ lắp ráp. 





6.3.1 Cấu kiện của hệ thống thiết bị khí nén 





Hệ thống thiết bị khí nén thường gồm ba cụm (Hình 1):. 

e_ Sản xuất khí nén với máy nén khí, thiết bị làm nguội, thiết bị sấy, và bình chứa khí nén. 

e_ Xử lý khí nén bao gồm bộ lọc, van điều chỉnh áp suất, bộ châm dầu và van chính. 

e_ Điều khiển khí nén với các loại van dẫn hướng, van khóa, van điều chỉnh dung lượng cũng như xi 
lanh khí nén và động cơ khí nén. 

Các hệ thống khí nén và các phần tử (linh kiện) của chúng được mô tả bằng hình hoặc sơ đồ mạch. Trong 

sơ đồ mạch, các ký hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng, cho phép đơn giản hóa phác thảo, hiểu 

dễ dàng các chức năng, lắp ráp và tìm lỗi đối với các hệ điều khiển bằng khí nén một cách cơ bản và 

được hiểu trên khắp thế giới. 


Biểu thị qua hình ảnh Điều khiển 









Van điều áp 





chính Van dẫn 
hướng 3/2 


@ 






Bộ châm dầu N Xi lanh tác 
KY 


động đơn 


Bộ lọc 










Van dẫn hướng 3/2 Xi lanh tác 


động kép 
Van tiết lưu một 


Xử lý khí nén chiều 





&) 


Van giới hạn áp suất 


Van dẫn hướng 5/2 





Bộ thoát nước ngưng tụ 


Sản xuất khí nén 
Lọc khí hút vào 







“===— na Nước làm 
Động cơ F————————- nuuội 
E‹—— 


ị Bộ làm nguội || 
Sơ đồ mạch 
Zã 


Hình 1: Biểu thị qua hình ảnh và sơ đồ mạch của hệ thống thiết bị khí nén 





479 


Khí nén 








KV 6G. d0 (000 (240 0(0-ÓÔ 





VN; 0/0/9000 )2/-/0040)Ì 


I Đơn vị áp suất và các loại áp suất 

Khi pittông với tiết diện A tác dụng lực F vào một 
lượng không khí đóng kín trong xi lanh, nó sẽ tạo ra 
áp suất trên (áp suất dương hay quá áp) p, (Hình 1). 








Đơn vị áp suất là Pascal (Pa) và Bar (bar): 


N N 
1 Pa= 1——=0.00001 bar; 1 bar = 10—— 
m2 cm? 
Thí dụ: Xi lanh (hình 1) với F = 4 kN, A = 78.5 cm? 
Áp suất trên p, là bao nhiêu? 
F 4000N N 
Lời giải: p =——= =51 =5.1bar 
° A  78.5cm? cm2 





Áp suất trên p, là hiệu giữa áp suất tuyệt đối p .. và 
áp suất khí quyển p.„. Nó có thể dương hoặc âm 
(Hình 2). Áp suất âm, nhỏ hơn áp suất khí quyển 
còn được gọi là áp suất âm hoặc chân không. 


Áp suất dương P,=P¿¡, — Pamụ 





Thí dụ: Máy ép bằng khí nén vận hành với áp suất tuyệt 
đối p...= 7 bar (Hình 3). Nếu áp suất khí quyển p..... = 1 
bar, lực ép sẽ là p, =p,„..-P,„„= 7 bar - 1 bar = 6 bar. Số đo 
trên các áp suất kế thông dụng thường là áp suất dương. 


Sản xuất khí nén 

Khí nén được sản xuất từ máy nén khí kiểu pittông, 
màng cách ly hoặc trục vít (Hình 4). Không khí được 
hút vào qua bộ lọc, nén đến áp suất theo yêu cầu, 
và đi qua bộ làm nguội bên trong bình chứa khí 
nén (Hình 1, Trang 481). Khí nén bị nóng trong giai 
đoạn nén khí, được làm nguội trong bộ làm nguội. 
Nước ngưng tụ được thải ra ngoài. Có thể tạo ra khí 
nén với độ ẩm còn đọng lại rất thấp bằng cách làm 
nguội khí nén đến 4°C (Sấy lạnh). 

Khi áp suất trong bình chứa khí đạt đến tối đa, sẽ 
dừng hút khí nén vào, tắt động cơ truyền động máy 
nén (điều chỉnh tắt) hoặc mở van hút khí nếu động 
cơ truyền động tiếp tục chạy (điều chỉnh giảm tải). 


(6/11(4/7-1/1:di!-No))/)¡ di )1(-N 40)10/ 114 





e_ Chứa và làm nguội không khí 
e_ Xả độ ẩm không khí còn sót lại 
e_ Cân bằng giao động áp suất 





480 


Áp suất dương 
(áp suất trên) p_ —— 






Áp suất 
không khí p„ (Van một chiều) 


Hình 1: Hình thành áp suất 






























9 bar 

ø 

=š 
ke) Á v, 

E Áp suất trong 
> ống hút 
= 

= 
= 1 

ũ 

°S 
< 


aps = 7bar 
apeẹ  =6bar 


Đabs — Đamb 
= Tbar 
20s =0Obar 





Hình 3: Áp suất trong máy ép bằng khí nén 


Van hút Vanápsuất Van hút Van áp suất 














r8. — 1¬ 


Máy nén membran 


Máy nén khí kiểu pittông 





Máy nén trục vít 


Hình 4: Các kiểu máy nén khí 


Xi lanh khí nén 





Phân phối và chuẩn bị khí nén 
Khí nén đuợc dẫn từ bình áp suất qua đường ống 
đến nơi sử dụng (Hình 1). 


D11: (11.117 01À 5/8/1210): 811/38 40181111) 





e Mạng lưới khí nén được tạo thành đường vòng 
khép kín để bảo đảm cho việc cung ứng ngay 
cả trong khi sửa chữa. 

e Tiết diện ống cần phải đủ lớn để bảo đảm tổn 
thất áp suất không quá 0,2 bar. 

e Đường ống dẫn khí phải được đặt với độ dốc 
để thoát nước ngưng tụ. 








Một đơn vị chuẩn bị (đơn vị bảo dưỡng) được đặt 
trước xi lanh và van trong hệ thống điều khiển khí 
nén (Hình 2), gồm bộ lọc khí nén, van điều áp và 
bộ cấp dầu. Bộ lọc khí nén loại bỏ các tạp chất. Van 
điều áp, duy trì áp suất không đổi trong hệ điều 
khiển. Bộ cấp dầu trộn khí nén với các hạt sương 
dầu rất mịn để bôi trơn các bộ phận chuyển động 
và chống gỉ sét. 

Nhiều hệ điều khiển bằng khí nén, thí dụ trong 
công nghiệp máy tính và thực phẩm, đòi hỏi khí 
nén với độ tỉnh khiết cao và không có dầu. Các 
hệ điều khiển khí nén trong những ngành công 
nghiệp này không sử dụng bộ cấp dầu. Trong nhiều 
lĩnh vực ứng dụng khác, khí nén không dầu được 
sử dụng ngày càng nhiều, nhằm tăng chất lượng 
khí nén, để bảo vệ nhân viên và môi trường trước 
khí thải chứa dầu. 





GV G- d9) )(0 (00 (210/00/7100 0 (() lì (2 


M Xi lanh khí nén 

Pittông trong xi lanh khí nén thực hiện chuyển 
động tới và lui. Người ta phân biệt xi lanh tác động 
đơn (một chiều) và xi lanh tác động kép (hai chiều). 
Trong xi lanh tác động đơn (một chiều) khí nén 
chỉ đẩy cần pittông về một hướng (Hình 3), lò xo 
kéo xi lanh trở về vị trí ban đầu. 

Trong xỉ lanh tác động kép (hai chiều), khí nén tác 
động làm cho pittông có thể chuyển động về cả hai 
hướng (Hình 4). Xi lanh được gắn với bộ giảm chấn, 
hãm tỉ pittông tại vị trí cuối hành trình. Khí nén bị 
pittông nén lại không thể thoát qua lỗ lớn ở giữa 
do lỗ này được đệm giảm chấn đóng lại. Khí nén 
phải đi qua khe điều tiết hẹp và qua đó tạo thành 
áp suất ngược. Pittông được hãm lại và di chuyển 
với vận tốc chậm dần đến vị trí cuối. Có thể thay 
đổi vận tốc bằng cách chỉnh kích thước khe hở. 


481 


Bình khí 




















: : ˆXả nước 
Thiết bị chuẩn bị không khí _ ngưng tụ 
(Đơn vị xử lý không khí) 
Hình 1: Phân phối khí nén 
Bộ lọc khí nén Van điều áp Bộ cấp dầu 
| 
n : 
Lõi lọc Nước Lò xo chỉnh Dầu 
ngưng tụ 
Van xã Ký hiệu chuyển mạch —|¡ Q) _ 


























Hình 2: Thiết bị chuẩn bị khí nén 

















Ký hiệu 
chuyển mạch 


Bạc kín pittông 


Pittông 


Hình 3: Xi lanh tác động đơn 


Đệm giảm chấn 






































lầy 




















Van tiết lưu của bộ giảm chấn cuối hành trình 


—T 


có không có 
Giảm chấn cuối hành trình (Giảm chấn ở vị trí cuối) 


Ký hiệu chuyển mạch 
cho xi lanh tác động 
đơn và kép 


Hình 4: Xi lanh tác động kép với bộ giảm chấn có thể điều 
chỉnh được ở những vị trí cuối 


Xi lanh khí nén 





Xi lanh khí nén cũng giống như mọi cấu kiện khác 
trong hệ thống khí nén, được mô tả bằng ký hiệu 
trong các sơ đồ mạch (Hình 3 và 4, Trang 481). 
Có thể xác định vị trí cuối của pittông (quả nén) 
với cảm ứng không tiếp xúc, chẳng hạn như với 
vòng nam châm vĩnh cửu lắp trên pittông và công 
tắc hoạt động không tiếp xúc gắn trên ống xi lanh 
(ống ben) (Hình 3, Trang 471). Khi pittông đi dưới 
công tắc này, mạch tiếp xúc sẽ khép kín, do đó sẽ 
phát ra tín hiệu điện tương ứng. Trạng thái chuyển 
mạch của công tắc được hiển thị bằng diode. 

Xi lanh không có tỉ pittông 

Xi lanh khí nén được sản xuất với loại xi lanh có tỉ 
và xi lanh không tỉ pittông. 

Xi lanh không tỉ chiếm ít không gian hơn xi lanh 
có ti (Hình 1). Ở xi lanh không ti với truyền động 
trực tiếp, pittông được nối với cầu truyền lực đi 
qua khe trong thân xi lanh (Hình 2). Rãnh trong 
ống xi lanh được bít kín bởi một băng kim loại 
và băng thứ hai bảo vệ chống lại ô nhiễm từ bên 
ngoài. Đối với các loại kết cấu khác, một sợi dây 
hoặc một băng lắp chặt với pittông được dẫn qua 
nắp xi lanh và đảo hướng (Hình 2). Trong tất cả 
các loại kết cấu, bộ phận kéo được sử dụng làm 
con trượt chạy trên ống xi lanh và có thể chịu tải 
được qua các lực. 


Các lực của pittông trong xỉ lanh 

Lực có tác dụng của pittông F là hiệu số giữa lực 
pittông lý thuyết F,, = p,. A và lực ma sát F, tác 
động tại pittông và ống dẫn ti pittông (Hình 3). 


Lực ma sát ảnh hưởng đến hiệu suất z của xi lanh. 





Lực tác động |F=.=Ín, 
(lực có tác dụng) của cần F=Fu. 
F=p,.A.” 








Lực tác động trong xi lanh có cần một phía khi đi 
vào sẽ nhỏ hơn lúc đi ra do diện tích tác động của 
pittông trừ đi tiết diện của cần. 

Thí dụ: Xi lanh khí nén (Hình 4) 

Lực tác động của cần khi đi ra: 





F=p,.A. 
N 7. (10 cm)? 

=60—.p .09=4241N 
cm2 4 


Lực tác động của cần khi trở về: 





F=p,.A.i 
N 7. (102T— 2.52)cm2 

=60 .p .0.85 =3755N 
cm2 4 


Không gian cần thiết 
Hành trình 


Không gian cần thiết 
Hành trình 














Xi lanh không có tỉ 
pittông 


Xi lanh với tỉ 
pittông 


Hình 1: Không gian cần thiết cho xỉ lanh 


Bộ phận kéo (Con trượt) 


Băng che 
Cầu truyền lực 








Ống xí lanh 


Pittông Băng làm kín 


Truyền động trực tiếp của con trượt qua cầu truyền lực 


Băng kéo 


Bộ phận cùng kéo theo 





Pittông Ống xi lanh Ròng rọc (puli) 


đảo hướng 
Truyền động gián tiếp của con trượt bằng băng kéo 


Hình 2: Các loại xi lanh không có tỉ 


Lực pittông Lực ma sát 


lý thuyết 


Lực tác động Diện tích tác động 
của pittông _ của pittông 





Đẹ 








Hình 4: Lực pittông lúc đi ra và trở về 


482 


Động cơ khí nén 





I Động cơ khí nén 

Động cơ khí nén truyền động các thiết bị như 
máy vặn vít, máy mài cầm tay, thiết bị nâng và 
các máy móc khác hoạt động bằng chuyển động 
quay. Chúng được sản xuất theo động cơ dạng 
lá, động cơ pittông và động cơ bánh răng. Động 
cơ khí nén dạng lá có cấu tạo gồm vỏ ngoài với lỗ 
khoan hình trụ và rôto cùng với các lá chia buồng 
làm việc hình lưỡi liềm thành nhiều khoang áp 
suất (Hình 1). Khí nén được dẫn qua bộ phận nạp 
khí làm quay rôto nằm lệch tâm qua các tấm lá 
trượt trong các khe xuyên tâm. Do các khoang áp 
suất lớn dần lên khi quay, khí nén dẫn ra và thoát 
qua lỗ ra ngoài. Mômen quay do động cơ cung 
cấp phụ thuộc vào áp suất không khí và bề mặt 
chịu tác động va chạm của các tấm lá. Động cơ khí 
nén hai chiều quay có 2 đầu đấu nối với khí nén, 
mỗi đầu dùng cho một chiều quay của động cơ và 
có thể đổi chiều quay thông qua van dẫn hướng 
4/2 hoạt động tùy theo đầu nối nào được tiếp khí. 


Động cơ khí nén kiểu lá 


cho hai chiều quay 


cho một chiều quay 


_Khí thải ra 





: Vỏ máy 
Cung cấp khí nén 


Cung cấp khí nén 


“ 


Ký hiệu của động cơ khí nén 


Ắ 


Hình 1: Động cơ khí nén kiểu lá 


Động cơ điều 
chỉnh được với 
hai chiều quay 


Động cơ có vận 
tốc cố định với 
một chiều quay 


Thí dụ về ứng dụng các phần tử hoạt động bằng khí nén 

Trong máy gia công và lắp ráp tự động (Hình 2), xi lanh tác động kép (hai chiều) 1A1 được sử dụng để 
đẩy và giữ hộp vỏ rơi từ máng trữ. Tiếp theo là các ống lót được chuyển đến bằng băng tải rung và được 
xi lanh tác động đơn 2A1 ép vào hộp vỏ. Sau đó lỗ còn thiếu bên thành vỏ được khoan bằng một trục 
khoan (với chuyển động) dẫn tiến. Chuyển động dẫn tiến của mũi khoan do xỉ lanh khí nén tác động 
kép 3A1 thực hiện, truyền động quay do động cơ khí nén kiểu lá. Xi lanh nằm ngang 4A1 phía sau vị 
trí kẹp đẩy chỉ tiết đã hoàn tất ra khỏi máy. Có thể sử dụng biểu đồ GRAFCET (Trang 476) để biểu thị các 


bước điều khiển này. 









Máng trữ 
với chỉ tiết 
rơi tự do 


Hộp vỏ 


Xi lanh tác động kép 1A1 để cấp 
chỉ tiết và kẹp chặt 





























Hình 2: Máy lắp ráp và gia công tự động 


483 


Chi tiết đã hoàn tất 


Nụ 


Xi lanh tác động kép 4A1 để đẩy ra 
(không trình bày ở đây) 


Xi lanh tác động đơn 2A1 
để ép ống khoen 


Ống lót từ băng tải rung 


Trục khoan 
dẫn tiến 3A1 

















Cái chặn với đuối khoan 


Van dẫn 





6.3.2.3 Van 


Có thể phân loại van theo chức năng của chúng, 
chẳng hạn như van dẫn, van chặn, van lưu lượng, 
van áp suất. 


Van dẫn 


Van dẫn (còn gọi là van dẫn hướng, đảo chiêu, 
hành trình, phân phối, phân bổ, chia dòng, nhiều 
lối, nhiều cổng) xác định các bước khởi động, 
dừng, và chiều dòng chảy của khí nén. Chúng 
điều khiển sự chuyển động của xi lanh, động cơ 
khí nén, các vị trí đóng mở của các van dẫn khác. 
Chức năng (Hình 1). Có thể tạo ra các nối kết, 
đường ổi khác nhau giữa các đầu nối của van 
dẫn thông qua dịch chuyển của pittông điều 
khiển bên trong van. Tại vị trí chuyển mạch (vị 
trí đóng - mở) (a) khí nén được dẫn từ đầu nối 
1 đến đường làm việc bên trái 4. Pittông của xi 
lanh chạy ra, không khí bị pittông ép lại trong 
buồng xi lanh bên phải thoát qua đường làm 
việc 2 của van dẫn đến vị trí xả 3. 

Trong vị trí chuyển mạch (b) của van dẫn, khí nén 
lưu thông từ 1 đến 2 và từ đó vào buồng xi lanh 
bên phải. Không khí bị đẩy ra từ buồng xi lanh 
bên trái thoát ra từ 4 đến 5. Pittông chạy vào. 
Cách gọi. Van dẫn được gọi theo số lượng đấu 
nối và số lượng vị trí đóng mở của chúng. Van 
dẫn trong Hình 1 có 5 đấu nối (1, 2, 3, 4, 5) và 2 
vị trí đóng mở (a và b). Vì thế chúng được gọi là 
van dẫn 5/2. 

Ký hiệu. Van dẫn được mô tả bằng ký hiệu chuẩn 
(Hình 2), là các ô chữ nhật đặt cạnh nhau, các 
đấu nối và các thao tác. Mỗi hình chữ nhật diễn 
tả một vị trí tác động (đóng mở). Các đường đấu 
nối được dẫn ra từ hình chữ nhật biểu thị trạng 
thái nghỉ. 

Các loại thao tác. Van dẫn có thể đóng mở bằng 
tay, chân, cơ, điện từ, áp suất, hoặc kết hợp từ hai 
kiểu thao tác (Hình 3). Ký hiệu của thao tác được 
vẽ ở bên trái hoặc bên phải hình chữ nhật của 
ký hiệu đóng mở. Thao tác bên trái tác động vị 
trí đóng mở bên trái, thao tác bên phải tác động 
vị trí đóng mở bên phải của van dẫn (Hình 2). 
Tên gọi (ký hiệu) các đấu nối. Các đấu nối áp 
suất, không khí thoát và các đường làm việc 
trong van dẫn khí nén được diễn tả bằng số 
(Hình 1), ngược lại trong van dẫn thủy lực được 
diễn tả bằng ký tự (Trang 500, Hình 2 và 3). 






Đấu nối áp suất (Mối nối có áp) 


Vị trí chuyển mạch (a) 
42 


B513 


Đường ống 
dẫn làm việc 


Biểu tượng 
4 2 4L 2 


KI NỊh/ 


513 






Vị trí chuyển mạch (b) 


Ký hiệu mạch 


Hình 1: Mô tả van dẫn hướng 





Van dẫn 2/2, tác động bằng 
nút nhấn với lò xo kéo về 


Van dẫn 3/2, tác động bằng 
đòn bẩy với khấc (rãnh, ngấn, 
móc, vấu) 


Van dẫn 2/2, tác động bằng 
nút nhấn với lò xo kéo về 


Van dẫn 5/3, tác động 
hai phía bằng áp suất và 
chỉnh tâm bằng lò xo 


Hình 2: Ký hiệu chuyển mạch của van dẫn 




















Bằng tay, bằng chân Bằng cơ 
|) Tổng quát =...- Tổng quát 
“q]Ị Nút nhấn W Lò xo 
` Chốt đẩy con lăn 
=m Đòn bẫy œ&l | (trục lăn, cam lăn) 
Đòn bẩy lăn, 
TH] me Z5 một hướng 
: thao tác 
Bằng áp suất Bằng điện 
bị Điện từ 
-+> 1Ì Trực tiếp 
Thao tác 2 bậc 
: mỊ | gián tiếp qua bước Điện từ và 
điều khiển trước LEE]_- khí nén điều 
khiển trước 


Hình 3: Các loại thao tác van 


484 








Điều khiển trực tiếp với van dẫn. Trong các máy 
không tự động, xi lanh khí nén và động cơ được 
khởi động “trực tiếp” bằng tay hoặc bằng bàn đạp. 
Thí dụ, trong máy vặn vít bằng khí nén, van dẫn 
3/2 gắn trong máy, chuyển mạch bằng nút nhấn 
(Hình 1). Tại vị trí chuyển mạch “a7 động cơ khí 
nén được cấp khí. Trục chính quay. Khi tác động 
lên đòn bẩy của van được nhả ra, lò xo đẩy van 
đến vị trí “b, dòng khí nén cung cấp cho động 
cơ bị ngắt. 

Điều khiển gián tiếp với van dẫn. Khi yêu cầu xi 
lanh chuyển động tự động, van dẫn dùng để điều 
khiển xi lanh sẽ không còn được thực hiện bằng 
tay. Sự điều khiển đảo chiều được thực hiện bằng 
tín hiệu từ van dẫn khác hoặc bằng cảm biến. Thí 
dụ, xi lanh dùng để ép chốt tự chạy trở về lại tại vị 
trí cuối khi tác động vào van dẫn 3/2 152 (Hình 2). 
I Van chặn (van khóa). Van chặn ngăn dòng khí 
nén ở một hướng. Bộ phận dùng để chặn trong 
van bị khí nén đẩy thế nào để một đường thoát 
khí luôn luôn bị khóa lại. 

Van một chiều. Cho khí nén lưu thông từ A đến 
B nhưng đóng dòng từ B đến A (Hình 3). 

Van chuyển đổi. Có hai đấu nối có thể luân phiên 
đóng mở P1 và P2, và một cổng ra A (Hình 4). 
Khi cổng vào P1 hoặc cổng vào P2 được cấp khí 
nén, bộ phận đóng trong van đóng kín cổng vào 
không bị tác động và khí nén lưu thông đến đấu 
nối A. Van chuyển đổi tác động như cổng lôgic 
HOẶC (liên kết HOẶC). 

Thí dụ như van chuyển đổi điều khiển một xi lanh 
tác động hai chiều (kép) từ hai vị trí khác nhau 
(Hình 5). 


Đấu nối —Ñ Đầu ra của 
khí nén khí nén 
Hình 1: Điều khiển trực tiếp của một động cơ khí nén 

















152 
I 





















































sc`N 





Hình 3: Van một chiều Hình 4: Van chuyển đổi 
(đảo chiều) 


Xi lanh với pittông không có tỉ (Ben không tỉ) 1A1 tác động cửa trượt vào buồng làm việc của máy tiện. 
Với hai van dẫn 151 hoặc 152, van 1V3 được chuyển đến đến vị trí tác động “a” và qua đó cửa trượt được 


mở. Với các van 153 hoặc 154 cửa sẽ đóng lại. 


Xi lanh với pittông không có ti (Ben không ti) 


1S11S3 





Hình 5: Điều khiển cửa trượt từ hai vị trí 
















































































485 





Van xả gió nhanh. Được lắp đặt trực tiếp trên 
xi lanh, dẫn khí thoát ra khỏi xi lanh khi trở về 
không qua van dẫn mà là thoát thẳng ra ngoài 
trời (Hình 1). Do hành trình ngắn hơn khiến ma 
sát của dòng khí xả nhỏ hơn làm tăng vận tốc trở 
về của tỉ pittông. 

Thí dụ như van xả gió nhanh gắn trên bộ ly hợp 
hoạt động bằng khí nén, loại van này đòi hỏi đáp 
ứng rất nhanh. 

Van áp suất kép. Có hai đầu vào P1, P2 và một 
đầu ra A (Hình 2). Khi chỉ có một trong hai đầu 
vào bị khí nén tác động, thiết bị khóa van sẽ đóng 
kết nối đến đầu ra A. Chỉ khi có khí nén đồng thời 
tại đầu vào P1 và P2 thì mới có dòng khí nén dẫn 
đến đầu ra A. Van áp suất kép kết nối hai tín hiệu 
đầu vào với một tín hiệu đầu ra (cổng lô gic VÀ/ 
liên kết VÀ). 

Thí dụ: chúng được sử dụng trong hệ điều khiển 
thao tác bằng hai tay cùng lúc và các mạch an 
toàn (Hình 3). Xi lanh 1A1 của máy ép chỉ chạy 
ra khi lưới bảo vệ đóng lại và van dẫn 153 được 
tác động và van khởi động 151 được tác động 
(nhấn). Trong điều khiển hai tay ở các máy móc 
dễ gây tai nạn, tín hiệu phải được phát ra khi hai 
tay tác động đồng thời và tín hiệu phải được xóa 
hoàn toàn sau mỗi hành trình của xi lanh. 


Van điều chỉnh dung lượng 

(Van lưu lượng) 
Với van lưu lượng, trị số của dòng khí nén chảy 
qua ống được điều chỉnh. Có hai loại: van tiết lưu 
và van tiết lưu tác động một chiều. Có thể lắp trên 
đường ống đến xi lanh (van tiết lưu cấp khí) hoặc 
đi ra khỏi xi lanh (van tiết lưu xả khi). 
Van tiết lưu (Vít chỉnh lưu) có một lỗ mở hoặc 
khe hẹp (tiết lưu) cố định hoặc điều chỉnh được, 
ảnh hưởng lên lưu lượng của khí nén (Hình 4) 
Van tiết lưu tác động một chiều cho dòng khí 
nén lưu thông tự do theo một chiều và lưu lượng 
được tiết lưu theo chiều ngược lại (Hình 5). Van 
tiết lưu tác động một chiều thường được lắp trên 
đường ống làm việc phía tỉ pittông, khi cần điều 
chỉnh vận tốc dãn ra của pittông (tiết lưu khí 
xả). Do lực cản của van tiết lưu làm tăng áp suất 
khí xả, pittông được hãm lại và qua đó chạy đều 
và êm hơn. 
Van tiết lưu do đó có thể được ứng dụng trong 
tay cầm khí nén của rô bốt để điều chỉnh vận tốc 
chuyển mạch (Hình 6). 











Phần tử đóng PÍ 'I—n| 
(cơ phận chặn/khóa) 
Hình 2: Van áp suất kép 



























































Hình 3: Cổng lôgic VÀ (Liên kết VÀ) 






Van tiết lưu không 


Vít tiết lưu _ 
điều chỉnh được 5 


Phần tử đóng 


Van tiết lưu điều I1] lR 
chỉnh được Ký hiệu 


chuyển mặc 
=> Dòng chảy tự do 
<‡— Dòng chảy tiết lưu 


_— 


Hình 4:Van tiếtlưu Hình 5:Van tiết lưu tác động một chiều 


Tiết lưu tại đấu nối 


Hình 6: Tay gắp khí nén với tiết lưu 


Van áp suất 





Van áp suất 

Van giới hạn áp suất bảo đảm cho bình chứa khí 
nén, ống dẫn và các cấu kiện tránh áp suất quá 
giới hạn cho phép (Hình 1). Van này đóng trong 
trạng thái tĩnh (vị trí nghỉ). Bộ phận khóa xả gió 
ra ngoài khi lực khí nén lớn hơn lực lò xo đã được 
chỉnh trước của bộ phận khóa. 

Van điều chỉnh áp suất (van điều áp) duy trì áp 
suất trong hệ thống khí nén theo giá trị xác định, 
mở trong trạng thái tĩnh (vị trí nghỉ). Áp suất được 
điều chỉnh bằng màng chắn, áp suất làm việc tác 
động phía trên và lực của lò xo điều chỉnh tác động 
phía dưới lên màng (Hình 2). Khi áp suất giảm do 
không khí tràn vào xi lanh thì lò xo ép lên màng và 
chốt ép đẩy đĩa van lên phía trên. Qua đó khí nén 
có thể đi vào ống dẫn qua khe vòng tròn cho đến 
khi áp suất làm việc tăng dần, ép màng trở về vị trí 
ban đầu. Ngược lại, nếu áp suất không khí trong 
ống dẫn tăng, thí dụ do tăng nhiệt độ, màng sẽ bị 
nâng lên, không khí có thể từ ống dẫn đi qua lỗ 
xả trong thân van thoát ra ngoài trời. 


(SE 42/-1di00)( Nai 0 9 A000 108 40) (1-0) 





Điều khiển bằng khí nén được sử dụng rộng rãi 
do kỹ thuật khí nén có các ưu điểm và nhờ vào 
sự tương tác với các thành phần điện và điện tử 
(Trang 491). 


1 c|[ 1/1 Na 8 29/44/)1/1044/1 0/1.) 


Ký hiệu đóng mở (ký 
hiệu chuyển mạch) 


Bình khí nén với đồng 
hồ áp lực (áp kế) và 
van giới hạn áp suất 






Phân tử ” 
đóng 





Hình 1: Van giới hạn áp suất 
Đĩa van Khe vòng 


Khí nén không 
điều chỉnh 


Khí nén được 
điều chỉnh 


==-.-. 





e_ Điều chỉnh vô cấp lực và vận tốc xi lanh một 
cách liên tục. 

e Xi lanh và động cơ khí nén có thể đạt được vận 
tốc và số vòng quay cao. 

e_ Các thiết bị khí nén có thể chịu tải cao đến khi 
dừng mà không bị hư hỏng. 

e_ Khí nén có thể chứa trong bình. 


e_ Không thể đạt được lực xi lanh lớn do áp suất 


làm việc thường không quá 10 bar. 


e Pittông không thể đạt được vận tốc đều (do đặc 


tính chịu nén của không khi). 


e . Nếu không có cữ chặn cố định, xi lanh không thể 


chạy đến vị trí chính xác theo yêu cầu. 


e_ Khí xả gây ra tiếng ồn. 








1. Hãy nêu các ưu điểm của kỹ thuật khí nén? 

2. Hãy nêu các yêu cầu chính đối với mạng lưới 
phân phối khí nén? 

3. Vì sao người ta cần các thiết bị chuẩn bị, xử 
lý khí nén? 

4. Khí nén không dầu được sử dụng trong các 
ứng dụng điều khiển nào? 

5. Hãy nêu các ưu điểm của loại xi lanh không tỉ? 

6. Vận tốc xi lanh được điều chỉnh bằng các cấu 

| kiện nào? 


7. . Hãy vẽ ký hiệu van hành trình 5/3, trong đó tại 
vị trí giữa tất cả đấu nối đều đóng và được tác 
động từ một đòn bẩy? 

8. Tín hiệu liên kết nào phù hợp với van chuyển 
đổi? 

9. Tại sao mô tả chức năng của van áp suất kép 
như “liên kết VÀ” (hàm lôgic VÀ)? 

10. Van giới hạn áp suất và van điều chỉnh áp suất 
có những nhiệm vụ nào? 





487 





Sơ đồ mạch 





6.3.3. Sơ đồ mạch của hệ điều khiển bằng khí nén 





§ Cấu tạo của sơ đồ mạch 

Hệ thống điều khiển khí nén được chia thành nhiều mạch (Hình 1). Sơ đồ mạch bao gồm các cấu kiện có 
chức năng liên quan chặt chẽ với nhau. Trong mỗi sơ đồ mạch các cấu kiện được bố trí và mô tả từ dưới 
lên trên theo hướng của dòng năng lượng. 


Sơ đồ mạch 1 
1A1 


Sơ đồ mạch 2 

















252 















































Truyền động 
(cơ cấu chấp hành) 

































Van (bộ xử lý) 























































Bộ phát tín hiệu 
(cảm biến) 



















































Hình 1: Kết cấu sơ đồ mạch khí nén qua thí dụ của một thiết bị nâng 


Ký hiệu của cấu kiện 


Thí dụ về một mã khóa nhận dạng 








Ký hiệu của các phần tử trong sơ đồ mạch được 
quy định theo khóa trong tiêu chuẩn DỊN ISO 
1219-2. Ký hiệu đầy đủ của một cấu kiện bao gồm 
4 phần chính (Hình 2): 

e_ Số của hệ thống (thiết bị, máy) 

e_ Số sơ đồ mạch trong hệ thống 

e_ Mẫu tự nhận dạng (chữ cái mã) của cấu kiện 





3 











1 





























= 





S 
hệ thống đ 


ố Số sơ 
lồ mạch 


S 2 
Mẫu tự nhận dạng Số của 
của cấu kiện cấu kiện 


Hình 2: Mã khóa nhận dạng 


Bảng 1: Mẫu tự nhận dạng cho cấu kiện 























(Bảng 1) RE AE : 
e Số của cấu kiện A _ | Truyền động, cơ cấu chấp hành (xi lanh...) 
Có thể không cần ghi số hệ thống khi sơ đồ mạch M_ | Động cơ truyền động (động cơ điện) 
rõ ràng thuộc về một thiết bị hoặc một máy cụ thể. P. | Bơm và máy nén khí 
Số của cấu kiện là số thứ tự (số đếm) của phần tử KT Phần tỉ tín hiệu (van dân 3/2) 
cùng loại trong một mạch. Đối với thiết bị phát P TH. 
tín hiệu ghi nhận vị trí cuối hành trình của một xi “7...1... 
lanh, thì số đếm”1”là vị trí cuối phía sau và số đếm Z | Các phần tử khác (áp kế, bộ lọc...) 


“2” là vị trí cuối phía trước của tỉ pittông. 


Thí dụ về ký hiệu của các cấu kiện trong sơ đồ mạch: 























Ký hiệu | Số sơ đồ mạch|_ Loại cấu kiện | Số đếm Ghi chú 
2A1 2 Xi lanh 1 Số đếm có thể bỏ khi chỉ có 1 xi lanh trong sơ đồ mạch 
1V1 1 Van 1 Số“1”“thường được dành riêng cho van tác chỉnh của xi lanh 
251 2 Bộ phát tín hiệu 1 Số“1” cho vị trí cuối phía sau của tỉ pittông (không chuẩn hóa) 
252 2 Bộ phát tín hiệu ) Số“2” cho vị trí cuối phía trước của tỉ pittông (không chuẩn hóa) 
153 1 Bộ phát tín hiệu 3 Van khởi động, số “3” do đã dùng các số “1” và “2” 
0Z1 (0) Đơn vị bảo dưỡng 1 “0“mô tả các cấu kiện trước sơ đồ mạch 

















488 





Điều khiển khí nén 





BE XI I0, 00/10104/)/10/0103/)0(/0104,00,-, 





Hệ thống chuyển tải thùng 

Trên một băng tải các thùng chứa đi đến cần được 
nâng lên từng chiếc một và chuyển sang băng tải 
thứ hai (Hình 1). 

Các thùng chứa đến từ băng tải phía dưới bị xi 
lanh chặn 1A1 giữ lại. Sau khi phát ra tín hiệu khởi 
động 153, xi lanh chặn rút xuống và thùng được 
đưa vào bệ nâng. Tại đây sẽ phát động tín hiệu 
2S3. Xi lanh 1A1 lại chạy lên vị trí chặn, xi lanh 
nâng 2A1 nâng thùng lên. Tại vị trí cuối sẽ tác 
động xi lanh đẩy 3A1, và đẩy thùng vào băng tải 


Xi lanh đẩy 3A1 Thành phần phát 
tín hiệu 254 








Thành phần phát 
tín hiệu 252 





Thành phần phát 
tín hiệu 253 

















phía trên. Sau đó cả hai xi lanh 2A1 và 3A1 chạy Đường lăn `. 
trở về. Chu kỳ hoạt động kết thúc. 000011602 0000 Su 
GRAFCET (Hình 2). Quá trình chuyển động của TỚnN 
xi lanh có thể mô tả một cách tổng quan bằng vn Bà 
mua) VIẠNG Xin) Xi lanh chặn 1A1 Xi lanh nâng 2A1 
Trong phần cấu trúc người ta có thể đọc được - ¬ ¬ Tu. 
từng bước điều khiển. Chúng được thay đổi luân — Pình1:5ø đổ công nghệ của hệ thống chuyển tải 
phiên bởi các chuyển tiếp. 
Trong phần tác động, mỗi bước của quá trình mô Vị trí ban đầu 
tả một hoặc nhiều hành động được ghi trong ô nổ 
chữ nhật. Không cần mô tả quá trình chạy vào của : I xinh đạn 
xi lanh đẩy 3A1, do ngay sau khi hoàn tất sự vận - 12 | chạy vào - 
chuyển (Điều kiện chuyển tiếp 4) với 254, xi lanh 
3A1 lập tức chạy vào vì cùng sử dụng một phần | Xi lanh chặn 
tử tác chỉnh ổn định đơn 3V1. PHẾ: - 
Sơ đồ mạch (Hình 3). Sơ đồ mạch minh họa sự Ki ều 
liên kết của tất cả các phần tử trong hệ điều khiển. 
Do các phần tử được mô tả bằng các ký hiệu cho sói 
nên quá trình điều khiển chỉ có thể theo dõi bằng 4 + 2§4 
cách suy nghĩ một cách có hệ thống. Muốn “đọc” | | -12 nh” nâng 
được sơ đồ mạch phải học và thực hành. Chỉ như lo ai 
thế mới có thể hiểu cách cấu tạo và ứng dụng 
đúng các chức năng trong hệ điều khiển. Hình 2: Biểu đồ GRAFCET cho trình tự vận hành ở hệ thống 
chuyển tải 
Chặn Nâng Đẩy 











252 


















































































































































Hình 3: Sơ đồ mạch khí nén của hệ thống chuyển tải 


489 


Điều khiển bằng khí nén 





I Cấp chỉ tiết cho hệ thống làm sạch 
Sơ đồ công nghệ (Hình 1) và mô tả chức năng 
Chỉ tiết được tẩy mỡ trong bể làm sạch trước khi 
mạ. Chỉ tiết được đặt trong giỏ treo trên thiết bị 
nâng dạng cổng. Sau khi phát tín hiệu khởi động, 
xi lanh 1A1 chuyển giỏ đến bể làm sạch. Tại đây 
giỏ được xi lanh 2A1 thả xuống bể và kéo trở lên. 
Sau đó giỏ di chuyển trở về vị trí ban đầu. 
Mô tả trình tự vận hành với cách viết theo nhóm: 
[1A1+2A1+] [2A1 - 1A1 -] 

Nhóm điều khiển I Nhóm điều khiển II 
Tại điểm chuyển tiếp từ nhóm I đến nhóm II có 
cùng một cơ cấu chấp hành 2A1 với phần tử điều 
khiển ổn định kép (van xung). Tại đây sẽ xảy ra sự 
trùng lặp tín hiệu của xung 14 và xung 12. Điều 
tương tự cũng sẽ xảy ra cho van xung của xi lanh 
1A1. Sự khởi đầu mới sẽ không thể xảy ra, do tín 
hiệu từ 2B1 luôn luôn ở vị trí ban đầu. 
Sơ đồ mạch (Hình 2) và biểu đồ GRAFCET (Hình 
3). Tín hiệu của cảm biến tiệm cận khí nén 1B2 
khởi động chuyển động đi xuống của xi lanh, tín 
hiệu này không được phép tiếp tục tồn tại khi xi 
lanh 2A1 phải đi lên trở lại, nếu không, hai tín hiệu 
sẽ hiện hữu tại phần tử tác chỉnh 2V2 (= tín hiệu 
trùng lặp). Vì thế van 2V1 được trang bị chức năng 
thời gian để đóng lại sau 1 giây (Trang 492). Sự 
trùng lặp tín hiệu thứ hai (bước cuối cùng và khởi 
động mới) cũng được tránh bằng chức năng thời 
gian (bộ định thời) 1V1. 
Điều khiển nối tầng (điều khiển trước - sau, 
điều khiển liên tiếp) (Hình 4). Một phương pháp 
hữu hiệu nhằm tránh sự trùng lặp tín hiệu trong 
điều khiển khí nén khi sử dụng van xung là sử 
dụng van chuyển đổi 0V1, cung cấp áp suất cho cả 
hai nhánh điều khiển I và II tại thời điểm xác định, 
do đó chỉ có những phần tử tín hiệu cần thiết của 
quá trình mới được cấp khí nén. Các phần tử tín 
hiệu khác không nhận được năng lượng. 


| 








— 


Vị trí ban đầu 








= 

| 

| 
= 
œ 
G 

* 
= 
œ 
= 





- 14 Xi lanh 1A1 về phía phải 


s 





® 
Ị 
ị 
` 
ø 
M 








V1 - 14| Xi lanh nhúng 2A1 hạ xuống 


te 
bã 
1" 
Bộ 





(3) 


| 

| 
» 
œ 
» 





- 12 Xi lanh nhúng 2A1 rút lên 


Đ> 
") 
= 























(4) — 2B1 
3 — 1V1 - 13 Xi lanh 1A1 về phía trái 
(B5) — 1B1 














Hình 3: Biểu đồ GRAFCET thiết bị làm sạch 


Xi lanh không cần (ben không ti) 1A1 
1B1 1B2 













Xi lanh nhúng 
giỏ 2A1 






Giỏ với chỉ tiết 












































Bể làm sạch 





< 


Hình 1: Sơ đồ công nghệ cho cần cẩu nạp chỉ tiết của một 
thiết bị làm sạch 











































































































































































































































































































1B1 | [1B2 2B1] [2B2 
T“n 
1A1] [—E 2A1 l= 
1V2 2V2 
4] |2 4] |2 
14 12 14 12 
HÀ H đf-----~—¬3 =—Ð|A Hị “4Ìd£—: 
I ï ° 
| 5 3 *{a 1l 
| 1 Ỉ I 1 | 
I l Ị I 
| | | 
1V1 l2 2V1 2 ' 
Fc ⁄ "ca :ISSC ° X ] 1 
1B1]I =¬" Ụ 
10 10 Ị 
1. [mien |flsmg || - 
In AI |IE KnNg — ... Ị 
1ỊY3 Ị 1 Ị 1 l 
¡.= HÌ I = ¬) Ï 
1S3 282] 
2 2 2 2k 
œ® 2p1| I1 [ngs2I mi: Ï^ mÌỈ;IA 
Hỳa 1ÌŸ3 TIỶa TÌŸ3 
È—+ + + + + 























Hình 2: Điều khiển van dẫn hướng với đòn bẩy lăn 








[iB1|[IB2 2B1|[2B2 
BE: TESU 


1A1 ": 2A1 = 



































































































































































































































1V1 2V1 
TH 0212 —_ 212 
rPỊ\ Í ===. ... 1... .-... —Đ|\{ ¬ 
l 5Ÿ|Ÿ3 2| 1B2] 2| sV[Ýs l 
Ị 2BT Lợi JA}" ml R VU | 
THUIS]: NƯNG: I9 8k: ung 
2A1+) Hộ 601151. HAI _ 
0V1Ì„| [› 1A1-) 
14 12 
Gan 
2I ai 
T“n 1 
DIRND 287] tøÏ.lÀJ* 
1ÌY3 TY: 
ïS3 
2 
©l,IÀb 
1|Ý3 
— 


Hình 4: Điều khiển nối tầng cho thiết bị làm sạch 


490 


Điều khiển bằng điện - khí nén 





GEN. 2)I114/)1/00/2/0014/)0/1-, 





Trong điều khiển điện - khí nén, phần điều khiển 
được thực hiện bằng các linh kiện điện (công 
tắc, cảm biến, rơ le, cuộn dây từ) hoặc mạch điện 
(mạch nối tiếp hay mạch song song), phần công 
suất do các phần tử khí nén đảm nhận (thành 
phần tác chỉnh, cơ cấu chấp hành). 


Chày dập  Mặtdán 





I Điều khiển điện - khí nén của gá dán các 
bộ phận bằng nhựa 

Nhiệm vụ. Hai phần tử chất dẻo nhiệt được dán 

lại với nhau bằng bộ chày dập, được xi lanh tác 

động kép ép lên các phần được kẹp sẵn. (Hình 1). 





Thời gian dán được điều chỉnh thông qua rơ le 
định thời và có thể thay đổi theo yêu cầu. Bóng 
đèn màu vàng cam sẽ sáng trong khi ép. 

















Cảm biến tiệm cận theo phương pháp cảm ứng 
từ được gắn trên thân xi lanh để kiểm tra cho cả 
hai vị trí đầu và cuối (Trang 471, Hình 3). 

Để diễn tả quy trình hệ thống này cần sử dụng 
biểu đồ GRAFCET cho thiết kế sơ đồ mạch khí 
nén, sơ đồ mạch điện để điều khiển theo chương 
trình bằng cách nối điện (điều khiển bằng rơ le) 
cũng như một danh mục vị trí kẹp nối (Trang 
510). 

Ở biểu đồ GRAFCET (Hình 2), các thao tác lưu 
lại không được sử dụng. Trong bước 3, thao tác 
1A2 sẽ hoạt động 5 giây sau khi kích hoạt biến 
số bước X3. Sự mô tả tương ứng với một độ kéo 
trễ (Bảng 1, Trang 492). Tham số X3 sau đó không 
còn xuất hiện trong sơ đồ mạch nữa. Bộ ngắt K2 
mắc trong đường dòng điện 5 sẽ đảm nhận chức 
năng này (Hình 3). 

Mô tả điều khiển lập trình kết nối. Rơ le K1 
được kéo vào do ấn nút nhấn bằng tay 51, khi 
chày đóng dấu ở vị trí cuối phía sau (1B1). 






































Qua công tắc của rơ le K1 trong đường dòng điện 
6, nam châm 1M1 nhận được điện áp. Van xung 
khí nén 5/2 1V1 trong mạch khí nén bật sang vị 
trí “a” Pittông của xi lanh 1A1 chạy giảm tốc và 
đến vị trí cuối phía trước nhờ chức năng lưu ổn 
định kép của van xung 1V1. Tại vị trí cuối, cảm 
biến 1B2 được tác động. Qua đó đường dòng Hình 3: Sơ đồ mạch của gá dán 
điện 4 của rơ le K2 sẽ đóng lại, rơ le K1 hút vào. 


Hai công tắc của nó đóng các đường dòng điện 5 và 7. Rơ le định thời K3 bắt đầu hoạt động và đèn P1 
bật sáng. Sau một thời gian đã được chỉnh trước t = 5 giây, sẽ đóng K3 trong đường dòng điện 8. Van từ 
1M2 nhận được điện áp. Van hành trình 5/2 chuyển sang vị trí “b7 pittông rút trở lại. Qua đó cảm biến 
1B2 ngừng, rơ le K2 ngắt và đèn tắt. Rơ le định thời cũng không còn điện áp. Trong vị trí cuối phía sau, xi 
lanh tác động cảm biến 1B1, cho phép quy trình điều khiển lặp lại. 





















































491 


Điều khiển bằng điện - khí nén 





Rơ le thời gian (Rơ le định thời) sử dụng trong bài tập trang 491 có đặc tính kéo trễ. Bảng 1 cho thấy và 
so sánh các chức năng thời gian khác nhau trong mạch điện - khí nén. Các công tắc đóng hay mở liên 
kết với rơ le thời gian được tác động đóng hoặc ngắt trễ. Vì thế, thí dụ như trong sự mô tả ngắt trễ đầu 
tiên sau khi mất tín hiệu đầu vào E; cửa 7/8 đóng lại sau 10 giây cho đến khi bị gián đoạn. Bảng cũng nêu 
các giải pháp tương ứng cho mạch khí nén và mô tả trong sơ đồ lôgïc. 































































































Trong thí dụ tạo lập một danh mục vị trí kẹp Ẹ = = 
nối (Hình 1) có chứa tất cả các cấu kiện được Ễ | Mueteu | LẠ D 
nối với thanh kẹp. Như thế sự đấu dây không mi Z = S 
theo lôgic sơ đồ mạch. Ưu điểm là sự đấu nối FE.:L..|s|.<.-: `" $. 
dây đơn giản hơn và tổng quát hơn có khả á sẽiš|s|¿|sšš 
năng phát hiện lỗi một cách hệ thống khi dây (Jšð9|x5| BỊ 5| E5| 8 „ 
bị đứt. (| 24V] + 1 | K2 | 13 
SIINIRES 2I|EK:l|lBEiS 
Bên trái danh mục vị trí kẹp nối, tất cả các cấu @® Ấ | 182 | BN ị GRIIREKZ2MI|IE23 
kiện bên ngoài tủ điện được liệt kê trên thanh aợ†= : n To 
kẹp, chẳng hạn nút khởi động S1, cảm biến 1B1 | BU 6 | K2 | A2 
1B1 hoặc van từ tính 1M1. Các cấu kiện bên @ 4 | 182 | BU 7 | K3 | A2 
phải đang có trong tủ điện có thể là rơ le K1, K2 UNTHỆ|Bh=e„ 8 
và K3 cũng như các công tắc phụ của chúng. L BA về 'g 
Theo nguyên tắc sẽ bắt đầu với điện thế ( Ramim: ? T1 
dương, nối cầu từ kẹp 1 đến 4 sau đó đến điện Tnn TẾ : 1 _=. 
thế âm. Tại đây kẹp số 5 đến 10 cũng được nối Đường J[1p2| TL|[ 6 | 14|K2 | AI 
cầu. Cuối cùng tất cả các cấu kiện còn thiếu 1M1I[ + | © | 15 [K1 14 
được đưa vào danh mục vị trí kẹp nối, bắt đầu P1 | Xi |9 | 16|K2 24 
từ đường điện phía trái qua bên phải. Đường « |ERNNGIISESo : Tế ề Tổ 
dòng điện 5 không xuất hiện trên danh mục. o [19 
Tại đây người ta sẽ đấu nối trực tiếp từ công ø | 20 
tắc thường mở K2 đến cuộn dây A1 của rơ le 
định thời K3. Hình 1: Danh mục vị trí kẹp nối của gá dán 


Bảng 1: Sơ đồ tín hiệu - thời gian của chức năng thời gian trong khí nén và điện - khí nén 


Sơ đồ lôgic 








Kéo trễ 























thường mở 


5 
HỆ 
6 
Công tắc 
thường đóng 


Kéo trễ 


























Ngắt trễ 





= 


Công tắc 
thường mở 


S Ngắt trễ 
m¬} 
6 


Công tá 
thường đóng 















































Vị trí nghỉ-chảy 





Điều khiển bằng điện - khí nén 





l Lưu tín hiệu 

Trong nhiều trường hợp điều khiển điện - khí nén, 
tín hiệu của nút nhấn phải được lưu lại. Điều này 
thường được thực hiện thông qua mạch tự giữ của 
một rơ le (Hình 1). Với nút BẬT S1, mạch điện rơ le 
đóng. Một công tắc loại “đóng” (công tắc thường 
mở) của rơ le K1 được tác động song song với S1 và 
duy trì hoạt động dòng điện của cuộn dây ngay cả 
khi S1 nhả ra, do đó tín hiệu BẬT được lưu lại (=thiết 
lập K1: kéo lên). Khi nút S2 (công tắc thường đóng) 
tác động, sẽ ngắt chế độ tự duy trì (=tái thiết lập 
K1: kéo xuống). 


Điều khiển một xi lanh khí nén 

Một xi lanh khí nén tác động kép được điều khiển 
bằng van dẫn 5/2, van này được trang bị cuộn điện 
từ 1M1 và lò xo kéo về (Hình 2). Loại phần tử tác 
chỉnh này gọi là ổn định đơn, nghĩa là khi sụt điện 
áp ở 1M1 thì do tác động của lò xo, van trở về tình 
trạng ổn định “b”. Điều này thường được dùng 
trong mạch ưu tiên xóa (mạch chủ yếu khử, mạch 
hủy ưu tiên): khi đồng thời tác động cả S1 và S2, 
tại cuộn dây K1 sẽ không thể có điện áp. 

Bảng 1 mô tả đặc tính chuyển mạch của mạch tự 
giữ (mạch lưu). 

Điều khiển công tắc với van xung dẫn hướng 
5/2. Trong phần tử tác chỉnh 1V1, lò xo trả về được 
thay bằng một cuộn điện từ thứ hai 1M2. Một xung 
điện ngắn trên 1M1 điều khiển đổi chiều van vào 
vị trí “a“ Trong mạch này, việc tự giữ là không cần 
thiết, do phần tử tác chỉnh là “ổn định kép”, van 
giữ vị trí chuyển mạch”a”cho đến khi có xung đảo 
đến từ 1M2. Khi đó 1V1 chuyển qua vị trí“b"và duy 
trì vị trí này. 


Bảng 1: Tự giữ, chủ yếu hủy (ưu tiên xóa) 


Bảng chức HĐQT 





j8ểu đồ Tín hiệu - Thời gian 
mm mm „, 


normal closed 


“240 }hơ Mở (NC: 






= thường đóng) 
Loại Đóng (NO: 
normal open 
= thường mở) 

Công tắc 

tự giữ 

Ị A2 Z 
l \ Công tắc lật 
2 
Hình 1: Mạch tự giữ với rơ le K1 
24V 1 2 3 























T 


Hình 2: Điều khiển pittông với mạch tự giữ trong ứng dụng 
với phần tử tác chỉnh ổn định đơn 


[——%#Bjc —T —— mm ——- 


An+1 











A, và đề cho biết (bi 
thị) trạng thái tín hiệu 
trước và sau khi cấp tín 
hiệu đầu vào Dù 





ÂN. ụị m 
[E1 z &ÀI  E 


Biểu đồ Tín hiệu - Thời gian 


A, và A, „cho biết (biểu 

thị) trạng thái tín hiệu 

trước và sau khi cấp tín 
hiệu đầu vào mới 


>1 An+l 
























































Điều khiển bằng điện - khí nén 





Điều khiển điện - khí nén của cần cẩu 
cho công việc làm sạch 

Hệ thống điều khiển cần cầu nạp liệu dạng cổng 

của thiết bị làm sạch đã nêu ở trang 490, cần được 

thực hiện bằng điện - khí nén. Công việc này nên 

được thực hiện bằng cách chuyển đổi theo các 

nguyên tắc cơ bản của điều khiển trình tự dưới 

hình thức một chuỗi nhịp xóa. 

Các thỏa thuận cơ bản về cấu trúc của từng bước 

riêng rẽ trong chuỗi nhịp: (Hình 1). 

1. Mỗi vị trí cuối được kiểm tra bằng phần tử tín 

hiệu, thí dụ 151 và 251 (Hình 2). 

. Mỗi bước hoạt động được thay thế bằng một 
mạch tự giữ (chủ yếu xóa). 

. Mỗi bước được đưa vào bằng một phần tử tín 
hiệu hoặc cảm biến (S_N). 

. Mỗi bước chỉ có thể thực hiện khi bước trước 
đã hoạt động (K_N-1). 

. Bước kế tiếp sẽ hủy bước trước đó (Mở trễ K_ 
N+1). 

Qua đó bảo đảm trong quy trình mỗi lần chỉ hoạt 

động duy nhất một bước. Cần áp dụng cơ chế 

đóng sớm và mở trễ để việc thiết lập các bước 

và hủy các bước hoạt động trước không bị nhiễu 

(Hình 3). 

Sơ đồ đấu dây cho cần cẩu nạp liệu (Hình 4). 

Lời giải sau đây thể hiện tiêu biểu cho việc thực 

hiện các quy tắc đã nêu trên. 

Nút S2 được gọi là nút xác nhận, cần thiết cho việc 

khởi động lại hệ thống. 


24V 


4E 


| †13 SN 


K_N~1 Công tắc thường mở cho rơ 
le của bước trước đó 


Phần tử tín hiệu/Cảm biến 


K_N + 1Công tắc thường đóng cho rơ 
le của bước tiếp theo 

K_N_. Rơle/Công tắc thường mở 

của bước đang hoạt động N 



























































K 











sœ— 


494 





Hình 4: Sơ đồ mạch điện cho cần cẩu nạp liệu 
dạng cổng của thiết bị làm sạch 


Điều khiển bằng điện - khí nén 





Điều khiển với phần chế độ vận hành 
Điều khiển cần cầu nạp liệu dạng cổng (trang 494) 
đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhưng còn 
thiếu các phần tử để vận hành, chẳng hạn công 
tắc chính và công tắc dừng khẩn cấp (Hình 1). 


Điều khiển công tắc với nút DỪNG KHẨN CẤP 
Nhờ trang bị nút DỪNG KHẨN CẤP các máy móc 
hoặc hệ thống có thể dừng hoạt động ngay khi 
xảy ra tình huống nguy hiểm, qua đó cho phép 
tránh các mối nguy hiểm cho người và máy móc. 





JV-Ife-11s(5101/6/Ể07-14i9)9))|€f.(Ì 0) G.\» 


Phải dừng ngay trình tự vận hành 

Phải tách hệ điều khiển ra khỏi nguồn điện 
Phần tử làm việc (thí dụ như xi lanh, động 
cơ,..) phải trở về vị trí không nguy hiểm bằng 
một mạch DỪNG KHẨN CẤP riêng. 

Hệ điều khiển chỉ được phép hoạt động trở 
lại khi được cấp năng lượng. 








Thí dụ về mạch DỪNG KHẨN CẤP. Xi lanh khí 
nén, được khởi động bằng nút S1 (KHỞI ĐỘNG) 
và công tắc tiệm cận 1B1 (Hình 2). 

Xi lanh được lệnh chuyển mạch để trở về khi đạt 
đến vị trí cuối nhờ một công tắc tiệm cận 1B2. Nếu 
DỪNG KHẨN CẤP tại vị trí bất kỳ, xi lanh phải trở 
về vị trí ban đầu. Với công tắc DỪNG KHẨN CẤP 
S2 và rơ le K3, hệ điều khiển bị tắt và cuộn điện 
từ 1M2 mở. 

Xi lanh rút về vị trí ban đầu. Hệ điều khiển có thể 
vận hành trở lại sau khi mở khóa công tắc DỪNG 
KHẨN CẤP S2. 

Bảo vệ trước chuyển động ngoài ý muốn của 
cơ cấu chấp hành. Bằng cách dùng van dẫn 5/3 
có vị trí khóa ở giữa cho phần tử điều khiển 1V1, 
chuyển động của pittông lập tức dừng khi mất 
điện áp tại 1M1 và 1M2 (Hình 3). Bằng thao tác 
đột ngột tại van dẫn 3/2 0V1, toàn bộ năng lượng 
khí nén bị mất. 

Vận hành tự động: Chu kỳ đơn và chu kỳ dài 
hạn 

Với mạch này, pittông chỉ có thể chạy ra và trở về 
một lần hoặc chuyển mạch vận hành theo chu kỳ 
dài hạn (Hình 4). Trong chu kỳ dài hạn, tín hiệu 
khởi động S3 được thay bằng mạch song song của 
một công tắc loại đóng. Công tắc đóng này được 
tác động bằng rơ le K3 trong mạch tự giữ. Trong 
chu kỳ đơn, phải tác động S3 (Khởi động đơn). 





Nút DỪNG KHẨN CẤP cần phải: 
e Màu đỏ, vị trí nghỉ 

se Nền màu vàng bên dưới 

e Lắp chỗ dễ nhìn thấy 

e Dễ tiếp cận 














Hình 1: Dừng KHẨN CẤP 









































1B1 1B21 
1 1 
Sơ đồ Ũ 
khí nén _— 
1M1 1M2 
24V 1 2 3 4 5 6 1 



































SIIE= 
K2 
K3 
Í ÿøw 182 $BN : AC 
1B1 E0- E@— K1 
BU BU + L—+v 
A1 A1 QAI _ + 
KI[ K2L ]K3L |] 1MI LX 1M2L7 LX 
0V {A2 {A2 {A2 - _$9 
e 












1A1 











Chuyển động 
nguy hiểm 





1VI1 

















1M1 








11M2 











Các phần khác 
của hệ thống 














24V 1 2 3 4 5 6 Dị 








Hình 4: Chu kỳ đơn và chu kỳ dài hạn 


Điều khiển bằng thủy lực 








Thủy lực bao gồm truyền động và điều khiển máy 
móc bằng chất lỏng (Hình 1). 





Ưu điểm của thủy lực 

e Có thể đạt được lực lớn nhờ áp suất cao 

e Vận tốc được điều chỉnh liên tục (điều chỉnh 
vô cấp) 

e Chuyển động đều nhờ đặc tính ít chịu nén 
của chất lỏng 

e Bảo vệ quá tải qua van giới hạn áp suất 








Nhược điểm của thủy lực 

e Phát sinh nhiệt, do đó làm thay đổi độ nhờn 
(độ nhớt) của chất lỏng thủy lực 

e Tiếng ồn do bơm và động cơ cũng như do 
chuyển mạch của van 

e Phát sinh việc rò rỉ dầu 








öŠ U@-1di/721()086)07-1/040)00)L 


Hệ thống thủy lực bao gồm nhiều thành phần 
khác nhau, chẳng hạn như bơm, các loại van và 
xi lanh (Hình 2). Bơm hút chất lỏng thủy lực từ 
thùng chứa và ép chất lỏng đi qua van dẫn hướng 
(van hành trình) vào trong xi lanh hoặc động cơ 
thủy lực. Chất lỏng bị pittông ép chảy qua van dẫn 
hướng và trở về thùng chứa. Khi vượt quá giá trị áp 
suất tối đa được hiệu chỉnh trước, van giới hạn áp 
suất sẽ mở và chất lỏng trực tiếp trở về thùng chứa. 
Thùng chứa có các chức năng lưu trữ dầu thủy 
lực (chất lỏng thủy lực), bổ sung phần dầu bị rò rỉ, 
làm nguội dầu bị nóng trong quá trình lưu động. 
Trong thùng chứa cũng có thể là nơi các hạt bẩn 
(chất cặn) đi theo dầu lắng xuống. 


6.4.1.1 Dầu thủy lực 

Dầu thủy lực được sử dụng là loại dầu khoáng, khó 
cháy và có thể phân hủy bằng sinh học (Bảng 1). 
Dầu thủy lực phải có khả năng bôi trơn và không 
bị lão hóa. Độ nhờn (độ nhớt) càng ít thay đổi theo 
nhiệt độ càng tốt, không được sủi bọt, không gây 
hại đến phớt và vật liệu của các cấu kiện trong 
hệ thống. 

Trong các hệ thống thủy lực làm việc với nhiệt độ 
cao, chẳng hạn máy nén thủy lực, người ta thường 
sử dụng dầu thủy lực khó cháy. Trong những khu 
vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn vùng 
nước cần bảo vệ hay rừng và đất nông nghiệp, 
cần phải sử dụng loại dầu có thể phân hủy bằng 
sinh học trong các thiết bị thủy lực. 


2N. 2) 004/21/1972, sài) )AÌÌ¡‹ 





496 












Xi lanh thủy lực 


Bơm thủy lực 


Hình 1: Xe đào đất với truyền động bằng thủy lực 


Mô tả bằng hình Sơ đồ mạch 


Xi lanh 


Ống áp suất 

Van một chiều 
Ống dẫn dầu trở về 
Ống hút dầu vào 
hệ thống 

Thùng dầu 

Lọc 


Dầu thủy lực 





Hình 2: Các thành phần chính trong hệ thống thủy lực 


Bảng 1: Dầu thủy lực 





Dầu thủy lực trên cơ sở dầu khoáng 








HLP | Dầu thủy lực với phụ gia để cải thiện khả năng 
chống lão hóa, rỉ sét, và mài mòn. Dễ tách bằng 
dòng không khí. 

HVLP | Dầu thủy lực có đặc tính tương tự loại HLP, 


nhưng có độ nhớt thay đổi ít hơn 
Chất lỏng khó cháy 











HFC | Dung dịch có nhiều nước, thí dụ 35% polyglycol 
trong nước, chỉ sử dụng cho áp suất thấp 
HFD . | Chất lỏng tổng hợp không chứa nước, chẳng 


hạn este axit photphoric 





Chất lỏng có thể phân hủy bằng sinh học 





Dầu thủy lực trên cơ sở dầu thực vật, thí dụ như 
dầu hạt cải, este tổng hợp, hoặc dầu glycolic có 
thể bị phân hủy hầu hết. 











Bơm thủy lực 





6.4.1.2 Bơm thủy lực 


Kích cỡ và loại bơm được xác định theo lưu lượng, 
áp suất và số vòng quay. Lưu lượng là thể tích chất 
lỏng được bơm chuyển tải trong một đơn vị thời 
gian, thí dụ 25 lít/phút. Bơm có dung tích không đổi 
trong mỗi vòng quay trục bơm, thí dụ 10 cm3, được 
gọi là bơm cố định. Ngược lại, nếu dung lượng bị 
đẩy ra ngoài có thể thay đổi được, được gọi là bơm 
điều chỉnh được (bơm cung cấp thay đổi). 









Trong bơm điều chỉnh được, dung lượng bị 
đẩy ra ngoài trong mỗi vòng quay có thể chỉnh 
được. 





I Bơm bánh răng 


Bơm bánh răng được sản xuất theo kiểu bánh 
răng trong và ngoài (Hình 1). Chúng tải chất lỏng 
trong khoảng trống giữa hai răng từ buồng hút 
đến buồng áp suất. Bơm bánh răng luôn luôn là 
bơm cố định. 


I Bơm lá bài (Bơm cánh gạt, bơm cánh 
quạt, bơm lá sách) 

Trong bơm lá bài, trục bơm gắn cánh quạt quay 
trong thân bơm có 2 vùng phay phẳng, phần lớn 
là dạng lưỡi liềm (Hình 2). Qua đó chất lỏng được 
nén trong các buồng giữa từng cặp cánh quạt và 
thân bơm thành các phần nhỏ (như tế bào), tải từ 
phía hút đến phía ép. 


I Bơm pittông 

Ở bơm pittông người ta phân biệt loại pittông dọc 
trục và loại pittông hướng tâm. Ở bơm pittông 
hướng trục kiểu trục nghiêng, trong một nửa vòng 
quay pittông kéo trống bơm ra khỏi đĩa điều khiển 
cố định (Hình 3), qua đó bơm hút chất lỏng. Trong 
nửa vòng quay còn lại pittông ép chất lỏng vào ống 
áp suất. Đối với bơm điều chỉnh được, có thể thay 
đổi góc giữa trống bơm và trục để thay đổi hành 
trình của pittông và do đó thay đổi lưu lượng bơm. 
Nếu xoay trống bơm theo hướng bên kia thì chiều 
cấp chất lỏng sẽ đổi ngược lại. 


Trong bơm pittông hướng tâm, pittông vuông 
góc với trục quay (Hình 4). Các xi lanh xếp theo 
hình ngôi sao được truyền động và quay trên cổ 
trục đứng yên. Pittông dựa trên vòng hành trình 
được đặt lệch tâm, thực hiện chuyển động hướng 
tâm và tải chất lỏng từ phía hút đến phía ép. 





Tùy theo dạng của phần tử nén, người ta phân 
biệt bơm bánh răng, bơm lá bài và bơm 
pittông. 





497 








Phía hút Phía ép 





Bơm bánh răng ngoài 


Bơm bánh răng trong 


Hình 1: Bơm bánh răng 


Rô to của 

bơm 
Phía . 
hút —¬> Phía ép 

Cánh gạt 





Hình 2: Bơm lá bài cố định 


Pittông 


Truyền động Ổ đỡ trục 








Đĩa điều khiển, 
cố định 
Phía ép Trục trống 
Hình 3: Bơm pittông dọc trục kiểu bơm trục nghiêng điều chỉnh 
được 


Xi lanh được xếp 
theo dạng sao, 


Vòng hành trình Phía ép 


Guốc trượt 


Pittông 
(con trượt) 


Cổ trục điều 
khiển, cố định 
Phía hút 


Thiết bị điều chỉnh 
cho vị trí của vòng 
hành trình 


Hình 4: Bơm pittông hướng tâm, kiểu bơm điều chỉnh được 






Xi lanh thủy lực 





6.4.1.3 Các phần tử làm việc 


Các phần tử làm việc trong hệ thống thủy lực bao 
gồm xí lanh, động cơ thủy lực và bình chứa thủy lực. 


Xi lanh thủy lực 

Xi lanh thủy lực thực hiện chuyển động thẳng, hoạt 
động ổn định hơn xi lanh khí nén (Trang 482) do áp 
suất làm việc cao và tính ít chịu nén của chất lỏng 
thủy lực (Hình 1). Xi lanh thủy lực được sản xuất 
theo loại tác động đơn (một chiều) và tác động kép 
(hai chiều), có hoặc không có giảm chấn. 

Lực pittông. Lực pittông được tính tương tự như xi 
lanh khí nén (Trang 482). 

Tỷ lệ lực. Trong hệ thống thủy lực kín, từng không 
gian riêng rẽ được nối kết với nhau, áp suất trong 
toàn bộ hệ thống, p., là bằng nhau (Hình 2). Khi áp 
suất tác động lên các bề mặt có diện tích khác nhau 
sẽ tạo ra lực khác nhau. 


Các lực riêngrẽ F =p .A,vàF =p,.A, 








Tỷ lệ truyền lực 











Vận tốc pittông và vận tốc lưu lượng (lưu tốc). 
Vận tốc pittông v trong xi lanh thủy lực phụ thuộc 
vào lưu lượng dẫn vào Q và diện tích mặt pittông 
(Hình 3). Lưu lượng được định nghĩa là lượng chất 
lỏng chảy qua một đơn vị tiết diện trong một đơn 
vị thời gian, Thí dụ O = 16 lít/phút. Vận tốc của lưu 
lượng v của chất lỏng trong ống và trong ống mềm 
càng lớn khi lưu lượng Q càng lớn và càng nhỏ khi 
tiết diện A của ống càng lớn (Hình 4). 





Vận tốc pittông Q 
và vận tốc lưu lượng A 





Thí dụ: Xi lanh thủy lực (Hình 3) nối với ống (d = 16 mm) 
và lưu lượng Q = 12 lít/phút. Vận tốc đi ra và trở về cũng 
như lưu tốc trong ống dẫn là bao nhiêu? 








Lời giải: Đi ra: 
Em 
: 8 17 0 phút = 
Ä, 38,5 cm? phút 
Trở về: : 
12000 — 
. phút cm 
Pha” 188emẻ ”“#” phút 
Lưu tốc trong ống: 
Ũ 
ñ mĩ mm 
HT" B06 “VN Ố 


498 


Pittông với bạc kín và 


vòng dẫn Ti pittông 







Ống lót giảm chấn 

















Đầu xi lanh với vòng gạt 
chất bẩn, vòng dẫn và 
phớt tỉ pittông 


Hình 1: Xi lanh thủy lực tác động kép 


Đ De 
(thí dụ (thí dụ 
120 bar) 120 bar) 








Pittông lÌ 
chạy vào O 


Hình 3: Vận tốc pittông chạy ra và chạy vào của xỉ lanh 


thủy lực 
PB | 
Lưu lượng Q Lưu tốc v Tiết diện ống A 


Hình 4: Lưu tốc trong ống 


Động cơ thủy lực và bình chứa thủy lực 





Động cơ thủy lực . 

Động cơ thủy lực chuyển đổi năng lượng chất 

lỏng bị nén trong bơm thành công quay (cơ năng) x. 

(Hình 1). Trong đó chất lỏng bị nén tác động lên Kết nổi 
`. › = ¿ Sàn áp suất 

phần tứ ép (bánh xe răng, cánh gạt, pittông). 


Bánh răng ngoài 










% B - Xả (thoát) 


ớ =x 
Động cơ kiểu pittông hướng tâm đặc biệt phù 

hợp với số vòng quay truyền động thấp (chẳng 

hạn các động cơ tốc độ chậm). Động cơ thủy lực 

được sản xuất theo loại lưu lượng một hoặc hai Bánh răng trong Ký hiệu 
chiều, cố định hoặc có thể điều chỉnh. Do đó các chuyển mạch 
thiết bị được kết nối với bơm có thể vận hành _ Hình1: Động cơ thủy lực với vành răng 

theo một hoặc cả hai chiều quay, với tốc độ quay 


































cố định hoặc điều chỉnh được. Bàn máy 
Thí dụ: Động cơ cố định nhận dung tích V = 10 cm? 22A0 62002) 66 | 
trong mỗi vòng quay, lưu lượng Q = 2 lít/phút. H CEE- 
Hãy tính tốc độ quay của động cơ. TA1 ® 1 lFE 
Lời giải: Em" khi 3 
ö 2000 "hút ' ơ đồ vị trí 
DI Jun = 
t ÍR \Z ; 
1M1 z2P.{RÄ|D la» 1M2 Sơ đồ mạch 


Đối với truyền động bàn máy bằng cơ thủy lực 
người ta sử dụng động cơ thủy lực và trục ren 
(Hình 2). Chiều quay của động cơ thủy lực và 
chiều chuyển động của bàn máy được điều khiển 
thông qua van dẫn hướng 4/3 (van một chiều). 








0V2 













































































Bình chứa thủy lực 0M1 

Trong bình chứa thủy lực, chất lỏng được nén và 0Z1 
tích trong bình kín chứa nitơ (Hình 3). Danh mục thiết bị 

Trong bình chứa kiểu bong bóng, chất lỏng chứa OZ1 | Bình thủy lực OV1 | Van giới hạn áp suất 
trong bình nén bong bóng lại với nhau cho đến 0Z2 | Lọc dầu trả về OV2 | Van một chiều 

khi áp suất khí trong bong bóng cân bằng với áp OM1 | Động cơ điện 1V1 | Van dẫn hướng 4/3 
suất chất lỏng. Khi áp suất trong ống dẫn của bình OP1 | Bơm điều chỉnh 1A1 | Động cơ thủy lực 














giảm, bong bóng nén chất lỏng trở về ống dẫn 
cho đến khi đạt được sự cân bằng áp suất giữa dầu Hình 2: Truyền động bàn máy bằng cơ - thủy lực 
và khí trong bình (xả tải). Trong bình chứa kiểu 
màng, tấm màng ngăn cách giữa buồng chứa 
chất lỏng và buồng chứa khí. Trong bình kiểu xỉ 
lanh, pittông chuyển động tự do ngăn cách giữa Khí nitơ 
buồng chứa chất lỏng và buồng chứa khí. : 


Phía ga 





|0] 10)//1aï!-8.1)4)/84/11) Ä)1/4 





e_ Tích trữ chất lỏng thủy lực trong khi xi lanh 
và động cơ thủy lực ngừng hoạt động 

e Bổ sung thêm chất lỏng thủy lực tăng khi 
cần chuyển động nhanh 

e_ Giảm chấn và xung 

e_ Cân bằng rò rỉ 

e Thay thế trong thời gian ngắn khi bơm Bình kiểu bong bóng 
ngưng hoạt động trong trường hợp tác (túi bọng, bọng túi) 
động khẩn cấp. Hình 3: Bình thủy lực 











Bình kiểu màng Bình kiểu pittông 








499 


Van thủy lực 





Điều khiển với bình thủy lực trên thiết bị kẹp 
(Hình 1). Khi xi lanh kẹp tiến tới hoặc lui lại, bơm 
và bình cùng cung cấp dầu thủy lực cho xi lanh, 
qua đó bình trống. Bình được nạp đầy trở lại cho 
đến khi xi lanh tiến đến vị trí cuối. Khi bình đầy, 
van tiếp theo sẽ mở và bơm tải chất lỏng trực 
tiếp đến bình chứa. 

Các bình có tích số giữa áp suất (bar) và dung 
tích danh định (lít) lớn hơn 200 bar/lít phải được 
trang bị các thiết bị an toàn dưới đây (Hình 1): 


e Áp kế không thể ngắt được (0Z1) 
e Van giới hạn áp suất riêng (0V1) 


e Van một chiều cho các thiết bị còn lại (0V2) 
e Van xả để làm trống bình chứa (0V3) 








6.4.1.4 Các loại van thủy lực 


Tương tự như trong khí nén, người ta phân biệt 
các loại van thủy lực như van hành trình (van 
dẫn hướng), van một chiều, van áp suất và van 
lưu lượng. 


Van hành trình (van dẫn hướng) 

Van hành trình thủy lực có cùng ký hiệu, mô tả, 
và tác động như van hành trình khí nén (Trang 
484). Đa số được chế tạo theo kiểu van đẩy theo 
chiều dài (Hình 2). Trong loại van này, khi được 
tác động, pittông điều khiển sẽ đẩy theo hướng 
trục. 

Đối với các van hành trình lớn, công suất điện 
cần thiết để tác động van một cách trực tiếp là 
rất lớn. Vì thế, chỉ tác động bằng điện từ van 
điều khiển phụ gắn kế bên. Van phụ mở cho 
chất lỏng bị nén lưu thông tự do, và qua đó sẽ 
mở van chính (Hình 3). Khi tác động nam châm 
điện a, pittông của van phụ được đẩy về phía 
phải. Qua đó chất lỏng trong van phụ chảy từ 
P đến B và đi vào phía bên phải của van chính. 
Pittông của van chính chuyển sang phía trái và 
mở đường lưu thông từ P đến B và từ A đến T. 


Van một chiều 

Trong van một chiều mở khóa được, tác dụng 
khóa có thể hủy bằng đấu nối điều khiển Z (Hình 
4). Pittông điều khiển ép đáy van hình côn trong 
van một chiều, làm giảm nhanh áp suất trong 
đấu nối B, khi đó pittông điều khiển có thể mở 
bộ phận khóa. Với van một chiều mở khóa được, 
xi lanh chịu tác động của lực từ bên ngoài có thể 
được ngưng hoạt động tại vị trí bất kỳ. 



































Hình 1: Điều khiển với bình thủy lực 

















1 
Ký hiệu Xi lanh- „ ] 
chuyển điều khiển lU 
mạch 


Hình 2: Van hành trình 4/2 























Nam châm điện a 


' ` Nam châm điện b 
Điều khiển trước 
B AWHT 
Van chính BỊ |A Pittông điều 
Ký hiệu khiển chính 
chuyển mạch Pl IT 


Hình 3: Van hành trình đều khiển trước 


Bộ phận Pittông 


|I khóa 
BÏÌ 


điều khiển 





Đáy van All} B 
hình côn 
Ký hiệu chuyển mạch ,Ƒ;_ Z 


Hình 4: Van một chiều mở khóa được 


Van thủy lực 





Van áp suất 

Van áp suất thường bao gồm van điều chỉnh và 
van chuyển mạch (van tác động, van hai vị trí, 
van đóng-cắt). Thuộc về nhóm van điều chỉnh 
áp suất là van giới hạn áp suất và van giảm áp. Hai 
loại van này duy trì áp suất cố định độc lập với tải 
trong hệ thống thủy lực. Van điều chỉnh áp suất 
bắt đầu mở khi áp suất trong ống van đạt đến giá 
trị được điều chỉnh trước. Van điều khiển áp suất 
(van tiếp nối) chuyển mạch tiếp tục đến các xi 
lanh khác khi đạt đến áp suất cài đặt trước (Hình 
1) hay ngắt máy bơm (Hình 1, trang 500). Các van 
sẽ mở khi áp suất tại bước trước đó của hệ điều 
khiển đạt đến áp suất chuyển mạch. 

Thí dụ: Trong gá uốn bằng thủy lực (Hình 1) các 
chỉ tiết bằng tấm tôn được xi lanh thủy lực 1A1 kẹp 
chặt và được uốn cong thông qua xi lanh 2A1. Xi 
lanh kẹp chặt được điều chỉnh theo van giới hạn 
áp suất, thí dụ 250 bar. Áp suất này được van giảm 
áp, đặt trên đường ống đến xi lanh uốn 2A1, thí 
dụ giảm xuống còn 100 bar. Nếu xi lanh kẹp đã 
kẹp chỉ tiết tôn, áp suất trong ống dẫn của xi lanh 
sẽ tăng lên. Khi áp suất này đạt đến giá trị được 
chỉnh trước, thí dụ 200 bar trong van tác động, van 
này sẽ mở. Xi lanh uốn chạy ra, bảo đảm chỉ tiết 
đã được kẹp chặt trước khi bắt đầu quá trình uốn. 
Các loại van. Van áp suất được chế tạo theo loại 
van điều khiển trực tiếp và van điều khiển trước. 
Đối với van điều khiển trước, bộ phận khóa không 
sử dụng lò xo mà là áp suất của chất lỏng tự đóng 
(Hình 2). Khi áp suất đạt đến giá trị điều chỉnh với 
lò xo trong van điều chỉnh trước, van điều chỉnh 
trước mở. Do chất lỏng chảy ra và giảm lưu trong 
bộ phận khóa, lực đóng giảm lại. Van mở đường 
thông từ A đến B. 


Van lưu lượng 

Van lưu lượng được dùng để thay đổi lưu lượng 
của dòng chảy, chẳng hạn để điều chỉnh vận tốc 
của xi lanh hoặc số vòng quay của động cơ thủy 
lực. Van lưu lượng bao gồm van tiết lưu và van 
điều chỉnh lưu lượng. 

Van tiết lưu (Hình 3). Trong máy ép thủy lực (Hình 
4) có lực F với các giá trị khác nhau trong quá trình 
nâng, do đó làm thay đổi sự chênh lệch áp suất 
P, — p„trong van tiết lưu và thay đổi lưu lượng Q. 
Xi lanh chạy ra với vận tốc v khác nhau. 





Trong van tiết lưu, lưu lượng phụ thuộc vào 
tiết diện dòng chảy đi qua và áp suất chênh 
lệch p, - p, giữa hai đấu nối A và B. 









Sơ đồ vị trí Xi lanh uốn 2A1 










Sơ đồ mạch 


Kẹp chặt Gia công 
Van phụ 

Mạn giới Hạn ———- | ~ ^^ 

áp suất 


Hình 1: Van áp suất trong hệ thống điều khiển gá uốn bằng 
thủy lực 


Van điều khiển trước Van chính 






Lò xo điều khiển trước Tiết lưu 


Hình 2: Van áp suất điều chỉnh trước 


Khía dọc 
(Rãnh cắt dọc) — 


Vít điều chỉnh 


Ký hiệu chuyển mạch 











pì = cố định 
F 





—_— 
Hành trình s 


Hình 4: Đặc điểm của van tiết lưu 


501 


Van thủy lực 





Vì vậy van tiết lưu chỉ được sử dụng khi tải của 
pittông ít thay đổi hay khi việc thay đổi tốc độ của 
pittông trong điều kiện tải đổi chiều có thể chấp 
nhận được. Ống dẫn có đường kính nhỏ cũng 
tác động như van tiết lưu. Thí dụ, chúng được lắp 
trước áp kế nhằm bảo vệ áp kế trước áp suất va 
đập trong thiết bị thủy lực. 

Van chỉnh lưu. 


Trong van chỉnh lưu có một cánh bướm (màng 
chắn, cục ga) với khẩu độ chỉnh được và một pit- 
tông điều chỉnh (Hình 1). Chúng duy trì sự chênh 
lệch áp suất tại màng chắn độc lập với áp suất 
tại vị trí đấu nối P và B, do đó duy trì lưu lượng 
không đổi. Thí dụ, khi áp suất tại điểm đấu nối B 
bị giảm trong khi áp suất p, không thay đổi, dầu 
sẽ chảy qua van nhiều hơn. Tuy vậy áp suất giảm 
dần p, giải thoát phía bên trái của pittông điều 
chỉnh. Pittông di chuyển về phía trái. Tại khe đầu 
vào của pittông điều chỉnh trở nên hẹp hơn. Áp 
suất p, giảm cho đến khi khôi phục chênh lệch 
áp suất p, - p, tại cánh bướm. Pittông điều chỉnh 
tác động theo kiểu cân bằng áp suất. Lưu lượng, 
và qua đó là vận tốc, của pittông trở nên độc lập 
và không đổi với tải pittông (Hình 2). Độ lớn của 
dòng lưu lượng có thể thay đổi bằng cách chỉnh 
tiết diện của cánh bướm. 






Van chỉnh lưu duy trì lưu lượng không đổi, 
độc lập với sự thay đổi tải trong xi lanh kết nối. 








Van tỷ lệ 
Các van hành trình, van lưu lượng và van áp suất, 
được coi là van tỷ lệ nếu trong đó đại lượng đầu 
vào dạng analog (tương tự) hoặc digital (số) của 
tín hiệu điện tác động tương ứng (tỷ lệ) với tín 
hiệu thủy lực ở đầu ra. 
Vì thế, chẳng hạn như trong van hành trình tỷ lệ 
(Hình 3), nam châm tỷ lệ đẩy pittông điều chỉnh 
và qua đó mở dòng lưu lượng Q tương đương 
với cường độ dòng điện đã được hiệu chỉnh. Như 
thế cường độ dòng điện 7 trong cuộn dây và lưu 
lượng Q chảy qua van hành trình là tỷ lệ với nhau. 
Thí dụ: (Hình 4) I1=0,5A>Q-=12l/phút 
I=1,5A=Q=36 l/phút 
Thông qua cảm biến hành trình và bộ điều chỉnh 
khuếch đại, vị trí chiếm giữ của pittông trong van 
được so sánh với giá trị yêu cầu và nếu cần thiết 
sẽ được hiệu chỉnh. 
Van tỷ lệ được dùng để tăng tốc nhẹ, hãm xi lanh 
và động cơ thủy lực, đồng thời điều chỉnh liên tục 
(vô cấp) áp suất và lưu lượng dòng chảy. 


F; = Lực lò xo Đường đầu vào |) Pittông điều chỉnh 







Ký hiệu Ap 
chuyển mạch 


B 

















vận hành ˆ 5 3 th 
pa Cánh bướm Phần tử 
(màng chắn) với điều chỉnh 
khẩu độ chỉnh được 
Hình 1: Van chỉnh lưu 
Đặc tuyến 
F,P- P3 
Ø,v 


Hành trình s 


Hình 2: Hoạt động của van chỉnh lưu 


Cảm biến 
hành trình 


Van hành trình Nam châm tỷ lệ 
















































+ „„. PHtÔNG l 
Ký hiệu chuyển đổi điều khiển Bộ khuếch đại 


Giá tri điều chỉnh 
@ 


Hình 3: Van hành trình tỷ lệ 


Giá trị 
thực 


























Cường độ = => 

dòng điện! 1,5 

tại nam châm A 
1,0 


D5 





0 
0 10 20 /phút 40 
Lưu lượng Q qua van 


Hình 4: Đường biểu diễn đặc trưng của một van hành trình tỷ lệ 


502 


Ống thủy lực 





6.4.1.5 Ống thủy lực 


Các cầu kiện thủy lực được kết nối với nhau bằng 
ống cứng và ống mềm. 


M Ống và bộ nối ống (khớp ren nối ống) 
Ống: Đa số ống thủy lực thông dụng là loại ống 
thép chính xác kéo láng kim loại không hàn. 
Đường kính ngoài đ, nơi chịu sự tác động của 
khớp ren nối ống, có dung sai nhỏ. Đường kính 
trong đ được chọn theo lưu lượng dòng ©, chiều 
dày thành ống s, áp suất vận hành cho phép p.... 
Vì thế ống được ghi theo đường kính ngoài đ và 
chiều dày thành ống s, thí dụ ống 12x 2 (Bảng 1). 
Ống được uốn trên gá uốn. Bán kính tối thiểu của 
góc uốn tùy thuộc đường kính ống. Trước khi vặn 
ren, góc uốn phải được chỉnh chính xác. 

Khớp ren nối ống kết nối ống và ống mềm với 
các phần tử trong hệ thống thủy lực. Thông 
thường người ta sử dụng khớp ren nối ống bằng 
vòng cắt (vòng lót, nhẫn cắt) (Hình 1) và ren kiểu 
uốn cạnh. Trong khớp ren vòng cắt, khi siết đai 
ốc nối cho vòng cắt bị ép vào bên trong chốt 
hình côn. Qua đó vòng cắt sẽ cắt vào ống, ép ống 
vào bề mặt phẳng của đấu nối và làm kín mối 
ghép ống. Vì thế cạnh cuối của ống phải được cắt 
thẳng góc với trục ống. Ren kết nối phụ thuộc vào 
đường kính ngoài của ống. 

Ren được làm theo kiểu ren hệ Anh (Whitworth) 
hoặc ren nhuyễn hệ mét, thí dụ G 1/8 hoặc M 12 
x1. Vì các ren này không kín do đó phải được bịt 
kín bổ sung với vòng đệm kín, hoặc sử dụng chất 
lỏng hoặc nhựa dẻo làm kín thích hợp. 

Người ta phân biệt kết nối ren thẳng, ren góc và 
ren hình T (Hình 2). Nếu cần lắp ống theo góc xác 
định, cần sử dụng loại kết nối xoay (Hình 3). Nếu 
bộ phận đứng yên kết nối với bộ phận quay thì 
phải sử dụng kiểu kết nối quay (Hình 4). 


 Khớp nối nhanh 
(Khớp ly hợp đóng nhanh) 


Khi sử dụng các ống thủy lực cần tháo - lắp 
thường xuyên, chẳng hạn trong các thiết bị đo 
đạc, có thể dùng loại khớp nối đóng nhanh (Hình 
1, Trang 504). Bộ khớp nối này gồm đầu nối ly 
hợp và khớp vặn cắm vào. Chúng khóa đấu nối 
trong khi tháo gỡ ống mềm do các phần tử khóa 
bị ép lên đế bằng lò xo. 


Bảng 1: Ống thủy lực 





Đai ốc nối 


Phần hỗ trợ kết nối 
(Phần tựa cho kết nối) 


Vòng cắt 





Trước khi 
văn (siết) 














Sau khi 
văn (siết) 





Khớp ren thẳng 


Khớp ren hình T Khớp ren góc 


Hình 2: Khớp nối ren bằng ốc (Ốc liên hợp) 


Vòng O 














Vòng bi cầu 





Đầu trục quay 
(Bạc quay, ống lót quay) 
Bild 4: Kết nối xoay 


Đầu nối ống 


Điều khiển điện - thủy lực 





Qua đó dầu vẫn được giữ lại trong xi lanh, động Phần tử khóa 
cơ thủy lực, hoặc đường ống khi tháo khớp nối 
ra. Không khí cũng không lọt vào được để sau đó 
phải được loại bỏ. Các khóa sẽ tự mở khi ấn khớp 
nối vào. Phần tử khóa trong nắp khớp nối và núm 
ấn ép theo hai chiều ngược nhau. 





Bạc dẫn 











Ống và ống mềm kết nối các đấu nối ren 












































































































































và khớp nối với các phần tử trong hệ thống Phần tử định vị ăn khớp ~^= Đầu ống 
\ khớp vặn cắm và 
thủy lực. Hình 1: Khớp nối đóng nhanh, được tác động Ti TP CỤ ướt 
~< = : Đún 

Ông mềm Đúng S2 H _É 
Các phần tử thủy lực có thể di chuyển phải được 
kết nối với nhau bằng ống mềm. Ống mềm được 
làm bằng chất dẻo chịu được dầu và được tăng si THỊ 
cường bằng bố và kim loại dệt. Tại hai cuối đầu Sai 
ống có trang bị bộ đỡ bằng kim loại, ngoài ra còn Sai 
có một khúc ống để kết nối ống với các phần tử Đúng Đúng Đúng 
ren khác. ¬8| hị lì : 
Khi lắp đặt ống cần lưu ý là phải có đủ chỗ cho _ K= lê 
bán kính uốn lớn và không gian đủ rộng cho lưồÍtếr========rl B sĩ ệ 
chuyển động (Hình 2). S—v | SỈ 


Hình 2: Bố trí ống dẫn mềm 





5. V2)/-174/)/1/10/1-/(0: 01T) 1e 


Điều khiển bằng thủy lực với van hành trình tác động bằng điện được gọi là điều khiển điện thủy lực. 
Chúng bao gồm phần lớn hệ điều khiển máy móc. Ngược lại van hành trình điều khiển bằng tay phần 
lớn được sử dụng trong thủy lực cơ động (di động, lưu động). Người ta gọi thủy lực trong xe là thủy lực 
cơ động, thí dụ như trong máy làm đường và máy xây dựng ngầm dưới đất. 


Điều khiển điện thủy lực trên đơn vị khoan 

Đơn vị khoan (Hình 3) cần điều khiển theo quy trình chuyển động sau đây: 

e_ Giữở vị trí ban đầu phía trái 

e_ Di chuyển nhanh đến trước chỉ tiết : Sơ đồ vị trí 
e_ Khoan với vận tốc bước dẫn tiến | 
e_ Trở lui về vị trí ban đầu với vận tốc nhanh 

Có thể thực hiện điều khiển thông qua van chỉnh 
lưu (Hình 1, Trang 505, hình trái) hoặc van tỷ lệ 
(Hình 1, Trang 505, hình phải). Nếu điều khiển 
với van chỉnh lưu, van này được sử dụng để chỉnh 
vận tốc dẫn tiến. Đối với chuyển động tới nhanh, 
hệ điều khiển đi vòng qua van hành trình 2/2 
(1V6) và đối với chuyển động lui nhanh, sẽ vòng 



































qua van một chiều (1V5). Khi điều khiển bằng van Biểu đồ chức năng 
tỷ lệ, tất cả các vận tốc đều được điều chỉnh với Những thành phần Thời 
van này. Đối với chuyển động tới và lui nhanh, Số ký hiệu (tên gọi) Chinh ẤP ¿295 90/GAE)0 5 1 4U 1VBI 0A 712 XÚ 











pittông điều chỉnh của van hành trình tỷ lệ mở Xilanh " IBIPPSIBRIRIRNPEDGS 
1 


thông hoàn toàn. Đơn vị khoan chạy với vận tốc 
suy giảm đến vị trí cuối khi van hành trình tỷ lệ 
gần như được đóng lại. Hình 3: Sơ đồ vị trí và biểu đồ chức năng của đơn vị khoan 



































504 


Điều khiển điện - thủy lực 





la) EV Tiến tới nhanh ER- 
1A1 1S1 152 193 ER Lui nhanh EVÌ= AV 
S QUỐC AV Vận tốc dẫn tiến khi giacông  [IAT 1S11S2 1S3 
I | | 





















































1V6 

























































































O V3 



























































0V1 



























































Điều khiển với van điều chỉnh lưu lượng Điều khiển với van hành trình tỷ lệ 
Hình 1: Điều khiển đơn vị khoan với van điều chỉnh lưu lượng và với van hành trình tỷ lệ 


Đối với điều khiển sử dụng van hành trình tỷ lệ, số lượng các phần tử thủy lực nhỏ hơn so với điều khiển 
bằng van điều chỉnh lưu lượng. Nếu sử dụng van tỷ lệ cần phải dùng hệ điều khiển điện cho van tỷ lệ. 
Tại từ trường tỷ lệ, phải có điện áp có thể thay đổi được. Từ trường được tạo ra tác động lên pittông điều 
chỉnh của van hành trình 4/3 theo các vị trí đóng mở khác nhau. 

Có thể hủy bằng tay từng chuyển động trên máy khoan, khi đó phải chỉnh công tắc SW7 vào vị trí“0“ Trong 
chế độ vận hành này, có thể sử dụng nút công tắc S1, S3 và S9 để hủy chuyển động tới nhanh (EV), vận tốc 
dẫn tiến (AV) và chuyển động lui nhanh (ER) một cách riêng rẽ và làm gián đoạn với S1A và S9V (Hình 2). 
Với công tắc SW7 ở vị trí “1”, quá trình tự động có thể tiếp nối. Sơ đồ mạch điện (Hình 2) minh họa các 
chế độ vận hành trong phần điều khiển. Trong phần điện của sơ đồ mạch điện, công tắc thường mở phụ 
(công tắc đóng phụ) K1, K9 v.v... điều khiển van từ tính của phần thủy lực. 





Sơ đồ mạch điện 
„24 VIDC 1 2 3.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
EV+AVs1AE- 0Thiếlập  ‹ 7L | ER GQAE- K1 øÌ K1 | 
ĐÓNG 1 Tự động ĐÓNG 
AV ER 
_ EIN MỞ 
Tô GUẾnN GIÁ bế? S9E-Ì K9 K3 
K9 K9 1S1G-+j 1S2o0 1S3o1 K7-€ K1 
1M1 1M2 1M3 
K1IL _] K3L—_] K7BML ] K9[—__] [/ITX [/IX L[ZIX 
0V 


Nh TẾ: TÌ HIẾ 
9]2 13] 4 8 TÌ10 
11 &i 

18 

Hình 2: Sơ đồ mạch điện điều khiển đơn vị khoan với van chỉnh lưu 


505 


Ôn tập và đào sâu 





10. 


11. 


12. 





._ Chất lỏng thủy lực (dầu thủy lực) có nhiệm 
vụ gì? 

Hãy nêu sự khác biệt giữa truyền động sử 
dụng bơm cố định và bơm thay đổi? 

Cấu tạo bình chứa thủy lực? 

Khi nào thì sử dụng van hành trình điều 
khiển trước? 


Công dụng của van một chiều có thể mở 

khóa được? 

Van chỉnh lưu và van tiết lưu khác nhau 

như thế nào? 

Máy ép thủy lực hoạt động với áp suất p, 

= 80 bar, cần tạo ra một lực pittông hữu 

dụng F = 100 kN (Hình 1). 

a.. Đường kính xi lanh phải là bao nhiêu, 
nếu hiệu suất 7 = 0,92? 

b. Có thể chọn đường kính tỉ pittông 
theo một trong các kích thước sau 
đây: 50, 70, 100, 140, 200, 280, 400 (d 
= mm). 

c.. Xi lanh chạy về với vận tốc bao nhiêu, 
khi tỉ pittông chỉ lớn bằng nửa đường 
kính xi lanh? 

Bộ chuyển đổi áp suất khí nén và thủy lực 

(Hình 2) được vận hành với áp suất p.„ = 

6 bar: 

a._ Áp suất phía thủy lực là bao nhiêu, nếu 
bỏ qua tổn thất do ma sát? 

b. Áp suất này là bao nhiêu nếu hiệu suất 
là 85 %? 

c.. Bộ chuyển đổi áp lực cho ra dung tích 
bao nhiêu khi pittông di chuyển được 
s= 50mm? 

Hãy lập danh mục các phần tử cho điều 

khiển tốc độ dẫn tiến (Hình 1, Trang 505). 

Trên bàn quay có chia độ một xi lanh thủy 

lực cần được cung cấp dầu thủy lực (Hình 

3). Hãy chọn loại khớp nối ren cho vị trí 

1,2, và 3. 

Xi lanh trong Hình 4 có quy trình chuyển 

động nào và qua đó van có những chức 

năng nào? 

Trong khi bảo dưỡng hệ điều khiển (Hình 

4), cần phải đóng hoặc mở các van nào? 





506 







F=100kN 


Hình 1: Máy ép thủy lực 


Phía khí nén Phía áp lực dầu 


Xi lanh 
kẹp chặt 


ø200 








Hình 4: Điều khiển bình thủy lực 


Thiết bị chuyển mạch điện 





G2) 0104) 1/02/2570... 


Trong điều khiển bằng điện, có thể chuyển mạch 
(đóng - mở) động cơ điện hoặc van điện từ bằng 
các thiết bị điều khiển như công tắc, rơ le hoặc 
mạch tích hợp (C). 


6.5.1 Cấu tạo 


Tùy theo kiểu truyền tín hiệu, người ta phân biệt 
điều khiển lập trình liên kết với rơ le và công tắc 
bảo vệ hoặc các linh kiện điện tử (transistor, 
môđun IC v.v...) hoặc điều khiển lôgic lập trình, 
trong đó xử lý tín hiệu được thực hiện trong CPU 
(bộ xử lý trung tâm) với môđun phần mềm. 


5V /4914/)))/-1( 000 10/00//20 


Các linh kiện trong hệ điều khiển điện gồm nút 
ấn, công tắc, cảm biến, rơ le, và bộ ngắt điện. 
Trong sơ đồ mạch chúng được mô tả bằng ký 
hiệu chuyển mạch (Bảng 1). 





Các linh kiện trong hệ điều khiển 
tiếp xúc bằng điện 
Đối với điều khiển tiếp xúc, việc truyền tín hiệu 
được thực hiện qua chuyển mạch với công tắc 
điện, bằng điện từ với rơ le (Hình 1) hoặc bằng 
tay với công tắc và nút ấn. 
Công tắc và nút ấn. Chúng được tác động bằng 
tay hoặc cơ khí, thí dụ như bằng tỉ pittông của xi 
lanh. Tiếp điểm của chúng được bố trí sao cho 
khi được tác động sẽ mở (tiếp điểm thường 
đóng - NC) hoặc đóng (tiếp điểm thường mở 
- NO). Sự phối hợp giữa tiếp điểm thường đóng 
và thường mở là một công tắc chuyển đổi (công 
tắc 2 vị trí). 
Nút ấn sau khi được thả ra sẽ trở lại vị trí ban đầu 
thông qua lực lò xo, trong khi công tắc vẫn ở lại 
vị trí chuyển mạch của chúng. 





Cảm biến (công tắc tiệm cận) chuyển mạch 
(đóng-mở) khi tiến đến gần một cơ phận 
máy hoặc chỉ tiết mà không tiếp xúc cơ học, 
bao gồm cảm biến từ, cảm biến cảm ứng, 
cảm biến điện dung và cảm biến điện quang 
(Trang 470). 

Chúng có kích thước nhỏ, không bị mài mòn 
và có vận tốc đóng mở nhanh, và được ký 
hiệu là “B” trong sơ đồ mạch. 

Bảng 2 liệt kê các ký hiệu chuẩn hóa thông 
dụng của thiết bị làm việc và dây dẫn điện 
trong các sơ đồ mạch điện. 

































Công tắc _ Lưỡi gà (lưỡi đóng mở, 
thường mở, lưỡi chuyển mạch) _ Nắp bảo vệ Đầu nối công 
NO ` \ tắc lò xo 
NN 
o | Công tắc 24 
lộ lò xo 23 
= 
® | Công tắc = 12 
: = 11 
ec 
£& 
c 
“Ø 
lì 
ˆ A2 
be] 
= 2 A1 
<q)- 
E3 
Neo Cuộn dấy Vòng dây NC N Đấu nối 
cuộn dây 
Ký hiệu chuyển EL++ ——— 
mạch ( (đóng- TH = 
Cuộn dây lặp điểm Ìnẹ điểm 
thường đóng thường mở 
Hình 1: Rơ le 





Bảng 1: Ký hiệu chuyển 








Thiết bị làm việc 


mạch điện 
Thiết bị làm việc | Ký hiệu 
chuyển 
mạch 





Nút tác động 
bằng tay 


Công tắc dừng | 
khẩn cấp (Vị trí txƒ 
nghì) 





Nút tác động bằng 
cách ấn vào 


Công tắc tiệm cận 





Công tắc tiệm cận 





Công tắc tác động | 

bằng tay với khấc | ¬x cảm ứng ©^ 
(rãnh, ngấn) — 
Nút tác động bằng | Rơ le với bộ 

con lăn chuyển đổi 








Nút con lăn tác 
động tại vị trí ban 
đầu (tiếp điểm 
thường mở) 


Van dẫn tác động 
bằng điện từ 




















Bảng 2: Ký hiệu của dây dẫn điện và thiết bị 
Loại dẫn điện | Ký hiệu Thiết bị 
ngắn 

Dây dẫn bên O,K | Bộ ngắt điện, 
ngoài 1 rơ le 
Dây dẫn bên S Công tắc, nút 
ngoài 2 
Dây dẫn bên M1 |Động cơ 
ngoài 3 





N Dây dẫn trung tính 


P Thiết bị báo 





Dây dẫn bảo vệ 


1M1_ |Thiết bị tác động 





B Cảm biến tiệm cận 


bằng điện, thí dụ: 
van điện từ 


























507 


Thiết bị chuyển mạch điện 





Rơ le và bộ ngắt điện. Công tắc tiếp xúc tác động 
bằng điện từ được gọi là rơ le và bộ ngắt điện. Với 
rơ le, người ta có thể mở các thiết bị điện có công 
suất đến 1 kW, với bộ ngắt điện cho công suất lớn 
hơn. Nói chung, các rơ le và bộ ngắt điện có nhiều 
công tắc thường đóng và thường mở, tất cả có 
thể được tác động cùng lúc. Chúng thường được 
sử dụng trong xử lý tín hiệu (Hình 1). 





Nhiệm vụ của rơ le và bộ ngắt điện 


e Điều khiển từ xa cho các thiết bị điện 

e Khuếch đại tín hiệu điều khiển cho mạch 
điện chính 

e Nhân tín hiệu lên nhiều lần bằng các công 
tắc thường đóng và thường mở khác nhau 

e Đảo tín hiệu bằng công tắc thường đóng 
và thường mở 

e Liên kết lôgic của các tín hiệu 

e Lưu tín hiệu với mạch tự giữ 








Rơ le và bộ ngắt điện có thể đồng thời điều 
khiển nhiều mạch điện. 











Ký hiệu đấu nối ở rơ le (Hình 2). Dòng điện chạy 
qua cuộn dây của rơ le K1, khi mạch dẫn điện 
đóng. Đấu nối của cuộn dây được ký hiệu là A1 và 
A2. Các công tắc thường mở được tác động bằng 
lưỡi gà (đóng-mở), với ký hiệu là 3 và 4, công tắc 
thường mở có số 1 và 2. 

Khi có nhiều tiếp điểm thường mở hoặc thường 
đóng trên một rơ le, những tiếp điểm này được 
ghi theo số thứ tự 1, 2, 3, 4... 

Bộ ngắt điện chính (Hình 3). Cổng của bộ ngắt 
điện chính A1 và A2 nối với L1 (dây bên ngoài) 
và N (dây trung tính). Có thể phân biệt các dây 
này theo màu của chúng. L1 có màu đen hoặc 
nâu, dây trung tính N có màu xanh sáng. Các dây 
cách điện được phân biệt với các đấu nối của rơ 
le được phân biệt theo đường kính lớn hơn của 
chúng do điện áp đến 230 V. 

Các số chỉ tiếp điểm của dây điện chính 1, 2, 3, 
4 v.v... có 1 đơn vị (1 con số). Các số chẳẵn 2, 4, 6 
dẫn đến thiết bị tiêu thụ điện, chẳng hạn động 
cơ điện 3 pha và bảng nối điện tương ứng (T1, 
T2 và T3). Các số lẻ (1, 3, 5) dẫn đến điện nguồn 
của lưới điện (L1, L2 và L3). Các tiếp điểm điều 
khiển (13-14) của bộ ngắt điện được đặt ký hiệu 
giống như rơ le: Chúng bao gồm 1 số thứ tự và 1 
số cho chức năng. 


NO: normally open = thường mở (tiếng Anh) 
2 NC: normally closed = thường đóng (tiếng Anh) 


Ê:.J]——=fL_ Ì 








Bảng thao tác 2av Đông cơ 
Bị 0V 
24V 


K1 
0V 


Điều khiển từ xa 


VÀ HOẶC 


Liên kết lôgic Lưu tín hiệu 


Hình 1: Nhiệm vụ của rơ le và bộ ngắt điện 


Lưỡi gà (đóng-mở) 


củ: Tiài: VỆ | 


K1 =  == Số chức năng 
A2 . 


Số thứ tự 


14 24 34 42“ Côngtấcthường 
n ` ô 1) 
dân Cuộn dây NO NO NO NC ". 
kê Công tắc thường 
A1 A2 đóng NC? 


Hình 2: Ký hiệu đấu nối trên một rơ le 


Cuộn dây bảo vệ Q1 


Tiếp điểm chính 
II 20152021.) 


1° 


T1 T2 T3 14: Tiếp điểm điều khiển 





Hình 3: Bộ ngắt điện chính với các ký hiệu đấu nối cho tiếp 
điểm điều khiển và tiếp điểm chính 


508 


Điều khiển tiếp điểm bằng điện 





Công tắc điện từ phụ thuộc thời gian 
Công tắc điện từ phụ thuộc thời gian trong kỹ 
thuật điều khiển được gọi là rơ le thời gian hay rơ 
le định thời (Hình 1). Chúng có một cổng kết nối 
đến điện áp nguồn A1 - A2 và công tắc thường 
mở, công tắc thường đóng hoặc cả bộ chuyển đổi 
được tác động trễ (chậm). 

Rơ le thời gian trong kỹ thuật điều khiển thường 
bao gồm trước hết giữa rơ le kéo trễ và rơ le sụt 
áp trễ (Hình 2). 

Rơ le kéo trễ (chậm) chỉ đóng lại sau thời gian “t” 
đã được chỉnh trước theo công tắc thường mở 
hoặc công tắc thường đóng tương ứng. Các công 
tắc này lập tức trở lại trạng thái tín hiệu “07 khi 
không còn sự tác động của rơ le thời gian. Đối với 
rơ le sụt áp trễ (chậm), công tắc thường đóng 
hoặc thường mở được tác động ngay lập tức. Khi 
điện áp giảm nhanh tại các cổng A1 - A2 quá trình 
sụt áp bắt đầu: chỉ sau thời gian đã chỉnh trước tại 
bộ đo điện thế quay (điều chỉnh điện trở) công tắc 
thường mở và công tắc thường đóng mới trở về 
trạng thái ban đầu của chúng. 

Thời gian tác động công tắc thường đóng và 
thường mở tại lưỡi gà được ký hiệu bằng hình 
bán nguyệt (“cây dù”). Cũng cần lưu ý là việc đặt 
ký hiệu cho chức năng của công tắc thường mở 
7-8 và chức năng của công tắc thường đóng 5-6 
khác với rơ le thông thường. 





G2014 4))11/040i5Ấc143 001 loi, 


Mô tả. Điều khiển công tắc bằng điện được mô tả 
trong sơ đồ mạch điện, sử dụng các biểu tượng và 
các ký hiệu chuẩn hóa (Bảng 1 và 2, Trang 507). 
Ở sơ đồ mạch điện với cách mô tả tương quan 
(tổng quát) người ta nhận biết được sự phụ thuộc 
vào nhau của từng linh kiện. Sơ đồ mạch điện với 
cách mô tả chỉ tiết sẽ cho thấy một cái nhìn rõ 
ràng hơn (Hình 3). 

Chiều dẫn điện trong kỹ thuật điều khiển thường 
là dòng điện được dẫn từ trên (24 V/+) qua dây 
điện xuống dưới (0 V/-). Tất cả các thiết bị đóng 
mở được đặt song song với đường dây dẫn điện. 
Những thiết bị này và các phần tử khác đều có 
ký hiệu thống nhất để có thể nhận biết trong các 
mạch điện khác nhau. Thiết bị (phương tiện sản 
xuất) được vẽ trong tình trạng ban đầu của hệ điều 
khiển. Trong nhiều trường hợp có thể tách mạch 
điều khiển điện có chứa rơ le ra khỏi mạch điện 
chính có kết nối với các bộ điều chỉnh và động cơ 
công suất lớn. 


509 








Đèn LED để hiển 
thị “Rơ le thời gian 
có điện áp” _ Qài đặt thời 
: ian hoạt độ 

Đèn LED hiển thị ® SE, xay 2 
“Rơ le đóng” —_ 

` Cửa sổ quan 
còng bà Ai = L; sát lên vi 
phạm vi thời gian L thời gilli dài 

đặt trước 

Công tắc chọn T1 
chức năng Cửa sổ quan sát 
Bảng nhận dạng cho — chức năng được 


thiết bị (chứa các cài đặt trước 
thông số miêu tả) 


Hình 1: Rơ le thời gian với các chức năng thời gian khác nhau 





Kéo trễ 
A1-A2 : ni 35 45 
17-18 r Ar 1 tr 
18 28 36 46 

Thời gian trễ Sụt áp trễ 

5 thứ tự Ñ 

A1-A2 na ni 35 `45 
17-18 m Ä tỉ 





18 28 36 46 


== Số chức năng 


Hình 2: Rơ le kéo trễ và rơ le sụt áp trễ 


L1 3/N/PE/~50Hz400V 





Sơ đồ mạch điện dưới dạng tổng quát 


Mạch điện chính 
li 400V 


Mạch điện điều khiển 





100 
Sơ đồ mạch điện dưới dạng chỉ tiết 


Hình 3: Các loại sơ đồ mạch điện 


Đấu nối dây với thanh kẹp 





G15 27-10001001) 0 /0/0(/7-10)( 1 (-0) 


Đối với hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén 
hoặc điều khiển lập trình với đấu nối dây riêng rẽ 
có thể sử dụng các thanh kẹp được lắp đặt trực tiếp 
trên máy móc hoặc đưa vào trong tủ điện (Hình 1). 
Mục đích là giảm giá thành đấu nối dây, dễ dàng 
phát hiện lỗi và sửa chữa nhanh. Có thể dễ dàng 
tháo và thay thế các phần tử hư hỏng trên thanh 
kẹp. 

Kết cấu (Cấu tạo) kẹp. Dây thứ nhất của hệ điều 
khiển được dẫn đến phía trái của thanh, thí dụ đầu 
dây của cuộn dây trên van điện từ 1M1. Người ta 
vặn ốc kẹp dây được cách điện vào trên thanh kẹp. 
Dây thứ hai được dẫn đến phía bên phải, thí dụ đến 
cổng thường mở 24 của rơ le K1 (Hình 2). Kẹp nối 
được đánh số, thí dụ với số 12. Các kẹp nối cạnh 
nhau được cách điện và được nối với nhau qua 
mạch cầu, thí dụ kẹp nối 7-8 (Hình 4). 

Sơ đồ đấu nối kẹp. Vị trí đấu nối kẹp được trình bày 
trong sơ đồ mạch điện và danh mục vị trí kẹp (Hình 
4). Bắt đầu từ phía trái của sơ đồ mạch điện người 
ta điển vào danh mục vị trí tất cả phần tử có điện 
áp dương với 24V và đấu nối từ số 1 đến 3. Tương 
tự, quy trình này được thực hiện với điện áp âm. 
Sau đó các phần tử được đấu vào kẹp nối trên các 
đường dây điện riêng rẽ từ 1 đến 5, thí dụ S1 trên 
kẹp số 7 và 1B1 trên kẹp số 8. Tại đây cũng phải đấu 
nối mạch cầu. Trên đường dây điện thứ hai, không 
nối K2 với cổng 12 và K1 với cổng A1 trên thanh. Sự 
kết nối này được đấu trực tiếp. Đường dòng điện 
số 5 kết thúc danh mục vị trí kẹp nối. Sau đó kẹp 
có số X1 đến X12 được điền vào sơ đồ mạch điện 
(Hình 3). Khi sử dụng nhiều thanh kẹp, thì chúng 
được đánh số thứ tự liên tiếp nhau. Đối với các sơ 
đồ mạch thiết kế trên máy tính, danh mục vị trí này 
sẽ được tạo ra một cách tự động. 





























1A1 f=t SIE 
wÌÐq| — + 
1B1 







































































0V 

1 đơngiảnhóa 9 
X1.1-mX1 
X1.2-=X2 








Hình 3: Thí dụ về điều khiển bằng điện - khí nén 
































Dây điện trong rãnh đặt cáp 








Hình 1: Cấu tạo theo nguyên tắc của tủ điện 



















































































Dây từ cuộn dây — =. Vị trí kẹp 
điện từ 1M1 @ + Áá, — 12 
vu... 
F- —— Dây dẫn đến 
Ray : L đấu nổi 24 
của K1 
ắ h 
Hình 2: Kẹp đơn số 12 trên ray hình nón 
5.5 =5 
=%= =*% 
E= ... c= _ 
® | $6 4. | 
>2 = “>2 = 
8|8|ŠS|3s|s#l|s 
Öc -c 5 ° .= ÖC 
Mạng điện m 3 1 
Œ) 605) 50i|iE2 
s 1| Ỏ 3 
Mạng điện == Đ 4 
—) BU | $ | 5 
= ẻ 6 
Đường dây 1 4 ác | Đ | Z 
1B1 BN Là) 8 
Đường dây 1B1| BK | |9 14 
2+3 ° [10 1 
Đường dy4—| 1B2| 4 | o |11 A1 
Đường dây5 —| 1M1 + ° 2 24 
X~——>———” ° 1 3 X~——>——_” 
Tất cả cấu oø |14| Œhỉcó 
kiện của hệ o |15] rơ le 
oø |17| 
| o | 18| 
| o | 19| 
| ø | 20] | 

















Hình 4: Danh mục vị trí kẹp nối 


Điều khiển lôgic lập trình 








6.6 Điều khiển lôgic lập trình 


Trong điều khiển lôgic lập trình (PLC), lôgic trình tự 
(diễn biến) điều khiển được thực hiện theo chương 
trình trong hệ điều khiển. Trong đó: 


e Tín hiệu từ cảm biến hoặc nút, chẳng hạn 50, 51, 
S2„... được thu thập và truyền đến các cổng vào. 

e_ Tín hiệu được liên kết lôgic với nhau 

e_ Kết quả liên kết được truyền đến cổng tín hiệu 
ra, chẳng hạn van điện từ 1M1. 





Trong điều khiển lôg¡c lập trình (PLC), trình tự 
điều khiển được quy định bằng chương trình 
(phần mềm). 





Ngược lại, khi quá trình điều khiển chỉ được xác 

định bởi kết nối dây giữa các linh kiện thì được gọi 

là điều khiển kết nối (cố định) được lập trình, 
gồm cả điều khiển điện và điều khiển khí nén. 

Xi lanh của ê tô (bàn kẹp) được điều khiển thông 

qua van hành trình điện từ 3/2 (Hình 1). Hàm kẹp 

đóng khi nhấn đồng thời cả hai nút S51 và S2. Khi 
tác động nút S0, hàm kẹp sẽ mở trở lại. 

e Trong điều khiển kết nối (cố định) được lập 
trình, sự kết nối AND (lôgic VÀ) của hai tín hiệu 
cổng vào được thực hiện bằng cách mắc nối 
tiếp các nút S1 và S2 (Hình 2). 

e_ Ngược lại, trong điều khiển lôgic lập trình, tín 
hiệu của nút S1 và 52 được kết nối bằng lệnh 
AND (VÀ) trong chương trình của bộ điều khiển 
lôgic lập trình (Hình 3). 

Cả hai kiểu điều khiển đều hoạt động theo nguyên 

lý NXX (Nhập - Xử lý - Xuất). 


Hiện có nhiều loại điều khiển lôg¡c lập trình, chúng 
được sử dụng theo kiểu môđun cho các nhiệm vụ 
điều khiển quy mô nhỏ trong công nghiệp. Điều 
khiển quy mô nhỏ được sử dụng rộng rãi trong nhà, 
kỹ thuật lắp đặt, trong máy móc và thiết bị (Hình 4). 
Điều khiển nhỏ (theo môđun) có chỉ phí tương đối 
thấp và có thể cung cấp thư viện mệnh lệnh rất 
đáng kể. Nhiều khả năng mở rộng các chức năng 
riêng biệt được tích hợp trong thiết bị, chẳng hạn 
đếm số lượng, đếm thời gian vận hành, các chức 
năng thời gian hoặc các khả năng truyền thông với 
bus ASI " hoặc bus EIBE ? 

Ð ASI (Aktor Sensor Interface): Bus trên tầng tự động hóa thấp 


nhất 
2EIBE (Europäischer Installationsbus): Bus cài đặt chuẩn châu Âu 


S11 








Chỉ tiết 





Hàmkẹp 


Ẩ 
S1 SƠ ŠSZ 
Đ  ÓU Bảng điều chui co cán nã 
(Bảng vận hành) 


Hình 1: Bàn kẹp thủy lực 


























Hình 2: Điều khiển kết nối (cố định) được lập trình 


so Cổngvào  Xửlý Cổng ra 


e_ Liên kết lôgic 
e Chức năng 
thời gian 
e_ Chức năng lưu trữ 


Hình 4: Môđun điều khiển nhỏ đặt trong tủ điện 


Điều khiển lôgic lập trình 





Các đặc trưng tiêu biểu của điều khiển nhỏ theo 
môđun trong bộ điều khiển lập trình bao gồm: 
Nút, công tắc hoặc cảm biến tiệm cận như là các 
bộ phát lệnh, được nối dây bằng kẹp nối tại cổng 
vào (Hình 1). Các thiết bị cơ bản có tám cổng vào 
và bốn cổng ra kỹ thuật số (digital). Chúng cung 
cấp trạng thái tín hiệu lôgic low (thấp) = ”0” (sai) 
hoặc high (cao) =“1” (đúng). 
Cổng ra có thể được dùng làm rơ le tiếp xúc cho 
điện áp 230V. 
Các thiết bị hoạt động với điện một chiều 12 V 
và 24V có các cổng ra transistor với điện áp 24 V, 
dòng điện không quá 0.3 A. 
Để điều khiển menu và các chương trình nhỏ hơn, 
người ta có thể sử dụng bốn nút, một nút ESC 
(thoát) và một nút OK (đồng ý). Màn hình LCD 
cho phép quan sát trạng thái tín hiệu. Các giao 
diện RS 232 hoặc USB nối với máy tính giúp việc 
lập trình, cho phép mô phỏng trước khi sử dụng 
và sau đó có thể chuyển thông tin đến các thiết bị 
điều khiển (Hình 2). Đối với các thiết bị đời mới, 
chúng còn có khả năng quan sát trực tuyến trong 
khi thiết bị đang hoạt động. 

Có thể lập trình bằng hai ngôn ngữ: 

e_ Mô tả chức năng bằng hình khối (FBD): Hình 
2 cho thấy các phần tử AND, môđun RS$, ba 
cổng vào và một cổng ra. Ngôn ngữ này còn 
được gọi là sơ đồ chức năng. 

e Trình bày bằng bậc thang (LAD): còn gọi là sơ 
đồ công tắc, LAD là tên gọi tiếng Anh của sơ 
đồ bậc thang, rất giống với sơ đồ điện (Hình 3). 
Loại trình bày này được ưu tiên sử dụng trong 
những khu vực nói tiếng Anh. 

Thí dụ: Mở và đóng cửa ra vào tự động (Hình 4) 

Hai phòng được ngăn cách bằng cửa đẩy. Cửa di 

chuyển thông qua xi lanh khí nén. Xi lanh được 

điều khiển bằng van hành trình 5/2. 

Cửa được mở từ hai phía bằng nút S51 và 52. Công 

tắc vị trí cuối B1 và B2 báo vị trí hiện tại của cửa. 

Vì lý do an toàn chúng là những công tắc thường 

đóng. 

Sau 15 giây cửa tự động đóng lại nếu trong phạm 

vi cửa không có chướng ngại vật. Một chùm ánh 

sáng theo dõi xem có người hoặc thiết bị hiện 

hữu trong phạm vi của cửa không. Nếu có, rào 

ánh sáng có trạng thái tín hiệu là “0”. 

Với công tắc khóa S0 (công tắc thường mở) hệ 

thống được chuyển sang “sẵn sàng hoạt động”. 

Trên bảng hiển thị của môđun điều khiển hiện 

lên dòng chữ “Cửa mở. 


24V/JDC 





Hình 1: Đấu dây cho cổng vào và cổng ra của môđun hệ 
điều khiển 


1n =BEN ¿#s%(G& [9w 


IHÑ® z:rx 


L.] ban kepdsc_ 











án — 
| 
Í 
- 


BES -H] --«- 


chu trình. #‡ej‹+ 








Cửa mở Mở 


Khu vực trống Mở 


Cửa đóng 


Hình 4: Sơ đồ công nghệ của một cửa ra vào 


Điều khiển lôgic lập trình 





Lập bảng phân bố vị trí (Bảng 1): Bảng 1: Danh mục vị trí 



































Phần tử chỉnh 1V1 cho xi lanh thủy lực được 1A1 Cấu kiện | Địa chỉ _ | Ghi chú 
điều khiển bằng hai van điện từ 1M1 và 1M2 (Hình s0 I1 | Công tắc khóa“sẵn sàng hoạt động, 
1), người ta chọn kiểu điều khiển môđun với tám tiếp điểm thường mở 
cổng vào digital và bốn cổng ra rơ le. Sĩ J2 __ | Nút “mở cửa, tiếp điểm thường mở 
4 TẾ An Đề 2 Ẹ S2 I3 | Nút“mở cửa; tiếp điểm thường mở 
Bảng phân bố vị trí nêu rõ các phần tử, gán chúng cự... g. 
N . N.. ` `. 3 AE B1 l4 Vị trí cuối, “cửa đóng, tiếp điểm thường đóng 
vào các địa chỉ cổng vào và cổng ra của bộ điều TEEnnnnnrnn K_.. 
to. HE ` .. ` ` _z B2 I5 Vị trí cuối, “cửa đóng, tiếp điểm thường đóng 
khiển lập trình. Các ống vào (I1, l2 v.v...) và cổng = mm... 
2 ^ HÀ vỡ ^ ` ` z a0 chản anh sàng, 6n Ian trong, 
ra (Q1, Q2 v.v...) của bộ điều khiển lập trình là các tiếp điểm Thhhi đóng SẺ ề 
biến có thể nhận các trạng thái lôgic “1” hoặc “0” 1MI O1 | Van điệntừ“mở cửa" 
Khi lập trình cần lưu ý, phần tử tín hiệu cổng vào 1M2 | Q2 | Van điện từ,“đóng cửa” 








là thường mở hay thường đóng. Để sau này có 
thể dễ dàng lập trình hoặc phát hiện lỗi, việc ghi 
và lưu danh mục phân bố vị trí dưới dạng analog UẤI 
là một công cụ cần thiết. 

Sơ đồ đấu dây (Hình 2). Sơ đồ điện trình bày ở 

đây nêu rõ các đấu nối cảm biến và cơ cấu chấp 1V1 

































































hành với bộ điều khiển lập trình. Các ký hiệu được 1M1 
sử dụng đã được chuẩn hóa và các thiết bị phải 
phù hợp với danh mục vị trí. 





Hình 1: Sơ đồ khí nén 





Sơ đồ kết nối tạo thuận lợi cho việc thực hành 
đấu nối dây. 





o22V/DC NO NO NO NC _NC NC 





Lập trình 


Nhờ phần mềm của môđun điều khiển, có thể 
thiết lập các giải pháp cho điều khiển lôgic lập 
trình với sơ đồ chức năng (FBD) (Hình 3). 

Các tín hiệu B1 và B2 được tác động, hai bộ lưu RS 
được sử dụng để thiết lập các cổng vào. Chúng 
được nối với hai bộ lưu tạm M1 và M2, còn được 
gọi là bộ quan sát, chúng chặn lẫn nhau, vì thế 
cửa chỉ có thể mở hoặc đóng. Phần tử thời gian 
B009 tác động mở trễ. Phần tử B004 tương ứng 
cho dòng chữ “Cửa mở: 





mm 
Công tắc khóa 


=Ị 
Nút mở cửa 


“ 
Nút mở cửa 


1 

Rào chắn 

ánh sáng 

Khu vực trống 
1z 

Vị trí cuối cửa mở 












B 


l1 
Vị trí cuối N Hình 3: Sơ đồ chuyển mạch theo ngôn ngữ FBS 
cửa đóng — (Sơ đồ chức năng) 


513 


Điều khiển lôgic lập trình 





2N.V?2)/00/)/1/10013)14)95/20/)/0/1/)04/1//-11/1/)/90/002/0)/)918/107-.0//1-0 80/1001), 





Nhóm Nhóm 


Trong các đề án điều khiển với lôgic lập trình PLC bao 
cổng vào cổng ra 


quát hơn, những hệ thống môđun được đưa vào sử 
dụng (Hình 1). Bộ 






6.6.2.1 Cấu tạo của môđun điều khiển lôgic 





IÈ]sÄ1)¡1¡ 8g š6 

Các nhóm linh kiện cơ bản gồm: nhóm thiết bị nhập 
liệu, đơn vị xử lý trung tâm (CPU) với bộ lưu chương 
trình và nhóm thiết bị đầu ra. Các nhóm thiết bị được 
kết nối với nhau qua thanh cắm bus sau thùng máy. 
Các đầu cắm này tạo ra kênh liên lạc với CPU. Giao 
diện nối tiếp được sử dụng để lập trình, thí dụ với Hình 1: Hệ thống lập trình dạng môđun 
máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay (laptop). 
I Nhóm nhập dữ liệu: Mô đun tín hiệu SM/DE 
Nhóm thiết bị này có các đấu nối cho bộ cấp tín hiệu 
hoặc cảm biến. Tín hiệu số của đầu vào không được 
truyền trực tiếp vào kết nối phía sau thùng máy, mà 
bằng bộ kết nối quang (Hình 2). Kết nối này cho phép 
truyền tín hiệu giữa hai mạch điện được mạ riêng rẽ, : 
do đó có thể bảo vệ vòng điều khiển nhạy cảm trước Hình 2:Nhóm cổng vào với kết nối quang 
tình trạng quá tải (quá áp). 






lÍ Ác quy dự trữ 
230V ACÏ Chỗ cắm cho bus 
truyền dữ liệu 
Chỗ cắm mặt trước 






Giaodiệncho  Ñj3 
thiết bị lập trình Ì 





quang 


























Đặc trưng công suất| 312 IFM 313 314 314 IFM 315 315-2DP 
I Bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ chương trình: CPU B@n6dlh - | skas | i2keø| 24kee|29leye| —_ 4848me 
Bộ xử lý được điều khiển thông qua hệ điều hành Dũng lượng 
và có nhiều vùng lưu trữ khác nhau, thí dụnhưcho | t0 999 lấn [AM | RAM [RAM,C | nộ DẠM 
các phần mềm ứng dụng được lưu lại và xử lý. Dung BÊ Cnhêm 
lượng và vận tốc xử lý là những đặc trưng kỹ thuật Việc sáo || PS S12kByte S12kBye = thong CU thể lập 
cơ bản của CPU (Hình 3). tem MDDIED2510E2)12) 
I Nhóm xuất: Mô đun tín hiệu DA Măng T0: hổ D0) 532 SE 














Bộ phát tín hiệu đầu ra của bộ điều khiển lập trình 
được kết nối thông qua kết nối quang đến các thiết 
bị để điều khiển như rơ le, transistor, van từ tính, thiết 
bị hiển thị và báo. 


Hình 3: 


BESY Hệ điều hành 

PAA Biên bản sao chép về 
quy trình ở cổng ra 

PAE Biên bản sao chép về 
quy trình ở cổng vào 

OB1 Môđun tổ chức 1 


(2122PI G-14:0)/1/847-)/)003ì/-04/19)08431915)0)0) 


leI[2118.4/1121/81u1s]lsÃi;]sÃ40Ìi)( xi8@ 
Sau khi CPU được khởi động bởi hệ điều hành (BESY), 
biên bản sao chép về quy trình của đầu ra (PAA) được 
ghi lên cổng ra thực của nhóm thiết bị và tình trạng 
của cổng vào được ghi vào biên bản sao chép về quy 
trình của cổng vào (PAE) (Hình 4). Khi khởi động hoàn 
toàn mới, về cơ bản PAA bị xóa. 





Xử lý chương trình theo chu kỳ 
(cho CPU từ năm 1998 trở đi) 





Hình 4: Xử lý chương trình theo chu kỳ cho CPU 


Nhóm tín hiệu Nhóm xửlýtrung tâm|_ Nhóm tínhiệu 
Cổng vào-DE | thídụnhưCPU314 | Cổngra-DA 
Sự hình thành các biên bản sao chép về quy trình 
(Hình 5) có ưu thế hơn việc tác động trực tiếp lên 
cổng vào hoặc cổng ra ở chỗ trong thời gian chu kỳ 
xử lý chương trình, ta lúc nào cũng có hình ảnh không 
đổi về tín hiệu xử lý. Khi đang xử lý chương trình, trạng 
thái tín hiệu trên nhóm thiết bị cổng vào thay đổi, 
PUNG Hạng thái tín hiệu trong ảnh xử lý không thay Hình 5: Thiết lập biên bản sao chép về quy trình ở cổng 
đổi cho đến khi cập nhật chu kỳ mới của ảnh xử lý. vào/cổng ra (PAA/PAE) 


JAl | Ì Hm°' 





514 


Điều khiển lôgic lập trình 





Khi có yêu cầu nhiều lần đối với tín hiệu cổng vào 
trong chương trình ứng dụng, cần phải bảo đảm 
thông tin không thay đổi và luôn luôn có trong biên 
bản sao chép về quy trình. Sau khi thiết lập biên bản 
sao chép về quy trình, chương trình ứng dụng lưu 
trong môđun tổ chức OB1 được xử lý theo thứ tự, có 
nghĩa từng dòng một. Bộ đếm địa chỉ bắt đầu đếm 
từ địa chỉ thấp nhất 0000 và tiếp tục cho đến địa chỉ 
cuối 0002 (Hình 1). Sau đó toàn bộ chu kỳ của bộ 
điều khiển lập trình bắt đầu lại từ đầu, các cổng ra 
được cấp tín hiệu trạng thái mới. Nhược điểm của 
chu kỳ làm việc này là bộ điều khiển lập trình có thể 
đáp ứng chậm với sự thay đổi tín hiệu cổng vào. 


6.6.2.3 Khái quát về lập trình cho bộ 





sI[-118.4/112118191s)19Á[;]sÃ171\)( 1 i64 
Bộ điều khiển lập trình chứa chuỗi thứ tự mệnh 
lệnh điều khiển (Hình 2). 
Trong phần vận hành có lưu toàn bộ tập hợp các 
mệnh lệnh sử dụng một ngôn ngữ lập trình nhất 
định để cung cấp cho bộ điều khiển lập trình PLC. 


Trong phần toán hạng có tất cả các tham số của 
bộ điều khiển lập trình, chẳng hạn cổng vào E, cổng 
ra A, bộ định giờ T. Đặc biệt là bít nhớ (cờ), thí dụ 
M0.1. Các bộ nhớ dạng 1-Bit này được sử dụng để 
lưu các kết nối tạm. Nếu điện áp của bộ điều khiển 
lập trình bị đứt đoạn (giảm), trên nguyên tắc những 
nội dung lưu này sẽ mất đi. Đằng sau số toán hạng 
chứa địa chỉ Byte và Bit, có thể đọc từ cấu hình phần 
cứng của bộ điều khiển lập trình (Hình 3). Đối với 
bộ điều khiển lập trình CPU 314 IFM, cổng vào có 
thể có các địa chỉ từ E 124.0 đến 124.7. 


Các ngôn ngữ lập trình sử dụng trong 
bộ điều khiển lôgic lập trình 
Các chương trình của bộ điều khiển lập trình được 
viết dưới dạng văn bản hoặc đồ họa. Ở đây người 
ta phân biệt các ngôn ngữ lập trình như DANH MỤC 
MỆNH LỆNH (AWL), SƠ ĐỒ BẬC THANG (KOP) và SƠ 
ĐỒ CHỨC NĂNG (FUP), ngày nay còn được gọi là 
NGÔN NGỮ CẤU TRÚC CHỨC NĂNG (FBS) cũng như 
loại ngôn ngữ mô tả trong chuỗi trình tự giống như 
GRAFCET (Hình 4). 
Trong Hình 5, ba ngôn ngữ lập trình quan trọng 
nhất được trình bày qua thí dụ với một liên kết đơn 
giản. Danh mục mệnh lệnh bắt đầu với mệnh lệnh 
liên kết “U” (UND = VÀ). Sau đó những bước điều 
khiển cần thực hiện (vận hành) được xử lý theo 
từng dòng một. 
Sơ đồ bậc thang (sơ đồ công tắc) gần tương tự như 
sơ đồ điện, đặc biệt thích hợp với những người quen 
sử dụng với rơ le và điều khiển bằng bộ ngắt điện. 


515 











Bộ đếm địa chỉ Bộ nhớ 
0000 Địachỉ | Vậnhành Toán hạng 
SN ooonl 
ở) D001=| 0000 U EO. 1 
\ cặ/ 0002| 0001 U E0.2 
èZ" -- L=| 0002 = A4.0 











Hình 1: Xử lý chương trình theo chu kỳ 




































































Thí dụ 
V : " _ Số oán Ỉ 
TT ¬ _ Kýhiệu linh 
_Nhịphân | — Tý JL f5, 
U VÀ ()  Trongngoặc|| E Cổng vàd| thí dụ 
O HOẶC =_ Giao lệnh 
(chỉ định, : 
N KHÔNG gần cho) A Cổng ra 124.1 
UN VÀKHÔNG | SPA Nhảy - IÑ 
ON HOẶC-KHÔNG tuyệt đối _ |Í ụcờ ÿ$ã 
S_ Thiếtlập spB Nhâycó  ÍÍT pcp || ;c S 
điều kiện thời gian =. 
R_ Thiết lập trởlại| L — Nạp 9 ]= 
ZV Đếm tới T_ Truyền z Bộ đếm 
ZR Đếm lui 



































Hình 2: Cấu tạo của câu lệnh điều khiển 


'EIf lLõ| 1T.) | 
Eh.-=.=. 
1 Ti L5 BẠN [vi 


LrŸ LỆ _MÊẾ 
(HI T40 


Ñhón cấu kiện Mã số đặt hàng __.Firmware "Địa chỉ MPI ?Bịachỉcổng vàg Địa chỉ cổngrả 
| TẾ LỆ - 





Hình 3: Địa chỉ byte của cấu hình phần cứng 


? Ƒirmware: phần mềm chuyên biệt của công ty (Hàng sụn) 


? (Multipoint Interface: Giao diện nhiều điểm) 























Văn Danh mục câu lệnh UEO.1 
bản (AWL) UEO.2 
=A4.0 
Sơ đồ bậc thang (KOP) li EO.2 A4.0 
BiILi¬ 
>> EO.1 
pả | Sơ đồchứcnăng (FVP) 
họa 
Chuỗi trình tự 
(Thí dụ: theo IEC 1131) 








Hình 4: Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình 


Danh mục câu lệnh AWL 
U E 0.1 
U E 0.2 
U E 0.3 
= Ầ 4.0 

Sơ đồ bậc thang KOP 

EO.1 E0.2 


Sơ đồ chức năng FUP 





Hình 5: Thí dụ cho các ngôn ngữ lập trình 


Điều khiển 


lôg¡ic lập trình 





Trong ngôn ngữ Sơ Đồ Chức Năng '), chương trình 
ứng dụng được mô tả bằng các ký hiệu đồ họa đã 
được chuẩn hóa. Những ký hiệu này là loại ký hiệu 
lôgic tuân theo tiêu chuẩn công nghiệp DIN EN 
60617 (Bảng 1). 


Đấu dây cho bộ điều khiển lập trình PLC 
Nút và cảm biến được đấu nối với cổng vào của 
bộ điều khiển lập trình (Hình 1). Về cơ bản thiết bị 
và máy móc được mở thông qua công tắc thường 
mở, được gán tín hiệu lôgic“1”và công tắc thường 
đóng, tín hiệu “0“ Trong khi các cơ cấu chấp hành, 
chẳng hạn van điện từ, đèn báo, hoặc rơ le được 
đấu nối với cổng ra của bộ điều khiển lập trình PLC. 


Các chức năng cơ bản của bộ điều khiển 
lập trình PLC 
Thí dụ: Pittông khí nén. Pittông khí nén cần được 
điều khiển thông qua bộ điều khiển lập trình PLC 
(Hình 2). Pittông chạy ra khi dừng ở vị trí cuối phía 
sau và nút bấm START được ấn. Pittông chạy trở lại 
sau khi đạt đến vị trí cuối phía trước. 
Lập một bảng ký hiệu: Nó thay thế cho danh mục 
bố trí (Hình 3). 
Cho van xung hành trình 5/2 người ta cần một van 
điện từ lưỡng ổn, phần tử tín hiệu được thay thế 
bằng nút nhấn tác động qua điện và đầu dò con 
lăn. Bảng ký hiệu được nêu trên Hình 3. Ký hiệu 
cho thiết bị 1B1 trở thành biểu tượng, có nghĩa sự 
mô tả này cho E0.1 cũng được sử dụng trong soạn 
thảo chương trình. 


24V/DC 
© 


Hình 1: Đấu nối dây bộ điều khiển lập trình PLC 


















































1B1|[1B2 
1A1 Ki k 
4| Ja 











1B2 

















Hình 2: Sơ đồ khí nén cho một con trượt (pittông) 





























Ký kiệu Địa chỉ Ghi chú 
1B1 EO.1 Vị trí cuối phía sau, thường đóng 
1B2 EO.2 Vị trí cuối phía trước, thường đóng 
ER] EO.3. | Nút START (khởi động), thường đóng 
1M1 A4.0 Cuộn dây từ, chạy ra từ 1A1 
1M2 A4.1 Cuộn dây từ, chạy vào từ 1A1 





Hình 3: Bảng ký hiệu xem như danh mục bố trí 











































































































Bảng 1: Các hàm lôgic cơ bản và cách chuyển đổi sang ngôn ngữ điều khiển lập trình 
Ký hiệu đóng mở |Bảng chức năng|_ Giản đồ Tín hiệu - Thời gian FUP/FBS AWL KOP 
ng, I 
E Ạ EIAM... 5 A4.0 E0.0 A4.0 
=] ˆ PIN h E0.0 p—=—===-- 
: [1| |œøsa jL__ mm — 
Nhận dạng ——t 
: : . 
EIAN ao Jj_—Jmm _ A4.0 E0.0 A4.0 
1Ị0 Cổng ra 
0 ——t 
Phủ định 
E† E2|E1[ A | [gas Q Em EmHL_ 
A o|o|o là. —== Ảnh EO.0 E01 A4.0 
E2 0] 1 | O | |tổngvào2  P=mm_ KT . 
1Ì 0{0 =6 | =] 
: sen TU DĐ” 
VÀ NIEmli 0 ==: 
=—=¬ 
XI Trung: -. T E0.0 A4.0 
E2 0T1TT||dse2JLL E=H |} mm A40 RỊP } 
I:|°8:|EIE| |uạa 1|mmmmm — — 
HOẠC 1 11 0 T 











› Sau đây ta sử dụng khái niệm Sơ Đồ Chức Năng FUP thay vì ngôn ngữ môđun chức năng FBS theo DIN EN 61131-3 


516 


Điều khiển lôgic lập trình 





Ký hiệu cho cổng vào và cổng ra trong bảng ký hiệu 
và sơ đồ đấu dây phải giống y như nhau (Hình 1). 
Chúng tùy thuộc vào cấu hình của phần cứng. Hình 
2 minh họa một cấu hình chuẩn. 

Chương trình điều khiển pittông được viết với 
ngôn ngữ FUP và AWL (Hình 3). Danh sách câu 
lệnh được sử dụng ở đây không phải là địa chỉ của 
các cổng vào và cổng ra mà là cách trình bày với 
biểu tượng từ bảng biểu tượng, nhờ vậy việc đọc 
mã chương trình trở nên dễ dàng hơn. 


I Đảo tín hiệu ") 

Việc sử dụng công tắc thường đóng làm phần tử 
chuyển mạch trong mạch điều khiển bằng rơ le 
được quy định cho nhiều trường hợp trong các 
máy móc và thiết bị điện vì đường dây điện có thể 
bị đứt, thí dụ để dừng (Stop) hệ thống một cách an 
toàn hoặc để phát tín hiệu báo động. 

Trên Hình 4, đèn cảnh báo P1 có tín hiệu “17 khi 
S0 và S1 không được tác động. Công tắc thường 
mở K1 sẽ đóng khi có điện áp tại đường dây điện 2, 
đèn báo P1 trên cùng đường dây điện sẽ bật sáng. 
Cả hai công tắc thường đóng được đấu nối với hai 
cổng vào của bộ điều khiển lập trình PLC. Chương 
trình PLC phải lưu ý là trong thời điểm đặt điện áp 
tại những cổng vào E0.0 và E0.1 của bộ điều khiển, 
mỗi cổng đều đã có tín hiệu 1 rồi. 

Chương trình trong AWL như sau (Hình 5): 


UE0.0 “1” 
UE0.1 “1” là kết quả của kết nối lúc mở 
=A40 “1” 


Hai công tắc thường đóng cần được thay thế bằng 
hai công tắc thường mở. Đèn báo P1 phải sáng trở 
lại, khi S0 và S1 không được tác động. S0 và S1 
cung cấp tín hiệu lôgic “0” khi không tác động đến 
các cổng vào E0.0 và E0.1. 

Danh sách câu lệnh AWL 


UN E0.0 “0” tại cổng vào nội bộ “1” 
UNE0.1 “0” tại cổng vào nội bộ “1” 
=A4.0_ “1” là kết quả của kết nối 


Sự phủ định”N” có nghĩa: Tín hiệu “0” tại cổng vào 
E0.0 qua sự phủ định nội bộ (tương ứng với việc 
đảo tín hiệu) trở thành lôgic “1” 


I Chức năng lưu 

Một yêu cầu thường xảy ra trong kỹ thuật điều 
khiển là lưu lại những tín hiệu xuất hiện trong thời 
gian ngắn. Việc lưu tín hiệu được thực hiện bằng 
cơ khí với khấc hoặc bằng mạch tự giữ qua công 
tắc thường mở của rơ le (Hình 1 trang tiếp theo). 


› Đảo tín hiệu có nghĩa là tín hiệu đảo chiều (chuyển) từ 0 sang 1 hay 
từ 1 sang 0 


517 











24V/DC 





Hình 1: Đầu nối dây của pittông khí nén 


Chỗ cắm Nhóm cấu kiện 
li me 
:= [KT 


' TP TE 
Ec/2:(( 


Mã số đặt hàng 


Firmw... ' Địa chỉ MPI 'Đ/c cổng vào) Đ/c cổng ra 









Hình 2: Cấu hình của phần cứng 


Pittông khí nén 0B1 Trong AWL 


Mạng †1 Mạng †1 
Xi lanh 1A1 chạy ra Xi lanh 1A1 chạy ra 


E8) U_ "1BỊ" 
Eoa| 4 | A4.0 U_ "84" 
| - | =_ "1M" 
Mạng 2 Mạng 2 
Xi lanh 1A1 chạy vào Xi lanh 1A1 chổ: vào 
E0.2 
= câM: 
Hình 3: Chương trình PLC cho pittông 
24V 
Công tắc thường mở K1 


được trình bày là mở trong 
trạng thái không có điện áp 


AWL: 


U E0.0 
U E0.1 
= A4.0 


FUP: 





Hình 5: Sử dụng công tắc thường đóng trong kỹ thuật điều khiển 
lôgic lập trình (PLC) 

AWL: UN E0.0 

ỦN E0.1 

A4.0 





Hình 6: Sử dụng công tắc thường mở trong kỹ thuật điều khiển 
lôgic lập trình (PLC) 


Điều khiển lôgic lập trình 





Hình 1 minh họa các biến thể ưu tiên xóa của mạch 
tự giữ. Tín hiệu tái thiết lập chiếm ưu thế so với tín 
hiệu thiết lập, có nghĩa cả hai phần tử tín hiệu S1 
và S2 đều tác động, vì thế trạng thái của rơ le K1 có 
tín hiệu lôgic “0“ Đèn báo P1 tắt. Đối với mạch tự 
giữ tín hiệu thiết lập S1 chiếm ưu thế so với tái thiết 
lập S2, có nghĩa là đèn tín hiệu P1 sáng, S2 trên dây 
thứ hai phải ở phía sau công tắc thường mở K1. 
Sự chuyển đổi trong kỹ thuật điều khiển lập trình 
có nghĩa là sự đấu nối dây của công tắc thường 
mở §1 như một tín hiệu thiết lập trên E0.0 và đấu 
dây của công tắc thường đóng S2 trên E0.1. Vì lý 
do an toàn (độ bền chống đứt gãy của dây điện) 
nên nút 52 phải vận hành như công tắc thường 
đóng. Cả 2 mạch tự giữ được mô tả trong Bảng 1 
với ngôn ngữ điều khiển lôgïc lập trình. Trong bảng 
1, mạch tự giữ được chuyển đổi theo lôgic của kỹ 
thuật rơ le. Do chức năng lưu xuất hiện thường 
xuyên trong kỹ thuật điều khiển lập trình cho nên, 
thí dụ trong điều khiển quá trình, có các lệnh § và 
R riêng (Bảng 2). 





Bảng 1: Mạch tự giữ (tín hiệu thiết lập lại E0.1 là công tắc thường đóng) 


24V_ 1 2 24V_ 1 2 3 
13 13 13 13 23 
lìxự K1 S1E- K1 K1 
S1 |14 14 14 14 24 
Tï 
S2IE= 
A1 X1 Ñ X1 
K1 P1 K1 Bi 
0V A2 X2 0V A2 X2 








“0” và “1” là trạng thái 
tín hiệu ở cổng vào 
trong điều khiển lôgic 
lập trình 





Hình 2: Đấu dây của mạch tự giữ trên bộ điều khiển lập trình 























Thiết lập NT ca an A40 E01 A4.0 
lại chiếm l E 00 
ưu thế ) Bây ( ) 

Ù E 0.1 : 

= A 4.0 
Thiết lập U A 40 A4.0 — E0.1 A4.0 
chiếm Ụ BA. .= 
ưu thế s A 40 E0.0 





Thí dụ, từ Bảng 2 có thể thấy trong AWL: U E0.0 
ŠSA4.0 
Có nghĩa là khi E0.0 có tín hiệu “17 thì cổng ra lưu 
“1” kể cả khi E0.0 được lập trở lại “0“ Chỉ khi qua 
lệnh R, cổng ra mới có thể được thiết lập trở lại “0”. 
SR-Flip flop tương đương với mạch tự giữ ưu tiên 
xóa. Lệnh cuối trong dòng thứ tư của AWL trên 
cổng ra A4.0 giữ vai trò quyết định. Lệnh cuối cùng 
là “R” (reset hay tái thiết lập). 
RS-Flip flop tương đương với mạch tự giữ ưu tiên 
thiết lập, lệnh cuối cùng là “S” (set). 
Hình 3 minh họa cách hoạt động của bộ lưu. 
Trong biên bản sao chép về quy trình quá trình 
của các cổng vào PAE có hai lần “1 bởi nút E0.0 
được tác động. Trong dòng thứ 3 kết quả được 
lệnh “N” chuyển thành lôgic “0” vì thế trong dòng 
4 của cổng ra A4.0 trong ảnh quá trình của cổng 
ra PAA vẫn được thiết lập với “1” 


518 


Lưu thiết lập 
Lưu thiết đã ấi L 
lập lại ga li Ị= 


SR- Flip flop 
RS-Flip flop 


Dòng Trạng thái tín[ Nguyên tắc [ KOLK (Kết [ PAA (Trạng 
chương hiệu trong | liên kết - |quả liên kết,|thái tín hiệu 
trình PAE (đầu vào) VKE) | ởđầura) 

1 U E0.0 1 == 1 
2 S A4.0 S m1 
3 UN E0.1 1 = 0 
4 R A4.0 R m1 


















































Hình 3: Xử lý các lệnh AWL 


Điều khiển lôgic lập trình 





Chức năng thời gian (bộ định thời) 
Trong thí dụ dưới đây một xi lanh khí nén tác 
động kép 1A1 của máy dập hình nổi ép một con 
dấu (khuôn) nung nóng bằng điện lên trên mặt 
chỉ tiết bằng nhựa dẻo được đưa vào máy bằng 
tay (Hình 1). Một mã nhận dạng được in lên chỉ 
tiết, sau đó chỉ tiết được lấy ra khỏi máy ép. Vùng 
hoạt động của máy ép được bảo vệ bằng rào chắn 
ánh sáng đơn giản B1. Bộ gá được khởi động với 
nút S1. Cả hai vị trí đầu và cuối của xi lanh được 
xác định thông qua cảm biến từ. Tại vị trí cuối phía 
trước, đầu ép dừng lại ba giây và tự di chuyển trở 
lại vị trí ban đầu. Chuyển động trở về được thực 
hiện thông qua nút S2 hoặc ngắt rào chắn ánh 
sáng. Tùy theo lựa chọn bộ điều khiển lập trình, 
thiết bị được điển vào bảng ký hiệu theo cổng 
vào và cổng ra của bộ điều khiển lập trình (Hình 
2) và được đấu nối với các nhóm thiết bị cổng ra 
và cổng vào (Hình 4). Chương trình FUP (Hình 
3) nhận bộ lưu SR từ phần tử điều khiển ổn định 
đơn 1V1 và phần tử mở trễ S_EVERZ (Bảng 1). 


OB1: Máy dập hình nổi chạy bằng khí nén 


Mạng 1 Mạng 2 
Xi lanh 1A1 chạy ra Mở trễ khi xi lanh chạy vào 
Ki/LỀ0 HH 


















































Hình 3: Chương trình FUP cho máy dập hình nổi 


Vị trí cuối 



















Xi lanh 1B1 
Chày ấn 
dâu Rào chắn 
ánh sáng 

Tấm phản bo : B1 
xạ « Chỉ tiết 

š 2» >>®>` 

< ^> 
K3 
Nút S2/Công tắc Nút Š1/Công tắc 
thường đóng thường mở 


Hình 1: Sơ đồ công nghệ của máy ép dấu 





mã " “=ỐÄäả.Ô.... 

ý hiệu Loại dữ liệu . Ghi chú 

Rào chắn ánh sáng, xác định =“0” công tắc thường đồng 
ã Nút START (khởi động), công tắc thường mở 

1, Nút VỀ, công tắc thường đóng 

¬ Cảm biến từ cho vị trí cuối sau của 1A1, công tắc thường mở 
¬ Cảm biến từcho vị trí cuối trước của 1A1, công tắc thường mở 
3+ 'Van từ cho xỉ lanh 1A1 chạy ra, đơn ổn 


Hình 2: Bảng ký hiệu cho máy dập hình nổi 


24V123 45 6 7 8 
le 

































































S7-300 CPU 314 
| A4.1 


























Hình 4: Đấu dây bộ điều khiển lập trình với máy dập hình nổi 














































































































Bảng 1: Chức năng thời gian của hệ điều khiển lôgic lập trình dạng môđun 
Chức năng Sơ đồ chức năng Sơ đồ bậc thang Danh mục câu lệnh Biểu đồ tín hiệu-thời gian 
T1 T1 ụ E Ha cạnh dương 
S_IMPULS S_IMPULS L IEET#Br E2.0 
E20 E2.0 Aeo | &l T 1 c HH. — 
TA “—|S  DUAL BS o|—I U  EÊ #.j | E21 _ ¡mm 
ra Đ 
ung_. S5T#5S | pez S5T#5E Y DUALIE= R T 1 A6.0 ¬ h 
E2.1 Aeo || F21 u T 1 : : 
——|R )I= EBn_ przl- mi nh sa = = 
T2 T2 Ll Ẹ #I 
S_EVERZ S_EVERZ L S5TF5B la =.=.= 
` E2.0 A6o | &E  T ta ị ị Ï 
Mởtểẻ | E22 Ís  pỤAL Bls d ILlLU E ÂU. ——T——— 
5_EVERZ | ssT;ss "_x S1 pụA R T 3 | A6.0 T Ï = 
E2.1 l°) † hì † t 
E21 |- oL A80 R_ pzÏP : r ”——~ HH 
T3 T3 uU E ra | cạnh âm 
S_AVERZ S_AVERZ L ISbT#FBn E2.oL ¬ v2 
: : A60 | &ÃÄ T k) = 
Đóng trễ | E2? Ís puaL U E #Ị | E2.1 Lnñn 
S_AVERZ | 
L S5T#53|  - pgg R T 3 A6.0 ITI 
E21 |_ o|_ A8.0 ƯW T 3 #L _— 
” h1 & == 






































519 


Điều khiển lôgic lập trình 





2N.VÃ 5201-10 4/)1)/3///)/9/7l(3)1/.9//)/)/)0:/0)/191310Noi1)004/)/-14/iols)ldli.]số./|¡|¡Ï|( J0) 





Trong điều khiển trình tự, các bước riêng rẽ được 
thực hiện nối tiếp nhau theo chuỗi thứ tự cố định. 
Điều khiển trình tự có thể thực hiện theo thời gian 
hoặc tùy thuộc vào quy trình (kết quả của các bước 
điều khiển trình tự). 

Thí dụ: Máy trộn màu (Hình 1). 

Hai thành phần màu được đưa vào bình trộn màu. 
Các thành phần được trộn trong một thời gian xác 
định và sau đó hỗn hợp trộn được xả ra ngoài. 
Van điện từ M1 và M2 mở sau khi tín hiệu khởi 
động được kích hoạt qua nút S2. Các thành phần 
màu được cấp vào máy trộn cho đến mức tối đa 
và được cảm biến B2 ghi nhận. Sau đó cả hai van 
đóng lại, động cơ M3 của máy trộn hoạt động và 
sau 2 phút sẽ tắt. Màu thành phẩm được máy bơm 
có gắn động cơ M4 bơm ra cho đến khi bồn trống. 
Trạng thái này được cảm biến B1 ghi nhận. 

Các điều kiện phụ. Hệ thống thiết bị phải được 
vận hành tự động và bằng tay thông qua công 
tắc quay S2. Nút STOP S3 (thường đóng) kết thúc 
vận hành tự động. Có thể làm trống bồn bằng tay 
với nút S4 độc lập với quá trình hoạt động. Khi hệ 
thống thiết bị ở tại vị trí ban đầu (G5), đèn báo màu 
xanh P1 có tín hiệu. Khi hệ thống thiết bị hoạt động 
trong chế độ”“tự động” đèn báo màu xanh P2 có tín 
hiệu “1” và sáng lên. Quá trình điều khiển chế độ tự 
động được mô tả với biểu đồ GRAFCET theo tiêu 
chuẩn DIN EN 60848 (Hình 2). Với “Chọn-BA”trong 
bước chuyển tiếp 1, sẽ bắt đầu quá trình theo chế 
độ tự động hoặc bằng tay. 

Bảng ký hiệu gồm có các biểu tượng mô tả vị trí 
của cổng vào và cổng ra trên bộ điều khiển lập 
trình (Hình 3). Điều khiển trình tự cũng có cấu trúc 
tương tự như điều khiển liên kết. Những phần tử 
chính được liệt kê sau đây: 

Loại vận hành (Bằng tay hoặc tự động) 

Chuỗi (thứ tự) bước với bộ đếm bước 

Phát lệnh với hành động 

Bộ phận báo cho biết trạng thái và lỗi nếu có 
Lập trình có cấu trúc: Để có thể tái lập cấu trúc 
này một cách tổng quan trong chương trình của 
bộ điều khiển lôg¡c lập trình, cần bổ sung thêm các 
môđun chương trình khác trong môđun tổ chức 
OBIT (giao diện ở giữa chương trình ứng dụng và 
hệ điều hành) của bộ điều khiển lập trình (Hình 1, 
trang 521). Những mô đun này được gọi là chức 
năng FC và có thể được lập trình tự do trong 
chương trình điều khiển từ người ứng dụng. 


* Chế độ TIPP: chế độ vận hành, trong đó lệnh chỉ có tác động khi bộ phát 
lệnh được xác nhận (giữ, ấn vào) 


520 


Động cơ máy trộn 








Thành phần 
màu 1 





Cảm biến 


mức “đầy” Thùng trộn 


Ống khuấy 


Cảm biến chỉ 
mức “trống” 


Bảng điều khiển 








0q M4 Máy bơm 


S1 52 S3 54 


@QP1-GS @@QP2-Auto 


Hình 1: Sơ đồ công nghệ của một máy trộn màu 

















Bước khởi 
tạo 1 





Chuyển tiếp 1 


Bước 2 


Chuyển tiếp 2 
Bước 3 
Chuyển tiếp 3 


Bước 4 





Chuyển tiếp 4 












TÌ li khởi động (START), công tắc thường mở 
g* công tắc xoay S2, chế độ vận hành BA: Tự động=”1“hay Bằng tay="0' 
ml 1 Ễ Nút dừng 53, công tắc thường đóng 

8#... Nútnhấn tay 54, xả màu, công tắc thường mở 


ắ 







m biển điệt điện n dung B1, xả bình, ình, công đón Hi đóng 
m biến điện dụng B2, đổ đây, công tác thường đồng, ' 


KẾT động cơ máy khuấy Mộ Mỹ, 
K) KIE _ Động cơ máy bơm M4: “Mở” 














Ễ Đàn báo P2, trắng, thiết bị trong chế độ vận hành tự động, 
` Schritt1: Bước khởi tạo 
Schrit2: Mở van M1 và M2 


a4 “ha tạo và thiết lập lại những bước trình tự 
#44 - Tình trạng cơ bản của thiết bị (Vị trí cơ bản) 





Hình 3: Bảng ký hiệu trên máy trộn 


Điều khiển lôgic lập trình 





Qua việc sử dụng các chức năng, việc thao tác (xử lý) 
liên tiếp theo từng hàng của từng dòng lệnh đơn lẻ 
hay mạng lưới trong môđun tổ chức OB1 được thay 
đổi. Những mệnh lệnh của chương trình trong các 
hàm (chức năng) FC1, FC2, được xử lý lần lượt trong 
một quy trình. 

Với cấu trúc này chương trình tổng thể sẽ trở nên 
rõ ràng và khiến cho việc tìm kiếm lỗi dễ dàng hơn. 
Lệnh “call” từ chương trình AWL (Danh Sách Câu 
Lệnh). Trong các chức năng FC1, FC2 v.v... người ta 
sử dụng ngôn ngữ FUP (Sơ đồ chức năng). 


Chức năng FC1: Chọn lựa chế độ vận hành (Hình 2) 
Qua biến số ”BA_ Wahl” ta có những điều được chấp 
nhận cho từng bước riêng rẽ: 

e Chế độ vận hành tự động: Nút nhấn S2 cho việc 
lựa chọn chế độ vận hành qua giá trị “1”và tác động 
nút khởi động S1. 

e Chế độ vận hành bằng tay: Ở đây nút nhấn lựa 
chọn chế độ vận hành tự động S2 phải có giá trị 
bằng “0” và nút khởi động S1 được tác động. Kết 
nối VÀ dẫn đến một hàm được đặt tên là “đánh giá 
cạnh”, một hình chữ nhật với “P”“ Điều này có nghĩa 
là từ nút khởi động S1, chương trình điều khiển lôgic 
lập trình chỉ ghi nhận (nắm bắt) và đánh giá việc 
chuyển đổi tình trạng của tín hiệu từ”0”sang”1“ Nếu 
tiếp tục giữ tình trạng ở S1, điều này không còn giá 
trị nữa. Nhờ thế mà đạt được việc lúc nào cũng chỉ 
có một bước được tác động, bước tiếp tục phải theo 
sự chuyển đổi từ “Aus-0” sang “Ein-1”. 

e Khởi tạo và thiết lập lại những bước điều khiển 
trình tự: Nút dừng S3 là một công tắc thường đóng. 
Khi tác động S3, E0.3 nhận được tại cổng vào giá trị 
“0“ Qua phủ định, biến số “Reset” nhận được giá trị 
“1” Người ta có thể thấy tác động trong chức năng 
FC2 (Hình 3). Qua “Reset” thiết lập lại bước 1, bước 
khởi tạo. “Reset” bắt buộc cần thiết khi khởi động 
mới vì biến số“Schritt4” của liên kết VÀ với “BA_Wahl” 
sẽ dẫn đến ”0” Biến số “Schritt4/ bước cuối cùng của 
trình tự điều khiển, mới có được giá trị “1” sau một 
lần chạy qua. 

Bước khởi tạo “Schritt1” đem chuỗi bước về vị trí 
gốc. Nó có một cấu trúc khác so với các bước tiếp tục 
của chuỗi trình tự. Ở cổng vào S của bộ nhớ SR nó có 
một liên kết HOẶC với liên kết VÀ được nạp trước. 

®e Tình trạng cơ bản của thiết bị (Hình 2). Tình trạng 
ban đầu hay vị trí cơ bản của thiết bị được mô tả 
với biến “G5” thí dụ như bình chứa “trống” Nhờ đó 
cảm biến B1 là công tắc thường đóng có giá trị “1” 
ở cổng vào E0.5. Nó không được tác động. Điều này 
cũng tương tự như vậy cho cảm biến B2 ở cổng E0.6. 


521 


081: $7-Chương trình cho thiết bị khuấy màu - Chương trình có cấu trúc 
Mạng 1: Lệnh gọi lựa chọn loại chế độ vận hành 
HHỈU Í 
Mạng 2: Chuỗi bước với bộ nhớ bước 
cNI: # F: 
Mạng 3: Xuất lệnh đến các cổng ra của chương trình lôgic lập trình PLC 


ãKL b 


Mạng 4: Phần thông báo: Hiển thị tình trạng và sự cố 


“=8Ịịjộ kÌ 


Hình 1: Lệnh gọi hàm trong OB1 


FC1: Lựa chọn chế độ vận hành 
Mạng 1: Cho phép qua việc chọn chế độ vận hành (BA_Wah1) 


# láiF-et! lá 
lỊ_IEMØ  — 
LÍ] 
"“Œ MÍTE' — — 
ml 
1 5F mỹ 
=l 
tt HE" mũ =—=_ñ 
# 
Nị_ KEMP- = *“ang” “#i tex#L 
“.<l .m. Í 
¬ữ 8 5- =1 — — — | 


Mạng 2: Khởi tạo và tái thiết lập những bước trình tự điều khiển 
"Heni" 


EN LTUEE" ~: = 


ì 3 : :4¿ +: ¡ Cạnh ) 
Mạng 3: Tình trạng cơ bản của thiệt bị tham 
'g 8 s= ' = 
l <= "W k h 
n -_Í — 
!'iữ- = —= | 


Hình 2: Lựa chọn chế độ vận hành, tái thiết lập và kiểm tra vị 
trí gốc trong hàm FC1 


FC2: Chuỗi bước thiết bị trộn màu 


Mạng 1: Bước khởi tạo 


*Bã,_ hở L " == 


“Srhr LE†:Ã" 1ï _— "ErBu'ÚfF1* 
n 


"FEesi" — —Ÿï 


“Schứ Ly LE"—=E g— 


Mạng 2: Mở van cho các thành phần màu 


8 
"[z'— 
"B5, mữï|" —= "ST II Lá- 
*“ 
1h LETR ? = —. 
sai 
"lecat'=— 
“Srhr1t†5' = -==m IJ= 


Hình 3: Bước khởi tạo và bước thứ 1 “Mở van“ trong hàm FC2 


Điều khiển lôgic lập trình 





Chức năng FC2: Chuỗi bước (Hình 1 và Hình 3, 
Trang 521). 

Những bước riêng rẽ của quá trình được lưu trong 
phần chỉ báo bước. Tất cả các bước của chuỗi quá 
trình được lập trình với bộ lưu SR. Tại cổng vào S, 
từng liên kết AND (VÀ) đều có chỉ báo bước của 
bước trước đó và điều kiện chuyển tiếp, thí dụ, 
cảm biến S2. Khi hoạt động với các chế độ vận 
hành, biến số (BA-Wahl) cũng được sử dụng. Tại 
cổng vào R của bộ lưu có liên kết OR (HOẶC): Tái 
thiết lập được thực hiện với bước tiếp theo hoặc 
với “Reset” Do đó có thể bảo đảm mỗi lần chỉ hoạt 
động một bước trình tự. 

Sự chuyển từ mạng 3 sang mạng 4 được thực hiện 
thông qua chức năng mở trễ. Qua đó, sự điều khiển 
trình tự phụ thuộc quy trình sẽ chuyển sang trình 
tự phụ thuộc thời gian. Bước trình tự cuối bị hủy 
bởi “Schritt1”, có nghĩa là thiết lập trở lại. 

Điều này được gọi là xóa chuỗi theo nhịp. Chỉ với 
kiểu chuỗi nhịp này mới có thể mô tả quá trình 
theo biểu đồ GRAFCET. 

Chức năng FC3: Phát lệnh (Hình 2) 

Các bộ chỉ báo bước (cờ, bít nhớ)riêng rẽ, thí dụ 
“bước 2” được chuyển đến cổng ra của bộ điều 
khiển lập trình trong FC3. Nhờ thế bảo đảm cùng 
lúc các cổng ra chỉ nhận được lệnh một lần trong 
phạm vi của chương trình và không thể viết đè lên 
trong phạm vi một chu kỳ của bộ điều khiển lập 
trình. Nếu van “1M1” vẫn phải tiếp tục hoạt động 
bên ngoài bước 2, thì bộ lưu SR phải hoạt động 
hoặc phải sử dụng các phần tử điều chỉnh ổn định 
kép, chẳng hạn van xung 5/2 trong điện - khí nén. 
Chức năng FC4: Báo tin (Hình 3) 

Khi hệ thống thiết bị ở vị trí ban đầu “GS” đèn”P1_ 
GŠ “sáng. Khi hệ thống thiết bị ở tại một trong ba 
bước quá trình, đèn “PS_ Auto” bật sáng. 

Hình 4 cho thấy sơ đồ đấu dây của bài tập. 


224V/DC 





Mạng 3: Trộn các thành phần màu 
R 


"Mc" = 
“fi, nười ' — 3g ra Liêrt* 
le. 
..Y gấp 2m =ÔÌ 
= 
! me 
“ksnr — — _- = 
Mạng 4: Xả màu trộn 
I 
TT: 
“hkr TP mỹ ˆ NR =. 
m.x~—% _ 
b 
| — “lá! 
_ 
“đả xeih te = 


Tom. 


"yên Linj: _¬ 


— 


Hình 1: Bước điều khiển trình tự “Trộn màu” và “Xả màu” 
trong chức năng FC2 


Phát lệnh ở cổng ra 
Mạng 1: Mở van Mi và M2 cho thành phần màu 
-: 
§ ˆ 


L_nz 


Mạng 2: Bật động cơ khuấy màu 


TH 
x 


HEZ¡E12"= 


wPrtrrrt" = 


Mạng 3: Bật máy bơm M4: Xả màu trộn 


=t 


“wWF?LhHd" mm ¬ 


. 


ká" m “F_ 


Hình 2: Phát lệnh trong chức năng FC3 


FC4: Phần thông báo với hiển thị trạng thái 
Mạng 1: Đèn báo cho tình trạng cơ bản 
.-.. 
. : 
- 


'ẠN/" mm 


Mạng 2: Thiết bị ở tại 1 trong 3 bước điều khiển 
“mm 
tt j2 — 
ý ƒ11đ' = TEỊ kữợ" 


. 
"MH f8 m .= 


Hình 3: Thông báo trong chức năng FC4 


Byte ở cổng vào 0 


Byte ở cổng ra 4 


P1-GS: Vị trí cơ bản (Vị trí gốc) 
P2-Auto: Chế độ vận hành tự động 


Hình 4: Đấu nối của các cổng vào và cổng ra cho thiết bị trộn màu 


522 


Máy CNC 





VẤN?) 0040016016 





DO VAN (4(00000‹(/10///2)2)06()//)020005/4./21004/1/2419/1(9 1 VA¡00)/1 L1 0.0) 


Các máy móc được điều khiển bằng kỹ thuật số 
(máy NC) có thể thực hiện các lệnh lập trình, được 
mã hóa bằng chữ cái và số (Bảng 1). Các lệnh lập 
trình của máy được điều khiển bằng kỹ thuật số 
ở thời kỳ đầu tiên được định trước bởi các thẻ 
đục lỗ (thẻ đột lỗ, tấm xuyên lỗ) hay các băng đục 
lỗ (băng đột lỗ, dải xuyên lỗ). Các mệnh lệnh này 
không thể thay đổi tại máy. Trong điều khiển CNC 
thì các lệnh điều khiển có thể được thay đổi bất cứ 
lúc nào. Các thay đổi, được thực hiện tại máy để 
tối ưu hóa chương trình có thể được lưu lại trong 
hệ điều khiển. Đối với điều khiển DNC thì chương 
trình được quản lý từ một máy tính trung tâm cho 
nhiều máy NC. 

Chương trình điều khiển CNC được nạp vào từ một 
thiết bị chứa dữ liệu hoặc được nhập vào qua vùng 
thao tác của bảng điều khiển(Hình 1). Nó được 
chia ra thành nhiều khu vực. Trên màn hình các 
câu lệnh lập trình, trị số vị trí của các trục, hình ảnh 
hoặc các dòng chữ trợ giúp được hiển thị. Bảng 
điều khiển thông thường có một bàn phím chữ 
số, dùng để nhập chương trình bằng tay. Các lệnh 
điều khiển cho chức năng của máy, thí dụ như KHỞI 
ĐỘNG TRỤC CHÍNH hoặc DỪNG và TẮT KHẨN CẤP, 
được đưa vào tại bảng điều khiển máy. Vì các lý 
do bảo vệ môi trường và an toàn lao động phần 
lớn các máy đều được hoàn toàn đóng kín (Hình 2). 


EBOOKBKMT.COM 


TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 


Hình 2: Các thành phần của máy phay CNC 





523 





Bảng 1: Các loại điều khiển số 














Ký hiệu | Viết tắt từ Giải thích 
NC numerical control Điều khiển bằng số 
CNC computerized numerical | Điều khiển NC với 
control máy tính 
DNC direct numerical control | Nhiều máy được 
điều khiển bởi máy 
tính cấp trên 


















Vùng thao 
tác để nhập 
liệu NC 


Vùng thao ` 
tác để điều 
khiển máy 


Hình 1: Vùng thao tác của bảng sử dụng cho việc điều khiển CNC 


1 Động cơ trục chính chạy bằng điện 3 pha 
(động cơ AC) 

2 Hộp số 3 cấp 

3 Đầu phay đứng 

4 Bảo vệ va đập theo chiều đứng 

5 Kẹp dụng cụ thủy cơ 

6Tinh chỉnh trục tâm (Pinole) 

7 Đòn bẩy điều khiển trục tâm với đầu khoan (pinole) 

8 Truyền động bằng trục ren cầu 

9 Bộ ly hợp bảo vệ va chạm 

10 Động cơ điện 3 pha (AC) cho dẫn tiến 

11 Hệ thống đo hành trình - đường thẳng 

12 Bộ đổi dụng cụ chiều đứng 

13 Giá (máng) dụng cụ, 32 chỗ 

14 Dụng cụ khoan 

15 Đầu đo tiếp xúc, không dây 

16 Bàn điều khiển bộ đổi dao (dụng cụ) 

17 Điều khiển quỹ đạo (biên dạng, đường bao) bằng CNC 

18 Mô đun điều khiển bằng tay 

19 Chất kết độn (Vật liệu hỗn hợp giữa gang xám- 
khoáng chất đúc) tại chân máy, bộ đỡ chữ thập và 
giá đỡ trục chính. 


Các bộ phận của máy CNC 





N Truyền động 

Số vòng quay truyền động cho trục chính và cho 
chuyển động dẫn tiến có thể được điều chỉnh vô 
cấp (điêu chỉnh liên tục). 

Truyền động của trục chính (Hình 1) 

Để truyền động cho trục chính, người ta dùng 
động cơ điện ba pha (AC) hoặc động cơ điện một 
chiều (DC) có tốc độ quay điều chỉnh được. Số 
vòng quay được đo bằng một vận tốc kế. Nó tạo 
ra một điện áp tương ứng với vận tốc quay. Vận 
tốc quay thực được hệ điều khiển CNC so sánh 
với vận tốc định mức (cài đặt) và được điều chỉnh 
khi có sai lệch. 

Truyền động dẫn tiến (Hình 2) 

Truyền động dẫn tiến cũng được thực hiện với 
động cơ điện ba pha hay điện một chiều có tốc 
độ quay điều chỉnh được. Một khớp nối được bảo 
vệ khi quá tải giữa mô tơ truyền động và trục ren 
cầu làm giảm thiệt hại trong trường hợp va chạm: 


@Œ-140/-11<-111oi210/2/Á/41)/-1 0.0), 9 o2 4/-0) 





e Cung cấp lực dẫn tiến lớn lên bàn trượt 

e Vận tốc dịch chuyển có thể rất nhỏ hoặc rất 
lớn 

e Có thể tạo gia tốc lớn và định vị bàn trượt 
nhanh 

e Độ lặp lại chính xác cao của các vị trí được 
chạy đến và 

e Có độ cứng kết cấu cao để giữ vững vị trí trục 








Đối với các truyền động dẫn tiến NC thì ngoài sự 
điều chỉnh vận tốc quay ra còn có thêm điều chỉnh 
về vị trí (Hình 3). Mỗi trục sẽ có một hệ thống đo 
hành trình cho việc này. 


Hệ thống đo hành trình 


Hệ thống đo hành trình là một thành phần của 
mạch điều chỉnh vị trí. Vị trí của bàn máy hay của 
dụng cụ được đo (trị số thực) và so sánh với trị số 
cài đặt. Động cơ dẫn tiến được điều chỉnh cho đến 
khi trị số thực trùng với trị số cài đặt. Hệ thống đo 
hành trình làm việc theo nhiều phương pháp khác 
nhau (Hình 4). Chúng được phân biệt bởi độ chính 
xác, khả năng lắp vào máy và chỉ phí. 






Các hệ thống đo trực tiếp cung cấp các trị số 
đo chính xác nhất. 

Thông dụng nhất là các hệ thống đo theo 
gia số. 


















Trị số điều chỉnh để thay đổi 
vận tốc quay 





Trị số thực của 
vận tốc quay 










Trị số cài đặt của 
vận tốc quay 


So sánh giữa trị số thực và cài đặt 


Hình 1: Truyền động trục với điều chỉnh vận tốc quay 


Ổ trục cố định Bàn trượt Ổ trục di động 






Bộ ly hợp 

(Bảo vệ quá tải) ï 
=-----r: } Ï_—————— 
IMI——-  _— 


: | ¿| r] 
E—E—= E111. Iilliiiitiiilti——=] 











Đai ốc kép có 
ứng lực 


Trục ren cầu 


Hình 2: Truyền động dẫn tiến với trục ren cầu 


Động cơ với vận tốc kế Bàn trượt 







Trị số 
điều chỉnh 





Trị số thực 
của vận 











Hệ thống đo 
hành trình 


Trị số cài đặt 






Hình 3: Mạch điều chỉnh của truyền động dẫn tiến 






Gián tiếp 


Trực tiếp 














Thiết bị đo gắn Đo số vòng quay của trục và tính ra 
ngay (trực tiếp) lên đoạn đường của bàn trượt 
bàn trượt 

_ Gia số (gia lượng) | [[' m 





Đếm các bước đo Ghi nhận vị trí 

















Hình 4: Các hệ thống đo hành trình thông dụng 


Hệ thống đo hành trình 





Các hệ thống đo hành trình cung cấp các tín 
hiệu đo được tạo ra do cảm ứng hoặc quang 
điện. Chúng được xử lý trong điều khiển CNC. 
Hệ thống đo hành trình bằng quang điện bao 
gồm một thước có vạch hoặc một đĩa có vạch 
và một thiết bị dò (đầu đo). 


Đo hành trình trực tiếp (Hình 1) 

Khi đo hành trình trực tiếp thì thiết bị đo gắn 
theo bàn trượt cần xác định vị trí. Thước đo có 
vạch có thể gắn theo bàn trượt và đầu đo gắn 
trên khung cố định hoặc ngược lại. Thiết bị đo 
phải được bọc che kỹ lưỡng để không bị bẩn 
hoặc hư hại. 


Đo hành trình gián tiếp (Hình 2) 

Đĩa vạch của cảm biến đo góc xoay được gắn 
cứng với trục quay tạo chuyển động dẫn tiến. Khi 
động cơ cho chuyển động dẫn tiến quay vòng 
thì các vạch trên đĩa chạy ngang qua đầu đọc và 
như thế các vòng quay được đếm. Từ số lượng 
của vòng quay đo được cũng như từ bước ren 
của trục dẫn tiến, vị trí của bàn trượt sẽ được bộ 
điều khiển CNC tính ra. Các sai lệch hệ thống, thí 
dụ sai số của bước ren có thể được phần mềm 
của điều khiển CNC cân bằng. Hệ thống không 
bị ảnh hưởng bởi nhiễm bẩn vì có thể được bọc 
kín hoàn toàn. 


Hệ thống đo hành trình theo gia số (Hình 3) 

Trong hệ thống đo này thì các bước đo bằng 
nhau (gia số) của một lưới vạch được cộng vào 
hoặc trừ đi. Tổng số của các xung đếm tương ứng 
với hành trình của bàn trượt. Song song với các 
lưới vạch có các mốc tham chiếu với vị trí đã biết 
sẵn, để trong trường hợp mất điện hoặc khi bật 
máy, vị trí của bàn trượt có thể được xác định. 





Đối với các hệ thống đo hành trình theo gia 
số thì sau khi bật máy, trước hết phải xác 
định mốc tham chiếu để chạy đến. 








Hệ thống đo hành trình tuyệt đối (hình 3) 
Trong hệ thống đo hành trình tuyệt đối thì mỗi 
bước chia được phân bổ với một trị số chính xác. 
Đầu dò nhờ vào các vạch xuyên sáng hoặc chắn 
sáng trên thước đo để xác định vị trí của bàn 
trượt. Sau khi mở nguồn cung cấp điện thì vị trí 
của trục máy được xác định mà không cần phải 
tiến đến một mốc tham chiếu. 





Động cơ dẫn tiến 


Hình 1: Đo hành trình trực tiếp 





Động cơ dẫn tiến 


Hình 2: Đo hành trình gián tiếp 


Đèn Tụ điện Nguồn sáng Thước mã hóa 





Mốctham Tấm dò Pinquang Gốctoađộ Thiết bị dò 
chiếu voltaic 


Gia số Tuyệt đối 


Hình 3: Đo hành trình với gia số và đo hành trình tuyệt đối 


525 


Điều khiển CNC 





Cấu trúc và nhiệm vụ của điều khiển 
CNC 

Các nhiệm vụ quan trọng nhất của điều khiển 

CNC là Nhập, Lưu, Xử lý và Xuất dữ liệu cũng như 

liên tục kiểm soát các quy trình điều chỉnh, thí dụ 

giữ đúng tốc độ quay cài đặt hay vị trí bàn trượt. 

Nhập dữ liệu (Hình 1) 





Í_ Vùng thao tác của 





Việc nhập các chương trình chỉ tiết máy đã được bảng điều khiển 
viết bởi lập trình viên hay việc thay đổi chương = Thanh nhớ Máy chủ 
trình có thể thực hiện: ZT^ cu) 


e trực tiếp trên máy qua bàn phím của vùng thao 
tác trong bảng điều khiển 

se. qua một đĩa CD, một thanh nhớ USB hay qua 
đường dữ liệu nối với một máy tính hay qua 
mạng đến một máy chủ. 

Việc lưu dữ liệu được thực hiện trong các đơn vị 

lưu trữ (mô đun nhớ) điện tử. 





Xử lý dữ liệu Hình 1: Các khả năng nhập và xuất dữ liệu 

Bộ điều khiển cho việc này chứa nhiều bộ vi xử lý để thực hiện các công việc như tính ra các quỹ đạo của 
dụng cụ cũng như tính toán liên tục các dữ liệu đo cho việc điều chỉnh vị trí của động cơ chuyển động 
dẫn tiến. 

Xuất dữ liệu 

Việc xuất dữ liệu tới máy được thực hiện qua một hệ điều khiển thích nghi. Nó khuếch đại và chuyển đổi 
tín hiệu sao cho việc điều khiển các động cơ, van và các cơ cấu tác động khác có thể thực hiện được. Ngoài 
ra dữ liệu (chương trình, thông số định mức/số liệu vận hành) cũng có thể xuất qua những giao diện. 


Lợi thế của việc gia công với máy công cụ có điều khiển CNC 
Các máy NC mang lại nhiều lợi thế cơ bản so với các máy công cụ truyền thống. Qua đó năng suất luôn 


được cải thiện nhờ sự tiếp tục phát triển của các hệ điều khiển, của máy NC, của dụng cụ và các vật liệu 
của dao cắt. 


IE./3/1- d1. /[-1d:] Noo]: /9/801)-) A<3)( 2  oINcj1.o/d[21/2)104/)/1/1./.)41.160)1@ 





e Độ gia công chính xác cao và ổn định e_ Lập lại các chương trình đã lưu một cách 
e_ Thời gian gia công ngắn đơn giản 
e_ Có thể chế tạo được các chỉ tiết phức tạp se Có độ linh hoạt cao 
e_ Tối ưu hóa các quy trình cắt gọt một cách s Khả năng tự động hóa cao 
đơn giản e_ Khả năng sử dụng nhiều máy cùng lúc 








. Có những khả năng nào điều chỉnh cho tốc độ của động cơ truyền động? 

. Các yêu cầu nào được đặt ra cho truyền động dẫn tiến? 

. Tại sao cần đến hai mạch điều chỉnh cho động cơ dẫn tiến? 

Phép đo hành trình gián tiếp khác với trực tiếp thế nào? 

. Các ưu điểm của hệ thống đo hành trình trực tiếp là gì? 

. Việc gì xảy ra khi tắt máy với hệ thống đo hành trình kiểu gia số? 

Hệ thống đo hành trình tuyệt đối có ưu điểm gì? 

.. Trong trường hợp nào thì việc nhập dữ liệu vào hệ điều khiển CNC thông qua một giao diện? 
. Điều khiển thích nghi phải hoàn thành nhiệm vụ gì? 





\O @ xa b0 BI ¬ 





526 


Tọa độ trong máy NC 





6.7.2 Tọa độ, điểm gốc và điểm chuẩn 





Hệ thống tọa độ (gọi tắt là hệ tọa độ) 
Hệ tọa độ vuông góc dựa vào chỉ tiết. Các trục 
được đặt tên là X, Y và Z (Hình 1). Trục Z tương 
ứng với trục chính. Vì thế trong máy phay trục 
đứng hệ tọa độ được định nghĩa khác với máy 
phay trục ngang. Nếu chuyển động quay chung 
quanh một trục có thể điều khiển được thì ta sử 
dụng các chữ cái A, B và C cho việc này. Chiều 
quay dương chạy theo chiều kim đồng hồ khi ta 
nhìn từ điểm gốc đi ra theo hướng dương. 


Chiều của hệ thống tọa độ và dịch chuyển 
Khi lập trình, ta luôn luôn giả thiết là dụng cụ 
chuyển động (Hình 2). Qua đó ta cũng đạt được 
cách lập trình thống nhất khi bàn trượt chuyển 
động thay vì dụng cụ. Chẳng hạn như ở một máy 
phay trục đứng, dao phay cần phải đạt được 
đoạn đường 80 mm hướng trục X, do đó trị số 
X80 được lập trình. Thật sự thì bàn trượt lại di 
chuyển qua trái theo chiều âm của trục X. 

Khi bắt đầu điều khiển việc di chuyển vị trí của 
bàn trượt được thực hiện qua cách nhập liệu các 
trị số tọa độ bằng tay; ta phải lưu ý là máy sẽ 
phản ứng như thể là dụng cụ chuyển động. Nếu 
bàn trượt di chuyển sang phải theo chiều dương 
của trục X, thì ta phải ghi hướng âm cho chiều 
dịch chuyển. Ở máy phay trục đứng bàn trượt di 
chuyển cũng theo hướng trục Z (Hình 3). Nếu 
muốn di chuyển bàn trượt xuống dưới theo chiều 
âm của trục Z, ta phải nhập vào chiều dương cho 
việc di chuyển của trục Z. 


Khi di chuyển bàn trượt và đưa tọa độ vào 


trong chương trình, ta luôn luôn giả định là 
dụng cụ di chuyển. 








M Tọa độ ở máy tiện (Hình 4) 

Chiều của trục được quy ước là dụng cụ di 
chuyển theo hướng trục dương từ chỉ tiết đi ra. 
Vì thế mà tùy theo vị trí của dụng cụ ta có những 
hệ tọa độ khác nhau. Trục X dương chỉ vào hướng 
của dụng cụ. Đường kính được đưa vào như là 
tọa độ X. Thí dụ như dấu (chiều) của trục X được 
sử dụng khi nhập kích thước theo gia số hay hiệu 
chỉnh dụng cụ. 


Máy phay 
trục ngang 


Máy phay 
trục đứng 





Chỉ tiết 


Hình 1: Hệ tọa độ trong máy phay 






x Chuyển động giả 


/.ẽ. định của dụng cụ 


Chuyển động thực 
của bàn trượt 


Hình 2: Chuyển động của dụng cụ và chỉ tiết 
+ Z Hướng dịch chuyển đưa vào 


của trục (= chuyển động giả 
định của dụng cụ) 






Chuyển động của bàn trượt 
Hình 3: Dịch chuyển của bàn trượt theo hướng Z 


Dụng cụ trước 
tâm quay 


Dụng cụ sau 
tâm quay 







Hướng quay lý thuyết 
của dụng cụ 

Hướng quay thực tế 
của trục làm việc 





Hình 4: Tọa độ trong máy tiện 


527 


Điểm chuẩn trong máy CNC 





Để xác định rõ ràng vị trí gia công, phải cần có 
hướng của trục tọa độ và vị trí của của điểm 
chuẩn giữa máy, dụng cụ và chỉ tiết. 





Điểm gốc và điểm chuẩn 
Điểm gốc máy M 







T Đầidao Xoay 
(U rơvônve) 


Điểm gốc máy là điểm gốc chung của tọa độ 
máy. Nó được nhà sản xuất quy định và không 
thể thay đổi được. Kích thước của hệ đo hành 
trình dựa vào điểm này. Hầu hết ở máy tiện, 
điểm gốc nằm trên trục chính trong mặt tựa 
(mặt chặn) của mâm cặp (Hình 1). Ở máy phay, 
vị trí của điểm gốc máy rất khác biệt tùy theo 
nhà sản xuất. Thông thường, nó nằm ở phạm vi Hình 1: Điểm gốc và điểm chuẩn tại máy tiện 
ngoài của không gian gia công (Hình 2). 





— 


+Z 





Điểm tham chiếu R 
Không gian 


Để hiệu chuẩn các hệ đo hành trình theo gia số, Anh 
gia công 


sau khi bật máy bàn trượt phải chạy đến điểm 
gốc máy. Điều này không thể nào thực hiện được 
với tất cả các máy. Trong những trường hợp này 
người ta quy định một điểm chính xác khác gọi 
là điểm tham chiếu R. Việc khởi động chạy đến 
điểm tham chiếu được thực hiện bằng một lệnh M 
điều khiển qua nút bấm trên bảng điều khiển 
máy. Trên màn hình, vị trí hiện thời của mỗi trục 
được thông báo. Trị số được thông báo tương 
ứng với khoảng cách từ điểm gốc máy đến điểm 
tham chiếu khi bàn trượt ở điểm tham chiếu. : me "HE 
Hình 2: Điểm gốc và điểm chuẩn tại máy phay 
Điểm chuẩn của giá đỡ dao (Giá đỡ dụng cụ) T 
Điểm chuẩn của giá đỡ dao được tạo thành từ Ni pha, đcng 
trục và mặt tựa của bộ phận giữ dụng cụ. Với Đầu đo dò Hê toa đô 
điểm chuẩn này mà vị trí của nó được hệ điều cho lập trình 
khiển CNC biết rõ, điểm tham chiếu sẽ là vị trí \ 
chạy đến. 
Điểm gốc chỉ tiết W 
Khi lập trình cho hình học của chỉ tiết, tất cả các 
kích thước đều phải dựa vào điểm gốc máy. Vì 
điều này phức tạp nên lập trình viên quy định 
một điểm gốc của chỉ tiết, được lựa chọn sao 
cho càng nhiều trị số tọa độ từ bản vẽ có thể 
tiếp nhận hay vị trí của nó trong vùng gia công 
có thể dễ dàng xác định được (Hình 3). Khoảng 
cách tọa độ từ điểm gốc máy đến điểm gốc 
phôi (XMW, YMW, ZMW) được gọi là đoạn dịch 
chuyển điểm gốc và phải được tiếp nhận vào 
trong hệ điều khiển. Trong hệ điều khiển trị số 
điều chỉnh được lưu trữ và tính toán. Như vậy 


lập trình viên có thể quy tất cả các kích thước 
vào điểm gốc phôi. Hình 3: Vị trí thuận lợi của điểm gốc chỉ tiết 


Hệ tọa độ cho 
lập trình 





528 


Các loại điều khiển CNC 





6.7.3. Các loại điều khiển, những hiệu chỉnh 





Các loại điều khiển 





Tùy theo yêu cầu, máy NC được trang bị loại 
điều khiển điểm (điểm-điểm), điều khiển 
đoạn (đường thẳng) hay điều khiển biên dạng 
(đường bao hay quỹ đao). 








Điều khiển điểm (Hình 1). Loại điều khiển CNC 
đơn giản này được ứng dụng trong các máy mà 
dụng cụ cần được định vị tại một vị trí nhất định. 
Bàn trượt hay giá đỡ dụng cụ được điều khiển 
cùng lúc hay kế tiếp nhau chạy đến vị trí gia công. 
Chuyển động này được thực hiện với vận tốc nhanh 
không có sự tác động của dụng cụ cắt. Điều khiển 
điểm được trang bị cho các máy khoan NC, máy 
dập hay máy hàn điểm (hàn bấm). 

Điều khiển đoạn thẳng (Hình 2). Phần lớn với điều 
khiển đoạn thẳng, người ta chỉ có thể thực hiện 
những chuyển động dẫn tiến song song với trục. 
Điều khiển đoạn thẳng được ứng dụng vào trong 
việc xử lý thao tác chỉ tiết và điều khiển các máy 
công cụ đơn giản. 

Điều khiển biên dạng (Hình 3). Với điều khiển 
biên dạng, bàn trượt hay giá đỡ dụng cụ có thể 
vận hành cùng một lúc theo 2 trục hoặc nhiều hơn 
với chuyển động dẫn tiến đã được lập trình. Để làm 
được việc này, vận tốc truyền động của từng trục 
phải thích ứng với nhau. Nhiệm vụ này được bộ 
nội suy của điều khiển CNC đảm nhận. Đó là một 
chương trình phần mềm để tính toán những vị trí 
trung gian và các tỷ lệ vận tốc của từng trục sao cho 
bàn trượt đi theo quỹ đạo đã được lập trình trước 
(Hình 4). Nếu việc nội suy chỉ thực hiện được trên 2 
trục (thí dụ như X và Y) thì đủ cho điều khiển biên 
dạng 2-D (hai chiều). Loại điều khiển biên dạng 
21/,-D xuất hiện khi việc nội suy có thể chuyển sang 
2 trong 3 mặt phẳng gia công chính tùy theo lựa 
chọn. Việc lựa chọn các mặt phẳng gia công được 
thực hiện qua các lệnh chương trình G17 đến G19 
(Hình 5). Với điều khiển biên dạng 3-D (3 chiều) 
các bàn trượt có thể vận hành đồng thời trên cả 3 
trục của biên dạng (đường bao). 

















_ Điểm đích 


P1 


Điểm khởi đầu 





X X 


Nội suy tuyến tính 
Hình 4: Nội suy 


Nội suy vòng tròn 









Chuyển động dẫn tiến 
Y song song với trục 





Hình 2: Điều khiển đoạn thẳng 





Điều khiển biên dạng 2D Điều khiển biên dạng 3D 


Hình 3: Điều khiển biên dạng 





Hình 5: Lựa chọn mặt phẳng (gia công) cho máy phay đứng 


529 


Chỉnh dụng cụ 





Đo và chỉnh dụng cụ 

Trong gia công, hệ điều khiển tính toán kích thước 
của dụng cụ cắt với kích thước chỉ tiết đã được lập 
trình, như thế biên dạng chỉ tiết có thể lập trình 
độc lập với dụng cụ cắt gọt được đưa vào sử dụng. 
Trước đó mỗi một dụng cụ phải được đo. 


Đo dụng cụ ở ngoài 

Việc chỉnh trước và đo dụng cụ phần lớn được thực 
hiện ở ngoài máy công cụ, thí dụ như trong thiết 
bị chỉnh trước dụng cụ hay một máy đo dụng cụ 
(Hình 1). 

Dụng cụ bị kẹp với điểm cắt P được điều khiển 
(bằng tay hoặc tự động) chạy đến dưới đường 
chỉ chữ thập nhờ phương tiện nhận diện lưỡi cắt 
bằng phương pháp quang học. Công nghệ xử lý 
ảnh hiện đại cho phép đo rất chính xác không phụ 
thuộc vào người sử dụng máy (Hình 2). Khoảng 
cách của điểm cắt P đến điểm chuẩn dụng cụ E 
được xem như là trị số hiệu chỉnh với dấu đúng để 
đưa vào bộ nhớ những số liệu chỉnh dụng cụ của 
điều khiển CNC và phân bổ cho dụng cụ tương ứng 
(Hình 3). Những thao tác kể trên có thể thực hiện 
bằng tay qua nút ấn của hệ điều khiển hay trực 
tuyến qua đường truyền dữ liệu hoặc qua việc lưu 
trữ vào trong một con chip dữ liệu của giá giữ dụng 
cụ. Qua việc hiệu chỉnh trước các dụng cụ người 
ta có thể tăng gia sản lượng một cách đáng kể. 


Đo dụng cụ nội bộ 

Ở một vài máy tiện việc đo dụng cụ được thực hiện 
trên máy. Điểm cắt P của từng dụng cụ được di 
chuyển đến đường chỉ chữ thập của thiết bị đo 
quang học và kích thước điều chỉnh đo được của 
dao cắt được bộ phận lưu trữ dữ liệu hiệu chỉnh 
dụng cụ tiếp nhận. Việc tìm ra kích thước hiệu 
chỉnh dụng cụ cũng có thể thực hiện qua việc cho 
dụng cụ chạm nhẹ (gãi) vào chỉ tiết. 


Dấu (trị số) của hiệu chỉnh dụng cụ 

Nếu hệ điều khiển không tính các trị số hiệu chỉnh 
dụng cụ (thí dụ như ởT0), như thế điểm chuẩn của 
giá đỡ dụng cụT trùng với trị số tọa độ đã được lập 
trình. Với bộ phận hiệu chỉnh dụng cụ đang hoạt 
động, hệ điều khiển tính kích thước điều chỉnh vào 
điểm chuẩn của giá mang dụng cụ (Hình 4). Giá 
mang dụng cụ sẽ được chỉnh lại sao cho điểm cắt 
P của dụng cụ tương ứng vào vị trí tọa độ đã được 
lập trình. Vì thế các trị số hiệu chỉnh phải đưa vào 
với dấu chính xác. 


530 






Máy in nhãn 


Hình 1: Đo dụng cụ ở ngoài 











E Điểm chuẩn dụng cụ 
P Điểm cắt 








Hình 3: Kích thước hiệu chỉnh của dụng cụ 





+X 





—X 


Hình 4: Trị số hiệu chỉnh của một dao tiện 


Bài tập về những nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật NC 








Dấu của trị số hiệu chỉnh dụng cụ và kích 
thước hiệu chỉnh được cung cấp qua việc 
dời điểm cắt P đến điểm chuẩn T của giá đỡ 
dụng cụ. 















R Hình 1: Việc dịch chuyển của một máy tiện 





Dao cắt chuyển động theo hướng nào 
khi máy tiện được lập trình với lệnh Z-20 
(Hình 1)? 

2. Chuyển động quay của trục chính ụ trước 
của một máy tiện có thể điều khiển được. 

Trục chính quay theo hướng nào khi trị số 

góc quay được cho là 30? Z 

3. Trong một máy phay đứng, bàn máy thực 
hiện một đoạn di chuyển theo hướng X 
và Z (Hình 2). 

a.. Khi được lập trình với lệnh X100, bàn 
máy sẽ di chuyển theo hướng nào? 

b. Khi được lập trình với lệnh Z10, bàn 
máy sẽ di chuyển theo hướng nào? X [InnnIInn 

4. Tại sao máy NC lại cần một điểm tham 
chiếu? 

5.. Ởmột máy tiện, điểm tham chiếu nằm tại 
vị trí đã cho (Hình 3). 

a. Điểm chuẩn nào của máy NC trùng với 
điểm tham chiếu khi điểm này được 
chạy đến mà không có hiệu chỉnh 
dụng cụ đang tác động? 

b. Trị số tọa độ nào được chỉ báo (hiển 
thị) khi dao chạy đến điểm tham 
chiếu? Tọa độ X được hiển thị là trị số 
của đường kính. 

6. Kích thước tọa độ được nhập trong hệ điều 
khiển dựa vào điểm gốc nào khi không có 
việc dịch chuyển điểm gốc đang hiệu lực? 

7. Mâm cặp có kích thước đã cho (Hình 3). 
Hãy xác định đoạn dịch chuyển điểm gốc 
ZMW khi chiều dài thô của chỉ tiết là 80 
mm. Cần 2 mm cho việc tiện mặt đầu. 

8. Tối thiểu cần phải sử dụng loại điều khiển 
nào để tiện một phôi hình côn? 

9. Hãy giải thích sự khác biệt giữa việc đo 
dụng cụ ở ngoài và đo dụng cụ nội bộ. 

10. Hai dao cắt được đo trên một thiết bị hiệu 

chỉnh trước (Hình 4). Hãy tính ra trị số hiệu 

chỉnh dụng cụ X và Z cho hai dao cắt với 
dấu đúng. 





Chỉ tiết Bàn máy 





Hình 2: Xác định đoạn dịch chuyển 

















Dao tiện Cả hai dao tiện 
ngoài đều nằm sau 
tâm quay 





69 














Hình 4: Xác định trị số hiệu chỉnh 





531 


Cấu tạo của chương trình CNC 





6.7.4. Tạo chương trình CNC 


Hệ điều khiển cần một chương trình để có thể gia 
công chỉ tiết trên máy NC. Một chương trình CNC 
cho chỉ tiết máy như thế chứa đựng tất cả thông 
tin cần thiết về lệnh chuyển mạch và đường ổi 
cũng như các lệnh phụ trợ cho việc gia công. 


I Cấu tạo của chương trình (Bảng 1) 
Một chương trình CNC để gia công chỉ tiết máy 
gồm những số chương trình và câu lệnh mô tả 
toàn bộ diễn tiến công việc của máy từng bước 
một. Từng câu lệnh được xử lý theo trình tự nối 
tiếp từ trên xuống dưới. Câu lệnh được đánh số 
theo thứ tự nối tiếp N1, N2, N3... hay nhảy quãng 
thí dụ như N5, N10, N15... (N=numbser, số, ND). 
Hệ điều khiển đọc trước nhiều câu lệnh để có 
thể thực hiện các phép tính toán. Câu lệnh được 
đánh số nhảy quãng cho phép các lệnh khác được 
chèn vào mà không cần thay đổi số của câu lệnh. 
Cấu tạo câu lệnh (Hình 1) 

Một câu lệnh gồm một hay nhiều từ được tạo 
thành từ một địa chỉ với chữ cái và một con số. 
Cách sắp xếp của các chữ trong câu lệnh được gọi 
là dạng câu lệnh. Một lệnh bắt đầu với một số, 
theo sau là các điều kiện về hành trình (di chuyển) 
hay các lệnh điều khiển chương trình khác. 





Việc điều khiển các máy NC cần các loại lệnh 

Sau: 

e Điều kiện dịch chuyển (G) (điều kiện về 
hành trình của dụng cụ cắt), xác định loại 
chuyển động, thí dụ như di chuyển nhanh, 
nội suy đường thẳng hay nội suy vòng tròn, 
lựa chọn mặt phẳng gia công, cách định 
kích thước, hiệu chỉnh. 

e Lệnh hình học (X, Y, Z, A, B, C...) để điều 
khiển chuyển động của bàn trượt 

e Lệnh công nghệ (F, S, T) để xác định bước 
tiến (F=feed, đẩy), vòng quay trục chính 
(S = speed, vận tốc) và dụng cụ (T = tool, 
dụng cụ). 

e Lệnh chuyển mạch (M) cho các chức năng 
của máy như thay dụng cụ, dẫn chất làm 
nguội và chấm dứt chương trình. 

e Lệnh gọi các chu trình hay chương trình 
con cho các đoạn chương trình thường 
xuyên lặp lại. 








Ý nghĩa của điều kiện dịch chuyển cho dụng cụ cắt 
(Chức năng G) với 2 con số được chuẩn hóa (Bảng 
2). Một vài trị số được dành riêng cho nhà sản xuất 
hệ điều khiển. Ý nghĩa của một phần các lệnh 
chuyển mạch cũng được quy định trong Bảng 3. 




















Bảng 1: Thí dụ cho cấu tạo của một chương trình 
Chương trình cho chỉ tiết Giải thích 
% 1000 Số chương trình } Đoạn mở 
(Chốt ren) Tên chương trình đầu của 
chương 

N5 G90 Lệnh thứ 1 trình 
N10 G00 G53 X280 Z380 T0 Lệnh thứ 2 
N15 G59 X0 Z180 Lệnh thứ 3 
N25 G96 S180 T0606 M04 
N30 G00 X62 Z0.1 
N35 G01 X-1.6F0.2 
N40 G00 Z2 
N285 M30 Lệnh cuối 

(Chấm dứt 

chương trình) 

Số của câu lệnh 
Điều kiện dịch chuyển 
Tọa độ điểm đích 
Lệnh công nghệ 
Lên chuyển mạo 






















































Hình 1: Thí dụ cho cấu trúc câu lệnh 





Bảng 2: Chức năng G (lựa chọn) 











Mã số | Ý nghĩa 
G00. | Định vị với vận tốc nhanh 
G01 | Nội suy đường thẳng 
G02. | Nội suy vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ 
G03. | Nội suy vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ 
G40. | Hủy bỏ hiệu chỉnh quỹ đạo (đường bao) của dụng cụ 
G41 | Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ, dụng cụ bên trái 
G42 _ | Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ, dụng cụ bên phải 
G53 | Xóa dịch chuyển điểm gốc 
G59. | Dịch chuyển điểm gốc có thể lập trình được 
G90. | Cho kích thước tuyệt đối 
G96 | Vận tốc cắt không đổi 
G98_ | Tạm thời để tự do sử dụng 








Chức năng M (lựa chọn) 











Ý nghĩa 

KHỞI ĐỘNG trục, quay phải 

KHỞI ĐỘNG trục, quay trái 

TẮT trục 

MỞ chất làm nguội 

TẮT chất làm nguội 

Chấm dứt chương trình với việc thiết lập lại các 
thông số 








532 


Cấu tạo của chương trình CNC 








Thông VD VỆ TH HHÌnG Bảng 1: Các chức năng G được lưu trữ đang 


có hiệu lực tác dụng 


Trích dẫn từ chương _ | Giải thích 
trình gia công chỉ tiết 


Chức năng G (G = geometric function, chức năng 
hình học) xác định cách dụng cụ cần đạt tọa độ điểm 
đến kế tiếp như thế nào. Một vài chức năng G đã 
sẵn sàng hoạt động sau khi bật máy và không cần 
phải lập trình, thí dụ như G17, G40 và G90. Trạng 








N8 G00 X-20Y-10 Định vị trong chạy nhanh 


4i lú 2ï £ŸÂ 1 #È Â2Š. cự 4v và hâ N9 Z-5 G00 đang có hiệu lực tác dụng 
kh ". Sai) ba¿ ky tt na báu Đề N10 G41 Kích hoạt hiệu chỉnh đường đi 
T00 NINH C1 EHHREHUHOLEEDNGGIUNHLEN SIANG EO N11 G01 X0 Y0 Nội suy đường thẳng 
hiệu lực tác dụng cho đến khi được một chức năng N12 X10Y20 G01 đang có hiệu lực tác dụng 
khác với tác dụng ngược lại chép đè lên hay xóa N13 Y24.5 G01 đang có hiệu lực tác dụng 


N14G02 X34.5Y30 R10 | Nội suy vòng tròn 

theo chiều kim đồng hồ 

N15 G40 Hủy hiệu chỉnh đường đi 
đang có hiệu lực tác dụng G41 


đi (Bảng 1). 

Điểm đích phải chạy đến được thể hiện bằng chữ 
cái địa chỉ của trục tương ứng và trị số tọa độ, thí dụ 
như X100Y20. Ởhầu hết các hệ điều khiển, các trị số 
tọa độ đã lưu lại thì vẫn còn hiệu lực. Vì vậy không 
cần phải nhập mới lại trị số không thay đổi. Trong 
việc nội suy vòng tròn thì ngược lại, việc thông báo © 
tất cả các tọa độ điểm đến là cần thiết, ngay cả khi 
không có gì thay đổi. 











100 





Với điều kiện dịch chuyển G94 vận tốc dẫn tiến của 
bàn trượt tương ứng với trị số được lập trình dưới 
chức năng F. G95 có nghĩa là trị số được lập trình 
dưới chức năng F được sử dụng để thực hiện chuyển 
động dẫn tiến với đơn vị mm/vòng. Lập trình với 
lệnh G96, hệ điều khiển sẽ điều chỉnh số vòng quay 
của trục chính sao cho trị số lập trình bằng lệnh S 
tương ứng với vận tốc cắt v.. Với G97 thì vòng quay 
của trục chính không đổi. Nó tương ứng với trị số 
được lập trình với chức năng S. 











Thí dụ: 

G94 F200 Vận tốc trên quỹ đạo dịch chuyển 200 mm/phút 
G95 F0.2 Vận tốc dẫn tiến 0.2 mm (mỗi vòng) 

G96 S180 Vận tốc cắt 180 m/phút 

G97 S950 Vòng quay 950/phút 




















Lập trình với kích thước tuyệt đối và kích thước 
gia số. Trong lập trình với kích thước tuyệt đối (G90), 
tất cả các kích thước đều dựa vào điểm gốc của chỉ 
tiết (Hình 1). Việc thay đổi của một vị trí được thêm 
vào không ảnh hưởng đến các kích thước hành trình 
khác. Tùy theo nhu cầu có thể chuyển sang cách 
định kích thước gia số (G91) (Hình 2). Nơi đây các 
kích thước được cho dựa vào vị trí trước đó của dụng 
cụ. Bàn trượt chạy với đoạn đường được lập trình 
theo hướng dương hay âm (gia số = lượng tăng). 
Việc lập trình với kích thước theo gia số không lệ 
thuộc vào điểm gốc phôi. 



































Hình 2: Kích thước theo gia số của các lỗ 





Trong lập trình với kích thước tuyệt đối (G90), Trong lập trình với kích thước gia số (G91), 
tất cả các kích thước đều dựa vào điểm gốc lượng tăng cho điểm tới phải được cho đúng 
của chỉ tiết. dấu (Kích thước chuỗi). 





533 


Cấu tạo của chương trình CNC 





Lập trình với hệ tọa độ cực 

Việc nhập tọa độ cực làm nhẹ đi công việc lập 
trình, khi bản vẽ chứa những trị số góc. Cho các 
điểm từ P1 đến P4, hệ điều khiển cần vị trí của 
cực, đường kính R và góc cực ø (Hình 1). Từ trục X 
dương đi ra thông tin góc ngược chiều kim đồng 
hồ là dương, thuận chiều kim đồng hồ là âm. 
Trong việc lập trình với tọa độ cực người ta cho 
một tọa độ đích và góc cực ø (Hình 2). 





Nội suy đường thẳng 

Khi điều kiện hành trình (điều kiện dịch chuyển) 
G01 được lập trình, dụng cụ chạy đến điểm đích 
(điểm đến) với chuyển động dẫn tiến đã được lập 
trình. Điểm giữa dung sai được xem là trị số tọa độ. 





Chạy đến điểm đích P1 
Nội suy vòng tròn 


Khi bàn trượt cần thực hiện một chuyển động 
vòng tròn, ngoài việc chọn lựa mặt phẳng (điều 
khiển), hệ điều khiển cần thêm 3 thông số kỹ thuật 
(Hình 3): 


Góc cực Tọa độ đích 


@=120 y75 









H901: Ẽ12109)21/))/14</195/101711)0A1/5)/1982 001 

e Chiều quay G02 theo chiều kim đồng hồ hay 
G03 ngược chiều kim đồng hồ. 

e Tọa độ điểm đích (Điểm cuối vòng tròn). 
Điều này luôn luôn cần thiết ngay cả khi một 
trong những điểm đích của vòng tròn trùng 
với điểm khởi đầu. 

e Vị trí tâm vòng tròn qua việc đưa thông số 
tâm điểm hay bán kính. 





Hình 2: Biên dạng chỉ tiết với tọa độ cực 


PO Điểm khởi hành 
P1 Điểm đích 
M: Tâm điểm vòng tròn 












Các thông số (tham số) I, J và K cho vị trí tâm vòng 
tròn được phân bố cho các trục X, Y và Z (Hình 
4). Phần lớn các hệ điều khiển, khoảng cách từ 
điểm khởi đầu của vòng tròn đến tâm điểm vòng 
tròn được thông báo qua gia số với I, J và K, kể 
cả khi có điều kiện hành trình G90 (kích thước 
tuyệt đối). Việc cho biết số liệu bằng tâm điểm 
với các thông số có ưu điểm so với cách lập trình 
bằng cách thông báo số liệu bán kính (đơn giản 
hơn) là hệ điều khiển nhận ra điểm đích được lập Hình 3: Nội suy vòng tròn 
trình bị lỗi. 


PO Điểm khởi hành 
P1 Điểm đích 


M_ Tâm điểm 
vòng tròn 





N30 G02 X36 Z-24 I8 KO 





xŸ 


Hình 4: Nội suy vòng tròn trong tiện và phay 


534 


Cấu tạo của chương trình CNC 





Lập trình của biên dạng chỉ tiết 
(contour chỉ tiết) 

Hai chương trình, một để phay phôi (Hình 1) và 
một cho chỉ tiết được tiện tỉnh (Hình 2) chỉ chứa 
những điều kiện dịch chuyển và trị số tọa độ. 
Những câu lệnh trước đó cho việc dịch chuyển 
điểm gốc, gọi dụng cụ cắt và lệnh chuyển mạch 
được giải thích trong thí dụ lập trình cho chỉ tiết 
phay (Trang 549) và cho chỉ tiết tiện (Trang 543). 
Trị số tọa độ để lập trình ở mỗi câu lệnh được lấy từ 
điểm đích phải chạy đến. Bảng 1 chứa một đoạn 
chương trình với các giải thích. 




















Hình 1: Tấm nền 





Bảng 1: Đoạn chương trình cho việc sản xuất biên dạng chỉ tiết (Hình 1) 











Chương trình cho chỉ tiết máy Giải thích 

% 1007 Khởi đầu chương trình, số chương trình 

b Những câu lệnh chuẩn bị, Lệnh gọi dao và điều chỉnh dụng cụ 
N50 G01 Y55 Nội suy đường thẳng đến điểm P1 

N55 X30Y70 Nội suy đường thẳng đến điểm P2 

N60 X50 Nội suy đường thẳng đến điểm P3 

N65 G03 X74 Y70 12 J0 Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ đến điểm P4 
N70 G01 X90 Nội suy đường thẳng đến điểm P5 

N75 G02 X100 Y60 I0 J-10 Nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ đến điểm P6 
N80 G01 Y30 Nội suy đường thẳng đến điểm P7 

N85 G03 X80 Y10 I0 J-20 Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ đến điểm P8 
N90 G01 X9 Nội suy đường thẳng đến 1mm qua điểm P0 








Trong chỉ tiết tiện trị số tọa độ X phần lớn được 
thông báo bằng đường kính, nhờ đó các kích P13 b 
thước trong bản vẽ được tiếp nhận trong lập 
trình. Hệ điều khiển tính chuyển đổi đường kính 
ra rađian (Rad). Vị trí của tâm vòng tròn thông báo 
theo gia số từ điểm khởi đầu của vòng tròn đi ra. 
Trong đuôi trục (Hình 2) biên dạng được tiện tinh. 
Ở máy tiện bước tiến được lập trình với đơn vị mm - 
mỗi một vòng. Ở biên dạng nhỏ dần, người ta phải MÀ 2/5... Ế ^) 0Ó. 
lập trình với trị số nhỏ hơn (Bảng 2). 


P0 Điểm bắt đầu X15, Z2 
3x45° 





























Hình 2: Tiện tỉnh một đót trục 





Bảng 2: Đoạn chương trình cho việc tiện tỉnh của cổ trục phôi (Hình 2) 
Chương trình cho chỉ tiết máy Giải thích 


N70 G01 X25 Z-3 F0.1 Tiện cạnh vát đến P1, dẫn tiến 0,1 mm 
N75Z-15 Tiện theo chiều dài đến điểm P2 











N80 X20 Z-19.33 F0.08 
N85 Z-22.5 F0.1 

N90 G02 X25 Z-25 l2.5 K0 
N95 G01 X32 

N100 X40 Z-29 

N105 Z-39 

N110 X46 

N115 G03 X54 Z-43 l0 K-4 
N120 G01 Z-45 

N125X59 

N130 X62 Z-46 


Tiện với contour giảm dần đến điểm P3, vận tốc dẫn tiến nhỏ hơn 
Tiện theo chiều dài đến điểm P4, dẫn tiến 0,1 mm 

Nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ đến điểm P5 
Tiện mặt đầu đến P6 

Tiện cạnh vát đến P7 

Tiện vai trục đến P8 

Tiện mặt đầu đến P9 

Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ đến điểm P10 
Tiện theo chiều dài đến điểm P11 

Tiện mặt đầu đến P12 

Tiện đến điểm cuối P13 ngoài đường kính thô 








535 


Cấu tạo của chương trình CNC 








.. Chức năng G đảm nhận nhiệm vụ gì trong. 


chương trình CNC? 

2.. Hãy giải thích tác dụng của những chức năng 
G được lưu trữ đang có hiệu lực tác dụng. 

3. Lệnh lập trình như thế nào khi một chỉ tiết 
được cắt với vận tốc cố định là v_=220n/phút? 

4.. Tại sao các tọa độ của chương trình con phần 
lớn được cho dưới dạng kích thước theo gia 
số? 

5.. Hãy tính tọa độ góc theo kích thước tuyệt đối 
cho các điểm từ 1 đến 5 của các lỗ trên vòng 
tròn (Hình 1). 

ø.. Biên dạng chỉ tiết của chốt trục (bu lông trục) 
(Hình 2) cần phải được lập trình với hệ tọa độ 
cực. Hãy tìm góc cực ọ, đến ọ,. 

7.. Hệ điều khiển cần những thông số kỹ thuật 
nào để thực hiện một hành trình theo dạng 
vòng tròn? 

§. Một tấm thép cần phải được phay qua với 
đầu phay có đường kính 63 mm và 9 lưỡi cắt. 
Vận tốc cắt có trị số là 120 m/phút, dẫn tiến 
là 0,15 mm mỗi răng. Với những từ lệnh nào 
người ta phải lập trình cho vòng quay và vận 
tốc dẫn tiến? 

9... Hãy xác định chức năng G và thông số của tâm 

điểm cho mỗi một cung vòng tròn (Hình 3) 

. Hãy lập trình các câu lệnh cho tiện tỉnh của 
biên dạng phôi (Hình 4). Chỉ lập trình cho 
những điều kiện dịch chuyển, tọa độ và thông 
số tâm điểm cần thiết. 

. Hãy lập trình các câu lệnh với những điều kiện 
dịch chuyển, tọa độ và thông số tâm điểm 
của bán kính cho tiện tinh của một đuôi trục 
(Hình 5). 











PO Điểm đầu 
PB Điểm cuối 


Hình 2: Chốt trục (Bu lông trục) 





P0 Điểm đầu 


% 
« 











80T 


66 














Hình 4: Tấm nền 


PO Điểm đầu 
P9 Điểm cuối 









ø82 





























S= 
©© 


Hình 5: Đuôi trục 


536 


Chu trình và chương trình con 





OVA- 6i) 0(/)(0)00 00310) (020 10010/0(0)(0 c0, 





Để làm đơn giản việc lập trình, người ta sử 


dụng những chu trình và chương trình con. 








I Chu trình gia công 

Những chuỗi gồm những bước gia công đơn lẻ 
thường hay xuất hiện, thí dụ như công đoạn khoan, 
được các nhà sản xuất hệ điều khiển lập trình trước 
và lưu trữ thành những chu trình trong hệ điều 
khiển (Hình 1). Khi lập trình, chu trình gia công sẽ 
được gọi bằng một lệnh duy nhất. Những lệnh dịch 
chuyển trong chu trình gia công được lưu trữ chưa 
được phân bổ các trị số tọa độ. Đó là các độ lớn thay 
đổi, được gọi là thông số. Khi lập trình, các thông số 
sẽ được phân phối các trị số (định nghĩa chu trình), 
chỉ sau đó các chu trình gia công mới được gọi lên 
(Hình 2). Ở một vài hệ điều khiển việc gọi và phân 
bố trị số được thực hiện bằng một câu lệnh. Dụng 
cụ phải được định vị ngay tại điểm mà chu trình 
cần bắt đầu. Tùy theo máy và nhà sản xuất, hệ điều 
khiển có nhiều loại chu trình khác nhau được đưa 
ra sử dụng, thí dụ như cho khoan, khoan sâu, khoan 
ren, doa, phay theo hình chữ nhật và phay túi tròn, 
phay lỗ dài, gia công cắt gọt ở tiện và tiện ren. 


Chương trình con 


Chương trình con được soạn thảo bởi lập trình viên 
cho các chỉ tiết máy trong đó những phần tử biên 
dạng hoặc các chuỗi gia công xuất hiện thường 
xuyên hơn. Các chương trình con này được lưu 
trữ trong thư viện chương trình con của hệ điều 
khiển. Thí dụ như kích thước chích rãnh của chỉ tiết 
giống nhau, chương trình tiện chích rãnh chỉ cần 
lập trình một lần thành chương trình con (Hình 
3). Sau khi định vị dao tiện chích rãnh tại điểm 
P1 trong chương trình chỉ tiết máy (chương trình 
chính), chương trình con được gọi lên. Trị số tọa độ 
của rãnh chích được nhập vào theo phương pháp 
gia số. Dao tiện rãnh chích nằm ở cuối chương 
trình lại trở về vị trí P1. Sau khi đổi sang cách nhập 
kích thước tuyệt đối với G90, với lệnh cuối M17 
của chương trình con, hệ điều khiển lại nhảy trở lại 
câu lệnh của chương trình chỉ tiết máy mà chương 
trình này đã theo lệnh gọi của chương trình con. 
Qua lệnh gọi chương trình con mới, rãnh giống như 
vậy ở điểm P2 hay ở các điểm khác có thể được gia 
công. Chương trình con có thể gọi từ bất kỳ chương 
trình tạo chỉ tiết máy nào. Trong một chương trình 
con, có thể thực hiện các lệnh gọi chương trình con 
khác (Hình 4). Người ta gọi cách sắp đặt này là cấu 
trúc lồng vào nhau. 


























[Chạy nhanh để định vị 
: trong hướng X và Y 
@ Mặt phẳng 
=> rút về của 
[live se Ð dựng nm [Chạy nhanh trong 
mĩ. hướng Z đến vị trí có 
@ Mặt phẳng an toàn khoảng cách an toàn 
@ | l|© B @® 
@® >¬⁄ mm... : 
()[Kéo về mặt an toàn 
hay mặt rút về 











Hình 1: Trình tự dịch chuyển trong công đoạn khoan 








Mặt rút về Thí dụ cho định nghĩa chu trình 
G81 ]| Y2 (B20) 
Điều kiện Khoảng Mặt 
cho định cách an phẳng 
nghĩa toàn rút về 






































Thí dụ cho lệnh gọi chu trình 


G79 X22Y18Z0 


Điều kiện cho Vị trí của 
lệnh gọi lỗ khoan 










































UP Chương trình con 


Lệnh gọi UP Tà EU, 
M17 Kết thúc UP 


(chương trình con) 


Nhảy về 


Hình 4: Cách sắp đặt lồng vào nhau của chương trình con 


Lập trình máy tiện NC 





VN ¡2/0030 0007) 0002/01) )S(07)0(2( 0.0 007V 0/2/0100 20 (0) 0 0100( 0) 





Lệnh gọi dụng cụ và hiệu chỉnh 


Với địa chỉ bằng chữ cái T, người ta gọi dụng cụ trên 


trạm đài dao xoay đã được cho biết. 


hiệu chỉnh 








Đa số máy NC đều được vận hành theo một lôgic 
định hướng. Với lôgic này, đài dao xoay chuyển 
đổi theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim 
đồng hồ trên quãng đường ngắn hơn để đến trạm 
được gọi (Hình 1). Khi lập trình phải lưu ý đến việc 
đài dao xoay phải có khoảng cách đủ tính từ phôi 
trước khi chuyển đổi để tránh va chạm. Một số 
hệ điều khiển đã được trang bị với chu trình quay 
ngược về để tránh va chạm khi chuyển đổi. Người 
lập trình định nghĩa một vùng bảo vệ chung quanh 
chỉ tiết với đường kính đ và hiệu số chiều dài AZ 
(Hình 2). Trước khi chuyển mạch, qua một lệnh gọi 
chu trình quay về, đài dao xoay được điều khiển 
tự động chạy tới vị trí bắt đầu, nơi mà dụng cụ dài 
nhất của nó không xâm phạm vào vùng bảo vệ. Để 
tính toán vị trí đài dao xoay, hệ điều khiển sẽ truy 
suất thông số kích thước dụng cụ được lấy từ bộ 
nhớ hiệu chỉnh dụng cụ. Trong bộ nhớ này tất cả 
kích thước hiệu chỉnh cần thiết được lưu trữ dưới 
mã số hiệu chỉnh tương ứng. 





J414104/)1/2)44/]121114/110)/1/1.10)41, 41811-)/0(5))4) (TC) 

e Độ lệch chiều dài dao Q theo trục X (Trị số 
hiệu chỉnh theo trục X của đầu mũi dao so 
với điểm chuẩn của giá đỡ dụng cụ). 

e Chiều dài dao L hiệu chỉnh theo trục Z (Sai 
biệt tọa độ theo trục Z của đầu mũi dao so 
với điểm chuẩn tọa độ). 

e Bán kính cắt r.. 

e Vị trí điểm cắt P của dụng cụ dựa trên tâm 
điểm bán kính cắt M. 








Vì việc khảo sát dụng cụ tiện xảy ra ở hướng X và 
Z tiếp tuyến với bán kính cắt, điểm cắt P của dụng 
cụ là điểm chuẩn cho điều khiển. Nhưng điểm cắt 
P chỉ tác động thêm chuyển động song song với 
trục, ở những dịch chuyển theo hướng khác sẽ có 
những điểm cắt tác động dẫn đến sai lệch kích 
thước. Để tránh những việc này, hệ điều khiển cần 
phải có độ lớn của bán kính cắt và vị trí điểm cắt 
của dụng cụ (Hình 4). Việc này được thể hiện qua 
chỉ số theo hình 4. 


Khoảng cách an toàn 










Đường dịch chuyển của 
dụng cụ dài nhất 


Hình 1: Chuyển đổi của đài dao xoay bởi lệnh gọi T04 


Vùng bảo vệ Vị trí đài dao 
xoay đến khi 
chuyển đổi 





Quay về X-Z ở 
gia công ngoài 




















AZ_ Vịtrí đài 
dao xoay 
hiện thời 


Hình 2: Vùng bảo vệ và chu trình quay về 





O = Độ lệch chiều dài dao theo trục X 
L = Hiệu chỉnh chiều dài dao 
E_= Điểm chuẩn của dụng cụ 


HlÌ) 
| | 





Phần chỉ tiết X 


Điểm cắt P 
của dụng cụ 


Hình 3: Kích thước hiệu chỉnh bởi dụng cụ tiện 


Những vị trí có thể có của điểm cắt P của dụng cụ đến tâm 
điểm bê 
Thí dụ: 





7 Vị trí 3 











Vị trí 2 
Vị trí 4) Vị trí 4 


Hình 4: Vị trí điểm cắt của dụng cụ 


Lập trình máy tiện NC 





 Bù bán kính dao cắt (gọi tắt BBKDC) 
Trong lập trình những điểm đích X và Z là nơi dụng 
cụ cần đến. Khi chương trình khởi động, điểm cắt P 
của dụng cụ trùng với tọa độ được lập trình. Những 
điểm trung gian được tính do hệ điều khiển. Sai 
lệch biên dạng xảy ra qua bán kính cắt ở những 
dịch chuyển không song song với trục (Hình 1). 
Bán kính cắt càng lớn thì sai lệch biên dạng càng 
lớn. Sai lệch này được tránh khỏi, khi việc bù bán 
kính dao cắt BBKDC được kích hoạt qua điều kiện 
dịch chuyển G41 hoặc G42. Hệ điều khiển tính toán 
ra một quỹ đạo sao cho tâm điểm của bán kính 
cắt di chuyển trên đường song song có cùng một 
khoảng cách đều với đường biên dạng. Nhờ đó ta 
tránh được sai lệch biên dạng. Khi dụng cụ nằm 
bên phải của biên dạng theo chiều dẫn tiến, chức 
năng G42 (bù bán kính dao cắt) được kích hoạt 
(Hình 2). Khi dụng cụ nằm bên trái của biên dạng 
theo chiều dẫn tiến, người ta lập trình với G41. Bù 
bán kính dao cắt được hủy với G40. 


e G41 dụng cụ bên trái của biên dạng 





e G42 dụng cụ bên phải của biên dạng 





Sau khi kích hoạt với G41 hoặc G42 thì việc bù bán 
kính dao cắt sẽ hiệu lực ở cuối câu lệnh có hàm 
chứa một dịch chuyển. Ở đây dụng cụ được hiệu 
chỉnh sao cho chuyển động cắt được thực hiện 
đúng theo biên dạng kế tiếp. Khi hiệu chỉnh với 
BBKDC đã được kích hoạt phải lưu ý là trị số lập 
trình trên trục X và Z của điểm hiệu chỉnh phải 
đủ lớn để có một khoảng cách an toàn l_ (Hình 3). 





Khi hiệu chỉnh với BBKDC đã được kích hoạt, 
vị trí hiệu chỉnh của dụng cụ phải nằm cách 
cạnh của chỉ tiết phải chạy đến một khoảng 
cách bằng bán kính dao cắt và khoảng cách 
an toàn Ứ. 








| 1. Thông số nào phải lưu trữ vào trong bộ nhớ 
điều chỉnh dụng cụ để việc BBKDC có thể 
thực hiện được? 

2. Việc hiệu chỉnh dụng cụ được thực hiện với 
BBKDC được kích hoạt (Hình 4). Hãy xác định 
các trị số tọa độ Z để lập trình cho tiện dọc 
trục và trị số X cho tiện mặt đầu. 








Độ hụt (Kích 


z_ Độ dôi (Lượng đư) Đo dụng cụ 








Hình 1: Độ lệch của biên dạng không có BBKDC 


Đường cách đều với biên dạng 
G41 


Đường cách đều với biên dạng 













_<—¬G41 G42—> ` 


Hình 2: Bù bán kính dao cắt (BBKDC) trong trường hợp tùy 


thuộc vào hướng dẫn tiến 


5 








e2 ~rla —z 
| 


























Điểm chờ được lập 
trình cho tiện dọc trục đý 
kế tiếp Điểm chờ được lập trình cho tiện 
mặt đầu kế tiếp 


Hình 3: Điểm hiệu chỉnh với BBKDC được kích hoạt 











Hình 4: Tiện dọc trục và tiện mặt đầu với BBKDC được kích hoạt 


539 


Lập trình máy tiện NC 





I Chu trình gia công 

Chu trình gia công cho những trình tự công việc kế 
tiếp luôn luôn vận hành giống nhau làm đơn giản 
hóa việc lập trình. Ở những hệ điều khiển khác 
nhau, lập trình của chu trình sẽ khác biệt. 


Chu trình cắt gọt 

Người ta áp dụng chu trình cắt gọt cho tiện thô và 
tiện tinh chỉ tiết. Tùy theo chỉ tiết mà chuyển động 
bước tiến sẽ chạy theo hướng tâm hay hướng trục 
(Hình 1). Biên dạng hoàn chỉnh của phôi được lưu 
trữ trong một chương trình con. Việc chia lớp cắt 
được thực hiện tự động thông qua hệ điều khiển. 
Cả những tọa độ cần thiết cho từng bước gia công 
cũng được tính bởi hệ điều khiển. Người ta chỉ cần 
ít câu lệnh trong chương trình chỉ tiết để thực hiện 
việc tiện thô và tiện tỉnh (Hình 2). 

Sau lệnh gọi dụng cụ ở câu lệnh 40 thì dụng cụ 
chạy đến điểm khởi đầu phụ theo câu lệnh 45. Ở 
câu lệnh 50 vận tốc cắt cố định được lập trình với 
G96. Những thông số cho tiện thô được nạp ở câu 
lệnh 55 (Bảng 1). Thông số là biến số thay đổi (đại 
lượng thay đổi), được thiết lập qua chu trình cắt 
gọt. 





Bảng 1: Thông số cho chu trình cắt gọt 
R20 Số của chương trình con của biên dạng hoàn chỉnh 
R21 Điểm xuất phát X của biên dạng hoàn chỉnh (P0) 
R22 Điểm xuất phát Z của biên dạng hoàn chỉnh (P0) 
R24 Độ dôi tinh X 

R25 Độ dôi tinh Z 

R26 Chiều sâu cắt 

R27 Điều kiện dịch chuyển cho BBKDC 

R29 Loại cắt gọt (thô hoặc tinh, tiện dọc trục hoặc tiện 
mặt đầu, tiện trong hoặc tiện ngoài) 











Với lệnh gọi L95 ở câu lệnh 60 thì phôi được tiện 
thô trước với bước dẫn tiến 0,3 mm. Sau khi đài 
dao xoay quay trở về đến vị trí thay đổi dụng cụ ở 
câu lệnh 70, việc thay đổi dụng cụ và lập trình của 
những số liệu cắt mới trong câu lệnh 75 được nạp 
vào câu lệnh 90 các thông số cho việc tiện tỉnh. Với 
lệnh gọi L95 ở câu lệnh 95 thì biên dạng được tiện 
hoàn chỉnh với bước dẫn tiến 0,1 mm. Những câu 
lệnh của chương trình cho biên dạng hoàn chỉnh 
được quy định trong chương trình con L10. 


Chu trình tiện ren 

Với tiện ren thì mỗi lần cắt được thực hiện với cùng 
tốc độ quay của trục chính. Cho việc tăng tốc và 
hãm lại của bộ phận trượt của đài dao xoay, người ta 
cần đến quãng đường chạy vào và chạy ra (Hình 3). 


Độ dôi tỉnh Z 


















Độ dôi tinh X 


Hình 1: Chu trình tiện dọc trục và tiện bề mặt (chu trình 
cắt gọt) 


Điểm xuất 
phát phụ 


Điểm xuất phát P0 
của biên dạng hoàn 
chỉnh X12,Z2 















Trích từ chương trình chỉ tiết 


N40 T0707G95 S1273M4 

N45 G0X50Z5 

N50 G96S200 

N55. R2010R2112 R222 R240.5 R250.1 R264 


R2742 R2931 
N60 L95F0.3 
N65 G95S51522 
N70 L920 


N75 T0808G95 S1522M4 

N80 G0X50Z5 

N85 G96S240 

N90 R2010 R240 R250 R2742 R2921 
N95 L95F0.1 





L10_ (chương trình con cho biên dạng) 
N5 GIX20Z-2 (PT 


) 
N10 Z-26 (P2) 
N15 X32Z39 (P3) 
N20 Z-52 (P4) 
N25 X44 (P5) 
N30 X50Z-55 (P6) 
N35 M17 (chương trình con kết thúc) 


Hình 2: Thí dụ về chương trình cho một chu trình cắt gọt 


Quãng đườn: 
KhijMaD J2 


Chiều dài cắt ren 
GV 





~ 





danh nghĩa 





P2 Điểm cuối của cắt ren kể cả quãng đường chạy ra 
P1 Điểm đầu của cắt ren 


Hình 3: Chu trình tiện ren 


Lập trình máy tiện NC 





Kích thước của quãng đường chạy vào phôi và 
chạy ra khỏi phôi của dao cắt tùy thuộc vào khối 
lượng tăng tốc của bàn trượt với đài dao xoay, 
được diễn tả qua chỉ số đặc trưng máy K và vận 
tốc dẫn tiến của nó. 

Thí dụ: Tiện ren loại M24x1,5 với v.= 150m/phút. Tính n 
và quãng đường chạy vào Z, (chỉ số máy K= 600/phút) 


V._ 150.000 mm/phút 








Giải: n= = 1990/phút 
đ.T 24mm.7r 
P.n 1,5mm.1999/phút 
Z,= = : =5mm 
K 600/phút 


Người ta có thể gán cho đoạn đường chạy ra trị 
số bằng 0. Sau đó bàn trượt của đài dao xoay phải 
hãm lại ở vị trí nào được tự động xác định qua hệ 
điều khiển. Nếu cần đoạn đường dao chạy vào và 
chạy ra ngắn, người ta phải hạ vận tốc vòng quay, 
từ đó vận tốc dẫn tiến giảm xuống. 

Để chế tạo ren, hệ điều khiển được sử dụng cần 
các thông số theo Bảng 1. Nếu tọa độ trục X của 
điểm cuối khác biệt với điểm khởi đầu, như vậy 
người ta có thể tiện ren côn. Việc cung cấp số 
liệu về góc đỉnh ren là cần thiết vì nhờ đó chuyển 
động tiến cắt của hông dao có thể thực hiện được 
để tạo phoi tốt hơn (Hình 1). Ở trích đoạn của 
chương trình tiện ren, trong câu lệnh N80 dụng 
cụ được chạy đến điểm xuất phát phụ (Hình 2). 
Những thông số cắt gọt cần thiết được nạp vào 
trong các câu lệnh N85 và N90. Với lệnh gọi chu 
trình tiện ren L97 ở câu lệnh N95 đưa đến chấm 
dứt hoạt động của chương trình con. Ở một vài hệ 
điều khiển, những thông số được lập trình chung 
với một chức năng G, qua đó chu trình tiện ren 
được khởi động. 


1. Tại sao trong tiện ren cần đến quãng 
đường chạy vào phôi và thoát khỏi phôi? 

. Chiều dài của những quãng đường này tùy - 

____ thuộc vào những độ lớn nào? | 

.. Qua những biện pháp nào đường chạy vào . 
phôi và thoát khỏi phôi trong tiện ren được - 
làm ngắn lại? 

. Hãy viết một trích đoạn của chương trình 
chỉ tiết cho tiện thô và tiện hoàn chỉnh của 
chốt trục theo Hình 3 và chương trình phụ 
của nó cho biên dạng hoàn chỉnh. 

5, Răng của chốt trục (Hình 3) được tiện với _ 
vận tốc v„ = 150m/phút. Chỉ số của máy K . 
=600/phút. Hãy xác định thông số của chu 
trình tiện ren. 


























lÍ 
l 








341 





Bảng 1: Thông số cho chu trình tiện ren 





R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 


Bước ren 

Điểm xuất phát ở trục X (tuyệt đối) 

Điểm xuất phát ở trục Z (tuyệt đối) 

Số lần cắt không tải 

Độ sâu ren (gia số, với dấu) 

Độ sâu phoi trong tiện tỉnh (gia số, không dấu) 

Đoạn chạy vào phôi của dao cắt Z, (gia số, không dấu) 
Đoạn chạy ra khỏi phôi của dao cắt (gia số, không dấu) 
Số lần cắt thô 

Nửa góc đỉnh ren (gia số, không dấu) 

Điểm cuối ở trục X (tuyệt đối) 

Điểm cuối ở trục Z (tuyệt đối) 








Từng lớp cắt 





Hình 1: Chuyển động tiến cắt của hông dao trong tiện ren 








M24x1,5 





| 
l) 
LO 


Trích từ chương trình chỉ tiết 


N80 G0 X25 Z5 

N85 R201.5 R2124 R22-13 R232 R24-0.92 R250.06 R265 
N90 R270 R286 R2929 R3124 R32-56 

N95 L97 


Hình 2: Chương trình thí dụ cho một chu trình cắt ren 














ø80 


M44x1,5 
Điểm cuối biên dạng ø94 














— 




















Hình 3: Chốt trục 


Lập trình máy tiện NC 





I Những đoạn đường bao (Những Cạnh vátB~ 
đoạn biên dạng) 
Việc ứng dụng những đường bao làm cho công 
việc lập trình dễ dàng hơn. Ở phần lớn các hệ 
điều khiển, ta có thể thêm vào ở cuối câu lệnh 
với dịch chuyển những lệnh chương trình cho 
phép đưa vào bán kính, cạnh vát hoặc chích rãnh 
thoát (Hình 1). Để tính toán những điểm chuyển 





N20 X40 Z-20 B~4 

















tiếp, hệ điều khiển cần bổ sung thêm một câu Chiều dài cạnh vát N20 A120 X30 (P1) 
lệnh tiếp theo với chuyển động vận hành. chuyển tiếp PO Điểm xuất phát 
Cũng như thế trục tọa độ cực giúp cho việc lập Hình 1: Thêm vào một Hình 2: Trục tọa độ cực 
trình dễ dàng hơn (Hình 2). Với việc cho biết cạnh vát 

góc xuất phát từ trục Z dương và điểm đích 

hoặc ở hướng X hay hướng Z, có thể loại bỏ 0 4. £ 







được việc tính toán những điểm biên dạng khi 
cho biết góc. Ở những câu lệnh như thế người 
ta có thể thêm vào bán kính hoặc cạnh vát. 


ø72 


Với việc thông tin 2 lần về góc và lập trình điểm 
đích, hệ điều khiển có thể tính toán điểm cắt của 
cả hai đoạn thẳng (Hình 3). Bán kính hoặc cạnh 
vát có thể được thêm vào tại điểm chuyển tiếp. 
ho ĐỀ theo là cầu lệnh khác bóc một chuyển N30 A165 A105 X72 Z-66_ N30 A165 A105 X72 Z- 66 B9 B4 
động vận hành, ta cũng có thể đưa vào một bán N35 Z-75 

kính hoặc cạnh vát ở chỗ chuyển tiếp này. 





Hình 3: Thông tin 2 lần về góc và việc đưa vào bán kính 
Thí dụ: Chốt trục (Hình 4). 

Với việc áp dụng những đường bao người ta nhận 
được chương trình đơn giản như sau cho việc tiện 
biên dạng hoàn chỉnh: 


PO Điểm xuất phát 
PB Điểm đích 








N5 G1 A90 A150 Z32 Z-4 (P1) 
N10Z-18 (P2) 
N15 A210 A180 X26 Z-32 B0.8 B0.8 (P3) 
N20 A90 A180 X48 Z-50 B-1 B5 (P4) _ 
N25 A90 A140 X96 Z-68 B4 (P5) s 





I Tiện chích rãnh 

Khi rãnh chích được tiện với những độ nghiêng 
và bán kính, cả hai góc cắt của dao tiện chích 
rãnh được đưa vào sử dụng (Hình 5). Để tránh Hình 4: Chốt trục 

làm sai lạc biên dạng, người ta ứng dụng 

phương pháp BBKDC. Dao tiện chích rãnh T09 

với bề rộng b được đo tại cả hai góc cắt và nhận 5ố hiệu chỉnh cho A3 
được một số hiệu chỉnh khác cho vị trí điểm cắt 
A3 so với vị trí điểm cắt A4. Sau khi đặt dao tiện 
chích rãnh T0909 vào cho ra trước tiên một rãnh 
sâu ở giữa rãnh. Sau khi đi lùi và điều chỉnh dao 
cắt đến điểm xuất phát S1 thì biên dạng trái 
được tiện với T0909 và kích hoạt BBKDC G41. 
Sau khi chuyển đổi qua T0910 (cùng một trạm 
đài dao xoay nhưng số hiệu chỉnh khác) thì biên 
dạng phải sẽ được tiện từ điểm xuất phát S2 với 
lệnh kích hoạt BBKDC G42. Hình 5: Tiện chích rãnh 





Số hiệu chỉnh cho A4 





542 


Lập trình máy tiện NC 





Thí dụ về chương trình cho một chỉ 
tiết tiện 

Trước khi tạo chương trình tiện khớp nối có ren 
(Hình 1) thì đầu tiên phải chọn lựa dụng cụ (Bảng 
1) và thiết lập bảng chuẩn bị số liệu cắt (Bảng 2). 
Trừ những lệnh điều khiển riêng biệt của hệ điều 
khiển, việc lập trình trong thí dụ này được thực 
hiện theo tiêu chuẩn kỹ nghệ Đức (DIN). Chương 
trình của một hệ điều khiển công nghiệp được 
trình bày (Bảng 3) và việc lập trình theo PAL" 
(Bảng 1, trang 544). 























ø10 
M24x1,5 


ø34h6 





Hình 1: Khớp nối có ren từ thép chuẩn hóa (thép da láng) 
Bảng 1: Những dụng cụ được đưa vào gia công 


Số dụng cụ | Tên dụng cụ 
(Số PAL) 
T101 Mũi khoan khởi 





Bảng 2: Bản thiết lập (đơn giản hóa) 
Bản thiết lập Khớp nối Chương trình 






































(T1) | độngNCØ16 Sà%— - có ren số 1000 
HSS, phải Sự dịch chuyển của điểm không: X0 Z175 
T606 | Dao tiện mặt đầu Bước gia công Dụngcụ| r  |vm/phút| í 
(T6) r 0.8 N§ỹ === 
HC-P20, trái 1 Khỏa mặt T0606 0.8 200 0.2 
: tiện mặt đầu 
T707 Dao tiện cạnh r 0.6 ĐG - ) 
(T7) 2 Tiện thô biên T0707 0.8 200 0.3 
= dạng ngoài 
T808 Dao tiện cạnh r 0.4 : _ 
(T8) HC-P20, trái, 558 3 Hướng tâm T0101 40 0.15 
T111! | Dao tiện ren Kẹp trên đầu 4 Khoan Ø10 T1212 40 |015 
(T11) HC-P20, phải 5 Tiện hoàn chỉnh T0808 0.4 350 0.1 





T1212__ | Mũi khoan xoắn Ø10 biên dạng ngoài 


(T12) |HSS,phải S=m 6 Tiện ren T111 200 | 15 


Bảng 3: Chương trình chỉ tiết và chương trình con cho khớp nối có ren (R00... R99 là thông số cho chu trình) 









































Câu lệnh Lệnh trong Giải thích 
-SỐ chương trình 
% 1000 (Khớp nối có ren) Số chương trình (diễn giải) 
N5 G90 G0 G53 X280 Z380T0_ Cho kích thước tuyệt đối, tiếp cận điểm xuất phát với vận tốc chạy dao nhanh 
(không cắt), Bỏ qua dịch chuyển của điểm gốc, Tắt lệnh hiệu chỉnh dụng cụ 
N10 G59 X0 Z175 Dịch chuyển của điểm gốc có thể lập trình được 
N15 R1830 R195 Xác định vùng bảo vệ với bán kính 30 (X=60) và chiều dài Z=5 
N20 G92 S5000 Gới hạn tốc độ quay 5000 1/phút 
N25 T0606 G96 S200 M4 Gọi dụng cụ, vận tốc cắt cố định 200m/phút, trục quay ngược chiều kim đồng hồ 
N30 G0 X52 Z0 M8 Đặt dao vào điểm chờ, tiện khỏa mặt (tiện mặt đầu), khoảng cách an toàn 
1mm, cho vào chất bôi trơn làm nguội. 
N35 G1 X-1.6 F0.2 Khỏa mặt (tiện mặt đầu) không có bavia hình nón (-X=2 - Bán kính góc) với dẫn tiến 0,2 mm 
N40 G0 Z1 Nhấc dao ra với vận tốc nhanh (không cắt) 
N45 G95 51158 Vận tốc quay cố định cho chu trình quay về (G95 là lệnh riêng biệt cho hệ điều khiển) 
N50 L920 Quay về đến điểm thay đổi dụng cụ để chuyển mạch không bị va chạm 
N55 T0707 51158 M4 Thay đổi dụng cụ, S và M cho việc trở về trong chương trình 
N60 G0 X55 Z5 M8 Di chuyển đến điểm xuất phát phụ, cho vào chất bôi trơn làm nguội 
N65 G96 S200 Vận tốc cắt cố định 200 m/phút 
N70 R2010 R2177 R222 R240.5_ Thông số cho chu trình cắt gọt bên ngoài, số chương trình con, điểm xuất phát X và Z, 
R250.2 R264 R2742 R2931 _ độ dôi X, độ dôi tỉnh Z, chiều sâu lớp cắt, BBKDC, loại cắt gọt thô bên ngoài 
N75 L95 F0.5 Gọi chu trình cắt gọt với vận tốc dẫn tiến 0,5 mm 
N80 L920 Quay về điểm thay đổi dụng cụ 
N85 T0101 G95 S1071 M3 Thay đổi dụng cụ, vận tốc quay cố định, trục quay chiều phải (theo chiều kim đồng hồ) 
N90 G0 X0 Z1 M8 Di chuyền dao vào vị trí chờ với khoảng cách an toàn, cho vào chất bôi trơn làm nguội 
N95 G1 Z-6 F0.15 Chỉnh tâm và cạnh vát với vận tốc dẫn tiến 0,15 mm 
N100 L910 Quay về theo hướng Z-X đến điểm thay đổi dụng cụ 
N105 T1212 51273 M3 Thay đổi dụng cụ, S và M cho câu lệnh tới 


› PAL: lập trình theo PAL (Prủfungs- Aufgaben und Lehrmittelentwicklungsstelle), ngôn ngữ lập trình cho huấn luyện CNC của Cơ Quan Phát Triển 
Phương Tiện Giảng Dạy, Sát Hạch và Làm Bài Tập (Đức) 


543 


Lập trình máy tiện NC 








Tiếp theo Bảng 3 (trang 543) 





N110_ G0X0Z1M8 


N120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 
N160 





165 
170 
175 


180 


L910 


115 GIZ11F0.15 


T0808 G96 S350 M4 

G0 X50 Z5 

R2010 R240 R250 R2742 R2921 
L95 F0.1 


L920 


T1111 G95 51990 M3 
G0 X30 Z5 


R201 


, R2 R201.5 R2124 R220 R232 


R24-0.92 R250.06 R265 R270 


R286 R2929 R3124 R32-16 


L97 


G0 G53 X280 Z380 T0 M5 


M30 


Di chuyển đến vị trí bắt đầu khoan, mở chất bôi trơn làm nguội. 

Khoan với độ sâu lỗ khoan cộng chiều dài của đoạn đầu mũi khoan với vận tốc 
dẫn tiến 0,15 mm 

Quay lại theo hướng Z-X về điểm thay đổi dụng cụ 

Thay đổi dụng cụ, vận tốc cắt cố định 350 m/phút, quay chiều trái 

Di chuyển đến điểm xuất phát phụ 

Thông số cho chu trình cắt gọt, độ dôi tinh 0, BBKDC, loại cắt gọt: tiện tỉnh 
Lệnh gọi chu trình, tiện tinh với dẫn tiến 0,1 mm 

Quay lại theo hướng X-Z về điểm thay đổi dụng cụ 

Thay đổi dụng cụ, trục quay theo chiều phải với tốc độ quay cố định 

Dịch chuyển đến điểm xuất phát phụ 


Thông số cho chu trình cắt ren, bước ren, điểm xuất phát ở X và Z, cắt không tải, 
chiều sâu cắt ren, độ sâu phoi trong tiện tỉnh, đoạn chạy vào phôi của dao cắt, 
đoạn chạy ra khỏi phôi của dao cắt 

Số lần cắt thô, nửa góc prôphin ren, điểm cuối ở X và Z 

Lệnh gọi chu trình 

Tiếp cận điểm xuất phát với vận tốc chạy dao nhanh (không cắt), bỏ qua dịch 
chuyển điểm gốc, tắt hiệu chỉnh dao cắt, tắt trục 

Chương trình chấm dứt và thiết lập lại 





L10 
Đ 

10 
15 
20 
25 
30 
35 





Chương trình phụ L10 phải được lưu trữ trong bộ nhớ chương trình phụ 


G1X24Z-1.5 


Z-12 


A210 A180 X20.5 Z-17.2 B0.8 B0.8 
A90 A150 X33.992 Z-20 
A180 A90 X44 Z-27 B2.5 


A135 
M17 


X52 


Chương trình phụ cho biên dạng hoàn chỉnh 

Tiện cạnh vát ren 

Tiện dọc trục 

Đường bao cho rãnh xén của ren 

Đường bao cho mặt phẳng mặt đầu và cạnh vát 300 

Đường bao tiện dọc trục và tiện khỏa mặt (tiện mặt đầu) với bán kính được thêm vào 
Tiện cạnh vát 1mm trên đường kính ngoài 

Chương trình con chấm dứt 








Bảng 4: Chương trình chỉ tiết cho khớp nối có ren theo PAL'") 











12 
l5 
14 
15 
16 
N17 


Số câu lệnh_ Lệnh trong chương trình 


G54 

G92 S5000 

G14 

;Tiện khỏa mặt (tiện mặt đầu) 
T6 G95 F0.5 G96 S200 M4 

G0 X52 Z0.2 M8 


G1X-1.6 
G0 Z1 
G14M9 


;Gia công thô dọc theo biên dạng 


T7 G95 F0.5 G96 S200 M4 
G0 X50 Z1 M8 
G81 D1.5 AX0.5 AZ0.2 


;Mô tả biên dạng 
G1X21Z0 

G1X24Z-1.5 

G85 X24 Z-17.2 1.15 K5.2 
G1 X30.759 

G1 X33.992 Z-20 

G1 Z-27 RN2.5 





Giải thích 
Dịch chuyển điểm gốc từ điểm không của máy đến điểm không của phôi 

Giới hạn tốc độ quay ở 5000 phút 

Tiếp cận điểm thay đổi-dụng cụ 

Diễn giải trình tự gia công 

Dụng cụ T6 thay vào, f = 0,5mm, v....„„„= 200m/phút, trục quay theo chiều trái 
Định vị trong chạy dao nhanh (không cắt), lượng dư gia công tỉnh 0,2mm, mở 
chất bôi trơn làm nguội. 

Khỏa mặt (tiện mặt đầu) đến 2-r, qua tâm điểm tiện 

Kéo dao ra 

Tiếp cận điểm thay đổi-dụng cụ, tắt chất bôi trơn làm nguội. 


T7,f= 0,5 mm, v, _ 200 m/phút, trục quay - chạy bên trái 

Định vị trong chạy dao nhanh (không cắt), mở chất bôi trơn làm nguội. 

Chu trình tiện thô dọc trục, điều chỉnh bước tiến ngang 1,5 mm, độ dôi ở trục 
X0,5 mm,ởZ0,2mm 


Điểm biên dạng thứ 1 của biên dạng hoàn chỉnh 

Cạnh vát của ren 

Chu trình rãnh xén cho ren, những điểm cuối ở X và Z, độ sâu và bề rông rãnh xén 
Tiện khỏa mặt (tiện mặt đầu) đến Ø X = (33,992 -2.. 1,6166) mm = 30,759 mm 
Cạnh vát 30° đến Z-20 mm và Ø34 h6 với tâm dung sai = 33,992 mm 

Tiện dọc trục và bo cạnh tròn với R=2,5 mm cho phần tử biên dạng tiếp theo. 











PAL: Prủfungs- Aufgaben und Lehrmittelentwicklungsstelle, ngôn ngữ lập trình cho huấn luyện CNC 


544 


Lập trình máy tiện NC 








Tiếp theo Bảng 4 (trang 544) 





N18 G1X44 Tiện khỏa mặt (tiện mặt đầu) đến X = 44mm 

N19 G1X52Z-31 Cạnh vát 3 x 45° (điểm biên dạng cuối cùng nằm cách đường kính ngoài 1 mm) 
N20 G80 Kết thúc mô tả biên dạng 

N21 G14M9 Khởi động chạy đến điểm thay đổi dụng cụ, tắt chất bôi trơn làm nguội. 


; Định tâm và vát cạnh 
N22 T1 G95F0.15 G97 51061 M3 T1,f=0,15 mm,n= 1061 phút', trục quay theo chiều phải. 


N23 G0X0 Z1 M8 Định vị, cho vào chất bôi trơn làm nguội 
N24 G84 ZA-6 U0.101 Chu trình khoan định tâm, Z= -(0.5.. 10 + 1)mm = -6 mm, thời gian duy trì kéo dài 0,1s 
N25 G14M9 Khởi động chạy đến điểm thay đổi dụng cụ, tắt chất bôi trơn làm nguội. 
;Khoan 
N26 T12G95 F0.15 G97 S1273M3_ T12,f=0,15 mm,n= 1273 phút', trục quay theo chiều phải 
N27 G0X0 Z1 M8 Định vị, cho vào chất bôi trơn làm nguội 
N28 G84 ZA-6 U0.101 Chu trình khoan cho bước gia công khoan, Z= -(8+0,3.10) mm = -11 mm, thời gian duy trì 
kéo dài 0,1 s 
N29 G14M9 Khởi động chạy đến điểm thay đổi dụng cụ, tắt chất bôi trơn làm nguội 


;Gia công tỉnh biên dạng 
N30 T8 G95 F0.1 G96 S350 M4 T8,f= 0,1 mm, v.=350 m/phút, trục quay theo chiều trái 


N31 G0X0Z1M9 Định vị, cho vào chất bôi trơn làm nguội 

N32 G42 Hiệu chỉnh bán kính cắt theo hướng dẫn tiến bên phải của biên dạng 

N33 G170 Điểm biên dạng thứ nhất (dao cắt còn bên ngoài chỉ tiết) 

N34 G23N12N19 Lập lại một phần chương trình từ câu lệnh 12 đến câu lệnh19 

N35 G40 Dừng hiệu chỉnh bán kính cắt 

N36 G14M9 Khởi động chạy đến điểm thay đổi-dụng cụ, tắt chất bôi trơn làm nguội. 
;Cắt ren ngoài M24x1,5 

N37 T11G97S2653M3 T11,n= 2653 mm', trục quay theo chiều phải (dụng cụ được kẹp ở trên đầu) 

N38 G0X24Z5 M8 Định vị, khoảng cách ở hướng - Z tối thiểu 3.P, cho vào chất bôi trơn làm nguội 

N39 G31 X24Z-16 F1.5 D0.92 06 Chu trình cắt ren, điểm cuối X = 24 mm/Z = -16 mm, P = 1,5 mm,t =0,92 mm, 6 lần cắt, 
02H14 2 lần cắt không tải, luân phiên thay đổi dẫn tiến ngang được giảm đi. 

N40 G14M9 Khởi động chạy đến điểm thay đổi dụng cụ, tắt chất bôi trơn làm nguội. 

N41 M30 Kết thúc chương trình chính, trở về khởi đầu của chương trình 

















.. Hãy lập trình biên dạng hoàn chỉnh (Hình 1) với trục tọa độ cực. 
. Hãy lập trình những gờ trục (Hình 2) với trục tọa độ cực và bán kính chuyển tiếp. 

.. Tại sao dao tiện chích rãnh phải được đo tại cả hai góc cắt, khi rãnh cắt có độ nghiêng hay bán kính? 
.. Hãy tạo ra chương trình con cho tiện biên dạng của bulông ren (Hình 3). 

. Hãy tạo ra bảng số liệu cắt (bảng thông số cắt) và chương trình các bộ phận cho việc sản xuất 
bulông ren (Hình 3) với những dụng cụ trong thí dụ ở các trang trước. 


œŒœ'` + C2 ) = 





F) 


DIN76-A DIN509-E0,6x0,3 











ø42 


1,5x45Y 
——————— 





ø50 





ø20Of7 
M30x1,5 
ø4O0 








LÒ Œ©  () 
P0 Điểm xuất phát P1 Điểm đích ah 
œ 
Hình 1: Trục tọa độ cực Hình 2: Gờ trục với bán kính Hình 3: Bulông ren từ thép chuẩn hóa (thép da láng) 


chuyển tiếp 


545 


Lập trình cho máy phay-NC 





1/0 |sà()0000 5000000) 0000 V0) 2 \ (6 





Thay đổi dụng cụ và hiệu chỉnh 

Việc thay đổi dụng cụ ở máy phay được thực hiện 
bằng tay hoặc ở máy với ổ chứa dụng cụ nhờ sự 
trợ giúp của bộ thay đổi dụng cụ. Để cạnh cắt của 
dụng cụ đạt đến điểm đích đã được lập trình ở 
hướng Z, hệ điều khiển phải thực hiện việc hiệu 
chỉnh chiều dài dụng cụ (Hình 1). Kích thước chiều 
dài cần thiết của mỗi dụng cụ ở đây phải được 
lưu trữ trong bộ nhớ hiệu chỉnh dụng cụ và được 
tính, ngay khi dụng cụ trong chương trình được 
gọi. Để tâm điểm của dao phay có thể được dịch 
chuyển đến vị trí cách biên dạng một khoảng cách 
bằng bán kính dao cắt, bán kính cắt cũng được 
nhập vào. Điều này cũng cần cho việc mô phỏng 
chương trình. Việc thay đổi dụng cụ tự động được 
giải quyết qua chức năng M. 


Xác định điểm gốc của chỉ tiết ở máy 
phay-đứng 
Vị trí chính xác của phôi được kẹp với sự tham 
chiếu vào điểm 0 của máy phải được hệ điều khiển 
biết rõ. Việc đo bề mặt chuẩn có thể thực hiện với 
đầu dò 3 chiều (3D) hoặc mũi dò cạnh. Bề mặt 
chuẩn được tiếp cận với mũi dò cạnh theo hướng 
X và Y (Hình 2). Phôi được di chuyển chậm bằng 
tay đến vị trí của mũi dò được kẹp trong giá giữ 
dụng cụ. Mũi dò quay với tốc độ quay chậm, qua 
đó xi lanh dưới bị đẩy lệch tâm. Ngay trước khi cả 
hai trục của phần trên và phần dưới của mũi dò 
trùng nhau, chuyển động của xi lanh dưới gần như 
đồng tâm. Trong những lần khác, khi chỉ tiết tiến 
lại gần, xi lanh dưới bị đẩy trượt ngang. Ở vị trí này 
dưới sự lưu ý đến bán kính xi lanh thì khoảng cách 
của cạnh chuẩn đến điểm không của máy được 
đọc và lưu vào bộ nhớ tọa độ dịch chuyển điểm 
gốc của hệ điều khiển. 
Dưới sự trợ giúp của căn mẫu, vị trí điểm gốc của 
chỉ tiết ở hướng Z được xác định (Hình 3). Bàn máy 
di chuyển chậm lên cao, cho đến khi căn mẫu vừa 
ở dưới mũi trục quay. Với sự lưu ý về chiều cao căn 
mẫu, vị trí được hiển thị cũng được nhập vào trong 
bộ nhớ chứa những thông số dịch chuyển điểm 
không của hệ điều khiển. 





Hãy xác định những trị số tọa độ của dịch 
chuyển điểm gốc cho những vị trí được hiển 
thị (Hình 4)? 





Hiệu chỉnh kích thước L1... 
cho T01... .T03 












Hình 1: Hiệu chỉnh chiều dài dụng cụ và bán kính 


Vị trí được hiển thị trên trục X và Y 





xe] Lò xo Xi lanh 
trên 
| Kẹp rút 
Ị q5 
Mũi dò Mặt phẳng Ñ nh 
cạnh trượt dối 
Khởi động 
Xi lanh chạy đến 
dưới >— 
—i | 


Điểm 0 của chỉ tiết ở trục X hoặc Y 





Hình 2: Khởi động chạy đến bề mặt chuẩn với mũi dò 


Vị trí được hiển thị ở 
trục Z 










Trục 
làm việc 





Điểm không 
của chỉ tiết 


Hình 3: Xác định điểm gốc của chỉ tiết ở trục Z 





Hình 4: Điểm gốc của chỉ tiết theo trục X và Z 


Lập trình cho máy phay-NC 





Hiệu chỉnh quỹ đạo của dụng cụ 

Điểm đích đến của dụng cụ được biết trong lập 
trình. Dịch chuyển của dụng cụ tương ứng với 
đường ởi của tâm điểm. Đường đi của dụng cụ 
trong gia công phay biên dạng bị thay đổi trong 
hướng dẫn tiến, bị lệch sang trái hoặc phải của 
biên dạng (Hình 1). Hiệu chỉnh đường đi của dụng 
cụ cho phép việc lập trình biên dạng của chỉ tiết, 
qua đó hệ điều khiển thông qua tính toán đường 
đi của tâm dao phay. Sự kích hoạt của hiệu chỉnh 
đường đi được tác động bằng lệnh G 41, nếu dụng 
cụ được tìm thấy ở hướng dẫn tiến bên trái biên 
dạng. Nếu tìm thấy dụng cụ bên phải biên dạng, 
ta lập trình với G 42. Với G 40 thì hiệu chỉnh đường 
đi được hủy bỏ. 


G41 dụng cụ bên trái của biên dạng 


G42 dụng cụ bên phải của biên dạng. 
G 40 xóa hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ 





Việc dịch chuyển đầu tiên được thực hiện sau kích 
hoạt của lệnh G 41 hoặc G 42 sao cho tâm điểm 
của dao phay nằm trên đường thẳng góc với biên 
dạng kế tiếp của điểm đích đã được lập trình (Hình 
2). Khoảng cách của tâm điểm dao phay hiện thời 
tương ứng với bán kính dụng cụ, được hệ điều 
khiển truy xuất từ bộ nhớ các dữ liệu của dao 
cắt. Để tránh việc vi phạm biên dạng thông qua 
chuyển động bù chưa kết thúc, nên chọn điểm 
phụ P1 nằm ngoài chỉ tiết được lập trình như là 
điểm biên dạng đầu tiên. 


Lập trình của lượng dư gia công tỉnh 
Để tạo ra độ trội tinh trong gia công thô thì những 
điểm của biên dạng không phải bị thay đổi, khi 
hiệu chỉnh dụng cụ được thay đổi. Trong gia công 
thô, thay vì chiều dài thực sự của dụng cụ, người 
ta đưa vào một trị số tương đương với chiều dài 
thực sự cộng thêm trị số bằng lượng dư trên trục 
Z (Hình 3). Trị số hiệu chỉnh bán kính ở những 
trường hợp như thế được tăng lên khoảng bằng 
độ trội trên trục Z. Qua đó, khi hiệu chỉnh quỹ đạo 
của dụng cụ được kích hoạt, đường ởi của tâm 
điểm dao phay được dịch chuyển một đoạn bằng 
bán kính dao phay và lượng dôi gia công so với 
biên dạng. Trong gia công tinh, chỉ xảy ra một thay 
đổi hiệu chỉnh trên kích cỡ thực của dụng cụ mà 
không cần thay đổi chính dụng cụ đó. 


Tiếp cận tiếp tuyến của biên dạng 

Biên dạng hoàn chỉnh nên được tiếp cận tiếp 
tuyến trong gia công tinh, để tránh dấu vết ngoài ý 
muốn trên biên dạng (Hình 4). Cũng như thế dụng 
cụ nên được chạy ra khỏi chỉ tiết theo quỹ đạo tiếp 
tuyến với biên dạng trong gia công phay dạng túi. 





Đường cách 
đều (Đường 

ó cùng một 
khoảng cách 
với biên dạng) 











Hình 1: Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ 


Điểm xuất phát Điểm đích được lập trình 











Dịch chuyển 


Với G41 Với G42 


Hình 2: Dịch chuyển sau khi kích hoạt hiệu chỉnh đường đi 
của dụng cụ 


R (Bộ nhớ hiệu chỉnh dụng cụ) 





Chiều dài dụng cụ trong 
bộ nhớ hiệu chỉnh dụng 


Lập trình 
(G41 hoạt động) 
G3 X20 Y30 R24 


PO Điểm xuất phát 
P1 Điểm đích 


Hình 4: Tiếp cận tiếp tuyến của biên dạng trong với một 
phần tư vòng tròn 


Lập trình cho máy phay-NC 





I Những chu trình gia công 

Để đơn giản hóa việc lập trình phần lớn các hệ 
điều khiển máy phay có chứa các chu trình gia 
công như sau: khoan và khoan lỗ sâu, cắt ren và 
doa, phay rãnh, phay túi (bọng) và phay túi dạng 
tròn. Chu trình có thể được gọi đến ở bất kì điểm 
nào, ở một vài hệ điều khiển nó cũng được gọi 
đến vòng tròn lỗ (Hình 1). Nếu lệnh gọi và định 
nghĩa xuất hiện trong một câu lệnh, dụng cụ phải 
được định vị trước đó tại điểm xuất phát của chu 
trình. Khi chu trình được thực hiện xong, dụng cụ 
quay trở về điểm xuất phát. Những chu trình được 
trình bày ở đây giống nhau về trình tự ở phần lớn 
các hệ điều khiển, nhưng khi lập trình lại lệ thuộc 
vào hệ điều khiển. Để hiểu những thí dụ tiếp theo 
đây, những định dạng riêng biệt lệ thuộc vào hệ 
điều khiển được trình bày (sắp xếp thứ tự những 
địa chỉ cần thiết). 

Chu trình khoan (Hình 2) 


Với lệnh gọi của chu trình khoan, mũi khoan chạy 
nhanh đến khoảng cách an toàn đã được lập trình 
trên mặt phẳng gia công. 

Sau khi dẫn tiến vào đến độ sâu lỗ khoan và duy 
trì một thời gian, mũi khoan đi trở về với vận tốc 
nhanh đến khoảng cách an toàn đã được lập trình. 
Một khoảng cách lùi về lớn hơn có thể đạt được 
qua việc lập trình với chữ -B, để có thể chạy qua 
thiết bị kẹp không nguy hiểm cho lần điều chỉnh 
kế tiếp hoặc mặt phẳng gia công cao hơn. 

Chu trình phay túi (phay bọng) hình chữ nhật 
(Hình 3) 

Chuyển động dẫn tiến xuống dưới sâu bắt đầu ở 
tâm điểm của túi. Nó được thực hiện với nửa trị số 
của vận tốc dẫn tiến đã lập trình. Kích thước của 
túi được thiết lập với X,Y và Z. B là khoảng cách an 
toàn. R là bán kính góc túi. Báo lỗi xảy ra, khi bán 
kính dụng cụ lớn hơn bán kính góc túi. Bề rộng 
cắt của dao phay ở % của đường kính được cho 
biết với L. Không có chữ J hoặc J có nghĩa là phay 
cùng chiều, -J là phay ngược chiều. Độ sâu lớp cắt 
được lập trình với K. Khi chu trình được gọi với G 
79, như thế vòng quay của túi chung quanh góc 
ø có thể xảy ra với lập trình của B1 = ø. 








1. Dụng cụ ở cuối chu trình gia công dừng tại 
_ điểm nào? 

l2. Dạng túi (Hình 4) được phay cùng chiều. 
| Hãy định nghĩa chu trình phay túi và gọi nó 
- Với lệnh G79 tại vị trí đã cho? 





G77 Định nghĩa vòng tròn lỗ 
G78 Định nghĩa điểm 
G79 Lệnh gọi chu tình 


Thí dụ cho lệnh gọi đến 
trên vòng tròn lỗ 


77 X25 Y10 Z0 R15 130 J5 K195 





Lệnh Lỗ khoan 


gọi 


Góc 


Góc 
ban đầu 


cuối 


Bán 
kính 


Vị trí của 
vòng tròn lỗ 


Hình 1: Lệnh gọi chu trình gia công 


anh 
In 


Rềi 
N 
A RẺ 
@„„IÀ 


Khoảng cách 
an toàn 
Chiều sâu 
khoan 
hạy nh 


= 
ø 
M 
JSC) 








J9 | 
† 








Dẫn Ì 
tiến 
Định nghĩa 
chu trình: G81 (XO,B) Y2 Z-15 (B20) (F...S...M...) 
Chu  Thờigian Khoảng cách Chiều sâu Khoảng cách 
THÊ) duy trì an toàn lỗ khoan lùi về 




















G87 X60Y50Z-10B2 R8 (170) (J-1) K5 (F...S...M...) 
G79 X40Y30Z0 (B1 =....) 


Hình 3: Định nghĩa và lệnh gọi chu trình phay dạng túi 














II —I ĩ 
@) SỈ œ œ® =#© 
= * — 


(O 


Hình 4: Lập trình phay của một dạng túi hình chữ nhật 


548 


Lập trình cho máy phay-NC 





Thí dụ về chương trình cho phay NC 

Để sản xuất tấm đế, người ta sử dụng máy phay 
NC với bộ phận chứa dụng cụ và bộ phận thay đổi 
dụng cụ (Hình 1). Những dụng cụ ở trong ổ chứa 
dụng cụ được sử dụng cho việc gia công (Bảng 
1). Trình tự gia công và số liệu sản xuất được quy 
định trong bảng thiết lập (Bảng 2). Chương trình 
của hệ điều khiển trong công nghiệp (Bảng 3) và 
lập trình theo PAL (Bảng 1, trang 550) được giới 






0,5x45Y 








2 


L5. 
JSSTĐ BI 





thiệu sau đây: 





Hình 1: Tấm đế bằng thép C15E 



































Bảng 1: Những dụng cụ được đưa vào gia công Bảng 2: Bảng thiết lập thông số cắt (đơn giản hóa) 
Số dụng cụ | Tên dụng cụ Tờ thiết lập Tấm nền Chương trình số % 7000 
TI Mũi khoan mồi NC Ø10 SÑx— „ R Dụng | Ømm |vm/phút | fmm 
HSS, bên phải BSEILSVJEND, ||. gu z— | n1/phút w.mm/phút 
T4 Dao phay ngón Ø 25 1 Phay biên dạng -  —E——== 
KksÚcu T6 12 tín T8 
2 Phay dạng túi mm m=—_-mmm—.xam 
T6... | Dao phay rãnh then Ø12 SỤ GOM: 2 2653 424 
HSS : 3 Khoan mồi và TI 10 40 f=0,15 
vát cạnh 1340 201 
T12 Mũi khoan xoắn Ø8,5 AKh T12 8,5 40 f=015 
HSS, bên phải wœ Sóp 1498 225 





























Bảng 3: Chương trình cho chỉ tiết của tấm nền 





Số câu lệnh. Lệnh trong chương trình 


Giải thích 











Kích thước chuẩn (kích thước đo tuyệt đối) 

Lệnh gọi tọa độ dịch chuyển điểm gốc đã lưu trữ 

Xác định cửa sổ để diễn tả cho việc mô phỏng chương trình 

Định nghĩa kích thước phần phôi cho mô phỏng chương trình 

Vận tốc dẫn tiến và tốc độ quay của trục của T4, thay T4 vào 

Định vị tâm dụng cụ ở X và Y với vận tốc chạy nhanh (không cắt) 

Hiệu chỉnh trên độ sâu phay, trục quay chạy bên phải và cho vào chất bôi trơn làm nguội. 
Kích hoạt hiệu chỉnh biên dạng ở hướng dẫn tiến bên trái của biên dạng 

Phay với vận tốc dẫn tiến cho đến điểm bắt đầu của biên dạng 


Cung tròn ngược chiều kim đồng hồ, cho biết điểm đích ở tọa độ trục X và Y, thông 
báo tọa độ tuyệt đối của I và J cho tâm vòng tròn (số liệu riêng tùy theo hệ điều khiển) 


Phép nội suy tuyến tính cho đến khi dụng cụ ở bên ngoài phôi 


Chạy ra khỏi chỉ tiết với dao chạy nhanh 

Vận tốc dẫn tiến và tốc độ quay của trục của T6, thay T6 vào 

Định nghĩa chu trình phay dạng túi, độ sâu lớp cắt K = độ sâu của túi 

Lệnh gọi chu trình phay dạng túi, X và Y là tọa độ tâm của túi, Z vị trí bề mặt gia công 
Vận tốc dẫn tiến và tốc độ quay của trục của T1, thay T1vào 


% 7000 Số chương trình 

N1 G17 Chọn lựa mặt phẳng 

N2 G90 

N3 G52 

N4 G98 X-10 Y-10 Z-26 198 J80 K36 

N5 G99 X0 Y0 Z-16 178 J60 K16 

N6 F1528 S5093 T4 M6 

N7 G0 X-4.5Y-15 

N8 Z-6M13 

N9 G41 

N10 G1 X8Y0 

N11 Y36 Phay biên dạng với Y36 

N12 X22Y52 Phay nghiêng 

N13 X31 Phay đến khởi đầu của cung vòng tròn 
N14 G3 X61 Y52 I46 J52 

N15 G1X72 Phép nội suy tuyến tính đến X72 
N16 Y14 Phay cho đến điểm khởi đầu của R8 
N17 G2 X64Y6 l64J14 Phay bán kính 

N18 G1X-10 

N19 G40 Bỏ hiệu chỉnh quỹ đạo của dụng cụ 
N20 G0 Z100 

N21 F424 52653 T6 M6 

N22 G87 X32 Y2 7-5 B2 R8 K4 

N23 G79X34Y2170 

N24 F201 51340 T1 M6 

N25 G81 X0.1 Y2 7-4.75 


Định nghĩa chu trình khoan, thời gian duy trì 0,1s, độ sâu đi xuống của dụng cụ 4,75 
mm (0,5.d) 








549 


Phương pháp lập trình 








Tiếp theo Bảng 3 (Trang 549) 





Số câu lệnh Lệnh trong chương trình 


Giải thích 





N26 
N27 
N28 
N29 
N30 
N31 
N32 
N33 


G77 X34Y21 Z-4R7.5 l45 J4 


F225 S1498 T12 M6 
G81Y2 Z-13 


G77 X34Y21 Z-4R7.5 l45 J4 


G51M9 
MS 

T0 M6 
M30 


Khoan mồi vòng tròn lỗ ở vị trí được lập trình, góc khởi đầu 459,4 lỗ khoan chia đều trên tổng chu vi 
Vận tốc dẫn tiến và tốc độ quay của trục của T12, thay T12 vào 

Định nghĩa chu trình khoan, lỗ khoan suốt qua phôi khoảng 0,4 mm 

Khoan vòng tròn lỗ ở vị trí được lập trình 

Xóa dịch chuyển điểm gốc G52, tắt chất bôi trơn làm nguội. 

Ngừng trục chính 

Trả dụng cụ về trong thiết bị chứa dụng cụ, không có dụng cụ mới, vì T0 

Chấm dứt chương trình 





Bảng 4: Chương trình cho chỉ tiết của ống nối có ren theo PAL 





Số câu lệnh _ Lệnh trong chương trình 





Giải thích 





N1 
N2 
N3 


N4 
N5 


N6 
N7 
N8 
N9 


N10 
N11 
N12 
N13 


N14 
N15 


N16 


N17 


N18 
N19 


N20 


N21 


;Biên dạng 

G54 

T4M6 

F1528 55093 M13 


G0 


G41 G45 D20 X8Y6 Z-6 W† 


G1Y36 
G1X22Y52 
G1X31 

G3 X61Y52I15J0 


G1X72 

G1 Y6 RN8 
G1X8 

G46 G40 D20 Z1 


;Túi 
T6 M6 


F42452653 M13 


G72 ZA-4 LP32 BP22 D6 
V1 RN8 


G79X34Y2170WI1 
;Chỉnh tâm 

T1 M6 

F201 51340 M13 


G81 Z1-4.75 VỊ 


G77 [A34 JA21 ZA-4R7.5 
AN45 AI90 O4W1 


;Khoan 


Diễn giải trình tự gia công 
Dịch chuyển điểm gốc từ máy đến dụng cụ của phôi 
Thay vào dụng cụ T6 


Vận tốc dẫn tiến (tiếng Anh: feed) mm/phút, tốc độ vòng quay của trục phút], trục quay theo 
chiều phải và cho vào chất bôi trơn 


Dao chạy nhanh 


Hiệu chỉnh bán kính dao phay bên trái, định vị trước khi dao chạy nhanh, đầu tiên ở mặt phẳng 
XY và sau đó ở hướng Z, tiếp xúc tiếp tuyến đường thẳng của biên dạng với vận tốc dẫn tiến, 
D20 = Chiều dài của quãng đường tiếp cận đến điểm biên dạng đầu tiên X8/Y6, W1 = Mặt phẳng 
chứa điểm bắt đầu chạy dẫn tiến ở vị trí cách 1 mm trên phôi. 


Phay thẳng đến Y36 
Phay thẳng đến X22/Y52 
Phay thẳng đến X31 


Phay cung tròn chiều trái đến X61 Y52, từ trục tọa độ tâm điểm đến điểm khởi đầu của cung tròn 
bằng phương pháp gia số 


Phay đường thẳng đến X72 
Phay đường thẳng đến Y14, bo tròn đến thành phần tiếp theo của biên dạng với R8 
Phay thẳng đến X8 


Rời khỏi biên dạng với quỹ đạo là đường tiếp tuyến của, chọn biên dạng bán kính dao phay, D20 
= Chiều dài của quãng đường chạy ra, chạy với vận tốc dẫn tiến trên Z1 


Thay T6 vào 


Vận tốc dẫn tiến mm/phút, tốc độ quay của trục phút}, trục quay theo chiều phải và cho vào chất 
làm nguội. 

Định nghĩa chu trình cho dạng túi hình chữ nhật: sâu 4 mm, dài 32 mm, rộng 22 mm, độ sâu đưa 
vào tối đa 6 mm (0,5. d), khoảng cách an toàn 1 mm, bán kính góc 8 mm, áp dụng trị số cài đặt 
trước cho các thông số tiếp theo như hạ dao xuống, loại gia công v.v... 


Lệnh gọi chu trình dạng túi hình chữ nhật hiện thời với điểm xuất phát giữa túi X34/Y21và Z0 
như là trục tọa độ bề mặt của mặt phẳng gia công, W1 = mặt phẳng quay về Z = 1 mm (tuyệt đối) 


Thay T1 vào 


Vận tốc dẫn tiến mm/phút, tốc độ quay của trục phút" (cho Ø 9,5 mm), trục quay theo hướng 
phải và cho vào chất làm nguội 


Định nghĩa chu trình khoan G81 để chỉnh tâm và lã lỗ với độ sâu bằng gia số 4,75 mm (0,5. d), 
mặt phẳng an toàn tương đối cách bề mặt chỉ tiết là 1 mm 


Lệnh gọi chu trình khoan hiện tại trên một phần vòng tròn với trục tọa độ tâm điểm I và J tuyệt 
đối ở X34 và Y21, mặt phẳng gia công Z-4 tuyệt đối, bán kính một phần vòng tròn R7,5, góc xuất 
phát cho vị trí khoan đầu tiên 45°tuyệt đối, góc tăng gia số 909, 4 vị trí khoan, W1 = mặt phẳng đi 
về ở trục Z = 1 mm (tuyệt đối) 








550 


Các phương pháp lập trình 








Tiếp theo Bảng 4 (Trang 550) 





Số câu lệnh Lệnh trong chương trình Giải thích 





N22 T12M6 Thay T12 vào 
N23 F225 51498 M13 Vận tốc dẫn tiến mm/phút, tốc độ quay của trục phút", trục chính quay theo chiều phải và cho vào 
chất làm nguội 
N24 G81 ZA-19 VỊ Định nghĩa chu trình khoan, chiều sâu lỗ khoan tuyệt đối 
N25 G77 |A34 JA21 ZA-4 Lệnh gọi chu trình khoan, lập trình như ở câu lệnh 21 
R7.5 AN45 Al90 04W1 
N26 M9 Tắt chất bôi trơn làm nguội 
N27 T0 M6 Với T0 ở cuối chương trình thì dụng cụ đang sử dụng được cất trở lại trong thiết bị chứa dụng cụ 
N28 M30 Chấm dứt chương trình với việc thiết lập lại để trở về khởi đầu chương trình 








Mô phỏng chương trình 


Ở một vài hệ điều khiển, chương trình có thể được mô phỏng để phát hiện được lỗi lập trình. Việc chọn 
lựa màn hình đồ họa khác nhau cho phép dẫn đến thí dụ mô phỏng gia công bằng đồ họa động, trình 
bày dưới dạng phối cảnh hoặc hình chiếu trong nhiều mặt cắt (Hình 1). Qua việc phóng lớn (Zoom) phần 


cắt nhỏ, độ lệch của biên dạng có thể được nhận biết 
rõ ràng hơn. Tuy nhiên, chạy thử hoàn hảo chưa đủ 
bảo đảm cho một chương trình có đầy đủ chức năng, 
vì những yếu tố tinh tế không thể nhận thấy được, 
thí dụ như việc hiệu chỉnh bán kính cắt không được 
kích hoạt. 





27/:1))/1///919)()0(9/ì19010)0 7-2) is 0/0), 


Chương trình CNC được tạo ra một cách thủ công 
hoặc với hỗ trợ của máy tính. Trong lập trình với sự hỗ 
trợ của máy tính thì biên dạng được xây dựng từng 
bước từ mỗi phần tử của biên dạng (đường thẳng, 
vòng tròn...) (Hình 2). Việc tính toán cần thiết được 
đảm nhận bởi một bộ xử lý hình học. Chương trình 
được tạo ra như thế có định dạng riêng biệt của hệ 
điều khiển. 

Trong lập trình tại phân xưởng gia công, chương 
trình CNC được tạo ra và nhập vào trực tiếp tại máy. 
Việc này có thể thực hiện song song ở hầu hết các hệ 
điều khiển, nghĩa là trong khi một chương trình khác 
tại máy đang hoạt động. Ở lập trình AV (Arbeitsvorbe- 
reitung = Chuẩn bị kế hoạch cho gia công) thì chương 
trình CNC được tạo ra tại trạm lập trình. 


Người ta hiểu chữ WOP (Werkstatt-Orientiertes- 
Programmieren=Lập trình định hướng theo phân 
xưởng), là một hệ thống lập trình thống nhất, nơi mà 
không chỉ tại máy mà còn ở trong việc chuẩn bị cho 
kế hoạch gia công, chương trình với trợ giúp của đồ 
họa có thể tạo lập và sửa đổi phù hợp với xưởng gia 
công. Việc lập trình không phải thực hiện với mã NC 
và câu lệnh mà với những biểu tượng bằng hình dễ 
hiểu và trình đơn nhập liệu theo yêu cầu của người 
sử dụng (Hình 3). Kích thước cần thiết cho chỉ tiết và 
mâm cặp được yêu cầu trong điều khiển tương tác 
qua cửa số nhập liệu. 


551 





Hình 2: Tạo ra dạng hình học với những phần tử của 
biên dạng 





Hình 3: Màn hình - Trình đơn nhập liệu 


Các phương pháp lập trình 





Với WOP (Hệ thống lập trình định hướng theo 
xưởng) người ta có thể lập trình nhanh và đơn 
giản tại máy. Qua đó có thể sử dụng kiến thức từ 
kinh nghiệm của công nhân có tay nghề bậc cao. 
Trong lập trình AV thì chương trình được tạo ra tại 
trạm lập trình không lệ thuộc vào máy và hệ điều 
khiển. Người sử dụng máy diễn tả phôi và chỉ tiết 
hoàn chỉnh mà không lệ thuộc vào máy gia công. 
Bộ xử lý hình học có thể đảm nhận việc tính toán 
những điểm biên dạng chưa biết. Qua một kết nối 
CAD, những số liệu hình học của bản vẽ cũng có 
thể được tiếp nhận và chuyển đổi sang chương 
trình CNC. Việc định nghĩa những công đoạn gia 
công ở những phần tử của biên dạng đã được chọn 
lựa, thí dụ tiện chích rãnh cho ren hoặc tạo ra lượng 
dư mài, được thực hiện qua cửa số nhập liệu (Hình 
1). Sau mô tả hình học thì những trình tự gia công 
được tự động tạo ra từ trình đơn (menu). Ở mỗi 
bước gia công, dụng cụ thích hợp được đề nghị, 
đề nghị đó có thể được chấp nhận hay thay đổi. 
Sau việc lựa chọn máy, tùy theo máy người ta xác 
định các số liệu cắt gọt cho gia công, trình tự gia 
công và phân bố dao cắt cho giá đỡ dụng cụ (Hình 
2). Số liệu cắt được cung cấp cho mỗi trường hợp 
gia công, chúng có thể được chấp nhận hoặc thay 
đổi. Qua lần vận hành của bộ xử lý sau (phần mềm 
để “dịch chương trình”), chương trình CNC riêng 
biệt cho hệ điều khiển được tạo ra. Việc này có thể 
được hiển thị để kiểm soát trên màn hình và mô 
phỏng tiến trình gia công (Hình 3). 





. Với chức năng G nào thì việc hiệu chỉnh 

đường đi được kích hoạt, nếu dao phay 

quay theo chiều phải trong phương pháp 
gia công phay cùng chiều? 

2. Vị trí nào được tiếp cận bởi tâm điểm của 
dao phay sau khi kích hoạt việc hiệu chỉnh 
đường đi? 

3. Hãy miêu tả hai khả năng để tạo ra lượng dư 
gia công tỉnh khi phay thô. 

4. Dao phay phải tiếp cận biên dạng khi phay 
tỉnh như thế nào để tránh việc để lại dấu vết 
ở biên dạng? 

5. Việc mô phỏng của chương trình CNC để 
làm gì? 

6. Hệ thống lập trình định hướng theo xưởng 
(WOP) mang đến những ưu điểm nào? 

7. Hãy tạo ra chương trình của chỉ tiết cho phay 

biên dạng và khoan nắp đậy (Hình 4) từ thép 

thấm than với những dụng cụ ở trang 549. 











ESE:Í EE==Ì —=—— Em. 


TK == 
Cu an samananann.aiani 





Hình 3: Mô phỏng động bằng đồ họa 














Hình 4: Nắp đậy từ vật liệu C15E 


552 


Kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện 


7 Kỹ thuật thông tin 











7.1 Truyền thông kỹ thuật .............................................----------- DỊN 509-E0,6x0,3 


Tiêu chuẩn và quy định .... 
Bản vẽ kỹ thuật ................... 
Mô tả tương quan kỹ thuật 
SGidOIVaibieribdii9 cốc. 






ø34+0,2 
























































7.2 Kỹ thuật máy tính ........................................................ciiicie. =.. 
Cách hoạt động của máy tính vc Đơnv| - Bồao xung nhịp 
Phản cứng } xử lý trung tâm mm... 
Ô449060660000000000000000060690606969960996696060099096000000006960604060600000000000066 BỘ VI XỬ LÝ — 
Diễn đạt thông tin trong máy tính ..................................... 561 ` KHE Xa ong | 
Thiết bị ngoại vi.................................... s TH h, lạ 0/00 ấp 1Ú MDSiaa 
2° TA `... |Ì. Bus điều khiểi 
...... tính... DỊ NHƯ —] 
° điều nanh ............... ssse — [ —=_=—==. 
MifUSITAV ĐIDH,:ssss:.osccccc-cec on 5555552111.9128535EE11eesdadxze-rrrrtretrtrtn 564 | tmeraee)_ —— Ï 
PIlGiniIt©im UirrojfoUIIoif 77... ÔÔÔốố 565 [ mem, || ==Ăẽ 




















Tác động của kỹ thuật máy tính vào kinh tế và xã hội..567 | "9%“' [] (mWwW L_} 
Bảo hộ lao động bên máy tính... _ Ỉ 
Eaowe:duiie.......Ắ.Ố.Ẻk 








Ổ đa  — Bànphím_- Màn hình 














8 Kỹ thuật điện 





61MachdienS cac 569 


——>= Dòng điện / 


8.2 Mạch điện với điện trở . D5 2h 
8.3 Các loại dòng điện .............. 
8.4 Công suất và năng lượng điện ... &c 
8.5 Thiết bị bảo vệ khi quá dòng ...........................................- 576 










.... 2/44 Nguồn điện áp, 


thí dụ ắc quy —— Điện ápU Nơi sử dụng 


thí dụ bóng đèn 





Dây dẫn trở về 











8.6 Lỗi tại hệ thống điện và biện pháp bảo vệ 

















I|¡)¡0/(1(4À4/)) sát. |0) 


IPE.)0)1E+-[3iNe-[o48019)))1-10) 2000) 





IÏ00/4//)0144/)17-108119)1) 20) 


553 


Kỹ thuật thông tin 





rJ VAU( (0 ì0//10()00100(0 (0V 00 (0)0)0 (2000/00 (0 00 0Q) 





7.1 Truyền thông kỹ thuậ 


Truyền thông kỹ thuật được hiểu là sự trao đổi 
thông tin trực tiếp hay gián tiếp, cần thiết cho việc 
sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Thí dụ, một xí nghiệp 
muốn đặt mua con lăn cho ổ đỡ (Hình 1) để lắp ráp 
một băng chuyền, phòng thiết kế của nhà sản xuất 
cần biết đến kích thước cũng như thông tin về lực 
chịu tải của con lăn. Ngoài ra vật liệu cũng cần được 
xác định và đặt mua. Phân xưởng sản xuất lên kế 
hoạch chuẩn bị chọn máy công cụ và phân xưởng 
lắp ráp sửa soạn đồ gá cho việc lắp ráp. 


Ã II 104/0) 210/00/1900) 0010), 


Tiêu chuẩn. Trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông 
cần đến những tiêu chuẩn cho các lĩnh vực sau đây: 


e_ Thiết kế bản vẽ (Hình 1) 

e_ Hình dạng và kích thước của các bộ phận tiêu 
chuẩn, thí dụ vít lục giác chìm ở vị trí số 7 trong 
hình 1. 

e_ Đặc tính của vật liệu (thí dụ như vật liệu dùng 


để sản xuất con lăn ở vị trí số 1 trong hình 1 có 
thể chịu xử lý nhiệt). 
Tiêu chuẩn được công bố qua các tờ tiêu chuẩn. Tờ 
tiêu chuẩn được mang một ký hiệu ngắn (thí dụ DIN 
EN), số thứ tự và ngày phát hành (Hình 2). Qua ký 
hiệu ngắn ta có thể biết nó thuộc tiêu chuẩn Đức, 
tiêu chuẩn Âu châu hay tiêu chuẩn quốc tế (Bảng 1). 


Bảng 1: Tiêu chuẩn 

















Tiêu chuẩn | Giải thích 

DIN Tiêu chuẩn Đức (DIN=Deutsches Institut fủr 
Normung: Viện tiêu chuẩn Đức) 

DIN EN Tiêu chuẩn châu Âu, phiên bản tiếng Đức 
(Hình 3) 

DIN ISO | Tiêu chuẩn quốc tế, phiên bản tiếng Đức 
(Hình 4) 

DIN EN ISO | Tiêu chuẩn châu Âu, bao gồm cả tiêu chuẩn 


quốc tế không bị thay đổi và có phiên bản 
tiếng Đức (Hình 5) 















Tiêu chuẩn bao gồm những quy định ràng 
buộc, làm nền tảng trong giao dịch kinh 
doanh và cơ sở pháp lý. 





Quy định. Ngoài những tiêu chuẩn còn có những 
quy định khác cần lưu ý, thí dụ quy định VDI/VDE 
(Hội kỹ sư Đức “Verein Deutscher Ingenieure” Hội 
kỹ sư điện Đức “Verband Deutscher Elektrotech- 
niker”, Hình 6) và các tiêu chuẩn của xí nghiệp. 


554 













Z<<<= 
4 “` 4 N 
3 Ti W#=-=9 


k⁄⁄⁄2 


NI 








Ệ 
— l1 (tú _Ì 


25 


hà 
8 

¿4 
Hình 1: Bản vẽ tổng thể ổ đỡ vòng bi 


JAI20⁄0/AV/020/07 


⁄% 





DK 621,822.74 DEUTSCHE NORM April 1989 


Wiizlager 


Rillenkugellager 
einreihig 





Roling bearings; Radial deep groove ball bearings, single row. Ersatz tù 
Roulements; Roulement à billes, a gorge profunde, à une rangèe Ausgabe 09.59 und 


DỊN 625 T 2/11.76 


Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen 
Nomm ISO 15 : 1981, siehe Erläuterungen. 
Achtung! Bei voller Nutzung der Seitenflächen (z.B. durch Federscheiben nach DIN 42013) Erläuterungen beachten. 





Hình 2: Tiêu chuẩn DIN 


DK 621.882.2 : 621.882.15. DEUTSCHE NORM 


Mechanische 'Verbindungselemente 
Durchgangslöcher fủr Schrauben 
SO 273 : 1979) 


Deutsche Fassung EN 20 273 : 1991 


Februar 1992 


BIN 
EN 20 273 


Diese Norm enthält die deutsche Ủbersetzung der Internationalen Norm. ISO 273 





Fasteners; Clearance holes for bolts and screws (ISO 273 : 1979); 
German version EN 20 273 : 1991 


Ersatz tũt 
DIN ISO 273/09.79. 





Hình 3: Tiêu chuẩn DIN EN 


DEUTSGHE NORM 
'Technische Zeichnungen 
Allgemeine Grundlagen der Darstellung 


"Teil 44: Schnitte in Zeichnungen der mechanischen Technik 
(ISO 128-44:2001) 


Mai 2002 
BIN 
ISO 128-44 





ICS 01.100.01 Mĩt 
DIN ISO 128-40:2002-05 und 
DỊN ISO 128-50:2002-50. 


Technical drawings — General principles of presentation — Ersatz fũr 





Hình 4: Tiêu chuẩn DIN ISO 


DEUTSCHE NORM duni 2002 


BIN 
EN I§O 1302 


Ersatz ũr 
DỊN ISO 1302:1993-12 


'Geometrische Produktspezifikation (GPS) 
Angabe der Oberilächenbeschaffenheit in der technischen 
Produktdokumentation 


hs 1302:2002). 
Deutsche Fassung EN ISƠ 1302:2002 





ICS 01.100.01; 17.040.20. 


Geometrical Product Specifications (GPS) — 

Indication of surface texture in technical product documentation 
(ISO 1302:2002); 

German version EN ISO 1802:2002 





Hình 5: Tiêu chuẩn DIN EN ISO 


DK 668.14/15.018.298.3: 


669.15-194:681 (083.132) VDI/VDE-RICHTLINIEN 


'Werkstoffe der Feinwerktechnik 
'Vergũtungs- und Nitrierstahle 


Materials for precision engineering 
Heat treatable steels and niriding steels 


duni 1985 
'VEREIN DEUTSCHER 
INGENIEURE 


'VERBAND DEUTSCHER 
ELEKTROTECHNIKER. 


VDI/VDE 3902 








Hình 6: Quy định VDI/VDE 


Bản vẽ kỹ thuật 





Ã VN: (0 /-8 VA¡¡)):-): 


Bản vẽ kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin về hình 
dáng, kích cỡ, cấu trúc và chức năng của các chỉ 
tiết, các cụm cấu kiện và các hệ thống. 





Tùy nội dung và mục đích, bản vẽ kỹ thuật 
được chia thành bản phác thảo, bản vẽ chỉ tiết, 
bản vẽ từng cụm và bản vẽ tổng thể. 





Phác thảo. Phần lớn phác thảo là những bản vẽ 
sơ bộ bằng tay với tỷ lệ không cần chính xác lắm 
(Hình 1). Chúng được dùng cho những đơn hàng 
lẻ và sửa chữa đơn giản, nhằm hỗ trợ thêm cho 
những giải thích miệng, tìm ý tưởng cũng như 
dùng làm tài liệu sự vụ. 

Bản vẽ chỉ tiết. Bản vẽ chỉ tiết chứa đựng tất cả 
những thông tin cần thiết cho việc sản xuất chỉ tiết 
như: tên, hình dáng, kích thước, dung sai, thông 
tin bề mặt, vật liệu và những thông số định mức 
về xử lý nhiệt (Hình 2). 

Bản vẽ cụm (nhóm) và bản vẽ tổng thể. Chúng 
thể hiện sự sắp xếp và mối tương quan tác động 
giữa các bộ phận rời trong một cụm cấu kiện hay 
trong toàn bộ máy (Hình 1, trang 554). Từ các bản 
vẽ cụm hay bản vẽ tổng thể mà các bản vẽ từng 
phần được tạo ra. Ngoài ra chúng rất cần cho việc 
lắp ráp và bảo trì hệ thống. Tất cả các bộ phận của 
cụm được liệt kê trong một bản danh sách chỉ tiết. 
Bảng vẽ chỉ tiết rời (theo phối cảnh) là một dạng 
đặc biệt của bản vẽ toàn phần. Nó chỉ rõ từng bộ 
phận rời của cụm được sắp xếp theo phối cảnh 
không gian, để dễ nhận diện sự liên hệ trực tiếp và 
cấu trúc thứ tự của chúng (Hình 4). Chúng thường 
được sử dụng nhiều lần nhằm thông tin hướng dẫn 
cho khách hàng trong việc lắp ráp, sử dụng và sửa 
chữa cũng như trong các bản liệt kê phụ tùng thay 
thế (danh mục phụ tùng). 

Danh sách chỉ tiết. Các bản vẽ cụm thường kèm 
theo một bản danh mục chỉ tiết, trong đó liệt kê 
tất cả các chỉ tiết và các chỉ tiết tiêu chuẩn của 
cụm (Hình 3). 








Hình 1: Phác họa nắp ổ trục 


Con lăn S06 HAI 


DIN 509-E0,6x0,3 | Z£|0,04|A 





. 


—-~ Tôi và ram 
vùng biên 

















48 + 4HRC 


» 








0,05jA 












ø75+0,1 
ø34+0,2 























Rht 400 
HV90 = 1r 1 
































Con lăn 


C45+QT 





























1 Vòng đệm S235JR 
cách 
Ổ bi rãnh DIN 625-6004-2RS 
Chốt E255 
Vòng hãm DỊN 471-20 x 1.2 

















Nắp đậy ổ trục E295 
Vít lục giác ISO 4762-M4 x 12-8.8 
chìm 








Hình 3: Danh sách các chỉ tiết của một ổ đỡ vòng bi 


Ngoài tên gọi, những thông tin khác như số thứ tự, số lượng hoặc đơn vị, vật liệu, ký hiệu tiêu chuẩn ngắn 
hay kích thước của phôi cũng được ghi vào danh mục. 








Hình 4: Bản vẽ chỉ tiết rời của một ổ đỡ vòng bi 





559 


1N 


Trình bày những tương quan kỹ thuật 





7.1.3. Mô tả tương quan kỹ thuật 


Tương quan về kỹ thuật có thể được mô tả theo 
dạng bảng hoặc đồ họa, giúp nhanh chóng nhận 
ra được mối tương quan. 

Bảng 

Bảng được chia thành hàng và cột. Qua đó, kích 
thước về chỉ tiết tiêu chuẩn hay thông số đặc trưng 
của vật liệu được trình bày rõ ràng. Từ Bảng 1, ta 
có thể lấy ra đường kính lõi của ren, tùy thuộc vào 
tên gọi ren và bước ren 


Trình bày bằng đồ họa 
Các dạng biểu đồ tròn, biểu đồ cột, đồ thị và toán 
đồ thường được sử dụng để trình bày bằng đồ họa. 


Với việc trình bày bằng đồ họa (đồ thị) ta có 


thể diễn tả mối tương quan của biến số qua 
hình ảnh. 








Biểu đồ tròn và biểu đồ cột. Đặc biệt với biểu đồ 
tròn và biểu đồ cột, tỷ lệ phần trăm được minh họa 
rõ ràng (Hình 1). 

Đồ thị. Thông qua đường biểu diễn, tính phụ thuộc 
của một đại lượng này vào một đại lượng khác có 
thể trình bày được rõ ràng. Đồ thị thường được sử 
dụng trong hệ thống tọa độ vuông góc (Hình 2) 
hoặc hệ thống tọa độ cực. 

Toán đồ. Toán đồ nhằm phục vụ diễn tả bằng đồ 
họa của các mối tương quan trong toán học. 

Với sự hỗ trợ của nó, các kết quả tính toán có thể 
đọc được từ hình ảnh (Hình 3). 

Thí dụ: n = 90/phút; đ= 100 mm; v_=? 

Đáp số (theo toán đồ hình 3): v_= 27 m/phút 


7.1.4 Sơ đồ và biên bản 


Những thông tin về các mối tương quan tác động 
với nhau được trình bày qua sự hỗ trợ của sơ đồ. 
Trong biên bản người ta ghi chép lại mối tương 
quan theo thời gian hoặc diễn tiến của một quá 
trình, thí dụ như kiểm tra cấu kiện. Sơ đồ gồm có: 
sơ đồ khối, sơ đồ mạch, kế hoạch gia công và kế 
hoạch lắp ráp. Biên bản xuất hiện dưới dạng biên 
bản kiểm tra chỉ tiết. 


Sơ đồ khối 


Trong sơ đồ khối, mỗi cấu kiện thường được phác 
họa bằng hình chữ nhật. Các đường thẳng và mũi 
tên chỉ trình tự tác động (Hình 4). 


556 


Bảng 1: Kích thước ren 














































































































Hình 1: Biểu đồ tròn và biểu đồ cột 
600r B 
N/mm2 
Ị 400 
300 
S 
% 200 
Š 100 
0 5 10 15 20 % 25 
Độ giãn nở e ——= 
Hình 2: Đồ thị 
m[ [IS Ƒ Ƒ 
phút B z& - 
60 đ© 
50 C2 
© 
8 2⁄4 
30 1⁄4 
3 Ạ 
x25 s & 
20 c> Z6 
15 1⁄3 
12 

































































10 
101215 2025 40 60 80100 150200 mm 


d——> 


600 


Hình 3: Toán đồ xác định vòng quay của một máy công cụ 
































Nhiệt độ Nhiệt độ 
định mức Dòng điện thực 
= Rơ le = Lò nung H 
Hồi báo 
—« —= 


Hình 4: Sơ đồ khối cho một lò nung 


Sơ đồ và biên bản 





Sơ đồ mạch 

Sơ đồ mạch với những ký hiệu chuyển mạch được 
chuẩn hóa và các đường kết nối biểu thị sự tác 
động tổng thể (tác động hỗ tương) của các cấu 
kiện đơn lẻ và như thế diễn tả trình tự điều khiển. 
Tùy vào sự khác biệt của những phương tiện, thí 
dụ khí nén hay điện, mà ta có cách vẽ sơ đồ khác 
nhau (Hình 1). 


Kế hoạch làm việc 

Kế hoạch làm việc (Kế hoạch gia công) kết hợp 
cùng với bản vẽ kỹ thuật làm nền tảng cho việc sản 
xuất bằng thủ công hoặc lên một chương trình để 
điều khiển sản xuất. Kế hoạch làm việc ấn định rõ 
trình tự của một công việc, thí dụ như những bước 
thực hiện chế tạo một chỉ tiết (Hình 2). Nó bao gồm 
những thông số kỹ thuật cần thiết như loại dụng 
cụ, vận tốc cắt và bộ phận kẹp. 


Kế hoạch lắp ráp 

Trong kế hoạch lắp ráp, những bước thao tác kế 
tiếp nhau khi lắp ráp được ấn định rõ (Hình 3). 
Ngoài ra nó còn chứa những thông tin về những 
hình vẽ, công cụ, thiết bị cũng như phương tiện 
đo và kiểm tra cần thiết. 


Cách tiến hành và trình tự lắp ráp được ấn định 





trong lịch lắp ráp. 





Lịch bảo dưỡng 

Lịch bảo dưỡng ghi lại những công việc được lập 
lại định kỳ nhằm đảm bảo chức năng hoạt động 
của thiết bị, thí dụ như trong lịch vô dầu mỡ (chất 
bôi trơn) của một máy công cụ đó là những vị trí 
vô dầu và thời hạn phải thay dầu. 

Biên bản 

Biên bản kiểm tra chứa kết quả của những chuỗi 
đo đạc và đánh giá theo thống kê (Hình 4) của nó. 
Biên bản phục vụ cho việc kiểm tra sản xuất và làm 
tài liệu trong kinh doanh cũng như trong việc khiếu 
nại của khách hàng. 





. Ký hiệu viết tắt DIN có nghĩa gì? 
.. Tiêu chuẩn được quốc tế công nhận có những ưu điểm nào? 
.. Bản vẽ từng phần chứa những thông tin nào? 
Bảng danh mục chỉ tiết chứa những thông tin nào? 
. Lịch lắp ráp đầy đủ (Hình 3) để lắp ráp ổ vòng bi (Hình 1 trang 554) gọi là gì? 
. Lịch bảo trì lập ra cho mục đích gì? 
. Biên bản kiểm tra phục vụ cho mục tiêu nào? 








1S1| |1S2 
































Sơ đồ mạch khí nén Sơ đồ mạch điện 


Hình 1: Sơ đồ mạch điện-khí nén 





Số đơn hàng: 2238 


Mã số xếp loại: A-96-38 





Phôi: Rd 80 
Tên gọi: Con lăn 
Số máy: GMD 25564 









Vật liệu: C45+OT 
Số chương trình: %22666 






































Hình 2: Kế hoạch gia công (Kế hoạch làm việc) 


Số đơn hàng: 2238 


¡: Con lăn cho bợ đỡ 












| Kiểm tra sự toàn vẹn của từng chỉ tiết rời, nếu cần thì tẩy sạch 









2 _ | Bôi sơ mỡ lên trục (4) 
Đẩy ổ bi rãnh thứ 1 (3) với ống ép (Lực ghép nối ở vòng 
trong) vào chốt (4) 








| ý Đặt vòng cách (2) 
DI Ổ bi rãnh thứ 2 (3) với ống ép đẩy vào chốt (4) 













Hình 3: Kế hoạch lắp ráp (Lịch lắp ráp) 






Số đơn hàng: 2238 
Tên gọi: Con lăn cho bợ đỡ 
Người kiểm tra: J. Oberschmidt 
STIK R 


Mã số xếp loại: A-96-38 
Số chỉ tiết: 001 
Ngày: 13.12.2009 


















41,996 
41,978 
41,983 






64,151 
64,012 
64,175 





40,07 




















597 


Kỹ thuật máy tính 





7.2_ Kỹ thuật máy tính 


Máy tính có thể xử lý chớp nhoáng những lượng 
thông tin đồ sộ. Chúng được sử dụng rộng rãi trong 
các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và quản lý hoặc được 
tích hợp vào máy móc cũng như thiết bị (Hình 1). 
Máy tính cá nhân (PC=Personal Computer) là hệ 
thống máy tính thường được sử dụng nhiều nhất. 
Người ta phân biệt máy tính đơn (máy tính trạm) và 
máy tính mạng. 

Máy tính đơn (máy tính cho một người dùng) là máy 
tính không kết nối với những máy tính khác. Ngược 
lại, máy tính mạng được nối chung với các máy tính 
khác để có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Máy tính 
đơn trong mạng chịu sự quản lý bởi một chương 
trình của một máy tính trung tâm, còn gọi là máy 
chủ (Server), và cùng trao đổi dữ liệu với nó. Mạng 
máy tính thường được lắp đặt tại các xí nghiệp, các 
cơ quan, các trung tâm nghiên cứu hay trường học. 





0 |0Ï1(¡1: 84/1 0‹)101/,1‹0si1)i183/1o8/17-)/A1)()¡b 


e Xử lý văn bản và tính toán theo bảng 

e Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu 

e Soạn thảo tài liệu thuyết trình với phần xử lý 
hình và âm thanh 

e Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD) 

e Điều khiển các máy công cụ điều khiển số (CNC) 

e Truyền dữ liệu đường dài, thí dụ qua Internet 











7.2.1 Cách hoạt động của máy tính 


Thông qua thiết bị nhập liệu, thí dụ bàn phím, dữ 
liệu sẽ được đưa vào máy tính. Máy tính hoạt động 
theo hệ thống số có hai giá trị (hệ nhị nguyên), vì 
nó chỉ có thể phân biệt được qua hai trạng thái “0” 
hoặc “1 - tức không có điện áp hoặc có điện áp. Tất 
cả các dữ liệu nhập vào đều được chuyển đổi (mã 
hóa) để hệ thống máy có thể đọc được và được xử 
lý tại đơn vị trung tâm theo các chương trình định 
sẵn. Các kết quả được xuất qua thiết bị đầu ra, như 
màn hình hoặc máy in. Máy tính hoạt động thông 
qua 3 bước (Hình 2): 


e_ Nhập dữ liệu 
e Xử lý dữ liệu 
e Xuất dữ liệu 


Nguyên tắc 
NXX 










Hoạt động của máy tính được xem như là tác 
động hỗ tương giữa phần cứng và phần mềm. 
Tất cả các bộ phận điện tử hay cơ điện tử đều 
thuộc về phần cứng, toàn bộ những chương 
trình sử dụng và dữ liệu được xem là phần mềm 
(Hình 3). 





558 








Hình 1: Chỉnh trước dụng cụ với sự trợ giúp của máy tính 


Nhập Xử lý Xuất 





Nhập liệu và vận Xử lý dữ liệu Xuất kết quả, 
hành chương trình qua tại đơn vị trung thí dụ số liệu 
bàn phím, chuột, vùng tâm với bộ xử lý và văn bản qua 
bấm cảm ứng (touch chính màn hình, máy 
pad), máy quét, cần chiếu, máy in, 
điều khiển hay máy máy vẽ hay loa 
đọc mã vạch. 


Bộ nhớ trong (RAM, ROM) phải lưu trữ chương trình và dữ liệu 
cũng như bảo quản kết quả xử lý. Phương tiện lưu trữ này được xem 
như thuộc về đơn vị xử lý. Còn những phương tiện lưu trữ bên 
ngoài như ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD/DVD hay thẻ nhớ USB coi như thuộc 
về đơn vị xuất hay nhập. 


Hình 2: Nguyên tắc NXX (Nhập-Xử lý-Xuất) về xử lý dữ liệu 


| Hệ thống máy tính 


| Cấu kiện điện và cơ Chương trình và dữ liệu 


| Hệ thống nhập/xuất __ Chương trình hệ thống 
Đơn vị trung tâm Chương trình dịch 

_ Hệ thống bus - (Ngôn ngữ lập trình) 

_. Các phương tiện lưu trữ Chương trình ứng dụng 

—_ Dâycáp Chương trình truy cập vào 

__ Phích cắm | Internet (Trình duyệt) 








Hình 3: Phần cứng và phần mềm 


Kỹ thuật máy tính 





7.2.2 Phần cứng 





Các thành phần thiết bị của một máy tính trạm (máy 
tính nơi làm việc) hay một máy vi tính đều được lắp 
đặt bên trong của những lớp vỏ máy khác nhau. 


Dạng thiết kế. Ở máy tính cá nhân phổ biến nhất 
là dạng đứng để bàn (tháp nhỏ, tháp trung, máy 
tính để bàn) và loại có thể đem theo như máy tính 
xách tay (Laptop), Notebook, Mini- hoặc Sub-No- 
tebook, máy tính cầm tay (Netbook). Thiết bị phụ 
kèm theo với đòi hỏi tối thiểu phải có là một bàn 
phím (keyboard) và một màn hình (monitor). Con 
chuột hỗ trợ cho công việc trên màn hình được 
thoải mái dễ chịu hơn (Hình 1 và 2). 

Các bộ phận và chức năng 

Các bộ phận điện tử quan trọng đều nằm trên bo 
mạch chủ (còn gọi là bảng mạch chính, card chính 
hoặc card mẹ) của máy tính. Nó được làm bằng 
nhựa tổng hợp (nhựa epôxy) và phủ nhiều lớp mạch 
dẫn điện, tạo khả năng trao đổi dữ liệu giữa các bộ 
phận thuộc đơn vị trung tâm. Tất cả các bộ phận 
nằm quanh đơn vị trung tâm hình thành những 
thiết bị ngoại vi. Tất cả các thiết bị nằm trong vỏ 
máy tính được gọi là thiết bị ngoại vi bên trong, thí 
dụ ổ đĩa cứng trong hay card đồ họa. Thiết bị nằm 
bên ngoài vỏ máy, thí dụ trong máy in, ổ USB, thuộc 
thiết bị ngoại vi bên ngoài. Thông qua phích cắm 
và dây cáp từ một bộ nguồn, bo mạch chủ được 
cung cấp điện cùng với các ổ đĩa đã lắp ráp sẵn, như 
ổ đĩa cứng, đĩa mềm, ổ đĩa CD/DVD và các giao diện 
kết nối đến các thiết bị ngoại vi. Việc trao đổi dữ liệu 
giữa các linh kiện điện tử thông qua hệ thống bus 
(dây nối). Đơn vị trung tâm là nơi xử lý các thông 
tin của hệ thống máy tính cá nhân. 

Đơn vị trung tâm bao gồm bộ vi xử lý chính của 
CPU (đơn vị xử lý trung tâm) với một bộ nhớ đệm 
(Cache) nằm trong bộ vi xử lý (Hình 3). Thông qua 
một hệ thống tuyến Bus đặc biệt, tuyến Bus mặt 
trước (FSB=Front Side Bus), bộ vi xử lý được kết 
nối với bộ vi mạch. Đây là sự kết nối chủ yếu với 2 
nhóm mạch tích hợp (C= Intergrated Circuits), cho 
phép đơn vị xử lý trung tâm trao đổi dữ liệu với các 
bộ phận khác của máy tính. Dựa vào vị trí trên bo 
mạch chủ ta phân biệt cầu Bắc (Hướng Bắc, nằm 
ở phía trên) và cầu Nam (Hướng Nam nằm ở phía 
dưới). Hai cầu này được kết nối với những thành 
phần khác nhau. Mạch tích hợp 1 (IC1) dùng để 
thích nghi bus mặt trước (FSB) với bộ nhớ và card 
đồ họa. Mạch tích hợp 2 (IC2) bao gồm những giao 
diện khác nhau để gắn các thiết bị ngoại vi bên 
trong như ổ đĩa cứng và các thiết bị ngoại vi bên 
ngoài như con chuột, bàn phím hay máy in. 








Máy in Loa 


Bàn phím Con chuột 


Hình 1: Hệ thống máy tính (PC) 







Bảng số hóa để ¬.~ 
điều khiển chuột _ Máy tính cầm tay 
với màn hình 10” 


Hình 2: So sánh máy tính xách tay (Laptop) và máy tính cầm 
tay (Netbook) 























































































































Bộ nhớ đệm Bộ xử lý chính (CPU) 
(Cache) 
Bus mặt trước 
(FSB) 
Bộ vi mạch 
Bus bộ nhớ 
Bộ nhớ làm việc 
RAM | 
Bộ nhớ đệm 
RAM 
A5 : : BIOS 
Phân mở PCI Bus bi Bộ nhớ ROM 
rộng PCI 
PCI 
Bộ 
nguồn 


Thiết bị ngoại vi 
bên ngoài 











Hình 3: Nguyên lý cấu tạo của phần cứng máy tính cá nhân 


559 


Kỹ thuật máy tính 





l Bộ vi xử lý. Theo nghĩa hẹp, bộ vi xử lý được 
dùng để chỉ CPU (Central Processing Unit = đơn 
vị xử lý trung tâm). Nó là đơn vị tính toán thực thụ 
và là “trái tim“ của máy tính điện tử. Nó có nhiệm 
vụ giải quyết các lệnh của một chương trình. Lệnh 
chương trình được mang ra từ bộ nhớ và được giải 
mã. Sau đó được giải quyết và thực thi theo một 
quy tắc định sẵn (thuật toán) trong mạch điều 
khiển của bộ xử lý. Một khả năng nhằm tăng công 
suất một máy vi tính với nhiều bộ vi xử lý hoạt động 
song song: Trên thị trường hiện có loại CPU lõi kép 
(Dual core: hai nhân) hoặc CPU bốn lõi (Quad core) 
trên cùng một Chip (Hình 1). 





Nhân CPU (lõi) 








CPU 2 nhân (lõi kép) 
Hình 1: Bộ vi xử lý (CPU) 









































I Tần số giữ nhịp. Tần số giữ nhịp quyết định tốc SE [ÔNG SUSHUSIAAILS2/2DPĐRMDI TU 
độ hoạt động của bộ vi xử lý, được tạo ra bởi một Tần số xung nhịp 1600-2200MHz 2-2,4GHz 
bộ dao động tinh thể thạch anh, bộ tạo xung nhịp. Transitor 37Mio. 55Mio. 
Nó là một đại lượng đặc trưng (thông số, chỉ số) Diện tích 120mm? 146mm? 
quan trọng của CPU thông dụng (Hình 2). Đơn vị Khổ cấu trúc 0,18m 0,13m 
được sử dụng là Megahertz (MH2) hoặc Gigahertz Nhịp FSB (8snituuớ) | 100/133MHz 400MHz 
(GHz). 2.000 MHz có nghĩa là 2 tỉ dao động trong == 5 

HÀ, BI . Aó, số: ló2 N Tốc độ lưu trữ 1,06-2,1GB/s 
1 giây, nghĩa là trong một giây bộ xử lý hoạt động —— 
với 2 tỉ thời nhịp (chu kỳ làm việc). Tần số giữ nhịp UY nnnỚI TA 
không thể gia tăng tùy tiện, việc này sẽ dẫn đến Cache cấp độ 2 256kB 512kB 



































nhiệt độ luôn bị tăng lên cao. 

I Các loại bộ nhớ. Máy tính điện tử có loại bộ nhớ 
khả biến và bộ nhớ bất biến. 

Bộ nhớ khả biến sẽ bị mất hết nội dung ghi nhớ khi 
nguồn điện bị ngắt. Tất cả những dữ liệu của các 
chương trình ứng dụng, cần phải nạp vào bộ nhớ 
chính, trước khi được bộ vi xử lý thực thi. Bộ nhớ có 
thể ghi, đọc và xóa. Khi tắt máy thì tất cả những dữ 
liệu và chương trình trong RAM (Random Access 
Memory = bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) bị xóa 
đi. Tất cả những dữ liệu nào cần sử dụng lại, nên 
lưu trữ trước đó lên phương tiện lưu trữ dữ liệu. Bộ 
nhớ chính có dạng Module được gắn vào khe cắm 
đặc biệt trên bo mạch chủ (Hình 3). 

Bộ nhớ bất biến là bộ nhớ cố định, được gọi là ROM (Read Only Memory = bộ nhớ chỉ đọc). Bộ nhớ này 
được nhà sản xuất lập trình sẵn. Nội dung bên trong không thể thay đổi và vẫn được giữ lại kể cả khi tắt 
máy tính. ROM-BIOS (Basic Input Output System = hệ thống xuất-nhập cơ sở) bao gồm chương trình khởi 
động để kích hoạt máy tính. BIOS cần những dữ liệu của các phần cứng được kết nối với máy. Những dữ 
liệu này được lưu trữ trong phạm vi RAM, bộ CMOS-RAM của máy tính. Bộ nhớ cố định ROM và bộ nhớ 
hoạt động RAM là những bộ nhớ trong của máy tính. 


DDR2-RAM với 240 
pin (pin=chân cắm, 
chấu cắm) và 1,8 V 





Hình 3: Các mô đun nhớ và khe cắm của máy PC 


l Bộ nhớ đệm (Cache hay còn gọi là bộ nhớ truy cập nhanh). Đó là một bộ nhớ trung gian nhỏ (thí 
dụ khoảng 1 MB) thường được tích hợp trong bộ vi xử lý. Trong trường hợp truy xuất thường xuyên vào 
cùng một dữ liệu thì tần số giữ nhịp của bộ vi xử lý sẽ đọc từ bộ nhớ đệm (Cache) thay vì đọc từ RAM 
chậm chạp hơn. Điều này giúp gia tăng tốc độ hoạt động của hệ thống. 

l Hệ thống Bus. Các bộ phận của hệ thống máy tính được kết nối với nhau qua các kênh thu thập dữ 
liệu, gọi là Bus. Người ta phân biệt Bus địa chỉ, Bus dữ liệu và Bus điều khiển. Một máy tính bao gồm 
hệ thống Bus bên trong, thí dụ FSB (Front Side Bus = Bus mặt trước) hay PCI (Peripheral Components 
Interface = Giao diện thành phần ngoại vi) và hệ thống Bus bên ngoài, như USB (Universal Serial Bus = 
Bus nối tiếp vạn năng). 


560 


Kỹ thuật máy tính 





l Giao diện (Interface). Đây là những điểm nối 
giữa những thiết bị khác nhau của máy tính, thí dụ 
giữa đơn vị trung tâm và máy in. Những giao diện 
chuẩn như nối tiếp, song song và giao diện USB 
đều đã được chuẩn hóa (Hình 1). Giao diện song 
song truyền tín hiệu cùng lúc trên các tuyến cáp 
song song. Phần nhiều máy in được kết nối qua 
chúng. Nó nhanh hơn giao diện nối tiếp. Giao diện 
nối tiếp này truyền tín hiệu đơn lẻ nối tiếp nhau và 
thường thích hợp cho những đường truyền dài. Thí 
dụ, con chuột được kết nối qua chúng. 

USB (Universal Serial Bus = Bus nối tiếp vạn năng) 
mang chức năng như giao diện nối tiếp. Chúng 
dùng để tiêu chuẩn hóa cho nhiều dạng (thể loại) 
giao diện. Trong lúc máy tính đang chạy, ta vẫn có 
thể gắn hay ngắt kết nối mà không cần phải khởi 
động lại máy tính. 





Giao diện nối 








Song song, 


tiếp, Com 1, ì LPT 1, máy in 
modem h 
Giao diện nối r | 
tiếp, Com 2, -- Midi/game 
modem 2Ÿ Cần điều khiển 
Loa Ra 
Vào Card đồ họa 


Màn hình 


Các ổ cắm 


Micrô còn để trống 





7.2.3 Diễn đạt thông tin trong máy tính 


Máy tính chỉ có thể ghi nhận 2 trạng thái, có điện 
áp hay không có điện áp, do đó bộ vi xử lý hoạt 
động theo hệ thống số nhị phân, gồm chỉ hai con 
số “0"và “1“ 

Mỗi một ký hiệu nhập vào sẽ được chuyển đổi 
thành một số nhị nguyên và được diễn đạt qua 
một tổ hợp chữ số “0” và “1” Như thế, máy tính 
chỉ hoạt động với những con số. Mỗi một con số 
sẽ được phân bố cho một ký tự (mẫu tự, số thập 
phân, ký tự đặc biệt) nhất định. 

Các chữ số “0” hay “1” là đơn vị thông tin nhị phân 
nhỏ nhất, được gọi là Bit (Binary Digit = số nhị 
phân hay ký hiệu có 2 trị số). Một chuỗi 8 Bit gom 
thành một đơn vị lớn hơn, gọi là Byte (Hình 2). Với 
một Byte ta có thể diễn đạt được từ 0 đến 255 giá 
trị trong hệ thống nhị phân. Như vậy, một Byte có 
thể mã hóa được 28 = 256 ký tự khác nhau (Bảng 1). 
Loại mã hóa này được đánh số thứ tự thập phân và 
được sử dụng trong bảng mã chuẩn ANSI (Ameri- 
can National Standards Institute = Viện tiêu chuẩn 
quốc gia Hoa kỳ) (Bảng 2). Trong một số ứng dụng 
nhất định nào đó, người ta lại sử dụng đến bảng 
mã ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange = Mã tiêu chuẩn Hoa Kỳ dành cho việc 
trao đổi thông tin) với một ít thay đổi về ký tự. 





Một ký tự được mã hóa với một Byte. 





Trong bộ ký tự Unicode, mỗi ký tự được sử dụng 
đến 2 Byte. Điều này cho phép diễn đạt được toàn 
bộ các ký tự trong các ngôn ngữ giao lưu trên thế 
giới. 


























Giá trị hàng số 





























Nhị phân 

Số nhị phân 

Thập phân 

Số của ký tự 64+1=65->A 

ANSI Con số 65 của bảng ký tự ANSI là A 

Mã hóa Máy tính mã hóa ký tự A với số nhị phân 





0100 0001 











Bảng 2: Mã hóa của mẫu tự A trong bảng mã ANSI (trích) ï 


Kỹ thuật máy tính 





7.2.4 Thiết bị ngoại vỉ 





Thiết bị ngoại vi phục vụ trong việc nhập, xuất, lưu trữ và truyền tải dữ liệu (Hình 1). 


Modem DSL 














HH 











= 


Đơn vị trung tâm với 
bộ nhớ trong 


Truyền dữ liệu 
đường xa 


Card PCl mạng 
không dây (WLAN) 





Các thiết bị Ậ4... 
` ———— 














































Bàn phím Chuột không dây 
lế- 








Khay đồ họa 


Máy ảnh kỹ thuật số Micrô 

















Hình 1: Thiết bị ngoại vi 


Thiết bị đầu vào (Thiết bị nhập). Những thiết bị đầu 
vào có thể kể đến như bàn phím, con chuột, khay đồ 
họa, máy quét, máy ảnh số và micrô (Hình 1). 
Thiết bị đầu ra (Thiết bị xuất). Màn hình (Monitor) 
và máy in là những thiết bị đầu ra quan trọng. Ở màn 
hình người ta phân biệt chủng loại theo kỹ thuật tạo 
ra hình. Màn hình tỉa âm cực (CRT = Cathode Ray 
Tube) và màn hình phẳng với tỉnh thể lỏng (LCD 
= Liquid Crystal Display) hay màn hình bóng bán 
dẫn màng mỏng (TFT = Thin Film Transistor). Màn 
hình phẳng tiết kiệm được chỗ và hoạt động hầu 
như không bị bức xạ và nhấp nháy (Hình 2). 

Card đồ họa sẽ đảm nhiệm việc điều khiển màn 
hình, nó nằm trực tiếp trên bo mạch chủ. 

I Với máy in Laser hay máy in phun mực, dữ liệu 
có thể được in với độ phân giải (dpi = dot per inch = 
số điểm trên mỗi inch) và tốc độ in khác nhau (Hình 
3). Tốc độ in được quy định bởi số trang có thể in ra 
trong một phút. 

Thông thường máy in Laser có thể in với độ phân 
giải 1200 x 600 dpi (chiều rộng x chiều cao) và với 
tốc độ 20 trang mỗi phút. Ở máy in phun mực thì 
người ta sử dụng độ phân giải 1200 x 1200 dpi (dpi 
=dots per inch = điểm/inch) với tốc độ 8 trang/phút. 
Thiết bị truyền dữ liệu. Trong việc truyền dữ liệu 
từ xa (DFỦ), như thông qua mạng điện thoại công 
cộng (Internet), dữ liệu phải được chuẩn bị cho phù 
hợp. Thí dụ người ta phải dùng đến bộ điều giải 
thuê bao số (DSL-Modem = Digital Subscriber Line- 
Modem) hay mạng cục bộ không dây (WLAN = 
Wireless Local Area Network). Điều này cho phép dữ 
liệu được truyền với tốc độ cao, thí dụ 210 Mbit/s, 
gửi hoặc nhận. 


562 





Màn hình tỉnh thể lỏng 
(LCD=Liquid Crystal Display) 


Đèn tia âm cực 
(CRT=Catode Ray Tube) 

















Chuẩn Độ phân giải | Định dạng Số màu 
(RộngxCao) | (Rộng:Cao) tối đa 
VGA 640 x 480 4:3 256 
SVGA 800 x 600 4:3 16,7 triệu 
XGA 1024 x 768 4:3 16,7 triệu 
1280 x 768 15:9 ta 
`... 5s... 




















Bảng 2: Màn hình màu 


Máy in laser 


Máy in phun mực 





Hình 3: Các loại máy in 


Kỹ thuật máy tính 





Bộ lưu trữ ngoài 


Cần xoay 
Chương trình và dữ liệu làm việc trong RAM sẽ mất hết 
sau khi máy tính bị tắt hay bị cúp điện. Do đó chúng cần Đầu đọc 
được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa). và ghi: 


I Ổ đïa cứng bao gồm một hay nhiều đĩa nhôm có lớp , 
tráng đặc biệt (Hard Disk), với đầu đọc và ghi cùng bộ Chồng đĩa —— 


phận cơ nằm trong một vỏ kín và được lắp ráp sẵn trong 
Tn 
Thẻnhớdữliệu |Ì 
- (USB) 


máy tính (Hình 1). Ổ đĩa cứng khi định dạng được chia 
USB (Bus nối tiếp đa năng) 








thành những đường rãnh từ và các góc cung. Ngoài ra 
ổ đĩa cứng có thể được phân vùng riêng. Mỗi một phân 
vùng này tương đương với một ổ đĩa lôgic được đề cập 
và quản lý. Đặc điểm về công suất của ổ đĩa là thời gian 
truy cập trung bình để tìm một thông tin trên đĩa được Hình 1:Thẻ nhớ dữ liệu (USB) 
tính bằng phần triệu giây và tốc độ tải dữ liệu vào bộ 

nhớ chính được tính bằng Megabyte mỗi giây. 


Những sự va chạm trong lúc ổ đĩa đang hoạt động hay liền ngay sau khi vừa tắt máy đều có thể làm 





hỏng ổ đĩa. 


l Bộ lưu trữ khối lượng lớn USB trao đổi dữ liệu qua tuyến Bus nối tiếp vạn năng (USB) và được trang 
bị sẵn một bộ nhớ dữ liệu điện tử. Dạng phổ biến nhất là USB (Hình 1). Nó thường có dung lượng lưu trữ 
lớn (nhiều GigaByte) và tốc độ truy cập cao, rất dễ sử dụng. Dữ liệu được lưu trong bộ lưu trữ Flash. Đó là 
loại lưu trữ kỹ thuật số, được gọi là Flash-EEPROM (EEPROM=Electrically-erasable programmable read-only 
memory=Bộ nhớ chỉ đọc lập trình được, xóa được bằng điện tủ). 

Do các ô nhớ bị ăn mòn dần nên nhà sản xuất chỉ đảm bảo khoảng 100.000 lần ghi chép cho mỗi ô nhớ. 
Các thiết bị khác cũng vậy, thí dụ như ổ đĩa cứng ngoài hoặc máy ảnh số, cũng có thể thông qua cổng 
USB gắn với máy tính điện tử. 

I Các loại lưu trữ quang học bao gồm CD (Compackt Disk) và DVD (Digital Versatile Disk). Đây là những 
loại đĩa Laser ghi chép bằng kỹ thuật số làm bằng nhựa Polycarbonate. Đĩa CD có thể lưu trữ đến 800 MB 
và sử dụng chủ yếu làm nơi lưu trữ chỉ-để-đọc (CD-ROM). Qua một đầu ghi CD, loại đĩa CD-R chỉ ghi chép 
được một lần, còn loại đĩa CD-RW thì có thể xóa đi và ghi chép lại, tuy nhiên phải xóa hoặc ghi toàn bộ. 
I Một đĩa DVD có thể chứa đến 17 GB dữ liệu. Nó được dùng cho việc lưu trữ các ứng dụng với khối 
lượng dữ liệu lớn, chẳng hạn phim truyện và đặc biệt rất thích hợp cho lĩnh vực đa truyền thông và Video. 
Với ổ đĩa DVD, ta cũng có thể đọc được đĩa CD-ROM. 


ry- 4019/1000). 500002) 0 0llïl¡ 





Khi bật máy tính (khởi động nguội), một chương trình Bảng 1: Quá trình khởi động máy tính 
(POST = Power On Self Test) trong ROM sẽ tự kiểm tra Bước | Quá trình 

















những thành phần quan trọng chính của máy tính. Nếu Khởi động máy tính 
không phát hiện lỗi, thí dụ ổ đĩa mềm bị hư, thì quá KHỏL01g17Quội Hồ) KHóI d0Ng DÓNg 
trình khởi động tiếp tục chạy. Các dữ liệu từ ROM tiếp Máy tính tựkiểmta  - 
4ã R R 5 Si TA x Kiểm tra sự hoàn hảo của các chức năng 
tục được tải nạp, bổ sung cùng những dữ liệu cho cấu Đọc các thông tin từ ROM 
hình phần cứng từ CMOS. Như thế các thiết lập cơ bản thí dụ số lượng và thể loại các ổ đĩa được kết nối 
xem như đã có sẵn. Bây giờ đến lượt BIOS vào cuộc để Nạp các đoạn chương trình cơ bản (chương 


kiểm soát việc truy cập phần cứng, như lưu trữ dữ liệu trình thủ tụ) : ` 
trên ổ đĩa cứng và kế tiếp là nạp hệ điều hành (Bảng 1). BỀN DU TIÊN ỦNG HDD Su), 101 
Nạp hệ điều hành 

Thí dụ Windows XP, Vista,Windows 7, Linux 











Khởi động nóng (thông qua Windows với các 
phím Ctrl+Alt+Del) là một cách khởi động dưỡng 
máy (thân thiện), không cần phải tắt hẳn máy tính. Nạp giao diện đồ họa cho người sử dụng 


Hệ điều hành nạp những tập tin về cấu hình 
Tạo sự thích ứng giữa hệ điều hành với các phần cứng 














563 


Kỹ thuật máy tính 





7.2.6 Hệ điều hành 


Hệ điều hành máy tính là một số những chương 
trình (chương trình hệ thống) cần thiết cho sự hoạt 
động của máy tính, giúp việc sử dụng được giản 
tiện và thuận lợi hơn. Nó bao gồm những chương 
trình dịch vụ, quản lý dữ liệu trong bộ nhớ và trên 
các phương tiện lưu trữ dữ liệu (ổ đĩa) như tải, sao 
chép, xóa và đổi tên các tập tin. Ngoài ra nó còn bao 
gồm cả những chương trình điều khiển việc trao đổi 
dữ liệu thông qua các giao diện, như máy in và kiểm 
tra lỗi. Người sử dụng tiếp cận với máy tính thông 
qua hệ điều hành. Thông qua nó mà người sử dụng, 
kể cả những chương trình ứng dụng, đều có thể 
truy cập được với hầu hết các thiết bị phần cứng. 
Như thế, hệ điều hành có thể xem như là một giao 
diện giữa người sử dụng với máy tính, cũng như với 
những thiết bị được kết nối và với các chương trình 
ứng dụng. Nó cung ứng cho người sử dụng một 
giao diện đồ họa, có thể điều khiển qua con chuột 
(mouse) và có thể thực thi nhiều chương trình chạy 
cùng lúc (tính đa nhiệm). 

Có nhiều hệ điều hành khác biệt được tạo ra dành 
cho nhiều lĩnh vực ứng dụng máy tính khác nhau 
(Bảng 2). Những đặc điểm chủ yếu nằm ở thể loại 
dành cho cấu trúc 32-Bit hay 64-Bit, ở khả năng quản 
lý khối lượng của bộ nhớ chính cũng như ở khả năng 
nối mạng. 


[ÿYÀ (01 0L) Aclhh: 


Virus là một chương trình xâm nhập vào máy tính, 
thí dụ như thông qua đĩa mềm của người lạ hay 
thông qua mạng Internet, gây tổn hại cho hoạt động 
máy tính. 

Người ta phân biệt loại virus hệ thống, nó bám chặt 
vào vùng khởi động (vùng thiết lập) của ổ đĩa, loại 
virus chương trình, thâm nhập vào các chương 
trình có thể thực thi và loại virus tư liệu, được kích 
hoạt khi mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử 
(E-Mail). Những loại virus này có thể dẫn đến sự mất 
mát toàn bộ dữ liệu, gây thiệt hại to lớn trong nền 
kinh tế quốc dân. 


Ôn tân và đào sâu 


1. Hãy mô tả nguyên lý cơ bản cho cách hoạt 
động của máy tính? 

2. Hãy giải thích khái niệm Bit và Byte 

3. Hãy cho biết tên gọi các thành phần (linh kiện) 
quan trọng được gắn trên bo mạch chủ. 

4. Hãy cắt nghĩa những thành phần chính của 
một bộ vi xử lý và các nhiệm vụ của nó. 







Bảng 1: Những chức năng chính của một hệ 
điều hành 

e_ Điều khiển các đơn vị xuất - nhập 
Bàn phím, con chuột, máy quét, màn hình,máy in, ổ 
đĩa cứng, ổ đĩa CD-ROM 

e Thực thi các lệnh và điều khiển chương trình 
Thí dụ cung ứng các trình phục vụ và thi hành nó, 
chương trình định dạng, xóa và sao chép các tập tin, 
hiển thị các thư mục 

e Quản lý dữ liệu 
Dữ liệu lưu vào ổ đĩa cứng hay ổ đĩa mềm và khi cần 
thì nạp vào bộ nhớ làm việc 

e Tạo điều kiện vận hành và sử dụng các 
chương trình 
Thí dụ như khởi động chương trình văn bản và giám 
sát các trình tự 

e_ Tạo ra các thông báo lỗi hay thông báo hướng dẫn, 

thí dụ như "không có giấy trong máy in" 




















Bảng 2: Các hệ điều hành (Trích) 
Đặc điểm 
Hệ máy khách (Máy tính cho người 








Thao tác trên máy tính thông qua một 
giao diện đồ họa dành cho người sử 
dụng. 

Thích hợp với một mạng máy tính nhỏ 
hơn, các ứng dụng Internet, các hệ 
chương trình đa nhiệm (Multi-tasking). 
LINUX là một hệ điều hành mở, miễn 
phí cho phép nhiều người sử dụng 
cùng một lúc, tương tự như UNIX 

Hệ điều hành máy chủ (Máy tính 
trung tâm) 

Là những hệ điều hành mạng chuyên 
nghiệp, tùy theo các phiên bản, dành 
cho các mạng máy tính lớn, thí dụ như 
các tập đoàn xí nghiệp, các trung tâm 
hành chính và trung tâm đào tạo. 

Mẫu mực cho các phân bổ về quyền 
truy cập và các cơ chế về an toàn 

bảo mật. 








5. Đặc điểm khác biệt nào giữa RAM và ROM? 
6. Công suất của một máy tính được định qua 
tiêu chí nào? 


7.. Người ta phân biệt những loại giao diện nào? 
8. Các mẫu tự được xử lý trong máy tính ra sao? 
9. Hãy giải thích khái niệm ổ đĩa DVD. 
10.Hệ điều hành của máy tính có nhiệm vụ gì? 








564 


Phần mềm ứng dụng 





7.2.8. Phần mềm ứng dụng 


Phần mềm ứng dụng cho phép ta sử dụng máy tính 
mà không cần phải có kiến thức về các phần cứng 
cũng như không cần phải nắm vững về ngôn ngữ 
lập trình. Thông qua một trình đơn (menu), giống 
như của điện thoại di động, người sử dụng có thể 
kích hoạt các tác động với con chuột hoặc bàn phím. 


Phần mềm ứng dụng cho phép ta sử dụng máy 


tính mà không cần phải có kiến thức chuyên 
môn về kỹ thuật thông tin đặc biệt nào cả. 





Ta phân biệt các loại phần mềm thông dụng, phần 
mềm chuyên ngành và phần mềm cá biệt (Hình 1). 
I Phần mềm thông dụng (phần mềm tiêu chuẩn 
với những chức năng tối thiểu, ngược lại với phần 
mềm mở rộng) được dùng cho những công việc 
giống nhau, độc lập với những nhu cầu đặc biệt 
dành cho cá nhân hay nghiệp vụ, thí dụ xử lý văn 
bản. Phần mềm thông dụng được sản xuất nhằm 
đáp ứng giải quyết các công việc thường nhật trong 
kỹ nghệ, trong quản trị cũng như trong phạm vi cá 
nhân. Phần mềm có tính bao quát các ngành do đó 
được phổ biến rất rộng. 

I Phần mềm chuyên ngành đáp ứng công việc 
của những ứng dụng nhất định, thí dụ lập trình và 
điều khiển máy công cụ CNC, tạo các thiết kế với 
CAD hoặc lập bảng chào hàng của một xí nghiệp 
thủ công. 

I Phần mềm cá biệt (phần mềm riêng biệt hay 
phần mềm đặc thù) nhắm vào việc giải quyết các 
nhu cầu đặc biệt của từng người tiêu dùng và được 
lập trình chính xác theo yêu cầu riêng biệt của vấn 
đề. Thí dụ, có thể kể đến như hệ điều khiển các thiết 
bị vận chuyển trong kho hàng có giàn kệ cao hoặc 
giám sát máy khoan qua hệ thống xử lý ảnh (Hình 2). 





(6-1444/)1/2//1:812)/)/15)/7-)/8//1-)//84/19)/19Ñs)1)11:2 


e Cơ sở dữ liệu 
e Thuyết minh 


e Xử lý văn bản 
e Tính toán với bảng 





Tính toán với bảng. Chương trình tính toán 
với bảng phân bảng ra thành những ô với số cột và 
số hàng cố định (Hình 3). Các ô có thể ghi chép với 
văn bản hay trị số hoặc lưu lại với các công thức. Sự 
tính toán trong ô mang công thức diễn ra tự động, 
khi các ô liên đới trong công thức được điền trị số 
vào (Hình 3, ô F5). 


Phần mềm ứng dụng 
(Các thí dụ) 



















Thu thập trị số 
đo đạc 

Sửa soạn mẫu 
mã trong xí 
nghiệp may mặc 








Tính toán với 
bảng 
Cơ sở dữ liệu 


Trình bày 


tính toán CAD/ 
CNC 
Điều khiển rô bốt 
Lập trình theo 
điều khiển lô gic 
(PLC) 

















Hình 1: Phần mềm ứng dụng 


Thông tin 
bằng hình ảnh 


Trung tâm gia công 


Xử lý hình ảnh 


Hình 2: Giám sát mũi khoan qua hệ thống xử lý ảnh 















































Số hàng Cột A...F 

\ A B Ũ S D E F 

` 

1 

2| Tính toán chi phí 

3l========lS5ốgờ |Lươnggiờ | % |Thành tiền 
4| Chi phí vật liệu 98.70 € 
5| Lương gia công 12.00 | 16.40 € | 120 | 236.16 € 

2 , 
ÔC5 ÔD5_ Công thức=C5*D5*E5/100 


Hình 3: Trích đoạn từ phiếu làm việc của một chương trình 
tính toán với bảng 


Hồ sơ 


Hộp hồ sơ 


Phiếu hồ sơ Hàng 





Cơ sở dữ liệu 
Hình 4: So sánh hồ sơ - cơ sở dữ liệu 


Tập tin Tập dữliệu Trường dữ liệu 


I Chương trình cơ sở dữ liệu. Chương trình cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc lưu trữ và quản lý khối 
lượng dữ liệu phong phú hơn. Trong một hệ thống cơ sở dữ liệu, những dữ liệu đơn lẻ được lưu trữ trong 
bảng theo những cách khác nhau, thí dụ như hồ sơ khách hàng, hồ sơ nhà kho, hồ sơ nhân sự. Ta có 
thể so sánh được cấu trúc của các dữ liệu này với cách quản lý dữ liệu bằng các hộp phiếu hồ sơ thông 


thường (Hình 4). 


565 


Phần mềm ứng dụng 





Thí dụ: Một xí nghiệp muốn lập những hóa đơn qua phương pháp xử lý dữ liệu. Với một hệ thống cơ sở 
dữ liệu, họ tạo một tập hồ sơ khách hàng (Hình 1), một tập hồ sơ về mặt hàng, một tập hồ sơ mẫu hóa 
đơn và một tập hồ sơ kế toán. Để lập hóa đơn, mẫu hóa đơn sẽ được lọc ra từ bộ hồ sơ mẫu hóa đơn. 
Những dữ liệu cần thiết của khách hàng thì lấy từ bộ hồ sơ khách hàng. Mỗi loại mặt hàng lên hóa đơn 
với tên gọi và giá cả cũng được tiếp nhận từ hồ sơ mặt hàng. Hóa đơn thực hiện xong được in ra và lưu 


trữ trong tập tin hồ sơ hóa đơn để giám sát việc thanh toán. 


00037845 Miller Alexander Hauptstr. 4 70563 


Stuttgart 





00048357 Schmid Rolf Schillerstr. 5 70173 


Stuttgart 


Tập dữ liệu 























3 








Hình 1: Tập tin về khách hàng Trường dữ liệu 

M Xử lý văn bản 

Với chương trình xử lý văn bản, văn bản và bảng được thiết lập, soạn thảo, 
định dạng, in và quản lý. Việc chèn, ghi đè lên, di dời, sao chép hay xóa các ký 
tự rời, các từ, các câu, các đoạn... gọi là biên soạn. Xuống hàng, có nghĩa là 
dời những chữ bắt đầu xuống dòng kế tiếp và việc sang trang mới được diễn 
ra tự động. Định dạng là cách gọi cho sự sắp xếp hình thức bề ngoài (diện 
mạo) của văn bản. Có thể kể thêm vào, thí dụ như các kiểu chữ (loại phông), 
kích cỡ và hiệu ứng chữ khác nhau. Ở những văn bản được căn chỉnh theo 
khối, tất cả các dòng sẽ được căn chỉnh thẳng hàng theo lề trái lẫn lề phải, 
qua đó khoảng cách giữa các chữ (trong dòng) sẽ được tự động điều chỉnh. 
Chương trình xử lý văn bản còn có chức năng hỗ trợ việc kiểm tra ngữ pháp 
và văn phạm cũng như dùng cách ngắt từ. Những đoạn văn lập lại, như tiêu 
đề lá thư, các cụm từ tiêu chuẩn hoặc địa chỉ có thể thiết lập thành những 
khối văn bản mẫu (mô đun văn bản), để mỗi khi soạn văn bản mới, có thể 
lôi ra và gắn vào. Thông qua việc kết hợp với cơ sở dữ liệu về khách hàng, 
ta có thể tạo ra những loạt thư với cùng nội dung. 


Chương trình CAD (Thiết kế với trợ giúp của máy tính) 

Phát triển kỹ thuật CAD đã bắt đầu với các mô hình dây (mô hình khung/ 
mô hình đường thẳng) 2 chiều (2D) và 3 chiều (3D) để tạo ra các bản vẽ kỹ 
thuật. Ngày nay với các chương trình CAD-3D hiện đại có thể tạo ra các mô 
hình khối 3 chiều. Từ đó, các hình vẽ kỹ thuật theo chuẩn DIN 6 có thể mô 
phỏng được các mô hình trong không gian (cạnh cân xứng, cạnh bất cân 
xứng”) cũng như những mô hình của các đối tượng động, sinh động, trung 
thực như ảnh chụp. Ngoài ra các đặc điểm cấu kiện như thể tích, trọng 
lượng, trọng tâm hay moment quán tính, có thể tính toán được. Các mô hình 
CAD có thể dùng làm dữ liệu nhập cho quy trình sản xuất và điều khiển của 
máy công cụ CNC. CAD là một phần của CIM, sản xuất tích hợp với sự trợ 
giúp của máy tính (Computer Integrated Manufacturing), trong đó thiết kế 
với sự trợ giúp của máy tính (CAD=Computer Aided Design) kết hợp cùng 
sản xuất với trợ giúp của máy tính (CAM=computer aided manufacturing). 
Hầu hết các chương trình đều dựa vào định dạng tập tin riêng. Điều này đã 
gây trở ngại cho việc trao đổi dữ liệu giữa các chương trình CAD khác nhau, 
do đó đã có những tiêu chuẩn về định dạng trao đổi tập tin. Như định 
dạng DXF?) dành cho định dạng trao đổi dữ liệu về các bản vẽ, đã được củng 
cố vững chắc. Các định dạng dữ liệu CAD không phụ thuộc hệ thống như 
VDA-FS2 và IGES3 dành cho việc truyền dữ liệu mô hình mặt phẳng cũng 
như STEP” dành cho việc truyền dữ liệu mô hình khối. 


” Khái niệm dùng trong kỹ thuật vẽ với không gian 3 chiều 
Isometrie: với tỷ lệ 3 trục tọa độ 1:1/1:1/1:1 và góc lệch trục 30°/30° 
Dimetrie: với tỷ lệ trục tọa độ 1:1/1:2/1:1 và góc lệch trục là 7°/42° 
Trimetrie: với tỷ lệ trục tọa độ 9:10/1:2/1:1 và góc lệch trục là 5°/18° 


566 





P1 P2 


Hình 2: Mô hình khung 3D 
(mô hình dây/đườngthẳng) 


P1 P2 


Hình 3: Mô hình mặt phẳng 
3D (3 chiều) 





Hình 4: Mô hình khối 3D (3 chiều) 


 DXF (drawing interchange format) = 
Định dạng trao đổi dữ liệu thiết kế. 

2 VDA-FS (Verband der 
Automobilindustrie - 

Flächenschnittstelle) = Giao diện 

mặt phẳng của Hiệp hội ngành Công 

nghiệp Ô tô. 

3 |GES (Initial Graphics Exchange 

Specification) = Định chuẩn trao đổi 

đồ họa khởi tạo. 

*# STEP (Standard for the Exchange of 

Product model data) = Tiêu chuẩn 

chuyển đổi dữ liệu cho mô hình của 

sản phẩm. 





Tác động của kỹ thuật máy tính 


Chương trình thuyết minh lA _ “ z. 3 Là 
(Chương trình trình bày/giới thiệu) [lệ s0iiIWI3íif fli9Iiï0iIielcfIliil 





Với một chương trình thuyết minh, chúng ta có RegfÄfØØ' Ngược lại với ren phẳng (ren vuông),cạnh 
thể diễn đạt những thông tin và những thông ren của ren chuẩn nghiêng một nửa góc 
ư ~r rx~ ˆ ~. ˆ ~ ˆ F 
điệp cốt yếu về một trong những chuyên đề một Tưnr 
cách rõ ràng và nhìn đề hiểu (rực quan), Những | - Qua đó lực thẳng góc F, lớn ra thành F2. Nó cũng 
thông tin như văn bản, vật thể đồ họa, biểu đồ tác động đến một lực ma sát F, lớn hơn 
hoặc công thức, được trình bày trong máy tính, BSYNNH ĐHNg 


trên những tấm nhựa mỏng theo từng trang (Hình 
1). Nó có thể được lồng thêm âm thanh và những 
vật thể chuyển động (hoạt hình). Với một máy tính 
xách tay (Laptop) hay với sự hỗ trợ của một máy 
chiếu (Beamer), ta có thể giới thiệu thuyết trình ở 
khắp mọi nơi. Hình thức thuyết minh này thường Đồhọa — Vănbản Công thức 
được sử dụng trong các tiết giảng ở trường học 
hay trong phạm vi kỹ nghệ và khoa học. 





Hình 1: Tờ nhựa mỏng từ chương trình thuyết minh 


7.2.9. Tác động của kỹ thuật máy tính vào kinh tế và xã hội 


Việc ứng dụng máy tính và bộ vi xử lý trong sản xuất, trong dịch vụ và trong lĩnh vực tư nhân đều có tác 
động đến đời sống kinh tế và xã hội của loài người. 

Thông qua việc sản xuất với tích hợp của máy tính (CIM) và sản xuất với hỗ trợ của máy tính (CAM), công 
việc trong kỹ nghệ được thay đổi. Máy tính điều hành sản xuất với máy tính trạm được nối mạng, điều 
khiển và giám sát các hệ thống kho bãi, hệ thống vận chuyển, các quy trình sản xuất và dữ liệu xí nghiệp, 
thí dụ như việc sắp xếp phân bổ cho từng máy (Hình 2). 





Cơsở dữliệu. 




















Hình 2: Ứng dụng máy tính trong sản xuất 


D11: tac (11:0 2198 4)/0)185-0)/-0<-1/10)N4//-0/13/0,-0/00(0/.16.)1/o/4Ẵ//7-)/211/)13/): 31407. 





e_ Giá thành sản phẩm giảm, nhờ việc rútngắn _s Nhân đạo hóa chỗ làm việc, thí dụ những 
được thời gian sản xuất và tiết giảm hàng tồn công việc đơn điệu và hại sức khỏe như công 
kho. việc hàn, sơn sẽ được máy móc đảm nhiệm. 

e_ Tính năng động sản xuất và chất lượng sản s Mất chỗ làm trong khu vực sản xuất, do máy 
phẩm cao hơn, thông qua việc sử dụng máy móc được điều khiển bởi máy tính tự động 
công cụ NC. làm hết. 

e Chất lượng sản phẩm cao hơn, nhờ giảm + Tạo công việc làm mới trong khâu chuẩn bị 
được thời gian và chỉ phí nghiên cứu cho và giám sát các hệ thống có máy tính điều 
những sản phẩm mới. khiển. 








567 


Bảo hộ lao động, bảo vệ dữ liệu 





7.2.10 Bảo hộ lao động bên máy tính 





Không thể loại trừ khả năng thiệt hại sức khỏe gây 
ra do phải làm việc lâu dài với máy tính (chỗ làm 
việc với màn hình). Thông qua công thái học (khoa 
học lao động, ecgonomic) tại bàn làm việc máy 
tính, sẽ hạn chế được những tác hại (Hình 1). 









Công thái học tại chỗ làm việc với máy tính bao 
gồm sự thích nghỉ với các thiết bị làm việc và 
môi trường lao động xung quanh, để bảo vệ 
sức khỏe cho người làm việc. 


Vật kê đỡ 
bàn tay 










Sự vận dụng mắt thái quá có thể gây mờ mắt, tư thế 
ngồi sai sẽ gây mỏi cổ đau vai cũng như ảnh hưởng 
đến tâm lý bị đơn điệu và căng thẳng. 


Nên tránh những nguồn sáng phản chiếu từ màn 

hình. Phòng làm việc không nên quá tối và sau Công thái học tại bàn làm việc với màn hình 
khoảng 2 giờ làm việc với màn hình, nên nghỉ giải 

lao khoảng 15 phút. 


7.2.11 Bảo vệ dữ liệu 


Việc xử lý thông tin tạo điều kiện có thể lấy các dữ liệu lưu trữ ra trong vài giây để xử lý và thẩm định. Nhằm 
ngăn chặn sự lạm dụng những dữ liệu được lưu trữ trong các cơ quan nhà nước hay trong kinh tế, mọi dữ 
liệu thuộc cá nhân của người dân, cũng như những dữ liệu sự vụ thuộc cơ quan, phải được bảo vệ trước 
những truy cập trái phép. “Đạo luật bảo vệ sự lạm dụng dữ liệu thuộc cá nhân trong xử lý dữ liệu” 
(Bộ luật bảo vệ liên bang Đức) và các đạo luật bảo vệ dữ liệu của tiểu bang ấn định rõ chức năng này. 








7111/1917]: -9Â1/-14/191/1571T4L.)0/1-)1)/1:Ro|14|1211084/1/cÀ4/)1131d0+-8/)17-) 0) 


e Quy định việc kiểm tra nạp dữ liệu, của ai và khi nào được quyền nạp dữ liệu vào. 

e . Ngăn chặn kiểm tra quyền lưu trữ cho phép người lạ biết được những dữ liệu lưu trữ. 

e Kiểm tra người sử dụng, để ngăn cản người lạ tiếp cận dữ liệu. 

e_ Kiểm tra việc chuyển dữ liệu, để đảm bảo những dữ liệu khi chuyển được giám sát. 

e_ Kiểm tra việc truy cập, nhằm ngăn cấm người lạ thâm nhập trái phép vào cơ sở máy tính. 





6211:9111 <›Ä0)/)1//1:Ñ‹|1)/-1/ 317211 721115,101/2/01/1-1424/)184//)5 0.0141.101. 8/)¡7117 





e. Quyền được thông tin về những dữ liệu lưu trữ liên quan đến mình. 

e. Quyền được đính/cải chính những dữ liệu lưu trữ sai sót. 

e Quyền được xóa bỏ, nếu việc lưu trữ dữ liệu bất hợp lệ hoặc các dữ liệu không còn cần thiết nữa. 
e. Quyền được thông báo khi dữ liệu về mình được thu thập và lưu trữ. 








1 Hãy giải thích khái niệm phần mềm ứng dụng và 4 Qua những biện pháp nào người ta có thể tránh 
phân chia nó thành các lĩnh vực phần mềm khác. được những thiệt hại về sức khỏe khi làm việc 
2 Chương trình cơ sở dữ liệu được kết cấu ra sao với máy tính? 
và được sử dụng cho mục đích gì? 5 Những biện pháp nào cần áp dụng cho việc 
3 Việc tham gia của máy tính vào môi trường lao bảo vệ dữ liệu? 
động đã ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội như 6 Công dân có những quyền nào trong việc thu 
thế nào? thập dữ liệu của cá nhân mình? 








568 


Kỹ thuật điện 





8 Kỹ thuật điện 


Hầu hết máy móc, thiết bị và hệ thống sử dụng trong các kỹ thuật cho sản xuất, giao thông, thông tin 
và viễn thông hiện đại đều có chứa các linh kiện kỹ thuật điện. Do năng lượng điện có thể truyền tải dễ 
dàng nên điện được sử dụng ở mọi nơi. Trong các thiết bị, điện năng được chuyển đổi sang các dạng 
năng lượng khác nhau. Người ta cũng có thể sử dụng trực tiếp năng lượng điện với điện thế, cường độ 
dòng điện và tần số thích hợp. Trong kỹ thuật sản xuất, việc chuyển đổi điện năng thành các dạng năng 
lượng khác đóng một vai trò đặc biệt, thí dụ như cơ năng (trong động cơ điện), nhiệt năng (trong lò tôi 


cảm ứng), ánh sáng (hàn bằng hồ quang). 


8.1 Mạch điện 


Dòng điện chỉ chuyển động trong một vòng mạch 
điện khép kín. Mạch điện này phải gồm ít nhất 
nguồn điện, tải, dây dẫn điện đi và về (Hình 1). 
Nguồn điện áp có thể được so sánh giống như 
một bơm thủy lực (trang 453). Nó có nhiệm vụ 
phân chia điện tích. Điện tích được phân chia này 
gồm điện tích âm và dương, có xu hướng cân 
bằng lẫn nhau. Sự cân bằng điện tích sẽ diễn ra 
khi có dây dẫn và tải tiêu thụ. Bằng cách này điện 
năng được truyền từ nguồn điện áp tới dụng cụ 
tiêu thụ điện, thí dụ như bóng đèn, và tại đó được 
chuyển đổi thành ánh sáng và nhiệt năng. 


8.1.1 Điện áp 


Sự phân chia điện tích làm cho ở cực dương sẽ 
thừa điện tích dương, điều này dẫn tới sự thiếu hụt 
electron (điện tử) tại cực dương và thừa electron 
ở cực âm (Hình 2). Sự thiếu và thừa electron luôn 
luôn có xu hướng tự động cân bằng lẫn nhau. 
Điện áp này sẽ càng lớn nếu sự chênh lệch điện 
tích giữa 2 cực càng lớn. 


Điện áp được sinh ra bởi sự phân chia của 


các hạt tích điện. 








Đơn vị của điện áp là Volt (V), theo tên của nhà 
vật lý người Ý Alessandro Volta (1745-1827). 


Điện áp được đo bằng Volt (V). 





Để cung cấp điện áp người ta sử dụng nhiều loại 
nguồn điện áp khác nhau (Bảng 1). Các lưới điện 
xoay chiều sử dụng điện năng từ đường dây của 
các nhà sản xuất điện. Do có nhiều thiết bị yêu 
cầu hoạt động với các nguồn điện thế đặc biệt 
(Bảng 2), nên người ta dùng máy biến thế để tạo 
ra các nguồn điện thế này. 


Dòng điện / 


== Dây dẫn điện 
Nguồn điện ồn tiê 
J slện), DNG, Nguồn tiêu 
thí dụ pin Điện áp U thụ, thí dụ 
bóng đèn 





Dây dẫn về 
Hình 1: Mạch điện 


Điện tích dương Chiều của dòng điện kỹ thuật 





Điện tích âm 
(Electron) 


Dòng Electron 
(điện tử) 


Hình 2: Điện áp và dòng điện 





Bảng 1: Nguồn điện 














Nguồn điện Điện áp danh nghĩa 
Pin tròn đơn 1,5V 

Pin tròn kép 3V 

Ắc-quy xe hơi 12V,30V 

Lưới điện xoay chiều 400V 











Bảng 2: Điện áp cho các ứng dụng khác nhau 





























Ứng dụng Điện áp 
Xử lý dữ liệu 5V 

Van cảm ứng từ 24V 

Kỹ thuật hàn Đến 70V 
Lưới điện địa phương 230 V, 400V 
Công nghiệp nặng 110.000V 
Đường dây cao thế 400.000V 





569 


Kỹ thuật điện 








8.1.2 Dòng điện 


Khi nối một thiết bị tiêu thụ điện với một nguồn 
điện, các điện tích âm và dương có xu hướng tự 
cân bằng lẫn nhau. Các electron sẽ chạy từ cực âm 
của nguồn, qua thiết bị tiêu thụ tới cực dương. 
Dòng electron được gọi là dòng điện. Số lượng 
electron chuyển động trong 1 giây qua mặt cắt 
ngang của dây dẫn càng lớn thì dòng điện chạy 
qua càng lớn. 


Dòng electron chạy qua thiết bị tiêu thụ và 


dây dẫn được gọi là dòng điện. 





Đơn vị của dòng điện là Ampe (A), theo tên của 
nhà vật lý người Pháp André Ampère (1775-1836). 


Dòng điện được đo bằng đơn vị Ampe (A). 





Thiết bị tiêu thụ điện không những hoạt động với 
điện áp khác nhau mà còn hoạt động với những 
cường độ dòng điện khác nhau (Bảng 1). 


Chiều dòng điện 

Chiều của dòng điện được quy ước là chiều từ cực 
dương sang cực âm. Sau đó người ta nhận thấy: 
dòng electron chuyển động từ cực âm sang cực 
dương. Tuy nhiên trong kỹ thuật, người ta vẫn giữ 
nguyên chiều dòng điện như chiều đã quy ước 
ban đầu. Đây được gọi là chiều của dòng điện kỹ 
thuật (Hình 2, Trang 569). 


Tác dụng của dòng điện 

Người ta không thể quan sát trực tiếp dòng điện 
bằng mắt thường. Ta chỉ có thể nhận biết qua 
những tác động của nó (Bảng 2). Những tác động 
này được ứng dụng để đo cường độ dòng điện 
và điện áp. 

Đo dòng điện và điện áp 

Thiết bị đo dòng điện (ampe kế) đo dòng điện 
chạy qua chính thiết bị này. Vì vậy máy đo phải 
được mắc nối tiếp trong mạch điện cần đo (Hình 
1). 

Thiết bị đo điện áp (Volt kế): đo sự chênh lệch về 
điện tích giữa 2 vị trí. Máy đo vì vậy được mắc song 
song với dụng cụ tiêu thụ hoặc nguồn điện cần đo. 





Ampe kế được mắc nối tiếp với thiết bị tiêu 
thụ, Volt kế được mắc song song với tải cũng 
như nguồn điện. 












Bảng 1: Cường độ dòng điện cho những thiết bị 














khác nhau 
Thiết bị tiêu thụ Cường độ dòng điện 
Thước cặp điện tử 01A 
Đèn điện 0,5 A 
Động cơ 10 kW, 400 V 18 A 
Biến thế máy hàn 300A 
Lò hồ quang 150 000 A 











Bảng 2: Tác dụng của dòng 





điện 





Hiện tượng vật lý 


Ứng dụng 





Tác dụng nhiệt 





Dòng điện qua dây dẫn làm cho 


Lò tôi cảm ứng 











dây dẫn nóng lên. Mỏ hàn 
Tác dụng từ 

Từ trường hình thành xung Động cơ điện, Rơ le, 
quanh một dây dẫn có dòng mâm kẹp từ 
điện chạy qua. 

Tác dụng quang học 
Dòng điện chạy qua dây dẫn Đèn dây tóc (nóng sáng) 
làm cho dây nóng lên và phát _ | đèn Halogen (Đèn cao 
sáng. áp thủy ngân) 





Khí có thể được kích thích bởi 
dòng điện để phát sáng. 


Đèn huỳnh quang, đèn 
tiết kiệm năng lượng 





Những bán dẫn nhất định khi có 
dòng điện chạy qua sẽ phát sáng. 


Đèn điot (LED) 





Tác dụng hóa học 





Dòng điện có tác dụng phân ly 
những chất lỏng dẫn điện, được 
gọi là chất điện phân. 


Điện phân nhôm, kỹ 
thuật mạ điện 





Tác dụng sin 


hhọc 





Dòng điện tác động đến sinh 
vật. Nó có thể làm chết người! 


Máy điều hòa nhịp tim, 
hàng rào điện, làm tê 
liệt hô hấp. 











Hình 1: Đo điện áp và dòng điện 


Ampe kế 


Volt kế 


Kỹ thuật điện 








8.1.3 Điện trở 


I Định luật Ohm 

Khi một thiết bị tiêu thụ điện được nối với một 
nguồn điện, sẽ xuất hiện dòng điện chạy qua thiết 
bị. Cường độ dòng điện phụ thuộc vào điện trở 
của thiết bị. Trong trường hợp điện áp U không 
đổi: điện trở R càng nhỏ thì dòng điện 7 càng lớn, 
điện trở R càng lớn thì dòng điện 7 chạy qua càng 
nhỏ (Hình 1). Sự liên quan giữa các đại lượng điện 
áp, dòng điện và điện trở được mô tả bằng định 
luật Ohm (Hình 2). 


Định luật Ohm 


~ 
II 
E.Ì — 








Định luật Ohm đưa ra mối liên quan giữa dòng 
điện 7, điện áp U và điện trở R. 








Đơn vị của điện trở: Ohm (O), theo tên nhà vật lý 
học người Đức Georg Simon Ohm (1787-1854). 


| Điện trở được đo bằng đơn vị Ohm (O). 


Thí dụ: Nam châm dẫn động của một van điều khiển có 
điện trở 48 O. Dòng điện phải có độ lớn bao nhiêu, nếu 
người ta đặt vào một điện thế 24 V? 


Lời giải: /= Ủ = 2®Ÿ - 0,5 A 
R 48Q 





Điện trở riêng (Điện trở suất) 

Điện trở riêng o của một vật liệu cho ta thấy khả 
năng dẫn điện của vật liệu đó. Điện trở riêng được 
đo bằng điện trở của 1 m dây dẫn với tiết diện là 
1 mmˆ (Bảng 1). 


M Điện trở của dây dẫn 

Dây dẫn được mắc trong mạch điện cũng có điện 
trở của chính nó. Trong hầu hết trường hợp thì điện 
trở này so với điện trở của thiết bị là khá nhỏ và 
có thể bỏ qua được. Trong trường hợp dây dẫn rất 
dài hoặc dòng điện lớn thì điện trở của dây dẫn 
sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của toàn bộ 
mạch điện. 

Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào: 

e_ điện trở riêng o của vật liệu chế tạo dây, 

e_ độ dài / của dây, 

e_ tiết diện A của dây 

Thí dụ: Độ lớn của điện trở riêng một dây dẫn hình ống 
dài 50m bằng đồng với tiết diện 1,5 mm? là bao nhiêu? 

Lời giải: = 2. 50 m = 100 m cả dây đi và về: 








ñ=1k0 





|= = 6m = = 
10009 0,59 


Hình 1: Mạch điện mắc với điện trở nhỏ và lớn 








M».+® GƠœ>Ơœ 





5 10 
Điện thế U ——= 


15 V 20 


Cường độ dòng điện” ——»>= 


Hình 2: Định luật Ohm (diễn tả bằng đồ thị) 


Bảng 1: Điện trở riêng o 











Vật liệu Điện trở riêng Ø-mmỈ 
Nhôm 0,0265 
Đồng 0/0179 
Bạc 0/0149 
Wolfram 0,0550 








Điện trở của dây dẫn R=®:Ï 











2 
R= o.Í _ 0/0179 9.mm .100m 


: =1,190 
A 1,5 mm? 





Kỹ thuật điện 








N14: 1/1/1000 //0)09)1-0) 0 ïcó) 


Mạch điện là sự kết nối nhiều linh kiện điện với 
nhau. Trong mạch điện, điện trở (tải) có thể được 
mắc nối tiếp hoặc song song với nhau. Nếu trong 
mạch điện có cả 2 cách mắc nối tiếp và song song, 
thì người ta gọi là mạch hỗn hợp. 


8.2.1 Mạch nối tiếp của điện trở 





Trong mạch nối tiếp của điện trở, tất cả tải được 
mắc nối tiếp với nhau (Hình 1). Thí dụ như các 
bóng đèn thắp sáng trên cây thông giáng sinh 
(được mắc nối tiếp với nhau). 


I Cường độ dòng điện 

Khi mạch điện nối tiếp được nối với một điện áp 
U, sẽ xuất hiện một dòng điện 7 chạy trong mạch. 
Độ lớn của dòng điện sẽ được tính theo định luật 
Ohm, phụ thuộc vào tổng trở R của toàn mạch. 
Cường độ dòng điện ở mọi nơi là bằng nhau, vì 
dòng điện chạy qua từng điện trở là như nhau. 


Tổng điện áp 

Dòng điện 7 làm giảm điện thế tại từng điện trở, 
thí dụ tại điện trở R1 bị giảm điện áp U, =7: R.. 
Vì dòng điện ở tất cả mọi nơi là bằng nhau nên 
điện áp tại một điện trở lớn sẽ bị giảm nhiều hơn 
tại một điện trở nhỏ. Nếu tính tổng các điện thế 
thành phần U,, U„... ta thu được kết quả là điện 
áp tổng cộng U ban đầu. 


Điện trở tổng cộng 

Điện trở riêng lẻ R1, R2,... rong mạch nối tiếp hợp 
lại thành điện trở tổng cộng ñ, hay còn gọi là điện 
trở thay thế. Điện trở thay thế này khi đặt vào điện 
thế U sẽ xuất hiện dòng điện 7 bằng với dòng điện 
Tchạy trong mạch nối tiếp ở trên. 


Thí dụ: 2 điện trở R, = 30 O và R, = 80 O được mắc nối 
tiếp với nhau và đặt dưới điện áp 230 V (Hình 
2). Hãy tính cường độ dòng điện 7 và điện áp 
thành phần U, và U,? 


Lời giải: R = R + R; = 30 O + 80 O= 110 


_U_230V_ 


= 2/091A 
R 1100 


U =1-Rị = 2,091 A- 30 Q = 62,7 V 
U; =1: R› = 2,091 A - 80 Q = 167,3 V 
U=U +U;=62,7V+ 167,3V=230 V 


li J lạ 
sa. = Ra ña 
—— —— 
U; U2 U3 
U 
Jí 
——— 


Hình 1: Mạch điện với điện trở được mắc nối tiếp 





Dòng điện I=l=L=l.=... 





Dòng điện chạy qua mọi điểm trong mạch nối 
tiếp là bằng nhau. 








Tổng điện áp 


U=U +U +U +... 
1 2 3 








Tổng các điện áp thành phần trong mạch nối 
tiếp bằng điện áp được đặt vào mạch. 





| Tổng trở R=R +R +R +... 


Trong mạch nối tiếp “điện trở tổng cộng” bằng 
tổng số tất cả các điện trở riêng lẻ. 














l ñ„=300 ñạ = 809 
—> 





Hình 2: Mạch điện với 2 điện trở mắc nối tiếp 


572 


Kỹ thuật điện 





DWYN(J;1410-19)/)9719))10NdÏ:-Noj (lì (0) 





Với mạch song song thì tất cả các điểm dòng điện 
đi vào và tất cả các điểm dòng điện đi ra của tất cả 
tải đều được nối với nhau. Vì vậy mà tại tất cả điện 
trở, điện áp đều bằng nhau (Hình 1). 


Dòng điện tổng 

Qua mỗi điện trở sẽ có một phần dòng điện tổng 
chạy qua. Dòng điện thành phần 7,, 7,.... được tính 
theo định luật Ohm, thí dụ 7, = U/⁄R,. Tại điện trở 
nhỏ nhất thì dòng điện chạy qua lớn nhất. Dòng 
điện tổng 7 được tính bằng tổng của tất cả các 
dòng điện thành phần. 


Điện trở tổng cộng (Tổng trở) 
Để tính điện trở tổng R của mạch ta biến đổi công 
thức I=1, + I + I_+ .. bằng cách tính dòng điện 
theo định luật Ohm 
Ứ U QIỮ DU mí Tu Sư EU 
BH, 1TR, R., “RE TH, TP, RE 
Nghịch đảo giá trị trên cho ta điện trở tổng: 
1 
B==—==—=—==. 
Ung lc 
jĂm.H N7 











Thí dụ: Hai van điện từ mắc song song Y1 và Y2 có điện 
trở R, = 48 O và R. = 72 O được mắc cùng lúc vào điện 
thế U= 24V. 
Tính độ lớn 

a) Phần dòng điện 7, và r„ 

b) Dòng điện tổng 7, 

c) Điện trở tổng R? 


Lời giải: a) I, = =2#Y - o,soA 
ñ,ạ 48Q 
_U _24V _ 
l; =n. “220 = 0/33A 
b) I =l, +lạ = 0,50 A + 0,33 A = 0,83A 
dị Re lu Dị 080720: on lan 





R.+R, 48O + 720 









.. Nguồn điện nào được sử dụng cho việc truyền 
động của máy CNC? Nguồn nào được dùng 
cho vùng đệm bộ nhớ dữ liệu? 

2. Dòng điện có những tác dụng nào? Hãy nêu 
một vài thí dụ cho mỗi tác dụng. 

3. Máy đo phải được mắc như thế nào trong các 
trường hợp đo cường độ dòng điện hay đo 
điện áp? 

4. Hãy giải thích thông tin sau: Điện trở riêng của 
đồng có giá trị 0,0179 O.mm?/m? 











Trong mạch điện với điện trở được mắc song 
song thì điện áp tại mỗi điện trở đều bằng nhau. 








Dòng điện tổng 


JRGII: np ÌL 8ml Lm aoe 








Dòng điện tổng bằng tổng các dòng điện 
thành phần. 











La cười ở Tê” ýPEITE 
Bị FRR 
Nếu mạch gồm 2 điện trở: R= c ĐÓ 
° : h R+h, 








Trong mạch với điện trở mắc song song thì 
tổng trở sẽ nhỏ hơn điện trở nhỏ nhất. 





. Sẽ xảy ra tác dụng gì khi dây dẫn tới của một 


.. Tại sao trong các hãng xưởng và hộ gia đình thì 


. Hai điện trở mắc song song R, = 60 O và R_ = 





dụng cụ tiêu thụ bị đứt? 
a. trong mạch mắc nối tiếp, 
b. trong mạch mắc song song? 


tất cả máy móc mắc song song là có lợi nhất? 
90 O cần được thay thế bằng một điện trở R 


riêng lẻ. Điện trở thay thế này phải có độ lớn 
bằng bao nhiêu? 








573 


Kỹ thuật điện 








8.3 Các loại dòng điện 


Tùy vào sự biến thiên theo thời gian của chiều 
dòng điện và cường độ dòng điện, ta chia dòng 
điện thành dòng điện một chiều và dòng điện xoay 
chiều (Hình 1). Một dạng đặc biệt của dòng điện 
xoay chiều là dòng điện ba pha. 


Dòng một chiều (DC ')) 

Dòng điện một chiều chỉ chạy theo một hướng xác 
định, với cường độ không đổi (Hình 1, trái). 

Thí dụ như pin cung cấp dòng điện một chiều. 
Dòng một chiều với cường độ lớn được tạo ra bằng 
bộ chỉnh lưu từ dòng xoay chiều hoặc bằng máy 
phát điện một chiều. 

Ứng dụng của dòng điện một chiều: 

e_ Máy đo độ dài (Trang 23) 

e_ Động cơ điện một chiều (Trang 420) 

e_ Kỹ thuật mạ (Trang 232) 

Hàn hồ quang (Trang 219). 


Dòng xoay chiều (AC ?)) 

Với dòng điện xoay chiều thì chiều và cường độ 
dòng điện biến đổi theo thời gian (Hình 1, phải). 
Dòng biến đổi sẽ dao động giữa 2 giá trị đỉnh âm 
và dương. Số lần dao động trong 1 giây được gọi 
là tần số. Tần số được đo bằng Hertz (Hz), theo tên 
nhà vật lý người Đức Heinrich Hertz (1857-1894). 
Trong các mạng lưới điện ở châu Âu người ta sử 
dụng với tần số 50 Hertz. 

Ứng dụng của dòng điện xoay chiều: 

e Lưới điện 

e_ Động cơ cho máy công cụ (Trang 421) 

e_ Kỹ thuật hàn (Trang 223) 


Dòng 3 pha (xoay chiều) 

Các máy phát điện thông dụng phát từ mỗi cuộn 
dây của ba cuộn dây của nó dòng xoay chiều với 
tần số 50 Hz. Vì thế người ta có thể cung cấp cho 3 
lưới điện riêng biệt. Ba đường dây này hợp thành 
dòng xoay chiều 3 pha. 

Dây trở về chung cho cả 3 pha được gọi là dây trung 
tính N. Dây này sẽ được nối đất. Ba dây dẫn (dây 
pha) được ký hiệu là L,„ L. và L.. Trong các lưới cung 
cấp điện thông thường thì điện thế giữa 1 dây pha 
và dây trung tính là 230 V, điện áp giữa 2 dây pha, 
thí dụ giữa L, và L., là 400 V. 

Ứng dụng của dòng điện ba pha: 

e. Động cơ truyền động công suất cao (Trang 418) 
e. Lò nung kim loại(Trang 253). 


95⁄4 


Dòng một chiều 


Dòng xoay chiều 








= _= 
‹0- ‹q@- 
+0 1+ 
0 Thời gianf —= 
© O 
g~) Ks 
@ = Thời gian f£ ——>= 
 =Ù  = 
= = 
5 5 
| —] | 
Ảnh chụp từ dao động ký 


Hình 1: Diễn tiến cường độ dòng điện theo thời gian 





Giá trị cực đại dương 


Điệnáp ———>= 











Động cơ điện bapha Đèn điện 
3x400V 230V 


Hình 3: Máy phát điện xoay chiều 3 pha với lưới gồm 4 dây 


T) DC direct current (tiếng Anh) = Dòng một chiều 
2) AC alternating current (tiếng Anh) = Dòng xoay chiều 


Kỹ thuật điện 





CÁ. 6/3 700/100 /200/210/ 0000000 000i. 





Các công ty năng lượng cung cấp năng lượng điện cho người sử dụng 
máy móc và thiết bị điện. 





Năng lượng được lưới điện cung cấp trong 1 đơn vị thời gian được 
gọi công suất điện. Công suất được đo bằng Watt (W), Kilowatt 
(kW) hay Megawatt (MW). 

























































Với các thiết bị điện trong xí nghiệp thì công suất được ghi trong biển 
công suất là công suất mà lưới điện cần cung cấp cho thiết bị này, còn 
với động cơ sẽ là công suất phát ra của động cơ. 


Công suất của dòng điện một chiều và dòng điện xoay 
chiều hay ba pha không cảm ứng (tải không có L) (Hình 
1 đến 3) 

Đối với tải hoạt động với dòng điện một chiều, công suất P càng lớn, 

nếu điện thế U đặt vào mạch và dòng điện 7 càng lớn. Điều này cũng 

đúng với thiết bị tiêu thụ dòng điện xoay chiều, nếu thiết bị thuần trở, 

chỉ có điện trở ohm mà không có thành phần cảm ứng (cuộn cảm) 

hoặc thành phần dung kháng (tụ điện). 











Công suất của dòng một chiều hoặc 


dòng xoay chiều thuần trở (không có cảm ứng) HÐxê% 





Đối với dòng điện ba pha, sự biến thiên của dòng điện trong 3 dây 
dẫn sẽ lệch đối với nhau theo thời gian. Giá trị trung bình sẽ được tính 


với hệ số liên kết là 3 . 






Công suất điện đối với 
dòng ba pha thuần trở 


P=3 -U-I 





Công suất của dòng xoay chiều và dòng ba pha có thành 
phần cảm ứng (L) và dung tính (C) (Hình 4 & 5) 

Thiết bị tiêu thụ, ngoài điện trở ohm, còn bao gồm cả cuộn cảm và tụ 

điện. Những thành phần này làm lệch pha giữa dòng điện và điện áp. 

Sự lệch pha này thật sự làm giảm công suất thực của thiết bị (Công 

suất hiệu dụng, có ích). Sự giảm đi về công suất của dòng điện được 

thể hiện qua hệ số công suất cos ø. 





Công suất hiệu dụng của dòng điện xoay chiều P = U - ï - cos ¿ 














Công suất hiệu dụng của dòng điện 3 pha P = V3 -U-Ï -cos ọ 





Thí dụ: Trên một động cơ 3 pha, nhà sản xuất đưa ra những thông số sau: 

U=400 V,ï= 26,6 A, cos ø = 0,87, 1 = 93,5 % 

Hãy tính: a) Công suất đưa vào và b) Công suất tiêu thụ? 

Lời giải: a) P, =xj8 -U -I - cos ø =A|3 - 400 V - 26,6 A - 0,87 = 16033 W 
b) P; =P¡ -rị = 16033 W - 0,935 = 14990W 

Công điện 

Công suất P và thời gian hoạt động r của thiết bị càng lớn thì công 

điện cần cung cấp càng lớn. 

Đơn vị của công điện: 1 W- s= 1 J và 1 kW-h =3,6 - 106 W (1 kilo Watt 

- giờ). Công điện được đo bằng bộ đếm với đơn vị kW : h. 


575 




















© © 
Tên nhà sản xuất 
Kiểu OG 733 
Động cơ1 diể|| IP 44 || Số 314 126 
230V 7BA 
14,85 kW 
1200 min-1 | |Cách điện cấp B 
VDE 0530 
© © 


Hình 1: Biển công suất động cơ điện 
một chiều 





Hình 2: Công suất của dòng điện một 
chiều hoặc dòng điện xoay chiều thuần 
trở (không cảm ứng) 


L1Ị L2I L3 ñị 





Hình 3: Công suất của dòng điện 3 pha 
thuần trở 


Hình 4: Công suất dòng xoay chiều với 
tải có thành phần cảm ứng 


L1|L2I L3 
{ 
Hình 5: Công suất dòng 3 pha với tải có 


thành phần cảm ứng 


Công điện W=P-t 








Kỹ thuật điện 








8.5 Thiết bị bảo vệ khi quá dòng 


Để bảo vệ thiết bị và công suất không bị quá tải 
do dòng điện quá lớn, người ta phải sử dụng thiết 
bị bảo vệ (cầu chì). Cầu chì là thiết bị tự động ngắt 
mạch điện, khi dòng điện cao quá mức cho phép. 





Cầu chì bảo vệ dây dẫn và thiết bị tránh khỏi 
sự quá tải và ngắn mạch. 





Người ta phân biệt: cầu chì nóng chảy, cầu chì tự 
động và thiết bị bảo vệ. 


Cầu chì nóng chảy 

Bên trong cầu chì gồm có một dây dẫn nóng chảy 
là một dây mảnh hoặc băng mỏng. Dây dẫn sẽ 
nóng chảy khi có dòng điện với cường độ quá cao 
chạy qua và do vậy dòng điện trong mạch được 
ngắt đi. Nhờ vậy đường dây và những thiết bị trong 
mạch được bảo vệ tránh khỏi cháy, nổ hoặc hư hại. 
Cầu chì vít (cầu chì vặn): tiếp điểm cuối của phần 
nóng chảy sẽ có nhiều đường kính khác nhau 
(Hình 1). Vì vậy mà bộ phận nóng chảy dành cho 
dòng điện cường độ lớn không thể sử dụng với 
dòng điện nhỏ. 

Cầu chì bảo vệ thiết bị (Cầu chì nhạy) có nhiệm 
vụ bảo vệ cho các thiết bị dùng trong kỹ thuật đo 
lường và điện tử. Tùy theo cơ chế ngắt, người ta 
chia ra thành các loại: cầu chì rất nhanh (FF), nhanh 
(F), từ từ (M), chậm (T) và rất chậm (TT). 





Cầu chì không được phép sửa chữa hoặc mắc 
bắc cầu. 









Trong lúc thay thế cầu chì tuyệt đối phải sử 
dụng cầu chì có thông số phù hợp với thông 
số của nhà sản xuất đã quy định. 








lï Thiết bị ngắt bảo vệ đường dây (CB=Circuit 
breaker, Áp tô mát) được chế tạo với kim loại 
lưỡng kim, khi có quá tải thì sẽ tác động chậm trễ, 
và với ngắt cảm ứng từ có tác dụng ngắt mạch ngay 
lập tức khi xuất hiện ngắn mạch (Hình 2). 


l Thiết bị ngắt bảo vệ động cơ là công tắc để 
bật và tắt động cơ (Hình 3). Ngoài ra thì nó còn 
có tính năng ngắt bằng nhiệt để bảo vệ cuộn dây 
trong động cơ không quá tải và tính năng ngắt 
điện từ đối với dòng điện có cường độ cao, ngắn 
(bảo vệ quá tải). 





Công tắc bảo vệ động cơ, sẽ bảo vệ động cơ 
khi quá tải hoặc ngắn mạch, nó phải được mắc 
vào điểm bắt đầu của dây nối động cơ. 





576 





Thân bằng sứ Dây giữ Lò xo Tiếp điểm đầu 





Tiếp điểm cuối 





Cát thạch anh Dây nóng chảy Bộ phận báo cầu chì bị đứt 


Hình 1: Các bộ phận nóng chảy của một cầu chì vít 


Ngắt nhiệt Tiếp điểm công tắc 


Hình 2: Công tắc bảo vệ dây điện (Cầu chì tự động) 


Đến nguồn 
tiêu thụ 


Hình 3: Công tắc bảo vệ động cơ 


Kỹ thuật điện 





CN. oệc lì -((/09/ 5100. 2(0 0 /219)2.19)0()01.7 5Ò /- 





Tai nạn gây ra do dòng điện vì thiếu sót về mặt kỹ thuật của thiết bị 
và hệ thống, nhất là do sự bất cẩn. 


Ảnh hưởng của dòng điện bên trong cơ thể con người 
Khi dòng điện chạy qua người, thí dụ do tiếp xúc với dây dẫn có điện 
với cường độ nhất định sẽ gây ra tê liệt hệ cơ hô hấp. Hậu quả của 
việc này là không cử động được, chuột rút, rối loạn thăng bằng, tim 
ngừng đập, không thở được. 





Dòng điện trên 50 mA và điện thế trên 50 V sẽ gây nguy hiểm 
chết người. 











Khi làm việc với những thiết bị điện hoặc khi xảy ra tai nạn bởi dòng 
điện, năm nguyên tắc an toàn cơ bản sau đây phải được chú ý, và 
phải tuân theo thứ tự của nó (Bảng 1). 





Bảng 1: Nguyên tắc an toàn khi làm việc với máy và thiết bị có điện thế 





1. Ngắt Ngắt tất cả dây dẫn không (chưa) được nối đất, tắt 
hệ thống bảo vệ tự động, mang biển cấm tới. 


2. Phòng chống máy có | Tháo và cất giữ cầu chì, khóa công tắc (sử dụng khóa 











điện lại móc), mang theo các cầu chì. 

3. Xác định lại không _. | Kiểm tra điện thế và thiết bị phù hợp với chuyên gia 
có điện áp điện. 

4. Nối đất và Những bộ phận sẽ làm việc, cần được nối đất trước 
ngắn mạch tiên, sau đó mới mắc ngắn mạch. 





5. Những bộ phận gần. | Cần lưu ý và tránh: khi làm việc với dụng cụ hay các 
có điện thế cần được | công cụ trợ giúp có thể va chạm chúng với vật dẫn 
che đậy điện hoặc có điện thế, vì vậy cần phải sử dụng các 

công cụ bảo hộ, thí dụ như mũ bảo hộ và găng tay. 











l Lỗi tại hệ thống điện 

Những sai sót do cách điện có thể làm cho hệ thống điện bị ngắn 
mạch, nối đất, nối dây, tiếp xúc vỏ máy làm cơ thể con người chạm 
điện (Hình 1). 

Ngắn mạch xảy ra khi 2 dây dẫn có điện không được cách điện và 
tiếp xúc với nhau. Thiết bị bảo vệ được mắc phía trước sẽ tự động 
ngắt dòng điện ngắn mạch phát sinh. 

Nối đất xảy ra khi một dây dẫn có điện nối mạch trực tiếp với đất 
hoặc những bộ phận được nối đất. Ở đây thiết bị bảo vệ cũng sẽ tự 
ngắt dòng điện nối đất. 

Nối dây xảy ra thí dụ trong trường hợp một công tắc bị rẽ mạch, 
làm cho thiết bị không thể ngắt điện được. 

Sự tiếp xúc với thiết bị có vỏ máy bị chạm điện làm xuất hiện dòng 
điện chạy qua người xuống đất (Hình 2). Độ lớn của dòng điện này 
phụ thuộc vào điện trở của cơ thể con người và độ dẫn điện của 
dây tiếp đất. Trong trường hợp này nếu cơ thể con người có sự tiếp 
xúc đồng thời với một đường dẫn được nối đất tốt (nước, ống dẫn 
khí đốt, nước nóng hệ thống sưởi) thì dòng điện chạy qua cơ thể có 
thể gây nguy hiểm (Hình 3). 


577 


Biến thế ba pha Cầu chì chính 


(cuộn thứ cấp) 









:_ Cầu chì cho thiết bị 
Công tắc 







¡ Tiếp xúc. Nối dây 


| với “$ 
À 


Hình 1: Ngắn mạch, nối đất, nối dây, 
tiếp xúc với vỏ máy 


Biến thế ba pha 


400/230VL1 







Lỗi số 1 Dây PE 
bị đút 
h —~ 





Lỗi số 2: Tiếp xúc | 
; với khung máy n 


Đầu vào của ©@ 


† dây bảo vệ 








Hình 2: Điện áp tiếp xúc 


400/230V_ LỊ 








Hình 3: Mạch điện bị lỗi 


Kỹ thuật điện 





Các biện pháp bảo vệ 

Điện áp thấp. Tại những chỗ nguy hiểm nơi mà con người tiếp xúc 
với những bộ phận dẫn điện, ta chỉ được phép sử dụng những điện 
áp thấp theo nguyên tắc an toàn, thí dụ điện thế cao nhất là 50 V 
cho các loại máy hàn điện trong nồi hơi và trong không gian hẹp, 
điện thế cho đồ chơi trẻ em chỉ được phép sử dụng cao nhất là 25 V. 





Tất cả hệ thống vận hành với điện thế xoay chiều trên 50 V cũng 
như điện một chiều trên 120V, cần phải tuân thủ các biện pháp 
bảo vệ đối với điện áp tiếp xúc cao. 








Bảo vệ cách điện. Với biện pháp này, tất cả những bộ phận bằng 
kim loại, có nguy cơ dẫn điện khi bị hư hỏng, cần được cách điện. 
Biện pháp này được dùng đến thí dụ trong máy cạo râu dùng điện 
lưới hoặc trong máy khoan cá nhân. Với máy khoan có bảo vệ cách 
điện, trục máy khoan sẽ được cách điện bằng bánh răng nhựa trong 
phần truyền động của động cơ. Còn vỏ máy và công tắc của máy 
khoan còn phải được cách điện thêm nữa. 


Biện pháp bảo vệ trong hệ thống TN (Mạng lưới tiếp địa). Ở các 
biện pháp bảo vệ trong hệ thống TN, điểm trung hòa của nguồn 
điện áp được nối đất trực tiếp (T là chữ viết tắt của terre = đất, tiếng 
Pháp; N = dây trung tính). Vỏ của thiết bị phải được mắc với dây bảo 
vệ PE (PE=Protective Earth,màu vàng xanh) nối với điểm trung hòa 
(Hình 1). Kết nối này cũng có thể thực hiện với dây > 6 mm? qua 
dây PEN (dây PE và dây N chung). 






Ở hệ thống TN chạm điện với cơ thể gây ra sự ngắn mạch; khi 
đó bảo vệ quá dòng phải được kích hoạt ngay lập tức. 








Thiết bị di động phải được nối với ổ cắm qua công tắc bảo vệ (Hình 
2). Dây mắc vào thiết bị gồm có 3 dây (dây nóng, nguội, bảo vệ). 
Bảo vệ bằng cách ly. Thông qua một biến áp cách ly, ta tạo ra một 
điện áp không nối đất (Hình 3). Biến áp này chỉ được phép mắc với 
một dụng cụ tiêu thụ với dòng điện định mức cao nhất là 16 A. Điều 
cần lưu ý quan trọng là mạch điện này không được nối đất. Nếu vỏ 
thiết bị này có chạm điện, cũng không nguy hiểm cho con người, 
vì mạch điện chạy qua cơ thể người vẫn chưa được tạo thành. Chỉ 
khi nào lỗi thứ hai xuất hiện thì mới gây ra nguy hiểm. 

Bảo vệ bằng cách ly được sử dụng thí dụ cho các máy rung đầm bê 
tông, máy mài ướt hay là ổ cắm cho máy cạo râu trong phòng tắm. 
Công tắc bảo vệ. Đảm bảo an toàn rất tốt. Sử dụng công tắc bảo 
vệ chống rò điện (Công tắc FI) theo quy định của các hãng cung 
cấp năng lượng, các lưới điện cũng như thiết bị riêng rẽ có thể được 
theo dõi và tắt ngay khi có sự cố (Hình 4). 

Dòng điện chạy qua dây dẫn tới thường có độ lớn bằng với dòng 
điện chạy qua dây dẫn về. Khi xảy ra nối điện với vỏ máy thì một 
phần của dòng quay lại chạy xuống đất. Công tắc bảo vệ sẽ ngắt 
mạch trong 0,2 giây. Với nút bấm kiểm tra ta có thể thử dòng điện 
khi có sự cố; nếu nút bấm kiểm tra được tác động, thì công tắc 
phải ngắt mạch. 


578 


400/230V L1 





















Hình 1: Bảo vệ trong hệ thống TN 


Biến thế L1 


| Dây trở về 
la y 


¡I— Dây bảo vệ 
bảo vệ 


Dây bảo vệ 
vàng xanh 





Hình 2: Công tắc bảo vệ 
Biến thế 


Vỏ máy được 
| bảo vệ cách điệ 


























| 
| 
| 


Hình 3: Bảo vệ cách ly 


Lưới điện không nối đất 


Núp bấm 


Dòng điện cho phép 40 A kiểm tra 


t> 


Typ:ENP 4 › 
ẤT} huy run cà 
tn¿ 








220 V 
-pol. 
-IR-: 
V-Gemmany 


Công tắc 








Dòng phản hồi 


Hình 4: Bộ ngắt bảo vệ 


Kỹ thuật điện 





Loại bảo vệ cho các trang thiết bị hoạt động bằng điện 

Tùy theo nơi lắp đặt và vận hành, thiết bị và các máy móc cần phải được bảo vệ trước những trường hợp 
tiếp xúc ngẫu nhiên, các vật lạ hoặc nước. Các loại biện pháp bảo vệ được quy ước bằng kí hiệu, gồm có 
kí hiệu IP (Internationale Protection = Bảo vệ quốc tế) và hai chỉ số ghi chú cấp độ bảo vệ (Bảng 1). Nếu 
hai bộ phận của thiết bị yêu cầu các quy định bảo vệ khác nhau, thì cả hai quy định này đều cần phải 
được ghi rõ, thí dụ: động cơ IP 21, ngăn đầu cốt (hộp nối dây) IP 54. 





Bảng 1: Các loại bảo vệ quốc tế-IP cho thiết bị điện 





Chỉ số 1 | Tiếp xúc và bảo vệ trước vật lạ Chỉ số 2 | Chống nước 





0. | không yêu cầu bảo vệ cụ thể 0 | Không yêu cầu bảo vệ cụ thể 
1 Không nhỏ nước thẳng xuống 








1 chống vật rắn xâm nhập (Ø > 50 mm) 








2 Không nhỏ nước thẳng xuống, thiết bị nghiêng được tối đa 15° 





2 chống vật rắn xâm nhập (Ø > 12 mm) 





3 Không phun nước đến 60° đối với đường thẳng đứng 





3 chống vật rắn xâm nhập (Ø > 2,5 mm) 
4 Không phun nước từ mọi hướng 








4 chống vật rắn xâm nhập (Ø > 1 mm) 8 Không xịt nước từ mọi hướng 





Được bảo vệ chống bụi; 6 Tránh tia nước, biển động 
Tuyệt đối không tiếp xúc 





Tránh ngâm nước trong những điều kiện áp suất và thời gian 
cụ thể 








6 Chắn bụi; Tuyệt đối không tiếp xúc Ỷ R II: 
8 Tránh ngâm nước lâu 














Thí dụ: Động cơ với loại bảo vệ IP44 = chống vật rắn xâm nhập > 1 mm và không phun nước từ mọi hướng. 
Các loại bảo vệ IP trong chiếu sáng, thiết bị hâm nóng hay giữ nóng, thiết bị vận hành bằng động cơ điện, 
dụng cụ điện và thiết bị điện cho y học cũng có thể được chú thích bằng hình vẽ (Bảng 2). 





Bảng 2: Hình vẽ của các loại bảo vệ quốc tế IP 





Hình vẽ Loại bảo vệ Loại IP Hình vẽ Loại bảo vệ Loại IP 
















è Bảo vệ chống è è Không thấm 
nhỏ nước |P 31 nước |P 67 
è Bảo vệ chống mưa è è Chịu được nước 
|P 33 „baf có áp suất |P 68 

















Bảo vệ chống x% Bảo vệ |P 5X 
phun nước |P 54 chống bụi (X = chỉ số còn thiếu) 


Bảo vệ chống 
tia nước IP 55 Kín bụi IP 6X 


I Cấp độ bảo vệ cho máy điện 

Thiết bị điện còn được phân chia bằng các cấp độ bảo vệ (Bảng 3). Các cấp độ bảo vệ sẽ cho biết biện 
pháp bảo vệ, đối với tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với thiết bị. Người ta chia ra thành các cấp độ bảo vệ 
I, II và III. Cấp độ bảo vệ I bao gồm, thí dụ tất cả các thiết bị có vỏ bằng kim loại; bao gồm kẹp kết nối cho 
dây bảo vệ với kí hiệu tương ứng kèm theo. 





























Bảng 3: Các cấp độ bảo vệ cho thiết bị 





Cấp độ bảo vệ | l II 


Ký hiệu @® sì› 


Biện pháp bảo vệ Dây bảo vệ Cách điện bảo vệ Bảo vệ cho điện thế thấp 















































Thí dụ Động cơ điện Chiếu sáng, Thiết bị gia dụng Thiết bị nhỏ đến 50 V (AC) 





579 


Kỹ thuật 


điện 





Hướng dẫn khi sử dụng thiết bị điện 


Hầu hết các trường hợp tai nạn về điện với hậu quả chết người đều có nguyên nhân từ những nối điện 


bằng phích cắm và dây dẫn hư hỏng. Do đó cần tuân 


Những chỉ dẫn cần phải tuân thủ 


thủ những chỉ dẫn sau: 





e Lập tức ngưng sử dụng những dây dẫn, ổ và 
phích cắm và những máy móc thiết bị hỏng hóc. 

e Mọi sự sắp đặt, sửa chữa, thay đổi của những 
thiết bị máy móc, nhà xưởng về điện chỉ được 
phép thực hiện bởi người có chuyên môn về 
điện. 

e Ổ cắm công tắc bảo vệ (3 chấu) và loại ổ cắm 
có 2 chấu (thiếu chấu bảo vệ) sẽ không được 
phép sử dụng trong nhà xưởng. 


e Cấm sử dụng loại phích cắm đôi và ba. 

e Dây dẫn điện không được sửa, vá hoặc nối dài, 
thí dụ như khi dùng băng dính cách điện để 
quấn quanh 1 sợi dây điện hay xoắn dây điện 
với nhau. 

Không tiếp xúc với dây dẫn điện hở, hoặc dây 
được bọc như dây dẫn điện ngoài trời ngay cả 
gián tiếp dùng công cụ, thanh kim loại hoặc 
cần cẩu. 








Thiết bị điện, phích nối và dây dẫn điện phải đáp ứng 
các điều kiện an toàn của VDE (Hiệp Hội Kỹ Sư Điện 
Đức) và phải có dấu hiệu kiểm tra của VDE (Hình 1). 
Phích và ổ cắm điện. Từ năm 1981, người ta đã thay 
thế loại phích cắm dẹt cho dòng điện 3 pha bằng loại 
chuẩn quốc tế phích cắm hình tròn theo chuẩn CEE 
(CEE = Commission of the Rules for the Approval of 
the Electrical Equipment=Ủy ban quốc tế cho quy 
định phê duyệt thiết bị điện). Sau đây là những ưu 
điểm chính. 

e_ Phích cắm này chịu được dòng điện cao hơn. 
Loại phích cắm này có khả năng chống bị bắn 
nước và không bị thấm nước 

Phích cắm sẽ không cắm được vào ổ cắm có hiệu 
điện thế cao. 

Để chống nhầm lẫn, người ta dựa vào cách bố trí 
của ống lót cho công tắc bảo vệ đến rãnh dẫn hướng 
(rãnh tránh nhầm lẫn), rãnh này không thay đổi theo 
hướng của ống lót. Nếu rãnh chỉ theo hướng xuống 
đất, thì vị trí của ổ công tắc bảo vệ được xác định theo 
chiều kim đồng hồ. Ổ cắm 5 chấu cho dòng điện 3 
pha 400 V với bảo vệ ở vị-trí-6-giờ (Bảng 1). 


Ngoài ra ổ cắm bảo vệ PE còn có đường kính lớn hơn 
so với ổ cắm cho các dây dẫn ngoài như L1, L2,L3 và 
dây trung hòa N. 


Ôn tập và đào sâu 


__1. Tai nạn do điện có thể xảy ra như thế nào? 

2. Những tác dụng nào dòng điện có thể gây ra 
đối với cơ thể con người? 

3. Hiện tượng nối tắt, nối đất, nối dây và nối qua 
cơ thể xảy ra như thế nào? 

4. Trong trường hợp nối qua cơ thể thì việc bảo vệ 
cơ thể con người trong mạng phân phối điện 
TN (TN: Terre Neutre, tiếng Pháp, mạng phân bố 





580 


Dấu hiệu kiểm tra VDE 


Nhãn hiệu dây cáp VDE 
<IViE[> 


Nhãn hiệu an toàn 











Bảng 1: Mối nối cắm theo chuẩn CEE 


Ví trí chấu bảo vệ trên mặt đồng hồ, tùy loại dòng điện 








110...130V' 


220...250V 


380..415V 


„380V 


50...250 V 


50và60Hz | 50và60Hz | 50 và60Hz | 50 và 60 Hz 


Sau máy biến 
áp cách ly 


Điện một 
chiều 








12h 3h 

















© So 
© 
®~ ~ 
So S49 — — 
9h 6h 
Màu vàng xanh duơng đỏ xám xanh dương 




















điện hình sao với dây trung tính nối đất) được 
thực hiện thế nào? 

5, Những biện pháp bảo vệ chống điện thế quá 
cao khi tiếp xúc cần phải được quy định cho 
những thiết bị nào? 

6. Tại sao không được sửa, chắp vá dây dẫn điện? 

7. Làm thế nào người ta nhận diện được những 
thiết bị điện theo tiêu chuẩn bảo vệ loại I? 

8. Làm thế nào để chống nhầm lẫn ở kết nối cắm? 


Việc dạy chú trọng vào lĩnh vực học tập 





Thông tin về việc dạy chú trọng vào lĩnh vực học tập 


Mục đích của việc đào tạo chú trọng vào lĩnh vực học tập 


Các kiến thức thu nhận được trong giờ học cần được chuyển thành thực hành trong xí nghiệp. 

Việc kết hợp lý thuyết với thực hành được hỗ trợ qua cách tiến hành phương pháp “từ học tập đến 
hoạt động thực tiễn” cũng như “từ kiến thức đến hành động“. 

Phát triển khả năng sử dụng tất cả các nguồn thông tin, thí dụ như sách chuyên ngành, sách cẩm nang 
tra cứu, catalogue (danh mục sản phẩm của nhà chế tạo) và các trang Web. 

Hỗ trợ khả năng để phân tích và giải quyết các vấn đề, hợp tác học tập trong giờ học nghiêng về thực 
hành cũng như tự tổ chức học. 


Đặc điểm của việc học chú trọng vào lĩnh vực học tập 


Chương trình đào tạo hướng về lĩnh vực học tập không phân chia theo môn học, mà được xác định 
qua lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp (lĩnh vực hành động). Trong khuôn khổ này, học viên sẽ được 
huấn luyện để hiểu biết những kiến thức kỹ thuật và năng lực giải quyết vấn đề. 

Lĩnh vực học tập mô tả những mục tiêu giảng dạy ở các lĩnh vực hoạt động của một nghề, thí dụ như 
sản xuất, lắp ráp, bảo trì và tự động hóa trong đào tạo nghề công nhân cơ khí công nghiệp. 

Các đề án hướng dẫn và tình hình học tập phù hợp dựa vào môi trường công nghiệp ở địa phương, 
khả năng của trường và khả năng tiếp thu của học viên. 

Việc phân chia giờ học phải đặc biệt ăn khớp giữa lớp học, phòng thí nghiệm và các phòng bộ môn 
thực hành cũng như sự hợp tác làm việc của giáo viên ở lớp. 


Cấu trúc cơ bản của lĩnh vực học tập qua thí dụ của lĩnh vực học tập 3 





Tên gọi Chế tạo cụm lắp ráp đơn giản 
Năm đào tạo Năm đào tạo thứ nhất 
Thời gian quy định | 80 giờ 








Mục tiêu học Học viên chuẩn bị trước cho việc sản xuất một cụm lắp ráp đơn giản. Học viên phân biệt phương 
(trích) pháp lắp ghép theo nguyên lý tác dụng và sắp xếp theo ứng dụng. 

Nội dung học Bản vẽ chỉ tiết, bản vẽ cụm và bản vẽ tổng thể (bản vẽ lắp ráp chung), danh sách chỉ tiết, mô tả 
(trích) lắp ráp, căn bản của kết cấu lực, kết cấu chắc (kết nối bằng hình dạng) và kết cấu bằng vật liệu, 


chỉ tiết tiêu chuẩn, phương pháp sản xuất, căn bản về quản lý chất lượng. 








Lưu ý Việc phân chia toàn bộ thời gian vào từng nội dung cũng như theo phòng học và phòng chuyên 








môn tùy theo quyết định của nhà trường 





Các bước học tập trong việc phát triển một lĩnh vực học tập qua đề án hướng dẫn 





Phân tích đề án đã chọn, ghi lại nhiệm vụ, phân loại nguồn thông tin 





Kế hoạch. Tiến hành tính toán, chọn vật liệu, lên kế hoạch 





Kiến thức chuyên môn. Truyền đạt qua giảng dạy, sách chuyên ngành, tài liệu của nhà sản xuất, phim... 





Thực hiện. Chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, tối ưu hóa, bảo dưỡng 





Đánh giá. Giữ đúng tiến độ và kế hoạch chỉ phí, so sánh các giải pháp khác nhau 





Tài liệu. Hình ảnh, bản vẽ tổng quát, danh sách chỉ tiết, các biên bản kiểm tra, mô tả chỉ tiết 








Trình bày. Quảng cáo hay cung cấp nhiều thông tin, điều chỉnh cho phù hợp với nhóm tham khảo 








Trong các trang tiếp theo từ 582 đến 589, 13 lĩnh vực học tập sẽ được giới thiệu qua từng đề án hướng 
dẫn đã lựa chọn và việc soạn thảo tỉ mỉ của nó được phác thảo dưới dạng ngắn gọn. 


581 


Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 1: Sản xuất cấu kiện với dụng cụ cầm tay 
Đề án hướng dẫn được chọn: Móc chìa khóa 

EBOOKBKMT.COM 
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 














Bản vẽ tổng thể của móc chìa khóa Đai ốc sáu cạnh 




















Khối thép Vòng kẹp 


582 


Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 1: Sản xuất cấu kiện với dụng cụ cầm tay 


Đề án hướng dẫn được chọn: Móc chìa khóa 





Mục đích và nội dung 


Chỉ dẫn, phương tiện trợ giúp 





Phân tích: Nhiệm vụ và chức năng cuả móc chìa khóa 





e Mô tả chức năng và nhiệm vụ dựa trên bản vẽ 
cho trước (Trang 582) 

e_ Cơsở diễn đạt: Yêu cầu về bản vẽ kỹ thuật; các 
loại hình chiếu 

e Lên bản vẽ chỉ tiết, có thể chỉ là bản vẽ tay; 
cho các kích thước cần thiết, dung sai đơn giản 

e Chọn chỉ tiết tiêu chuẩn cần thiết cho móc 
chìa khóa 

e_ Lên sơ bộ danh sách chỉ tiết 


Kiểm tra xem các mô tả trên bản vẽ cung cấp đủ 
để hiểu chưa 

Thảo luận ưu khuyết điểm của phép chiếu dimetric, 
cũng như bản vẽ chỉ tiết 2 chiều (2D) thông thường 
Khả năng sử dụng một chương trình CAD đơn giản 
Vẽ kỹ thuật, sách có bảng tính (sách tra cứu bảng 
biểu/cẩm nang kỹ thuật), sách chuyên ngành 





Tính toán: cơ bản 





e_ Xác định sự hiểu biết về toán hiện có của học 
viên qua cách xử lý với máy tính bỏ túi và điều 
chỉnh thông qua các bài tập. 

e_ Đại lượng và đơn vị: chuyển đổi và ứng dụng 

e_ Công thức và phương trình: đổi vế công thức, 
giải phương trình. 

e Tính toán: bề dài, diện tích, thể tích và khối 
lượng của cấu kiện 


Việc xử lý các phương tiện hỗ trợ như máy tính bỏ 
túi, sách chuyên ngành, sách sách tra cứu bảng 
biểu (cẩm nang kỹ thuật) cũng có thể được đưa 
lên trước lĩnh vực học tập thứ 1 trong một loạt giờ 
giảng dạy riêng. 

Sự tính toán luôn được hướng dẫn kèm trị số và 
đơn vị cụ thể. Sách tính toán kỹ thuật và sách tra 
cứu bảng biểu (cẩm nang kỹ thuật) 





Vật liệu 





e_ Đại cương về vật liệu 

e_ Đặc tính của vật liệu 

e_ Ký hiệu của thép; số (của) vật liệu 

e_ Bán thành phẩm: Ký hiệu ngắn 

e_ Tìm hiểu về các vật liệu thích hợp khác 


Đi vào yếu tố chỉ phí 


Sách chuyên ngành và sách tra cứu bảng biểu (cẩm 
nang kỹ thuật) 





Sản xuất 





e_ Đại cương về các phương pháp sản xuất 

e_ Cưa, giũa, khoan”) và ren răng 

e_ Biến dạng qua bẻ (uốn) 

e_ Các bước gia công, dụng cụ, khả năng kẹp 
e_ Phương tiện đo lường và kiểm tra phù hợp 
e_ An toàn lao động 


Kiểm tra, đánh giá, lập tài liệu, trình bày 





Trong năm đào tạo thứ nhất những phương pháp 
gia công mà sau này sẽ được lặp lại, chỉ dạy cơ bản. 
Sách chuyên ngành và sách tra cứu bảng biểu (cẩm 
nang kỹ thuật) 





Kiểm tra: 
Đánh giá: 
Tài liệu: 
Trình bày: 





Kích thước chiều dài, cấu trúc bề mặt, độ phẳng, độ thẳng góc và chức năng 
Tuân thủ kế hoạch thời gian, làm việc nhóm 

Bản vẽ, các tính toán, kế hoặch làm việc 

Quy trình làm việc, kết quả làm việc, các khả năng cải tiến 





ĐỞ đây khoan được đưa vào qua cách sản xuất với dụng cụ cầm tay, để có thể làm cho môđun học tập thứ 1 hấp dẫn hơn. 


583 





Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 2: Sản xuất cấu kiện với máy 


Đề án hướng dẫn được chọn: Gá kẹp cho chỉ tiết dạng tròn 





@® 


















































584 


Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 2: Chế tạo cấu kiện với máy 


Đề án hướng dẫn được chọn: Gá kẹp cho chỉ tiết dạng tròn 





Mục đích và nội dung 


Chỉ dẫn, phương tiện trợ giúp 





Phân tích: Nhiệm vụ và chức năng của gá kẹp 





e Mô tả nhiệm vụ và chức năng dựa trên bản vẽ 
cho trước (trang 584) 

e_ Xác định dạng chỉ tiết nào sẽ được kẹp với gá 
kẹp 

e_ Lên danh sách chỉ tiết dưới dạng đơn giản 

e_ Bản vẽ chỉ tiết của các chỉ tiết gia công với tất 
cả dữ liệu cần thiết cho sản xuất. 

e Thay đổi vòng kẹp (vị trí 3) sao cho yêu cầu 
gia công bằng tay đường biên trong được giảm 
bớt. 








Kiểm tra việc trình bày theo phép chiếu đẳng cự 
của thiết bị kẹp có những ưu điểm và nhược điểm 
nào. 

Vị trí, số lượng, tên 

Ký hiệu tiêu chuẩn và vật liệu 

Kích thước dung sai, ký hiệu bề mặt 

Cơ bản về dung sai lắp ghép 





Tính toán 





e_ Lực kẹp của vít kẹp và các độ lớn có ảnh hưởng 
của nó 

e_ Sự liên quan giữa đường kính, số vòng quay và 
tốc độ cắt ở gia công cắt gọt 

e_ Tốc độ bước dẫn tiến ở khoan và phay 

e Tính sơ bộ trọng lượng của gá kẹp hoàn chỉnh. 


Nói về ưu điểm (thí dụ như tự hãm, được giữ lại 
nhờ ma sát) và khuyết điểm (thí dụ như hiệu suất 
thấp) của gá kẹp cơ. 

Phân biệt giữa truyền động điện vô cấp và truyền 
động có cấp cho số vòng quay và tốc độ bước dẫn 
tiến. 

Vật liệu tiêu hao tuyệt đối và tính theo phần trăm 
qua gia công cắt gọt. 





Xác định về vật liệu thích hợp, xử lý nhiệt 





e_ Xác định các yêu cầu về vật liệu 

e_ Cân nhắc việc xử lý nhiệt 

e_ Đại cương về phương pháp xử lý nhiệt 

e_ Kích thước của vật liệu: cố gắng sử dụng bán 
thành phẩm và sản phẩm tiêu chuẩn cũng như 
sản phẩm hiện có trong xí nghiệp. 


Ký hiệu vật liệu đúng tiêu chuẩn, 

Bán thành phẩm, sản phẩm thép 

Khả năng kiểm tra độ cứng 

Kiểm tra xem việc sử dụng các thép tiết diện kéo 
nhẫn (kéo/cán láng) có thể tiết kiệm được phần 
nào trong gia công cắt gọt không. 





Sản xuất cũng như lên kế hoạch gia công 





e_ Lập kế hoạch gia công 

e_ Tiện và phay: Khái niệm cơ bản 

e_ Vật liệu cắt: chủng loại, đặc điểm, ứng dụng 

e_ Dữ liệu cắt, dụng cụ, khả năng kẹp 

e  Bôi trơn làm nguội: mục đích, quy tắc làm việc 

e_ Xác định phương tiện đo lường và phương 
tiện kiểm tra 

e_ Chú ý đến an toàn lao động và bảo vệ môi 
trường 








Phân loại các phương pháp 

Cấu tạo của máy 

Quá trình cắt gọt: 

Chỉ khái niệm cơ bản, việc đào sâu sẽ tiếp tục ở 
các môđun tới. 

Kế hoạch kiểm tra đơn giản 





Kiểm tra, đánh giá, lập tài liệu, trình bày 


585 











Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 3: Chế tạo cụm lắp ráp đơn giản 


Đề án hướng dẫn được chọn: Trụ máy khoan cho máy khoan tay 









































Danh sách chỉ tiết (không có các chỉ tiết tiêu chuẩn) 



































Vịtrí | Tên Vịtrí | Tên Vị trí | Tên Vị trí | Tên 

1 Tấm đế 4 Bợ giữ máy khoan 7 Tấm dẫn hướng 10 Bánh răng 
2 Kẹp chặt cột 5 Giá giữ bánh răng 8 Tấm kết nối 11 Trục 

3 Cột (trục máy) 6 Lò xo nén 9 Thanh răng 12 Cần gạt tay 





586 





Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 3: Chế tạo cụm lắp ráp đơn giản 


Đề án hướng dẫn được chọn: Trụ máy khoan cho máy khoan tay 





Mục tiêu và nội dung 


Chỉ dẫn, phương tiện trợ giúp 





Phân tích: Chức năng của trụ máy khoan 





se Nhận xét trước: Trụ máy khoan trình bày ở trang 
trước do học viên đã đào tạo năm thứ nhất triển 
khai. 

e Nắm bắt công việc sản xuất và chức năng của trụ 
máy khoan theo bản vẽ lắp chung (tổng quát). 

e Định nghĩa và thảo luận các yêu cầu cho trụ 
máy khoan liệu có đáp ứng với thiết kế dự tính 
hay không. 

e So sánh trụ máy khoan được thiết kế với máy 
sẵn có đã mua theo tiêu chí giá cả và khả năng 
vận hành. 

e Thiết kế các bản vẽ chỉ tiết cho những cấu kiện 
cần sản xuất theo cách làm việc nhóm. 


Tính toán 


Máy khoan nên được sản xuất hằng loạt với số 
lượng lớn hơn và bán cho nhân viên xí nghiệp. 
Trên một bản vẽ được sao lại, đánh dấu bằng màu 
tất cả chỉ tiết liên quan đến việc di chuyển xuống 
dưới của ụ khoan (đầu khoan) trượt. 

Nhận xét các điểm yếu của thiết kế này và để xuất 
cải tiến. 

Tên gọi của chỉ tiết quan trọng nhất (cả bằng tiếng 
Anh). 

Soạn thảo bản hướng dẫn vận hành. 





e Chuyển động thẳng và chuyển động quay 

e Góc quay của cánh tay đòn cho một hành trình 
nhất định cũng như đoạn dẫn tiến 

e Trình bày trong một biểu đồ sự liên quan giữa 
góc quay và hành trình 

e Xác định lực bước tiến nhờ luật đòn bẩy 

e Xác định lực tải trước cần thiết của lò xo nén 
và quy định kích thước của lò xo nén bằng cách 
sử dụng bảng tính. 

e Trình bày bằng đồ thị đường đặc trưng của lò xo. 


Trình bày đồ thị: 

Giới thiệu, thiết lập và cách đọc. 

Thay thế những tính toán khó (thí dụ như của một 
lò xo nén) qua việc đọc từ bảng. 





Xác định vật liệu thích hợp 





e Xác định vật liệu theo những yêu cầu của chỉ tiết. 

e So sánh vật liệu đã chọn với vật liệu của trụ máy 
khoan đã mua. 

e Kiểm tra các đặc tính quan trọng và trị số đặc 
trưng của vật liệu trong phòng thí nghiệm. 


Khái quát về thép, vật liệu gang đúc và chất dẻo. 
Thảo luận về việc chọn lựa vật liệu của trụ máy 
khoan đã mua. 

Kiểm tra bằng mắt thường. 

Phương pháp thử đơn giản ở phân xưởng. 





Kế hoạch, sản xuất, kiểm tra 





e Lên kế hoạch làm việc 

e Gia công chỉ tiết: tiện, phay, khoan 

e Kỹ thuật kết nối: khái quát về kết nối cứng và 
kết nối tháo ra được, dạng kết nối chặt và kết 
nối lực. 

e Quy định các kết nối ở trụ máy khoan và xác 
định các chỉ tiết tiêu chuẩn thuộc về trụ máy. 

e Lắp ráp chỉ tiết và kiểm tra chức năng 








Ở phòng thí nghiệm: xác định tải của vít; chú ý đến 
chiều sâu vặn vào vừa đủ nhưng không quá lớn. 
Kiểm tra khả năng hàn, để giảm số lượng của chỉ 
tiết và nâng cao độ bền vững của trụ. 

Kế hoạch lắp ráp cho lắp chung. 





587 





Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 4: Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật 


Đề án hướng dẫn được chọn: Bảo dưỡng một máy khoan đứng 














Sơ đồ bảo dưỡng và bảo quản 








































































































CG-LP220 





¬ 



































Danh sách chỉ tiết (cơ phận) 


Các ký hiệu cho vị trí bôi trơn 





















































1 Cơ cấu truyền động cho | 5 Vít châm nhớt 9Trục bước dẫn tiến | CL68 CL68 ce-p22o Châm với 
hành trình của bàn khoan | Hộp số bước dẫn tiến l_ Châm 1,3 nhớt CG- 
2 Ống lồng (pinole) 6 Kính kiểm tra nhớt 10 Kính kiểm tra nhớt Han nhớt bôi Là LP220 
Hộp số truyền động bước tiến | Hộp tốc độ (Hộp số) trơn CL 68 
3 Nút châm nhớt 7 Điều chỉnh số vòng quay 11 Ống dẫn Châm K2K_ Bôi trơn 
sÌ¿_. nhớt bôi với mỡ 
4 Trục then hoa chính 8 Cơ cấu truyền động vô cấp | 12 Trụ máy (cột) mx== ưng —”| K 





588 





Lĩnh vực học tập cho nghề cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác trong năm đào tạo thứ 1 





Lĩnh vực học tập 4: Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật 


Đề án hướng dẫn được chọn: Bảo dưỡng một máy khoan đứng 





Mục tiêu và nội dung 


Chỉ dẫn, phương tiện trợ giúp 





Phân tích nhiệm vụ công việc 





Giải thích tường tận về khái niệm cơ bản của bảo trì: 
Bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa. 
Ý nghĩa của việc sửa chữa. 


Giải thích tường tận về khía cạnh an toàn, 
trạng thái sẵn sàng làm việc, tính khả 
dụng và hiệu quả kinh tế. 





Cung cấp và chuẩn bị sẵn sàng tài liệu làm việc 





Kế hoạch (sơ đồ) bảo dưỡng và bảo quản, sơ đồ sắp xếp 
Chỉ dẫn vận hành và chỉ dẫn sử dụng 

Trợ giúp tìm các chỗ khuyết và lỗi 

Giới thiệu chất bôi trơn của nhà sản xuất máy 

Danh mục sản phẩm (Catalogue) của chất bôi trơn 
Danh sách chỉ tiết hao mòn 

Tài liệu về mạch điện 


Cung cấp, yêu cầu và chuẩn bị sẵn tài liệu 
làm việc. Tài liệu của nhà sản xuất máy. 
Danh mục sản phẩm (catalogue) của nhà 
sản xuất chất bôi trơn. Tài liệu của các 
nhà sản xuất chỉ tiết hao mòn như: vòng 
bi, vòng kín, dây đai thang. Sách chuyên 
ngành, sách bảng tra cứu (cẩm nang). 





Soạn thảo tỉ mỉ nội dung kỹ thuật 





Khái niệm cơ bản về kỹ thuật máy móc và kỹ thuật thiết 
bị. Cụm lắp ráp và đơn vị chức năng của máy. 

Chỉ tiết máy: bợ trục, đệm kín, trục truyền, cốt (láp), ly 
kết, đường dẫn trượt, truyền động bằng bánh răng và 
dây đai. Cung ứng và kết nối điện. 

Các linh kiện điện: công tắc, cầu chì. Động cơ điện. 
Chất bôi trơn và chất bôi trơn làm nguội (dung dịch 
cắt gọt). Sự ăn mòn và chống ăn mòn. 


Tìm hiểu về chỉ tiết máy liên quan trong 
hệ thống, đặc biệt là những chỉ tiết có thể 
bị ăn mòn cần phải được bôi trơn. Bàn về 
khả năng tránh hoặc giảm sự mài mòn. 
Catalogue và tài liệu quảng cáo từ nhà sản 
xuất máy và động cơ điện. Sách chuyên 
ngành, sách bảng tra cứu. 





Thực hiện tính toán 





Số vòng quay, tỷ lệ truyền động, đường dẫn tiến và 
tốc độ dẫn tiến. 

Điện thế và cường độ dòng điện, định luật Ohm. 
Công điện và công suất điện. 

Các thông số đặc trưng của động cơ điện. 


Thảo luận về sự nguy hiểm của dòng điện 
Sách chuyên ngành, sách tính toán, sách 
bảng tra cứu (cẩm nang). 





Thi hành công việc 





Công việc bảo dưỡng được thực hiện trên máy khoan 
đứng sau mỗi ca làm việc. 








Thực hiện ở phòng máy, phân xưởng 
trường hay cộng tác với cơ sở đào tạo. 





Lưu ý đến an toàn lao động và bảo vệ môi trường 





Quy định về an toàn, các biện pháp bảo vệ điện, tác 
động vào sức khỏe. Xử lý các chất bôi trơn và chất bôi 
trơn làm nguội đã sử dụng. 


Các tài liệu về an toàn lao động của Hiệp 
Hội Nghề. Quy định về việc xử lý nhớt cũ 
Sách chuyên ngành. 





Kiểm tra đề án, lập tài liệu và đánh giá 





Kiểm tra các biện pháp bảo dưỡng đã hướng dẫn. 
Phỏng tính chi phí cho thời gian làm việc và chi phí sử 
dụng vật tư. Thảo luận về các khả năng cải tiến. 








Bàn bạc về những khả năng bảo dưỡng 
khác nhau và chiến lược bảo trì. 
Sách chuyên ngành. 





589 








Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Lĩnh vực học tập 7: Lắp ráp hệ thống kỹ thuật 


Đề tài hướng dẫn được chọn: Bộ truyền động bằng bánh răng côn 








25 


c] 
tứ 















BĐmmHĐĐĐMW (ty 








24 


23 


17 





































































16 

















14 13 12 








11 10 9 





21 22 20 2 T1 
TT ==..ˆ JRR/ 2 
HP HN 
W8 À \O NG N ` 
from | h 
mời : 
`“ S-CTa : 
6 
⁄ 
8 





Danh sách chỉ tiết: Bộ truyền động bằng bánh răng côn (Hộp số bánh răng côn) 
































Vị trí. | Số lượng | Tên chỉ tiết Vị trí. | Số lượng | Tên chỉ tiết Vị trí | Số lượng | Tên chỉ tiết 
1 1 Vỏ hộp số 10 1 Vòng bi rãnh sâu 19 12_ |Vítđầu trụ 
2 1 Vỏ bợ trục 11 T1 Đệm chính xác 20 T1 Vòng bi nhào 
3 1 Nắp đậy bợ trục 12 1 Vỏ bợ trục 21 1 Đệm cách đàn hồi 
4 6 Vít đầu trụ (tròn) 13 †1 Vòng bi đỡ chặn 
5 1 Đệm kín trục quay 14 T1 Đệm kín trục quay | 22 T1 Vòng chặn (circlip) 
6 1 Bánh răng côn chủ động | 15 T1 Trục 23 T1 Vít bít kín 
7 1 Đệm chính xác 16 1 Then bằng 24 2 Vòng đệm phẳng 
8 1 Vòng bi đỡ chặn 17 1 Bánh răng côn 25 T1 Vít bít kín với que 
9 1 Vòng cách 18 1 Vỏ bợ trục thăm nhớt 




















590 














Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công 


nghiệp và cơ khí chính xác 





Lĩnh vực học tập 7: Lắp ráp hệ thống kỹ thuật 


Đề tài hướng dẫn được chọn: Bộ truyền động bằng bánh răng côn 





Mục tiêu và nội dung 


Chỉ dẫn, phương tiện trợ giúp 





Nhận biết nhiệm vụ và nắm bắt chức năng của bộ truyền động 


bằng bánh răng côn 





e Nhiệm vụ của truyền động bằng bánh răng côn 

e Thực hiện chức năng bằng bánh răng côn với số răng khác nhau 

e Hộp truyền động với sự cắt răng khác 
So sánh truyền động bằng bánh răng côn với truyền động bằng 
bánh răng trụ tròn răng thẳng và truyền động bằng trục vít (vít 
vô tận) 


Bản vẽ tổng thể, danh sách chỉ tiết 
Sách chuyên ngành 

Có thể tháo ra một bộ truyền động 
với bánh răng trụ tròn răng thẳng 
có sẵn, nắm bắt chức năng của nó. 





Chỉ tiết máy 





e Bánh răng côn (chế tạo, dạng bánh răng) 

Bulông (sức bền, phương pháp siết) 

Ổ trục (bợ trục, các loại ổ lăn, ưu và khuyết điểm đối với bạc 
trượt/ổ trượt, bôi trơn) 

Đệm kín (các loại, chiều lắp ráp, đệm kín lỏng, đệm kín thay thế) 
Kết nối trục-đùm (then bằng, bộ gá kẹp) 

Kết nối trục-đùm thay thế khác 


Sách chuyên ngành 

Sách cẩm nang tra cứu 

Catalogue của xí nghiệp (Ổ lăn, đệm 
kín, các kết nối trục đùm) 





Tính toán 


e Các tỷ lệ truyền động, momen quay (ngẫu lực), công suất và hiệu 
suất, lắp ghép, ma sát 


Sách cẩm nang tra cứu 





Kế hoạch lắp ráp 





e Lên kế hoạch lắp ráp 

e Nơi lắp ráp và bệ thử dành cho chạy thử 

e Kiểm tra sự nguyên vẹn của cấu kiện 

e Chuẩn bị sẵn phương tiện hỗ trợ lắp ráp và nhớt hộp số 


Bản vẽ tổng thể, danh sách chỉ tiết 
Máy ép trục vít, ống lót để ráp vòng 
đệm kín trục 





Lắp cụm và lắp hoàn chỉnh 





e Lắp cụm và lắp hoàn chỉnh 
Giải thích lý do trình tự lắp ráp 

e Chỉnh khe hở mặt sau 

e Trình tự lắp ráp thay thế khác 


Kiểm tra vận hành (Kiểm tra chức năng) 


Lá cỡ (dưỡng đo khe hở) 
Máy mài phẳng 





e Kiểm tra xem chạy có nhẹ, êm không 

Chạy thử có tải 

Kiểm tra vết ăn khớp của mặt tiếp xúc răng côn 
Giải thích lý do thay nhớt sau khi chạy thử 


© 
© 
© 
e Lặp biên bản kiểm tra 


Đầu dò nhiệt độ 





Tháo ra (Vòng đệm kín trục quay phải được thay thế) 





e Điều tra nguyên nhân có thể gây ra ăn mòn 
e Thảo luận các đề xuất cải tiến 
e Thực hiện tháo ra theo kế hoạch 








Lỗi lắp ráp, bề mặt cấu kiện không 
tương ứng với yêu cầu; bản vẽ tổng 
thể 





591 





Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Lĩnh vực học tập 8: Lập trình và sản xuất trên máy công cụ điều 
khiển bằng kỹ thuật số 


Công việc được giao (Lệnh công tác): Sản xuất trục truyền động bánh răng (Hình 1) trên máy tiện CNC 
và nắp bợ trục (Hình 2) trên máy phay CNC 


v55 (g v55) 


Rz6,3 






DIN 509- E0,6x0,2 


DIN 76-A 
DIN 509-E_0,6x0,2 





















































Hình 1: Trục truyền động bánh răng bằng thép C45 


Kích thước cắt gọt 


vv"5 (vA9) 
AE (ZZ 


h 





& 


























Hình 2: Nắp bợ trục bằng vật liệu EN AC-AISi9 


Hiểu biết nhiệm vụ và soạn thảo tình trạng học tập một cách rõ dàng dễ hiểu 





Bước học tập 1: 
Tìm hiểu cụm lắp 
ráp và chức năng 


Mục đích,nội dung 


Thực hiện, Hướng dẫn 





Cấu tạo và chức năng của máy CNC, 
Hệ thống tọa độ và các trục, 


- Nghiên cứu và giải thích về cấu tạo và chức 





của máy CNC năng của máy tiện và máy phay CNC ở phòng 
Các điểm chuẩn thí nghiệm 

- Khởi động chạy đến điểm tham khảo 

- Xác định điểm 0 ở chỉ tiết và khởi động chạy 
Bước học tập 2: | Mục đích, nội dung Thực hiện, Hướng dẫn 
Lập kế hoạch sản [—— —————— =  “...ẽ. —— 
xuất trục trên Kế hoạch làm việc, kế hoạch dụng cụ, Bước đầu hạn chế ở một bên của trục: xác định 
máy tiện CNC bảng chuẩn bị thông số cắt, dữ liệu công | trình tự làm việc, chọn dụng cụ, xác định v., f và 


nghệ cho tiện, tính toán dữ liệu hình học 
còn thiếu, phác họa sơ đồ kẹp 


a,„ lập một phác họa sơ đồ kẹp. 








Bước học tập 3: 
Lập kế hoạch gia 
công khoan và 
gia công phay 
cho nắp đậy bợ 
trục trên máy 
phay CNC 








Mục đích,nội dung 


Kích thước tọa độ, kế hoạch dụng cụ, 
bảng thông số cắt, dữ liệu công nghệ 
cho phay và khoan 


592 


Thực hiện, Hướng dẫn 


Lập bảng tọa độ, xác định dữ liệu công nghệ, 
tính số vòng quay và tốc độ bước tiến, lập bảng 
thông số cắt và phác họa sơ đồ kẹp. 








Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Lĩnh vực học tập 8: Lập trình và sản xuất trên máy công cụ điều 
khiển bằng kỹ thuật số 





Bước học tập 4: 
Lập chương trình 
CNC cho tiện và 
phay, mô phỏng 
trên máy tính cá 


Mục đích,nội dung 


Thực hiện, Hướng dẫn 





Cấu trúc chương trình, tạo ra các chương 
trình CNC (cũng với sự trợ giúp của các 
phương pháp lập trình đổ họa, thí dụ 
như cho đường biên chỉ tiết), kiểm tra 


Khái niệm cơ bản về lập trình, lập trình theo 
DIN, ứng dụng chu trình (chu trình phay ren 
và chu trình phay bọng), lập trình tiện và phay 
CNC, ứng dụng phần mềm có sẵn, mô phỏng 








hân (PC , Š 
nhận GÀ) qua mô phỏng và khắc phục các lỗi chương trình, lưu trữ và in 
ra chương trình. 
Bước học tập 5: | Mục đích,nội dung Thực hiện, Hướng dẫn 


Sản xuất chỉ tiết 
trên máy tiện và 


Cài đặt máy tiện và máy phay CNC, sản 
xuất trục truyền động bánh răng và nắp 


Đo dụng cụ, nạp dữ liệu dụng cụ vào trong bộ 
nhớ dụng cụ, chuẩn bị cho máy tiện và máy 








áy phay CNC . : 
D VIE ng đậy bợ trục dưới sự lưu ý về an toàn lao | phay CNC, nạp chương trình CNC (bằng tay hay 
động trực tuyến), chạy thử và sản xuất chỉ tiết. 
Bước học tập 6: | Mục đích,nội dung Thực hiện, Hướng dẫn 


Kiểm tra chỉ tiết 
và tối ưu hóa quy 
trình cắt gọt 








Chọn phương tiện kiểm tra, lên kế hoạch 
kiểm tra trên cơ sở sản xuất hằng loạt, 
hiệu chỉnh dụng cụ, tối ưu hóa sản xuất 
theo hướng kích thước, độ bóng bề mặt 
và năng suất (Bảng 1) 





Xác định đặc điểm kiểm tra và phương tiện 
kiểm tra, kiểm tra các chỉ tiết đã gia công và 
thực hiện chỉnh sửa cần thiết để cải thiện chất 
lượng và năng suất. 











Bảng 1: Các biện pháp để tối ưu hóa sản xuất 





Mục đích mong muốn đạt được 


Các biện pháp khả thi 





Chỉnh sửa kích thước gia công 
(loại trừ sai lệch kích thước hay 
chỉnh sửa vào tâm dung sai) 


lưỡi cắt hoặc quỹ đạo. 


Thay đổi kích thước chỉnh sửa trong bộ nhớ chỉ tiết, thay đổi giá trị tọa 
độ đã lập trình trong chương trình CNC, kiểm tra việc chỉnh sửa bán kính 





Cải thiện độ bóng bề mặt 


Tăng tốc độ cắt, giảm bước dẫn tiến, sử dụng dung dịch bôi trơn làm 
nguội, thay thế dụng cụ khi mòn, sử dụng mảnh hợp kim trở mặt với 
dạng hình học khác hay phủ lớp, chọn vật liệu cắt khác, tạo điều kiện cắt 
ổn định hơn (ứng suất chỉ tiết và ứng suất dụng cụ) 





Nâng cao năng suất 





không cần thiết 


Bước dẫn tiến lớn hơn lúc tiện phá, tăng tốc độ bước dẫn tiến lúc phay, 
tăng tốc cắt và sử dụng dung dịch bôi trơn làm nguội, giảm thay thế 
dụng cụ cần thiết thông qua sử dụng dụng cụ khác, lập trình đường 
tiến dao ngang nhanh ngắn hơn, tránh khoảng cách điều chỉnh dài hơn 








593 


Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Lĩnh vực học tập 10: Sản xuất và đưa vào vận hành một phần 
hệ thống kỹ thuật 





Đề án hướng dẫn được chọn: Truyền động dẫn tiến một máy phay CNC 





EE=rin 








ke 1...2000 = 


=5m/min 




























































































=36 
l‹] 
=—° 
TY > 1¬ 
k =..os 
VÀ š 
19 18 17 10 l6 15 20 SY 
bà 
7 
4 
N[ 2011001) 
ñM⁄4 1m 
2 
=5 
1 3 6 
Danh sách chỉ tiết (trích) 
Vị trí | Tên chỉ tiết Vị trí | Tên chỉ tiết Vị trí | Tên chỉ tiết 
1_ | Động cơ3 pha 8_ | Puli trục chính 15_ | Đai ốc ren hình cầu 
2_ |Đùm 9 | Đai ốc chặn trên 16 | Gối ổ trục 
3 | Lò xo đĩa 10 | Trục ren hình cầu 17 | Vòng bi rãnh sâu 
4_ | Bánh ma sát 11 | Bạc lót khoảng cách 18 |Ổ trục di động 
5 | Đai ốc (tán) chặn dưới 12_ | Vòng đệm trục quay 19_ | Bàn máy 
6 | Puli động cơ 13 | Nắp đậy bợ trục 20_ | Bích ổ trục (bợ trục) 
7 | Dây đai răng 14 | Vòng bi đỡ chặn 




















594 





Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Lĩnh vực học tập 10: Sản xuất và đưa vào vận hành một phần 


hệ thống kỹ thuật 


Đề án hướng dẫn được chọn: Truyền động dẫn tiến một máy phay CNC 





Mục tiêu và nội dung 


Chỉ dẫn, phương tiện trợ giúp 





Hiểu biết và diễn đạt nhiệm vụ 





e Hiểu rõ chức năng lúc chuyển động dẫn tiến và tiến dao ngang 
nhanh của bàn máy và khi bắt đầu chạy khởi động 

e Nhiệm vụ của phần hệ thống (cụm truyền động dẫn tiến) trong 
toàn bộ hệ thống (máy phay CNC) 

e Hệ thống truyền động thay thế khác với phân tích sơ bộ ưu 
và khuyết điểm (làm việc nhóm) 

e Quyết định cho một trong các khả năng. 


Bản vẽ tổng thể 

Hướng dẫn vận hành, thẻ máy 
Quan sát (viếng) một máy phay 
CNC, đặc biệt là truyền động của nó 
Sách chuyên ngành 

Tài liệu quảng cáo của nhà sản xuất 
Các máy ở xí nghiệp đào tạo và ở 
phòng ban đào tạo 





Lập kế hoạch cho một phần phạm vi hệ thống 





Mục đích học, sắp xếp theo ưu tiên và xác định giới hạn thời 
gian 

Lập nhóm làm việc 

Phân chia vai trò và nhiệm vụ 

Xác định những chỉ tiết mua cũng như chỉ tiết tiêu chuẩn và 
chỉ tiết được sản xuất 

Tìm hiểu chỉ tiết máy, phân loại, chức năng, ký hiệu 

Thực hiện tính toán: tỷ lệ truyền động, các phạm vi số vòng 
quay và tốc độ. 

Xác định theo tính phù hợp của vật liệu hoặc kiểm tra sự phù 
hợp của vật liệu dự kiến. Có kế hoạch xử lý nhiệt trước nếu cần. 
Kế hoạch lắp ráp: chuẩn bị sẵn sàng các chỉ tiết, kiểm tra khả 
năng lắp cụm, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ cần thiết, dự trù kế 
hoạch chạy thử. 


Chương trình giảng dạy khung bổ 
sung bằng ý tưởng của riêng mình; 
Bắt buộc phải diễn đạt mục đích và 
nội dung. 

Danh sách chỉ tiết bổ sung cho danh 
mục chỉ tiết đầy đủ. Tên gọi cũng ghi 
bằng tiếng Anh. 

Sách chuyên ngành và sách cẩm 
nang tra cứu, 

Danh mục sản phẩm (catalogue) của 
các xí nghiệp, liên hệ với nhà sản xuất, 
các thương gia, cả trong Internet 
Đặc biệt quan trọng: truyền động 
bằng ren hình cầu với ổ bợ trục của 
nó, lắp ghép. 





Sản xuất 





e Tập hợp kết quả của các nhóm từ những lĩnh vực và trình bày 
một cách có hệ thống việc sản xuất bao gồm lắp ráp. 

e Khái quát: Nhiều đề án phù hợp trong ngành nghề chế tạo máy 
không thể thực hiện sản xuất được ở nhà trường 


Trợ giúp: Các nhà sản xuất để lại 
nhà trường các hệ thống phù hợp, 
thí dụ như: động cơ giảm tốc lấy 
từ chương trình sản phẩm. 





Đưa vào vận hành và kiểm tra 





e Kiểm tra 

- Tính linh động của tất cả các chỉ tiết chuyển động 
- Tất cả các kết nối 

- Sức căng của dây đai 

- Mô men kích hoạt của ly kết an toàn 

e Chạy thử, ngắn hạn và dài hạn 

e Biên bản kiểm tra 








Chú ý các độ rơ, hở cần thiết; 
Khoảng rơ tiến đối với lúc truyền lùi 
với ren cầu 

(Vùng chết ở ren cầu, độ rơ) 

Thảo luận khả năng kiểm tra sức 
căng của dây đai 

Thông qua lần nữa các thông số kỹ 
thuật (Danh sách phạm vi cung cấp) 
của nhà cung cấp 





595 





Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Phạm vi học tập 11: Giám sát chất lượng sản phẩm và quy trình 


Đề án hướng dẫn được chọn: Thước ống thủy chuẩn (thước nước, nivô nước, ống thủy) 


Ni vô bọt chỉ mức ngang Ni vô bọt chỉ mức dọc 


Các bề mặt đo cho 
việc đo đổi chiều (đo 
trở đầu) 











Các lỗ để bắt cứng cho gia công phay 


Thân thước nước 














































































































/z 16 lJ/= /z 4 ) 
I502768-m = 


596 


Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 





Phạm vi học tập 11: Giám sát chất lượng sản phẩm và quy trình 


Chọn đề tài hướng dẫn: Thước ống thủy chuẩn (thước nước, thước thủy) 


Nhận xét trước: Thân của thước thủy làm bằng hợp kim nhôm và được phay toàn bộ. Sau đó được khoan 
và doa các lỗ gắn các ni vô bọt chỉ mức dọc và ngang. Ở đây chất lượng sản phẩm phải cao để người ta 
có thể đo được một cách chắc chắn độ nghiêng nhỏ của thước thủy (nivô nước). 








Các yêu cầu về chất lượng 


Chĩ dẫn, những câu hỏi 





Hai mặt phẳng đo song song của thước thủy phải 
được điều chỉnh sao cho phù hợp với vị trí của nivô 
bọt để chỉ có sai lệch kích thước nhỏ xuất hiện. Ở vị 
trí nằm ngang của thước thủy, độ sai lệch cho phép 
không nên vượt quá 0,5mm/m từ vị trí 0. 

Vì ống ni vô bọt nhỏ và chiều dài tương đối ngắn 
của thước thủy, ta phải tính với một giá trị phần 
chia thang đo > 1,0 mm/m 


Khi không có sai số từ vị trí số 0, bọt khí ở trong nỉ 
vô nên đứng giữa lằn số 0. 

Tại sao phải doa chính xác lỗ có ren trong vỏ hộp 
để gắn các ni vô? 

Tại sao các ni vô phải được đẩy cẩn thận vào vỏ hộp 
Tại sao phần lớn các thang đo ở ni vô được chọn với 
một khoảng chia là 2 mm? 








Kiểm tra chất lượng 


Chọn phương tiện kiểm tra, sai số đo 





Kiểm tra toàn bộ các đặc điểm quan trọng cho chức 
năng của thước thủy,: 

e Độ phẳng của bề mặt chuẩn A. 

e Độ song song của hai bề mặt đo 

e Sự chỉnh thẳng của ni vô dọc song song với bề 
mặt chuẩn A 

Sự chỉnh thẳng của ni vô ngang thẳng góc với 
bề mặt chuẩn A 

Độ nhấp nhô Rz = 4um 


Thiết bị đo nào có khả năng để kiểm tra việc giữ 
dung sai cho độ phẳng, độ song song và độ thẳng 
góc? 

Khi đo trở đầu (đo đổi chiều) có thể có sai số bọt 
khí ở ni vô từ vị trí số 0. Nguyên nhân nào có thể 
gây ra việc này? 

Tại sao bề mặt đo được phay với một độ nhấp nhô 
Rz = 4m chứ không phải với độ nhấp nhô thông 
thường là Rz = 16 im 








Điều chỉnh chất lượng 


Ảnh hưởng vào sự phân tán của giá trị đặc trưng 





Phòng tránh các sai sót 

Các biện pháp giám sát quy trình phay thí dụ như 
tránh sai sót qua việc nhận biết xu hướng thay 
đổi của kích thước 

Điều chỉnh chất lượng thông qua thiết bị đo và 
điều chỉnh ở máy phay 

Sự kiểm tra chất lượng trong khi hoặc ngay sau 
khi sản xuất 

Các biện pháp với sản phẩm qua chọn lựa ra chỉ 
tiết lỗi hoặc làm lại 


Con người: Trình độ chuyên môn, ý thức trách 
nhiệm, động cơ thúc đẩy. 

Máy móc: Độ bền vững, chất lượng gia công, hệ 
thống dụng cụ và hệ thống kẹp. 

Vật liệu: Khả năng cắt gọt của vỏ nhôm, độ bền, 
độ cứng 

Cách thức: Phương pháp phay, các bước gia công, 
điều kiện cắt gọt 

Ảnh hưởng bên ngoài: Nhiệt độ, chấn động của 
mặt đất 








Trình bày 


Thông báo về trình bày 





Chủ đề và mục đích của đề án học tập 

Quy trình làm việc lúc phay và kiểm tra 

Đánh giá chất lượng sản phẩm đối với mục tiêu 
dự án 

Ý nghĩa của đề án cho khả năng có thẩm quyền 
về phương pháp đã chọn 








- Kiểm tra độ chính xác của các kết quả 

- Giới thiệu thước thủy và chức năng của nó 
- Sự chính xác về chuyên môn và sự dễ hiểu 
- Giới hạn vào những điều thiết yếu 

- Cách xuất hiện và ngôn ngữ dễ chịu 

- Tiếp xúc bằng mắt với người nghe 





597 





Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 











Lĩnh vực học tập 5: Gia công chỉ tiết rời với máy công cụ 





Khái niệm cơ bản về vẽ 

Đọc bản vẽ chỉ tiết và bản vẽ cụm 
cũng như danh sách chỉ tiết, lập bản 
vẽ chỉ tiết với CAD; dung sai hình dạng 
và vị trí, dữ liệu bề mặt và độ cứng 


Đề án hướng dẫn, thí dụ như trụ 
máy khoan 

Các chỉ tiết của trụ máy khoan được 
sản xuất và kiểm tra qua gia công tiện, 
phay và khoan cũng như được xử lý 
nhiệt tùy theo nhu cầu 








Quản lý chất lượng 
Ấn định các tính năng kiểm tra, kế hoạch 
kiểm tra, phương tiện kiểm tra. Hướng 
chiều dài, dung sai hình dạng và dung 
sai vị trí; sự phụ thuộc của chất lượng 
vào quy trình sản xuất 














Khái niệm cơ bản về toán 

Số vòng quay, tốc độ cắt và tốc độ dẫn 
tiến, thời gian sử dụng chính, lực, định 
luật đòn bẩy, định luật Hooke, giãn nở 
nhiệt, tính chi phí 


Sản xuất 

Lập kế hoạch làm việc với dữ liệu cắt, 
dụng cụ và phương tiện kẹp, phương 
pháp gia công có phoi; phương pháp 
nung và tôi, xếp đặt và chỉnh máy 
công cụ 














Vật liệu 

Chọn vật liệu thích hợp,vật liệu cắt, 
dung dịch bôi trơn và làm nguội và 
việc xử lý của nó, tiêu chuẩn vật liệu và 
bán thành phẩm của nó. 











Lĩnh vực học tập 6: Kế hoạch và việc đưa vào vận hành của 
hệ thống điều khiển kỹ thuật 





Khái niệm cơ bản 

Khái niệm cơ bản về điều khiển và 
điều chỉnh, các sơ đồ mạch, sơ đồ 
dòng điện chạy, biểu đồ Hành trình- 
Bước, giao diện, bảng sắp đặt (bảng 
phân bổ thiết bị với đầu vào và đầu ra 
cho PLC) 


Đề án hướng dẫn, thí dụ như hệ 
thống băng chuyền cho bình 
chứa 

Những bình chứa đến từ băng tải con 
lăn được tách riêng bằng xi lanh, nâng 








cao và đẩy sang băng tải con lăn thứ 2. 


Lắp ráp 

Xác định: sắp xếp linh kiện điều khiển 
theo cách tập trung hay phân tán; loại 
đường ống, dẫn hướng đường ống, 
cấu kiện kết nối 




















Các loại điều khiển, đại cương 

Khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện 
thủy lực,các điều khiển bằng điện, PLC 
(Điều khiển lôgic lập trình), trình tự 
điều khiển và điều khiển kết nối. 





Hoàn thiện sự điều khiển 

Xác định loại điều khiển, phát triển 
của sơ đồ chuyển mạch, chọn linh kiện 
theo chức năng của nó, lực và tốc độ 
yêu cầu 














Vận hành 

Kiểm tra độ linh động và chức năng 
của mỗi linh kiện. Điện thế, áp suất, 
tốc độ độ suy giảm, điều chỉnh bộ 
định giờ, kiểm tra toàn bộ quy trình 














Lĩnh vực học tập 9: Sửa chữa các hệ thống kỹ thuật 





Tài liệu 

Bản vẽ tổng thể, sơ đồ chuyển mạch, 
chỉ dẫn tháo máy ra của nhà sản xuất 
và bản vẽ phối cảnh chỉ tiết rời, danh 
sách chỉ tiết thay thế với số cấu kiện, 
giới thiệu dung dịch cắt gọt 


Đề án hướng dẫn, thí dụ như kẹp 
dụng cụ của một trung tâm gia 
công 

—| Bằng cách thay thế một cấu kiện bị ăn 
mòn mà độ chính xác lặp lại khi thay 
đổi dụng cụ và sự chính xác của độ 
đảo được khôi phục lại. 





Nội dung 

Cấu tạo và vận hành các bộ phận chức 
năng của máy công cụ, các loại mài 
mòn, xử lý các chất phụ trợ đã sử dụng 




















Làm việc 

Tháo và lắp, phân tích lỗi và phân tích 
thiệt hại, gia công lại cấu kiện hư hỏng 
vả sản xuất các cấu kiện không sử 
dụng được, báo cáo thiệt hại 





Cung ứng các nguyên vật liệu 

Phụ tùng, chỉ tiết hao mòn, chỉ tiết 
thay thế, chỉ tiết nhỏ, chỉ tiết tiêu 
chuẩn hóa chất bôi trơn, chất làm sạch 
và chất chống sét gỉ 














Đưa vào vận hành 

Chạy thử, kiểm tra chức năng, độ 
chính xác mặt đầu, sự chính xác độ 
đảo và độ chính xác lặp lại, kiểm tra 
chất lượng, biên bản nghiệm thu, tính 
toán chỉ phí 








598 








Lĩnh vực học tập bậc chuyên ngành cho công nhân cơ khí công nghiệp và cơ khí chính xác 








Lĩnh vực học tập 12: Bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật 





Tài liệu 
Kế hoạch bôi trơn và chăm sóc, kế 
hoạch bảo dưỡng, hệ thống giúp tìm 
khuyết tật, hệ thống chẩn đoán với sự 
hỗ trợ của máy tính, các catalogue về 
chất bôi trơn 


Đề án hướng dẫn: Trung tâm gia 
công cho công việc phay 

Bảo dưỡng hệ thống sản xuất cho gia 
công chỉ tiết được điều khiển theo 





chất lượng đồng thời bảo đảm chất 
lượng sản xuất và duy trì giá trị của hệ 
thống sản xuất. 














Làm việc 

Bảo trì và bảo dưỡng, phân tích lỗi và 
phân tích hư hỏng, kiểm tra vật liệu và 
cấu kiện, xử lý nhiệt, đánh giá thiệt hại 
bằng phương pháp thống kê. 








Kiến thức máy 

Các đơn vị chức năng của máy công 
cụ, kỹ thuật lắp ráp, máy công cụ, các 
phương tiện xử lý thao tác, robot, các 
trang thiết bị sản xuất, tự động hóa 











Nội dung 

Khái niệm về bảo dưỡng: 

Bảo dưỡng vì trục trặc, vì phòng ngừa 
hay lệ thuộc vào tình trạng máy, thời 
gian chết, chỉ phí bảo dưỡng, chỉ phí 
ước tính, tính chỉ phí, bảo trì, thanh 
tra, sửa chữa lớn, phương pháp kiểm 
tra vật liệu, phương pháp xử lý nhiệt, 
đánh giá sự cố bằng thống kê, phân 
tích chỗ yếu (phân tích Pareto), quản 
lý chất lượng, sử dụng các tài liệu 
bằng tiếng Anh. 











Lĩnh vực học tập 13: Đảm bảo khả năng vận hành của những 


hệ thống tự động 





Phân tích 

Cấu tạo, chức năng, giao diện giữa 
các mođun kết cấu và quy định về 
bảo dưỡng được phân tích với sự trợ 
giúp của tài liệu kỹ thuật (cũng bằng 
tiếng Anh) 


Đề án hướng dẫn,thí dụ: máy tiện 
với tay máy để nạp và tháo liệu 
Qua tay máy được lập trình cố định, 





phôi tiện được đưa vào mâm cặp và 
chỉ tiết tiện hoàn tất được lấy ra 





Tối ưu hóa quy trình 

Cho chu trình làm việc được ấn định 
trước bằng giới hạn lỗi. Giảm thiểu 
thời gian phụ, khả năng tích hợp của 
bảo đảm chất lượng; cải thiện các thiết 
bị an toàn 




















Đào sâu kỹ thuật điều khiển 

Điện khí nén và điện thủy lực, PLC 
(Điều khiển lôgic lập trình), ngôn ngữ 
lập trình, điều khiển trình tự và điều 
khiển kết nối, mô đun chuỗi trình tự và 
xuất lệnh. 





Hệ thống xử lý thao tác 

Các loại kết cấu, lập trình, xác định 
ranh giới để phân biệt với rô bốt, an 
toàn quy trình, các biện pháp cần thiết 
để bảo hộ lao động 











Khía cạnh kinh tế 

Các đề nghị thay đổi ở máy, các tay 
máy ở trình tự gia công được cân 
nhắc dưới khía cạnh kinh tế 











599 











Danh sách hãng xưởng 





Những người biên soạn và nhà xuất bản cám ơn những công ty và các cơ quan đã giúp đỡ trong công 
việc thực hiện qua tư vấn, hình ảnh và tài liệu in. 





GA Hamburg Böhler A - Kapfenberg 

AGIE CHARMILLES CH - Lonsone/Fellbach Böllhoff Bielefeld 

Alma driving elements Wertheim Bosch Stuttgart 

Aluminium-Zentrale Dũsseldorf Braun Kronberg 

Alusingen Singen Brown & Sharpe/TESA Ludwigsburg 

Alzmetall Altenmarkt Brùel & Kjaer Vibro GmbH Darmstadt 

AMF Andreas Maier Fellbach Bundesanstalt fũr Materialforschung Berlin 

ANDRITZ HYDRO Ravensburg Burgmann Wolfratshausen 

Arnold und Stolzenberg Einbeck Busak & Shamban Stuttgart 

Arntz-Optibelt Höxter Buser CH - Wiler 

Atlas Copco Essen 

Aventis F - Straíšburg CE Johansson Weiterstadt 
CeramTec Plochingen 

Balluf Neuhausen CEROBEAR Herzogenrath 

BASF Ludwigshafen Chemische Werke Hủls Marl 

Battenberg Meinerzhagen c-mill technologie CH - Nidau 

Bauer Esslingen ContiTech Hannover 

Bauer&Schaurte Karcher Neuss 

Bayer Leverkusen Daimler-Chrysler Stuttgart 

Bayside Ludwigshafen Deutsche Castrol Hamburg 

Belin F - Lavancia Deutsche Star Schweinfurt 

Blankenhorn Esslingen DMG Bielefeld/Stuttgart 

BMW Mũnchen Dow corning Wiesbaden 

Bodmer CHl - Kủsnacht Dùrr Anlagenbau Stuttgart 











EAAT Chemnitz Franke Aalen 
EJOT Bad Laasphe Freudenberg Weinheim 
Euchner & Co Leinfelden-Stuttgart Fuchs Metallwerke Meinerzhagen 


Fuchs Mineralölwerke Mannheim 
FAG Kugelfischer Schweinfurt 


FANUC Robotics Neustadt Gehring Ostfildern 

Federal-Mogul-Deva Stadtallendorf Gesamtverband der Aluminiumindustrie Dũsseldorf 
Feldmuhle Plochingen Getriebebau Nord Bargteheide 

FerMeTec Diezenbach Giefšerei-Verlag Dũsseldorf 

FESTO Eflingen Gildemeister Bielefeld 

Fette Schwarzenbek GKN Sintermetals Radevormwald 

Flender Himmelwerke Tũbingen Gom Braunschweig 

Forckhardt Dũsseldorf Gũhring Albstadt 











FORD-Werke Köln 





600 


Danh sách hãng xưởng 





Hahn & Kolb Stuttgart 

HAINBUCH Marbach 

Halder Laupheim 

Harmonic Drive Limburg/Lahn 
Hauni-Werke Körber Hamburg 
Heller Nũrtingen 

Hermle Gosheim 

Hilger & Kern Mannheim 
Hilma-Röhmheld Hilchenbach 
Hirschmamn Fluorn-Winzeln 
Hoffmann Mũnchen 

Hommel CNC-Technik Köln 
Hommelwerke Villingen-Schwenningen 
Honsel Fröndenberg 

Hủller Hille Ludwigsburg 

Hunger DFE Wủrzburg 
Hyprostatik-Schönfeld Göppingen 


INA Lineartechnik Herzogenaurach 
INDEX Werke Efilingen 





Informationsstelle Schmiedesticke Hagen 

INKOMA Schandelah 

Institut fũr Metallkunde Universität Clausthal Clausthal 
|SCAR Hartmetall Ettlingen 


Jakob Kleinwallstadt 


KADIA Nủrtingen 

KASTO Achern 

Kemper Vreden 
KennametallHertel Friedrichsdorf 
Kerb-Konus Amberg 

Kesel Kempten 

Keyence Neu lsenburg 

Kipp Sulz a.N. 

Koenig Verbindungstechnik lllerrieden 
Komet Besigheim 

Krautkrämer Hũrth 

Kủhl Schlierbach 

KUKA Augsburg 








Lasco Umformtechnik Coburg 
LEIPOLD Wolfach 

Lenze Hameln 

Lenze Verbindungstechnik Waiblingen 
Leuze Elektronik Owen/Teck 

Liebherr Kempten 

Linde Höllriegelskreuth 

LOCTITE Deutschland Mũnchen 
Lorenz Ettlingen 

Lufthansa Köln 


Mahr Esslingen/Göttingen 

MAPAL Aalen 

MAPROS Fellbach 

Mayr Mauerstetten 

Maxdata Marl 

MBB Drehflủgler und Verkehr Donauwörth 
Microna Saarwellingen 

Microtec Renningen 

Mikron CH - Lugano/Fellbach 





Mitutoyo Neuss 
Mũller-Weingarten Weingarten 


Nadella Stuttgart 
Nagel Nủrtingen 
Nordmann Hủrth 
Norsk Hydro Magnesium Bottrop 


Oel-Held Stuttgart 
OKS Mũnchen 
Ott-Jakob Lengenwang 


Parker Hannifin-Ermeto Bielefeld 

Pepperl & Fuchs Mannheim 

perma-tec Euerdorf 

PIV Antrieb Werner Reimers Bad Homburg 
Plansee Tizit A - Reutte 

Porsche AG Weissach 

Prototyp Zell a. H. 

PSM-Druckluftechnik Martinsried 





601 








Danh sách hãng xưởng 





Q-DAS Gesellschaft fũr Datenverarbeitung Weinheim 


Renishaw Pliezhausen 

Revolve Magnetic Bearing Calgary (Can) 
Ringfeder Krefeld 

Ringspamn A. Maurer Bad Homburg 
Röhm Sontheim 

Röhmheld Laubach 

Röhrs Sonthofen 


SANDVIK Coromant Dủsseldorf 

Schaeffler Wälzlager Homburg 

SCHAUDT Stuttgart 

Schenk Darmstadt 

Schuler Göppingen 

Schunk Laufen 

Schunk Ingenieurkeramik Willich-Mũnchheide 
Seco-Tools CH - Biel 

Sempress-Pneumatik Langenfeld 

SHW Aalen-Wasseralfingen 








Sick AG Waldkirch 

Siegling Hannover 

Siemens Karlsruhe 

Siemens Antriebstechnik Erlangen 
SKF Kugellagerfabriken 

Schweinfurt 

SMG Waghäusel 

Spieth Maschinenelemente Efilingen 
SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik 
Sauerlach 

Stähli CH - Pieterlen/Biehl 
Stahl-Informations-Zentrum Dũsseldorf 
STAMA Schlierbach 

Steidle Leverkusen 

Stöber Antriebstechnik Pforzheim 
Studer CH - Thun 

Supfna Remscheid 





Tayler Hobson Wiesbaden 
TESA/Brown & Sharpe CH - Renens 
Texas Instruments Weingarten 
THK Ratingen 

TITEX PLUS Frankfurt aM. 

TOX Weingarten 

Trumpf Ditzingen 

Tyrolit Schleifmittel A - Schwaz 


Ultracoat Eisenach 
Unbrako Schrauben Koblenz 


Verband der keramischen lIndustrie Selb 
Voith Antriebstechnik Heidenheim 


Wacker Chemie Mùũnchen 
Walter Tủbingen 
Walther Flender Dũsseldorf 








Weiler Emskirchen 
Wemotec Eggenstein 

Werth GieSen 

WIDIA Valenite Essen 
Wieland-Werke Ulm 

WIKUS Spangenberg 
Wohlhaupter Frickenhausen 
Wolters Regensburg 


Zeiss Oberkochen 

Zentrale fũr Gussverwendung Dũsseldorf 
ZF Friedrichshafen 

ZOLLER Freiberg/Neckar 

Zollern Herbertingen 

Zwick Ulm 





602 











HT) I6 B)U@ N[[SIEIA/11311E11219))1C1)1G13l/1 ANH 
95 Abkanten Chấn cạnh Bending 
248 Abkihlungskurve, Eisen Đồ thị giảm nhiệt/Đường nguội, đường cong giảm nhiệt (sắt) Cooling curve, iron 





460, 250 


Ablaufsteuerung 


Sự điều khiển trình tự/Sự điều khiển tiến trình 


Sequenece control 


































































































































































































245 Abluftabsaugung Hút khí thải Waste air evacuation 

486 Abluftdrosselung Sự tiết lưu khí thải/Sự điều tiết khí thải Waste air throttling 

234 Abluftreinigung Làm sạch khí thải Waste air decontamination 

40 AbmafBe bei Toleranzen Giới hạn dung sai Tolerance limits 

442 Abnutzung Sự hao mòn Abrasion 

441 Abnutzungsvorrat Khả năng chịu hao mòn/Dự trữ chịu hao mòn, trữ lượng chống hao mòn |Reservoir of abrasion 

376 Abscherstifte Chốt bảo hiểm/Chốt cắt đứt (an toàn), chốt trượt Shearing pins 

281 Abschrecken beim Härten Tôi kim loại trong quá trình tăng độ bền/Nhúng làm nguội lúc tôi (trui)_|Ouenching in hardening 

283 Abschreckmittel Dung dịch làm nguội lúc tôi Quenching agent 

553 AbsolutbemaSung Kích thước tuyệt đối Absolute dimensions 

540 Abspanzyklus Chu trình cắt gọt Cutting cycle 

147 Abstechdrehen Tiện cắt đứt Parting-off 

189 Abtragen, funkenerosives Sự xói mòn (hao mòn) bằng tia lửa điện Removal operations by spark erosion 

236 Abwasserreinigung Làm sạch nước thải Waste water decontamination 

225 Acetylengas Khí axetylene C2H2 (khí đá, khí đất đèn) Acetylene gas 

226 Acetylen-Sauerstoff-Flamme__ |Lửa từ hỗn hợp khí axetylene và Oxy Oxyacetylene flame. 

404 Achsen Láp, cốt/Trục Axles 

311 Acrylglas PMMA Kính bằng chất dẻo acylic PMMA (polymethylmethacrylate) PMMA (polymethylmethacrylate) 

acrylic glass 

41 Allgemeintoleranzen Dung sai tổng/Dung sai thông thường, dung sai mặc định General tolerances 

268 Aluminium Nhôm Aluminium 

255 Aluminium, Legierungselement |Nhôm, thành phần hợp kim Aluminium as alloying element 

268 Aluminiumlegierungen Hợp kim nhôm Aluminium alloys 

552 Ampere Ampere, đơn vi cường độ dòng điện [A] Ampere 

465 Analoges Signal Tín hiệu tương tự, tín hiệu analog/Tín hiệu liên tục Analogue signal 

282 Anlassen beim Hãrten Ram trong lúc tôi (trui)/trong quá trình tăng độ bền Tempering in hardening 

419 Anlasssteuerung bei Motoren__ |Điều khiển khởi động động cơ Starting control of motors 

409 Anlaufkupplung Khớp nối ly tâm, bộ ly hợp khởi động Start-up coupling 

232, 306 | Anodisieren Sự xử lý anot, sự oxy hóa anot Anodizing 

513 Anschlussplan Sơ đồ đấu dây/Sơ đồ nối kết Connecting diagram 

561 ANSI-Code Mã ANSI (Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) ANSI code 

430 Antriebe fủr geradlinige Truyền động thẳng/Dẫn động, truyền động cho chuyển động thẳng |Drive elements for linear 
Bewegungen movements 

421 Antriebe von Dẫn động, truyền động của máy công cụ Drive elements for machine tools 
Werkzeugmaschinen 

359 Antriebseinheiten Đơn vị truyền động, các bộ phận truyền/dẫn động Drive units 

465 Antriebsglieder in einer Bộ phận dẫn động trong điều khiển Actuators in a control unit 
Steuerung 

515 Anweisungsliste AWL Ngôn ngữ lập trình AWL cho điều khiển lôgic lập trình (PLC) Statement list AWL 

565 Anwendersoftware Phần mềm ứng dụng Application software 

419 Anzugsmoment bei Mômen kéo trong động cơ điện Starting torque of electric motors 
Elektromotoren 

331 Arbeit, Definition Công, định nghĩa Work, definition 

575 Arbeit, elektrische Công (trong điện học) Work, electric 

360 Arbeitseinheiten Đơn vị làm việc/gia công Work units 

334 Arbeitsmaschine Máy làm việc, máy công tác Work machines 

201 Arbeitsplan Kế hoạch làm việc, kế hoạch gia công, kế hoạch thi công Production sheet 

Thời khóa biểu làm việc 
179, 182 |Arbeitsplanung beim Schleifen_ |Kế hoạch làm việc trong mài/Biểu quy trình mài Work scheduling in grinding 
568 Arbeitsschutz am Computer Bảo hộ lao động bên máy tính Labour protection at computer 
workplaces 

82 Arbeitssicherheit Sự an toàn lao động Safety at work 

560 Arbeitsspeicher eines Rechners_|Bộ nhớ làm việc/Bộ nhớ truy xuất (truy cập) ngẫu nhiên (RAM) của máy tính |Main memory of a computer (RAM) 

152 Arbeitsspindel einer Trục chính ụ trước, trục quay chính của máy tiện Work spindle of a lathe 
Drehmaschine Trục làm việc 

212 Arbeitstemperatur beim Löten_ |Nhiệt độ hàn vảy Working temperature for soldering | 

561 ASCII-Code Mã ASCII (Tiêu chuẩn chuyển đổi thông tin của Hoa Kỳ) ASCII code 

418 Asynchronmotoren Động cơ không đồng bộ Asynchronous motors 

422 Asynchron-Servomotoren Động cơ servo không đồng bộ Asynchronous servomotors 

79 Auditieren Kiểm toán/Đánh giá Audit 

139 Aufbauschneide Biên tích tụ/Lẹo dao, lưỡi cắt tái lập, cấu thành lấy phoi lúc cắt gọt Built-up edge 

481 Aufbereitungseinheit Đơn vị chuẩn bị/Bộ phận xử lý Conditioning unit 

127 Aufbohren Khoan khoét, khoan lớn lỗ khoan mồi Boring 

287 Aufkohlen Thấm than, thấm carbon Carburizing 

232 AuftragsschweiSen Hàn vá, hàn đắp. Build-up welding 

465 Ausgangssignale Tín hiệu đầu ra Output signals 

269 Aushärten von Al-Legierungen_ |Tôi (trui) (ly khai) hợp kim nhôm/Tôi (trui) hợp kim nhôm Age-hardening ofaluminium alloys 

519 Ausschaltverzögerung (SPS) Độ trễ cắt (điều khiển lôgic lập trình)/Độ trễ ngắt OFF delay (PLC) 

279 Austenit Austenit, thép trạng thái gamma (thép có dạng tinh thể lập phương _ [Austenite 








diện tâm), 








603 
















































































































































































108 Autogenes Brennschneiden Cắt bằng ngọn lửa, cắt gió đá Flame cutting 
225 AutogenschweiSen Hàn gió đá, hàn bằng oxyacetylen/Hàn bằng ngọn lửa Oxyacetylene welding 
265 Automatenstähle Thép da láng, thép chuẩn hóa/Thép dùng trong máy công cụ tự động _ |Free-cutting steels 
454 Automatisierung der Fertigung_|Tự động hóa sản xuất/chế tạo Automation of manufacture 
458 Automatisierungstechnik Kỹ thuật tự động hóa Automation technology. 
551 AV-Programmierung (NC) Lập trình cho việc chuẩn bị sản xuất (NC) (AV=Arbeitsvorbereitung: Programming in production 
chuẩn bị sản xuất)/Lập trình cho kế hoạch sản xuất (NC) planning (NC) 
497 Axialkolbenpumpe Máy bơm pittông dọc trục/Máy bơm ống thục Axial piston pump 
547 Bahnkorrektur Hiệu chỉnh đường đi Path correction (NC) 
529 Bahnsteuerung Điều khiển đường đi/Điều khiển quỹ đạo Path control 
121 Bandsäqemaschinen Máy cưa vòng, máy cưa dâ Band saws 
480 Bar (Druckeinheit) Bar (đơn vị áp suất) Bar (unit of pressure) 
357 Baueinheiten von Maschinen __ |Các bộ phận cấu thành của máy Machine components 
198 Baukastenvorrichtung (Hệ thống) gá lắp theo mô đun/Gá lắp theo khối kết cấu Modular construction system for 
jigs and fixtures 
300 Baumann-Abdruck Phương pháp hiện vết (lưu huỳnh hay phốt pho) theo Baumann Sulphur print 
265 Baustähle Thép xây dựng, thép kết cấu/Thép chế tạo Structural steels 
299 Bauteil-Betriebslasten-Prifung_ |Kiểm tra tải trọng vận hành (làm việc) của cấu kiện Component working load test 
Kiểm tra thành phần máy với tải vận hành 
242, 456 |Beanspruchungsarten Các loại ứng lực, ứng suất/Các loại tải trọng Load types 
349 Bearbeitungszentren Trung tâm gia công Machining centres 
537 Bearbeitungszyklen Chu trình gia công Machining cycles 
208 Befestigungselemente Cơ phận gắn chặt, cơ phận kẹp chặt Fasteners 
366 Befestigungsgewinde Ren siết chặt Fastening screw threads 
376 Befestigungsstifte Chốt gắn chặt, chốt khóa chặt Fastening pins 
255 Begleitelemente des Stahls Những chất đi kèm trong thép/Nguyên tố kèm, nguyên tố tạp trong thép |Accompanying elements of steel 
456 Belastungsarten Các loại tải trọng Kinds of load 
253 Beruhigt vergossener Stahl Thép đúc (đã) ổn định Killed steel casting 
577 Berũhrungsspannung Điện áp tiếp xúc Contact voltage 
116 Beschichten, Hartmetalle Tráng (phủ) cho hợp kim cứng/Tráng với hợp kim cứng Coating of hard metals 
230 Beschichten, Verfahrensibersicht |Tráng (phủ), khái quát các phương pháp/Phủ lớp Coating, general survey of methods. 
484 Betätigungsarten von Các kiểu kích hoạt của van dẫn hướng Actuation types of directional 
Wegeventilen control valves 
564 Betriebssystem Hệ điều hành Operating system (O5) 
152 Bettschlitten Bệ xa dao, bàn xa dao/Bàn trượt, bàn dao, xe dao Saddle 
366 Bewegungsgewinde Ren chuyển động thẳng/Ren biến chuyển động tròn thành chuyển Motion-transmitting screw threads 
động thẳng 
512 Bezugspunkte (NC) Điểm chuẩn (NC), điểm quy chiếu Reference points (NC) 
94 Biegeradius Bán kính uốn Bending radius 
93 Biegeumformen Biến dạng bằng uốn Bend forming 
95 Biegeverfahren Các phương pháp biến dạng bằng uốn/bẻ Bend-forming methods 
290 Biegeversuch Thí nghiệm uốn Bending test 
562 Bildschirm Màn hình Screen 
326 Bimetalle Lưỡng kim/Kim loại kép. Bimetals 
466 Binäre Signale Tín hiệu nhị phân Binary signals 
561 Bit Bít (đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu) Bit 
499 Blasenspeicher Bình chứa thủy lực kiểu bong bóng Bladder accumulator 
221 Blaswirkung beim Ảnh hưởng của thổi gió trong hàn điện Blowing effect in electric welding 
Elektroschweien 
266 Bleche Thép lá, thép tấm/Vật liệu cán mỏng Sheet metals 
369 Blechschrauben Vít tạo ren cho thép lá/Vít siết tôn Tapping screws 
379 Blindniete Ri vê rút/Đi¡nh tán chìm Blind rivet 
254 Blockguss Đúc khối, đúc thỏi Ingotting 
461 Blockschaltplan Biểu đồ khối Block diagram 
406 Bogenzahnkupplung Bộ ly hợp răng đường cung (vòm cung), khớp bánh răng cong Curved teeth coupling 
122 Bohren Khoan Drilling 
126 Bohrprobleme Các vấn đề của khoan Drilling problems 
369 Bohrschrauben Ốc khoan Drilling screws 
198 Bohrungssystem bei Hệ thống lỗ khoan trong hệ máy môđun Bore-type modular construction 
Baukastenvorrichtungen system for jigs and fixtures 
127 Bohrwerkzeuge Các dụng cụ khoan Drills 
548 Bohrzyklus (NC) Chu trình khoan (NC) Drilling cycle (NC) 
404 Bolzen Bulông (bù long)/Trục xoay, chốt, trục vít, trụ đỡ, trục nối Bolt 
565 Branchensoftware Phần mềm chuyên ngành Vertical market software 
411 Breitkeilriemen Dây đai V rộng bản, đai hình thang bản rộng, curoa hình chữ V rộng, đai |Wide V-belt 
thang hình V rộng, dây đai hình thang rộng bản 
429 Breitkeilriemengetriebe Truyền động đai thang hình V rộng bản Wide V-belt drive 
Dây đai hình thang rộng bản dẫn động 
385 Brennpunkt von Schmierstoffen |Điểm/nhiệt độ cháy của chất bôi trơn Burning point of lubricants 
111 Brennschneidemaschinen Máy cắt bằng ngọn lửa với hơi hàn (axetylene) Flame cutting machines 
108 Brennschneiden, autogenes __ |Cắt bằng lửa với khí axetylene/hơi hàn, cắt bằng đèn xì oxy, cắt gió đá _ |Flame cutting with oxyacetylene 
295 Brinellhärte Chỉ số độ cứng Brinell Brinell hardness 
243, 292 |Bruchdehnung Độ giãn ở điểm gãy, độ (giới hạn) bền uốn, độ bền đứt, giới hạn bền kéo |Elongation after fracture 
305 Brũnieren Nhuôm đen/Tráng (phủ) một lớp ôxit bảo vệ màu nâu đậm lên cơ phận |Blackening 
128 BTA-Tiefbohrverfahren Phương pháp khoan sâu BTA (Boring and Trepanning Association) BTA deep drilling 











604 

















































































































































































































228 BuckelschweifSen Hàn nổi Projection welding 
121 Bủgelsägemaschinen Máy cưa cần/Máy cưa hình cung Hack sawing machines 
560 Bussystem Hệ thống bus, hệ thống đường truyền Bus system 
561 Byte Đơn vị đo dữ liệu 1 byte=8 bit Byte 
560 Cache-Speicher Bộ nhớ đệm nhanh/Bộ nhớ truy cập nhanh Cache memory 
566 CAD Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD=Computer Added Design) Computer aided design (CAD) 
34 CCD-Kamera Máy ảnh với CCD (Charge Coupled Device = Dụng cụ ghép điện tích) _ |CCD camera 
563 CD Đĩa compact compact disk (CD) 
115 Cermets Hợp kim cứng cermet (titan carbid) Cermets 
560 Chipsatz Bộ chíp Chip set 
234 Chlorierte Kohlenwasserstoffe_ |CKW (Hydro Carbon (CxHy) có chứa Chlor) Chlorinated hydrocarbons 
255 Chrom, Legierungselement Crôm, thành phần trong hợp kim Chromium as alloying element 
305 Chromatieren Crôm hóa/Bọc crômát Chromating 
153 CNC-Drehmaschinen Máy tiện CNC CNC lathes 
523 CNC-Steuerungen Điều khiển số bằng máy tính Computerized numerical control 
523 CNC-Steuerungen, Bedienfeld _ |Điều khiển số bằng máy tính/Bảng điều khiển (trong điều khiển số máy tính) |CNC units, control panel 
526 CNC-Steuerungen, Dateneingabe |Điều khiển số bằng máy tính, nhập liệu €NC units, data input 
532 CNC-Steuerungen, Điều khiển số bằng máy tính, xây dựng (bố trí) chương trình CNC units, program structure 
Programmaufbau 
255 Cobalt, Legierungselement Cobalt, thành phần hợp kim Cobalt as alloying element 
568 Computer, Arbeitsschutzam _ |Máy tính, bảo hộ lao đông Computer, labour protection at the 
558 Computer, Arbeitsweise Cách vận hành của máy tính Computer, operating principle 
559 Computer, Bauformen Các loại máy tính Computer, types 
558 Computertechnik Kỹ thuật máy tính Computer technology 
577 Computertechnik, Kỹ thuật máy tính, ảnh hưởng kinh tế Computer technology, economic 
Wirtschaftliche Auswirkungen effects 
564 Computerviren Virus máy tính Computer viruses 
310 Copolymerisate Copolyme, chất đồng trùng hợp Copolymers 
559 CPU CPU (bộ xử lý trung tâm) central processing unit (CPU) 
233 CVD-Beschichten Phương pháp kết tủa hơi để tạo màng kim loại chemical vapor deposition (CVD) 
463 D-Anteil eines Reglers Phần vi phân của bộ điều chỉnh Differentialcomponent ofa controller 
565 Datenbank Ngân hàng dữ liệu Database. 
568 Datenschutz Bảo vệ dữ liêu Privacy protection 
562 Datenträger Thiết bi lưu trữ dữ liệu Data carrier 
337 Datenverarbeitungsanlagen Hệ thống xử lý dữ liệu (cách gọi khác của máy tính)/Máy tính Data processing units 
298 Dauerbruch Vết nứt mỏi, sự gãy vỡ do mỏi/Sự gãy mỏi Fatigue fracture 
348 Dauerfestigkeit Độ bền mỏi Fatigue strength 
298 Dauerfestigkeitsprủfung Kiểm định độ bền mỏi/Kiểm tra độ bền mỏi Fatigue limit test 
298 Dauerschwingversuch Thử nghiệm mỏi qua rung Endurance fatique test 
243 Dehnbarkeit Độ giãn, tính đàn hồi/Sức căng (có thể kéo dài, có thể mở rộng được) __ |Ductility 
292,457 |Dehngrenze Giới hạn độ dãn/Giới hạn chảy, giới hạn đàn hồi, ứng suất thử kéo Permanent elongation limit 
369 Dehnschrauben Bu lông (vít) đàn hồi Expansion bolts 
243, 290 |Dehnung Độ giãn, độ căng (khi kéo) Elongation, strain 
253 Desoxidation des Stahls Khử oxy cho thép Deoxidation of steel 
551 Dialogsteuerungen Điều khiển tương tác Interactive operator-process control 
116 Diamant als Schneidstoff Kim cương (vật liệu cắt)/Vật liệu cắt bằng kim cương Diamond as cutting material 
241, 334 |Dichte Tỷ trọng, Mật độ Density 
399 Dichtungen Phớt, Roăng (joint)/Vòng đệm, vòng bít, bạc kín Sealings 
190 Dielektrikum beim Abtragen _ |Điện môi trong ăn mòn Dielectrics in removal operations 
31 Differenzmessung Đo độ sai biệt, đo vi sai Differential measuring 
280 Diffusionsglủhen Ú khuyếch tán, ram khuyếch tán/Nung lâu ở nhiệt độ cao Homogenizing anneal 
466 Digitales Signal Tín hiệu số Digital signal 
421 Direktantriebe Truyền động trực tiếp Direct drives 
288 Direkthärten Tôi trực tiếp. Direct hardening 
563 Disketten Đĩa mềm Floppy disks 
562 Diskettenlaufwerk Ổ đĩa mềm Floppy-disk drive 
523 DNC Điều khiển kỹ thuật số trực tiếp (Direct Numerical Control) Digital numerical control (DNC) 
222 Drahtelektroden Điện cực dây Wire electrodes 
192 Drahterodieren Ăn mòn bằng điện cực dây/Cắt bằng dây điện Wire spark eroding 
463 D-Regler Bộ hiệu chỉnh D/Bộ điều chỉnh theo đạo hàm Digital controller 
150 Drehdorn Trục gá tiện/Trục gá tiện, trục tâm, nhõng trục Lathe arbor 
145 Drehen, Kräfte Các lực (trong tiện) Turning, forces 
145 Drehen, Leistung, Công suất (trong tiện) Turning, capacity 
145 Drehen, Schnittkraft Lực cắt (trong tiện) Turning, cutting forces 
147 Drehen, Spanarten Các kiểu kẹp phôi (trong tiện) Turning, chip types 
135 Drehen, Spanungsgrö8en Các thông số (đại lượng) trong tiện Turning, cutting parameters 
Các thông số gia công, các thông số cắt gọt (trong phương pháp tiện) 
145 Drehen, Spanungsquerschnitt _ |Tiết diện cắt (trong tiện) Turning, diameter of cụt 
134 Drehen, Verfahren Các phương pháp (trong tiện) Turning, techniques 
144 Drehen, Vorschub Bước tiến (trong tiên)/Bước dẫn tiến trong tiện Turning, feed 
143 Drehen, Wahl der Schnittdaten_ |Lựa chọn các dữ liệu cắt (trong tiện) Turning, selection of cutting data 
141 Drehen, Werkzeughalter Đài dao (trong tiện)/Giá giữ dụng cụ, giá đỡ dụng cụ Turning, tool holder 
418 Drehfeld bei Elektromotoren___ |Trường quay trong động cơ điện/Trường ba pha trong động cơ điện _ |Rotating field of electric motors 
153 Drehmaschinen mit Máy tiện với điểu khiển số/ Lathes with numerical control 





numerischer Steuerung 





Máy tiện điều khiển bằng chương trình số 





605 




















































































































































































































151 Drehmaschinen, Bauarten und_ |Máy tiện, các loại và thành phần/ Lathes, types and components 
Baugruppen Máy tiện, các loại và cụm lắp ráp 

149 Drehmaschinenfutter Mâm cặp của máy tiện Lathe chucks 

401 Drehstabfedern Lò xo xoắn dạng thanh Torsion-bar springs 

574 Drehstrom Dòng điện ba pha Three-phase current 

418 Drehstrom-Asynchronmotoren_ |Động cơ không đồng bộ ba pha Three-phase asynchronous motors 

420 Drehstrom-Synchronmotoren__ |Động cơ đồng bộ ba pha Three-phase synchronous motors 

134 Drehverfahren Phương pháp tiện Turning techniques 

141 Drehwerkzeuge Các dụng cụ tiện/Dao tiện Turning tools 

135 Drehwerkzeuge, Dụng cụ tiện, hình học dao cắt Turning tools, edge geometry 
Schneidengeometrie 

149 Drehwerkzeuge, Spannen Các dụng cụ tiện, kẹp. Turning tools, clamping, 

201 Drehzahl-Diagramm Sơ đồ số vòng quay, giản đồ số vòng quay. Revolution diagram 

464 Drehzahlregelung eines Điều chỉnh vòng quay của động cơ thủy lực Speed control of a hydraulic motor 
Hydromotors 

143 Drehzahlschaubild beim Biểu đồ vòng quay trong tiện Revolution diagrm for turning 
Drehen Ooperations 

42 Drehzahlsteuerung bei Điều khiển vòng quay của động cơ điện ba pha Speed control of three-phase 
Drehstrommotoren motors 

149 Dreibackenfutter Mâm cặp ba chấu/ba vấu, mâm cặp ba hàm Three-jaw chụuck 

193 Dreipunktauflage bei Gá ba điểm tựa/Gá lắp ba điểm chuẩn, giá ba điểm Three-point support in jigs and 
Vorrichtungen fixtures 

486 Drosselrũckschlagventile Van tiết lưu một chiều One-way flow control valves 

486, 501 |Drosselventile Van tiết lưu Throttle valves 

480 Drucl Áp suất, áp lực, nén Pressure 

487 Druckbegrenzungsventil Van giảm áp, van an toàn/Van giới hạn áp suất Pressure relief valves 

98 Drũcken Ép Metal-spinning 

293 Druckfestigkeit Độ bền nén Compression strength 

225 Druckgasflaschen Bình khí nén Compressed-gas cylinders 

90 DruckgieSen Đúc áp lực, đúc ép. Die casting 

382 Druckhilsen Ống siết ép Clamping sleeves 

480 Druckluft Khí nén Compressed air 

481 Druckluft, Verteilung Phân phối khí nén Compressed air supply 

479 Druckluftaufbereitung Chuẩn bị khí nén/Xử lý khí nén Compressed air conditioning 

479 Druckluftbehalter Bình khí nén Compressed air reservoir 

481 Druckluftfilter Bộ lọc khí nén Compressed air filter 

483 Druckluftmotoren Động cơ khí nén Compressed air motors 

481 Druckluftöler Bơm dầu cho khí nén/Thoa dầu bằng khí nén Compressed air lubricator 

333 Druckluftschrauber Đầu bắn hơi văn, tháo vít/Máy vặn vít dùng khí nén Compressed air screw driver 

481 Druckluftzylinder Xilanh khí nén Pneumatic cylinders 

225 Druckminderer Bộ phận giảm áp, Pressure reducer 

487 Druckregelventile Van điều chỉnh áp suất Pressure control valve 

501 Druckschaltventile Van điều khiển trình tự bằng áp suất Pressure sequence valves 

Van chuyển mạch áp suất, van điều khiển áp suất 

150 Druckspannzangen Ống kẹp đẩy/Kẹp rút đàn hồi đẩy Push-in collet chụcks 

100 Druckumformen Biến dạng bằng nén/Định hình bằng nén Compression-forming 

501 Druckventile Van áp suất Pressure valves 

293 Druckversuch Thí nghiệm áp suất/Sự thử nén, thử nghiệm ép Compression test 

256 Duplex-Verfahren Gia công kép, quá trình kép, phương pháp song công Duplex process 

Phương pháp đôi 

323, 325 | Durchdringungs-Verbund Hỗn hợp thấm Infiltration composites 

101 Durchdricken Sự đẩy ra, ép ra/Lói ra Extrusion 

498 Durchflussgeschwindigkeit Tốc độ dòng chảy/Tốc độ lưu lượng Flow rate 

409 Durchrastkupplung Bộ nối từng nấc, bộ ly hợp từng nấc Dwell-mechanism clutch 

379 Durchsetzfigen Nối xuyên Joining by penetration 

98 Durchziehen Kéo ép, kéo áp lực Die-drawing 

309, 312 |Duroplaste Chất dẻo nhiệt rắn, nhựa phản ứng nóng Thermosetting plastics (TSP) 

563 DVD Đĩa DVD, đĩa hình Digital versatile disk (DVD) 

529 Ebenenauswahl (NC) Lựa chọn mặt phẳng gia công Plane selection (NC) 

60 Ebenheitsprifung Kiểm tra độ phẳng Checking of surface evenness 

135 Eckenradius Bán kính mũi/Bán kính góc (đã đẽo, gọt) Corner radius 

272 Edelmetalle Kim loại quý. Precious metals 

264 Edelstahle Thép tinh luyện, thép chất lượng cao/Thép không gỉ, thép cao cấp Special steels 

244 Eigenschaften, chemisch- Tính chất, hóa-kỹ thuật Properties, chemico-technological 
technologische Tính kỹ thuật hóa 

244 Eigenschaften, Tính chất, kỹ thuật chế tạo Properties, manufacturing 
fertigungstechnische Đặc điểm, kỹ thuật gia công 

242 Eigenschaften, mechanisch- Tính chất trong cơ-kỹ thuật Properties, mechanical- 
technologische Tính kỹ thuật cơ technological 

241 Eigenschaften, physikalische _ |Tính chất, vật lý/Lý tính Properties, physical 

299 Eindringverfahren Thứ nghiệm vật liệu bằng phương pháp thấm qua chỗ bị lỗi Penetration methods of testing 

101 Eindricken Ép nong/Tạo hình bằng cách nhấn vào Indent-forming 

465 Eingangssignal Tín hiệu đầu vào Input signal 

321 EingieSen Đúc có chỉ tiết chèn vào khuôn trước đó/Đúc với chỉ tiết tháp vào Embedding 

283 Einhärtungstiefe Bề dày lớp trui cứng Hardness penetration depth 





606 











































































































































































































55 Einheitsbohrung Lỗ cơ bản Basic hole 

56 Einheitswelle Trục cơ bản Basic shaft 

128 Einlippen-Bohrverfahren Phương pháp khoan với lưỡi khoan một me Single-lip drilling 

287 Einsatzhärten Tôi thấm than/Sự thấm carbon bề mặt, sự thấm than, sự tăng bền bề _ |Case-hardening 

mặt qua thấm than 

265 Einsatzstähle Thép thấm than/Thép thấm carbon, thép xementit hóa Case hardening steels 

408 Einscheibenkupplung Bộ nối đĩa đơn, bộ ly hợp đĩa đơn Single-disk clutch 

503 Einschraubverschraubungen___ |Ốc liên hợp, bộ nối bằng ốc/Ốc gắn để nối ống Screwed-in joint 

101 Einsenken Ép nong, tạo ren không phoi Hobbing 

147 Einstechdrehen Sự tiện rãnh/Tiện chích rãnh Recessing 

136 Einstellwinkel beim Drehen Góc nghiêng chính, góc cắt được chỉnh khi tiện/Chỉnh góc cắt khi tiện |Cutting-edge angle in turning 

operations 

147 Einstiche, Drehen Rãnh cắt (trong tiện)/Rãnh chìm, rãnh chích, rãnh chìm cổ trục Recess turning 

106 Einverfahrenwerkzeug Dụng cụ đơn tác, dụng cụ một ứng dụng Single-operation tool 

256 Eisen-Gusswerkstoffe Phôi liệu đúc gang lron casting alloys 

259 Eisen-Gusswerkstoffe, C-Gehalt_|Phôi liệu đúc gang, hàm lượng carbon lron casting alloys, carbon content 

256 Eisen-Gusswerkstoffe, Vật liệu bằng gang, nung, nấu gang/Nung chảy gang sắt lron casting alloys, melting 
Erschmelzen 

263 Eisen-Gusswerkstoffe, Normung |Vật liệu bằng gang, tiêu chuẩn/Chuẩn gang sắt lron casting alloys, standardization 

292, 315 | Elastizitätsmodul Môđun đàn hồi/Đàn suất (tiêu suất đàn hồi) Youngs modulus of elasticity 

309, 313 |Elastomere. Chất đàn hồi/Cao su hóa học Elastomers 

575 Elektrische Arbeit Công điện Electric work 

569 Elektrische Ladung Điện tích [C] Electric charge 

575 Elektrische Leistung, Công suất điện Electrical power 

241 Elektrische Leitfähigkeit Độ dẫn điện /Khả năng dẫn điện Electric conductivity. 

569, 577 |Elektrische Spannung Điện áp/Hiệu thế, hiệu số điện thế Electric voltage 

507 Elektrische Steuerungen Điều khiển bằng điện Electrical controllers 

570, 577 | Elektrische Stromstärke Cường độ dòng điện Electric current strength 

570 Elektrischer Strom Dòng điện Electric current 

571 Elektrischer Widerstand Điện trở Electric resistance 

301 Elektrochemische Korrosion Sự ăn mòn điện-hóa Electrochemical corrosion 

504 Elektrohydraulische Steuerungen |Điều khiển bằng điện-thủy lực Electrohydraulic controls 

332,417 |Elektromotoren Động cơ điện Electric motors 

300 Elektronenmikroskopisches Bild |Vi ảnh điện tử Electron-microscopical image 

227 Elektronenstrahlschwei8en Hàn bằng tia electron Electron-beam welding 

28,31 |Elektronische Messgeräte Máy đo điện tử Electronic measuring devices 

491 Elektropneumatische Điều khiển điện-khí nén Electropneumatic controls 
Steuerungen 

253 Elektro-Schlacke- Phương pháp tinh luyện thép bằng điện, chế biến xỉ thép bằng điện  |Electroslag refining 
Umschmelzverfahren 

253 Elektrostahl-Verfahren Phương pháp nung chảy (nấu chảy) thép bằng điện Electric steel melting 

231 Elektrotauchlackieren Sơn điện di /Sơn điện nhúng, sơn điện chìm Electrophoretic dip-coating 

569 Elektrotechnik Kỹ thuật điện Electrical engineering 

246 Elementarzelle Tế bào cơ bản, ô đơn vi Elementary cell 

233? Eloxieren (=Anodisieren) Xử lý anot/Anốt hóa, bọc lớp bảo vệ oxit-hóa, oxít-hóa dương cực Anodizing 

233 Emaillieren Tráng men Enamelling 

117 Emulsionen Dầu nhũ, dầu emulsi, nhũ tương/Dung dịch emulsi làm nguội Emulsions 

20 EndmafRe Căn mẫu đo, số đo cuối Gauge blocks 

331 Energie Năng lượng Energy 

359 Energieũbertragungseinheiten_ | Các đơn vị truyền năng lượng/Các bộ phận truyền năng lượng Power transmission units. 

234 Entsorgung bei Xử lý chất thải trong hệ thống sản xuất Waste disposal at production 
Fertigungsanlagen installations 

236 Entsorgung von Abfällen und _ |Xử lý chất thải và chất nguy hiểm Disposal of waste and hazardous 
Gefahrstoffen substances 

312 Epoxidharze EP Nhựa epôxy Epoxy resins (EP) 

118 EP-Zusätze Chất phụ gia epôxy/Chất phụ trợ epôxy Epoxy resin additives 

577 Erdschluss Nối đất/Tiếp đất Earth fault 

568 Ergonomie am Công thái học tại chỗ làm việc máy tính Ergonomics atcomputer workplaces 
Computerarbeitsplatz 

298 Ermũdungsbruch Sự gãy do mỏi Fatigue fracture 

277 Eutektoider Stahl Thép ơtectoit, thép cùng tích Eutectoid steel 

415 Evolventenverzahnung Cắt răng dạng thân khai/Sự ăn khớp thân khai, sự cắt răng thân khai _ |Involute gear teeth 

502 Exklusiv-ODER Phép logic OR Exclusive OR 

316 Extrudieren Sự ép đùn, sự đúc ép Extrusion 

102 Exzenterpresse Máy ép, dập lệch tâm/Máy dập lệch tâm Eccentric press 

195 Exzenterspanner Kẹp lậch tâm/Đai kẹp lệch tâm Eccentric clamp 

290 Faltversuch Thí nghiệm uốn gập Folding test 

300 Faserverlauf in Metallen Đường đi (luồng, hướng) của thớ (dòng, mạch) trong kim loại Fiber orientation in metals 

Hướng của sợi trong kim loại 

401 Federn Lò xo, Springs 

577 Fehler an elektrischen Anlagen_ |Lỗi trong thiết bị điện Faults at electrical equipment 

64 Fehlersammelkarte Phiếu tổng hợp các lỗi/Phiếu kiểm tra lỗi Inspection chart 

578 Fehlerstrom-Schutzschalter Công tắc bảo vệ rò điện Fault-current circuit breaker 

183 Feinbearbeitung Gia công chính xác/Gia công tinh, hoàn thiện Fine machining 

266 Feinbleche Thép tấm loại mỏng/Thép tinh mỏng Thin sheet metal 











607 








































































































































































































127 Feinbohrkopf Đầu khoan chính xác Fine-boring head 
89 FeingieSen Đúc chính xác/Đúc tỉnh Investment casting 
265 Feinkornbaustähle Thép hạt mịn/Thép chế tạo hạt mịn Fine-grain structural steels 
114 Feinkornhartmetalle Hợp kim cứng hạt min Fine-grained hard metals 
188 Feinschleifen Mài chính xác/Mài min, mài tinh Precision-grinding 
107 Feinschneidwerkzeug Dụng cụ cắt chính xác Fine-blanking tool 
28 Feinzeiger Đồng hồ đo chính xác/Calip mặt số chính xác Precision dial gauge. 
277 Ferrit Ferit hợp kim/Ferit (hợp kim sắt pha nickel, kẻm, mangan, có từ tính) _ |Ferrite 
338 Fertigungsanlagen Hệ thống sản xuất/Hệ thống dây chuyền sản xuất Manufacturing installations 
203 Fertigungskosten, Einsparung__ |Chi phí sản xuất, kinh tế (tiết kiệm) Manufacturing costs, economies 
84 Fertigungsverfahren, Các kỹ thuật sản xuất, phân loại Manufacturing techniques, 
Gliederung classification 
456 Festigkeit Độ bền Strength 
371 Festigkeitsklassen fũr Cấp độ bền của ốc và đai ốc Property classes of bolts and nuts 
Schrauben und Muttern 
384 Festkörperreibung Ma sát (của) chất rắn Dry friction 
563 Festplatten Đĩa cứng Hard disks 
562 Festplattenlaufwerk Ổ đĩa cứng Hard-disk dirver 
474 Festwertregelung Sự điều chỉnh với giá trị cố định/Sự điều chỉnh với giá trị định trước Fixed-value control 
560 Festwertspeicher Bộ nhớ không xóa được, bộ nhớ chỉ đọc (ROM) Read-only memory (ROM) 
306 Feuerverzinken Mạ kẽm nóng Hot-dip galvanizing 
410 Flachriemen Đai det, đai phẳng/Dây trân bảng Flat belt 
177 Flachschleifen Mài phẳng Flat grinding 
131 Flachsenker Lưỡi lã phẳng, mũi khỏa mặt đầu/Mũi lã mặt đầu, mũi xén đầu rót Piloted countersink 
194 Flachspanner Mâm kẹp dẹt Flat workpiece fixtures 
287 Flammhärten Tôi bằng lửa nung/Tôi bằng ngọn lửa Flame hardening 
214 Flammlöten Hàn vảy bằng lửa Flame-soldering 
385 Flammpunkt bei Schmierstoffen | Điểm cháy của chất bôi trơn (dầu) Flash point of lubricants 
366 Flankendurchmesser bei Đường kính ren trung bình, đường kính nguyên bản/Đường kính sườn |Pitch diameters of screw threads 
Gewinden ren, đường kính hông ren, đường kính vòng chia, đường kính cạnh ren 
347 Flexible Fertigungseinrichtungen |Thiết bị sản xuất linh hoạt Flexible manufacturing equipment 
385 Fliegrenze bei Schmierstoffen_ |Giới hạn chảy, giới hạn rão, giới hạn lỏng của chất bôi trơn Yield point of lubricants 
Điểm chảy dẻo của chất bôi trơn (dầu) 
101 FlieSpressen Ép chảy giãn Power-press extrusion 
137 FlieSspäne Phoi liền, phoi dây/Phoi dây liên tục. Continuous chips 
370 Flũgelmuttern Ốc cánh chuồn/Đai ốc tai hồng (đai ốc có cánh vặn), đai ốc đầu khía nhám |Butterfly nuts 
497 Flũgelzellenpumpe Máy bơm cánh quat/Bơm lá sách, bơm lá bài Vane-cell pump 
299 Fluoreszenzverfahren Phương pháp kiểm tra vết nứt bằng huỳnh quang Fluorescent penetrant testing 
Phương pháp kiểm tra vết nứt bằng phản xạ thẩm thấu method 
65 Flussdiagramm Lưu đồ Flow-chart 
385 Flũssigkeitsreibung Ma sát chất lỏng Liquid friction 
215 Flussmittel Chất trợ dung, chất trợ dung hàn, chất phụ gia nung chảy Fluxing agents 
461 Folgeregelung Điều khiển tuần tự, điều khiển nối tiếp (liên tiếp)/Điều khiển trợ động _ |Cascade control 
106 Folgeschneidwerkzeug Dụng cụ cắt nối tiếp Progressive cutting tool 
107 Folgeverbundwerkzeug Dụng cụ dập cắt hỗn hợp liên tục Progressive compound tool 
430 Förderband Băng chuyền Conveyor belt 
335 Fördermittel Phương tiện vận chuyển Means of conveyance 
563 Formatieren Định dạng Formatting 
134 Formdrehen Tiện định hình Form-turning 
86 Formen (Einformen). Mẫu đúc Moulding 
55 Formmessgeräte Máy đo hình dạng Form-measuring instruments 
320 Formpressen Ép tạo hình Compression moulding 
48 Formprifung Kiểm định hình dạng Form checking 
364 Formschluss-Verbindungen Kết nối bằng khớp. Positive joints 
48,53 |Formtoleranzen Dung sai hình dạng Tolerances of form 
86 Formverfahren Phương pháp tạo hình Moulding processes 
154 Fräsen Phay Milling 
159 Fräseraufnahmen Giá đỡ dao phay/cône morse Milling cutter holders 
167, 168 |Frảsmaschinen Máy pha Milling machines 
165 Frảsprobleme Các vấn đề khi phay Milling problems. 
160, 167 |Fräsverfahren Các phương pháp phay Milling techniques 
156, 162 |Fräswerkzeuge. Các dụng cụ phay Milling tools 
100 Freiformen Tạo hình tự do Free forming 
409 Freilaufkupplung Ly hợp chạy không, khớp ly hợp động cơ tự do, khớp ly hợp một chiều, |Overrun clutch 
khớp ly hợp vượt tự do/Ly hợp chạy cầm chừng, Ly hợp chạy tự do 
112 Freiwinkel Góc thoát Clearance angle 
248 Fremdatom Nguyên tử lạ Foreign atom 
9 Frequenz Tần số Frequency 
422 Frequenzumrichter Bộ biến tần Frequency converter 
252 Frischen von Stahl Tinh luyện thép Refining of steel 
151 Frontdrehmaschinen Máy tiện mặt trước (mặt đầu)/Máy tiện có vị trí mâm ở phía trước Front-operated lathes 
204 Fũgen Kết nối, ghép nối Jointing 
208 Fũgen, hydraulisches Nối, thủy lực Jointing, hydraulic 
207 Fũgen, Lãngseinpressen Kết nối, ép theo chiều dọc Jointing, longitudinal press-fit joints 
208 Fũgen, Schnappverbindungen_ |Kết nối, kết nối cắm nhanh (mấu nối chụp)/Kết nối cắm, ráp nối vào khớp |Jointing, snap connections 











608 





































































































































































































27 Fũhlhebelmessgeräte Dụng cụ đo có đầu dò đòn bẩy Feeler gauges 
396 Fũhrungen Cơ cấu dẫn hướng, thanh trượt, thanh dẫn hướng Guiding mechanisms 
192 Funkenerosives Schneiden Gia công định hình bằng tia lửa điện/Cắt bằng tia điện Spark-erosive cutting 
189 Funkenrosives Senken Khóet lỗ, tiên rãnh trong bằng tia lửa điện Spark-erosive countersinking 
358 Funktionseinheiten bei Đơn vị chức năng của máy Functional units of machines 
Maschinen 
384 Funktionseinheiten zum Đơn vị chức năng đỡ và mang/Các khổi chức năng tựa và đỡ Functional units of bearing and 
Stũtzen und Tragen Support 
473 Funktionsgleichung Phương trình hàm/Phương trình chức năng function equation 
515 Funktionspläne FUP (Funktionsplan) là một ngôn ngữ sử dụng biểu đồ chức năng để _ |Function charts 
thể hiện các quy trình trong tự động hóa (Điều khiển lôgic lập trình) 
301 Galvanisches Element Pin điện, pin ganvanic Galvanic cell 
232, 306 |Galvanisieren Mạ điện Electroplating 
361 Gangzahl bei Gewinden Số dây ở ren/Số ren, số đầu mối (trục vít), số đường ren Number of starts of screw threads 
225 Gasflaschen Bình ga Gas cylinders 
225 GasschmelzschweifSen Hàn hơi, hàn gió đá Gas welding 
82 Gebotszeichen Dấu hiệu bắt buộc Mandatory signs 
236 Gefahrstoffe Chất nguy hiểm Hazardous substances 
277 Gefge der Eisenwerkstoffe Cấu trúc của hợp kim sắt Microstructure of ferrous materials 
249 Gefgearten Các dạng, loại cấu trúc (hạt)/Các dạng cấu trúc kim tương Structure types 
300 Gefigebilder Ảnh hiển vi, vi ảnh (của cấu trúc)/Ảnh kim tương Micrographs 
153 Gegenspindel Trục đối /U chịu, u chống Counter spindle 
404 Gelenkbolzen Trục bulông trơn, chốt bi, chốt ngang Joint pins 
412 Gelenkketten Xích bản lề, xích nối khớp Articulated chains 
406 Gelenkkupplung Khớp các đăng, khớp nối vạn năng Joint coupling 
404, 406 |Gelenkwellen Trục khớp nối vạn năng, trục khớp nối các đắng Universal joint shafts 
534 Geradeninterpolation (NC) Phép nội suy tuyến tính Linear interpolation (NC) 
50 Geradheitsprifung Kiểm tra độ thẳng Checking of straightness 
106 Gesamtschneidwerkzeug Dụng cụ cắt đa cấp Compound cutting tool 
100 Gesenkschmieden Rèn dập Die forging 
299 Gestaltfestigkeit Độ bền mỏi phụ thuộc hình dạng Fatigue strength depending on shape. 
93 Gestreckte Lãnge beim Biegen_ |Độ dài thực trong phương pháp uốn cong Effective length in bend-forming 
245 Gesundheitsgefahren Những mối nguy hiểm cho sức khỏe Health hazards 
424 Getriebe Bộ truyền động, bộ dẫn động, cơ cấu truyền động, hộp số Gear 
Tổ hợp truyền động bánh răng 
427 Getriebe, nichtschaltbar Hộp số cố định Permanent gear 
426 Getriebe, schaltbar Hộp số sang tay/Hộp số sang được Shiftable gear 
427 Getriebemotor Động cơ có hộp số/Động cơ có bộ bánh răng thay đổi tốc độ Geared motor 
331 Gewichtskraft Trọng lượng Weight 
336 Gewinde Ren Screw threads 
130 Gewindebohren Khoan cắt ren trong/Ven răng Screw thread tapping 
146 Gewindedrehen Tiện ren Screw thread cutting 
321, 370 |Gewindeeinsätze Ren ghép Screw thread inserts 
130 Gewindeformen Tạo dạng ren/Tạo ren không phoi, ép ren Screw threading 
367 Gewindeprofile Các dạng ren Screw thread profiles 
58 Gewindeprifung Kiểm tra ren Checking of screw threads 
130 Gewindeschneidapparat Thiết bị cắt ren Screw thread cutting device 
369 Gewindestifte Đinh vít, chốt có ren, chốt có răng/Vít không đầu Grub screws 
532 G-Funktionen (NC) Chức năng G bao gồm các lệnh điều khiển chức năng hình học trong NC|G-functions (NC) 
244 Giebarkeit Khả năng đúc được Castability 
86 GiefSen Đúc Casting 
245 Giftigkeit Tính độc Toxicity 
324 Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Chất dẻo được gia cố bằng sợi thủy tinh Fibreglass reinforced plastics (FRP) 
(GFK) 
574 Gleichstrom Điện một chiều Direct current (DC) 
420 Gleichstrommotoren Động cơ điện một chiều DC motors 
223 GleichstromschweifSen Hàn điện một chiều DC welding 
397 Gleitfũhrungen Dẫn hướng bằng trượt Slideway guides 
387 Gleitlager Bợ trục bạc trượt, ổ trượt, ổ bạc lót/Bạc trượt, bợ trượt Plain bearing 
385 Gleitreibung Ma sát trượt Sliding friction 
388 Gleitwerkstoffe Vật liệu bạc lót Plain bearing materials 
412 Gliederketten Dây xích, mắt xích/Dây đai xích, dây sên Link chains 
280 Glũhen Nung, ram/Nung ủ Annealing 
476 GRAFCET Ngôn ngữ dạng biểu đồ mô tả việc điều khiển các tiến trình (trongtự |GRAFCET 
đông hóa) 
562 Grafikbildschirm Màn hình đồ họa Graphical display screen 
277 Grafitlamellen Graphit tấm Flake graphite 
40 Grenzmafe bei Toleranzen Kích thước giới hạn của dung sai Limit dimensions of tolerances 
457 Grenzspannung Ứng suất giới hạn Limits of stress 
467 Grenztaster Công tắc giới hạn Limit switches 
266 Grobbleche Thép lá thô Heavy plates 
8 Gröfen und Einheiten Đại lượng và đơn vị quantities and units 
42 Grundabmaf einer Toleranz Sai lệch cơ bản của dung sai Standard deviations of a tolerance 
402 Gummifedern Lò xo cao su Rubber springs 
258 Gusseisen mit Kugelgrafit Gang chứa graphit cầu/Gang than tròn Spheroidal graphite cast iron 











609 








257 Gusseisen mit Lamellengrafit__ |Gang chứa graphit tấm/Gang than lá mỏng Flake graphite cast iron 





257 Gusseisen mit Vermiculargrafit _ | Gang chứa graphit dạng vân/Gang than bọ Vermicular graphite cast iron 

















263 Gusseisen, Bezeichnung Gang, ký hiệu Cast iron, identification codes 
91 Gussfehler Khuyết tật đúc Casting defects 

91 Gusswerkstoffe Vật liệu đúc Casting alloys 

267 Handelsformen der Stähle Dạng thép thương mại/Dạng thép trên thị trường Trade types of steels 

87 Handformen Khuôn đúc tay (thủ công)/Làm khuôn bằng tay Hand moulding 





130 Handgewindebohrersatz Bộ ta rô tay, bộ đồ nghề cắt ren bằng tay/Nhóm lưỡi khoan khoan tay _ |Hand taps set 





339 Handhabungseinrichtungen _ |Thiết bị xử lý thao tác Handling equipment 





430 Handhabungsgerät Thiết bị xử lý thao tác, tay máy/Thiết bị xử dụng bằng tay. Handling device 

















324 Handlaminieren Phủ (cán) màng bằng tay (thủ công)/Đắp lớp bằng tay, ghép lớp thủ công | Hand laminating 
133 Handreibahlen Lưỡi doa tay Hand reamer 

120 Handsägen Cưa tay Hand saws 

103 Handscheren Kéo cắt tay Hand shears 

558 Hardware Phần cứng Hardware 

428 Harmonic-Drive-Getriebe Bộ truyền động bánh răng điều hòa Harmonic drive gear 





244 Härtbarkeit Tính tôi được/Khả năng tôi cứng được (của thép) Hardenability 











148 Hartdrehen Tiên cứng/Tiện phôi đã tôi cứng Hard turning 
242 Härte Độ cứng Hardness 
281 Härten Trui, tôi Hardening 





286 Hãrten der Randzone Tôi da cứng ở ngoài Case hardening 





284 Hãrten der Werkzeugstähle Tôi thép dụng cụ Hardening of tool steels 





294 Hãrteprũfungen Kiểm tra độ cứng Hardness tests 




















295 Härtepruifungen nach Brinell__ |Kiểm tra độ cứng theo Brinell Brinell hardness tests 

294 Härteprifungen nach Knoop __ |Kiểm tra độ cứng theo Knoop Knoop hardness tests 

295 Härteprifungen nach Rockwell |Kiểm tra độ cứng theo Rockwell Rockwell hardness tests 
294 Härteprifungen nach Vickers__ |Kiểm tra độ cứng theo Vickers Vickers hardness tests 
297 Hãrteprũfungen, mobile Kiểm tra độ cứng bằng thiết bị di động (thiết bị xách tay) Hardness testers, portable. 
283 Hãrterisse Vết nứt trong quá trình tôi Hardening cracks 





283 Hãrteverzug Biến dạng (vênh, cong, méo) trong quá trình tôi Hardening distortion 





326 Hartgewebe Hgw. 
215 Hartlote 


Tấm vải (dệt) cứng do nhiều lớp được ép vào nhau/Phiến kết cấu cứng_ |Fabric-base laminates 
Chất hàn vảy cứng Brazing solders 














213 Hartlöten Hàn vẩy thau,hàn vẩy cứng Brazing 

125 Hartmetallbohrer Lưỡi khoan hợp kim cứng Sintered carbide drills 
114, 326 |Hartmetalle Hợp kim cứng Hard metals 

326 Hartpapier Giấy cứng Paper-base laminates 





421 Hauptspindelantriebe U đổng chính/Truyền động trục chính Work spindle driving elements 





335 Hebezeuge Các cơ cấu nâng, máy nâng/Thang máy, máy nâng, bàn nâng, ròng rọc, |Hoists 


pa lăng, tời, đòn bẩy, con đội 
Các chất phụ trợ trong quá trình gia công/Phụ liệu 


239 Hilfsstoffe Process materials 















































66 Histogramm Histogram, biểu đồ cột, biểu đồ tần suất Histogram 

272 Hoch-, Höchstschmelzende Kim loại có độ nóng chảy ở nhiệt độ cao và cao nhất High and highest-melting metals 
Metalle 

196 Hochdruckspindel Trục quay cao áp High-pressure spindle 

231 Hochdruckspritzen Phun cao áp High-pressure spray coating 

167 Hochgeschwindigkeitsschleifen |Mài tốc độ cao High-speed grinding 

251 Hochofen Lò cao Blast furnace 

40 HöchstmaB Kích thước cực đại có thể Maximum dimension 

44 Höchstspiel Độ hở lớn nhất/Độ rơ cực đại Maximum clearance 

302 Hochtemperaturkorrosion Ăn mòn nhiệt độ cao High-temperature corrosion 

213 Hochtemperaturlöten Hàn vảy nhiệt độ cao. High-temperature soldering 

379 Hohlniete Ri vet bọng ruột (Đinh rút)/Đinh tán rỗng, đinh tán bọng Tubular rivet 

421 Hohlwellenmotor Động cơ trục rỗng Hollow-shaft motor 

184 Honen Mài khôn/Mài đánh bóng, mài doa Honing 

188 Honen, Flach Mài đánh bóng phẳng/Miết, mài doa phẳng Flat honing 

292 Hookesches Gesetz Định luật Hooke Hooke5 law 

370 Hutmuttern Ốc có mũ Acorn nuts 





390 Hybridlager Ổ bi tổ hợp, ổ bi lai/Bạc (bợ, ổ) tổ hợp Hybrid bearings 





496 Hydraulikflũssigkeiten Dầu thủy lực Hydraulic liquids 





Hydraulic circuits 
Hydraulic press 


503 Hydraulikleitungen Hệ thống mạch thủy lực 
102 Hydraulische Presse. Máy ép thủy lực 





496 Hydraulische Steuerungen Điều khiển bằng thủy lực Hydraulic controls 








98 Hydroformverfahren Các phương pháp định dạng bằng thủy lực với một màng ngăn Hydroforming 

499 Hydromechanischer Truyền động cho bàn gia công với phương pháp cơ - thủy lực (thủy cơ) |Hydro-mechanical worktable drive 
Tischantrieb. 

97 Hydromechanisches Tiefziehen |Phương pháp thúc sâu, vuốt sâu bằng cơ-thủy lực Hydro-mechanical deep-drawing 


Phương pháp thúc sâu, vuốt sâu thủy cơ 





499 Hydromotoren Động cơ thủy lực Hydraulic motors 





499 Hydrospeicher Biình chứa thủy lực Hydraulic reservoirs 





498 Hydrozylinder Xy lanh thủy lực/Ống ben Hydraulic cylinders 























99 IHU Định dạng bằng áp suất cao bên trong (Innenhochdruckumformen)___ |Internal high-pressure forming 
224 ImpulsschweiBen Hàn điện mạch động Impulse welding 

353 Inbetriebnahme Thử nghiệm đưa vào vận hành/Đưa vào sử dụng Bringing into service 

485 Indirekte Steuerung von Zylindern | Điều khiển xi lanh gián tiếp Indirect control of cylinders 





610 




















































































































































































































286 nduktionshärten Tôi cao tần Induction hardening 

256 nduktionstiegelofen Lò nồi cảm ứng/Lò nung cảm ứng Crucible induction furnace 

340 ndustrieroboter Rôbô công nghiệp. Industrial robots 

553 nformationstechnik Kỹ thuật thông tin/Công nghệ thông tin Information technology 

304 nhibitoren (Korrosion) Chất kìm hãm (ăn mòn)/Chất ức chế (sự ăn mòn) Inhibitors (to corrosion) 

533 nkrementalbemaung (NC) Kiểu đo kích thước bằng gia lượng/gia số, dựa vào tọa độ trước đó Incremental dimensioning (NC) 

134 nnendrehen Tiện trong Internal turning 

147 nnendrehmeiBel Mũi dao tiện trong Internal turning chisel 

99 nnenhochdruckumformen Định dạng bằng áp suất cao bên trong Internal high-pressure forming 

25 nnenmessgeräte Máy đo bên trong/Thiết bị đo trong Internal measuring gauges. 

309 nnerer Aufbau, Kunststoffe Cấu trúc bên trong, chất dẻo Inner structure of plastics 

246 nnerer Aufbau, Metalle Cấu trúc bên trong, kim loại Inner structure of metals 

448 nspektion Kiểm tra, kiểm soát Inspections 

441 nstandhaltung Sự bảo dưỡng, sự bảo trì, sự sửa chữa dự phòng Maintenance 

442 nstandhaltungskonzepte. Những khái niệm về bảo trì Service and maintenance concepts 

450 nstandsetzung Sửa chữa, tu bổ Repair service 

579 P (Schutzart) Cấp bảo vệ, chỉ số độ kín (trong máy/động cơ điện) IP (international protection system) 

463 -Regler Bộ điều chỉnh tích phân Integral controller 

461 stwert einer Regelung Giá trị tức thời (giá trị thực tế) trong điều chỉnh Feedback control value 

80 KAIZEN Triết lý hoàn thiện liên tục trong phát triển kỹ thuật (Nhật bản) Kaizen 

316 Kalandrieren Sự cán láng Calendering 

273 Kalibrieren von Sinter- Hiệu chuẩn lại chỉ tiết nung kết/ Repressing of sintered compacts 
Formteilen Hiệu chỉnh lại chỉ tiết sau khi tạo dạng bằng thiêu kết 

266 Kaltarbeitsstähle Thép gia công nguội Cold-work steels 

90 Kaltkammerverfahren quá trình đổ khuôn trong buồng lạnh Cold-chamber die-casting process 

92 Kaltumformen Gia công tạo hình nguội/Gia công biến dạng nguội Cold forming 

546 Kantentaster Mũi dò Edde tracer 

212 Kapillarwirkung Tác dụng mao dẫn Capillary action 

151 Karusselldrehmaschinen Máy tiện ca ru sen/Máy tiện doa đứng, máy tiện rơvonve đứng Vertical turning and boring lathe 

306 Kathodischer Korrosionsschutz_ |Chống ăn mòn điện hóa của cực âm (catot) Cathodic corrosion prevention 

60 Kegelprifung Phương pháp kiểm tra côn Taper verification 

416 Kegelräder Bánh răng côn Bevel gear wheels 

133 Kegelreibahlen Lưỡi doa côn Taper reamer 

131 Kegelsenker Lưỡi lã côn Conic countersink 

376 Kegelstifte Chốt côn Tapered pins 

411 Keilriemen Curoa, đai thang hình chữ V/Curoa hình thang V-belt 

381 Keilverbindungen Kết nối bằng then, chốt (cờ) la vét Keyed joints 

Kết nối bằng chốt chèn (cái chêm, cái mộng) 

380 Keilwellen-Verbindungen Nối ghép bằng then hoa Splined joints 

233, 276 |Keramische Beschichtungen  |Lớp phủ gốm Ceramic coatings 

275 Keramische Werkstoffe Vật liệu gốm Ceramic materials 

293 Kerbschlagbiegeversuch Thí nghiệm uốn đập khía, sự thử va đập và uốn thanh có khía Notched-bar impact bending test 

Thí nghiệm va đập mẫu có khía 

376 Kerbstifte Chốt có khía/Chốt trụ có khía Grooved pins 

457 Kerbwirkung Hiệu ứng của lằn cắt, tác dụng của khía Notch effect 

366 Kerndurchmesser bei Gewinden |Đường kính lõi của ren/Đường kính đáy răng Core diameter of screw threads 

86 Kerne beim GieSen Lõi đúc, thao. Cores for casting 

266 Kesselbleche Thép lá chế tạo nồi hơi Boiler plates 

412 Ketten Chuỗi, xích Chains 

413 Kettenräder Đĩa răng xích Chain wheels 

413 Kettenspanner Bộ chỉnh, căng xích Chain adjuster 

419 Kippmoment eines E-Motors__ |Mômen tối đa của động cơ điện/Mômen đầu ra của động cơ điện Pull-out torque of an electric motor 

209 Kleben Phương pháp liên kết, phương pháp dán Bonding 

321 Kleben, Kunststoffe Phương pháp dán, chất dẻo Bonding, plastics 

578 Kleinspannung Điện áp thấp/Điện áp bé Low voltage. 

492, 510 |Klemmenbelegungsliste Bảng đấu dây Fixing list 

362 Klimaanlage, Máy điều hòa không khí (nhiệt độ), các đơn vị chức năng Air-conditioning unit, functional 
Funktionseinheiten Bộ điều hòa, các đơn vị hoạt động (chức năng) elements. 

268 Knetlegierungen Hợp kim rèn, nhồi, hợp kim dẻo/Hợp kim nhào trộn, hợp kim biến dạng |wrought alloys 

102 Kniehebelpresse Máy dập khuỷu Toggle lever press 

195 Kniehebelspanner Đai kẹp khuỷu Toggle lever clamp. 

54,56 _ |Koaxialitätsprifung Kiểm tra độ đồng trục Checking of coaxiality 

255 Kohlenstoff, Begleitelement Carbon, chất đi kèm Carbon as accompanying element 

86 KokillengiefSen Đúc với khuôn vỏ mỏng/Đúc bằng khuôn kim loại Die casting 

498 Kolbengeschwindigkeiten Tốc độ pittông Reciprocating speeds 

498 Kolbenkräfte, Berechnung Các lực của pittông, tính toán Piston force calculation 

214 Kolbenlöten Mỏ hàn vẩ Copper-bit soldering 

497 Kolbenpumpen Bơm pittông Piston pumps 

499 Kolbenspeicher Bình chứa thủy lực kiểu pittông Piston-type accumulators 

480 Kolbenverdichter Máy nén pittông Piston compressor 

140 Kolkverschleif Mòn lõm Crater wear. 

554 Kommunikation, technische___ |Truyền thông, (mang tính) kỹ thuật Communication, technical 

499 Konstantmotor Động cơ với vận tốc không đổi Fixed-displacement motor 

497 Konstantpumpen Bơm với công suất không đổi Fixed-displacement pump 











611 




























































































































































































303 Kontaktkorrosion Ăn mòn tiếp xúc Contact corrosion 
515 Kontaktplan (SPS) Sơ đồ bậc thang KOP (Điều khiển lôgic lập trình) Ladder plan (PLC) 
Sơ đồ tiếp xúc, sơ đồ công tắc 
507 Kontaktsteuerungen Điều khiển tiếp xúc/Điều khiển tiếp điểm Contact controls 
542 Konturzug (NC) Đường bao Contour definition (NC) 
252 Konverter Bộ biến đổi/Lò biến chất Converter 
34 Koordinatenmessgerät Máy đo tọa độ/Dụng cụ hiệu chuẩn hệ trục tọa độ Coordinate gauging device. 
527 Koordinatensystem bei NC- Hệ tọa độ trong máy NC Coordinate system of NC machines 
Maschinen 
249 Kornformen, Metallgefủge Các dạng hạt trong cấu trúc kim loại Grain shapes in metal structures 
277 Korngrenzenzementit Biên hạt xementit/ cac bit (Fe3C) Grain boundary cementite 
250 KorngröfSen, Metallgefige Kích cỡ hạt, kết cấu kim loại Grain sizes in metal structures 
538 Korrekturmafle bei der NC- Các kích thước được hiệu chỉnh trong gia công NC Correction dimensions in NC 
Bearbeitung Các thông số điều chỉnh/hiệu chỉnh kích thước trong gia công NC machining 
302 Korrosion, chemische. Sự ăn mòn, hóa học Corrosion, chemical 
301 Korrosion, elektrochemische Sự ăn mòn, điện-hóa Corrosion, electrochemical 
302 Korrosionsarten Các dạng ăn mòn Kinds of corrosion 
301 Korrosionselemente Các thành phần được sử dụng (điện cực) trong phương pháp ăn mòn, |Corroding elements 
acquy ăn mòn/Các chất sử dụng trong phương pháp ăn mòn 
304 Korrosionsschutzmafnahmen_ |Các biện pháp chống ăn mòn Corrosion-preventive measures 
244, 304 |Korrosionsverhalten der Metalle |Phản ứng của kim loại trước ảnh hưởng của các chất có tác dụng phá |Corrosion stability of metals 
hủy (thí dụ như không khí ẩm, nước bị ô nhiễm, chất ăn mòn)/Độ ổn 
định của kim loại trước ăn mòn, khả năng chịu đựng ăn mòn của kim loại 
417 Kraft, elektromagnetische Lực, điện từ Force, electromagnetic 
361 Kraftfahrzeug, Funktionseinheiten Ô tô (Xe cơ giới), các đơn vị chức năng Motor vehicle, functional units 
330 Kraftmaschinen Máy động lực, máy kéo Power engines 
382 Kraftschluss-Verbindungen Kết nối bằng lực Non-positive connections 
498 Kraftibersetzung, hydraulische_ |Tỷ lệ truyền lực trong thủy lực Force transmission, hydraulic 
335 Krane Cần cầu Cranes 
538 Kreisinterpolation (NC) Nội suy đường tròn (trong gia công NC) €ircular interpolation (NC) 
382 Kreiskeilverbindungen Kết nối qua trục (có thiết diện) không tròn/Kết nối bằng then bán nguyệt |Circular key joints 
121 Kreissägemaschinen Máy cưa đĩa Circular saw machines 
246 Kristallgitter Mạng tỉnh thể €rystal lattice 
249 Kristallgitterbildung Sự hình thành mạng tinh thể Crystal lattice formation 
370 Kronenmuttern Đai ốc có lỗ, nấc cài chốt/Đai ốc hoa Castle nuts 
117 Kủhlschmierstoffe Dung dịch bôi trơn làm nguội/Dung dịch cắt gọt Cooling lubricants 
307 Kunststoffe Chất dẻo. Plastics 
309 Kunststoffe, Einteilung Chất dẻo, phân loại Plastics, classification 
316 Kunststoffe, Formgebung Chất dẻo, tạo hình Plastic moulding 
315 Kunststoffe, Kennwerte Tham số đặc trưng của chất dẻo/Chất dẻo, các giá trị đặc trưng Plastics, characteristic values 
314 Kunststoffe, Prũfung Chất dẻo, kiểm tra Plastics testing 
321 Kunststoffe, spanende Chất dẻo, sự gia công có phoi/ Plastics, chip-forming machining 
Bearbeitung Chất dẻo, sự gia công cắt gọt (sự gia công cơ) 
270 Kupferlegierungen Hợp kim đồng Copper alloys 
256 Kupolofen Lò luyện gang đứng/Lò đứng, lò cupola Cupola furnace 
405 Kupplungen Bộ ly hợp, ly kết/Khớp nối Couplings 
426 Kupplungs-Getriebe Hộp số ly hợp Clutch gears 
102 Kurbelpresse Máy dập khuỷu Crank press 
577 Kurzschluss Đoản mạch, ngắn mạch/Chạm mạch Short circuit 
418 Kurzschlussläufer- Động cơ không đồng bộ lồng sóc Squirrel-cage asynchronous 
Asynchronmotoren Đông cơ không đồng bộ với rôto lồng sóc (rôto ngắn mạch) motors 
230, 235 |Lackieren Sơn Painting 
48 Lageprifung Kiểm tra vị trí Checking of positions 
387 Lager Bợ trục, bệ đỡ, ổ trục, ổ bạc đạn/Bạc, bợ, ổ Bearings 
49 Lagetoleranzen Dung sai vị trí Tolerances of position 
408 Lamellenkupplung Bộ li hợp nhiều đĩa Multiplate clutch 
324 Laminate Lớp mỏng, màng mỏng Laminates 
241 Lãngenausdehnung, thermische | Sự giãn nở chiều dài, do nhiệt Linear expansion, thermal 
130 Lãngenausgleichsfutter Chấu kẹp cân bằng chiều dài Length-compensating chuck 
18 Lãngenprùfmittel Các thiết bị kiểm tra độ dài Length-measuring devices. 
8 Lãngenpriftechnik Kỹ thuật kiểm tra độ dài Length-measuring technique 
207 Lãngseinpressen Lắp ghép bằng ép kín theo chiều dài Longitudinal press-fit joints 
134 Lãngs-Runddrehen Tiện tròn, dài €ylindrical turning 
186 Lãppen Mài nghiền, mài miết bóng/Mài nhẳn, mài bóng, miết Lapping 
559 Laptop Máy tính xách tay Laptop 
170 Laserbearbeitung Gia công bằng laser Laser machining 
32,35 |Lasermessgeräte Máy đo laser Laser measuring devices 
110 Laserstrahlschneiden Cắt bằng tia laser Laser cutting 
227 Laserstrahlschweiäen Hàn bằng tỉa laser Laser-beam welding, 
56 Laufprifungen Chạy thử, sự thử vận hành Running tests 
562 Laufwerke đa Disk drives 
252 LD-AC-Verfahren Phương pháp LD-AC L:D-AC process 
252 LD-Verfahren Phương pháp LD L:D process 
219 Leerlaufspannungen Điện áp mạch hở/Điện thế không tải Open-circuit voltages 











612 





























255, 284 | Legierungselemente Thành phần hợp kim/Nguyên tố hợp kim Alloying elements 

272 Legierungsmetalle Kim loại hợp kim Alloying metals 

18 Lehren Calip, dưỡng, căn mẫu/Dưỡng kiểm, rập Gauges 

268 Leichtmetalle Kim loại nhẹ Light metals 

332 Leistung Công suất Power 

575 Leistung, elektrische Công suất điện Power, electric 

418 Leistungsfaktor Hệ số công suất Power factor 

418 Leistungsschild von Bảng thông số công suất của đông cơ điện Name-plate of electric motors 


Elektromotoren 


Bản (biển báo) công suất của động cơ điện 




























































































































































































577 Leiterschluss Đoản mạch dây dẫn nối thẳng với dây dẫn Conductor-to-conductor short circuit 

571 Leiterwiderstand Điện trở dây dẫn Electrical resistance (of conductors) 

220 Lichtbogen beim Schwei8en _ |Hàn điện, hàn hổ quang/Hồ quang lúc hàn Welding arc 

223 Lichtbogenarten Các dạng cung lửa hàn, hồ quang hàn Kinds of arcs 

219 Lichtbogen-HandschweiBen __ |Hàn hồ quang thủ công/Hàn hồ quang tay. Manual arc welding 

256 Lichtbogenofen Lò hồ quang/Lò điện hồ quang Arc furnace 

471 Lichtschranken Rào chắn quang học Light barriers 

423, 430 |Linearantriebe Bộ dẫn động thẳng, bộ truyền động tuyến tính/Bộ truyền động thẳng_ |Linear drives 

367 Linksgewinde Ren trái/Rằng vặn ngược Left-handed screw threads 

473 Logikplan Biểu đồ logic Logic diagram 

372 Losdrehsicherungen Khóa chống xoay/Sự khóa ren Screw lockings 

216 Lötarbeit, Beispiel Công việc hàn vảy, ví dụ Soldering work, an example 

211 Löten Hàn vảy Soldering 

211 Lötfuge Mối hàn vảy Soldering gap 

211 Lötspalt Khe hở mối hàn vảy Soldering joint 

213 Löttemperaturen Nhiệt độ hàn vảy Soldering temperatures 

213 Lötverfahren Phương pháp hàn vảy Soldering techniques 

91 Lunker Bọt khí, rỗ khí (bóng khí trong khi đúc) Shrinkage cavities 

269 Magnesium Magnesium, manhê, magie Magnesium 

269 Magnesiumlegierungen Hợp kim magie (magiê)/Hợp kim magiê Magnesium alloys 

563 Magnetband Băng từ Magnetic tape 

395 Magnetlager Bợ trục từ Magnetic bearing 

300 Magnetpulververfahren Phương pháp kiểm tra bằng bột từ tính Magnetic powder test 

196 Magnetspannplatte Bàn kẹp bằng từ tính/Bàn kẹp nam châm Magnetic holding plate 

222 MAG-SchweiSen Hàn với khí hoạt tính kim loại/Hàn MIG Metal active gas welding 

308 Makromolekiile Phân tử lớn, đại phân tử Macromolecules 

255 Mangan, Legierungselement __ |Mangan, thành phần hợp kim Manganese as alloying element 

296 Martenshärte Độ cứng theo Marten (HM) Martenshardness 

281 Martensit Martensit Martensite 

330 Maschinen- und Gerätetechnik_ |Kỹ thuật máy móc và thiết bị Machine and instrumentation 
engineering 

72 Maschinenfahigkeit Năng lực máy/Khả năng của má Machine capabilit 

87 Maschinenformen Tạo hình bằng máy/Làm khuôn bằng máy Moulding by machines 

130 Maschinengewindebohrer Tarô máy/Cây ven răng máy Machine taps 

102 Maschinenhämmer Búa má Power hammers 

357 Maschinenkarte Thẻ công suất máy/Thẻ lý lịch máy, thẻ máy Machine rating card 

527 Maschinennullpunkt Điểm gốc (điểm không) của máy Machine origin 

133 Maschinenreibahlen Lưỡi doa máy Machine reamers 

121 Maschinensägen Cưa máy Sawing machines 

103 Maschinenscheren Kéo máy Shearing machines 

196 Maschinenschraubstock Ê tô máy Machine vice 

88 Maskenformen Phương pháp tạo hình với áo khuôn/Làm khuôn với áo khuôn Shell-moulding process 

334 Massestrom Lưu khối/Lưu lượng Mass flow. 

18 MaBstäbe Tỷ lệ Scales 

40 Mafitoleranzen Dung sai kích thước/Lượng dư kích thước, lượng thừa kích thước Dimensional tolerances, tolerance 
Ìn size, size margin 

562 Maus Chuột (máy tính) Mouse 

77 Median Số giữa, số trung vị, giá trị trung bình Median 

387 Mehrflächen-Gleitlager Ổ trượt nhiều lớp, Ổ bạc lót nhiều miếng Radial clearance plain bearings 

Ổ trục trơn hình xuyến, hướng tâm 

408 Mehrscheibenkupplung Ly hợp nhiều đĩa Multiple-disk clutch 

151 Mehrspindel-Drehmaschine Máy tiện nhiều đầu Multispindle turning lathe 

127 Mehrstufenbohrer Lưỡi khoan nhiều bậc/Lưỡi khoan đa cấp Multistep drilling machine 

499 Membranspeicher Bộ trữ, bình ắc quy kiểu màng Diaphragm accumulator 

480 Membranverdichter Máy nén kiểu màng/Máy nén mâm bran Diaphragm compressor 

513 Merker Cờ, bộ chỉ báo, dấu hiệu/Bộ ghi nhớ, bộ lưu (1 bit) Flags 

13 Messabweichungen Sai số đo Errors of measurement 

11 Messergebnis Kết quả đo Measuring result 

21 Messgeräte Thiết bị đo đạc/Dụng cụ đo, Measuring devices 

16 Messmittelfähigkeit Khả năng phương tiện đo Measuring equipment capability 

21 Messschieber. Thước cặp/Thước thụt Calliper rule 

24 Messschrauben Thước pan me, vít đo/Vi kế, pan me Micrometers 

11 Messtechnische Begriffe Những khái niệm về kỹ thuật đo lường/Định nghĩa về kỹ thuật đo lường |Metrological definitions 

10 Messtechnische Grundlagen___ |Cơ bản về kỹ thuật đo lường Metrological fundamentals 

26 Messuhren Đồng hồ đo,đồng hồ shore Dial gauges 





613 




















































































































































































































407 Metallbalgkupplung Ly kết hộp xếp kim loại Metal bellows clutch 
246 Metallbindung Liên kết kim loại Metallic bond 
248 Metallgefige, Entstehung Cấu trúc kim loại, sự hình thành Metal structure formation 
249 Metallografie Ngành kim loại học Metallography 
Kim tướng học, môn khảo cứu cấu trúc kim loại bằng kính hiển vi 
300 Metallografische Untersuchungen | Xét nghiệm cấu trúc kim loại bằng kính hiển vi/Xét nghiệm kim tương_ |Metallographic examinations 
299 Met-L-Chek-Verfahren Phương pháp Met-L-Chek, vết nứt được phát hiện nhờ chất phun màu đỏ |Met-L-Chek process 
532 M-Funktionen Các chức năng chuyển mạch cho máy NC M-functions (machine functions) 
222 MIG-SchweiSen Hàn kim loại trong môi trường khí trơ/Hàn MIG Metal-inert-gas welding 
559 Mikroprozessor Bộ vi xử lý Microprocessor 
40 Mindestmaf Kích thước tối thiểu Minimum dimension 
44 Mindestspiel Độ hở nhỏ nhất Minimum clearance 
44 MindestibermaB Độ dư nhỏ nhất Minimum oversize 
119 Minimalmengenschmierung__ |Lượng bôi trơn tối thiểu Minimail quantity lubrication 
385 Mischreibung Ma sát hỗn hợp Mixed friction 
150 Mitnehmer zum Drehen Tốc tiện/Cái tốc, bộ phân kéo, chốt cài, vấu Lathe dogs 
86 Modelle beim GieSen Mẫu đúc Patterns for casting 
414 Modul von Zahnrädern Mô đun của bánh răng Module of toothed wheels 
255 Molybdän, Legierungselement _|Thành phần hợp kim molybđen/Nguyên tố hợp kim Molybđen Molybdenum as alloying element 
562 Monitor Màn hình Monitor 
434 Montage, Beispiele Lắp ráp, ví dụ Assembly examples 
432 Montagetechnik Kỹ thuật lắp ráp Assembly technique 
417 Motoren, elektrische Đông cơ điện Electric motors 
576 Motorschutzschalter Công tắc bảo vệ động cơ. Protective motor switch 
34 Multisensortechnik Kỹ thuật nhiều (đa) cảm biến Multisensorics 
371 Muttern, Festigkeitsklassen Đai ốc, cấp (hạng) độ bền Nuts, property classes 
468, 510 |Näherungsschalter Cảm biến (công tắc chuyển mạch khi đến gần), công tắc tiệm cận Proximity switches 
313 Naturgummi (NR) Cao su thiên nhiên, cao su tự nhiên natural rubber (NR) 
127 NC-Anbohrer Lưỡi khoan mớm NC, mũi khoan tâm NC, mũi khoan điểm NC N€ spot drills 
523 NC-Technik Kỹ thuật điều khiển số NC technology 
51 Neigungsprifung Kiểm tra độ dốc Checking of inclination 
136 Neigungswinkel Góc nghiêng, góc lệch, góc trước/Góc thoát Angle of inclination 
268 NE-Metalle Kim loại màu/Kim loại không chứa sắt Non-ferrous metals 
40 NennmaR Kích thước danh nghĩa/Kích thước danh định, kích thước định mức Nominal dimensions 
403 Nennmoment Mômen danh định, mômen định mức/Mômen danh nghĩa Rated torque 
558 Netzwerk Mạng, mạng lưới Network 
93 Neutrale Faser Đường trung hòa/Sớ trung hòa Neutral axis 
103 Nibbelscheren Kéo cắt dập đột/Kéo cắt Nibblers 
268 Nichteisenmetalle Kim loại màu, kim loại không chứa sắt/Kim loại không sắt Non-ferrous metals 
475 NICHT-Verknipfung Cổng logic phủ định/Phép toán phủ định NOT operation 
255 Nickel, Legierungselement Niken (Nicken) thành phần hợp kim/(nguyên tố hợp kim) Nickel as alloying element 
272 Nickellegierungen Hợp kim nickel Nickel alloys 
378 Nietverbindungen Mối ghép đỉnh tán Riveted joints 
288 Nitrierhärten (Nitrieren) Nitrô hóa, sự thấm nitơ để tăng độ bền Nitriding 
265, 289 | Nitrierstähle Thép thấm nitơ Nitriding steels 
280 Normalglihen Nung ủ thường hóa/Thường hóa Normalizing anneal 
554 Normen Tiêu chuẩn Standards 
62 Normenreihe Loạt tiêu chuẩn (chung quanh một vấn đề) Series of standards 
495 NOT-AUS Tắt (ngắt) khẩn cấp EMERGENCY OFF 
467 NOT-AUS-Schalter Nút tắt khẩn cấp EMERGENCY-OFF switch 
40 Nulllinie bei Toleranzen Đường không trong dung sai Zero line of tolerances 
528 Nullpunktverschiebung (NC) Đoạn dịch chuyển tọa độ từ điểm không của máy đến điểm không của |Zero shift (NC) 
phôi/Sự dịch chuyển của điểm không 
370 Nutmuttern Đai ốc xẻ/Đai ốc có rãnh Grooved nuts 
198 Nutsystem bei Hệ thống rãnh trong các thiết bị (đồ gá) được thiết kế theo mô đun Groove-type modular construction 
Baukastenvorrichtungen system for jigs and fixtures 
37 OberfläachenkenngröBen Các chỉ số bề mặt Surface characteristics 
37 Oberflächenmessgeräte Máy đo bề mặt Profilometers 
36 Oberflächenprifung Kiểm tra bề mặt Surface testing 
474 ODER-Verknipfung Phép toán OR, bao hàm OR operation 
507 Öffner Công tắc mở (công tắc thường đóng) Normally closed contact 
571 Ohmsches Gesetz Định luật Ohm Ohms law 
515 Operand (SPS) Toán hạng (Điều khiển lôgic lập trình) Operand (PLC) 
515 Operationsteil (SPS). Phần thực hiện toán hạng (Điều khiển lôgic lập trình) Operation part (PLC) 
32 Optoelektronische Bauelemente | Linh kiện quang điện tử Optoelectronic elements 
276 Oxidkeramik Gốm oxit Oxide ceramics 
51 Parallelitätsprfung Kiểm tra sự song song Checking of parallelism 
573 Parallelschaltung Mạch song song Parallel connection 
480 Pascal (Druckeinheit) Pascal (đơn vị áp suất) Pascal (unit of pressure) 
380 Passfederverbindungen Sự kết nối với then (chêm, khóa, then dẫn hướng, then trượt) Fitting key joints 
Ghép nối với then bằng 
302 Passivierung Trơ, sự làm trơ/Thụ động hóa, thụ động ăn mòn Passivation 
369 Passschrauben Bu lông lắp sít, vít cấy có ren hai đầu, gujông/Đinh ốc chính xác Dowel screws 
376 Passstifte Chốt định vị chính xác/Chốt định tâm Dowel pins 











614 





































































































































































































44 Passungen Lắp ghép. Fits 
44 Passungen, Spiel- Lắp lỏng Loose fits 
45 Passungen, Ùbergangs- Lắp vừa, lắp chặt/Lắp trung gian, lắp quá độ, lắp vừa sít Transition fits 
44 Passungen, Ùberma- Lắp chặt Negative allowance fits 
44 Passungsarten Các dạng lắp ghép Types of fits 
47 Passungsauswahl Lựa chọn lắp ghép Selection of fits 
45 Passungssysteme Hệ thống lắp ghép Systems of fits 
195 Pendelauflagen Bệ đỡ tự điều chỉnh/Bệ đỡ tự lựa, bệ đỡ lắc Floating holders 
178 Pendelschleifen Phương pháp mài qua lại nhiều lần/Mài kiểu con lắc Swing grinding 
562 Peripheriegeräte Thiết bị ngoại vi Peripheral equipment 
277 Perlit Peclit Perlite 
230, 305 |Phosphatieren Photphat hóa Phosphatizing 
255 Phosphor, Begleitelement Phốtpho, chất đi kèm/Nguyên tố kèm Phosphorus as accompanying 
element 
463 PID-Regler Bộ điều khiển PID, bộ điều khiển tự động tỷ lệ - vi tích phân Proportional integral-differential 
Bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - đạo hàm automatic controller 
463 PI-Regler Bộ điều khiển PI, bộ điều khiển tự động tỷ lệ - tích phân Proportional integral automatic 
controller 
115 PKB (Polykristallines kubisches_ [Vật liệu cắt với bo nitrua lập phương đa tinh thể Polycrystalline boron nitride (PCB, 
Bornitrid) PCBN) 
116 PKD (Polykristalliner Diamant) _ |Kim cương đa tinh thể Polycrystalline diamond (PCD) 
131 Planansenken Lã phẳng mặt đầu/Khoét phẳng Spot facing 
134 Plandrehen Tiện khỏa mặt (tiện lã mặt)/Tiện phẳng mặt, tiện mặt đầu Face turning 
131 Planeinsenken Lã, khoét mặt đầu/Khoét phẳng sâu Face countersinking 
427 Planetengetriebe Hệ truyền động hành tỉnh, bộ vi sai hành tỉnh trong hộp số, bánh răng |Planetary gear 
hành tỉnh trong hộp số/Hộp số hành tinh 
162 Planfräsen Phay phẳng Planer-milling 
177 Planschleifen Mài phẳng Surface grinding 
178 Planschleifmaschinen Máy mài phẳng Surface-grinding machine 
109 Plasma-Schmelzschneiden Cắt (nóng chảy) bằng tia plasma Plasma cutting 
224 PlasmaschweiSen Hàn bằng plasma Plasma welding 
307 Plaste Chất dẻo/Nhựa Plastics 
242 Plastizität Độ dẻo Plasticity 
326 Plattiertes Blech Thép tấm được mạ/Kim loại cán mỏng được mạ Plated metal sheets 
562 Plotter Máy vẽ Plotter 
29 Pneumatische Messgeräte Thiết bị đo đạc bằng khí nén Pneumatic measuring devices 
479 Pneumatische Steuerungen Bộ điều khiển bằng khí nén Pneumatic controls 
534 Polarkoordinaten Hệ tọa độ cực Polar coordinates 
308 Polyaddition Sự đa trùng cộng Polyaddition 
311 Polyamid (PA) Chất dẻo poliamit (PA) Polyamide plastics (PA) 
311 Polybutylenterephthalat (PBT) |Chất dẻo PBT Polybuteneterephthalate plastics 
(PBTP) 
310 Polycarbonate (PC). Chất dẻo PC Polycarbonate plastics (PC) 
312 Polyesterharze (UP) Chất dẻo UP Unsaturated polyester resin (UP) 
310 Polyethylen (PE) Chất dẻo PE Polyethylene plastics (PE) 
375 Polygonwellen-Verbindungen_ |Kết nối trục đa giác, kết nối trục nhiều cạnh Polygon shaft connections 
308 Polykondensation Sự đa trùng ngưng Polycondensation 
115 Polykristalline Schneidstoffe __ |Vật liệu cắt đa tỉnh thể Polycrystalline cutting materials 
325 Polymerbeton Bêton polyme/Bêton dẻo Concrete polymer 
311 Polymerblends Hỗn hợp chất dẻo Polymer blends 
308 Polymerisation Sự trùng hợp, polyme hóa Polymerization 
311 Polymethylmethacrylat (PMMA) | Chất dẻo PMMA. Polymethylmethacrylate plastics 
311 Polyoximethylen (POM) Chất dẻo POM Polyoxidemethylene (polyacetal) 
resin (POM) 
310 Polypropylen (PP) Chất dẻo PP. Polypropylene plastics (PP) 
310 Polystyrol (PS) Chất dẻo PS Polystyrene plastics (PS) 
311 Polytetrafluorethylen (PTFE) Chất dẻo PTFE Polytetrafluoroethylene plastics 
(PTFE) 
312 Polyurethanharze (PU). Chất dẻo PUR/chất dẻo PU Polyurethane plastics (PUR) 
310 Polyvinylchlorid (PVC) Chất dẻo PVC Polyvinyl chloride plastics (PVC) 
567 Präsentationsprogramme Những chương trình dùng để trình bày Presentation programs 
462 P-Regler Bộ điều khiển tỷ lệ Proportional controllers 
102 Pressen Ép, nén, ấn Presses 
326 Pressholz (Kunststoffe) Gỗ ép/Gỗ ép từ nhiều lớp mỏng tẩm chất nhựa Compregnated wood (plastics) 
325 Pressmassen (Kunststoffe) Khối nén từ nhựa dẻo và chất độn/Chất tổng hợp từ đổ khuôn nén Moulding compounds (plastics) 
228 PressschweiSen Hàn nén, hàn có áp lực/Hàn ép. Pressure welding 
207 Pressverbindungen Nối kết/mối ghép nén/Kết nối ép, kết nối nén Press-fit joints 
134 Profildrehen Tiện định hình Form turning 
T31 Profilsenken Lã vạt định hình Form countersinking 
544, 550 |Programmieren nach PAL Lập trình theo PAL, ngôn ngữ lập trình cho huấn luyện CNC Programming of PAL 
538 Programmieren, NC- Lập trình máy tiện NC Programming of NC lathes 
Drehmaschinen 
546 Programmieren, NC- Lập trình máy phay NC Programming of NC milling 





Frảsmaschinen 





machines 





615 































































































































































































342 Programmieren, Roboter Lập trình robot (người máy) Programming of robots 
535 Programmieren, Lập trình đường viền của phôi Programming of workpiece 
Werkstickkonturen Confours 
551 Programmierverfahren Các phương pháp lập trình Programming methods 
551 Programmsimulation (NC) Mô phỏng tiến trình (chương trình) gia công (NC)/Chương trình mô phỏng |Program simulation (NC) 
502 Proportionalventil Van tỷ lệ Proportional valve 
75 Prozessfähigkeit Năng lực quy trình, khả năng (có thể) thực hiện quá trình gia công Process capability 
Khả năng tiến hành gia công, năng lực tiến hành công việc 
10 Prũfmittel Phương tiện kiểm tra Measuring instruments 
16 Prũfmittelủberwachung Giám sát phương tiện kiểm tra/Theo dõi thiết bị (phương tiện) kiểm tra |Inspection of measuring instruments 
338 Prùfprotokoll bei Biên bản kiểm tra của máy công cụ Production test certificate for 
Werkzeugmaschinen machine tools 
231,235 |Pulverlackieren Sơn bột Powder painting 
274 Pulvermetallurgische Thép dụng cụ sản xuất từ bột kim loại Powder-metallurgic tool steels 
Werkzeugstähle 
497 Pumpen Máy bơm Pumps 
197 Pumpenaggregat, Cụm bơm, điện-thủy lực/Tổ hợp máy bơm, điện-thủy lực Pumping set, electrohydraulic 
elektrohydraulisches 
386 Punktlast bei Wälzlagern Tải điểm của vòng bi, điểm lực tập trung của vòng bi Concentrated point load of roller 
Lực tải tập trung vào một điểm của vòng bi bearings 
228 PunktschweiS§en Hàn điểm, hàn bấm/Hàn point Spot welding 
529 Punktsteuerung Điều khiển từ điểm tới điểm trong NC Point-to-point positioning 
67 Qualitätslenkung Kiểm tra chất lượng, định hướng chất lượng/Điều chỉnh, định hướng _ |Quality control 
quá trình sản xuất sao cho chất lượng đạt yêu cầu 
61 Qualitätsmanagement Quản lý chất lượng Quality management 
63 Qualitätsmerkmale Các đặc điểm chất lượng Quality features 
76 Qualitätsregelkarten Thẻ (bảng) điều chỉnh chất lượng/Thẻ kiểm tra chất lượng Quality control cards 
68 Qualitätssicherung Bảo đảm chất lượng Quality assurance 
264 Qualitätsstähle Thép chất lượng cao High-grade steels 
134 Quer-Plandrehen Tiện vạt mặt ngang/Tiện ngang, tiện phẳng ngang Transverse turning 
124 Querschneide am Spiralbohrer _ |Mép cắt ngang ở lưỡi khoan Chisel edge of twist drills 
497 Radialkolbenpumpe Máy bơm pitttông hướng tâm/Bơm hướng trục, Bơm pittông xuyên tâm |Radial piston pump 
560 RAM Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, RAM Random access memory (RAM) 
370 Rändelmuttern Đai ốc có khía/Đai ốc có gai Knurled nuts 
286 Randschichthärten Tôi da cứng/Tôi lớp biên, tôi vùng biên Skin hardening 
246 Raumgitter Mạng/lưới không gian Space lattice 
248 Raumaitter, Baufehler Mạng không gian, lỗi cấu trúc/Mạng lập thể, lỗi cấu trúc Space lattice, structural errors 
135 Rautiefe beim Drehen Chiều sâu nhấp nhô lúc tiện, chiều cao đỉnh-trũng của mặt nhám Peak-to-valley heights in turning 
Độ sâu của mặt nhám khi tiện 
210 Reaktionsklebstoffe Keo hai thành phần Curing adhesives 
367 Rechtsgewinde Ren chiều thuận, ren phải Right-hand thread 
236, 328 |Recycling Tái chế Recycling 
528 Referenzpunkt Điểm quy chiếu, điểm tham chiếu, điểm chuẩn Reference point 
468 Reflexdủsen Bộ cảm ứng phản xạ, đầu dò phản xạ Reflex sensors 
461 Regelungstechnik Kỹ thuật điều chỉnh Control engineering 
533 Register Bộ ghi, bộ đếm/Thanh ghi Register 
462 Regler Bộ điều chỉnh Controllers 
132 Reibahlen Dao khoét/Lưỡi doa Reamers 
132 Reiben Doa, khoét Reaming 
428 Reibradgetriebe Truyền động bằng đĩa ma sát Friction gear 
228 ReibschweiBen Hàn bằng ma sát Friction welding 
384 Reibung Ma sát Friction 
572 Reihenschaltung Mạch nối tiếp Series connection 
235 Reinigen von Werksticken Làm sạch phôi (chỉ tiết) Cleaning of workpieces 
137 ReifSspäne Phoi vụn, mạt kim loại vụn/Phoi vụn Tear chips 
152 Reitstock U đỡ, ụ định tâm, u sau/U động sau, ụ chống tâm Tailstock 
280 Rekristallisationsglũhen Ram tái kết tỉnh, nung ủ tái kết tỉnh Recrystallization annealing 
508 Relais Rơle Relays 
82 Rettungszeichen Dấu hiệu cấp cứu Escape and rescue signs 
51 Richtungsprifung Kiểm tra hướng Verification of orientation 
410 Riementriebe Dẫn động, truyền động bằng đai Belt drives 
382 Ringfedern Vòng chặn lò xo, circlip/Lò xo trụ, lò xo vòng Annular springs 
382 Ringfeder-Spannverbindungen_|Kết nối bằng lực xiết lò xo vòng/Mối ghép bằng lò xo trụ Annular spring lockings. 
370 Ringmuttern Ốc câu máy/Đai ốc nhẫn Eye nuts 
340 Roboter Robot Robots 
295 Rockwellhärte Độ cứng Rockwell Rockwell hardness 
251 Roheisen Gang thỏi/Gang thô, sắt thô Pig iron 
256 Roheisen, Gieerei Gang thỏi, lò đúc/Gang thô/sắt thô, lò đúc Foundry pig iron 
95 Rohre, Biegen Ống, bẻ cong Tube bending 
503 Rohre, Hydraulik Ống, thủy lực Hydraulic pipes 
503 Rohrverschraubungen Khớp ren nối ống, cắt ren vít ống/Bộ nối ống Screwed pipe joints 
42 Rollenketten Xích lăn Roller chains 
228 RollennahtschweiBen Hàn ép lăn Roll seam welding 
385 Rollreibung Ma sát lăn Rollin friction 








616 











































































































































































































560 ROM ROM, bộ nhớ chỉ đọc Read-only memory (ROM) 

300 Röntgenprũfung Kiểm tra bằng tia X (tia quang tuyến) X-ray testing 

271 Rotguss Đồng thau đỏ/Hợp kim CuSnZnPb, đồng đỏ Red brass 

94 Rủckfederung beim Biegen Độ dôi đàn hồi lúc uốn/Độ bật lại (đàn hồi) trong uốn Bending resilience 

280 Rũckfeinen Phương pháp ủ thường để có trở lại tỉnh thể mịn/Hồi tỉnh thể Heat refining 

500 Rũckschlagventil, entsperrbares |Van một chiều, chống nghẽn, khóa/Van một chiều có thể mở khóa được|Non-return valve, delockable 

485 Rũckschlagventil, pheumatisches |Van khí nén một chiều/Van một chiều, dùng khí nén Non-return valve, peumatic 

131 Rũckwärtssenker Lã ngược Backfacing countersink 

538 Rũckzugzyklus beim Chu trình quay về của dao cắt sau khi tiện ren Return cycle in threading 
Gewindedrehen Chu trình quay ngược, trở về lúc tiện ren 

134 Runddrehen Tiện tròn/Tiện trụ Glindrical turning 

53,55 __ |Rundheitsprifung Kiểm tra độ tròn Checking of roundness 

54,56 _ |Rundlaufprifung Kiểm tra độ đảo/Kiểm tra độ lệch tâm (độ tâm sai), kiểm tra độ đồng tâm |True running test 

494 Rundschalttisch Bàn quay có chia độ Rotary indexing table 

180 Rundschleifen Mài tròn Circular grinding 

181 Rundschleifmaschinen Máy mài tròn Circular grinding machine 

409 Rutschkupplung Khớp ly hợp trượt Slip friction clutch 

518 S/R-Speicher Bộ nhớ có thể được thiết lập và đặt lại/Bộ nhớ chỉnh-đặt lại Set-reset memory (SRM) 

121 Sãgeblätter Lưỡi cưa Saw blades 

120 Sägen Cưa SaWs 

367 Sägengewinde Ren dạng hình răng cưa Buttress screw thread 

419 Sanftanlaufgeräte Máy khởi động mềm (êm, nhẹ nhàng), Soft-starting machines 

532 Satzformat bei NC-Programmen |Định dạng câu lệnh trong chương trình NC Line format of NC programs 

252 Sauerstoffaufblas-Verfahren Phương pháp thổi oxy để loại các chất đi kèm Basic oxygen process 

225 Sauerstoff-Flasche Chai (bình, ống) ôxy Oxygen cylinder 

111 Schachtelplan Biểu đồ lồng Nesting diagram 

537 Schachtelung bei NC- Sự lồng vào nhau của các chương trình con (NC) Nesting of NC programs 
Programmen 

455 Schadensanalyse Phân tích thiệt hại (tổn thất) Failure analysis 

405 Schalenkupplung Kết nối đĩa côn/Khớp nối với vỏ bóp kẹp Split coupling 

473 Schaltalgebra Đại số lôgic, đại số Boole Boolean algebra 

462, 470 |Schaltdifferenz Khe vi sai/Bước vi sai Differential gap 

467, 507 |Schalter Công tắc Switches 

488 Schaltpläne, pneumatische Sơ đồ mạch khí nén Pneumatic circuit diagrams 

484 Schaltzeichen, Wegeventile Ký hiệu chuyển mạch, van dẫn hướng Graphical symbols for directional 

control valves 

320 Schaumstoffe Chất dẻo xốp, chất dẻo bọt, bọt xốp. Foam materials 

405 Scheibenkupplung Ly hợp đĩa, khớp nối đĩa Disc clutch 

293 Scherfestigkeit Độ bền cắt Shear strength 

103 Scherschneiden Cắt với kéo hay với khuôn cắt Shear cutting 

105 Scherschneidwerkzeuge Dụng cụ cắt dập/Dụng cụ cắt ở khuôn cắt, dụng cụ cắt ngang Shearing tools 

137 Scherspäne Phoi xếp/Phoi liên tục, phoi (mạt) kim loại cắt Shearing chips 

293 Scherversuch Thứ nghiệm cắt Shear test 

323, 326 |Schichtverbund Tổng hợp các lớp. Laminated composites 

426 Schieberäder-Getriebe Truyền động bánh răng trượt/Hộp số với bánh răng trượt Sliding gear 

504 Schlauchleitungen Ống mềm Hose pipes 

175 Schleifeinflũsse Các ảnh hưởng khi mài Effects on grinding results 

171,178 |Schleifen Mài Grinding 

171 Schleifkörper Đá mài, đĩa mài/Dụng cụ mài Abrasive tools 

178 Schleifmaschinen Máy mài Grinding machines 

171 Schleifmittel Vật liệu mài Grinding agents 

419 Schleifringläufer- Động cơ không đồng bộ dây quấn, động cơ không đồng bộ vành trượt |Slip-ring asynchronous motors 
Asynchronmotoren Động cơ không đồng bộ với rôto quấn dây 

176 Schleifschäden Thiệt hại trong công đoạn mài/Các hư hỏng trong mài Grinding damages 

173 Schleifscheiben Đĩa đá mài/Đĩa mài Grinding wheels 

174 Schleifscheiben, Abrichten Sửa (điều chỉnh, liếc) đĩa đá mài/Đĩa đá mài, liếc đá Grinding wheel trimming 

174 Schleifscheiben, Auswuchten. _ |Cân bằng đĩa đá mài Grinding wheel balancing 

173 Schleifscheiben, Bezeichnung__ |Ký hiệu đĩa đá mài Grinding wheel definitions 

172 Schleifscheiben, Bindung Nối kết hạt trong đĩa đá mài Grinding wheel bond 

173 Schleifscheiben, Gefige Tinh thể của đĩa đá mài Grinding wheel microstructure 

173 Schleifscheiben, Härte Độ cứng của đĩa đá mài Grinding wheel hardness 

T77 Schleifverfahren Phương pháp mài Grinding techniques 

86 SchleudergiefSen Đúc ly tâm Centrifugal casting 

144 Schlichten beim Drehen Tiện tinh, tiện láng Finish-turning 

300 Schliffbild Ảnh mài, ảnh chụp cấu trúc tế vi Micrograph 

368 Schlitzschrauben Vít xẻ rãnh Slotted screw 

418 Schlupf bei Elektromotoren Độ trượt trong động cơ điện Slip of electric motors 

411 Schmalkeilriemen Đai thang hình V hẹp Narrow V-belt 

209 Schmelzklebstoffe Keo hàn nhiệt, keo nóng chảy Hot-melt adhesives 

241 Schmelzpunkt Điểm nóng chả Melting point 

232, 306 |Schmelztauchen Mạ kim loại nóng Hot-dip metal coating 

Mạ kim loại bằng phương pháp nhúng vào kim loại nóng chảy 
100 Schmieden Rèn Forging 
385 Schmierstoffe Chất bôi trơn Lubricants 











617 



















































































































































































387 Schmierung von Gleitlagern___ |Bôi trơn bạc trượt/Bôi trơn ổ trượt Lubrication of plain bearings 

393 Schmierung von Wälzlagern Bôi trơn vòng bi/Bôi trơn ổ bi Lubrication of roller bearings 

208 Schnappverbindungen Kết nối sập, kết nối tác động nhanh/Kết nối khóa nhanh Snap connections 

416 Schneckentrieb. Truyền động bằng vít vô tận/Truyền động bằng vit xăng phe Worm drive 

103 Schneiden Cắt Cutting 

108 Schneiden, thermisches Cắt bằng nhiệt Thermal cutting 

539 Schneidenradiuskompensation |Bù bán kính dao cắt (BBKDC) trong gia công/Bù bán kính trong cắt gọt |Cutter radius compensation 
(SRK&) 

112 Schneidkeil Mũi nêm cắt, nêm cắt, mũi dao/Nêm cắt,mũi dao Cutting tool wedge 

115 Schneidkeramik Vật liệu cắt bằng gốm Ceramic cutting material 

117 SchneidöI Dầu cắt Cutting oil 

503 Schneidringverschraubung Khớp nối ống bằng nhẫn/vòng cắt/Kết nối với vòng lót (hột bắp), Cutting-ring pipe joint 

104 Schneidspalt Khe hở giữa khuôn (cắt) và chày dập Die clearance 

113 Schneidstoffe, Auswahl Vật liệu cắt, lựa chọn Cutting materials, selection 

105 Schneidwerkzeuge mit Công cụ cắt với tấm dẫn hướng Cutting tools with guide plate 
Plattenfủhrung 

105 Schneidwerkzeuge mit Công cụ cắt với trụ dẫn hướng Cutting tools with pillar guide post 
Sãulenfũhrung 

105 Schneidwerkzeuge ohne Dụng cụ cắt không có dẫn hướng Cutting tools without guiding 
Fũhrung mechanisms 

114, 266 |Schnellarbeitsstähle Thép gió, thép dụng cụ cắt với tốc độ cao High-speed steels 

486 Schnellentlũftungsventil Van thoát khí nhanh/Van xả gió nhanh Quick-action ventilating valve 

504 Schnellverschlusskupplung Khớp nối nhanh Quick connect coupling 

145 Schnittkraft, spezifische Lực cắt riêng Cutting force, specific 

561, 566 | Schnittstellen bei Computern__ |Giao diện của máy tính Computer interfaces 

368 Schrauben Bu lông, ví/Ốc Screws and bolts 

371 Schrauben, Festigkeitsklassen _ |Ốc, cấp độ bền, vít, bù long Screws, property classes 

373 Schraubendreher Chìa vặn vít, cây vặn vít/Cái vặn vít, chìa vít, tuốc nơ vít Screw drivers 

401 Schraubendrehfedern Lò xo quay xoắn ốc Helical torque spings 

401 Schraubenfedern Lò xo xoắn ốc (dạng trụ) Helical springs 

366 Schraubenlinie bei Gewinden__ |Đường xoắn ốc của ren Helical line of screw threads 

399 Schraubenräder Bánh răng xoắn, bánh răng nghiêng, bánh vít Helical gear wheels 

373 Schraubenschlissel Cờ lê, chìa khóa văn ốc Spanners 

372 Schraubensicherungen Đệm (long đền) bulông/Đệm hãm ốc, khóa ốc Screw lockings 

321, 368, |Schraubenverbindungen Kết nối ốc, mối nối bu lông, mối ghép bu lông, kết nối bằng bu lông _ |Screwed connections 

373 Gắn nối bằng ốc 

480 Schraubenverdichter Máy nén trục vít Screw-type compressor 

422 Schrittmotor Động cơ bước Stepper motor 

508 Schitze Bộ bảo vệ, đóng ngắt/Công tắc bảo vệ, rơ le bảo vệ Contactors 

222 SchutzgasschweifSen Hàn với khí trơ Inert gas arc welding 

578 Schutzisolierung Lớp cách ly bảo vệ Protective insulation 

579 Schutzklassen Cấp bậc bảo vệ (thiết bị điện) Protection classes 

578 Schutzkleinspannung Điện áp an toàn cực thấp Safety extra-low voltage 

580 Schutzmafầnahmen bei Các biện pháp bảo vệ trong hệ thống điện Protective equipment of electrical 
elektrischen Anlagen installations 

538 Schutzzone bei der NC- Vùng cấm của máy gia công NC Forbidden areas of NC machines 
Bearbeitung 

355 Schwefel, Begleitelement Lưu huỳnh, chất đi kèm/nguyên tố kèm Sulphur as accompanying element 

244 Schweibarkeit Khả năng hàn Weldability 

229 Schwei3eiqnung; Werkstoffe Tính chịu hàn/phù hợp với hàn của vật liệu Weldability of materials 

217 SchweiSen Hàn Welding 

322 SchweiRen von Kunststoffen  |Hàn chất dẻo Welding of plastics 

265 Schwei8geeignete Thép xây dựng hạt tinh (với tính) chịu hàn Weldable fine-grained 
Feinkornbaustähle constructional steels 

220 Schweifilichtbogen Hồ quang hàn điện/Hàn điện hồ quang Welding arc 

218 SchweiSnahtarten Các dạng mối hàn Weld types 

229, 290 |Schwei§nahtprũfung Kiểm tra mối hàn Weld testing 

218 Schweiẩpositionen Các vị trí hàn Welding positions 

226 Schweif8stäbe Đũa hàn, que hàn Welding rods 

218 SchweiBstof Cách sắp đặt vị trí mối hàn của vật được hàn với nhau Weld joint 

219, 220 |SchweiBstromquellen Nguồn điện hàn Welding current sources 

229 SchweiBverfahren, Các phương pháp hàn, những ứng dụng Welding techniques, applications 
Anwendungen 

217 Schweifiverfahren, Ùbersicht  |Các kỹ thuật hàn, tổng quát Welding techniques, general 

Survey. 

95 Schwenkbiegen Gấp, uốn nếp/Bẻ cạnh Folding 

197 Schwenkspanner Đai kẹp xoay Swivelling clamp, 

503 Schwenkverschraubungen Mối nối đinh ốc có thể gập được/Văn ống nối chuyển hướng (bằng răng ốc) |Swivelling screw joints 

496 Schwerentflammbare Chất lỏng khó bắt lửa/Chất lỏng khó cháy Hardly inflammable liquids 
Flũssigkeiten 

270 Schwermetalle Kim loại năng Heavy metals 

86 Schwindmafe Độ co rút/Độ co ngót Shrinkage allowances 

370 Sechskantmuttern Đai ốc sáu cạnh/Tán lục giác Hexagonal nuts 

368 Sechskantschrauben Ốc, vít (đầu) sáu cạnh/vít, bu lông đầu lục giác Hexagonal screws and bolts 











618 





































































































































































































9 Seigerungen Sự chia tách, thiên tích Segregations 
Thay đổi thành phần do thay đổi hòa hợp theo nhiệt độ 

493 Selbsthaltesteuerung Mạch tự giữ, mạch tự lưu Self-holding circuit 

518 Selbsthaltung (SPS) Tự giữ (Điều khiển lôgic lập trình), tự lưu (PLC) Self-holding (PLC) 

131 Senken Lã/Sự khoét loe, sự tiện rãnh trong, tiện lã Countersinking 

192 Senkerodieren Lã bằng tia lửa điện/Khoét loe bằng tia lửa điện, ăn xói mòn khuôn chìm |Spark-erosive countersinking 

151 Senkrechtdrehmaschinen Máy tiện đứng Vertical lathes 

368 Senkschrauben Vít đầu lã Flat head screws 

468 Sensoren Bộ cảm biến Sensors 

422 Servomotoren Động cơ trợ động (trợ lực), động cơ tùy động Servomotors 

372 Setzsicherungen Khóa chống long (mở) kết nối /Đệm chẻ, đệm răng Screw-setting locks 

363 Sicherheitseinrichtungen bei  |Các bộ phận an toàn của máy Safety equipment of machines 
Maschinen 

428 Sicherheitskupplungen Bộ ly hợp an toàn Safety clutches 

83 Sicherheitsmafầnahmen Các biện pháp an toàn Safety precautions 

225 Sicherheitsvorlagen Thiết bị đệm an toàn cho các bình khí Safety seals 

457 Sicherheitszahl Hệ số an toàn Safety factor 

82 Sicherheitszeichen Dấu hiệu an toàn Safety signs and symbols 

576 Sicherungen, elektrische Cầu chì an toàn, điện Safety fuses, electrical 

466 Signalarten Các loại tín hiệu Type of signal 

465, 514 |Signalausgabe Tín hiệu đầu ra Signal output 

465, 514 |Signaleingabe Tín hiệu đầu vào Signal input 

466 Signalglieder Các thành phần tín hiệu/Phần tử phát tín hiệu Signal elements 

517 Signalinvertierung Sự đảo tín hiệu Signal inversion 

465, 514 |Signalverarbeitung Xử lý tín hiệu Signal processing 

255 Silicium, Begleitelement Silicon, chất đi kèm/nguyên tố kèm Silicon as accompanying element 

276 Siliciumkarbid-Keramik Gốm chứa silic cacbua Silicon carbide ceramics 

276 Siliciumnitirid-Keramik Gốm chứa silic nitrat Silicon nitride ceramics 

313 Silikon-Gumnii (SIR) Cao su si|ic Silicone rubber (SIR) 

273 Sintern Thiêu kết, nung kết Sintering 

273 Sinterschmieden Rèn thiêu kết, rèn nung kết Sinter forging 

558 Software Phần mềm Software 

461 Sollwert bei Regelungen Giá trị định mức trong điều chỉnh/Giá trị cần đạt được trong điều chỉnh |Set value of closed-loop controls 

137 Spanarten Các kiểu, loại phoï Chip types 

112 Spanende Formgebung, Gia công định hình lấy phoi, những cơ bản/ Chipping machining, 
Grundlagen Gia công có phoi, những cơ bản fundamentals 

137 Spanformen Các dạng phoi/Các dạng phoi cấu hình Chip forms 

138 Spanformschaubild Biểu đồ phoi /Sơ đồ (đồ thị) các dạng phoi Chip form diagram 

150 Spanndorn Trục kẹp lỗ Draw-in arbor 

200 Spannelement, hydraulisches _ |Đai kẹp thủy lực Hydraulic clamping fixture 

197 Spannen, hydraulisch Kẹp thủy lực Hydraulic clamping 

196 Spannen, magnetisch Kẹp từ Magnetic clamping 

194 Spannen, mechanisch Kẹp cơ Mechanical clamping 

207 Spannen, pneumatisch Kẹp khí nén Pneumatic clamping 

150 Spannkopf Đầu kẹp. Draw-in head 

149 Spannkraft beim Drehen Lực kẹp trong tiện Holding force in turning 

200 Spannpratze, Mỏ kẹp cào, thí dụ chế tạo Workholding bracket, a 
Fertigungsbeispiel Bệ kẹp, thí dụ chế tạo. manufacturing example 

569 Spannung, elektrische Điện áp. Voltage 

456 Spannung, mechanische Ứng suất cơ học Mechanical stress 

457 Spannung, zulãssige Ứng suất cho phép Admissible stress 

280 Spannungsarmglũhen Ram giảm ứng suất Stress relief anneal 

291 Spannungs-Dehnungs- Biểu đồ ứng suất-biến dạng Stress-strain diagram 
Diagramm Giản đồ ứng suất - độ giãn 

371 Spannungsquerschnitt Tiết diện chịu ứng suất Stressed cross section 

302 Spannungsreihe der Metalle Dãy điện áp của kim loại (Elektrode) Electromotive series of metals 

303 Spannungsrisskorrosion Nứt do ứng suất ăn mòn/Ăn mòn nứt do ứng suất Stress corrosion cracking 

193 Spannvorrichtungen Gá kẹp Clamping fixtures 

150 Spannzange Kẹp rút Collet chụck 

197 Spannzylinder Xi lanh kẹp Clamping cylinder 

122, 135 |Spanungsgröen Các thông số gia công cắt gọt Chipping parameters 

112 Spanwinkel Góc tạo phoi, góc phụ/Góc cắt, góc cắt chân răng, góc trước của dao _ |Chipping angle 

511 Speicherprogrammierbare Điều khiển lập trình có bộ nhớ/Điều khiển lôgic lập trình Programmable logic control 
Steuerungen 

485, 500 |Sperrventile Van một chiều, van chăn, van khóa/Van cản, van đóng Non-return valves 

44 Spiel, Höchst- Độ hở cực đại/Độ hở lớn nhất Maximum clearance 

44 Spiel, Mindest- Độ hở cực tiểu/Độ hở nhỏ nhất Minimum clearance 

404 Spindeln Con quay, trục quay, trục spinđen Spindles 

151 Spindelstock U trước, đầu máy tiện/Bệ đỡ trục quay Headstock 

123 Spiralbohrer Lưỡi khoan xoắn Twist drills 

127 Spiralsenker Lưỡi lã xoắn Spiral countersinks 

367 Spitzgewinde Ren nhọn, hình chữ v V-shaped screw threads 

133 Spreizreibahlen Lưỡi doa điều chỉnh/Mũi doa mở rộng, mũi doa bung Expansion reamers 

317 Spritzgieen Đúc phun, đúc áp lực Injection moulding 














619 































































































































































































317 SpritzgieSmaschine Máy đúc áp lực Injection moulding machine 
231 Spritzlackieren Sơn phun/Thổi sơn, sơn xịt Spray painting 
232 Spritzlackieren, Thermisches _ |Sơn phun nhiệt Thermail spray painting 
242 Sprödigkeit Độ giòn, sự giòn, bở, dễ vỡ, độ dễ gãy Brittleness 
462 Sprungantwort bei Reglern Bước phản hồi (đáp ứng) nhảy bật trong bộ phận điều chỉnh Step response of controllers 
Đáp ứng bước nhảy trong điều khiển, Hồi đáp đột ngột 
511 SPS Điều khiển lôgic lập trình được, điều khiển theo chương trình nhớ sẵn |PLC 
Điều khiển lôgic có thể lập trình, điều khiển lập trình có bộ nhớ 
220 Stabelektroden Điện cực thanh Stick electrodes 
251 Stahl und Eisen-Gusswerkstoffe_| Thép và hợp kim gang (gang đúc) Steel and iron casting alloys 
252 Stahl, Herstellung Thép, chế tạo. Steel making 
253 Stahl, Nachbehandlung Thép, xử lý lại/Thép sau xử lý Steel, after-treatment 
254 Stahl, Verarbeiten zu Thép, gia công bán thành phẩm Steel, manufacture of semi- 
Halbzeugen fñinished products 
254 Stahl, VergieSen Thép, đổ khuôn Steel casting 
266 Stahlbleche Thép lá Steel sheets 
260 Stähle, Bezeichnungssystem Thép, hệ thống ký hiệu Steels, identification codes 
264 Stãhle, Einteilung Thép, phân loại Steels, classification 
266 Stähle, kaltzähe Thép giữ được độ dai trong nhiệt độ lạnh (nhiệt độ thấp) Low-temperature steels 
Thép dẻo ở nhiệt độ thấp 
264 Stähle, legierte Thép hợp kim Alloy steels 
264, 266 | Stähle, nichtrostende Thép không gỉ/Thép inox Stainless steels 
264 Stãhle, unlegierte Thép carbon, thép thông thường Plain carbon steels 
266 Stähle, warmfeste Thép nhiệt độ cao/Thép chịu nhiệt High-temperature steels 
259 Stahlguss Thép đúc Cast steel 
65 Standardabweichung Độ lệch chuẩn, sai số chuẩn/Độ lệch tiêu chuẩn Standard deviation 
565 Standardsoftware Phần mềm chuẩn Standard software 
139 Standzeit Tuổi thọ, tuổi bền, thời gian sử dụng Service life 
379 Stanznieten Đinh tán dập Stamped rivets 
76 Statistische Prozesslenkung Định hướng quy trình gia công qua thống kê Statistical process control 
76 Statistische Prozessregelung___ |Điều chỉnh quy trình bằng thống kê SPC Statistical process control SPC 
468 Staudũsen Cảm biến nghịch áp. Back-pressure sensors 
147 StechdrehmeiBel Dao tiện chích rãnh Parting-off tool 
541 Steckplätze bei Computern Khe cắm của máy tính Computer s|lots 
315 Steifñgkeit von Kunststoffen Độ cứng của chất dẻo/Độ cứng kết cấu Stiffness of plastics 
366 Steigung bei Gewinden Bước ren thread pitch 
459, 465 | Stellglieder Các phần tử (thành phần, thiết bị, cơ phận, cơ cấu) điều khiển (điều Final control elements 
chỉnh)/Cơ cấu tác động 
459, 461 |Stellgröfe Biến điều khiển, thông số chỉnh/Trị số tác động, đại lượng tác động Manipulated quantity 
467 Stellschalter Nút bật chuyển mạch/Công tắc chuyển mạch cung cấp một tín hiệu Maintained-contact switch 
liên tục 
382 Sternscheiben-Verbindungen  |Kết nối bằng đệm khía Star washer connections 
Kết nối bằng lực với vòng đệm hình sao, mối nối hình sao 
473 Steuerglieder Những phần tử điều khiển Control elements 
459 Steuergrö8e Trị số điều khiển, giá trị điều khiển, lượng điều khiển Control quantity 
459 Steuerkette Vòng điều khiển /Vòng điều khiển mở, chuỗi điều khiển mở Open control loop 
459 Steuerstrecke Đoạn (đường) được điều khiển mở Controlled system 
465 Steuerung, grundsätzlicher Điều khiển, cấu trúc cơ bản Control systems, fundamental 
Aufbau structure 
460, 511 |Steuerung, peicherprogrammiert| Điều khiển theo chương trình nhớ sẵn/Điều khiển lôgic lập trình được_ |Programmable logical control 
460 Steuerung, Điều khiển qua kết nối cố định Hard-wired programmed control 
verbindungsprogrammiert 
529 Steuerungen, CNC Hệ thống điều khiển số với sự hỗ trợ của máy tính Numeric control system 
Hệ thống điều khiển số bằng máy tính 
507 Steuerungen, elektrische Điều khiển điện Electrical controllers 
504 Steuerungen, Điều khiển điện-thủy lực Electrohydraulic controllers 
elektrohydraulische 
491 Steuerungen, Điều khiển điện-khí nén Electropneumatic controllers 
elektropneumatische 
496 Steuerungen, hydraulische Điều khiển thủy lực Hydraulic controllers 
479 Steuerungen, pneumatische___ |Điều khiển bằng khí nén Pneumatic controllers 
511 Steuerungen, Điều khiển có thể lập trình Programmable logical controllers 
speicherprogrammierte 
529 Steuerungsarten (NC) Các loại điều khiển (kỹ thuật số) Controller types (NC) 
465 Steuerungsaufgaben, Những nguyên tắc cơ bản của giải pháp cho các công việc điều khiển _ |Basic principles of solutions to 
Grundlagen zur Lösung control tasks 
466 Steuerungskomponente Các thành phần điều khiển Control components 
459 Steuerungstechnik Kỹ thuật điều khiển Control engineering 
63 Stichprobenprifung Sự thử mẫu ngẫu nhiên, sự thử lô, sự kiểm tra lấy mẫu Sampling inspection 
255 Stickstoff, Begleitelement Nitơ, chất đi kèm, nguyên liệu kèm Nitrogen as accompanying element 
376 Stifte Bu lông/Chốt Pins 
369 Stiftschrauben Gu jông, vít cấy, bu lông có đầu/Bù long có ren ở hai đầu Studs 
376 Stiftverbindungen Kết nối chốt/Mối ghép chốt Pin connections 
415 Stirnräder Bánh răng trụ, thẳng/Bánh răng trụ, răng thẳng Spur wheels 
381 Stirnzahn-Verbindungen Nối kết bằng bánh rắng Radial tooth connections 





620 











































































































































































































334 Stoffarten Các loại vật liệu Types of material 

334 Stoffbilanz Cân bằng chất (nguyên liệu) trong hệ thống Material balance 

85 Stoffeigenschaftsändern Thay đổi tính chất vật liệu Modification of inherent 
properties of matter 

205 Stoffschluss-Verbindungen Kết nối bằng vật liệu (hàn, hàn vảy, dán) Metallurgical and adhesive joints 

461 StörgröBe Các đại lượng (tham số) gây nhiễu/Biến gây nhiễu Disturbance 

357 Störstellenbeseitigung an Loại bỏ sự cố tại máy Troubleshooting at machines 

Maschinen 

108 Strahlschneiden Cắt bằng tia (nước, điện cực, laser, plasma...) Beam cutting 

227 StrahlschweifSen Hàn bằng tia sáng/Hàn Beam welding 

86 StranggiefSen Đúc ép liên tục/Đúc ép đùn liên tục Continuous casting 

254 Strangguss Gang đúc bằng phương pháp đúc ép liên tục/Đúc liên tục Continuously cast material 

101 Strangpressen Ép đùn, ép đúc liên tục Extruding 

563 Streamer Thiết bị băng từ Streamer 

529 Streckensteuerung Hệ thống điều khiển chặng/Hệ thống điều khiển đoạn (đường) thẳng _ |Line-motion control systems 

243,292 |Streckgrenze. Giới hạn chảy, giới hạn đàn hồi Yield point 

570 Strom, elektrischer Dòng điện Electric current 

569 Stromkreis Mạch điện Electric circuit 

509 Stromlaufplan Sơ đồ mạch điện/Sơ đồ đầu dây, sơ đồ đi dây Circuit diagram 

502 Stromregelventile Van chỉnh lưu/Van điều chỉnh dòng chảy Flow control valves 

486, 501 |Stromventile Van dòng, van lưu lượng/Van điều chỉnh dung lượng Volume-control valves 

404? Stromwender Bộ đảo chiều dòng (điện) Commutator 

323 Strukturverbund Vật liệu phức hợp gồm các thành phần ghép vào chung một cấu trúc _ |Structural composites 

384 Stũtz- und Trageinheiten Bộ phận đỡ và mang Supporting and holding components 

313 Styrol-Butadien-Gummi (SBR)__ |Cao su styrol butadien/Cao su tổng hợp Styrene-butadiene rubber (SBR) 

420 Synchronmotoren Đông cơ đồng bộ Synchronous motors 

411 Synchronriemen Đai đồng bộ, đai có răng Synchronous belts 

422 Synchron-Servomotoren Đông cơ trợ động đồng bộ Synchronous servomotors 

308 Synthese Tổng hợp Synthesis 

386 Synthetische Öle Dầu tổng hợp Synthetic oils 

127 Systemwerkzeuge beim Bohren |Dụng cụ hệ thống ở khoan/Hệ thống dụng cụ khoan System tools for drilling 

565 Tabellenkalkulation Bảng tính Spreadsheets 

461, 464 |Tachogenerator Máy đo tốc độ vòng quay/Vận tốc kế Tachometer generator 

103 Tafelscheren Kéo cắt tấm Plate shears 

560 Taktfrequenz Tần số xung nhịp Clock frequency 

560 Taktgenerator Máy phát tín hiệu đồng hổ, máy phát tín hiệu giữ nhịp/Bộ tạo xung nhịp |Timing generator 

548 Taschenfräszyklus Chu trình phay lỗ hình túi Pocketing cycle 

507 Taster Núm bấm Push-button switch 

467 Tastschalter Nút nhấn chuyển mạch (chỉ cho ra 1 tín hiệu ngắn) Momentary-contact switch 

213 Tauchlöten Hàn vảy nhúng Dip soldering 

378 Taumelnieten Tán ri vê theo chiều vòng tròn Wobble riveting 

402 Tellerfedern Lò xo đĩa Disc springs 

258 Temperguss Gang dẻo Malleable cast iron 

566 Textverarbeitung Xử lý văn bản Word processing 

108 Thermisches Schneiden Cắt bằng nhiệt Thermal cutting 

310 Thermoplaste Chất dẻo chịu nhiệt, chất dẻo nhiệt Thermoplastics 

128 Tiefbohren Khoan sâu Deep diilling 

128 Tieflochbohren Khoan lỗ sâu Deep-hole drilling 

178 Tiefschleifen Mài sâu Deep grinding 

194 Tiefspanner Bộ kẹp sâu Flat workpiece fixtures 

290 Tiefungsversuch Thử nghiệm vuốt sâu Cupping test 

96 Tiefziehen Sự thúc sâu, vuốt sâu Deep drawing 

256 Tiegelofen Lò nổi/Lò nổi quay Crucible furnace 

269 Titan Titan Titanium 

40 Toleranzen Dung sai Tolerances 

43 Toleranzfeld Miền dung sai Tolerance field 

42 Toleranzgrad Cấp dung sai/Cấp chính xác (cấp dung sai tiêu chuẩn) Tolerance grade 

42 Toleranzklasse Bậc dung sai Tolerance class 

406 Topfgelenk Mấu nối có bi/Khớp cacđăng có bi Pot joint 

335 Transportsysteme Hệ thống vận chuyển Transfer systems 

367 Trapezgewinde Ren hình thang Trapezoidal screw threads 

431 Trapezgewindespindel-Antriebe | Bộ truyền động có trục quay với ren hình thang Acme-thread spindle drives 

85 Trennen, Definition Các phương pháp cắt đứt (phân chia), định nghĩa/Tách rời, định nghĩa_ |Cutting operations, definitions 

119 Trockenbearbeitung Gia công khô Dry machining 

480 Ùberdruck Áp suất trên (trên áp suất khí quyển), áp suất dương, áp suất dư Pressure above atmospheric 

Áp suất vượt trên áp suất khí quyển 

462 Ùbergangsfunktion Hàm chuyển tiếp, chức năng chuyển tiếp Transient function 

45 bergangspassung Lắp ghép trung gian Transition fits 

44 Ùbermafi, Höchst- Độ dôi lớn nhất Maximum deviation 

44 Ủbermaf, Mindest- Độ dôi nhỏ nhất Minimum oversize 

44 bermaBpassung Lắp ghép có độ dôi Negative allowance fits 

354 Ủberwurfmuttern Đai ốc nối, đai ốc ren, đai ốc liên kết Spigot nuts 

299 Ultraschallprifung Kiểm tra bằng siêu âm Ultrasonic testing 

322 UltraschallschweiSen Hàn bằng siêu âm Ultrasonic welding 











621 

























































































































































































392 Umfangslast bei Wälzlagern Tải chu vi của vòng bị, lực tải tác dụng chu vi của vòng bi Circumferential load of roller 
Tải chu vi của ổ (bơ, bạc) lăn bearings 
244 Umformbarkeit Khả năng biến dạng Plasticity 
84 Umformen Biến dạng/Tạo dạn Formin 
102 Umformmaschinen Máy gia công biến dạng (định dạng)/Máy tạo hình dạng Forming machines 
392 Umlaufverhältnisse bei Tương quan giữa chuyển động và hướng tải Circulation ratios of roller bearings 
Wälzlagern Sự di chuyển của vòng ổ lăn trong quan hệ với hướng chịu tải. 
253 Umschmelzverfahren Phương pháp nung chảy lại để tinh lọc kim loại/ Refining process 
Phương pháp luyện tinh lọc 
327 Umweltbelastung Sự tác động vào môi trường Environmental pollution 
327 Umweltproblematik der Werk- _ |Vấn đề môi trường của vật liệu và chất phụ trợ Environmental problems of 
und Hilfsstoffe materials and process materials 
233 Umweltschutz in der Fertigung_ |Bảo vệ môi trường trong chế tạo Environmental protection in 
manufacture 
245 Umweltverträglichkeit Tính tương hợp với môi trường/Khả năng tương thích với môi trường _ |Environmentally sound materials 
and processes 
253 Unberuhigt vergossener Stahl _ |Thép đúc sôi, thép sôi/Đúc không chuẩn, không êm Unkilled steel casting 
521 UND vor ODER AND trước ODER AND before ODER 
473 UND-Verknipfung Phép toán AND, Cổng logic VÀ, Cổng logic AND AND operation 
83 Unfallursachen Nguyên nhân tai nạn Accident causes 
312 Ungesättigte Polyesterharze (UP) |Keo polyester chưa no (UP)/Keo polyester chưa bão hòa (UP) Unsaturated polyester resin (UP) 
152 Universaldrehmaschine Máy tiện đa năng/Máy tiện vạn năng Universal turning lathe 
168 Universalfräsmaschine Máy phay đa năng/Máy phay vạn năng Universal milling machine 
420 Universalmotoren Động cơ đa năng Universal motors 
291 Universalprifmaschine Máy kiểm tra đa năng Universal testing machine 
537 Unterprogramm (NC) Chương trình con, chương trình phụ Subprogram (NC) 
320 Urformen von Duroplasten Tạo hình của chất dẻo nhiệt rắn/Đổ khuôn chất dẻo nhiệt rắn Primary forming of thermosetting 
lastics 
320 Urformen von Elastomeren Tạo hình chất đàn hồi Primary forming of elastomers 
320 Urformen von Schaumstoffen _ |Tạo hình chất dạng bọt/Đổ khuôn chất xốp Primary forming offoam materials 
316 Urformen von Thermoplasten _ |Tạo hình chất dẻo nhiệt Primary forming of thermoplastics 
84 Urformen, Definition (Sự) tạo hình, định nghĩa Primary forming, definitions 
84 Urformen, bersicht Tạo hình, tổng quát Primary forming, general survey 
77 Urwertkarte Bảng dữ liệu gốc/Bảng trị số gốc Original data chart 
561 USB USB (Bus nối tiếp đa năng)/Chuẩn kết nối tuần tự trong máy tính. USB_ |Universal serial bus (USB) 
sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính 
253 Vakuumbehandlung des Stahls_|Xử lý chân không cho thép Vacuum treatment of steel 
88 Vakuumformen Phương pháp đúc, tạo khuôn chân không Vacuum moulding process 
321 Vakuumtiefziehen Phương pháp thúc sâu chân khôn Vacuum straight formin 
255 Vanadium, Legierungselement_ |Vanadium, thành phần hợp kim Vanadium as alloying element 
580 VDE-Bestimmungen Những quy định của VDE (Hiệp Hội Kỹ Sư Điện Đức) Regulations by the Association 
of German Electrotechnical 
Engineers VDE 
500 Ventile, hydraulische Van thủy lực Hydraulic valves 
484 Ventile, pneumatische Van khí nén Pneumatic valves 
360 Verbindungseinheiten Đơn vị kết nối Joints and fastening units 
511 Verbindungsprogrammierte  |Điều khiển theo chương trình bằng kết nối cố định (thí dụ đường ống, |Hard-wired programmed 
Steuerungen dây dẫn) controllers 
82 Verbotszeichen Dấu hiệu cấm Prohibitive signs 
323 Verbundwerkstoffe (Vật liệu) compozit, chất phức hợp, vật liệu hỗn hợp, vật liệu liên kết, vật|Composite materials 
liệu kết hợp/Vật liệu kết nối (ráp nối) 
335, 462 |Verdichter Máy nén/Máy nén ép. Compressor 
247 Verformbarkeit der Metalle Khả năng biến dạng của kim loại Ductility of metals 
242 Verformung, elastische Biến dạng đàn hồi Elastic deformation 
242 Verformung, plastische Biến dạng dẻo Plastic deformation 
285 Vergiten Ú, ủ hóa tốt/U nâng phẩm Quenching and tempering 
285 Vergũtungsschaubild Biểu đồ ủ/Biểu đồ nâng phẩm Heat treatment diagram 
265 Vergủtungsstähle Thép nhiệt luyện, thép cải thiện qua xử lý nhiệt Quenched and tempered steels 
Thép nâng phẩm, thép hóa tốt 
286 Vergitungsstähle, Thép nhiệt luyện, xử lý nhiệt/Nhiệt luyện thép nâng phẩm Quenched and tempered steels, 
Wärmebehandlung heat treatment 
473 Verknipfungen, logische Phép toán logic Logic operations 
460, 511 |Verknipfungssteuerungen Điều khiển kết hợp lôgic Logic controllers 
371 Verliersicherungen Khóa chống long (mở) kết nối, đệm ngăn vít/đai ốc không bị long Captive screw lockings 
Cơ phận giữ kết nối ốc không bị long (mở) ra 
140 Verschlei§ beim Drehen Hao mòn trong tiện/Dao tiện mòn Wear in turning 
158 Verschlei8 beim Fräsen Hao mòn trong phay/Dao phay mòn Wear in milling 
139, 243 |VerschleifSarten Các dạng ăn mòn Kinds of wear 
113 VerschleiSfestigkeit Sức chống mài mòn, độ chống mòn, độ bền mài mòn/Sức chịu ăn mòn |Wear resistance 
139 VerschleiSursachen Các nguyên nhân ăn mòn Causes of wear 
483 Verstellmotor Động cơ điều chỉnh được Variable-displacement motor 
497 Verstellpumpen Bơm có thể điều chỉnh được, bơm cung cấp thay đổi Variable-displacement pumps 
Bơm điều chỉnh khoảng chạy. 
415 Verzahnungsarten Các loại cắt rắng Toothing types 
302 Verzunderung Ăn mòn ở nhiệt độ cao (phôi bị oxid hóa)/Sét gỉ khi nóng Oxide scaling 











622 






















































































































































































245 Verzunderungsbeständigkeit__ |Khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao (phôi bị oxid hóa) Oxide scaling resistance 
314 Vicat-Härteprifung Kiểm tra độ cứng theo Vicat Vicat hardness test 
294 Vickershärte Độ cứng theo Vickers Vickers hardness 
385 Viskosität Độ nhớt, độ nhờn/Độ dai Viscosity 
89 VollformgiefSen Đúc với khuôn nguyên hình tự hủy/Đúc nguyên khối Lost foam casting process 
125 Vollhartmetallbohrer Mũi khoan toàn bộ bằng hợp kim cứng Solid carbide drill 
Mũi khoan bằng hợp kim cứng toàn bộ 
390 Vollkeramiklager Ổ trục toàn bộ bằng gốm (bi+vòng bi)/Ổ (bạc, bợ) toàn bằng gốm Solid ceramic bearing 
569 Volt Volt, đơn vị điện áp. Volt 
334 Volumenstrom Lưu lượng theo thể tích tính theo đơn vị thời gian Volume flow 
381 Vorgespannte Formschluss- Kết nối dạng khớp có tải trước Prestressed positive joints 
Verbindungen 
193 Vorrichtungen Gá, lắp Jigs and fixtures 
152 Vorschub bei Drehmaschinen _ |Dẫn tiến trong máy tiện/Bước tiến máy tiện Feed of turning lathes 
524 Vorschub bei NC-Maschinen__ |Dẫn tiến trong máy gia công NC/Bước tiến máy tiện NC Feed of NC machines 
431 Vorschubantriebe Bộ dẫn động dẫn tiến/Bộ truyền động bước tiến Feed drives 
504 Vorschubsteuerungen Điều khiển dẫn tiến/Điều chỉnh bước tiến Feed rate control 
359 Vorspannkraft bei Schrauben __ |Lực siết (lực kéo)/Ứng lực ban đầu (có trước, căng trước) của ốc, vít Pretensioning force of screws 
47 Vorzugsreihen bei Passungen__ |Dãy ưu tiên trong lắp ghép Preferred series of fits 
64 Wahrscheinlichkeit Xác suất Probability 
74 Wahrscheinlichkeitsnetz Mạng xác suất, đồ thị phân tích sự kiểm tra mẫu thử Probability network 
416 Wälzfräsen von Zahnrädern Phay lăn răng Hobbing of toothed wheels 
397 Wälzfihrungen Dẫn hướng bằng con lăn Anti-friction guideways 
390 Wälzlager Bạc đạn, vòng bi,ổ bi/Bạc (bợ,ổ) lăn Roller bearings 
385 Wälzreibung Ma sát lăn Combined sliding and rolling friction 
266 Warmarbeitsstähle Thép làm khuôn gia công nóng/Thép dụng cụ gia công nóng Hot-work steels 
288 Warmbadhärten Tôi (trui) trong bể nóng/Tôi (trui) bể Martempering 
277 Wärmebehandlung der Metalle_| Xử lý nhiệt của kim loại Heat treatment of metals 
289 Wärmebehandlung einer Xử lý nhiệt của đài kẹp (tấm kẹp, mỏ kẹp) Heat treatment of a workholding 
Spannpratze bracket 
280 Wärmebehandlungsarten Các dạng xử lý nhiệt/Các loại nhiệt luyện Heat treatment 
113 Warmhärte Độ cứng nóng/Độ cứng mà dụng cụ chịu được ở nhiệt độ cao Hot hardness 
90 Warmkammer-Verfahren Phương pháp đúc với buồng áp suất ở trong kim loại nóng chảy Hot-chamber die-casting process 
Phương pháp đúc trong buồng nhiệt 
563 Warmstart Khởi động nóng Hot start 
92 Warmumformen Biến dạng nóng Hot forming 
321 Warmumformen von Biến dạng nóng của bán thành phẩm nhựa dẻo nhiệt Hot forming of semi-finished 
Thermoplast-Halbzeugen thermoplastic products 
82 Warnzeichen Dấu hiệu báo động/Dấu hiệu cảnh báo. Warning signs 
445 Wartung Bảo trì/Bảo dưỡng Maintenance 
446 Wartungsplan Kế hoạch bảo trì Maintenance plan 
111 Wasserstrahl-Schneiden Cắt bằng tia nước Water-jet cutting 
456 Wechselbelastung Ứng suất đổi chiều/Ứng suất đổi dấu Alternating stress 
574 Wechselstrom Điện xoay chiều Alternating current 
223 WechselstromschweiBen Hàn bằng điện xoay chiều AC welding 
485 Wechselventile Van chuyển đổi Shuttle valves 
507 Wechsler Công tắc hai vị trí, công tắc chuyển đổi/Bộ hoán chuyển Change-over contact 
532 Wegbedingungen Lệnh dịch chuyển (điều kiện dịch chuyển) xác định loại chuyển động _ |Preparatory functions 
(Chức năng G trong NC) 
500 Wegeventile, hydraulische Van dẫn hướng (van đảo chiều) thủy lực/ Hydraulic directional control 
Van điều khiển thủy lực, van đảo chiều valves 
484 Wegeventile, pneumatische Van dẫn hướng (van đảo chiều) khí nén/Van điều khiển khí nén Pneumatic directional control valves 
500 Wegeventile, vorgesteuerte Van dẫn hướng được dẫn động/Van điều khiển được dẫn động Pilot-actuated directional control 
valves 
524 Wegmesssysteme (NC) Hệ đo quãng đường (hành trình), hệ thống đo đường di chuyển Position measuring systems (NC) 
460 Wegplansteuerung Điều khiển trình tự gia công theo kế hoạch định trước/Dạng điều khiển |Position-scheduled control 
trình tự theo quá trình, trong đó điều kiện tiếp tục vận hành chỉ dựa vào tín 
hiệu phụ thuộc theo hành trình của thiết bị được điều khiển (DIN 19237) 
280 Weichglũhen Ú mềm (nhiệt độ từ 6800 - 7500C)/Nung, ủ Spheroidizing anneal 
214 Weichlote Thuốc hàn mềm, chất hàn vảy, chất hàn mềm Soft solders 
213 Weichlöten Hàn vảy mềm Soft-soldering 
403 Wellen Trục, cốt, láp/Trục truyền động Shafts 
380 Welle-Nabe-Verbindungen Nối kết trục-đùm/Kết nối trục-bạc Shaft-hub connections 
383 Wellensicherungen Chăn ăn toàn cho trục/Khóa chặn trục Shaft lockings 
141, 326 |Wendeschneidplatten Mảnh dao cắt trở bề Indexable inserts 
551 Werkstattprogrammierung Lập trình CNC và nhập liệu trực tiếp tại máy (xưởng), Shop-floor programming 
240 Werkstoffe, Auswahl Lựa chọn vật liệu Selection of materials 
240 Werkstoffe, Eigenschaften Tính chất của vật liệu Properties of materials 
239 Werkstoffe, Einteilung Phân loại vật liệu Classification of materials 
292 Werkstoffe, Kennwerte Các tham số (thông số) đặc trưng của vật liệu Characteristic values of materials 
238 Werkstoffe, Ubersicht Tổng quát vật liệu General survey of materials 
262 Werkstoffnummern, Gusseisen_ |Mã vật liệu, gang Material codes, cast iron 
269 Werkstoffnummern, NE-Metalle |Mã vật liệu, kim loại màu Material codes, non-ferrous metals 
262 Werkstoffnummern, Stähle Mã vật liệu, thép. Material codes, steels 











623 




















































































































































































































290 Werkstoffprifungen Kiểm tra vật liệu Material testing 

238, 328 |Werkstofftechnik Kỹ thuật vật liệu Materials science 

528 Werkstũcknullpunkt Điểm gốc phôi gia công Workpiece zero 

149 Werkstickspannung beim Drehen |Kep phôi trong tiên Work holding in turning operations 

538 Werkzeug (NC), Aufruf Lệnh gọi (điều khiển) dụng cụ trong NC Tool function (NC) 

547 Werkzeug-Bahnkorrektur Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ (cắt gọt) Tool path compensation 

530 Werkzeugkorrekturen Chỉnh dụng cụ Tool compensations 

336 Werkzeugmaschinen Máy công cụ Machine tools 

357 Werkzeugmaschinen, Abnahme | Nghiệm thu máy công cụ Acceptance of machine tools 

355 Werkzeugmaschinen, Aufstellung |Lắp đặt máy công cụ Installation of machine tools 

266 Werkzeugstähle Thép dụng cụ Tool steels 

127 Werkzeugsysteme beim Bohren |Hệ thống dụng cụ trong khoan Tool systems for drilling operations 

141 Werkzeugsysteme beim Drehen |Hệ thống dụng cụ trong tiện Tool systems for turning operations 

538 Werkzeugträger-Bezugspunkt _ |Điểm chuẩn giá mang dụng cụ Workpiece holder reference point 
Điểm chuẩn (điểm mốc, điểm quy chiếu, điểm tựa) của giá đỡ dụng cụ 

530 Werkzeug-Vermessung Đo đạc dụng cụ Tool gauging 

141 Werkzeugwahl beim Drehen__ |Lựa chọn dụng cụ trong tiện Tool selection in turning 

473 Wertetabelle Bảng dữ liệu, bảng số liệu Primary data 

571 Widerstand, elektrischer Điện trở Electrical resistance 

228 WiderstandspressschweiSen __ |Hàn ép điện trở Resistance pressure welding 

223 WIG-SchweiSen Hàn WIG, hàn với khí trộn Argon, Helium/Hàn với điện cực bằng Wolfram |TIG welding 

564 WINDOWS Hệ điều hành WINDOWS WINDOWS? operating system (OS) 

52 Winkelprũfung Kiểm tra góc Checking of angles 

332 Wirkungsgrad Hiệu quả Efficiency 

298 Wöhlerkurve Biểu đổ Wöhler Stress-number curve (Woehler curve) 

255 Wolfram, Legierungselement __ |Wolfram, thành phần của hợp kim Tungsten as alloying element 

224 Wolfram-Plasmaschweifen Hàn plasma-Wolfram Tungsten plasma welding 

551 WOP Hệ lập trình WOP (Werkstatt-Orientiertes-Programmieren), lập trình Workshop-oriented programming 
định hướng theo xưởng máy (WOP) 

242 Zähigkeit Độ dai Toughness 

561 Zahlensysteme Hệ thống số Numbering systems 

431 Zahnrad mit Zahnstange Bánh răng với thanh răng Toothed wheel with toothed rack 

414 Zahnräder Bánh răng Gearwheels 

497 Zahnradpumpen Máy bơm bánh răng Gear pumps 

411 Zahnriemen Dây đai răng Toothed belt 

499 Zahnring-Hydromotor Động cơ thủy lực vòng răng Toothed-ring hydraulic motor 

380 Zahnwellen-Verbindungen Nối kết bằng trục then hoa/Kết nối trục bằng then vạn năng Toothed-shaft connections 

519 Zeitfunktionen Bộ định thời, mạch định thời/Chức năng thời gian Timer 

314 Zeitstand-Zugversuch Thử nghiệm kéo biến dạng với lực kéo không đổi trong thời gian dài _ |Tensile creep test 

514 Zentralbaugruppe (SPS) Bộ xử lý trung tâm (Điều khiển lôgic lập trình) Central processing unit (PLC) 

127 Zentrierbohrer Mũi khoan tâm Centring drill 

244 Zerspanbarkeit Khả năng gia công được Machinability 

299 Zerstörungsfreie Werkstoffprifung | Thử nghiệm không phá hủy vật liệu/Kiểm tra vật liệu không phá hủy __ |Non-destructive material testing 

79 Zertifizierung Sự chứng nhận Certification 

97 Ziehfehler Lỗi khi kéo (vuốt) như vết nứt ở đáy, có nếp hoặc bề mặt có rãnh Drawing errors 

97 Ziehstufen Các cấp của phương pháp vuốt Drawing steps 

96 Ziehverhältnis Tỷ lệ kéo Drawing ratio 

272 Zinklegierungen Hợp kim kẽm Zinc alloys 

286 Zinnlegierungen Hợp kim thiếc Tin alloys 

96 Zugdruckumformen Biến dạng kéo-nén Tension-pressure forming 

243, 292,|Zugfestigkeit Độ bền kéo Tensile strength 

457 

429 Zugmittel-Getriebe Bộ truyền động bằng phương tiện kéo (dây đai, xích) Belt or chain gear 

291 Zugspannung Ứng suất kéo Tensile stress 

371 Zugspannung, zulässige Ứng suất kéo cho phép Tensile stress, admissible 

150 Zugspannzange Kẹp đàn hồi kéo, kẹp đàn hồi rút Draw-in collet chụcks 

314 Zugversuch, Kunststoffe Thứ nghiệm kéo với chất dẻo Tensile test with plastics 

291 Zugversuch, Metalle Thử nghiệm kéo với kim loại Tensile test with metals 

385 Zũndpunkt von Schmierstoffen_|Điểm cháy của chất bôi trơn lgnition point of lubricants 

513 Zuordnungsliste Bảng phân bổ thiết bị với đầu vào và đầu ra của PLC (Điều khiển lôgic_ |Assignment list 
lập trình)/Bảng sắp đặt, bảng gán 

486 Zweidruckventil Van áp suất kép/Van áp lực đôi, Van AND, van nhấn kép Dual-pressure valve 

486 Zweihandbedienung Điều khiển bằng hai tay Two-hand operation 

462 Zweipunktregelung Điều khiển hai vị trí, điều khiển hai điểm Two-position control 

537 Zyklen (NC) Chu trình làm việc (NC) €ydes (NC) 

481 Zwlinder, doppelt wirkende Xi lanh tác động hai chiều Double-acting cylinders 

481 Zylinder, einfach wirkende Xi lanh tác động một chiều Single-acting cylinders 

498 Zylinder, hydraulische Xi lanh thủy lực Hydraulic cylinders 

482 Zylinder, kolbenstangenlose___ |Xi lanh, pittông không trục/Xi lanh, ben không tỉ Rodless cylinders 

481 Zylinder, pneumatische. Xi lanh khí nén Pneumatic cylinders 

368 Zylinderschrauben Vít lục giác chìm Cap screws 

376 Zylinderstifte Chốt trụ Straight pins 

57 Zylindrizitätsmessung Đo độ tròn,độ đảo. Checking of cylindricity 











624 





Chuyên ngành CƠ KHÍ 


Nhiều tác giả 


Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYÊN MINH NHỤT s Chịu trách nhiệm nội dụng: NGUYÊN THÊ TRUẬT s Biển tập: HẢI VÂN - MAI LY 
+ Bìa: ALICE NGUYÊN THANH LAM s Sa bản in: MAI LY s Kỹ thuật ví tính: MAI KHANH 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
s 161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh s ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
s Fax: 84.8.38437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn s Website: http://www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
s Số 21, dãy A11, khu Đầm Trấu, p. Bạch Đằng, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội s ĐT: (04)37734544 - Fax: (04)35123395 
s E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


Khổ 17 x 24em, số 252 - 2013/CXB/10-25/Tre. Quyết định xuất bản số 111A/QĐ-Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2013. 
In 1.000 cuốn, tại Công ty Cổ phần In Gia Định. In xong và nộp lưu chiều quý 1/2013. 


Tủ sách học nghề NHẤT NGHỆ TINH 


NMhăm đáp ứng phần não như cầu cấp bách về lực lương công nhân lãnh 
nghề được đào tạo bài bản cả vẽ lý thuyết lẫn thực hành tại Việt Nam, Quỹ 
Thời bảo Kinh tế 5ãi Gòn (5algen Times Foundatlon - 5TF) và Ủy ban 
"7.-)00:11/:1001017 300/24/10) 37 /11./)0)5 0000010) 101./.)(:12/7/441/0/2)/))741/13.1)1) 
Trẻ phối hợp thực hiện tủ sách hạc nghề NHẤT NGHỆ TỊNH. 





Nước Đức nổi tiếng thế giới vế cơ khí máy móc với hệ 
thống dạy nghề vừa học vừa làm rất thiết thực, điều này 
thể hiện rõ trong sách học nghề của họ mà điển hình 
nhất là tủ sách nghề của Nhà xuất bản Europa-Lehrmittel 
mà chúng tôi đã mua bản quyền để xuất bản tại Việt Nam 
lấn này. 

Quyển Chuyên ngành Cơ khí này là một trang những 
quyển sách bán chạy nhất của Nhà xuất bản Europa- 
Lehrmittel. Sách qỗm 8 chương lý thuyết, 13 phần thực 
tập và thư mục thuật ngữ chuyên môn kỹ thuật chỉ tiết 
nhằm phục vụ cho việc đào tạo và nẵng cao trình độ 
trong nghề cơ khi. 


EBOOKBKMT.COM 


TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 


Thiết kể: Akee Nguynn Thunh Lam 


Nguyên bàn Ƒ ACGHRKUIE MÊẼTALL 

hứa lắc quyền củn Nhá xuất bắn ELIHEHEA - LEHHMITTEL 

Tủ sách này được hợp tắc thực hiện bi 

Ly hnni lu] Ìng pin Việt Lai CHEH Elúr (VSWI sa Satpni Terarn FigaiEileam (STF] 





